THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 


VOLUME EIGHT 


Tông Phái và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 





Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Viefnarnese Buddhism 


3412 


Copyrighi © 2009 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


No part öƒ this work may be reproduced or transmiited in any form or by any means, 
electromc or mechanical Including photocopying and recording or by any 
Imformafion storage or refrleval system without the prior wrilten permission oƒ the 
quthor, except ƒor the Inclusion oƒ brief quotaHons. However, staff members oƒ 
Vietnamese temples who want to reprimt this work ƒor the beneflt oƒ teaching öoƒ the 
Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832. 


3413 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo 
thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất 
trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên 
cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ 
sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và Việt bằng một phương cách thật 
dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của 
Đức Phật, không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết 
lại trong suốt 45 năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miễn Đông Bắc Ấn Độ. 
Ngài chỉ đơn thuần thuyết giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các 
vị quốc vương, các thức giả, và đến cả những người cùng đỉnh ngu muội để họ có 
được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có 
được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí tuệ. Những sách vở Phật giáo được 
viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với nội dung chứa đựng những 
lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu 
thật tỉ mỉ. Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một 
đòi hỏi phải có khi viết bộ Phật Pháp Căn Bản này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
đã tìm đến những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ 
tiếng Bắc Phạn và những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả 
Thiện Phúc Trần Ngọc là một Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và 
sống với những giáo thuyết của Đức Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này 
những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ 
tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của 
Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô 
khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức 
tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu 
biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác 
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này. 

Tôi đã dùng nhiều sách giáo khoa giảng giải về Phật giáo khá trung thực để giảng 
dạy tại các đại học cho cả sinh viên đã tốt nghiệp lẫn các sinh viên chưa tốt nghiệp. 
Về phương diện sử học mà nói, có nhiều tài liệu nghiên cứu thật chính xác, thật tuyệt 
hảo và rất dễ hiểu. Tuy nhiên, phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để 
thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác Ngộ. Sự giảng giải của tác giả thường 
dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm 


5414 


về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ tự, liên kết sự kiện đến tận 
gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Những giải thích bao trùm những quan điểm thâm sâu về nhân sinh quan của tác 
giả về những tín điều của Đức Phật thường được tìm thấy trong kinh điển và những 
lời luận giải đã được chấp nhận. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến 
giác ngộ và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài 
(Chuyển Pháp Luân trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo 
vĩ đại này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được 
viết bằng các thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình 
trong sự trình bày thâm sâu về Phật Pháp Căn Bản, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ 
Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa (Lục Độ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, hữu lậu, 
giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các 
sách giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn 
ngữ Anh và Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi 
dùng trong các cuộc pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại 
học. Bộ Phật Pháp Căn Bản sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa 
Kỳ. Nó giúp cho người ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết 
giảng hay trong các nhóm nghiên cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, 
thật chi tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những 
tín điều, giáo thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan 
tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công 
trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, 
hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


3415 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and described mm this document the tenets of the 
Buddhist religion, that which 1s known to be the greatest attended religion In the 
world today. He has spent almost two decade reading and studying voluminous 
Buddhist material and in writing this book. He has arranged this text of over 5,000 
pages, in Vietnamese and English, in a manner understandable to the average reader 
and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamunmI Buddha during his forty-five 
years of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a 
lie of loving-kindness and compassion to kings, high intellectuals and the poor and 
Ipnorant, and their gaining the wIsdom to achieve salvation from the rounds of birth 
and death, and for each person to lead others to achieve that wIsdom. Texts wriften 1n 
the Pali and Sanskrit languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, 
Before Common Era (B.C.), Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, Is a meticulous researcher 1n the literary sense. HIs 
exploration Iinto anclent Sanskrit and Chinese references was demanded of him 1n 
writing this Basic Buddhist Doctrine. Tran has reached back Into reliable texts 
translated from the Agưmas 1n Sanskrit and the Mikaya ïm Pali. He 1s a serious 
Buddhist devotee, householder and one who practices his religion to the extent which 
he lives 1t — with happiness and serIous simplIcIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine will find 
herein presenfatlons which can further Improve her/his understanding. As with any 
lierary work of this nature, the primary obJective of the author 1s to be concIse, yet 
thorough and steer away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to descrIbe 
a complex system such as Buddhism 1n terms appealing and understandable to the 
novice as well as those highly Informed. Tranˆs technique of both style and content 
accomplish this, I believe, 1n all respects. 

There are a number of texts I have used In teaching In the university at both the 
undergraduate and graduate level which I know do Justice In explaining the doctrine 
of Buddhism. Historically, and with accurate research, many are excellent and very 
understandable. However, the style of this authorˆs descriptions temper the material 
confent 1n such a balanced fashion to remove any questionable conflicts which are 
known to the Enlightened Oneˆs teaching. This authorˆs explanations are factual and 
need no further details to exemplify or extend meanings to be commonly understood. 
The text flows in a well-ordered fashion, linking the factual, down-to-earth, common- 
place aphorisms of doctrine. 


3416 


The author explains those collected beliefs of the Buddha as found In the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly 
the profound points of view of human life. From there, Mr. Tran writes of the 
Buddha*s training as a yogi with his teachers, his marvelous transilon to 
enliphtenment and the lessons on “Phe Middle Way” to his firsts five disciples. 
(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly after his enlightenmeh.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religIon are described 
clearly, with documenfation referring to original Pali and SanskrIt written records. 
The reader find's herself/himself mmersed in the profound presentation of the 
Buddhaˆs fundamental teachings, e.ø. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna 
Paramita (Six Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginnings, 
the Doctrine of No-Soul and the Setting-up of Mindfulness. 

The facfors of style and content which set this work above other like texts, and In a 
superlor manner, are that all writing 1s in Vietnamese and English. I personally find 
this helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I gIve at my pagoda as 
well as at the universifles where I teach. This publication wIll be a great help to those 
many Vietnamese 1n temples in he United States at lectures and study groups In order 
to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborlous, 
detailed and extensive work In highlighting detalls and summarizing the beliefs, 
teachings and practices of Lord Sakyamuni Buddha. I am very please to praise the 
authorˆs merifs for hIs accomplishment of this rare religIous and cultural work. ThIs 1s 
a genuine contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to 
take this opportunity to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, 
as well as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of 
you will possess the serles of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid 
in your deeper study of Buddha-Dharma. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph. D. 
25 June 2007 


3417 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Trong suốt quá trình thành lập cộng đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, giới trí thức được 
xem là thành phân nòng cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất 
nước Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm 
khả năng kiến thức xây dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay 
và tương lai. Tuy nhiên, đời sống tại đất nước nầy rất ư là bận rộn và con người trong 
xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có được thì giờ 
để tu tập hay nghiên cứu kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng pháp tại 
Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như 
Đời, trong đời sống cộng đồng của người Việt. Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất 
khâm phục, khi được xem qua bộ Phật Pháp Căn Bản của tác giả Thiện Phúc. Khâm 
phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở Việt Nam. 
Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành Bộ Phật Pháp Căn Bản nầy. Khâm phục vì Bộ Phật Pháp Căn Bàn này phải 
cần đến nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều 
thời gian mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, 
nhiệt tâm cố gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thân tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho 
chư Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 

Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nây để tham khảo rộng sâu 
hơn. 


Westminster, November Tà , 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


3418 


COMMENDATION OF 
THE AUTHOR'S MERIT 


During the process of the formation of the Vietnamese commumrty in the United 
Sfates, the hiphly educated and intelligent are considered as the basic soclal class 
with adequate knowledge, talents and experlence, who have become both an 
Important Intrical part of American socIety and also wonderful role models to help 
Iimprove Vietnam now and 1n the future. However, life in the United States 1s so busy 
and under so much pressure. During the period of more than twent(y-fÍive years of 
preaching the Buddhaˆs Teachings In the USA, I myself see with my own eyes sO 
many wonderful things In the Vietnamese commumity, both in the monasterles and 
oufside lIfe. 

After reading the draft of the Basic Buddhist Doctrines from the author Thiện 
Phúc, I was filled with deep admiration. Admrration for before 1975, the author knew 
very litle about Buddhism when he was In Vietnam. Admiration for the fact that the 
author must work to support his family In this busy soclety, but he has not been 
affected by vanIty or materialism. On the contrary, despite his tight work schedule 
and despite hIs conftInued commitment to commumify activitles, he has been spending 
most of his preclous spare time to research and study the Buddhist Tripitaka In 
Chinese and English to compose and accomplish The Basic Buddhist Doctrines In a 
scIentific method. Admrration for such Buddhist Literary Work would normally need 
a committee of several Buddhist Iintellects and a long period of time to accomplish. 
Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more than l5 years to devote 
himself In research, study and overcoming a lot of difficulties to perfectly accomplish 
this difficult work. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

l am very please to praise the authorˆs merIts for his accomplishment of this rare 
reliplous and cultural work. This Is a genuine confributon of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportunty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of 
Buddhnst texts. With the hope that each and everyone of you wIlÏ possess the serIes of 
Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid In your deeper study of 
Buddha-Dharma. 

California, November m 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

President of The International Bhiksu 

Sangha Buddhist Association 
Westminster—USA 


3419 


LỜI GIỚI THIẾU 


Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc là một học giả nghiên cứu khá sâu sắc 
về phật pháp, đã biên soạn bộ tự điển phật giáo Việt-Ngữ và Anh Ngữ rất kỷ lưỡng. 
Đồng thời, đạo-hữu cũng đã biên soạn mười tập sách giáo lý phổ thông bằng tiếng 
việt để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu phật pháp. Sau khi đọc xong những bộ sách 
trên, tôi thành thật tán thán công đức của đạo hữu, đã bỏ mười mấy năm trời, để 
nghiên cứu và sáng tác, trong lúc đời sống ở Mỹ rất bận rộn. Hôm nay đạo hữu 
Thiện-Phúc lại đem tập sách Phật Pháp Căn Bản nhờ tôi viết lời giới thiệu. Sau khi 
đọc xong, tôi nhận thấy tập sách được nghiên cứu và đối chiếu qua các ngôn ngữ như 
ngôn ngữ bắc Ấn (ancient Sanskrit), Hoa ngữ, Việt-ngữ và Anh ngữ rất cẩn thận và 
dễ hiểu. Sau khi tham khảo xong, tôi rất hoan hỷ và nay giới thiệu tập sách Phật 
Pháp Căn Bản này đến các độc giả, như một món ăn tinh thần rất quý giá và thật cần 
thiết cho mọi gia đình. 

Sau khi thành đạo, đức Phật lưu lại dưới cây bồ-để thêm bảy tuần lễ nữa để, Một 
là cảm ơn cây bồ để đã che mưa nắng cho ngài trong bốn mươi chín ngày. Hai là 
nghỉ ngơi và chiêm nghiệm về sự an lạc tuyệt vời của sự giác ngộ mà chúng sinh 
không thể có được. Ba là đức Thế-tôn muốn thuyết giảng trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm 
trong ba tuân lễ đầu. Bài thuyết pháp này giành cho những chúng sinh ở các cõi Trời 
đến nghe pháp. Sau đó, ngài liền nghĩ đến năm anh em ông Kiểu-Trân-Như, là những 
người bạn cùng tu thưở xưa, ngài bèn trở lại vườn nai để cứu độ họ. Lúc đầu họ 
cương quyết không muốn gặp đạo sĩ Sĩ-đạt-tha, nhưng từ tâm đại-bi của Phật, như 
một hấp dẫn lực rất mạnh mẻ, đã chuyển hóa được những ý nghĩ muốn xa lánh thành 
tâm nhu thuận. Năm người bạn thân thiết nghe xong pháp tứ diệu đế, liền được khai 
ngộ, và trở thành những đệ tử đầu tiên, nhận được giọt nước cam-lồ mầu nhiệm từ 
cành dương của đức Như-Lai mà chứng quả A-La-Hán. 

Bài thuyết pháp đầu tiên và cũng là bài thuyết pháp sau cùng được Phật giảng cho 
các đệ tử của ngài, chính là bài PHÁP TỨ DIỆU ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO là bốn 
chân-lý mầu nhiệm và tám phương pháp đơn giản nhưng rất khoa học, nó là ngọn 
đuốc sáng soi đường, là phương thuốc chữa lành tất cả bệnh khổ, giúp tất cả chúng 
sinh thực hành để giác ngộ, thành Phật. Vậy thế nào là bốn sự thật mầu nhiệm? 
chúng ta hãy đọc một cách chẩm rải để chiêm nghiệm những sự thật trong cuộc đời, 
tâm ta sẽ được thanh tịnh và an lạc tuyệt vời của niết-bàn hiện tại, và sẽ được hòa 
nhập vào pháp thân của chư phật. 

Đức Phật bắt đầu bằng chân lý thứ nhất, cũng là kết quả của các quá trình tạo tác 
của chúng sinh. Đó chính là chân lý về sự khổ. Sinh ra là khổ, bệnh tật là khổ, già 
yếu là khổ, chết là khổ, yêu nhau mà bị xa nhau là khổ, sống chung với người mình 
không thích, với kẻ thù là khổ, muốn mà không được thỏa mãn là khổ, cảnh khôn 
sống bống chết là khổ, chiến tranh loạn lạc là khổ. Quá khứ tạo nghiệp xấu, hiện tại 


3420 


nhận quả khổ. Vì thế, thi hào Nguyễn Du trải qua kinh nghiệm khổ của kiếp nhân 
sinh, nên đặt bút viết thành thơ “Đã mang cái nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn 
người gần người xa” thi sĩ Ôn-Như-Hâu cũng mô tả cái nghiệp dĩ đã chuyển thành 
thực tại “Mới sinh ra thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì?”. Tiếng khóc 
ban đầu là một dấu hiệu báo trước cho chúng ta biết những nỗi vui buồn, khổ đau của 
kiếp người. Ai cũng muốn mình mãi mãi được khỏe mạnh, được trẻ trung không già, 
không chết, nhưng vì do nhân duyên mà được sinh ra, nên mấy ai biết được ngày mai, 
nói chắc chắn hơn, chúng ta vẫn không biết được khoảnh khắc đến sau của đời mình, 
bởi vì nào là các loại vi trùng, các thứ tai nạn, các loại chiến tranh, các thứ loạn lạc, 
băng đảng cướp bóc, không có công ăn việc làm vân vân. Một giây trước ta vui, giây 
sau đau khổ vì bệnh, vì tai nạn, vì chết chóc, một chàng trai, một cô gái rất yêu đời, 
giây phút trước đang nhảy đầm vui vẻ, bỗng đứng tim ngả lăn ra chết, một bác sĩ 
đang đánh quần vợt rất hứng thú bỗng nhiên tắt thở, một người tràn trễ yêu đời mới 
lái xe ra khỏi cửa thì bị tai nạn, trở thành kẻ tàn phế hay ra người thiên cổ vân vân và 
vân vân, hãy đi vào các bệnh viện, các nhà dưỡng lão (nursing homes) để thấy và 
hiểu rõ được thực tại cuộc đời. Những người đã trải qua những cuộc chiến tranh, 
những thời li loạn, tù đày, vượt biên, vượt biển tìm tự do và những trận cướp bóc, rõ 
ràng nhất là cuộc chiến Việt-nam và chiến tranh lraq hiện nay, thì biết rõ thế nào là 
khổ. Đó là những bức tranh thật, rất thật, là một chân lý sống động của nhân loại trên 
hành tinh này, dù những người mù không thấy mặt trời, nhưng mặt trời vẫn hiện có. 

Nếu đức Phật chỉ dạy và dừng lại ở sự thật thứ nhất này, chắc chắn con người sẽ 
phê phán, đạo phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng với các nhà khoa học khách quan 
thì bảo rằng, thật là tuyệt vời, vì sau khi trình bày chân lý mâu nhiệm thứ nhất “Khổ 
Đế”, đức Phật liền trình bày chân lý thứ hai là “Tập Đế”, làm bản chỉ dẫn rất rõ ràng 
về lý do nào, hoặc nguyên nhân nào, hoặc tại sao, hay cái gì vân vân tạo ra cảnh khổ 
như vậy. Đây phải chăng là những câu hỏi mà hai nghìn năm trăm năm sau Phật diệt 
độ, các nhà khoa học mới biết hỏi? và ngày nay những câu hỏi bắt đầu bằng các chữ 
tại sao, lý do nào, nguyên nhân nào hay cái gì đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong tất cả 
lảnh vực của đời sống cá nhân, gia đình, xã-hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, quân sự 
vân vân, chúng ta thử đặt vài câu hỏi như, tại sao chúng ta bị bệnh? tại sao tôi bị mất 
ngủ? tại sao xã-hội bị băng hoại trong và sau các cuộc chiến tranh? tại sao có cuộc 
cách mạng 1789 của Pháp? lý do nào xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và 
đệ nhị thế chiến? tại sao xảy ra cuộc chiến ở A-phú-hãn và chiến tranh lraq? và tại 
sao con người có sinh già bệnh chết? tham dục và ngu si là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến các quá trình của sanh lảo bệnh tử và khổ. Đó là những câu hỏi có tính cách kết 
quả. 

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về nguyên nhân, chúng ta bị bệnh nặng phải đi tìm 
bác sĩ, để chữa trị. Bác sĩ hỏi bệnh nhân, chẩn mạch, đo huyết áp, thử máu, thử nước 
tiểu, sau khi biết rõ nguyên nhân căn bệnh, do loại vi trùng nào xâm nhập vào cơ thể, 
vị lương y viết toa cho thuốc. Bệnh nhân mua thuốc về, uống thuốc vào, sẽ lành 


3421 


bệnh, đây là giai đoạn thứ ba là Diệt Đế. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mua thuốc về, 
để ở đầu giường không uống, thì dù hàng trăm bác sĩ giỏi cho toa, bệnh nhân vẫn 
không lành bệnh mà còn có khuynh hướng bệnh nặng hơn, và có thể đưa đến chết. 
Như vậy, không phải lỗi tại bác sĩ mà lỗi tại bệnh nhân không uống thuốc? nếu bệnh 
nhân uống thuốc tức khắc sẽ khỏi bệnh, được mạnh khỏe, được an vui, hạnh phúc. 
Đây chính là giai đoạn cuối cùng, sự an vui, hạnh phúc tức Đạo Đế. Đức Phật không 
dùng huyền thoại để lừa phỉnh nhân loại, chúng sinh, ngược lại ngài giảng giải rất 
thực tế, rất bình dân và rất hiệu quả. - 
Sau ngày thành đạo, đức Phật đi khắp các vương quốc thuộc vùng Trung, Bắc Ấn, 
để thuyết pháp độ sinh. Suốt bốn mươi chín năm, ngài thuyết pháp rất nhiều, về sau 
ngài Trí-Khải đại sư đã hệ thống hóa giáo lý của phật thành “ Ngũ Thời Bát Giáo”. 
Vậy thế nào được mệnh danh là ngũ thời bát giáo? Chúng ta thử ầm xem để hiểu rõ 
hơn về phật pháp. Thứ nhất được gọi là Thời Hoa-Nghiêm được đức Phật thuyết pháp 
cho hàng chư thiên ở các Nước Trời đến nghe pháp. Thứ hai được gọi là Thời A- 
Hàm, sau khi giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật thấy trình độ của chúng sinh 
quá thấp, khó hiểu được, nên ngài hạ thấp giáo lý, để giúp cho tất cả chúng sinh có 
thể tiếp nhận được một cách dễ dàng, thời này ngài giảng những giáo lý rất thực tế, 
rất bình dân mà mọi hạng người có thể hiểu và thực hành được, nên được mệnh danh 
là thời A-Hàm. Thứ ba được gọi là Thời Phương Đẳng, bởi vì sau khi nghe phật 
thuyết pháp, đầu óc của nhân loại và chúng sinh bắt đầu khai mở và được trưởng 
thành, ngài liền chuyển hướng trên một bình diện cao hơn, mấp mé giữa hạng thấp 
và hạng cao, nhờ đó nhân loại chúng sinh có thể lảnh hội được, một số các bộ kinh 
như, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Viên-Giác v.v...được thuyết minh trong giai đoạn 
này. Thứ tư được gọi là Thời Bát-Nhã, vì sau khi tâm hồn của chúng sinh đã được 
khai mở rộng rải hơn, mặc dù đã thấy được thế giới ngoại tại giống như giấc mơ, 
không thực, do tâm thức biến hiện. Hơn nữa, vạn hữu vũ trụ đều do duyên sinh, nên 
hằng biến, vì hằng biến, nên vô thường, vì vô thường nên gọi là không. Tuy nhiên, vì 
chúng sinh đã trải qua vô số kiếp sống trong sự mê lầm, nên vẫn còn nặng lòng cố 
chấp, vẫn còn ôm chặt vào bản ngã nội tại, cho là thật có. Vì thế, đức Thế-tôn liền 
dùng giáo lý không, trong không, ngoài không, trong ngoài không, ngay cả không 
cũng không luôn, nhiều kẻ ngu si bảo rằng, phật giáo nói cái gì cũng không cả, vậy 
họ sống bằng cái gì? nhưng họ không hiểu rằng, phật thuyết giảng kinh bát-nhã 
nhằm mục đích đột phá tất cả tà kiến và cố chấp về mọi vật đều có thực và chắc 
chắn, nhưng không thấy và hiểu được ngay trong ta, ngoài ta đang hằng biến, vô 
thường, nên gọi là không. Sau cùng, giáo lý không, cả cái không cũng không nốt, vì 
có và không, yes và no chỉ là suy nghĩ nhị nguyên của con người và chúng sinh, đầu 
óc chưa được khai hóa, nếu đã đạt đến tâm siêu việt tuyệt đối, thì khái niệm có 
không, yes no không còn nữa, khái niệm hết thì ngôn ngữ cũng chắng còn, thì cái gì 
có và cái gì không? Nhưng nhân loại và chúng sinh vẫn còn lờ mờ, một số đầu óc 
chưa được khai phóng, nên tâm chưa được thông, vẫn còn bị dính mắc, nên đức Thế 


3422 


Tôn tạo ra bước nhảy vọt, để khai mở rốt ráo bộ óc của nhân loại, của chúng sinh, 
nên sau khi giảng xong thời kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, ngài liền nhập vào 
chánh định vô lượng nghĩa xứ, và số lớn các đệ tử như ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên đã cố gắng nài nỉ, xin Phật thuyết pháp dạy giáo lý siêu-việt, ba lần xin nhưng 
Phật vẫn im lặng, vì còn một số đệ tử, tâm hồn còn nhỏ hẹp, ích kỷ. Sau cùng năm 
trăm đệ tử đầu óc còn hẹp hòi, ích kỷ như những hạt giống lép, những cành lá khô đã 
ra khỏi chỉ còn những bậc đại trí, tâm hôn đã mở toang, đức Phật mới giảng rõ Pháp 
Đại Thừa, chỉ rõ Thực Tướng và Thực Tánh của vạn hữu vũ-trụ mà mục đích của các 
Phật ra đời là, “để khai mở Trí-Tuệ-Phật, chỉ cho chúng sinh thấy, làm cho chúng 
sinh hiểu rõ, đưa dẫn chúng sinh đi vào, chứng nhập Trí-Tuệ-Phật, tức thành tựu phật 
quả” (Khai Ngộ Nhập Phật-Tri-Kiến). Đây là thời thứ năm được gọi là Thời Pháp 
Hoa và Niết Bàn. 

Và thế nào được mệnh danh là Bát Giáo, là tám phương pháp, tám con đường 
thánh dẫn đến giác ngộ, thành Phật. Một là mật giáo. Hai là hiển giáo. Ba là biệt 
giáo. Bốn là thông giáo. Năm là viên giáo. Sáu là thực giáo. Bảy là đốn giáo. Tám là 
tiệm giáo. 

Đức Thế-tôn thuyết pháp độ sinh rất nhiều, nhưng không ngoài năm thời và tám 
cách hay tám con đường thánh trên, tùy mỗi căn cơ, mỗi trình độ mà nhận thức, hiểu 
biết và thực hành khác nhau, nhưng chỉ là phương tiện khéo, đưa đến thành phật, tức 
chóng thành tựu Phật thân. 

Nhằm mục đích xiểng dương giáo lý Phật-đà, làm cho chúng sinh hiểu và thực 
hành phật pháp một cách dễ dàng, có hiệu quả tốt, đạo hữu Trần Ngọc pháp danh 
Thiện-Phúc, mặc dù rất bận rộn trong công việc hằng ngày, nhưng đã cố gắng tu học, 
thực tập thiển quán và nỗ lực nghiên cứu phật học qua các loại ngôn ngữ khác nhau 
như tiếng Xăng-cờ-rít, tiếng Trung hoa, tiếng Việt, tiếng Anh vân vân và viết thành 
tập sách Phật Pháp Căn Bản. Quý vị đọc các tác phẩm của đạo hữu Thiện Phúc sẽ 
hiểu rõ sự tu hành của tác giả, vì người là văn và văn chính là người, tất cả tính tình 
và tri thức đều được thể hiện qua lời văn trong tập sách Phật Pháp Căn Bản này. 

Hôm nay nhân mùa Vu-lan phật lịch 2551 tây lịch 2007, tôi rất hoan hỷ giới thiệu 
bộ Phật-Pháp Căn-Bản do đạo hữu Thiện Phúc sáng tác, đến tất cả độc giả bốn 
phương. Hy vọng tập sách này trở thành Kim Chỉ Nam, có thể giúp cho các độc giả 
nhận được một niềm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tiếp nhận được cốt 
lổi giáo lý của đức Thế-tôn một cách dễ dàng, nhờ hiểu rõ mà thực hành được chính 
xác, từ đó quý vị sẽ cải thiện được đời sống tinh thần, từ thấp đến cao, từ cao đến cao 
hơn và sau cùng tâm hồn được mở rộng, thành tựu được đạo nghiệp một cách dễ 
dàng. 

Cẩn Bút 
Sa-môn Thích Chơn Thành 


3423 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran with his Buddha Name Thien Phục, a Buddhist scholar who has a 
pretty broad knowledge 1n Buddhism. Thien Phục 1s also the author of Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary (6 volumes——4,846 pages), English-Vietnamese Buddhist 
Dictionary (10 volumes——5,626 pages), ten volumes of Buddhism 1n Daily Life (about 
4,000 pages) in Vietnamese which help Buddhists understand application of Buddhist 
theory In their dally activitles. After reading these volumes, [ sincerely commend 
Thien Phục who has spent almost two decades to study and compose these books, 
regardless of the busy and hurried life In the United States. Today, Mr. Thien Phục 
Tran Ngoc brought me a draft of seven volumes of. “The Basic Buddhist Doctrines” 
and asked me to write an Introduction for this work. The “Basic Buddhist Doctrines” 
1S a result of careful and laborous researches In different texts in Chinese, English, 
Sanskrt, Pali, and Vietnamese. The “Basic Buddhist Doctrines” Is wriften in 
Vietnamese and English. After reading through seven volumes, I am gladly to 
introduce this great work to all readers. This 1s a preclous spiritual nutriment for 
everybody. 

After became enlightening, the Buddha continued to stay at Bodh Gaya seven 
more weeks. First He would like to thank the Bodhi Tree for 1(s sheltering of Him 
during His forty-nine days of deep meditation. Second, He would like to reflect on the 
excellent peace of enlightenment which sentient beings can never be experienced. 
Third, The World Honored One wanted to preached the Whole Flower Adornment 
Sufra In the first three weeks after His enlieghtenment. This lecture was especially for 
deva beings. Then, He thought of His first fÍive comrades of cultivatlon of the five 
Kaudinya brothers, He went back to the Deer Park to preach to save them. FIrst they 
firmly denied Him, but His Compassilonate appearance caused them to turn to Him 
and to listen to what He preached. After hearing the Fourfold Noble Truth, they 
became enlightened and became the Buddhaˆs First Five Disciples. Five of them 
gradually became Arahat. 

The first and the final lectures preached by the Buddha to His fourfold disciples 
were The Fourfold Noble Truth and the Eightfold Noble Path. They are four miracle 
truths and eight simple but sclentiic methods of cultivaton which helps beings 
practice to become enlightened, or to become Buddha. What are the Fourfold Noble 
Truth? Let try to read slowly to experlence these Noble truths in our own liÍe, our 
mind wIll reach purity and supreme peace of the current Nirvana, and we wIll be 
assimilated with the Buddha-Kaya. 

The Buddha began with the first truth. Thịs 1s the truth of suffering, and this 1s alsO 
the process of formation of all beings. Birth 1s suffering, 1llness 1s suffering, agIng 1s 
suffering, death 1s suffering, separation from loved ones (parting with what we love) 


3424 


1S suffering, meeting with the uncongennial (meeting with what we hate) 1s suffering, 
unfulfilled wishes 1s suffering, the raging aggregates (all the 1lIs of the five skandhas) 
1S suffering, war 1s suffering, e(c. IÝ we created bad karmas In the past, we wIlÏ reap 
bad results in the present life. Therefore, Nguyen Du, a great poet In the eighteenth 
century wrote: “Do not blame the Heaven for your own karmas.” Another great poet, 
On Nhu Hau also described human”s karmas as follows: “All crles at birth, why not 
with a laugh?” The first cry of human beings 1s a sign to warn us of all kinds of 
suffering in our life. All of us want to be young forever, and never want to see death, 
but all of us were born out of karma, and no one knows his or her future. In other 
words, no one knows what happens the next minutes In our own life. ÀA second before 
we were still very happy, then suffered the next second. Death can come fo us at any 
time without any warning. Á young man can fall to death right after a Joying dancing. 
A healthy doctor can pass away after a very Interesting set of tennis. Accident can 
happen at any time and you can be Injured or dead at any time. Let go Into a nursing 
home to see the real nature of life. Those who experilenced war, ImprIsonmeht, 
crossing rough sea to seek for freedom. These are real and lively pictures of 
sufferings In life. Thịis 1s the TRUTH for being on this earth. Although the blind 
cannot see the sun, the sun exIsts anyway. 

If the Buddha taught and stopped at this first TRUTH, surely people wIll criticlze 
that Buddhism 1s pessimistic. However, according to sclentfists who look at things 
obJectively, 1t is wonderful that right after teaching the first TRƯTH of Suffering, the 
Buddha taught the second Truth of “Accumulation of sufferings”. The Buddha clearly 
indicated the causes of sufferings or what causes such sufferings. More than twenty- 
five hundred years after the Buddha”s time, sclentists discovered exactly what the 
Buddha had discovered. And nowadays, questlons beginning with “why”, “How”, 
“What causes”, or “What affects all areas in personal life, family, socIety, culture, 
educatfion, economy, military, etc., We should ask such questions as “why we re 
sick?” “Why we get Insomnia?” “Why the soclety gets corrupted after wars?” Why 
the revolution in 1789 happened In France?” “Why the first and the second World 
War happened?” “What led to the war in Afghanistan and Iraq?” “Why human beIngs 
suffer “birth, diseases, old-age, and deathˆ?” Desire and Ignorance are Íirst causes 
that lead to the process of birth, old age, sickness, and death. These are questions of 
the results. Now, we try to find out the real causes. lf we get sick, we must see a 
doctor. In order to have a good treatment, the doctor will have to ask patients 
quesfions related to the causes and symptoms and conditions of the 1llness, the doctor 
wIll have to measure the pulse, blood-presure, blood and urine tests. After finding out 
the causes of the i1llness, the doctor wIll prescribe a prescriptlon to provide 
medications to treat the patlent. In Buddhism, this 1s the third period, the period of 
EXTINCTION. However, 1f the patlent only buy the medications and leave them on 
the bed side, not to take them as prescrIbed In the prescription, his or her illness wIll 


3425 


not be healed. On the confrary, the Illness may be worsened. Thịs 1s not the faults of 
the doctor, but of the patient, because he or she does not want to take medIications. If 
the patlent 1s willing to take medications, he or she will surely recover. Thịs 1s the 
final phase of the healing process, which Buddhism calls the WAY. The Buddha did 
not utilize “myth” to deceive people, what he taught was so practical, so simple and 
so effecfIve. 

Right after obtaining Enlightenment, the Buddha wandered all over the North and 
Central India to teach and save human beings. During the forty-nne years of 
preaching, the Buddha preached a lot. Later great master Chih-I systemized all the 
Buddhaˆs teachings In the “FIve Periods and Eight Teachings.” This 1s the Buddhaˆs 
teachings from the standpoint of the T”ien-T”ai sect. The Avatamsaka period lasted 
for twenty-one days, the Agama period for twelve years, the Vaipulya perlod for 
eIight years, the PraJna period for twenty-two years, and the Nirvana period for eight 
years. The Time of the Wreath which the Buddha preached for the celestial beings, 1s 
not yet pure “round” because 1t includes the Distinct Doctrine. The period of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for three weeks and the Buddha taught 
Iimmediately after his enliphtenment. With this teaching, the Buddha awoke his 
discIples to the greatness of Buddhism; however, 1t was too profound for them to 
grasp and most of his disciples dịd not understand the principal idea of the sutra, that 
the universe 1s the expression of the absolute. Generally speaking, the first period 
was was the Time of Wreath. The doctrine taught in this period was what the Buddha 
had conceived 1n his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his Enlightenment 
1{self. His disciples could not understand him at all and they stood as 1f they were 
“deaf and dumb.” “The second period, also called the “Iime of the Deer Park.” The 
Time of the Deer Park 1s only one-sided as 1t teaches only HinayanIstic views. 
Perceiving that his disciples were not yet ready for the teachings of the Avatamsaka 
Sutra, the Buddha next preached the early Agamas to suit the people of the Inferior 
capacity. His discIples were now able to follow his teaching and practiced accordingly 
1n order to attain the fruition of arhat or saintly position. This period 1s also called the 
Time of Inducement, or a period in which the people were atfracted to the higher 
doctrine. In the period of the Agama-Sutra. In this period, the Buddha did not teach 
the complete truth, but only what his disciples could understand. He presented the 
truths of suffering, emptiness, Iimpermanence, egolessness, the four noble truths, the 
eightfold noble path and conditioned arising, etc., which help free people from the 
three realms and six paths. This phase lasted twelve years. The teachings In this 
period correspond to the Theravada teachinsgs. The period of the Vaipulya-Sutra or 
the period of the introductory Mahayana. The Time of Development teaches all four 
doctrines together and therefore 1s still relative. In this eight-year period, the Buddha 
taught the first level of the Mahayana. During this phase the Buddha refuted his 
disciples”" attachment to the Lesser Vehicle and directed them toward provisional 


3426 


Mahayana. He stressed the superiority of a bodhisattva. He clarified the unity of 
Buddha and sentient beings, of absolute and relative. This was the time when the 
Hinayanistic people were converted to the Mahayana doctrine and for that purpose 
the Buddha preached what we call “Vaipulya” or developed texts, Maha-VaIrocana 
and Vimalakirti Sutras. As the Buddha often rebuked the arhats for their wrong or 
short-siphted views, this period 1s called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after 
the Buddhaˆs reasoning, became aware of the short-siphtedness and learned to 
appreclate Mahayana. The period of Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sutra The Time of 
Wisdom mainly teaches the Round Doctrine and yet 1s linked with the Common and 
Distinct Doctrines. Therefore, 1t 1s not quite perfect or complete. This phase lasted 
twenty-two years, in which the Buddha expounded a higher level of provisional 
Mahayana and refuted his disciples” attachment to the distinctlon between Theravada 
and Mahayana by teaching the doctrine non-subsfanfiality or emptiness. He taught the 
teachings of shunyata In the PraJnaparamita-sufra, and all the ideas of distinction and 
acquIsition were mercilessly reJected. It 1s therefore, called the Tome of Selection. 
During this period, the doctrine of “Void” was taught but the “Void” 1tself was again 
negated. In the end everything reverts to the ultimate Void. So the time of Priajna 
was also called the Time of Exploring and Ủnitng of the Dharmas, denying all 
analysis and unifying them all in one. The period of the Mahaparinirvana-Sutra, also 
called the period of the Lotus-Sutra. In the last eight years of his life, the Buddha 
taught directly from his own enlightenment, fully revealing the truth. He emphasized 
the absolute Identity of all opposites and the temporary and provIsional nature of the 
three vehicles of Sravakas, Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. Then he taught how 
to validlfy and merge them Into a single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This 
period was also called the Time of the Lotus. Here the exploring or analyzIng and the 
uniting of the doctrines are taught. The view that the three Vehicles of Hearers, Self- 
Enlightened Ones and Would-Be Buddhas can obtain saintly fruiion was only an 
exploring, a temporary teaching, but the three finally were unmited Into one Vehicle, or 
“Uniting.” Thus the fifth period 1s especially called the Time of “Opening and 
Meeting.” The obJect of the appearance of the Buddha was to save all beings and 
that obJect can be accomplished only by the Lotus. Therefore, the Lotus 1s the 
ultimate doctrinne among all the Buddhaˆs teachings and 1s the king of all the sutras. 
The Time of the Lotus alone 1s purely “round” and superlatively excellent, wherein 
the purpose of the Buddhaˆs advent on earth 1s fully and completely expressed. The 
supplemenfary Nirvana Sutra summarIzes that the Buddha had preached during his 
whole liíe, 1.e., the three Vehicles and the four doctrines were dismissed by 
converfing the three Vehicles to One Vehicle and combining the four doctrines with 
the one ultimate Round Doctrine. Thus, all teachings of the Buddha are absorbed 
finally Into the Lotus which 1s considered by the Tlen-T”ai to be the Supreme 
Doctrine of all Buddhism. 


3427 


And what are the Eight Methods? Eight Doctrines are eight methods or means 
used by the Buddha to teach sentient beings to cultivate, or eight noble ways that lead 
practiioners to enlightenmert. First 1s the Esoteric Doctrine. Second 1s the ExoterIc 
Doctrine. Third 1s the SpeciIfic Doctrine. Fourth 1s the Common Doctrine. FIfth 1s the 
Perfect Doctrine. Sixth 1s the Real Doctrine. Seventh 1s the Sudden (Abrupt) Doctrine. 
Eighth 1s the Gradual Doctrine. 

The Buddha preached a lot, but nothing out of the above mentioned “Five Periods 
and Eight Teachings.” His teachings based on the capabililes and levels of 
understanding of different beings. They are skillful means that help beings to 
cultivate to become Buddha. 

To propagate the Buddhadharma, to help people better understand the 
Buddhadharma more easily and more effective, although very busy In dally lie, Mr. 
Thiện Phúc Trần Ngọc has tried to practice meditation and study Buddhadharma in 
English, Vietnamese, Chinese, Sanskrit, and Pall, etc., to compose the “Basic 
Buddhist Doctrines” When you read all the works of Thien Phục, you wIll see his real 
cultivation, for his works represent his personal life and his personal life show 1n hIs 
works. All his personal cultivational life shows In this work. 

By the Ullambana Festival of 2551 in 2007, to am glad to send my personal 
congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborious, detailed and 
extensive work in hiphliehting details and summarizing the beliefs, teachings and 
practices of Lord Sakyamumi Buddha. I am very please to praise the authorˆs merIts 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This 1s a genuine 
contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to take this 
opportumty to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well 
as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll 
poSsSess and to utilize the series of Baslc Buddhist Doctrines in Vietnamese-English as 
a guide to aid in your deeper study of Buddha-Dharma so that everyone of us can 
have peaceful and happy life at the present moment once we understand the core 
meanings of the Buddhadharma, for once we understand the exact meanings of the 
dharma, we can put them I1nto practice to better our body and mind, and eventually to 
attain the Way. 


Respectfully 
Most Ven. Thịch Chon Thanh 


3428 


LỜI MỞ ĐẦU 


Trên thế giới đã có quá nhiều tôn giáo khác nhau thì tại sao lại còn cần thiết cho 
chúng ta có thêm đạo Phật? Có người cho rằng tất cả các tôn giáo hầu như đều giống 
nhau chứ không có khác biệt gì đáng kể. Tất cả đều dạy cho người ta làm lành lánh 
dữ. Hầu hết các tôn giáo đều cảnh giác con người về hai nơi, đó là thiên đường và 
địa ngục. Có lẽ ai trong chúng ta đều cũng đồng ý quan điểm nây. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy giáo pháp mà Đức Như Lai đã chứng ngộ 
quả là đặc biệt. Đức Phật đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất đơn giản: “Hãy 
lánh xa tất cả những hành động tội lỗi, trau dổi cuộc sống bằng những hành động tốt, 
và thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh.” Rồi Ngài lại nói thêm: “Nếu quý vị 
muốn chấm dứt đau khổ não phiên và sợ hãi lo âu, hãy triển khai giới luật, từ bi và 
trí tuệ, hãy tìm nơi nương tựa ngay chính quý vị.” Dù giáo pháp ấy đơn giản nhưng nó 
thật là thậm thâm vi diệu, khó hiểu, và khó nhận. Tại sao trong khi đa phần các tôn 
giáo đều nói đến lòng tin tuyệt đối nơi một đấng thần linh hay thượng đế thì Đức 
Phật lại bảo chúng ta hãy về nương nơi chính mình, chứ không phải nơi thượng đế? 
Các tôn giáo khác thì cho rằng Thượng đế tạo ra tất cả mọi người, chịu trách nhiệm 
về tất cả mọi người, ban thưởng và tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người. Thượng đế 
chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta bây giờ và sau khi chúng ta chết. Thượng 
đế sẽ cho ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Ngược lại, Đức Phật khẳng định 
Ngài không phải là Thượng đế hay con của Thượng đế. Ngài không hứa hẹn thiên 
đàng hay hạnh phúc tuyệt đối hay ban thưởng cho những ai tự nhận là đệ tử Phật. 
Ngài cũng không hứa hẹn cứu rỗi cho những ai chỉ đặt niỀểm tin vào Ngài mà không 
chịu hành trì. Với Ngài, đạo không phải là việc mặc cả mà là con đường sống cao 
thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Chính vì thế mà Đức Phật không muốn các 
đệ tử của Ngài tin tưởng mù quáng. Ngược lại, Ngài muốn họ phải thấu triệt giáo lý 
và tinh tấn hành trì. Đức Phật bảo chúng ta phải làm gì nhưng Ngài không thể làm 
công việc đó cho chúng ta. Chúng ta phải tự mình làm công việc cứu rỗi cho chính 
chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh rõ ràng là không ai có thể làm thế cho việc cứu rỗi 
ngoại trừ chỉ dẫn con đường phải đi để được giải thoát. Cho nên chúng ta không nên 
ý lại vào một đấng thiêng liêng, và cũng không nên ỷ lại vào ngay cả Đức Phật. 
Ngài cũng dạy không phải cầu nguyện và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho 
các tội lỗi đã làm. Thanh tịnh hay ô nhiễm là hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, chứ 
không có một đấng thiêng liêng, cũng không phải Phật hay bất cứ ai có thể làm ô 
nhiễm hay thanh tịnh tư tưởng của chúng ta cả. Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định nếu 
chúng ta chịu nghe theo lời Ngài, chịu hành trì những gì Ngài chỉ dạy, thì chúng ta có 
thể tạo nên sự thanh tịnh cho chính chúng ta, chứ người ngoài không thể làm (thanh 
tịnh hay bất tịnh) gì được cho tư tưởng của chúng ta cả. Chính vì những nét đặc thù đó 
mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà 


3429 


giáo pháp ấy cũng là một vấn để không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc 
hành trình “Từ người lên Phật” đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì 
thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội 
biên soạn bộ “Phật Lý Căn Bản” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà 
Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng 
góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình 
và hạnh phúc. 


California ngày 14 tháng 9 năm 2003 
Thiện Phúc 


3430 


INTRODUCTION 


There are already many different religlons In the world nowadays, why 1s It 
necessary for us to have another religion called Buddhism? Some says that all 
religions are almost the same with little sigmificant differences. They teach people to 
do good things and to avoid bad things. Almost all religions warn people about two 
places: heaven and hell. We all probably agree on this viewpoInt. However, IÝ we 
pay a little close attention to the Buddhist dharma we wIll see that the Dharma which 
the Tathagata has realized 1s indeed special. The Buddha sent us a very simple 
message: “KeepIng away from all evil deeds, cultivation of life by doIing good deeds 
and purifIcation of mind from mental Impurities.” Then he added: “If you wIsh to see 
the end of your sufferings, afflictions and fear, develop discipline, compassion and 
wIsdom; be a refuge un(o yourselves.” Though the Dharma 1s simple, but 1t 1s 
wonderfully profound and difficult to perceive, difficult to comprehend. While most 
Of the religions talk about gods, the Buddha asked his disciples to be a refuge of self, 
not 1n øgods? Other religions believe that God created everybody; God 1s responsible 
for everything; God wIll reward; God can forgive all our sins; and God 1s responsible 
for our present lives and lives after our death; God will send us to heaven or to hell. 
On the contrary, the Buddha confirmed that he 1s not God or Son of God. He dịd not 
promise heaven or heavenly bliss and rewards to those who called themselves his 
disciples, nor did he promise salvation to those who had faith (without practice) In 
him. To hìm religlon 1s not a bargain but a noble way of life to gain enlightenment 
and salvation. Therefore, the Buddha did not want his disciples with blind faith; he 
wanted them to obtain thorough understanding and diligent practice. The Buddha can 
(ell us what to do but He cannot do the work for us. We have to do the work of 
salvation ourselves. The Buddha has emphasized clearly that no one can do anything 
for another for salvation except Indicating the way. Therefore we must not depend on 
God, and not even depend on the Buddha. He did not say that we must pray to and 
worship Him and that He would forgive all our sins. Purity and Impurity of our mind 
depend on ourselves. Neither God, nor the Buddha, nor any other beIngs can pollute 
Or purIfy our mind. He emphasized 1ƒ we take His word and act accordingly, we can 
create purity within ourselves, outsiders cannot do anything (purIty and ImpurIty) for 
our mind. For these reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; 
however, 1 1s also a matter not easily comprehensible. The Journey “Form being a 
common person to becoming a Buddha” demands continuous efforts with right 
understanding and practice. Presently even with so many books available on 
Buddhism, I venture to compose this booklet tiled “Basic Buddhist Doctrines” 1n 
Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese 
Buddhist followers, especially Buddhist beginers, hoping this little contribution wIll 


3431 


help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of 
peace and happIness. 


California, September I4, 2003 
Thiện Phúc 


3432 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một tác phẩm văn chương, cũng không phải là Toàn Tập Giáo 
Lý Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những giáo lý Phật giáo căn bản, 
những lời dạy có liên hệ đến Phật giáo, hay những lời dạy thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về 
những bài luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch 
sang từ tiếng Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 
thế kỷ về trước mà giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta 
thấu triệt, dù bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương 
đương Việt hay Anh nào có thể lột trần được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali 
và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm 
khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ những kinh điển Đại thừa của 
Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật giáo đã ăn sâu vào xã 
hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng ta trong quốc 
nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. Thật tình 
mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho 
đến khi nào có được một bộ Toàn Tập Giáo Lý Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo 
muội biên soạn những bài dạy thường dùng trong Phật giáo cũng như những để mục 
liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mười lăm năm qua. Đông ý là có rất nhiều lỗi 
lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm quyển sách nầy mới được 
xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng tôi đã không ngần 
ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn nữa, chính 
Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà chân 
lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy. 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết 
thêm về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tuyệt tác 
hoàn chỉnh, vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc 
cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, cũng như cúng dường 
Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, và xin thành kính hồi hướng tất cả 
công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những 
mong ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, 
pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 


Thiện Phúc 


3433 


PREFACE 


Thịs book 1s not a literary work, nor 1s this a book of Total Buddhist Teachings. 
This 1s only a booklet that compiles of some basic Buddhist teachinsgs, Buddhist 
related Items, or Items that are often seen in Buddhist texts with the hope to help 
Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays writen in English or 
Buddhist Three Baskets translated Iinto English from either Pali or Sanscrit. Buddhist 
teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even 1n their own languages. Beside, 
there are no absolute English or Vietnamese equivalenfs for numerous Pali and 
Sanscrit words. Is even more difficult for Vietnamese people who have tried to read 
Vietnamese tex(s partly translated from the Chinese Mahayana without making a 
fallacious Interpretation. As you know, Buddhist teaching and tradition have deeply 
rooted 1n Vietnamese socIlety for at least 20 centuries, and the maJjorlty of 
Vietnamese, in the country or abroad, directly or Indirectly practice Buddha 
teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are searching for 
Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and Iimproving theIr 
life. For these reasons, until an adequate and complete work of Buddhist Teachinss 1s 
in existence, [ have temerariously tried to complle some most useful Buddhist 
(eachings and Buddhist related items which I have collected from reading Buddhist 
English texts during the last fifteen years. | agree that there are surely a lot of 
deficiencies and errors In this booklet and I_ am far from considering this attempt as 
final and perfect; however, with a wish of sharing the giÍt of truth, Ï am not reluctant 
to publish and spread this booklet to everyone. Besides, the Buddha taught: “Among 
Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddhaˆs teachings 1s the highest of all 
donatIons on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more 
about the truth of all nature and universe. As [ mentloned above, this Is not a 
completely perfect work, so Ï would very much appreciate and open for any 
commenfs and sugsgestions from the learned as well as from our elderly. 


Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to 
the Triratna, secondly to offer to my Original Master, Most Venerable Thịch Giác 
Nhien, and third to demit the good produced by composing this book to all other 
sentlent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the 
real benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being 
wIll be able to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


3434 


ACKNOWLEDGEMENTS 


First, I would like to take this opportumty to thank Most Venerable Thích Giac 
Nhien for encouraging me to sfart this proJect, providing me with Tripitaka in English 
version and other books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên also takes his time to sit down and explain to me 
Buddhist terms which I donˆt know. Secondly, I want to take this opportumty to thank 
Most Venerable Dr. Thịch Quang Lien, Most Venerable Thịch Chon Thanh, Most 
Venerable Thích Giac Lương, Most Venerable Thích Nguyên Đạt, Most Thịch Giac 
Toan, Most Ven. Thích Giac Tue, Most Ven. Thích Giac Ngo, Ven. Prof. Thích Chơn 
Minh, Ven. Thịch Minh Man, Ven. Thích Nguyen Tri, Ven. Thích Minh Đat, Ven. 
Thích Vo Đat, Ven. Thịch Minh An, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thịch Minh Thong, 
Ven. Thích Minh Nhan, Ven. Thích Minh Nghi, Bhikhunis Thịch Nu Dung Lien, Thích 
Nu Man Lien, Thịch Nu Phung Lien, Thích Nu Tanh Lien, Thích Nu Thích Nu Dieu 
Lac, Thịch Nu Dieu Nguyet, Thích Nu Dieu Hoa, and Thịch Nu Tình Hien, Thích Nu 
Dieu Đao, Thịch Nu Dieu Minh, Thích Nu Nhu Hanh, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. 
Lưu Khôn, Prof. Andrew J. Williams, Ms. Somia Brousseau, Prof. Đào Khánh Thọ, 
Prof. Võ thị Ngọc Dung, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. Nguyễn 
Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Huệ Đức, Minh Chánh, and 
Diệu Hảo for their kind support and encouragement which have helped me overcome 
difficultles along every step of composing this book. They have set aside their 
precious time to review and proofread the draft, correct errors and offer me with 
invaluable advice to Iimprove this work. [also would like to take this chance to send 
my special thanks to all my good spiritual advisors and friends, especially Mr. And 
Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Upasaka Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, 
Trần thị Hoàng Thắm and Le Quang Trung who have provided extremely helpful 
advice, guidance and Ideas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all the1r 
support, especially my wife and children, who have been supportng me with 
extraordinary efforts to complete this extremely difficult assignment. Next, I would 
like to take this opportunmity to send my special thank to Mr. Le Quang Trung, who 
helped design both front and back covers for eight volumes of this work. 

Last but not least,  would respectfully like to dedicate all merits and virtues 
derived from this work to all sentilent beings throughout the six paths In the Dharma 
Realms to rebirth in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
Thiện Phúc 


5435 
CẢM TẠ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
khuyến khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa 
Thượng đã cung cấp Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài 
ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ 
khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích 
Quảng Liên, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa 
Thượng Thích Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác 
Tuệ, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn 
trong những lúc khó khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích 
Minh Đạt, Thích Vô Đạt, chư Đại Đức Thích Minh Ấn, Thích Minh Định, Thích Minh 
Thông, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, các Sư Cô Thích Nữ Dung Liên, Thích 
Nữ Mẫn Liên, Thích Nữ Phụng Liên, Thích Nữ Tánh Liên, Thích Nữ Diệu Lạc, Thích 
Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Diệu Đạo, và Thích Nữ Như Hạnh đã khuyến khích tác giả vượt qua những 
khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như 
Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia 
Brousseau, Giáo Sư Đào Khánh Thọ, Giáo Sư Võ thị Ngọc Dung, Shella Trương, 
Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu 
Đức, Huệ Đức, Minh Chánh và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ đặc biệt đến quí đạo hữu Quảng Tâm, 
Minh Chính, Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần thị Hoàng Thắm và bạn Lê 
Quang Trung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng nhân cơ hội nầy cảm tạ gia đình, đặc biệt là hiển thê và các con, đã 
hết mình yễm trợ cho tác giả hoàn tất tác phẩm nầy. Kế đến tác giả xin thành thật 
cảm ơn bạn Lê Quang Trung đã giúp trình bày và thiết kế tám phần bìa trước và bìa 
sau của tác phẩm nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng 
sanh trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Thiện Phúc 


3436 


LỜI GHI CHÚ ĐẾN CHƯ ĐỘC GIẢ 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các lời Phật dạy hay những lời dạy liên 
quan đến Phật giáo, hay các bài dạy của các đệ tử Phật hay các cao Tăng Phật giáo 
sau nầy thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa Việt Anh Phật giáo. Như trên 
đã nói, đây không phải là một tác phẩm giáo điển hoàn hảo; tuy nhiên, với tâm 
nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy những điều bổ ích 
cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 

Thiện Phúc 


NOÓOTE TO QUR READERS 


Thịs booklet 1s a collection of Basic Buddhist, Buddhist-related teachings, and 
teachings which have been taught by the Buddha”s disciples and/or great Buddhist 
monks that are often seen in Buddhist texts, written in both Vietnamese and English. 
Like I said In the Preface, this Is not a Total and Complete Work of Buddhist 
Teachings; however, with a wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful 
and helpful booklet for you to broaden knowledge on Buddhism 

Thiện Phúc 


Xin cúng dường công đức của bộ sách nầy lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức hướng dẫn đệ tử đi vào Cửa 
Chân Lý, Trí Tuệ và Giải Thoát. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ngài 
sớm bình phục để ngài tiếp tục dẫn dắt chúng sanh trên bước đường giải thoát 


Thịs work 1s dedicated to my Original Master, Most Venerable Thích Giác Nhiên, 
who has devoted a great deal of time and effort to guide me to enter into the Door of 
Truth, WIsdom and EmancIpation. May the Buddhas In the ten directions support him 
to recover his health so that he can continue to guide other sentlent beings to 
liberation. 


3437 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường lên Thầy 
Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê Văn Thuận và bà Trần Thị 
Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính 
tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú. 
Tôi cũng nhân cơ hội nầy xin kính tặng tác phẩm nầy đến chị tôi, chị Ngọc Nhi Nguyễn 
Hồng Lệ, người đã hy sinh tương lai của chính mình cho tương lai tươi sáng hơn của các em. 
Tôi cũng rất biết ơn các em Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích 
Vân, Ngọc Giỏi; cũng như các anh chị em Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân Thục, 
Tùng Thục, và Thuần Thục, những người đã hết lòng hỗ trợ và giúp đở tôi vượt qua những 
thử thách và khó khăn trong khi biên soạn bộ sách nầy. Cuối cùng tôi xin hổi hướng công đức 
nầy đến các anh chị em quá vãng Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, 
Thanh Huy, Ngọc Út, cùng tất cả những chúng sanh quá vãng đồng được vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc. 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and Mrs. Trần Thị 
Sửu, and to my parents-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs. Trần thị Phàn. This work is also 
dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my 
longlife best friends for their enormous supports. [ would like to take this opportunity to 
dedicate this work to my elder sister Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ who has sacrificed her own 
future for the brighter future of her other brothers and sisters. [ am also enormously grateful 
to my brothers and sisters Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, 
Ngọc Giỏi; as well as my sisters and brothers-in-law Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân 
Thục, Tùng Thục, and Thuần Thục, who have been wholeheartedly supporting and helping 
me overcome challenges and difficulties in completing this work. Last but not least, I would 
like to dedicate this work to my deceased brothers and sisters Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc 
Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc Út, and all deceased sentient beings. May 
all of them be reborn In the Western Paradise. 


Xin tưởng niệm chư vị Cố Hòa Thượng Thích Quảng Liên và Thích Ân Huệ. Trước 
khi bộ sách nầy được xuất bản thì hai vị cố vấn giáo lý đáng kính của tôi là Hòa 
Thượng Thích Quảng Liên và Hòa Thượng Thích Ân Huệ viên tịch. Cầu mong mười 
phương chư Phật hộ trì cho các Ngài cao đăng Phật quốc. 


This work ¡is also in commemoration of Late Most Venerables Thích Quảng Liên and 
Thích Ân Huệ. Before the printing of this work, two of my Admirable Dharma 
Advisors, Most Venerable Thích Quảng Liên and Most Venerable Thích Ân Huệ 
passed away. May the Buddhas In the ten directions support them to advance 1nto the 
Buddha-land to attain the Buddhahood there. 


3438 


ABOUT TH AUTHOR 


Thiện Phúc Trần Ngọc was born in 1949 in Vĩnh Long Province, a small town 
about 136 kilometers southwest of Saigon. AKA Ngọc-Em Trần. He grew up in Vinh 
Long town, South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born 
(o a very poor family; however, his parents had tried their best to raise their all 
childxen with a minimum of high school education. He obtained his Bachelor In 
English in 1973, and Bachelor in Vietnamese-Chinese 1n 1974 at Cantho UnIversity. 
He was brought up in a Buddhist-traditon family. His grandparenfs and parents were 
devoted lay disciples of Honarable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to 
the United States In 1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên 
in the same year. He has been working for California State Department of 
Rehabilitation as a Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilify 1s tO 
SUupervise a unit of ten counselors who counsel people with problems, especially 
people with disabilitiles. He was very much Impressed by the life and teachings of the 
Buddha. He realizes that Buddhism has been an Important part of the cultural 
heritage, not only of Vietnam, but also of Southeast Aslan countries and most parts Of 
Asia. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In 
Southern California, around 1985 and 1966, a lot of young Vietnamese students came 
to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable 
Thích Giác Nhiên and was encouraged by the Most Venerable to start his work on 
The Basic Buddhist Doctrines. With the encouragement from Most Venerable Thích 
Giác Nhiên, he started his work since 1986 and completed the first draft in 2002 and 
the final draft in 2009. He 1s also the author of a serles of books writen In 
Vietnamese and English tiled “Buddhism in Life” (ten volumes), “Buddhism, a 
religion of Peace-Joy-and Mindfulness”, “Intimate Sharings with Parents and 
Children”, Vietnamese-English Buddhist Dictionary (06 volumes), English- 
Vietnamese Buddhist Dictionary (10 volumes), A Litle Journey To India, and 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


3439 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME ONE 


Phần I 
Part I 


Phật Và Thánh Chúng 
The Buddha and His Sacred Disciples 


Chương 1: Đúc Phật— The Buddha 
Chương 2: Đạo Phật — Buddhism 
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo 

Buddhist Poinfs 0ƒ view on Human Le and Buddhist Cosinology 
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên 

Turning The Wheel oƒ Dharma and The Ftrst Five Disciples 
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển— Buddhist Councils 
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển 

Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskefs 
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng— Luật— Luận 

Sutras and Important Sutras-Rules-Cormimenfdries 
Chương 6: Đạo và Trung Đạo— Path and Middle Path 
Chương 9: Vĩ Diệu Pháp— Abhidharma 
Chương 10: Tam Thời Pháp— Three Periods 0ƒ The Buddha”s Teachings 
Chương 11: Thân Quyến— The Buddha°s Relatives 
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử— Ten Great Disciples 
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác— Other Famous Disciples 
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni— Monk and Nun Orders 
Chương 15: Tứ Động Tâm— Four Buddhist Holy and Sacred Places 
Chương 16: Những Thánh Tích Khác— Other Sacred Places 
Chương 17: Những Đại Thí Chủ—Great Donafors 
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo 

Those Who Had Helped Maintaimring Buddhism 
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới 

World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors 


43 
83 


107 


199 
203 


223 


235 
345 
365 
399 
407 
425 
443 
471 

553 
573 
621 


635 


669 


Chương 20: 
Chương 21T: 
Chương 22: 
Chương 23: 
Chương 24: 
Chương 25: 
Chương 26: 
Chương 27- 
Chương 26: 
Chương 29: 


Chương 30: 


3440 


VOLUME TWO 


Phần II 
Part II 


Giáo Pháp Căn Bản Ì 
Basic Buddhist Doctrines Ï 


Diệu Đế và Thánh Đạo—Noble Truths and Noble Paths 843 
37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enlightenment 915 


Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm--Love and Four Immeasurable Minds 933 


Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements 0ƒ Popularity 9ó1 
Lục Hòa— Six Pointfs oƒ Harmony 963 
Tứ Ân— Four Great Debts 965 
Công Đức và Tội Phước— Merit and Virtue-Oƒffences and Blessings 97] 
Ba La Mật— Paramitas 997 
Thân-Khẩu- Ý— Body-Mouth-Mind 1065 
Tín-Hạnh-Nguyện-Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát 

Fatth-Conducts-Vows-Bodhisatftvas”Pracfices-Conducfs- Vows 1093 
Tứ Chúng Thanh Tịnh Minh Hối— Four Kinds oƒ Pure Precepfs 1149 


Chương31:Hôn Nhân theo Quan Điểm Phật Giáo--Marriage in Buddhist Point oƒ View1157 


Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 
Chương 35: 
Chương 36: 
Chương 37: 


Chương 36: 
Chương 39: 
Chương 40: 
Chương 4T: 


Chương 42: 


Thiện Ác— Good and Bad (Kusala & Akusala) 1161 
Tập Khí và Buông Xả—Old Habits and Abandonment 1191 
Nghiệp Báo— Actions and RecornpDenses 1211 
Nhân-Duyên-Quả— Causes-Conditions-Eƒƒectfs 1281 
Giới— Rules in Buddhism 1315 
Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên— Causes and Condifions 

Twelve Links in the Chain Qƒ Dependent Originafion 1451 
Chướng Ngại— Hindrances 1493 
Kết--Triền Cái--Ïrược— Fetters--Hindrances--Turbidities 1505 
Phiên Não và Vô Uu— Afflictions and Sorrowlessness 1521 
Đại-Tứ Đại- Thất Đại 

Elements-Four Great Elermenfs-Seven Great Elemenfs 1539 
Chơn Lý— Truth 1557 


Chương 43: 
Chương 44: 
Chương 45: 
Chương 46: 
Chương 47: 
Chương 46: 
Chương 49: 


Chương 50: 
Chương 51: 


Chương 52: 


Chương 53: 
Chương 54: 
Chương 55: 
Chương 56- 
Chương 57: 


Chương 58: 
Chương 59: 
Chương 60: 


VOLUME THREE 


Phần III 
Part LIII 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basic Buddhist Doctrines II 


Ái Dục--Ngũ Dục—Cravings--Five Desires 
Kiến và Tà Kiến— Views and Wrong Views 
Khổ và Bát Khổ— Sufferings and Eight Sufferings 
Cầu và Vô Sở Cầu— Doors 0ƒ Seeking and Non-Seeking 
Bát Đại Nhân Giác— Elight Awakenings 0ƒ Great People 
Căn-Cảnh- Thức— Organs-Objects-ConsciOusnesse 
Bát Thức và A Đà Na Thức 
Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
Đại Thừa Bách Pháp— Mahayana One Hundred Dharmas 
Tương Đối-Tuyệt Đối- Viên Dung-Như Thực 
Relafive-Absolute- Tofality- True Reality 
Lậu Hoặc—Leakage and Delusions 
Hữu Lậu-Vô Lậu — Leakage and Non-leakage 
Ca Sa— Monk”s Robe 
Tâm— Mind 
Duy Tâm — Mind-Only 
Phật Tánh— Buddha-Nature 
Chư Như Lai và Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Corme Ones and their Wonderful Works 
Cam Lộ—Sweef Dews 
Tam Muội— Samadhi 
Thiên— Meditation 


l1ó19 
1637 
1667 
1685 
1691 
1697 


1745 
l17ồI 


1773 


1763 
1793 
1799 
1927 
1947 


1955 
2119 
2121 
2145 


Chương 61: 
Chương 62: 
Chương 63: 
Chương 64: 
Chương 65: 
Chương 66- 
Chương 67: 
Chương 66: 
Chương 69: 
Chương 70: 
Chương 71: 
Chương 72: 
Chương 73: 
Chương 74: 
Chương 75: 
Chương 76: 
Chương 77- 
Chương 76: 
Chương 79: 
Chương 80: 
Chương 61: 


Chương 82: 
Chương 83: 
Chương 84: 
Chương 85: 
Chương 86: 


Chương 87: 
Chương 86: 
Chương 89: 
Chương 90: 
Chương 9T: 


3442 


VOLUME FOUR 


Phần IV 
Part IV 


Giáo Pháp Căn Bản II] 
Basic Buddhist Doctrines III 


Quán— Contemplation 

Giải Thoát— Liberation 

Ma Và Ngũ Thập Ấm Ma—Demons and F Ứf†y Demons 
Chấp Trước-Kết-Buông Xả— Graspings-Felters-Nonattachment 
Vô Thủúy-Vô Chung— Beginninglessness-Endlessness 
Kiếp—Aeon 

Ngã và Vô Ngã— Ego and Egolessness 

Điên Đảo—CondiHons oƒ Being Dpside-down 

Vô Thường— lnuperrmanence 

Ta Bà— The Saha World 

Vô Minh— lgnorance 

Chúng Tử— Seed 

Chân Như— Suchness (Natural Purity) 

Trang Nghiềm— Adornmenf 

Lực-Tự Lực-Tha Lực— Powers--Selƒ-Powers--Other Powers 
Thánh và Thánh Quả— Saimt and Sainthood 

Độc-Tam Độc và Thập Độc— Poisons— Three Poisons and Ten Poisons 
Trụ Xứ—Dwclling Places 

Phân Biệt và Vô Phân Biệt— Discrùninaion and Non-Discriminatio 
Tỉnh Thức— Mindƒfulness 

Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả 

Seven Emotfions and Six Desires and Seven Messengers 

Bát Phong— Etght Winds 

Hữu Vị Vô Vị— CondiHioned and Non-Conditioned Dharmas 
Xiển Đề— Abandon Buddha-Truth (Icchantika) 

Bát Nhã và Tánh Không— Prajna and Sunyata 

Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Vào Thời Đức Phật 

Four Classes in India at the Từne 0ƒ the Buddha 

Chúng Sanh— Senfient Beings 

Sanh--Tử-- Tái Sanh— Birth--Death--Rebirth 

Kiếp Nhân Sinh— Human Le 

Tam Giới— Three Reqlms 

Hiển Giáo-Mật Giáo— Exoteric and Esoteric Teachings 


2393 
2479 
2499 
255% 
2591 
2595 
2601 
2621 
2635 
2653 
2657 
2669 
2673 
2061 
2683 
2707 
2725 
2709 
2779 
2791 


2813 
2837 
2859 
2875 
2877 


2929 
2937 
2955 
3021 
3059 
3079 


3443 


Chương 92: Tánh- Tướng- Vô Tướng— Nature-Appearance-Forrnlessness 
Chương 93: Quốc Độ—Abodes 
Chương 94: Pháp Giới— Dharma Realms 


VOLUME FIVE 


Phần V 
Part V 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 


Chương 95: Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals 
Chương 96: Giới-Định-Huệ— Discipline-Meditation-Wisdom 
Chương 97: Bệnh — Athnents 
Chương 98: Bốn Loại Người — Four Types oƒ People 
Chương 99: Phá Giới— Breaking Preceptfs 
Chương 100: Nhấn— The Eyes 
Chương 101: Ngũ Minh— Five Studies 
Chương 102: Thần Thông— Supernatural Powers 
Chương 103: Lý Sự— Theories and Pracfices 
Chương 104: Quán Đảnh— Initiation 
Chương 105: Chúng và Thánh Chúng— Assemblies & Holy Assemblies 
Chương 106: Tịnh Và Bất Tịnh— Purity and Impurity 
Chương 107: Những Thứ Không Thể— The Unattainables 
Chương 108: Trí-Huệ- Trí Giả— Knowledge and Wisdom— Wiser 
Chương 109: Vô Ngại— Unhindered Powers 
Chương 110: Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật 
Buddha”s Auspicious marks and Response Bodies 
Chương 111: Những Thử Thách Trong Tu Tập—Challenges in Culfivation 
Chương 112: Bồ Đề Tâm— Bodhi Mind 
Chương 113: Năm Mươi Quả Vị— FỰty Positions 
Chương 114: Thập Bát Bất Cộng— Eighteen Distinctive Charactersitics 
Chương 115: Thọ Ký— Prophecy oƒ Bodhisattva?s Future Buddhahood 
Chương 116: Uẩn-Nhập-Giới— Agsregates-Entrances-Spheres 
Chương 117: Giác Ngộ— Enlighfenment 
Chương 116: Tứ Niệm Xứ 


3089 
3131 
3143 


3207 
3225 
3239 
3245 
3249 
3259 
3207 
3271 
3283 
3299 
3307 
3321 
3353 
3367 
3419 


3431 
3437 
3457 
3469 
3503 
3505 
3509 
3557 
3591 


Chương 119: Tu Tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm— Cultivation oƒ the Anapanasatisutfara3623 


Chương 120: Thị Hiện và Cứu Độ—Maniƒfestation and Salvation 


3635 


5444 


Chương 121: Pháp Su--Giáo Thọ Sư— Dharma Masters--Spiritual Masters 

Chương 122: Vô Úy— Fearlessness 

Chương 123: Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa 
Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana 

Chương 124: Thời Thuyết Giáo— Periods oƒ the Buddha?s Teachings 

Chương 125: Thân và Thân Phật— Kaya and Buddhakaya (Buddha°s Bodies) 

Chương 126: An Cư Kiết Hạ— Sumuner Retreat 

Chương 127: Niết Bàn— Nirvana 


Phần VI 
Part VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ CultivaHion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 


VOLUME SIX 


Phần VII 
Part VII 


Pháp Tu II 
Methods oƒ Cultivafion II 


Chương 129: Từ Bi và Nhẫn Nhục— Loving and Patience 

Chương 130: Ăn Chay— Vegetarian Diet 

Chương 131: Bất Thối Chuyển— Non-Regression 

Chương 132: Học--Vô Học— Studies--Beyond Studies 

Chương 133: Sám Hối— Repenfance 

Chương 134: Dục và Thiểu Dục Tri Túc—Desires and Content with Few Desires 
Chương 135: Y Pháp— Trusfs oƒ Dharma 

Chương 136: Niệm Phật — Buddha-Recitation 

Chương 137: Cúng Dường— Oƒƒerings 

Chương 138: Ngũ Giới— Five Precepfs 

Chương 139: Bố Tát--Bát Quan Trai— Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepfs 
Chương 140: Phương Tiện— SkIl in Menas 


3663 
3673 


3665 
3749 
3775 
3807 
3609 


38639 


3979 
4001 
4017 
4021 
4029 
4049 
4053 
4055 
4139 
AløI 
A191 
4I95 


Chương141: Khổ Hạnh-Phạm Hạnh-Ẩn ĐDật--Ascetics-Aryan caryd-Living in Isolation 4209 


Chương 142: 
Chương 143: 


Chương 144: 
Chương 145: 
Chương 146: 
Chương 147: 
Chương 146: 
Chương 149: 
Chương 150: 
Chương 151: 
Chương 152: 
Chương 153: 


Chương 154: 
Chương 155: 
Chương 156: 
Chương 157: 
Chương 156: 
Chương 159: 
Chương 160: 
Chương 161: 


3445 


Đạo Tràng— Bodhi-Place 4221 
Tụng Kinh--Niệm Phật-- Trì Chú 

Recite Buddhist Sufras--Recite Buddhas° Names--Dharani 4225 
Thuyết Pháp— Lecture on the dharma 424I 
Trực Chỉ Nhơn Tâm— Pointing Directly To Human”s Mind 4255 
Hồi Hướng— Transƒerences 4257 
Thiện Hữu Trì Thức— Good-Knowing Advisors 4293 
Hạnh Phúc— Happiness 4303 
Tăng Nhất Pháp—Increased-by-One Dharmas 4321 
Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn— Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors 4463 
Tịnh Độ—Pure Lands 4543 
Lễ Bái và Thờ Cúng— Prostration and Worshipping 4047 
Ngũ Thừa— Five Vehicles (Yanas) 4669 

VOLUME SEVEN 


Phần VIII 
Part VIII 


Xuất Gia- Tại Gia 
Renunciation and Lay People 


Xuất Gia--Sa Môn— Renunciaton--Ordained Buddhists (Sramana) 4729 
Khất Thực và Khất Sĩ— To Beg For Food and Mendicants 4769 
Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy— Teachings of Theravada Buddhism 4761 
Giáo Thuyết PG Hòa Hảo— The Teachings oƒ Hoa-Hao Buddhism 4831 
Phật Tử Tại Gia— Lay People 48639 
Quy-Y Tam Bảo— Taking Refuge in the Triple Jewel 4697 
Kinh Thị Ca La Việt— The Sighalaka Sutra Advice To Lay People 4913 
Vụ Lan Bồn— Ullambana 4933 
Phần IX 
Part IX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms 0ƒ the Sainfs 


3446 


Chương 162: Lục Phàm Tứ Thánh 


Six Realims 0ƒ the Samsara and Four Realms oƒ the Sainfs 4945 
Chương 163: Địa Ngục— Hells 4951 
Chương 164: Ngạ Quỷ— Hungry-Ghosfs 4965 
Chương 165: Súc Sanh —Animals 4973 
Chương 166: A Tu La—Asuras 4977 
Chương 167: Nhân và Ngũ Giới— Man and Five Precep£s 4961 
Chương 168: Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người 
Elements Which Produce and Maimtain Lịe 4999 
Chương 169: Thiên—Devas 3007 
Chương 170: Thanh Văn— Sound-Hearers 3047 
Chương 171: Độc Giác Phật — Pratyeka-buddhas 3051 
Chương 172: A La Hán và Bồ Tát— Arhats and Bodhisattvas 5057 
Chương 173: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa— Bodhisattvayana and the Two Vehicles 35135 
Chương 174: Bồ Tát Địa— Bodhisatttas° Bhumis 35139 
Phần X 
Part X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
QOthecr Bodhisaftvas° Characferisfics 


Chương 175: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Other Bodhisaffvas° Characterisfics 35153 
Chương 176: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trongKinh Hoa Nghiêm Phần I— 
Other Bodhisafvas° Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part Ï 
3165 
Chương 177: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II— 
Other Bodhisatfvas` Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part( II 
3211 
Chương 178:Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III— 
Other Bodhisaftvtas° Characterisftics in the Flower Adornment Sutra PartllI 5249 
Chương 179: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV— 
Other Bodhisatfvas) Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part IV 
3261 
Chương 180: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V— 
Other Bodhisattveas° Characteristics in the Flower Adornment Surta Part V 
3315 
Chương 181: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI— 
Other Bodhisatftvas° Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part VÌ 
3347 


3447 


Chương 182: Những Vị Bồ Tát Quan Trọng— Iimportant Bodhisattvas 


VOLUME EIGHT 


Phần XI 
Part XI 


Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 


Chương 183: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo trên Thế Giới 
Pre-Buddhism Period im the World 

Chương 184:Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo Cổ— History oƒ Ancient Buddhist Secfs 

Chương 185: Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools 

Chương 186: Lục Sư Ngoại Đạo— The Six Herefical Masters 

Chương 187: Phật Giáo Thế Giới— Buddhism in the World 

Chương 188: Phật Giáo Việt Nann— Buddhism in Vietnam 

Chương 189: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Việt Nam 
Vietnamese Farmous Buddhist Monks 

Chương 190: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Buddhist Monks 


3371 


3453 
3473 

5533 
5703 
570 
5931 


5955 


6007 


3448 


3449 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


Phần XI 

Pari XI 
Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History oƒ Ancient Buddhist Sects 


3450 


3451 


TABLEOFCONTENT 


VOLUME EIGHT 


Phần XI 
Part XI 


Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 


Chương 183: Thời Kỳ Tiên Phật Giáo trên Thế Giới 
Pre-Buddhism Period im the World 

Chương 184:Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo Cổ— History oƒ Ancient Buddhist Secfs 

Chương 185: Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools 

Chương 186: Lục Sư Ngoại Đạo— The Six Herefical Masters 

Chương 187: Phật Giáo Thế Giới— Buddhism in the World 

Chương 188: Phật Giáo Việt Nau— Buddhism in Vietnam 

Chương 189: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Việt Nam 
Vietnamese Farmous Buddhist Monks 

Chương 190: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Buddhist Monks 


3453 
3473 

5533 
5703 
570 
5931 


5955 


6007 


3452 


3453 


CHUƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI BA 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-THREE 


Hai Mươi Sáu Thế Kỷ Phật Giáo 
Twenty-six Centuries 0ƒ Buddhisrmm 


(A) Thời Kỳ Tiền Phật Giáo Trên Thế Giới— The World During the Pre-Buddhism 

(I)_ Tổng quan về Tình Trạng tại Ấn Độ trong thời Tiền Phật Giáo—An overview oƒ the Circumnstances 
in India in the Pre-Buddhism. 

(H) Sự thành hình Ấn Độ Giáo tại Ấn Độ— The ƒormation oƒ Hinduism in India. 

(1H) Ấn Độ Giáo trong khoảng thời gian tám thế kỷ trước Tây lịch Hinduism During the Eight 
cenfuries B.C. 

(IV)Giai đoạn chuyển tiếp giữa Ấn Độ giáo vào Phật giáo— The transitional period between Hinduism 
and Buddhism. 

(V) Những tôn giáo tại Trung Hoa trong thời Tiền Phật Giáo—Religions in China in the Pre- 
Buddhism. 

(B) Sự thành hình Phật giáo— The ƒormation oƒ Buddhism 

()_ Cuộc cải cách tôn giáo quan trọng nhất vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch— The most important 
religious reform đuring the Seventh Century B.C. 

(II) Con đường Trung Đạo— The Middle Path. 

(HI) Sự đáp ứng của Đạo Phật cho những bất toại trong đời sống hằng ngày— Buddhism's answers to 
datly lƒe`s problems. 

(C) Chánh-Tượng-Mạt trong Phật giáo—Correcf-Semblance-End oƒ ` Dharmas—See 
Chapter 10 

(D) Những Thăng Trầm của Phật Giáo Trong Hai Mươi Sáu Thế Kỷ— The Ups and Downs 
0ƒ Buddhism in Twenty-six Centuries 

(1) Sự phát triển của Đạo Phật— The development oƒ Buddhism: See Chapter 2. 

(I1) Các Bộ Phái Cổ Phật Giáo—Aneient Buddhist Sects: See Chapter 184. 

(IH) Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools: See Chapter 185. 

(IV) Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai của Phật giáo trên địa cây nây— Past, Present and Future oƒ 
Buddhism on thịs earth. „ 

(E) Sự Suy Tàn của Phật Giáo tại Ân Độ—D estruction oƒ Buddhism in India 

(l) Sự tiên đoán của Đức Phật “Sư Tử Thân Trung Trùng ”— The Buddha's prediction “Dead lion is 
destroyed by worms produced within itselƒ”. 

(H) Sự pha trộn giữa Ấn giáo và Phật giáo— The intermingling oƒ Himduism and Buddhism. 

(III)Sự phát triển của Mật giáo— The developmemt oƒ the Trantric Buddhism. 

(IV)Phật giáo thường được các vua chúa bảo trợ và xa rời quân chúng—Buddhism was always 
sponsored by patron kings and estranged i1selƒ from the majoriIy. 

(V) Mất đi phần nào sự tiếp xúc với văn hóa bình dân—Losing touch to some degree with popular 
Culture. 

(VISự “Mượn Đạo Tạo Đời” của một số nhỏ chư Tăng Ni— The problems oƒ “Using Religion as onÌy a 
Sfepping Stone ƒor one”s own business” of ad ƒew oƒmonks and nums. 

(VII)Ấn Độ giáo trải qua một cuộc hồi sinh trước khi bị Hồi giáo xâm lăng— Hinduism underwent a 
resurgence before the Muslim invasion. 

(VII)Những cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào thế kỷ thứ tám— Muslim invasions in the eighth centHry. 


5454 


3455 


(A) Thời Kỳ Tiền Phật Giáo Trên Thế Giới 
The World During the Pre-Buddhisim 


(I Tổng quan về Tình Trạng tại Ấn Độ trong thời Tiền Phật Giáo—An overview oƒ the 
Circumstances in India in the Pre-Buddhism: 

(A) Ba mươi thế kỷ trước Tây lịch— Thirty centuries B.C.: Khoảng 3.000 năm trước Tây lịch, 
tại lưu vực sông Ấn Hà, phát khởi một nền văn minh đô thị, được gọi là “Văn Hóa Thung 
Lũng Ấn Hà.” Hai đô thị lớn là Mohenjo Daro và Harrappa, vì vậy nên văn hóa nầy cũng 
được gọi là “Văn Hóa Harrappa”. Theo Andrew Skilton trong Đại Cương Lịch Sử Phật 
Giáo, có lẽ đây là một xã hội đã có tổ chức cao, rất bảo thủ, không thay đổi bao nhiêu 
qua niều thế kỷ. Những cố gắng nhằm tái xác định lại những phong tục và tín ngưỡng của 
xã hội nầy phần lớn chỉ do sự suy đoán mặc dầu người ta đã tìm thấy những di vật có ý 
nghĩa với những dấu ấn được sử dụng rộng rãi trong việc buôn bán ở các vùng bờ biển. 
Những con dấu nầy khắc lại một loại chữ viết, mà đến nay vẫn chưa giải mã được. Một 
con dấu nổi tiếng vẽ hình một người ở tư thế ngồi thiển, mà một số người nghĩ là nó mô 
tả một hình thức ngôi thiển hay quán tưởng trong buổi sơ khai. Nền văn minh nầy từ từ 
lụn tàn vào khoảng 1.200 năm trước Tây lịch, có lẽ do hậu quả của những thay đổi về 
môi trường, nhưng chắc hơn là do dự thay đổi dòng chảy của sông Ấn Hà—About 3,000 
years B.C., along the River Indus, there grew up a city-based civilization, known as the 
“Indus Valley Culture”. The two greatest citiles were at MohenJo Daro and Harrappa, for 
which reason this has been termed the “Harrappan Culture”. According to Andrew 
Skilton in the “Concise History of Buddhism”, this soclefty appears to have been highly 
Organized and very conservative, showing little change over many centuries. ÀAttempts to 
reconsctfruct customs and beliefs of this soclety are largely speculative though most 
suggestive Items that have been recovered, such as seals used In extensive trading, 
especially in the coastal areas. These show a form of writing, as yet undeciphered. One 
famous seal shows a masked human figure in a yogic posture, thought by some to be 
performing a primitive form of yoga or meditation. This civilization gradually declined in 
around 1,200 years B.C., possibly as a result of enviromental changes, most probably the 
change of direction in the flow of the River Indus. 

(B) Mười sáu thế kỷ trước Tây lịch—Sixteen centuries B.C.: Tuy nhiên, những dấu vết nầy 
không liên quan gì đến sự xuất hiện cùng thời của những bộ tộc xâm lăng từ phía Tây 
bắc tràn xuống. Rất có thể những bộ tộc nây đã đến đây đúng vào lúc nền văn hóa nầy 
đang tàn lụn. Có nhiều học giả cho rằng đây không phải là một cuộc xâm lăng, mà chỉ là 
một sự thẩm thấu văn hóa. Nói gì thì nói, sau khi nền văn minh Thung Lũng Ấn hà bị tàn 
lụi thì lục địa nây trở thành quê hương mới cho làn sóng người di dân của những bộ tộc 
du mục tới định cư. Sau khi trèo vượt qua những núi đèo xuyên qua Hi Mã Lạp Sơn dẫn 
tới những vùng biên giới Tây Bắc Ấn Độ và Népal bây giờ, nhiều thế kỷ sau đó những 
bộ tộc Aryan nầy bắt đầu một cuộc càng quét trọn vẹn trên toàn thể bán lục địa nầy. 
Những bộ tộc người Aryan nầy mang theo với họ tín ngưỡng đa thần giáo. Họ cũng mang 
theo với họ một hệ thống giai cấp xã hội, chia xã hội thời đó ra làm ba thành phần: tư tế, 
chiến binh, và nông dân. Thành phần tư tế bao gồm những người có khả năng tụng đọc 
rành nghề cử hành nghi lễ, là tiền thân của giai cấp Bà La Môn sau nầy. Hai giai cấp sau 


3456 


cùng giống với những giai cấp chiến binh và thứ dân về sau nầy. Chúng ta biết được tất 
cả những điều trên nhờ vào những văn bản do chính con cháu của những người nây viết 
ra về sau nầy. Đây là những kinh điển căn bản của Bà La Môn giáo, không được Phật 
giáo thừa nhận —However, this 1s not likely to have been linked with the coincidental 
appearance of Invading tribes from the north-west. Probably, these new comers found 
their way to Northern India when the culture there was In its dead time. Many scholars 
believed that this was not a military Invasion, but a cultural osmosis. Ño matter what had 
happened, military Invasion, or cultural osmosis, or the dying-out of the “Indus Valley 
Culture”, this continent had become new homeland for large waves of migrating nomadic 
tribes, pushed out from their old homeland which originally stretched from Central 
Europe to Central Asia. After climbing various passes through the Himalayas to the 
North-West of present day India's frontier with Nepal, these Aryan tribes began a 
complete sweep eastward across the entire subcontinent In the next several centuries. 
These Aryan tribes brought with them their own beliefs of polytheism. They also brought 
with them their own social caste system, which divided socIety 1nfo three classes: prIesfs, 
warriors, and farmers. The first of these were professional reciters of hymns and 
performers of ritual, the predecessors of the later “brahmana” class. The last two classes 
were similar to the “ksatriya” and “vaisya” classes. All this known because of the 
survival of the texts produced by these people”s descendants. These are basic scriptures 
of Brahmanism, not recognizing by Buddhists. 


(ID) Sự thành hình Ấn Độ Giáo tại Ấn Độ— The formation 0ƒ Hữmduismm ímn India: 
(A) Đại CƯƠNg về Ấn Độ Giáo—An overview oƒ Hinduism: Ấn Độ giáo, tôn giáo đã ăn sâu 


vào Ấn Độ mà nguồn gốc hãy còn là một huyền thoại. Tôn giáo không có giáo chủ, cũng 
không có giáo điển. Nó luôn đưa vào tất cả mọi mặt của chân lý. Người theo Ấn Độ giáo 
tin tưởng vào luật của Nghiệp lực. Đây là tên gọi chung cho hệ thống xã hội, văn hóa và 
tôn giáo của giống người Aryan ở Ân Độ, đây là giống dân di cư vào Ấn Độ vào ngay 
trước thời kỳ bắt đầu có lịch sử của nước nầy——The name used in the West to designate 
the traditional social religIous structure of the Indian people and Its origin 1s still mystic. lt 
has neither a founder nor a fixed canon. It Iincorporated for centuries all aspects of truth. 
Hindus believe in the law of karma. Hinduism or Brahmanism, the general name given to 
the social-cultural-religious system of the Indo-Aryan, who migrated Info India Just before 
the dawn of history. 


(B) Cương yếu Ấn Độ giáo là chủ trương Bà La Môn— The essence oƒ Hinduism, Brahmanism 


Ù 


2) 


3) 


qdvocdfes: 

Duy trì xã hội làm bốn giai cấp, trong đó Bà La Môn là giai cấp tối thượng: The 
manitenance of the four castes (see Four castes 1n India) which assures the supremacy of 
the priest caste, the brahmana. 

Theo nguyên tắc thờ phượng Thượng đế bằng những nghi thức đề ra từ Thánh Kinh Vệ 
Đà: Appeasement of the gods by means of rituals derived from the Sacred Vedas. 

Trung thành hay tin tưởng tuyệt đối vào thuyết nghiệp quả luân hồi, lấy sự tái sanh vào 
cõi trời làm mục tiêu tối CHỢ cho người trần tục. Họ tin có một định luật hoạt động 
suốt cuộc đời. Gieo gì gặt nấy ở một lúc nào đó và ở một chỗ nào đó. Đó là định luật 
mỗi hành động, mỗi ý định hành động, mỗi thái độ đều mang quả riêng của nó. người trở 


4) 


3457 


thành thiện do những hành động thiện và trở thành ác do những hành động ác. Nghĩa là 
mỗi người phải chịu trách nhiệm về hoàn cảnh của chính mình, chứ không thể đổ lỗi cho 
người khác được. Bạn chính là bạn vì những thứ mà bạn đã làm trong quá khứ. Đối với 
người theo Ấn Độ giáo, đương nhiên quá khứ bao gồm tất cả những kiếp sống trước của 
bạn: Complete faith and fidelity to the theory of karma and reincarnation, with rebirth In 
heaven seen as the final goal of earthly life. There 1s a universla law, which operates 
throughout all life. Whatever 1s sown must be reaped sometime and somewhere. This 1s 
the law: every action, every Intention to act, every attitude bears Its own fruit. A man 
becomes good by good deeds and bad by bad deeds. It Is to say each person 1s fully 
responsible for his own condition, and cannot put the blame on anyone else. You are what 
you are because of what you have done In the past. To _a Hindu the pasf, of course, would 
Iinclude all previous Ïives or exIstences. 

Theo truyền thống Ấn Giáo, nhiệm vụ chính của người nữ là sanh con và làm việc trong 
nhà. Vì vậy mà nó coi cuộc sống độc thân là cuộc sống vô ích, và những người đàn bà 
không kết hôn đáng bị phỉ báng: In Hindu tradition, the main duties assigned to women 
were childbearing and housework. Thus 1t considers a single life as a wasted life and 
unmarried women were subJect to scoffs. 


(C) Kinh Vệ Đà—The Vedas: Những câu chuyện trong Kinh Vệ Đà cho thấy rất nhiều người 


Ù 


2) 
3) 


Ấn Độ đã tìm kiếm những câu trả lời về cuộc sống quanh họ, cũng như về vũ trụ xa 
xăm—The sfories in the Vedas reveal a great deal about the Indian people who were 
searching for answers about life around them, as well as about the remote unIverse. 

Sách cổ nhất của Ấn Độ giáo là bộ kinh Vệ Đà. Bộ kinh này gồm những câu thơ và 
những bài thánh ca cổ được sáng tác từ hơn 3000 năm trước. Những luật lệ Bà La Môn 
mà các tu sĩ dùng làm nghi lễ thờ phượng đã có vào khoảng giữa 1200 và 1000 trước 
Thiên Chúa: The oldest sacred books of Hinduism called the Vedas. They are ancient 
poems and hymns which were composed more than 3,000 years ago. The Brahmanic 
rules which the priests use for rituals of worship dated from between 1,200 and 1,000 B.C. 
U Bà Ni Sà Đa——The Upanishads: See (HH). 

Những Thiên Anh Hùng Ca vĩ đại—The Great Epics: Những Thiên Anh Hùng Ca vĩ đại 
là những câu thơ triết lý về anh hùng truyền thuyết về các vị thần. Những thiên anh hùng 
ca này là những truyện cổ được kể lại qua nhiều thế hệ trước khi được viết vào đầu kỷ 
nguyên Thiên Chúa. Một chương ngắn của Thiên Anh Hùng Ca, Dáng đi Bhavagavad 
Gita, trở thành một phẩm tôn giáo được ưa thích ở Ấn Độ_— The Great Epics are 
philosophical and religious poems about legendary heroes and gods. They were ancient 
storles that had been told for generations before they were wriften at about the first 
century B.C. A short section of one of the Epics, the Bhagavad Gita Gait, has become the 
favorite religIous text In India. 


(D) Triết lý Ấn Độ Giáo— The philosophy öoƒ Hinduism: Theo giáo lý Ấn Độ giáo, mỗi người 


có một vị trí riêng trong cuộc sống và trách nhiệm riêng biệt. Mỗi người được sanh ra ở 
một chỗ với những khẩ năng riêng biệt vì những hành động và thái độ trong quá khứ— 
According to Hindu teachinss, every person has a specific place In lie and specIfic 
responsibilities. Each person 1s born where he 1s, and with particular abilitles that he has, 
because of past actions and attitudes. 


3458 


(E) Hệ thống giai cấp trong Ấn Độ Giáo—The caste system in Hiduism: Có bốn giai cấp 


Ù 
2) 
3) 


4) 


chính trong Ấn Độ Giáo. Trong bốn đẳng cấp có 12 nhánh. Qua nhiều năm, hơn 1000 thứ 
bậc đẳng cấp đã xuất hiện trong đời sống xã hội Ấn Độ, nhưng tất cả đều thuộc một 
trong bốn nhóm chính này. Trong đời sống xã hội bình thường, ranh giới đẳng cấp phản 
ảnh bất công thực sự và thành kiến nặng nề. Chính nhiều người Ấn Độ giáo cũng cố 
gắng thực hiện xóa bỏ một số bất công trắng trợn. Ngài Gandhi là người đã đem hết sức 
lực để phục hồi “tiện dân” vào địa vị có đẳng cấp —There are four main castes in 
Hinduism. Within the four castes, there are dozens of sub-divisions. Through the years, 
more than a thousand levels of castes have appeared in Indian social life; but all belong 
to one of the four main groups. In ordinary social life, caste lines have frequently 
reflected real inJustices and strong preJudices. Even thoughtful Hindus today realize that 
abuses have crept Iinto the system. Many efforts have been made in the direction of 
straightening out some of the gross InJustices. Gandhi was one who gave freely of his 
energIes 1n restoring the “untouchables” to caste status: 

Nhóm trí thức và thầy tu: The intellectual-priest group. 

Tầng lớp quí tộc, kể cả giai cấp quân nhân: The nobility, including the warriors. 

Nhóm hành chính, gồm những nhà buôn và địa chủ: The administrative group, including 
merchants and landowners. 

Số lớn dân chúng làm những việc thông thường trong xã hội. Giai cấp gọi là “tiện dân” 
hay “ người bị ruồng bổ” (mới đây bị hủy bổ do luật của Ấn Độ) gồm những người có 
nguồn gốc thuộc những phân nhóm khác của giai cấp thứ tư, quần chúng nhân dân. Do 
những điều kiện xã hội và kinh tế khác nhau, họ bị mất đẳng cấp, hay mất vị trí trong xã 
hội: The great masses of people who do the common work of a soclety. The class OoŸ sO- 
called “Untouchables” or “Out-castes” (recently abolished by Indian law) was composed 
of people who had originally belonged to different sub-groups of the fourth caste, the 
masses. Through varIous social and economic conditions, they lost caste or lost their place 
1n SOCI€tY. 


(F) Mục tiêu tối hậu của người theo Ấn Độ giáo— The ultimate goals oƒ the Hindus: Người 


Ũ 


2) 


theo Ấn Độ giáo có bốn mục tiêu lớn trong đời của họ——Hindus believe that they have 
four ultimate goals in thetr life: 

Mục đích quan trọng nhất mà mỗi người phải vươn lên là thoát khỏi ảnh hưởng của bất 
hạnh trong quá khứ. Mỗi người đều có mục tiêu căn bản suốt cuộc đời là thoát khỏi ảo 
tưởng thông qua với sự hợp nhất với Bà La Môn: The most important goal for each 
person to achieve 1s release from the Influence of past unhappiness. Each person has the 
fundamenral aimm all through life of escaping from maya through union with Brahman. 

Đời sống lạc thú, thực hiện tất cả những ham thích bình thường của con người kể cả ham 
thích rất quan trọng: bắt nguồn từ nhục dục. Người theo Ấn Độ giáo không bác bỏ kinh 
nghiệm giác quan về cuộc đời, phát triển quan hệ sáng tạo với người khác, biết thẩm mỹ, 
biểu lộ tình dục. Nhưng người Ân Độ giáo coi kinh nghiệm này khi được dùng đúng cách 
và không được coi như là những mục tiêu duy nhất của đời sống: The life of pleasure, 
fulfilment of all normal human desires, Iincluding the very 1mportant desires rooted 1n sex. 
Hindus do not reject the sensory experlences of lifếe, development of creative 
relatlonships with other people, aesthetic appreciation, and sexual expression. The 


3) 


4) 


3459 


Hindus value these experIlences when used correctly and not regarded as the only goal of 
lí. 

Trách nhiệm tham gia vào hoạt động cộng đồng —A person”s responsibility to the 
community——Trách nhiệm tham gia vào hoạt động kinh tế phúc lợi công cộng, bao gồm 
một số công việc hay nghề nghiệp có giá trị. Mỗi người có bổn phận với chính mình và 
với xã hội để làm một số công việc có ích. Vì việc này người ấy sẽ nhận được tiền cẩn 
thiết cho nhu cầu hằng ngày, và thông qua đó người ấy đóng góp vào phúc lợi chung— 
Participation In economic activity or public welfare, which includes working in some 
worthwhile Job or profession. Each person has an obligation to himself and to soclety to 
do some useful work. For this he receives the wherewithal for his daily needs. 

Sống đúng theo luân lý hay đạo đức sống. Ta có bổn phận với chính ta và đối với người 
khác để làm những gì được trông đợi ở chính mình về luân lý và đạo đức. Bổn phận đã 
được phân định khá rõ ràng tại Ấn Độ, cho mỗi một đẳng cấp có một luật lệ hành động 
và thái độ mà mỗi thành viên phải thi hành. Và đối với luật lệ này, một người phát 
nguyện bằng nỗ lực của mình nếu muốn đạt một đời sống tốt đẹp: Living the right kind of 
moral or ethical life. One has a duty to him and to others to do what 1s expected of him 
morally and ethically. The duty has been rather specifically defined In India, for each 
caste has a code of actions and attitudes, which are expected of Its members. And to this 
code a person 1s pledged through all his endeavors 1f he wishes to attain the good life. 


ii )Ấn Độ Giáo trong khoảng thời gian tám thế kỷ trước Tây lịch— Hinduism During the 


Eight centuries B.C.: Vào khoảng 800 năm trước Thiên Chúa, Ấn Độ giáo biên soạn bộ 
kinh U Bà Ni Sà Đa, gồm những câu trả lời của những ẩn sĩ nổi tiếng thời đó trước những 
câu hỏi về đời sống và vũ trụ. Một thời gian ngắn trước thời Đức Phật, bản kinh U Bà Ni 
Sà Đa bằng văn xuôi đã được biên soạn, kinh nói về những lời giảng bí mật, chỉ truyền từ 
thầy sang đệ tử mà thôi. Bộ kinh nầy được coi là giai đoạn cuối cùng của kinh Vệ Đà, và 
vì vậy mà được gọi là “Tột đỉnh của Vệ Đà”. Ở đây các yếu tố nghỉ lễ không có tầm 
quan trọng như trong các bộ kinh trước, thay vào đó là những lời giảng bí truyền và đầy 
ấn tượng về sự tái sanh và đầu thai. Một mặt người ta đi tìm cái nền tảng của thế giới 
hiện tượng, cốt lõi của vạn hữu ngoại giới, cái đó được gọi là “Brahman”; mặt khác 
người ta đi tìm cái sự vật hiện hữu tối hậu bên trong mỗi cá nhân, là cái người ta cho là 
sự sống và ý thức, và cái nầy được gọi là “Atman”. Kinh U Bà Ni Sà Đa đi đến giaó 
huấn bí truyền cuối cùng là đồng hóa hai thực tại nầy, cho rằng “Atman” và “Brahman” 
chỉ là một thực tại duy nhất The Upanishads, dating from about 800 B.C., are the 
answers that the renowned hermit-teachers of that period gave to questions about life and 
the universe. Shortly before the time of the Buddha, the earliest prose Upanishads were 
compiled, which dealt with a secret teaching, to be passed from master to disciples only. 
The Uanishads were regarded as the final stage In the evolution of the Veda, and 
therefore known as the Vedanta, the “Culmination of the Veda”. The ritual elements so 
prevalent in the earlier texts are less Important here, and in their place we find a secret 
teaching on rebirth. According to the Upanishads, on the one hand, people looked for that 
which was the basis of the external phenomenal world, the underlying essence of all 
external obJects and things, which were termed “Brahman”; on the other hand, they 
looked for the ultimately existent thing within the individual, that which supports life and 


3460 


consciousness In each of us, to be termed “Atman”. The secret teaching In the 
Upanishads taught that “Atman” and “Brahman” were one and the same. 


(IV)Giai đoạn chuyển tiếp giữa Ấn Độ giáo vào Phật giáo— The transttional period between 
Hinduism and Buddhism: Ranh giới đẳng cấp phẳn ảnh bất công thực sự và thành kiến 
nặng nề trong đời sống xã hội bình thường. Chính nhiều người Ấn Độ giáo cũng cố gắng 
thực hiện xóa bổ một số bất công trắng trợn. Ngay những người trong giai cấp quí tộc 
cũng đã đem hết sức lực để phục hồi “tiện dân” vào địa vị có đẳng cấp. Ai trong chúng ta 
cũng đều biết rằng các nền văn minh trên thế giới vốn luôn đi kèm với những sóng gió 
của việc tranh giành quyển lực và của cải vật chất. Chính điều nầy đã thúc đẩy mọi sức 
mạnh tâm linh của con người phải đứng lên chống lại hệ thống bạo lực đương quyền. Tại 
Ấn Độ những lực lượng đối kháng nổi lên trong những vùng Tây Bắc. Ngay từ lúc mới 
được thành lập, Phật giáo chủ yếu nhắm đến các tầng lớp thị dân đông đảo. Chính vì vậy 
mà chúng ta thấy Phật giáo phát triển quanh các vùng Benares và Patna, nơi mà vào thời 
đại đồ sắt đã sản sinh ra những ông vua đầy tham vọng xuất thân từ quân đội, đã thiết 
lập các vương quốc mênh mông với nhiều thành phố rộng lớn. Phần lớn công việc hoằng 
hóa của Đức Phật đều được thực hiện tại các thành phố lớn, điều nầy giúp chúng ta lý 
giải dễ dàng tính cách tri thức trong lời dạy của Ngài, cũng như phong cách thành thị 
trong ngôn ngữ được sử dụng và tính hợp lý trong các tư tưởng được Ngài truyền dạy. Để 
đối kháng với những mê tín về thần quyền, Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng Ngài chỉ là 
người dẫn đường, chứ không phải là một đấng quyển năng, và rằng mọi sự gợi ý chỉ dẫn 
đều cần phải được chứng nghiệm, kể cả những chỉ dẫn của chính Ngài—Caste lines have 
frequently reflected real Injustices and strong preJudices In ordinary social lie. Even 
thoughfful Hindus today realize that abuses have crept into the system. Many efforts have 
been made ¡n the direction of straightening out some of the gøross InJustices. Even people 
belonged to the noble class also tried to restore the “untouchables” to caste hipher 
statuses. We all know that the growth of any civilization In the world has been 
accompanied by recurrent waves of disillusion with power and material wealth. This very 
reason mobilized the resources of the spirit against the existing power system. In India 
the reaction forces arose In the Northwest reglons. From the beginning, Buddhism 
developed around Benares and Patna, where the lron Age had thrown up ambifious 
warrlor kings, who had established large kingdoms with bịig citles. In opposition to 
supersfiftions In divine power the Buddha always stressed that He was only a guide, not an 
authorrty, and that all propositions must be tested, including His own. 


(V) Những tôn giáo tại Trung Hoa trong thời Tiền Phật Giáo—Religions in Chỉna in the 
Pre-Buddhism: 

1) Đạo Khổng (Đạo Nho)—Confucianism: Trong khi Phật giáo bắt đầu nẩy mầm tại Ấn 
Độ thì tại Trung Hoa một trong những tôn giáo lớn của thế giới cũng đang bắt đầu: 
Khổng giáo. Hệ thống luân lý đạo đức nầy thoát thai từ giáo lý của Đức Khổng Phu Tử, 
nhấn mạnh về lòng hiếu, để, trung, lễ, tín, công bằng, liêm sĩ. Khổng Tử sanh vào 
khoảng năm 557-479 trước Tây lịch, người nước Lỗ. Ông sống vào thời luân lý và văn 
hóa của Nhà Châu đang suy vi, nên đã cố gắng tìm cách chấn hưng; ông dạy 3.000 đệ tử 
về thi, sử, lễ và nhạc. Ông là nhà giáo dục vĩ đại của Trung quốc và được người hiện đời 


3461 


gọi ông là “Vạn Thế Sư Biểu.” Tuy nhiên, đạo Khổng và đạo Phật hoàn toàn khác biệt 
nhau. Đạo Khổng chỉ nặng về gia đình và xã hội, con cái lớn lên lập gia đình, lấy vợ gả 
chồng, rồi sanh con đẻ cháu nối dõi tông đường, thờ vua giúp nước, vân vân. Ngược lại, 
đạo Phật thì chủ trương việc xuất gia, rời bỏ gia đình cha mẹ, vợ con, và lục thân quyến 
thuộc mà đi tu. Cho nên lúc khởi đầu các học giả Khổng học, khi chưa hiểu thấu suốt về 
đạo Phật, cho rằng đạo Phật là tà giáo ngoại đạo, bỏ cha mẹ, vợ con, phá hoại nền tảng 
gia đình và xã hội, bất trung bất hiếu. Vì thế mà khi đạo Phật mới được đưa vào Trung 
Quốc đã bị các học giả Khổng giáo quyết liệt chống đối. Tuy nhiên, Đức Phật và tôn 
giáo của Ngài được phổ biến rộng rãi phần lớn nhờ vào phương pháp tiếp cận với đa số 
quần chúng. Ngài yêu cầu đệ tử của Ngài thuyết giảng Phật pháp bằng chính ngôn ngữ 
của người dân tại đó làm cho dân chúng vô cùng cảm kích—While Buddhism sprouted in 
India, in China one of the great religions also sfarted: Confucianism. The system of 
morality ørowing out of the teachings of the Chinese philosopher Confucius, which 
stressed on filiality, respect for the elderly, loyality, proprlety, faith, Justice, decency and 
shame. Confucius (557-479) was born mm the state of Lu. He lived 1n the time when the 
moral and cultural tradition of Chou were in rapid decline. In attempting to uphold the 
Chou culture, he taught poetry, history, ceremonies and music to about 3,000 diciples. He 
was the first Chinese Great Educator that Chinese people still give him the tifle “Master 
of Ten Thousand Years.” However, Confucilanism and Buddhism are totally different. 
Confucianism emphasizes on the Ideas of family and society. Confucianism emphasIzes 
on teaching children to grow up, to get married, to bear children and grandchildren, to 
continue the family line, to be a productive member In society. In contrast, Buddhism 1s 
founded on the essence of “abandoning worldly ways,` to leave home, to detach from 
family, parents, wife, husband, children, relatives, friends, etc. Therefore, Confucian 
scholars considered Buddhism as wicked and false teachings. That was why when 
Buddhism was first introduced into China, it was strongly opposed by Confucian scholars. 
However, the popularity of the Buddha and his disciples largely depended upon his 
method of approach to the masses. The Buddha had asked his disciples to preach his 
doctrine 1n the peopleˆs own language. The people were naturally Impressed. 


2) Lão giáo—Taoism (n): Một trong những tôn giáo lớn của Trung Quốc. Tôn giáo nầy 
được Lão Tử sáng lập cùng thời với Phật giáo bên Ấn Độ. Giáo lý của tôn giáo nầy dựa 
trên “Đạo” hay con đường tự nhiên. Những người tu tập theo Lão giáo theo truyền thống 
cố gắng đạt đến trường sanh bất tử, mà theo Phật giáo là một thí dụ cổ điển về chuyện 
luyến chấp vào thân—One of the big religions in China. This religion was founded by 
Lao-Tzu, at the same time with Buddhism In India. Its doctrines are based on Tao or way 
Of nature. TaoIst practitioners traditionally strive for Immortality, which, in Buddhism, 1s a 
classic example of deluded attachmernt to the body. 


3462 


(B) Sự thành hình Phật giáo 
The forination 0ƒ Buddhisrn 


(D Cuộc cải cách tôn giáo quan trọng nhất vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch— The most 
limportanf religious reform during the Seventh Century B.C.: Vào thế kỷ thứ 7 trước Tây 
lịch, Ấn Độ gồm 16 vùng lãnh thổ, tám vùng là tám vương quốc, còn tám vùng khác là 
các xứ Cộng Hòa. Xã hội Ấn Độ trước thời Đức Phật và ngay trong thời Đức Phật là một 
xã hội đầy khủng hoảng, đặc biệt nhất là những sự tranh chấp quyền lực và của cải vật 
chất. Nhiều người không thể tìm ra câu trả lời thỏa mãn về những khó khăn xáo trộn 
trong đời sống hằng ngày của họ. Vì sự không toại nguyện nầy mà trong thời gian nầy đã 
có rất nhiều cải cách tôn giáo xuất hiện trong cố gắng tìm ra lối thoát cho Ấn Độ giáo ra 
khỏi tính nông cạn của nó. Một trong những cải cách nầy là Phật giáo. Ngay từ khoảng 
năm 600 trước Tây lịch, Đức Phật chẳng những đã để xướng tứ diệu đế như căn bản học 
thuyết như chúng đã hiện ra khi Ngài đại ngộ, mà Ngài còn chỉ cho mọi người làm cách 
nào để sống một cách khôn ngoan và hạnh phúc, vì thế mà giáo pháp của Ngài đã lan 
rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp các miễn châu Á, và xa hơn thế nữa. Về mặt tâm linh mà nói, 
Ngài đã thúc đẩy con người đứng lên chống lại hệ thống bạo lực đang tổn tại thời đó. Kỳ 
thật Phật giáo không phải là một tôn giáo mới mẽ ở Ân Độ, mà nó mà một biểu tượng 
của sự ly khai với Ân Độ giáo. Như chúng ta thấy, trong khi kinh Vệ Đà cổ võ việc cho 
phép giết súc vật để dâng cúng thân linh thì Phật giáo kịch liệt bài bác những kiểu tế lễ 
như thế. Hơn thế nữa, Phật giáo còn tiến hành nhiều cuộc vận động mạnh mẽ chống lại 
việc tế lễ nầy. Bởi vì nghi thức tế lễ đòi hỏi phải được thực hiện bởi những người Bà La 
Môn, là những người chuyên môn về nghi lễ tôn giáo thời đó, trong khi thường dân từ thế 
hệ nây qua thế hệ khác chỉ có thể làm TH ÚG việc tay chân mà thôi. Chính vì thế mà đạo 
Phật bác bỏ hoàn toàn hệ thống giai cấp ở ở Ấn Độ thời bấy giờ. Và Đức Phật bác bỏ mọi 
sự tự cho mình là dòng dõi cao sang như kiểu tự hào của giai cấp Bà La Môn. Đạo Phật 
bác bỏ mọi sự phân biệt trong xã hội giữa người với người và nói rằng chính cái nghiệp, 
tức là những việc làm của một người, mới quyết định sự danh giá hay thấp hèn của người 
đó mà thôi. Đức Phật khẳng định với các đệ tử của Ngài: “Việc nhấn mạnh đến sự bình 
đẳng về địa vị xã hội, căn cứ trên việc làm của một người chứ không phải trên dòng dõi 
của họ.” Một ý tưởng cách mạng khác mà chúng ta có thể tìm thấy trong Phật giáo là tôn 
giáo nầy mở rộng cửa đón nhận cả nam giới lẫn nữ giới trong đời sống tu tập. Ngoài các 
ni sư và các nữ Phật tử tại gia nổi tiếng như Khema, Patacara, Dhammadimna, SujJata, 
Visakha, và Samavati, ngay cả những cô gái điếm như Amrapali cũng không bị chối bỏ 
cơ hội sống đời tu hành phạm hạnh. Chính vì thế mà từ lúc mà đạo Phật bắt đầu tại vùng 
Đông Bắc Ấn cho đến ngày nay đã gần 26 thế kỷ, nó đã chẳng những đi sâu vào lòng 
của các dân tộc châu Á, mà từ thế kỷ thứ 19 nó đã trở thành nguồn tư tưởng tu tập cho 
nhiều người ở Âu châu và Mỹ châu nữa—About 7 centuries B.C., India was divided into 
Sixteen zones, eight of which were kingdoms and the remaining republics. Indian socIety 
before and at the time of the Buddha was a society that had full of conflicts, especially 
strugsles for power and material wealth. During this period many people were not able to 
find satisfaction in Hinduism to their daily life's disturbing problems. Because of this 
disastifaction, some religious reforms shortly arose in an attempt to rid Hinduism oŸ 1tS 


3463 


superficiality. One of these reforms was to be the beginning of Buddhism. About 600 
B.C., the Buddha not only expounded the four Noble Truths as the core of his teaching, 
which he had recognized In the moment of his enlightenment, He had also shown people 
how to live wisely and happily, and therefore, his teachings soon spread from India 
throughout Asia, and beyond. Spiritually speaking, He mobilized people to stand up to 
fight agaInst the existing power system. In fact, Buddhism Is not a new religion in India, 1t 
1s only a symbol of separation with Hinduism. As we can see while the religion of the 
Veda allowed animal sacrifice to propitiate the gods, Buddhism set Ifs face agaInst 
sacrifices. Moreover, Buddhism waged strong campalgns against this practice. Because 
the sacrificial ritual required the services of Brahmins, who had specialized In religious 
ceremonies, while ordinary people, from one generation to another, could only do labor 
works. Thus, Buddhism denounced the Caste system at that time In India. And the 
Buddha denounced all claims to superlorify on the ground of birth as the Brahmins 
claimed. Buddhism denounced all social distinctions between man and man, and declared 
that it was “karma", the action of man, that determined the eminence or lowness of an 
individual. The Buddha confirmed with his disciples: “The Iinsistence on the equality of 
social status based on one”s actions and not on the lineage of birth of that person.” 
Another revolutionary Idea we can find in Buddhism was the fact that 1t widely opened 
the doors of organized religious life to women and men alike. In addition to distinguished 
nuns and lay Buddhist-women, such as Khema, Patacara, and Dhammadinna, SuJata, 
Visakha, and SamavatI, even courtesans like Amrapali were not denied opportunities to 
embrace the religious life. For these reasons, from the beginning in Northeast India 
almost 26 centuries ago, Buddhism penetrated not only in the heart of Asian people, but 
since the noneteenth century 1t also became part of the thinking and practice of a lot of 
people in Europe and America as well. 


(H) Con đường Trung Đạo— The Middle Path: Vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch, 
nhiều người Ấn Độ nghi ngờ tôn giáo của chính xứ sở họ. Họ sợ hãi vì muôn đời phải 
đầu thai vào một giai cấp. nếu họ thuộc giai cấp cùng đinh, họ phải tiếp tục đầu thai vào 
giai cấp nầy hết đời nầy qua đời khác. Thoạt đầu, Đức Phật luôn bị dày vò bởi những câu 
hồi như “Tại sao có bất hạnh?”, “Làm sao con người được hạnh phúc?”, vân vân. Ngài 
chuyên tâm tu tập khổ hạnh, nhưng sau sáu năm kiên trì tìm kiếm và tích cực hy sinh, 
Ngài vẫn không tìm ra được câu trả lời cho những vấn để nầy. Sau sáu năm tìm kiếm sự 
giải thoát bằng con đường khổ hạnh, Thái tử Tất Đạt Đa quyết định tìm câu trả lời qua tư 
tưởng và thiển định. Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã trở thành một 
người “Giác Ngộ”. Con đường mà Đức Phật tìm ra là con đường “Trung Đạo” giữa những 
cực đoan. Những cực đoan phải tránh là một mặt quá ham mê đời sống nhục dục, mặt 
khác là đời sống khổ hạnh. Cả hai cực đoan nầy dẫn đến sự mất quân bình trong cuộc 
sống. Cả hai cực đoan chẳng bao giờ có thể đưa ai đến mục tiêu thật sự giải thoát khỏi 
khổ đau và phiền não. Đức Phật tuyên bố: “Muốn tìm con đường Trung Đạo hòa hợp với 
cuộc sống, mỗi người phải tự mình thận trọng tìm kiếm, không nên phí thì giờ vào việc 
tranh cãi. Mỗi người phải thăm dò và tự thực nghiệm, không có ngoại lệ.”—About the 
Seventh Century B.C. many people questioned the value of ther own religion: 
Hinduism. According to Hinduism”s theories, they had to be reborn to the same class 


5464 


forever. If they belonged to the class of Sudra, they would be reborn Into that class life 
after life. At first, Prince Siddhartha always concerned with burning questions as: “Why 
was there unhappiness?”, or “How could a man be happy?”, etc. He diligently performed 
ascetic practices, but affer six years of persevering search and strenuous self-denial, He 
stll had not found the answers for these problems. After spending six years In seeking a 
solution of emancipation through ascetic practices without any success, Prince Siddhartha 
determined to find the answer In thought and meditation. After 49 days and nights of 
meditation under the Bodhi Tree, He had become the “Awakened One”. The path that 
the Buddha had found was the “Middle Path”, which was in between extremes. The 
extremes to be avoided were the life of sensual indulgence on the one hand and the life 
Of drastic asceticism on the other. Both led to out-of-balance living. Neither led to the 
true goal of release from sufferings and afflictions. The Buddha declared: ““[o find the 
Middle Path to harmonious living, each person must search thoughtfully, not wasting any 
time in wordy arguments. Each person must explore and experiment for himself without 
any exception.” 


(HI) Sự đáp ứng của Đạo Phật cho những bất toại trong đời sống hằng ngày— Buddhism °s 
answers fo daily lịƒe?% problems: Trải qua gần hai mươi sáu thế kỷ, cả Phật giáo Đại 
Thừa lẫn Tiểu Thừa đã chứng tỏ có thể thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi và với 
những dân tộc khác nhau. Vì thế mà Phật giáo sẽ tiếp tục là một ảnh hưởng thật sự trong 
đời sống tâm linh của nhiều dân tộc trên thế giới với niềm tin là những điều Đức Phật 
khám phá ra có thể giúp đở hầu hết mọi người. Với câu hỏi “Tại sao tôi không hạnh 
phúc?” Đức Phật gợi ý: vì bạn tràn đầy mong muốn, cho đến khi sự mong muốn là sự 
khao khát thì nó không thể nào được thỏa mãn dù bạn đã được những thứ mà bạn muốn. 
Như vậy “Làm thế nào để tôi có hạnh phúc?” Bằng cách chấm dứt mong muốn. Giống 
như ngọn lửa sẽ tự nhiên tắt khi bạn không châm thêm dầu vào, cho nên sự bất hạnh của 
bạn chấm dứt khi nhiên liệu tham dục thái quá bị lấy đi. Khi bạn chiến thắng được lòng 
ích kỷ, những thói quen và hy vọng dại dột, hạnh phúc sẽ thực sự hiện ra—During almost 
twenty-six centuries, both Mahayana and Hinayana Buddhism have proved adaptable to 
changing conditions and to different peoples in the world with the belief that what the 
Buddha discovered can help almost everyone. For the question “Why am Iunhappy?” the 
Buddha sugsests: because you fill yourself with wanting, until the wanting 1s a thirst that 
cannot be satisfied even by the things you want. “How can I be happy?” By ceasing to 
want. Just as a fire dies down when no fuel 1s added, so your unhappiness will end when 
the fuel of excessive 1s taken away. When you conquer selfish, unwise habits and hopes, 
your real happiness will emerge. 


(C) Chánh- Tượng-Mạt trong Phật giáo 
Correcf-Semblance-End ogƒ Dharmas 
See Chapter 10 


3465 


(D) Những Thăng Trâm của Phật Giáo 
Trong Hai Mươi Sáu Thế Kỷ 
The Ups and Downs 0ƒ Buddhism 
In Twenfy-six Cenfuries 


(D Sự phát triển của Đạo Phật — The development oƒ Buddhism: See Chapter 2. 


(II) Các Bộ Phái Cổ Phật Giáo— Ancient Buddhist Sects: See Chapter 184. 


(HI) Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools: See Chapter 185. 


(IV) Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai của Phật giáo trên địa cầu nầy— Past, Present and 


Future 0ƒ Buddhism on thỉs earth: Tính đến ngày nay Phật giáo đã tồn tại gần 26 thế kỷ, 
và trong suốt thời gian nầy Phật giáo đã trải qua những thăng trầm với nhiều sự thay đổi 
sâu xa và cơ bản. Những thay đổi trong mỗi giai đoạn mới đều được hỗ trợ bởi sự thành 
hình một loại kinh tạng mới, mặc dầu được viết ra nhiều thế kỷ sau ngày Đức Phật nhập 
Niết Bàn, nhưng vẫn được xem là lời Phật dạy. Thật ra, giáo lý nhà Phật được liên kết 
với nhau bởi các giai đoạn chuyển tiếp từ cái cũ đến cái mới mà người ta chỉ có thể nhận 
ra được qua sự nghiên cứu tường tận. Giáo lý Phật giáo qua các thời đại không có gì thật 
sự được xem là mới mẽ cả, những gì có vẻ như mới, chỉ là sự điều chỉnh một cách tinh tế 
những ý tưởng đã có ngay từ thời Đức Phật còn tại thế—Buddhism so far persisted for 
almost 26 cenfuries and during that period 1t has undergone so many ups and downs with 
profound and radical changes. The Iinnovations of each new phase were backed up by the 
production of a fresh canonical literature which, although clearly composed many 
centuries after the Buddha”s Nirvana, claims to be the word of the Buddha Himself. In 
fact, Buddhist theories are connected by many transitions, which lead from one to the 
other and which only close study can detect. In Buddhism, there ¡1s really no Innovation, 
what seems so 1s In fact a subtle adaptation of pre-exIsting 1deas. 


1) Năm trăm năm kể từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn— Five hundred years from the time 


the Buddha's Nirvana: Thời kỳ đầu là thời kỳ Phật giáo cổ xưa hay Phật giáo Nguyên 
thủy. Trong thời kỳ 500 năm đầu của Phật giáo hầu như nó chỉ giới hạn thuần túy trong 
phạm vi của xứ Ấn Độ. Trong thời kỳ nầy Phật giáo tập trung vào những vấn đề tâm lý, 
trong đó chuyên chú đến việc cá nhân tự nhiếp phục tâm ý của chính mình, và sự phân 
tích tâm lý là phương tiện được dùng để đạt đến sự chế ngự tâm. Lý tưởng của người tu 
tập trong thời kỳ Phật giáo ban sơ là nhắm vào Thánh quả A La Hán, nghĩa là bậc đã dứt 
trừ hết ái nhiễm, mọi dục vọng đều dứt sạch, và không còn phải tái sanh trong luân hồi 
sanh tử nữa. Cộng đồng Tăng già nguyên thủy đã sớm được thiết lập ngay từ đầu những 
cuộc hội họp định kỳ hằng tháng được gọi là lễ Bố Tát, nhằm mục đích duy trì sự đoàn 
kết và điều hành đời sống của cộng đồng Tăng lữ. Trong khoảng thời gian 500 năm đầu, 
cũng còn có những cuộc hội họp lớn hơn, được gọi là Đại Hội Kết Tập Kinh Điển, để 
thảo luận và làm sáng tỏ những vấn để có tầm mức quan trọng hơn: The first period is 
that of the old or original Buddhism. During the first 500 years of Buddhism 1t remained 


2) 


3) 


3466 


almost purely Indian. The first period focused on psychological 1ssues, which concerned 
with Individuals øgaining confrol over their own minds, and psychological analysis 1s the 
method by which self-control 1s sought. The ideal of practitioners 1n this period 1s an 
Arhat, or a person who has non-attachment, in whom alÏ craving 1s extinct and who will 
no more be reborn in the Samsara. The Early Sangha soon established a regular Uposatha 
meetings, which helped umfy and regulate the life of the commumty of monks. During 
the first five hundred years of Its life, several large meetings or Buddhist Councils, In 
which matters of greater Importance were discussed and clarified. 

Khoảng thời gian từ năm trăm năm đến một ngàn năm sau ngày Đức Phật nhập Niết 
Bàn— The period from ƒfive hundred to one thousand years qfter the Buddha`s Nưữvana: 
Thời kỳ thứ hai là thời kỳ phát triển của Phật giáo Đại Thừa. Vào khoảng 700 năm sau 
ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật giáo bắt đầu phát triển sang các nước Đông Á. Thời 
kỳ thứ hai tập trung vào những vấn để bản chất của sự hiện hữu. Vào thời kỳ nầy người 
ta bàn luận về “bản chất tự nhiên của thực thể” hay “tự tánh”, và sự nhận thức của tâm 
về “tự tánh” của vạn hữu được xem là yếu tố quyết định để đạt đến sự giải thoát. Mục 
tiêu hướng đến của hành giả trong thời kỳ thứ hai là quả vị Bồ Tát, người phát nguyện 
cứu độ toàn thể chúng sanh và tin tưởng chắc chắn vào việc tự mình có thể đạt đến sự 
giác ngộ hoàn toàn để trở thành một vị Phật. Điều nây có nghĩa là họ mong muốn 
chuyển hóa chúng sanh bằng cách phát triển Phật tánh nơi họ và khiến họ đạt được giác 
ngộ: The second period 1s the period of the development of Mahayana Buddhism. Around 
700 years after the Buddha's Nirvana, Buddhism began to develop In Eastern Asian 
countries. The second period focused on ontological issues. During this period people 
discussed about the nature of true reality and the realization in oneself of that true nature 
of things 1s held to be decisive for emancipation. The goal of practitioners in the second 
period 1s the Bodhisattva, a person who wishes to save all sentient beings and who hopes 
ulimately to become a Buddha. That 1s to say they want to transform all beings by 
developing their Buddha-nature and causing them to obtain enlightenmeiit. 

Khoảng thời gian từ một ngàn đến một ngàn năm trăm năm sau ngày Đức Phật nhập Niết 
Bàn— The period from one thousand to one thousand ƒfive hundred years dqƒfter the 
Buddha's Nirvana: Thời kỳ thứ ba là thời kỳ của Mật giáo và Thiển tông. Khoảng 11 hay 
12 thế kỷ sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, nhiều trung tâm phát huy các tư tưởng Phật 
giáo bên ngoài Ấn Độ xuất hiện, đặc biệt là ở Trung Hoa. Thời kỳ thứ ba tập trung luận 
bàn về các vấn đề của vũ trụ. Trong thời kỳ nầy người ta xem việc điều chỉnh tự thân sao 
cho nó hài hòa với vũ trụ là đầu mối để đạt đến giác ngộ, và họ sử dụng phương thức có 
tính cách mầu nhiệm, huyền bí từ thời cổ xưa để làm được điều nây. Hành giả trong giai 
đoạn nầy mong muốn đạt đến sự hòa hợp hoàn toàn với vũ trụ, không còn bất cứ giới 
hạn nào, và hoàn toàn tự tại trong sự vận dụng những năng lực của vũ trụ trong tự thân 
cũng như đối với ngoại cảnh: The third period is the period of the Tantra and Zen. Around 
11 or 12 centuries after the Buddha's Nirvana, many centers of Buddhist thought were 
esfablished outside India, especially in China. The third period focused on cosmIc 1ssues. 
In this period people see adjustment and harmony with the cosmos as the clue to 
enlipghtenment and they use age-old magical and occult methods to achieve It. 
Practitioners in this period want to be so much in harmony with the cosmos that they are 


4) 


q) 


3467 


under no constraint whatsoever and as free as agent who 1s able to manipulate the cosmic 
forces both inside and outside himself. 

Khoảng thời gian ngàn năm gân đây nhất— The period oƒ the most recent one thousand 
years: Và thời kỳ thứ tư là thời kỳ một ngàn năm gần đây, Phật giáo bắt đầu phát triển, 
chậm nhưng thật chắc chắn, sang các quốc gia Âu Châu. Đây là thời kỳ Phật giáo hoàn 
chỉnh và không còn phải bổ túc thêm tư tưởng hay giáo thuyết mới nào nữa. Tuy nhiên, 
đây cũng là giai đoạn đánh dấu cho sự suy tàn của Phật giáo khắp nơi trên thế giới. Càng 
về sau nầy theo biến thiên của lịch sử, giáo lý Phật giáo liên tục suy yếu. Sau mỗi thời 
kỳ, phần tu tập tâm linh sẽ suy yếu dần. Trong khoảng thời gian 1.000 năm gần đây nhất, 
sự tu tập tâm linh sẽ đi dần đến chỗ tắt lịm: The fourth period is considered the period of 
the recent one thousand years, Buddhism started to develop, slowly but very surely, to 
European countries. This 1s the period of a complete Buddhism, and there 1s no need to 
add up any new thought or doctrine. However, this 1s the marking period of degeneration 
of Buddhism from all over the world. Buddhist theories have been degenerated with time. 
After each period spiritual practices wIll be diminished. During the period of the most 
recent one thousand years, spiritual practices will be near extinction. 


(E) Sự Suy Tàn của Phật Giáo tại Ấn Độ 
Destruction 0ƒ Buddhism tn India 


Sự tiên đoán của Đức Phật “Sư Tử Thân Trung Trùng ”— The Buddha?s prediction 
%Dead lion is destroyed by worms produced within iíseljf”: Theo sự tiên đoán của Đức 
Phật, vận mệnh của Phật giáo cũng giống như trùng trong thân sư tử. Không một loài nào 
có thể ăn thây con sư tử, mà chỉ có những con trùng bên trong mới ăn chính nó; cũng như 
Phật pháp, không một giáo pháp nào có thể tiêu diệt được, mà chỉ những ác Tăng mới có 
khả năng làm hại giáo pháp mà thôi (trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật bảo A Nan: 
“Này ông A Nan, ví như con sư tử mệnh tuyệt thân chết, tất cả chúng sanh không ai dám 
ăn thịt con sư tử ấy, mà tự thân nó sinh ra dòi bọ để ăn thịt tự nó. Này ông A Nan, Phật 
pháp của ta không có cái gì khác có thể hại được, chỉ có bọn ác Tỳ Kheo trong đạo pháp 
của ta mới có thể phá hoại mà thôi.”)—According to the Buddha°s prediction, the fate of 
Buddhism 1s Just the same as worms Inside a dead lion. No animal eats a dead lion, but 1t 
1s destroyed by worms produced within 1tself, so no oufside force can destroy Buddhism, 
only evil monks within 1t can destroy 1t. 


(II)Sự pha trộn giữa Ấn giáo và Phật giáo— The imtermingling oƑ Hinduisn and 


Buddhism: Tuy Ấn giáo bị mất ảnh hưởng vì sự lớn mạnh của Phật giáo từ thế kỷ thứ 
sáu trước Tây lịch. Ấn giáo luôn tìm cách pha trộn tư tưởng của tôn giáo mình với Phật 
giáo, mà một người bình thường không thể nào phân biệt được một cách rõ ràng. Thí dụ 
như theo giáo lý Ấn Độ giáo và theo hệ thống giai cấp, thì mỗi người có một vị trí riêng 
trong cuộc sống và trách nhiệm riêng biệt. Tuy nhiên, họ lại pha trộn với thuyết nghiệp 
báo của nhà Phật và nói rằng “Mỗi người được sanh ra ở một chỗ với những khả năng 
riêng biệt vì những hành động và thái độ trong quá khứ”. Người theo Ấn Độ giáo cũng 


3468 


tin tưởng vào luật của Nghiệp lực. Trung thành hay tin tưởng tuyệt đối vào thuyết nghiệp 
quả luân hồi, lấy sự tái sanh vào cõi trời làm mục tiêu tối thượng cho người trần tục. Họ 
tin có một định luật hoạt động suốt cuộc đời. Gieo gì gặt nấy ở một lúc nào đó và ở một 
chỗ nào đó. Đó là định luật mỗi hành động, mỗi ý định hành động, mỗi thái độ đều mang 
quả riêng của nó. Người trở thành thiện do những hành động thiện và trở thành ác do 
những hành động ác. Nghĩa là mỗi người phải chịu trách nhiệm về hoàn cảnh của chính 
mình, chứ không thể đổ lỗi cho người khác được. Bạn chính là bạn vì những thứ mà bạn 
đã làm trong quá khứ. Đối với người theo Ấn Độ giáo, đương nhiên quá khứ bao gồm tất 
cả những kiếp sống trước của bạn. Họ tránh nhấn mạnh đến giai cấp vì nó hoàn toàn 
mâu thuẫn với những gì mà họ muốn bày tỏ cho Phật tử: Giáo lý của họ cũng gần giống 
như giáo lý Phật đà. Chính vì vậy mà ngay cả những người Pala, vốn tự coi mình là Phật 
tử, cũng tự hào vì đã tuân giữ hoàn hảo giáo pháp của mình về giai cấp, là những điều 
khoản luật quy định trong tương quan xã hội của người theo Ấn Độ giáo—Even though 
Hinduism lost 1ts influence when Buddhism gained 1s popularity since the sixth century 
B.C. Hinduism always tried to Intermingle theorles of Hinduism and Buddhism, which 1s 
extremely difficult for an ordinary person to distinguish the differences. For Instance, 
according to Hindu teachings and 1ts castes, every person has a specific place In life and 
specific responsibiliies. However, 1t Intermingles with the theory of “Karma” in 
Buddhism by saying this: “Each person 1s born where he 1s, and with particular abilities 
that he has, because of past actions and attitudes.” Hindus also believe in the law of 
karma. Complete faith and fidelity to the theory of karma and reincarnation, with rebirth 
1n heaven seen as the final goal of earthly life. There 1s a universla law, which operates 
throughout all life. Whatever 1s sown must be reaped sometime and somewhere. This 1s 
the law: every action, every Intention to act, every attitude bears Its own fruit. A man 
becomes good by good deeds and bad by bad deeds. It is to say each person 1s fully 
responsible for his own condition, and cannot put the blame on anyone else. You are what 
you are because of what you have done 1n the past. To a Hindu the past, of course, would 
include all previous lives or existences. They tried not to emphasize on the caste system 
because 1t totally contradicts with what they want to show Buddhist followers: Hindu 
theories and Buddhist theorles are almost the same. Therefore, even the Palas, who 
regarded themselves as Buddhists, also prided themselves on their full observance of 
caste dharma, the Hindu relations governing all aspects of social Interaction. 


(III)Sự phát triển của Mật giáo— The development 0ƒ the Trantric Buddhism: Sự phát triển 
của Mật giáo làm phát sanh vô số các vị Phật và Bồ Tát, đã làm cho Phật giáo trở thành 
không khác gì với Ấn Độ giáo chính thống, đưa ra một nhóm các vị thần của họ. Thậm 
chí một thời gian ngắn trước khi quân đội Hồi xâm lăng Ấn Độ vào thế kỷ thứ 11, đã có 
một sự tiếp nhận giáo lý Phật giáo vào trong Ấn giáo, như việc xem Đức Phật như một 
hóa thân của thần Visnu—The development of the Trantric Buddhism, which gave rise to 
a host of Buddhas and Bodhisattvas, must have made Buddhism seem litfle difference to 
the outsider or non-specialist from orthodox Hinduism, with its multiplicity of deitles. 
Before the invasion of Muslim military in the eleventh century, there was even some 
degree an absorption of Buddhism by Hinduism, 1.e. considering the Buddha as a Visnu. 


3469 


(IV)Phật giáo thường được các vua chúa bảo trợ và xa rời quần chúng— Buddhism was 
always sponsored by patron kings and estranged i(selƒ from the maqjortty: Ngay từ khi mới 
được thành lập, Phật giáo có vẻ như đã trở thành một tôn giáo của các hoàng gia. Bên 
cạnh đó, sự thậm thâm của giáo lý nhà Phật đã tách rời tôn giáo nầy ra khỏi quần chúng 
và khiến cho tôn giáo nầy trở thành một tôn giáo chỉ dành riêng cho những người trí thức 
mà thôi. Dưới triều Gupta và Pala, trường đại học Na Lan Đà đã được 100 ngôi làng bảo 
trợ để xây dựng, và cung cấp việc đào tạo miễn phí cho hơn mười ngàn sinh viên, Phật 
giáo cũng như không Phật giáo. Thật ra ngay cả sự bảo trợ của hoàng gia chưa hẳn là 
điều có lợi. Đại học Na Lan Đà từng được vua Harsa (606-647) bảo trợ rất mạnh, nhưng 
sau đã bị triểu đại Pala làm ngơ, ngược lại, triều đại nây quay sang bảo trợ các trường 
đại học do chính triều đại thiết lập là hai trường Vikramasila và Odantapura—From the 
very beginning, Buddhism seemed to be a religion of royal familes. Besides, the 
profundity of Buddhist teachings separated Itself with the public and caused 1t to become 
a religion for intellectual people only. Under the sponsorship of the Gupta and Pala 
patron kings, Nalanda was supported to build by one hundred villages, and offered free 
training to more than ten thousand students, both Buddhists and non-Buddhists. In fact, the 
support of royalty was 1tself ambiguous in 1ts benefits. Nalanda, so heavily sponsored by 
Harsa, was later neplected by the Pala dynasty, who ¡instead favored the monastic 
universities that they themselves had founded, Vikramasila and Odantapura. 


(V) Mất đi phần nào sự tiếp xúc với văn hóa bình dân— Losing touch to some degree with 
popular culfure: Theo Andrew Skilton trong “Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới”, 
trong khi Phật giáo ngày càng gắn liền với hoạt động tri thức tập trung, tu trì, thì Ấn Độ 
giáo vẫn duy trì được tính bình dân của nó, dựa trên đời sống các làng mạc, và những nhà 
tu Ấn giáo đi tới từng nhà để phục vụ những nhu cầu tôn giáo của người đồng đạo. 
Ngược lại, người tu theo Phật giáo không phải lo lắng về những nhu cầu kinh tế trực tiếp 
của mình vì có những tài sản đổi dào đã tích lũy do của dâng cúng từ những tín đồ hảo 
tâm và những vị vua bảo trợ trước đây. Có lẽ họ đã mất đi phần nào sự tiếp xúc với văn 
hóa bình dân, ngưng thu nạp tín đồ mới, và khép kín trong các cuộc tranh luận triết học 
tỉnh vi và những nghỉ lễ theo Mật giáo. Ngay cả những thầy tu khổ hạnh của Ấn giáo 
cũng chỉ là những người khất sĩ đơn giản, giống như những khất sĩ Phật giáo buổi ban sơ, 
và vì thế họ không bị lệ thuộc vào các tổ chức tu viện và sự bảo trợ cần thiết của các vị 
vua giống như thân phận của những người Phật giáo —According to Andrew Skilton in “A 
ConciIse History of Buddhism”, while Buddhism had become Increasingly associated with 
centralized, monastic learning, Hinduism remained based in the village, the brahmin 
prlest ministering to the religious needs of his fellow householders. The Buddhists by 
Contrast, were free from any Iimmediate economic dependence on the communifies 
around them through the cumulative effect of generous endowments from past lay 
followers and royal patrons. Perhaps they lost touch to some degree with popular culture, 
ceasing to proselytize, and turning inward towards subtle philosophical debate and 
Tantric ritual. Even the Hindu ascetics were mere wanderers, as had been the first 
Buddhisfs, and thus were free from this Independence upon monastic organ1zation and the 
necessary royal patronage which had become the lot of the Buddhists. 


3470 


(VDSự “Mượn Đạo Tạo Đời” của một số nhỏ chư Tăng Ni— The problems oƒ “Using 


1) 


2) 


Religion as onÏy a Stepping Stone for one”s own business ” 0ƒ ad ƒeW 0ƒ tmonKks qHd nuns: 

Sự lạm dụng của Tam Bảo của một số nhỏ chư Tăng Ni—Misusing oƒ the donation øŸ a 
ƒew öoƒ Monks and Nuns: Một vài nhà tu Phật giáo không chơn chánh (ác Tăng và ác N)), 
thay vì lo tu hành và giúp cho tín đồ cùng tu tập với mình, thì họ chỉ biết bòn vét của đàn 
na tín thí lo xây dựng chùa to Phật lớn. Thậm chí họ còn tiêu tiền của dâng cúng của đàn 
na tín thí để lo cho gia đình hay bà con giòng họ của mình. Chính những việc làm xấu ác 
vô lương tâm nầy của họ đã làm cho Phật tử thuần thành nản lòng và mất tín tâm nơi 
Phật giáo —Quite a few evil monks and nuns, Iinstead of. devoting therr time to cultIvate 
and to help other Buddhists to cultivate, they utlize their time to plan on how to squeeze 
money out of sincere donators so that they can build big temples and big Buddha statues. 
They even spend the donating money to care for their families and relatives. Their evil 
acts without any conscIence cause sincere Buddhists to lose their good faith in Buddhism. 
Sự hiểu sai về Phật Pháp và Chân Chính Tu Hành trong Phật giáo của một số nhỏ Tăng 
Ni —The Misunderstanding oƒ the Buddha-dharma and Real Cultivation oƒ a few oƒ Monks 
and Nuns: Theo Đức Phật, Phật Pháp chính là thế gian pháp mà trong đó người biết tu 
hành quay ngược lại. Nó là pháp mà người thế gian không muốn làm. Người thế gian 
đang lặn hụp trong thế gian pháp, ai cũng lăng xăng bận rộn không ngoài lòng ích kỷ 
riêng tư, chỉ lo bảo vệ thân mạng và của cải của chính mình. Trong khi Phật pháp thì chỉ 
có công ích chứ không có tư lợi. Người chân tu lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của người 
khác. Người chân tu lúc nào cũng xem nhẹ cái “Tôi”, lúc nào cũng quên mình vì người 
và không bao giờ làm cho người khác cảm thấy khó chịu hay phiền não. Tuy nhiên, phần 
lớn người ta không nhận thức được rõ ràng về Phật Pháp như chính Đức Phật đã một lần 
tuyên thuyết. Vì thế mà ngay chính trong nội bộ Phật giáo đã xãy ra đủ thứ tranh chấp, 
cãi vã, phiển não và thị phi. Những thứ nầy xem ra chẳng khác gì hơn chốn trần tục, nếu 
chúng ta không muốn nói là có khi chúng còn có phần tệ hại nữa là đằng khác. Những 
người nầy một đằng nói là tu Phật, đằng khác lại gây tội tạo nghiệp. Vừa mới lập được 
chút ít phước đức thì tổn đức ngay sau đó. Do đó, chẳng những họ không mang lợi ích 
đến cho đạo Phật mà ngược lại, còn làm tổn hại nữa là đằng khác. Đức Phật gọi đây là 
“Sư tử thân trung trùng” (hay chính dòi bọ trong thân sư tử sẽ gặm nhắm thịt sư tử). Đức 
Phật đã tiên đoán được tất cả những điều nầy, vì thế mà Ngài đã đi đến kết luận rằng 
chân lý này sẽ trở nên vô nghĩa khi Ngài cố tìm cách giảng dạy cho người khác về sự 
giác ngộ của Ngài, nhưng vị đại Phạm Thiên Sahampati hiện ra thỉnh cầu Ngài chia xẻ 
sự khám phá của Ngài cho nhân loại—According to the Buddha, the Buddha-dharma ¡s 
simply worldly dharma in which we turn ourselves around. It is the dharma that most 
ordinary people are unwilling to use. Worldly people are sinking and floating in the 
worldly dharma; they are always busy running here and there, constantly hurried and 
agitated. The source of all these activitles 1s Invarably selfishness, motivated by a 
concern to protect their own lives and properties. Buddha-dharma, on the other hand, 1s 
unselfish and public-spirited, and springs from a wish to benefit others. Sincere cultIvafors 
always think of others` welfare. Sincere cultivators always forget their own “Ego”. They 
always gIve up their own Interests in service to others, and never bring uncomfortable 
circumstances and afflictions to others. However, most people fail to clearly understand 
the basic ideas that the Buddha once preached. Às a result as we can see now, within 


347/1 


Buddhist circles we find strugsle and contention, troubles and hassles, quarrels and strife. 
These problems seem to be no different from that of ordinary people, 1ƒ we do not want to 
say worst than what we can find in worldly life. Such people cultivate Buddhism on the 
one hand and create offenses on the other hand. They do some good deeds, and 
1immediately destroy the merit and virtue they have Just earned. Instead of advancing the 
good cause of Buddhism, such people actually harm 1t. The Buddha referred such people 
as “Parasites In the lion, feeding off the lion's flesh.” The Buddha predicted all these 
problems, thus He concluded that it would be pointless to try to teach others about his 
enlightenment, but the great god Brahma Sahampati intervened and implored the Buddha 
to share his discoveries with humankind. 


(VH )Ấn Độ giáo trải qua một cuộc hồi sinh trước khi bị Hồi giáo xâm lăng— Hinduism 
underwent a resurgence before the Muslim invasion: Trước khi bị quân đội Hồi giáo xâm 
lăng vào thế kỷ thứ 12, hình như Ấn giáo đã trải qua một cuộc hồi sinh, và họ đã bành 
trướng giáo phái Visnu ở miền Nam, Siva, và Kashmir, và các triết gia Ấn giáo thù 
nghịch với Phật giáo như Sankara và Kumarila đã đi rao giảng khắp các vùng đồng quê 
và thu hút được rất nhiều tín đồ—Before the Muslim invasion, it seems that Hinduism 
underwent a resurgence, and they spreaded of Vaisnavism In the South, Saivism In 
Kasmrr, and philosophers hostile to Buddhism, such as Sankara and Kuarila, teaching 
across the country and gathering a considerable number of followers. 


(VIII)Những cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào thế kỷ thứ tám— Muslim invasions in the 
eighth cenfury: Vào khoảng thế kỷ thứ tám, quân đội Hồi giáo đã tiến hành cuộc xâm 
lăng trên đất Ấn Độ. Họ tàn phá thành phố và trường đại học ở Valabhi. Tuy nhiên, quân 
Hồi đã bị chận đứng bởi các lãnh chúa địa phương. Bốn thế kỷ sau (thế kỷ thứ 12), quân 
Thổ Nhĩ Kỳ từ từ tiến quân, và các vương quốc lần lượt rơi vào tay họ. Người Hồi mở 
rộng sự hiện diện tàn phá của họ trên khắp miền Bắc Ấn Độ. năm 1197, trường đại học 
Na Lan Đà bị chiếm. Rồi đến năm 1203, trường Vikramasila cũng chịu chung số phận. 
Tại những cánh đồng miễn Bắc Ấn, các sử gia Hồi giáo ghi lại rằng các trường đại học 
lúc bấy giờ đều bị lầm tưởng là những pháo đài, nên đã bị tàn phá không nhân nhượng, 
các thư viện bị đốt, và những người cư ngụ trong đó đều bị tàn sát mà không kịp giải 
thích mình là ai và làm gì tại đó. Chẳng bao lâu sau đó, cả vùng lưu vực sông Hằng Hà, 
đất Thánh truyền thống của Phật giáo, hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của quân 
đội Hồi giáo. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở và cộng đồng Phật giáo ở miền Nam Ấn Độ 
vẫn còn tổn tại thêm mấy thế kỷ nữa, cho tới khi dần dần bị tan rã trước cuộc hồi sinh 
của phái Siva từ thế kỷ thứ tám hay chín trở về sau nầy. Có bằng chứng cho thấy phái 
Nam Phương Thượng Tọa Bộ vẫn tổn tại tại Kamataka cho đến ít nhất là thế kỷ thứ 16 
và ở Tamil Nadu đến thế kỷ thứ 17-—Around the eighth century, Muslim military started 
to Iinvade India. They destroyed the town and the Buddhist university at ValabhI. 
However, Muslim military was stopped by local Indian rulers. Four centuries later (the 
twelfth century), the Turkish military made a gradual advance into the mainland, and 
successive kingdoms fell to their troops. The Muslims extended their destruction 
presence across the whole of the north of the subcontinent. In 1197, Nalanda was sacked. 
Vikramasila followed suit in 1203. Muslim historians record that the universities, standing 


3472 


out upon the northern Indian plains, were Initially mistaken for fortresses, and were 
cruelly ravaged, the library burnt, and the occupants murdered before they could even 
explain who and what they were. Soon after that the Ganges basin, the traditional 
heartland of Buddhism, was under the control of Muslim rulers. However, a maJorIty of 
Buddhist institutons and Buddhist communitles In southern India survived for several 
more centuries, until slow succumbing to resurgent Saivism from the eighth or ninth 
centurles onwards. There 1s evidence to show that Theravada Buddhism survived In 
Kamataka until at least the sixteenth century and Tamil Nadu until as late as the 
seventeenth century. 


Phật Ngôn: 


Người Ngu Án Muối— The Stupid Man Eats Salt (Kinh Bách Dụ—Sakyamuni`s One 
Hundred Fables I) 

---Xưa có một người đến nhà bạn thăm chơi, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm canh đạm 
bạc. Chàng chê canh lạt không ngon. Sau khi chủ nhà bèn nêm vào một chút muối thì chàng 
ta ăn cảm thấy ngon lành. 

Once upon a time, there was a man who went to visit his friend. The friend treated him a 
frugal meal with Insipid soup. He complained that the soup was Insipid. After the host added a 
litle bịt of salt into the soup, the guest tried again and found 1t tasted much better. 

---Chàng tự nghĩ: “Canh ngon là nhờ muối nêm vào; dùng ít còn vậy, nếu dùng nhiều chắc 
ngon đặc biệt.” Thế rồi sáng hôm sau chàng xin chủ nhà một chén muối rồi bỏ vào miệng 
nuốt hết trong lúc bụng đói ! Hậu quả là chàng ta cảm thấy bịnh gần như sắp chết. 

He wondered: ““Phe soup becomes better with Just a little bit more salt. If I take a great 
deal of salt, the soup would be so mụuch better.” Then the next morning he asked the host for 
a bowl of salt and ate it up with his empty stomach ! As a result, he became seriously 1l]. 
---Chuyện này tỉ dụ: Phàm người tu hành phải tiết chế sự ăn uống cho vừa phải, biết đủ 
muốn vừa, thì đối với thân thể và sự tu hành đều có lợi ích, nhưng có bọn ngoại đạo sai lạc 
tuyên truyền, uống cong thành ngay quá mức, đề xướng lên thuyết không cần ăn uống, nhận 
cho là phương pháp có thể đắc đạo. Do đây có người đoạn thực bảy ngày, mười lăm ngày; 
kết quả là ảnh hưởng đến thân thể đói khát mà chết, và đối với công hạnh không có một 
điểm lợi ích cho sự giác ngộ. Đây chỉ là hành động sai lầm của ngoại đạo. Người hành pháp 
như thế cùng người ngu ăn muối kia đều là cử động ngu xuẩn đáng chê cười. 

Thịs story gives us an example of the benefit of moderation in eating and drinking for a 
cultivator. The heretics, having wrongly learned that abstaining from food and drink might 
lead to the path of enlightenment. They fasted for seven or fifteen days. As a result they got 
fatigued and famished, accomplished nothing in terms of enliphtenmert. Thịis 1s only the 
heretics” wrong views and they are Just like that stupid man, who acted stupidly and deserved 
to be blamed. 


3473 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI BỐN 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-FOUR 


Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
History 0ƒ Buddhist Secfs 


(A) Lược Sử Các Bộ Phái Phật Giáo—A Brieƒ History oƒ Buddhist Secfs 

(l) Lược Sử Phật Giáo thời nguyên thủy—A Brieƒ History oƒ Buddhism from the beginning. 

(H) Sự phân hóa về quan điểm giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ— Division øƒ opinion 
between the Sthaviras and Mahasanghikas. 

(HI)Mười Tám Bộ Phái thời Phật giáo nguyên Thủy— Fighteen sects 0ƒ Early Buddhism: 

(A) Đại Chúng Bộ— Mahasanghikah. 

(B) Thượng Tọa Bộ—Aryasthavirah. 


(B) Đại Chúng Bộ— Ma Ha Tăng Kỳ Bộ— Mahasanghika— Daishubu (jap) 

(I_ An overview oƒ “Mahasanghikah”— Tổng quan về Đại Chúng Bộ. 

(H) Lịch sử thành lập Đại Chúng Bộ— History oƒ the formation 0ƒ the Mahasanghikas. 

(HI)Sự phân chia trước nhất giữa Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ— The ƒjirst schism 
between Mahasanghikas and Sthaviras. 

(IV)Sự tôn vong của Đại Chúng Bộ— The survival oƒ the Mahasanghikas. 

(V) Niềm tin chính yếu của Đại Chúng bộ—Main beliefs oƒ the Mahasanghikas. 

(VI) Sự Phân Chia các Bộ Phái trong Đại Chúng Bộ—Divisions oƒ Subsecfs in the 
Mahasanghikas: 

A. Các bộ phái Đại Chúng Bộ ở vùng Tây Bắc Ấn Độ—Subsectfs oƒ the Mahasanghikas in 
the North-western areas oƒ India: 

(I) Nhất Thuyết Bộ. 

(2) Thuyết Xuất Thế Bộ 

(3) Kê Dẫn Bộ. 

(4) Đa Văn Bộ. 

(5) Thuyết Giả Bộ— Prajnaptivadins. 

B. Các bộ phái Đại Chúng Bộ ở vùng Tây Bắc Ấn Độ—Subsectfs oƒ the Mahasanghikas in 
the North-western areas oƒ India: 

(6) Tây Sơn Trụ Bộ. 

(7) Đông Sơn Trụ Bộ. 

(8) Bộ phái Siddharthikas— Siddarthikas Sect. 

(9) Vương Xá Bộ—Rajagirikas. 

(10) Chế Đa Sơn Bộ 


(C) Thượng Tọa Bộ— Sthaviravadin 
(I) Tổng quan về Thượng Tọa Bộ—An overview oƒ the Sthaviravadin. 


3474 


(H) Những mốt quan hệ giữa Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Theravada— The relationships 
between the Sthaviravadin and Theravada. 

(HI)Sự phát triển của Thượng Tọa Bộ— The spreading oƒ the Sthaviravadin: 

1) Tại Miến Điện—In Burma. 

2) Tại Thái Lan và các vàng khác ở Đông Dương —ln Thai and other areas Indochina. 

(IV)Các bộ phái thoát thai từ Thượng Tọa Bộ— Subsects oƒ the Sthaviravadins: 

(1) Thuyết Ngã Bộ— Pudgalavada: 

(2) Phân Biệt Thuyết Bộ— Vibhajyavada. 

(3) Ấm Quang Bộ. 

(4) Nam Phương Thượng Tọa Bộ—Southern Theravada Buddhism. 

(5) Hóa Địa Bộ. 

(6) Pháp Tạng Bộ. 

(7) Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. 

(8) Kinh Lượng Bộ. 

(9) Chánh Lượng Bộ. 

(10)Độc Tử Bộ. 

(11)Pháp Thượng Bộ— Dharmottariyd. 

(12)Hiền Trụ Bộ— Bhadrayaniya. 

(13)Mật Lâm Sơn Bộ (Lục Thành Bộ). 

(14)Tuyết Sơn Bộ— Haimavafas. 





3475 


(A) Lược Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
A Brieƒ History 0ƒ Buddhist Sects 


(ID Lược Sử Phân Đoạn các thời kỳ Phát Triển Phật Giáo—A Brief History oƒ Periods oƒ 
the Deyelopment dƒ Buddhism: Theo học giả nổi tiếng Phật giáo, Edward Conze trong 
“Lược Sử Phật Giáo,” tính đến nay Phật giáo đã tổn tại hơn 2.500 năm, và trong suốt thời 
kỳ nầy, Phật giáo đã trải qua những thay đổi sâu xa từ căn bản. Lịch sử Phật giáo có thể 
được chia làm bốn giai đoạn. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, phần 
lớn trùng hợp với cái mà sau nầy được biết đến như “Tiểu Thừa”. Thời kỳ thứ hai được 
đánh dấu bởi sự phát triển của giáo lý Đại Thừa. Thời kỳ thứ ba là sự phát triển của Mật 
tông và Thiển tông. Các thời kỳ nầy kéo dài đến khoảng năm 1000 sau Tây lịch. Sau đó 
Phật giáo không còn sự thay đổi nào nữa mà chỉ tiếp tục duy trì những gì có sẵn. Và 
khoảng 1000 năm gần đây được xem là thời kỳ thứ tư. Về mặt địa lý, Phật giáo trong thời 
kỳ đầu chỉ giới hạn trong phạm vi xứ Ấn Độ. Qua đến thời kỳ thứ hai, Phật giáo bắt đầu 
cuộc chỉnh phục sang các xứ Đông Á, và chính bản thân Phật giáo thời kỳ nây phải chịu 
ảnh hưởng bởi những tư tưởng bên ngoài Ấn Độ. Trong suốt thời kỳ thứ ba, có nhiều 
trung tâm phát huy một cách sáng tạo các tư tưởng Phật giáo được thành hình bên ngoài 
Ấn Độ, đặc biệt là ở Trung Hoa. Trên phương diện giải thoát, các thời kỳ nầy khác nhau 
về quan niệm tu tập của con người. Trong thời kỳ đầu, lý tưởng tu tập nhắm đến quả vị A 
La Hán, nghĩa là bậc đã dứt trừ hết ái nhiễm, mọi dục vọng đều dứt sạch, và không còn 
phải tái sanh trong luân hồi. Thời kỳ thứ hai, lý tưởng tu tập hướng đến quả vị Bồ Tát, 
người phát nguyện cứu độ chúng sanh và tin tưởng chắc chắn mình sẽ trở thành một vị 
Phật. Thời kỳ thứ ba, lý tưởng tu tập nhắm đến quả vị của một con người hòa hợp hoàn 
toàn với vũ trụ, không còn bất cứ giới hạn nào, và hoàn toàn tự tại trong sự vận dụng 
những năng lực của vũ trụ trong tự thân cũng như đối với ngoại cảnh. Điều đặc biệt của 
Phật giáo là trong mỗi giai đoạn thay đổi đều có một tạng kinh mới, mặc dầu được viết 
ra nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, nhưng vẫn được xem là lời Phật dạy. Kinh 
tạng của thời kỳ đầu, đến thời kỳ thứ hai được bổ sung thêm rất nhiều kinh điển Đại 
Thừa, và đến thời kỳ thứ ba là sự ra đời của một số lớn kinh điển Mật tông——According 
to Edward Conze, a famous Buddhist scholar, in “A Short History of Buddhism”, 
Buddhism has so far persisted for about 2,500 years and during that period it has 
undergone profound and radical changes. Its history can conveniently be divided Into four 
periods. The first period 1s that of the old Buddhism, which largely coincided with what 
later came to be known as the “Hinayana”; the second ¡1s marked by the rise of the 
Mahayana; the third by that of the Tantra and Zen. This bring us to about 1000 A.D. After 
that Buddhism no longer renewed ¡tself; but Just persisted, and the last 1,000 years can be 
taken together as the fourth period. Geographically, first period Buddhism remained 
almost purely Indian; during the second period 1t started on 1s conquest of Eastern Asia 
and was in 1fs turn considerably influenced by non Indian thought; during the third, 
creative centres of Buddhist thought were established outside India, particularly in China. 
On the field of emancipation, these perlods differ in the conception of the type of 
cultivation. In the first period the ideal saint is an Arhat, or a person who has non- 
attachment, in whom all craving 1s extinct and who wIll no more be reborn in this world. 


3476 


In the second period, the ideal 1s the Bodhisattva, a person who wishes to save all 
sentient beings and who hopes ultimately to become an omniscient Buddha. In the third 
period, the ideal 1s a “Siddha”, or a person who 1s so much in harmony with the cosmos 
that he 1s under no constraint whatsoever and as a free agent who 1s able to manipulate 
the cosmic forces both Inside and outside himself. A special characteristic of Buddhism 
throghout these perlods 1s that the Innovations of each new phase were backed up by the 
production of a fresh canonical literature which, although clearly composed many 
centuries after the Buddhaˆs Nirvana, claims to be the word of the Buddha Himself. The 
scriptures of the first period were supplemented ¡n the second by a large number of 
Mahayana Sutras and in the third by a truly enormous number of Tantras. 


(IH) Lược Sử Phật Giáo thời nguyên thủy —A Brief History 0ƒ Buddhism from the beginning: 
Phật giáo đã và đang tổn tại trên 2.500 năm. Trong suốt khoảng thời gian gần 26 thế kỷ 
nây Phật giáo đã trải qua rất nhiều thăng trầm với thời gian. Trước khi phát triển ra các 
nước lân cận, trong thời kỳ đầu Phật giáo gần như chỉ phát triển trong phạm vi lục địa Ấn 
Độ. Đức Phật chưa từng viết và để lại cho đệ tử những lời dạy của chính Ngài. Tất cả 
kinh điển Phật giáo đều được các đệ tử về sau nây của Ngài kết tập lại hàng trăm năm 
sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong suốt thời gian khoảng 500 năm sau khi Đức Phật 
nhập Niết Bàn, các đệ tử của Ngài có những đại hội kết tập kinh điển để thảo luận và 
làm sáng tổ những vấn để có tâm mức quan trọng liên quan đến những lời Phật dạy. 
Chính vì vậy mà trong buổi ban sơ, mỗi kết tập kinh điển, giáo điển Phật giáo đều có 
những thay đổi đáng kể. Kết quả là sau mỗi giai đoạn đệ tử của Ngài đều cho ra một loại 
kinh điển mới, dù được viết ra hằng mấy thế kỷ sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, 
nhưng vẫn được xem là lời Phật dạy. Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, cộng động 
Tăng lữ chỉ cố gắng tổ chức cộng đồng của mình với sự xác định về những lời Phật dạy 
cũng như những giới luật mà Ngài đã ban hành. Trong lần kết tập thứ hai, các truyền 
thống Phật giáo lúc nầy khá phức tạp và mơ hồ và kết quả là cuộc phân phái đầu tiên 
trong Tăng già—Buddhism has been persisting for more than 2,500 years. During the 
period of almost 26 centuries Buddhism has undergone a lot of ups and downs. Before 
developing abroad, at first, Buddhism developed solely Inside Indian continent. The 
Buddha had never written any of his teachings for his disciples. All Buddhist scriptures 
were recited and accumulated by his followers hundreds of years after the Buddhaˆs 
Nirvana. During the first five hundred years after the Buddha”s Nirvana, several big 
meetings called Buddhist Councils, in which matters of greater Importance were 
discussed and clarified. Thus, at the start, after each Buddhist Council, Buddhist scriptures 
had undergone considerable changes. As a result, in each new phase, his followers 
produced fresh canonical literature which, although clearly composed many centurIes 
after the Buddhaˆs Nirvana, claims to be the word of the Buddha Himself. In the first 
Council, the Sangha only tried to consolidate their communities with the clarification of 
the Buddha”s teachings and rules. In the Second Buddhist Council, Buddhist traditions 
were confusing and ambiguous, and the overall result was the first schism In the Sangha. 


(IH) Sự phân hóa về quan điểm giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ— Division oƒ opimion 
between the Sthaviras and Mahasanghikas: Trong suốt thời kỳ 500 năm đầu của Phật 


Ù 


3477 


giáo, kinh điển chỉ được truyền miệng, mãi cho đến gần cuối 500 năm đầu của Phật giáo 
mới bắt đầu có sự ghi chép. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta dám đoan chắc rằng những 
lời nói ra của Đức Phật có được ghi chép hết lại trong cái mà bây giờ chúng ta gọi là 
“giáo điển” hay không vì những gì Đức Phật nói ra đâu có được ghi chép lại ngay. Theo 
giáo sư Edward Conze trong Lược Sử Phật Giáo thì có thể vào lúc ấy Đức Phật đã giảng 
dạy bằng ngôn ngữ của xứ Ma Kiệt Đà vào thời đó, nhưng hiện tại không có Phật ngôn 
nào được ghi lại bằng ngôn ngữ nầy. Về những kinh điển được ghi chép sớm nhất, ngay 
cả ngôn ngữ được sử dụng vẫn còn là một vấn để gây tranh cãi. Những gì mà chúng ta 
đang có chỉ là bản dịch của những kinh điển đầu tiên ấy sang các ngôn ngữ Ấn Độ khác 
như tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn. Chính vì vậy mà sau khi Phật nhập Niết Bàn không 
lâu đã phát khởi nhiều sự khác biệt về cách giảng giải lời Phật day. Và cũng chính vì vậy 
mà sau khi Đức Phật nhập diệt không lâu, Phật giáo đã tự chia tách ra thành nhiều bộ 
phái, có 18 bộ phái đã được biết đến; tuy nhiên, trên thực tế có đến hơn 30 bộ phái được 
chúng ta biết tên. Phần lớn những bộ phái nây đều có kinh điển riêng, nhưng hầu hết đều 
đã mất hoặc vì chúng chưa được ghi chép lại bao giờ, hoặc vì chúng bị thời gian tàn phá. 
Vì những cộng đồng của các bộ phái gắn liền với những miễn khác nhau của Ấn Độ nên 
các truyền thống địa phương đã phát triển, mặc dầu vậy, bất chấp về sự phân chia về địa 
lý và sự khác nhau về cách giảng dịch lời Phật dạy, các bộ phái vẫn duy trì được tính 
cách cốt lõi của giáo lý nhà Phật. Do những khác biệt về cách giảng giải lời Phật dạy mà 
khoảng 140 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Thượng Tọa Bộ đã tách rời khỏi Đại 
Chúng Bộ, là nhóm, mà vào khoảng đầu Tây lịch, đã làm điểm xuất phát cho tư tưởng 
Đại Thừa—During the first 500 years of Buddhism the scriptures were transmitted orally 
and they were written down only towards the end of the first period. Of course, we are 
not so sure If the Buddha's actual words were transmitted into what we now call 
“Scriptures”. During His lifetime, the Buddha may have taught in Ardhamagadhi, but 
none of His sayings 1s preserved In 1ts original form. As for the earliest Canon, even Ifs 
language Is still a matter of dispute. All we have are translations of what may have been 
the early Canon into other Indian languages, such as Pail and Sanskrit. Thus, not long 
after the Buddhaˆs Nirvana, a lot of differences in the interpretation of the Buddhaˆs 
teachings Ignited. And thus not long after the Buddha's Nirvana, Buddhism had divided 
1fself at some unspecified time Into a number of sects, of which usually 1Š are counted; 
however, in fact more than 30 sects are known to us, at least by name. Most of these sects 
had their own Canon. Nearly all of these Canons are lost either because they were never 
written down, or because the written records were destroyed by humans or the 
depredations of time. As different communities fixed themselves In different parts of 
India, local traditions developed. Even though these sects had differences In geography 
and interpretations 1n the Buddha”s teachings, they remained the original core Buddhaˆs 
teachings. From the difference ¡in the Buddha”s teachings, about 140 years after the 
Buddhaˆs Nirvana, the Sthaviras separated from the Mahasanghikas, who in their turn 
provided about the beginning of the Christian Era the starting point for the Mahayana. 

Khoảng 400 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, một số tín đổ Phật giáo cảm thấy 
những lời Phật dạy trong giáo lý đã trở nên xưa cũ và không còn mang lại lợi ích thiết 
thực nữa. Họ quan niệm rằng giáo pháp đòi hỏi sự cải cách liên tục để đáp ứng những 
nhu cầu của thời đại mới, của những con người mới và hoàn cảnh xã hội mới, nên họ bắt 


2) 


3) 


3478 


đầu tạo ra một loại kinh văn mới. Họ cũng tin rằng kinh văn cũ không thể nào duy trì 
được một tôn giáo sống động như Phật giáo. Họ cho rằng trừ phi có một lực cân bằng qua 
việc đổi mới thường xuyên, bằng không thì tôn giáo ấy sẽ trở nên chai cứng và mất đi 
tánh sinh động của nó: About 400 years after the Buddha°s Nirvana a number of 
Buddhists felt that the existing doctrines had become stale and somewhat useless. They 
believed that the doctrines required reformation so as to meet the needs of new ages, 
new populations and new social circumstances, so they set out to produce a new 
literature. They also believed that old literature could not sustain a living religlon as 
Buddhism. Unless counterbalanced by constant Iinnovation, It would become fossilized 
and lost 1s living qualities. 

Về phương diện triết học, chúng ta phải thành thật mà nói rằng triết học chính là một 
trong những nguyên nhân chính đưa đến việc phân chia các bộ phái, vì triết học khác với 
mọi ngành tri thức khác ở chỗ nó cho phép có nhiều hơn một giải pháp cho mỗi vấn để. 
Và Phật giáo không chỉ được biết đến như một tôn giáo, mà nó còn được biết đến như 
một triết lý sống rất cao sâu. Trong khi tiến hành các phương pháp tu tập, các tu sĩ Phật 
giáo phải đối mặt với những vấn đề thành hình trên lãnh vực triết học ở khắp nơi, chẳng 
hạn như phân loại của tri thức, những vấn để đánh giá thực tại, nhân quả, thời gian và 
không gian, bản ngã, vân vân. Thời kỳ đầu tập trung vào những vấn đề tâm lý, thời kỳ 
thứ hai là những vấn để bản chất của sự hiện hữu, và thời kỳ thứ ba là các vấn để vũ trụ. 
Thời kỳ đầu tập trung vào việc cá nhân cố gắng tự nhiếp phục tâm mình, và sự phân tích 
tâm lý là phương pháp để đạt đến sự chế ngự tâm. Thời kỳ thứ hai chuyển sang bản chất 
tự nhiên của thực thể, hay được gọi là tự tánh; và nhận thức của tâm về tự tánh của vạn 
hữu được xem là yếu tố quyết định để đạt đến sự giải thoát. Thời kỳ thứ ba xem việc 
điều chỉnh tự thân cho hài hòa với vũ trụ là đầu mối để đạt đến giác ngộ, và xử dụng 
những phương cách có tánh mâu nhiệm, huyền bí từ thời cổ xưa để làm được điều đó: 
Philosophically speaking, we must sincerely say that philosohy 1s one of the main causes 
Of sectarian divisions, for philosophy differs from all other branches of knowledge In that 
1t allows of more than one solution to each problem. And Buddhism 1s not only known as 
a religion, but it is also known as a profound living philosophy. In the course of carrying 
out cultivation, Buddhist monks and nuns came up against problems In the field of 
philosophy, such as the nature and classification of knowledge, criterla of reality, cause 
and effect, time and space, the exIstence or non-existence of a “self”, and so on. The first 
period concenfrated on psychological questions, the second on ontological, the third on 
cosmic. The first is concerned with individuals gaining control over their own minds, and 
psychological analysis 1s the method by which self-control 1s sought; the second turns to 
the nature of true reality and the realization in oneself of that true nature of things 1s held 
to be decisive for salvation; the third sees adJustment and harmony with the cosmos as the 
clue to enlightenment and uses age-old magical and occult methods to achieve It. 

Về phương diện lịch sử, sự phân hóa đầu tiên về quan điểm là giữa những người cho rằng 
chỉ có hiện tại là thực hữu, và những người khẳng định cả quá khứ và vị lai cũng thực 
hữu như hiện tại. Hơn thế nữa, hư không và Niết Bàn là 2 pháp thường được cho là vô vi. 
Tuy nhiên, có một số trường phái không tin rằng hư không thực hữu hay vô vi. Mặt khác, 
trong khi dường như không ai tranh luận về bản chất vô vi của Niết Bàn, nhưng họ lại 
không đồng thuận là nó thuộc loại thực tại nào. Một số cho rằng nó hoàn toàn không, số 


4) 


3) 


6) 


6) 


3479 


khác lại khẳng định rằng chỉ có Niết Bàn mới đáng cho là thực hữu—Historically 
speaking, the first division of opinion was between those who thought that only the 
present exists, and those who maintained that the past and future are as real as present. 
Furthermore, two dharmas were offen counted as unconditioned, space and Nirvana. 
Some schools, however, doubted whether space 1s either real or unconditioned, while 
others seem to have disputed the unconditioned nature of Nirvana, there was no 
apgreement on what kind of reality should be assigned to 1t. Some believed that it had 
none at all, while others asserted that It alone should be regarded as truly real. 

Đại Chúng Bộ cho rằng vạn hữu, cái ngẫu nhiên cũng như cái tuyệt đối, đều là giả lập, 
thuần là quan niệm, thuần là lý luận, không có tự thể riêng. Toàn bộ các pháp giả lập 
nầy trái ngược với một “pháp giới” hay “pháp tánh” vốn đồng nhất với tánh không toàn 
diện là nơi vạn pháp quy về—The Mahasanghikas maintained that everything, the 
contingent as well as the Absolute, 1s fictiious, a mere concept, mere verbal chatter, 
without any substance of ifs own. The “totality” of these fictitious đharmas was contrasted 
with a Dharma-element or dharmahôd, which was further identified with one vast 
Emptiness Into which all đharmas are absorbed. 

Đại Chúng Bộ, những người đại diện cho phần lớn giáo đoàn Phật Giáo, vì họ là nhóm 
đông nhất trong kỳ kết tập tại thành Hoa Thị, và họ là đại diện của giới cư sĩ đối lập với 
bộ phận Tăng lữ bảo thủ. Họ đã làm giảm nhẹ tầm quan trọng của Đức Phật lịch sử để 
thay vào đó là Pháp thân của Đức Phật. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật luôn 
tổn tại trong suốt thời gian vô tận, và lúc nào Ngài cũng thuyết giảng khắp mọi nơi trong 
vô số hóa thân—The Mahasanghikas are those who represented the viewpoint of the 
laypeople against the monkish party. They minimized the Importance of the historical 
Buddha, Sakyamuni, whom they replaced by the Buddha who 1s the embodiment of 
Dharma (dharmakaya). In the Lotus Sutra, the Buddha abides for aeons and aeons, from 
eternity, and that He preaches the Law at all times in countless places and innumerable 
disguIses. 

Thuyết Ngã Bộ đã gây sóng gió với quan niệm rằng bên cạnh các pháp không có cá ngã, 
vẫn có một ngã thể cần được biết đến. Họ cố tình thách thức giáo nghĩa cơ bản của các 
học giả Phật giáo đương thời—The Pudgalavadins caused a great stir with their view that 
in ađition to the Impersonal dharmas, there 1s still a Person to be reckoned with. They 
deliberately challenged the fundamental dogma of all contemporary Buddhist scholars. 
Sự ly phái giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ đã xãy ra do quan niệm về vị trí của 
các vị A La Hán. Đại Chúng Bộ cho rằng A La Hán chưa đạt quả vị mà Thượng Tọa Bộ 
đã gán cho họ. Các vị A La Hán vẫn chưa hoàn toàn giải thoát vì họ vẫn còn bị quấy 
nhiễu bởi ác ma, họ vẫn còn hoài nghi, và vẫn còn không biết nhiều vấn để. Với Đại 
Chúng Bộ, các vị A La Hán là những người đáng kính trọng nhưng hãy còn vị kỷ. Đại 
Chúng Bộ không dựa trên chứng nghiệm của các vị A La Hán mà là dựa trên các vị Bồ 
Tát, những người quên mình vì tha nhân—The schism between Sthaviras and 
Mahasanghikas was occasioned by the question of the status of the Arhat. The 
Mahasanghikas tôk the line that In several ways the Arhats fell short of the god-like 
stature which the Sthaviras attributed to them. Arhats were not yet entirely frê, because, 
among other things, they could still be troubled by demons, had their doubts, and were 
Ignorant of many things. With the Mahayana the Arhats have become worthy, but they 


7) 


8) 


3) 


3480 


are selfish people. Their philosophical statements are no longer based on Arhats' 
experiences, but on those of the “Bodhisatvas” who unselfishly prepare themselves for 
Buddhahood during aeons of self-sacrificing strugsle. 

Đại Chúng Bộ đồng nhất tánh không với Phật tánh. Đối với họ, hết thảy chúng sanh, cả 
thế gian và xuất thế gian, đều lấy tánh không làm nên tảng. Cái tánh không đó là Phật 
tánh và là Niết Bàn tối hậu. Do đó Phật tánh nhất thiết phải hiện hữu trong hết thảy 
chúng sanh—The Mahasanghikas identified Emptiness with the nature of the Buddha. For 
them, all beings, both worldly and supramundane, have the Void for thetr basis. The Void 
1s the Buddha-nature and the great final Nirvana. The Buddha-nature must therefore 
necessarily exist in all beings. 

Đại Chúng Bộ xem Đức Phật siêu việt, xuất thế gian, không còn gì bất toàn hay bất tịnh, 
bậc nhất thiết trí, nhất thiết lực, vô hạn, vĩnh hằng, thường tại định, không bao giờ tán 
tâm và ngủ nghỉ. Đức Phật trong lịch sử chỉ là một hóa thân của Đức Phật siêu việt, do 
Ngài tạo ra để thị hiện trên thế gian, tùy thuận theo thường pháp của thế gian để giáo 
hóa chúng sanh ở đó. Với Đại Chúng Bộ, Đức phật nhập Niết Bàn không phải là Ngài 
hoàn toàn tịch diệt, mà vì lòng từ bi vô hạn cũng như thọ mạng của Ngài. Ngài còn thị 
hiện dưới nhiều hình thức để cứu độ hết thảy chúng sanh bằng nhiều phương cách khác 
nhau. Không chỉ có chư Phật ở thế gian nầy, các Ngài còn thị hiện khắp nơi, thị hiện 
trong tất cả thập phương thế giới. Theo quan niệm của Đại Chúng Bộ thì Đức Phật là 
hiện thân vĩnh cửu của tất cả chân lý đã cho phép sự tiếp tục phát lộ ra chân lý của Ngài 
vào những thời điểm khác nhau, chứ không nhất thiết chỉ vào thời Đức Phật còn tại thế 
mà thôi—The Mahasanghikas regarded the historical Buddha as alien to the real Buddha, 
who was transcendental, altogether supramundane, had no imperfections, or Impurifles 
whatsoever, was omniscient, all-powerful, infinie, and eternal, forever withdrawn I1nto 
trance, never distracted or asleep. The historical Buddha was only a maglical creation of 
the transcendental Buddha, a fictitious creature sent by Him to appear in the world to 
conform Himself to 1s ways and teach 1ts inhabitants. With His Nirvana, He has not 
altogether disappeared, but with a compassion as unlimited as the length of His life He 
will until the end of time conJjure up all kinds of messengers who will help all kinds of 
beings in diverse ways. Nor are Buddhas found on this earth alone, but they filI the entire 
universe, and exist here and there everywhere, 1n all the world systems. According to the 
Mahasanghikas, the conception of the Buddha as the timeless embodiment of all Truth 
allowed for a successive revelatlon of that truth by Him at different times, and not 
necessarily only during His lifetime. 

Đại Chúng Bộ và Đại Thừa theo nghĩa nào đó là những nhà huyền bí đối nghịch với chủ 
thuyết duy lý của Thượng Tọa Bộ. Sự khác biệt chính là ở chỗ sự huyền bí dựa trên lý trí 
của Đại Chúng Bộ và duy lý lại mang màu sắc huyền bí của Nam Phương Thượng Tọa 
Bộ. Tuy nhiên, họ có cơ sở chung là Trung Đạo mà mọi hành giả phải dụng công tu hành 
để đạt được giải thoát—The Mahasanghikas and Mahayanists were, in a sense, “mysftics” 
opposed to the “Rationalism” of the Sthaviras. The difference was really one between the 
ratonal mysticism of the Mahayana, and the mystical tinged rationalism of the 
Theravadins or Sarvastivadins. However, they had much common ground on the Middle 
Path where theIr practitioners strove for emancipation. 


3481 


10) Hoàn toàn ngược lại với Đại Chúng Bộ, trường phái Thượng Tọa Bộ coi Đức Phật như là 


một con người bình thường, mặc dầu có mâu thuẫn với một số điều được nói đến trong 
kinh điển Nam Phạn. Trường phái nầy chủ trương rằng chỉ có một Bồ Tát hiện thời là 
Ngài Di Lặc. Ngài hiện đang ngụ tại cung trời Đâu Suất, từ đó Ngài tái sinh làm người 
khi Phật pháp đã chấm dứt Completely contrary with the Mahasanghikas, the 
Sthaviravadins School regards the Buddha as having been an ordinary human being, 
despite Indications to the contrary in Ifs own Pali Canon. lt maintians that there 1s only 
one Bodhisattva at present, who 1s Maitreya. He currently resides In the Tusita Heaven, 
from which he will be reborn In the human realm when the Dharma has died out. 


(HI)Mười Tám Bộ Phái thời Phật giáo nguyên Thủy — Eighteen sects 0ƒ Early Buddhism: 
(A) Đại Chúng Bộ— Mahasanghikah: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Nhứt Thuyết Bộ: Ekavya-vaharikah. 

Thuyết Xuất Thế Bộ: Lokottaravadinah. 

Đa Văn Bộ: Bahusrutiyah. 

Thuyết Giả Bộ: Prajanptivadinah. 

Chế Đa Sơn Bộ: Jetavaniyah (Caityasailah). 

Tây Sơn Trụ Bộ: Aparasailah—Uttarasailah—Bắc Sơn Trụ Bộ. 
Kê Dẫn Bộ: Kaukkutikah—Kê Li Bộ—Gokulika. 


(B) Thượng Tọa Bộ—Aryasthavirah: 


8) 
3) 


Tuyết Sơn Bộ: Haimavatah. 
Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ: Sarvastivadah. 


10) Độc Tử Bộ: Vatsiputriyah. 

11) Pháp Thượng Bộ: Dharmottariyah. 
12) Hiền Vị Bộ: Bhadrayaniyah. 

13) Chính Lượng Bộ: Sammatiyah. 
14) Mật Lâm Sơn Bộ: Sannagarikah. 
15) Hóa Địa Bộ: Mahisasakah. 

16) Pháp Tạng Bộ: Dharmaguptah. 
17) Ẩm Quang Bộ: Kasyahpiya. 

18) Kinh Lượng Bộ: Sautrantikah. 


(B) Đại Chúng Bộ— Ma Ha Tăng Kỳ Bộ 
MMahasanghika— Daishubu (jap) 


(D_ An overview 0ƒ “Mahasanghikah ”— Tổng quan về Đại Chúng Bộ: 


Ù 


Đại Chúng Bộ, một trong bốn tông phái của Vaibhasika, được thành lập sau lần kết tập 
kinh điển thứ nhì. Đại Chúng Bộ, hay trường phái của đa số đại chúng; một trong những 
phân bộ chính của các bộ phái nguyên thủy. Một bộ phái chính khác là Thượng Tọa Bộ 
hay bộ phái của các vị trưởng lão. Sau lần kết tập kinh điển thứ ba, trường phái nầy chia 
làm năm tông—One of the four branches of the Vaibhasika, said to have been formed 
after the second synod 1n opposifion to the sthaviras, marking the first division In the 


2) 


3) 


3482 


Buddhist temple. Followers of Mahakasyapa. The school of the community, or majJor1ty 
(Majority Community or Universal Assembly); one of chief early divisions. The other 
main division was Mahasthavirrah, or the Elders Sect. After the third synod this school 
Splt ¡Ino five sec(s  (Purvasalla, Avarasala, Haimavata, Lokottaravadinas, 
Prajnaptivadinas). 

Từ Phạn ngữ chỉ “trường phái Tiểu thừa Nguyên Thủy” hay “Đại Chúng Bộ.” Các trường 
phái Mahasanghika được coi như báo trước cho bản thể duy tâm và Phật giáo Đại thừa. 
Trong đó trường phái nầy cho rằng mọi cái đều là hình chiếu của tâm thức. Cái tuyệt đối 
và cái bị qui định, Niết bàn và Ta bà, tự nhiên và siêu nhiên, v.v. tất cả chỉ là tên gọi chứ 
không có bản chất đích thực. Vào thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai tại Tỳ Xá Li, có 
một nhóm Tăng mà người ta nói có quan hệ trong việc phân chia trường phái trong cộng 
đồng Phật giáo. Đại Chúng Bộ là một nhóm Tăng sĩ cấp tiến hơn nhóm “Thượng Tọa 
Bộ,” là nhóm rất bảo thủ trong giới luật và giảng giải giáo pháp. Nhóm Đại Chúng Bộ 
nhìn Đức Phật như một siêu nhân, trong khi nhóm “Thượng Tọa Bộ” chỉ xem Ngài như 
một con người xuất chúng mà thôi. Một vài học giả tin rằng Đại Chúng Bộ là móc 
chuyển tiếp của trường phái Đại Thừa bởi vì nó thừa nhận những giáo lý mà về sau này 
có liên hệ với Đại Thừa, chẳng hạn như tư tưởng về một vị Bồ Tát tự nguyện tái sanh 
vào cõi thấp hơn nhằm lợi lạc chúng sanh—A Sanskrit term for “gøreat school of the early 
Hinayana” or “great assembly school.” The schools Mahasanghikas are considered to 
have prepared the ground for the Idealistic ontology and buddhology of the Mahayana 
because they believe that everything 1s only a proJection of mind, the absolute as well as 
the conditioned, nirvana as well as samsara, the mundane as well as the supramundane, 
etc; all is only name and without real substance. During the Second Buddhist CounciI], 
held at Vaisali, there was a group of monks who are thought to have been Iinvolved In the 
sectarian schism 1n the Buddhist community. Mahasanghika 1s said more liberal than Its 
main rival group of Sthaviras in both monastic discipline and doctrinal Iinterpretation. The 
Mahasanghika views the Buddha as a supramundane being, while the Sthaviras 
emphasizes that heˆs only an exceptional human being. Some scholars believe that the 
Mahasanghika may have been a transitional form of the Mahayana schools later because 
the school adopted some doctrines that later became associated with Mahayana, such as 
the idea that a Bodhisattva may voluntarily choose to be reborn in lower realms of 
existence In order to benefit others. 

Trường phái Đại Chúng Bộ tách biệt với trường phái Thượng Tọa Bộ do một đại hội 
được tổ chức khoảng 100 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Cho đến ngày nay, phái 
Theravada vẫn coi trường phái Đại Chúng Bộ như một nhóm người phóng khoáng và ly 
khai không muốn chấp nhận lời dạy của Đức Phật một cách triệt để. Tuy nhiên, Đại 
Chúng Bộ lại trưng ra bằng cớ là Thượng Tọa Bộ mới là nhóm ly khai, muốn thay đổi 
giới luật nguyên thủy: The Mahasanghika School was differentiated from the 
Sthaviravadin as a result of a council held roughly one hundred years after the Buddhaˆs 
Parinirvana. Until this day, the Theravada still assumes that the Mahasanghikas a lax and 
breakaway group which was not prepared to accept the Buddhaˆs teachings to the fullest 
degree. However, the Mahasanghika School 1tself presents a different picture, suøgesting 
that the Sthaviravada was the breakaway group that was trying to modify the original 
Vinaya. 


4) 


3) 


3483 


Đại Chúng Bộ, cùng với trường phái Nguyên Thủy, là một trong hai trường phái sớm 
nhất của Phật giáo Tiểu Thừa. Đại Chúng Bộ là một nhóm Tăng sĩ cấp tiến hơn nhóm 
“Thượng Tọa Bộ,” là nhóm rất bảo thủ trong giới luật và giảng giải giáo pháp. Nhóm Đại 
Chúng Bộ nhìn Đức Phật như một siêu nhân, trong khi nhóm “Thượng Tọa Bộ” chỉ xem 
Ngài như một con người xuất chúng mà thôi. Một vài học giả tin rằng Đại Chúng Bộ là 
móc chuyển tiếp của trường phái Đại Thừa bởi vì nó thừa nhận những giáo lý mà về sau 
này có liên hệ với Đại Thừa, chẳng hạn như tư tưởng về một vị Bồ Tát tự nguyện tái 
sanh vào cõi thấp hơn nhằm lợi lạc chúng sanh —Together with the Theravada School, 
one of the two principal schools of Early Hinayana Buddhism. Mahasanghika 1s said more 
liberal than 1ts main rival group of Sthaviras in both monastic discipline and doctrinal 
1nterpretation. The Mahasanghika views the Buddha as a supramundane being, while the 
Sthaviras emphasizes that heˆs only an exceptional human being. Some scholars believe 
that the Mahasanghika may have been a transitlonal form of the Mahayana schools later 
because the school adopted some doctrines that later became associated with Mahayana, 
such as the idea that a Bodhisattva may voluntarily choose to be reborn in lower realms 
Of exIstence In order to benefit others. 

Trường phái Đại Chúng Bộ rất mạnh tại xứ Ma Kiệt Đà, đặc biệt là tại thành Hoa Thị. 
Cũng có những chứng cớ là trường phái này đã có mặt tại xứ Ma Thẫn Đà vào năm 120 
trước Tây Lịch. Sau đó trường phái này đã phát triển một trung tâm ở miền Nam Ấn Độ, 
quanh những khu Guntur, Amaravati, Jagsayapeta và Nagarjunakonda. Tuy nhiên, vào 
thế kỷ thứ 12, trường phái này bị triệt tiêu bởi cuộc xâm lăng của Hồi Giáo và đa phần 
kinh điển của trường phái này đều bị huỷ diệt: The Mahasanghika School was very 
strong in Magadha, at Pataliputra In particular, and there 1s epigraphical evidence oŸ I1ts 
presence in Mathura, dating from 120 B.C. And at a later point, it developed a center In 
Southern India, concentrated in the Guntur district, around AmaravatI, Jaggayapeta, and 
Nagarjunakonda. However, in the twelfth century, the Mahasanghika School was 
eliminated by the Muslim Invasion and most 0Ÿ Ifs canon were destroyed. 


(I) Lịch sử thành lập Đại Chúng Bộ— History ogƒ the formation 0ƒ the Mahasanghikas: Đại 


Chúng Bộ hay trường phái chủ trương già trẻ cùng họp bên ngoài và cùng kết tập Luật 
bộ, một trong hai trường phái đầu tiên. Tại cuộc hội nghị ở Tỳ Xá Lê, đã có một số Tăng 
lữ bất đồng ý kiến trầm trọng với một số Tăng lữ khác những điểm quan trọng liên quan 
tới giáo pháp. Số Tăng lữ có những ý kiến khác biệt tuy chiếm đa số nhưng họ lại bị một 
số Tăng lữ khác lên án và gọi là Ác Tỳ Kheo và kẻ thuyết phi pháp đồng thời đã trục 
xuất họ. Trong lịch sử Phật giáo, số Tỳ Kheo nầy được gọi là Đại Chúng Bộ vì trong 
cuộc hội tập họ đã chiếm đa số. và phản ảnh được ý kiến của đại đa số tục chúng. Những 
Tăng lữ đã xua đuổi những vị nầy, đã tự xưng là Thượng Tọa Bộ hoặc Trưởng Lão vì họ 
tự cho là đại biểu chính thống giáo nghĩa Phật Giáo Nguyên Thủy. Đại Chúng Bộ là 
những người phân phái sớm nhất, và là tiền thân của Phật giáo Đại Thừa. Họ bênh vực 
cho bộ phái mới của họ một cách tận tình và chỉ sau vài chục năm đã phát triển đáng kể 
về mặt quyền uy và đại chúng. Họ sửa đổi các giới luật của bộ Luật Tạng (Vinaya) cho 
phù hợp với chủ thuyết của họ và đưa thêm vào những giới luật mới, do đó đã có sự cải 
cách canh tân đối với hàng Tăng già Phật Giáo. Ngoài ra, họ còn thay đổi cách sắp xếp 
và cách luận giải các đoạn văn của Kinh và Luật. Họ còn đưa ra một số kinh mới, cho 


5484 


rằng đó là những lời do chính Đức Phật phán truyền. Họ bác bổ một số đoạn trong kinh 
điển đã được Nghị Hội lần thứ nhất chấp nhận. Họ không thừa nhận nhiều đoạn trong bộ 
kinh Bổn Sanh, phần phụ lục Parivara trong Luật Tạng vì cho rằng đây là sáng tác của 
một tu sĩ người Tích Lan. Họ không chấp nhận bộ Luận Tạng được kết tập trong Nghị 
Hội thứ ba dưới sự bảo trợ của vua A Dục. Họ cho rằng những quyển sách nầy chỉ mới 
được soan sau nây, chỉ được xem như là phần phụ lục chứ không được đưa vào trong bộ 
sưu tập kinh điển của họ. Như thế họ đã kết tập lại lần nữa các bộ tạng kinh, tạng Luật, 
và đưa vào những phần đã bị Nghị Hội Ca Diếp gạt bỏ. Do đó mà có sự phân chia giáo 
điển đến hai lần. Bộ kết tập của Đại Chúng bộ mang tên Acariyavada, khác với bộ kết 
tập của Thượng Tọa bộ tại Nghị Hội lần thứ nhất—The general body of disciples or 
everybody who assembled outside. The school of the community or maJorIty; one of the 
chief early divisions. At the council held at Vaisali, certain monks differed widely from 
the opInions of other monks on certain important points of the dharma. Though the monks 
that differed formed the majority, they were excommunicated by the others who called 
them Papa-Bhikkhus and Adhamma-vadins. In Buddhist history, these Bhikkhus were 
known as Mahasanghikas because they formed the majority at the council or probably 
because they reflected the opinions of the larger section of the laity. The Bhikkhus who 
excommunicated them styled themselves Sthaviras or the Elders, because they believed 
that they represented the original, orthodox doctrine of the Buddha. We have seen that 
Mahasanghikas coined the term Mahayana to represent their system of belief and 
practice, and called the Sthaviras Hinayana. It 1s universally believed that the 
Mahasinghikas were the earliest seceders, and the forerunners of the Mahayana. They 
took up the cause of their new sect with zeal and enthusiasm and In a few decades grew 
remarkably in power and popularity. They adapted the existing rules of the Vinaya to 
their doctrine and introduced new ones, thus revolutionizing the Buddhist Sangha. 
Moreover, they made alteratlons In the arrangement and interpretation of the Sutra and 
the Vinaya texts. They also canonized a good number od sutras, which they claimed to be 
the sayings of the Buddha. They reJected certain portions of the canon which had been 
accepted ¡n the First Council, and dịd not recognize as the Buddha”s sayings (the 
Buddhavacana) parts of the Jataka, the Parivara (an appendix to the Vinaya) for they 
believed that this portion was composed by a Simhalese monk. They also rejJected the 
Abhidharma which was compiled in the Third Council held under the patronage of King 
Asoka. Opinion differs as to their authenticifty as canonical texts since these works were 
compositions of a later period. All these texts are therefore additional and are not 
Iincluded in the canonical collection of the Mahasanghikas. Thus they compiled afresh the 
texts of the Dhamma and the Vinaya and Included those texts which had been reJected in 
Mahakasyapa”s Council. Thus arose a twofold division in the Canon. The compilation of 
the Mahsanghikas was designated the Acariyavada as distinguished from Theravada, 
compiled at the First Council. 


(HI)Sự phân chia trước nhất giữa Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ— The first schism 
between Miahasanghikas and Sthaviras: 

1) Sự phân chia trước nhất giữa Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ— The ƒirst schism 
between Mahasanghikas and Sthaviras: Sự phân chia trước nhất giữa Đại Chúng Bộ và 


2) 


3485 


Thượng Tọa Bộ phát khởi từ vấn đề địa vị thánh giả của các vị A La Hán. Đại Thiên đã 
nêu lên năm điểm nghi vấn về việc cho rằng các vị A La Hán không xứng đáng được 
kính trọng như chư thiên, như một số nhóm trong giáo đoàn thường gán cho họ. Trong 
những điều ấy, ông để cập đến việc các vị A La Hán có thể bị mộng tính, và biện luận 
rằng như vậy họ vẫn còn bị ảnh hưởng của những điều xấu xa hiện ra trong giấc mơ. 
Ngoài ra, các vị vẫn còn có những chỗ nghi ngờ, còn có nhiều điều chưa biết, và còn lệ 
thuộc vào sự dẫn dắt của người khác mới có thể đạt được sự giải thoát. Lập luận của Đại 
Thiên khơi dậy một cuộc tranh luận mà đa số Tăng chúng đều ngả về theo ông. Vì thế, 
bắt đầu từ đó có trường phái mang tên Đại Chúng Bộ. Những người chống lại lập luận 
của Đại Thiên thành hình một bộ phái khác mang tên là Thượng Tọa Bộ, tự cho rằng 
mình cao quý và chính thống hơn. Thượng Tọa Bộ vẫn tiếp tục tổn tại ở Ấn Độ cho đến 
hết thời kỳ du nhập giáo thuyết quan trọng đã diễn ra trong bộ phái nầy. Tất cả những 
phát triển nầy cuối cùng đã được xác định bởi quyết định đứng về phía người bình thường 
chứ không phải các vị thánh giả, do đó bộ phái nầy đã trở thành cầu nối để những khát 
vọng của đa số đi vào Phật giáo —The first schism between Mahasanghikas and Sthaviras 
arose from the questions of the status of the Arhats. ÀA monk by the name of Mahadeva 
claimed that in five points the Arhats fell short of the god-like stature which some section 
of the commumity attributed to them. Mahadeva claimed that Arhats could have seminal 
emissions In their sleep. This indicated that Arhats are still subJect to the influence of 
demonic deities who appear to them In their dreams. They are also still subJect to doubts, 
Ignorant of many things, and owe their salvation to the guidance of others. His thesis led 
to a dispute in which the majority took the side of Mahadeva, whose school In 
consequence called themselves the Mahasanghikas. His adversaries took the name of 
Sthaviras, or “the Elders”, claiming greater seniorify and orthodoxy. The Masanghikas 
confinued to exist in India until the end and important doctrinal developments took place 
within their midst. All these were ultimate determined by their decision to take the side 
of the people against the saints, thus becoming the channel through which popular 
aspirations entered into Buddhism. 

Eor more information, please see Kết Tập Kinh Điển Chapter 5. 

Bốn trăm năm sau lần Kết Tập Kinh Điển lần thứ hai tại Tỳ Xá Ly—400 years qfter the 
Second Council in Vaisali: Trường phái Phật giáo phát khởi từ sự chia rẻ với các vị 
trưởng lão, xãy ra sau Nghị Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ hai tại thành Tỳ Xá Ly và có 
lẽ ngay khi cuộc Nghị Hội lần thứ ba tại thành Hoa Thị. Sau khi Đức Phật nhập diệt 
chừng một thế kỷ, có sự tranh cãi lớn đã xảy ra trong Tăng đoàn Phật giáo thời nguyên 
thủy tại thành Tỳ Xá Ly. Một số chư Tăng cải cách đưa ra một hệ thống điều luật mới 
trong giới luật, nhưng những điều luật này không được chư Tăng trong nhóm bảo thủ ở 
phía Tây chấp nhận. Đây cũng chính là nguyên nhân đưa đến kỳ kết tập kinh điển lần 
thứ nhì của bẩy trăm chư Tăng dưới sự chủ trì của vua Kalasoka. Do những khác biệt về 
học thuyết và địa phương đã gây ra mối bất hòatrong cộng đồng Tăng lữ và cộng đồng 
Tăng lữ thời nguyên thủy đã chia làm hai nhánh riêng biệt, nhóm bảo thủ rất phổ biến ở 
phía Nam, và nhóm cải cách hay Đại chúng bộ rất thịnh hành ở phương Bắc. Đại Chúng 
Bộ trở nên rất thịnh hành trong thời đó vì nó gần gũi với tinh thần của tuyệt đại đa số 
quần chúng. Nó có khuynh hướng cho phép sự tự do giải thích về những lời dạy của Đức 
Phật chứ không có thành kiến bảo thủ. Bên cạnh đó, Đại Chúng Bộ đặt việc nghiên cứu 


3486 


về lý tưởng Bồ Tát và Phật Đạo một cách nghiêm chỉnh chứ không cứng nhắc. Và chính 
vì vậy, mà vào khoảng năm 250 trước Tây lịch, tại vùng Ma Kiệt Đà và vùng phía Nam 
xung quanh Amaravati, những biệt giáo của cổ phái Trí Tuệ hợp thành một giáo phái 
riêng biệt và giáo phái này chỉ bị tan rã sau khi Phật giáo bị tiêu diệt ở Ấn Độ. Đại 
chúng bộ trở thành khởi điểm của sự phát triển Đại Thừa bởi thái độ phóng khoáng, và 
bởi một vài thuyết đặc biệt của họ. Về tất cả mọi phương diện Đại Chúng Bộ khoan 
dung hơn đối phương của họ. Họ bớt nghiêm nhặt hơn trong việc giải thích luật, bớt độc 
đoán đối với cư sĩ tại gia, và nhìn những khả năng tinh thần của phụ nữ và của Tăng sĩ 
căn cơ kém hơn bằng cặp mắt thiện cảm hơn, và sẵn sàng coi là chính thống những tác 
phẩm trước tác sau này thêm vào kinh điển. Đại Chúng Bộ là bộ phái Phật giáo phóng 
khoáng, mà ít lâu sau đó đã phát triển thành một truyền thống mới, được gọi là Đại 
Thừa. Không phải ngay sau đó mà khoảng hơn 400 năm về sau này, Đại Thừa tự phân ra 
làm những trường phái khác nhau. Mỗi trường phái đều nhấn mạnh đến một trong nhiều 
phương tiện giải thoát khác nhau—A school of Buddhism which originated ¡n the schism 
with the Sthaviras that occured after the Second Council in Vaisali and possibly Just prior 
to the Third Council in Pataliputra. Contention arose in Vaisali in the early Buddhist 
Order a century after the Buddha”s parinrvana. The contending monks offered frame 
certain new rules In the vinaya which were not accepted by the conservafives in the 
West. This gave rise to the convention of the second council of seven hundred elder 
monks In the relgn of Kalasoka. The regional and doctrinal differences caused a crack In 
the unity of the early sangha which was split up Into two distinct branches of Buddhism, 
the conservative Theravada or the Teachings of the Elders School, becoming more 
popular in the South, and more Innovative Mahasanghika or Great Assembly School In 
the North. The latter became more popular in time for being closer to the spirit of the 
masses as liberal and inclined to allow great freedom of Iinterpretation of the Buddha”s 
teachings. Besides, they were deposed to study more seriously the ideal of Bodhisattva 
and Buddhology. And therefore, around 250 B.C., in Magadha and in the South round 
Amaravati, the dissenters from the Old Wisdom School organized a separate sect, the 
Mahasanghikas, which perished only after the Buddhism was destroyed In India. The 
Mahasnaghikas became the starting point of the development of teh Mahayana by theIr 
more liberal attitude, and by some of therr special theories. In every way, the 
Mahasnaghikas were the more liberal than their opponents. They were less strict In 
Iinterpreting the disciplinary rules, less exclusive with regard to householders, they look 
more kindly on the spiritual possibilities of women and of less gifted monks, and were 
more willing to consider as authentic those additions to the Scriptures which were 
composed at a later date. The Mahasnaghikas were the more liberal Buddhist sect, which 
soon developed Into a new trend, called the Mahayana. The Mahayana divided 1tself into 
different schools, not immediately but after about 400 years. Each of the schools stressed 
one of the many means of emancIpafion. 


(IV)Sự tôn vong của Đại Chúng Bộ— The survival ogƒ the Mahasanghikas: Lúc đầu Đại 
Chúng bộ không phát triển được nhiều vì sự chống đối mạnh mẽ của Thượng Tọa bộ. Họ 
đã phải chiến đấu quyết liệt mới đứng vững được ở Ma Kiệt Đà, nhưng rồi dần dần họ 
tạo được sức mạnh và trở thành một bộ phái hùng mạnh. Điều nầy được chứng minh qua 


3487 


việc họ đã thành lập được các trung tâm hoạt động tại thành Hoa Thị, Tỳ Xá Ly và mở 
rộng cả về phía nam lẫn phía bắc. Tôn giả Huyền Trang cho chúng ta biết rằng đa số các 
Tỳ Kheo cấp dưới ở thành Hoa Thị đều khởi đầu bằng trường phái Đại Chúng bộ. Nghĩa 
Tịnh (671-695) cũng nói rằng ông đã tìm thấy Đại Chúng bộ ở Ma Kiệt Đà (miền Trung 
Ấn Độ), một ít ở Lata và Sindhu thuộc miền tây Ấn, và một ít ở miền bắc, miễn nam và 
miền đông Ấn. Bia ký ở kinh đô Sư Tử Mathura (Mathura Lion Capital) năm 120 trước 
Tây Lịch cũng ghi rằng một luận sư tên Budhila có biệt tài thuyết giảng Đại Chúng bộ. 
Đây là bằng chứng đầu tiên bằng chữ khắc cho thấy là có sự hiện diện của Đại Chúng 
bộ. Một người Kamalagulya trong triều đại Huviska đã tặng cho các thầy dạy Đại Chúng 
bộ một cái lọ Wardak ở A Phú Hãn, bên trong đựng các di tích của Đức Phật. Tại A Phú 
Hãn, Huyền Trang đã tìm thấy ba tu viện thuộc Đại Chúng bộ, chứng tỏ rằng bộ phái 
nây đã được nhiều người theo ở miễn tây bắc. Đại Chúng bộ cũng có một trung tâm 
hoạt động tại Karle. Như vậy, Đại Chúng bộ không chỉ giới hạn ở Ma Kiệt Đà, mà còn 
lan qua các miền phía bắc, phía tây và có tín đồ rãi rác khắp nơi trong nước. Về phía nam 
Ấn Độ, các bia ký còn ghi lại rất nhiều các bộ phái của Đại Chúng bộ. Tháp Amaravati, 
khoảng 18 dậm về phía tây của Bezwada. Tháp nầy có lẽ được xây dựng vào thế kỷ thứ 
hai trước Tây Lịch, vòng ngoài tháp được xây vào khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, 
và các công trình điêu khắc vòng trong thuộc thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Tháp 
Nagarjunakonda nằm cạnh tháp Amaravati, là thánh địa Phật giáo quan trọng nhất tại 
miền nam. Các kiến trúc ở Nagarjunakonda từng là các trung tâm quan trọng của Đại 
Chúng bộ và trở thành những điểm hành hương. Có thể nói là Đại Chúng bộ đã tạo ảnh 
hưởng trong cả hai miền nam bắc, nhưng họ tạo được nhiều ảnh hưởng ở miền nam hơn, 
đặc biệt là ở hai quận Guntur và Krishna—The their early days, the Mahasanghikas 
could not make much progress because of the strong opposition of the Theravadins 
(Sthaviravadins). They had to struggle hard to establish themselves in Magadha, but they 
steadily gained In strength and became a powerful sect. They even established centers at 
Pataliputra and Vaisali and spread therr influence to both the North and the South. Hsuan- 
Tsang tells us that “the maJorlty of the Inferlor monks at Pataliputra began with the 
Mahasanghika school.` I-Ch”ing also states that he found the Mahasanghikas in Magadha 
in central India, a few In Lata and Sindhu In western India; and a few In northern, 
southern and eastern India. The Inscription on the Mathura Lion Caprital (120 B.C) records 
that a teacher named Budhila was given a gIft so that he might teach the Mahasanghikas. 
Thịs 1s the earliest epigraphic _evidence that the Mahasanghika sect existed. The Wardak 
vase In Afghanistan containing the relics of the Buddha was presented to the teachers of 
the Mahasanghikas by one Kamalagulya during the reign of Huviska. At Andharah in 
Afghanistan, Hsuan-Tsang found three monasteries belonging to this sect, which proves 
that this sect was popular in the North-West. The cave at Karle in Maharashtra records 
the gIft of a village as also of a nine-celled hall to the adherents of the school of the 
Mahasanghikas. Clearly, the Mahasanghikas had a center at Karle and exercised 
infiuence over the people of the West. They were not thus confined to Magadha alone, 
but spread over the northern and western parts of India and had adherents scattered all 
over the country. In the south, the Inscriptions at AmaravatI stupa, about 18 miles west of 
Bezwada. The stupa was propably constructed ¡n the second century B.C., Its outer rail 
was erected in the secend century A.D. and the sculptures In the inner rail are supposed 


3488 


to belong to the third century A.D. The Nagarjunakonda represents, next to Amaravati, 
the most important Buddhist site in southern India. These structures at Nagarjunakonda 
obviously flourished as Important cent(ers of the branches of the Mahasanghika sect and 
became places of pilgrimage. It is thus apparent that the Mahasanghikas extended theIr 
activitles both towards the North and the South, particularly in Guntur and Krishna 
district. 


(V) Niềm tin chính yếu của Đại Chúng bộ— Main beliefš oƒ the Mahasanghikas: 


Ù 


2) 


Học thuyết quan trọng của trường phái Đại Chúng Bộ là học thuyết “Phật Siêu Phàm.” 
Phạn ngữ “Lokottara” hiểu theo nghĩa đen là “Thế giới siêu việt.” Theo Đại Chúng Bộ 
thì Đức Phật không bao giờ là một con người thuần túy. Thí dụ như người ta luôn diễn tả 
Ngài với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một bậc siêu nhân. Bản thân Đức Phật, Ngài luôn 
phủ nhận Ngài là người hay là thần, Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài đã tuyên bố 
Ngài có thể sống một thời gian vô tận nếu người ta yêu cầu như thế. Ngoài ra, người ta 
luôn nhắc tới các năng lực siêu phàm của Ngài. Theo Kinh Tiền Thân Đức Phật, một tác 
phẩm phổ biến và bình dân kể lại cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đã tích tập vô số 
công đức, hẳn Ngài không phải là một con người bình thường trong kiếp cuối cùng này 
của Ngài. Bên cạnh đó, trường phái Đại Chúng Bộ còn xem những kiếp trước của Đức 
Phật là những kiếp của một vị Bồ Tát. Cuối cùng, trường phái Đại Chúng Bộ và những 
trường phái của nó sau này củ trương “Giáo pháp không tánh,” một lập trường có tầm cổ 
rất có ý nghĩa cho cả Vi Diệu Pháp và cho cả Đại Thừa: The major development of the 
Mahasanghika School 1s the doctrine of the supramundane Buddha (Lokottara). The 
Sanskrit word of “Lokottara” literally means “beyond the world.” According to the 
Mahasanghika School, the Buddha was never seen as being merely human. For Instance, 
he ¡1s often described as having the thirty-two major and eighty minor marks or signs of 
superman. The Buddha himself denied that he was either a man or a god. In the 
Mahaparinirrvana Sutra, the Buddha stated that he could live for an aeon were he asked to 
do so. Besides, there 1s frequent reference to his outstanding magical powers. According 
to the Jatakas, an extensive and popular literature recounting the previous lives of the 
Buddha, the Buddha has such vast stocks of merit, then this last life of his coult not 
possibly be that of an ordinary human. They also considered the Buddha”s previous lives 
prior to his las life as Siddhartha Gautama as Bodhisattvas. Finally, the Mahasanghika 
School and 1ts sub-schools upheld a doctrine of “Dharmasunyata,” a position that had 
great sIignificance both for the Abhidharma and for the Mahayana. 

Tuy nhiên, Đại Chúng bộ, cũng như Thượng Tọa bộ, đều chấp nhận các nguyên tắc cốt 
yếu của đạo Phật, nên về mặt nây họ không khác biệt Thượng Tọa bộ. Các chủ thuyết 
căn bản ở đây là Tứ Diệu Đế, Bát Thánh Đạo, vô ngã, thuyết nghiệp báo, thuyết mười 
hai nhân duyên, ba mươi bảy phẩm trợ đạo và các giai đoạn chứng đắc trên đường tu 
đạo. Đối với họ, Đức Phật là siêu thế (lokottara); hoàn toàn thanh tịnh; thân, thọ, và 
quyền năng của chư Phật là vô biên. Chư Phật luôn ở trong trạng thái định (samadhi). Trí 
tuệ Phật nắm bắt mọi sự việc trong một thoáng. Nói tóm lại, tất cả những gì thuộc về chư 
Phật đều là siêu việt. Quan niệm của Đại Chúng bộ về chư Phật góp phần phát triển 
thuyết 'tam thân Phật sau nầy trong trường phái Đại Thừa. Như vậy Đại Chúng bộ quan 
niệm về Đức Phật theo kiểu hóa thân và mở đường cho quan niệm về chư Bồ Tát sau 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


3489 


nầy. Theo họ, chư Bồ Tát cũng là siêu nhiên, họ không bao giờ có sự tham dục, ác tâm, 
hoặc sự tổn hại. Vì muốn cứu giúp chúng sanh, họ chủ động giáng thế bằng bất cứ hóa 
thân nào do họ chọn. Tất cả những quan niệm nầy dẫn tới sự Thần Thánh hóa chư Phật 
và chư Bồ Tát. Một bộ phận của Đại Chúng bộ gồm những người theo Đại Thiên lại cho 
rằng các A La hán cũng còn những điểm yếu kém, họ còn phải học, còn có sự nghi hoặc 
ít nhiều, họ chỉ có kiến thức nhờ sự giúp đổ của người khác. Do đó quả vị A La Hán chưa 
phải là giai đoạn Thánh thiện sau cùng —However, the Mahasanghikas, like the 
Theravadins, accepted the cardinal principles of Buddhism, and were, In this regard, not 
different from them. The fundamentals are the four noble truths, the eightfold path, the 
non-existence of the soul, the theory of karma, the theory of the thirty-seven 
Bodhipaksiya-dharmas (pratitya-samutpada), and the gradual stages of spiritual 
advancement. According to them the Buddhas are supramundane (lokottara); they have 
no defiled elements (sasrava dharmas); their bodies, their length of life and theIr powers 
are unlimited. They are always in a state of meditaton (samadhi); they understand 
everything in a momett. 

Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Đại Chúng Bộ còn có 
những niểm tin khác như —According to Prof. Bapat in the Twenty-Five Hundred Years 
of Buddhism, the Mahasanghikas have other beliefs as follows: 

Năm thức có thể khiến cho người ta chấp thủ những chuyện thế tục nhưng đồng thời cũng 
giúp cho người ta ly tham: The five self-perceptions (vijnanas) conduce both to 
attachment to worldly matters (saraga) and non-attachment to the same state (viraga). 
Các quan năng như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân, chỉ là bằng thịt cho nên không thể 
cảm nhận được hoạt động của thức: The organs of sense (rupendriyas) are mere flesh. 
They themselves cannot perceive the self-perceptions (vijnanas) of the organs. 

Người ta có thể đoạn trừ khổ đau và đạt đến Niết Bàn thông qua trí tuệ (prajna): One can 
eliminate suffering and obfain the highest bliss through knowledge. 

Một vị dự lưu (Srotapanna) có thể bị thối chuyển, còn vị A La Hán thì không. Thông qua 
tâm và tâm sở (caitasika), vị dự lưu có thể biết rõ tự thân mình (svabhava). Vị dự lưu 
cũng có thể phạm mọi thứ tội lỗi, ngoài trừ năm trọng tội (pancanantaryani) là giết mẹ, 
giết cha, giết A La hán, làm chảy máu thân Phật và gây chia rẽ trong Tăng già: One who 
has entered the path of sanctification 1s liable to retrogress while an Arhat is not. He 1s 
capable of knowing his own nature (svabhava) through his mind (cifta) and caitasika 
dharmas. He 1s also liable to commit all kinds of offences except the five heinous crimes 
(pancanantaryanm), namely, matricide, patricide, the murder of an Arhat, shedding the 
blood ofthe Buddha and creating a split in the Sangha. 

Không có điều øì là bất định (avyakrta), nghĩa là bản chất của mọi việc phải là tốt hay 
xấu, vì nó không thể không tốt mà cũng không xấu: Nothing is indeterminate (avyakrta), 
1.e., the nature of things must be either good or bad for 1t cannot be neither good or bad. 
Bản chất của tâm là thanh tịnh, tâm trở nên ô nhiễm khi bị vướng vào dục vọng 
(upaklesa) và những niệm xấu khác (agantukaraja). Quan niệm nầy của Đại Chúng bộ có 
thể được xem như triết lý duy tâm của phái Du Già (Yogacara), theo đó A lại da thức 
(Alayavijnana) là cái kho của ý thức thanh tịnh và ý thức nầy chỉ trở thành bất tịnh khi bị 
ô nhiễm bởi các vấn để trần tục: The original nature of the mind is pure; it becomes 
confaminated when 1t 1s stained by passions (upaklesa) and adventitious defilements 


8) 


h) 


3) 


3490 


(agantukaraJas). This view of the Mahsanghikas may be considered the precursor of the 
Idealistic philosophy of Yogacara, in which the alayavijnana 1s the storehouse of pure 
conscIousness which becomes impure only when it 1s polluted by worldly obJects. 

Sau khi chết và trước lúc tái sanh thì không có sự sống: After death and before rebirth a 
being has no exIstence. 

Các vị A La Hán không xứng đáng được kính trọng như chư thiên, như một số nhóm trong 
giáo đoàn thường gán cho họ. Trong những điều ấy, ông để cập đến việc các vị A La 
Hán có thể bị mộng tinh, và biện luận rằng như vậy họ vẫn còn bị ảnh hưởng của những 
điều xấu xa hiện ra trong giấc mơ. Ngoài ra, các vị vẫn còn có những chỗ nghi ngờ, còn 
có nhiều điều chưa biết, và còn lệ thuộc vào sự dẫn dắt của người khác mới có thể đạt 
được sự giải thoát: Arhats fell short of the god-like stature which some section of the 
communtity attributed to them. Mahadeva claimed that Arhats could have seminal 
emissions 1n their sleep. Thịis indicated that Arhats are still subject to the influence of 
demonic deities who appear to them In their dreams. They are also still subJect to doubts, 
Ignorant of many things, and owe therr salvation to the guidance of others. 

Đại Chúng bộ quan niệm về Đức Phật theo kiểu hóa thân và mở đường cho quan niệm 
về chư Bồ Tát sau nầy. Theo họ, chư Bồ Tát cũng là siêu nhiên, họ không bao giờ có sự 
tham dục, ác tâm, hoặc sự tổn hại. Vì muốn cứu giúp chúng sanh, họ chủ động giáng thế 
bằng bất cứ hóa thân nào do họ chọn. Tất cả những quan niệm nầy dẫn tới sự Thần 
Thánh hóa chư Phật và chư Bồ Tát: The Mahasanghikas believe that Buddhas are 
supramundane (lokottara); they have no defiled elements (sasrava dharmas); their bodies, 
their length of life and their powers are unlimited. They are always In a state Of 
meditation (samadhI); they understand everything In a momernt. 

Theo học giả Edward Conze trong Lược Sử Phật Giáo, Đại Chúng Bộ cho rằng tất cả 
những øì có tính cách thế nhân, trần tục hay lịch sử đều không dính dáng gì đến Đức Phật 
chân thật. Ngài là bậc siêu việt, vượt trên thế gian, ngài không có sự khiếm khuyết hay ô 
nhiễm nào. Ngài là bậc toàn trí, toàn năng, vô biên và bất diệt, mãi mãi an trú trong 
thiển định và không bao giờ có trạng thái hôn trầm. Theo cách nầy, Đức Phật trở thành 
một đối tượng lý tưởng của tín ngưỡng. Còn Đức Phật lịch sử được cho là hóa thân kỳ 
diệu của Đức Phật siêu nhiên, được ngài hóa hiện ra trên thế gian nầy để giáo hóa chúng 
sanh. Trong khi ca ngợi tính siêu thế của Đức Phật, Đại Chúng Bộ đồng thời cũng cố 
gắng làm tăng thêm tánh cứu độ đầy ý nghĩa của Ngài đối với chúng sanh. Nghĩa là Đức 
Phật không hoàn toàn biến mất khi Ngài nhập Niết Bàn, mà với lòng từ bi vô hạn cũng 
như thọ mạng vô lượng, Ngài sẽ mãi mãi hóa hiện ra những vị sứ giả dưới nhiều hình 
thức, và các vị nầy sẽ cứu độ tất cả chúng sanh theo nhiều cách khác nhau. Ảnh hưởng 
của Ngài không chỉ giới hạn với một số ít người hiểu được giáo lý thậm thâm của Ngài, 
mà từ khi còn là một vị Bổ Tát, nghĩa là trong suốt một thời gian rất lâu xa trước khi 
thành Phật, Ngài đã tự nguyện tái sanh trong những cảnh giới đau khổ, làm thân súc 
sanh, ngạ quỷ, hoặc vào địa ngục, và bằng nhiều phương tiện để làm tăng thêm hạnh 
phúc cho những chúng sanh đang sống trong hoàn cảnh mà sự giáo hóa không được quan 
tâm tới. Chư Phật không những thị hiện trên thế giới nầy, mà các Ngài còn thị hiện trong 
tất cả các cõi trong vũ trụ nầy. Có hai triết thuyết mà Đại Chúng Bộ cho là quan trọng 
hơn hết —According to Edward Coze, a Buddhist scholar, the Mahasanghikas regarded 
everything personal, earthly, temporal and historical as outside the real Buddha. The 


a) 


b) 


3491 


Buddha was transcendental, altogether supramundane, had no Imperfections and 
Impuriles whatsoever, was omniscient, all-powerful, Iinfimte and eternal, forever 
withrawn Into trance, never distracted or asleep. In this way the Buddha became an Ideal 
obJect of religious faith. As for the historical Buddha, He was a magical transformation of 
the transcendental Buddha, a fictitious creature sent by Him to appear 1n the world and to 
teach 1ts inhabitants. While on the one side Intent on glorifying the supramundane nature 
of the Buddha, the Mahasanghikas at the same time tried to increase the meaningful 
nature of His salvation to ordinary people. That 1s to say the Buddha has not disappeared 
1nto Nirvana, but with a compassion as unlimited as the length of His life, He wIll until 
the end of time conjure up to all kinds of messengers who will help save all kinds of 
beings In diverse ways. His Influence 1s not confined only to those who can understand 
His abstruse doctrines. As a Bodhisattva, 1.e., during the very long period which precedes 
H¡is Buddhahood, He 1s even reborn In the “state of woe”, becomes of His own free will 
an animail, aghost or dweller In hell and in many ways furthers the weal of those beings 
who live in conditions in which wisdom teaching must fall on deaf ears. According to the 
Mahasanghikas, the Buddhas are not only found on this earth, but they fill the entire 
universe, and exist here and there everywhere, In all the world systems. To 
Mahasnaghikas, there are two outstanding philosophical theorles: 

Đại Chúng Bộ cho rằng tư tưởng của chúng ta, trong bản chất tự nhiên, trong sự hiện hữu 
tự thân, trong thực chất căn bản nhất của nó, là hoàn toàn thuần khiết và không ngăn 
ngại. Những điều bất tịnh chỉ là bất chợt khởi lên, không bao giờ có thể thật sự thâm 
nhập hoặc gây ảnh hưởng đến sự thuần khiết nguyên thủy của tư tưởng: The 
Mahasanghikas taught that thought, In 1ts own nature, 1fs own being, 1n 1s substance, 1s 
perfectly pure and translucent. The Iimpurities are accidental to If, never enfer Into or 
affect 1s orIginal purity, and remain “adventitious” to It. 

Đại Chúng Bộ nghi ngờ về giá trị của những tri thức qua ngôn ngữ và khái niệm. Một số 
học giả trong bộ phái nầy dạy rằng tất cả những chuyện thế gian đều không có thực bởi 
vì tất cả đều do tà kiến mà có. Chỉ có những gì vượt trên thế pháp, và có thể gọi là “tánh 
không”, vắng lặng tất cả các pháp, mới là chân thật. Một số khác lại cho rằng hết thảy 
mọi thứ, thế gian và xuất thế gian, tuyệt đối và tương đối, luân hồi và Niết Bàn, cũng 
đều là những ảo tưởng, không thật. Tất cả những gì chúng ta có được đều là những cách 
diễn đạt bằng ngôn ngữ chứ không có thứ gì là thực sự tương ứng cả. Với triết thuyết nầy 
Đại Chúng Bộ đã sớm gieo mầm để về sau nầy phát sanh ra Phật giáo Đại Thừa: The 
Mahasanghikas are scepticism about the value of verbalized and conceptualized 
knowledge. Some scholars of the Mahasanghikas taught that all worldly things are unreal 
because they are a result of the perverted views. Only that which transcends worldly 
things and can be called “emptiness”, being the absence of all of them, 1s real. Others 
said that everything, both worldly and supramundane, both absolute and relative, both 
samsara and NIrvana, 1s fictiious and unreal and that all we have got 1s a number of 
verbal expressions to which nothing real corresponds. In this way the Mahasanghikas 
early implanted the seeds which came to fruition in Mahayana Buddhism. 


(VI) Sự Phân Chia các Bộ Phát trong Đại Chúng Bộ—Divisions 0ƒ Subsectfs ím the 


Mahasanghikas: 


A. 


() 


(2) 


3492 


Các bộ phái Đại Chúng Bộ ở vùng Tây Bắc Ấn Độ—Subsects 0ƒ the Mahasanghikas in 
the North-western areas 0ƒ India: 

Nhất Thuyết Bộ: Ekavyavaharika (skÙ——Trường phái Phật giáo nguyên thủy cho rằng 
vạn hữu giả định chứ không có thực thể. Họ xem chư pháp đều là thế pháp, không thật, 
và sự tuyệt đối chỉ là một pháp hy hữu và ngẫu nhiên mà thôi. Trường phái nầy được 
thành lập khoảng hai thế kỷ sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn—Early Buddhist school 
(nominalistic) which considered things as nominal without underlying reality. They were 
those who regarded “all dharmas are conventional and, hence, unreal, and the Absolute 1s 
one but rare and accidental. This school was founded ¡in around 200 years after the 
Buddhaˆs Nirvana. 

Thuyết Xuất Thế Bộ: Lokottaravadinah (skt)—Một trong những bộ phái tách ra từ Đại 
Chúng Bộ, bộ nầy cho rằng các pháp thế gian là kết quả sinh ra do điên đảo hoặc 
nghiệp, chúng là giả danh, không có thực thể. Chỉ có các pháp xuất thế là không do điên 
đảo mà khởi. Họ xem tất cả thế pháp đều không thật; tất cả chân pháp đều là những 
pháp siêu việt. Học thuyết Thuyết Xuất Thế Bộ hay học thuyết về tính siêu phàm của 
Đức Phật, xuất hiện trong các tác phẩm của trường phái Đại Chúng Bộ như trong quyển 
Phật Bản Hạnh Tập Kinh, mặc dù những phát biểu liên quan đến học thuyết nầy có thể 
thấy trong kinh điển Nam Phạn, theo đó Đức Phật tự mô tả mình như là ở giữa những vật 
không có tì tích. Theo ngài Thế Hữu thì các trường phái theo Đại Chúng Bộ, đặc biệt là 
Thuyết Xuất Thế Bộ, xem Đức Phật là siêu việt. Theo Ngữ Bộ Tông thì Thuyết Xuất 
Thế Bộ tin rằng thân Phật được kết thành bởi những yếu tố cực tịnh. Theo Phật Bản 
Hạnh Tập Kinh, khái niệm của Thuyết Xuất Thế Bộ về một vị Phật siêu việt xuất hiện 
như thế nầy: việc ăn, uống và các sinh hoạt khác của Ngài đều siêu việt chẳng hạn như 
sự đứng, đi, ngồi, và nằm của Ngài. Phong cách của Ngài không có thứ gì giống với 
phàm phu cả. Mọi thứ của Ngài đều siêu việt. Trường phái nầy cho rằng nếu sự siêu việt 
của Đức Phật được chấp nhận thì dĩ nhiên là thọ mạng của Ngài cũng sẽ vô hạn, và Ngài 
cũng sẽ không còn bị chi phối bởi sự ngủ nghỉ hay mơ màng nữa vì Ngài không bao giờ 
mỗi mệt, và con người không bị ngủ nghỉ chi phối mà lại luôn tỉnh thức thì làm gì có 
chuyện mơ màng nữa. Theo Thuyết Xuất Thế Bộ, dù sự giảng giải của các trường phái 
có khác nhau, ý tưởng đại thể của trường phái nầy là Đức Phật không hể vướng mắc một 
tì vết ô trược nào của trần thế nầy. Chính vì vậy mà trường phái nầy mô tả Ngài như là 
siêu phàm. Ngài ở trong thế giới nhưng không bị ô uế bởi nó. Ngài được thành hình 
không do việc tình dục vợ chồng, nhưng được sanh ra một cách mầu nhiệm từ bên hông 
của hoàng hậu Ma Da. Dầu vậy, Ngài vẫn là một con người thực sự, nhưng hình dáng và 
sinh hoạt của Ngài chỉ là ảo ảnh. Như vậy, khái niệm về sự siêu việt nơi Đức Phật đã bắt 
rễ trong tâm của người Phật tử ngay từ những ý niệm căn bản của các trường phái theo 
Đại Chúng Bộ nầy One of the sub-sects of the Mahasanghikah, which held the view 
that all in the world ¡1s merely phenomenal and that reality exists outside 1t. They 
regarded “all worldly dharmas are unreal; the real dharmas are supramundane. The 
theory of Lokottaravada, or doctrinne of the supramundane Buddha, appears In 
Mahasanghika works, 1e. the Mahavastu and the Lokanuvartana Sutra, although 
statements reminiscent of It can be found in the Pali Canon in which the Buddha 
describes himself as “among all things undefiled'. According to Vasumitra, the offshoots 
of the Mahasanghikas, especilally the Lokottaravadins regarded the Buddha as 


(3) 


(4) 


3493 


transcendental. According to the Kathavatthu, the Lokottaravadins held the views that 
Buddha's body Is made of extremely pure obJects. According to the Mahavastu, the 
Lokottaravadins” conception on supramundane Buddha appears thus: His eating, drinking, 
and other daily activities such as standing, walking, sitting, and Iying. There 1s nothing In 
common between Him and the beings of the world. Everything of Him 1s transcendental. 
This school held the views that If the transcendence of Buddha be admitted, then it 
follows as a matter of course that his length of life would be unlimited and that He would 
not be subJect to sleep or dream, as He would have no fatigue, and one who 1s without 
sleep and ever awake has nothing to do with dream. According to the Lokottaravadins, 1fs 
general idea was that the Buddha was completely devoid of the impuritles of the world. 
The Lokottaravadin school therefore depicted Him as extra-ordinary. He was In the world 
but not tainted by it He was conceived without sexual Iintercourse, and was born 
miraculously from his motherˆs side. Even so he was a real being, but his ordinary human 
appearance and activitles were illusory. Thus, the conception of the transcendence of 
Buddha took roots in the minds of the Buddhists from the basic concepts of the offshoots 
of the Mahasanghikas. 

Kê Dẫn Bộ: Gokulikas, Kukkulikas, Kukkutikas, or Kaukkutikas (sk)—Một trong những 
bộ phái được tách ra từ Đại Chúng Bộ, còn gọi là Khôi Sơn Trụ Bộ, Quật Cự Bộ, Cao 
Câu Lê Ca Bộ, được thành lập khoảng 200 năm sau ngày Phật nhập diệt và biến mất 
ngay sau đó. Kê Dẫn Bộ nghi ngờ tất cả mọi thứ. Tên của bộ phái lấy từ chữ “Kaukrtya” 
có nghĩa là nghi ngờ. Bộ phái nầy tin rằng trong Tam Tạng giáo điển chỉ có nhất tạng 
đáng được tin cậy mà thôi. Đó là A Tỳ Đạt Ma vì nó chứa đựng những lời giáo huấn đích 
thực của Đức Phật. Sự giữ giới không bắt buộc vì nó không luôn phù hợp cho một vị Bồ 
Tát. Dù xuất xứ từ Đại Chúng Bộ, Kê Dẫn Bộ hầu như có cùng quan điểm với Độc Tử 
Bộ, là bộ phái xuất xứ từ Thượng Tọa Bộ— One of the sub-branches of the 
Mahasanghikas, which was established around 200 years after the Buddhaˆs nirvana and 
early disappeared. The Kaukulikas were those who always doubted or had suspicion 
about everything. The name 1s drived from “Kaurtya”, meaning “doubt”. It believed that 
out of the thrê Pitakas, only one was reliable. It was the Abhidharma as 1t contained the 
actual Instructions of the Buddha. According to the Kaukalikas, the observance of 
disciplinary rules 1s not obligatory as these do not fit in always with the moral ideals of a 
Bodhisattva. Though originated from the Mahasanghikas, Kaukalikas held almost the 
same views as those of the Vatsiputriyas, a sect orignated from the Sthaviras. 

Đa Văn Bộ: Bahusrutya (skt)—Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, Đa Văn Bộ được nói đến trong các bia ký ở Amaravati, Nagarjunakonda và là 
một nhánh về sau của Đại Chúng Bộ. Bộ phái nầy được để xướng bởi một luận sư rất 
uyên bác về triết lý Phật Giáo tên là Bahusrutiya. Về giáo lý cơ bản, Đa Văn Bộ cho 
rằng các lời dạy của Đức Phật về vô thường, khổ, không, vô ngã và Niết Bàn đều có ý 
nghĩa xuất thế vì sẽ dẫn đến giải thoát. Còn các lời dạy khác thì có giá trị thế tục. Ở 
điểm nây, Đa Văn Bộ có thể được xem như là những người đi trước của phái Đại Thừa. 
Theo họ thì Tăng Già không phải chịu sự chi phối của các luật lệ thế tục. Họ cũng chấp 
nhận năm điều để xướng của ngài Đại Thiên xem như quan điểm của mình. Trong một 
số vấn đề, chủ thuyết của họ có nhiều điểm tương đồng với phái Đông Tây Sơn Trụ Bộ, 
còn trong một số vấn đề khác thì họ lại ngả theo Nhất Thiết Hữu Bộ. Theo ngài Chân Đế 





5494 


(Paramartha), Đa Văn Bộ đã cố gắng hòa hợp hai hệ phái Thanh Văn và Đại Thừa. Bộ 
luận chính của hệ phái nầy là Thành Thật Luận. Đa Văn Bộ thường được xem là một cầu 
nối giữa trường phái chính thống và Đại Thừa, vì họ tìm cách phối hợp giáo lý của cả hai 
phái nầy. Mặc dù thoát thai từ nhóm Đại Chúng Bộ, nhưng theo Thế Hữu thì Đa Văn Bộ 
lại chấp nhận nhiều quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ. Sư Tử Khải (Harivarman) tin vào 
sự vô ngã nơi con người và sự vô ngã nơi vạn pháp. Giống như những tín đồ của phái 
chính thống, ông tin vào tính chất đa nguyên của vũ trụ gồm tám mươi bốn yếu tố; và 
cũng giống như những người thuộc phái Đại Thừa, ông cho rằng có hai loại chân lý, chân 
lý quy ước và chân lý tuyệt đối. Đi xa hơn, ông còn cho rằng xét trên quan điểm tục đế 
(chân lý quy ước) thì có ngã thể (atma) hay sự phân xếp vũ trụ thành 84 pháp, nhưng trên 
quan điểm chân đế thì chẳng còn thứ nào cả, mà là sự rỗng không hoàn toàn (sarva- 
sunya). Ông tin vào thuyết Phật thân (Buddha-kaya) và Pháp thân (Dharma-kaya) mà 
ông giải thích là gồm có giới (sila), định (samadhi), tuệ (prajna), giải thoát (vimukti) và 
tri kiến giải thoát (vimukti-jnana-darsana). Mặc dù không thừa nhận bản chất siêu nhiên 
tuyệt đối của Phật, nhưng ông vẫn tin vào các quyển năng đặc biệt của Đức Phật, như 
thập Phật lực, và bốn điều tin chắc (vaisaradya) mà cả Thượng Tọa Bộ cũng chấp nhận. 
Ông cho rằng chỉ có hiện tại mới là có thực, còn quá khứ và tương lai thì không hiện hữu. 
Bộ Ngữ Tông giữ im lặng khi nói về giáo thuyết đặc biệt của Đa Văn Bộ. Tuy nhiên, 
Thế Hữu thì cho rằng giáo thuyết Đa Văn Bộ vẫn giữ nguyên giáo thuyết nguyên thủy 
của Đức Phật về những vấn để liên quan đến vô thường, khổ, không, vô ngã và Niết Bàn 
là siêu việt, trong khi những tiêu để khác thuộc về thế đế—The Bahusrutiya school is 
mentioned In the Inscriptions at Amaravati and Nagarjunakonda and 1s a lter branch of the 
Mahasanghikas. lts owes 1fs origin to a learned teacher in Buddhist lore. As for the 
fundamental doctrines of the Bahusrutiyas they maintained that the teachings of the 
Buddha concerning transitoriness (anityata), suffering (dhukha), the absence of all 
attributes (sunya), the non-existence of the soul (anatman), and the emancIpation 
(nrvana) were transcendental (lokottara), since they ld to emancIpation. His other 
teachings were mundane (laukika). On this point the Bahusrutiyas may be regarded as the 
precursors of the later Mahayana teachers. According to them, there was no mode which 
led to salvation (nirvanika). Further, the Sangha was not subJect to worldly laws. They 
also accepted the five propositions of Mahadeva as their views. In some doctrinal matters 
they had a great deal in common with the Saila schools, while in others they were closely 
allied to the Sarvastivadins. According to Paramartha, this sub-sect made an attempt to 
reconcile the two principal systems of Buddhism, the Sravakayana and the Mahayana. 
Harivarman's Satyasiddhisastra 1s the principal treatise of tis school. The Bahusrutiyas 
are often described as a bridge between the orthodox and the Mahayana school, as they 
tried to combine the teachings of both. Though this school belonged to the Mahasanghika 
øroup, 1t accepted, according to Vasumitra, many views of the Sarvastivadins. 
Harivarman believed in the absence of the soul In individuals (atma-nairatmya) and the 
soullessness of all things (dharma-narratmya). Like the followers of the orthodox schools, 
he believed 1n the plurality of the universe which, according to him, confained eighty-four 
elements. Like the Mahayanists, he maintained that there were two kinds of truth, 
convenfional (samvrti) and absolute (paramartha). He further maintained that, from the 
point of conventional truth, atma or the classification of the universe Into eighty-four 


(5) 
q) 


b) 


1) 


ñ) 


ii) 


C) 


3495 


elements existed, but, from the poInt of view of the absolute truth neither exiIsted. From 
the point of view of absolute truth there 1s a total void (sarva-sunya). He believed in the 
theory of Buddha-kaya as well as of Dharma-kaya, which he explained as consisting of 
good conduct (sila), concentration (samadh), insight (prajna), deliverance (vimukti) and 
knowledge of and Insight into deliverance (vimukti-jnana-darsana). Although he did not 
recognize the absolute transcendental nature of the Buddha, he still believed in the 
special powers of the Buddha, such as the ten powers (dasa balam), and the four kinds of 
confidence (vaisaradya) which are admitted even by the Sthaviravadins. He believed that 
only the present was real, while the past and the future had no existence. Regarding the 
special doctrines of the Bahusrutiyas, the Kathavatthu 1s silent. However, Vasumitra 
states that Bahusrutiyas held that Buddha's teachings relating to Impermanence 
(amtyata), suffering (duhkha), non-existence of objJects (sunya), absence of soul 
(anatman), and ultimate goal (Nirvana) are supramundane (lokottara), while his teachings 
on topics other than those mentioned above are mundane (laukIka). 

Thuyết Giả Bộ— Prqjnaptivadins: 

Tổng quan về Thuyết Giả Bộ—An overview oƒ the Prajnaptivadins: Một trong những bộ 
phái của Đại Chúng Bộ, được thành lập khoảng hai thế kỷ sau ngày Phật nhập diệt. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, Thuyết Giả Bộ là một trong hai bộ phái được tách ra từ Kê Dẫn 
Bộ. Nói về giáo thuyết đặc biệt của Thuyết Giả Bộ, Thế Hữu lưu ý rằng đại để Thuyết 
Giả Bộ đồng ý với Đại Chúng Bộ—One of the subsects of the Mahasanghikas which was 
organized around 200 vyears after the Buddha”s Nirvana. According to Buddhist tradition, 
PraJnaptivadins was one of the two branches which separated from Gokulikas. Regarding 
the special doctrines of the Prajnaptivadins, Vasumitra remarks that they agreed mainly 
with the Mahasanghikas. 

Giáo thuyết chính của Thuyết Giả Bộ—Main doctrines oƒ the Prajnaptivadins: Thuyết 
Giả Bộ tin như sau—The Prajnaptivadins believed the followings: 

“Uẩn” và “Khổ” không đồng thời phát sinh: “Skandhas” and “Duhkha” are not 
concomiftant. 

Mười hai xứ không có thật The twelve “Ayatanas” are not real: 12 “Xứ” gồm sáu trú xứ 
của tưởng. Mỗi trú xứ bao gồm những vật thể là đối tượng của các căn tương ứng, và mỗi 
thành viên của “xứ” là nguồn cội của các tưởng. Có sáu xứ: 1) sắc; 2) thinh; 3) hương; 4) 
vị; 5) xúc; 6) pháp——The twelve “Ayatanas” include six abodes of perception. Each sense 
sphere encompasses the range of potential objJects of observation of 1†s respective sense, 
and the members of each sphere serve as sources of perceptions: I) form sense sphere 
(rupa-ayatana); 2) sound sphere (sabda-ayatana); 3) scent sense sphere (gandha-ayatana); 
4) taste sensesphere (rasa-ayatana); 5) tangIble obJect sense sphere (sparsa-ayatana); 6) 
mental obJect sense sphere (mano-ayatana). 

Sự đắc “Thánh Đạo” hay “Chết” tùy thuộc vào nghiệp lực: Either attainment of “Arya- 
marga” or “death” is dependent on karma. 

Thuyết Giả Bộ theo ngài Chân Đế Tam Tạng The Prajnaptivadins according to 
Paramartha Tripitaka Master: Thuyết Giả Bộ, theo như ngài Chân Đế Tam Tạng kể lại, 
xuất hiện ít lâu sau Đa Văn Bộ, và tự phân biệt mình như là Đa Văn-Phân Biệt Thuyết 
Bộ. Sự khác biệt chính giữa Thuyết Giả Bộ và Đa Văn Bộ là Thuyết Giả Bộ có phần 
giống với những nhà Đại Thừa, họ có quan điểm về giáo pháp của Đức Phật, hóa thân 


(6) 


đ) 


b) 


3496 


trong Tam Tạng giáo điển phải được phân biệt như là giả thuyết, còn trong tục đế, và 
hữu lậu. Trường phái nầy đối nghịch với Đa Văn Bộ, nhưng lại đồng quan điểm nhiều 
hơn với Đại Chúng Bộ hơn với Nhất Thiết Hữu Bộ ——The Prajnaptivadins, as Paramartha 
tells us, appeared some time after the Bahusrutiyas, and distinguished themselves as 
Bhahusrutiya-vibhajyavadins. The main difference between the Prajnaptivadins and 
Buhusrutiyas 1s that the former, partly like the Mahayanists, held the view that Buddhaˆs 
teachings as embodied in the Pitaka should be distinguished as nominal, conventional, 
and causal. This school, as agaInst the Bahusrutiyas, but agreed more with the views of 
the Mahasanghikas than those of the Sarvastivadins. 


Các bộ phái Đại Chúng Bộ ở phía Nam Ấn Độ—Subsects 0ƒ the Mahasanghikas in the 
Southern areas 0ƒ India: 

Tây Sơn Trụ Bộ: Avarasaila (skÙ—Aparasaila (sk)——A Phạt La Thế La—Tây Sơn Trụ 
Bộ— Tây Sơn Bộ—A La Thuyết Bộ—A La Thuyết Bộ. 

Tổng quan về Tây Sơn Trụ Bộ—An overview oƒ the Aparasaila: Tông thứ nhì của Đại 
Chúng Bộ ở khu vực phía Nam, một trong hai mươi tông phái được thành lập khoảng 300 
năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Một tự viện mang tên của tông phái nầy ở Tây 
Sơn, người ta nói nó đã được xây dựng từ năm 600 trước Tây Lịch, và bị bổ phế vào 
khoảng năm 600 sau Tây Lịch —The second subdivision of Mahasanghika school in the 
Southern Section, one of the twenty sects which was founded In around 300 years after 
the Buddha's Nirvana. A monastery of this name was in Dhana-kataka, said to have been 
built 600 B.C., deserted 600 A.D. 

Lịch sử thành lập Tây Sơn Trụ Bộ— The history 0ƒ the ƒormation oƒ the Avarasailah: 
Trường phái Đường Tháp của những người bên Tây Sơn Tự ở nước Đà Na Yết Kiệt Ca 
(vùng phía nam Ấn Độ). Đây là một nhánh của trường phái Tiểu Thừa Nguyên Thủy. 
Tông thứ nhì của Đại Chúng Bộ, một trong hai mươi tông phái Tiểu Thừa. Một tự viện 
mang tên của tông phái nầy ở Tây Sơn, người ta nói nó đã được xây dựng từ năm 600 
trước Tây Lịch, và bị bổ phế vào khoảng năm 600 sau Tây Lịch. Trong thế kỷ thứ hai sau 
khi Đức Phật nhập diệt, Đại Chúng Bộ được tách ra thành Nhất Thuyết Bộ 
(Ekavyaharika) và Thuyết Xuất Thế Bộ (Lokotarravada), Kê Dẫn Bộ (Kukkutika or 
Gokulika), Đa Văn Bộ (Bahusrtiya), Thuyết Giả Bộ (Prajnaptivada), và một thời gian 
ngắn sau thì xuất hiện phái Tây Sơn Trụ Bộ (Aparasaila), Đông Sơn Trụ Bộ (Uttarasaila) 
và Chế Đa Sơn Bộ (Caityaka). Tất cả những trường phái trên đây đều mở đường cho sự 
phát triển của Phật giáo Đại Thừa. Các phái Tây Sơn và Đông Sơn Trụ Bộ đều lấy tên 
của các ngọn đổi ở cạnh trung tâm hoạt động của họ. Họ còn được gọi là Andhaka trong 
Biên Niên Sử Tích Lan vì được nhiều người trong vùng núi Andhra theo. Trong số các bộ 
phái tách ra từ Đại Chúng Bộ thì Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ và Đông Sơn Trụ Bộ 
là nổi bật nhất và có ảnh hưởng lớn tại miền Nam Ấn Độ —Thhe school of the dwellers In 
the Western mountains In Dhankataka (south of India); 1t was a subdivision of 
Mahasanghika. The second subdivision of Mahasanghika school, one of the twenty 
Hinayana sects. A monastery of this name was in Dhana-kataka, said to have been buIilt 
600 B.C., deserted 600 A.D. During the second century after the Buddha”s death, the 
Mahasanghika sect was splt up Into Ekavyaharika, Lokottaravada, Kukkutika, 
Bahusrutiya and Prajnaptivada, and shortly afterwards appeared the Saila and the 


3497 


Caityaka schools. All of these sub-cults helped pave the way for the growth of 
Mahayanism. The Sallas derived their name from the hills located round the principal 
centers of their activitles. They were also called the Andhakas in the Ceylonese 
Chronicles on account of their great popularity In the Andhra country. The Pali 
commentary, however, mentions that both the Cetiyavadin (Caityavadin) and the Andhala 
schools were merely names, remote, provincial, standing for certain doctrines. Among the 
sections Iinto which the Mahasanghikas were divided, the Caityakas and the Saila schools 
were the most prominent and had great influence in the South of India. 


(7) Đông Sơn Trụ Bộ: Uttarasailah (skt——Purvasaila (sk)—Đông Sơn Bộ—Phất Bà Thế 


La— Phật Bát Thế La Bộ. 


a) Tổng quan về Đông Sơn Trụ Bộ—An overview dƒ the Purvasaila: Một trong những bộ 


b) 
1) 


ñ) 


phái của Đại Chúng Bộ, được thành lập khoảng ba thế kỷ sau ngày Phật nhập diệt. Đông 
Sơn Bộ mang tên của một tự viện, nơi mà phía sau đó mặt trời mọc lên—One of the 
subsects of the Mahasanghikas which was organized around 300 years after the Buddhaˆs 
Nirvana. The eastern mounfain, name of a monastery east of Dhyanyakataka (the eastern 
mountain or Eastern HIII) behind which the sun 1s supposed to rise. 

Niềm tin chính của Đông Sơn Trụ Bộ— The main belieƒ oƒ the Purvasaila: 

Theo những luận bàn trong Ngữ Bộ Tông thì bộ phái nầy tin rằng thân Phật chỉ là sự kết 
hợp của những yếu tố thanh tịnh hoàn toàn. Họ cho rằng thọ mạng của một vị Phật là vô 
hạn. Thọ mạng của Ngài dài như thọ mạng của tất cả chúng sanh (hễ khi nào còn chúng 
sanh là thọ mạng của Ngài còn kéo dài). Bộ phái nầy cũng cho rằng thần thông của một 
vị Phật là vô hạn. Ngài có thể thị hiện cùng lúc trên khắp các thế giới của vũ trụ. Một vị 
Phật luôn làm cho chúng sanh giác ngộ và có tịnh tín không mỏi mệt. Lòng bi mẫn nơi 
Phật là vô hạn vì vậy mà để giác ngộ chúng sanh một cách vô cùng tận, Ngài chẳng bao 
giờ nhập Niết Bàn. Vì tâm Ngài luôn ở trạng thái thiển định nên không bao giờ bị rơi vào 
trạng thái ngủ hay mơ. Đức Phật có thể hiểu biết hết thảy mọi việc trong cùng một lúc. 
Tâm của Ngài như một tấm gương. Ngài có thể cùng lúc trả lời nhiều câu hỏi mà không 
cần phải suy nghĩ. Đức Phật luôn tỉnh thức rằng Ngài thanh tịnh và Ngài không còn phải 
tái sanh nữa—According to the discussions In the Kathavatthu, the Uttarasailah held the 
views that Buddhaˆs body was made of completely pure elements. The Buddha”s length 
of life 1s unlimited. A Buddha lives as long as the sentient beings live (a Buddha lives as 
long as there exiIst sentient beings). This sect also held the views that the Buddhaˆs divine 
power 1s unlimited. he can appear In one moment ¡in all the worlds of the universe. A 
Buddha 1s never tired of enlightening sentient beings and awakening pure faith. The 
Buddhaˆs compassion 1s limitless and so in order to enlighten beings Interminably, He 
never enters Into Nirvana. Às his mind 1s always in meditation, a Buddha neither sleeps 
nor dreams. The Buddha can comprehend everything in one moment. His mind 1s like a 
mirror. He can answer any question simultaneously without reflection. The Buddha 1s 
always aware that he has no Impurities, and that he cannot be reborn. 

Trường phái này chủ trương “Pháp Không” trong kinh “Lokanuvartana” của mình. Thuật 
ngữ “Pháp không” hay tính trống rỗng của vạn hữu được dùng để chỉ cũng giống như các 
vật thể thông thường trong thế giới phải được xem là những vật vô ngã (svabhavasunya), 
thì các pháp được phân tích trong A Tỳ Đạt Ma Luận cũng phải được coi như thế. Vì thế 
mà các pháp không thể nào được coi như là những hiện thể tối hậu được. Học thuyết 


3498 


“Pháp Không” cũng xuất hiện trong tác phẩm Thành Thực Luận của trường phái Đại 
Chúng Bộ của Harivarman vào thế kỷ thứ 3: The school adopted what ¡s called a 
“Dharmasunyata” stance In 1fs “Lokanuvartana Sutra”. The term “Dharmasunyata” or 
“Empty of dharmas” 1s used to indicate that, Just as conventional obJects 1n the world are 
to be seen as “Svabhavasunya” or “empty of selfhood”, so too are the dharmas of the 
Abhidharma analysis. Since this 1s the case, they cannot be regarded as ultimately 
exIstent. “Dharmasunyata” teachings also appear In the Mahasanghika Satyasiddhi-Sastra 
of Harivarman ¡in the third century: Phất Bà Thế La Tăng Già Lam (Purvasaila- 
Sangharama). 

(8) Bộ phái Siddharthikas—Siddarthikas Sect: Tên của một bộ phái Phật giáo của Đại 
Chúng Bộ ở khu vực phía Nam, được thành lập khoảng ba thế kỷ sau ngày Phật nhập 
diệt—Name of a Buddhist Sect, a subsect of the Mahasanghikas in the Southern Section, 
which was organized around 300 years after the Buddha”s Nirvana. 

(9) Vương Xá Bộ— Rqjagirikas: Tên của một bộ phái Phật giáo của Đại Chúng Bộ, xuất 
phát từ thành Vương Xá, phát triển về phía Nam, được thành lập khoảng ba thế kỷ sau 
ngày Phật nhập diệt. Trong Bộ Ngữ Tông, chứ không phải trong bộ luận của ngài Thế Hữu 
(Bà Tu Mật Đa), Vương Xá Bộ có vài giáo thuyết đặc biệt. Họ cho rằng tâm tự nó tác 
động chứ không có thứ gì khác liên hệ với nó. Công đức tích tụ có thể tăng dân bằng 
cách tiếp tục cúng dường y áo và những món cần dùng cho chư Tăng. Các vị A La Hán 
không thể chết bất đắc kỳ tử, và sự chết của họ vẫn còn tùy thuộc vào ảnh hưởng của 
nghiệp lực—Name of a Buddhist Sect, a subsect of the Mahasanghikas, originated from 
Rajargir and developed toward the Southern parts of India, organized around 300 years 
after the Buddhaˆs Nirvana. In the Kathavatthu, but not in Vasumitra”s treatise, certain 
special doctrines have been atfributed to the RaJagirikas. They believed that mind only 
functions, and there are no other menfal states associated with it. The accumulating 
me€rits can øo on Iincreasing by renewal of gifts and robes and other articles to monks. 
Arhats cannot die untimely, and their death 1s also subJect to the influence of karma. 

(10) Chế Đa Sơn Bộ: Caityaka (sk)—Chi Đề Gia Bộ—Chỉ Để Khả Bộ. 

A. Lịch sử thành hình Chế Đa Sơn bộ— The history oƒ ƒormation oƒ the Caiyaka: Bộ phái 
Chế Đa Sơn, một trong hai mươi bộ phái Tiểu Thừa, do Tỳ Kheo Đại Thiên sáng lập, 
gồm những nhà tu khổ hạnh cư ngụ trong các lăng mộ hay hang hóc. Cũng nên phân biệt 
Đại Thiên nầy với Đại Thiên đã để ra năm điều dẫn đến sự phân phái đầu tiên. Ông nầy 
là một tu sĩ khổ hạnh thông thái, tinh chuyên và xuất gia theo Đại Chúng bộ, rồi sau đó 
lập ra Chế Đa Sơn bộ. Vì ông sống trên ngọn núi có bảo tháp xá lợi của Phật (catya) nên 
lấy tên Caityaka hay Chế Đa Sơn bộ đặt cho bộ phái của mình. Cũng nên nhớ rằng chính 
Chế Đa Sơn bộ đã sản sinh ra Đông Sơn Trụ bộ và Tây Sơn Trụ bộ. Nói chung thì Chế 
Đa Sơn bộ có chung các chủ thuyết căn bản với Đại Chúng Bộ, nhưng khác Đại Chúng 
bộ ở các chi tiết nhỏ. Theo bia ký ghi lại vào thế kỷ thứ hai và thứ ba sau Tây Lịch, cho 
thấy cùng thời với Chế Đa Sơn bộ còn có các bộ phái khác như Nhất Thiết Hữu bộ, Đại 
Chúng bộ, Chánh Lượng bộ, Hóa Địa bộ, Đa Văn bộ, và Ấm Quang bộ—Cattya-salla, 
described as one of the twenty sects of the Hinayana, founded by Bhikkhu Mahadeva, 
comprised of ascetic dwellers among tombs or In caves. This Mahadeva 1s to be 
distinguished from the Mahadeva who was responsible for the origin of the 
Mahasanghikas. He was a learned and diligent ascetic who received his ordination 1n the 


l) 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


Œ) 


3499 


Mahasanghika Sangha. Since he dwelt on the mountain where there was a caItya, the 
name Caityaka was given to his adherents. lít may be no(ed that Caityavada was the 
source of the Saila schools, both East and West. Inscription of the second and third 
centuries A.D. indicates that at the same trmne with the Caityaka, there were also the 
following sects: the Sarvastivadins, the Mahasanghikas, the Sammitiyas, the 
Purvasailiyas, the Aparasailiyas, the Bahusrutiyas, and the KasyapIyas. 

Quan điểm chính của Chế Đa Sơn bộ—Main views oƒ the Caityaka: Nói chung Chế Đa 
Sơn bộ có chung chủ thuyết căn bản với Đại Chúng bộ, nhưng khác Đại Chúng bộ ở các 
chi tiết nhỏ. Các chủ thuyết được xem là của Đại Chúng bộ như sau—Generally 
speaking, the Caityakas shared the fundamental doctrines of the original Mahasanghikas, 
but differed from them in minor details. The doctrines specially attributed to the Caityaka 
school are as follows: 

Người ta có thể tạo được công đức lớn bằng cách xây dựng, trang hoàng, và cúng dường 
các bảo tháp (caitya). Ngay cả việc đi rảo xung quanh bảo tháp cũng có công đức: One 
can acquire great merit by the creation, decoration and worship of caltyas; even a 
circumambulation of caityas engenders merIt. 

Dâng cúng hương hoa cho bảo tháp cũng là một công đức: Offerings flowers, garlands 
and scenfs to caIfyas are likewise merIfOrIOUs. 

Công đức tạo được do sự cúng dường có thể được hồi hướng cho thân quyến, bạn bè để 
đem lại an lạc cho họ. Quan niệm nầy hoàn toàn xa lạ trong Phật giáo Nguyên Thủy, 
nhưng rất phổ biến trong Phật giáo Đại Thừa. Các kiểu tin tưởng nây được phổ thông 
giữa những người Phật tử tại gia: By making gifts on can acquire religious merit, and one 
can also transfer such merit to one*s friends and relatves for their happiness. A 
conception quite unknown 1n primitive Buddhism but common in Mahayanism. These 
articles of faith made Buddhism popular among the laity. 

Chư Phật đã hoàn toàn không có tham, sân, si (Jita-raga-dosa-moha) và đạt đến những 
quyền năng siêu việt (dhatuvara-parigahita). Chư Phật cao hơn các A La Hán vì có được 
Thập Lực (bala): The Buddhas are free from attachment, ill-will and delusion (jJita-raga- 
dosa-moha), and possessed of finer elements (dhatuvara-parigahita). They are superIor 
to the Arhats by virtue of the acquisition often powers (balas). 

Một người có chánh kiến (samyak-drsti) vẫn không thoát khỏi tính sân, và do đó vẫn có 
nguy cơ phạm tội giết người: A person having the right view (samyak-dristi) is not free 
from hatred (dvesa) and, as such, not free from the danger of committing the sin of 
murder. 

Niết Bàn là một trạng thái tích cực và hoàn thiện (amatadhatu): Nirvana is positive, 
fauldless state (amatadhatu). 


(C) Thượng Tọa Bộ 
Sthaviravadin 
Tổng quan về Thượng Tọa Bộ—An overview oƒ the Sthaviravadin: Thượng Tọa Bộ là 


những người đại diện cho truyền thống của các trưởng lão trong lần kết tập kinh điển tại 
thành Pataliputra. Họ luôn tự hào về tính cách thâm niên lẫn chính thống của họ. Một 


5500 


trăm năm sau ngày Phật nhập diệt, những bậc kỳ lão trong Tăng đoàn đã họp nhau trong 
hang núi để cùng kết tập luật bộ. Tại cuộc hội nghị ở Tỳ Xá Lê, đã có một số Tăng lữ 
bất đồng ý kiến trầm trọng với một số Tăng lữ khác những điểm quan trọng liên quan tới 
giáo pháp. Số Tăng lữ có những ý kiến khác biệt tuy chiếm đa số nhưng họ lại bị một số 
Tăng lữ khác lên án và gọi là Ác Tỳ Kheo và kẻ thuyết phi pháp đồng thời đã trục xuất 
họ. Trong lịch sử Phật giáo, số Tỳ Kheo nầy được gọi là Đại Chúng Bộ vì trong cuộc hội 
tập họ đã chiếm đa số và phản ảnh được ý kiến của đại đa số tục chúng. Những Tăng lữ 
đã xua đuổi những vị nầy đã tự xưng là Thượng Tọa Bộ hoặc Trưởng Lão vì họ tự cho là 
đại biểu chính thống giáo nghĩa Phật Giáo Nguyên Thủy. Giáo lý của Đức Phật theo 
trường phái nầy rất đơn giản. Ngài dạy chúng ta “tránh mọi điều ác, làm các điều lành và 
giữ cho tâm ý thanh sạch.' Có thể đạt được những điều nầy bằng sự hành trì giới, định, 
tuệ. Giới hay giữ hạnh kiểm tốt là nền tảng chủ yếu của sự tiến bộ trong đời sống con 
người. Một người tại gia bình thường phải tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm và uống các 
chất cay độc. Nếu trở thành tu sĩ thì phải sống đời độc thân, tuân thử cụ tục giới, tu tập 
thiển định để trau dồi tuệ giác. Nói chung, kinh điển Thượng Tọa Bộ hạ thấp vai trò của 
Đức Phật như một nhân vật lịch sử chứ không phải là một nguyên lý siêu hình—The 
Sthaviras were those who sfood for the tradition of the Elderss, and prided themselves on 
their seniority and orthodoxy at the Council of Pataliputra. Elder disciples who assembled 
in the cave after the Buddha's death. The elder monks or intimate disciples. At the 
council held at Vaisali, certain monks differed widely from the opinions of other monks 
on certain important poin(s of the dharma. Though the monks that differed formed the 
maJjority, they were excommunicated by the others who called them Papa-Bhikkhus and 
Adhamma-vadins. In Buddhist history, these Bhikkhus were known as Mahasanghikas 
because they formed the majority at the council or probably because they reflected the 
opinions of the larger section of the laity. The Bhikkhus who excommunicated them 
styled themselves Sthaviras or the Elders, because they believed that they represented 
the original, orthodox doctrine of the Buddha. We have seen that Mahasanghikas coined 
the term Mahayana to represent their system of belief and practice, and called the 
Sthaviras Hinayana. The teaching of the Buddha according to this school 1s very simple. 
He asks us to “abstain from all kinds of evil, to accumulate all that 1s good and to pur1fy 
our mind.` These things can be accomplished by the practice of what are called sila, 
samadhi, and prajna. Sila or good conduct 1s the very basis of all progress in human life. 
An ordinary householder must abstainn from murder, theft, falsehood, wrong sexual 
behavior and all intoxicating drinks. To become a monk, one must live a life of celibacy, 
observe complete silas, practise meditation, and cultivate prajna. In general, the 
scriptures of the Sthaviras play down the role of the Buddha as a historical, not a spiritual 
authorIty. 


(H) Những mối quan hệ giữa Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Theravada— The relationships 
between the Sthaviravadin and Theravada: “Sthavira” là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ 
“Trưởng Lão.” (hay Thượng Tọa). Đây là một trong hai nhóm có quan hệ với cuộc kết 
tập Kinh Điển lần thứ nhất, nhóm kia là “Đại Chúng Bộ.” Thượng Tọa Bộ tuyên bố là họ 
nắm giữ kinh điển và truyền thống giới luật nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
và họ đặt cho đối thủ của mình, có vẻ như là đại đa số, là những kẻ theo tà giáo. Từ Pali 


5501 


“Thera” tương đương với từ Phạn ngữ “Sthavira” đã khiến cho nhiều người nghĩ rằng hai 
hệ phái này là một, hoặc giả hệ phái Theravada có liên hệ với hệ phái Sthaviravadin 
thời xưa. Chính kinh điển của truyền thống Theravada hiện tại cho rằng truyền thống này 
chính là hậu duệ của “Thượng Tọa Bộ,” mặc dầu không có căn cứ lịch sử nào xác nhận 
điều này, vì truyền thống Theravada chỉ khởi lên tại Tích Lan khoảng 2 thế kỷ sau đó 
mà thôi. Trường phái Thượng Tọa Bộ đã tạo một ảnh hưởng đối với quan niệm của 
chúng ta về Tăng Già nguyên thủy, mà có lẽ đại diện duy nhất của trường phái này còn 
tổn tại đến ngày nay là trường phái Nguyên Thủy (Theravada) ở Sri Lanka và các nước 
Đông Nam Á. Trường phái này đã xác nhận mình là trường phái duy nhất đã ly khai với 
trường phái Đại Chúng Bộ trong lần Đại Hội Kết Tập Kinh điển lần thứ hai. Vào thời 
vua A Dục, trường phái Thượng Tọa Bộ đã tự tách ra thành các trường phái Chính Lượng 
Bộ, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Phân Biệt Thuyết Bộ. Về sau này trường phái Phân 
Biệt Thuyết Bộ lại tách ra thành hai phái, trường phái Mahisasika, được thành lập ở miền 
Đông Nam Ấn Độ và phái Theravada được thành lập ở Sri Lanka khi vua A Dục phái con 
của mình là Mahinda tới nơi này—Sthaviravada is a Sanskrit term for “Elder,” or “School 
of the elders.” This 1s one of the two groups Iinvolved In the first Buddhist schism, the 
other being Mahasamghikas. The Sthaviras claimed to uphold the orthodox scriptural and 
disciplinary tradiion of Sakyamuni Buddha, and they branded their opponents, who 
appear to have consfituted a maJority, as heretics. The Pali term ““Phera” 1s the equivalent 
of the Sanskrit term “Sthavira”, and this has led a lot of people to assume that the two 
sects are identical, or the Theravada 1s somehow related with the old Sthaviravadin. The 
present day Theravada Nikaya claims descent from the Sthaviras, although there 1s no 
historical basis the assertion, for the Theravada only arose In Sri Lanka at least two 
centuries later. The Sthaviravadin School has had a profound influence on our conception 
of the early Sangha, and maybe the only prepresentative of this school to have survived 
Into the modern period ¡is the Theravadin School of Sri Lanka and Southeast Asian 
countries. This school has identified 1tself exclusively with the party that split from the 
Mahasanghika School at the Second Counci. By the time of King Asoka, the 
Sthaviravadin School had itself split Iinto the Sammitiya, Sarvastivadin and the 
VibhaJyavadin sub-schools. Later the Vibhajyavadin School also split into two branches, 
the Mahisasika School, which was established in the South-Eastern India, and the 
Theravadin School, which was established in Sri Lanka when King Asoka sent his son 
Mahinda there. 


(HI)Sự phát triển của Thượng Tọa Bộ— The spreading oƒ the Sthaviravadin: 

1) Tại Miến Điện—In Burima: Từ khi mới thành lập, Thượng Tọa Bộ đã tìm cách phát triển 
về phía Tây của Ấn Độ. Tại Miến Điện, dưới triều đại Anawrahta (1044-1283), Phật giáo 
Đại Thừa phát triển rất mạnh mẽ, tuy nhiên, Thượng Tọa Bộ vẫn được ưa chuộng rộng 
rãi hơn ở nhiều nơi. Dù các Tăng sĩ trong thành Ari không thích Thượng Tọa Bộ vì Tăng 
sĩ của bộ phái nầy ăn thịt, uống rượu, dùng bùa chú dể giải tội, giết súc vật để tế lễ, và 
mê đắm ái dục. Mặc dù vậy Thượng Tọa Bộ vẫn tiếp tục tổn tại ở Miến Điện cho đến 
cuối thế kỷ thứ 18. Sự ủng hộ của triều đình Miến Điện vẫn dành cho Thượng Tọa Bộ, 
và trước khi Miến Điện bị người Mông Cổ xâm lăng vào năm 1287 thì Pagan vẫn là một 
trung tâm văn hóa Phật giáo lớn của Thượng Tọa Bộ. Sau đó, suốt 500 năm Miến Điện 


2) 
8) 


b) 


5502 


bị phân chia thành những lãnh địa nhỏ với chiến tranh triỀn miên, nhưng truyền thống 
Thượng Tọa Bộ vẫn được duy trì. Nói chung, Phật giáo Miến Điện nghiêng về việc duy 
trì tính chính thống của Thượng Tọa Bộ trong suốt một thời gian dài—From the founding 
period, Sthaviravadins attempted to spread 1s teachings to the west of India. In Burma, 
during the Anawrahta dynasty, Mahayana Buddhism flourished most; however, the 
Sthaviravadins was more popular in many areas. Monks in Aris certainly disliked monks 
of the Sthaviravadins, because they ate meat, drank alcohol, used spells to remove guIilt, 
practiced animal sacrifices, and indulged in erotic practices. Nevertheless, Sthaviravadins 
confinued to exist until the end of the eighteenth century. Burmese kings continued to 
patron and support the Sthaviravadins, and until the invasion of the Mongols In 1287, 
Pagan was stlll a great center of Sthaviravadins Buddhist culture. Burma, then, was 
divided into warring small kingdoms for more than 500 years, but the Sthaviravadins 
tradition continued. Generally speaking, Burmese Buddhism 1s bent on preserving the 
Sthaviravadins orthodoxy for a long time. 

Tại Thái Lan và các vùng khác ở Đông Dương—In Thai and other areas Indochina: 
Đồng thời với sự phát triển tại Miến Điện, Thượng Tọa Bộ cũng phát triển sang Thái Lan 
và các vùng khác ở Đông Dương. Tại Thái Lan, những bộ tộc Thái ở Trung Hoa đã mang 
đến Thái Lan một hình thức Phật giáo nào đó, nhưng trong thế kỷ thứ 14 thì Thượng Tọa 
Bộ của Tích Lan được thiết lập tại đây một cách vững chắc——At the same time with the 
spreading in Burma, Sthaviravadins also developed In Thai and other areas In Indochina. 
In Thailand, The Thai tribes brought from their home in China some form of Buddhism, 
but in the fourteenth century, the Ceylonese Sthaviravadins was strongly established. 

Tại Kampuchia, vào thế kỷ thứ 11, Mật tông vẫn còn hưng thịnh; tuy nhiên, đến thế kỷ 
thứ 14, do áp lực của người Thái, Thượng Tọa Bộ đã dần dần thay thế cho tông phái nầy, 
và vào thế kỷ thứ 15, Thượng Tọa Bộ chính thống của Tích Lan được du nhập—In the 
eleventh century in Kampuchia the Tantrayana still flourished; however, in the fourteenth 
century, as a result of Thails pressure, the Sthaviravadins slowly replaced the 
Tantrayana, and in the fifteenth century the Ceylonese Sthaviravadins was Imported. 


c) Tại Chàm và Việt Nam, Thượng Tọa Bộ và hậu thân của nó là hệ phái Theravada chỉ 


được du nhập từ Kampuchia vào khoảng giữa thế kỷ 20 mà thôi—In Champa and 
Vietnam, Sthaviravadins and Its posterity, Theravada, was Iimported from Kampuchia In 
the middle of the twentieth century. 


(IV)Các bộ phái thoát thai từ Thượng Tọa Bộ— Subsects 0ƒ the Sthaviravadins: 
(1) Thuyết Ngã Bộ— Pudgalavada: 


q) 


Tổng quan về Thuyết Ngã Bộ—An overview oƒ the Pudgalavadins: Một trong những bộ 
phái được thành lập vào khoảng 236 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thuyết Ngã 
Bộ đã làm sững sốt các bộ phái đương thời khác vì nó chủ trương có sự hiện hữu của một 
ngã thể. Các bộ phái khác cho rằng hầu hết giáo thuyết của Thuyết Ngã Bộ là ngoại 
giáo vì nó phủ nhận thuyết “vô ngã” của Đức Phật. Chính vì vậy mà Thuyết Ngã Bộ đã 
bị rất nhiều học giả lỗi lạc đương thời của Phật giáo như Thế Thân và Tịch Hộ đả kích 
một các cay cú —One of the subsects which was founded In around 236 years after the 
Buddhaˆs Nirvana. The Pudgalavada gave a rude shock to other contemporary Buddhist 
sects for the Pudgalavadins were those who teach the existence of a person. Other sects 


b) 
1) 


5503 


regarded the doctrines of the Pudgalavada as almost heretical and a negation of the 
“anatma” of the Buddha. For this reason, the Pudgalavada was bitterly criticized by many 
famous scholars like Vasubandhu and Santaraksita. 

Giáo thuyết chính của Thuyết Ngã Bộ— Main doctrines oƒ the Pudgalavadins: 

Trường phái nầy tin là có một cái “ngã” là căn bản của nghiệp lực và luân hồi, hay cái 
“Ngã” mang tính chất luân hồi. Tuy nhiên, giáo thuyết Phật giáo phủ định một thực thể 
hay một linh hồn vĩnh hằng như vậy. Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là 
sự phối hợp giữa thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc khác nhau. Giáo thuyết 
về một cái ngã trường tổn cuối cùng bị Phật giáo xem như là tà thuyết, dù có một thời có 
rất nhiều người theo giáo thuyết ấy, vì xét lại cho kỹ chúng ta sẽ thấy Đức Phật luôn 
luôn phủ nhận giáo thuyết về một cái ngã trường tồn và không thể phân cách ấy. Học 
thuyết về cái ngã của con người này đã gây nên phẩn ứng dữ dội từ các đối thủ của 
trường phái này vì nó dạy rằng, tuy giáo lý 'vô ngã” của Đức Phật hoàn toàn đúng theo 
nghĩa bình thường, nhưng vẫn có một cái ngã (nhân vị). Cái ngã này là một vật hiện thực, 
là cái bản thể cho phép có sự liên tục giữa các lần tái sanh, trí nhớ, và sự chín muôi sau 
này của các hành vi hữu ý hay “nghiệp' làm trong hiện tại hay quá khứ. Nếu không có 
cái ngã hay nhân vị nào cả như học thuyết của các trường phái đối thủ tuyên bố, thì Phật 
giáo sẽ bị tố cáo là một học thuyết “hư vô" và “vô đạo đức,” vì sẽ không có con người 
nào để chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức. Trường phái này nhấn mạnh rằng “cái 
ngã hay “nhân vị' bất định trong tương quan với các yếu tố cơ bản cấu thành hiện hữu, 
không ở ngoài cũng không ở trong chúng; không đồng nhất cũng không khác biệt với 
chúng. Thật ra, chỉ có các vị Phật mới nhận thức được nó. Để củng cố lập trường của 
mình, trường phái này thường trích dẫn những lời dạy của Đức Phật như “Này các Tỳ 
Kheo, chỉ có một con người duy nhất sinh ra ở đời này vì sự thịnh vượng của nhiều người, 
vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế giới, vì lợi ích sự thịnh vượng và 
hạnh phúc của chư Thiên và loài người. Chúng ta có thể thấy lập trường này về sau được 
phản ánh trong các lý thuyết về Như Lai Tạng của trường phái Đại Thừa, các trường phái 
Thiển và Thiên Thai của Trung Hoa. Vì vậy, người ta tin rằng trường phái này được thiết 
lập do sự chia rẽ về giáo lý trong nội bộ của trường phái Thượng Tọa Bộ vào thế kỷ thứ 
3 trước Tây Lịch, và tổn tại đến thế kỷ thứ chín hay thứ mười sau Tây Lịch —The school 
believed that there 1s a self (pudgala) which 1s the basis for karma and transmigration, or 
the substance that 1s the bearer of the cycle of rebirth and that this self 1s neither the 
same, nor different from the five agsregates. However, Buddhism denies the existence of 
such an eternal person or soul. Buddhism sees the person only a convenfional name or a 
combination of physical and psychological factors that change from momernt to momeit. 
The pudgala doctrine was eventually declared heretical in Buddhism, though at one time 
Pudgalavadins appear to have been quite numerous. lf we carefully look Into the 
Buddhaˆs teachinsgs, we will see that the Buddha always denies such a permanent and 
partless self. The teaching of “pudgala” caused such a violent reaction on the part of 1s 
opponents was that while the “anatman” doctrine of the Buddha was entfirely true in a 
conventional sense, there was still a “pudgala,” or person. This person 1s an ultimately 
real thing, the substratum which allows for continuity between rebirths, for memory, and 
for the furture ripening of intentional actions or “karman” which are performed in the 
present or the past. I there was no person at all, as 1ts opponents claimed, then Buddhism 


ñ) 


C) 


1) 


ñ) 


ii) 


(2) 
1) 


5504 


would be open to the charge of “Nihilism” and Iimmortality, for there would be nobody 
who could undertake moral actions. It Insisted that the “pudgala” was indeterminate In 
relation to the skandhas, neither outside them nor within them; neither identical with 
them, nor different from them. In fact, this pudgala was only perceptible to the Buddhas. 
In support of 1s position 1t frequently quoted sayings of the Buddha such as “Monks, there 
1S a single person born Into the world for the welfare of many people, for the happiness of 
many people, out of compassion for the world, for the benefit, welfare, and happiness of 
gods and men. One might see this kind of position reflected in the Tathagatagarbha 
doctrines of the Mahayana, the Ch"an and Tien-I”ai schools in China. Thus, It 1s 
believed that this school was formed on the basis of a doctrinal division within the 
Sthaviravadin School in the third century B.C., and survived until the ninth or tenth 
centuries A.D. 

Theo Thuyết Ngã Bộ, con người đối với các yếu tố tâm sinh lý giống như lửa đối với chất 
đốt. Lửa không chỉ là một chuỗi các tia cháy liên tục, mà là một thực thể, độc lập. tự 
hữu, đốt cháy nhiên liệu. Nó có bản chất riêng là nóng, có tác nghiệp, có một nghiệp 
quả. Như vậy, tự ngã xuất hiện thông qua các thọ uẩn, câu hữu với thọ uẩn, không phải 
như một vật biệt lập, mà là một thứ nhất thể về cơ cấu. Như vậy phái Hữu Ngã mong 
muốn chứng tỏ học thuyết của họ không mâu thuẫn với các nguyên tắc chính trong Phật 
giáo. Họ khẳng định rằng sự tin tưởng vào một cái “Tự Ngã” không làm tác hại đến đời 
sống tâm linh khi chúng ta tu tập và nhìn thấy được cái “Chân Ngã” (cái Ngã bất biến). 
Và lúc đó chúng ta sẽ không còn chấp vào cái “Tôi” và “Của Tôi” theo thường tình thế 
tục nữa—According to the Pudgalavadins, the correlation between a Person and psycho- 
physical elements 1s similar to that of fire and fuel. Fire 1s not Just a confinuos serles Of 
momentary flashes of ignition, but a substance, Iindependent, existing by 1tself, consuming 
the fuel. It has a nature of it own, which heat, and 1t does something, has an effect. Thus, 
likewise, the “Self'” manifests 1tself throught the psycho-physical elements, and therefore 
co-exists with the skandhas, not as a kind of “structural umity”. Thus, the Personalists 
really wanted to show that their doctrine did not contradict the essential principles of the 
Buddha'ˆs teaching. They Insisted that the belief in a self does no harm to the spiritual life 
when we cultivate to see the true self. And at that time we do not have any attachment to 
“F” and “Mine” any more. 

Thuyết Ngã Bộ định nghĩa “Ngã” như sau— The Pudgalavadins define the “Atman” as 


ƒolows: 
Tác giả các tác nghiệp khác nhau, tịnh và bất tịnh: The doer of different deeds, pure and 
1mpure. 


Người tiếp nhận kết quả mong muốn và không mong muốn của những hành vi nó đã làm: 
The recIpient of the fruit, desired or undesired, of the deeds he has himself done. 

Kẻ thọ dụng, lang thang trong luân hồi, xả bỏ các uẩn cũ và thọ nhận cái mới: The 
enJoyer who wanders in Samsara, in that he gives up the old skandhas and takes hold of 
newW ON€s. 

Phân Biệt Thuyết Bộ— Vibhajyavada: Vibhajyavadin (skÙ—Tỳ Bà Xa Bà Đề. 

Tổng quan về Phân Biệt Thuyết Bộ—An overview oƒ the Vibhajyavada: Một trong những 
nhánh nguyên thủy đã tách khỏi Sthavira vào năm 240 trước CN (khoảng 236 năm sau 
ngày Đức Phật nhập Niết Bàn). Phái nầy tàn lụi vào thế kỷ thứ VII. Theo Keith trong 


2) 
8) 
b) 
c) 


đ) 


5505 


Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ Bà Xa Bà Đề (Vibhajyacadins) là trường phái cho rằng 
chấp nhận A Tỳ Đạt Ma Luận Tạng là hợp lý, vì trong đó chứa cả bộ Tạng Pali. Phân 
Biệt Thuyết Bộ (The Vibhajyavadins) và sự khởi thủy của nó hãy còn mù mờ. Phân Biệt 
Thuyết Bộ cho rằng phải bàn luận đúng sai. Phân Biệt Thuyết Bộ là bộ phái chủ trương 
phân tích, biện biệt các pháp, và đối với các sử gia Phật giáo vẫn còn ít nhiều bí ẩn. 
Theo giáo sư Edward Conze trong Lược Sử Phật Giáo thì sự phân chia giữa Nhất Thiết 
Hữu Bộ và Phân Biệt Thuyết Bộ bắt nguồn từ giáo lý “Bản thể toàn hữu” của Ca Chiên 
Diên Tử (Katyayaniputra), giáo chủ bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ, cho rằng không chỉ 
riêng hiện tại, mà cả những sự kiện trong quá khứ và tương lai đều là có thật. Dường như 
vua A Dục đã đứng về phía Phân Biệt Thuyết Bộ nên phái Nhất Thiết Hữu Bộ phải di 
chuyển về phía Bắc để truyền bá giáo lý của họ tại Kashmir, nơi mà về sau nầy vẫn tiếp 
tục là trung tâm truyền bá của họ trong hơn một ngàn năm——One of the original Buddhist 
branches that split off from the Sthaviras around 240 BC (around 236 years after the 
Buddhaˆs Nirvana). The school of Vibhajyavadin probably đied out by the end of the 7° 
century. According to Keith in The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Vibhajyavadins, a school of logiclans. lt 1s reasonable to accept the view that the 
Abhidharma-Pitaka, as we have 1t in the Pali Canon, 1s the definite work of this school. 
The origin of VibhaJyavadins 1s still obscure. The method of particularization in dealing 
with questions In debate. It 1s suggested that this school was established to harmonIze the 
differences between the Sthaviras and Mahsanghikas. The Abhidharma Pitaka as we 
have 1t In Pali Canon 1s the definite work of this school. The Vibhajyavadins are those 
who make “distinctions”, and to Buddhist historians they have remained somewhat of a 
mystery. According to Prof. Edward Conze in “A Short History of Buddhism”, the split 
between Sarvastivadins and Vibhajyavadins was occasioned by the pan-realistic 
ontologIcal doctrine of Katyayamputra, founder of the Sarvastivadins, who taught that not 
only the present, but also past and future events are real. It appears that king Asoka sided 
with the Vibhajyavadins and that In consequence the Sarvastivadins went North and 
converted Kashmir, which remained their centre for more than a thousand years. 

Cốt lõi của Phân Biệt Thuyết Bộ— The core oƒ Vibhajyavadin: 

Người bảo vệ cho cái gì phải phân hóa: Defender of What Is To Be Differentiated. 
Nhánh Tiểu Thừa đã tách khỏi Sthavira vào năm 240 trước CN. Phái nầy tàn lụi vào thế 
kỷ thứ VI: Hinayana school that split off from the Sthaviras around 240 BC. The school 
of Vibhajyavadin probably died out by the end of the 7” century. 

Trả lời chi tiết hay Phân biệt thuyết: Answerers in detail, interpreted as discriminating 
explanation, or particular1zing. 

Phân Biệt Thuyết Bộ: Theo Keith trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tỳ Bà Xa Bà Đề 
(Vibhajyacadins) là trường phái cho rằng chấp nhận A Tỳ Đạt Ma Luận Tạng là hợp lý, 
vì trong đó chứa cả bộ Tạng Pali. Phân Biệt Thuyết Bộ (The Vibhajyavadins) và sự khởi 
thủy của nó hãy còn mù mờ. Phân Biệt Thuyết Bộ nầy cho rằng phải bàn luận đúng 
sa —According to Keith in The Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Vibhajyavadins, a school of logiclans. lt 1s reasonable to accept the view that the 
Abhidharma-Pitaka, as we have 1t in the Pali Canon, 1s the definite work of this school. 
The origin of VibhaJyavadins 1s still obscure. The method of particularization in dealing 
with questions In debate. It 1s suggested that this school was established to harmonIze the 


3) 


5506 


differences between the Sthaviras and Mahsanghikas. The Abhidharma Pitaka as we 
have 1t in Pali Canon 1s the definite work of this school. 

Bà Sa Luận— Vibhasa-sastra (skf)› An abbreviation of the tide of the Abhidharma 
Mahavibhasa-sastra—Tên gọi tắt của Bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa—Tỳ Bà Sa 
Luận—Bộ Kinh Luận do Thị Đà Bàn Ni soạn, được ngài Tăng Già Bạt Trừng dịch sang 
Hoa ngữ vào khoảng năm 383 sau Tây Lịch. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, có lẽ vào thế kỷ thứ II sau Tây Lịch, trước hay sau cuộc kiết 
tập kinh điển của triều đại Ca Sắc Nị Ca, chúng ta không thể nói được, một sớ giải vĩ đại 
và chi li mệnh danh Tỳ Bà Sa Luận (Aibhasa-sastra) được tập thành dựa trên tác phẩm 
của Ca Đa Diễn Ni Tử. Từ ngữ “Vibhasa” có nghĩa là “Quảng diễn,” hay những “Dị 
kiến,” và tiêu để nầy tỏ ra rằng nhiều quan điểm của thời ấy được tập hợp và phê bình 
chỉ tiết, và một vài quan điểm riêng tư được tuyển chọn và ghi chép lại. Mục đích chánh 
của luận Tỳ Bà Sa là lưu truyền lời trần thuật chính xác của trường phái A Tỳ Đàm, từ 
đó trường phái nẩy mới được gọi là phái Phân Biệt Thuyết (Vaibhasika)—A 
philosophical treatise by Katyayaniputra, translated Iinto Chinese by Sanghabhuti around 
383 A.D. According to Prof. Junjiro Takakusu In the Essentials of Buddhist Philosophy, 
probably in the second century A.D., whether before or after the Buddhist Council of 
King Kaniska”s reign, we cannot tell, a øreat and minute commentary named Vibhasa 
Sastra was compiled on Katyayaniputraˆs work. The word “Vibhasa” means an extreme 
annofation or varIous opinions, and this title indicates that many opinions of the time were 
gathered and criticized In detail and that some optional ones were selected and recorded. 
The main obJect of the Vibhasa commentary was to transmit the correct exposition of the 
Abhidharma School which has since then come to be called the Vaibhasika School. 


(3) Ấm Quang Bộ: Kasyapiya (sk)——Ấm Quang Bộ do ngài Ấm Quang thành lập vào 


khoảng năm 236 sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Giáo sư Przyluski cho rằng bộ phái 
nầy với Tuyết Sơn Bộ là một vì họ tin rằng các vị Bồ Tát cũng giống như phàm phu, 
không có quyền lực siêu nhiên nào cả. Các vị A La hán vẫn còn sỉ mê và ngờ vực. Tuy 
nhiên, Nalinaksha Dutt không chấp nhận quan điểm nầy của giáo sư Przyluski. Bộ phái 
nầy khác với Nhất Thiết Hữu Bộ và Pháp Tạng Bộ đôi chút nhưng rất gần với Thượng 
Tọa Bộ, nên còn được gọi là Sthavariya. Ấm Quang Bộ tin rằng quá khứ đã sinh quả thì 
không còn tổn tại nữa, còn quá khứ chưa sinh quả thì tiếp tục tổn tại; do đó, họ làm rung 
chuyển phần nào địa vị của phái Hữu Bộ vốn cho rằng quá khứ cũng tổn tại như hiện tại 
vậy. Đôi khi Ấm Quang Bộ được xem như là trường phái thỏa hiệp giữa Hữu Bộ 
(Sarvastivadin) và Phân Tích Bộ hay Phân Biệt Thuyết Bộ (Vibhajyavadin). Phái nầy 
cũng tuyên bố rằng mình có bộ Tam tạng riêng— The Kasyapiya was founded by 
Kasyapa In around 236 years after the Buddha”s Nirvana. Prof. Przyluski identified this 
sect with the Haimavatas because they believed that the Bodhisattvas were like ordinary 
beings and had no extraordinary powers. The arhats had ignorance and doubts. However, 
Nalinaksha Dutt dịd not accept this view. The Kasyapiyas differed on minor points from 
the Sarvastivadins and the Dharmaguptikas, and were closer to the Sthaviravadins. 
Hence, they are also called the Sthavariyas. The Mahakasyapiyas believed that the past 
which has borne fruit ceases to exist, but that which has not yet ripened conftinues fo eXIsf, 
thus partially modifying the position of the Sarvastivadins, for whom the past also eXIStS 
like the present. The Mahakasyaplyas are sometimes represented as having effected a 


5507 


compromise between the Sarvastivadins and the VibhaJyavadins, and this sect also claims 
a tripitaka of the1r own. 


(4) Nam Phương Thượng Tọa Bộ—Southern Theravada Buddhism: Phật Giáo Nguyên 


Ũ 


Thủy. 

Tổng quan về sự phát triển của trường phái Nam Phương Thượng Tọa Bộ—An overview 
of the development of the Southern Theravada Buddhism: Phật giáo Nguyên Thủy có khi 
còn gọi là Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Nguyên Thủy có ảnh hưởng lớn tại các xứ 
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Cam Bốt. Riêng tại Tích Lan, Nam Phương 
Thượng Tọa Bộ đã thống lãnh xứ nây trong hai ngàn năm nay, sự thống thuộc của bộ 
phái nầy với các tông phái khác trong nội địa Ấn Độ vẫn chưa rõ ràng. Đây là trường 
phái mà giáo pháp tương ứng với các bộ kinh A Hàm. Những giáo pháp này thường cho 
rằng không có bản chất của một cái ngã, chư pháp có thực, và niết bàn là hoàn toàn hoại 
diệt. Không thể nào cả quyết sự phân chia những bộ phái đã xảy ra vào thời điểm nào, 
tuy nhiên chúng ta biết rằng chính sự truyền bá chánh pháp vào những vùng khác nhau 
đã đưa đến sự bất đồng và trở thành nguyên nhân chính cho sự phân chia này. Vào thế 
kỷ thứ ba trước Tây lịch, vua A Dục đã tích cực ủng hộ sự nghiệp truyền bá chánh pháp 
tới những vùng xa hơn. Người ta tin rằng chính nhờ sự ủng hộ của vua A Dục trong việc 
truyền bá chánh pháp mà sau cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba, phái Nhất Thiết Hữu Bộ 
đã bén rễ mạnh mẽ ở phía Tây Bắc và phái Nguyên Thủy ở phía Nam, rồi lan truyền 
đến Tích Lan. Phật giáo còn ảnh hưởng xa hơn nữa đến các vùng Hy Lạp và những vùng 
mà Hy Lạp thống trị. Suốt hai hay ba thế kỷ tiếp theo triều đại của vua A Dục, đã có 18, 
hoặc 20, hoặc hơn thế nữa những bộ phái Phật giáo đã tổn tại, đánh dấu sự sự xuất hiện 
của thời kỳ phân chia các bộ phái. Những bộ phái Phật giáo trong thời kỳ phân chia bộ 
phái đầu tiên rất quan tâm và nghiêm nhặt tuân thủ giới luật cũng như nghiên cứu kinh 
điển. Nhấn mạnh đến việc dịch và giải thích chính xác theo nguyên văn kinh điển— 
Southern Theravada Buddhism 1s sometimes referred to as Southern Buddhism. It has 
great Influence primarily in Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos and Cambodia. Especially 
in Ceylon, the Theravadins have dominated this country for two thousand years; theIr 
affiliatons with the sects of Indian mainland are uncertain. This 1s a sect of which 
teaching corresponds to the Agama sutras. These teachings generally hold that the self 1s 
without substance, the separate elements (dharmas) are real, and Nirvana 1s neither total 
anntihilation. It is uncertain when the division Into sects had actually taken place; 
however, we know that the spread of the faith Into various regions led to divergence that 
became a major cause of schism. Missionary efforts supported by the great Mauryan 
emperor Asoka In the third century B.C. contributed to the spread of the Dharma to 
further regions. It is believed that due to Asoka”s sponsorship of the spread of Buddhism. 
The Sarvastivada School of Buddhism took strong root In northwest India after the Third 
Council, and the Theravada School in the South, extending 1ts Influence to Sri Lanka. At 
that time, Buddhism was carried as far west as Greece and the areas unđer 1ts control. 
During two or three centuries following Asoka”s reign, either 18 or 20, or perhaps more 
Buddhist sects came Into existence, marking the advent of what is called sectarian 
Buddhism. Sectarian Buddhism concerned 1tself first and foremost with strict observance 
of the monasftic precepts and study of scriptures, pursuits that encouraged dogmatism. 
Emphasis was on literal Interpretation of the canon. 


5508 


2) Sự liên hệ giữa Nam Phương Thượng Tọa Bộ và Phật Giáo Nguyên Thủy— The relations 
between the Southern Theravada school and Theravada Buddhism: Trường phái Tiểu thừa 
được thành lập sau khi Đức Phật nhập diệt, vào khoảng kỷ nguyên Thiên Chúa, cũng vào 
lúc mà trường phái Đại thừa được giới thiệu. Cứu cánh giải thoát của Tiểu thừa là tự độ. 
Vào thời vua A Dục, trường phái Thượng Tọa Bộ đã tự tách ra làm ba trường phái là 
Chính Lượng Bộ, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Phân Biệt Thuyết Bộ. Và về sau này, 
trường phái Phân Biệt Thuyết Bộ lại tách ra làm hai phái: Mahisasika School ở miền 
Đông Nam Ấn Độ, và Nguyên Thủy Theravada ở Sri Lanka—The small or inferior 
vehicle as compared with the greater teaching (Đại thừa). Hinayana 1s the form of 
Buddhism which developed after Sakyamunis death, at about the beginning of the 
Christian era, when Mahayana doctrine were ¡introduced. The objective 1s personal 
salvation. By the time of King Asoka, the Sthaviravadin School had 1tself split into the 
Sammitiya, the Sarvastivadin, and the Vibhajyavadin sub-schools. And later, the 
Vibhajyavadin School also split into two branches, the Mahisasika School, which was 
established in the South-Eastern India, and the Theravadin School, which was established 
in Sri Lanka. 

3) Những đặc điểm khác của Nam Phương Thượng Tọa Bộ và Phật Giáo Nguyên Thủy— 
Other characteristics oƒ Southern Theravada and Theravada Buddhism: Người ta tin rằng 
Theravada là trường phái Tiểu thừa thoát thai từ nhóm Sthavira, phát triển từ nhánh 
Vibhajyavadin, do Mogegaliputta Tissa lập ra và được Mahinda đưa vào Tích Lan vào 
khoảng năm 250 trước Tây lịch. Học thuyết của trường phái nầy dựa trên Tứ diệu đế, Bát 
chánh đạo, Thập nhị nhân duyên và vô ngã. Triết lý của trường phái nầy rất đơn giản. 
Tất cả các hiện tượng trên thế gian đều mang ba đặc tính, đó là sự vô thường (anitya), 
khổ (duhkha), và vô ngã (anatma). Nghĩa là không có cái gì được gọi là của riêng nó, 
không có gì là chắc chắn, không có gì là trường cửu. Mọi hợp thể đều được cấu tạo bởi 
hai yếu tố, danh hay phân không vật chất, và sắc tức phân vật chất. Ngoài ra, các vật thể 
nầy còn được mô tả là gồm có tất cả năm uẩn (skandhas), đó là sắc hay đặc tính vật chất, 
và bốn đặc tính phi vật chất, thọ, tưởng, hành, thức. Các yếu tố nầy được xếp thành 12 xứ 
và 18 giới. Mười hai xứ gồm sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), và sáu trần (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp). Mười tám giới gồm sáu căn, sáu trần, và sáu thức (sự thấy biết của 
mắt, sự nghe biết của tai, sự ngửi biết của mũi, sự nếm biết của lưỡi, sự tri giác của toàn 
thân, và sự hiểu biết của ý thức). Do đó, trường phái Phật giáo chính thống nầy có một 
quan điểm đa nguyên về các yếu tố cấu thành vũ trụ. Theravada nhấn mạnh đến sự giải 
thoát cá nhân bằng tự lực, do tu hành theo các qui tắc đạo đức hầu đạt quả vị A la hán. 
Ngày nay trường phái xót lại duy nhất của Phật giáo Tiểu thừa nầy đã và đang phát triển 
rộng rãi tại các quốc gia Đông Nam Á. Tại Nghị Hội Hoa Thị thành, các giáo lý của 
trường phái nây được thừa nhận là của trường phái Phân Biệt Thuyết Bộ 
(Vibhajyavada)—It 1s believed that Theravada 1s a Hinayana school from the Sthavira 
group, which developed from the VibhaJyavadin school, founded by Moggaliputta Tissa 
and brought to Ceylon in 250 BC. The teaching of the Theravada consists of the four 
noble truths, the eightfold noble path, the doctrine of conditioned arising and anatman. 
The philosophy of this school 1s very simple. All worldly phenomena are subJect to three 
characterIstics; they are Impermanent and transient (anitya), suffering (duhkha), and non- 
self. That Is to say, there 1s nothing in them which can be called one”s own, nothing 


4) 


a) 


5509 


substantial, nothing permanent. All compound things are made up of two elements, the 
non-material part (nama), and the material part (rupa). They are further described as 
consisting of nothing but five constituent groups (skandhas), namely, the material quality 
(rupa), and four non-material qualities, sensation (vedana), perception (sanjna), mental 
formatives (samskara), and consciousness (vijnana). These elements are also classified 
Into twelve organs and obJects of sense (ayatanani) and eighteen dhatus. The former 
consist of the six Internal organs of sense (eye, ear, nose, tongue, body, and mind). The 
corresponding obJects of sense, namely material obJects, sounds, smells, tastes, tangibles 
and those things that can be apprehended only by the mind. The eighteen dhatus include 
the six internal organs of sense, the six corresponding objects of sense, and six 
COINSCIOUSI€SS€S (©Y€-COTSCIOUSN€SS, €aT-COTSCIOUSN€SS, TOS€-COTSCIOUsness, fongue- 
consciousness, body-consciousness and mind-consciousness. Hence, this most orthodox 
school of Buddhism has a pluralistic conception of the consttuent elements of the 
universe. Theravada emphasizes on the liberaton of the Individual to attain the 
Arhathood, which takes place through one”s own efforts in meditaton and through 
observance of the rules of moral discipline and leading a monastery life. Today 
Theravada, the only surviving school of the Hinayana, 1s widespread in the countriles Of 
Southeast Asia. At the Council of Pataliputra, the teachings of this school were, according 
to Pali sources, certified to be those of the VibhaJyavada school. 

Sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa—The differences beiween 
Theravada and Mahayana Buddhisms: Phật giáo Nguyên Thủy cũng có lúc được gọi là 
Phật giáo Nam Tông, trong khi Phật giáo Đại Thừa được gọi là Bắc Tông. Cả hai trường 
phái lúc bắt đầu không phải là những trường phái khác biệt, nhưng vì những mục đích tu 
hành có khác, nên họ phát triển thành hai trường phái khác nhau và cuối cùng phát triển 
trong những vùng địa lý khác nhau—Theravada Buddhism 1s sometimes referred to as 
Southern Buddhism, while Mahayana 1s referred to as Northern Buddhism. Both 
Mahayana and Theravada began not as separate schools, but because of their different 
goals in cultivation, they developed Into different schools and eventually spread Into 
different geographic areas. 

Cầu quả A La Hán và Bích Chi Phật là Phật giáo Nguyên Thủy. Mục đích của các Phật 
tử theo Phật giáo Nguyên Thủy là chấm dứt ngã chấp và do đó trở thành một bậc A La 
Hán, bậc không còn tái sanh nữa. Tìm quả vị Phật là Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa chấp 
nhận những giáo thuyết trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa dạy rằng tín 
đồ Phật giáo Đại Thừa có thể tu tập quả vị A La Hán, nhưng A La Hán không phải là 
quả vị tối thượng. Phật giáo Đại Thừa đề nghị tín đồ nên đi theo con đường Bồ Tát đạo vì 
cuối cùng con đường ấy sẽ dẫn chúng ta đến quả vị Phật. Phật tử thuần thành nên bình 
tâm tự hỏi: “Sự thật có cái gọi là “Thừa” hay không?” Nếu câu trả lời là “Có”, thì quả 
thật là một sự mê mờ đáng tiếc, vì Đức Phật đâu có bao giờ để cập đến thừa thặng gì. 
Nếu câu trả lời là “Không” là chúng ta đã đi đúng đường, nên tiếp tục đi tới. Chúng ta 
nên tu tập giáo pháp nào thích hợp với chúng ta nhất, chứ đừng bình phẩm ai: To seek for 
Arahathood, Sravakas or Pratyeka-buddhahood 1s Theravada followers. The goal of 
Theravada Buddhists 1s to end attachment to self and, thereby, becoming an Arhat, who 
undergoes no more rebirth. To seek for Buddhahood 1s Mahayana. The Mahayana 
Buddhism accept(s all of the teachings of the Theravada Buddhism, it teaches that 1fs 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


3) 


3510 


followers can cultivate to become an Arhat, but Arhat 1s not an ultimate goal. lt 
recommends 1ts followers to follow the Path of the Bodhisattva, which will eventually 
lead to Buddhahood. Sincere Buddhists should step back and ask ourselves: “In fact, are 
there any so-called “Vehicles”?” If our answer 1d “Yes,” Its a regretable answer because 
the Buddha never mentioned about the so-called “Vehicle.” If our answer 1s “No,” we are 
on the right track of cultivation, so keep move on. We should cultivate the dharmas that 
suif us the most, and try not to criticize other people. 

Đại Thừa nhấn mạnh đến “vị tha phổ cứu,” phát triển trí huệ, và hóa độ chúng sanh trong 
kiếp tương lai; trong khi Nguyên Thủy chỉ mong cầu tự độ qua sự tịch diệt nơi niết bàn: 
The Mahayanists emphasize the universalism and altruism, develop wisdom and the 
perfect transformation of all living in the future state; while the Theravada followers seek 
for narrow personal salvation, seek for the destruction of body and mind and extinctfion In 
nirvana. 

Trong khi Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương đời sống ẩn sĩ trong rừng hoặc đi khất thực, 
thì Đại Thừa không loại bỏ đặc điểm này, nhưng họ lại muốn cho đời sống tu tập mở 
rộng hơn cho cả Tăng lẫn tục. Với lý tưởng này, Phật giáo Đại Thừa không mong trở 
thành A La Hán để chỉ giải thoát cho cá nhân, mà mong trở thành Bồ Tát với ước nguyện 
thượng cầu Bồ Để hạ hóa chúng sanh: Whereas Theravada Buddhism emphasizes a 
forest or mendicant denunciative way, while Mahayana not excluding this feature, wIshes 
to make the Buddhist life open to all, monks and laypeople alike. With the ideal become 
not only the Arahant for his own salvation but they wish to become Bodhisattvas with a 
VOW fo atfain perfect knowledge and to save all sentient beings. 

Bồ Tát Đại Thừa tu hành lục độ Ba La Mật; trong khi bên Nguyên Thủy thì A La Hán 
lấy Tứ Diệu Đế làm bổn giáo, và Độc Giác lấy Thập Nhị Nhân Duyên làm bổn giáo tu 
hành: Bodhisattvas in the Mahayana practice six paramitas; while for the Arahanship the 
Four Noble Truths are the foundation teaching, for pratyeka-Buddhahood the twelve 
nidanas. 

Phật giáo Đại Thừa tiến bộ và khẳng định: Mahayana Buddhism ¡is progressive and 
affirmative. 

Trong khi Phật giáo Nguyên Thủy phát triển Tăng đoàn như là trung tâm, thì Phật giáo 
Đại Thừa lại thích hướng đến cá thể hơn: Whereas Theravada Buddhism develops with 
the Order as the center, the Mahayanists concentrate rather upon the Individual. 

Trong khi Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương hoàn toàn dựa vào kinh điển thì Đại Thừa 
chỉ dựa vào tinh thần cốt lõi của Đức Phật. Vì vậy, Phật giáo Nguyên Thủy quan tâm đến 
hình thức và hệ thống trong tính chất chính thống của kinh điển: While the Theravada 
Buddhism lays the greatest stress upon the Tripitaka, the Mahayana Buddhism 1s content 
to propagate the Buddha”s fundamental teaching wherever found. So Theravada 1s both 
formail and systematic in the scholastic orthodoxy. 

Tạng Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy— Theravada Nikaya (skf): Truyền thống giáo pháp 
của các trưởng lão, truyền thống duy nhất của một nhóm các trường phái còn sót lại được 
phái Đại Thừa gọi là “Tiểu Thừa.” Đây là truyền thống chiếm ưu thế ở vùng Đông Nam 
Á, đặc biệt là ở Thái Lan, Sri Lanka, Miến Điện, Lào và Cam Bốt. Mặc dù không có cơ 
sở lịch sử nào, nhưng trường phái Theravada tuyên bố rằng họ chính là hậu thân của phái 
Thượng Tọa Bộ ở Ấn Độ. Nguồn gốc của truyền thống này ở Đông Nam Á theo vết từ 


6) 
l) 
2) 
3) 
7) 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


35511 


thời Mahinda, con trai của vua A Dục, một vị tăng đã hướng dẫn một đoàn truyền giáo 
đến Sri Lanka. Từ cơ sở này mà sau này nó truyền đi khắp vùng, và trong những thập 
niên gần đây nó đã thu hút một số gia tăng đáng kể những sinh viên ở Âu Châu và Mỹ 
Châu. Truyền thống này tự hào vì nó là truyền thống Phật giáo bảo thủ sâu xa những 
giáo pháp và thực hành trong kinh tạng Pali, hệ thống kinh tạng mà truyền thống xem là 
giáo điển Phật giáo xác thực duy nhất. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta biết rõ đây là 
ngôn ngữ nguyên thủy trong kinh điển của trường phái Thượng Tọa Bộ hay không. Dù 
sao đi nữa chúng ta vẫn có thể xem trường phái Nguyên Thủy như là đại diện của trường 
phái Thượng Tọa Bộ —Order of the Teachings of the Elders, the only surviving tradition 
of the collection of schools referred to collectively as “Hinayana” by their Mahayana 
opponents, and as Nikaya-Buddhism. It 1s the dominant tradition in Southeast Asia, 1S 
particularly strong in Thailand, Sri Lanka, Burma, Laos, and Cambodia. Although there 1s 
no historical basis for the claim, modern Theravada traces 1tself back to the Sthavira 
tradition In India. Its origins in Southeast Asia are traced back to Mahinda, the son of 
King Asoka who became a Buddhist monk and led a mission to Sri Lanka. From this base 
1t later spread throughout the region, and in recent decades has attracted considerable 
Increasing numbers of students in Europe and North America. It prides itself on being a 
deeply conservative school of Buddhism and bases 1ts teachings and practices on the Pali 
Canon, which 1t considers to be the only authentic Buddhist canon. However, no one 1s 
clear 1f this was the language of the original canon of the Sthaviravadin School. However, 
1t 1s possible for us to consider Theravada as represenfative of the Sthaviravadin School. 
Luận thư cốt yếu của bộ phái Nam Phương Thượng Tọa Bộ— The chieƒ text books oƒ the 
Southern Theravadins: 

Thắng Nghĩa Thuyết: Atthasalini. 

Pháp Tập Luận: A Commentary to the Dhammasanganmi 

Thanh Tịnh Đạo: Visuđhimagsa of Buddhaghosa. 

Sách vở thuộc Bộ Luận Tạng của trường phái Nguyên Thủy —Books oƒ the Theravadin 
Abhidhamma-Puaka: 

Bộ Pháp Tụ —Dhammasangam (p): Bộ Pháp Tụ liệt kê và định nghĩa những tâm thức 
thiện, ác, và trung tính. Đây cũng là một bộ sách phân tích về hình thể của vật chất—The 
classification of things which lists and defines good, bad, and neutral mental states, Thịs 
1s also an analysis of material form. 

Bộ Phân Tích—Vibhanga (p): Analysis—Phân tích hay phân loại chỉ tiết 16 chủ để chính 
của giáo pháp, gồm các uẩn, các duyên, các yếu tố (đại), các căn, sự chú tâm tỉnh thức, 
các yếu tố giác ngộ, thiển định và trí tuệ—Offering a detailed analysis or classification 
Of sixteen major topics of the Dharma, Iincluding the skandhas, nidanas, the elements, the 
faculties, mindfulness, boJjhangas, jhanas, and Insight. 

Bộ Chất Ngữ—Dhutakatha (p): Dựa trên những phân tích về các uẩn, giới, và tiến hành 
bằng phương cách vấn đáp —Discussion of the elements, based on the skandha and 
ayatana analyses, and proceeding by means of questions and answers——DIscussion of the 
elements, based on the skandha and ayatana analyses, and proceeding by means of 
quesfions and answers. 

Bộ Nhân Chế Định—Puggalapannati (p): Puggalapannati (p): Phân tích những loại tính 
tình, bằng những nhân tố khác nhau gồm từ một đến mười nhân tố—Description of 


v) 


3512 


personalities, the analyses of human character types, by varlous factors that range In 
number from one fo ten. 

Bộ Ngữ Tông——Kathavatthu (p): Bác bổ các quan điểm dị giáo của các trường phái Phật 
giáo khác ——SubJects of controversy, the refutaton of the heterodox views of other 
Buddhist schools. 


vi) Bộ Song Đối —Yamaka (p): Liên quan đến việc định nghĩa rõ ràng các thuật ngữ—The 


pa1rs, concerned with clear definition of terms. 


vii)Bộ Vị Trí— Patthana (p): Tranh luận đầy đủ về tánh duyên khởi—Causal relations, a full 


điscussion of pratitya-samutpada. 


(5) Hóa Địa Bộ: Mahisasakah (skt). 


1) 


2) 


3) 


Di Sa Tắc Luật— Mahishasaka (p): Di sa tắc Luật, một trong năm bộ luật của Đại Chúng 
Bộ (sau khi Đức Phật nhập diệt chừng 100 năm, tổ thứ tư là Ưu Ba Cúc Đa có năm vị đệ 
tử, diễn giảng Luật Tạng thành năm bộ phái khác nhau, gọi là Ngũ Bộ Luật, Di sa Tắc là 
một trong năm bộ luật nầy): The Mahasasaka Vinaya, one of the five divisions of the 
Sarvastivadah school (after the Buddha's Nirvana, the fourth patrliarch, Upagupta, 
preached the Buddhist Vinaya which 1s now called The Five Divisions of Vinaya, 
Mahishasaka 1s among these five divisions). 

Theo kinh điển Bắc Phạn—According to the Sanskrit scripiures: Theo kinh điển Bắc 
Phạn thì Hóa Địa Bộ do ngài Hóa Địa, xuất thân dòng Bà La Môn, thông đạt kinh điển 
Phật, thành lập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm. Theo truyền thuyết 
Phật giáo thì một vài vị Tăng của trường phái Thượng Tọa Bộ, sau khi rời thành Hoa Thị 
trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ 2, đã đi về phương Nam và đến cư trú tại vùng cổ 
thành Hóa Địa Mạn Đà La. Họ được thế giới Phật giáo biết đến như là người của trường 
phái Hóa Địa Bộ. Họ cũng đến định cư tại vùng Vanavasi, phía Bắc Kanara, Mysore, 
Avanti, và Tích Lan. Ngài Pháp Hiển, một nhà hành hương nổi tiếng người Trung Hoa, 
đến Tích Lan sau khi du hành chiêm bái và nghiên cứu giáo lý nhà Phật tại Ấn Độ, đã 
ghi lại rằng chính ông đã nhìn thấy bộ luật của Hóa Địa Bộ tại Tích Lan. Hóa Địa Bộ có 
hai chỉ phái. Chi phái trước san sẻ giáo nghĩa của Thượng Tọa Bộ trong khi chi phái sau 
nây lại có cùng quan điểm với học thuyết của phái Nhất Thiết Hữu Bộ. Sự lẫn lộn về 
trường phái nầy phần lớn do bởi có đến hai nhóm của trường phái đã thịnh hành ở hai 
giai đoạn khác nhau—According to the Sanskrit scriptures, the Mahisasakas was founded 
by Mahisasaka, orIginated from a Bhramin family, 300 years after the Buddha's Nirvana. 
According to the Buddhist legendary, some Sthavira monks, after leaving Pataliputra 
after the second council, went towards South and stayed In ancient Mahisamandala. They 
were known to the Buddhist world as the Mahisasakas. They also made their homes In 
Vanavasl, North Kanara, Mysore, Avanti, and Ceylon. Fa-Hsilen, a famous Chinese 
pIlgrim, recorded that he saw the Vinaya of the Mahisasakas In Ceylon. There were two 
øroups of Mahisasakas. The Earlier Mahisasakas accepted most of the doctrines of the 
Sthavira while the Later Mahisasakas agreed with the Sarvastivadins. The confusion 
regarding this school 1s largely due to the fact that there were two groups of this school 
which were prominent at two different periods. 

Theo tài hiệu Pah —According to Pali sources: Theo tài liệu Pali thì Hóa Địa Bộ (Chánh 
Địa Bộ) là một trong hai mươi tông phái Tiểu Thừa, từ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ 
mà tách ra riêng sau khi Phật nhập diệt được 300 năm. Bộ chủ của bộ phái nầy vốn là 


4) 
q) 


ñ) 


ii) 


v) 


VI) 


53513 


một quốc vương, người đã giáo hóa nhân dân trong bờ cõi đất nước mình cai quản, nên 
gọi là hóa địa. Giáo pháp của phái bộ nầy cũng giống như Đại Chúng Bộ, cho rằng hiện 
tại là hữu thể, còn quá khứ và vị lai là vô thể. Giáo pháp bộ nầy cũng chủ trương không 
và vô ngã mà hiện quán nhất thời; thừa nhận tạp nhiễm sanh ra bởi năm thức. Tông phái 
còn đặt ra chín thứ vô vi (see Cửu Vô Vi Pháp in Chapter 83). Vì phủ nhận hữu thể nơi 
quá khứ và vị lai nên tông phái nầy còn được gọi là Pháp Vô Pháp Lai Tông. Hóa Địa 
Bộ tin rằng A Lan Hán không còn bị thối chuyển, không có thân trung ấm giữa kiếp nầy 
với kiếp kế tiếp. Họ cũng cho rằng trong Tăng già có Phật, nên cúng dường cho chư Tăng 
sẽ có nhiều công đức hơn là chỉ cúng dường cho Đức Phật. Điều đáng chú ý là Hóa Địa 
Bộ về sau lại có quan điểm trái ngược với những người theo Hóa Địa Bộ lúc ban đầu. 
Những người Hóa Địa Bộ về sau nầy tin rằng có quá khứ, có vị lai và thân trung ấm. Họ 
lại cũng tin rằng năm uẩn, xứ, giới, và những tùy miên sẽ còn mãi—According to Pali 
sources, Mahisasakah was one of the twenty Hinayana sects, an offshoot from 
Sarvastivadah school, supposed to have been founded 300 years after the nirvana. The 
name Mahisasakah 1s said to be that of a ruler who converted his land or people, or 
rectified his land. The doctrines of the school are said to be similar to those of the 
Mahasanghika, and to have maintain the reality of the present, but not of the past and 
future; also the doctrine of the void and non-ego; the production of taint by five 
perceptions; the theory of nine kinds of activity. It was called the school which denied 
reality to past and future. The Mahisasakas first believed that the Arhats were not subJect 
{to retrogression, and there was no antara-bhava, ot Iinterim existence between this life 
and the next. The Sangha included the Buddha and therefore charities øgiven to the former 
were more meritorious than those given to the buddha only. It is interesting to note that 
the later Mahisasakas held views contrary to those held by the earlier followers of the 
sect. They believed In the existence of the past, the future and anatra-bhava. They also 
believed that khandhas, dhatus, ayatanas and anusayas remained permanently. 

Quan điểm của chỉ phái Hóa Địa Bộ thứ nhất— The first Mahisasakas' poinfs oƒ views: 
Chỉ phái Hóa Địa chối bỏ quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ; tuy nhiên, họ có phần đồng 
ý với Nam Phương Thượng Tọa Bộ khi cho rằng— The Mahisasakas whom rejected most 
oƒ the Sarvasftivadins; however, they are partly in qagreement with the Southern 
Theravadins when they held the idea that: 

Chỉ có hiện tại hiện hữu: The present only exists. 

Họ nhấn mạnh rằng chư “hành” hoại diệt từng lúc: They made it more emphatic by 
stating that all “samskaras” perish at every moment. 

Sự sống của con người bắt đầu từ lúc thọ thai và chấm dứt ngay lúc chết: Entrance into 
the womb 1s the beginning, and death 1s the end, of human life. 

Tất cả mọi thứ trên đời nầy đều thay đổi. Nói cách khác, không có yếu tố nào là có thật 
cả: All are subject to change. In other words, there are no real elements. 

Họ cho rằng người đắc quả Tu Đà Hoàn hay Dự Lưu vẫn còn thối chuyển trong khi người 
đắc quả A La Hán thì không còn thối chuyển nữa: A Srotapanna has a chance of 
retrogression while an Arhat has not. 

Một vị A La Hán không còn cần phải làm việc phước đức nữa: An Arhat does not need to 
perform meriforious deeds anu more. 


53514 


vii) Không có một vị trời nào với đời sống thánh thiện cả: There is no deva who leads a holy 
le. 

vii)Người phàm không đạt được cái gọi là Tín căn: There 1s no faculty of faith obtained by a 
worldly man (laukikasraddhendriya). 

b)_ Chỉ phái Hóa Địa đồng ý với quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ— The Mahisasakas' 
poinfs oƒviews which were in agreememt with those oƒthe Sarvastivadins: 

1) Một người trung bình có thể tu tập để triệt tiêu sự “sân hận”: An average man 1s able to 
cultivate to destroy hatred (raga). 

1i) Họ tin có cái gọi là người phàm vẫn có được chánh Kiến của tục đế hoặc pháp thế gian: 
There 1s right view ofa worldly man (laukIkasamyagdrstI). 

c) Chỉ phái Hóa Địa chối bỏ quan điểm của cả Nhất Thiết Hữu Bộ lẫn Thượng Tọa Bộ, 
nhưng lại đồng quan điểm với Đại Chúng Bộ khi cho rằng— The Mahisasakas whom 
rejected poimnfs oƒ views oƑ both the Sarvasfivadins and Theravadins, but they were im 
agreement with those oƒ the Mahasanghikas. They held the ideas that: 

¡Tùy Miên không phải tâm mà cũng không phải là tâm pháp: Dormant passion (anusaya) 
1S neither mind (citta) nor mental. 

1i) Tùy miên không bao giờ là đối tượng của tư tưởng: Dormant passion is never an object of 
thought. 

1i) Tùy miên được tách rời khỏi tâm: Dormant passion is dissociated from mind. 

1v) Không có thân trung hữu: There 1s no intermediate state of exIstence. 

v) Không có cái gì có thể luân hồi từ sự hiện hữu nầy qua sự hiện hữu khác: There is 
nothing which can transmigrate from one exIstence to another. 

vi) Ngoại đạo không thể nào đắc được ngũ thông: No heretic can gain the five supernatural 
DOWTS. 

vii) Thiện nghiệp không thể trở thành nguyên nhân cho sự hiện hữu trong luân hồi sanh tử: 
Good karma cannot become the cause of existence In the samsara. 

viii) Dù Đức Phật được bao gồm trong Tăng già, sự cúng dường cho Phật vẫn được nhiều 
phước đức hơn cho chư Tăng khác trong Tăng già: Though the Buddha 1s included in the 
Sangha, an offering to the Buddha 1s more meritorious that that to other monks in the 
Sanpha. 

ix) Phật thừa và Thanh Văn Thừa có cùng sự giải thoát như nhau: Buddhayana and 
Sravakayana have the same emancipation. 

d) Cũng như Đại Chúng Bộ, Hóa Địa Bộ tin có chín thứ vô vỉ: As the Mahasanghikas, the 
Mahisasakas believe In the nine unconstfituted (asamskrta) dharmas: 

d1) Theo Đại Chúng Bộ, có chín pháp vô vi hay chín pháp giúp hành giả tự tại không bị biến 
thiên vì bốn tướng—According to the Mahasanghika school, there are nine kinds oƒ non- 
qCHOH: 

¡ Trạch diệt: Pratisamkhyanirodha (skt—Đoạn diệt bằng tri thức—Cessation through 
knowledge. 

1) Phi trạch diệt: Apratisamkhyanirodha (skt)—Đoạn diệt không bằng tri thức, nghĩa là do 
sự đoạn diệt tự nhiên của nguyên nhân—Cessation without knowledge, ¡.e., through the 
natural cessation of the causes. 

11) Hư không: Sunya (skt)—Space. 

1v) Không vô biên xứ: Akasanantyayatana (skÐ. 


3515 


v)ỳ Thức vô biên xứ: The state of boundless knowledge. 

vi) Vô sở hữu xứ: The state of nothing. 

vii) Phi tưởng phi phi tưởng xứ: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

vii)Duyên khởi chi tánh: The nature of conditioned arising. 

1x) Thánh đạo chi tánh: The nature of the holy way. 

d2) Theo Hóa Địa Bộ, có chín pháp vô vi hay chín pháp giúp hành giả tự tại không bị biến 
thiên vì bốn tướng—According to the Mahisasakah school, there are nine kinds oƒ non- 
qcfion: 

1-11) Same as ïn (d1). 

iv) Bất động: Anenjata (skt)—lmmovability. 

v)ạ Thiện Pháp Chân Như: Kusala-dharma-tathata (skt). 

vi) Bất Thiện Pháp Chân Như: Akusala-dharma-tathata. 

vi) Vô Ký Pháp Chân Như: Avyakrta-dharma-tathata (sk)—Có nghĩa là chân như của vạn 
pháp vốn là tốt đẹp, không tốt đẹp, chẳng phải tốt đẹp mà cũng chẳng phải chẳng tốt 
đẹp—That 1s, suchness of the dharma that are meritorious, unmeriforious and neither the 
one, nor the other. 

viii)Đạo Phần Chân Như: Marganga-tathata (skÐ). 

ix) Duyên Khởi Chân Như: Pratitya-samutpada-tathata (skt)—Suchness of the factors of the 
Path and suchness of the Law of Dependent Origination. 

5)_ Quan điểm của chỉ phái Hóa Địa Bộ thứ nhì — The second Mahisasakas" points oƒ views: 

a) Như đã nói ở phần trên, có hai chi phái Hóa Địa Bộ, một trước một sau. Sự lẫn lộn về 
trường phái nầy phần lớn do bởi có đến hai nhóm của trường phái đã thịnh hành ở hai 
giai đoạn khác nhau. Sự lẫn lộn về trường phái nây phần lớn do bởi có đến hai nhóm của 
trường phái đã thịnh hành ở hai giai đoạn khác nhau. Sự lẫn lộn về trường phái nầy phần 
lớn do bởi có đến hai nhóm của trường phái đã thịnh hành ở hai giai đoạn khác nhau. 
Trường phái Hóa Địa thứ nhì hoàn toàn chấp nhận quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ 
cho rằng quá khứ và tương lai hiện hữu. Họ cũng cho rằng uẩn, xứ và giới luôn có mặt 
trong trạng thái vi tế nhất. Họ cũng đồng ý với Nhất Thiết Hữu Bộ rằng có thân trung 
hữu. Chi phái Hóa Địa thứ nhì đồng ý với quan điểm của phái Nhất Thiết Hữu Bộ cũng 
giống như chi phái Hóa Địa Bộ thứ nhất đã đồng quan điểm với trường phái Thượng Tọa 
Bộ Nam Phương vậy——As above mentioned, there were two schools of Mahisasakas, one 
earlier and the other later. The confusion regarding this school 1s largely due to the fact 
that there were two groups of this school which were prominent at two different periods. 
The second Mahisasakas completely accepted the cardinal doctrines of the Sarvastivadins 
that past and future exist. They also believed that skandhas, dhatus, and ayatanas In theIr 
subtlest states are always present. They agree with the Sarvastivadins in upholding that 
there ¡1s an ¡intermediate state between two existences. The second Mahisasakas, 
therefore, were as much In agreement with the Sarvastivadins as the first Mahisasakas 
were with the Southern Theravadins. 

b) Hóa Địa Bộ thứ nhì phân biệt ba loại uẩn—The second Mahisasakas distinguish three 
kinds of skandhas: 

1) Loại tức thời: Those which are Instantaneous. 

11) Loại kéo dài trong một đời: Those which endure one life. 

1i) Loại tổn tại cho đến khi đoạn tận luân hồi: Those which endure until the end of Samsara. 


(6) 


(7) 
đ) 
1) 


5516 


Pháp Tạng Bộ: Dharmaguptikas (skt—Pháp Tạng Bộ tách rời ra khỏi Hóa Địa Bộ do sự 
khác biệt về điểm nên cúng dường Phật hay cúng dường Tăng Bảo. Sau khi Đức Phật 
nhập Niết Bàn khoảng 236 năm, một vài vị Tăng trong Hóa Địa Bộ đi về phương Bắc và 
dùng ngôn ngữ Bắc Phạn làm ngôn ngữ chính cho Tam tạng kinh điển của họ. Theo giáo 
sư Przyluski, chư Tăng thuộc hệ phái nầy có lẽ đã lấy tên của người sáng lập ra hệ phái 
là ngài Dharmagupta để đặt tên cho hệ phái. Ngài chính là đại sư Dharmarakkhita, người 
xứ Yonaka, đến vùng Tây bắc Ấn Độ hoằng hóa vào thời vua A Dục. Ảnh hưởng của hệ 
phái nầy tập trung tại miễn Tây Bắc Ấn Độ, rồi sau đó lan tràn đến Ba Tư. Bộ phái nầy 
chú trọng việc cúng dường Phật và rất tôn kính các bảo tháp thờ Phật như được ghi rõ 
trong Luật Tạng của họ. Giống như Hóa Địa Bộ, họ tin là các A La Hán đã đoạn trừ hết 
dục vọng, và những người ngoại đạo không thể có được những quyền lực siêu nhiên. 
Trường phái nầy một thời phổ biến ở Trung Á và Trung Hoa. Họ có Kinh, Luật, và Luận 
Tạng riêng. Các tu viện ở Trung Hoa đều theo các cấm giới của họ. Bộ Luật Ba La Đề 
Mộc Xoa của ngài Pháp Tạng rất thông dụng tại Trung Quốc —The Dharmaguptikas 
broke away from the Mahisasakas with whom they differed on points dealing with gIfts to 
the Buddha or to the Sangha. Around 300 years after the Buddha's Nirvana, some 
Mahisasaka monks went towards north and used Sanksrit as the medium of their Pitaka. 
They were known as the Dharmaguptas or the Dharmaguptikas. According to Prof. 
Przyluski, the followers of this school most probably took this name from the founder 
Dharmagupta who had been identified with Dharmarakkhita, the Yonaka missionary who 
went to north-western countries during the reign of Asoka. Their influence was found In 
north-western India, then later extended to Iran. Th¡is school believed In offering gIfts to 
the Buddha and greatly revered the stupas of the Buddha as 1s clear from thetr rules 
(Vinaya). Like the Mahisasakas, they believed that an Arhat was free from passion and 
that heretics could not gain supernatural powers. This school was once popular in Central 
Asia and China. They had their own Sutra, Vinaya, and Abhidharma literature. The rules 
of their distinctive Pratimoksa were followed in the monasterles of China and the 
Pratimoksa was very popular in China. 

Thuyết Nhút Thiết Hữu Bộ: Sarvastvadah (sk)——Tát Bà Đa Bộ (Nhất Thiết Hữu Bộ). 
Tổng quan vê Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ—An overview oƒ the Sarvastivada: 

Gọi tắt là Hữu Bộ, một trong những bộ phái thoát thai từ Thượng Tọa Bộ, được ngài Ca 
Chiên Diên Tử thành lập vào khoảng 300 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. 
Trường phái nầy dạy về sự hiện hữu hay thực hữu của chư pháp hữu vi và vô vi, trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Trường phái nầy đã phát triển bên Ấn Độ trong nhiều thế kỷ, 
sau lan truyền rộng rãi qua Trung Hoa và Nhật Bản. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ là một 
trong những phái rất bảo thủ trong Thượng Tọa Bộ. Theo truyền thuyết Phật giáo, một số 
chư tăng Thượng Tọa Bộ rời Ma Kiệt Đà đi đến miền Bắc Ấn Độ, cư trú tại các vùng 
Mathura, Gandhara và Kasmira. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ còn được biết đến với cái 
tên Căn bản thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ và Thánh Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Kasmira là 
trung tâm hoạt động của phái nầy và tiếng Bắc Phạn là văn tự chính của kinh điển Hữu 
Bộ. Vào thời vua Ca Nị Sắc Ca, Hữu Bộ rất hưng thịnh tại vùng Bắc Ấn Độ vì được nhà 
vua hộ trì. Ảnh hưởng của họ còn lan rộng đến miền Trung Ấn. Theo Giáo sư N. Dutt 
trong “Các Bộ Phái tại Ấn Độ”, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có địa bàn hoạt động chính 
tại vùng Bắc Ấn, vùng Kasmira, rồi lan tràn đến Mathura, và có công truyền bá Phật 


ñ) 


3517 


giáo Tiểu Thừa tại vùng Trung Á, rồi từ đó truyền sang Trung Hoa—Realistic school, 
PraJnaptivadinah, a branch of the Sthavira, one of the subsects which was founded by 
Katyayaniputra in around 300 years after the Buddhaˆs Nirvana. This School preaches the 
ExIstence of All Things which held that dharmas have a real existence 1n the past, present 
and future. This school took the view of phenomenality and reality, founded on the 
Prajnapti-sastra. This school flourished in India for many centuries and was widely 
studied in China and Japan. The Sarvastivada was one of the most orthodox branches of 
Sthavira. According to Buddhist legendary, some Sthavira monks from Magadha went 
towards Northern Indiaa and setled ¡in Mathura, Gandhara, and Kasmira. The 
Sarvastivadins were also known as the Mulasarvastivadins and the Aryasarvastivadins. 
Kasmira was the chief center of the activities of the Sarvastivadins. They used SanskrIt as 
the language of their sacred scriptures. During the reign of Kaniska the Sarvastivadins 
became very popular in Northern India. King Kaniska patronized them In his kingdom. lt 
was because of him they were able to attain popularity in Northern India. Their Influence 
also reached Central Asia. According to Dr. N. Dutt in “Buddhist Sects in India”, the 
Sarvastivadins had 1ts sphere of activitles in Northern India extending from Kasmira to 
Mathura and was responsible for the propagation of Hinayana Buddhism In Central Asia 
where It was carried to China. 

Trường phái nầy đã phát triển bên Ấn Độ trong nhiều thế kỷ, sau lan truyền rộng rãi qua 
Trung Hoa và Nhật Bản. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ với chủ thuyết cho rằng vạn hữu 
đều có thật. Đại Chúng Bộ (Nhất Thiết Hữu Bộ), một trường phái thuộc Tiểu thừa, tách 
khỏi Thượng Tọa Bộ nguyên thủy (Sthavira) dưới triều vua A Dục, vào khoảng giữa thế 
kỷ thứ ba trước Tây Lịch. Thời đó trường phái Thượng Tọa Bộ nguyên thủy bị tách ra 
làm hai, thứ nhất là Nhất Thiết Hữu Bộ và thứ hai là Phân Biệt Thuyết Bộ. Mãi cho đến 
bây giờ người ta vẫn chưa rõ về nguồn gốc chính xác của trường phái. Có lẽ là do kết 
quả của Đại Hội Kết Tập lần thứ ba hay do kết quả của những phái đoàn truyền giáo do 
vua A Dục phái tới vùng Gandhara. Tuy nhiên, điều người ta biết rõ là nó được thiết lập 
vững chắc ở vùng Tây Bắc Ấn Độ từ rất sớm. Trong Đại Hội Kết Tập lần thứ tư, dưới sự 
bảo trợ cuả vua Ca Nị Sắc Ca, 500 Tỳ Kheo Nhất Thiết Hữu Bộ đã quy tụ lại, kết tập 
kinh điển và soạn bộ Tỳ Bà Sa Luận. Và rồi từ đó về sau, trường phái này đã làm chủ cả 
vùng Bắc và Tây Bắc Ấn Độ trong ít nhất là 10 thế kỷ. Sau đó nó lan sang vùng Kashmir 
và Trung Á, rồi đi vào đất Trung Hoa—This school took the view of phenomenality and 
reality, founded on the Prajnapti-sastra. This school flourished in India for many 
centurles and was widely studied in China and Japan. Sarvastivada 1s the name of a 
school with the doctrine that all things are real. Sarvastivada 1s a Sanskrit term for 
“Everything exIsts.” This 1s a school of Hinayana that split off from the Sthaviras or 
Sthaviravada under the reign of king Asoka, sometime around the mid-third century B.C. 
At that time, the Sthaviravadin School split into two branches, the first was the 
Sarvasfivadin and the second was the VibhaJyavadin. Until now 1t is not clear about the 
precise origins for 1ts formation. What 1s clear 1s that it became firmly established In north 
and north-west India at an early date. At the Fourth Council, sponsored by king Kamiska, 
five hundred Sarvastivadin monks gathered, established a canon for their own, and 
compiled several commentarial works called Vibhasas. From this time on It was to 


b) 


5518 


dominate north and north-western India for at least ten centuries. And later it also spread 
through to Kashmrr and Central Asia, and then found Its way to China. 

Giáo thuyết chính của phái Nhất Thiết Hữu Bộ— Main doctrines oƒ the Sarvastivadins: 
Giáo chủ Ca Chiên Diên Tử cho rằng một khi hành giả đã quen với việc đặt quá khứ 
tương phản với hiện tại và vị lai, thì rất có thể người đó sẽ trở nên tò mò muốn biết xem 
liệu chỉ có hiện tại là hiện hữu, hay cả quá khứ và vị lai cũng hiện hữu. Nếu chỉ có duy 
nhất hiện tại là hiện hữu thì việc nầy sẽ gợi lên thêm vấn để của sự kéo dài của hiện tại 
mà nhiều người cho là chỉ trong một thoáng vô cùng ngắn ngủi. Trong trường hợp đó, sẽ 
không có gì tổn tại kéo dài qua thời gian, và người ta buộc phải cho rằng sự việc bị mất 
đi và được tái tạo trong từng khoảnh khắc.Nhưng theo Ca Chiên Diên Tử thì điều nầy tạo 
ra những khó khăn không chỉ cho những tri thức thông thường, mà cả cho giáo lý nghiệp 
quả và sự báo ứng của Phật giáo nữa. Vì nếu như một hành động từ quá khứ, vốn đã 
không tổn tại ngay sau khi diễn ra, lại có thể đưa đến một kết quả tốt hoặc xấu trong 
nhiều năm sau đó, vậy thì trong trường hợp đó, có một điều gì không tổn tại mà vẫn hoạt 
động và tạo ra tác động trong khi nó không tổn tại. Vì vậy Ca Chiên Diên Tử cho rằng, 
cũng tương tự như vậy, những hiểu biết về các đối tượng quá khứ và tương lai như được 
xác định bởi trí nhớ và dự báo sẽ không có được, bởi vì không thể có bất cứ sự hiểu biết 
nào, nếu như không có một đối tượng thật sự của tâm trí. Từ đó, Nhất Thiết Hữu Bộ chủ 
trương mọi thứ đều có thật, tức quá khứ, vị lai và hiện tại, cũng như hư không và Niết 
Bàn (trường phái dạy về sự hiện hữu hay thực hữu của chư pháp hữu vi và vô vi, trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai). Họ được biết đến với cái tên Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ vì 
giáo thuyết của họ chủ trương “vạn pháp hiện hữu”. Danh từ Sarvastivada, tiếng Pali là 
Sabbatthivada (*sarva' có nghĩa là “tất cả”, “asti” có nghĩa là 'hiện hữư”, và “vada” có 
nghĩa là “giáo thuyết”. Phái nầy chủ trương mọi thứ từ quá khứ, hiện tại đến vị lai đều 
tồn tại. Nhất Thiết Hữu Bộ nổi tiếng về học thuyết liên quan đến Phật Bảo, nó lập luận 
rằng thể xác vật lý của Đức Phật không thể là đối tượng của việc đi tìm Tam Bảo. Nó 
không bằng lòng với lối cắt nghĩa rằng phải đồng hóa Phật với Pháp thân theo nghĩa là 
một hệ thống giáo pháp, vì như thế sẽ là đồng hóa Phật Bảo với Pháp Bảo. Học thuyết 
này dạy rằng Phật Bảo bao gồm tất cả những tịnh pháp làm nên Đức Phật như một con 
người Giác Ngộ. Trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ đã khai triển một số học thuyết đặc 
trưng của mình. Giống như Đại Chúng Bộ, trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ chất vấn thân 
phận tuyệt đối của A La Hán, thậm chí nó cho rằng một vị A La Hán vẫn còn có thể bị 
thối chuyển. Nhưng cái làm cho trường phái này nổi bật là học thuyết “mọi sự hiện hữu.” 
Học thuyết này nhấn mạnh rằng, trong khi các pháp, tức là các yếu tố không thể giản 
lược của hiện hữu, có thể là tạm thời, nhưng chúng cũng hiện hữu trong quá khứ và tương 
lai. Thật vậy, ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai phải được xem như là những cách, và 
sự trôi qua của thời gian phải được xem như là sự trôi qua của những pháp cá nhân của 
ba cách này, dưới sự kích thích của những điều kiện thích hợp. Học thuyết này vừa phù 
hợp với học thuyết vô thường, vừa cắt nghĩa được làm sao một hành vi quá khứ có hậu 
quả trong tương lai: đó là vì những pháp cấu tạo nên hành vi quá khứ vẫn còn tổn tại, 
mặc dù theo cách quá khứ, và do đó có thể tạo được ảnh hưởng ở một thời điểm sau đó. 
Học thuyết này cũng cắt nghĩa về trí nhớ, vì trí nhớ không là gì khác hơn sự nhận thức về 
một đối tượng, và vì theo một tiên để cuả Phật giáo, người ta không thể có nhận thức mà 
không có đối tượng, nên nói rằng các pháp trong quá khứ vẫn còn tổn tại sẽ cho phép trí 


53519 


nhớ có đối tượng cần thiết của nó. Với học thuyết này, trường phái đã thiết lập một 
khuôn mẫu quan trọng cho những lý thuyết Đại Thừa sau này về Đức Phật. Trường phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ cũng đã khai triển một học thuyết căn bản của con đường với việc 
thực hành sáu Ba La Mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định và trí tuệ), học 
thuyết này cũng sẽ có ảnh hưởng sâu xa tới quan niệm Đại Thừa về Bồ Tát. Trường phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ cũng là nguồn gốc phát sinh ra “Bánh xe Đời sống” rất nổi tiếng, 
bánh xe ấy vẽ lại lục đạo và thập nhị nhân duyên mà các đệ tử của trường phái này 
thường vẻ trong các cổng tu viện sau này. Những trường phái khác phát sinh từ trường 
phái Nhất Thiết Hữu Bộ là Phân Biệt Thuyết Bộ và Kinh Lượng Bộ. Những tác phẩm lớn 
của trường phái nầy là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá (Abhidharmakosha) của Ngài Thế Thân và 
Đại Tỳ Bà Sa (Mahavibhasha) được soạn dưới sự hướng dẫn của Vasumitra (Thế Hữu Bà 
Tu Mật Đa). Giáo thuyết của trường phái nây tiêu biểu ở Trung Hoa qua những câu “Ngã 
không Pháp hữu,” “Tam thế thực hữu,” và “Pháp bổn hằng hữu.”—According to the 
founder of the school, Katyayaniputra, once a monk had got used to contrasting the past 
with the present and future, he might well become curlous to know whether only the 
present really exists, or also the past and future. If only the present exisfs, this raises the 
further point of 1ts duration, which many regarded as lasting Just one single 1nstant. In that 
case nothing will endure for any length of time, and one must assume that 1t 1s annihilated 
and re-created from Instant to Instant. This raises difficulties not only for the 
commonsense, but according to Katyayaniputra, also for the Buddhist doctrine of 
“Karma” and “Retribution”. For If a past action, which has ceased to exist immediately 
after taking place should lead to a reward or punishment many years later, then In that 
case something which does not eXIst 1s operative, has an effect, at a time when 1t does not 
exIst. Likewise, so Katyayaniputra thought, the knowledge of past and future obJects, as 
attested by memory and prediction, would be impossible, since no knowledge 1s possible 
without an actual obJect In front of the mind. In consequence he evolved the “Pan- 
realistic” theory, which became the peculiar thesis of the Sarvastivadins. In consequence, 
the Sarvastivadins teach that everything exIsts, 1.e. past, future and present, as well as 
space and Nirvana (the school which preaches the Existence of All Things which held 
that dharmas have a real existence In the past, present and future). They were known as 
Sarvastivadins because of their fundamental doctrine of “sarvamasti” (all things exIst). 
The meaning of the term “Sarvastivada”, Pali Sabbatthivada (sarva means all, asti means 
exIst, and vada means doctrine) is all exist. This school believes that “Everything Is” or 
“Everything exists” That 1s to say everything, past, present and future exIsts 
simultaneously. The name of the school derives from 1ts realistic and pluralistic doctrines, 
according to which the basic building blocks of the universe are simple truths called 
Dharmas, which exist during the three times: past, present and future. The phenomena of 
©experience are composed of these dharmas, and are regarded as momentary (ksanika) by 
Sarvastivada, each combination of dharmas coming into being in dependence upon 
causes and conditions, enduring for only a moment, and then passing away. In the 
Sarvastvada system, there are seventy-five dharmas, seventy-two of which are 
condiioned (samskrta), and three of which are uncondiioned (asamskrta). The 
Sarvastivadin School 1s to be noted for 1ts teachings concerning the Buddha Jewel. lt was 
not satisfiied with the explanation that the Buddha was to be identified with the 


3520 


Dharmakaya, In the sense of the body of the doctrine, because this then made the Buddha 
Jewel much the same as the Dharma Jewel. lít maintained that the Buddha Jewel 
consisted of all the pure dharmas that made up the Buddha as an Enlightened being. The 
Sarvastivadin School developed a number of distinctive doctrines. Like the 
Mahasanghika School 1t questioned the absolute status of the Arhat, even maintaining the 
possibility of his regression. But 1s distinctive doctrine of “all exists.” This doctrine 
emphasized that, while dharmas, the Irreducible elements of existence, might be 
momentary, they also exist in the past and the future. In fact, the three time: pasft, present 
and future are to be seen as “modes", and the passing of time as the moving of individual 
dharma between these three modes, under the stimulus of appropriate conditions. This 
was both consistent with the doctrine of Iimpermanence and explained how a past action 
could have some fruit in the future because the dharmas constituting that past action still 
exiIsted and capable of exerting an Influence at a later time. Memory too was explained 
by this doctrine, for 1t 1s nothing more than the consciousness of an obJect, and since If 1s 
axIomatic in Buddhism that one cannot have conscIousness without an object, to say that 
past dharmas still existed allowed memory Its necessary obJect. The Sarvastivadin School 
established an important precedent for the later Mahayana doctrines concerning the 
Buddha. It also developed a fundamental doctrine of the path which involved the practice 
Of six perfections (generosity, morality, patience, energy, meditation, and wisdom), a 
doctrinne that was to have profound repercussions In the Mahayana concept of the 
Bodhisattva. The Sarvastivadin School was also the originator of the famous “Wheel of 
Life,” depicting the six realms of existence and the twelve nidanas, or links, of the 
Pratiya-samutpada or the twelve links of “Cause and Effect” or “Karmic Causality” 
which is followers often painted inside the gateway to their monasteries. lts most famous 
offshoots were the Vaibhasika and the Sautrantika Schools. Most important works of this 
school are the Abhidharmakosha by Vasubandhu (Treasury of Higher Doctrine) and the 
Mahavibhasha (the Great Book of Alternatives) which was composed under the leading 
of Vasumitra. Their teachings represented in Chinese by the words “The self is empty, 
the Dharma exists,” “he three times are real existence,” and ““[he unIverse 1s eternal 
©XIstence. ” 

Sự truyền bá Phật pháp của Nhất Thiết Hữu Bộ— The propagation oƒ the Buddha's 
teachings oƒ the Sarvastivadins: Ngay từ khi mới thành lập, trường phái này đã làm chủ 
cả vùng Bắc và Tây Bắc Ấn Độ trong ít nhất là 10 thế kỷ. Dưới thời vua Ca Nị Sắc Ca, 
một hội đồng trưởng lão được thành lập để san định phần kinh điển của trường phái Nhất 
Thiết Hữu Bộ. Từ đó về sau, kinh điển của phái nầy thường được viết bằng tiếng Bắc 
Phạn, và sự kiện nầy đã làm tăng thêm tầm quan trọng của những người Bà La Môn theo 
về với Phật giáo, vì chỉ có họ mới có khả năng am hiểu được sự phức tạp của ngôn ngữ 
nầy. Nhất Thiết Hữu Bộ cũng đã nỗ lực tìm được chỗ đứng tại các vùng đất Nepal và 
Tây Tạng. Vào đầu thế kỷ thứ 7, theo lời mời của các vị vua Tây Tạng, bộ phái nầy đã 
đến xây dựng một tu viện rất lớn gần thủ đô Lhasa. Nhưng sự có mặt của họ bị mờ nhạt 
sau đó, vì dân chúng xung quanh không mấy quan tâm đến những giáo lý thiếu vắng 
phép mầu. Mặc dù không thể tự duy trì sự hiện diện của mình được lâu trong một thế 
giới của những pháp thuật và sự mầu nhiệm, nhưng Nhất Thiết Hữu Bộ cũng tạo được 
một ảnh hưởng đáng kể đối với tư tưởng của Tây tạng, vì kinh văn của bộ phái nầy gần 


đ) 


3521 


như là phiên bản duy nhất của Phật giáo thuộc thời kỳ trước kia đã được đưa vào trong số 
những kinh điển phiên dịch sang tiếng Tây Tạng—Since the founding period, the 
Sarvastivadins had dominated the north and north-western India for at least ten centuries. 
Under the reign of king Kanishka a Councll 1s said to have been held which fixed the 
Sarvastivadin Canon. From that time onwards the Sarvastivadin writings were normally in 
Sanskrit, and this fact would Increase the relative weight of the Brahmin converts who 
alone would be fully conversant with the complications of this language. Sarvastivadins 
also attempted to gain a foothold in Nepal and 'Tibet. From the beginning of the seventh 
century, Tibetan kings Iinvited monks of the Sarvastivadins to come to Tibet to establish a 
monastery near Lhasa, but their settlement soon withered away because the surrounding 
people remaining Indifferent to a teaching which lacked in magical paractices. Although 
they could not maintain themselves for long In this world of magic and wichcraft, the 
Sarvastivadins have nevertheless exerted a considerable influence on the thought of 
Tibet, because their literature 1s practically the only version of the older type of 
Buddhism to find 1ts way Into the Canon of translated scriptures. 

Các bộ sách của Bộ Luận Tạng của Bộ phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ— Books oƒ the 
Sarvastivadins Abhidharma Pitaka: Kết quả của cao trào quan tâm đến các vấn đề triết 
họa là trường hợp đầu tiên về một loạt những bộ luận được sáng tạo ra để đáp ứng với 
hoàn cảnh mới. Bộ A Tỳ Đạt Ma rõ ràng đã được soạn ra sau lần phân phái lần thứ ba. 
Nội dung của bảy quyển A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Hữu Bộ khác xa với nội dung của 
bảy quyển A Tỳ Đạt Ma của phái Thượng Tọa Bộ, một nhánh của Phân Biệt Thuyết Bộ. 
Luận thư cốt yếu của phái Nhất Thiết Hữu Bộ là bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và các 
sớ giải. Dựa vào văn học của phái Hữu Bộ thì các phái Căn Bản Nhất Thiết Hữu Bộ, 
Pháp tạng Bộ, Hóa Địa Bộ và Ấm Quang Bộ đều xuất phát từ Nhất Thiết Hữu Bộ. Theo 
truyền thống khác thì 7 chi phái Căn Bản Nhất Thiết Hữu Bộ, Pháp Tạng Bộ, Hóa Địa 
Bộ, Ấm Quang Bộ, Đa Văn Bộ, và Phân Biệt Thuyết Bộ đều là những chi phái của Hữu 
Bộ. Dưa vào các bản dịch ở Trung Hoa, Tây Tạng, những di cảo tìm thấy tại Trung Á, 
nepal và Gilgit ở Pakistan, và nhiều đoạn trong Phổ Diệu Kinh (Lalitavistara), Phật Bản 
Hạnh Tập Kinh (Mahavastu), và A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận (Abhidharmakosa), chúng ta 
thấy rõ ràng kinh điển Hữu Bộ viết bằng chữ Bắc Phạn, chữ Bắc Phạn hỗn tạp, gồm kinh, 
luật, luận. Hữu Bộ đồng ý với Thượng Tọa Bộ trên phương diện giáo nghĩa, chia vạn 
pháp làm 5 loại: tâm, pháp, sắc, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ưng hành, có thể được 
chia làm 75 pháp luôn tổn tại trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Hữu Bộ tin vào thuyết 
Nghiệp và Niết Bàn. Theo họ, Đức Phật là một con người bình thường, nhưng Ngài đã 
đạt đến giai đoạn giác ngộ và thực chứng chân lý. Họ tin tất cả các vị A La Hán nếu 
chưa chứng quả vô sanh, vẫn còn bị chi phối bởi nhân duyên và có thể bị thối chuyển. 
Theo họ, thì Tứ Quả chỉ có thể dần dần chứng đắc, trong khi quả vị thứ hai và thứ ba có 
thể chứng đắc cùng một lúc—As the result of the emergence of an interest in 
philosophical questions we have the first Instance of a whole class of canonical literature 
being created to meet a new situation. The Abhidharma books were clearly composed 
after the third division of the schools. The contents of the seven Abhidharma books of the 
Sarvastivadins differ greatly from those of the seven books of the Theravadins, who are 
an offshoot of the VibhaJyavadins. Chief text books of the Sarvastivadins are the 
Abhidharmakosa and 1ts commentaries. According to the tradition of the Sarvastivadins, 


1) 


ii) 


1V) 


v) 


À9) 


3522 


Mulasarvastivadins, the Dharmaguptas, The Mahisasakas, and the Kasyapiyas were 
offshoots of the Sarvastivadins. According to another tradition, Mulasarvastivadins, the 
Dharmaguptas, The Mahisasakas, the Kasyapiyas, the Bahusrutiyas, the Tamrasatiyas, 
and the VibhajJJavadins were the seven divisions of the Sarvastivadins. According to 
Chinese and Tibetan translations, manuscripts discovered in Central Asia, Nepal and 
Gilgit in Pakistan and from several passages referred to In the Lalitavistara, Mahavastu, 
and Abhidharmakosa, It 1s clear that the Sarvastivadins had their own canon 1n Sanskrit or 
in mixed Sanskrt. It had three divisions: Sutra, Vinaya and Abhidharma. The 
Sarvasftivadins agreed with the Theravadins In their doctrinal points. They held that five 
dharmas, 1.e., mind, mental states, matter, states Iindependent of the mind, and the 
unconsfituted, which could be sub-divided 1into seventy-five, remamn 1ntact In theIr subtlest 
forms In the past, present and future. They believed in the doctrine of Karma and 
Nirvana. According to them, the Buddha was a human being, but He reached the stage of 
enlightenment and realized the truth. All Arhats did not receive non-birth, and were 
ruled by the twelvefold chain of causation, and had chance of retrogression. According to 
them, the four stages of santification should be realized gradually and the second and 
third stages could be reached all at once. 

Jnanaprasthana (skÐ: Khởi Đầu Trí Tuệ—Được viết bởi Ca Chiên Diên Ni Tử, liên quan 
tới việc định nghĩa các từ—The “Setting forth of Wisdom”, by Katyayaniputra, concerned 
with definition of terms. 

Prakaranapada (skÐ: Trình Bày Cơ Sở—Được soạn bởi Bà Tu Mật Đa, thảo luận về 
những yếu tố nằm trong lãnh vực phân tách các uẩn và bộ duyệt lại sự phân tích này 
dưới các tiêu đề Sắc, Tâm, Sở Hữu; còn một danh sách mười sự kiện tích cực của tâm 
linh — The basis of exposition, by Vasumitra, discusses elements under the skandha 
analysis and a revision of that analysis under the heading of rupa, cifta, and Caitasika 
dharmas; also Introduces a list of ten positive mental events. 

Vijnanakaya (skÐ: Sưu Tập Về Thức —Được ngài Devasarman biên soạn, liên quan tới 
việc xác nhận các học thuyết của Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ về hiện hữu quá khứ và 
tương lai của chư pháp và vô ngã —The collection on consciousnesses, written by 
Devasarman, concerned with substantiating the Sarvastivadin doctrines on the past and 
future existence of dharmas, and anatman. 

Dharmaskandha (skt): Đại Tập (các yếu tố chất đống lại với nhau)—được viết bởi ngài 
Xá Lợi Phất, trình bày các yếu tố chất đống lai với nhau, như phiền não, giới, uẩn và các 
việc thực hành cần thiết để đạt tới quả vị A La Hán—Written by Sariputra, điscussion of 
the klesas, ayatanas, and skandhas, and the practices required to gain Arahantship. 
Prajnaptisastra (skÐ: Được viết bởi Ngài Mục Kiên Liên, thảo luận về các cách gọi tên, 
trình bày sự phát sinh các sự kiện tâm thức và vũ trụ luận——The treatise on designations, 
written by Maudgalyayana, the arising of mental evenfs, and cosmolosy. 

Dhatukaya (skÐ: Sưu Tập các yếu Tố, được ngài Phú Lâu Na biên soạn, trình bày các sự 
kiện tâm thức tiêu cực và thường hằng—The collection of elements, written by Purna, 
discussion of ever-present and negative mental events. 


vi) Sangitiparyaya (skt): Được viết bởi ngài Ma Ha Câu Thi La hay Xá Lợi Phất, trình bày 


cách thức sắp đặt các sự vật để nhớ lại. Đây là bản chú giải về Kinh Sangiti—Written by 


2) 


3523 


Mahakausthila or Sariputra. This 1s the way of putting things in the rehearsal, a 
commentary on the Sangiti Sutra. 

Quan niệm của Nhất Thiết Hữu Bộ về Tâm Pháp và Sắc Pháp— The Sarvastivadins" point 
øƒ view on “thoughf-unit” and a “unit oŸ maiter: Nhất Thiết Hữu Bộ và Nam Phương 
Thượng Tọa Bộ cho rằng một sắc pháp tồn tại lâu hơn tâm pháp. Sắc pháp có thể tổn tại 
trong trong 17 sát na—The Sarvastivadins and Southern Theravadins assume that a unit 
of matter may last longer than a thought-unit. It may last for 17 thought-momehnts: 

Tâm pháp— Thoughi-unii: Nhất Thiết Hữu Bộ và Nam Phương Thượng Tọa Bộ cho rằng 
một tâm pháp tổn tại trong 3 hay 4 sát na—The Sarvastivadins and Southern Theravadins 
assume that a unit of thought (thought-unit) lasts for 3 or 4 moments. 

Sắc pháp— Unit oƒ maHer: 

Khởi: Birth or origination which lasts for half a thought-momert. 

Trụ: Subsistence which lasts for about sixteen and a half thought-momers. 

Hoại diệt: Decay which lasts for half a thought-momeit. 


(8) Kinh Lượng Bộ: Sautrantika or Santrantivadin (skt)—Thuyết Độ Bộ—Thuyết Chuyển 


q) 


Bộ—Thuyết Chuyển Bộ. 

Tổng quan về Kinh Lượng Bộ—An overview oƒ the Sautrantikas: “Sautrantika” là thuật 
ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Kinh Lượng Bộ.” Tên Sautrantika có nghĩa là “Kinh là tối 
hậu,” vì thế trường phái này chủ trương rằng kinh điển là cực kỳ quan trọng trong việc tu 
tập chứ không phải những luận giải, những thứ không phải là lời Phật dạy. Trường phái 
này bác bỏ lời tuyên bố cho rằng A Tỳ Đạt Ma có thẩm quyền tối thượng. Tên của 
trường phái là “Kinh Điển là Tối Hậu,” ngụ ý không có gì có thể được gọi là kinh điển 
sau Tạng Kinh do chính Đức Phật tuyên thuyết. Đây là một tông phái Phật Giáo Ấn Độ 
phát xuất từ trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ, có lẽ vào khoảng năm 150 trước Tây Lịch. 
Tuy nhiên, theo truyền thống Pali, phái “Kinh Lượng Bộ” lại là một nhánh của phái Ấm 
Quang Bộ. Như tên gọi của nó, truyền thống này dựa trên kinh điển, hơn là dựa trên 
những văn bản của bộ luận A Tỳ Đạt Ma. Giáo thuyết trong kinh điển (một trong 18 bộ 
của Tiểu Thừa. Sau khi Đức Phật nhập diệt 400 năm, nó được tách ra từ Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ. Trong số Tam Tạng trường phái này chỉ dùng kinh làm chính lượng nên 
gọi là Kinh Lượng Bộ, người khai sáng ra bộ nầy là Cưu Ma La Đà (bộ phái nầy chỉ lấy 
Kinh làm chính lượng, chỉ dùng kinh điển để chứng minh). Bộ nây cho rằng có sự chuyển 
thực thể từ kiếp nầy sang kiếp khác (thần hồn chuyển biến từ kiếp nầy sang kiếp khác)— 
A Sanskrit term for “Sutra Only School.” The name “Sautrantika” itself means “Ending 
with the Sutra,” so to them “Canonical Texts” are extremely important in Buddhist 
cultivation. The Sautrantika School ReJected the claimm that the Abhidharma was 
ultimately authoritative. lts name means “Ending with the Sutras,” Implying that 1fs 
concept of what was canonical ended with the Sutra Pitaka, which preached by the 
Buddha, and nothing else but the Satras can be considered as sutras. This 1s an Indian 
Buddhist school that developed from the Sarvastivada, probably sometime around 150 
B.C. However, according to the Pali tradition, the Sautrantikas were the branches of the 
Kasyaplyas. As the name suggests, this tradition bases 1tself on the Sutras, rather than on 
Abhidharma texts. The teaching of the sutras, an Important Hinayana school, which based 
1ts doctrine on the sutras alone, the founder of this đivision 1s Kumara-labha. 


3524 


b)_ Giáo thuyết chính của Kinh Lượng Bộ— Main doctrines oƒ the Sautraniikas: Kinh Lượng 


1) 


Bộ công nhận thẩm quyển của các khế kinh, nhưng bác bỏ tính xác thực của Luận Tạng. 
Bộ phái nầy chủ trương các uẩn luân hồi từ đời nầy sang đời khác—The Sautrantikas 
regard the Sufras as authoritative, but reject the authenticity of the Abhidharma. The 
Saufrantikas teach that the skandhas transmigrate from one life to another. 

Theo các Phật tử của phái nầy thì trong ngũ uẩn của con người, chỉ có một uẩn vi tế nhất 
chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác, trái với Chánh Lượng Bộ cho rằng toàn bộ 'pudgala” 
đều được chuyển đi. Họ chủ trương thân A La hán là tuyệt đối thanh tịnh. Phái nầy cũng 
tin rằng mỗi người đều có một khả năng tiềm ẩn trở thành Phật, đây vốn là chủ thuyết 
của giáo phái Đại Thừa. Do những quan điểm đó nên bộ phái nầy được xem là một cầu 
nối giữa Thanh Văn Thừa (thường được gọi là Tiểu Thừa) và Đại Thừa. Trường phái 
Kinh Lượng Bộ phát khởi như một phẩn ứng đối với những trào lưu chú giải và để cao Vĩ 
Diệu Pháp của trường phái Tỳ Bà Sa, phủ nhận giá trị của những sách chỉ nam và khảo 
luận phức tạp mà trường phái Tỳ Ba Sa biên soạn. Mặc dù được phát triển từ truyền 
thống Nhất Thiết Hữu Bộ, nhưng người ta tin rằng đây là một trường phái Tiểu Thừa 
quan trọng, mà học thuyết chỉ dựa vào kinh điển. Có một số quan điểm khác mà trường 
phái Kinh Lượng Bộ tương phản với Nhất Thiết Hữu Bộ. Đặc biệt Kinh Lượng Bộ bác bỏ 
khái niệm về “Pháp” của Nhất Thiết Hữu Bộ về ba cách của thơì gian. Để giải quyết các 
vấn để về nghiệp quả, trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ đã tm cách giải quyết nhờ ý 
tưởng các pháp tổn tại qua cả ba thời. Theo Nhất Thiết Hữu Bộ, nghiệp và quả liên hệ 
nhau trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Tuy nhiên, Kinh Lượng Bộ chủ trương rằng 
các hành động cuả một người tỏa ra hương thơm khắp môi trường tâm linh của người đó 
để tạo ra những kết quả nhất định. Lý thuyết này khiến Kinh Lượng Bộ gặp khó khăn và 
họ đã phải khai triển ý tưởng về “hạt giống” được trồng bởi một hành vi với một đặc tính 
đạo đức nhất định, để sau này mới đâm chồi khi điều kiện cho phép, và phát sanh ra cái 
quả phù hợp với hành vi ban đầu. Trường phái Kinh Lượng Bộ không thừa nhận những 
luận giải không phải là lời Phật dạy. Họ bác bỏ lời tuyên bố rằng Vi Diệu Pháp (A Tỳ 
Đạt Ma) có thẩm quyền tối thượng. Thật ra, nguồn gốc của trường phái Kinh Lượng Bộ 
xuất phát bởi việc phủ nhận sự mở rộng không ngừng của Tỳ Bà Sa luận, tức những tác 
phẩm tóm lược kinh của trường phái Tỳ Bà Sa trong Nhất Thiết Hữu Bộ. Vào thế kỷ thứ 
tư sau Tây Lịch, ngài Thế Thân đã viết bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận dưới quan điểm 
của một người theo Kinh Lượng Bộ, và ngài thành công đến độ trường phái Tỳ Bà Sa 
phải tàn rụi. Từ đó về sau tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận được xem như là Vì 
Diệu Pháp chính thức của Nhất Thiết Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ—This school believed 
in the transmigraton of a substance (sankrantl) from one lie to another (the 
transmigration of substance from one bírth to another). According to 1s followers, of the 
five skandhas of an Individual, there 1s only one subtle skandha which transmigrates, as 
against the whole of the pudgala of the Sammitiyas. They believed that the body of an 
Arhat was completely pure. They also believed that every man had in him the potentiality 
of becoming a Buddha, a doctrine of the Mahayanists. On account of such views, this 
school 1s considered to be a bridge between the Sravakayana (often called the Hinayana) 
and the Mahayana. The Sautrantika School arose as a reaction to the commentarial and 
Abhidharmic trend of the Vaibhasikas, denying the authority of the complex manuals and 
treatises that it produced. Although developed from the Sarvastivada, but 1s believed that 


ii) 


1V) 


3525 


this 1s an Iimportant Hinayana school, which based 1ts doctrine on the sutras alone. There 
were a number of views on which the Sautrantika School differed from the Sarvastivadin. 
In particular it opposed the Sarvastivadin concept of dharmas existing In the three modes 
of time, asserting that all dharmas had only a momentary, or “ksanika,` exIstence. In order 
to deal with the problems of karman that the Sarvastivada had sought to resolve through 
the idea of dharmas persisting through all three times. According to the Sarvastivadn, 
karma and effect relate in three mode of time: past, present and future. However, 
Sautrantika School proposed actions perfumed one”s menfal continuum 1n such a way as 
to determine particular results. Difficultes with this model led them to develop the idea 
of “seed” which were planted by an action with a particular ethical character, only to 
“sprouf” at a later point, when conditions allowed, and give rise to a “fruit” appropriate to 
the original action. The Sautrantika School did not regard other commentaries or treafises 
as the word of the Buddha. They reJected the claim that the Abhidharma was ultimately 
authoritative. In fact, the origin of the Sautrantika School lay In the reJection of the ever 
gørowing Vibhasas, or scholastic summaries, of the Vaibhasika-Sarvastivada. In the fourth 
century A.D., Vasubandhu wrote his famous Abhidharmakosa from a Sautrantika 
viewpoint and he was so successful that the Vaibhasika School died out. Thereafter 
Abhidharmakosa was regarded as a definitive Abhidharma text, expounding both the 
Sarvastivada and Sautrantika philosophies. 

Kinh Lượng Bộ công nhận một chủng tử bất hoại thuộc thiện tánh sẽ dẫn đến Niết Bàn, 
có từ vô thủy, không bao giờ thay đổi bản chất, lưu tổn trong mọi đời sống của chúng ta. 
Đó là hạt giống giải thoát mà Đức Phật đã nói đến “Ta thấy hạt giống giải thoát nầy cực 
kỳ vi tế, như lớp vàng còn tiềm ẩn trong tẳng đá vậy.” Như vậy có một nhân tố bẩm sinh, 
không thể hủy hoại và tuyệt đối thuần tịnh trong các quá trình biến chuyển nhất thời, 
mang tính hiện tượng và bất tịnh—The Sautrantikas postulated an incorruptible “seed” of 
goodness which leads to Nirvana, exIsts from time Iimmemorial, never changes Its nature, 
and abides with us in all our lives. Its the seed of emancipation of which the Buddha 
speaks when he says: “I see this extremely subtle seed of salvation like a seam of gold 
hiđen in metal-bearing rock.” Thus, there exists an Innate, Iindestructible and absolutely 
pure factor which resides within the processes which are transcient, phenomenal and 
1mpure. 

Kinh Lượng Bộ xác nhận có một số thiện pháp căn bản hiện hữu, không thể bị hoại diệt, 
chúng tổn lưu dưới hình thức các chủng tử luôn nguyên vẹn trong dòng sống tương tục, 
làm nền cho các thiện pháp mới phát sanh khi có đủ điều kiện thích hợp. Một người bình 
thường cũng có tiểm năng thành Phật vì dòng tương tục của người ấy luôn hàm chứa 
Thánh chủng, hay vô lậu chủng tử bất hoại—The Sautrantikas maintain that some innate 
wholesome dharmas can never be annihilated; they remain in the form of “seed” intact In 
the “continuity”, and new wholesome dharmas wIll arise from them under favorable 
conditions. An ordinary person possesses within himself the potentiality of becoming a 
Buddha, because his continuity (Person) contains the pure seeds which are subtle and 
I1ncorruptible. 

Theo quan điểm của Kinh Lượng Bộ, một sự kiện tổn tục chỉ trong một sát na, vừa khởi 
tức diệt, sau khi đã đạt thành tự thể hay đắc tự thể. Sự hoại diệt nầy là ngẫu nhiên, 
không cần nhân. Bởi diệt không tổn tại không phải là cái cần phải được tạo tác, nên nó 


(2) 


35526 


không cần phải được tạo tác, vì vậy nó không phải là quả mà cần phải có nhân. Vạn vật 
tự diệt, đơn giản vì đó là bản chất của chúng-——In the Sautrantikas view, an event persists 
for Just one Instant, and perishes as sôn as It has arisen Immediately after acquiring 1ts 
being (atmanlabha). Its destruction 1s spontaneous (akasmika), and requires no ađitional 
cause. Às nothing (abhava) destruction 1s not something that has bên to be done, and 
therefore not an effect requiring a cause. Things perish by themselves, simply because 1t 
1s their Inherent nature to do so. 

Chánh Lượng Bộ: Sammatiya or Sammitiya (skt)—Một trong 18 bộ của trường phái Tiểu 
Thừa. Ba trăm năm sau ngày Phật nhập niết bàn (khoảng năm 100 trước Tây lịch) thì bốn 
bộ phái được thành lập, trong đó Chánh Lượng Bộ là bộ thứ ba. Nhóm các trường phái 
bao gồm Độc Tử Bộ, Pháp Thượng Bộ, Hiền trụ Bộ, Mật Lâm Sơn Bộ, và Chánh Lượng 
Bộ. Một trong số những bộ phái nầy, về sau được biết đến với cái tên là Độc Tử-Chánh 
Lượng Bộ trở thành trường phái nổi bật nhất. Pháp của phái bộ nây là chánh lượng hay 
đúng y với Phật pháp nguyên thủy không sai lệch. Theo truyền thống kinh điển Bắc Phạn 
và Pali thì có lẽ trường phái Chánh Lượng Bộ bắt nguồn từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. 
Trường phái nầy cho là nó được sáng lập bởi ngài Mahakaccayana, một vị Tăng nổi tiếng 
ở Avanti. Điều nầy cho thấy chẳng những họ liên hệ với truyền thống Nam Phạn mà còn 
với vùng Avanti nữa, vì thế mà nó còn có cái tên Avantika. Y áo và tập quán của họ 
cũng gần giống như y áo của trường phái Nam Phương Thượng Tọa Bộ. Ít ai nghe nói 
đến trường phái nầy trong buổi sơ khai lịch sử Phật giáo ngoại trừ một vài sự chỉ trích về 
giáo thuyết cấp tiến của nó về sự hiện hữu của khái niệm về một cái ngã ngoài ngũ uẩn. 
Trường phái Chánh Lượng Bộ nói rằng chính Đức Phật đã chấp nhận có sự hiện hữu 
không trường tổn của thần thức, điều nầy hoàn toàn khác biệt với quan điểm Ưu ba ni sa 
đà (Vệ Đà) cho rằng có một linh hồn trường cửu và bất biến, linh hồn nầy sẽ đi theo 
chúng sanh trong các kiếp một cách liên tục không thay đổi cho đến khi nào chúng sanh 
nầy hoàn toàn giải thoát. Trường phái nầy trở nên phổ cập và truyền bá rộng rãi dưới 
triểu vua Hạt Lợi Sa Phạt Đan Na (606-647, vua xứ Kanyakubja, vị hộ pháp Phật giáo 
vào khoảng những năm 625 sau Tây Lịch—King of Kanyakubja, protector of Buddhism 
about 625 A.D.), và người ta nói rằng một người em gái của vua Hạt Lợi Sa Phạt Đan Na, 
tên là Rajyasri, đã xuất gia làm Tỳ Kheo Ni của trường phái nây. Các nhà hành hương 
Trung Hoa cũng xác nhận về sự phổ cập của trường phái nầy ở Ấn Độ. Những dấu tích 
sớm nhất của trường phái nầy vẫn còn lưu lại trên hai bia ký vào thế kỷ thứ hai và thứ tư 
sau Tây lịch, chứng nhận sự hiện hữu của nó tại hai khu vực Ma Thẫn Đà và Lộc Uyển. 
Bia ký thứ nhất được tìm thấy tại Ma Thẫn Đà, ghi lại sự lắp đặt hình tượng của một vị 
Bồ Tát để hiến cho các vị Tăng thuộc Chánh Lượng Bộ tại tịnh xá Thị Lợi. Bia ký thứ 
hai (vào thế kỷ thứ 4 sau Tây lịch), ghi lại rằng bộ phái nầy được sáng lập tại khu Lộc 
Uyển, được chạm khắc trên trụ đá của vua A Dục, nằm bên dưới chỉ dụ của nhà vua. Có 
một bia ký khác, có lẽ vào thế kỷ thứ ba hay thứ tư sau tây lịch, ghi lại về một vị thầy 
tên Độc Tử, khi ấy trường phái Chánh Lượng Bộ đã trở nên phổ cập hơn cả trường phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ tại vùng Lộc Uyển vì quan điểm và con số đông đảo Tăng Ni gia 
nhập trường phái nầy. Bia ký nầy cho thấy rằng Lộc Uyển đã từng là trung tâm của 
nhóm Nam Phương Thượng Tọa Bộ (Southern Theravada), một trường phái sớm phổ cập 
tại đây, lại từ từ nhường bước cho bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ. Dầu Nhất Thiết Hữu Bộ 
đạt được sự phổ cập và ảnh hưởng trên khắp miễn Bắc Ấn, nhưng tại Lộc Uyển, nó lại 


3527 


để cho Chánh Lượng Bộ lấn lướt về ảnh hưởng. Huyễn Trang viết rằng ông đã mang về 
Trung Quốc 15 bộ luận của trường phái nầy; tuy nhiên, hiện nay chỉ còn lại có một bộ 
luận được dịch sang tiếng Hoa mang tên Chánh Lượng Bộ Luận chứa đựng giáo nghĩa 
của trường phái nầy mà thôi. Trong khi ngài Nghĩa Tịnh thì nói cho chúng ta biết về một 
bộ luật riêng của trường phái. Nghĩa Tịnh nói thêm rằng bộ luật nầy đặt ra luật lệ về đồ 
lót, dây nịch, thuốc men, và giường ngủ đặt ra riêng cho các thành viên của trường phái. 
Theo Ngữ Bộ Tông, kinh tạng của trường phái nầy gần giống như kinh tạng của truyền 
thống Nam Phạn—One of the 18 sects of early Hinayana. Three hundred years after the 
Buddhaˆs nirvana 1t 1s said that from the Vatsiputriyah school four divisions were formed, 
of which this was the third. The group of schools comprised mainly the Vatsiputriyas, 
Dharmmuttariyas, Bhadrayanikas, Sannagarikah (Channagarikas), and Sammitiyas. Of 
these, the Vatsiputriyas, later known as Vatsiputriyas-Sammitiyas, became the most 
prominent school of this group. The school of correct measures, or correct evaluation. 
According to both Sanskrit and Pali scriptural tradiions, perhaps the Sammitiyas 
originated in the thíưrd century B.C. The Sammitiyas ascribed their orlgin to 
Mahakaccayana, the famous monk of Avanti. This established their close connection not 
only with the Pali school but also with Avanti, for which their alternative name given In 
some sources Is Avantika. Their robes and customs were like those of the Southern 
Theravada. We do not hear much of this school in the early history of Buddhism 
excepting a few criticisms of Its radical doctrine of the existence of a conceptual self 
apart from the five skandhas. The Sammatiyas stated that Buddha admitted the existence 
of an Iimpermanent soul quite different from the Upanisadic conception of an eternal 
changeless soul, which continued unchanged through all the existences of a being unless 
and until it attain full emancipation. This school became popular and widespread during 
the reign of Harsavardhana (606-647 A.D.), and It 1s said that the king”s sister, RaJyasrl, 
Joined the school as a bhiksuni. The Chinese travellers also testilfy to 1s popularity In 
India. The earliest evidence of the existence of this school 1s furnished by two 1nscriptlons 
of the second and fourth centuries A.D., attesting to the presence of Sammifiyas In 
Mathura and Sarnath. The first Inscription found in Mathura, which records the 
Iinstallation of an Iimage of a Bodhisattva and its dedication to the Sammitiya monks of 
Sirivihara. The second Inscription, mentioning this sect was found at Sarnath, 1s Inscribed 
on the Asokan Pillar below the Asokan edic. There 1s another Inscription, likely belongs 
to the third or the fourth century A.D. when the Sammitiyas became more popular than 
the Sarvastivadins at Sarnath by propagating their views and recruiting a large number of 
monks and nuns. This Inscription shows that Sarnath was at first a centre of the Theravada 
group, the earliest popular school, which gradually yielded 1s place to the next popular 
school, Sarvastivada. Though Sarvastivada retained its popularity and influence all 
northern India, 1t had at least at Sarnath, given place to the Sammitiyas. Hsuan-Tsang 
writes that he carries to China 15 treatises of this school; however, there exIsts only one 
treatise that Is expressly mentioned as belonging to this school with the Chinese 
translation “Sammitiya-Sastra” containing the tenets of this sect. While I-Ching speaks of 
1fs separate Vinaya text. The latter tells us further that this Vinaya had rules regulating 
the use of undergarment, girdle, medicines, and beds for the members of the sect in a 


3528 


way pecular to 1tself. According to the Kathavatthu, it is likely that the Sutta-pitaka of the 
Sammitiyas was substantially the same as that in Pali—See Độc Tử Bộ. 


(10)Độc Tử Bộ: Vatsiputriya (skÐ. 


q) 


b) 


C) 


Đại cương về Độc Tử Bộ—An overview øƒ the Vafsiputriyas: Độc Tử Bộ do ngài Độc Tử 
sáng lập vào khoảng năm 280 trước Tây lịch. Độc Tử Bộ là một trong những bộ phái của 
Thượng Tọa Bộ, xuất phát từ Avanti. Vì lẽ đó mà họ còn được gọi là Avantakas hay 
Avantikas. Độc Tử Bộ lấy Luận Tạng làm bản vị, nhưng khác với Hữu Bộ. Cũng như 
Hóa Địa Bộ, họ chỉ tin vào năm mục của Bát Thánh Đạo. Theo truyền thuyết thì dưới 
triều vua Harsa, trường phái nầy được người em gái của nhà vua là Rajyasri bảo trợ. Dựa 
vào hai bia ký vào các thế kỷ thứ hai và thứ tư, Mathura và Sarnath là những nơi mà Độc 
Tử Bộ thịnh hành. Theo ngài Nghĩa Tịnh, Độc Tử Bộ rất nổi tiếng tại Lata và Sindhu, 
thuộc vùng Tây Ấn Độ. Họ cũng rất hưng thịnh trong vùng Ma Kiệt Đà, cũng như các 
vùng Nam và Đông Ấn— The Vatsiputriyas was founded by Vatfsiputra In around 280 
B.C. They were the branches of the Sthavira and their original home wa Avanti. Because 
of this, they were also called Avantakas or Avantikas. The Vatsiputriyas based on the 
Vinaya, but their Vinaya was different from that of the Sarvastivadins` (Sariputra”s 
Abhidharma). The Vatsiputriyas was the sub-sect of the Sammitiyas. Like the followers 
of the Abhidharma, believed 1n a stage, between the first and second trance of the 
Sautrantikas, where vitarka, the first application of thoupht, disappears, but a vicara, or 
continued reflection, remains. Like the Mahisasaka, they believed In the five factors of 
the Noble Path. It is said that during the reign of Harsha, this school was patronized by his 
sister Rajasrit (the sister of Harsavardhana entered the Sangha of the nuns of the 
Vatsiputriyas). From the two 1nscriptions dated the second and fourth centuries A.D., It 1s 
clear that Mathura and Sarnath were the places where the school became very promineIt. 
I-Ching mentions that the Vatsiputriyas became very prominent in Lata and Sindhu In 
Western India and they were also flourished in Magadha and In southern and eastern 
India. 

Sự phân chia giữa Độc Tử Bộ và Thượng Tọa Bộ— The split between Vafsiputriyas and 
Šthaviras: Sự phân chia giữa Độc Tử Bộ và Thượng Tọa Bộ liên quan đến vấn đề hiện 
hữu của cá thể hay “cái tôi”. Lúc mới thành lập, những người theo thuyết “hữu ngã” được 
gọi là Độc Tử Bộ, theo tên người sáng lập ra bộ phái nầy. Về sau, họ lại được biết đến 
với tên Trụ Tử Bộ hay Chánh Lượng Bộ. Mặc dù giáo lý của họ không hoàn toàn đúng 
theo giáo lý của Đức Phật, nhưng có lúc họ vẫn lôi cuốn được đông đảo người theo. Theo 
ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 có hơn 66.000 tỳ kheo tu theo bộ phái nầy trong tổng 
số 254.000 tăng sĩ trên toàn cõi Ấn Độ thời đó—The split between Vatsiputriyas and 
Sthaviras concerned the question of “Pudgala” or “Person”. At the beginning of their 
history, the “Perosnalists” were called Vatsiputriyas, after their founder, whereas later on 
they were better known as the Sammitiyas. Although their doctrines were not completely 
orthodox, they were at times strong In numbers. In the seventh century, Hsuan-Tsang 
counted 66,000 Personalist monks out of a total of 254,000 monks in the whole of India. 
Giáo thuyết chính và sự thừa nhận thẩm quyền kinh điển Phật giáo của Độc Tử Bộ— 
Main doctrime and the acceptance oƑ the quthority oƒ the Buddhist scriptures oƒ the 
Wafsipufriyas: 


1) 


3529 


x% 


Giáo điều cơ bản của triết học Phật giáo cho rằng “tự Ngã” của con người chỉ là một 
biểu hiện sai lầm, và không nên để ý niệm về “Tự Ngã” xen vào trong ý niệm về thực 
tại như vốn có dù dưới bất cứ hình thức nào. Trái lại, những người theo Độc Tử Bộ vốn là 
một bộ phái của Chánh Lượng Bộ (Sammitiya), nổi lên trong số các bộ phái Phật giáo thì 
lại tin vào thuyết “một thực thể vĩnh cửu trong một con người” (pudgala), và quả quyết 
rằng nếu không có pudgala thì cũng không có sự tái sinh. Thế Thân trong cuốn A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá Luận đã cố tìm cách bắt chẹt quan điểm nây. Theo Độc Tử Bộ thì “'pudgala' 
không đồng nhất, cũng không khác biệt với ngũ uẩn. Cũng giống như Hữu Bộ, họ cho 
rằng một A La Hán vẫn có thể bị thối chuyển, và người ngoại đạo cũng có thể đạt đến 
quyền lực siêu nhiên. Cũng giống như Chánh Lượng Bộ, họ cho rằng chư Thiên không 
thể có cuộc sống phạm hạnh. Họ cũng tin là có thân trung ấm—It is a fundamental 
dogma of Buddhist philosophy that personality 1s a token of falsehood and that no idea of 
“self”, in whichever form 1t might appear, ought to have a place in the conception of 
reality as 1t actually 1s. In the contrary, the personalists believed in “the permanent 
substance of an Individual.* This school took 1ts stand on passages In sacred texts which 
confain the word “pudgala” and contended that, without the existence of such a pudgala, 
rebirth could not be contemplated. Vasubandhu in his Abhidharma-kosa tried, in a special 
chapter at the end of the book, to refute this view. The pudgala, according to 
Vatsiputriyas, was neither the same as nor different from the skandhas. Like the 
Sarvastivadins, they believed that an Arhat could fall and that heretics could also attain 
miraculous powers. À god, according to their sub-sect, the Sammifiyas, could not practIise 
the holy life. They also believed In antara-bhava. 

Những người “Hữu Ngã” cho rằng chính Đức Phật đã phát biểu những lời phù hợp với 
những giải thích của thuyết hữu ngã —The Personalists believed the Buddha himself, 
when he recalls his former lives, expresses himself in words which lend themselves to a 
Personalist construcfIion: 

Chính Đức Phật đã phát biểu những lời phù hợp với những giải thích của thuyết hữu ngã 
khi Ngài nói: “Trong quá khứ Tôn Sư Diệu Nhãn chính là Ta.” Vì rằng qua một đời khác 
thì mọi yếu tố tâm sinh lý (sắc tâm) đều đã thay đổi, chỉ có cái ngã thể mới có thể chứng 
minh được Đức Phật và Diệu Nhãn là một. Cũng vậy, khi Đức Thế Tôn bảo “trong quá 
khứ Ta đã từng hiện thân như thế”, từ 'Ta' đó chỉ có thể là 'ngã'. Như vậy đối với Độc 
Tử Bộ, sự luân hồi xem ra khó lý giải nếu không có “ngã thể”. Khi cái chết đến, cuộc 
sống chấm dứt cùng với tất cả những pháp cấu thành một cá nhân, do những thứ nầy 
không thể chuyển sang đời kế tiếp. Nhưng ngã thể thì có thể vì nó không chấm dứt. Nó 
luân chuyển hiện hữu theo nghĩa từ bỏ những cái uẩn cũ để thủ lấy những cái mới. Như 
Đức Phật đã nói: “Ta từ bỏ thân nầy và tiếp nhận hiện thân khác.” Nếu không có ngã thể 
thì cái gì luân hồi đây? —The Buddha himself, when he recalls his former lives, 
expresses himself in words which lend themselves to a Personalist construction. “In the 
past, the sage Sunetra existed, and that Sunetra was I.” Since all the psycho-physical 
elements have changed, 1t can only be the “person' himself who makes the Buddha abd 
Sunetra Identical. Similarly, when the Buddha says: “In the past, I have had such a body”, 
the word “I” can refer only to the Person. Thus, to the Vatsiputriyas, transmigration 
sêmed Inconceivable without a Person. Ôn the occasion of death, life ceases, and with 1t 
all the other constituents of an individual, which therefore cannot move on 1nto the next 


ii) 


3530 


le. But the Person can, because he does not cease. He wanders from exIstence to 
existence in the sense that he gives up the old skandhas and takes up, or acquires, new 
ones. As the Buddha had said “He reJects one body and takes up another”. If there 1s no 
Person, who then transmigrates? 

Những người theo chủ thuyết “hữu ngã” đã thách thức quan điểm “vô ngã”, cho rằng bên 
cạnh các pháp “vô ngã” vẫn có một cái “ngã” phải xem xét đến. Những người theo 
trường phái nầy dẫn chứng nhiều phần đáng tin cậy trong kinh điển để hậu thuẫn cho 
quan điểm của họ. Chẳng hạn như họ thích trích dẫn câu nầy: “Có một người, khi sanh ra 
trên thế giới nầy là sanh ra vì phúc lợi của nhiều người. Người đó là ai? Chính là Như 
Lai.” Dù khi nói những lời nầy, Đức Phật chỉ tùy thuận mà sử dụng ngôn ngữ cho thích 
hợp với sự mê muội của chúng sanh, những người hữu ngã vẫn cho rằng họ luôn tuân thủ 
những lời Phật dạy. Họ tin rằng “Tự ngã” là một thực tại theo nghĩa tuyệt đối. Chính “Tự 
ngã” là yếu tố chung, là sự nối kết cho những tiến trình nối tiếp nhau xãy ra cho một cá 
nhân trải qua nhiều đời sống, để cuối cùng đạt đến Phật quả—The Personalists 
challenged the idea of “no-self” and claimed that in addition to the Imperosnal dharmas 
there 1s still a Person to be reckoned with. They could adduce much scriptural authorIty to 
support their views. They were, for Instance, fond of quoting the remark: “One person, 
when He 1s born In the world, 1s born for the welfare of the many. Who 1s that one 
person? He 1s the Tathagata.” Though the Buddha only conformed to the linguistic usage 
{o save Ipnorant beings, the personalists claimed that they sticked to the original 
teachings of the Buddha. They believed that the Person 1s a reality In the ultimate sense, 
which provides a common factor or link for the the successIVe processes OCCuring 1n a 
self-identical individual, over many lives, up to the Buddha-phala (Buddhahood). 

Độc Tử Bộ (phái Hữu Ngã) cũng thừa nhận thẩm quyền của các kinh điển Phật giáo, dù 
họ có quan điểm riêng của họ về cái gì là tự thể của Phật thuyết. Thánh điển của họ có 
lẽ được tụng đọc bằng phương ngữ bình dân. Tổ chức tự viện của họ cũng tương tự như 
các bộ phái khác, chỉ khác vài chi tiết nhỏ trong y áo và tập quán. Về số lượng, có lẽ họ 
đã từng là thành phần đông đảo trong cộng đồng Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 7, ngài 
Huyễn Trang đã tính có đến 66.000 Tăng sĩ thuộc bộ phái nầy trên tổng số khoảng 
254.000 Tăng sĩ trên toàn lục địa Ấn Độ ——The Personalists themselves acknowledged 
the authority of the Buddhist scriptures, although they had their ơn ideas about what 
constituted the “Buddha-word”. Their canon probably recited in Apabhramsa. TheIr 
monastic organization was similar to that of other schools, with Just a few minor 
differences In dressing and customs. Numerically they sêmed to have formed a 
substantial portion of the Buddhist commumity. In the seventh century, Hsuan-Tsang 
counts 66,000 Personalist monks out of a total of 254,000 monks In the whole of India. 
Theo Độc Tử Bộ thì Kinh Gánh Nặng có một tầm rất quan trọng đối với họ. Trong kinh 
Đức Phật dạy: “Ta sẽ giảng cho các ông về gánh nặng, sự mang nó, sự cất bỏ nó, và 
người mang nó. Năm uẩn chấp thủ là gánh nặng. Khát ái cất nó lên. Diệt khát ái là cất 
bỏ nó.” Độc Tử Bộ rất quan tâm đến việc định nghĩa mối quan hệ giữa “Tự ngã” và các 
uẩn theo cách làm sao cho không mâu thuẫn với những nguyên tắc chủ yếu trong giáo lý 
của Đức Phật. Họ tin rằng “Tự ngã” không giống với các uẩn, không nằm trong các uẩn, 
mà cũng không nằm ngoài các uẩn. Độc Tử Bộ khẳng định một cách hợp lý rằng ở đây 
ngã thể được phân biệt với năm uẩn. Bởi vì nếu ngã thể và các uẩn là một thì gánh nặng 


35331 


tự gánh lấy nó, đó là điều phi lý. Độc Tử Bộ cho rằng “Tự ngã” không thể diễn đạt được 
bằng lời, và cũng không thể định nghĩa được dù ở bất cứ khía cạnh nào. “Tự ngã” chân 
thật và siêu việt của một người quả là tinh tế đến độ chỉ có chư Phật mới có thể nhìn 
thấy được —According to the Vatsiputriyas, the Burden Sutra is extremely imporfant to 
them. In the sutra, the Buddha taught: “I will teach you the burden, 1fs taking up, 1s layIng 
dơn, and the bearer of the burden. The five skandhas of grasping are the burden. Craving 
takes up the burden. The renunciation of craving lays 1t down.” The Vatsiputriyas took 
øreat care to define the relation of the Person to the skandhas In such a way as not fo 
contradict the essential principles of the Buddha'”s teaching. They believed that the 
Person 1s neither identical with the skandhas, nor 1s he 1n the skandhas, nor outside them. 
The Vatsiputriyas reasonably claimed that here the Person was clearly distinguished from 
the five skandhas. For, 1f Person and skandhas were Identical, the the burden would carry 
Ifself, which 1s nonsense. The Vatsiputriyas believed that the “Person” is Ineffable, 
indefinable in every aspect whatsoever. À mans true, transcendental Self is indeed so 
subtle that only the Buddhas can see It. 

(11)Pháp Thượng Bộ—Dharmotffariya: Tên của một bộ phái Phật giáo xuất phát từ phái 
Độc Tử Bộ, được thành lập khoảng năm 100 trước Tây Lịch—Name of a Buddhist Sect, 
oripinated from the Vatsiputriya, which was organized around 100 B.C—See Chánh 
Lượng Bộ. 

(12)Hiêền Trụ Bộ— Bhadrayaniya: Tên của một bộ phái Phật giáo xuất phát từ phái Độc Tử 
Bộ, được thành lập khoảng năm 100 trước Tây Lịch—Name of a Buddhist Sect, 
Originated from the Vatsiputriya, which was organized around 100 B.C—See Độc Tử Bộ. 

(13)Mật Lâm Sơn Bộ (Lục Thành Bộ): ŠSannagarikah (skt)—Một trong hai mươi tông phái 
Tiểu Thừa, có quan hệ với Độc Tử Bộ. Nhóm các trường phái bao gồm Độc Tử Bộ, Pháp 
Thượng Bộ, Hiền trụ Bộ, Mật Lâm Sơn Bộ, và Chánh Lượng Bộ—One of the twenty 
Hinayana sects, connected with Vatsiputtriya. The group of schools comprised mainly the 
Vatsiputriyas, Dharmmuttariyas, Bhadrayanikas, Sannagarikah (Channagarikas), and 
Sammitiyas—See Độc Tử Bộ. 

(14)Tuyết Sơn Bộ— Hainavafas: Haimavatah (sk)—Ê Ma Bộ Đa Bộ. 

I) Theo Phân Biệt Minh Bồ Tát và Tỳ Ni Đa Đề Bà thì trường phái Tuyết Sơn Bộ là một 
nhánh của Đại Chúng Bộ, trong khi Thế Hữu lại cho rằng giáo thuyết chính của bộ phái 
nầy giống với giáo thuyết của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Thế Hữu thêm rằng Nguyên 
Thủy Thượng Tọa Bộ đã đổi tên thành Tuyết Sơn Bộ. Tuy nhiên, theo Biên Niên Sử của 
Tích Lan, Tuyết Sơn Bộ được kể như là một trong những bộ phái sau nầy, xuất hiện sau 
thời kỳ của 18 bộ phái. Về giáo lý, bộ phái nầy có những mâu thuẫn với Thượng Tọa Bộ, 
nhưng lại có những giáo lý gần giống như giáo lý của Đại Chúng Bộ. Dường như bộ phái 
nầy được chia nhánh từ Nhất Thiết Hữu Bộ hay Thượng Tọa Bộ, nhưng về mặt giáo lý 
thì lại nghiêng về Đại Chúng Bộ hơn là Nhất Thiết Hữu Bộ—According to Bhavya and 
Vinitadeva, the Haimavatas was a branch of the Mahasanghikas, while Vasumitra 
believed that the principal doctrinnes of this school were the same as those of the 
Sarvasftivadins. He added that the original Sthaviravadins changed Its name to Haimavata. 
In the Ceylonese Chromicles, however, the Haimavatas were counted as one of the later 
sec(s, which came Into existence some time after the appearance of the first eighteen 
schools. Doctrinally speaking, Ifs doctrines had some conflicting statements with the 


35532 


Sthaviravadins, but it had some doctrines that were similiar to those of the 
Mahasanghikas, It seems that this school might have branched out of the Sarvastivadins 
or Sthaviravadins, but doctrinally 1t was inclined more towards the Mahasanghikas than 
towards the Sarvastivadins. 

2) Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ê Ma Bộ Đa Bộ là một trong năm chi 
phái của Đại Chúng Bộ. Trường phái Tuyết Sơn, một trong năm phân chi của Đại Chúng 
Bộ. Qua tên gọi chúng ta có thể biết bộ phái nầy ban đầu hoạt động tại vùng Tuyết Sơn. 
Trong cuốn sách nói về mười tám bộ phái, Vasumitra đã gọi Tuyết Sơn Bộ là thừa kế 
của Thượng Tọa Bộ, nhưng một số học giả khác thì lại cho rằng phái nầy là một nhánh 
của Đại Chúng Bộ. Cũng giống như Nhất Thiết Hữu Bộ, phái nầy cho rằng Bồ Tát không 
có địa vị gì cao trọng đặc biệt, nhưng khác với Hữu Bộ ở chỗ họ cho rằng chư Thiên và 
quỷ thần không thể có cuộc sống phạm hạnh (brahmacharya), và những người ngoại đạo 
không thể có được quyển lực siêu nhiên—According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Haimavatah 1s a school of the snow mountains, a 
schismatic philosophical school, one of the five subdivisions of the Mahasanghikah. The 
Himalaya School, one of the five divisions of the Mahasanghikah. The very name 
suggests that the Haimavatah school was originally located in the Himalayan reglIons. 
Vasumitra, in his book on the Eighteen Sects, calls the Haimavatas the Inheritors of the 
Sthaviravadins, but other scholars consider this school as a branch of the Mahasanghikas. 
Like the Sarvasivadins, the Haimavatas believed that the Bodhisattvas had no special 
eminence, but unlike them, they said that the gods could not live the holy lie of 
brahmacharya and that heretics could not have miraculous powers. 


Phật Ngôn: 


Chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục dục tình không còn bị 
thất bại trở lại, huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ 
được—No one surpasses the one whose conquest 1s not turned into defeat again. By what 
track can you lead him? The Awakened, the all perceiving, the trackless? (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 179). 


Người dứt hết trói buộc, ái dục còn khó cám dỗ được họ, huống Phật trí mênh mông không 
dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được ư?—T]t is difficult to seduce the one that has 
eradicated all cravings and desires. By which way can you seduce him? The trackless Buddha 
Of infinite range (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 180). 


Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, như tên ky mã đã điều luyện được ngựa lành, 
nên không còn phiền não ngã mạn và được các hàng nhơn thiên kính mộ—The gods even 
pay homage to Arhats whose senses are subdued, like steeds well-trained by a charioteer, 
those whose pride and afflictions are destroyed (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 94). 


3533 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI LĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-FIVE 


Tông Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools 


Phân I: Tổng quan về Những Tông Phái Chính trong Phật Giáo— Part Ï: An overview oƒ 
Mayor Sects in Buddhism 

(I_ Các tông phái Phật giáo— Buddhist Sects. 

(H) Tông phái Phật giáo tại Ấn Độ—Buddhist Sects in India. 

(HI)Tông phái Phật giáo tại Trung Hoa—Buddhist schools in Chỉna. 

(IV)Six Mahayana schools in Japan— Sáu Tông Phái Nhật Bản. 

(V) Tông phái Phật giáo tại Việt Nam— Buddhist Sects in Vietnam. 


Phần II: Chỉ Tiết về Những Tông Phái Chính trong Phật Giáo— Part I: Details oƒ Major 
Secfs in Buddhism 

(l Câu Xá Tông— Kosa Secf 

(H) Chân Ngôn Tông— The Mantrayana—See Mật Tông (A) 

(HH) Du Già Tông— Yogacara or Vịnanavada (skt) 

(IV) Duy Thức Tông— VỤnanavada (skt) 

(V) Địa Luận Tông— School oƑ Treatfise on the Bhumis 

(VI) Hoa Nghiêm Tông—Ha-Yen Sectf 

(VH) Luật Tông— Te Vinaya school— Vnayisme (skt) 

(VI) Mật Tông— Esoteric school— Secret teachings— Vajrayana (skt) 

(VIHHI-A) Chân Ngôn Tông— The Manfrayana 

(VIH-B) Câu Sinh Khởi Thừa— Sahajayana (skt) 

(VIH-C) Kim Cang Thừa— Vajrayana Buddhism— Diamond Vehicle 

(IX) Nhiếp Luận Tông—Samparigraha (skf) 

(X) Niết Bàn Tông— Nirvana school 

(XI) Pháp Hoa Tông—Lotus Secf 

(XH) Pháp Tướng Tông— Dharmalaksana (skf) 

(XIH) Tam Luận Tông— Trung Luận Tông— The Middle View School— The Madhyamaka 

(XIV) Tam Luận tông Ấn Độ——Madhyamika School in India 

(XV) Tam Luận Tông Trung Hoa— Madhyamika School in Chỉna 

(XVI) Tam Luận Tông Nhật Bản—.Japanese Madhyamika Buddhism 

(XVHI) Thành Thực Tông— The Satyasiddhi School 

(XVIH) Thiên Thai Tông (Pháp Hoa Tông)— T”ten-T"ai School 

(XIX) Thiền Tông— The Zen Sect 

(XX) Tịnh Độ Tông— Sukhavdfi (skt) 

(XXI) Tứ Luận Tông— Four-Sastra Secf 


3534 


Œ) 


Ũ 


2) 


3) 


3) 


4) 


5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


3535 


Phần I: Tổng quan về Những Tông Phái Chính trong Phật Giáo 
Part I: An overview 0ƒ Major Sects in Buddhisrn 


Các tông phái Phật giáo— Buddhist Seets: Phật giáo có rất nhiều tông phái, sau đây là 
một số tông phái điển hình—Buddhism has many sects. The followings are typical sects 
in Buddhism: 

Câu Xá Tông—Kosa sect: Giáo điển Vi Diệu hay Câu Xá Tông dựa trên Vi Diệu Câu 
Xá Luận—Abhidharma sect based on the Abhidharma-kosa-sastra Câu Xá Luận). 

Chân Ngôn Tông—True-Word Sect: Các giáo lý và phương pháp tu tập của tông phái 
Phật giáo nầy dựa trên ba phương thức quán tưởng: mạn đà la, mật chú, và thủ ấn—The 
doctrine and practices of this sect of Buddhism based on three meditational devices: the 
mandala, the mantra, and the mudra. 

Địa Luận Tông—Dasabhumika sect: Giáo điển dựa vào Thập Địa Luận của Ngài Thế 
Thân Bồ Tát, được Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang Hoa ngữ năm 508 sau Tây Lịch, được 
Tông Hoa Nghiêm hấp thụ và biến thành giáo điển của mình—Based on Vasubandhu'ˆs 
work (ten stages of the bodhisattva”s path to Buddhahood), which was translated Into 
Chinese by Bodhiruci in 508 A.D., absorbed by the Avatamsaka School. 

Hoa Nghiêm Tông——Avatamsaka sect: Giáo điển dựa vào Kinh Hoa Nghiêm, được dịch 
sang Hoa ngữ năm 418.—Based on the Buddha-Avatamsaka sutra, or Gandha-vyuha, 
translated into Chinese in 418 

Luật Tông—Discipline sect: Giáo điển dựa trên Luật Tạng—Vinaya or Discipline sect, 
based on the Vinaya-pitaka. 

Mật Tông——Vajrayana (skt): Esoteric school——Secret teachings. 

Nhiếp Luận Tông——Mahayan-samparigraha sect: Giáo điển dựa vào bộ Nhiếp Đại Thừa 
Luận của Ngài Vô Trước Bồ Tát, được Paramartha dịch sang Hoa ngữ năm 563 sau Tây 
Lịch, sau được hấp bởi Tông Hoa Nghiêm——Later absorbed by Avatamsaka sect (Hoa 
Nghiêm), based on the Mahayana-samparigraha sastra by Asanga, translated by 
Paramartha In 563 A.D., subsequently absorbed by the Avatamsaka sect. 

Niết Bàn Tông—Nirvana sect: Thiên Thai—Giáo điển dựa vào Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
được Dharmaraksa dịch sang Hoa ngữ năm 423 sau Tây Lịch, sau nầy sáp nhập với Tông 
Thiên Thai vì hai tông phái nầy có nhiều chỗ tương đổng—Based on the 
Mahaparinirvana-sastra (Đại Bát Niết Bàn), which was translated into Chinese by 
Dharmaraksa 1n 423 A.D.; later incorporated in T”ien-T”a1, with which 1t had in common. 
Pháp Tướng Tông—Dharmalaksana sect: Giáo điển Du Già Sư Địa Luận, sau khi Ngài 
Huyền Trang trở về từ Ấn Độ với bản dịch bộ luận nầy——Established after the return of 
Hsuan-tsang from India and his translation of the Important Yogacarya works. 

Tam Luận Tông—Three-Sastra Sect: Giáo điển dựa trên Trung Quán Luận và Thập Nhị 
Môn Luận của Ngài Long Thọ, cũng như Bách Luận của Ngài Aryadeva—Based on the 
Madhyamika-sastra (Trung Quán Luận) and Dvadasa-nikaya-sastra of Nagarjuna, and 
Sata-sastra of Aryadeva. 


3536 


10) Thành Thật Tông—Satyasiddhi sect: Giáo điển dựa trên Thành Thật Luận—Based on 
the Satyasiddhi-sastra (Thành Thật Luận). 

11) Thiên Thai Tông—Saddharma-pundarika sect: Giáo điển dựa trên bộ Kinh Pháp Hoa. 
Đây là sự hoàn thành của trường phái Trung Quán—Based on the Saddharma-pundarika 
sastra or the Lotus of the Good Law. It 1s a consummation of the Madhyamika tradition 
(Trung Quán Luận). 

12) Thiển Tông—Dhyana sect: Sơ Tổ Trung Hoa là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhưng Thiển Tông 
Trung Quốc đã có từ trước khi Ngài đến Trung Quốc—Meditative or Intuitive sect. Its 
first patriarch in China was Bodhidharma, but 1t existed before he came to China. 

13) Tịnh Độ Tông—Pure Land sect: Giáo thuyết dựa trên niềm tin Đức Phật A Di Đà trong 
cối Tây Phương Cực Lạc ——Sukhavati sect (salvation through faith in Amitabha Into 
Western Paradise). 


(II) Tông phái Phật giáo tại Ấn Độ— Buddhist Sects in India: 

l) Câu Xá Tông—Kosa sect: Giáo điển Vi Diệu hay Câu Xá Tông dựa trên Vi Diệu Câu 
Xá Luận—Abhidharma sect based on the Abhidharma-kosa-sastra Câu Xá Luận). 

2) Chân Ngôn Tông—True-Word Sect: Các giáo lý và phương pháp tu tập của tông phái 
Phật giáo nầy dựa trên ba phương thức quán tưởng: mạn đà la, mật chú, và thủ ấn—The 
doctrine and practices of this sect of Buddhism based on three meditational devices: the 
mandala, the mantra, and the mudra. 

3) Địa Luận Tông—Dasabhumika sect: Giáo điển dựa vào Thập Địa Luận của Ngài Thế 
Thân Bồ Tát, được Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang Hoa ngữ năm 508 sau Tây Lịch, được 
Tông Hoa Nghiêm hấp thụ và biến thành giáo điển của mình —Based on Vasubandhuˆs 
work (ten stages of the bodhisattva's path to Buddhahood), whích was translated Into 
Chinese by Bodhiruci in 508 A.D., absorbed by the Avatamsaka School. 

3) Luật Tông—Discipline sect: Giáo điển dựa trên Luật Tạng—Vinaya or Discipline sect, 
based on the Vinaya-pitaka. 

4) Mật Tông——Vajrayana (skt): Esoteric school——Secret teachings. 

5) Nhiếp Luận Tông——Mahayan-samparigraha sect: Giáo điển dựa vào bộ Nhiếp Đại Thừa 
Luận của Ngài Vô Trước Bồ Tát, được Paramartha dịch sang Hoa ngữ năm 563 sau Tây 
Lịch, sau được hấp bởi Tông Hoa Nghiêm——Later absorbed by Avatamsaka sect (Hoa 
Nghiêm), based on the Mahayana-samparigraha sastra by Asanga, translated by 
Paramartha In 563 A.D., subsequently absorbed by the Avatamsaka sect. 

6)_ Niết Bàn Tông—Nirvana sect: Thiên Thai—Giáo điển dựa vào Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
được Dharmaraksa dịch sang Hoa ngữ năm 423 sau Tây Lịch, sau nầy sáp nhập với Tông 
Thiên Thai vì hai tông phái nầy có nhiều chỗ tương đồng—Based on the 
Mahaparinirvana-sastra (Đại Bát Niết Bàn), which was translated into Chinese by 
Dharmaraksa 1n 423 A.D.; later incorporated in T”ien-T”a1, with which 1t had in common. 

7) Pháp Tướng Tông—Dharmalaksana sect: Giáo điển Du Già Sư Địa Luận, sau khi Ngài 
Huyễn Trang trở về từ Ấn Độ với bản dịch bộ luận nầy——Established after the return of 
Hsuan-tsang from India and his translation of the Important Yogacarya works. 

8) Tam Luận Tông —Three-Sastra Sect: Giáo điển dựa trên Trung Quán Luận và Thập Nhị 
Môn Luận của Ngài Long Thọ, cũng như Bách Luận của Ngài Aryadeva—Based on the 





3) 


3537 


Madhyamika-sastra (Trung Quán Luận) and Dvadasa-nikaya-sastra of NagarJuna, and 
Safa-sastra of Aryadeva. 

Thành Thật Tông —Satyasiddhi sect: Giáo điển dựa trên Thành Thật Luận—Based on 
the Satyasiddhi-sastra (Thành Thật Luận). 


10) Thiền Tông—Dhyana sect: Ma Ha Ca Diếp được coi như sơ tổ dòng thiền Ấn Độ từ câu 


chuyện “Truyền Tâm Ấn” về Ma Ha Ca Diếp mỉm cười khi Đức Phật đưa lên nhành kim 
hoa. Người ta nói Ma Ha Ca Diếp đắc quả A La Hán chỉ sau tám ngày theo Phật. Sơ Tổ 
dòng Thiển ở Trung Hoa là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhưng Thiển Tông Trung Quốc đã có từ 
trước khi Ngài đến Trung Quốc —Mahakasyapa was regarded as the First Patriarch from 
the story of the “transmission” of the Mind-seal when the Buddha held up a golden flower 
and Maha-Kasyapa smiled. Maha-Kasyapa 1s said to have become an Arhat after being 
with the Buddha for eight days. Meditative or Intuitive sect. Its first patriarch in China 
was Bodhidharma, but 1t exIsted before he came to China. 


(HI)Tông phái Phật giáo tại Trung Hoa— Buddhist schools in Chỉng: 
(A) Sáu Tông phái Đại Thừa của Trung Hoa—Six Mahayana schools in Chỉng: 


Ù 


2) 
3) 


nh 


5) 


6) 


Tam Luận Tông: Giáo thuyết Tam Luận Tông dựa theo Tam Luận—The Three-Sastra 
Sect, based on the Madhyamika-Sastra. 

Pháp Tướng Tông: Dharmalaksana Sect. 

Hoa Nghiêm Tông: Giáo thuyết Hoa Nghiêm Tông dựa trên bộ Kinh Hoa Nghiêm— 
Avatamsaka Sect, based on the Buddha-Avatamsaka-Sutra. 

Luật Tông: Giáo thuyết Luật Tông dựa trên bộ Luật Tạng—Vinaya or Discipline Sect, 
based on the Vinaya-PItaka. 

Thành Thật Tông: Giáo thuyết Thành Thật Tông dựa trên bộ Thành Thật Luận— 
Satyasiddhi Sect, based on the Satyasiddhi Sastra. 

Câu Xá Tông: Giáo thuyết Câu Xá Tông dựa trên bộ Câu Xá Luận —Abhidharma-Kosa 
Sect, based on the Abhidharma-Kosa Sastra. 


(B) Ngũ Đại Tông Phái Trung Hoa—Five great Buddhist schools ín Chỉna: Năm tông phái 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


lớn ở Trung Hoa. 

Trường phái giáo thuyết: The Teaching school. 
Trường phái Luật: The Vinaya school. 

Thiễn tông: The Zen school. 

Mật tông: The Secret school. 

Tịnh Độ tông: The Pure Land school. 


(IV)Six Mahayana schools in Japan— Sáu Tông Phái Nhật Bản: Lục Tông Đại Thừa Nhật 


Ù 


2) 
3) 


4) 


Bản. 

Tam Luận Tông: Giáo thuyết Tam Luận Tông dựa theo Tam Luận—The Three-Sastra 
Sect, based on the Madhyamika-Sastra. 

Pháp Tướng Tông: Dharmalaksana Sect. 

Hoa Nghiêm Tông: Giáo thuyết Hoa Nghiêm Tông dựa trên bộ Kinh Hoa Nghiêm— 
Avatamsaka Sect, based on the Buddha-Avatamsaka-Sutra. 

Luật Tông: Giáo thuyết Luật Tông dựa trên bộ Luật Tạng—Vinaya or Discipline Sect, 
based on the Vinaya-Pitaka. 


5) 
6) 


3538 


Thiên Thai Tông: The T”1en-T”ai Sect or Tendai Sect. 
Chân Ngôn Tông: The Shingon Sect. 


(V) Tông phái Phật giáo tại Việt Nau=— Buddhist Sects in Vietnam: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


+ 


Œ) 
Ù 


Khất Sĩ: The Mendicant School. 

Mật tông: The Secret school. 

Nam tông: Theravada school. 

Thiễn tông: The Zen school. 

Tịnh Độ tông: The Pure Land school. 
See Phật Giáo Việt Nam In Chapter 188. 


Phần II: Chỉ Tiết về Những Tông Phái Chính trong Phật Giáo 
Part I: Defatls oƒ Major Sects in Buddhism 


(D Câu Xá Tông 
Kosa Secf 


Đại cương về Câu Xá Tông—An overivew oƒ the Pitaka School: 

“Abhidharma-Kosa” (A Tỳ Đạt Ma Câu Xá) là từ Phạn ngữ có nghĩa là “Tạng Vi Diệu 
Pháp,” một trong những tác phẩm Phật giáo quan trọng, được Ngài Thế Thân viết trước 
khi Ngài chuyển qua Đại Thừa. Kho báu A Tỳ Đạt Ma, phản ảnh việc chuyển từ Tiểu 
Thừa (Hinayana) sang Đại Thừa (Mahayana). Ngài Thế Thân soạn bộ luận này tại 
Kashmir vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Bản gốc thường được tin rằng đã được 
viết theo hệ thống triết lý của trường phái Tỳ Bà Sa, nhưng luận luận tạng của Ngài Thế 
Thân, những bài phê bình những yếu tố chính của bản gốc thì từ bối cảnh của trường phái 
đối nghịch là Kinh Lượng Bộ. Đây là một bộ luận hàm súc bàn luận về giáo thuyết Tiểu 
Thừa. Bộ luận bao gồm những phân tích chi tiết về nghiệp thức của con người liên hệ với 
môi trường chung quanh, cũng như sự chuyển hóa xảy ra trong tiến trình thiển tập. Học 
thuyết A Tỳ Đạt Ma Câu Xá góp phần phát triển giáo thuyết của trường phái Du Già về 
sau này. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận đã được ngài Huyền Trang dịch sang tiếng Hoa vào 
khoảng những năm 651 và 654—A Sanskrit term for “Ireasury of Higher Doctrine,” one 
of the most Important works of Buddhist scholasticism prlor to his conversion to 
Mahayana. Treasure chamber of the Abhidharma which reflects the transition from the 
Hinayana to the Mahayana, composed by Vasubandhu In Kashmrr In the fifth century 
A.D. The root text 1s commonly believed to have been written in accordance with the 
philosophical system of the Vaibhasika school (based on the philosophical system of the 
scholastic treatise Mahavibhasa), but his commentary on the text, the Abhidharma-Kosa- 
Bhasya, critiques some key elements of the root text from the perspective of the rival 
Saufrantika school. This comprehensive treatise discusses the doctrine of Hinayana. This 
texts includes detailed analysis of the action of human consciousness In 1ts relationshIp to 
the environment as well as transformations that occur in the process of medifation 


2) 


3539 


practice. Its doctrines would later contribute to the development of the theorles of the 
Yogacara School. The Treatise of Abhidharmakusa was translated Iinto Chinese between 
651 and 654 by Hsuan-Tsang. 

Tông Câu Xá là tên gọi của tông phái là một danh từ giản lược của Phạn ngữ A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá, là nhan để của một tác phẩm của Thế Thân viết về chủ thuyết duy thực và 
có thể dịch là “Câu chuyện của Pháp Tối Thượng.” Đại triết gia Thế Thân sanh tại Bạch 
Sa Ngõa, thuộc xứ Kiện Đà La, xuất gia theo Hữu Bộ. Ông âm thầm đến Ca Thấp Di La 
để học triết học A Tỳ Đàm. Khi trở về cố hương, ông viết A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận 
(Abhidharma-kosa-sastra) hiện vẫn còn 60 quyển Hán dịch. Bản văn Phạn ngữ đã thất 
lạc, nhưng may mắn chúng ta vẫn còn một bản chú giải do Yasomitra viết với nhan để là 
A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận. Nhờ bản chú giải nầy mà cố Giáo Sư Louis De La 
Vallée-Poussin ở Bỉ đã dễ dàng trong việc tái lập bản văn thất lạc và được kiện toàn bởi 
Rahula Sankrityayana người Tích Lan. Mỗi yếu tố trong vũ trụ được Thế Thân giải nghĩa 
chỉ li trong Luận Câu Xá của ông. Danh từ quan trọng của tông nầy là “học thuyết về tất 
cả đều hiện hữu,'` khẳng định mọi hiện hữu, cả tâm và vật, cũng như không phải tâm và 
không phải vật. Tuy nhiên, điều nầy không phải để thừa nhận hiện hữu của ngã (atman), 
một bản ngã cá biệt hay một linh hồn hay nguyên lý phổ quát hay nguyên nhân đầu tiên. 
Chúng ta không biết Thế Thân có tiên đoán mọi nguy hiểm do sự thừa nhận có “Ngã, sẽ 
xãy ra hay không mà ông đã bỏ ra toàn chương chín để bác bỏ thuyết Hữu Ngã. Câu Xá 
tông dù chủ trương rằng tất cả các pháp đều thực hữu, hoàn toàn khác với duy thực luận 
ngây thơ thường tình, bởi vì theo lý thuyết của tông nầy, vạn hữu là những pháp bao gồm 
cả tâm và vật, tất cả cùng ở trên cước địa như nhau. Tông nây thừa nhận thực tại tính của 
mọi pháp nhưng lại chấp nhận thuyết không có tổn thể, không có thường hằng, không có 
phúc lạc ngoại trừ Niết Bàn. Hầu hết những trường phái A Tỳ Đàm có lẽ đã phát khởi 
sau cuộc kết tập của Vua A Dục (khoảng năm 240 trước Tây Lịch), bởi vì văn học A Tỳ 
Đàm gồm tất cả 7 bộ luận, lần đầu tiên được chấp nhận là một trong Tam tạng Kinh 
Điển (Tripitaka) trong cuộc kết tập nầy. Trong cuộc kết tập lần đầu và lần thứ hai chỉ có 
hai tạng (Kinh và Luật) —Name of the school 1s an abbreviation of Abhidharma-kosa, 
which 1s the tile of Vasubandhu”s work on realism and may be translated “he Story of 
the Hipher Dharma.” The great philosopher Vasubandhu was born in Purusapura 
(Peshawar) In Gandhara and receIved his ordination 1n the Sarvastivada School. He went 
to Kashmrr incognito to learn the Abhidharma philosophy. On his return home he wrote 
the Abhidharma-kosa-sastra which 1s preserved in sixty volumes of Chinese translation. 
The Sanskrit text 1s lost, but fortunately we have a commentary written by Yasomitra 
called the Abhidharma-kosa-vyakhya which has facilitated the restoration of the lost text 
undertaken by the late Professor Louis De La Vallée Poussin of Belgium and completed 
by Rahula Sankriyayana of Ceylon. All elements of the universe were minutely 
explained by Vasubandhu in his Abhidharma-kosa. The significant name of the School 
“all-things-exist-doctrine”` (sarva-asti-vada) affirms all existences, both material and 
mental, as well as that which 1s neither matter nor mind. This, however, does not mean to 
admit the existence of Self (atman), an Individual ego or soul or the universal principle or 
First Cause. Whether or not he anficipated the danger of being Involved in the admission 
of Self, Vasubandhu devoted the whole ninth chapter of his Abhidharma-kosa sastra to 
the refutation of the atman theory (see Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông). The Kosa 


3540 


School, though 1t states that all things exist, 1s quite different from general nạve 
materialism, because, according to 1s theory, all things are elemenfs (dharmas) which 
include mind as well as matter, all on an equal footing. It asserts the reality of all 
dharmas and yet 1t admits the theory of no substance, no duration and no bliss except 
Nirvana. Most of the Abhidharma schools probably arose after the Council of Asoka (240 
B.C.), because the Abhidharma literature, seven texts In all, was for the fÍirst time 
recognized as one of the Tripitaka (three baskets or collections) In this council. At the 
time of the first and the second councils there were only two Pitakas (Sutras and Vinaya). 


(H) Câu Xá Luận: A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận được ngài Thế Thân biên soạn, ngài 
Paramartha và Huyền Trang đời nhà Đường dịch sang Hoa ngữ. Phạn ngữ có nghĩa là 
“Cái giỏ Vi Diệu Pháp.” Đây là tạng thứ ba trong tam tạng kinh điển Phật giáo, chứa 
đựng những bài luận bàn thảo về những giáo lý chính yếu của đạo Phật. Luận Tạng bao 
gồm phần giải thích và biện luận kinh điển hay những lời Phật dạy. Luận Tạng đầu tiên 
được mọi người công nhận là của ngài Đại Ca Diếp, một đệ tử của Phật biên soạn, nhưng 
mãi về sau nầy mới hoàn thành. Luận Tạng tập trung chính yếu vào triết học và tâm lý 
học, thường được gọi tắt là Luận. Những lời giảng và phân tích về các hiện tượng tâm 
thần và tâm linh chứa đựng trong những thời thuyết pháp của Phật và các đệ tử của Ngài. 
Bộ Luận Tạng đã được dịch sang Hoa ngữ gồm ba phần: Đại Thừa Luận, Tiểu Thừa 
Luận, và Tống Nguyên Tục Nhập Tạng Chư Luận (960-1368 sau Tây Lịch). Đây cũng là 
cơ sở giáo lý chủ yếu của phái Nam Tông. Vi Diệu Pháp là tạng thứ ba trong Tam Tạng 
Kinh Điển Phật Giáo của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy. Mặc dù hầu hết các 
trường phái Phật giáo nguyên thủy đều có bộ luận tạng riêng của họ, nhưng chỉ có hai bộ 
còn đến ngày nay: 1) Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ A Tỳ Đạt Ma, còn bản Hoa ngữ và Tây 
Tạng; và 2) A Tỳ Đạt Ma Phật Giáo Nguyên Thủy, bản chữ Pali—Abhidharma-kosa- 
sastra, composed by Vasubandhu, translated into Chinese by Paramartha and Hsuan- 
Tsang during the T”ang dynasty. Abhidharma-kosa-sastra 1s a Sanskrit term for “Basket of 
Higher Doctrine,” or “Basket of Philosophical treatises of the Doctrine.” This 1s the third 
of the three baskets (tripitaka) of the Buddhist canon, which contains scholastic treatises 
that discuss the central doctrines of Buddhism. It comprises the philosophical works. The 
first compilation 1s accredited to Maha-Kasyapa, disciple of Buddha, but the work 1s of a 
later period. The primary focus of Abhidharma Pitaka 1s on philosophy and psychology, 
usually known or called by the short name Abhidharma. Books of psychological analysis 
and synthesis. Earliest compilation of Buddhist philosophy and psychology, concerning 
psychological and spiritual phenomena contained In the discourses of the Buddha and his 
principal disciples are presented in a systematic order. The Chinese version 1s In three 
sections: the Mahayana Philosophy, the Hinayana Philosophy, and the Sung and Yuan 
Addenda (960-1368 AD). The Abhidharma also reflects the views of Hinayana. The 
Abhidharma 1s the third division of the Buddhist Canon of the Theravadan School. 
Although most of the early Buddhist schools probably developed their own Abhidharmas, 
only two complete versions are extant today: 1) the Sarvastivada Abhidharma, which 
exists in Chinese and Tibetan; and 2) the Theravada Abhidharma, which 1s preserved in 
Pall. 


3541 


(HI) Triết lý Câu Xá Tông— Kosa Philosophy: 
(A) Nội dung bộ luận, theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 


Giáo— The contents oƒ the Abhidharma-kosa, according to Proƒ. Junjiro Takakusu ïn the 
Essentials oƒ Buddhist Philosophy: 


(A-1)Theo ấn bản nầy và dịch bản của Trung Hoa, nội dung của Câu Xá Luận như sau— 


According to the published text and the Chinese vesion, the contents of the Abhidharma- 
kosa are as follows: 

Phân biệt giới về các pháp: On Elements. 

Phân biệt căn về các quan năng: On Organs. 

Phân biệt thế gian về thế giới: On Worlds. 

Phân biệt nghiệp về các nghiệp: On Actions. 

Phân biệt tùy miên về các phiển não: On Drowsiness or Passion. 

Phân biệt Hiền Thánh về Thánh giả và đạo: On the Noble Personality and the Path. 

On Knowledge: Phân biệt trí về trí thức. 

On Meditation: Phân biệt định về tư duy. 

Hán dịch có một phẩm thứ chín (Phá Ngã Phẩm): The Chinese text has a ninth chapter on 
Refutation of the Idea of the Self. 


(A-2)Khi viết Câu Xá Luận, Thế Thân hình như đã noi theo tác phẩm của vị tiền bối là ngài 


Pháp Cứu, gọi là Tạp A Tỳ Đạt Ma Tâm Luận (Samyukta-abhidharma-hrdaya); và tác 
phẩm nầy lại là sớ giải về A Tỳ Đàm Tâm Luận của ngài Pháp Thượng. So sánh kỹ cả 
ba tác phẩm nầy chúng ta sẽ thấy rằng Thế Thân đã có trước mặt những tác phẩm của 
các vị tiền bối, nếu không thì những vấn đề được thảo luận trong các tác phẩm nầy chắc 
chắn cũng là chủ trương chung của học phái nầy. Tám chương đầu của tác phẩm cắt 
nghĩa những sự kiện hay những yếu tố đặc thắng là sắc và tâm, trong khi chương chín là 
chương cuối cùng minh giải nguyên lý cơ bản và tổng quát, tức Vô Ngã, một nguyên lý 
mà hết thẩy các học phái Phật giáo khác đều phải noi theo. Đặc biệt chương chín hình 
như xuất phát từ quan điểm riêng của Thế Thân, vì không có dấu vết gì về chủ để nầy 
trong những sách khác: In writing the Abhidharma-kosa, Vasubandhu seems to have 
followed the work of his predecessor, Dharmatrata, called Samyukta-abhidharma-hrdaya, 
and this, again, Is a commentary on Dharmottara's Abhidhama-hrdaya. A careful 
comparison of the three works will indicate that Vasubandhu had before him his 
predecessor”s works, or else such questlons as discussed In these works must have been 
common topIcs of the school. The first eight chapters of the work explain speclal facts or 
element of matter and mind, while the ninth and last chapter elucidates the general basic 
principle of selflessness that should be followed by all Buddhist schools. Especially the 
ninth chapter seems to originate from Vasubandhuˆs own idea, for there 1s no trace of this 
subJect in the other books. 


(A-3)Mặc dù Câu Xá Luận giống với Tâm Luận về chủ để, nhưng không có chứng cớ nào 


nói rằng nó vay mươn Tâm Luận khi thành lập các quan điểm, bởi vì Thế Thân rất tự do 
và quán triệt trong tư tưởng của mình, và ông không ngần ngại lấy những chủ trương của 
bất cứ bộ phái nào ngoài chủ trương riêng của mình khi tìm thấy ở chúng lối lý luận tuyệt 
hảo: Though the Kosa thus resembles the Hrdaya in subject matter, there ¡s no indication 
that the former Is indebted to the latter In forming opinions, for Vasubandhu was very 


35542 


free and thorough in his thinking, and he did not hesitate to take the tenets of any school 
other than his own when he found excellent reasoning 1n them. 

(B) Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông: Theo A Tỳ Đầm Luận, 75 pháp được Câu Xá Tông 
phân chia làm năm cấp trong hai loại hữu vi và vô vi—In the Abhidharma, 75 dharmas 
mentioned by the Kosa school are arranged in five categorles and classified Into two 
cafegories, created and uncreated. 

(B-1I)Hữu Vị Tứ Chủng Pháp— Four kinds oƒ created dharmas: 

(B1-A)Sắc Pháp: Rupani (skt)—Forms—Có I1] pháp, gồm 5 căn (giác quan), 5 cảnh hay 
những đối tượng tri giác, và vô biểu sắc: 

(B1-A-I)Năm căn— Five sense organs: 

1) Nhãn: Caksus (skt)—Eye. 

2) Nhĩ: Srotra (sk)—Ear. 

3) Tỷ: Ghrana (skt—Nose. 

4) Thiệt: Jihva (skÐ—Tongue. 

3) Thân: Kaya (skt)—Body. 

(B1-A-2)Năm cảnh— Five sense obJects: 

6) Sắc: Rupa (skt)—Form. 

7) Thanh: Sabda (skt)—Sound. 

8) Hương: Gandha (skÐ—Smell. 

9) VỊ: Rasa (skt)—Taste. 

10) Xúc: Sparsa (skt—Touch. 

(B1-A-3) 

11) Vô biểu sắc: Avijnapti-rupa (skt)——Element with no manifestation. 

(B-2)Tâm Pháp: CiHa (skt). 

12) Một pháp, đôi khi được chia thành năm pháp tương ứng với năm căn—ConscIousness or 
Mind. This 1s consciousness Itself. Though one, 1t naturally functions in Íive ways 
corresponding to the five sense-organs. 

(B-2-A)Tâm Sở Pháp: Cidta-samprayukta-sanskara or Caitasika (skt)—có 46 pháp, được chia 
thành 6 cấp—The concomitant mental funcHons, 46 dharmas. This category oŸ mental 
ƒaculHies is grouped inio six classes: 

(B-2-A-1)Biến Đại Địa Pháp (nhiệm vụ tổng quát): Mahabhumika (skt)— 10 pháp— General 
unctions or universals, I0 dharmas: 

13) Thọ: Vedana (skt—Perception. 

14) Tưởng: Samjna (skt)—ldea. 

15) Tư: Cetana (skÙ——WII. 

16) Xúc: Sparsa (skÐ——Touch. 

17) Dục: Chanda (skt)—W¡sh. 

18) Huệ: Mati (skt)—Intellect. 

19) Niệm: SmrtI (skt)—Remembrance. 

20) Tác ý: Manaskara (skt—Attention. 

21) Thắng giải: Adhimoksa (skt)—Decision. 

22) Định: Samadhi (skt—Concentration. 

(B-2-A-2)Đại thiện địa pháp: Kusala-mahabhumika (skt)—Œeneral functions oƒ good. 

23) Tín: Sraddha (skt)—Belief. 


35543 


24) Tấn: Virya (skt)—Energy. 

25) Xả: Upeksa (skt)—Indifference. 

26) Tàm: Hri (skt)—Shame. 

27) Quý: Apatrapya (skÐ——Bashfulness. 

28) Vô tham: Alobha (skt)—Non-greediness. 

29) Vô sân: Advesa (skÐ——Non-malevolence. 

30) Bất Hại: Ahimsa (skt)——Non-injury. 

31) Khinh an: Prasrabdhi (skt)—Confidence. 

32) Bất phóng dật: Apramada (skt)—Exertion. 

(B-2-A-3)Đại phiền não địa pháp: General functions oƒ defilemem. 

33) Vô minh: Moha (skt)—lgnorance. 

34) Phóng dật: Pramada (skt)——lIdleness. 

35) Giải đãi: Kausidya (skt—lIndolence. 

36) Bất tín: Asraddhya (skt)——Non-belief. 

37) Hôn trầm: Styana (skt)—Low-mindedness. 

38) Trạo cử: Auddhatya (skt)—High-mindedness. 

(B-2-A-4)Đại bất thiện địa pháp: Akusala-mahabhumika (skt)— General functions oƒ evi. 

39) Vô tàm: Ahrikya (skt——Shamelessness. 

40) Vô quý: Anapatrapya (skt)——Non-bashfulness. 

(B-2-A-5)Tiểu phiền não địa pháp: Upaklesa-bhumika (skt)— Minor functions oƒ defilemem. 

41) Phẫn: Krodha (skt)——Anger. 

42) Phú: Mraksa (skt——Concealment. 

43) Xan: Matsarya (skt)—Parsimony. 

44) Tật: Irsya (skÙ——Envy. 

45) Não: Pradasa (skt)—Affliction. 

46) Hại: Vihimsa (skt)—InJury. 

47) Hận: Upanaha (skt)—Enmity. 

48) Huyễn: Maya (skt——Deceit. 

49) Cuống: Saihya (skt——Fraudulence. 

50) Kiêu: Mada (skt)—Arrogance. 

(B-2-A-6)Bất định địa pháp: Aniyata-bhumika (skt)— Indeterminate functions. 

51) Ố tác: Kaukrtya (skÙ—Repentance. 

52) Thụy miên: Middha (skt——Drowsiness. 

53) Tâm: Vitarka (sk)——Reflection. 

54) Tư: Vikara (skÐ——Investigation. 

55) Tham: Raga (skt)—Covetousness. 

56) Sân: Pratigha (skt)—Hatred. 

57) Mạn: Mana (skt)—Pride. 

58) Nghĩ: Vicikitsa (skt)——Doubt. 

(C) Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp: Cita-viprayukta-sanskara (skt)— Pháp không thuộc sắc, 
cũng không thuộc tâm— Elements neither substanHial ƒorms nor mental functions: 

59) Đắc: Prapti (skt—Acquisiton. 

60) Phi đắc: Aprapti (skt——Non-acquisition. 

61) Đồng phần: Sabhagata (sk)——Communionship. 


5544 


62) Vô tưởng quả: Asamjnika (skt)——Fruition of thoughtless heaven. 

63) Vô tưởng định: Asamjnika-samapatti (sk)——Thoughtless ecstacy. 

64) Diệt tận định: Nirodha-samapatti (sk—Annmihilation trance. 

65) Mạng căn: Jivita (skÙ——LIfe. 

66) Sinh: Jati (skÐ—Birth. 

67) Trụ: Sthiti (skÐ—Stability. 

68) DỊ: Jara (sk—Decay. 

69) Diệt: Anityata (skt)——lmpermanence. 

70) Danh thân: Nama-kaya (skt)—NÑame. 

71) Cú thân: Pada-kaya (skt)—Sentence. 

72) Văn thân: Vyanjana-kaya (sk)——Letter. 

(D) Vô Vị Pháp: Asankrta-dharma (skt)—Non-created elements or negafive becoming—See 
Tam Vô Vị Pháp. 

73) Hư không: Akasa (skt)—Space. 

74) Trạch diệt: Pratisamkhya-nirodha (skt)—Extinction through 
1ntellectual power. 

75) Phi trạch diệt: Apratisamkhya-nirodha (skt)——Extinction due to lack 
Of productive cause. 


HI. Những triết thuyết khác của Câu Xá Tông— Other doctrines oƒ Abhidharma-Kosa Sect: 

1. Câu Xá Tông Ngũ Kiến Vi Tế: Panca drstayah (skÙ)——Năm loại kiến giải sai lầm, trái với 
đạo pháp——Thhe five sharp wrong views——FIve sharp servants—FIve sharp views: 

¡) Thân kiến: Chẳng biết rằng thân nầy chẳng thường hằng, chỉ do năm uẩn giả hợp——View 
of the body——The view that there 1s a real and permanent body or 

*. Ngã kiến: Cho rằng có một bản ngã trường tổn—View of egoism—The view that there is 
a real self or ego, or 

* Ngã kiến sở: Cho rằng có cái sở hữu thật của mình và của người —View of mine and 
thine— The view that there 1s a real mine and thine. 

ii) Biên kiến: Chấp rằng chết rồi là đoạn tuyệt hoặc có thân thường trụ sau khi chết— 
Extreme view (of extinction and/or permanence)—Being prejudiced to one extreme or 
another. 

1i) Tà kiến: Phủ nhận lý nhân quả—Perverse view which denying cause and effect— 
Deviant views. 

iv) Kiến thủ: Chấp lấy đủ mọi tri kiến thấp kém mà cho rằng hay rằng tuyệt —The view of 
grasping at views—Stubborn perverted views, viewing Inferlor thing as sUperlor, Or 
counting the worse as the better 

v) Giới cấm thủ: Chấp trì những giới cấm phi lý mà cho là con đường để đi đến cõi Niết 
Bàn——View of grasping at precepts and prohibitlons——RiIgid view In favor 0Ÿ rIøgorous 
ascetic prohIbitions. 


Two kinds of affliction——Klesas 





2. Nhị Phiền Não: Klesadvaya (skÙ)——Hai loại phiền não 
(passions, delusions, temptations, trials)—See Nhị Chướng. 
q) 


1) 


) 


b) 
1) 


) 


xxx x x *x x x x%x x *% 


—- 
- ®. 


=- 
=: 
` 


1) 


¡) 


3545 


Căn bổn phiển não (khởi lên từ lục căn): The six fundamental or primary afflictions 
(klesas) arIsing from the sIx senses. 

Tùy phiển não (khởi lên từ căn bổn phiển não): Các phiên não nây lấy căn bản phiển 
não làm thể mà sinh ra—The twenty consequent klesas arising out of the six senses— 
The consequent or secondary afflictions resulting or arising from the fundamenrtal 
afflictions. 


Phân biệt khởi phiền não: Phiển não y nương vào các duyên mà khởi dậy những tà lý 
luận——Klesas arising from false reasoning. 

Câu sinh khởi phiển não: Phiển não do huân tập từ vô thủy đến nay——Klesa that which is 
natural to all. 


Đại phiền não địa pháp: Sáu đại phiền não—The six great klesas: 
Vô minh: Ignorance. 

Phóng dật: Distracted——Unrestrained. 

Giải đãi: Idle—Lazy. 

Bất tín: Unfaithful—Disbelieved. 

Hôn trầm: Torpor. 

Trạo cử: Restlessness. 

Tiểu phiền não địa pháp: Mười hoặc——Ten minor afflictions. 
Phẫn—Anger: Tức giận. 

Phú—Hidden sin: Che đậy tội lỗi. 

Khan (Xan)—Stinginess: Bủn xỉn. 

Tật đố—Envy: Ghen ghét. 

Não—Vexation: Phiển Toái. 

Hại—IIl-will: Ác ý. 

Hận thù: Hate. 

Dâm loạn: Adultation. 

Dối trá—Cuống: Deceit. 

Mạn—Pride: Ñgã mạn cống cao. 


Số hành phiền não: Những phiền não như tham dục hay là cám dỗ—Ordinary passions or 
tempftations. 

Mãnh lợi phiển não: Phiển não do bởi không tin vào nhân quả —Firece or sudden 
afflictions cause by lack of belief on the Law of Cause and Effect. 


Ngũ Độn Sử: Panca-klesa—Năm thứ mê mờ ám độn bắt nguồn từ thân kiến mà sanh 
ra—FIve dull, unintelligent, or stupid vices or tempfations—Flve envoys of stupItIty 
caused by the illusion of the body or self: 

Tham: Desire—Hankering after—Greed, which causes clinging to earthly life and things, 
therefore reincarnation. 

Sân: Anger or resentment. 


11) S1: Stupidity or foolishness. 
1V) Mạn: Atrogance. 


v) 


5546 


Nghĩ: Doubt. 


4. Noũ Lợi Sử: Năm thiện nghiệp—The five higher wholesome deeds: 


đ) 
1) 


Không tham: No greed. 


1) Không sân: No hatred (hate). 
11) Không sĩ: No stupidity. 
iv) Không ngã mạn cống cao: Nor pride nor arrogance. 


v) 
b) 
1) 


Không nghi hoặc: No doubt. 


Thân kiến: The wrong views or illusion of the body or self. 


1) Biên kiến: The extreme views. 
1i) Tà kiến: Wrong views. 
iv) Thủ kiến: Wrong views in self-grasping. 


v) 


Giới kiến: Wrong views in understanding the precepts. 


(IV) Pháp Tu: See Tứ Diệu Đế ¡in Chapter 20 and Thập Nhị Nhơn Duyên ¡in Ch. 33. 


(VY) Quả Vị Tu Chứng: See Tứ Thánh Quả in Chapter 76. 


(VŨTác giả và dịch giả Câu Xá Tông—Authors and translators 0ƒ Abhidharma-kosa Sect: 


Bộ A Tỳ Đạt Ma câu Xá Luận được ngài Thế Thân soạn ra để phản bác lại trường phái 
Tỳ Bà Sa, được ngài Huyền Trang dịch ra Hoa ngữ dưới thời nhà Đường—The 
Abhidharma-kosa-sastra 1s a philosophical work by Vasubandhu refuting doctrines of the 
Vibhasa school, translated into Chinese by Hsuan-Tsang during the Tang dynasty—See 
Thế Thân (Vasubandhu) in Chapter 19 (IX). 


(VH)Dịch thuật và sự phát triển của A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận tại Trung Quốc— 


Ù 


Translations and development 0ƒ the Abhidharma-kosa in Chỉna: 

Khi Câu Xá Luận của Thế Thân được truyền bá ở Kiện Đà La, liền gặp phải sự chống 
đối nghiêm khắc từ bên trong và bên ngoài bộ phái của ông (tức Hữu Bộ). Dù vậy, hình 
như thắng lợi cuối cùng đã về phía ông, bởi vì tác phẩm của ông phổ biến khắp xứ Ấn 
Độ, nó được giảng dạy rộng rãi và có nhiều chú giải về nó được viết ở Na Lan Đà, 
Valabhi và những nơi khác. Nó được dịch sang Tạng ngữ do Jinamittra và dịch sang Hoa 
ngữ lần đầu do Chân Đế từ năm 563 đến năm 567 sau Tây Lịch, và lần sau do Huyền 
Trang, người đã từng du học tại Na Lan Đà vào khoảng những năm 651-564 sau Tây 
Lịch. Đặc biệt ở Trung Hoa có nhiều khảo cứu và ít ra có bẩy bộ sớ giải được viết căn 
kẻ về nó, mỗi bộ có trên hai hay ba mươi quyển: When Vasubandhuˆs Abhidharma-kosa 
was made public in Gandhara, 1t met with rigorous opposition from Inside and from 
outside of his school. Yet the final victory seems to have been on his side, for his work 
enJoyed popularity in India; It was taught widely and several annotatlons of 1t were made 
in Nalanda, Valabhi and elsewhere. It was translated Into Tbetan by ]inamitra and Into 
Chinese first by Paramartha of Valabhi during 563-567 A.D. and later by Hsuan-Tsang 
who studied at Nalanda University durinng 561-564 A.D. In China especially serlous 


2) 


(VIHI)Câu Xá Tông Nhật Bản: lapanese Kosa School 


3547 


studies were made, and at least seven elaborate commenfaries, each amounting to more 
than twenty or thirty Chinese volumes, were wriften on 1t. 

Trước khi Câu Xá Luận được dịch, ở Trung Hoa đã có một học phái mệnh danh là Tì 
Đàm Tông, đứng đầu trong bản danh sách về các tông phái Trung Hoa ở trên. Tỳ Đàm là 
tên gọi tắt của tiếng Trung Hoa về A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma). Tông phái nầy đại diện 
cho chi phái Hữu Bộ ở Kiện Đà La. Những tác phẩm chính của phái nầy, cùng với bản sớ 
giải Tỳ Bà Sa được dịch sang Hán văn rất sớm, vào khoảng những năm 383-434 sau Tây 
Lịch. Bản đại sớ Đại Tỳ Bà Sa thuộc chi phái Kashmir cũng được phiên dịch, nhưng 
không có tông phái Trung Hoa nào đại diện cả. Khi Câu Xá Luận của Thế Thân được 
Chân Đế dịch vào khoảng những năm 563-567 sau Tây Lịch, và Huyền Trang dịch vào 
khoảng những năm 651-654 sau Tây Lịch, từ đó Câu Xá Tông (Kosa) xuất hiện, được 
nghiên cứu tường tận và trở thành một nền tẳng thiết yếu cho tất cả những khảo cứu Phật 
học. Tỳ Đàm tông hoàn toàn được thay thế. bởi tông phái mới mang tên là Câu Xá Tông: 
Before the translation of the Abhidharma-kosa there was in China a school called P”I- 
Tan Tsung which 1s the first one in the list of Chinese sects given above. P°I T”an being 
the Chinese abbreviation of Abhidharma. This Chinese school represents the Gandhara 
branch of Sarvastivadins. The principal texts of this school with Vibhasa commentary 
were translated into Chinese as early as 383-434 A.D. The larger Vibhasa commentary 
belonging to the Kashmir branch was also translated, but there appeared no Chinese 
school or sect representing 1t. When the Kosa text of Vasubandhu was translated by 
Paramartha during 563-567 A.D. and again by Hsuan-Tsang during 651-654 A.D., the 
Kosa School, or Chu-Shê Tsung, came Into existence, was serlously studied, and was 
made Into an indispensable basis of all Buddhist studies. The Pˆ*i Tan School came to be 
enfirely replaced by the new Kosa School. 





Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, ở Nhật tông phái nầy được gọi là Kusha, thường 
được coi như là do Trí Thông và Trí Đạt truyền vào Nhật Bản vào nam 658; đó là hai nhà 
sư Nhật theo học với Huyễn Trang một thời gian. Về sau nầy tông phái nầy lại được 
truyền vào Nhật lần nữa với Huyền Phương (735 sau Tây Lịch), đồ đệ của Trí Châu; Trí 
Châu lại là đồ đệ của đời thứ ba của Khuy Cơ và Khuy Cơ vốn là đồ đệ trực tiếp của 
Huyền Trang. Trong một tài liệu chánh thức năm 793, phái Câu Xá Duy Thực được ghi 
chép như là một tông phái phụ thuộc tông Pháp Tướng Duy Thức, không có vị trí riêng 
nào dành cho nó, bởi vì không có những đồ đệ chuyên nhứt với nó. Câu Xá Tông Nhật 
Bản có ba trường phái—According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in the Essentials of Buddhist 
Philosophy, The Kosa School, or the Kusha School as 1t is called in Japan, 1s generally 
understood to have been brought Into Japan in 658 A.D. by Chitsu and Chifatsu, two 
Japanese monks who studied some time under the famous Hsuan-Tsang. It was brought in 
once again by Gembo (in 735 A.D.) who was a pupil of Chih-Chou, the third generation 
pupIl of Kuy-]I, a direct disciple of Hsuan-Tsang. In an official document of 793 A.D. the 
realistic Kusha School was registered as a sect appended to the idealistic Dharmalaksana 
(Hosso) School, no separate position being given to it, because it had no adherenfts 
belonging exclusively to 1t. lapanese Kosa School has three branches: 


Ũ 


a) 
b) 
2) 


3) 


q) 


5548 


Học phái Duy Thực hay Nhất Thiết Hữu Bộ— The Realistic School or Sarvastivadins: 
Học phái nầy lấy hai tác phẩm Bát Kiển Độ Luận hay Phát Trí Luận của Ca Đa Diễn Ni 
Tử và Lục Túc Luận làm văn bản chính yếu —This school considered Katyayaniputra”s 
The Source of Knowledge (Inana-prasthana) and the Six Padas as 1fs main texts. 

Tỳ Đàm tông Kiện Đà La: Gandhara-Abhidharmikas. 

Tỳ Đàm Tông Kashmir: Kashmir-Abhidharmikas. 

Học phái Cổ Tỳ Bà Sa: Vaibhasikas—Học phái nầy lấy tác phẩm Đại Tỳ Bà Sa làm văn 
bản chính yếu——This school considered Puarsva”s Mahavibhasa as its main text. 

Học phái Tân Phân Biệt Thuyết —Neo-Vaibhasikas: 

Thế Thân (420-500 sau Tây Lịch). Học phái nầy lấy hai tác phẩm Luận Tụng và Luận 
Thích làm căn bản: Vasubandhu (420-500 A.D.). This school considered these two texts 
as 1s basic texts: Verses (Abhidharma-kosa-karika) and Commentary (Abhidharma-kosa- 
Sastra). 


(H) Chân Ngôn Tông 
The Mantrayana 
See Mật Tông (A) 


(HI) Du Già Tông 
Yogacara or VỤnanavadđa (skt) 


Tổng quan về Du Già —An overview oƒ the Yogacara: “Yogacara”, từ Phạn ngữ chỉ 
“Trường Phái Du Già.” Tu tập thiển định, một loại Tam ma địa đặc biệt. Bài tập Du Già 
(Yoga), còn gọi là Duy Thức (Vijnanavada) hay là trường dạy về nhận thức. Du Già 
(Yoga) Phật giáo do Maitreyanatha, Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandu) sáng 
lập. Theo ý tưởng trung tâm của Yogachara, mọi cái có thể tri giác được đều là tinh thần. 
Tri giác là quá trình sáng tạo bằng tưởng tượng. Theo Yogachara, A lại da thức, cơ sở của 
sự tri giác mọi vật và là nơi tàng chứa tất cả những ấn tượng của chúng ta. A Lại da là 
nhân tố quyết định sự chín muồi của nghiệp. A lại da thức được ví như dòng sông, trong 
đó nước được ví như những nghiệp. Đã có nước (nghiệp) thì dòng sông dù muốn hay 
không muốn vẫn phải chảy, như những nghiệp thức được mang từ đời nầy sang đời khác. 
Theo Phật giáo xưa thì con đường giải thoát của Yogachara được chia làm bốn gia đoạn 
(1. Con đường chuẩn bị, nơi Bồ Tát nguyện theo học thuyết với toàn bộ tỉnh thần—2. 
Con đường suy tưởng, nơi Bồ tát đi sâu vào học thuyết đạt được hiểu biết và bước vào 
giai đoạn thứ nhất trong thập địa—3. Con đường sáng tạo tâm linh, nơi Bồ Tát thiển định 
và đi sâu vào thập địa—4. Con đường kết thúc, nơi mà tất cả mọi uế trược đều bị xóa 
trắng nhằm chấm dứt chu kỳ luân hổi)—“Yogacara” ¡is a Sanskrit term for “Yogic 
Practice School.” A school of Indian Buddhism whose main early exponents were the 
brothers Asanga and Vasubandhu, the primary focus of which was psychology and 
epIstemology. The term “Yogic Practics School” may have been an implied reJection of 
the emphasis on dialectic (tài biện chứng) and debate found in other Indian Buddhist 


35549 


traditions, particularly the Madhyamaka. Meditation practice and analysis of the workings 
of the mind are central concerns of Yogacara, as reflected in the voluminous literature 1t 
produced on these subJects. One of its central doctrines 1s “cognition-only,” according to 
which all phenomena are essentially products of mind. Along with Madhyamaka, 1t 
became one of the two most Important philosophical traditions of Indian Buddhism, and 
also was highly Iinfluential in East Asia. Application of Yoga, also called Vijnanavada, 
the school that teaches knowing. The school of Mahayana Buddhist Yoga founded by 
Matreyanatha, Asanga and Vasubandu. According to the central notion of Yogachara, 
things exIst only as processes of knowing, not as obJects outside. Perception 1s a prOCess 
Of creative Imagination (with the help of the storehouse conscIousness) that apparently 
produces outer objects. According to Yogachara, Alaya vijnana 1s the ground of 
knowledge and the storehouse of all previous Impressions, seeds developed. Alaya 
vijnana 1s the determining factor for the process of rIppening karma. The Alaya vijnana 1s 
often compared to a stream and karma as the water. Once karma already formed as water 
poured Into the stream, the stream confinues to flow and flow (no matter what) even after 
the person”s death, providing continuity from one existence to the next. According to the 
ancient Buddhism, the path to liberation in the Yogachara 1s divided Into four stages (1. 
Preliminary path where the bodhisattva undertakes the teaching of “mind only”; 2. Path 
of seeing where bodhisattva gains a realistic understanding of the teaching, attains the 
knowledge of concept, and enters the first of the ten stages; 3. Path of meditation where 
bodhisattva passes successively through the ten stages and develops Insight as well as 
liberate self from all defilements; 4. Path of fulfllment where all defilements are 
eliminated to put an end to the cycle of of existence). 


(II Nghĩa của Du Già— The meanings 0ƒ “Yoga ”: 

(A) Kỷ luật thân hay tâm— Physical and or memial discipline: “Yoga” là từ Phạn ngữ chỉ bất 
cứ hình thức kỷ luật thân hay tâm. Một hình thức thiển định được phát triển ở Ấn Độ thời 
cổ mục đích giải thoát những hạn chế thể chất hay những khổ đau phiền não bằng cách 
định tâm sao cho nó hòa nhập vào chân lý của vũ trụ. Từ này thông dụng cả trong Ấn 
giáo, Phật giáo, và cả những truyền thống tôn giáo khác ở Ấn Độ. Theo Ân giáo, Du già 
có nghĩa là kết hợp với thượng đế. Theo các truyền thống khác ở Ấn Độ thì thực tập du 
già có nghĩa là thực tập phát triỂn tình trạng thân và tâm theo cách riêng của từng tôn 
giáo, nhưng trong Phật giáo, từ nầy chỉ tương đương với thiền định trong giai đoạn đầu 
tập thở. Đây là lối điều thân và hơi thở sao thân tâm tịnh lặng. Phương pháp Du già là sự 
liên hệ hỗ tương giữa năm khía cạnh cảnh, hành, lý, quả và cơ—A Sanskrit term that 
refers to any physical and or mental discipline. A form of meditation developed In ancient 
India aimed at liberating one from the physical limitations of the body or sufferings and 
afflictions by achieving concentration of mind and fusing with universal truth. It 1s 
common to both Hinduism and Buddhism, as well as other traditions In India. In 
Hinduism, yoga means to harness and unite oneself with god. In other religious traditions 
1n India, yogIc practices 1nvolve training 1n the development of physical and mental states 
that are valued by their traditions, but in Buddhism, Yoga 1s only equivalent to the first 
sfage of meditative breathing practicing. 


3550 


(B) Sau đây là lối điều thân và hơi thở sao thân tâm tịnh lặng. Phương pháp Du già là sự liên 


Ù 


2) 
3) 
4) 
3) 


hệ hỗ tương giữa năm khía cạnh cảnh, hành, lý, quả và cơ— This is the combination oƒ 
physical and breathing exercises. Yoga method requires the mutual response or relation oƒ 
the ƒollowing five aspecfs: 

Tương ứng với cảnh: The mutual response or relation of state, or environment, referred to 
mind. 

Tương ứng với hành: The mutual response or relation of action, or mode of practice. 
Tương ứng với lý: The mutual response or relation of right principle. 

Tương ứng với quả: The mutual response or relation of results in enlightenmert. 

Tương ứng với cơ: The mutual response or relation of motivity, 1.e. practical application 
1n saving others. 


(HI)Lịch sử thành lập Du Già tông— The history 0ƒ formation oƒ the Yogacara school: 


Ù 


2) 


Trường phái Duy Thức Du Già là một nhánh quan trọng khác của phái Đại Thừa. Theo 
Keith trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, còn gọi là Du Già phái, tên gọi chung của Mật 
giáo. Giáo thuyết Du Già do ngài Pantajali sáng lập vào thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch, 
sau đó được ngài Vô trước thành lập tông phái Du Già vào thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. 
Ngài Huyền Trang là một đệ tử và một người bênh vực triệt để cho tông phái nầy (ông 
đã dịch bộ Du Già Sư Địa Luận của ngài Tối Thắng Tử Bồ Tát). Nhưng theo Giáo sư 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Du Già tông được ngài Maitreya hay 
Maitreyanatha sáng lập vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch —The Yogacara school is another 
Important branch of the Mahayana. According to Ketith in the Chinese-English Buddhist 
Terms, tanftric or esoteric sect, the principles of Yoga are accredited to PantaJali in second 
century B.C., later founded as a school in Buddhism by Asanga In the fourth century A.D. 
Hsuan-Tsang became a disciple and advocate of this school. However, according to Prof. 
Bapat In the Twenty-FIve Hundred Years of Buddhism, the Yogacara school was founded 
by Maitreya or Maitreyanatha In the third century A.D. 

Một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại Thừa. Phái Du Già gắn liền với tâm 
thức. Họ không binh vực nhiều cho thuyết không sinh khởi dù rằng họ cũng chủ trương 
thế giới này là không có thực. Như vậy, cả Trung Quán lẫn Duy Thức tông đều xác nhận 
tính chất ảo ảnh của thế giới. Cũng như vậy, những người theo phái bất nhị cũng bám 
chặt vào thuyết ảo ảnh để giữ vững niềm tin và giáo lý của mình. Sankaracarya, một 
người binh vực nhiệt tình của trường phái bất nhị , đã sử dụng vũ khí là thuyết ảo tưởng 
này để chống lại những nhà duy thực (realist đối thủ của ông, đó là những người 
Naiyayikas và Vaisesikas. Do đó ông được gọi là một Phật tử bí mật. Sankkara trong 
việc biện hộ cho tính chất không thực của thế giới là điểu hợp lý và xác đáng, vì theo Áo 
Nghĩa Thư (Upanisads) thì trước đây chỉ có người Bà La Môn hay Atman (cái ta) là có 
thực mà thôi, còn mọi thứ khác đều không thực và không lành mạnh. Sự tuyên bố như 
vậy cho thấy rõ ràng ngoài người Bà La Môn hay Atman ra không có gì là thực cả. Một 
câu hỏi được đặt ra, “Đâu là nguồn gốc chủ thuyết ảo ảnh của Sankara?” Rất có thể 
nguồn gốc này là từ những người Phật giáo Đại Thừa ngay trước ông. Mặt khác, nguồn 
gốc có thể là từ bộ Sastitantra, bộ luận nổi tiếng về nhị nguyên (Sankhya philosophy). 
Được biết trong bộ Sastitantra có một câu về vấn để này là “bản chất sau cùng và thực 
sự của trí tuệ thanh tịnh hay sức mạnh của nhị nguyên thì không thể nhìn thấy, còn 


3) 


3551 


những gì chúng ta nhìn thấy được thì hoàn toàn không thật, giống như một vật thể hư ảo 
hay ảo ảnh.” Nhân đây cần biết thêm rằng các kinh bộ của Phật giáo trước đây không hề 
nhắc đến chủ thuyết ảo ảnh: One of the two main schools of Mahayana Buddhism. The 
Yogacaras were adherents of mentalism. They do not make any undue claims for the 
non-origination theory notwithstanding the fact that they too hold the world to be unreal. 
Thus both the Madhyamika and the Yogacara schools maintain the Maya-like nature of 
the world. The Advattins, likewise, adhere to the Maya doctrine 1n order to sustain theIr 
belief in Advaitism. À great champion of the Advatta school, Sankaracarya, took this 
weapon of the 1llusion theory and used against this rival realists, the Naiyayikas and the 
Vaisesikas, and on this account was called a crypto-Buddhist. Sankkara's stand In 
advocating the unreality of the world, however, 1s logIcal and independent, for according 
to the Upanisads there existed previously only the Brahmin or Atman, and things other 
than that were unreal and diseased. Such a declaration makes It obvious that nothing but 
the Brahmin or Atman is real. The question arises, what was the source of Sankaraˆ”s 
doctrine of Maya? The Mahayana Buddhists who Iimmediately preceded him are the most 
likely source. On the other hand, 1t 1s possible that 1t was the Sastitantra, the renowned 
treatise on the Sankhya philosophy. It 1s said that the Sastitantra contains a statement to 
the effect that “the ulimate and real nature of the “gunas' the Sankhyan forces, 1s 
invisible; and what 1s visible to us 1s fairly false like an illusory obJect, maya. 
Incidentally, it may be mentioned that the earlier Buddhists NÑikayas make no mention 
whatever of the Maya doctrine. 

Du già tông là một trường phái tư tưởng khác, có liên quan mật thiết với Trung Quán, đặc 
đức tin và lòng sùng mộ nơi chư Phật và chư Bồ Tát. Nhưng công trình hệ thống hóa do 
các nhà Trung Quán thực hiện đã bỏ rơi một vài ý tưởng quen thuộc của Đại Thừa buổi 
ban sơ, sau này phải chịu nhận một sức đè nặng lớn lao của những sự phát triển song 
song với Ấn Độ giáo. Ảnh hưởng của triết học Du Già Sankhya thấy rõ trong Duy Thức 
tông do ngài Vô Trước thành lập vào khoảng năm 400 sau Tây lịch, đặt giải thoát trên sự 
quán tưởng nội quán được gọi là phép Du Già: Yogacara is another school of thought, 
closely connected with with the Madhyamikas, placed 1ts trust in faith in the Buddhas and 
Bodhisattvas, and ¡in devotion to them. The systematizaton carrled out by the 
Madhyamikas neglected, however, some of the ideas current in the early Mahayana, 
which later on received greater weight from aprallel developments in Hinduism. The 
influence of the Samkhya-Yoga philosophy shows 1fself in the Yogacara school, founded 
about 400 A.D. by Asanga, which relied for salvation In Introspective medifation known 
as Yoga. 


(IV) Sự phát triển của Du Già tông— The development oƒ the Yogacara school: Các luận sư 


nổi tiếng của trường phái nây là Vô Trước và Thế Thân vào thế kỷ thứ tư, An Huệ và 
Trần Na vào thế kỷ thứ năm, Pháp Trì và Pháp Xứng vào thế kỷ thứ bảy, Tịch Hộ và 
Liên Hoa Giới vào thế kỷ thứ tám, vân vân tiếp tục sự nghiệp của người sáng lập bằng 
những tách phẩm của họ và đã đưa trường phái nầy đến một trình độ cao. Trường phái 
nầy đạt đến đỉnh cao ảnh hưởng trong thời kỳ của Vô Trước và Thế Thân. Tên gọi Du 
Già Hành Tông là do Vô Trước đặt, còn tên Duy Thức thì được Thế Thân xử dụng— 
Noted teachers In the school such as Asanga and Vasubandhu ¡n the fourth century, 


3552 


Sthiramti and Dinnaga in the fifth century, Dharmapala and Dharmakirti in the seventh 
century, Santaraksita and Kamalasila In the eighth century, etc. These famous monks 
confinued the work of the founder by their writings and raised the school to a high level. 
The school reached 1ts summit of 1ts power and influence 1n the days of Asanga and 
Vasubandhu. The appellation Yogacara was given by Asanga, while the term 
Vijnanavada was used by Vasubandhu. 


(V) Giáo thuyết và thực hành của Du Già tông— Theory and practice oƒ the Yogacara 


school: 


(A) Giáo thuyết của Du Già tông— Theory 0ƒ the Yogacara school: 


1) 


a) 


b) 


c) 


2) 


a) 


b) 


Phái Duy Thức Du Già thừa nhận ba cấp độ kiến thức— The Yogacara recognizes three 
degrees oƒ kuowledge: 

Kiến Thức Huyền Ảo: Parikalpita (skÙ——Illusory knowledge—Huyền ảo là sự gán ghép 
sai lầm một ý tưởng không có thực cho một đối tượng do nhân duyên tạo ra. Đối tượng 
nầy chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng và không tương ứng với thực tại—lllusory 
knowledge 1s the false attribution of an Imaginary idea to an obJect produced by 1t†s cause 
and conditions. It exists only in one”s Iimagination and does not correspond to reality. 

Kiến Thức Thường Nghiệm: Paratantra (sk)——Empirical knowledge—Thường nghiệm là 
sự hay biết về một đối tượng do nhân duyên mà có. Đây là kiến thức tương đối và dùng 
để phục vụ cho các mục đích của cuộc sống—Empirical knowledge ¡s the knowledge of 
an obJect produced by 1ts cause and conditions. This 1s relative knowledge and serves the 
practical purposes of life. 

Kiến Thức Tuyệt Đối: Parinispanna (skÐ)——Absolute knowledge—Tuyệt đối là chân lý 
cao nhất hay chân như, chân lý tuyệt đối. Huyền ảo và thường nghiệm tương ứng với 
chân lý tương đối, còn tuyệt đối thì tương ứng với chân lý cao nhất của Trung Luận 
tông—The absolute knowledge 1s the highest truth or tathata, the absolute. The 1llusory 
knowledge and empirical knowledge correspond to relative truth (samvrti-satya), and the 
absolute knowledge to the highest truth (paramartha-satya) of the Madhyamika system. 





Khái niệm “Tâm Thúc” theo Du Già Tông— The concept oƒ “Consciousness” in the 
Yogacara: 

Chỉ có ý tưởng là có thật —Thought alone ¡s real: Trường phái nầy còn có tên là Duy 
Thức vì chủ trương rằng không có gì ngoài ý thức và ý thức là thực tại cuối cùng. Tóm 
lại, trường phái nầy dạy cho người ta chủ nghĩa duy tâm chủ quan, nghĩa là chỉ có ý 
tưởng là có thật: The school ¡is also known as the Vijnanavada on account of the fact that 
1t holds nothing but consclousness (viJnaptimatra) to be the ultimate reality. In short, 1t 
teaches subJective Idealism, or that thought alone 1s real. 

Tâm ý theo Du Già khác với A Lại Da thức —Mind In the Yogacara 1s different from the 
Alayavijnana: Tên Du Già (Yogacara) cho thấy rõ khía cạnh thực hành của triết lý nầy, 
còn tên Duy Thức (Vijnanavada) làm nổi bậc các đặc điểm lý thuyết kinh Lăng Già 
(Lankavatara Sutra), một cuốn sách quan trọng của trường phái nầy, cho rằng chỉ có tâm 
ý (cittamatra) là có thực, còn những vật thể bên ngoài thì không. Những vật thể nầy 
không có thực, chúng như là mộng mơ ảo ảnh. Tâm ý ở đây khác với A Lại Da thức, vốn 
chỉ là kho chứa đựng ý thức, tạo đối tượng cho sự đối ngẫu chủ thể và đối tượng: The 


3553 


Yogacara brings out the practical side of philosophy, while the Vijnanavada brings out ItS 
speculative features. The Lankavatara Sutra, an Iimportant work of this school, mainfains 
that only the mind (cittamatra) 1s real, while external obJects are not. They are unreal like 
dreams, mirages and “sky-flowers.` Cittamatra, in this case, 1s different from alayavijnana 
which 1s the repository of conscIousness underlying the subJect-obJect duality. 

3) Ngã thể không hiện hữu— The non-existence oƒ a selƒ' Cuốn Duy Thức Học của ngài Thế 
Thân là cuốn sách cơ bản của hệ tư tưởng nây. Sách bác bỏ mọi sự tin tưởng vào thực tại 
của thế giới khách quan, cho rằng chỉ có tâm (citta) hay thức (vijnana) mới là thực tại duy 
nhất, còn trong thức a-lại-da thì có chứa mầm mống các hiện tượng, cả chủ quan và 
khách quan. Giống như một dòng nước chảy, thức a-lại-da là một dòng ý thức luôn biến 
động. Khi đã chứng đắc Phật quả thì dòng chảy kia sẽ ngưng lại. Theo Sthiramati, nhà 
bình giải các tác phẩm của Thế Thân, thì a-lại-da chứa đựng chủng tử của vạn pháp, bao 
gồm cả các pháp tạo ra bất tịnh. Nói cách khác, vạn pháp hiện hữu trong a-lại-da thức 
dưới trạng thái tiểm tàng. Các nhà Duy Thức Du Già còn nói rằng người tỉnh thông tất sẽ 
hiểu được sự “không hiện hữu của ngã thể” (pudgala-nairatmya) và sự “không hiện hữu 
của vạn vật thế gian” (dharma-nairatmya). Sự không hiện hữu của ngã thể sẽ được thực 
hiện qua sự xóa bỏ ham muốn (klesavarana), và sự không hiện hữu của vạn vật thế gian 
sẽ được thực hiện qua sự căt bổ bức màn che phủ chân kiến thức (jneyavarana). Cả hai 
kiểu không thực tại nây (Nairatmya) đều rất cần thiết để đi đến giải thoát: Vasubandhu's 
ViJnaptimatrata-siddhi 1s the basic work of this system. It repudiates all belief in the 
reality of the obJective world, maintaining that citta or vijnana 1s the only reality, while 
the alyavijnana contains the seeds of phenomena, both subJective and obJective. Like 
flowing water, alayavijnana 1s a constantly changing stream of consciousness. With the 
realizaton of Buddhahood, Its course stops at once. According to Sthiramati, the 
commentator on Vasubandhu”s works, alya contains the seeds of all dharmas 1ncluding 
those which produce I1mpurities. In other words, all dharma exist in alayavijnana 1n a 
potential state. The Yogacarins further state that an adept should comprehend the non- 
existence of self (pudgala-nairatmya), and the non-existence of things of the world 
(dharma-narratmya). The former 1s realized through the removal of passlons 
(klesavarana), and the latter by the removal of the veil that covers the true knowledge 
(neyavarana). Both these nairatmyas are necessary for the attainment of emancipation. 


(B) Tu Tập theo Du Già tông— Practice 0oƒ the Yogacara school: 

1) Tu Tập Thập Địa— Cultivate “Ten grounds”: Trường phái nầy có tên là Duy Thức Du Già 
(Yogacara) vì chú trọng vào việc luyện tập thiển làm phương pháp hữu hiệu nhất để đạt 
đến chân lý tối cao (bodhi). Phải đi qua “Thập Địa' của quả vị Bồ Tát mới đạt đến Bồ 
Đề: The Yogacara was so called because it emphasized the practice of meditation (yoga) 
as the most effective method for the attainment of the highest truth or bodhi. All the ten 
sfages Of spiritual progress (dasa bhumi) of Bodhisatvahood had to be passed through 
before bodhi could be attained. 

2) Tu Tập Du Già Tam Mật— Cultivate the three esoferic means oƒ Yoga: Ba phương cách tu 
trì của phái Du Già. Du Già nghĩa là tương ứng, tam mật là ba nghiệp thân, khẩu, ý. Tay 
kết ấn, miệng đọc thần chú chân ngôn, ý tưởng niệm bổn tôn Đức Đại Nhật Như Lai— 
The three esoteric means of Yoga. The older practice of meditation as a means obtaining 


3) 


b) 


đ) 


8) 


3554 


spiritual or magical power as distorted In Tantrism to exorcIsm, sorcery, and Juggling in 
general. These are mutual relations of hand, mouth, and mind referring to manifestation, 
Incantation, and menfal operation thinking of the original Vairocana Buddha. 

Tu Tập Luân Xa Du Già —Cultivate the Yoga Chakra: Vòng tròn—Bánh xe——Trong Phật 
giáo Chakra biểu trưng cho những điểm gặp gỡ giữa thể xác và tâm thần, đây là những 
tâm điểm năng lượng tính tế trong con người. Có cả thảy bẩy chakras—Chakras are 
points where soul and body connect with and ¡nterpenetrate, the centers of subtle or 
refined energy in the human energy body (although developed by Hinduism, Chakras 
play an Important role in Buddhism, especially in Tantric Buddhism). There are seven 
chakras: 

Điểm nằm ở dưới cùng giữa cơ quan sinh dục và hậu môn. Người luyện Yoga mà nhập 
vào được Muladhara-Chakra sẽ thắng được sự gắn bó trần thế và không còn sợ chết: 
Muladhara-Chakra—It 1s located at the lowest part between the root of the genitals and 
the anus. Cultivators who are able to practice and penetrate to the muladhara-chakra 
conquer the quality of earth and no longer fears bodily death. 

Điểm nằm ở gốc của cơ quan sinh dục. Hành giả nào tập trung được vào điểm nầy sẽ 
không còn sợ nước, đạt được nhiều khả năng về tâm thần và trực giác, sẽ làm chủ hoàn 
toàn các giác quan, mọi tham sân si mạn nghi tà kiến đều bị xóa sạch: Svadhishthana- 
Chakra——TIt lies in the energy channel at the root of the genitals. Cultivators who are able 
{to concentrate on this no longer fear of water, acquire varlous psychic powers, InfuIftIve 
knowledge, complete mastery of his senses. All greed, hatred, Ignorance, arrogance, 
doubt and wrong views are completely eliminated. 

Điểm giữa ngang rún (cai quản gan và dạ dày). Hành giả tập trung vào đây sẽ có khả 
năng khám phá ra những kho báu bị dấu kín. Hành giả tập trung vào điểm nầy không còn 
sợ lửa, ngay cả khi ném vào lửa, người ấy vẫn sống mà chẳng sợ: Manipura-Chakra—It 
lies within the energy channel In the navel region. Cultivators who concentrate on his no 
longer fear of fire, even 1f he were thrown 1nto a blazing fire, he would remain alive 
without fear of death. 

Điểm nằm ngay vùng tim trên đường giữa. Hành giả tập trung vào điểm nầy đến thuần 
thục sẽ kiểm soát hoàn toàn không khí. Người nầy có thể bay và nhập vào thân thể một 
người khácAnahata-Chakra—It lies In the heart region, within the energy channel 
(middle line in the body). Cultivator who meditates on this center completely master the 
quality of air (he can fly through the air and enter the bodies of others. 

Điểm nằm dưới cổ, trên kênh năng lực (Sushumna), nơi kiểm soát thanh quản. Hành giả 
tập trung vào đây sẽ không bị hủy diệt dù thế giới có bị tan vỡ. Người ấy sẽ đạt được sự 
hiểu biết về quá khứ, hiện tại và vị lai: Vishuddha-Chakra——TIt lies In the sushumna nadi 
at the lower end of the throat. Cultivator concentrates on this wIll not perish even with the 
desftruction of the cosmos. He attains complete knowledge of past, present and future. 
Điểm nằm giữa hai chân mày. Hành giả tập trung được vào đây sẽ có khả năng trừ được 
tất cả các hậu quả của hành động trong quá khứ: Ajna-Chakra—It lies in the sushumna 
nadi between the eyebrows. One who concentrates on this chakra destroys all karma from 
previous lives. 

Điểm nằm ngay trên đỉnh đầu. Đây là nơi trú ngụ của chư Thiên. Hành giả nào tập trung 
được ở đây sẽ chứng được cực lạc, siêu thức và siêu trí: Sahasrara-chakra—It lies above 


4) 


l) 
2) 


3555 


the crown of the head, above the upper end of the sushumna nadI. This 1s the abode of 
god Shiva. One who concentrates on this experiences supreme bliss, superconsciousness 
and supreme knowledge. 

Tu Tập Du Già Mật Tông Tối Thượng— Cultivate Anuftara-yoga-tanira: Theo Mật tông 
Tây tạng, thì “Du Già Mật Tông Tối Thượng” là loại mật chú thứ tư và là loại cao nhất 
trong bốn loại mật chú. Những loại mật chú này tập trung vào thiền tập liên hệ tới những 
năng lực vi tế được gọi là “gió” và “những giọt,” di chuyển qua những kênh vi tế nhất 
trong thân thể chúng ta. Thực tập của loại mật chú này được chia làm hai giai đoạn—A 
Sanskrit term for “Highest yoga tantra.” The fourth and highest of the four classes of 
Buddhist Tantras, according to Tibetan Tantric Buddhism. These classes of tantra focus 
on meditational practices relating to subtle energies called “winds” (prana) and “drops” 
(bindu), which move throuph the subtlest “channels” (nad1) in our bodies. The practices of 
this class of tantra are divided Into two main stages: 

Giai đoạn phát động: The “generation stage” (upatti-krama). 

Giai đoạn hoàn thành. Trong giai đoạn đầu, hành giả phát sanh ra một hình ảnh sinh 
động của một vị Phật để từ thức tuệ chứng nghiệm “tánh không,” và giai đoạn thứ nhì 
hành giả thỉnh vị Phật ấy hòa hợp với mình làm một, sao cho mình thấy rằng mình và vị 
Phật ấy không thể tách rời được nữa: The “completion stage” (sampanna-krama). In the 
first staøge the meditator generates a vivid Iimage of a buddha from the wisdom 
ConscIousness realizing emptiness (sunyata), and in the second stage Invites the buddha to 
merge with him or her, so that the practitiloner and buddha are viewed as Inseparable. 


(VI) Các bộ luận của Du Già Tông— Sastras 0ƒ the Yogacara Sect: 


1. 


Œ) 


Du Già Sư Địa Luận: Yogacaryabhumi-sastra (skt)——Người ta nói Bồ Tát Di Lặc đã đọc 
cho ngài Vô Trước chép lại trên cõi trời Đâu Suất, ngài Huyền Trang đã dịch sang Hoa 
Ngữ. Đây là giáo thuyết của trường phái Du Già (giáo thuyết chính của Du Già cho rằng 
đối tượng khách quan chỉ là hiện tượng giả hiện của thức A Lại Da là tâm thức căn bản 
của con người. Cần phải xa la quan niệm đối lập hữu vô, tổn tại và phi tổn tại, thì mới có 
thể ngộ nhập được trung đạo)—The work of Asanga, said to have been dictated to him 1n 
or from the Tusita heaven by Maitreya, translated by Hsuan-Tsang, 1s the foundation text 
of this school. 

Du Già Sư Địa Luận Thích: Bộ sách giải thích và phê bình bộ Du Già Sư Địa Luận, do 
ngài Tối Thắng Tử Bồ Tát soạn, ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ——A commentary 
on the Yogacaryabhmi-sastra, composed by Jinaputra, translated into Chinese by Hsuan- 
Tsang. 


(IV) Duy Thức Tông 
VỤnanavada (skt) 
Đại cương về Duy Thúc Tông—An overview 0ƒ the VỤnanavada: 


Còn gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Học thuyết của Duy Thức tông chú trọng 
đến tướng của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về Duy Thức Học được lập nên 


5556 


để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. 
Mặc dù tông nầy thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp đều chỉ là thức, 
hay rằng không có gì ngoài thức; thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. Nói duy 
thức, chỉ vì tất cả các pháp bằng cách nầy hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. 
Thuyết nầy dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, theo đó tam 
giới chỉ hiện hữu trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không hiện hữu, nhưng nội thức 
phát hiện giả tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do đó là tạo nên 
do ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường tổn nào cả. Tại Ấn Độ, tông 
phái nầy chuyên chú vào việc nghiên cứu Duy Thức Luận và các kinh sách cùng loại, 
nên có tên là Duy Thức Tướng Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là Vô Trước và Thiện 
Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc là Giới Hiển, một người Ấn Độ, sống trong tu viện 
Na Lan Đà. Giới Hiền là người đã lập ra Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có nhiều công lao 
trong việc sắp xếp các kinh điển Phật Giáo. Tại Trung Quốc, sau khi Huyền Trang được 
Giới Hiển trao cho bộ luận, đã lập nên tông phái nầy. Về sau, tông nầy cũng có tên là 
Pháp Tướng Tông và do một đổ đệ của Huyển Trang là Khuy Cơ dẫn dắt— 
Dharmalaksana sect, which holds that all is mind ¡In 1(s ultimate nature. The doctrine of 
Idealism School concerns chiefly with the facts or specific characters (lakshana) of all 
elements on which the theory of idealism was buIilt in order to elucidate that no element 
1S separafte from ideation. Although it is usually expressed by saying that all dharmas are 
mere Ideation or that there 1s nothing but ideation, the real sense 1s quite different. It 1s 
1dealistic because all elements are in some way or other always connected with ideation. 
This doctrine was based on the teaching of the Buddha in the Avatamsaka Sutra, that the 
three worlds exist only in Ideation. According to Ideation Theory, the outer world does 
not exist but the Internal Ideation presents appearance as !f it were an outer world. The 
whole world 1s therefore of either illusory or causal nature and no permanent reality can 
be found. In India, two famous monks named Wu-Ch”o and T”ien-Ts”in wrote some 
sastras on ViJnana. They had an outstanding disciple named Chieh-Hsien, an Indian monk 
living at Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsien established the Vijnanavada school and 
contributed mụuch to the arrangement of the Buddhist canons. In China, Hsuan-Tsang, to 
whom Chieh-Hsien handed over the sastra, founded this school in his native land. Later, 
the school was also called Dharmalaksana (Fa-Tsiang-Tsung) and was led by KweI-Chi, a 
great disceiple of Hsuan-Tsang. 


(H)Kinh Điển Duy Thức Tông— Sutras and Sastras in the Vijnanavada: 


(A) Kinh Tạng Duy Thức Tông— Sutras in the VỤnanavada: 


1) 


2) 
8) 


Giải Thâm Mật Kinh— Sandhi-Nirmocana-Sutra (skt): Giáo điển chính của Pháp Tướng 
Tông, được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ vào khoảng thế kỷ thứ năm sau Tây 
Lịch — The chief text of the Dharmalaksana school, translated Iinto Chinese by Hsuan- 
Tsang around the fifth century A.D. 


Kinh Hoa Nghiêm—— Avatarnsaka-sufra (skf): Flower Ornament Sutra. 
“Kinh Hoa Nghiêm.” Bộ kinh Đại Thừa gồm nhiều tập chứa đựng sự sưu tập về nhiều 
phần khác hẳn nhau. Trong số những phần quan trọng hơn là kinh nói về Thập Địa. Kinh 


3557 


Hoa Nghiêm là triết lý chính yếu của Hoa Nghiêm Tông bên Trung Hoa, tông này đặc 
biệt nhấn mạnh đến giáo thuyết liên quan đến sự giải thích về sự liên hệ của chư pháp. 
Avatamsaka có nghĩa là “một tràng hoa” trong khi nơi chữ Gandavyuha, thì ganda là “tạo 
hoa” hay một loại hoa thường và “vyuha” là “phân phối trật tự” hay “trang sức.” Hoa 
Nghiêm có nghĩa là trang hoàng bằng hoa. Hoa Nghiêm là một trong những bộ kinh thâm 
áo nhất của Đại Thừa, ghi lại những bài thuyết pháp của Đức Phật sau khi Ngài đã đạt 
giác ngộ viên mãn. Gandavyuha là tên phẩm kinh kể lại công trình cầu đạo của Bồ Tát 
Thiện Tài Đồng Tử. Bồ Tát Văn Thù hướng dẫn Đồng Tử đi tham vấn hết vị đạo sư nầy 
đến vị đạo sư khác, tất cả 53 vị, trụ khắp các tầng cảnh giới, mang đủ lốt chúng sanh. 
Đây là lý thuyết căn bản của trường phái Hoa Nghiêm. Một trong những kinh điển dài 
nhất của Phật giáo, cũng là giáo điển cao nhất của đạo Phật, được Đức Phật thuyết giảng 
ngay sau khi Ngài đại ngộ. Người ta tin rằng kinh nầy được giảng dạy cho chư Bồ tát và 
những chúng hữu tình mà tâm linh đã phát triển cao. Kinh so sánh toàn vũ trụ với sự 
chứng đắc của Phật Tỳ Lô Giá Na. Kinh cũng nhấn mạnh rằng mọi sự vật và mọi hiện 
tượng đồng nhất thể với vũ trụ. Sau khi khảo sát về nội dung của Kinh Hoa Nghiêm, 
chúng ta thấy kinh khởi đầu bằng những bản kinh độc lập và về sau được tập hợp thành 
một dòng thơ, mỗi thể tài được trình bày trong các kinh đó đều được xếp loại theo từng 
thể và được gọi chung là Hoa Nghiêm—“Flower Garland Sutra.” A voluminous 
Mahayana text that contains a disparate (khác hẳn nhau) collection of parts. Among its 
more Important sectlons are the Sutra on the Ten Levels (Dasabhumika-sutra), which 
describes the ten Bodhisattva levels (bhumni), and the Flower Array Sutra (Gandavyuha- 
sutra) which tells the story of Sudhana”s quest (tìm kiếm) to attain buddhahood. The 
Avatamsaka 1s the philosophical basis of the Chinese Hua-Yen (Kegon—]jap; Hwaom—— 
kor) school, which particularly emphasizes the sutras teachings concerning the 
Interpretation and connectedness of all phenomena. Avatamsaka means a “garland,” 
while in Gandavyuha, ganda means “a flower of ordinary kind,` and vyuha “an orderly 
arrangeemenf` or “array.` Gandavyuha means “flower-decoration.` Avatamsaka 1s one of 
the profound Mahayana sutras embodying the sermons gIven by the Buddha Immediately 
following his perfect enliphtenment. The Gandavyuha 1s the Sanskrit tile for a text 
confaining the account of Sudhana, the young man, who wishing to find how to realize the 
Iideal life of Bodhisattvahood, 1s directed by ManJjusri the Bodhisattva to visit spiritual 
leaders one after another in various departments of life and in varIous forms of existence, 
altogether numbering fifty-three. Thịs 1s the basic text of the Avatamsaka school. lt 1s 
one of the longest and most profound sutras In the Buddhist Canon and records the 
hiphest teaching of Buddha Sakyamuni, Iimmediately after enliphtenment. It 1s 
traditionally believed that the sutra was taught to the Bodhisattvas and other high spiritual 
beings while the Buddha was In samadhi. The sutra has been described as the “epitome 
of Budhist thought, Buddhist sentiment, and Buddhist experlences” and 1s quoted by all 
schools of Mhayana Buddhism. The sutra compares the whole Universe to the realization 
of Vairocana Buddha. Its basic teaching 1s that myriad things and phenomena are the 
oneness of the Universe, and the whole Universe 1s myriad things and phenomena. After 
examining the sutra, we find that there were In the beginning many Iindependent sutras 
which were later compiled Into one encyclopaedic collection, as the subJect-matters 


3558 


treated in them are all classified under one head, and they came to be known as 
Avatamsaka. 

b)_ Kinh điển cao thứ nhì trong giáo điển Đại thừa, dạy về nhân tâm, một cái tâm không thể 
đo lường và không thể nghĩ bàn: The second highest sutra of the Mahayana Tradition, 
teaching the unfathomable and incomprehensible (for the human mind) world of the 
Maha-Bodhisattvas. 

c) Kinh Hoa Nghiêm cũng là giáo điển căn bản của trường phái Hoa Nghiêm. Một trong 
những kinh điển dài nhất của những giáo điển mà Phật đã thuyết giảng ngay sau khi 
Ngài giác ngộ. Đây là giáo điển Phật dùng để giáo hóa chư Bồ Tát và những chúng hữu 
tình có căn cơ cao—The Basic text of the Avatamsaka school. It is one of the longest 
sutras In the Buddhist Canon and records the highest teaching of Buddha Shakyamunl, 
Immediately after enlightenment. It 1s traditionally believed that the sutra was taupht to 
the Bodhisattvas and other high spiritual beings while the Buddha was in samadhi. The 
sutra has beem described as the “epitome of Buddhist thought, Buddhist sentiment, and 
Buddhist experience” and ¡s quoted by all schools of Mahayana Buddhism. 


3) Kinh Lăng Nghiêm—Surangama Sufra (sk#): Tên đầy đủ là Kinh Đại Phật Đảnh Thủ 
Lăng Nghiêm, là bộ kinh thâm sâu nguyên tác bằng tiếng Phạn, được viết vào thế kỷ thứ 
nhất sau Tây Lịch. Kinh Lăng Nghiêm được ngài Paramartha (Chơn Đế) đem sang Trung 
quốc và được thừa tướng Vương Doãn giúp dịch vào khoảng năm 717 sau Tây Lịch (có 
người nói rằng vì vụ dịch kinh không xin phép nầy mà hoàng đế nhà Đường nổi giận 
cách chức thừa tướng Vương Doãn và trục xuất ngài Chơn Đế về Ấn Ðộ). Bộ kinh được 
phát triển và tôn trọng một một cách rộng rãi ở các nước Phật Giáo Đại Thừa. Cùng với 
các vấn để khác, kinh giúp Phật tử tu tập Bồ Tát Đạo. Kinh còn nói đầy đủ về các bước 
kế tiếp nhau để đạt được giác ngộ vô thượng. Kinh cũng nhấn mạnh đến định lực, nhờ 
vào đó mà đạt được giác ngộ. Ngoài ra, kinh còn giải thích về những phương pháp 
“Thiền Tánh Không” bằng những phương thức mà ai cũng có thể chứng ngộ được——Also 
called the Sutra of the Heroic One. This profound writing, originally in sanskrit, wriften In 
the first century A.D. The sutra was brought to China by Paramartha and translated into 
Chinese with the assistance of Wang Yung about 717 A.D. (some said that it was angered 
the Tang Emperor that this had been done without first securing the permission of the 
governmert, so Wang-Yung was punished and Paramartha was forced to return to 
India)—It is widely developed and venerated ¡n all the Mahayana Buddhist countries. 
Among other things, the sutra helps Buddhist followers exercising Bodhisattva magsa. lt 
deals at length with the successive steps for the attainment of supreme enlightenmett. lt 
also emphasizes the power of samadhi, through which enlightenment can be attained. In 
addition, the sutra also explains the various methods of emptiness meditation through the 
practice of which everyone can realize enlightenmetrt. 


4) Đạt Ma Đa La Thiền Kinh— Yogacharabhumi-Sutra (skf): Đây là kinh điển do Đạt Ma 
Đa La và Phật Đại Tiên biên soạn để phổ biến về phương pháp thiển định cho các trường 
phái Tiểu thừa vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Kinh được Ngài Phật Đà bạt Đà La dịch 
sang Hán tự. Kinh chia làm năm phẩn—This sutra is composed by Dharmatrata and 


a) 


b) 
c) 


đ) 
©) 


5) 


5559 


Buddhasena ¡in the 5” century AD on the methods of meditation for the Hinayana. The 
sutra was translated into Chinese by Buddhabhadra. The sutra was divided Into five parts: 
Mười bẩy vùng đất đánh dấu sự tiến bước trên đường đại giác với sự trợ giúp của giáo lý 
Tiểu thừa Du Già. Đây là phần quan trọng nhất: The seventeen stages presenting the 
progression on the path to enlightenment with the help of the Yogachara teaching, this 1s 
the most Important part. 

Những lý giải về những vùng đất khác nhau ấy: Interpretations of these stages. 

Giải thích các kinh điển làm chỗ dựa cho giáo điều về các vùng đất Du Già: Explanation 
Of these sutras from which the Yogachara doctrine of the stages draws support. 

Các phạm trù chứa đựng trong các kinh điển ấy: Classifications contained in these sutras. 
Các đối tượng của kinh điển Phật giáo (kinh, luật, luận): Topics from the Buddhist canon 
(sutra, Vinaya-pitaka, Abhidharma). 


Kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm— The sutra on the Buddha?s 
Appearance with Adorned Virtues. 


(B) Luận Tạng Duy Thức Tông—Sastras In the VỰnanavada: 


1) 


2) 


3) 


Luận Du Già Sư Địa— Yogacarabhumi Sastra (skf): Người ta nói Bồ Tát Di Lặc đã đọc 
cho ngài Vô Trước chép lại trên cõi trời Đâu Suất, nói về giáo lý căn bản của phái Du 
Già hay Duy Thức. Bộ Luận được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa Ngữ. Đây là giáo 
thuyết của trường phái Du Già (giáo thuyết chính của Du Già cho rằng đối tượng khách 
quan chỉ là hiện tượng giả hiện của thức A Lại Da là tâm thức căn bản của con người. 
Cần phải xa la quan niệm đối lập hữu vô, tổn tại và phi tôn tại, thì mới có thể ngộ nhập 
được trung đạo). Du già sư địa luận, bàn về những vùng đất của Yogachara (các địa của 
Du Già). Đây là tác phẩm căn bản của trường phái Du Già (Yogachara), tác giả có thể là 
Maitreyanatha hay là Vô Trước (Asanga)—The work of Asansa, said to have been 
dictated to hìm in or from the Tusita heaven by Maitreya, about the doctrine of the 
Yogacara or ViJnanavada. The sastra was translated into Chinese by Hsuan-Tsang, 1s the 
foundation text of this school. Treatise on the Stages of the Yogachara. This 1s the 
fundamental work of the Yogachara school, which the author might have been either 
Asanga or Maitreyanatha. 


Tam Thập Tụng Duy Thức: Vijnaptimatrata-trimsika (sk—Duy Thức Tông của Ngài 
Thế Thân là hệ thống Du Già được cải biến và bản văn chính yếu là Duy Thức Tam 
Thập Tụng của Thế Thân, trong đó 24 bài tụng đầu nói về tướng của các pháp, hai bài kế 
nói về tánh của các pháp, và bốn bài sau cùng nói về giai đoạn của các Thánh giả—The 
Idealistic School of Vasubandhu 1s a reformed Yogacara system and 1ts fundamental text 
1s Vasubandhu's ViJnaptimatrata-trimsika, a versified text on the theory of mere Ideation 
in thirty stanzas, of which the first twenty-four are devoted to the special character 
(svalaksana) of all dharmas, the next two to the nature (svabhava) of all dđharmas, and the 
last four to the stages of the noble personages. 


Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận— The sastra on the Hundred Divisions 0ƒ all 
Memtal Qualifies: Bộ luận về Bách Pháp Minh Môn, được Ngài Huyền Trang dịch sang 


5560 


Hoa ngữ (1 quyển)—The sastra on the Hundred Divisions of all Mental Qualities, or the 
đoor to the knowledge of universal phenomena, translated Iinto Chinese by Hsuan-Tsang 
(1 book). 


4) A Tỳ Đạt Ma Luận—Abhidharma (skf): Vì diệu Pháp hay bộ Luận Tạng Phật giáo hay 
là cái giỏ của học thuyết cao thượng. Vi Diệu Pháp là tạng thứ ba trong Tam tạng giáo 
điển Phật giáo. Nghiên cứu về Phật pháp. A Tỳ Đạt Ma được dịch sang tiếng Trung Hoa 
như là Đại Pháp hay Vô Tỷ Pháp (Vô Đối Pháp). Tuy nhiên, trong những tác phẩm Phật 
giáo Đại Thừa về sau này, người ta thường gán cho từ “A Tỳ Đạt Ma” là giáo thuyết 
Tiểu Thừa. Kỳ thật, đây chính là những lời giảng và phân tích về các hiện tượng tâm 
thần và tâm linh chứa đựng trong những thời thuyết pháp của Phật và các đệ tử của 
Ngà—-HIgher Dharma or the analytic doctrine of Buddhist Canon or Basket of the 
Supreme Teaching. Abhidharma 1s the third of the three divisions of the Buddhist Canon. 
The study and Investigation of the Buddha-dharma. Abhidharma was translated Into 
Chinese as Great Dharma, or Incomparable Dharma. However, In many later Mahayana 
works, the term “Abhidharma” 1s always referring to Hinayana teachings. As a matter of 
fact, Abhidharma consists of books of psychological analysis and synthesis. Earliest 
compilation of Buddhist philosophy and psychology, concerning psychological and 
spiritual phenomena contained in the discourses of the Buddha and his principal disciples 
are presented In a systematic order. 


5) Hiển Dương Thánh Giáo— Exoteric Secret Scriptures. 


6) Đại Thừa Trang Nghiêm — Mahayanasutra-lamkara-tika (sk£): An exposition of the 
teaching of the Vijnana-vada school. 


7) Nhiếp Đại Thừa Luận— Mahayana-Samparigraha-Sastra (skf: Nhiếp Đại Thừa Luận 
do Bồ Tát Vô Trước soạn, gồm ba bản dịch (Phật Đà Phiến Đa thời hậu Ngụy, Chân Đế 
thời Trần, Huyền Trang đời Đường) —A_ collection of Mahayana sastras, ascribed to 
Asanga, of which three translations were made Into China. 


8) Nhị Thập Tụng Duy Thức: VỤnaptùnafrafa-Dual-sika (skÐ). 


(HI)Bách Pháp Duy Thúc: Theo Câu Xá Luận, tông Duy Thức dùng bách pháp để thuyết 
minh về muôn vạn hiện tượng thế gian và xuất thế gian—According to the Kosa Sastra, 
there are one hundred divisions of all mental qualiies and ther agents of the 
Consciousness-Only School, or five øgroups of one hundred modes or things: 

1-8)Tâm pháp: Tám Thức —-eight perceptions or forms of consciousness—See Bát Thức 
(Chapter 48). 

9-60)Tâm sở: Hữu pháp —Fifty-one mental ideas—See Năm Mươi Mốt Tâm Sở (Chapter 
54). 

61-73)Sắc pháp: Lục căn lục trần— The six physical and mental organs (eye, ear, nose, 
tongue, body, mind) and their six modes of sense (matter, sound, smell, taste, touch, 
things)—See Lục căn Lục Trần (Chapter 48). 


5561 


74-94)Bất tương ưng hành (đắc, mệnh căn, chúng đồng phận, dị sinh tính, vô tưởng định, diệt 


tận định, vô tưởng sự, danh thân, cú thân, văn thân, sinh, lão, trụ, vô thường, lưu chuyển, 
định dị, tương ứng, thế tốc, thứ đệ, phương, thời, số, hòa hợp tính, bất hòa hợp tính)— 
Twenty four indefinites or unconditioned elements. 


95-100)Vô vi: Sáu vô vi (hư không, trạch diệt, phi trạch diệt, bất động, tưởng thọ diệt, chân 


như)—S1x Inactive or metaphysical concepts. 


(IV) Quan Điển chánh của Duy Thức Tông— Key points oƒ view oƒ the Vỳnanavada: Quan 


1) 


2) 


điểm chánh của Duy Thức Tông là phá bỏ hay phản bác những mê chấp tà kiến. Tông 
phái nầy phản bác niềm tin nơi thực ngã hay thực pháp, nghĩa là sự có thật của một cái 
ngã và chư pháp—The key poinfs of vie of the ViJnanavada 1s to refute tenets. This sext 
refutes the belief in the reality of the ego and things. 

Vọng Hữu Tánh (Biến Kế Sở Chấp Tánh)—Parikalpita-laksana (skf): False 
existence—Theo Duy Thức Tông, đây là một trong ba loại hiện hữu của mọi vật. Vọng 
hữu tánh còn được gọi là “Biến Kế Sở Chấp Tánh.” Những hiện hữu không thật vốn 
đồng thời không có một bản thể, như ma quỷ chỉ hiện hữu trong sự tưởng tượng của con 
người chứ không có trong thực tại. Biến Kế Sở Chấp là sự phân biệt sai lầm của sự phán 
đoán, và xuất phát từ sự hiểu đúng bản chất của các sự vật, bên trong cũng như bên 
ngoài và hiểu đúng mối liên hệ giữa các sự vật như là những cá thể độc lập hay thuộc 
cùng một loại. Đó là nhận thức về chủ thể và khách thể, do kinh nghiệm mà chúng ta coi 
mình như chủ thể tách biệt với những khách thể của thế giới bên ngoài. Đây là bản tánh 
tưởng tượng, là loại hiện hữu mà người không giác ngộ nhận thức trong thế giới thông 
thường hằng ngày. Nó không hiện thực, và chỉ có hiện hữu thông thường, được phóng ra 
từ cái tâm không giác ngộ. Nó chỉ là sản phẩm của hoạt động sai lạc của ngôn ngữ tạo 
nên nhị nguyên trong dòng chảy của chư pháp lệ thuộc lẫn nhau. Những hiện tượng nhị 
nguyên này thật ra chỉ là tưởng tượng mà thôi—According to the Mind-Only School, this 
1s one of the three kinds of existence for everything. False existence, also called 
“Character of Sole Imagination.” Those of false existence which are at the same time 
bereft of an original substance (adravya), Just like a ghost that exists merely In one”s 
Iimagination but not in reality. Parikalpita 1s a wrong discrimination of Jjudgment, and 
proceeds from rightly comprehending the nature of obJects, internal as well as external, 
and also relationship exIsting between obJects as independent individuals or as belonging 
fo a genus. It is the perception of subJect and obJect, characterized by our experience of 
ourselves as separate, discrete beings In opposifion to an obJective external world. Thịs 1s 
the Iimagined nature, the kind of existence which the unenlightened person ascribes to the 
everyday world. It is unreal, and only has a conventional existence, which 1s proJected by 
the activity of an unenlightened mind. It is the product of the falsifying activity of 
language which Imputes duality to the mutually dependnet flow of mental dharmas. 
These dualistic phenomena are really only imagined. 

Y Tha Khởi Tính— Parafanfra (skf): Tự tính thứ hai là Y Tha Khởi Tính, nguyên nghĩa 
là phụ thuộc vào cái khác, là cái trí dựa vào một sự kiện nào đó, tuy những sự kiện nầy 
không liên hệ đến bản chất thực sự của hiện hữu. Đặc trưng của cái trí nây là nó hoàn 
toàn không phải là một sáng tạo chủ quan được sinh ra từ cái “không” suông, mà nó được 
cấu trúc của một thực tính khách quan nào đó mà nó phụ thuộc để làm chất liệu. Do đó, 


3562 


nó có nghĩa là “sinh khởi dựa vào một chỗ tựa hay một căn bản.” (sở y). Và chính do bởi 
cái trí nầy mà tất cả các loại sự vật, bên ngoài và bên trong, được nhận biết và tính đặc 
thù phổ quát được phân biệt. Y tha khởi tính do đó tương đương với cái mà ngày nay ta 
gọi là trí hay biết tương đối hay “tương đối tính;” trong khi Y Tha Khởi là sự tạo ra sự 
tưởng tượng hay tâm của người ta. Trong bóng tối, một người dẫm lên một vật gì đó, vì 
tưởng rằng đấy là con rắn nên anh ta sợ hãi. Đây là Y Tha Khởi, một phán đoán sai lầm 
hay một cấu trúc tưởng tượng được kèm theo bằng một sự kích thích không xác đáng. Khi 
nhìn kỹ lại thấy rằng vật ấy là sợi dây thừng. Đây là Y Tha Khởi, cái trí tương đối. Anh 
ta không biết sợi dây thừng thực sự là gì và tưởng nó là một thực tính, đặc thù và tối hậu. 
Trong khi khó mà phân biệt một cách tinh tế sự khác biệt giữa Biến Kế Sở Chấp và Y 
Tha Khởi từ những định nghĩa ngắn trên, thì Y Tha Khởi hình như ít ra cũng có một mức 
độ sự thật nào đó về mặt tự chính các đối tượng, nhưng Biến Kế Sở Chấp không chỉ bao 
gồm một sai lầm tri thức mà còn gồm một số chức năng cảm nhận được vận hành theo 
với sự phán đoán lầm lạc. Khi một đối tượng được nhận thức như là một đối tượng hiện 
hữu, bên trong hay bên ngoài, thì cái hình thức nhận biết gọi là Y Tha Khởi xãy ra. Nhận 
đối tượng nầy là thực, cái tâm nhận xét kỹ hơn về nó cả về mặt trí thức cả về mặt cảm 
nhận, và đây là hình thức hiểu biết gọi là Biến Kế Sở Chấp. Sau cùng, có thể chúng ta 
càng làm cho rối ren thêm khi áp dụng những cách suy nghĩ ngày nay của chúng ta vào 
những cách suy nghĩ thời xưa khi những cách suy nghĩ này chỉ đơn thuần được vận hành 
do những đòi hỏi có tính cách tôn giáo chứ không do những đòi hỏi vô tư có tính triết 
lý —Paratantra, literally, “depending on another,” 1s a knowledge based on some fact, 
which 1s not, however, in correspondence with the real nature of existence. The 
characteristic feature of this knowledge 1s that 1t 1s not altogether a subJective creation 
produced out of pure nothingness, but 1† 1s a construction of some obJective reality on 
which it depends for material. Therefore, its definition 1s “that which arises depending 
upon a support or basis.” And 1t is due to this knowledge that all kinds of obJects, external 
and internal, are recognized, and in these Iindividuality and generality are distinguished. 
The Paratantra is thus equivalent to what we nowadays call relatve knowledge or 
relativity; while the Parikalpita 1s the fabricationof one”s own Imagination or mind. In the 
dark a man steps on something, and imagining 1t to be a snake 1s friphtened. This 1s 
Parikalpita, a wrong Judgment or an Iimaginative construction, attended an unwarranted 
excitement. He now bends down and examines 1t closely and finds It to be a piece of 
rope. Thịs 1s Paratantra, relative knowledge. He does not know what the rope really 1s 
and thinks 1t to be a reality, individual or ultimate. While 1t may be difficult to distinguish 
sharply between the Parikalpia and the Paratantra from these brief statements or 
definitions, the latter seems to have at least a certain degree of truth as regards obJects 
themselves, but the former implies not only an intellectual mistake but some affective 
functions set in motion along with the wrong Judgment. When an obJect 1s perceived as an 
obJect existing externally or ¡internally and determinable under the categorles Of 
particularity and generality, the Paratantra form of cognition takes place. Accepting this 
as real, the mind elaborates on 1t further both intellectually and affectively, and this 1s 
the Parikalpita form of knowledge. lt may be after all more confusing to apply our 
modern ways of thinking to the older ones especially when these were actuated purely by 
religIous requiremenis and not at all by any disinterested philosophical ones. 


3) 


5563 


Viên Thành Thực Trí— Parimishpanna (skf): Viên thành thực trí tức là cái biết toàn hảo 
và tương đương với Chánh Trí (samyagjnana) và Như Như (Tathata) của năm pháp. Đấy 
là cái trí có được khi ta đạt tới trạng thái tự chứng bằng cách vượt qua Danh, Tướng, và 
tất cả các hình thức phân biệt hay phán đoán (vikalpa). Đấy cũng là Như Như, Như Lai 
Tạng Tâm, đấy là một cái gì không thể bị hủy hoại. Sợi dây thừng giờ đây được nhận 
biết theo thể diện chân thực của nó. Nó không phải là một sự vật được cấu thành do các 
nguyên nhân và điều kiện hay nhân duyên và giờ đây đang nằm trước mặt chúng ta như 
là một cái gì ở bên ngoài. Từ quan điểm của nhà Duy Thức Tuyệt Đối theo như Lăng Già 
chủ trương, sợi dây thừng là phản ánh của chính cái tâm của chúng ta, tách ra khỏi cái 
tâm thì nó không có khách quan tính, về mặt nầy thì nó là phi hiện hữu. Nhưng cái tâm 
vốn do từ đó mà thế giới phát sinh, là một đối tượng của Viên Thành Thực hay trí toàn 
đắc—Parinishpanna or the perfected knowledge, and corresponds to the Right 
Knowledge (SamyagJnana) and Suchness (Tathata) of the five Dharmas. It 1s the 
knowledge that 1s available when we reach the state of self-realization by going beyond 
Names and Appearances and all forms of Discrimination or Jjudgmernt. lt is suchness 1tself, 
It 1s the Tathagata-garbha-hridaya, it Is something indestructible. The rope 1s now 
perceived ¡In Ifs true perspective. Ït 1s not an obJect constructed out of causes and 
conditions and now lying before us as something external. From the absolutist`s point of 
view which 1s assumed by the Lankavatara, the rope 1s a reflection of our own mind, 1t 
has no obJectivity apart from the latter, 1t 1s in this respect non-existent. But the mind out 
of which the whole world evolves 1s the obJect of the Parinishpanna, perfectly-attained 
knowledge. 


(V) Pháp Tu của Duy Thúc Tông— Methods oƒ Cultivation oƒ the VỤnanavada: Phá Tà Hiển 


l) 


Chánh: Phá bỏ tà chấp tà kiến tức là làm rõ chánh đạo chánh kiến—To break or disprove 
the false and make manifest the right—Theo Duy Thức Tông, có ba khía cạnh chính, khía 
cạnh đầu tiên là “phá tà hiển chánh." Phá tà là cần thiết để cứu độ chúng sanh đang đắm 
chìm trong biển chấp trước, còn hiển chánh cũng là cần thiết vì để xiển dương Phật pháp 
(tông phái nầy chủ trương “Khiển hư, tổn thật; xả lạm, lưu thuần; nhiếp mạt, quy bổn; ẩn 
liện, hiển thắng; và khiển tướng chứng tánh, có nghĩa là bỏ cái hư giả lưu lại cái chơn 
thật; bỏ cái lộn lạo lưu lại cái thuần túy; đem cái ngọn về cái gốc; dấu cái liệt mà làm 
hiển lộ cái thắng; và bỏ thức tướng để về với thức tánh)—According to the Vijnanavada 
School, the doctrine of the school has three main aspects, the first aspect 1s the “refutation 
1fself of a wrong view, at the same time, the elusidation of a right view.” Refufation 1s 
necessary to save all sentient beings who are drowned ¡n the sea of attachment while 
elucidation 1s also Important In order to propagate the teaching of the Buddha. 

Phá Tà—Refutation of all wrong views: Phá tà là phủ nhận tất cả những quan điểm y cứ 
trên sự chấp trước. Như thế những quan điểm như thuyết về “Ngã' của các triết gia Bà La 
Môn, thuyết 'Đa Nguyên Luận" của các luận sư A Tỳ Đàm và Câu Xá, cũng như những 
nguyên tắc độc đoán của các luận sư Đại Thừa, không bao giờ được thông qua mà không 
bị bài bác chỉ ly. “Hữu' hay tất cả đều có, cũng như “không' hay tất cả đều không đều bị 
chỉ trích—Refutation means to refute all views based on attachment. Also views such as 
the “self” or atman, the theory of Brahmamic philosophers. The pluralistic doctrines of the 
Buddhist Abhidharma schools (Vaibhasika, Kosa, etc) and the dogmatic principles of 


2) 


35564 


Mahayana teachers are never passed without a detailed refutation. The Realistic or all 
exists, and the Nihilistic or nothing exists are equally condemned. 

Hiển Chánh—Elucidation of a right view—Theo Giáo Sư Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, Tam Luận Tông luận rằng chân lý chỉ có thể đạt được bằng cách 
phủ định hay bài bác các tà kiến bên trong và bên ngoài Phật giáo, cũng như những sai 
lâm của Đại thừa và Tiểu thừa. Khi ôm giữ tà kiến sai lầm, con người sẽ mù quáng trong 
phán đoán. Lầm sao mà một người mù có thể có được cái thấy đúng, và nếu không có 
nó thì không bao giờ tránh được hai cực đoan. Cứu cánh vọng ngôn tuyệt lự là buổi bình 
minh của trung đạo. Phá tà và chỉ có phá tà mới dẫn đến cứu cánh chân lý. Con đường 
giữa hay con đường xa lìa danh và tướng là con đường hiển chánh —According to Prof. 
Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, the Madhyamika School strongly 
believed that the truth can be attained only by negation or refutation of wrong views 
within and without Buddhism, and of errors of both the Great and Small Vehicles. When 
refaining wrong views or error, one will be blind to reason. How can a blind man get a 
ripht view without which the two extremes can never be avoided? The end of verbal 
refutation 1s the dawn of the Middle Path. Refutation and refutation only, can lead to the 
ultimate truth. The Middel Path, which 1s devoid of name and character 1s really the way 
of elucidation of a right view. 


(VŨ Quả Vị Tu Chứng trong Duy Thức Tông— Stages 0ƒ attaiuimenf 0ƒ the VỤnanavada: Trí 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


tuệ đạt được do tư duy và quán sát cái lý của duy thức (tầm và tứ), bao gồm bốn thức đầu 
trong bát thức——The wisdom attained from Investigating and thinking about philosophy, or 
Buddha-truth, 1.e. of the sutras and Abhidharmas; this includes the first four kinds of 
“only-conscIousness.”—See Bát Thức in Chapter 49. 

Tư Lương Vị— The stage 0ƒ Thoughf-food: Thiền định được xem như món ăn tỉnh thần 
cho tâm linh. Thực phẩm cho thân và tâm như đồ ăn, bố thí và trí tuệ, vân vân—Thought- 
food, or mental food, meditation as a kind of menfal food. Supplies for body or soul, e.g. 
food, almsgiving, wisdom, etc. 

Gia Hành VịỊ—The síage 0ƒ Intensffied effort: VỊ thứ hai trong từ vị của Duy Thức 
Tông—The stage of earnest endeavour. The second of the four stages of the sect of 
COnSCIOUsness. 

Thông Đạt Vị— The stage 0ƒ thorough understanding: Giai đoạn hiểu rõ—The stage in 
which practictioner 1s able to understand everything thoroughly. 

Tu Tập Vị — The pracfice síage: Quả vị đạt được qua quá trình tu tập The stage 
acquired by the practice of all good conduct. 

Cứu Cánh Vị— The supreme class or stage 0ƒ Buddhahood: Phật quả tối thượng, giai 
đoạn cao nhất trong năm giai đoạn tiến đến Phật Quả của Phật Giáo Đại Thừa—The 
supreme class or stage of Buddhahood, the highest of the five stages of attainment of 
Buddhahood. 


(VI) Kết Quả Tu Chứng trong Duy Thức Tông— Resulfs oƒ Cultivation in the Vịnanavada: 


Hành giả Duy Thức Tông tin rằng cuối cùng họ sẽ đạt được nhị trí và tứ trí. Đây là hai 
loại trí tuệ cao tuyệt theo giáo lý nhà Phật —Practitioners In the Vijnanavada believe that 


1) 


2) 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5565 


eventually they will obtain both two wisdoms and four wisdom. These are two kinds of 
supreme wisdoms according to Buddhist theories. 

Nhị Trí— Two Wisdoms: 

Căn Bản Trí— Fundamental wisdom: Còn gọi là Chân Trí, Chánh Trí, Như Lý Trí, Vô 
Phân Biệt Trí, nghĩa là hiểu biết rõ chân lý mà không có sự phân biệt năng duyên hay sở 
duyên, đây là trí sanh ra nhất thiết chân lý và công đức, đối lại với “hậu đắc trŸ— 
Fundamental, original, or primal wIsdom, source of all truth and virtue; knowledge of 





fundamenral principles; Intuitive knowledge or wIsdom, in contrast with acquired wisdom. 
Hậu Đắc Trí—Specffic knowledge: Còn gọi là Phân Biệt Trí, tức là cái trí chân chánh, 
sâu kính, ngầm hợp chân như, trí sở đắc theo sau căn bản trí. Phân biệt hiện tượng hay sự 
tướng hữu vi, đối lại với vô phân biệt hay căn bản thực trí của Đức Phật —Detailed or 
specific knowledge or wisdom succeeding upon or arising from fundamental knowledge 
(Căn bản trí). Differentiating knowledge, discrimination of phenomena, as contrast with 
knowledge of the fundamenrfal identity of all things (vô phân biệt trí). 





Tứ Trí— Four Wisdoms: 

Thành Sở Tác Trí: Krtyanusthana-jnana (skt)—Trí chuyển từ ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt 
và thân), trí thành tựu diệu nghiệp tự lợi lợi tha, tương ứng với hư không và Phật Di Lặc ở 
Bắc Độ—The wisdom derived from the five senses (ngũ căn), the wisdom of perfecting 
the double work of self-welfare and the welfare of others; corresponds to the air and Is 
associated with Amoghasiddhi (Di Lặc Maitreya) and the north. 

Diệu Quán Sát Trí: Pratyaveksana-jnana (skt)—Trí chuyển từ ý thức mà được, trí phân 
biệt các pháp hảo diệu phá nghi, tương ứng với nước và Phật A Di Đà ở Tây phương. 
Theo Tịnh Độ và Chân Tông, Phật A Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai; 
mặc dù quốc độ của Ngài ở Tây Phương chứ không ở trung ương. Trong số Ngũ Trí Như 
Lai, Đức Phật A Di Đà ở phương Tây có thể đồng nhất với Trung ương Đại Nhật Như 
Lai, là Đức Phật của Pháp Giới Thể Tánh. Các bổn nguyện của Đức A Di Đà, sự chứng 
đắc Phật quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và sự thiết lập Cực Lạc quốc độ đã 
được mô tả đầy đủ trong Kinh A Di Đà—The wisdom derived from wisdom of profound 
Iinsight (ý thức), or discrimination, for exposition and doubt-destruction; corresponds to 
water, and 1s associated with Amitabha and the west. According to the T”ien-T”ai and 
Shingon, Amita 1s superior over the five Wisdom Buddhas (Dhyani-Buddhas), even 
though he governs the Western Quarter, not the center. Of the five Wisdom Buddhas, 
Amitabha of the West may be Identical with the central Mahavairocana, the Buddha of 
homo-cosmic Identity. Amitabha”s original vows, his attainment of Buddhahood of 
Infinie Light and Life, and his establishment of the Land of Bliss are all fully described 
In the SukhavatI text. 

Bình Đẳng Tánh Trí: Samata-jnana (skt)—Trí chuyển từ Mạt Na thức mà được, là trí tạo 
thành tác dụng bình đẳng của các pháp, tương ứng với lửa và Nam Phật ở Nam Độ—The 
wisdom which derived from manovijnana or mano conscIousness, wisdom In regard to all 





things equally and universally, corresponds to fire and 1s associated with Ratnasambhava 
and the south. 

Đại Viên Cảnh Trí: Adarsana-jnana (skt—Là trí chuyển từ A-Lai-Da thức mà được, là 
trí hiển hiện vạn tượng của pháp giới như tấm gương tròn lớn, tương ứng với thế giới và 


Œ) 


5566 


liên hệ với A Súc Bệ Phật cũng như Đông Độ——The great ground mirror wisdom, derived 
from alaya-vijnana (alaya consciousness), reflecting all things; corresponds to the earth, 
and 1s associated with Aksobhya and the east. 


(V) Địa Luận Tông 
School 0ƒ Treafise on the Bhumis 


“Phái Địa Luận Trung Quốc bàn về các xứ sở.” Một trường phái sớm của Trung Quốc 
dựa trên căn bản luận cứ của Ngài Thế Thân về Dashabhumika, được dịch ra tiếng Hoa 
năm 508. Một trong những chi nhánh của phái nầy về sau là trường phái Hoa Nghiêm. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, trước Hoa 
Nghiêm Tông, ở Trung Hoa đã có một phái mang tên là Địa Luận Tông, y cứ trên bản 
luận giải của ngài Thế Thân về Thập Địa Kinh (Dasa-bhumi Sutra). Tác phẩm nầy được 
phiên dịch sang Hán văn trong những năm 508-512 sau Tây Lịch do công trình của ngài 
Bồ Đề Lưu Chi, Bửu Huệ, và Phật Đà Phiến Đa, tất cả đều từ Ấn Độ. Về sau một cuộc 
phân chia trong Địa Luận Tông xãy ra. Đạo Sủng, một môn đệ của Bồ Đề Lưu Chi, trú ở 
phía bắc thành Lạc Dương và gây được ảnh hưởng lớn trong quần chúng, trong khi Tuệ 
Quang, đồ đệ của Bửu Huệ, trú ở phía nam hoàng thành và cũng có ảnh hưởng không 
kém trong những hoạt động tôn giáo của ông. Dòng thứ nhất được gọi là “Bắc Đạo Phái” 
và dòng thứ hai là “Nam Đạo Phái.”——School of treatise on the Bhumns, an early Chinese 
Buddhist school based on a commentary by Vasubandhu on the Dashabhumika which 
translated into Chinese in 508. A branch of this school became the predecessor of the 
Avatamsaka school (Hua-Yen). According to Prof. Junjiro Takakusu In the Essentials of 
Buddhist Philosophy, prior to the Avatamsaka School there was in China a school named 
Ti-Lun which was founded on Vasubandhu”s commenfary on the Dasa-bhumi-Sutra. The 
text was translated Into Chinese in 508-512 A.D. by Bodhrucil, Ratnamati, and 
Buddhasanta, all from India. There appeared in time a split in the Ti-Lun School. Tao- 
Chung, a pupil of Bodhiruei, lived in the north district of Lo-Yang and exercised a great 
influence on the people, while Hui-Kuang, a pupil of Ratnamati, lived in the south district 
of the capital and was equally influential in his religious activifties. The line of tehthermer 
was called “the Branch of the Northern Path. The line of the former was called “he 
Branch of Northern Path,” and that of the latter “The Branch of the Southern Path.” 


(VI) Hoa Nghiêm Tông 
Hua-Yen Seccf 


Tổng quan về Tông Hoa Nghiêm—An overview 0ƒ the Hua-Yen Sect: Trường phái Hoa 
Nghiêm là một trường phái Phật giáo Đại Thừa được thành lập ở Trung Hoa, căn cứ theo 
lời Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là chữ Hoa dịch ra theo chữ Phạn 
“Avatamsaka.” Trường phái này cũng được biết đến như là trường phái Hiển Thủ, đặt 
theo tên của Tam Tổ Hiền Thủ. Theo truyền thống thì Hòa Thượng Đỗ Thuận được xem 


3567 


như là sơ tổ của trường phái. Nhị tổ là Hòa Thượng Trí Nghiễm (Ziyan), tam tổ Pháp 
Nhãn, tứ tổ Thanh Lương Trừng Quán (Qingliang Chengguan), ngũ tổ Tông Mật, cũng là 
một thiển sư của dòng thiển Thần Hội. Bên cạnh việc xiển dương giáo pháp Hoa 
Nghiêm, trường phái còn nổi tiếng về: 1) hệ thống phân tích Phật pháp (sắp thứ tự theo 
giáo pháp) do Tam tổ Pháp Nhãn khai triển và 2) hệ thống thuyết giáo Kinh Phật, được 
gọi là Hiền Thủ Thập Môn——A school of Mahayana Buddhism founded ¡in China, based 
on the teachings of the Flower Adornment Sutra. Hua-Yen means “Flower Adornment” 
and ¡1s the standard Chinese translation of the Sanskrit “Avatamsaka”. The school 1s also 
referred to as the “Xianshou School” after Its influential third patriarch. The Venerable 
Master Tu-Shun 1s traditionally regarded as the first patriarch of the school. The second 
patriarch was the Venerable Ziyan (602-668), the third Fazang (643-712), the fourth 
Qingliang Chengsuan (738-840), and the fifth, Zongmi (740-841), who was also a Zen 
Master In the lineage of Zen Master Shen-Hui. In addition to 1ts propagation of the 
fundamenral teachings of the Flower Adornment Sutra, the school 1s best known for: l) Ifs 
system of analysis of the Buddha”s teachings (ranking the teaching) which was developed 
by the school”s third patriarch, the Venerable Fazang, and 2) its system for lecturing on 
Buddhist sutras, called the Ten Doors of the Xianshou School. 


(II) Nguồn gốc tông Hoa Nghiêm— The origin oƒ the Hua-Yen Sect: Tông Hoa Nghiêm được 


l) 


2) 


thành lập tại Trung Hoa vào khoảng năm 630 và tổn tại cho đến năm 1.000—The Hua- 
Yen sect was founded in China around 630 and lasted until around 1,000 A.D. 

Thời Hoa Nghiêm không phải là thuần viên vì nó gồm cả biệt giáo. Thời kỳ nầy kéo dài 
ba tuần lễ và Phật đã thuyết giảng ngay sau khi Ngài đạt được đại giác. Với giáo thuyết 
nầy, Đức Phật muốn đánh thức các đệ tử của Ngài, nhưng vì giáo pháp quá thậm thâm 
nên đa phần các đệ tử của Ngài đã không hiểu được những lời thuyết giảng nầy, tức là ý 
tưởng cho rằng vũ trụ là biểu hiện của cái tuyệt đối. Nói chung, giáo lý được giảng dạy 
trong thời kỳ nầy là pháp tự chứng của Phật trong sự đại giác của Ngài, nghĩa là khai thị 
về sự giác ngộ của Ngài. Thính chúng không thể thấu triệt nổi nên họ như câm như 
điếc— The Time of the Wreath ¡s not yet pure “round” because ¡t includes the Distinct 
Doctrine. The period of the Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for three weeks and 
the Buddha taught immediately after his enlightenment. With this teaching, the Buddha 
awoke his disciples to the greatness of Buddhism; however, 1t was too profound for them 
to ørasp and most of his disciples dịd not understand the principal idea of the sutra, that 
the universe 1s the expression of the absolute. Generally speaking, the first perilod was 
was the Time of Wreath. The doctrine taught In this period was what the Buddha had 
conceived In his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his Enliphtenmernt 1tself. His 
đisciples could not understand him at all and they stood as 1f they were “deaf and dumb.” 
Trước Hoa Nghiêm tông, ở Trung Hoa đã có một phái mang tên là Địa Luận Tông và 
Pháp Tính Tông, y cứ trên bản luận giải của Thế Thân về Thập Địa Kinh. Tác phẩm nầy 
được phiên dịch sang Hán văn trong năm 508-512 do công trình của Bồ Đề Lưu Chi, Bửu 
Huệ và Phật Đà Phiến Đa. Theo truyền thuyết Phật giáo Trung Hoa, Hoa Nghiêm tông 
được ngài Đỗ Thuận sáng lập, giáo pháp dựa trên giáo lý của bộ kinh Hoa Nghiêm, được 
ngài Giác Hiển dịch sang Hán tự: Prior to the Avatamsaka School, there were in China 
schools named Tì-Lun and Fa-Tsing which were founded on Vasubandhu”s commentary 


3) 


4) 


3) 


5568 


on the Dasa-Bhumi-Sutra. The text was translated Iinto Chinese in 508-512 A.D. by 
Bodhiruci, Ratnamati and Buddhasanta, all from India. In China, Hua-Yen sect was 
founded by master Tu-Shun (557-640), which 1s based on the Flower Garland Sutra. 
According to Chinese Buddhist legends, Chinese Hua-Yen Scet was founded by Tu-Shun 
(557-640), which 1s based on the Flower Garland Sutra (Avamtamsaka-sutra), translated 
into Chinese by Buddhabhadra. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Hoa Nghiêm 
nghĩa là “Trang nghiêm bằng hoa” và được coi như một dịch ngữ từ tiếng Phạn 
Avatamsaka chỉ cho tràng hoa hay vòng hoa. Đây là danh hiệu của quyển kinh trong đó 
giáo nghĩa bí mật của Đức Phật Đại Nhật được mô tả rất tỉ mỉ—According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, “Wreath” means “flower- 
ornament” and 1s considered a translation of the Sanskrit term “Avatamsaka” denoting a 
wreath or garland. It is the name of a Sutra in which the mystic doctrine of the Buddha 
Mahavairocana 1s minutely described. 

Kinh Hoa Nghiêm được coi như là do Đức Phật thuyết ngay sau khi Ngài thành đạo, 
nhưng thính chúng như câm như điếc không ai hiểu được một lời. Do đó Ngài lại bắt đầu 
thuyết pháp dễ hơn, là bốn kinh A Hàm và các giáo lý khác: The scripture is said to have 
been preached by the Buddha soon after his Enlightenment, but none of those listening to 
him could understand a word of it as 1ƒ they were deaf and dumb. Therefore, he began to 
preach the easy four Agamas (discourses) and other doctrines. 

Tại Ấn Độ, tông Hoa Nghiêm không được coi như là một tông phái độc lập. Tuy nhiên sự 
tích chiêm bái của Thiện Tài được kể tỉ mỉ trong Divya-avadana, và cuộc hành trình nầy 
được miêu tả tỉ mỉ trong những điêu khắc ở Java. Trong kinh nói rằng Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi ngự trên núi Thanh Lương ở Trung Hoa, và thuyết pháp trong mọi thời. Núi Thanh 
Lương nầy giống với Ngũ Đài Sơn ở Trung Hoa. Chính danh từ “Ngũ Đài” hình như chỉ 
cho Panca-sikha hay ngũ đảnh, một danh hiệu của Văn Thù. Đại Tự Viện Hoa Nghiêm 
trên núi nầy là tháp thiêng thờ vị Bồ tát nầy. Đức tin về Ngài ở Ấn cũng như ở Trung 
Hoa, hình như có từ thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch hay sớm hơn —lIn India, the 
Avatamsaka School 1s not known as an independent school. However, the sfory of 
Sudhanaˆs pilgrimage 1s minutely told in the Divya-avadana, and his Journey 1s depicted 
in detailed sculptures in Java. In the sutra It is stated that the Bodhisattva ManJusri 1s 
living on the Ch”ingliang Mountain in China, and 1s proclaiming the laws at al times. Thịs 
Ch”ingliang Mountain 1s identified with with the Wu-T”ai Mountain of China. The name 
Wu-T”ai or five heights 1tself seems to indicate Panca-sikha or five top-knots, a name of 
ManJusri. The great Avatamsaka Monastery of that mounfain 1s the shrine sacred to that 
Bodhisattva. Such a belief In India as well as in China seems to go back to the fifth 
century A.D. or still earlier. 


(HI)Ý nghĩa và giáo thuyết của Tông Hoa Nghiêm— The meanings and doctrine oƒ the 


l) 


2) 


Avdtarnsaka sect: 

Hoa Nghiêm Tông lấy Kinh Hoa Nghiêm làm chỗ dựa—The Avatamsaka sect or school 
whose foundation works in the Avatamsaka-sutra. 

Kinh Hoa Nghiêm là những gì mà Đức Phật thuyết giảng lần đầu, cũng là những gì Ngài 
chứng ngộ. Chân lý mà Ngài chứng ngộ được tuyên thuyết minh nhiên. Chỉ bậc đã tiến 


3) 


4) 


5569 


bộ như một vị Bồ Tát mới có thể hiểu được Ngài, còn phàm phu hoàn toàn không thể 
thấu được bản ý của Ngài—What the Buddha preached first was what he had realized in 
His Enlipghtenment. The truth he had conceived was proclaimed exactly as 1t was. An 
advanced personage such as a Bodhisattva or saintly person might have understood him, 
but an ordinary person could not grasp his Ideas at all. 

Dịch bản kinh Hoa Nghiêm bằng Hán văn có ba bộ: Bát Thập, Lục Thập và Tứ Thập 
Hoa Nghiêm. Hai bản đầu không còn nguyên bản Phạn ngữ; bản cuối Hoa Nghiêm 40 
quyển, còn được nguyên bản Phạn ngữ là Ganda-vyuha (Phẩm Nhập Pháp Giới). Bản 
văn nầy mô tả cuộc chiêm bái thực hiện bởi Thiện Tài, thăm viếng 53 Thánh địa của đại 
sĩ Tăng lữ và cư sĩ. Mục đích của cuộc chiêm bái nầy là để chứng ngộ nguyên lý Pháp 
giới —The Avatamsaka Sutra 1s represented in Chinese by three recensions, in eighty, 
sixty, and forty Chinese volumes. Of the first two we do not possess their sanskrIt 
original. For the last, the forty-volume text, we have 1s original which 1s called Ganda- 
vyuha. In the text, a pilprimage undertaken by the young Sudhana to visit fifty-three 
worthies, religious and secular, 1s described. The obJect of the pilgrimage was to realize 
the principle of Dharma-dhatu or the Realm of Principle or Elements. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, lý viên dung của 
tông Hoa Nghiêm được phát triển chính yếu là ở Trung Hoa. Đây là điểm son cho những 
công trình học thuật của Phật giáo Trung Hoa. Như các tông phái khác, tông Hoa Nghiêm 
được thành lập trên nền tẳng lý nhân quả duy tâm, nhưng theo chủ trương của Hoa 
Nghiêm, lý thuyết nây có đặc điểm riêng. Đấy là “Pháp giới duyên khởi.” (see Pháp 
Giới Duyên Khởi ¡in IV)—The Totalistic principle of the Hua-Yen School was developed 
chiefly In China. lí is indeed a glory of the learned achievements of Chinese Buddhism. 
The Hua-Yen School stands as other schools do, on the basis of the theory of causation by 
mere Ideation, but as held in the Hua-Yen School, the theory has a peculiarity. Ít 1s 
designated “the theory of universal causation of Dharmadhatu.” 


(IV)Pháp Giới Duyên Khởi—Principle 0ƒ umiversal causafion: The Dharmadhatu as the 


environment cause of all phenomena. 


(A) Nghĩa của Pháp Giới Duyên Khởi— The meanings oƒ “Principle oƒ universal causafion”- 


Từ ngữ “Pháp giới” (Dharmadhatu) đôi khi được dùng đồng nghĩa với chân lý. Việt ngữ 
dịch là “Pháp thể của Vạn Pháp.” Tuy nhiên, đôi lúc nó lại có nghĩa là “Vũ trụ,” hay 
“cảnh giới của tất cả các pháp.” Cả hai nghĩa vũ trụ và nguyên lý phổ biến, luôn luôn 
phải được in sâu trong tâm trí chúng ta mỗi khi từ ngữ nầy được dùng đến. Nghĩa nào 
cũng dùng được cho danh hiệu của thuyết “Duyên Khởi.”——The term “Dharmadhatu” ¡is 
Ssometimnes used as a synonym of the ultimate truth. Therefore, the translaton “the 
Element of the Element” is quite fitting. But at other times it means the universe, “the 
Realm of All Elements.” The double meaning, the universe and the universal principle 
must always be borne in mind whenever we use the term. Either meaning will serve as 
the name of the causation theory 


(B) Đặc tính của Pháp Giới Duyên Khởi— Characterisitcs 0ƒ Principle öoƒ universal causation: 


Ù 


Trong pháp giới duyên khởi, mọi hiện tượng đều tùy thuộc lẫn nhau, cái nầy tùy thuộc 
cái kia, do đó một trong tất cả và tất cả trong một: The Dharmadhatu as the 


2) 


3) 


3570 


environmernfal cause of all phenomena (everything 1s being dependent on everything 
else, therefore one 1s In all and all 1s in one). 

Theo nguyên lý pháp giới duyên khởi nầy, không một sự hữu nào hiện hữu bởi chính nó 
và hiện hữu cho cái khác, nhưng toàn thể thế giới sẽ vận động và hành sự trong nhất trí, 
cơ hồ toàn thể được đặt dưới tổ chức tổng quát. Một thế giới lý tưởng như thế được gọi là 
“Nhất chân pháp giới” hay “Liên Hoa tạng.”: According to the principle of universal 
causation, no one being will exist by 1tself and for 1tself, but the whole world will move 
and act In unison as 1f the whole were under general organization. Such an idea world 1s 
called “the World One-and-True” or “the Lotus-store” 

Nguyên lý nầy căn cứ trên pháp giới duyên khởi của cảnh vực lý tánh (Dharmadhatu) 
mà chúng ta có thể coi như là sự tự tạo của chính vũ trụ. Đừng quên rằng đó chỉ là duyên 
khởi do cộng nghiệp của tất cả mọi loài, và nguyên lý nầy cũng dựa trên thuyết vô ngã. 
Trong thuật ngữ Phật giáo, nguyên lý viên dung được gọi là “Hoa Nghiêm” 
(Avatamsaka): The principle of universal causation 1s based upon the universal causation 
of the Realm of Principle (Dharmadhatu) which we may regard as the self-creation of the 
universe Ifself. One should not forget that 1t 1s nothing but a causation by the common 
action-influence of all brings, and that the principle 1s also based on the theory of 
selflessness. In the Buddhist terminology, the principle of totality 1s called “the 
Avatamsaka' (Wreath). 


(V) Đặc điểm của tông Hoa Nghiêm— Special characterisitcs oƒ the Hua-Yen Sect: 


A. 


Theo học giả Phật giáo Edward Conze trong quyển Lược Sử Phật Giáo, tông Hoa 
Nghiêm tiêu biểu cho mối liên hệ giữa tông Duy Thức và giáo lý “Mật chú”, trong đó 
tông nầy đưa ra một sự diễn giải có tính cách vũ trụ đối với những tư tưởng về bản thể 
của phái Du Già. lộ) đây sự tương đồng của vạn hữu chính là sự dung thông, hàm chứa 
của mỗi một yết tố trong thế giới với hết thẩy mọi yếu tố khác. Nguyên lý duy nhất của 
vũ trụ hiện diện trong muôn loài, theo nghĩa mọi thứ đều hòa hợp với hết thảy những 
thứ khác. Mỗi hạt bụi cũng hàm chứa tất cả các cõi Phật, và mỗi một ý tưởng đều hướng 
đến tất cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế giới của giác quan là sự phản ảnh của chân lý 
vĩnh cửu và huyền bí có thể được nhìn thấy khắp nơi. Không giống với giáo lý Mật tông, 
tông Hoa Nghiêm không nhắm đến việc sử dụng các sức mạnh của vũ trụ bằng những 
phương thức mầu nhiệm, mà nhắm đến việc nghiền ngẫm và đánh giá sự tương tác của 
chúng—The Hua-Yen Sect represents the link between Yogacara and Tantra, in that 1t 
ØIves a cosmIc Interprefation to the ontological ideas of the Yogacarins. Here Identity or 
sameness of everything 1s Interpreted as the Iinterpenetration of every element in which 
the world with every other element. The one principle of the cosmos 1s present 1n all 
beings and In all things, In the sense that everything harmonizes with everything else. 
Each particle of dust contains all the Buddhaˆs lands, and 1ts thought refers to all that was, 
1s and wIll be. The sensory universe 1s a reflex of the eternal and the mysfteries of the 
truth can be beheld everywhere. Unlike the Tantra, the Hua-Yen sect did not aim at the 
manipulation and control of cosmics force. 

Tông Hoa Nghiêm nói đến một cái tâm duy nhất tạo thành tính khả hữu cho thế giới vạn 
tượng như Duy Thức tông, nhưng rồi một trong những cao Tăng lỗi lạc nhất của trường 
phái nầy là ngài Pháp Tạng (643-712), người nước Khang Cư, đã vượt xa hơn giáo lý 


l) 


2) 


3) 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


3571 


Duy Thức khi cho rằng hết thấy vạn hữu đều có ba đặc điểm sau đây—Hoa-Yen school 
believes that there 1s one mind which makes possible the world of particulars, but one of 
1{S preatest monks, Fa-Tsang (643-712), went beyond the Mind-Only doctrine by claiming 
that everything has the following three marks: 

Về mặt hiện hữu, mỗi vật thể riêng biệt, ngay cả hạt bụi đều hàm chứa trong nó một 
cách trọn vẹn toàn thể thế giới thực tại: Existentially, each particular object, even a 
particle of dust, contains in 1fself the whole realm of reality or dharmadhatu In 1s 
enfirety. 

Về mặt sáng tạo, mỗi vật thể riêng biệt, ngay cả hạt bụi đều có thể tạo ra được hết thầy 
mọi phẩm chất có thể có, và vì thế mà mỗi vật thể đều bộc lộ những bí ẩn của toàn bộ 
thế giới: Creationally, each particular object, even a particle of dust, can generate all 
possible kinds of virtue, and any object may therefore reveal the secrets of the entire 
world. 

Trong mỗi vật thể. riêng biệt, ngay cả hạt bụi đều có thể. mỗi vật thể. riêng biệt, ngay 
cả hạt bụi đều có thể nhận ra được tánh không của thực tại: In each particular object, 
even a particle of dust, the emptiness of true reality 1s perceivable. 

Tông đồ tông Hoa Nghiêm thường quán sát 6 vấn để sau đây—Disciples of Hua-Yen 
school always contemplate the followings: 

Quán sát sự tĩnh lặng của tâm thức, nơi mà tất cả vạn pháp đều quy về: To contemplate 
Into the serenity of Mind to which all things return. 

Nhận rõ sự hiện hữu của thế giới vạn tượng chỉ là do từ tâm thức: To clearly realize that 
the world of particulars exist because of the One Mind. 

Quán sát sự dung thông toàn hảo và vi diệu của vạn pháp: To observe the perfect and 
mysterious Interpenetration of all things. 

Quán sát vạn pháp đều chỉ là một thế giới chân như, ngoài ra không có gì cả: To observe 
that there 1s nothing but Suchness. 

Quán sát rằng trong tấm gương lớn của sự tương đồng phản chiếu được hình ảnh của hết 
thẩy vạn vật, vì thế vạn vật không hể ngăn ngại lẫn nhau: To observe that the mirror of 
Sameness reflects the Images of all things, which thereby do not obstruct each other. 
Quán sát rằng khi một pháp khởi lên thì tất cả các pháp cũng đồng thời sanh khởi với nó: 
To observe that, when one particular obJect 1s picked up, all the others are picked up with 
1t. 


(VIChư Tổ Tông Hoa Nghiêm tại Trung Quốc—Patriarchs oƒ the Hua-Yen School in 


Ù 


China: 

Ngài Đế Tâm Đỗ Thuận bên Trung Hoa làm thủy tổ, ngài thị tịch năm 640. Sau khi ông 
chính thức khai sáng tông Hoa Nghiêm, thì tất cả đồ đệ của Địa Luận Tông Nam Đạo 
Phái thảy đều bị thu hút quanh ông. Từ đó Địa Luận tông được coi như kết hợp với Hoa 
Nghiêm Tông. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
Hoa Nghiêm tông, sau khi đã tiếp nhận Địa Luận Tông, khai sáng một thời kỳ phồn thịnh 
cho Phật Giáo Trung Hoa. Cơ sở của học thuyết đã được thiết lập ngay từ đó bởi nhà tài 
danh Đỗ Thuận. Pháp danh ông là Pháp Thuận, nhưng vì gia đình ông họ Đỗ nên ông 
được gọi là Đỗ Thuận. Ông nổi tiếng như là một thuật sĩ và vua Đường Thái Tôn đã từng 
cho vời ông vào cung và phong ông tước hiệu “Tam Đế Tôn Giả.” Người ta tin rằng ông 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 
? 


3572 


là hóa thân của Ngài Văn Thù sư Lợi Bồ Tát. Ngài Đỗ Thuận đã được nối truyền bởi 
Vân Hoa Trí Nghiễm: founded ¡in China by Ti-Hsin-Tu-Shun. When Tu-Shun, the 
nominal founder of the Hua-Yen School, appeared on the scene, the best workers of the 
Ti-Lun School were all attracted around him. Since then, the Ti-Lun School was united 
with the Hua-Yen School. According to Prof. Junjiro Takakusu In the Essentials of 
Buddhist Philosophy, the Hua-Yen School, having absorbed the Ti-Lun School, opened a 
flourishing period of Chinese Buddhism. The foundation-stone of the Hua-Yen doctrine 
was laid once and for all by the famous Tu-Shun. His Buddha name was Fa-Shun, but his 
family name was Tu, people generally called him Tu-Shun. He was famous as a miracle 
worker, and Emperor Tang T”ai-Tsung of Tang Invited him to his palace and gave him 
the title of “the Venerable Imparial Heart.” He was believed to be an Incarnation of 
Majusri. T°u-Shun died in 640 A.D. and was followed by: 

Vân Hoa Trí Nghiễm Pháp Sư làm tổ thứ hai: Yun-Hua-Chih-Yen, the second patriarch— 
Trí Nghiễm là đồ đệ tài ba của Đỗ Thuận, lên kế tổ của tông phái nây. Trí Nghiễm được 
Đỗ Thuận truyền cho môn tu quán. Trí Nghiễm viết nhiều sách về những căn bản của 
các giáo thuyết cùa thầy mình —An able pupil of Tu-Shun, Chih-Yen (602-668), the 
succeeding patriarch of the school, received from Tu-Shun all the culture of 
contemplation. He wrote several Important books on the basis of his teacher”s 
1nstrucfions. 

Hiền Thủ Pháp Tạng Pháp Sư làm tổ thứ ba: Hsien-Shu-Fa-Tsang, the third patriarch— 
Pháp Tạng có công hệ thống hóa toàn bộ nền triết học Hoa Nghiêm. Hoạt động của ông 
không những chỉ là công trình văn học, mà còn cả ở dịch thuật và diễn giảng. Có bẩy tác 
phẩm được xem là do ông viết ra. Trong số đó có quyển Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo 
Nghĩa Phân Tế Chương, bàn luận về ý nghĩa độc đáo của giáo lý Nhất Thừa (Ekayana) 
thuộc kinh Hoa Nghiêm; quyển Hoa Nghiêm Kinh Minh Pháp Phẩm Nội Lập Tam Bảo 
Chương; và quyển Hoa Nghiêm Kinh Sư Tử Chương Vân Giảng Loại Giải: Hsien-Shu- 
Fa-Tsang, the third patriarch: Hiền Thủ Pháp Tạng Pháp Sư làm tổ thứ ba—Fa-Tsang 
(643-712) was responsible for the final systematization of the philosophy. His activity was 
not only ¡in literary work but also In translatlons and lectures. Seven works are ascribed 
to him. Among these are Hua-Yen-Y1-Shan-Chiao-I-Fan-Tshi-Chzang, a treafise on the 
distinction of the meaning of the doctrine of one vehicle (Ekayana) of the Avatamsaka 
sutra; Hua-Yen Ching-Ming-Fa-Fin-Nei-LI-San-Pao-Chzang, and the Hua-Yen-Ching- 
Sh¡-Tsu-Chzang-Yun-Chiang-lei-Chie. 

Thanh Lương Trừng Quán Pháp Sư làm tổ thứ tư: Ch'ing-Liang-Ch"êng-Kuan, the fourth 
patriarch—Trừng Quán (760-820), một đồ đệ khác, được truy tặng Tứ Tổ vì nỗ lực hăng 
hái của ông trong việc bác bỏ dị thuyết của Huệ Viễn, cũng là một đồ đệ của Pháp Tạng. 
Đồng thời Trừng Quán còn tái lập giáo thuyết của Thầy mình trong thuần nhất nguyên 
thủy của nó—Ch'êng-Kuan (760-820), another pupil of Fa-Tsang, was honored as the 
fourth patrlarch for his earnest effort in refuting the heresy of Hui-Yuan, also a pupIl of 
Fa-Tsang. Ch*êng-Kuan also restored his teacherˆs doctrine to 1s original pur1ty. 

Khuê Phong Tông Mật Thiền Sư làm tổ thứ năm: Zen master Kuei-Feng-Tsung-Mi, the 
tiíth patriarch. 

Mã Minh Bồ Tát làm tổ thứ sáu: Asvaghosa Bodhisattva, the sixth patriarch. 

Long Thọ Bồ Tát làm tổ thứ bẩy: Nagarjuna Bodhisattva, the seventh patriarch. 


3573 


(VII)Sự truyền bá của Tông Hoa Nghiêm tại Nhật— The propagation oƒ the Avatamsaka 


Ù 


2) 


sect in Japan: 

Tông Hoa Nghiêm được truyền sang Nhật vào đầu nhà Đường và rất thịnh hành tại đây: 
The Avatamsaka school was Imported Into Japan early ¡in the Tang dynasty and 
flourished there. 

Tại Nhật tông nầy lấy giáo thuyết Pháp Tính nên cũng có tên là Pháp Tính Tông: In 
Japan, it held the doctrine of the Dharma-nature, by which name 1t was also called the 
“Dharma-nature” sect. 


(VHI)Hoa Nghiêm Kinh Tam Dịch: Ba bản dịch của Kinh Hoa Nghiêm bên Trung Quốc— 


Ù 


2) 


3) 


Three translations of the Avatamsaka-sutra in China. 

Bản dịch của ngài Phật Đà Bạt Đà đời Đông Tấn, khoảng năm 406 sau Tây Lịch, 60 
quyển, còn gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm hay Tấn Kinh, hay kinh cũ: 60 books translated 
by Buddhabhadra, who arrived in China around 406 A.D., also known as the East-Chin 
Sutra or the old sutra. 

Bản dịch của ngài Thực Xoa Nan Đà đời Đường, vào khoảng năm 700 sau Tây Lịch, 80 
quyển, còn gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm, Đường Kinh, hay Kinh mới: 80 books translated 
by Siksananda, about 700 A.D., also known as the Tang Sutra or the new sutra. 

Bản dịch của ngài Bát Nhã đời Đường, khoảng năm 800 sau Tây Lịch, 40 quyển, còn gọi 
là Tứ Thập Hoa nghiêm. Bản dịch nây bao gồm phần Hoa Nghiêm Âm Nghĩa của ngài 
Huệ Uyển biên soạn năm 700 sau Tây Lịch: 40 books translated by Prajna around 800 
A.D. Thịs translation also included the Dictionary of Classic by Hui-Yuan in 700 A.D. 


(IX)Hoa Nghiêm Ngũ Giáo: Năm giáo phái của tông Hoa Nghiêm. Có hai nhóm—The five 


A. 
Ù 


2) 


divisions of Buddhism according to the Hua-yen School. There are two ørOups: 

Từ sự Đỗ Thuận xuống đến sư Hiền Thủ— From Tu-Shun down to Hsien-Shou: 

Tiểu Thừa Giáo: Theravada (skt)—Phái Tiểu Thừa Theravada giải thích về “ngã không,” 
chư pháp là có thật, và niết bàn là đoạn diệt (dành cho hạng chúng sanh có căn cơ thấp 
kém nhỏ nhoi). Giáo lý nầy thuộc kinh điển A Hàm. Mặc dù chúng phủ nhận sự hiện hữu 
của một bản ngã cá biệt, lại chủ trương thực hữu và thừa nhận sự hiện hữu của tất cả 
pháp sai biệt hay pháp hữu. Theo kinh điển nầy thì Niết Bàn là cứu cánh diệt tận, nhưng 
lại không thấu triệt về tính cách bất thực (pháp không) của chư pháp. Về duyên khởi, 
luận, giáo lý nầy thuộc về nghiệp cảm duyên khởi —The Doctrine of the Small Vehicle 
or Hinayana. The Hinayana corresponds to the Agama sutras which Interpret that the self 
1S without substance, the separate elements or dharmas are real, and nirvana 1s therr total 
annmhilation. This doctrine refers to the teaching of the four Agamas. Although they deny 
the existence of the personal self (pudgala-sunyata), they are realistic and admit the 
existence of all separate elements (dharma). They hold that Nirvana 1s total extinction, 
and yet they do not understand much of the unreality of all elements (dharma-sunyata). 
As to the causation theory, they attribute 1t to action-influence. 

Đại Thừa Thủy Giáo: Khởi thủy Đại Thừa, được chia làm hai chỉ (giáo lý dạy cho những 
người vừa bước lên Đại Thừa). Cả hai đều không thừa nhận sự hiện hữu của Phật tánh 
trong mọi loài, nên cả hai được xem như là nhập môn sơ thủy——The Elementary Doctrine 





a) 


b) 


c) 


3574 


of the Great Vehicle (Mahayana). The primary or elemenfary stage of Mahayana 1s 
divided into two sectlons. Since neither admits the existence of the Buddha-nature 
(Buddha-svabhava) in all beings, both are considered to be elemenfary: 

Tướng Thủy Giáo: Giáo lý nhập môn y cứ trên sai biệt tướng của chư pháp, như Pháp 
Tướng Tông. Tướng Thủy Giáo phân tách về tánh đặc thù của chư pháp, được tìm thấy 
trong các kinh Du Già —The elementary doctrine based on the specific character of all 
elements (dharma-laksana), e.g., the Idealisic School or Dharmalaksana. Realistic 
Mahayana which analyzes the specific and distinct character of the dharmas, found In the 
'Yogachara Sutras. 

Pháp Tướng tông nêu lên thuyết A-Lại-Da duyên khởi trên nền tảng pháp tướng và 
không biết đến nhất thể của sự và lý. Vì tông nây chủ trương sự sai biệt căn để của năm 
hạng người, nên không thừa nhận rằng mọi người đều có thể đạt đến Phật quả—The 
Dharmalaksana School sets forth the theory of causation by Ideation-store (Alaya- 
vijnana) on the basis of phenomenal charateristics (laksana) and does not recognize the 
unity of fact and principle. Also, since 1t maintains the basic distinction of five specles Of 
men, It does not admit that all men can attain Buddhahood. 

Không Thủy Giáo: Giáo lý nhập môn y cứ trên sự phủ định về tất cả các pháp hay pháp 
không, như Tam Luận Tông. Không Thủy Giáo dạy về lẽ không của chư pháp, được tìm 
thấy trong các kinh Bát Nhã—The elementary doctrine based on negation of all elements 
or dharma-sunyafa, e.g., San-Lun School. This 1s the Idealistc Mahayana that holds all 
dharmas are non-subsfantial, found in Prajna or Wisdom Sutras. 

Tam Luận tông chủ trương thiên chấp về “Không” trên căn cứ của “tự tánh” (Svabhava- 
alaksana) hay tánh vô tướng không có bản chất tổn tại, nhưng lại thừa nhận nhất thể của 
hữu, nên tông nầy xác nhận rằng mọi người trong tam thừa và năm chủng tánh đều có 
thể đạt đến Phật quả—The San-Lun holds the one-sided view of “Void” on the basis of 
“own nature” or no abiding nature, but admitting the unity of being and non-being, 1t 
affirms that men of the three vehicles and the five specles are all able to attain 
Buddhahood. 

Đại Thừa Chung Giáo: Đại Thừa trong giai đoạn cuối dạy về Chân Như (dharmatathata) 
và Phật tánh phổ quát, dạy về lẽ chân như bình đẳng, và khả năng thành Phật của chúng 
sanh, tìm thấy trong Kinh Lăng Già, Đại Bát Niết Bàn hay Đại Thừa Khởi Tín Luận, vân 
vân. Giáo lý nầy thừa nhận rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể đạt 
đến Phật quả. Thiên Thai tông theo giáo lý nây. Chân lý cứu cánh Đại Thừa được trình 
bày bằng giáo lý nầy. Do đó, nó được gọi là giáo lý thuần thục hay Thục Giáo. Trong 
thủy giáo, sự và lý luôn tách rời nhau, trong khi ở chung giáo, sự lúc nào cũng là một với 
lý, hay đúng hơn cả hai là một. Như Lai Tạng Duyên Khởi là đặc điểm của giáo lý nây. 
Nó cũng còn được gọi là Chân Như Duyên Khởi—The Einal Mahayana teaching, or the 
Mahayana In Its final stage which teaches the Bhutatathata and universal Buddhahood, or 
the essentially true nature of all things and the ability of all beings to attain Buddhahood. 
Thịs 1s the final metaphysical concepts of Mahayana, as presented in the Lankavatara 
Sutra, the Mahaparinirvana text, and the Awakening of Faith, etc. This doctrine asserts 
that all living beings have Buddha-nature and can attain Buddhahood. The Tien-T”ai 
School adheres to this doctrine. By this teaching the Ultimate Truth of Mahayana 1s 
expounded. Therefore, 1t is called the Doctrine of Maturity. As 1t agrees with reality, 1t 


4) 
8) 


b) 


c) 


đ) 


5) 


a) 


3575 


also called the True Doctrine. In the elementary doctrine, fact and principle were always 
separate, while In this final doctrine, fact 1s always 1dentified with principle, or In short, 
the two are one. The causation theory by Matrix of the Thuscome 1s special to this 
doctrine. It is also called the theory of causation by Thusness or Tathata. 

Đại Thừa Đốn Giáo: The Abrupt Doctrine of the Great Vehicle. 

Giáo lý nầy chỉ cho ta sự tu tập không cần ngôn ngữ hay luật nghi, mà gọi thẳng vào trực 
kiến của mỗi người—This means the training without word or order, directly appealing to 
one”s own Insight. 

Giáo lý nầy nhấn mạnh đến “trực kiến,” nhờ đó mà hành giả có thể đạt đến giác ngộ 
viên mãn tức khắc. Tất cả văn tự và ngôn ngữ đều đình chỉ ngay. Lý tánh sẽ tự biểu lộ 
trong thuần túy của nó, và hành động sẽ luôn luôn tùy thuận với trí huệ và tri kiến—This 
teaching emphasized on one”s own insight by which one can attain enlightenmert all at 
once. All words and speech will stop at once. Reason will present 1tself In 1ts purify and 
action will always comply with wisdom and knowledge. 

Đốn giáo bằng chánh định nơi tư tưởng hay niềm tin chứ không bằng tu trì thiện nghiệp. 
Giáo lý nầy dạy cho người ta chứng ngộ tức thì dựa trên những giảng giải bằng lời hay 
qua tiến trình thực hành tu tập cấp tốc, tìm thấy trong Kinh Duy Ma Cật—The Mahayana 
1mmediate, abrupt, direct, sudden, or 1ntuitive school, by right concentration of thought, or 
faith, apart from good works (deeds). This teaching expounds the abrupt realization of 
the ultimate truth without relying upon verbal explanations or progression through varIous 
sfages of practice, found in Vimalakirti Sutra. 

Giáo lý nầy chủ trương nếu tư tưởng không còn mống khởi trong tâm của hành giả thì 
người ấy là một vị Phật. Sự thành đạt nầy có thể gặt hái được qua sự im lặng, như được 
Ngài Duy Ma Cật chứng tỏ, hay qua thiền định như trường hợp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sơ 
tổ Thiển Tông Trung Hoa—This doctrine holds that if thought ceases to arise in one”s 
mind, the man 1s a Buddha. Such an attainment may be gained through silence as shown 
by VimalakirH, a saintly layman 1n Valsali, or through meditation as in the case of 
Bodhidharma, the founder of Chinese Chan School. 

Viên Giáo: Viên giáo dạy về Nhất Thừa hay Phật Thừa. Viên giáo Hoa Nghiêm, phối 
hợp tất cả làm thành một tông, được tìm thấy trong các Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. 
Có hai trình độ của Đại Thừa Viên Giáo —The Round Doctrine of the Great Vehicle or 
the Perfect teaching expounds the One Vehicle, or the Buddha Vehicle. The complete or 
perfect teaching of the Hua-Yen, combining the rest Iinto one all-embracing vehicle, 
found In the Avatamsaka and Lotus Sutras. There are two grades of the round or perfect 
doctrine. 

Nhất Thừa Đồng Giáo: One Vehicle of the Identical Doctrine—Trong đó nhất thừa được 
giảng thuyết bằng phương pháp đồng nhất hay tương tự với cả ba thừa. Nhất Thừa của 
tông Hoa Nghiêm bao gồm tất cả các thừa. Tuy nhiên, tùy theo căn cơ mà giảng ba thừa 
để chuẩn bị cho những kẻ khát ngưỡng. Cả ba đều tuôn chảy từ Nhất Thừa và được giảng 
dạy bằng phương pháp đồng nhất như là một. Theo tông Hoa Nghiêm thì ba thừa nầy 
là ——In which the One Vehicle 1s taught an identical or similar method with the other three 
Vehicles. The One Vehicle of the Avatamsaka School 1s Inclusive of all Vehicles. 
However, for the convenience the three vehicles are taught to prepare the aspirants. The 


]) 
) 


ii) 
b) 


Ù 


2) 
3) 
4) 
3) 


(X) Hoa Nghiêm Ngũ Thời Giáo: The five periods of the Buddha”s teaching 


A. 


Ũ 


3576 


three flow out of the One Vehicle and are taught in the identical method as the one. The 
three Vehicles recognized by the Avatamsaka School. 

Tiểu Thừa: Hinayana (skt—The Small Vehicle. 
Đại Thừa Tiệm Giáo: The Gradual Mahayana. 
Đại Thừa Thủy Giáo: The Elementary 

Mahayana. 
Đại Thừa Chung Giáo: The Final 

Mahayana. 
Đại Thừa Đốn Giáo: The Abrupt Doctrine of the Great Vehicle. 

Nhất Thừa Biệt Giáo: Trong đó nhất thừa được nêu lên hoàn toàn khác biệt hay độc lập 
với những thừa khác như trường hợp giáo lý Hoa Nghiêm trong đó nói lên học thuyết về 
thế giới hỗ tương dung nhiếp. Nhất Thừa cao hơn ba thừa kia. Nhất thừa là chân thật còn 
ba thừa được coi như là quyền biến (tam quyền nhất thật): One Vehicle of the Distinct 
Doctrine in which the One Vehicle 1s set forth entirely distinct or independent from the 
other Vehicles, as In the case of the teaching of the Avatamsaka School, in which the 
doctrine of the world of totalistic harmony mutually relating and penetrating 1s set forth. 
The One Vehicle 1s higher than the other three. The One Vehicle 1s real while the three 
are considered as tempOorary. 

Theo Khuê Phong—According to Kuei-[eng: 

Nhân Thiên Giáo: Những ai giữ ngũ giới sẽ tái sanh trở lại vào cõi người và những ai 
hành thập thiện sẽ được tái sanh vào cõi trờ —Rebirth as human beIngs for those who 
keep the five commandments and as devas for those who keep the ten commandments. 
Tiểu Thừa Giáo: See Tiểu Thừa Giáo in (A). 

Đại Thừa Pháp Tướng: See Đại Thừa Thủy Giáo (a). 

Đại Thừa Pháp Tướng Giáo: See Đại Thừa Thủy Giáo (b). 

Nhất Thừa Hiển Tính Giáo: Trình bày Phật tánh phổ quát. Nhất Thừa Hiển Giáo bao 
gồm cả Đại thừa chung giáo, Đốn giáo và Viên giáo —The one vehicle which reveals the 
universal Buddha-nature. It includes the Mahayana 1n Ifs final stage, the immediate and 
the complete or perfect teaching of the Hua-Yen. 


Nhiều thế kỷ 
sau thời Phật nhập diệt, có rất nhiều cố gắng khác nhau để phân chia các thời giáo thuyết 
của Đức Phật, thường là căn cứ trên nội dung các kinh điển từ lúc Đức Phật thành đạo 
đến lúc Ngài nhập Niết Bàn, giáo thuyết của Ngài tùy cơ quyền biến để lợi lạc chúng 
sanh, nhưng mục đích của giáo pháp vẫn không thay đổi—In the centuries that followed 
the Buddhaˆs death, various attempts were made to organize and formulate his teachings. 
Different systems appeared, basing themselves on the recorded scriptures, each 
purporting to express the Buddhaˆs Intended meaning from the time of his enlightenment 
until his nrvana. The reason of his teachings of different sutras 1s for the benefits of many 
different living beings, but the purpose of his doctrine was always the same: 

Tông Thiên Thai chia một đời thuyết pháp của Đúc Phật ra làm năm thời kỳ —A Tien- 
Tai classification oƒ the Buddha`s teaching imto five periods: 

Thời kỳ Hoa Nghiêm (Nhã VỊ): Ksira. 





a) 


b) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Ù 


2) 


3577 


Thời kỳ thứ nhất trong năm thời giảng pháp của Đức Phật, thời Hoa Nghiêm được Đức 
Phật thuyết giảng ngay sau khi Ngài giác ngộ —The first of the “five periods” during 
which the Avatamsaka- Sutra was delivered by Sakyamunmi Buddha immediately after his 
enlightenmernt. 

Thời kỳ nầy được ví như sữa tươi hay thời kỳ thuyết pháp đầu tiên của Phật, gọi là Hoa 
Nghiêm Thời cho chư Thanh Văn và Duyên Giác —Thời kỳ nầy lại được chia làm ba giai 
đoạn mỗi giai đoạn bẩy ngày ngay sau khi Phật thành đạo khi Ngài Thuyết Kinh Hoa 
Nghiêm. Tông Thiên Thai cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Kinh Hoa Nghiêm 
ngay sau khi ngài đạt được giác ngộ; tuy nhiên điều nầy là một nghi vấn vì Kinh Hoa 
Nghiêm chỉ có trong Phật Giáo Đại Thừa mà thôi—Fresh milk—Buddha's first 
preaching. This period 1s called Avatamsaka (Hoa Nghiêm) for sravakas and pratyeka- 
buddhas—This period 1s divided into three divisions each of seven days, after his 
enlightenment, when he preached the content of the Avatamsaka Sutra. According to the 
Tlen-T”aI sect, the Avatamsaka Sutra was delivered by Sakyamuni Buddha immediately 
after his enlightenment; however, this 1s questionable because the Hua-Yen Sutra 1s a 
Mahayana creation. 

A Hàm (Agamas): Lộc Uyển— Lạc vị (dadhi)—Sữa cô đặc được chế ra từ sữa tươi—Thời 
kỳ 12 năm Đức Phật thuyết Kinh A Hàm trong vườn Lộc Uyển——Coalgulated milk for the 
Hinayana——The twelve years of the Buddha”s preaching of Agamas In the Deer Park. 
Phương đẳng (Vaipulyas): Sanh tô vị (navanita) for the Mahayana—Thời kỳ tám năm 
Phật thuyết kinh Phương Đẳng được ví như phó sản sữa đặc. Đây là thời kỳ tám năm Đức 
Phật thuyết rộng tất cả các kinh cho cả Tiểu lẫn Đại thừa—The Vaipulya period—The 
eight years of preaching Mahayana-cum-Hinayana doctrines. 

Bát Nhã (Prajna): Thục tô vị (ghola or butter) for the Mahayana—Thời kỳ 22 năm Phật 
thuyết Kinh Bát Nhã hay Trí Tuệ được ví như phó sản của sữa đặc đã chế thành bơ— 
TWwenty two years of his preaching the praJna or wisdom sutra. 

Pháp Hoa (Lotus) and Niết Bàn (Nirvana sutra): Đề hỗ vị (sarpirmanda or clarified 
butter) for the Mahayana—Thời kỳ Pháp Hoa Niết Bàn được ví với thời kỳ sữa đã được 
tinh chế thành phó mát. Đây là thời ký tám năm Phật thuyết Kinh Pháp Hoa và một ngày 
một đêm Phật thuyết Kinh Niết Bàn—The eight years of his preaching of Lotus sutra, 
and In a day and a night, the Nirvana sutra. 

Theo tông phái Niết Bàn mà bây giờ là một phân của Thiên Thai—According to the 





Nirvana School which is now part oƒ the T”ien-T”ai: 

Tam Thừa Biệt Giáo: Hữu Tướng—Giai đoạn khi biệt giáo (như chúng ta có thể tìm thấy 
trong các kinh A Hàm) bắt đầu và sự phân biệt Tam thừa, đại diện bởi Tứ Đế cho hàng 
Thanh Văn, Mười Hai Nhân Duyên cho hàng Duyên Giác và Lục Độ cho hàng Bồ Tát — 
The period when the differentiated teaching (as we can find in the Agamas) began and 
the distinction of the three vehicles, as represented by the four Noble Truths for 
Sravakas, the Twelve Nidanas for Pratyeka-buddhas, and the Six Paramitas for 
Bodhisattvas. 

Tam Thừa Thông Giáo: Vô Tướng—Giáo lý thuyết chung cho cả ba thừa như được thấy 
trong Kinh Niết Bàn —The teaching common to all three vehicles, as seen in the Nirvana 
Sutra. 


3) 


4) 


3) 


C. 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


3578 


Ức Dương Giáo: Ức Dương—Thuyết giảng Kinh Duy Ma, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn 
Kinh và các kinh khác để tán dương Bồ Tát và hạ thấp Thanh Văn. Giáo thuyết nầy được 
Niết Bàn Tông Trung Hoa xiển dương—The teaching of the Vimalakirti Sutra, and Tư Ích 
Phạm Thiên Sở Vấn Kinh and other sutras extolling the Bodhisattva teaching at the 
expense of that for Sravakas. This teaching was held by the Nirvana sect of China. 

Đồng Qui Giáo: Hội Tam Qui Nhất —Phật thuyết kinh Pháp Hoa khiến ba thừa qui về 
Nhất Thừa—The common objective teaching calling three vehicles, through the Lotus, to 
union ¡n the one vehicle. 

Thường Trụ Giáo: Viên Thường—Phật thuyết kinh Niết Bàn để chứng minh Phật quả 
thường trụ—The teaching of eternal life; the revelation through the Nirvana Sutra of the 
eternity of Buddhahood. 

Theo Pháp Bảo Đại Sư vào đời nhà Đường—According to Great Monk Fa-Pao 0o the 
Tang dynasfy: 

Tiểu Thừa: Hinayana—See Hoa Nghiêm Thời in (A). 

Bát Nhã: Đại Thừa—Prajna—See Bát Nhã In (A). 

Thâm Mật: Tam Thừa—Three Vehicles—See Tam Thừa Biệt Giáo và Tam Thừa Thông 
Giáo In (B). 

Pháp Hoa: Nhất Thừa—One Vehicle—See Đồng Qui Giáo ¡in (B). 

Niết Bàn: Phật Tính Giáo The Nirvana or Buddha-nature—See Pháp Hoa and Niết 
Bàn m (A) and Thường Trụ Giáo In (B). 





(XDNhững đặc điểm của tông Hoa Nghiêm— Special points oƒ the Hua-Yen Sect: 


Ũ 


2) 


3) 


Tất cả chúng sanh nhờ một đạo duy nhất (Hoa Nghiêm Nhứt Thừa) mà thành Phật, hay 
tất cả đều y nương theo Hoa Nghiêm Nhứt Thừa mà thành Phật đạo—The One Vehicle 
of Hua-Yen (Avatamsaka-yana) for bringing all to Buddhahood. 

Tam muội Phật (Phật Hoa Nghiêm Tam Muội), coi duyên khởi vô tận của nhất chân 
pháp giới là một pháp giới tinh thần trường cửu mà tất cả các hoạt động của Phật đều 
mở ra từ đó—The Buddha-samadhi of an eternal spiritual realm from which all Buddha 
acfIvities are evolved. 

Ba vị Vua trong Hoa Nghiêm (Hoa Nghiêm Tam Thánh), Phật Tỳ Lô Giá Na ở giữa, Phổ 
Hiển bên trái và Văn Thù bên phải—The three kings in Avatamsaka, Vairocana ¡n the 
center, Samantabhadra in the left, and ManJusri in the right. 


(XH)Hoa Nghiêm Tứ Duyên Sanh: Tứ Duyên Khởi—Theo giáo thuyết tông Hoa Nghiêm, có 


Ũ 


2) 


bốn loại duyên khởi —According to the doctrine of the Hua-Yen sect, there are four 
principal uses of conditional causation: 

Nghiệp Cảm Duyên Khởi: Giáo lý duyên khởi của Tiểu Thừa, dưới ảnh hưởng của 
nghiệp điều kiện tái sanh nẩy sanh—The conditional causation of the Hinayana, ¡.e. 
under the influence of karma the conditions of reincarnation arise—See Nghiệp Cảm 
Duyên Khởi in Chapter 37 (A-6) (1). 

Lại Da Duyên Khởi: Thủy giáo của Đại Thừa, tất cả vạn sự vạn vật đều khởi lên từ A 
Lại Da Thức hay Tàng Thức The doctrine of the conditional causation of the 
Mahayana, that all things arise from the Alaya or fundamental store—See A Lại Da 
Duyên Khởi in Chapter 37 (A-6) (2). 


3) 


4) 


3579 


Như Lai Tạng Duyên Khởi hay Chân Như Duyên Khởi: Chung Giáo của Đại Thừa, tất cả 
vạn sự vạn vật đều khởi lên từ Như Lai Tạng hay chân như—The doctrine of conditional 
causation of the advancing Mahayana, that all things arise from the Tathagata-Garbha or 
Bhutatathata—See Chân Như Duyên Khởi in Chapter 37 (A-6) (3). 

Pháp Giới Duyên Khởi: Viên Giáo (trừ Đốn Giáo vì loại nầy theo tông chỉ “vô tướng ly 
ngôn), trong đó một là tất cả, tất cả là một —The doctrine of conditional causation of 
Complete Mahayana, in which one 1s all and all are one, each being a universal cause—— 
See Pháp Giới Duyên Khởi in Chapter 37 (A-6) (4). 


(XII)Tứ Chủng Vũ Trụ Theo Tông Hoa Nghiêm: Tứ Pháp Giới—Đạo Phật chủ trương rằng 


l) 
2) 


3) 


4 


không có cái được tạo độc nhất và riêng rẽ. Vạn hữu trong vũ trụ, tâm và vật, khởi lên 
đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra 
một bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn vẹn; 
nếu không có tất cả, cái một cũng không. Khi toàn thể vũ trụ tiến tới một bản hòa âm 
toàn hảo, nó được gọi là “Nhất Chân Pháp Giới,” vũ trụ của cái một và cái thực, hay 
“Liên Hoa Tạng.” Trong vũ trụ lý tưởng đó, vạn hữu sẽ tổn tại trong hòa điệu toàn diện, 
mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt động của các hữu khác. Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, mặc dù quan niệm viên dung và 
đồng khởi là vũ trụ, nó là một thuyết pháp giới duyên khởi, bản tính của hiện khởi là vũ 
trụ, nó là một thứ triết lý toàn thể tính của tất cả hiện hữu, hơn là triết học về nguyên 
khởi. Theo thuyết nầy, người ta phân biệt có bốn hạng vũ trụ—Buddhism holds that 
nothing was created singly or individually. All thíngs in the universe, matter or mind, 
arose simultaneously, all things In 1fs depending upon one another, the influence of each 
mutually permeating and thereby making a universe symphony of harmonious totality. If 
one Item were lacking, the universe would not be complete; without the rest, one item 
cannot be. When the whole cosmos arrives at a harmony of perfection, It is called the 
“universe One and True,” or the “Lotus Store.” In this ideal universe all beings will be In 
perfect harmony, each finding no obstruction In the existence and activity of another. 
According to Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, although 
the idea of the interdependence and simultaneous rise of all things 1s called the Theory of 
Universe Causation, the nature of the rise being universal, It 1s rather a philosophy of the 
totality of all existence than a philosophy of origination. According to this theory, four 
Sfates of the universe are to be distinguished: 

Sự Pháp Giới, thế giới của đời sống hiện thực, hay thế giới kiện tính: The real, or the 
world of actual life, the factual world. 

Lý Pháp Giới, thế giới lý tưởng của định luật hay nguyên lý: The ideal, or the world of 
law or principle. 

Lý Sự Vô Ngại Pháp Giới, thế giới thể hiện lý trong sự; sự và lý cùng hòa điệu: The idea 
realized, or the world in which the principleis applied In actual life, or the fact and the 
principle harmonized. 

Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới, thế giới tương giao hòa điệu giữa chính các sự, các hiện thực. 
Trong thế giới hiện thực, sự pháp giới, chủ nghĩa cá nhân có cơ nổi bật; cạnh tranh, xung 
đột, tranh luận và tranh chấp cũng sẽ làm rối loạn sự hòa điệu. Coi xung đột như chuyện 
đương nhiên, là đường lối của các nền triết học xưa nay. Đạo Phật dựng lên một thế giới 


5580 


trong đó đời sống hiện thực đạt tới chỗ hòa điệu lý tưởng: The real harmonized, or the 
world in which actuality attains harmony In Itself. In the actual world individualism 1s apt 
to predominate, and competition, conflict, đispute and struggle too often wIll disturb the 
harmony. To regard conflict as natural 1s the way of usual philosophies. Buddhism sets up 
a world in which actual life attains an ideal harmony. 


(XIV)Tứ Pháp Giới Theo Tông Hoa Nghiêm: Tứ Chủng Pháp Giới—Theo tông Hoa Nghiêm, 


Ù 


2) 


3) 


4) 


có bốn pháp giới——According to the Hua-Yen school, there are Four Dharma Realms: 

Sự pháp giới: Cách nhìn pháp giới như là một thế giới của những vật thể cá biệt, trong đó 
chữ giới (dhatu) có nghĩa là cái phân biệt. Đây là thế giới của thực tại, thế giới hiện 
tượng, hay thế giới hiện tượng, các pháp sắc và tâm của chúng sanh. Sự pháp giới biểu 
hiện cho giáo lý duy thực của Tiểu Thừa—The idea of looking at the Dharmadhatu as a 
world of individual obJects, in which case the term “dhatu” means “something separated.” 
This 1s the world of reality, the factual, practical world, or the phenomenal realm, 
phenomenal world. The Dharma Realm of Phenomena, or the realm of events (specIfics). 
lt represents the Realistic Doctrine of Hinayana. 

Lý pháp giới: Cách nhìn Pháp Giới như là sự hiển hiện của nhất tâm (ekacitta) hay một 
bản thể cơ bản (ekadhatu). Đây là thế giới thể tánh nói về các pháp sắc và tâm của 
chúng sanh tuy có sai khác nhưng cùng chung một thể tánh. Đây là thế giới của lý tắc. 
Nó được Tam Luận Tông và Pháp Tướng Tông chủ xướng, dạy rằng lý tách rời với sự— 
The idea of looking at the Dharmadhatu as a manifesfation of one spirit (ekacitfa) or one 
elementary substance (ekadhatu). This 1s the noumenal realm, or noumenal world. The 
Dharma Realm of Noumena, or the realm of principles. Thịs 1s the world of principle or 
theorical world. It 1s represented by the Sam-Lun and Dharmalaksana Schools which 
teach that principle 1s separate from facts. 

Lý sự vô ngại pháp giới: Cách nhìn Pháp Giới như là một thế giới trong đó tất cả những 
hiện hữu riêng biệt của nó (vasftu) có thể đồng nhất được với một tâm là sở y. Pháp Giới 
nây không có trở ngại giữa lý và sự vì lý do sự mà hiển bày, sự nhờ lý mà thành tựu. 
Khởi Tín và Thiên Thai tông chủ trương nhất thể giữa sự và lý, nghĩa là thế giới của lý 
tắc và thực tại được hợp nhất, hay thế giới lý tưởng được thể ngộ—The idea of looking at 
the Dharmadhatu as a world where all Its particular existences (vastu) are I1dentifiable 
with one underlying spirit. This Dharmadhatu 1s the interdepence of phenomenal and 
noumenal realm—The world in which phenomena are identical with noumena——The 
Dharma Realm of non-obstructions of noumena and phenomena (principles and 
specifics)——The realm of principles against events perfectly fused in unimpeded freedom. 
The Awakening of Faith and the Tien-T°ai School believe the Identity of fact and 
pmnciple. That means the world of principle and reality united, or the ideal world 
realized. 

Sự sự vô ngại pháp giới: Cách nhìn Pháp Giới như là một thế giới trong đó mỗi một vật 
thể riêng biệt của nó đồng nhất với mọi vật thể riêng biệt khác, mà tất cả những giới hạn 
phân cách giữa chúng thảy đều bị bôi bỏ. Đây là thế giới của tất cả thực tại được kết đệt 
lại hay được đồng nhất trong nhịp điệu toàn vẹn, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng đều 
tương ứng thông dung nhau, một tức nhiều, lớn chứa nhỏ. Đây là chủ trương của tông 
Hoa Nghiêm, theo đó tất cả những sự thật hay thực tại dị biệt nhất thiết phải tạo thành 


5581 


một toàn thể nhịp nhàng do sự tương dung tương nhiếp để chứng ngộ thế giới lý tưởng là 
“nhất như.” Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, đem 
thực hành mà thích ứng lý thuyết không phải là điều khó khăn, nhưng tai hại ở chỗ là con 
người , kẻ thì quá thiên về lý thuyết, người lại quá trọng thực hành. Do đó cần phải có 
một giải pháp hữu lý. Lại nữa, trong thế giới thực tế, thực hành thường chống lại thực 
hành, sự kiện chống lại sự kiện, công tác chống lại công tác, cá thể chống lại cá thể, 
đẳng cấp chống lại đẳng cấp, quốc gia chống lại quốc gia. Đó là sắc thái của thế giới cá 
nhân chủ nghĩa, rồi từ đó toàn thể. thế giới hóa ra phân chia thành mảnh vụn vặt. Chủ 
nghĩa tập thể hay tinh thần tương trợ không ngừng, vẫn chưa đủ để ngăn chận ác tính của 
đời sống. Để hòa điệu một trạng thái sinh tổn như vậy và để đưa tất cả vạn vật đến chỗ 
nhu hòa, thế giới tương giao tương cảm cần phải được tạo ra. Một thế giới lý tưởng như 
vậy được gọi là “sự sự vô ngại pháp giới. ”—— The Idea of looking at the Dharmadhatu as a 
world where each one of 1s particular obJects 1s Identifiable with every other particular 
obJect, with whatever lines of separation there may be between them all removed. This 1s 
the world of all realities or practical facts Interwoven or identified in perfect harmony. lt 
IS fO say phenomena are also ¡Interdependent. The world in which phenomena 
Interpenetrate one another without hindrances. The Dharma Realm of non-obstruction of 
phenomena and phenomena. The realm of evenfts against events (specifics and specIfics) 
perfectly fused in unimpeded freedom. l( represents by the Hua-Yen School which 
teaches that all distinct facts or realities will, and oupht to, form a harmonious whole by 
mutual penetration and mutual identification so as to realize the ideal world of “One- 
True.” According to Prof. JunjJiro Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, 1t 
should not be difficult to make practice adapted to theory, but such being the evil of men, 
some make too much of theory while others make too much of practice. So a rational 
solution becomes necessary. Moreover, In the world of realities (fact), practice often øoes 
against practice, fact agaInst fact, business, agains business, individual against individual, 
class against class, nation against nation. Such 1s the feature of the world of individualism 
and thus the whole world goes to pieces. Mere collectivism or solidarity w1ll not prevent 
the evil of life. To harmonize such a state of being and to make all things go smoothly, 
the world of mutual reliance or interdependence oughrt to be created. Such an ideal world 
1s called “the fact and fact world perfectly harmonized.” 


(XV)Lục Tưởng Theo Tông Hoa Nghiêm: Theo tông Hoa Nghiêm, vạn hữu có sáu tướng—— 


Ù 


2) 


Taccording to the Avatamsaka School, everything (dharma) has six characterisfIcs: 

Tổng Tướng: Whole or Universality—Do năm uẩn họp thành. Tổng tướng là toàn thể của 
những bộ phận đặc biệt—Consisting of five aggregates. Universality 1s the total of 
special parts. 

Biệt Tướng: Parts or Speciality——Những bộ phận đặc biệt tạo thành một toàn bộ. Các căn 
bản của các loại người khác nhau đều có riêng “đặc dị tính” theo nghĩa đặc trưng hay 
năng lực độc nhất. Mọi người đều có đôi mắt, nhưng không có đôi mắt nào có cùng năng 
lực như nhau cả—Speciality ¡s the special parts constituting the whole. The organs of 
different human beings have “speciality” in the sense of unique character or power. All 
have eyes, but not all eyes have the same power. 


3) 


4) 


3) 


6) 


3582 


Đồng Tướng: Unity or Similarity—Tất cả các biệt tướng đều có năng tính một sinh thể 
có thể tiết điệu đồng đều như nhau khi tạo thành một toàn bộ. Các căn đều như nhau, 
đều là căn, trong nghĩa cộng đồng liên hệ trong một căn thể——Similarity means that all 
specialities have the capacity of being equally harmonious in constituting the whole. All 
Organs are similar as organs, or in the sense of co-relation in one organism. 

Dị Tướng: Diversity—Những biệt tướng, dù thể tính của chúng có tiết điệu với nhau, vẫn 
giữ nguyên những sắc thái riêng biệt của mình. Mỗi căn đều có “sai biệt tính” ví nó có 
một quan hệ đặc biệt đối với toàn thể——Diversity means that specialities, in spite of their 
being mutually harmonious, keep their special features. Each organ also possesses 
“điversity” since 1t has a specIal relation to the whole. 

Thành Tướng: Entirety or Integration—Những biệt tướng, dù chúng đặc biệt, vẫn tạo 
thành tổng tướng bằng cách kết hợp nhau thành một. Tất cả các căn cùng tác động chung 
để hoàn thành một đơn thể toàn diện——Integration means that specialities, though they 
are special, make up Universality by uniting themselves. All organs work together to 
complete the whole unitary being. 

Hoại Tướng: Fractions or Differentiation—Những biệt tướng, dù chúng kết hợp thành 
tổng tướng, vẫn không đánh mất những sắc thái riêng biệt của mình. Mỗi quan năng 
trong vị trí riêng biệt của nó thi hành nhiệm vụ đặc thù của nó—Differentiation means 
that specialities, though they make up universality, do not lose their own special features. 
Each organ, being in Its own special position, performs 1ts own differentiating function. 


(XVI)Hoa Nghiêm Thập Huyền Môn: Để thuyết minh khả tính của thế giới “Sự Sự Vô Ngại 


l) 


2) 


Pháp Giới,” tông Hoa Nghiêm đã để ra mười Huyền Môn—In order to elucidate the 
possibility of the realm of Fact and fact world perfectly harmonized,” the Hua-Yen 
School set forth the ““Ien Profound 'Theories.” 

Đồng Thời Cụ Túc Tương Ưng Môn: Nói về sự cộng đồng liên hệ, trong đó vạn vật cộng 
đồng hiện hữu và đồng thời hiện khởi. Tất cả đều cộng đồng hiện hữu, không những chỉ 
quan hệ không gian mà cả trong quan hệ thời gian; không có sự phân biệt giữa quá khứ, 
hiện tại và vị lai, mỗi thời bao hàm các thời phần khác. Mặc dù chúng có vẻ sai biệt 
trong thời gian, nhưng tất cả đều được hợp nhất thành một thực thể, theo quan điểm viên 
dung—The theory of co-relation, in which all things have co-existence and simultaneous 
rise. All are co-existent not only 1n relation to space, but also 1n relation to time. There 1s 
no distinction of past, present and future, each of them being inclusive of the other. 
Distinct as they are and separated as they seem to be In time, all beings are united to 
make over entity from the universal point of view. 

Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn: Nói về tự do toàn vẹn, trong đó mọi loài, thông minh 
hay ngu độn, đều tương giao với nhau không chướng ngại. Năng lực của tất cả nội hàm 
cũng như ngoại trương đều vô hạn như nhau. Một nghiệp, dù nhỏ bao nhiêu cũng bao 
hàm tất cả mọi nghiệp. Một và tất cả đều tương giao một cách tự do và bất tuyệt—The 
theory of perfect freedom In which all beings “broad and narrow” commune with each 
other without any obstacle. The power of all beings as to Intension and extension 1s 
equally limitless. One action, however small, Iincludes all actions. One and all are 
commutable freely and uninterruptedly. 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


35583 


Nhất Đa Tương Dung Bất Đồng Môn: Nói về sự hỗ tương nhiếp nhập của những sự thể 
bất đồng. Tất cả những hiện hữu bất đồng đều có những điểm tương đồng. Nhiều ở trong 
một, một ở trong nhiều và tất cả ở trong nhất thể——The theory of mutual penetration of 
đissimilar things. All dissimilar existences have something In common. Many In one, one 
1n many, and all in unity. 

Chư Pháp Tương Tức Tự Tại Môn: Nói về tự do, nghĩa là vượt ngoài những sai biệt kỳ 
cùng, trong đó tất cả các pháp đều hỗ tương đồng nhất. Đây là sự đồng nhất phổ biến của 
vạn hữu. Thực ra, hỗ tương đồng nhất là tự tiêu hủy. Khi đồng nhất ta vời kẻ khác, ta có 
thể hòa hợp với kẻ khác. Tự tiêu hủy và tự đồng hóa với cái khác tạo thành một đồng 
nhất hóa tổng hợp. Đây là lý thuyết hay thực hành đặc biệt của Đại Thừa, áp dụng cho 
bất cứ lý thuyết hay thực hành nào. Hai lý thuyết đối nghịch hay những sự kiện khó dung 
hợp thường được kết lại thành một. Thông thường do phương pháp này mà người ta đi 
đến một giải pháp êm đẹp cho một vấn đề. Do kết quả của sự hỗ tương nhiếp nhập và hỗ 
tương hòa hợp, chúng ta có khái niệm “Một trong tất cả, tất cả trong một. Một ở đàng sau 
tất cả, tất cả ở đàng sau một. Lớn và nhỏ, cao hay thấp, cũng vận chuyển nhịp nhàng với 
nhau. Ngay cả những đóng góp khiêm nhường nhứt vào công cuộc hòa điệu, cũng không 
ai có thể tách khỏi hay biệt lập một mình được ——The theory of freedom, 1.e., ffeedom 
from ultimate disctinctions, in which all elements are mutually identified. It 1s a universal 
identification of all beings. Mutual Identification 1s, In fact, self-negation. Identifying 
oneself with another, one can synthesize with another. Negating oneself and identifying 
oneself with another constitute synthetical identification. This 1s a peculiar theory or 
practice of Mahayana. It is applied to any theory and practice. Two opposed theorles or 
incompatible facts are often identified. Often a happy solution of a question 1s arrived at 
by the use of this method. As the result of mutual penetration and mutual identification. 
We have the concept “One In All, AlI in One. One behind AlI, AII behind One.” The great 
and small, the high or low, moving harmoniously together. Even the humblest partaking 
of the work in peace, no one stands separately or independently alone. It is the world of 
perfect harmony. 

Ấn Mật Hiển Liễu Câu Thành Môn: Nói về thuyết tựu thành, nhờ đó mà cái ẩn mật và 
cái biểu hiện cùng tạo thành một toàn thể. bằng hỗ tương chỉ trì. Nếu cái nầy ở trong thì 
cái kia ở ngoài hay ngược lại. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một nhất thể——The theory 
of complementarity by which the hidden and the manmifested will make the whole by 
mutual supply. lIf one 1s Inside, the other will be outside, or vice versa. Both 
complementing each other will complete one entity. 

Vi Tế Tương Dung An Lập Môn: Nói về sự thành lập bằng hỗ tương nhiếp nhập của 
những vật chất vi tiểu và ẩn áo. Nói một cách tổng quát, một sự thể càng vi tiểu và ẩn 
áo, người ta càng khó mà nhận ra nó. Những sự thể vi tế hay ẩn áo vuợt ngoài lãnh hội 
của một người cũng phải thể hiện lý thuyết về “một trong nhiều và nhiều trong một.”— 
The theory of construction by mutual penetration of minute and abstruse matt€rs. 
Generally speaking, the more minute or abstruse a thing 1s, the more difficult 1t 1s to be 
conceived.. Things minute or abstruse beyond a man”s comprehension must also be 
realizing the theory of one-in-many and many-in-one. 

Nhân Đà La Võng Cảnh Giới Môn: Nói về sự phần chiếu nội tại, như trong lãnh vực 
được bao quanh bằng lưới của trời Đế Thích (mỗi mắt lưới là một viên ngọc thạch lấp 


8) 


3) 


35584 


lánh), ở đó những hạt ngọc phản chiếu rực rỡ lẫn nhau. Cũng vậy, những sự kiện thực tế 
của thế giới đều chen lẫn và chiếu rọi lẫn nhau—The theory of inter-reflection, as ¡n the 
region surrounded by the Indra net (a net decorated with a bright stone on each knot of 
the mesh), where the Jewels reflect brilliance upon each other, according to which the 
real facts of the world are mutually permeating and reflecting. 

Thác Sự Hiển Pháp Sinh Giải Môn: Nói về sự thuyết minh chân lý bằng những điển hình 
thật sự. Chân lý được biểu lộ trong sự vật và sự vật là nguồn gốc của giác ngộ—The 
theory of elucidating the truth by factual illustrations. Truth 1s manifested in fact and fact 
1s the source of enlightening. 

Thập Thế Cách Pháp Dị Thành Môn: Nói về “sự thành tựu từ đa thù của 10 thời gian tạo 
thành một thực thể.” Quá khứ, hiện tại, và vị lai, mỗi thời đều chứa đựng ba thời, như thế 
tạo thành chín thời, chúng hợp chung lại thành một thời duy nhất, chín và một là mười 
thời. Mười thời, tất cả đều khác biệt, nhưng nhiếp nhập lẫn nhau, hoàn thành cái lý tắc 
một-trong-tất-cả. Tất cả những lý thuyết khác, chính yếu liên hệ với sự hỗ tương nhiếp 
nhập nầy trong bình diện “hàng ngang,” nhưng lý thuyết nầy lại liên hệ với mọi “quan hệ 
hàng dọc” hay thời gian, nghĩa là mọi loài bị phân tách dọc theo chín thời, mỗi thời tự 
đầy đủ để cuối cùng tất cả đều tương quan tương liên trong một thời độc nhất; một thời 
độc nhất được hình thành bằng chín thời kia—The theory of “variously completing ten 
time-periods creating one entity.” Each of past, present and future confains three perlods 
thus making up nine periods which altogether form one period, nine and one, ten perlods 
In all. The ten periods, all distinct yet mutually penetrating, will complete the one-in-all 
pinciple. AII other theorles are concerned chiefly with the mutual penetration in 
“horizontal plane,” but this theory 1s concerned with the “vertical connection,” or time, 
meaning that all beings separated along the nine perlods, each complete ¡In Itself, are, 
after all, interconnected in one period, the one period formed by the nine. 


10) Duy Tâm Hồi Chuyển Thiện Thành Môn: Nói về sự thành tựu của những thiện đức mà 


nhờ đó, chủ và tớ cùng hoạt động một cách nhịp nhàng và xán lạn. Nếu cái nầy là chủ thì 
tất cả những cái khác sẽ hoạt động như là thần tử của nó, nghĩa là theo lý tắc “nhứt tức 
nhất thiết, và nhất thiết tức nhứt.” Chúng tạo thành một toàn thể viên hoàn trên thực tế, 
cái nầy cái kia xen lẫn nhau—The theory of completion of virtues by which the chief 
and the retinue work together harmoniously and brightly. If one 1s the chief, all others 
will work as his retinue, 1.e., according to the one-in-all and all-in-one principle, they 
really form one complete whole, penetrating one another. 


(XVI)Hoa Nghiêm Thập Tông Cương Yếu— Ten tenefs oƒ the Hua-Yen School: Theo Giáo 


Ù 


2) 


Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, tông Hoa Nghiêm hệ thống 
hóa toàn bộ giáo lý Phật giáo thành mười tông cương yếu —According to Prof. Junjiro 
Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, the Hua-Yen School systematized 
the whole teaching of the Buddha Into ten tenets. 

Pháp Ngã Câu Hữu Tông. Được Độc Tử Bộ thừa nhận: The existence of both self 
(atman) and element (dharma), as admitted by the unusual, almost non-Buddhistic 
Vatsiputriya School. 

Pháp Hữu Ngã Vô Tông: Thực hữu tính của ba thời (quá khứ, hiện tại và vị lai) và thực 
hữu tính của các pháp (tam thể thực hữu, pháp thể hằng hữu). Chủ điểm nây là chủ 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


5585 


trương của Nhất Thiết Hữu Bộ—The existence of element and the non-existence of self, 
the reality of the three time-periods (past, present, and future), the reality of all elements. 
This tenet 1s admitted by the Sarvastivada School. 

Pháp Vô Khứ Lai Tông: Chỉ có hiện tại là thực hữu, còn quá khứ và vị lai đều không 
thực, được Đại Chúng Bộ thừa nhận—All elements devoid of motion hither and thither, 
the reality of present and unreality of past and future, as admitted by the Mahasanghika 
School. 

Hiện Thông Giả Thật Tông: Trong thực tại tính của hiện tại, chỉ có năm uẩn, sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là thực, còn mười hai xứ (sáu căn và sáu trần) và 1§ giới (sáu căn, sáu 
trần, sáu thức) đều giả hữu và bất thực, Giả Bộ thừa nhận giáo thuyết nầy—The present 
possessed of both unreality and reality. In the reality of present, the five aggregates 
(skandhas), form, perception, conception, volition, and conscIousness are real, but the 
twelve ayatanas Iincluding six senses and six sense-organs, and the eighteen dhatus 
including six sense-organs, six sense-obJects and six senses are temporary or unreal, as 
admitted by the PraJnaptivada School. 

Tục Vọng Chân Thực Tông: Chân lý thường tình trong thế tục thì hư vọng, còn chân lý 
tối thượng thì thực hữu, Xuất Thế Bộ thừa nhận giáo lý nầy——The popular truth (laukika 
or samvrti-satya) as false, but the higher truth (lokottara or paramartha-satya) as real as 
admitted by the Lokottaravada School. 

Chư Pháp Đản Danh Tông: Tất cả các pháp đều chỉ là những danh từ, không có tính thực 
tại, Nhất Thuyết Bộ thừa nhận giáo thuyết nầy-—AlI dharmas as nominal or mere names 
(akhyati matra or nama matra). All elements are simply names and of no reality, as 
admitted by the Ekottiya School. 

Nhất Thiết Giai Không Tông: Tất cả các pháp đều không hay không có tự tính, như được 
giảng dạy trong kinh Đại Bát Nhã hay được Tam Luận tông thừa nhận. Đây là giáo lý 
của Đại Thừa, phủ nhận hữu thể của sự tướng sai biệt với hai học thuyết cơ sở trên—AlI 
dharmas as void, or devoid of specific character (sarva-dharma sunyata or sarva sunyata), 
as taught by the Prajnaparamita text or as admitted by the San-Lun (Madhyamika) 
School. Thịs 1s the teaching of the Mahayana denying specific character (laksana abhava) 
with the two elementary doctrines. 

Chân Đức Bất Tông Không: Mặc dù chân như không có định tướng, nhưng vẫn có vô số 
ân đức mà từ đó biểu lộ tất cả các pháp tất định và sai biệt. Giáo thuyết nầy được Đại 
Thừa Chung Giáo và Đại Thừa Khởi Tín Luận thừa nhận—The attribute of Thusness not 
empty or “void.` Thusness , though 1t is without any determinate character, 1s possessed 
with innumerable potentialitiles from which all determinate ot differentiated dharmas are 
manifested. This tenet 1s admitted In the final doctrine of Mahayana (the T”len-T”ai 
School) and in the Awakening of Faith. 

Tướng Tưởng Câu Tuyệt Tông: Nơi đây sự sai biệt giữa tâm thức chủ quan và thực tại 
khách quan hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ có sự hợp nhất chủ và khách, trạng thái không có sai 
biệt và không có tâm tưởng. Tất cả những “đốn giáo' đều thuộc vào đây, đặc biệt là 
Thiển tông—The stage in which the distinction between subjective ideation and objective 
reality removed, the coalescence of subJect and object, the stage without specific 
character, and without sense and thoupht. All the “Abrupt Doctrines” belong to 1t, 
especially the Zen School. 


5586 


10) Viên Minh Cụ Đức Tông: Giáo lý tròn đầy và trong sáng trong đó tất cả những biểu hiện 
đều hiện hữu trong một toàn thể nhịp nhàng như ở Viên Giáo của tông Hoa Nghiêm— 
The “round and bright doctrine” in which all attributes exist in a harmonious whole, as in 
the Round Doctrine of the Avatamsaka School. 


(VII) Luật Tông 
The Vinaya school 
Vinayisme (skf) 


(D_ Đại cương về Luật Tông—An overview 0ƒ the Vinaya School: 
Luật Tông là một nhánh Phật Giáo thoát thai từ phái Hóa Địa Bộ (Mahishasaka) và trở 
thành một bộ phận lớn của nhóm Sthavira, được sư Dharmagupta, người Tích Lan thành 
lập. Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng người đầu tiên sáng lập ra Luật Tông tại Ấn Độ 
chính là ngài Ưu Ba Ly, một trong mười đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài nổi tiếng với tác 
phẩm Luật Tứ Phần. Luật tông phát triển nhiều nhất ở miền nam Ấn Độ. Luật Tông là 
trường phái mà chủ thuyết dựa vào luật nghi tu hành của cuộc sống trong tự viện, một 
trường phái Phật giáo lớn của Trung Quốc và Nhật, nhấn mạnh đặc biệt việc tuân thủ 
nghiêm ngặt các qui tắc được Luật tạng để ra. Tại Trung Quốc, Luật tông được ngài Đạo 
Tuyên sáng lập vào đời nhà Đường (theo tông nầy thì người ta chỉ cần tính chuyên hành 
trì giới luật là được giải thoát, vì giữ giới trì luật mà sanh định, nhờ định mà sanh huệ). 
Luật tông không có một giáo lý riêng biệt đáng kể, chỉ đưa ra mục đích là thúc đẩy việc 
tuân thủ giới luật một cách nghiêm ngặt hơn, đặc biệt trong việc thọ giới và khất thực. 
Luật tông có chút ít thành công trong việc nâng cao tiêu chuẩn nghiêm túc trong đời sống 
tự viện, nhưng chẳng bao lâu sau đó nó bị lu mờ và biến mất ở Trung Quốc. Văn bản 
chính yếu của phái nây là “Tứ Phần Luật”. Bộ luật này chứa đựng 250 giới luật Tỳ Kheo 
và 348 giới luật Tỳ Kheo Ni. Mặc Luật Tông được xem như là một tông phái Tiểu Thừa 
ở Đông Á, bộ luật này trở thành tiêu chuẩn căn bản cho giới luật tại Trung Hoa, Đại 
Hàn, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam—Vinaya school, or Discipline school, or 
Dhammaguttika literally means “protector of the teaching;” Buddhist school belonging to 
the larger grouping of Sthaviras. Developed out of the Mahishasaka school. lt was 
founded by the Sinhalese monk Dhammagupta and was prevalent primarily in Southern 
India. However, Buddhist scholars believe that the founder of the school was Ủpali, one 
of the ten great disciples of the Buddha. He 1s known as the author of the “he Discipline 
of Four Divisions.” Vinaya School emphasizes the monastic discipline, a maJor school of 
Buddhism in China and Japan that primarily stresses strict observance of the rules laid 
down in the Vinaya-pitaka. The school was founded in China by Tao-Hsuan of the 
Tang dynasty. Vinaya school had no doctrinal significance, 1fs purpose being to work for 
a stricter observance of the Vinaya rules, particularly as regards ordination and the 
begging of food. The school had some success In raising the standards of monastic 
Iyfestyle, but soon later it faded and disappeared in China. The main text of this school 1s 
the Four Parts of “Vinaya-Pitaka.” This vinaya contains 250 rules for monks and 348 rules 
for nuns. Althought the Dharmaguptakas were considered to be a Hinayana school in East 


3587 


Asia, this vinaya became the standard code of monastic discipline in China, Korea, Japan, 
Tibet and Vietnam. 


(II) Các bộ luật— Vayana texfs: 

1. Luật Tứ Phần: Dharmaguptaka-Vinaya—Bộ Luật Phật giáo, gồm 250 giới Tỳ Kheo và 
348 giới Tỳ Kheo Ni. Bộ Luật được các Ngài Phật Da Xá và Trúc Phật Niệm dịch sang 
Hán tự—Buddhism vinaya contains 250Orules for monks and 348 for nuns. l( was 
translated into Chinese by Buddhayasas and Chu-Fo-Nien. 

2. Luật Tỳ Kheo: Luật dành riêng cho Tỳ Kheo trong tịnh xá, riêng biệt cho chư Tăng và chư 
NÑiI—Monastic disciplinary text included in the Vinaya and preserved In separate version 
for monks and nuns—For more Information, please see Chapter 36. 

3. Luật Tỳ Kheo Ni: See Chapter 36. 


(VIII) Mật Tông 
Vajrayana (skf) 
Esofteric school 
Secret teqchings 


(VIIT-A) Chân Ngôn Tông 
The Mantrayana 


I_ Đại cương về Chân Ngôn Tông—An overivew dƒ the Mantrayana: Mantrayana là tên 
gọi chung Phật giáo Mật tông được dùng để chỉ các hình thức Phật giáo về sau nây tại 
Ấn Độ, như tông Chân Ngôn (Mantrayana), Kim Cang thừa (VajJrayana), hay Câu Sinh 
Khởi thừa (Sahajayana). Người sáng lập ra Mật Tông tại Trung Quốc là ngài Thiện Vô 
Úy (see Thiện Vô Úy ¡in Ch. 19) vào khoảng năm 720 sau Tây Lịch. Tại Trung Hoa, Mật 
Tông còn được gọi là Chân Ngôn Tông, hay tông phái của những câu thần chú. Vào thế 
kỷ thứ 8, ba vị Tăng Ấn Độ là Thiện Vô Úy, Kim Cang Trí, và Bất Không đã đưa vào 
trung Quốc hệ thống kinh “Mật Chú” và gây được ảnh hưởng rất lớn đối với các vị vua 
đời nhà Đường. Họ thiết lập rất nhiều nghi lễ khác nhau, nhằm ngăn ngừa các tai họa 
cho vương triều, vừa để tạo ảnh hưởng tốt cho những người đã chết. Du Già có nghĩa là 
“định trí,` và cũng mang ý nghĩa 'chứa đựng những mật thuyết.` Tông phái nầy dạy cho 
Phật tử những sự hành trì bí hiểm trong việc tu tập đạo Phật. Tông phái nầy có một thời 
kỳ phồn thịnh đến nỗi đồng hóa cả Bát Nhã tông và Tứ Luận tông. Tuy nhiên, trong tất 
cả các xu hướng của Phật giáo thì giáo lý Mật tông cho đến ngày nay vẫn còn bị xem 
thường và ngộ nhận. Các phép tu luyện Mật tông (tantras) bị nhiều người kết tội, bắt 
nguôn chủ yếu từ những truyền thống Ấn Độ giáo suy đổi và những việc làm bất chính 
mà các truyền thống nầy gây ra trong đám người ngu dốt. Vì những lý do trên đây mà 
tông phái nầy không tổn tại hơn một thế kỷ ở Trung Hoa. Thành kiến chống lại mọi cái 
sì thuộc về Mật tông như thế mạnh mẽ đến nỗi ngay cả các học giả cũng từ bổ không 


HH 


Ù 


2) 


5588 


muốn dính dáng gì đến nó, kết quả là mọi sự nghiên cứu vô tư về giáo phái nầy đã bị gác 
bỏ suốt một thời gian dài —The general name of Tantric Buddhism is given to the later 
aspects of Buddhism 1n India, 1.e., esoteric, mantra, or esoteric school, or the Tantra 
School. It is also called the True Word sect (Chân Ngôn tông——Mantrayana), or the secret 
teachings, the VaJrayana, or the SahaJayana. The founder of the Esoteric school in China 
was Subhakara (Shan-Wu-WelI) around 720 A.D. In China, 1t was known as Chen-Yen, or 
the school of the “mantras”. In the eighth century, three Indian monks, Subhakarasimha 
(637-735), Vajrabodhi (670-741), and Amoghavajra (705-774), Iimported Into China 
Tantric systems that won great Influence at the Court of the Tang emperors. They 
established a varlety of rites, partly designed to avert catastrophes from the Empire, and 
partly to favorably Influence the fate of people after their death. Yoga means “to 
concentrate the mind,” and also means “containing the secret doctrines.` This sect, which 
taught the magic observances in Buddhist practices. At one time, this school was so 
prosperous that the prajna school and the Four Madhyamika Treatises school were 
absorbed in it. However, among all the aspects of Buddhism, 1ts Tantric teachings have 
untl now been the most neglected and misunderstood. The Tantras against which 
accusations have been hurled originated mostly from the decadent forms of late Hindu 
tradition and the malpractices which they gave rise to among the Ignorant. For these 
reasons, the school lasted not mụuch longer than a century. The preJudice, which in this 
Way gøT†©ew against everything Tantric, was so strong that even scholars refused to have 
anything to do with it, and consequently any Impartial Invesfigatlon or research was 
neglected for a long time. 


Nghĩa của Chân Ngôn Tông— The meanings oƒ the True Word Sect: 

Cũng gọi là Mật Tông, hay Du Già Tông, vì chuyên về những nghi thức và giáo thuyết bí 
mật: Also called Esoteric or Yogacara sects, characterized by mystic ritualism and 
speculative doctrines. 

Tông Chân ngôn Đà La Ni là tông giáo bí áo của chư Phật, đặc biệt là Đức Đại Nhật 
Như Lai: The True Word or Shingon Sect, founded on the mystical teaching “of all 
Buddhas,” the “very words” of the Buddhas; the special authority being Vairocana. 


HII. Cương yếu Chân Ngôn—Preliminary oƒ the Shingon School: Theo Giáo Sư lunjiro 


Ù 


Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo—According to Prof. Junjiro Takakusu in 
The Essentials of Buddhist Philosophy: 

Chân Ngôn là dịch nghĩa của chữ Phạn “Mantra,” có nghĩa là “Bí Mật giáo,” một giáo 
pháp không thể phát biểu bằng những ngôn ngữ thông thường. Giáo pháp đó, được nói 
bằng chính ngôn ngữ của Phật, phải được phân biệt với lý tưởng ẩn kín trong tâm Phật 
vốn không biểu lộ bằng lời. Chân Ngôn tông nhằm tìm hiểu chính Phật lý không biểu 
hiện thành ngôn ngữ đó. Một hình thức của Phật giáo dưới hình thức Mật Thừa 
(Mantrayana) dường như đã được thành hình tại Na Lan Đà (Nalanda) vào thời của 
Nghĩa Tịnh, vào thế kỷ thứ bẩy say Tây Lịch, vì Nghĩa Tịnh có để cập đến một số văn 
học Mật Giáo đang được lưu hành tại đây, mà chính ông cũng từng học tập về mật giáo 
mặc dầu không am tường hoàn toàn. Trung tâm học tập của Mật giáo hình như dời về đại 
học Vikramasila tận cuối dòng sông Hằng, vì Phật giáo Tây Tạng có liên hệ đặc biệt với 


2) 


TY. 


5589 


đại học nây: Shingon ot “true word” is a translation of the Sanskrit 'mantra` which means 
a “mystic doctrine” that cannot be expressed in the Buddha*s words should be 
distinguished from the ideal which was conceived in the Buddha”s mind but not expressed 
in words. The Shingon School aims at the Buddha”s own ideal not expressed In any way. 
An organization of Buddhists something like a Mantrayana seems to have existed at 
Nalanda at the time of I-Ching in the seventh century, for he mentions the existence of a 
bulk of Mantra literature there and he himself is said to have been trained In the esofteric 
doctrine though he could not master 1t satisfactorily. The center of learning of mysficIsm, 
however, seems to have moved to the Vikramasila University farther down the Ganges, 
for Tibetan Buddhism had special connections with the UnIversIty. 

Một điều rõ ràng là tại Ấn Độ, ngay từ thời Vệ Đà, đã có những tập tục về ma thuật, 
gồm bốn lối tôn thờ thần Homa hoàn toàn trùng hợp với những tập tục của Phật giáo. Lối 
tôn thờ nây có thể là những tập quán của thổ dân Ấn Độ hay có thể là của di dân thời cổ. 
Sau một thời gian thực hành lâu dài, tập tục nầy dần dần đồng hóa với mật giáo, một 
tông phái thường bị nhầm lẫn với Kim Cang Thừa (Vajrayana) của Phật giáo. Nếu vì lý 
do nào đó mà Mật giáo của Phật giáo có liên hệ đến những tập tục đáng ghét kia thì nó 
không thể được gọi là Kim Cang Thừa, vì đây là một từ ngữ dùng để chỉ cho tông chỉ bí 
mật cao siêu, vượt hẳn cả Tiểu và Đại Thừa. Kim Cang Thừa như thế chỉ có thể được 
tiêu biểu nơi Hoằng Pháp Đại Sư (774-835) là người tập đại thành toàn bộ Mật Giáo: It is 
a well-known fact that in India as early as the Vedic period there existed the Atharva 
practice of sorcery, which had four kinds of the Homa cult (burnt sacrifice) In an exact 
coincidence with those of the Buddhist practice. Such a cult might have been the practice 
of Indian aborigines or at any rate of earlier Iimmigrants. Through a prolonged practice 1t 
eventually amalgamated ¡into what we call “Fantism”` which 1s offten erroneously 
confused with the Buddhist Diamond Vehicle Vajrayana. If it is In any way connected 
with obnoxIous practices, 1t cannot be called Diamond Vehicle, for that 1s a name given to 
a hipher mystic dotrine, transcending all Hinayana and Mahayana doctrines. Such 
Diamond Vehicle 1s only represented by Great Master Hung-Fa to whom the completion 
of the Mantra doctrine 1s due. 


Sự sáng lập và lịch sử của tông Chân Ngôn— The establishiment and history oƒ the the 
True Word Sect: Trong số các chi phái Phật giáo thì Chân Ngôn thừa và Câu Sinh Khởi 
thừa ít được biết đến nhất. Phần nhiều người ta nghĩ rằng đây là sự phát triển về sau nây. 
Tuy nhiên, trong giáo điển Pali, người ta tìm thấy đã có những câu thần chú (mantra) ở 
nhiều đoạn, chẳng hạn như trong Kinh Atanatiya. Dù rằng rất khó mà biết được chắc 
chắn vai trò của câu thần chú trong giai đoạn đầu của Phật giáo, nhưng có thể nói không 
sai rằng do tính chất cổ xưa của các câu thần chú cho nên cốt lõi của Chân Ngôn thừa đã 
từng có một thời gian dài phát triển song song với những trường phái cổ xưa khác của 
Phật giáo. Việc sáng lập và truyền thụ của tông Chân Ngôn khởi đi từ khi Đức Đại Nhật 
Như Lai siêu việt tam thế, Ngài an trụ trong pháp giới tam điện của cõi trời sắc cứu cánh, 
giảng kinh Đại Nhật cho ngài Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát, sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt 
khoảng 800 năm thì ngài Long Thọ Bồ Tát nối tiếp, đến năm 733 sau Tây Lịch được ngài 
Kim Cang Trí Tam tạng và ngài Bất Không Kim Cang nối tiếp. Ngài Bất Không được 
xem như là người đã hoằng dương tông Chân Ngôn bên Trung Quốc vào thời nhà Đường. 


5590 


Ông được xem như là tổ Chân Ngôn thứ sáu bên Ấn Độ, và là tổ thứ hai bên Trung Quốc 
(sau ngài Kim Cang Trí Tam Tạng) —From among the many branches of Buddhism, 
Mantrayana and SahajJayana are the least known. Generally one 1s of the opinion that 
they are late developments. Mantras, however, are already found In certain passages of 
the old Pali Canon, as for Instance, In the Atanatiya-sutta. Although 1t Is difficult to 
ascertain the role of mantras in the earlier phases of Buddhism, it may safely be assumed 
that because of the antiquity of the mantras the essentials of Mantrayana for a long time 
developed along lines parallel with the more antique schools of Buddhism. The founding 
of the esoteric sect 1s attributed to Vairocana, through the imaginary Bodhisattva 
Vajrasattva, then through NagarJuna to Vajramati and to Amoghavajra around 733 A.D.; 
the latter became the effective propagator of the Yogacara school in China during the 
Tang dynasty; he 1s counted as the sixth patriarch of the school and second in China. 


Triết lý Chân Ngôn— The philosophy oƒ the Shingon School: Chân Ngôn thừa và Câu 
Sinh Khởi thừa để cập chủ yếu đến những khía cạnh tâm lý của sự phát triển tỉnh thần. 
Các lời chỉ dạy có tính cách hết sức riêng biệt và các nội dung ấy phải được hiểu qua sự 
kinh nghiệm trực tiếp. Điều nầy giải thích cho sự khó hiểu của hai trường phái nây đối 
với một đầu óc chỉ quen hiểu các sự việc theo những quan hệ được mô tả bằng lời. Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Chân Ngôn tông tự cho 
là Mật giáo duy nhất trong lúc các tông khác được xem như là Hiển Giáo. Sự phân biệt 
giữa hai giáo lý mật và hiển là do nơi luận giải về Pháp thân của Đức Phật. Pháp thân là 
thể tánh nên theo hiển giáo là không hình danh sắc tướng, không thuyết giáo. Trong lúc 
theo Mật giáo của Mật tông thì Đức Phật hóa thân thuyết pháp tự thân đã là pháp thân 
và có đủ hình tướng sắc danh và có thuyết pháp. Những lời dạy của Ngài được ghi lại 
trong Đại Nhật và Kim Cang Đảnh Kinh. Thêm vào đó, hiển giáo nhận rằng nhân duyên 
của Phật quả có thể giải thích được từng phần trong lúc quả báo thì không thể giải thích 
bằng cách nào được. Trạng thái bất khả tư nghì của Phật quả lại được giải thích trong 
các kinh mật kể trên. Còn về thời gian để tự chứng được Phật quả thì hiển giáo cho rằng 
phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp trong lúc mật giáo quan niệm chỉ cần một niệm hay cùng 
lắm trong cùng một đời là đủ, và quả quyết chính tự thân nầy của chúng ta sẽ thành Phật. 
Chỉ có một tông phái dựa trên tam tạng kinh điển trong lúc các tông phái khác chú trọng 
hình thức nghi lễ hơn Mantrayana and Sahajayana deal primarilly with the 
psychologically effective aspects of spiritual development. Their Instructlons are of 
highly individual character and their contents must be grasped with the Iimmediacy of 
expereince, which accounts for the difficulty these two aspects of Buddhism present to an 
understanding which 1s accustomed to comprehend things only 1n terms of their verbally 
designated relations to each other. According to Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials 
of Buddhist Philosophy, the Shingon School claims to be the only esoteric doctrine 
whereas all other schools are considered exoteric. The distinction of the two doctrines 1s 
found in the treatment of the spiritual body (Dharmakaya) of the Buddha. According to 
the exoteric doctrine, the spiritual body 1s the body of the principle and therefore 1s 
colorless, formless and speechless; whereas according to the esoteric doctrine of the 
mystic school the preaching Buddha himself 1s of spiritual body and 1s with form, color 
and speech. His speech 1s found in the Great Sun (Mahavairocana) text and the Diamond 


5591 


Head (Vajra-sekhara). Again, the exoteric schools recognize that the state of cause of 
Buddhahod 1s explicable In parts, but the state of effect of it can in no way be explained. 
This state of the inexplicable Buddhahood has been explained in the above mystic teXfs. 
As to the time occupied before the attainment of Buddhahood the exoteric schools hold 1t 
to be three long periods (kalpas), while the esoteric school regards It as merely one 
thought-moment or at any rate the one life, and asserts that this body of ours becomes 
Buddha. In the one school the Tripitaka literature is depended upon, but in the other 
schools the rituals (kalpa or vidh1) are regarded as authoritative. 


VI. Phương pháp thực hành của Chân Ngôn thừa—Methods oƑ practices oƒ the 


A. 


Ù 


2) 


3) 


Mantrayana: 

Chân Ngôn thừa dĩ nhiên là cũng nhằm mục đích thực hiện những gì mà các tông phái 
Phật giáo khác đang làm, như là sự hợp nhất nơi con người, sự giác ngộ và sự thuần thục 
về mặt tâm linh—It is, of course, that the Mantrayana aims at achieving what the other 
branches of Buddhism also claim to deal with, 1.e., the Integration of the human being, 
enlightenment or spiritual maturity: 

Bước đầu tiên vẫn là quy-y Tam Bảo và hướng đến Bồ Đề tâm. Tuy nhiên, quy-y Tam 
Bảo ở đây không còn là quy-y nơi những con người hay kinh sách cụ thể, mà có thể nói 
đây là sức mạnh tâm linh được biểu trưng qua Tam Bảo. Sự quy-y nầy gắn liền với quyết 
tâm đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh hữu tình và sự quyết tâm nầy tạo 
nên một sự thay đổi quan điểm nhiều hơn, trong đó, người học đạo từ bỏ một cách ý thức 
sự dẫn dắt của kiểu suy luận theo lý trí để bắt đầu nhìn thấy mình và thế giới xung 
quanh bằng một quan điểm trực giác: The first step ¡s taking refuge in the Triratna and 
the formation of an attitude directed toward enlightenment (bodhicitta). However, taking 
of refuge in the Triratna here no longer means taking of refuge In concrete persons 
(Buddha, Dharma, and Sangha) and scriptures, but, 1t may be said, spiritual forces 
symbolically represented by the Three Jewels. This taking of refuge 1s Iintimately 
connected with the resolve to attain enlightenmernt for the sake of all sentient beings and 
this resolve furthers the change of attitude, where the aspirant conscIousÌy turns away 
from the directness of ordinary Intellectual reasoning and begins to see himself and the 
world around him from an Intuitive standpoint. 

Bước tiếp theo là củng cố và phát triển quan điểm mới đó. Trong quá trình trầm tư nây, 
việc tụng niệm thần chú có vai trò quan trọng vì nó là phương tiện để trục xuất các điều 
kiện đối nghịch, gạt bổ các quyển năng tà mị đang che phủ: The next step is to 
strengthen and to develop this new atfitude and this medifative process the recitation of 
mantras plays an important part as the means to remove the opposing conditions, the 
veiling power of evIl. 

Sau đó thì đến việc trưng bày các Mạn Đà La (mandala) như là một cách hoàn thiện các 
điều kiện tiên quyết để đạt được công đức và tri thức. Khoa Phân Tâm Học ngày nay đã 
phát hiện giá trị tự thân của các Mạn Đà La trong quá trình tạo nên sự hợp nhất. Ở đây 
một lần nữa Phật giáo lại vượt xa các phát hiện tâm lý học hiện đại và giải quyết vấn để 
một cách toàn diện hơn vì Phật giáo không tách biệt con người ra khỏi bối cảnh của nó, 
bối cảnh nầy là vũ trụ toàn thể chứ không phải là kiểu vũ trụ được xã hội công nhận. 
Mỗi bước trong việc chuẩn bị mạn đà la tương ứng với lục độ ba la mật (see Lục Độ Ba 


4) 


Ù 


3592 


La Mật in Chapter 27). Điều nầy có nghĩa là việc xây dựng một mạn đà la có một giá trị 
thực tế vì nó có ảnh hưởng trên phép tu tập của cá thể: After this comes the offering of a 
mandala “as the means to perfect the prerequisites of merits and knowledge.` Modern 
depth psychology has rediscovered the Intrinsic value of the mandala for the process of 
Integration. Buddhism here again goes far beyond the findings of modern psychology and 
deals with the problem more exhaustively, In that it does not separate and Isolate man 
from his context, this context being the whole universe and not a mere socially accepted 
pattern. Each step in the preparation of the mandala corresponds to one of the six 
perfections. 

Bước cuối cùng—The final step: Guru-yoga—Phương cách thiết lập khả năng thực tế 
vững vàng trong cá thể. Qua giai đoạn nầy, người ta thực hiện được sự hợp nhất bất khả 
phân giữa bản thân với thực tại tối hậu. Mặc dù theo nghĩa cơ bản thì 'Guru' có nghĩa là 
đạo sư. Đây chính là giai đoạn tối quan trọng, vì dù rằng thực tế được tìm thấy trong mọi 
vật chứ không phải trong một cái tuyệt đối tưởng tượng chỉ có giá trị lu mờ, nhưng nếu 
không có sự giúp đỡ của một đạo sư, tức là của một con người mà bản thân đã hành trì 
yoga và do đó có thể dẫn dắt cho người mới tập trên bước đường khó khăn, thì tất cả 
những phương pháp của Chân ngôn thừa, dù hay đến thế mấy, cũng chỉ là vô dụng—The 
Guru-yoga 1s the means to have the all-sustaining power of reality settled on one”s self. 
By the Guru-yoga one realizes the indivisible unifty of one”s self with the ultimate reality. 
The guru-yoga 1s a most exclusive discipline and its methods are Intricate. Although, in 
the ultimate sense, the guru 1s really 1tself and although reality 1s found in everything and 
not In a fancied “absolute” of dubious validity, without the help of a human guru, who 
himself has practised this yoga and hence 1s able to guide the aspirant on his difficult 
path, all the methods of the Mantrayana, no matter how good they are, are all in vain. 
Tam Mật Hành— The three esoteric dufies: Tam mật về thân khẩu ý của Đức Phật sẽ 
vĩnh viễn là bi mật nếu không có phương tiện dẫn độ. Một phương tiện dẫn độ như vậy, 
theo mật giáo, phải bắt đầu từ gia trì lực (adhisthana) chứ không do nỗ lực hữu hạn của 
hành giả. Phương tiện đó cũng chỉ là biểu hiệu của năng lực bí mật, có thể được bộc lộ 
qua ba nghiệp của chúng sanh (thân khẩu ý). Qua đó chúng ta có thể biết được cảm ứng 
toàn vẹn của Đức Phật và chúng sanh, từ đó đạt được kết quả “Phật trong ta, ta trong 
Phật” (nhập ngã, ngã nhập); từ đó thực hành về giáo tướng của Phật quả khả đắc ngay 
nơi nhục thân nầy——The three mysteries of the body, speech and thought of the Buddha 
wIll remain mysteries forever, according to the esoteric schools, 1f there 1s no means of 
communion. Such a means of communion should come from the mystic power or 
enfolding power (adhisthana) of the Buddha, but not from the limited effort of an aspirant. 
The means 1(self is nothing but the manifestation of the mystic power, which can be 
expressed through the three activitiles of men, I.e., our body, speech, and thought. 
According to the ritualistic prescription (vidhi or kalpa), the means of communion has 
three aspects: 

Thân Mật Hành: Tay nắm giữ biểu tượng hay kết án khế (mudra), và những cử chỉ khác 
của thân—The esoteric duty of body ¡s to hold the symbol in the hand, or finger- 
Intertwining and other attitudes of one”s body. 


2) 


3) 


3593 


Khẩu Mật Hành: Khẩu niệm mật chú hay niệm chân ngôn và những lời cầu nguyện 
khác —The esoteric of mouth 1s to recite the dharanis, or mystic verse and other words of 
prayer. 

Ý Mật Hành: Ý quán tưởng mật ngữ “a” hay nhập bổn tôn tam ma địa tương ứng với ba 
nghiệp của chúng ta—The esoteric of mind ¡is to ponder over the word “a” as the 
principle of the ungenerated, I.e. the eternal, or yoga concentration, corresponding to our 
three activItIes. 


VHI.Các tông Phái Chân Ngôn— The True Word Sects: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Pháp Tướng Tông——Dharmalaksana Sect. 

Tam Luận Tông—Madhyamika School of Nagarjuna. 

Thiên Thai Tông——Saddharma-pundarika Sect. 

Hoa Nghiêm Tông——Avatamsaka Sect. 

Chân Ngôn Tông Nhật Bản: Tổ đình tọa lạc trên đỉnh Koya, trong khu vực Wakayama 
Perfecture, được Ngài Hoằng Pháp Đại Sư truyền từ Trung Quốc sang Nhật vào khoảng 
năm 804 —lapanese Shingon with 1ts monastic center located on Mount Koya in 
Wakayama Perfecture, introduced to Japan from China by Kukal (774-835) around 804. 


VHILCác Kinh của tông Chân Ngôn— Sufras 0ƒ Shingon Secfs: 


A. 
l) 
2) 
B. 
l) 
2) 


Chân Ngôn Trung Quốc—Chinese Shingon sects: 

Đại Nhật Kinh: Maha-Vairocana-BhisambodhI sutra. 

Kim Cang Đảnh Kinh: Vajrakesekhara sutra. 

Chân Ngôn Nhựt Bản—]apanese Shingon: 

Du Chỉ Kinh: Yugikyo sutra. 

Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh: Maha-Birushana- 
Bussetsuyaryo-kunnenJukyo-sutra. 


IX. Đặc điểm của tông Chân Ngôn— Special points oƒ the Mantrayana: 


l) 
a) 


Mật giáo hay Phật giáo Mật tông, phát triển đặc biệt nơi Chân Ngôn tông, thờ Đức Đại 
Nhật Như Lai, Thai Tạng và Kim Cương Giới; đối lại với Hiển giáo. Mật giáo gồm các 
kinh nói về mật tánh gắng sức dạy về mối tương quan nội tại của thế giới bên ngoài và 
thế giới tâm linh, sự đồng nhất của tâm và vũ trụ, các phương thức được Mật giáo xử 
dụng trong các phép quán tưởng như sau—The esoteric method. The esoteric Mantra, or 
Yogacara sect, developed especially in Shingon, with Vairocana as the chief obJect of 
worshIp, and the Mandalas of Garbhadhatu and Vajradhatu—The esoteric teaching or 
Tantric Buddhism, in contrast with the open schools (Hiển giáo). The Buddhist tantra 
Consists Of sutras of a so-called mystical nature which endeavor to teach the Inner 
relatlonship of the external world and the world of spirit, of the Identity of Mind and 
universe. Among the devices employed ¡in tantric meditational practices are the 
following: 

Mandala: Mandala (skÐ. 

Bàn thờ tròn hay vuông để thờ phượng chư Phật và chư Bồ Tát trong Thai Tạng Giới và 
Kim Cang giới của Chân Ngôn Tông, mà Kobo Daishi đã sắp xếp như sau—A ritual or 
maglc circle, a plot or place of enlightenment, a round or square altar on which Buddhas 


b) 


x  x%x x *%x 


a) 


b) 


5594 


or Bodhisattvas are placed. There are two øroups of such, especially the Garbhadhatu and 
Vajradhatu groups of the Shingon sect: 

Thai Tạng Giới tiêu biểu cho lý và nhân: The Garbhadhatu representing the principle and 
Cause. 

Kim Cang Giới tiêu biểu cho trí và quả: The Vajradhatu representing the intelligence and 
the effect. 

Còn gọi là Mạn Đà La, Mạn Đồ La, Mạn Đát La, hay Mạn Nô La, vân vân. Vòng tròn 
nghi thức dùng trong các buỗi lễ Phật giáo Mật tông, nơi biểu hiện cho sự giác ngộ, cũng 
là nơi tôn thờ chư Phật và chư Bồ Tát. Mạn Đồ La là vòng tròn biểu hiện cho những sức 
mạnh vũ trụ, hay nơi tụ hội của chư Hiền Thánh, có hai hay ba chiều, đóng một vai trò 
quan trọng trong trường phái Mật tông bên Tây Tạng, và có nghĩa là “Trung tâm và 
ngoại vi.” Trong Mật tông, thế giới bên ngoài cũng như thân thể hay ý thức bên trong con 
người có thể được biểu hiện trong một Mạn đà la. Hình thức hay cấu trúc cơ bản của một 
Mạn đà la là một vòng tròn bao bọc cung điện hình vuông có 4 cửa xoay về 4 hướng 
(Bắc, Nam, Tây, Đông). Mạn đà la có thể được thực hiện bằng những hình thức dưới 
đây——A circular figure or diagram used In Invocations, medifation and temple services In 
Tantric Buddhism. A symbolic representaton of cosmic forces 1n two or three- 
dimensional form, which 1s considerably significant in the Tantric Buddhism in Tibet and 
means “center and periphery.” In Tantric Buddhism or the Vajrayana, the external world 
as well as the body and one”s own conscIousness can be seen as mandalas. The basic 
form or structure of a mandala a circle outside a square palace with four gates In the four 
cardinal directions (North, south, West, East). Mandalas can be reperesented in four ways 
as follows: 

Những bức vẽ: Thangka——Painted pictures. 

Cát nhuộm màu: Drawn with colored sands. 

Những đống gạo: Represented by heaps of rice. 

Cấu trúc ba chiều: Constructed three-dimensionally. 

Mạn Đà La có nghĩa là “vòng tròn,” “hội,” hay “hình.” Có nhiều loại Mạn Đà La, nhưng 
có hai thứ thông thường nhất trong Mật giáo —Mandala (sk)——Mandala means “circle,” 
“assemblage,” “ 
Esoteric Buddhism are of two types: 

Một hình kết hợp vẽ chân dung nhiều loại khác nhau, quỷ, thần, Phật và Bồ Tát, biểu thị 
năng lực, sức mạnh và các hoạt động chung trong các hình vuông tròn—A composIte 
pIcture graphically portraying different classes of demons, detties, Buddhas and 
Bodhisattvas, representing varIous powers, forces, and activities, within symbolic squaes 
and circles. 

Ngay tại trung tâm là Phật Tỳ Lô Giá Na, vị Phật Quang Minh Biến Chiếu; và một lược 
đồ tiêu biểu vài mẫu âm thiêng liêng của tiếng Phạn gọi là “bija” hay “chủng tử,” tiêu 
biểu cho các hình tượng——In the center of which is a figure of the Buddha Vairocana, the 
Great llluminator; and a diagrammatic represenfation wherein certain sacred Sanskrit 
letters, called “bija” or “seeds” are substituted for figures. 


pIcture.” There are varlous kinds of mandala, but the most common 1n 


3) Chơn Âm: Mantra (skt)—Các âm thiêng liêng như âm OM chẳng hạn, được truyễển từ thầy 


sang đệ tử trong lúc khải thị. Khi tâm người đệ tử đã được điều hợp đúng đắn, người ta 
nói là các chấn động của biểu tượng ngôn ngữ này cùng với sự phối hợp của nó trong 


4) 


3) 
8) 


b) 


1) 


) 


ii) 


5595 


tâm thức của người khải thị để mở tâm thức của người đệ tử đến các chiều kích cao 
hơn——These sacred sounds, such as OM, for example, are transmitted from the master to 
his disciple at the time of Imitiation. When the disciple”s mind 1s properly attuned, the 
inner vibrations of this word symbol together with 1fs assoclatlons 1n the conscIousness of 
the Initiate are said to open his mind to higher dimension. 

Chân ngôn: Mantra(m) (skt) Mantra (p)—Mạn trà la, một công thức huyễn thuật được 
dùng trong Phật Giáo Mật tông bên Tây Tạng, một chuỗi âm tiết mang năng lượng. 
Trong một số trường phái Mật tông, người ta lập đi lập lại mantra như một hình thức thiền 
định—A magical formula or invocation used in tantric Buddhism in Tibet, a power-ladden 
syllable or serles of syllables that carry cosmis forces or energles. In certain Tantric 
Buddhism, continuous repetiion of mantras 1s practiced as a form of meditatlon—A 
mystical verse or magical formula, incantation, charm, spell. 

Thủ Ấn: Mudra (skÐ). 

Đây là điệu bộ của thân thể, đặc biệt là các cử động tượng trưng của bàn tay, được thực 
hiện để trợ giúp kêu gọi những tâm thái song hành nhất định của chư Phật và chư Bồ 
Tát These are physical gestures, especially symbolical hand movements, which are 
performed to help evoke certain states of mind parallel to those of Buddhas and 
Bodhisattvas. 

Tư thế của thân thể hay cử chỉ tượng trưng của bàn tay. Trong Phật giáo, mỗi vị Phật có 
cách để tay riêng, tương ứng với cử chỉ tự nhiên hay phương thức giảng dạy của vị Phật 
nầy. Có 10 Mẫu đà la pháp ấn trong Phật giáo —Ritual gestures of the hands used ¡in 
symbolic magic. In Buddhism, every Buddha 1s depicted with a characteristic gesture of 
the hands. Such gestures correspond to natural gestures of teaching, protecting and so on. 
There are 10 Mudras in Buddhism: 

Dhyani-Mudra: Lưng bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, đầu hai ngón cái chạm nhẹ 
nhau. Đặt tư thế hai bàn tay nầy ngay trước rốn. Đây là tư thế lúc thực tập thiển định— 
The back of the right hand rests on the palm of the other in such a way that the tIps of the 
thumbs lightly touch one another. Place both hands right In front of the navel. This Mudra 
1s utilized by cultivators during practicing meditation. 

Vitarka-Mudra: Bàn tay phải hướng lên trên, bàn tay trái hướng xuống dưới (hay ngược 
lại, tay trái đưa lên tay phải thông xuống), hai lòng bàn tay quay về phía trước, ngón cái 
và ngón trỏ mỗi bàn tay tạo thành một vòng tròn. Bàn tay phẩi đặt cao ngang vai, bàn tay 
trái cao ngang hông. Đây là tư thế của các Phật A Di Đà và Đại Nhật Như Lai—The 
right hand points upward, the lef downward; both palms are turned outward. The thumbs 
and Index fingers of each hand of each hand form a circle. The right hand 1s at the 
shoulder level, the left at the level of the hips. The vitarka Mudra 1s found most 
Ífrequently in representations of Amitabha and Vairocana Buddhas. 
Dharmachakra-Mudra: Lòng bàn tay trái hướng vào thân, còn lòng bàn tay phải hướng 
ra phía trước. Ngón cái và ngón trổ mỗi bàn tay tạo thành một vòng tròn, hai vòng tròn 
chạm nhẹ vào nhau. Đây là tư thế của các Phật Thích Ca, Di Đà, Đại Nhật và Di Lặc— 
The left palm 1s turned toward the body, the right outward, and the circles formed by the 
thumbs and index fingers of each hand touch one another. This mudra 1s found In 
representations of Sakyamumi, Amitabha, Vairocana and Mattreya Buddhas. 


1V) 


v) 


À9) 


5596 


Bhumisparsha-Mudra: Bàn tay trái đặt vào lòng, lòng bàn tay hướng lên trên; bàn tay 
phải hướng xuống đất, lưng bàn tay hướng về phía trước. Đây là tư thế khất thực của Phật 
Thích Ca khi Ngài báo cho chúng sanh biết Ngài đã đạt được chánh đẳng chánh giác, đây 
cũng là biểu tượng cho sự vững chắc không lay chuyển của A Súc Bệ Phật —The left 
hand rests palm upward in the lap (sometimes holds a beg bowl); the right hand hanging 
over the knee, palm Iinward, points to the earth. This Mudra 1s the gesture with which 
Sakyamuni Buddha summoned the earth as witness to his realization of Buddhahood. 
Thịs 1s also considered as a gesture of unshakability of Akshobhya Buddha. 
Abhaya-Mudra: Bàn tay phải đưa cao ngang vai, ngón tay duỗi thẳng và lòng bàn tay 
hướng về phía trước. Đây là cử chỉ của Phật Thích Ca khi Ngài vừa thực hiện đại giác— 
The right hand 1s raised to the shoulder height with fingers extended and palm turned 
outward. This ¡1s the gesture of Sakyamuni Buddha Iimmediately after attaining 
enlightenmernt. 

Varada-Mudra: Bàn tay phải hướng xuống dưới, lòng bàn tay hướng ra phía trước. Đây là 
cử chỉ của Phật Thích Ca tỏ ý lấy trời làm chứng cho tính Phật của mình —The right hand 
palm facing out, directed downward. This 1s the gesture of Sakyamuni Buddha when he 
summoned Heaven as witness to his Buddhahood. 


vii) Uttarabodhi-Mudra: Hai bàn tay đặt cao ngang vai, hai ngón trổ chấp vào nhau (tạo thành 


mãi nhọn của Kim cương chùy), những ngón tay khác chéo nhau, các ngón cái chạm nhẹ 
nhau hoặc cũng chéo nhau. Đây là cử chỉ của Phật Đại Nhật Như Lai—Both hands are 
held at the level of chest, the two raised Index fingers touch one another (an form a point 
of Vajra), The remaining fingers are crossed and folded down; the thumbs touch each 
other or crossed and folded down. This mudra 1s frequently seen In images of Vairocana. 


vii)Mudra of supreme wisdom: Ngón trổ của bàn tay phải được bao quanh bằng năm ngón 


1X) 


X) 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


của bàn tay kia. Pháp ấn nầy tiêu biểu cho tính đơn nhất trong tính đa dạng. Đây là cử 
chỉ của Phật Đại Nhât Như Lai—The right index finger is grasped by the five fingers of 
the left hand. This represents the unity in the manifold as embodied in the Buddha. Thịs 
Mudra 1s a characteristic of VaIrocana. 

Anjali-Mudra: Hai lòng bàn tay ép vào nhau ngang ngực. Cử chỉ nây thường dùng để 
chào hỏi tại Ấn độ. Trong Phật giáo cử chỉ nầy có nghĩa là “Như thế đó”——The palms are 
held together at the level of the chest. This 1s the customary gesture of greeting 1n India. 
In Buddhism, 1t expresses “Suchness.” 

Vajrapradama-Mudra: Các đầu ngón tay của hai bàn tay chéo vào nhau—The fingertips 
of the hands are crossed. 


Chân Ngôn Bát Tổ— Eight patriarchs oƒ the True Word sect: 

Đệ Nhất Tổ Giáo Chủ Bí Mật Đại Nhật Như Lai: The first patriarch, the Mantra Lord, 
Vairocana Buddha. 

Đệ Nhị Tổ, Ngài Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát: The second patriarch, The imaginary 
Bodhisattva Vajrasattva. 

The third patriarch, Nagarjuna Bodhisattva: Đệ Tam Tổ—Ngài Long Thọ Bồ Tát. 

Đệ Tứ Tổ, Ngài Long Trí Bồ Tát: The fourth patriarch, Dragon-wisdom Bodhisattva. 

Đệ Ngũ Tổ, Ngài Kim Cang Trí Tạng Bồ Tát: The fifth patriarch, Vajramati Bodhisattva. 


6) 


7 
8) 


5597 


Đệ Lục Tổ, Ngài Bất Không Tam Tạng Bồ Tát: The sixth patriarch, Amoghavajra 
Bodhisattva. 

Đệ Thất Tổ, Ngài Huệ Quả: The seventh patriarch, Hui-Kuo. 

Đệ Bát Tổ, Ngài Không Hải (Nhật Bản): The eighth patriarch, Kˆung-Hai (Japan) 


XI. Mật Giáo Tạp Bộ—Miscellaneous Mystic: Phái Mật Giáo Tạp Bộ có kinh điển được 


dịch rất sớm vào thế kỷ thứ 4 sau Tây Lịch. Cát Hữu (Srimitra) người xứ Qui-Tư, một bộ 
lạc da trắng, đã dịch một vài bản kinh sang Hán văn. Đó là những bùa chú thường gồm 
có một vài mật chú và những bài tán thần hay thánh ở thượng giới, nhưng thật ra chúng 
không thể đuợc xem như là biểu dương cho những ước vọng cao—What we designate as 
“Miscellaneous Mystic” of which mantras were translated early in the fourth century 
A.D. Srnmitra of Kucha, a Central Asian state inhabited by a white race, translated some 
texts Into Chinese. These were charms, cures, and other sorfs Of sorcery, often containing 
some matra prayers and praises of gods or saints of higher grades, but generally speaking 
they could not be regarded as expressing a high aspiration. 


XII.Mật Giáo Thuần Bộ—Pure Mystic: Phái mà ta mệnh danh là Mật Giáo Thuần Bộ hay 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Thuần Mật khởi đầu với ba vị pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc vào thời nhà Đường (713- 
765)—What we can designate as “Pure Mystic` begins with some able Indian teachers 
who arrived In China during the Tang period (713-765). 

Vị đầu tiên là Thiện Vô Úy (Subhakarasimha 637-735). 

VỊ thứ hai là Kim Cương Trí (Vajrabodhi 663-723). 

Vị thứ ba là Bất Không (Amoghavajra 705-774). 

Vị thứ tư là Nhất Hành (I-Hsing 683-727). 


XHII Pháp Tu Tam Mật— The Method oƑ CulttvaHion gƒ the three mysiic things: Pháp Tu 


Ù 
2) 
3) 


Thân Khẩu Ý—Thân khẩu ý của mọi sinh vật là những phần của Chân như, nhưng phiển 
não che lấp bản tánh chân như—All creatures in body, voice and mind are only 
individualized parts of the Tathagata, but illusion hides their Tathagata nature from them. 
Buddhist cultivators seek to realize their Tathagata nature by physical signs and postures, 
by voicing of dharam and by meditation: 

Thân mật: All things being this mystic body. 

Khẩu mật: All sound being this mystic voice. 

Ý mật: All thought being this mystic mind. 


XIV. Tam Thân Phật: Trikaya (skf)—Ba loại thần Phật. Một vị Phật có ba loại thân hay ba 


Ù 
8) 


bình diện chơn như. Theo triết học Du Già, ba thân là Pháp thân, Báo thân, và Hóa 
thân—Buddha has a three-fold body. A Buddha has three bodies or planes of reality. 
According to the Yogacara philosophy, the Triple Body 1s Dharmakaya, Sambhogakaya, 
and Nirmanakaya: 

Pháp Thân: Dharmakaya (skt). 

Pháp (dharma) ở đây có thể được hiểu như là “thực tính,” hoặc là “nguyên lý tạo luật” 
hay đơn giản hơn là “luật.”—Dharma here may be understood ¡in either way as “reality,” 
or as “law giving principle,” or simply as “law.” 


b) 
c) 


đ) 


©) 


2) 


b) 


c) 


đ) 


5598 


Thân (kaya) nghĩa là “thân thể” hay “hệ thống.”—Kaya means “body” or “system.” 

Tập hợp Pháp Thân (Dharmakaya) có nghĩa đen là thân thể hay một người hiện hữu như 
là nguyên lý, và nay nó có nghĩa là là thực tính tối thượng mà từ đó các sự vật có được 
sự hiện hữu và luật tắc của chúng, nhưng thực tính nầy tự nó vốn vượt khỏi mọi điều 
kiện —The combination, dharmakaya, 1s then literally a body or person that exIsfs as 
principle, and it has now come to mean the highest reality from which all things derive 
their being and lawfulness, but which In 1fself transcends all limiting conditions. 

Tuy nhiên Dharmakaya không phải là một từ triết học suông như khi nó được nêu định 
bằng từ “kaya” là từ gợi lên ý niệm về nhân tính, đặc biệt là khi nó liên hệ với Phật tính 
một cách nội tại và một cách thiết yếu, vì không có nó thì Đức Phật mất đi toàn bộ sự 
hiện hữu của Ngài —However, Dharmakaya ¡is not a mere philosophical word, as is 
indicated by the term “kaya,” which suggests the ideaof personality, especlally as 1t 
relates to Buddhahood. It belongs to the Buddha, 1t is what Inwardly and essentially 
constitutes Buddhahood, for without 1t a Buddha loses altogether his being. 

Pháp Thân cũng còn được gọi là Svabhavakaya, nghĩa là “cái thân thể tự tính” tự tính 
thân, vì nó trú trong chính nó, nó vẫn giữ như là giự tự tính của nó. Đây chính là ý nghĩa 
của khía cạnh tuyệt đối của Đức Phật mà trong Ngài sự tịch lặng toàn hảo là thù thắng— 
Dharmakay 1s also known as Svabhavakaya, meaning “self-nature-body”, for 1t abides In 
1ts©lf, 1t remains as such retaining 1s nature. lí 1s this sense the absolute aspect of the 
Buddha, in whom perfect tranquility prevails. 

Báo Thân: Sambhogakaya (sk—Cái thân thứ hai là Báo Thân, thường được dịch là cái 
thân của sự đền bù hay sự vui hưởng—The second body is the Sambhogakaya, which is 
ordinarily translated as Body of Recompense, or EnJoyment. 

Theo nguyên nghĩa “sự vui hưởng: là tốt nhất để dịch “sambhoga” vì nó nó xuất phát từ 
ngữ căn “bhuj,” nghĩa là “ăn,” hay “vui hưởng,” tiền từ của nó là “sam,” nghĩa là “cùng 
với nhau” được thêm vào đó—LiIterally, “enJoyment” 1s a better word for sambhoga, for 
1t comes originally from the root “bhuJ,” which means “to eat” or “to enJoy, ” to which the 
prefix “sam”” meaning “together” ¡s added. 

Sambhogakaya được dịch sang Hoa ngữ là “Cộng Dụng Thân” hay “Thọ Dụng Thân,” 
hay “Thực Thân.”——Thus “sambhogakaya” 1s often translated Iinto the Chinese as “Kung- 
'Yung-Shên,” or “Shou-Yung-Shen,” or “Chih-Shên.” 

Khi chúng ta có từ Báo Thân, cái thân của sự khen thưởng, đển đáp dành cho nó. Cái 
thân thọ dụng nầy đạt được như là kết quả hay sự đền đáp cho một chuỗi tu tập tâm linh 
đã thể hiện xuyên qua rất nhiều kiếp. Cái thân của sự đền đáp, tức là cái thân được an 
hưởng bởi một vị rất xứng đáng tức là vị Bồ Tát Ma Ha Tát —Since we have the term 
“sambhogakaya,” recompense or reward body for it. This body of EnJoyment 1s attained 
as the result of or as the reward for a series of spiritual discipline carried on through so 
many kalpas. The body thus realized 1s the sambhogakaya, body of recompense, which 1s 
enjoyed by the well-deserving one, I.e., Bodhisattva-Mahasattva. 

Đức Phật như là cái thân thọ dụng thường được biểu thị như là một hình ảnh bao gồm tất 
cả sự vinh quang của Phật tính; vì ở trong Ngài, với hình hài, có một thứ tốt đẹp thánh 
thiện do từ sự toàn hảo của đời sống tâm linh. Những nét đặc trưng của từng vị Phật như 
thế có thể. thay đổi theo các bổn nguyện của Ngài, ví dụ, hoàn cảnh của Ngài, danh 
tánh, hình tướng, xứ sở và sinh hoạt của Ngài có thể không giống với các vị Phật khác; 


©) 


3) 
8) 


b) 


5599 


đức Phật A Di Đà có Tịnh Độ của Ngài ở phương Tây với tất cả mọi tiện nghi như Ngài 
mong muốn từ lúc khởi đầu sự nghiệp Bồ Tát của Ngài; và Đức Phật A Súc cũng thế, 
như được miêu tả trong bộ Kinh mang tên Ngài là A Súc Phật Kinh—The Buddha as the 
Body of EnJoyment 1s generally represented as a figure enveloped In all the glory of 
Buddhahood; for in Him ¡ncarnated there is everything good and beautiful and holy 
accruing from the perfection of the spiritual life. The particular features of each such 
Buddha may vary according to his orIginal vows; for Instance, his environment, his name, 
his form, his country, and his activity may not be the same; Amitabha Buddha has his 
Pure Land in the West with all the accommodations as he desired in the beginning of his 
career as Bodhisattva; and so with Akshobhya Buddha as described in the sutra bearing 
his name. 

Báo Thân thỉnh thoảng cũng được gọi là “Ứng Thân.”—The Body of Recompense is 
sometimes caled “Ying-Shên” or the Responding Body. 

Hóa Thân: Nirmanakaya (skt). 

Cái thân thứ ba là Hóa Thân, nghĩa là “thân biến hóa” hay đơn giản là cái thân được 
mang lấy. Trong khi Pháp Thân là cái thân quá cao vời đối với những chúng sanh bình 
thường, khiến những chúng sanh nây khó có thể tiếp xúc tâm linh được với nó, vì nó vượt 
khỏi mọi hình thức giới hạn nên nó không thể trở thành một đối tượng của giác quan. 
Những phàm nhân phải chịu sinh tử như chúng ta đây chỉ có thể nhận thức và thông hội 
với cái thân tuyệt đối này nhờ vào những hình tướng biến hóa của nó mà thôi. Và chúng 
ta nhận thức những hình tướng nầy theo khả năng của chúng ta về tâm linh, trí tuệ. 
Những hình tướng nầy xuất hiện với chúng ta không theo cùng một hình thức như nhau. 
Do đó mà chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa rằng Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện thành 
rất nhiều hình tướng khác nhau tùy theo loại chúng sanh mà Ngài thấy cần cứu độ. Kinh 
Địa Tạng cũng ghi rằng Bồ Tát Địa Tạng mang nhiều hình tướng khác nhau để đáp ứng 
những nhu cầu của chúng sanh —The third Body is Nirmanakaya, usually translated as 
“Hua-Shên,” which means “Body of Transformation,” or simply “Assumed Body.” 'The 
Dharmakaya 1s too exalted a body for ordinary mortals to come f0 any conscIous contact 
with. As 1t transcends all forms of limitation, 1t cannot become an obJect oŸ sense or 
intellect. We ordinary mortals can perceive and have communion with this body only 
through Its transformed forms. And we perceive them only according to our capacIfies, 
moral and spiritual. They do not appear to us in the same form. We thus read ¡n the 
Saddharma-Pundarika Sutra that the Bodhisattva Avalokitesvara transforms himself Into 
so many different forms according to the kind of beings whose salvation he has In view 
at the moment. The Kshitigarbha Sutra also mentions that Kshitigarbha Bodhisattva takes 
upon himself a varlety of forms in order to respond to the requirements of different 
sentient beings. 

Quan niệm về Hóa Thân là quan trọng, vì cái thế giới tương đối nầy đối lập với giá trị 
tuyệt đối của Như Như là giá trị vốn chỉ đạt được tới bằng cái trí như như. Bản thể của 
Phật tính là Pháp Thân, nhưng hễ chừng nào Đức Phật vẫn ở trong bản thể của Ngài thì 
cái thế giới của những đặc thù vẫn không có hy vọng được cứu độ. Vì thế Đức Phật phải 
từ bỏ trú xứ nguyên bổn của Ngài và mang lấy hình tướng mà các cư dân của trái đất nầy 
có thể nhận thức và chấp nhận được—The conception of the Nirmanakaya is significant, 
seeing that this world of relativity stands contrasted with the absolute value of Suchness 


5600 


which can be reached only by means of the knowledge of Suchness or Tathatajnana. The 
essence of Buddhahod 1s the Dharmakay, but as long as the Buddha remains such, there 1s 
no hope for the salvation of a world of particulars. Thus the Buddha has to abandon his 
original abode, and must take upon himself such forms as are conceivable and acceptable 
to the Inhabitanfs of this world. 


XV.Quả Vị Tu Chứng— Resulis oƒ Culfivafion: Tức Thân Thành Phật (Tức Thân Bồ Đề)— 


Œ) 


Buddha is not only “mind,” but also “body.”—Giáo thuyết của Chân Ngôn tông cho rằng 
“thân tức Phật,” nói cách khác, không chỉ tức tâm tức Phật, mà còn là tức thân tức Phật 
nữa. Theo Chân Ngôn tông, tức thân tức Phật hay tức thân thành Phật (thuộc nơi cái sự), 
trong khi tông Thiên Thai lại cho rằng “tức tâm tức Phật” là tùy thuộc nơi cái lý—The 
doctrine of the Shingon sect that the body 1s also Buddha; in other words Buddha 1s not 
only “mind,” but also “body.” According to the Shingon sect, the body 1s to conscIousÌy 
become Buddha by Yoga practices; while the T”ien-T”ai believed that all things are 
mernral, and are not apart from mind. 


(VIII-B) Câu Sinh Khởi Thừa 
Sahajayana (skt) 


Câu Sinh Khởi Thừa liên hệ mật thiết với Chân Ngôn Thừa—Sahajayana ¡s closely 
related to Mantrayana: Hai thừa nầy đã có ẳnh hưởng rất lớn trên Phật Giáo Tây Tạng. 
Theo Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, thì chúng ta có đủ bằng 
chứng để chứng minh rằng đó cũng là nên tảng của Phật giáo Thiển tông. Ảnh hưởng nầy 
rất dễ thấy vì nó liên quan đến toàn bộ bản chất con người. Con người không phải chỉ là 
một thực thể trí huệ mà còn là một thực thể tình cảm nữa, và chúng ta biết rõ rằng trong 
bất cứ việc gì, ý nghĩa tình cảm luôn có một tâm quan trọng lớn hơn ý nghĩa trí tuệ thuần 
túy. Do đó, trong khi tất cả các hệ tư tưởng Phật giáo nổi bật, các tác phẩm được hệ 
thống hóa của Trung Quán tông, Duy Thức tông, Hậu Hữu Bộ tông (Vaibhasika), Kinh 
Lượng bộ, vân vân đều chỉ còn ít nhiều giá trị học thuật mà thôi thì Chân Ngôn Thừa và 
Câu Sinh Khởi Thừa vẫn còn được sức sống cho đến ngày nay. Phật giáo đang tổn tại Ở 
Tây Tạng, các nước vùng Hy Mã Lạp Sơn, Trung Hoa và Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng 
sâu xa các phép hành trì của Chân Ngôn thừa và Câu Sinh Khởi thừa, và ta không thể 
hình dung ra Phật giáo ở các nước trên mà không có được phép hành trì nầy. Chính vì 
những điều mà Câu Sinh Khởi Thừa dạy không phải là một hệ thống thuộc về trí tuệ, mà 
là một sự rèn luyện khắt khe chỉ có thực hành thì mới biết được, cho nên giáo lý nầy trở 
nên khó hiểu và khó định nghĩa. Hơn thế nữa, Câu Sinh Khởi Thừa chú trọng vào việc 
tiếp cận thực tế bằng trực giác, mà ta cần biết là chức năng của trực giác không giống 
với chức năng của trí tuệ, và cách hoạt động của hai thứ nây hoàn toàn khác nhau. Điều 
nầy giải thích cho sự kiện là Câu Sinh Khởi Thừa và Chân Ngôn Thừa đã thoát khỏi số 
phận phải trở thành những tông phái chết These two yanas have had the greatest 
influence on Tibetan Buddhism. According to Prof. Bapat in the Twenty-FIive Hundred 
Years of Buddhism, there 1s sufficient evidence to show that 1t 1s also the basIs of Zen 


5601 


Buddhism. Therr influence has ben all the more marked, because they refer to the whole 
of human nature. Man ¡s not only an intellectual being, but also an emotional one, and 1t 
1s well known that the emotive meaning of anything whaftsoever 1s Of øreafer Importance 
for shaping the life of an individual than the mere intellectual connotation. Thus, while all 
the brilliant systems of Buddhist thought, the systematized works of the Madhyamikas, 
Vijnanavadins, Vaibhasikas, Sautrantikas, and so on, are more or less of academic 
Iinterest only, Mantrayana and SahaJayana have remained a living force to this day. The 
living Buddhism of Tibet, the Himalayan countries, China, and Japan has been deeply 
influenced by the practices of Mantrayana and SahaJayana, and cannot be conceived 
without them. The very fact that what SahaJayana teaches Is no intellectual system but a 
strict discipline that has to be practised in order to be known makes 1t difficult to 
comprehend and to define. Moreover, SahajJayana emphasizes the Intuitive approach to 
Reality, and 1t 1s a fact that the function of intuition 1s not the same as that of the 1ntellect 
and that their modes of operation are completely different. This accounts for the fact that 
SahaJayana and Mantrayana successfully evaded the fate of turning Into dead systems. 


(II Câu Sinh Khởi thừa với phép hành thiền sâu lắng—Sahajayana with is profound 


l) 
2) 


3) 
4) 


Œ) 


meditative pracfices: Dù rằng Chân Ngôn thừa và Câu Sinh Khởi thừa không phải là 
những trường phái bám víu vào những giáo lý được xác định một cách chặt chẽ như các 
giáo phái khác, như Vaibhasika, Duy Thức, nhưng các trường phái trên có tầm quan trọng 
đối với sức sống của Phật giáo. Chân Ngôn thừa với những nghi thức kích động tình cẩm 
và lạ mắt, Câu Sinh Khởi thừa với phép hành thiển sâu lắng. Cả Chân Ngôn thừa và Câu 
Sinh Khởi thừa đều quan tâm tới khía cạnh thực hành của Phật giáo mà bốn đỉnh cao 
là —AIthough Mantrayana and Sahajayana are not schools clinging to rigidly defined 
doctrines, as do, for Instance, the Vaibhasikas and Vinanavadins, they are of the greafest 
1Importance for the living force of Buddhism. Mantrayana with 1ts emotionally moving and 
aesthetically appealing ritual, and Sahajayana with its profound meditative practices. 
Both Mantrayana and SahaJayana are concerned with the practical aspect of Buddhism 
which culminates In the four peaks of view: 

Kiến: Cái nhìn dựa trên kinh nghiệm thực tế——View based on experience. 

Tu: Khai triển những gì mà cái nhìn đó cho thấy—Cultivation—Development of what 
this view offers. 

Hành: Sống và làm phù hợp theo đó—Practice——To live and act accordingly. 

Quả: Sự hợp nhất của cá thể (giác ngộ, Phật quả, hay sự thành thục về tâm linh)—The 
Integration of the individual (enlightenment, Buddhahood, or spiritual maturIty). 


(VIHII-C) Kin Cang Thừa 
Vajrayana Buddhism 
Diamond Vehicle 


Tổng quan về “Kim Cang Thừa”—An overview oƒ the “Vajrayana Buddhism”: Phật 
giáo Mật tông——Esoteric school——Tibetan Buddhism—Kim Cang Thừa thường được gọi 


5602 


là Phật Giáo Tây Tạng, còn gọi là Chân Ngôn tông, nó được chia ra làm bốn tông phái 
chính: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa và Gelugpa—The Vajrayana is often called 
Tibetan Buddhism, also called ““True-Word” sect, and 1t is divided 1nto four main sects: 
Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, and Gelugpa. 


(I) Nghĩa của Kừn Cang— The meanings oƒ Vajra: A_ diamond, a symbol of undestructible 
nature of Buddha°s wisdom—Kim Cang bất hoại —“Vajra” là từ Bắc Phạn mà thật khó 
tìm kiếm một từ tương đương trong Anh ngữ; tuy nhiên, chúng ta tạm thời dịch là Kim 
Cang. Kim cang, tượng trưng cho những øì không thể phá hủy được. Biểu tượng năng lực 
tâm linh vô thượng được so sánh với viên ngọc quý nhất, kim cương với sự trong suốt và 
sáng ngời của nó, các màu khác được phản chiếu trong ấy, mà nó vẫn giữ được tính 
không màu sắc của nó. Nó có thể cắt đứt được mọi vật rắn khác, trong khi một một thứ gì 
có thể cắt đứt được nó. Kim cang là một biểu tượng quan trọng trong Mật giáo: đó là một 
cây quyền trượng năm ngạnh có hai đầu, người ta nói hai đầu ấy tượng trưng cho trí và 
bi, hai phẩm chất đặc thù chính trong Phật giáo. Tổng thể của kim cang tiêu biểu cho sự 
hợp nhất không thể tách rời hay không thể phá hủy được giữa trí và bi—“Vajra” is a 
Sanskrit term which 1s difficult to find an equivalent in English; however, we temporarily 
translate 1t as “diamond,” or “adamantine,” a symbol of indestructible. The symbol of the 
highest spiritual power, which 1s compared with the gem of supreme value, the diamond, 
in whose purity and radiance other hues are reflected while it remains colorless, and 
which can cut every other material, Itself 1s being cut by nothing. Vajra 1s an Important 
symbol in tantric Buddhism: a five-pronged scepter, the two ends of which are said to 
represent wisdom and compassion, the two primary special qualitles in Buddhism. The 
“vajra” as a whole represents an Indissoluble and indestructible union of wIisdom and 
compassion. 


(HI)“Kùm Cang Thừa ”— The meaning 0ƒ the “Vajrayana Buddhism ”: Phạn ngữ có nghĩa là 
“Kim Cang Thừa,” trường phái Phật giáo Tây Tạng xuất hiện vào giữa thế kỷ thứ V. Phái 
nây phát triển từ trường phái Đại thừa, nhưng coi việc thực hiện các nghỉ lễ là quan trọng 
như một phương pháp tâm lý để thu hút tín đồ. Căn bản giáo điển của truyền thống này 
là một tập hợp nhiều bài chú khác nhau, có lẽ được biên soạn vào những thế kỷ thứ sáu 
và thứ bẩy, nhưng người ta cho rằng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay những vị Phật 
khác đã nói. Kim Cang Thừa cũng theo Bồ Tát đạo căn bản của Phật giáo Đại thừa. Tuy 
nhiên, thừa này dạy những phương thức khác và cho rằng phương thức đó có thể rút ngắn 
thời gian đòi hỏi để đạt thành Phật quả, bao gồm những nghi lễ, dùng thủ ấn, dùng mạn 
đà la, và dùng pháp quán tưởng. Sự tu tập chủ yếu là “thiên thiển” (devata-yoga), trong 
đó hành giả mường tượng mình là một vị Phật, có đầy đủ những phẩm chất tốt của một vị 
phật, đang tiến hành những hoạt động từ bi. Trường phái này nhấn mạnh vào tính bí mật 
và sự hữu hiệu của phương cách tu tập, thường thì trường phái đòi hỏi một người phải 
chịu phép quán đảnh từ một vị Thầy có đủ phẩm chất trước khi bước vào con đường tu 
tập theo Mật giáo. Kim Cang Thừa trở thành truyền thống thiển có ảnh hưởng lớn tại Tây 
Tạng và Mông Cổ, cũng như tại một vài trường phái Mật tông tại các xứ Đông Á, gồm 
các trường phái Chân Ngôn tại Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản—A Sanskrit term for 
“Vajra vehicle.” A Tantric School of North India and Tibetan Buddhism founded ¡n the 


5603 


fifth century. It developed out of the teachings of the Mahayana; however, it emphasized 
on rifual practices as a psychological method to attract followers. The scriptural basis for 
the tradition 1s a disparate collection of texts called “Iantras,” which were probably 
composed some time between the sixth-seventh centuries, but which are claimed to have 
been spoken by either Sakyamumi Buddha or other Buddhas. Vajrayana also follows the 
basic Bodhisattva path of Mahayana Buddhism. However, It teaches different methods 
that 1t claims shortening the time required to attain Buddhahood, including rituals, the use 
of hand mudra, Mandalas, and visualzatlons. A central practice 1s “deity yoga,” in which 
the meditator visualizes him or herself as a buddha, possessing all the perfected qualities 
of a buddha, and engaging In compassionate activities. The tradiion emphasizes the 
secrecy and efficacy of Ifs practices, and generally requires that one receive Initiation 
from qualified Guru before one enters onto the tantric path. Vajrayana became the 
dominant meditative tradition in Tibet and Mongolia, and 1s also found in East Asia In the 
schools of esoteric Buddhism, including the Chinese Chen-yen school in China and 
Vietnam, and the Japanese Shingon tradition. 


(IV)Tu Tập Sáu pháp mật hành của Naropa—CHitivate Six dharmas oƒ Naropa order: Tu 


Ù 


2) 


3) 


4) 


tập Mật giáo được ngài Naropa dạy cho Marpa Chogi Lodro và được vị này truyền sang 
Tây tạng. Những pháp tu này đặc biệt quan trọng đối với trường phái Kagyupa. Sáu pháp 
đó là —Tantric practices taught to Marpa Chogi Lodro by Naropa (1016-1100) and 
broupht to Tibet by him. They are particularly Iimportant to the Kagyupa order. The sIx 
are: 

Sức nóng, liên hệ đến việc tăng cường đưa luồng nóng bên trong đi đến khắp cơ thể hành 
giả bằng cách mường tượng lửa và mặt trời trong nhiều phần khác nhau của cơ thể: Heat 
(candali), which Iinvolves Increasing and channeling inner heat through visualizing fire 
and the sun In various places of the meditator”s body. 

Thân huyễn giả, một loại thực tập trong đó hành giả phát sinh ra một hình ảnh của một 
thân vi tế bao gồm những năng lượng vi tế và được phú cho với những phẩm chất lý 
tưởng của một vị Phật, như sáu Ba La Mật. Sự việc này cuối cùng chuyển hóa thành 
“thân kim cang,” biểu tượng cho trạng thái của Phật quả: Illusory body (maya-deha), a 
practice in which one menfally generates an Iimage of a subtle body composed of subtle 
energies and endowed with the ideal qualites of a Buddha, such as the six paramitas. 
Thịs 1s eventually transformed Into the “vajra-body,” symbolizing the state of 
Buddhahood. 

Giấc mộng, hay du già trong giấc mơ nhằm huấn luyện hành giả kiểm soát những lôi kéo 
của tiến trình của giấc mộng: Dream (svapna), or dream yoga that trains the meditator to 
take control of and manipulate the process of dreams. 

Ánh sáng trong suốt, dựa vào khái niệm mật chú rằng tâm là bản chất của ánh sáng trong 
suốt, và sự tu tập này liên hệ tới việc học nhận thức về tất cả mọi dáng vẻ hiện lên trong 
tâm tiêu biểu cho tác động lẫn nhau giữa sự chiếu sáng và tánh không: Clear light 
(prabhasvara), or the yoga of a clear light which 1s based on the tantric notion that the 
mind 1s of the nature of clear ligpht, and this practice Iinvolves learning to perceive all 
appearances as manifestations of mind and as represenfting the interplay of luminosity 
and emptiness. 


5) 


6) 


5604 


Thân trung ấm, trạng thái du già huấn luyện cho hành giả kiểm soát được trạng thái giữa 
sanh và từ, trong đó hành giả có một thân vi tế, phải chịu sự mất phương hướng và sợ hãi 
cảnh trí, âm thanh, và các hiện tượng thuộc về cảm giác khác. Một người thích nghi với 
loại du già này có thể hiểu được tất cả những sáng tạo trong tâm, và sự thực chứng này 
khiến hành giả có thể kiểm soát được tiến trình, trong đó người ta nói nó đưa ra vô số cơ 
hội cho sự tiến bộ thiển tập nếu hiểu và thực hành đúng cách: Intermediate state 
(antarabhava), or Intermediate state yoga that trains the meditator for the state between 
birth and death, in which one has a subtle body, which 1s subJected to disorienting and 
frightening sights, sounds, and other sensory phenomena. A person who 1s adept in this 
yoga Is able to understand that these are all creations of mind, and this realization enables 
one fo take control of the process, which 1s said to present numerous opportunitiles for 
medlitative progress If properly understood and handled. 

Chuyển thức, trạng thái du già phát triển khả năng hướng tâm thức của mình vào một 
thân khác hay vào một Phật độ vào lúc lâm chung. Hành giả nào nắm vững toàn bộ kỹ 
thuật có thể biến đổi tâm của loại ánh sáng thanh tịnh vào thân của một vị Phật vào lúc 
lâm chung: Transference of consciousness (samkrama), a yoga that develops the ability to 
proJect one”s consciousness Into another body or to a Buddha-land (Buddha-ksetra) at the 
time of death. One who fully masters the technique can transmute the pure light of mind 
Iinto the body ofa Buddha at the time of death. 


(V) Các trường phái Kừhn Cang Thừa — Sects 0ƒ Vajrayana Buddhism: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Phái Nyingmapa: Giáo phái Nyingmapa là giáo phái cổ nhất của Phật giáo Tây Tạng, 
được ngài Liên Hoa Sinh hay Đạo sư Rinpoche sáng lập vào thế kỷ thứ 8 dưới triểu vua 
Trisong Detsen—The Nyingmapa sect 1s the oldest Tibetan Buddhism, founded by 
Padmasambhava or Guru Rinpoche in the 8” century under the reign of King Trisong 
Detsen (742-797). 

Phái Kagyupa: Phái Kagyupa được thành lập bởi Marpa Chokyi Lodoe, một dịch giả Tây 
Tạng nổi tiếng vào thế kỷ 11 và vị đại đệ tử của ngài là ngài Milarepa vào thế kỷ thứ 
12_—The Kagyupa sect was founded by Marpa Chokyi Lodoe (1012-1099), a famous 
Tibetan translator in the 11” century and his outstanding disciple Milarepa (1040-1123) in 
the 12" century. 

Sakyapa: Phái Sakyapa được vị dịch giả Tây Tạng là Drogmi Sakya Yeshe sáng lập vào 
thế kỷ thứ 11——The Sakyapa sect was founded by the Tibetan translator Drogmi Sakya 
'Yeshe (992-1074) in the THÍ century. 

Gelugpa: Phái Gelugpa là phái trẻ nhất và đông nhất trong các phái Tây Tạng, được ngài 
Tông Khách Ba hay Je Rinpoche sáng lập vào thế kỷ thứ 14_—The Gelugpa sect, the 
youngest and largest among the schools of Tibetan Buddhism, was founded by 
Thongkhapa (1357-1419) or Je Rinpoche in the 14” century. 


(VDKưmn Cang Thủ— Vajrasattva-mahasattva (skt): 


Ũ 


Bí Mật Chủ Phổ Hiển, vị tổ thứ hai trong tám vị tổ Chân Ngôn, vị tổ thứ nhất là Đức Đại 
Nhật Như Lai: A form of Pˆ°u-Hsien (Samantabhadra), reckoned as the second of the eight 
patriarchs of the Shingon, Vairocana was the first. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


5605 


Các vị Chấp Kim Cang Thần, hay các vị Bồ Tát, đặc biệt chỉ ngài Kim Cang Nguyệt 
Luân ở Đông độ của Kim Cang Mạn Đồ La: All vajra-beings, or vajra-bodhisattvas; 
especially those in the moon circle in the east of the Diamond mandala. 

Ngài Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Bồ tát (tiền thân của Đức Phật Thích Ca): Sakyamuni 
1n a pr€ViOUS Incarnation as a vaJrasattva. 

Tất cả chúng hữu tình đều là “Kim cang Tát Đỏa” vì tất cả đều có Phật tính: All beings 
are vajrasattva, because of their Buddha-nature. 

Tất cả những người sơ cơ tín hành đều là Kim Cang tát Đỏa: All beginners ¡n the faith 
and practice are vaJrasattva. 

Tất cả quyến thuộc của Ngài A Súc Bệ Phật đều là Kim Cang Tát Đỏa: AlI the retinue of 
Aksobhya are vajrasattva. 

Bất cứ vị Đại Phổ Hiển (bất cứ ai thành tựu mười thệ nguyện lớn đều là trưởng tử Như 
Lai, và đều được gọi là Phổ Hiển) nào cũng đều là Kim Cang Tát Đỏa: Any Great Pˆu- 
Hsien 1s a vaJrasattva. 


(VII)Kim Cang Bồ Tát— Vajra Bodhisattva (skÐ): 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
5) 


Kim Cang Nhân Bồ Tát: Vajrahetu Bodhisattva. 
Kim Cang Thủ Bồ Tát: Vajrapani Bodhisattva. 
Kim Cang Bảo Bồ Tát: Vajraratna Bodhisattva. 
Kim Cang Tạng Bồ Tát: Vajragarbha Bodhisattva. 
Kim Cang Châm Bồ Tát: Vajrasuci Bodhisattva. 
Kim Cang Tướng Bồ Tát: Vajrasena Bodhisattva. 
Kim Cang Tác Bồ Tát: Vajrapasa Bodhisattva. 
Kim Cang Câu Bồ Tát: Vajrankusa Bodhisattva. 
Kim Cang Hương Bồ Tát: Vajradhupa Bohisattva. 


10) Kim Cang Quang Bồ Tát: Vajratejah Bodhisattva. 
11) Kim Cang Pháp Bồ Tát: Vajradharma Bodhisattva. 
12) Kim Cang Lợi Bồ Tát: Vajratiksna Bodhisattva. 


(VII) Tứ Chủng Mạn Đà La— Four kinds oƒ Madala: Theo Giáo Sư ]unjiro Takakusu trong 


Ù 


Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, tông Chân Ngôn có bốn thứ Mạn Đà La hay bốn vòng 
tròn Mạn Đà La chỉ định năng lực hiệu nghiệm của tam mật. Những hình ảnh, hình vẽ, 
hay điêu khắc cho thấy thân mật của Phật; văn tự là mật ngữ của Phật; và các vật tiêu xí 
chỉ cho bản thệ, tứ mật ý của Phật—According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, the Shingon Sect has four kinds of Mandala. The 
fourfold circle indicates the efficacious power of the three mysteries. The figures, painted 
or sculptured, show the mystery of the body of the Buddha; the letters show the mystery 
of speech of the Buddha; and the symbol Iindicates the “original vow,” or the thought of 
the Buddha. 

Đại Mạn Đà La: Maha-mandala (skt)—Là vòng tròn của Đức Phật và các tùy tùng được 
trình bày bằng hình ảnh hay tranh vẽ, tức trình bày trong mặt phẳng—The Great Circle ¡s 
the circle of the Buddha and his companions represented by pictures or painted figures, 
1.e., a plane represenfation. 


2) 


3) 


4) 


5606 


Tam Ma Da Mạn Đà La (Tam Muội Mạn Đà La): Samaya-mandala (skt)——Vồng tròn của 
cùng hội chúng nây được biểu thị bằng những dụng cụ tượng trưng cho mỗi vị. Tam Ma 
da trong Phạn ngữ có nghĩa là “bản thệ,” nhưng được trình bày bằng vật tiêu biểu cho 
mỗi vị cầm tay—The Symbol Circle is the circle of the same assembly represented by 
symbols or an article possessed by each. Samaya In Sanskrit means the “original vows,” 
but here It 1s represented by an article borne by each. 

Pháp Mạn Đà La: Dharma-mandala (skt—Là lọa Mạn Đà La bằng văn tự, trình bày 
toàn thể các Thánh giả—The La Circle is the circle of letters (bija-aksara) representing 
all the saintly beings. 

Kiết Ma Mạn Đà La (Yết Ma Mạn Đà La): Karma-mandala (skt—Là Mạn Đà La bằng 
những hình ảnh điêu khắc. Ở Nhật và các nước Đông Á không có Mạn Đà La điêu khắc, 
nhưng vô số tượng Phật ở Java được xem như là thuộc loại nầy. Karma trong Phạn ngữ có 
nghĩa là “nghiệp” hay “hành động,” ở đây đặc biệt có nghĩa là nghệ thuật trình bày bằng 
vật rắn— The Artcraft Circle is the circle of sculptured figures. In Japan and East Asian 
countries, there are no artcraft circles of sculptured figures, but the multtude of 
Buddhistic Images of Java 1s said to be of this kind. Karma in Sanskrit means “actlon” or 
“work,” here 1t especially means the artistic work of solid represenfation. 


(IX)Kùn Cang Thừa Tứ Môn (Tứ Môn Mật Giáo)— Four stages in the Vaqjrayand (esoferic 


l) 
a) 
b) 
2) 
a) 
b) 
3) 
a) 
b) 
4) 
a) 
b) 


q) 


symbolism): Bốn giai đoạn tu hành trong Mật tông. 

Phát Tâm: Xuất Gia—The stage of Initiation. 

Đông Khai: Liên hệ với phương Đông——Associated with the East. 

Xuân Ôn: Liên hệ với mùa Xuân ấm áp——Associated with the warm season. 

Tu Hành: The stage of development. 

Nam Tu Hành: Liên hệ với phương Nam——Associated with the South. 

Thị Hạ Nhiệt: Liên hệ với mùa Hạ nóng nực—Associated with the hot season. 
Bồ Đề: Giác ngộ đạo Bồ Để—The stage of enlightenment. 

Tây Ngộ: Liên hệ với phương Tây——Associated with the West. 

Thu Lãnh Liên hệ với mùa Thu mát mẽ: Associated with the season of coolness. 
Niết Bàn: The stage of Nirvana. 

Bắc Niết Bàn: Liên hệ với phương Bắc——Associated with the North. 

Nhập Đông Hàn: Liên hệ với mùa Đông lạnh lẽo——Associated with the cold season. 








(IX) Nhiếp Luận Tông 
Samparigraha (skt) 


Tổng quan về Nhiếp Luận Tông—An overview oƒ the Samparigraha: Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Nhiếp Luận Tông là tiền thân 
của Pháp Tướng Tông. Khi khảo cứu về Nhiếp Luận Tông, trước hết chúng ta nên biết 
về nội dung của bộ Nhiếp Đại Thừa Luận do ngài Vô Trước viết vào thế kỷ thứ năm. Bộ 
luận nầy, cùng với bản chú giải của ngài Thế Thân, là bộ luận đầu tiên và hàm súc nhất 
trong công cuộc phát biểu học thuyết của Duy Thức và là sách cương yếu đại biểu của 


5607 


Duy Thức Tông sau nầy. Luận đặt trọng tâm nơi mười đặc điểm của Phật Giáo Đại Thừa. 
Sau nầy được dịch ra Hán văn bởi các ngài Phật Thủ vào năm 531, Chân Đế vào năm 
563, và Huyền Trang vào khoảng những năm 648-649. Trong các bản dịch nầy thì bản 
dịch thứ hai của ngài Chân Đế được lấy làm căn bản cho Nhiếp Luận tông ở Trung 
Hoa—The school of the collected sastras, doctrine of the Mere Ideation. According to 
Prof. Junjro Takakusu in The Essentials of Buddhist Phiosophy, the She-Lun 
(Samparigraha) School was the forerunner of the Fa-Hsiang (Dharma-laksana) School. In 
studying the Samparigraha School, we should know first the contents of the text, 
Acceptance of the Great Vehicle (Mahayana Saparigraha), was written by Asanga in the 
fifth century. This text, with the commenfary on 1t by Vasubandhu, 1s the first and the 
foremost comprehensive work which sets forth the representative compendium of the 
Idealistic School. The text dwells chiefly on the ten special characteristics of Mahayana. 
Later this sastra was translated Into Chinese by the following monks: in 531 by 
Buddhasanta, in 563 by Paramartha, and again by Hsuan-Tsang during 648-649. Of these, 
the second translation of Paramartha, laid the foundation of the Shê-Lun School in China. 


(H) Triết học Nhiếp Luận Tông— The philosophy oƒ the Samparigraha: 
(A) Giáo thuyết Nhiếp Luận Tông— The teachings oƒ the Samparigraha: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


3) 


Học thuyết về Duy Thức, tất cả các pháp không có tương hệ tánh, phân biệt tánh, cũng 
không có cả chân thực tánh: The theory of mere ideation, all elements have either the 
nature or interdependence, or that of imagInation, or that of real truth. 

Sự đắc ngộ trí tuệ Duy Thức: The attainment of the insight of mere ideation. 

Lục Độ Ba La Mật: Paramita (skt)—The six perfectons—See Lục Độ Ba La Mật in 
Chapter 27. 

Thập Địa Bồ Tát: Bhumi (skt)—The ten stages of the holy personages—See Thập Địa 
Bồ Tát in Chapter 174. 

Giới: Sila (skt)—Moral precepts—See Giới in Chapter 36. 

Thiển Định: Samadhi (skt)—Định—Meditaton—See Chapter 60. 

Trí Tuệ: PrajJna (skt)—Perfect wisdom—See Trí Tuệ in Chapter 108. 

Vô Phân Biệt Trí Nirvikalpa-jnana (skt The higher knowledge without 
discrimination—See Vô Phân Biệt Trí in Chapter 108. 

Tam Thân Phật: The threefold body of the Buddha—See Tam Thân Phật in Chapter 125. 


(B) Thức thứ chín theo Nhiếp Luận Tông— The nỉnth Consciousness according to the 


Samparigraha School: 


1) A Lại Da Thức—Alaya-vijnana (ski): Thức mà từ đó các pháp khởi lên. Theo Nhiếp Luận 


Tông, khi vạn vật phản chiếu trong tâm trí ta, thì thế lực phân biệt hay tưởng tượng của 
tâm ta sẽ sẵn sàng hoạt động ngay. Đây gọi là thức (vijnana). Chính vì thức kết hợp với 
tất cả yếu tố phản chiếu, tàng chứa chúng, nên được gọi là A Lại Da thức hay Tạng 
Thức. Tạng Thức chính nó là sự hiện hữu của tập hợp nhân quả và những tâm sở thanh 
tịnh hoặc nhiễm ô, được tập hợp hay lẫn lộn với chúng theo tương quan nhân quả. Khi 
tạng thức bắt đầu hoạt động và bước xuống thế giới thường nhật nầy, thì chúng ta có hiện 
hữu đa dạng vốn chỉ là thế giới tưởng tượng. Tạng thức vốn là chủng tử thức, là trung tâm 
ý thức; và thế giới do thức biểu hiện là môi trường của nó. Chỉ có ở nơi sự giác ngộ viên 


2) 


5608 


mãn của Phật, thức thanh tịnh mới bừng chiếu lên được—The store-consciousness, from 
which all elements are manifested. According to the Samparigraha School, when all 
things are reflected on our mind, our đdiscriminating or Imaginating power 1s already at 
work. This 1s called our consciousness (ViJnana). Since the consciousness co-ordinating 
all reflected elements stores them, 1t 1s called the store-conscilousness or Ideation-store. 
The Ideation-store 1tself 1s an existence of causal combination, and in it the pure and 
tainted elements are causally combined or intermingled. When the Ideation-store begins 
to move and descend to the everyday world, then we have the manifold existence that 1s 
only an imagined world. The Iideation-store, which is the seed-consciousness, 1s the 
consciIous center and the world manifested by ideation 1s Its environment. lt is only from 
the Buddhaˆs Perfect Enlightenment that pure ideation flashed out. 

Vô Cấu Thức— Amala (skt): Nhiếp Luận Tông quan niệm A Lại Da Thức lúc đã trở nên 
thanh tịnh và không còn ô nhiễm nữa là Chân Như. Nó được coi như là thức thứ chín. 
Theo đó các quan năng của thức được tông phái nầy, do ngài Chân Đế sáng lập gồm—— 
The Samparigraha School regards the Alaya-store that has become pure and taintless as 
Thusness (Tathata) and gives 1t a special name Amala-vijnana (Taintless Consciousness). 
lt is designated as the Ninth Consciousness. Accordingly the consclous organs recognized 
1n this school founded by Paramartha are as follows: 

Tiền ngũ thức—The first five consciousness: 

Nhãn Thức: Visual Consciousness—See Nhãn Thức in Chapter 49. 

Nhĩ Thức: Auditory Consciousness—See Nhĩ Thức in Chapter 49. 

Tỷ Thức: Odor Consciousness—See Tỷ Thức in Chapter 49. 

Thiệt Thức: Taste Consciousness—See Thiệt Thức in Chapter 49. 

Thân Thức: Touch Consciousness—See Thân Thức in Chapter 49. 

Bốn thức trung tâm-—The four central consciousness: 

Sense-center Consciousness: Ý Thức—See Tâm in Chapter 54. 

Thought-center Consciousness: Mạt Na Thức—See Mạt Na Thức in Chapter 49. 
Ideation-store Consciousness: A Lại Da Thức —See A Lại Da Thức in Chapter 49. 

Vô Cấu Thức: Amala (skUÙ-——Taintless Consciousness—Am Ma Lặc Ca—Theo Nhiếp 
Luận Tông (tiền thân của Pháp Tướng Tông), Vô Cấu Thức hay Tịnh Thức chỉ có nơi sự 
giác ngộ viên mãn của Phật. Vô Cấu Thức có thể tẩy sạch phần ô nhiễm của tạng thức 
và khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và thế giới hỗ tương liên hệ 
được đưa đến chân lý chân thật, tức viên thành thực tánh. Sau khi đạt đến đó, chủng tử 
tạng, tức là thức, sẽ biến mất và cuối cùng đưa đến trạng thái nơi mà chủ thể và đối 
tượng không còn phân biệt. Đây là “Vô Phân Biệt Trí.” Trạng thái tối hậu là vô trụ Niết 
Bàn, nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa— 
According to the Samparigraha School (the forerunner of the Dahrmalaksana School), the 
taintless conscIousness 1s only flashed out from the Buddhaˆs Perfect Enlightenment. Thịs 
pure Ideation can purIfy the tainted portion of the Ideation-store and further develop 1ts 
power of understanding. The world of Imagination and the world of interdependence will 
be broughrt to the real truth (parinispanna). This having been attained, the seed-store, as 
conscIousness, will disappear altogether and ultimately will reach the state where there 1s 
no distinction between subject and obJect. The knowledge so gained has no 
discrimination (avikalpa-jnana). This ulimate state 1s the Nirvana of No Abode 


5609 


(apratisthita-nrvana), that 1s to say, the attainment of perfect freedom, not being bound to 
one place. 


(C) Tam Thân Phật theo Nhiếp Luận Tông— Trikaya according to Samparigraha School: 


Ù 
2) 


3) 


Pháp Thân: Dharmakaya (skt)——Bản tánh là lý thể và trí tuệ—Ideal body whose nature ¡s 
prinnciple and wisdom. 

Báo Thân: Sambhogakaya (skt——Thọ dụng thân, chỉ thị hiện cho Bồ Tát—Enjoyment or 
Reward-body which appears only for the Bodhisattva. 

Hóa Thân: Nirmanakaya (sk)—Biểu hiện cho thường nhân để họ tôn sùng. Hóa thân 
Phật là thân vật chất mà chư Phật thị hiện để cứu độ chúng sanh——Transformation-body 
which manifests 1tself for ordinary people for their worship. The transformation body of 
the Buddha, the body-of-form of all Buddhas which 1s manifested for the sake of men 
who cannot yet approach the Dharmakaya (the formless True Body of Buddhahood). 


(X) Niết Bàn Tông 
Nữrvana school 


Tông phái dựa vào Kinh Niết Bàn (một trong 13 tông phái Phật giáo Trung Quốc). Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, dù việc nghiên cứu 
kinh Niết Bàn phát khởi ở cả hai miền Nam và Bắc, nhưng Niết Bàn tông lại được thành 
lập ở phương Nam, vì đa số học giả có tài năng đều quy tụ ở phương Nam. Về sau nầy 
khi tông Thiên Thai được thành lập thì Tông Niết Bàn được sáp nhập vào tông Thiên 
Thai—The school based on the Mahaparanirvana Sutfra, one of the thirteen sects in China 
(Đại Bát Niết Bàn Kinh). According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, although the study of the Nirvana text started and continued in the 
South and in the North, the Nirvana School was founded in the South where most of the 
able scholars lived. When the T”ien-T”ai School appeared, the Southern branch of the 
Nirvana Sect merged in the T”ien-T”ai Sect—See Thiên Thai Tông. 


(XI) Pháp Hoa Tông 
Lofus Secf 


Đại cương về Pháp Hoa Tông—An overview oƒ the Lofus Sect: Pháp Hoa Tông nguyên 
là tên gọi của tông Thiên Thai vì tông nầy lấy Kinh Pháp Hoa làm kinh căn bản. Liên 
Hoa Tông được ngài Huệ Viễn khai sáng vào khoảng năm 300 sau Tây Lịch tại tự viện 
Bạch Liên Trì của ngài. Tông phái nầy không có liên hệ gì đến Bạch Liên Mật Xã khởi 
lên thời nhà Nguyên Mông. Ngài Huệ Viễn thời Đông Tấn nhân đọc (có sách nói ngài 
nghe pháp sư Di Thiên giảng) kinh Bát Nhã mà bỗng nhiên đại ngộ. Sau đó ngài chú tâm 
vào việc niệm Phật để được cứu độ. Tông phái của ngài trở thành Tịnh Độ Tông, mà 
những năm về sau nầy lan truyền rộng rãi khắp vùng viễn đông. Trường phái Pháp Hoa, 
nguyên trước đây là một nhánh của trường phái Tịnh độ. Giáo lý căn bản của trường phái 
nầy là kinh Pháp Hoa. Tín đồ trong trường phái nầy cố gắng vượt những đam mê bằng 


HH 


a) 


1) 


ñ) 


ii) 


b) 


1) 


ñ) 


ii) 


5610 


cách tuân theo giới luật và thường niệm Hồng Danh Đức A Di Đà để khi chết được vãng 
sanh Tịnh Độ — The Lotus sect, 1.e. that of T”1en-T”al, which had this sutra for 1(s bas1s. 
There are many treatises with this as part of the tile. The Lotus sect founded by Hui- 
Yuan around 300 AD. at his monastery, in which was a white lotus pond. lt has no 
connection with the White Lily Secret Soclety which arose during the Mongol or Yuan 
dynasty. The Lotus sect 1s traced to the awakening of Hui-Yuan by the reading of the 
PraJjnaparamita Sutra. He then turned his attention to calling on the name of Buddha to 
obtfain salvation direct to his Pure Land. The school became that of the Amitabha or Pure 
Land sect, which in later year developed Into the principal Buddhist cult in the Far-East. 
Lotus sect was one time a branch of the Pure Land school. Its doctrine 1s based on the 
Lotus Sutra, thus it is called the Lotus school. Its followers try to overcome all passions by 
strictly observing precepts and reciting or calling upon the name of Amitabha, hoping 
after death, they will be welcomed by Amitabha Buddha in the Pure Land. 


Pháp Tu của Tông Pháp Hoa— Methods oƒ Cultivation oƒ the Lofus Sect: 

Pháp Hoa Tam Hoặc: Tam phiển não——Tam lậu—Tam cấu——Three delusions. 

Theo tông Thiên Thai, có ba loại hoặc——According to the T”ien-T”a1i Sect, there are three 
delusions: 

Kiến tư hoặc: Thấy và nghĩ tưởng theo ảo vọng từ những nhận xét không hoàn hảo, với 
những cám dỗ của yêu ghét, vân vân. Muốn loại bỏ những cấu chướng nầy, người ta phải 
tuân thủ và hành trì giới luật (mê chấp tướng sanh tử)—Things seen and thought ¡llusions 
from Imperfect perception, with temptation to love, hate, etc., to be rid of these false 
Views and temptations, one must cultivate and observe moral precepts. 

Trần sa hoặc: Phiển não và cám dỗ trong lúc cứu độ chúng sanh (mê chấp cứu độ chúng 
sanh để đuợc vào cõi Niết Bàn)—Illusion and temptation through the immense variety of 
dutles in saving others. 

Vô minh hoặc: Phiển não và cám dỗ khởi lên từ chỗ không hiểu chư pháp và thực tánh 
của chúng. Phiển não khởi lên từ căn bản vô minh làm che lấp mất chân lý. Trong Biệt 
Giáo và Viên Giáo, Bồ Tát khắc phục vô minh hoặc trong sơ địa (mê chấp về tướng nhị 
biên)——The ¡llusions and temptations that arise from failure philosophically to understand 
things in their reality——lllusion arising from primail ignorance which covers and hinders 
the truth. In the Differentiated Teaching, this 1llusion 1s overcome by the bodhisattva from 
the first stage; In the Perfect Teaching, 1t 1s overcome by the bodhisatva in the first 
restinsg-place. 

Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có ba nhóm lậu hoặc—According to the Hinayana 
Buddhism, there are three groups of delusions: 

Dục lậu: Say mê về dục lạc trần thế: Kamasava (p)—lIntoxicant of worldly desires or 
sensual pleasures. 

Hữu lậu: Bhavasava (p)—Sự ham muốn hiện hữu trong một trong những cảnh giới hữu 
lậu —The love of existence 1n one of the conditioned realms. 

Vô minh lậu: Avijjasava (p)—Sự uế nhiễm trong tâm khởi lên từ sự ngu si—The 
defilemenfs of Ignorance 1n mind. 

Ngoài ra, có người còn cho rằng có lậu thứ tư là Kiến lậu, là những quan điểm đổi bại— 
Besides, some considers the fourth delusion: the corruption of views. 


5611 


2. Tam Quán: Theo tông Thiên Thai, có ba loại quán—According to the T”1en-T”ai sect, 
there are three contemplations (meditations). 

l1) Quán chân không lìa tướng: The meditation (contemplation) of true emptiness that cufs 
off marks. 

2) Quán lý sự vô ngại: The meditation (contemplation) of the non-obstruction between 
noumena and phenomena. 

3) Quán sự sự vô ngại: The meditation of pervasive 1nclusiveness—The meditation of non- 
obsftruction between phenomena and phenomena. 


3. Không Giả Trung: Ba đế mà tông Thiên Thai đã dựng lên Hệ thống “Tam Quán” nầy dựa 
trên triết lý của ngài Long Thọ, người đã sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai— 
Three prongs established by the T”ien-T”ai sect. The system of threefold observation 1s 
based on the philosophy of NagarJjuna, who lived In south-eastern India about the second 
century A.D. 

1) Không: Không dĩ pháp nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là phá tất 
cả các pháp quán sát cái tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa, tức là không có 
thật). 'Không' còn là sự phá bổ ảo tưởng của cảm quan và sự kiến tạo tri thức tối thượng 
(praJna)—Unreality, that things do not exIst in reality. Sunya (universality) annihilates all 
relatives. The “Empty` mode destroys the 1llusion of sensuous perception and constructs 
supreme knowledge (prajna). 

2) Giả: Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các 
pháp quán sát thấy cái tâm đó có đủ các pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức là giả 
tạm, không bền, vô thường). “Giả” là sự chấm dứt những lậu hoặc của trần thế và giải 
thoát khỏi các điều xấu —Reality, things exist though ¡n “derived” or “borrowed” form, 
consisting of elements which are permanent. Particularity establishes all relativitiles. The 
“Hypothetical" mode does away with the defilement of the world and establishes 
salvation from all evils. 

3) Trung: Trung dĩ diệu nhất thiết pháp (Trung để phá cái hoặc vô minh và thấy được sự 
huyễn diệu tất cả các pháp, quán sát thấy cái tâm chẳng phải không không, cũng chẳng 
phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức là trung Đạo). “Trung” là sự phá bỏ ảo giác do 
vô minh mà ra và có được một đầu óc giác ngộ—The “middle” doctrine of the 
Madhyamaka School, which denies both positions in the Interests of he transcendental, or 
absolute. The middle path transcends and unites all relativities. The “Medial" mode 
destroys hallucination arising from I1gnorance (avidya) and establishes the enlightened 
mind. 


HII. Quả Vị Tu Chứng— Results oƒ Cultivation in the Lofus Sect: 

1. Lục Túc Phật: Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai Viên 
Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay Lục Vị của Biệt Giáo—The six stages of 
Bodhisattva developments as defined In the Tien-T”ai Perfect or Final Teaching, In 
contrast with the ordinary six developments as found In the Differentiated or Separated 
School (see Lục VỊ): 

A.. Ngoại Phàm — External or Common to all: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


2) 
3) 


Ù 


2) 


3) 


Ù 


2) 


5612 


Lý Tức Phật: Mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh—Theoretical——Realization that all 
beings are of Buddha-nature. 

Danh Tự Tức Phật: Từ trong danh tự mà lý giải thông suốt, tất cả những ai nghe và tín 
thọ phụng hành đều có thể thành Phật-First step ¡in practical advance—The 
apprehension of terms, that those who only hear and believe are In the Buddha-law and 
potentially Buddha. 

Nội Phàm— Internal for all: 

Quán hạnh Tức Phật: Chẳng những lý giải mà còn thiển quán và y giáo phụng hành— 
Advance beyond terminology to meditation, or study and accordant action. 

Tương Tự Tức Phật: Đem thực chứng đến gần chân lý tương tự như ở giai đoạn vô lậu 
thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và thấy tánh Phật —Semblance 
Staøe, or approximation of truth and 1†s progressive experIential proof. 

Phần Chơn Tức Phật: Cái chơn trí lần hồi mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng 
sáng tỏ thêm, lần lần đi đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó—The 
real wisdom 1s gradually opened, the screen of ignorance 1s gradually rolled up, the mind 
1s clearer and clearer to totally clear. 

Cứu Cánh Tức Phật: Phá trừ tất cả vô minh và phiển não để đạt tới toàn giác——Destroy 
all ignorance and delusions to attain Perfect enlightenment (Fruition of holiness). 


Tam Trí: Three kinds of wisdom: 

Theo Trí Độ Luận—According to the Maha-PraJna-Paramita Sastra: 

Nhứt thiết trí: Sravaka (thanh văn) and Pratyeka-buddha (Duyên giác) knowledge that all 
the dharma or laws are void and unreal. 

Đạo chủng trí: Bodhisattva-knowledge of all things in their proper discrimination. 

Nhứt thiết chủng trí: Buddha-knowledge, or perfect knowledge of all things in their every 
aspect and relationship, past, present and future. 


Thế gian trí: Phàm trí chấp trước hết thảy hữu vô của chư pháp —Earthly or ordinary 
wisdom——Normail worldly knowledge or Ideas. 

Xuất thế gian trí: Trí của bậc Thanh Văn và Duyên Giác, hãy còn hư vọng phân biệt tự 
tướng —Supra-mundane or spiritual wisdom—The wisdom of Sravaka or Pratyetka- 
buddha. 

Xuất thế gian thượng thượng trí: Trí của chư Phật và chư Bồ Tát, quán sát hết thấy chư 
pháp bất sanh bất diệt, ha bỏ nhị kiến hữu vô—Supreme wisdom of bodhisattvas and 
Buddhas. 


Tam Đúc: Ba đức của Phật là thường hằng, hỷ lạc, chính mình và thanh tịnh (Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh) —Three Buddha”s virtues or powers which are eternal, Joyful, personal 
and pure: 


Pháp thân đức: Pháp thân Phật là vĩnh hằng——Dharmakaya—The virtue or potency of the 
Buddha”s eternal sipritual body. 

Bát nhã đức: Trí huệ Phật biết được thực tính của chư pháp —Buddha's prjana or wisdom, 
knowing all things in their reality. 


3) 


Ù 
2) 


3) 


Ù 
2) 
3) 
Ù 


2) 
3) 


Œ) 
Ù 


2) 


5613 


Giải thoát đức: Phật giải thoát, không còn vướng mắc nào—Buddha's freedom from all 
bonds and his sovereign liberty. 

According to Nirvana Sutra, there are another three Buddha`s virtues: 

Trí đức: Đức toàn giác—The potency of Buddha perfect knowledge. 

Đoạn đức: Đức đoạn diệt khổ đau và chứng nhập Niết bàn tối thượng——Buddha's ability 
to cut off all illusion and perfect of supreme nirvana——The power or virtue of bringing to 
an end all passion and illusion, and enter the perfect nirvana. 

Ân đức: Đức phổ cứu chúng sanh—Buddha's universal grace and salvation which 
bestows the benefits he has acquired on others. 


Nhân viên đức: Qua ba a tăng kỳ kiếp, nhân duyên tròn đâầy—The perfection of 
Buddha”s causative or karmaic works during his three great kalpas of preparation. 

Quả viên đức: Toàn thiện quả vị và trí huệ Phật —The perfection of the fruit or result of 
Buddha”s own character and wisdom. 

Ân viên đức: Toàn thiện ân cứu độ chúng sanh—The perfection of Buddha)s grace in the 
salvation of others. 


Trí Đức: All-knowing virtues or qualities of a Buddha. 
BI Đức: All-pitying virtues of a Buddha. 
Định Đức: Contemplative virtues of a Buddha. 


(XII) Pháp Tướng Tông 
Dharmalaksana (skt) 


Đại cương về Pháp Tướng Tông—An overview oƒ the Dharmalaksana: 

Dharmalaksana còn gọi là Du Già Tông, Nhiếp Luận Tông hay Duy Thức Tông. Tại 
Trung Quốc thì đây là một hình thức biến dạng của Duy Thức Tông hay Du Già Tông 
của Ấn Độ và nền tảng chính của tông phái là bộ Thành Duy Thức Luận. Ngài Huyễn 
Trang, một nhà chiêm bái vĩ đại, đã mang về từ viện đại học Na Lan Đà 10 cuốn chú 
giải bộ Duy Thức Tam Thập Tụng của ngài Thế Thân, và kết hợp lại thành bộ Thành 
Duy Thức Luận—Also called Yogacara Sect, Samparigraha School, or ConscIousness- 
Only School. In China, this was a form of the Yogacarins and 1ts basic textbook 1s the 
Ch'eng Weih-Shih-Lun.The great pilgrim Hsuan Tsang had brought with him from 
Nalanda Vasubandhu's ten commenfarles ““Thirty Stanzas”, and he combined them Into 
on work named “Ch"eng Weih-Shih-Lun””. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong quyển “Cương Yếu Triết Học Phật Giáo,” Pháp 
Tướng có nghĩa là “những sự tướng biểu hiện của các pháp.” Pháp ở đây chỉ cho các sự 
thể thuộc vật chất và tinh thần (sắc và tâm), bởi vì đối tượng chính của tông phái nầy là 
truy cứu về bản chất và phẩm tính của mọi hiện hữu. Sơ Tổ của tông phái nầy là Ngài 
Vô Trước, anh ruột của ngài Thế Thân, tác giả của bộ Du Già Sư Địa Luận. Tại Ấn Độ, 
đầu tiên tông nầy được gọi là Du Già Tông, chỉ cho sự thực hành về phép quán tưởng. 
Sau khi trở về với Đại Thừa, Thế Thân đã tập đại thành các quan điểm triết học của Du 


5614 


Già Tông, đã quy định chủ điểm của tông nây là “Duy Thức,” đặt sự hiện hữu của tất cả 
ngoại giới nơi thức. Nói tắt là chỉ có thức hiện hữu. Trên phương diện thể tánh luận, tông 
nầy đứng giữa các tông phái chấp “Hữu” và chấp “Vô.” Nó không chấp vào học thuyết 
tất cả mọi sự thể đều hiện hữu, vì quan niệm rằng không có gì ngoài tác động của tâm, 
cũng không chấp vào học thuyết chẳng có gì hiện hữu, vì quả quyết rằng có sự hiện hữu 
của các thức. Tông nầy hoàn toàn tán đồng học thuyết “Trung Đạo,” không bao giờ đi 
đến cực đoan của chủ trương “hữu luận” cũng như “vô luận.” Như vậy tông nây có thể 
được mệnh danh là “Duy Tâm Thực Tại Luận” hay “Thức Tâm Luận.” Danh hiệu chính 
thức của nó là “Duy Thức,” hay Tánh Tướng Học, khảo cứu về bản tánh và sự tướng của 
các pháp —According to Prof. JunjJiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, 
Dharma-laksana means “Characteristics of Dharma,” Dharma here denoting things 
substantial and mental, or matter and mind, for the chief obJect of this school 1s to 
Investigate the nature and qualities of all existences. The first founder of the school was 
Asanga, an elder brother of Vasubandhu, who was the author of the text “Yogacara- 
bhumi.” In India the school was formerly called Yogacara, which means the practice of 
self-concenfration. Vasubandhu, when he was converted to Mahayana by his brother and 
succeeded in the systematizing the philosophical views of the Yogacara School, 
designated the tenet of the school as Mere Ideation (Vijnaptimatra), attributing the 
existence of all the outer world to inner Ideation. In short, holding that nothing but 
Ideation exists. As to ontology this school stands between the realistic and nihilistic 
schools, øIiven above. It adheres neither to the doctrine that all things exist, because 1t 
takes the view that nothing outside the mind (menfal activity) exists, nor to the doctrine 
that nothing exists, because 1t asserts that Iideations do exist. It firmly adheres to the 
doctrine of the mean, neither going to the extreme of the theory of existence nor to that 
Of non-existence. This school can, therefore, be called the “ideal-realism” or “ldeation 
Theory.” The academic name of this school 1s “Mere Ideation,” or Vijnaptimatra 
(Ideation Only), a study of Nature and Characteristics of dharmas or elements. 


(II) Đặc điểm của Pháp Tướng Tông— Special points oƒ the Dharmalaksana Sect: 

I) Pháp Tướng tông là một hình thức khác của duy thức tông. Mục đích của Pháp Tướng 
Tông là phủ nhận tất cả đối tượng, xem đó chỉ là sự biểu lộ của tinh thân tùy thuộc vào 
những diễn tiến của thức, và nhắm đến việc hòa nhập vào một cái tâm duy nhất, trong đó 
chỉ có thức là duy nhất. Tông phái nầy dùng khuôn mẫu của phương pháp phân tích dùng 
trong các tông phái thuộc Thực tại và Hư vô luận, và phân thế giới hiện hữu làm năm 
loại, gồm 100 pháp (see bách Pháp Pháp Tướng Tông in Chapter 50). Một đặc điểm là 
tông nầy chia Tâm làm tám thức, mỗi thức là một thực tại biệt lập. Không có tông phái 
nào khác trong Phật Giáo có một học thuyết như thế. Thêm vào năm thức (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân) còn có giác quan thứ sáu, ý thức; thức thứ bảy, tự ý thức; và thức thứ tám là 
tạng thức. Hai thức bảy và tám được gọi là mạt na và a lại da thức. Tuy nhiên, tại Trung 
Quốc, những giáo lý và việc làm của tông phái nầy không hòa hợp với tinh thần của 
người Trung Hoa, nên chẳng bao lâu sau đó học thuyết của họ trở thành những cuộc 
tranh cãi mang tính học thuật về thức thứ bảy và thứ tám, thường chẳng được thông hiểu 
một cách rõ ràng: The Dharmalaksana 1s another form of the Yogacarins. It is the purpose 
of this school to discard all obJects, to see that they all are menfal representations 


b) 


c) 


đ) 


2) 


5615 


dependent on the evolutions of consciousness, and to merge 1nto the one mind in which 
everything Is mere Ideation. Dharmalaksana sect takes the model of the analytical 
method used ¡in the Realistic and Nihilistic Schools, and classifies the world of becoming 
Into five categories which are subdivided into one hundred dharmas (see Bách Pháp Pháp 
Tướng Tông In Chapter 187). À special of this school 1s that the mind is divided into eight 
ConscIousnesses, each being a separate reality. No other school of Buddhism has such a 
doctrine. In addition to the first five mental faculties (eye, ear, tongue, skin-sense or 
consciousnesses) there are the sixth, the sense-center, a general perceiving organ or 
conscious mind; the seventh, the thought-center or the self-conscious mind, and the eight, 
the store-center or store-conscilousness. The last two are called Manas (thought) and 
Alaya (store-consciousness). Its tenets and attitudes were not in harmony with Chinese 
mentality, therefore, soon 1s theories degenerated ¡nto scholastic disputes about the 
seventh and eighth consciousnesses, which were not always clearly understood. 

Trong số tám thức nầy, năm phần đầu họp thành thức (vijnana): Among these eight 
Consciousnesses the former five consfitute the sense-conscIousness (Vijnana). 

Thứ sáu là trung tâm giác quan tạo các khái niệm do những tri giác đạt được từ thế giới 
bên ngoài: The sixth, the sense-center, forms conceptions out of the perceptions obtained 
from the outside. 

Thứ bảy là ý (manas): The seventh ¡is thoupht (Manas)—Mạt na thức là trung tâm tư 
tưởng, suy nghĩ, yêu cầu và suy luận dựa trên nền tẳng ý thức —The seventh, the 
thought-center, thinks, wills and reasons on a self-centered basis. 

Thứ tám là tâm (citta): The eighth 1s mind (citta)—Thức thứ tám là À Lại Da thức, chứa 
giữ những chủng tử, nghĩa là giữ những hiệu quả hay năng lực của tất cả những hiện 
hành —The eighth, the store-center, store seeds, 1.e., keeps efficlency or energy for all 
manIfesftations. 

Thức thứ sáu, bẩy, và tám luôn luôn dựa vào nhau mà hoạt động, bởi vì thức thứ sáu là 
tâm điểm chung cho tri giác và tri nhận hướng nội; nó hoạt động hướng ngoại dựa trên 
mạt na thức, mà thức nầy lại dựa trên a lại da thức. Mạt na đáp ứng cho tự thức, tự quan 
tâm hay những xu huớng vị kỷ. Nhiệm vụ chủ thể của thức thứ tám được thức thứ bẩy 
xem như là “Ngã” mặc dâu trong thực tế không có gì là “Ngã” cả. Ý tưởng về “Ngã giả 
ảo” nầy làm nhiễm ô tất cả những tư tưởng khiến khơi dậy ý tưởng về cá thể hay tự ngã: 
The sixth, the seventh and the eighth always act on one another, for The sixth 1s the 
general center of perception and cognition inwardly which acts outwardly on the basis of 
the thought-center which Inturn acts on the basis of the all-storing center. The Manas Is 
responsible for self-consclousness, self-interest, or selfish motives. The subJective 
function of the eighth 1s seen and regarded by the seventh as self (atman) thought In 
reality there 1s no such thing as self. This false idea pollutes all thoughts and g1ves rise to 
an idea of individual or personal ego or soul. 

Bát Thức Tâm Vương: Tâm vương của tám thức—Mỗi thức trong tám thức đều có tâm 
vương và tâm sở. Bản thể của thức là tâm vương còn tác dụng tương ứng với tâm vương 
mà khởi lên là tâm sở —The fundamental powers of the eight consciousnesses and the 
eight powers functioning or the concomitanft sensatIons. 


(II) Triết lý Pháp Tướng Tông— Dharmalaksana philosophy: 


Ù 


2) 


5616 


Tam Chủng Hiện Hữu: Theo quan niệm Phật Giáo, vạn hữu sinh khởi do tâm, và chỉ có 
tâm mà thôi. Nhứt là trong học thức “Duy Thức,” cái mà chúng ta gọi là hiện hữu nó tiến 
hành từ thức mà ra. Theo Duy Thức Tông, mọi vật hiện hữu được xếp tùy theo bản tánh 
của nó vào ba loại—According to the Buddhist idea, all things are born from mind and 
consist of mind only. Especially in the Idealistic theory, what we generally call existence 
proceeds from conscIousness. According to the Mind-Only School, everything that exIsts 
1S classifled as to the nature of 1fs origin Into three specIes: 

Vọng Hữu Tánh: Parikalpita-laksana (skt)——Còn được gọi là “Biến Kế Sở Chấp Tánh.” 
Những hiện hữu không thật vốn đồng thời không có một bản thể, như ma quỷ chỉ hiện 
hữu trong sự tưởng tượng của con người chứ không có trong thực tại—False existence, 
also called “Character of Sole Imagination.” Those of false existence which are at the 
same time bereft of an original substance (adravya), just like a ghost that exIsts merely In 
one”s Imagination but not In reality. 

Giả Hữu Tánh: Paratantra-laksana (skt—Còn được gọi là “Y Tha Khởi Tánh.” Những 
hữu thể giả tạm hay nhất thời không có tánh thường tại, như căn nhà được dựng bằng gỗ, 
gạch, ngói, vân vân. Nó chỉ hiện hữu bằng một tràng tổng hợp những nhân duyên và 





không tự hữu. Nó không có thực tại thường tổn—Temporary or transitory existence, also 
called “Character of Dependence upon others.” Those of temporary or transItory 
existence, having no permanent character (asvabhava), like a house that 1s bullt by 
timbers, stones, tiles, etc. lt exIsts only by a combination of causes or causal combination, 
and Is not self-existent. It has no permanent reality. 


3) Chân Hữu Tánh: Parinispanna-laksana (skt—Còn được gọi là “Viên Thành Thật Tánh.” 


Những hữu thể chân thật, nghĩa là phi hữu trong ý nghĩa cao nhất của danh từ nầy, xa lìa 
tất cả tướng không thật và giả tạm hay vô tướng. Sự thực, cái nầy không phải là phi hữu 
mà là hiện hữu siêu việt. Tánh nầy còn được gọi là “Bản Thể của tất cả” và chỉ có những 
người có trí tuệ siêu việt mới thấu hiểu nó được. Tánh nầy tiêu biểu những gì còn sót lại 
sau khi hai tánh trước đã bị loại bỏ——True existence, also called “Character of Ultimate 
Reality.” Those of true existence, that 1s to say, non-existent in the highest sense of the 
word, bereft of all false and temporary nature (alaksana). This 1s, In truth, not non- 
existence but transcendenfal exIstence. This 1s also called the “Substratum of all” and can 
be known only by a person of supreme knowledge. lt represents merely the remainder 
after the elimination of the first two. 


(IV) Tam thời Pháp Tướng—Dharmalaksana Three Periods: Đại Thừa Duy Thức Tông chia 


l) 
2) 
3) 


giáo pháp của Phật ra làm ba thời kỳ —Mahayana Dharmalaksana school (Duy Thức 
Tông) devides the Buddhaˆs Teaching Info three periods in which he taught: 

A Hàm: The unreality of the ego. 

Bát Nhã: The unreality of the dJarmas. 

Giải thâm mật: Sandhinirmocana-sutra—The middle or uniting way. 


(V) Tam Thân Phật theo Pháp Tướng Tông— Trikaya according to Dharmalaksana School: 


Giống như Nhiếp Luận Tông vì Nhiếp Luận Tông là tiền thân của Pháp Tướng Tông— 
Similar with the Samparigraha School for Samparigraha School was a forerunner of the 
Dharmalaksana School). 


5617 


1) Sắc thân: The physical body of the Buddha. 


2) 
3) 


Pháp môn thân: His psychological body with Ifs vast varIety. 
Thực tướng thân: His real body——Dharmakaya. 


(VI) Các Dòng Truyền Thừa— Lines oƒ Transmission: Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 


Ù 


2) 


3) 


Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, ở Ấn Độ, sau khi Thế Thân tịch diệt, dường như có đến 
ba dòng truyền thừa của Du Già Duy Tâm Luận—According to Prof. Junjiro Takakusu in 
The Essentials of Buddhist Philosophy, 1n India, after the death of Vasubandhu, there 
seem to have been three lines of transmission of Yogacara Idealism. 

Dòng đầu tiên là vào thế kỷ thứ năm, truyền chi Trần Na (Dignaga), Vô Tánh (Agotra) 
và Hộ Pháp (Dharmapala); trung tâm dòng nầy là trường đại học Na Lan Đà. Giới Hiển 
gốc người Na Lan Đà và vị đệ tử là Huyễn Trang cũng thuộc dòng nầy: The first was the 
line of Dignaga ¡in the fith century, Agotra, and Dharmapala whose center of 
transmission was Nalanda University. Silabhadra of Nalanda and his Chinese pupil 
Hsuan-Tsang belong to this line. 

Dòng thứ hai là truyền chi Đức Tuệ (Gunamati) và An Huệ (Sthiramati) mà nơi truyền 
thừa dường như là ở đại học Valabhi; Chân Đế, sáng tổ Nhiếp Luận Tông ở Trung Hoa 
thuộc dòng nầy: The second was the line of Gunamati and Sthiramati whose center of 
transmission seems to have been Valabi University; Paramartha, the founder of Shê-Lun 
School in China, belongs to thịs line. 

Dòng thứ ba là truyền chi của Nan Đà (Nanda), người mà giáo nghĩa được Chân Đế theo 
đuổi, và Thắng Quân (Jayasena) người đã từng giảng dạy nhiều vấn đề cho Huyễn 
Trang. Dòng truyễển thừa chót nầy không phát triển mấy ở Ấn Độ và dường như sớm biến 
mất sau đó: The third was the line of Nanda, whose tenet was followed by Paramartha, 
and Jayasena, who Instructed Hsuan-Tsang on certain questions. This last line of 
transmission địd not flourish much in India and seemed to have soon disappeared. 


(VI) Bách Pháp Pháp Tướng Tông: Theo tông Pháp Tướng, có một trăm pháp Đại Thừa—— 


A. 
l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
B. 
đ) 
9) 


According to the Dharmalaksana School, there are one hundred Mahayana Dharmas (see 
Ch. 187). 

Tâm Pháp: Cita-dharma (skt)— Mind. 

Nhãn thức: Caksur-viJnana (skt)——Eye-conscIousness. 

Nhĩ thức: Srotra-viJnana (skt)—Ear-consciousness. 

Tỷ thức: Ghrana-vijnana (skt)——Nose-consciousness. 

Thiệt thức: Jihva-viJnana (skt)—Tongue-consciousness. 

Thân thức: Kaya-vijnana (skt)——Body-conscIousness. 

Ý thức: Mono-vijnana (skt)—Conscious mind. 

Mạt Na thức: Manas (skt)——SubconscIous mind. 

A Lại Da thức: Alaya-viJnana (skt)—ldeation store. 

Tâm Sở Hữu Pháp: Caitasika-dharma (skt)—Mental Functions. 
Biến Hành: Sarvatraga (skt)— General. 

Xúc: Sparsa (skt)—Touch. 


10) Thọ: Vedana (skt)—SensatIion. 
11) Tư: Cetana (skt)——Thought. 


5618 


12) Tưởng: Samjna (skt)—ldea. 

13) Tác ý: Manaskara (skt)——Volition. 

b)_ Biệt Cảnh: Viniyata (skt—Special. 

14) Dục: Chanda (skt)—Desrre. 

15) Thắng giải: Adhimoksa (skt——Resolve. 

16) Niệm: Smrti (skt)——Remembrance. 

17) Định: Samadhi (skt)——Concentration. 

18) Tuệ: Prajna (skÐ—W¡sdom. 

C. Thiện: Kusala (skt†)— Œood. 

19) Tín: Sraddha (skÐ——Belief. 

20) Tàm: Hri (skt)—Shame. 

21) Quí: Apatrapya (skÐ—Bashfulness. 

22) Vô tham: Alobha (skÐ—Absence of covetousness. 
23) Vô sân: Advesa (skt—Absence of hatred. 
24) Vô sĩ: Amoha (skt——Absence of Ignorance. 
25) Tinh tấn: Virya (skt——Energy. 

26) Khinh an: Prasrabdhi (skt)—Repose of mind. 
27) Bất phóng dật: Apramada (skt)—Vigilance. 
28) Hành xả: Upeksa (skt)—Equanimity. 

29) Bất hoại: Ahimsa (skU)——Non-injury. 

D. Phiền Não: Klesa (skt)— Evil or Affliction. 
30) Tham: Raga (skt—Covetousness. 

31) Sân: Pratigha (skt)—Hatred. 

32) S1: Mudhi (skt)—lgnorance. 

33) Mạn: Mana (skt)—Arrogance. 

34) Nghĩ: Vicikitsa (skt——Doubt. 

35) Tà kiến: Drsti (sk)——False view. 

E.. Tùy Phiền Não: Upaklesa (skt)—Minor Evil or Minor Affliction. 
36) Phẫn: Krodha (skt)——Anger. 

37) Hận: Upanaha (skt)—Enmity. 

38) Phú: Mraksa (skt)—Concealment. 

39) Não: Pradasa (skt)—Affliction. 

40) Tật: Irsya (skt——Envy. 

41) Xan: Matsarya (skt)——Parsimony. 

42) Cuống: Maya (skt)—Deception. 

43) Siễm: Sathya (skQ——Fraudulence. 

44) Hại: Vihimsa (skt)—InJury. 

45) Kiêu: Mada (skt)—Pride. 

46) Vô tàm: Ahrikya (sk—Shamelessness. 
47) Vô quí: Anapatrapya (skÐ——Non-bashfulness. 
48) Trạo cử: Auddhatya (skt——Restlessness. 
49) Hôn trầm: Styana (skt)——Low-spiritedness. 
50) Bất tín: Asraddhya (sk)——Unbelief. 

51) Giải đãi: Kausidya (skt)—Sloth. 


5619 


52) Phóng dật: Pramada (skt)——Negligence. 

53) Thất niệm: Musitasmrtita (skt)——Forgetfulness. 

54) Tán loạn: Viksepa (skÐ—DIstraction. 

55) Bất chánh tri: Asamprajnaya (skt)——Non-discernmert. 

E._ Bất Định: Aniyata (skt)— Indeterminafe. 

56) Hối: Kaukrtya (skt)——Repentance. 

57) Thụy miên: Middha (skt)——Drowsiness. 

58) Tầm: Vitarka (skt)——Reflection. 

59) Tứ: Vicara (skt)—Investigation. 

G. Sắc Pháp: Rupa-dharma (skt)— Form-elemem. 

60) Nhãn: Caksus (skt)—Eye. 

61) Nhĩ: Srota (skt)—Ear. 

62) Tỷ: Ghrana (skt)—Nose. 

63) Thiệt: Jihva (skt)——Tongue. 

64) Thân: Kaya (skt)—Body. 

65) Sắc: Rupa (skt)—Form. 

66) Thanh: Sabda (skt)—Sound. 

67) Hương: Gandha (skÐ——Smell. 

68) VỊ: Rasa (skt)—Taste. 

69) Xúc: Sprastavya (skt)—Touch. 

70) Pháp xứ sở nhiếp sắc: Dharmayata-nikani-rupani (skt)—Forms ¡included ¡in dharma- 
ayaftana or elements as obJects Of conscIousness. 

*.. Cực lược sắc:A subsfantial form analyzed to utmost , the smallest atom. 

Cực huýnh sắc: An unsubstantial form as aerial space or color analyzed to utmost, the 

remotestf afom. 

Thọ sơ dãn sắc: A perceptive form conceived at ordination, the innermost impression. 

Biến kế sở khởi sắc: A momentary ¡illusive form. 

Định sở sanh tự sắc: A form produced by meditation. 

Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp: Ciita-viprayukta-samskara (skt)— Things Not Associated 

with Mind. 

71) Đắc: Prapti (skt——Acdquisition. 

72) Mạng căn: Jivitendriya (skt)—Lfe. 

73) Chúng đồng phần: Nikaya-sabhaga (skt)——Nature of sharing similar species. 

74) Di sanh pháp: Visabhaga (skÐ——Nature of making different specIes. 

75) Vô tưởng định: Asamjnisamapatti (sk)——Meditative concentration in thoughtless heaven. 

76) Diệt tận định: Nirodhasamapatti (skt)——Meditative concentration in extincfion. 

77) Vô tưởng quả: Asaminika (skt)—Facts obtained by thoughtless meditation. 

78) Danh thân: Namakaya (skt)—Name. 

79) Cú thân: Padakaya (skt)—Word. 

80) Văn thân: VyanJanakaya (skUÙ——Letter. 

S1) Sanh: Jati (skt)—Bïrrth. 

82) Trụ: Sthiti (skt—Stability. 

83) Lão: Jara (skt)—Aøe. 

84) Vô thường: Anityata (skt)—lmpermanence. 


x 


nm š* x * 


53620 


85) Lưu chuyển: Pravrtti (skt)——Becoming. 

86) Định dị: Pratinyama (skÐ——DIstinction. 

87) Tương ứng: Yoga (skt)—Union. 

88) Thế tốc: Java (sk)——Speed. 

89) Thứ đệ: Anukrama (skt)—SuccessIon. 

90) Phương: Desa (skt)—Region. 

91) Thời: Kala (skt—— Time. 

92) Số: Samkhya (skt——Number. 

93) Hòa hợp tánh: Samagri (skt——Totality. 

94) Bất hòa hợp tánh: Anyathatva (skt)—Differentiation. 

L Vô Vị Pháp: Asamskrta-dharma (skt)— Non-created Elements. 

95) Hư không vô vi: Akasa (skÐ—Space. 

96) Trạch diệt vô vi: Pratisamkhya-nrrodha (skt—Extinction obtained by knowledse. 

97) Phi trạch diệt vô vị: Apratisamkhya-nrrodha (skt——Extinction not by knowledge but by 
nature. 

98) Bất động diệt vô vi: Aniinjya (sk—Extinction by a motionless sfate of heavenly 
meditation. 

99) Tưởng thọ diệt vô vi: Samjna-vedayita-nirodha (skt)—Extinction by the stoppage of idea 
and sensation by an arhat. 

100)Chân như vô vi: Tathata (skt)——True 

suchness. 


(VHI)Bát Thức: Tám thức —The eight parijnana, or kinds of cognition, perception, or 
CONSCIOUsness. 

]) Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận—According to The Mahayana Awakening oƒ Faith: 

a) Lục thức 

)_ Nhãn thức: Caksur-vijnana (skt)—Seeing——SIght consciouness. 

1) Nhĩ thức: Srotra-vijnana (sk——Hearing——Hearing conscIousness. 

1i) Tỷ thức: Ghrana-vijnana (skt)—Smelline—Scent consciousness. 

1v) Thiệt thức: Jihva-vijnana (sk——Tasting——Taste conscIousness. 

v) Thân thức: Kaya-vijnana (skt)—Touch——Touch consciousness. 

vi Ý thức: Mano-vijnana (sk)—Sự suy nghĩ phối hợp với các căn—Mind or mano 
consciousness—The mental sense or intellect—Mentality—Apprehension—The thinking 
conscIousness that coordinates the perceptions of the sense organs. 


The sIx-sense consciousnesses: 





2) 

vii) Mạt-Na thức (ý căn): Klista-mano-vijnana (skt)—Klistamanas consciousness—Đây là lý 
trí tạo ra mọi hư vọng. Nó chính là nguyên nhân gây ra bản ngã (tạo ra hư vọng về một 
cái “tôi” chủ thể đứng tách rời với thế giới khách thể). Mạt Na Thức cũng tác động như 
là cơ quan chuyển vận “hạt giống” hay “chủng tử” của các kinh nghiệm giác quan đến 
thức thứ tám (hay tàng thức)—The discriminating and consftructive sense. Ït is more than 
the intellectually perceptive. It 1s the cause of all egoIism (ít creates the i1llusion of a 
subJect “I” standing apart from the obJect world) and individualizing of men and things 
(all illusion arising from assuming the seeming as the real)—The self-conscious defiled 
mind, which thinks, w1lls, and 1s the principal factor 1n the generation of subJectivIty. It 1s 


3621 


a conveyor of the seed-essence of sensory experlences to the eighth level of 
subconscIousness. 


vi1)A Lại Da thức (Tàng thức): Alaya-viJjnana (sk—Alaya consclousness—Tàng thức nơi 


2) 


chứa đựng tất cả chủng tử của các thức, từ đây tương ứng với các nhân duyên, các hạt 
giống đặc biệt lại dược thức Mạt Na chuyển vận đến sáu thức kia, kết thành hành động 
mới đến lượt các hành động nầy lại sản xuất ra các hạt giống khác. Quá trình nầy có tính 
cách đồng thời và bất tận —The storehouse consciousness or basis from which come all 
seeds of consciousness or from which it responds to causes and conditions, specIfic seeds 
are reconveyed by Manas to the six senses, precipitating new actions, which in turn 
produce other seeds. This process 1s simultaneous and endless. 

Theo Kinh Lăng Già —According to The Lankavatara Sufra: Mạt Na Thức và năm tâm 
thức tập hợp lại với nhau như các triết gia đã vạch ra. Hệ thống năm căn thức nầy phân 
biệt cái gì thiện với cái gì không thiện. Mạt Na Thức phối hợp với năm căn thức thủ 
chấp các hình sắc và tướng trạng trong khía cạnh đa phức của chúng; và không có lúc 
nào ngưng hoạt động cả. Điều nầy ta gọi là đặc tính sát na chuyển (tạm bợ của các thức). 
Toàn bộ hệ thống các thức nầy bị quấy động không ngừng và vào mọi lúc giống như 
sóng của biển lớn—This system of the five sense-vijnanas is in union with Manovijnana 
and this muatuality makes the system distinguish between what 1s good and what 1s not 
good. Manovijnana In union with the five sense-vijnanas grasps forms and appearances In 
their multitudinous apsect; and there 1s not a moment”s cessation of activity. This 1s called 
the momentary character of the Vijnanas. This system of vijnanas 1s stirred 
uninterruptedly and all the time like the waves of the great ocean. 


1-5)Từ một đến năm (giống như I )—From One to Five (same as ïn ]) 


6) 
8) 


b) 


c) 


Như Lai Tạng: Tathatgata-garbha (skÐ). 

Cũng gọi là A Lại Da Thức. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Nầy Mahamati! Như 
Lai Tạng chứa trong nó những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và tứ những nguyên nhân nầy 
mà tất cả lục đạo (sáu đường hiện hữu) được tạo thành. Nó cũng giống như những diễn 
viên đóng các vai khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ nào về “tôi và của tôi.`”——Also 
known as Alayavijnana. In the Lankavatara Sutra, the Buddha told Mahamati: “Oh 
Mahamati! The Tathagata-garbha contains In itself causes alike good and not-good, and 
from which are generated all paths of existence. It is like an actor playing different 
characters wIthout harboring any thought of “me and mine.'” 

A Lại Da có nghĩa là chứa tất cả. Nó đi chung với bẩy thức được sinh ra trong ngôi nhà 
vô minh—Alaya means all-conserving. It is in company with the seven Vijnanas which 
are generated In the dwelling-house of Ignorance. 

Chức năng của A Lại Da Thức là nhìn vào chính nó trong đó tất cả tập khí (vasana) từ 
thời vô thỉ được giữ lại theo một cách vượt ngoài tri thức (bất tư nghì——acintya) và sẵn 
sàng chuyển biến (parinama), nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó, nó không bao 
giờ hoạt động, nó chỉ nhận thức, theo ý nghĩa nầy thì nó giống như một tấm kiếng; nó lại 
giống như biển, hoàn toàn phẳng lặng không có sóng xao động sự yên tĩnh của nó; và nó 
thanh tịnh không bị ô nhiễm, nghĩa là nó thoát khỏi cái nhị biên của chủ thể và đối tượng. 
Vì nó là cái hành động nhận thức đơn thuần, chưa có sự khác biệt giữa người biết và cái 
được biết —The function of Alayavijnana ¡is to look into ¡itself where all the memory 
(vasana) og the beginningless past 1s preserved In a way beyond conscIousness (acIntya) 


7) 


8) 


3622 


and ready for further evolution (parinama); but 1t has no active energy In 1íself; it never 
acfs, It simply perceives, it Is In this exactly like a mirror; 1t 1s again like the ocean, 
perfectly smooth with no waves disturbing 1s tranguillity; and 1t 1s pure and undefiled, 
which means that 1t 1s free from the dualismof subJect and obJect. For 1t is the pure act of 
perceiving, with no differentiation yet of the knowing one and the known. 

Mạt Na: Manas (skÐ——Những con sóng làm gợn mặt biển A Lại Da thức khi cái nguyên 
lý của đặc thù gọi là vishaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như gió. Những con sóng 
được khởi đầu như thế là thế giới của những đặc thù nầy đây trong đó tri thức phân biệt, 
tình cảm chấp thủ, và phiển não, dục vọng đấu tranh để được hiện hữu và được ư thắng. 
Cái nhân tố phân biệt nầy nằm bên trong hệ thống các thức và được gọi là mạt na 
(manas); thực ra, chính là khi mạt na khởi sự vận hành thì một hệ thống các thức hiển lộ 
ra. Do đó mà các thức được gọi là “cái thức phân biệt các đối tượng” (sự phân biệt 
thức—vastu-prativikalpa-vijnana). Chức năng của Mạt na chủ yếu là suy nghĩ về A Lại 
Da, sáng tạo và phân biệt chủ thể và đối tượng từ cái nhất thể thuần túy của A Lại Da. 
Tập khí tích tập trong A Lại Da giờ đây bị phân ra thành cái nhị biên tính của tất cả các 
hình thức và tất cả các loại. Điều nầy được so sánh vói đa phức của sóng quấy động biển 
A Lại Da. Mạt na là một tinh linh xấu theo một nghĩa và là một tinh linh tốt theo nghĩa 
khác, vì sự phân biệt tự nó không phải là xấu, không nhất thiết luôn luôn là sự phán đoán 
lầm lạc hay hư vọng phân biệt (abhuta-parikalpa) hay lý luận sai trái (hý luận quá ác— 
prapanca-daushthulya). Nhưng nó trở thành nguồn gốc của tai họa lớn lao khi nó tạo ra 
những khát vọng được đặt căn bản trên những phán đoán lầm lạc, như là khi nó tin vào 
cái thực tính của một ngã thể rồi trở nên chấp vào ngã thể mà cho rằng đấy là chân lý tối 
hậu. Vì mạt na không những chỉ là cái tri thức phân biệt mà còn là một nhân tố ước vọng 
và do đó là một tác giả—The waves will be seen ruffling the surface of the ocean of 
Alayavijnana when the principle of individuation known as Vishaya blows over 1t like the 
wind. The waves thus started are this world of particulars where the Intellect 
discriminates, the affection clings, and passions and desires struggle for existence and 
supremacy. This particularizing agency sits within the system of ViJjnanas and 1s known as 
Manas; In fact 1t is when Manas begins to operate that a system of the Vijnanas manIfests 
1fself. They are thus called “obJect-discriminating-vijnana” (vastu-prativikalpa-viJnana). 
The function of Manas 1s essentially to reflect upon the Alaya and to creat and to 
discriminate subJect and obJect from the pure oceans of the Alaya. The memory 
accumulated (ciyate) 1n the latter 1s now divided into dualitles of all forms and all kinds. 
Thịs 1s compared to the manifoldness of waves that stir up the ocean of Alaya. Manas 1s 
an evil spirit in one sense and a good one 1n another, for discrimination in 1fself 1s not 
evil, 1s not necessarily always false Judgment (abhuta-parikalpa) or wrong reasoning 
(prapanca-daushthulya). But It grows to be the source of great calamity when It creates 
desires based upon 1ts wrong Judgments, such as when 1t believes in the reality of an ego- 
substance and becomes attached to 1t as the ulumate truth. For manas 1s not only a 
điscriminating Intelligence, but a willing agency, and consequently an actOr. 

Mạt Na Thức: Manovijnana (skt—Chức năng của mạt na thức theo giả thiết là suy nghĩ 
về mạt na, như nhãn thức suy nghĩ về thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về thế giới 
của âm thanh; nhưng thực ra, ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể 
và đối tượng do từ cái nhất thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực tất cả 


5623 


các thức khác cũng bắt đầu vận hành. Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
bảo: “Niết Bàn của Phật giáo chính là sự tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì 
mạt na thức làm nguyên nhân và sở duyên thì sự phát sinh bẩy thức còn lại xãy ra. Lại 
nữa, khi mạt na thức phân biệt và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên ngoài thì 
tất cả các loại tập khí (vasana) được sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng 
cùng với cái ý tưởng về “tôi và của tôi,” 
mà thành hình và phát triển. Tuy nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na thức không 


mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó 


khác gì nhau, chúng nhờ A Lại Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi một thế giới 
bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho là 
thực, thì cái hệ thống tâm thức (tâm tụ—citta-kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong 
tổng thể của nó. Giống như nhưng con sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của một thế 
giới bên ngoài là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. 
Do đó bảy thức kia diệt theo với sự diệt của mạt na thức.”——The function of Manovijnana 
1s by hypothesis to reflect on Manas, as the eye-vijnana reflects on the world of forms and 
the ear-vijnana on that of sounds; but in fact as soon as Manas evolves the dualism of 
subJect and obJect out of the absolute unity of the Alaya, ManoviJnana and indeed all the 
other Vijnanas begin to operate. Thus, in the Lankavatara Sutra, the Buddha said: 
“Buddhist Nirvana consists In turnng away from the wrongfully discrimminating 
Manovijnana. For with Manovijnana as cause (hetu) and support (alambana), there takes 
place the evolution of the seven ViJnanas. Further, when ManovijJnana discerns and clings 
to an external world of particulars, all kinds of habit-energy (vasana) are generated 
therefrom, and by them the Alaya 1s nurtured. Together with the thought of “me and 
mine,” taking hold of it and clinging to it, and reflecting upon 1t, Manas thereby takes 
shape and 1s evolved. In substance (sarira), however, Manas and Manovijnana are not 
differentthe one from the other, they depend upon the AÀlaya as cause and support. And 
when an external world 1s tenacIously held as real which 1s no other than the presentation 
of oneˆs own mind, the menfation-system (citta-kalapa), mutually related, 1s evolved In 1ts 
totality. Like the ocean waves, the Vijnanas set in motion by the wind of an external 
world which 1s the manifestation of oneˆs own mind, rise and cease. Therefore, the seven 
Vijnanas cease with the cessation of Manovijnana.” 


(IX)Ngũ VỊ: 
(A) Năm món ăn chế từ sữa bò mà ra, người ta nói rằng những món nầy có thể trị được nhiều 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 


bệnh —The five flavours or stages of making ghee, which 1s said to be a cure for all 
ailments: 

Nhủ Vị: VỊ của sữa tươi—Ksira (skt)——Fresh milk. 

Lạc VỊ: VỊ của ván sữa chẳng hạn như kem—Dadhi (skt —Coagulated milk such as 
cream. 

Sinh Tô Vị: Vị của sữa đông đặc——Navanita (skt)—Curdled milk. 

Thục Tô Vị: Vị của sữa đã được biến chế như bơ—Ghola (skt)——Buter. 

Đề Hồ: Vị của sữa đã được tinh chế như phó mát —Sarpirmanda (skt)—Clarified butter, 
ghee. 


(B) Sự minh họa của tông Thiên Thai về ngũ thời thuyết pháp của Phật cũng tương tự như 


năm thời kỳ chế biến từ sữa ra tỉnh phó mát——T”ien-T?ai illustration of the five periods, 


Ù 


2) 


3) 
4) 


3) 


5624 


or five stages, of the Buddha”s teaching 1s similar to the five flavours or stages of making 
ghee or clarified butter. 

Nhủ VỊ: Sữa tươi mới vắt ra ví như thời kỳ đầu tiên khi Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm 
cho hàng nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác —Fresh milk 1s compared to that of the 
Avatansaka Sutra for Sravakas and Pratyeka-buddhas. 

Lạc Vị: Sữa cô đặc chế ra từ sữa tươi ví như thời kỳ Phật thuyết Kinh A Hàm cho hàng 
Tiểu Thừa—Coagulated milk as cream is compared to that of Agama Sutra for Hinayana 
In general. 

Sinh Tô Vị: Phó sản sữa đặc được ví với thời kỳ Phật thuyết Kinh Phương Đẳng cho hàng 
Đại Thừa—Curdled milk 1s compared to that the Vaipulyas for the Mahayana. 

Thục Tô Vị: Phó sản bơ được ví với thời kỳ Phật thuyết Kinh Bát Nhã cho hàng Đại 
Thừa—Butter 1s compared to that of the Prajna Sutra for the Mahayana. 

Đề Hồ Vị: Sữa được tinh chế thành phó mát được ví với thời kỳ Phật thuyết Kinh Niết 
bàn cho hàng Đại Thừa——Clarified buter 1s compared to that of the Nirvana Sutra for the 
Mahayana. 


(X) Ngũ Thời Giáo: The five periods of the Buddha”s teaching—Nhiều thế kỷ sau thời Phật 


Ù 


2) 


nhập diệt, có rất nhiều cố gắng khác nhau để phân chia các thời giáo thuyết của Đức 
Phật, thường là căn cứ trên nội dung các kinh điển từ lúc Đức Phật thành đạo đến lúc 
Ngài nhập Niết Bàn, giáo thuyết của Ngài tùy cơ quyển biến để lợi lạc chúng sanh, 
nhưng mục đích của giáo pháp vẫn không thay đổi—In the centuries that followed the 
Buddhaˆs death, varlous attempts were made to organize and formulate his teachings. 
Different systems appeared, basing themselves on the recorded scriptures, each 
purporting to express the Buddhaˆs intended meaning from the time of his enlightenment 
until his nirvana. The reason of his teachings of different sutras 1s for the benefits of many 
different living beings, but the purpose of his doctrine was always the same: 

Tông Thiên Thai chia một đời thuyết pháp của Đức Phật ra làm năm thời kỳ —A Thien- 
Tai classification oƒthe Buddha's teaching imto five periods: 

Thời kỳ Hoa Nghiêm (Nhũ VỊ): Ksira— Thời kỳ nầy được ví như sữa tươi hay thời kỳ 
thuyết pháp đầu tiên của Phật, gọi là Hoa Nghiêm Thời cho chư Thanh Văn và Duyên 
Giác —Thời kỳ nầy lại được chia làm ba giai đoạn mỗi giai đoạn bẩy ngày ngay sau khi 
Phật thành đạo khi Ngài Thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Tông Thiên Thai cho rằng Phật 
Thích Ca Mâu Ni thuyết Kinh Hoa Nghiêm ngay sau khi ngài đạt được giác ngộ; tuy 
nhiên điều nầy là một nghi vấn vì Kinh Hoa Nghiêm chỉ có trong Phật Giáo Đại Thừa 
mà thôi —Fresh milk—Buddha's first preaching. This period 1s called Avatamsaka (Hoa 
Nghiêm) for sravakas and pratyeka-buddhas—This period 1s divided Into three divisions 
each of seven days, after his enlightenment, when he preached the content of the 
Avatamsaka Sutra. According to the T”ien-T”ai sect, the Avatamsaka Sutra was delivered 
by Sakyamumi Buddha immediately after his enliphtenment; however, this 1s questionable 
because the Hua-Yen Sutra 1s a Mahayana creation. 

A Hàm (Agamas): Lộc Uyển— Lạc vị (dadhi)—Sữa cô đặc được chế ra từ sữa tươi—Thời 
kỳ 12 năm Đức Phật thuyết Kinh A Hàm trong vườn Lộc Uyển——Coagulated milk for the 
Hinayana——The twelve years of the Buddhaˆs preaching of Agamas In the Deer Park. 


3) 


Ñ) 


5) 


+ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Ũ 
2) 
3) 


4) 
5) 


5625 


Phương đẳng (Vaipulyas): Sanh tô vị (navanita) for the Mahayana—Thờ kỳ tám năm 
Phật thuyết kinh Phương Đẳng được ví như phó sản sữa đặc. Đây là thời kỳ tám năm Đức 
Phật thuyết rộng tất cả các kinh cho cả Tiểu lẫn Đại thừa—The Vaipulya period—The 
eight years of preaching Mahayana-cum-Hinayana doctrines. 

Bát Nhã (Prajna): Thục tô vị (ghola or butter) for the Mahayana—Thời kỳ 22 năm Phật 
thuyết Kinh Bát Nhã hay Trí Tuệ được ví như phó sản của sữa đặc đã chế thành bơ— 
TWwenty two years of his preaching the praJna or wisdom sutra. 

Pháp Hoa (Lotus) and Niết Bàn (Nirvana sutra): Để hỗ vị (sarpirmanda or clarified 
butter) for the Mahayana—Thời kỳ Pháp Hoa Niết Bàn được ví với thời kỳ sữa đã được 
tinh chế thành phó mát. Đây là thời ký tám năm Phật thuyết Kinh Pháp Hoa và một ngày 
một đêm Phật thuyết Kinh Niết Bàn—The eight years of his preaching of Lotus sutra, 
and In a day and a night, the Nirvana sutra. 

For more Information, please see Thiên Thai Thời Giáo. 

Theo tông phái Niết Bàn mà bây giờ là một phân của Thiên Thai—According to the 





Nirvana School which is now part oƒ the T”ien-T”ai: 

Tam Thừa Biệt Giáo: Hữu Tướng—Giai đoạn khi biệt giáo (như chúng ta có thể tìm thấy 
trong các kinh A Hàm) bắt đầu và sự phân biệt Tam thừa, đại diện bởi Tứ Đế cho hàng 
Thanh Văn, Mười Hai Nhân Duyên cho hàng Duyên Giác và Lục Độ cho hàng Bồ Tát — 
The period when the differentiated teaching (as we can find in the Agamas) began and 
the distinction of the three vehicles, as represented by the four Noble Truths for 
Sravakas, the Twelve Nidanas for Pratyeka-buddhas, and the Six Paramitas for 
Bodhisattvas. 

Tam Thừa Thông Giáo: Vô Tướng—Giáo lý thuyết chung cho cả ba thừa như được thấy 
trong Kinh Niết Bàn—The teaching common to all three vehicles, as seen in the Nirvana 
Sutra. 

Ức Dương Giáo: Ức Dương—Thuyết giảng Kinh Duy Ma, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn 
Kinh và các kinh khác để tán dương Bồ Tát và hạ thấp Thanh Văn. Giáo thuyết nầy được 
Niết Bàn Tông Trung Hoa xiển dương——The teaching of the Vimalakirti Sutra, and Tư ích 
Phạm Thiên Sở Vấn Kinh and other sutras extolling the Bodhisattva teaching at the 
expense of that for Sravakas. This teaching was held by the Nirvana sect of China. 

Đồng Qui Giáo: Hội Tam Qui Nhất —Phật thuyết kinh Pháp Hoa khiến ba thừa qui về 
Nhất Thừa—The common objective teaching calling three vehicles, through the Lotus, to 
union in the one vehicle. 

Thường Trụ Giáo: Viên Thường—Phật thuyết kinh Niết Bàn để chứng minh Phật quả 
thường trụ—The teaching of eternal life; the revelation through the Nirvana Sutra of the 
eternity of Buddhahood. 

Theo Pháp Bảo Đại Sư vào đời nhà Đường —According to Great Monk Fa-Pao oƒ the 
Thang dynasty: 

Tiểu Thừa: Hinayan—See Hoa Nghiêm Thời in (A). 

Bát Nhã: Đại Thừa—Prajna—See Bát Nhã In (A). 

Thâm Mật: Tam Thừa—Three Vehicles—See Tam Thừa Biệt Giáo và Tam Thừa Thông 
Giáo In (B). 

Pháp Hoa: Nhất Thừa—One Vehicle—See Đồng Qui Giáo ¡in (B). 

Niết Bàn: Phật Tính Giáo—The Nirvana or Buddha-nature 








5626 


(XI) Ngũ Vị Bách Pháp: Pháp Tướng tông tuy là duy thức, lại dùng khuôn mẫu của phương 


pháp phân tích dùng trong các tông phái thuộc Thực tại và Hư vô luận, và phân thế giới 
hiện hữu làm năm loại, gồm 100 pháp——The Dharmalaksana, though idealistic, takes the 
model of the analytical method used in ttheRealistic and Nihilistic Schools, and classifles 
the world of becoming Into five categorles which are subdivided into one hundred 
dharmas—See Bách Pháp Pháp Tướng Tông in Chapter 50. 


(XI) Tứ Trí: 


A. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
D. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
C. 
Ù 


2) 
3) 


4 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn trí According to the Sangiti Sutta 
in the Long Discourses oƒ the Buddha, there are ƒour knowledges. 

Pháp Trí: Knowledge of Dharma. 

Loại Trí: Anvaye-nanam (p)—Knowledge of what 1s consonant with It. 

Tha tâm trí: Paricce-nanam (p)—Knowledge of others” minds. 

Thế tục trí: Sammuti-nanam (p)—Conventional knowledge. 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại trí khác—According to the 
Sangifi Sutta in the Long Discourses oƒ the Buddha, there are ƒour more knowledges: 

Khổ Trí: Knowledge of suffering. 

Tập trí: Knowledge of the origin of suffering. 

Diệt trí: Knowledge of the cessation of suffering. 

Đạo trí: Knowledge of the path (to eliminate sufferings). 

Bốn loại trí huệ Phật— The ƒour ƒorms oƒ wisdom o‡a Buddha: 

Đại Viên Cảnh Trí (Của Phật A Súc): The great perfect mirror wisdom of aksobhya (A 
Súc Bệ Phật). 

Bình Đẳng Tánh Trí (của Phật Bảo Tướng): The wisdom of Equality—The universal 
wisdom of Ratnaketu (Bảo Tướng Phật). 

Diệu Quán Sát Trí (của Phật A Di Đà): The wisdom of wonderful contemplation—The 
profound observing wisdom of Amitabha (A Di Đà Phật). 

Thành Sở Tác Trí (của Phật Bất Không hay Vi Diệu Thanh hay Phật Thích Ca Mâu Ni): 
The wisdom that accomplishes what 1s done—The perfecting wisdom of Amoghasiddhi 
(Bất Không Phật). 

Theo Duy Thức, có bốn loại Phật Trí According to the Vijnanamatra, there are ƒour 
kinds oƒ Buddha`s wisdom—See Ngũ Trí from (2) to (5): 


(XII) Kinh Sách Pháp Tướng Tông— Sutras and Sastras in the Dharmalaksana Secf: See 


Duy Thức Tông. 


(XIHI) Tam Luận Tông 
Trung Luận Tông 
The Middle View School 
The Madhyamaka 


3627 


(ID Tổng quan về Tam Luận Tông—An overview oƒ the Madhyamaka Sect: 


Ù 


2) 


3) 


Phái Trung Quán do ngài Long Thọ thành lập vào khoảng năm 150 sau Tây lịch, mong sự 
giải thoát bằng tu tập trí huệ hiểu như là sự quán tưởng về không tính. Vì họ xây dựng 
học thuyết trong sự tương phản cố ý đối với “Cổ phái Trí Tuệ” nên chúng ta gọi là “Tân 
phái trí Tuệ.”: The Madhyamikas, founded about 150 A.D. by Nagarjuna, expected 
salvation from the exercise of wisdom understood as the contemplation of emptiness. 
Because they formulated their doctrines In deliberate confrast to those of the “Old 
Wisdom School,” we speak of a “New Wisdom School.” 

“Madhyamaka” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “Trung Đạo.” Đây là một trong hai trường 
phái Đại Thừa ở Ấn Độ, trường phái kia là Du Già. Trường phái này khai triển học 
thuyết “Bát Nhã Ba La Mật” trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Học thuyết căn cứ trên 
khái niệm vạn hữu không có tự tánh, được trình bày và theo đuổi bởi phái Trung Đạo, 
được Long Thọ và Thánh Đề Bà (Aryadeva) lập ra vào thế kỷ thứ hai sau CN, có một vị 
trí rất lớn tại các nước Ấn độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật, vân vân. Theo truyền thuyết 
Phật giáo thì vào thế kỷ thứ ba, ngài Long Thọ du hành xuống Long cung để chép kinh 
Hoa Nghiêm. Theo một truyền thuyết khác thì Ngài đã tìm thấy kinh nầy trong một tu 
viện bỏ hoang. Ngài là tổ thứ 14 của dòng Thiền Ấn Độ, là sơ tổ của phái Trung Quán 
hay Tam Luận và Tịnh Độ tông. Trường phái Trung Đạo là một trong hai trường phái Đại 
thừa ở Ấn Độ (cùng với Thiển Phái Yogacara). Giáo lý căn bản của trường phái nầy dựa 
vào thuyết Trung Quán của Ngài Long Thọ—“Madhyamaka” is a Sanskrit term for 
“Middle Way School.” This 1s one of the two Indian Mahayana Buddhist schools, the 
other being the Yogacara. This school developed the doctrines of the “Perfection of 
Wisdom” in the PraJna-Paramita literature. The teachings are based on the notion that all 
phenomena are empty (sunyata) of ¡inherent existence (svabhava), presented and 
followed by the Madhyamikas, founded by NagarJuna and Aryadeva In the second 
century AD, which attained great influence In India, Tibet, China and Japan, etc. 
According to one legend, in the 3” century, Nagarjuna travelled to the sea dragon's 
palace beneath the ocean to retrileve the Avatamsaka Sutra. According to Buddhist 
legends, he discovered the sutra In an abandoned monastery. Nagarjuna was the 
fourteenth patrlarch of Indian Zen. He was the founder and first patrlarch of the 
Madhyamika (Middle Way) school, also the founder of the Pure Land Sect (Salvation 
School). One of the two Mahayana schools In India (together with the Yogacara). The 
basic statement of the doctrines of this school is found in Master Nagarjuna's 
Madhyamika-karika. 

Hệ phái Trung Quán là một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại Thừa, mà triết 
lý của nó được ngài Long Thọ, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Ấn Độ, hệ 
thống hóa. Theo trường phái Trung Quán, Đức Phật đã đi theo con đường ôn hòa để tránh 
hai điều cực đoan: buông thả dục lạc và hành xác vốn đang được áp dụng rất phổ thông 
vào thời của Đức Phật. Một khi đã thông hiểu con đường này, ngài Long Thọ đã đi thẳng 
tới theo cách giải thích của riêng mình gọi là Trung Quán, hay trung hòa. Ý tưởng chủ 
yếu trong triết lý này là “Bát Nhã,” “Tuệ giác,” hay “kiến thức tối hậu có được do sự 
hiểu biết được bản chất vạn vật trong bối cảnh thực của chúng, nghĩa là “sunyata” hay sự 
rỗng không. Theo ngài Long Thọ thì “sunyata” đồng nghĩa với duyên khởi. Vì thế câu 


3628 


“vạn hữu giai không” (vạn vật đều là không) phải được hiểu là vạn vật đều có một 
duyên khởi, cho nên không có tự tánh. Ở đây, vạn vật muốn nói đến vạn pháp, cả trong 
và ngoài. Thế nên, theo ngài Long Thọ thì vạn vật đều không có tự tính và trở thành hư 
ảo. Khi đã nhận thức ra điều đó thì pháp giới, hay nguyên lý vũ trụ nhất nguyên, sẽ trở 
nên hiển lộ. Một nguyên tắc căn bản khác trong triết lý của ngài Long Thọ là thuyết 
không sinh khởi. Vạn pháp được gọi là không có thể tính (sunya), nên cũng ngụ ý là vạn 
pháp không sinh không diệt. Ngài Long Thọ đã tốn nhiều công sức để trình bày lý thuyết 
không sinh khởi trong các cuốn sách của mình, như cuốn Trung Quán Luận. Cách trình 
bày và lý luận của ngài có tính thuyết phục mạnh mẽ đến nỗi những người ở phía đối 
nghịch cũng đã tìm cách phỏng theo phương pháp này trong các lý thuyết của họ. Tóm 
tắt lại trong một thí dụ, Gaudapada, một nhân vật lớn của thuyết Bất nhị, người đã chịu 
ảnh hưởng nặng nề phương pháp lý luận của ngài Long Thọ. Thế giới bên ngoài, đối với 
cả phái Trung Quán và thuyết Bất Nhị, đều là không thực. Các luận chứng do ngài Long 
Thọ đưa ra đã được Gaudapala mô phỏng khá nhiều đến mức chúng được dùng để làm 
hậu thuẫn cho các lời nói của ông. Sự phát biểu thuyết không sinh khởi của ngài Long 
Thọ là một hệ luận tất yếu của thuyết tương đối (sunyata) của ông. Trước Gaudapala thì 
trong thuyết Bất Nhị chưa ai biết đến thuyết không sinh khởi, được dùng để nói về thế 
giới hiện tượng Áo Nghĩa Thư nhiều lần nói rằng Ngã (Atman) theo người Bà La Môn là 
bất sinh (aja), bất hoại (avyaya) và vĩnh cửu (natya) nhưng không có chỗ nào lại nói như 
thế về thế giới bên ngoài. Trước Gaudapala chúng ta cũng chẳng thấy một ai trong các 
bậc tài danh của thuyết Bất Nhị bênh vực cho sự không sinh khởi của vạn vật nói chung 
như là Gaudapala đã làm trong bộ Tụng “Karika” của ông. Do đó, không thể bác bỏ sự 
kiện là Gaudapala hẳn đã sử dụng các ý tưởng của ngài Long Thọ và mô phỏng theo đó 
một cách khéo léo để tạo một nền tảng vững chắc cho giáo lý Bất nhị_—The Madhyama, 
one of the two main schools of Mahayana Buddhism, of which philosophy was 
systematized by NagarJuna, one of the greatest thinkers of India. According to the 
Madhyama, the Buddha followed a moderate path avoiding the two extremes, indulgence 
1n sensual pleasures and the habitual practice of self mortification. When an attempt was 
made to interpret and discover the import of that path, NagarJuna came forward with his 
own Interpretation and called ¡it Madhyamika, or moderate. The central Idea in his 
philosophy 1s “Prajna,” “wisdom,” or ultimate knowledge derived from an understanding 
of the nature of things in their true perspective, “sunyata.” Sunyata for him 1s a synonym 
for “dependent origination.” So the dictum: “Everything 1s void” must be taken to mean 
that everything has a dependent origination and 1s hence non-substantial. Here everything 
stands for all things, dharma Internal and external. So everything for him 1s devoid of nay 
substantiality and becomes illusory. When this 1s realized the “Dharmadhatu,” or the 
monistc cosmic element, becomes manifest. Another fundamental principle in his 
phiosophy 1s Ajativada, the non-origination theory. Things declared non-substantial, 
sunya, also bring home to us by Iimplication the idea that they are un-originated and 
undestroyed. Nagarjuna takes great pains to expound the non-orIgination theory in his 
works, such as the Madhyamika Sastra. His method of exposition and logic were so 
convincing that even those who belonged the opposife camp were tempted to adapt them 
to their own theories. To quote one example, Gaudapada, a great exponent of Advaitism, 
was Iinfluenced considerably by NagarJuna”s method of arguments. The external world, 


3629 


for both the Madhyamikas and Advattins, 1s unreal. The arguments advanced by 
Nagarjuna were also adopted by Gaudapada in so far as they supported his proposItions. 
The formulation of the non-origination theory by NagarJuna 1s a logical corollary of his 
doctrine and relativity. The non-origination theory, as applied to the phenomenal world, 
was unknown In Advaitism before Gaudapada. The Upanisads speak several times of the 
Atman and Brahmin as unborn, imperishable and eternal, but no-where do they speak 
thus of the external world. Nor do we find anybody before Gaudapada In the galaxy of 
Advattins who pleaded for the non-origination of things In general as did Gaudapada In 
his Karikas. Therefore there 1s no denying the fact that Gaudapada must have taken the 
Idea from NagarJuna and adapted it suitably to provide the Advaita doctrine with a firm 
foundation. 


(H) Ý nghĩa của học thuyết Trung Quán trong Tam Luận Tông— The meanings gƒ 


Ù 


2) 


*Madhyama Philosophy ” im the Madhyamaka Sect: 

Trung Đạo—Middle way: Con đường giữa mà Phật Thích Ca Mâu NI đã tìm ra, khuyên 
người nên từ bỏ nhị biên, tránh làm các điều ác, làm các điều lành và giữ tâm thanh tịnh. 
Trung Đạo có nghĩa là “bất nhị (không hai)”. Trung Đạo vượt trên hữu vô, nhưng chứa 
đựng tất cả. Đức Phật dạy: “Khi phân biệt bị loại bỏ thì trung đạo được đạt đến, vì chân 
lý không nằm trong sự cực đoan mà là trong trung đạo.”—The “mean” between two 
extremes (between realism and nihilism, or eternal substantial existence and annihilation 
or between), the idea of a realm of mind or spirit beyond the terminology of substance 
(hữu) or nothing (vô); however, it Iincludes both existence and non-existence. Sakyamuni 
Buddha discovered the Middle Path which advises people to øive up extremes, to keep 
away from bad deeds, to do good and to purIfy the mind. The Eightfold Noble Path. The 
Buddha taught: “When discrimination 1s done away with, the middle way 1s reached, for 
the Truth does not lie in the extreme alternatives but in the middle position.” 

Học thuyết về Trung Đạo khởi thủy có nghĩa là con đường giữa của hai thái cực lạc quan 
và bi quan. Địa vị chính giữa như vậy lại là thái cực thứ ba, không nghiêng theo bên 
đường nầy hay bên đường kia là ý chỉ của Phật. Chắc chắn như vậy, vì Đức Phật bắt đầu 
bằng con đường giữa nầy coi như một bước tiến duy nhất cao hơn những cực đoan thông 
thường kia. Tuy nhiên, từng cấp hướng thượng của nấc thang biện chứng sẽ nâng dần 
chúng ta lên cao mãi cho đến lúc đạt tới giai đoạn loại hẳn thiên kiến của phản để về 
'hữu' và “vô,` và siêu việt chúng bằng một tổng để về duy tâm luận. Trung Đạo cũng có 
ý vị như là Chân Lý Tối Cao: The doctrine of the Middle Path means in the first instance 
the middle path between the two extremes of optimism and pessimism. Such a middle 
position 1s a third extreme, tending neither one way nor the other 1s what the Buddha 
wanted to say. The Buddha certainly began with this middle as only one step higher than 
the ordinary extremes. A gradual ascent of the dialectical ladder, however, will bring us 
higher and higher until a stage 1s attained wherein the antithetic onesidedness of ens and 
non-ens 1s denied and transcended by an Idealistic synthesis. In this case the Middle Path 
has a similar purport as the Highest Truth. 





(IHI)Cương yếu Tam Luận Tông— Preliminary oƒ the Madhyamika School: 


Ũ 


2) 


3630 


Đây là tông phái chủ trương “Đại Thừa Phủ Định Luận.” Tiếng Phạn gọi là 
Madhyamika, chủ trương học thuyết Trung Đạo, Không Luận, hay Tương Đối Luận. Tam 
Luận Tông dựa vào ba bộ luận được Ngài Long Thọ và đệ tử của ngài là Để Bà biên 
soạn. Ba bộ luận ấy là Trung Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận, và Bách Luận (see Trung 
Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận, and Bách Luận). Những cố gắng của Tam Luận Tông 
quy tụ vào sự bài bác tất cả các quan điểm tích cực và khẳng định của các tông không 
lấy phủ định biện chứng làm căn bản. Sự bài bác trước tiên nhắm thẳng vào những quan 
điểm sai lầm của Bà La Môn và tà giáo; kế đến nhắm vào những thiên kiến của phái 
Tiểu Thừa; và sau cùng nhắm vào những kiến giải độc đoán để ra bởi các tác giả của 
phái Đại Thừa không phải là Tam Luận. Lý tưởng của Tam Luận Tông hình như là tiêu 
diệt hý luận. Căn bản của mọi luận chứng của Tam Luận Tông là “Tứ Cú ”— 
Madhyamika school of NagarjJuna, or the Mahayanistic Negativism, called Madhyamika 
in Sanskrit. The doctrine of the Middle Path, or Sunyatavada, the “Theory of Negativity” 
or “Relativity.” The school was based on the three main sastras, Madhyamika-Sastra or 
Middle Path, Dvadasa-dvara-Sastra or the Twelve Gates, and the Sata-Sastra or the One 
Hundred Verse Treatise. The efforts of the Madhyamika School are centered on the 
refutation of alÏ positive and affirmative views of other schols which have no foundation 
of dialectical negation. The refutation 1s directed first against the wrong views of 
Brahmanism and heretics, secondly against the one-sided views of Hinayana, and thirdly 
against the dogmatic views positively set forth by the Mahayanistic authors other than 
San-Lun School. The ideal of the Madhyamika School seems to have been eliminated the 
“inexplicable in speech and unrealizable in thought.` The basis of all argeuments 1s what 
we called the “Four Points of Argumentafion.” 

Giáo thuyết của những kinh điển Đại Thừa và của kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa nói riêng, 
được phát triển dưới hình thức triết học và hệ thống trong Trung Quán Luận. Madhyama 
có nghĩa là trung đẳng, và những bộ Trung Quán Luận là những bộ luận chủ trương 
Trung Đạo, giữa khẳng định và phủ định. Có thể trường phái này được ngài Long Thọ và 
Thánh Thiên thành lập vào khoảng năm 150 sau tây lịch. Long Thọ là một trong những 
nhà biện chứng bén nhạy nhất của mọi thời đại. Dòng dõi Bà La Môn, ngài từ Berar đến 
Nam Ấn và hành động của ngài tác động trong vùng Nagarjunikonda gần Amaravati, 
vùng Bắc Ấn. Tên ngài được giải thích bằng thần thoại, theo đó ngài sinh ra dưới tàng 
cây Arjuna, và loài rồng hay xà thần đã huấn đạo ngài những mật học trong Long Cung 
dưới đáy biển. Giáo thuyết của ngài được gọi là Không Luận. Ngài đã bổ túc bằng một 
hệ thống luận lý những khái niệm trình bày trong những kinh điển về trí tuệ viên mãn mà 
ngài đã vớt được từ Long cung của những xà thần. Theo thần thoại thì khi Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cho con người về Thanh Văn Thừa, ngài đã giảng ở Thiên 
giới, đồng thời, một giáo lý sâu xa hơn, được loài rồng cất giữ, sau đó được ngài Long 
Thọ mang về trần gian. Phái trung Quán phổn thịnh ở Ấn Độ trong suốt 800 năm. Vào 
khoảng năm 450 sau Tây lịch, nó tách ra làm đôi; phái Ứng Thành (Prasangikas) giải 
thích giáo lý của ngài Long Thọ như một thuyết hoài nghi phổ quát và chủ trì rằng lý 
luận của họ hoàn toàn có mục đích bác bổ những ý kiến khác; phái kia là Trung Luận 
Tam Quán (Svatantrikas) chủ trương rằng sự biện luận có thể cũng thiết định được một 
vài chân lý thực nghiệm. Những bộ Trung Quán Luận biến mất ở Ấn Độ sau năm I.000, 
cùng với Phật giáo. Những tư tưởng chỉ đạo của Trung Quán vẫn còn tổn tại đến ngày 


3631 


nay trong hệ thống Vendanta của Ấn Độ Giáo, trong đó chúng được sáp nhập vào bởi 
Gaudapada và Sankara, những nhà sáng lập ra Vedanta. Những bản dịch kinh Bát Nhã 
Ba La Mật Đa đã gây một ảnh hưởng sâu đậm ở Trung Hoa từ năm 180 sau Tây lịch. 
Những bộ Trung Quán Luận đã tổn tại trong vài thế kỷ, từ năm 400, hay 600 đến năm 
900, như một tông phái riêng biệt gọi là Tam Luận tông. Năm 625 tông phái này được 
truyền sang Nhật với tên Sanron, nhưng sau đó nó bị lu mờ trong một thời gian dài. Thích 
nghi với những quan niệm về nhân sinh của Trung Hoa và Nhật Bản, giáo lý này vẫn tiếp 
tục sống trong Thiển Tông—The doctrine of Mahayana sutras, and of the Prajnaparamita 
1n particular, was developed In a systematic and philosophical form by the Madhyamikas. 
Madhyama means middle, and the Madhyamikas are those who take the Middle Way, 
between affirming and denying. The school was founded, probably about 150 A.D., by 
Nagarjuna and Aryadeva. Nagarjuna was one of the most subtle dialecticians of all times. 
Of Brahmin family, he came from Berar in South India, and was active in NagarJunikonda 
near AmaravatI, in Northern India. His name 1s explained by the legend that he was born 
under an Arjuna tree, and that Nagas, I.e. serpent-kings, or dragons, had Instructed him In 
secret lore in the Dragons” Palace under the sea. His theory is called “Sunya-vada,” or 
“Emptiness doctrine.” He supplemented with a logical apparatus the views expounded In 
the Sutras on perfect wIsdom, which he 1s said to have rescued from the Nether world of 
the Nagas. While Sakyamuni, so the story goes, taupht to men the doctrine of the 
Disciples, in heaven he taught at the same time a deeper doctrine, which was Íirst 
preserved by the Dragons, and then brought to earth by Nagarjuna. The Madhyamika 
school flourished in India for well over 800 years. About 450 A.D. it split into two 
subdivisions: one side, the Prasangikas, Iinterpreted Nagarjuna”s doctrine as a universal 
skepticism, and claimed that their argumenftations had the exclusive purpose of refuting 
the opimions of others; the other side, the Svatantrikas, maintained that argument could 
also establish some positive truths. Together with Buddhism the Madhyamikas 
disappeared from India after 1,000 A.D. Their leading ideas have survived up to the 
present day in the Vedanfa system of Hinduism Into which they were Incorporated by 
Gaudapada and Sankara, 1s founders. Translatons of the PraJnaparamita-sutras have 
exerted a profound Iinfluence in China from 180 A.D. onwards. The Madhyamikas exIsted 
for a few centuries, from 400 or 600 to 900, as a separate school called San-Lun tsung. In 
625 the school came to Japan, as Sanron, but 1t has been extinct there for a long time. 
Adapted to the Chinese and Japanese outlook on life, the doctrine lives on as Ch”an or 
Zen. 


(IV)Triết Lý Tam Luận Tông —Philosophy oƒ the Madhyamika School: Triết lý Tam Luận 
Tông có ba phần—The teaching of the Madhyamika School has three aspects: 

(A) Phá tà hiển chánh— The refutation o erroneous views and elucidation oƒ right views: Phá 
bỏ tà chấp tà kiến tức là làm rõ chánh đạo chánh kiến ——To break or disprove the false 
and make manifest the right—Theo Tam Luận Tông, học thuyết Tam Luận Tông có ba 
khía cạnh chính, khía cạnh đầu tiên là “phá tà hiển chánh.' Phá tà là cần thiết để cứu độ 
chúng sanh đang đắm chìm trong biển chấp trước, còn hiển chánh cũng là cần thiết vì để 
xiển dương Phật pháp——According to the Madhyamika School, the doctrine of the school 
has three main aspects, the first aspect Is the “refutation 1tself of a wrong view, at the 


Ù 


2) 


3632 


»” 


same time, the elusidation of a right view.” Refufation 1s necessary to save all sentient 
beings who are drowned ¡n the sea of attachment while elucidation 1s also Important In 
order to propagate the teaching of the Buddha. 

Phá Tà—Refutation of all wrong views: Phá tà là phủ nhận tất cả những quan điểm y cứ 
trên sự chấp trước. Như thế những quan điểm như thuyết về “Ngã' của các triết gia Bà La 
Môn, thuyết 'Đa Nguyên Luận của các luận sư A Tỳ Đàm và Câu Xá, cũng như những 
nguyên tắc độc đoán của các luận sư Đại Thừa, không bao giờ được thông qua mà không 
bị bài bác chỉ ly. “Hữu' hay tất cả đều có, cũng như “không' hay tất cả đều không đều bị 
chỉ trích—Refutation means to refute all views based on attachment. Also views such as 
the “self” or atman, the theory of Brahmamic philosophers. The pluralistic doctrines of the 
Buddhist Abhidharma schools (Vaibhasika, Kosa, etc) and the dogmatic princIples of 
Mahayana teachers are never passed without a detailed refutation. The Realistic or all 
exIsts, and the Nihilistic or nothing exists are equally condemned. 

Hiển Chánh—Elucidation of a right view—Theo Giáo Sư Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, Tam Luận Tông luận rằng chân lý chỉ có thể đạt được bằng cách 
phủ định hay bài bác các tà kiến bên trong và bên ngoài Phật giáo, cũng như những sai 
lầm của Đại thừa và Tiểu thừa. Khi ôm giữ tà kiến sai lầm, con người sẽ mù quáng trong 
phán đoán. Lầm sao mà một người mù có thể có được cái thấy đúng, và nếu không có 
nó thì không bao giờ tránh được hai cực đoan. Cứu cánh vọng ngôn tuyệt lự là buổi bình 
minh của trung đạo. Phá tà và chỉ có phá tà mới dẫn đến cứu cánh chân lý. Con đường 
giữa hay con đường xa lìa danh và tướng là con đường hiển chánh—According to Prof. 
Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, the Madhyamika School strongly 
believed that the truth can be attained only by negation or refutation of wrong views 
within and without Buddhism, and of errors of both the Great and Small Vehicles. When 
retaining wrong views or error, one will be blind to reason. How can a blind man get a 
right view without which the two extremes can never be avoided? The end of verbal 
refutation 1s the dawn of the Middle Path. Refutation and refutation only, can lead to the 
ultimate truth. The Middle Path, which 1s devoid of name and character 1s really the way 
of elucidation of a right view. 


(B) Trung Luận Nhị Đế—Two ƒorms oƒ statemenr: Hai loại chân lý—Two_ Truths—Theo 


Trung Luận Quán cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết những giáo lý của 
mình cho chúng sanh bằng phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn chúng sanh vào chánh 
đạo. Dù chúng ta có thể nói đến sự hữu, nhưng nó giả tạm và bất ổn. Ngay cả sự phi hữu 
hay không cũng giả tạm và bất ổn. Vì vậy không có sự hữu thực sự, cũng không có cái 
không đích thực. Hữu thể và vô thể chỉ là hậu quả của tương quan nhân quả và do đó, 
không có thực. Như vậy lý tưởng của hai cực đoan “hữu thể” và “vô thể” đều bị xóa bỏ. 
Vì vậy khi chúng ta để cập đến “tục đế” chúng ta có thể nói về thế giới hiện tượng mà 
không làm điên đảo thế giới bản tính. Cũng như vậy, khi để cập đến “chân đế” chúng ta 
có thể vương tới thế giới bản tính , mà không làm xáo trộn thế giới hiện tượng hay thế 
giới giả danh. Phi hữu cũng là hữu. Danh hình và tướng sắc đồng thời là không, và rồi 
không cũng là hình danh sắc tướng ——According to the Madhyamika Sastra, the Buddhas 
in the past proclaimed their teachings to the people by means of the twofold truth, In 
order to lead people to a right way. Though we may speak of existence, 1t 1s femporary 


Ù 


a) 


b) 


5633 


and not fixed. Even non-exIstence or void 1s temporary and not fixed. So there 1s neither 
a real existence nor a real void. Being or non-being 1s only an outcome of causal relation 
and, therefore, unreal. Thus the ideal of the two extremes of being and non-being 1s 
removed. Therefore, when we deal with the worldly truth, the phenomenal world can be 
assumed without disturbing the noumenal state. Likewise, when we deal with the higher 
truth, the noumenal state can be attained without stirring the world of mere name. . Non- 
exIstence 1s at the same time existence, and existence in turn Is non-existence. Form or 
matter 1s the same time the void, and the void 1s at the same time form or matter. 

Chân Đế—Reality: Paramattha-saccam (p)—Paramartha-satya (skt)—Đệ Nhứt Nghĩa Đế 
hay chân lý truyệt đối— Thực tại có thực —Absolute Truth —Reality or ultimate truth— 
Supreme truth—Ultimate Truth. 

Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các pháp 
quán sát thấy cái tâm đó có đủ các pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức là giả tạm, 
không bền, vô thường). “Giả” là sự chấm dứt những lậu hoặc của trần thế và giải thoát 
khỏi các điều xấu. Theo triết học Trung Quán, Thực Tại là bất nhị. Nếu giải lý một cách 
thích đáng thì bản chất hữu hạn của các thực thể biểu lộ vô hạn định không những như là 
cơ sở của chúng mà còn là Thực Tại Tối Hậu của chính những thực thể hữu hạn. Thật ra, 
vật bị nhân duyên hạn định và vật phi nhân duyên hạn định không phân biệt thành hai 
thứ, vì tất cả mọi thứ nếu được phân tích và tìm về nguồn cội đều phải đi vào pháp giới. 
Sự phân biệt ở đây, nếu có, chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Chính vì thế mà 
Ngài Long Thọ đã nói: “Cái được xem là cõi trần thế hay thế gian từ một quan điểm, thì 
cũng chính là cõi Niết Bàn khi được nhìn từ một quan điểm khác.”—Reality, things exist 
though ¡in “derived” or “borrowed” form, consisting of elements which are permanent. 
Particularity establishes all relativities. The “Hypothetical" mode does away with the 
defilement of the world and establishes salvation from all evils. According to the 
Madhayamaka philosophy, Reality 1s non-dual. The essential conditlonedness of enfifies, 
when properly understood, reveals the unconditioned as not only as their ground but also 
as the ultimate reality of the conditioned entities themselves. In fact, the conditioned and 
the unconditioned are not two, not separate, for all things mentally analyzed and tracked 
to theIr source are seen to enter the Dharmadhatu or Anutpadadharma. This 1s only a 
relative distinction, not an absolute division. That 1s why NagarJuna says: “What from one 
pOoInt of view 1s samsara 1s from another point of view Nirvana 1tself.” 

Chân đế còn có nghĩa là thắng nghĩa đế hay sự thật tối thượng. Chân đế muốn nói đến sự 
nhận thức rằng mọi vật ở thế gian đều không có thực, giống như ảo ảnh hay một tiếng 
vang. Tuy nhiên, không thể đạt đến chân đế nếu không dựa vào tục đế. Tục đế chỉ là 
phương tiện, còn chân đế mới là cứu cánh. Chính theo Chân đế thì Đức Phật giảng rằng 
tất cả các pháp đều “không.` Với những ai chấp “hữu' thì học thuyết “phi hữu sẽ được 
giảng theo phương diện “chân đế” để dạy họ cảnh giới vô danh vô tướng—The “Ultimate 
Truth” also means the correct dogma or averment of the enlightened. The ultimate truth 
1s the realizaton that worldly things are non-existent like an ¡illusion or an echo. 
However, transcendental truth cannot be attained without resorting to conventional truth. 
Conventional truth 1s only a mean, while transcendental truth 1s the end. It was by the 
higher truth that the Buddha preached that all elemenfs are of universal relativity or void 
(sarva-sunyata). For those who are attached to Realism, the doctrine of non-exiIstence 1s 


2) 


b) 


5634 


proclaimed In the way of the higher truth in order to teach them the nameless and 
characterless state. 

Tục đế: Sammuti-saccam (p)—Samvrti-satya (skt—Chân lý quy ước—Conventional 
Truth—Relative truth—Relative or conventfional truth of the mundane world subJect to 
delusion—Superficial truth, or ordinary 1deas of things. 

Chân lý tương đối về thế giới hiện tượng, trái với chân lý tuyệt đối hay cuối cùng. Đây là 
một trong hai sự thật, cái kia là “chân đế.” Tục đế chỉ sự vật chỉ đúng trên mức độ hiểu 
biết bình thường và thực tại của các hiện tượng. Vì vậy một cái bàn có thể được nói là sự 
thật ước lệ, vì theo ước lệ nhân gian mà nói, thì nó có thể làm nhiệm vụ của cái bàn. Tuy 
nhiên, sự nhận biết này có thể được thay thế, bằng mức độ của chân đế, trong đó cái bàn 
chỉ là một tập hợp của nhiều phần được mang đến với nhau do nhân và duyên, và do đó 
không có tự tánh: Conventional truth, the relative truth of the phenomenal world as 
opposed to the ultimate truth (paramarth-satya). This 1s one of the two truths (satya- 
dvaya), the other being ultimate truth (param-artha-satya). Conventional truths refer to 
things that are true on the level of ordinary perceptions and phenomenal reality. Thus, a 
table may be said to be a conventional truth, because conventionally it is able to perform 
the function of a table. This perception 1s superseded, however, at the level of ultimate 
truth, in which the table 1s seen as a collection of parts brought together due to causes and 
conditions, and thus empty of inherent existence (svabhava). 

Tục đế là sự thật tương đối hay sự tướng thế gian hay cái thấy vẫn còn bị phiền não chỉ 
phối. Cái nhìn của phàm phu thấy vạn pháp là có thật. Tục đế muốn nói đến sự vô minh 
hay mê muội bao phủ trên thực tại, tạo ra một cảm tưởng sai lầm. Chính theo tục đế mà 
Đức Phật đã giảng rằng tất cả các pháp có được là do nhân duyên. Với những kẻ chấp 
vào “không' của hư vô luận, lý thuyết về “hữu' sẽ được giảng giải theo phương diện tục 
đế. Theo Ngài Long Thọ trong triết học Trung Quán, hiện tượng cũng có một thứ thực tại 
tánh. Chúng chính là biểu hiện của thực tại (samvrtisatya) hay Thế Tục Đế. Biểu hiện 
chỉ đường dẫn đến sự vật mà nó biểu trưng. Thế Tục đế hay biểu hiện của thực tại là 
biểu tượng, là bức màn, nó che khuất thực tại tuyệt đối hay Thắng Nghĩa Đế. Nói tóm 
lại, thế đế là những øì che khuất tất cả; thế đế là vô minh che đậy bản thể của tất cả sự 
vật. Thế Tục đế được hiểu theo nghĩa “thực tại thực dụng' là phương tiện để đạt tới thực 
tại tuyệt đối hay chân đế. Nếu không dựa vào thực tại thực dụng hay thế đế thì không 
thể giáo huấn về chân lý tuyệt đối hay chân đế. Và nếu không biết chân lý tuyệt đối thì 
không thể đạt tới Niết Bàn được. Chính vì thế mà trong Trung Quán Luận, ngài Long 
Thọ đã khẳng định: “Đứng trên quan điểm tương đối hay thế đế thì 'Duyên Khởi' giải 
thích cho các hiện tượng trần thế, nhưng nhìn theo quan điểm tuyệt đối thì chân đế muốn 
nói đến sự không sinh khởi vào mọi lúc và tương đương với niết bàn hay sự trống không 
(sunyata).”——Relative truth means common or ordinary statement, as If phenomena were 
real. Convenfional truth refers to ignorance or delusion which envelops reality and gI1ves 
a false Impression. It was by the worldly truth that the Buddha preached that all elements 
have come Into being through causation. For those who are attached to Nihilism, the 
theory of existence 1s taugpht in the way of the worldly truth. According to the 
Madhyamaka philosophy, Nagarjuna says phenomena have reality of a sort. They are 
samvrti-satya, they are the appearance of Reality. Appearance points to that which 
appears. SamvrfIi is appearance, cover or veIl, which covers the absolute reality. In short, 


c) 


5635 


that wich covers all round 1s samvrtI, samvrti 1s primal ignorance (aJjnana) which covers 
the real nature of all things. Samvrti or pragmatic reality 1s the means (upaya) for 
reaching Absolute Reality (paramartha). Without a recourse to pragmatic reality, the 
absolute truth cannot be taught. Without knowing the absolute truth, nrvana cannot be 
attained. Thus, in the Madhyamika-karika, Nagarjuna confirmed: “From the relative 
standpoint, the theory of Dependent Origination (Pratitya-samutpada) explains worldly 
phenomena, but from the absolute standponmt, it means non-origination at all times and 1s 
equated with nirvana or sunyata.” 

Ngược với chân đế, sự thật tuyệt đối (Tục đế dính mắc quan niệm, vào danh từ như cho 
rằng có tôi, anh, chị, ghế, bàn, sông, núi ... Chân đế nhìn đúng bản chất của sự vật nên 
không có tôi, anh, chị, ghế, bàn, sông, núi ... mà chỉ có vật chất và tinh thần thuần túy 
hay danh và sắc hoặc thân và tâm) —Ordinary categories in contrast with categories of 
reality (chân đế). Common or ordinary statement, as if phenomena were real. 


(C) Phân biệt Chân Đế Tục Đế—The distinction between worldly truth and the higher truth: 


“Nhị Đế” là hai mức độ của chân lý, hoặc là hai cách trong đó mọi hiện tượng được nhận 
biết: 1) tục đế; và 2) chân đế. Tục đế chỉ cách mà mọi hiện tượng được nhìn qua cái nhìn 
của phàm phu, và được coi như là sự thật ước lệ. Một chiếc xe hơi, chẳng hạn, là một sự 
thật ước lệ, bởi vì nó có thể vận hành nhiệm vụ của một cái xe, mặc dù nếu phân tích từ 
cái nhìn chân đế thì nó chỉ là một tập hợp của những phần, và được chế tạo do kết quả 
của những, và luôn thay đổi. Khi người ta tìm một cái xe thật sự hiện hữu, thì người ta chỉ 
tìm thấy một tập họp của những phần riêng lẽ, và không có cái nào có thể làm nhiệm vụ 
của cái xe cả. Vì vậy từ quan điểm chân đế, chiếc xe không có tự tánh. Chân đế là 
“không” hay “vạn hữu không có tự tánh,” chân lý này chỉ có các bậc Thánh mới nhận 
biết rõ ràng được —“Two truths” are two levels of reality, or two ways in which 
phenomena may be perceived: l) conventional truths (samvrti-satya); and 2) ultimate 
truths (paramartha-satya). The first refers to the way in which phenomena are viewed by 
ordinary beings, and are said to be true on the conventional level. À car, for example, 1s a 
conventional truth, because 1t 1s able to perform the functions of a car, even though from 
the point of view of ulimate analysis, it Is perceived as a collection of parts, and 
consftructed as a result of causes and conditions, and constantly changing. When one 
searches to find a truly existent car, what one finds instead 1s Just this collection of 
separate parts, none of which can function as a car. Thus from the poInt of view of 
ultimate truth, the car is empty of inherent existence. The ultimate truth is emptiness 
(sunyata), which 1s only clearly perceived by sages (arya). 


(D) Bát Bất Trung Đạo— The Middle Path oƒ the Eightfold Negation: Tám phủ định của Ngài 


Long Thọ, người sáng lập ra Tam Luận Tông. Bát Bất Trung Đạo phủ nhận tất cả những 
sắc thái hiện hữu. Sự thực Bát Bất Trung Đạo không có một mục đích nào cả. Chúng ta 
có thể xem nó như một móc tréo càn quét tất cả tám thứ sai lầm gắn liễn với thế giới 
hiện thể, hay sự đào thải hỗ tương của bốn cặp thiên kiến, hay một chuỗi dài biện luận 
nhằm gạt bỏ từ sai lầm nầy đến sai lầm khác. Theo cách nầy tất cả những biện biệt về 
“tự' hay “tha,` về “bŸ hay “thử' đều đều bị tuyệt diệ—Middle School (the same as ten 
negations except the last pair). In the Eight Negations, all specific features of becoming 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5636 


are denied. The fact that there are Just eight negations has no speciIfic purport; this 1s 
meant to be a whole negation. lt may be taken as a crosswise sweeping away of all eight 
errors aftached to the world of becoming, or a reciprocal reJection of the four palrs of 
one-sided views, or a lengthwise general thrusting aside of the errors one after the other. 
In this way, all discriminations of oneself and another or this and that are done away with. 
Bất Sanh Bất Diệt: Neither birth nor death—Bất sanh diệc bất diệt (không sanh không 
diệt), nghĩa là không có khởi cũng không có diệt; phá hủy ý niệm khởi bằng ý niệm 
diệt —There nothing appears, nothing disappears, meaning there 1s neither origination nor 
Cessaflon; refuting the idea of appearing or birth by the Idea of disappearance. 

Bất Đoạn Bất Thường: Neither end nor permanence—Bất đoạn diệc bất thường (không 
đoạn không thường), nghĩa là không có trường cửu cũng không có bất trường cửu; phá 
hủy ý niệm về “thường' bằng “đoạn.—There nothing has an end, nothing is eternal, 
meaning neither permanence nor Impermanence; refuting the Iidea of “permanence” by 
the idea of “destruction.' 

Bất Nhất Bất Dị: Neither identity nor difference—Bất nhất diệc bất dị (không giống 
không khác), nghĩa là không có thống nhất cũng không có phân ly; phá hủy ý niệm về 
“nhất bằng “dị.—Nothing ¡s identical with itself, nor is there anything differentiated, 
meaning neither unity nor diversity; refuting the idea of “unity” by the Idea of “diversity.. 
Bất Lai Bất Khứ: Neither coming nor going—Bất lai diệc bất khứ (không đến không đi), 
phá hủy ý niệm về diệt bằng ý niệm “đến,' nghĩa là không có đến mà cũng không có đi; 
phá hủy ý niệm “đến' bằng ý niệm “đi.`—Nothing comes, nothing goes, refuting the idea 
of “disappearance” by the Idea of “come,` meaning neither coming-in nor øoing-out; 
refuting the idea of “come' by the idea of “go.' 





(E) Thập Bất Trung Đạo— Ten negations in five pairs: Mười điều phẳẩn bác Trung Đạo. 
1-2)Bất Sanh Bất Tử: Không sanh không chết —Neither birth bor death. 

3-4)Bất Tuyệt Bất Hằng: Không đoạn không hằng——Neither end nor permanence. 
5-6)Bất Đồng Bất Dị: Không giống không khác ——Neither identity nor difference. 
7-8)Bất khứ Bất Lai: Khong đến không đi_—Neither coming nor going. 

9-10)Bất nhân Bất Quả: Không nhân không quả——Neither cause nor effort. 


(V) Sơ Tổ Tam Luận Tông— The ƒounder oƒ the Madhyamika School: Long Thọ Bồ Tát— 


Ù 


Nagarjuna Bodhisattva: Theo truyền thuyết thì vào thế kỷ thứ ba, ngài Long Thọ du hành 
xuống Long cung để chép kinh Hoa Nghiêm. Theo một truyền thuyết khác thì Ngài đã 
tìm thấy kinh nầy trong một tu viện bỏ hoang. Ngài là tổ thứ 14 của dòng Thiển Ấn Độ, 
là sơ tổ của phái Trung Quán hay Tam Luận và Tịnh Độ tông——According to one legend, 
in the 3'” century, Nagarjuna travelled to the sea dragonˆs palace beneath the ocean to 
retrieve the Avatamsaka Sutra. According to another legend, he discovered the sutra In 
an abandoned monastery. Nagarjuna was the fourteenth patriarch of Indian Zen. He was 
the founder and first patriarch of the Madhyamika (Middle Way) school, also the founder 
of the Pure Land Sect (Salvation School) —See Nagarjuna in Ch. 19, and Bát Bất Trung 
Đạo in Ch.185 (IV) (D). 

Theo Cưu Ma La Thập, thì Long Thọ Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại 
miễn nam Ấn Độ, nhưng theo Huyễn Trang thì ngài sanh ra ở miền nam Kiểu Tất La, 
nay là Berar. Ngài đã nghiên cứu toàn bộ tam tạng kinh điển trong ba tháng nhưng không 


5637 


thấy thỏa mãn. Ngài tiếp nhận kinh Đại Thừa từ một Tăng sĩ cao niên ở vùng Hy Mã Lạp 
Sơn, nhưng phần lớn cuộc đời ngài, ngài sống ở miền Nam Ấn, rồi biến miền nầy thành 
một trung tâm quảng bá đạo Phật. Ngài là một trong những nhà triết học chính của Phật 
giáo, người sáng lập ra trường phái Trung Đạo hay Trung Luận Tông (Madhyamika 
school) hay Không Tông (Sunyavada school). Long Thọ là bạn thân của vua Yajnasri 
Gautamiputra của xứ Satavahana. Ông là một nhà biện chứng vĩ đại chưa từng thấy. Một 
trong những thành tựu chính của ông là hệ thống hóa giáo thuyết trong Kinh Bát Nhã Ba 
La Mật. Phương pháp lý luận để đạt đến cứu cánh của ông là căn bản “Trung Đạo,” bát 
bỏ nhị biên. Ông được coi là tác giả của các tác phẩm Nhật ký thơ về Trung Đạo, Hai 
Mươi ca khúc Đại Thừa, bàn về Thập Nhị Môn (Mười Hai Cửa). Ông là Tổ thứ 14 Thiền 
Tông Ấn Độ. Chính ông là người đặt cơ sở của phái Trung Đạo bằng Tám Phủ định 
(không thủ tiêu, không sáng tạo, không hủy diệt, không vĩnh hằng, không thống nhất, 
không đa dạng, không đến, không đi). Đối với ông luật nhân duyên rất quan trọng vì đó 
là thực chất của thế giới phi hiện thực và hư không; ngoài nhân duyên ra, không có sinh 
ra, biến mất, vĩnh hằng hay thay đổi. Sự tổn tại của cái nầy là giả định vì phải có sự tổn 
tại của cái kia. Ngài Long Thọ được các phái Đại Thừa Phật Giáo tôn kính như một vị Bồ 
Tát. Chẳng những Thiền Tông, mà ngay cả Tịnh Độ tông cũng xem Ngài Long Thọ như 
tổ của chính họ. Long Thọ đã tạo ra một kỷ nguyên trong lịch sử triết học Phật giáo và 
khiến cho lịch sử nầy có một khúc quanh quyết định. Huyền Trang đã nói về bốn mặt trời 
rọi sáng thế giới. Một trong số đó là Long Thọ; còn ba mặt trời kia là Mã Minh, Cưu Ma 
La Thập, và Thánh Thiên. Thật vậy, Long Thọ là một nhà triết học không có đối thủ 
trong lịch sử triết học Ấn Độ ——Dragon-Tree Bodhisattva—According to Kumarajiva, 
Nagarjuna was born in South India in a Brahmin family. Hsuan-Tsang, however, stated 
that Nagarjuna was born in South Kosala, now Berar. When he was young, he studied the 
whole of the Tripitaka in three months, but was not satisfied. He received the Mahayana- 
Sutra from a very old monk in the Himalayas, but he spent most of his life at Sriparvata of 
Si Sailam in South India which he made Into a center for propagation of Buddhism. He 
was one of the most Important philosophers of Buddhism and the founder of the 
Madhyamika school or Sunyavada. Nagarjuna was a close friend and contemporary of the 
Safavahana king, Yajnasri Gaufamiputra (166-196 A.D.). The world has never seen any 
greater dialecticlan than NagarJuna. One of his major accomplishments was his 
sytematization of the teaching presented in the Prajnaparamita Sutra. NagarJjuna”s 
methodological approach of reJecting all opposites 1s the basis of the Middle Way. He Is 
considered the author of the Madhyamika-Karika (Memorlal Verses on the Middle 
teaching), Mahayana-vimshaka (Pwenty Songs on the Mahayana), and Dvada-Shadvara- 
Shastra (Treatise of the Twelve Gates). He was the 14” patriarch of the Indian lineage. 
He was the one who laid the foundation for (established) the doctrine of the Madhyamika 
in the “Eight Negations” (no elimination, no production, no destruction, no eternIty, no 
unity, no manifoldness, no arriving, no departing). To him, the law of conditioned arIsing 
1S extremely Important for without this law, there would be no arising, no passing away, 
no eternity, or mutability. The existence of one presupposed the existence of the other. 
Nagarjuna 1s revered In all of Mahayana as a great religious figure, in many places as a 
Bodhisattva. Not only Zen, but also Tantric branch of Buddhism and the devotional 
commumifies of Amitabha Buddha, count Nagarjuna among theIr patrlarchs. Nagarjuna 


2) 


3638 


created an age In the history of Buddhist philosophy and gave 1t a definite turn. Hsuan- 
Tsang speaks of the “four suns which 1llumined the world.” One of these was NagarJuna, 
the other three being Asvaghosa, Kumarajiva, and Aryadeva. Indeed as a philosophical 
thinker, NagarJuna has no match In the history of Indian philosohy. 

Trong Kinh Lăng Già, khi được hỏi ai là người sẽ giảng dạy giáo pháp Đại Thừa về sau 
nầy, thì Đức Phật đã tiên đoán về sự xuất hiện cũng như sự vãng sanh Cực Lạc của ngài 
Long Thọ: “Khi ta diệt độ khoảng 500 về sau sẽ có một vị Tỳ Kheo tên là Long Thọ xuất 
hiện giảng pháp Đại Thừa, phá nát biên kiến. Người ấy sẽ tuyên dương pháp Đại Thừa 
Tối Thượng của ta, và người ấy sẽ vãng sanh về cõi Cực Lạc.”—In the Lankavatara 
Sutra, the Buddha ¡is asked who wIll teach the Mahayana after he has passed away. He 
fortold the coming of Nagarjuna and NagarJunaˆs rebirth in the Pure Land: “After 500 
years of my passing away, a Bhikshu most illustrious and distinguished wIll be born; his 
name wIll be NagarJuna, he will be the destroyer of the one-sided views based on being 
and non-being. He will declare my Vehicle, the unsurpassed Mahayana, to the world; 
affaining the stage of Joy he wIll go to the Land of B]iss.” 


(VDSự phát triển của thuyết Tam Luận Tông— The development oƒ the Madhyamaka Set: 


Ù 


Trường phái triết học Trung Luận (Trung Quán) chủ yếu là do ngài Long Thọ khai triển. 
Ngài là một trong những thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Ngài đã đặt nền móng 
cho trường phái này, và sau đó các môn đồ lỗi lạc của ngài đã tiếp tục phát triển. Lịch sử 
phát triển của nền triết học này đã liên tục từ thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch cho mãi đến thế 
kỷ thứ 11. Sự phát triển của trường phái này gồm 3 giai đoạn rất dễ đánh dấu. Trong giai 
đoạn thứ nhất, ngài Long Thọ và Thánh Đề Bà đã để xướng và giảng giải một cách có 
hệ thống. Giai đoạn thứ hai, hệ thống triết học này được phân chia làm hai trường phái là 
Qui Mậu Luận Chứng (Prasangika) và Tự Y Luận Chứng (Svatantrika). Gia đoạn thứ ba 
là khẳng định lại “Qui Mậu Luận Chứng Phái.”—The Madhyamaka system of philosophy 
was developed mainly by Nagarjuna. He was one of the greatest geniuses the world has 
ever known. The system of which he laid the foundation was developed by his brilliant 
followers. It had a continuous history of development from the second century A.D. up to 
eleventh century A.D. Three stages of its development can be easily marked. In the first 
stage, there was a systematic formulation of the Madhyamaka philosophy by Nagarjuna 
and Aryadeva. The second stage 1s one of division of the system Into two schools, the 
Prasangika and the Svatantrika. The third stage 1s one of re-affirmation of the Prasangika 
school 

Giai đoạn đầu—First stage: Ngài Long Thọ đã viết rất nhiều chú giải cho Bát Nhã Ba La 
Mật Đa, những chú giải này được gọi là “Bát Nhã Ba La Mật Đa Luận (Prajnaparamita- 
sastra). Bộ luận này được ngài Cưu Ma La Thập dịch ra Hoa ngữ. nguyên bản của bộ 
luận này đã bị thất lạc. Tuy nhiên, chính ngài đã hệ thống hóa tư tưởng chính của ngài 
trong bộ “Bát Nhã Căn” (Prajna-mula or Mula-Madhyamaka-Karikas) hoặc “Trung Quán 
Luận.” Vị đệ tử thuần thành của ngài là Đề Bà đã khai triển tư tưởng triết học ấy trong 
Tứ Bách Luận (Catuh-sastra)—Nagarjuna was the author of a voluminous commenftary 
on PraJnaparamita known as Prajnaparamita-sastra. This was translated into Chinese by 
KumarajJiva (402-405). The original 1s not available now. He, however, formulated his 
mam philosophy 1n Prajnamula or Mula-Madhyamaka-Karikas known also as 


2) 


a) 


3639 


Madhyamaka-Sastra. His devoted pupil Aryadeva elaborated his philosophy 1n Catuh- 
Sastra. 

Giai đoạn thứ nhì —Second stage: Ngài Long Thọ đã xử dụng kỹ thuật “Prasanga” (Qui 
Mậu Luận Chứng) để giảng giải một cách rõ ràng triết học Trung Quán của mình. Chữ 
“Prasanga” là một thuật ngữ có nghĩa là “Qui Mậu Luận Chứng.” Long Thọ đã không để 
ra học thuyết nào của riêng mình; vì thế, ngài không cần đề ra bất cứ luận chứng nào để 
chứng minh cho học thuyết của mình cả. Ngài chỉ xử dụng “qui mậu luận chứng pháp” để 
chứng minh rằng những lý luận do đối thủ của ngài để ra chỉ đưa đến sự phi lý, ngay cả 
đối với những nguyên lý mà chính họ đã chấp nhận. Điều này ngụ ý rằng “thực tại” là 
thứ gì vượt lên trên tư tưởng—Nagarjuna had used the technique of “prasanga” ¡in 
formulating his Madhyamaka philosophy. “Prasanga” 1s a technical word which means 
“reduction ad absurdum” argument. Nagarjuna did not advance any theory of his own, 
and therefore, had no need to advance any argument to prove his theory. He used only 
“Prasangavakya” or “reduction ad absurdum” argument to prove that the theorles 
advanced by his opponents only led to absurdity on the very principles accepted by them. 
This implied that Reality was beyond thought-constructs. Buddhapalita who flourished In 
the middle of the sixth century was an ardent follower of NagarJuna. He felt that 
“Prasanga” was the correct method of the Madhyamaka philosophy and employed 1t In 
his teachings and writings. He wrote a commentary called “Madhyamakavrtti” on the 
“Madhyamaka Sastra” of Nagarjuna. This 1s available only in Tibetan translation. The 
original 1s lost. A Junior contemporary of Buddhapalita, named Bhavya or Bhavaviveka 
maintained that the opponent should not only be reduced to absurdity, but Svatantra or 
independent logical argument should also be advanced to silence him. He believed that 
the system of dialectics alone could not serve the purpose of pinpointing the Absolute 
Truth. He wrote the Mahayan-Karatala-ratna Sastra, Madhyamikahrdaya with an auto- 
commentary, called TarkaJvala, Madhyamartha-Samgraha, and Prajna-pradipa, a 
commentary on the Madhyamaka Sastra of Nagarjuna. Only a Tibetan translaton of 
these works 1s a vailable. Dr. L.M. Joshi transcribed the Madhyamartha-Samgraha Into 
Nagari letters and translated it into Hindi which appeared in the Dharmaduta (August 
1964). N. AiyswamI Sastri has restored Karatalaratna from the Chinese translation of 
Hsuan-Tsang Into Samskrta (VIsvabharati Santiniketan 1949). So we see that In the sixth 
century, nearly 400 years after the death of NagarJuna, the Madhyamaka school was split 
Into two: l) Prasangika school, led by Buddhapalita and 2) Svatantrika school, led by 
Bhavaviveka. According to Y. Kajiama, the problem which divided the Madhyamakas 
was whether the system of relatve knowledge could be recognized as valid or not, 
though 1t was delusive from the absolute point of view. According to Hsuan-Tsang, 
Bhavaviveka externally wore the Samkhya cloak, though internally he was supporting the 
doctrine of Nagarjuna. 

Phật Hộ (Buddhapalita) sanh vào giữa thế kỷ thứ 6, là đệ tử nhiệt thành của ngài Long 
Thọ. Ngài cảm thấy rằng “Qui Mậu Luận Chứng Pháp” là phương pháp đúng đắn và 
chính xác của hệ thống triết học Trung Quán nên đã ứng dụng nó trong học thuyết và tác 
phẩm của mình. Ngài viết bộ “Trung Quán Chú” (Madhyamakavrtti) chú giải dựa theo 
bộ Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Sách này nguyên tác đã bị thất lạc, chỉ còn lại 
bản dịch bằng Tạng văn: Buddhapalita who flourished ¡in the middle of the sixth century 


b) 


3) 


a) 


3640 


was an ardent follower of NagarJuna. He felt that “Prasanga” was the right and correct 
method of the Madhyamaka philosophy and employed It in his teachings and writings. He 
wrote a commentary called “Madhyamakavrti” on the “Madhyamaka Sastra” of 
Nagarjuna. This 1s available only in Tibetan translation. The original 1s lost. 

Một người cùng thời nhưng nhỏ hơn Phật Hộ là ngài Thanh Biện. Ngài cho rằng chỉ nêu 
ra sự sai lầm của đối thủ vẫn chưa đủ, mà còn phải để ra “Tự Y Luận Chứng” (Svatantra) 
hoặc luận chứng độc lập hợp lý để khiến kẻ đó phải im tiếng. Ngài tin rằng chỉ dựa vào 
phương pháp biện chứng thì không thể nêu ra được chân lý tuyệt đối một cách chính xác. 
Ngài đã viết bộ “Đại Thừa Chưởng Trân Bảo Luận, Trung Quán Tâm Luận 
(Madhyamikahrdaya) với lời chú giải có tên là “Tư Trạch Diệm Luận” (Tarkajvala), 
“Trung Luận Yếu Chỉ” (Madhyamartha-Samgraha) để chú giải Trung Luận của ngài 
Long Thọ và “Bát Nhã Đăng Luận” (Prajna-pradipa). Những tác phẩm này hiện nay chỉ 
còn tôn tại bằng những bản dịch Tạng ngữ mà thôi. Tiến Sĩ L.M. Joshi đã chuyển dịch 
Trung Luận Yếu Chỉ sang ngữ Nàgari và dịch sang tiếng Hindi được đăng ở “Pháp Sứ” 
(Dharmaduta) vào tháng 8 năm 1964. Giáo sư N. Aiyswami đã phục hồi bộ “Chưởng 
Trân Bảo Luận” từ Hoa ngữ của ngài Huyền Trang sang trở lại Phạn ngữ. Như trên 
chúng ta thấy rằng trong thế kỷ thứ 6, gần 400 sau khi ngài Long Thọ viên tịch, triết học 
Trung Quán đã được chia thành 2 phái: I) Trường phái Qui Mậu Luận Chứng, do Phật Hộ 
dẫn đầu, và 2) trường phái Tự Y Luận Chứng, do Thanh Biện dẫn đầu. Theo Y. Kajiama, 
nguyên nhân gây chia rẽ trong phái Trung Quán chính là câu hỏi rằng là hệ thống tri thức 
tương đối có thể được thừa nhận hay không, mặc dù đứng trên quan điểm tuyệt đối thì 
nó là hư vọng: A junior contemporary of Buddhapalita, named Bhavya or Bhavaviveka 
maintained that the opponent should not only be reduced to absurdity, but Svatantra or 
independent logical argument should also be advanced to silence him. He believed that 
the system of dialectics alone could not serve the purpose of pinpointing the Absolute 
Truth. He wrote the Mahayan-Karatala-ratna Sastra, Madhyamikahrdaya with an auto- 
commentary, called 'Tarkajvala, Madhyamartha-Samgraha, and Prajna-pradipa, a 
commentary on the Madhyamaka Sastra of Nagarjuna. Only a Tibetan translation of 
these works 1s available. Dr. LLM. Joshi transcribed the Madhyamartha-Samgraha Into 
Nagari letters and translated it into Hindi which appeared in the Dharmaduta (August 
1964). N. Aiyswami Sastri has restored Karatalaratna from the Chinese translation of 
Hsuan-Tsang into Samskrta (Visvabharati Santinketan 1949). So we see that In the sixth 
century, nearly 400 years after the death of Nagarjuna, the Madhyamaka school was split 
into two: 1) Prasangika school, led by Buddhapalita and 2) Svatantrika school, led by 
Bhavaviveka. According to Y. Kajiama, the problem which divided the Madhyamakas 
was whether the system of relative knowledge could be recognized as valid or not, 
though it was delusive from the absolute point of view. According to Hsuan-Tsang, 
Bhavaviveka externally wore the Samkhya cloak, thouph Internally he was supporting the 
doctrine of NagarJuna. 

Giai đoạn thứ ba—Third stage: Trong giai đoạn này, phái Trung Quán đã xuất hiện hai vị 
học giả sáng chói, đó là Nguyệt Xứng và Tịch Thiên—In the third stage, we have two 
very brilliant scholars of the Madhyamaka system: Candrakirti and Santideva. 

Ông đã viết khoảng 20 bộ luận giải về Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Những tác 
phẩm này hiện chỉ còn được bảo tồn ở những bản dịch bằng tiếng Tây Tạng. Trong đó 


b) 


5641 


“Minh Cú Luận” của ngài là bản duy nhất còn tổn tại trong văn bản Bắc Phạn nguyên 
thủy. Dường như chính nó đã hất cẳng tất cả những bản chú giải khác. Nguyệt Xứng nổi 
tiếng vào đầu thế kỷ thứ 7 và ngài đã viết một số tác phẩm xuất sắc. Ngài đã từng theo 
Liên Hoa Giác, một đệ tử của ngài Phật Hộ, để nghiên cứu về giáo lý Trung Quán, và có 
thể ngài cũng là đệ tử của Thanh Biện. Như đã nói, tác phẩm “Minh Cú Luận” là bộ luận 
giải do ngài viết nhằm chú giải Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Ngoài ra, “Nhập 
Trung Luận” và chú thích của nó chính là tác phẩm độc lập của ngài. Trong Minh Cú 
Luận ngài thường để cập đến “Nhập trung Luận,” điều này cho thấy rõ rằng “Nhập trung 
Luận” đã được viết sớm hơn Minh Cú Luận. Ngoài ra, ngài còn chú giải “Thất thập tụng 
không tánh luận,” “Lục Thập Tụng Chánh Lý Luận” của ngài Long Thọ và “Tứ Bách 
Luận” của ngài Thánh Đề Bà. Ngoài ra, còn có hai bản khái luận, đó là “Nhập trung Đạo 
Bát Nhã Luận” và “Ngũ Uẩn Luận.” Trong tất cả các sách của ngài, hiện chỉ còn Minh 
Cú Luận là vẫn còn bản gốc, còn thì tất cả chỉ còn tổn tại qua bản dịch bằng Tạng ngữ 
mà thôi. Nguyệt Xứng đã biện hộ cho Quy Mậu Luận Chứng Phái một cách nhiệt liệt, 
hơn nữa ngài còn nêu ra rất nhiều điểm sơ hở về luận lý của Thanh Biện. Ngài cũng ủng 
hộ chủ trương quan điểm thông thường của cẩm quan tri giác và chỉ trích học thuyết “Tự 
Tướng” và “Vô Phân Biệt.” Ngài cũng phê bình về thuyết “Vô Thức” và cho rằng ý thức 
mà không có đối tượng là một điều không thể quan niệm được: About 20 of his 
commentaries were wriftten on NagarJunaˆs Madhyamaka Sastra. They are available only 
in Tebetan translation. Candrakirti"s Prasan-napada commentary 1s the only one that has 
survived in the original Samskrta. It seems to have elbowed every other commenfary out 
Of exIstence. He flourished early in seventh century A.D. and wrote several works. He 
was born in Samanta In the South. He studied Madhyamaka philosophy under 
Kamalabuddhi, a disciple of Buddhipalita, a disciple of Kamalabuddhi, a disciple of 
Buddhapalita and probably under Bhavya also. His prasannapada commentary on 
Nagarjuna?s Madhyamaka sastra, has already been mentioned. He wrote an independent 
work, named “Madhyamakavatara” with an auto-commentary. He frequently refers to 
Madhyamakavatara In his Prasannapada which goes to show that the former was written 
earlier than the latter. He also wrote commentaries on Nagarjuna”s Sunyata Saptati and 
Yuktu Sastika and on Aryadeva's Catuhsataka. Two other manuals (prakaranas), 
Madhyamaka-prajnavatara and Pancaskandha were also written by him. Of all his works, 
only Prasannapada 1s available in the original; other works are available only in Tibetan 
translation. Candrakirti vigorously defends the Prasangika school, and exposes the 
hollowness of Bhavavivekaˆs logic at many places. He also supports the common sense 
VIew Of sense percepton and criicizes the doctrine of the “unique particular` 
(Svalaksana) and perception devoid of determination (kalpanapodha). He has also 
criicized Vijnanavada and maintains that consciousness (vijnana) without an obJect 1s 
unthinkable. 

Tịch Thiên là một trong những cột trụ vĩ đại của trường phái Qui Mậu Luận Chứng. Ngài 
đã xuất hiện và nổi tiếng vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch. Theo Taranathaas thì Tịch Thiên 
là con của vua Đức Khải trị vì xứ Saurastra, và là người thừa kế chánh thống ngai vàng. 
Khi còn là một Thái tử, tên ngài là Tịch Khải. Vì chấp nhận một cách sâu sắc tư tưởng 
Đại Thừa nên ngài đã phát tâm để lìa bỏ vương quốc và đã đến xuất gia với Tu Viện Na 
Lan Đà và sau đó ngài được biết với tên Tịch Thiên. Những tác phẩm của ngài gồm có 


3642 


“Học Xứ Yếu Tập (Siksa-samuccaya) và “Nhập Bồ Đề Hành Luận” (Bodhicaryava-tara). 
Trong bộ Học Xứ Yếu Tập, ngài đã để cập đến rất nhiều kinh điển Đại Thừa vô cùng 
quan trọng, tất cả gồm 97 loại, những loại sách này hiện nay đã hoàn toàn bị thất truyền. 
Trong Nhập Bồ Đề Hành Luận, ngài đã nhấn mạnh đến việc tu tập Bồ Đề Tâm. Ngài là 
một thi hào vĩ đại nhất trong học phái Trung Quán. Hầu hết những tác phẩm của ngài 
đều biểu hiện sự kết hợp đẹp đếẽ giữa thi ca và triết học. Ngài là tín đồ của phái Qui Mậu 
Luận Chứng và đã phê bình phái Duy Thức một cách mạnh mẻ: Santideva was one of the 
great pillars of the Prasangika School. He flourished in the seventh century. According to 
Taranathaas, Santideva was the son of King Kalyanavarman of Saurastra and was the 
riphfful successor to the throne. As a prince he was known as Santivarman. He was so 
deeply inspired by Mahayamc Ideal that he fled away from his kingdom and took orders 
with Jaideva in Nalanda after which he was known as Santideva. He was the author of 
Siksa-samuccaya and Bodhicaryava-tara. In the former, he has referred to many 
1important Mahayana works, nearly 97 in number which are now completely lost. In the 
Bodhicaryavatara he has emphasized the cultivation of Bodhicitta. He was the greatest 
poet of the Madhyamaka school and his work was a beautiful fusion of poetry and 
philosophy. He was the follower of the Prasangika method and has criticized Vijnanavada 
vehemently. 


(VIDCác bộ luận căn bản của Tam Luận Tông—Basic conunenfaries oƒ the Madhyamika 


1) 
8) 


b) 


School: 

Trung Quán Luận: Madhyamika-Sasfra (skÐ). 

Trung Quán Luận hay Trung Luận được viết bởi Ngài Long Thọ. May mắn là bản Phạn 
ngữ vẫn còn tổn tại. Bản Hán văn do Cưu Ma La Thập dịch—Madhyamika Sastra written 
by Nagarjuna. Fortunately the Sanskrtt text of it has been preserved. It was translated Into 
Chinese by Kumarajiva. 

Bộ luận thứ nhất và cũng là bộ luận chính trong ba bộ luận chính của Tam Tông Luận. 
Bộ Trung Quán Luận do Ngài Long Thọ biên soạn, may mắn nguyên bản tiếng Phạn vẫn 
còn tổn tại. Bản Hán văn do Ngài Cưu Ma La Thập dịch. Tác phẩm nây gồm 400 bài 
tụng, trong đó Ngài Long Thọ đã bác bỏ một số những kiến giải sai lầm của phái Tiểu 
Thừa hay của các triết gia thời bấy giờ, từ đó ông bác bỏ tất cả những quan niệm duy 
thức và đa nguyên để gián tiếp thiết lập học thuyết “Nhất Nguyên” của mình. Triết học 
Trung Quán không phải là chủ thuyết hoài nghi mà cũng không phải là một chủ thuyết 
bất khả tri luận. Nó là một lời mời gọi công khai đối với bất cứ ai muốn trực diện với 
thực tại. Theo Nghiên Cứu về Phật Giáo, ngài Tăng Hộ đã nói về lý tưởng Bồ Tát trong 
Trung Quán như sau: “Phật Giáo có thể ví như một cái cây. Sự giác ngộ siêu việt của 
Đức Phật là rễ của nó. Phật Giáo cơ bản là cái thân cây, các học thuyết Đại Thừa là 
nhánh của nó, còn các phái và chi của Đại Thừa là hoa của nó. Bây giờ, dù hoa có đẹp 
đến thế nào thì chức năng của nó là kết thành quả. Triết học, để trở thành điều gì cao 
hơn là sự suy luận vô bổ, phải tìm động cơ và sự thành tựu của nó trong một lối sống; tư 
tưởng cần phải dẫn tới hành động. Học thuyết nây sinh ra phương pháp. Lý tưởng Bồ Tát 
là trái cây hoàn mỹ chín mùi trên cây đại thụ của Phật Giáo. Cũng như trái cây bao bọc 
hạt giống, vì vậy bên trong lý tưởng Bồ Tát là sự kết hợp của tất cả những thành tố khác 
nhau, và đôi khi dường như chia rẽ của Đại Thừa.” Theo Jaidev Singh trong Đại Cương 


5643 


Triết Học Trung Quán, chúng ta thấy rằng những nét chính yếu của triết học Trung Quán 
vừa là triết học vừa là thuyết thần bí. Bằng cách xử dụng biện chứng pháp và chiếu rọi 
sự phê bình vào tất cả những phạm trù tư tưởng, nó đã thẳng tay vạch trần những khoa 
trương hư trá của lý trí để nhận thức Chân Lý. Bây giờ người tầm đạo quay sang với 
thiển định theo những hình thức khác nhau của “Không Tánh,” và thực hành Bát Nhã Ba 
La Mật Đa. Nhờ thực hành tinh thần đức hạnh Du Già, người tầm đạo theo Trung Quán 
dọn đường để tiếp nhận Chân Lý. Tại giai đoạn sau cùng của Bát Nhã, những bánh xe 
tưởng tượng bị chận đứng, tâm trí vọng động lắng đọng tịch tịnh lại, và, trong sự tịch tịnh 
đó, Thực Tại cúi hôn lên đôi mắt của người tầm đạo; kẻ đó đón nhận sự tán dương của 
Bát Nhã và trở thành hiệp sĩ phiêu du của Chân Lý. Đây là kinh nghiệm thuộc về một 
chiều khác, một chiều vô không gian, vô thời gian, nó siêu việt lên trên lãnh vực của tư 
tưởng và ngôn ngữ. Cho nên nó không thể diễn đạt được bằng bất cứ ngôn ngữ nào của 
nhân loại — The first and principle work of the three main works of the Middle School, 
composed by NagarJjuna. Fortunately the Sanskrit text of It has been preserved. It was 
translated Iinto Chinese by KumaraJiva. It is a treatise of 400 verses in which NagarJuna 
refutes certain wrong views of Mahayana or of general philosophers, thereby reJecting all 
realistic and pluralistic Ideas, and ¡ndirectly establishing his monistic doctrine. The 
Madhyamaka system Is neither scepficism nor agnosticism. Ït 1s an open Invifation to 
every one to see Reality face to face. According to the Survey of Buddhism, 
Sangharakshita's summary of the Madhyamaka system as follows: “Buddhism may be 
compared to a tree. Buddha”s transcendenfal realization 1s the root. The basic Buddhism 
1s the trunk, the distinctive Mahayana doctrines the branches, and the schools and 
subschools of the Mahayana the flowers. Now the function of flowers, however beautiful, 
1s to produce fruit. Philosophy, to be more than barren speculation, must find 1ts reason 
and ifs fulfilment in a way of life; thought should lead to action. Doctrine gives birth to 
method. The Bodhisattva ideal 1s the perfectly ripened fruit of the whole vast tree of 
Buddhism. Just as the fruit encloses the seeds, so within the Bodhisattva Ideal are 
recombined all the different and sometimes seemingly divergent elements of Mahayana.” 
According to Jaidev Singh in An Introduction To Madhyamaka Philosophy, we have seen 
the main features of Madhyamaka philosophy. It is both philosophy and mysticism. By 1ts 
đialectic, 1ts critical probe Into all the categorles of thoupht, 1t relentlessly exposes the 
pretensions of Reason to know Truth. The hour of Reason”s despair, however, becomes 
the hour of truth. The seeker now turns to meditation on the arlous forms of “Sunyata,) 
and the practice of “PraJnaparamitas.` By moral and yogic practices, he 1s prepared to 
receive the Truth. In the final stage of PraJna, the wheels of imagination are stopped, the 
discursive mind is stilled, and in that silence Reality stoops to kiss the eye of the aspirant; 
he receives the accolade of prajna and becomes the knighterrant of Truth. It is an 
experience of a different dimension, spaceless, timeless, which 1s beyond the province of 
thought and speech. Hence 1t cannot be expressed in any human language. 

2) Bách Luận: Sata-Sastra (skÙ—Một trong ba bộ luận của trường phái Trung Luận, được 
gọi là Bách Luận vì gồm một trăm bài kệ, mỗi kệ 32 chữ, được Ngài Đề Bà Bồ Tát soạn 
(Đề Bà là đệ tử của Ngài Long Thọ). Mục đích của bộ luận nầy là nhằm bác bỏ những tà 
kiến của Bà La Môn Giáo. Ngài Thiên Thân Bồ Tát giải thích, và được Ngài Cưu Ma La 
Thập dịch sang Hoa ngữ, nhưng bản phiên dịch có số câu tăng giảm khác nhau. Cũng có 


3644 


“Quảng Bách Luận Bổn,” là bản triển khai rộng ra của Bách Luận —One of the three 
sastras of the Madhyamika school, so called because of its 100 verses, each or 32 words; 
attributed to Deva Bodhisattva (a pupil of NagarJuna). This treatise 1s mainly a refutation 
of the heretical views of Brahmanism. lt was written in Sanskrit and explained by 
Vasubandhu and translated into Chinese by Kumarajiva, but the versions differ. The Is 
also the Catuhsataka-sastrakarita (skt), and expension of the satasastra. 

Thập Nhị Môn Luận—]Dvadasamikaya sasfra (skf): Thập Nhị Môn Luận được Ngài 
Long Thọ biên soạn, nguyên bản tiếng Phạn đã bị thất lạc, nhưng dịch bản Hán Văn hiện 
vẫn còn tổn tại. Tác phẩm nầy có tất cả 12 chương, chủ đích nhằm cải sửa những sai lầm 
của các nhà Phật giáo Đại Thừa thời bấy giờ The Dvadasanikaya Sastra or the Twelve 
Gates was composed by NagarJuna, which 1s not known In Sanskrit, but 1s preserved In 
Chinese translation. It has twelve chapters in all, and is devoted chiefly to correcting the 
errors of the Mahayanists themselves at that time. 


4) Đại Trí Độ Luận— Prqjnaparamita sastrq: 


a) 


b) 


Maha-Prajnaparamita Sastra (sk—Luận về Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là một tác 
phẩm triết học nổi tiếng của Phật Giáo Đại Thừa—Sastra (Commentary) on the Prajna 
paramita sutra. It is a famous philosophical Mahayana work. 

Vì phái Tam Luận quá thiên trọng về duy tâm luận phủ định, nên thời bấy giờ nảy lên 
một trường phái tích cực là Tứ Luận Tông, bằng cách thêm vào một tác phẩm thứ tư của 
Ngài Long Thọ, đó là bộ Đại Trí Độ Luận. Bộ luận nây gồm 100 quyển do ngài Long 
Thọ Bồ Tát soạn, giải thích về Đại phẩm Bát Nhã Kinh, trong đó Ngài Long Thọ thiết 
lập quan điểm “Nhất Nguyên” của mình một cách xác quyết hơn trong bất cứ tác phẩm 
nào khác. Trong luận thích nầy ngài Long Thọ chú thích về Đại Bát Nhã Kinh, có một 
chú giải về những nguyên lý căn bản nầy: tất cả các sự thể bị chi phối bởi điều kiện vô 
thường(sarva-samskara-anitya hay chư hành vô thường); mọi yếu tố đều không có tự ngã 
(sarva-dharma-anatman hay chư pháp vô ngã), và Niết Bàn là sự vắng lặng (nirvana- 
santam hay Niết Bàn tịch tĩnh). Tam pháp ấn hay ba dấu hiệu của pháp có thể được 
quảng diễn thành bốn bằng cách thêm vào một dấu hiệu khác: tất cả đều lệ thuộc khổ 
đau (sarva-duhkkam) hay thật tướng ấn. Có thể dịch chữ “thật tướng ấn" là “bản thể” 
(noumenon). Tông Thiên Thai giải thích “thật tướng” như là “vô tướng' hay “vô thật, 
nhưng không có nghĩa là mê vọng; vô tướng hay vô thật ở đây có nghĩa là không có một 
trạng thái hay tướng nào được thiết lập bằng luận chứng hay được truy nhận bởi tư tưởng; 
nó siêu việt cả ngôn thuyết và tâm tưởng. Lại nữa, Thiên Thai giải thích nó như là “nhất 
đế” (eka-satya), nhưng “nhất: ở đây không phải là nhất của danh số, nó chỉ cho “tuyệt 
đối." Nguyên lý của học thuyết Thiên Thai quy tụ trên thật tướng đó của vạn pháp. Tuy 
nhiên, vì cả Tam Luận và Tứ Luận đều từ tay Ngài Long Thọ mà ra cả nên khuynh 
hướng tổng quát của những luận chứng siêu hình trong hai phái nầy cũng gần giống nhau. 
Kinh được ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hoa ngữ vào khoảng những năm 397-415 sau 
Tây Lịch—As the San-Lun School is much Iinclined to be negativistic idealism, there 
arose the more positive school, called Shih-Lun or Four-Ireatise School, whiích adds a 
fourth text by NagarJuna, namely, the PraJnaparamita-Sastra. This sastra 1s composed of 
100 books ascribed to Magarjuna on the greater PraJna-paramita sutra, in which we see 
that Nagarjuna established his monistic view mụuch more affirmatively than In any other 
text. In Nagarhuna”s commenfary on the Mahaprajnaparamita there 1s an annofation of 


5645 


the fundamental principles: All conditioned things are Impermanent (sarva-sanskara- 
anifyam); all elements are selfless (sarva-dharma-anatman); and Nirvana 1s qulescence 
(mrvana-santam), in which 1t 1s said that these “three law-seals” (signs of Buddhism) can 
be extended to four by adding another, all Is suffering (sarva-duhkham), or can be 
abridged to one “true state” seal. The “true state” may be translated as “noumenon.' This 
school Interprets the “true state” as “no state” or “no truth,” but it does not mean that It 1s 
false; “no truth” or “no state” here means that It is not a truth or a state established by 
areument or conceived by thought but that it transcends all speech and thought. Agann, 
T1en-T”a1 Interprets 1t as “one truth” (eka-satya), but “oneˆ here 1s not a numerical “one;` 
1t means “absolute.' The principle of the T”Ien-T”ai doctrine centers on this true state of 
all elements. However, all texts from San-Lun and Shih-Lun are being from NagarJunaˆs 
hand, the general trend of metaphysical argument 1s much the same. The sastra was 
translated into Chinese by KumaraJiva In around 397-415 A.D. 


(VII)Sự phản bác bốn khả năng (về nguồn gốc của vũ trụ) của Tam Luận Tông— The 


Ù 


Madhyamaka°s Refital oƒƑ Four Possibiliies: Trong câu kệ đầu tiên của Trung Quán 
Luận, Ngài Long Thọ đã nói: “Không có thực thể nào phát sinh vào bất cứ lúc nào, ở 
đâu, hay bằng phương cách nào từ chính nó, từ những cái khác, cả hai, hay không có 
nguyên nhân.” Đây là sự phê bình căn bản về nguyên nhân của phái Trung Quán. Đó 
cũng chính là sự phản bác của phái Trung Quán về ý niệm về bốn khả năng về nguồn 
gốc của vũ trụ của các trường phái triết học đồng thời với phái Trung Quán. Phái Trung 
Quán đã dùng phương pháp bác bổ một luận để bằng cách chứng minh rằng nếu lý giải 
chính xác từng chữ, nó sẽ dẫn đến một kết quả vô lý-—ln the first verse of the 
Mulamadhyamakarika, NagarJuna stated: “No entity 1s produced at any time, anywhere, 
or in any manner from self, from other, from both, or without cause.” This 1s the 
fundamental Madhyamaka criique of causality. This 1s also the refutal of the 
Madhyamaka on the four possibilities for the oripinaton of phenomena, or the 
relatlonship between cause and effect of philosophical schools contemporary with the 
Madhyamaka. Madhyamaka school utilized a method called “reductio ad adsurdum”, or a 
negative dialectic that exposes the ¡inherent contradictions and adsurdiies in the 
Opponenf's position: 

Hệ thống Sankhya, một trong những hệ thống cổ điển của triết học Ấn Độ, tán thành lập 
trường xác nhận nhân quả đồng dạng. Tuy nhiên, phái Trung Quán cho rằng, nếu thực tế 
nguyên nhân và hậu quả đồng dạng, như thế là mua hạt giống cây bông nhưng phải trả 
với giá quần áo. Như vậy khái niệm về nhân quả đồng dạng dẫn đến vô lý. Nếu nguyên 
nhân và hậu quả đồng dạng thì không có sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái, và cũng 
không có sự khác biệt giữa đổ ăn và phân: The Sankhya system, one of the classical 
systems of Indian philosophy, advocated the position that maintains that the cause and 
effect are Identical. However, the Madhyamaka says that, 1 in fact cause and effect are 
1dentical, then having bought cottonseed with the price one would pay for cloth would be 
the same. The idea that cause and effect are identical thus leads to absurdity. If cause and 
effect were Identical, then there would be no difference between father and son, and also 
no difference between food and excremeit. 


5646 


2) Trường phái Phật giáo Tiểu Thừa, phái Vaibahashika, Sautrantika, và vài nhóm của hệ 
phái Bà La Môn lại đồng ý về nhân quả khác biệt. Tuy nhiên, phái Trung quán cho rằng 
nếu nguyên nhân và hậu quả khác biệt, thì cái gì cũng có thể bắt nguôn từ bất cứ cái gì 
khác vì tất cả các hiện tượng đều khác nhau. Vậy thì thân cây lúa có thể bắt nguồn từ 
một miếng than đá cũng dễ như từ một hạt gạo, vì không có sự liên hệ giữa thân cây lúa 
và hạt gạo, và miếng than đá và hạt gạo cùng có mối liên hệ về sự khác biệt đối với thân 
cây lúa. Bởi vậy khái niệm nguyên nhân và hậu quả tuyệt đối khác biệt là một khái 
niệm vô lý: The Hinayana schools of Buddhism, Vaibahashika, Sautrantika and some of 
the Brahmanical schools agreed that the position which cause and effect are different. 
However, the Madhyamaka says that, 1Ý in fact cause and effect are different, anything 
could originate from anything else, because all phenomena are equally different. Hence a 
stalk of rice might Just as easily originafte from a piece of coal as from a grain of rice, for 
there would be no connection between a stalk of rice and a grain of rice; and a piece of 
coal and a grain of rice would have the same relationship of difference to a stalk of rice. 
Thus the notion that cause and effect are absolutely different 1s an intrinsically absurd 
Idea. 

3) Lập trường cho rằng nhân quả vừa đồng dạng vừa khác biệt được xác nhận bởi các nhà 
triết học Jaina. Tuy nhiên, phái Trung Quán nói rằng, không có một hiện tượng nào có 
thể có những đặc điểm mâu thuẫn. Một thực thể không thể nào vừa hiện hữu lại vừa 
không hiện hữu được, cũng như một thực thể không thể vừa đỏ lại vừa không đỏ. Như 
vậy không có chuyện nguyên nhân và hậu quả vừa đồng dạng vừa khác biệt: The 
position according to which phenomena originated from causes that are both identical and 
different (cause and effect are both identical and different) was affirmed by the Jaina 
philosophers. However, the Madhyamaka says that no phenomenon can have 
contradictory characteristics. An entity cannot be both existent and nonexistent at the 
same time, Just as one entity cannot be both red and not red at the same time. Thus there 
are no such phenomena that can be originated from cause and effect that are identical 
and different at the same time. 

4) Hiện tượng nảy sinh không có nguyên nhân được xác nhận bởi những nhà duy vật thời cổ 
Ấn Độ. Tuy nhiên, phái Trung Quán nói rằng, khái niệm hiện tượng duyên khởi không có 
nguyên nhân bị bác bỏ bởi kinh nghiệm chung. Chẳng hạn như chúng ta để một siêu nước 
trên một lò lửa thì nước sẽ sôi, nhưng nếu chúng ta để siêu nước này trên một khối nước 
đá thì nó sẽ không sôi được. Vì vậy lập trường cho rằng hiện tượng không bắt nguồn từ 
nguyên nhân là không thể nào có được: Phenomena arise without cause or phenomena 
OrIginate without a cause was affirmed by the materialists in ancient India. However, the 
Madhyamaka says that, the idea that phenomena originate without a cause 1s nonsense by 
appeal to common experience. For instance, If we set a kettle of water on a lighted stove, 
the water will boil, but If we set It on a block of Ice, 1t wont. So the position that 
maintains phenomena originate without a cause 1s ImpossiIble. 


(IX) Quả vị tu chứng: Năm Mươi Quả Vị Của Bồ Tát— Fÿfty stages oƒa Bodhisatva: 

1) Năm Mươi Quả Vị Của Bồ Tát (Thập Tín—Thập Trụ—Thập Hạnh—Thập Hồi Hướng— 
Thập Địa)—See Chapter 113. 

2)_ Đẳng Giác: Samyak-sambodhi (sk0). 


a) 


b) 


c) 


3) 


5617 


Sự giác ngộ của chư Phật bình đẳng nhất như: Absolute universal enlightenment, 
omniscience, a quality of a term for a Buddha. 

Quả vị thứ 51 trong 52 quả vị mà Bồ Tát phải trải qua trên đường đi đến quả vị Phật— 
The balanced state of truth— The fifty-first of the fifty-two stages throuph which a 
Bodhisattva 1s supposed to pass on the road to Buddhahood. 

Đẳng Giác đi trước Diệu Giác hay Phật Quả Giác Ngộ: The attainment of the Buddha- 
enlightenment which precedes the final stage of truth. 

Diệu Giác: Diệu giác trong Phật giáo Đại thừa gồm tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn 
(tự mình giác ngộ, giúp người giác ngộ, giác ngộ tròn đầy) —Đây là quả vị thứ 52, cũng 
là quả vị cuối cùng của một vị Bồ Tát trước khi thành Phật—The fine state of truth—The 
wonderful enlightenment of Mahayana Buddhism, consisting of self-enlightenment to 
enlighten others and Enlightenment of Buddhahood——The fifty-second and the last stage 
of a Bodhisattva before becoming Buddha. 


(X) Ngũ Huyền Nghĩa Tam Luận Tông— Five termms oƒ twofold truth in the Madhyamika 


D 


2) 


3) 


4) 


5) 


Sasfra: Theo Ngài Long Thọ Bồ Tát trong Trung Quán Luận, thì Nhị Đế Trung Đạo được 
bằng “Năm Huyền Nghĩa”—According to Nagarjuna Bodhisattva in the Madhyamika 
Sastra, the Middle Path of the Twofold Truth 1s expounded by the “five terms.”. 

Tục Đế Phiến Diện—The one-sided worldly truth: Chủ trương thuyết thực sinh thực diệt 
của thế giới hiện tượng —Maintains the theory of the real production and the real 
extinction of the phenomenal world. 

Chân Đế Phiến Diện—The one-sided higher truth: Chấp vào thuyết bất diệt của thế giới 
hiện tượng —Adheres to the theory of the non-production and non-extinction of the 
phenomenal world. 

Trung Đạo Tục Đế—The middle path of worldly truth: Thấy rằng không có giả sinh hay 
giả diệt—One sees that there is a temporary production and temporary extinction of 
phenomenon. 

Trung Đạo Chân Đế—The middle path of the higher truth: Giả bất sinh giả bất diệt hay 
thấy rằng không có giả sinh hay giả diệ—One sees there ¡is neither contemporary 
production nor contemporary extinction. 

Nhị Đế Hiệp Minh Trung Đạo: Nếu ta nhận định rằng không có sinh diệt hay bất sinh bất 
diệt thì đó là trung đạo, được biểu thị bằng sự kết hợp của tục đế và chân đế—One 
considers that there 1s neither production-and-extinction nor non-production-and non- 
extInction, 1t is the middle path elucidated by the union of both popular and higher truths. 


(XI) Tứ Chấp: Bốn thứ câu chấp——The four erroneous tenets: 


A. 
Ù 


2) 


Bốn thứ câu chấp của ngoại đạo— The ƒour tenets oƒ the outsiders or non-Buddhisis: 

Tà Nhân Tà Quả: Ngoại đạo nói rằng tứ đại tại thiên, thiên sanh ra vạn vật—Heretical 
(dị giáo) theory of causation—Creation by a Creator. 

Vô Nhân Hữu Quả: Chấp muôn vật không nhân, tự nhiên mà có (không có nhân mà có 
quả)—Effect ¡ndependent of cause—Creation without a cause, or spontaneous 
øeneration. 


3) 


4) 


l) 


2) 


3) 


4) 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5648 


Hữu Nhân Vô Quả: Đoạn kiến cho rằng chỉ có hiện tại, chứ không có đời sau, không có 
hậu quả gì trong tương lai đối với việc làm hiện tại —Cause without effect—No future 
consequences as a result of past or current karma. 
Vô Nhân Vô Quả: Tà kiến phủ nhận hết thấy nhân quả, cho rằng không có nghiệp nhân 
thiện ác có thể thụ quả sướng khổ——Neither cause nor effect—Rewards and punishments 
are independent of morals. 
Bốn loại chấp mà Ngài Long Thọ đã luận—Four-phased system elucidated by Master 
NagarJuna: 
Chấp Hữu (chấp có): Attachment to existence—Hữu nhi bất không. Nếu chúng ta diễn tả 
câu trả lời, nó phải là “Phải”——The existing. IÝ we express our answer, it must be “Yes.” 
Chấp Vô (chấp không): Attachment to non-existence—Không nhi bất hữu. Nếu chúng ta 
diễn tả câu trả lời, nó phải là “Không phải”——Non-existing. If we express our answer, it 
must be “No.” 
Chấp Diệc Hữu Diệc Không (chấp có cả hai): Attachment to both existence and non- 
existence—Vừa Hữu vừa Không. Nếu chúng ta diễn tả câu trả lời, nó phải là “Vừa phải 
vừa không phải”—Both existing and non-existing. IÝ we express our answer, it must be 
“Either yes or no according to cIrcumstances. ” 
Chấp Phi Hữu Phi Không (chấp không có cả hai): Attachment to neither—Chẳng phải có 
mà cũng chẳng phải không. Nếu chúng ta diển tả câu trả lời, nó phải là “Vừa không 
phải, vừa không không phải,” nghĩa là không để cập đến câu hỏi hay không cần phải trả 
lờ —Neither existing nor Non-existing. lf we express our answer, It must be “Neither yes 
nor no,” 1.e., having nothing to do with the question or no use answering. 
Bốn thứ chấp trước cho cả nội lẫn ngoại đạo, Phật tử lẫn Bà La Môn—The ƒour 
erroneoustenets oƒ the insiders and oufsiders, Buddhists and Brahman: 
Ngoại đạo chấp chẳng lý nhị không: Outsiders who do not accept either the cause nor 
the dharma Ideas of void. 
Nội đạo chấp giữ vào A Tỳ Đạt Ma Luận mà thừa nhận rằng có nhân không, nhưng 
không có pháp không (đã chứng lý vô ngã nhưng còn chấp vào pháp hữu tính): Insiders 
who hold the Abhidharma or Sarvastivadah tenet, which recognizes human 
1mpersonality, but not the unreality of things. 
Thành Thực Tông lại phân biệt hai nghĩa của “không” nhưng lại phân biệt không rõ 
ràng: Those who hold the Satyasiddhi tenet which discriminates the two meanings of 
“void" but not clearly. 
Đại Thừa lại chấp vào cứu cánh thực tế——Those in Mahayana who hold the tenet of the 
“realists.” 


(XH)Lời Phật dạy về Trung Đạo trong Kinh Giáo Thọ Ca Chiên Diên— The Buddha's 


teachings in the Katyayanavavade sufra: Theo Kinh Giáo Thọ Ca Chiên Diên, Đức Phật 
đã nói với tôn giả Ca Diếp: “Nây ông Ca Diếp! “Là là một cực đoan, 'không là” cũng là 
một cực đoan. Cái được coi là trung đạo thì không thể sờ thấy, không thể so sánh, không 
nơi chốn, không hiển hiện, không thể giải thích. Ông Ca Diếp, đó chính là trung đạo. 
Trung đạo là sự cảm nhận Thực Tại.” Những sự cực đoan trở thành những con đường 
không có lối thoát của chủ thuyết vĩnh hằng và đoạn diệt. Có những người chỉ bám víu 
vào “vô,` hoặc có những người chỉ bám víu vào “hữu.` Đức Phật đã xử dụng thuyết Trung 


Œ) 


3649 


Đạo để vạch ra chân lý mọi sự vật trên thế giới nây không phải là “hữu' tuyệt đối, mà 
cũng không phải là 'vô' tuyệt đối. Kỳ thật, mọi vật đều có sanh có diệt, tạo nên sự 
chuyển hóa liên tục không ngừng. Trung Đạo có nghĩa là thực tại siêu việt đối với những 
cách lý luận nhị phân của lý trí và thực tại không thể bị hạn định hoặc đóng khung trong 
những lựa chọn 'là,` không là.'——In the Katyayanavavade sutra, the Buddha told Maha- 
Kasyapa: “Kasyapa! “lt is one extreme alternative, not Is” 1s another extreme alternative. 
That which is the madhyama position 1s intangible, incomparable, without any position, 
non-appearing, incomprehensible. That 1s what 1s meant by madhyama position. Kasyapal 
lt Is perception of Reality.” Extremes become the dead ends of eternalism and 
annihilism. There are those who cling exclusively to nonbeing and there are others who 
cling exclusively to being. By his doctrinne of Middle Way (madhyama pratipat), the 
Buddha meant to show the truth that things are neither absolute being nor absolute 
nonbeing, but are arising and perishing, forming continuous becoming, and that Reality 1s 
transcendernt to thought and cannot be caught up in the dichotomies of the mind. 


(XIV) Tam Luận tông Ấn Độ 
Madhyamika School in India 


Lịch sử thành lập Tam Luận Tông tại Ấn Độ— The history oƒ the ƒormaHon gƒ the 
Madhyamaka sect: 


(A) Chủ thuyết Trung Luận Tông bắt nguôn từ tư tưởng chíng của ba bộ luận chính của Ngài 


Long Thọ— The Middle School oƒ which doctrine was originated from the three main 
works oƒ Nagajuna: Được gọi là Trung Quán Tông vì bộ phái nầy chú trọng đến quan 
điểm trung dung (madhyamika-pratipat). Trong bài thuyết pháp đầu tiên trong vườn Lộc 
Uyển, Đức Phật đã giảng về Trung đạo, vốn là con đường tu tập không phải qua sự hành 
xác mà cũng không phải buông xuôi theo dục lạc. Trung đạo không chấp nhận cả hai 
quan điểm liên quan đến sự tổn tại và không tổn tại, trường cửu và không trường cửu, 
ngã và vô ngã, vân vân. Nói tóm lại, tông phái nầy không chấp nhận thuyết thực tại mà 
cũng không chấp nhận thuyết không có thực tại, phái nầy chỉ chấp nhận sự tương đối. 
Tuy nhiên, cần nên thấy rằng Trung Đạo được đề xướng ở Ba La Nại có một ý nghĩa về 
đạo đức sống, còn Trung Đạo của Trung Luận tông là một khái niệm siêu hình. Trường 
phái mà chủ thuyết dựa vào ba bộ luận chính của Ngài Long Thọ. Đặc điểm nổi bậc nhất 
của tông phái nầy là nhấn mạnh đến chữ “Không' và “Không Tánh' nhiều lần, cho nên 
nó cũng còn được gọi là tông phái có “hệ thống triết học xác định rằng “'không' là đặc 
tánh của Thực Tại. Ngoài ra, đã có rất nhiều nhà tư tưởng Trung Luận đi theo ngài Long 
Thọ như Thánh Thiên (Aryadeva) vào thế kỷ thứ ba, Buddhapatila vào thế kỷ thứ năm, 
Chandrakirti vào thế kỷ thứ sáu, và Santideva vào thế kỷ thứ bảy ——The Madhyamikas 
were so called on account of the emphasis they laid on the middle view (madhyamika- 
pratipat). In his first sermon at Banares, the Buddha preached the Middle Path, which 1s 
neither self-mortification nor a life devoted to the pleasures of the senses. However, the 
middle path, as advocated by the adherents of the Madhyamika system, 1s not quite the 
same. Here, the middle path stands for the non-acceptance of the two views concerning 


5650 


©exIstence and non-existence, eternifty and non-etermty, self and non-self, and so on. In 
short, 1t advocates neither the theory of reality nor that of the unreality of the world, but 
merely of relativity. It 1s, however, to be noted that the middle path propounded at 
Banares has an ethical meaning, while that of the Madhyamikas 1s a metaphysical 
concept. The Middle School of which doctrine was based on the three main works of 
Nagajuna. The most striking feature of Madhyamaka philosophy 1s 1fs eVer-recurring use 
of “Sunya" and “Sunyata.` So this system 1s also known as the school with the philosophy 
that asserts Sunya as the characterization of Reality. Besides, there was a galaxy Of 
Madhyamika thinkers, such as Aryadeva in the third century A.D.), Buddhapalita in the 
fifth century, Bhavaviveka In the fifth century, Chandrakirti in the sixth century, and 
Santideva In the seventh century. 


(B) Theo Giáo Sư Stcherbatsky trong “Cương Yếu Triết Học Phật Giáo,” được soạn bởi Giáo 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


a) 


b) 


6) 


Sư Takakusu, những giai đoạn phát triển của giáo lý Đại Thừa đặc biệt đề cập đến Trung 
Quán sau đây—According to Proƒ. Stcherbatsky in The Essentials oƒ Buddhist Philosophy 
composed by Prof. Takakusu, the Mahayana philosophy has developed in the ƒollowing 
periods with special reference to Madhyamika: 

Thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch —First century A.D.: Sự hưng khởi của Đại Thừa A Lại Da 
Thức và Chân Như, cả hai đều do Ngài Mã Minh khởi xướng —The rise of Mahayana 
Alaya-vijinana or Store-Consclousness and Tathata or Thusness, both admitted by 
Asvaghosa. 

Thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch —Second century A.D.: Tánh Không Duyên Khởi Luận, do 
Long Thọ và Đề Bà thành lập—The theory of universal relativity or Sunyata, formulated 
by Nagarjuna and Aryadeva. 

Thế kỷ thứ ba và thứ tư sau Tây Lịch —Third and fourth centuries A.D.: Một khoảng 
trống. Tuy nhiên, trong thời gian nầy có hai ngài Kiên Huệ và Di Lặc. Di Lặc là vị thầy 
trực tiếp hay gián tiếp của ngài Vô Trước, và tính cách lịch sự của ông thì không thể 
nghi ngờ gì được, mặc dù có những huyễn thuyết nên một số học giả xem ông như là 
nhân vật tưởng tượng—A gap; however, during this time two great monks Saramati and 
Maiteya appeared. Maitreya 1s a direct or indirect teacher of Asanga and his historicity 
cannot be doubted, although, because of mysterilous legends surrounding him, some 
scholars are inclined to regard him as an Imaginary person. 

Thế kỷ thứ năm—Fifth century: Lập trường duy tâm của Vô Trước và Thế Thân—The 
1dealistic interpretation of Asanga and Vasubandhu. 

Thế kỷ thứ sáu—Sixth century: Phân tranh giữa các phái duy tâm và tánh không—A split 
between the idealistic and relativistic schools. 

An Huệ và Trần Na là những đại biểu cho phái Duy Tâm: Sthiramati and Dignaga are 
representatives for the idealistic school. 

Phật Hộ và Thanh Biện là những đại biểu cho phái Tánh Không—Buddhapalita and 
Bhavaviveka are represenfatives for the relativistic school. 

Thế kỷ thứ bảy—Seventh century: Hệ thống Trung Quán hoàn thành triệt để. dưới sự 
xiển dương của Nguyệt Xứng—Final establishment of Madhyamika system in its 
extreme form by Candrakirti. 


5651 


(H) Những luận điểm quan trọng của Tam Luận Tông tại Ấn Độ— Important poimtfs oƒ the 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Madhyamika school in India: 

Ngài Long Thọ, sơ tổ Trung Luận tông đã viết rất nhiều sách, trong số đó Trung Quán 
Luận được xem là tác phẩm quan trọng của ông. Sách nây trình bày triết lý Trung Luận 
tông một cách có hệ thống. Trong bài kệ mở đầu cuốn sách, ngài Long Thọ đã tóm lược 
các điều cơ bản của triết lý nầy. Ngài đã giảng giải luật Duyên Khởi bằng tám sự phủ 
định: Nagarjuna, the first patriarch of the Madhyamika school, wrote a number of works, 
of which the Madhyamika-karika 1s regarded as his masterplece. Ït presents in a 
systematic manner the philosophy of the Madhyamika school. In the invocafion 1n verse 
at the beginning of the book, Nagarjuna gives the fundamentals of his philosohy In a 
nutshell. He describes Dependent Origination (Pratitya-samutpada) by means of eight 
negafIons. 

Theo Trung Luận thì tánh không (sunyata) là tuyệt đối: According to the Madhyamika 
school, the indescribable absolute (sunyata) 1s the absolute. 

Không có sự khác biệt giữa luân hồi (samsara) và Niết Bàn (nirvana) hay sự trống không 
(sunyata): There 1s no difference between phenomenal world (samsara) and nirvana or 
sunyafa (reality). 

Sự trống không hay tuyệt đối tương ứng với Phạm Thiên (Brahman) nirguna trong sách 
Upanisads: Sunyata or the absolute corresponds to the nirguna Brahman of the 
Upadesads. 

Qua triết lý “Tánh Không,' Trung Luận tông bàn về cái hiện hữu tương đối, chứ không 
phải là hiện hữu tuyệt đối: Through the philosophy of Sunyata, the Madhyamika school 
điscussed about the relative exIstence of thing, not the absolute one. 

Theo quan điểm của Trung Luận tông thì “Tánh Không' là ý tưởng trung tâm trong triết 
lý của họ, do đó chủ thuyết nầy có tên là Sunyatavada. Trung Quán Luận còn bàn về hai 
loại chân lý: tục đế hay chân lý theo qui ước hay theo thường nghiệm (samvrti), và chân 
đế hay chân lý siêu nhiên (paramartha): According to the views of the Madhyamika 
school, sunyata 1s the central idea of i1ts philosophy and 1s therefore designated the 
“sunyatavada.` The Madhyamika-karika further deals with two kinds of truths: the 
conventional or empirical truth (samvrti), and the higher or transcendental truth 
(paramartha). 


(HI)Sự phát triển của Tam Luận Tông tại Ấn Độ—The development 0ƒ the Mladhyamika 


school in India: Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, tới đầu 
thế kỷ thứ 5, Trung Luận tông được chia làm hai trường phái tư tưởng là Prasanghika và 
Svatantra. Trường phái đầu do Buddhapalita và trường phái sau do Bhavaviveka thành 
lập. Prasanghika dùng phương pháp suy luận loại trừ để xây dựng luận thuyết, còn 
Svatantra thì dùng kiểu suy luận độc lập. Có thể nói rằng các trường phái Thiên Thai và 
Tam Luận ở Trung Hoa chủ trương thuyết “Không Tánh,` do đó là một sự tiếp nối của 
Trung Luận tông ở Ấn Độ ——According to Prof. Bapat in the Twenty-Five Hundred Years 
of Buddhism, towards the beginning of the fifth century A.D., the Madhyamika school 
was divided into two schools of thought: the Prasanghika school and the Svatantra. The 
Prasanghika school uses the method of “reason of reduction" to establish 1ts thesis, while 
the Savtantra school employs Iindependent reasoning. The former was founded by 


Œ) 


l) 


2) 


3652 


Buddhapalita and the latter by Bhavaviveka. lí may bementioned that the T”ien-T”a1i and 
San-Lun sects in China advocated the doctrine of “sunyata” and were thus a continuation 
of the Indian Madhyamika sect. 


(XV) Tam Luận Tông Trung Hoa 
Madhyamika School in Chỉna 


Lịch sử thành lập Tam Luận tông tại Trung Hoa—History oƒ the ƒormaHion oƒ 
Madhyarmmika im Chína: Tại Trung Hoa, Trung Luận tông hay Tam Luận tông được chia 
thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đi theo truyền thống 'Cổ Tam Luận tông' từ thời ngài 
Long Thọ đến ngài Cưu Ma La Thập, còn nhóm thứ hai theo truyền thống “Tân Tam 
Luận tông' từ thời Cát Tạng 549-623), một môn đệ của Cưu Ma La Thập đến thời kỳ suy 
thoái của truyền thống nầy vào khoảng thế kỷ thứ tám In China, the Three 
Madhyamika Treatises 1s divided Iinto two groups. The first tradition 1s called the “old” 
follows the tradition from Nigarjuna to Kumarajiva; and the second 1s called the “new' 
tradition from Chi-Tsang (549-623 A.D.), a disciple of Kumarajiva, to the time OŸ 1fs 
decline In the eighth century A.D. 

Thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch—Fifth century A.D.: Trung Luận Quán của ngài Long Thọ 
được Cưu Ma La Thập phiên dịch và truyền cho các đồ đệ Đạo sanh, Đàm Tế, và Tăng 
Lãng. Trong số đó Tăng Lãng là một truyền nhân xuất sắc, cuối cùng đã tách hẳn Tam 
Luận tông khỏi Thánh Thật tông (Tiểu Thừa Không Luận tông). Tam Luận Tông Trung 
Quốc có nên tảng thực thụ là do công trình của Tăng Lãng —Nagarjuna`s Madhyamika 
Sastra was translated and expounded by Kumarajiva and handed down to his pupil Tao- 
Sheng, Tan-Chi, and Seng-Lang. Seng-Land, a distinguished successor, finally 
separated the San-Lun School clearly from Satyasiddhi School, the Hinayanistic Nihilism. 
The Chinese San-Lun School owes 1s real foundation to Seng-Lang”s work. 

Thế kỷ thứ sáu sau Tây Lịch—Sixth century A.D.: Pháp Lãng là một đạo sư vĩ đại, có hai 
mươi lăm đệ tử dưới tay. Cát Tạng là một nhân vật lỗi lạc trong nhóm nầy. Thân phụ ông 
đã xuất gia và thường dẫn ông đi nghe ngài Chân Đế thuyết pháp. Rồi Cát Tạng xuất gia 
theo Pháp Lãng và được Pháp Lãng đặc biệt dạy dỗ. Khi được 19 tuổi đọc và trùng tuyên 
những bài giảng của Thầy không mẩy may sai lạc, khiến thính chúng rất đuếễi ngạc 
nhiên. Ông trụ tại chùa Gia Tường, do đó được gọi là Gia Tường Đại Sư—Fa-Lang was a 
great leader who had twenty-five pupils under him. Chi-Tsang was the outstanding 
member of this group. His father had entered the order and often took him to hear 
lectures by Paramartha, the then flourishing Indian teacher in China. Chi-Tsang himself 
Joined the order under Fa-Lang and received a special training from him. When nineteen 
years of age, he lectured and recapitulated his teacher”s lectures without any mistakes, 
to the great atonishment of the listeners. He lived in Chia-Hsiang monastery and 1s 
known by the name Chia-Hsiang Tashih, or the great master of Chia-Hslang. 


(I1) Triết lý và kinh sách Tam Luận Tông Trung Hoa—Philosophy and works oƒ the 


Madhyamika Sect in Chỉna: 


5653 


(A) Triết lý Tam Luận— Madhyamika philosophy: Tam Luận tông là một bộ phái Phật giáo 


diễn tả Trung Luận theo chân lý tuyệt đối. Các tông phái nầy nhấn mạnh ở thuyết chân 
lý qui ước hay tục đế (samvrti-satya) theo đó thì vạn vật đều do duyên sinh và chỉ có sự 
tương quan với nhau chứ không phải hiện hữu theo nghĩa tuyệt đối. Khía cạnh thực tế 
của triết lý Trung Luận được các trường phái nầy thể hiện trong cách sống gần gũi với 
con người bình thường. Mặc dù đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của nền văn hóa 
Trung Hoa trong tám thế kỷ, nhưng các tông phái nầy ngày nay chỉ còn là những đối 
tượng để nghiên cứu về lịch sử, kinh sách và triết học mà thôi. Các tông phái nầy không 
còn tổn tại dưới dạng thể chế tôn giáo ở Trung Hoa, ngoại trừ hình thức đã sửa đổi như là 
đạo Lạt Ma (Lamaism) ở Tây Tạng —The San-Lun-tsung was a Buddhist sect which 
expressed the Madhyamika doctrine according to absolute truth (paramartha-satya). 
These schools stress the doctrine of conventional truth (samvrti-satya), according to which 
all beings are conditioned and merely interrelated, but do not come 1nto existence 1n the 
absolute sense. The practical aspect of the Madhyamika philosophy was expressed by 
these schools in their approach to human life. Although these schools contributed to the 
cultural development of ancient China for eight centuries, today they are only obJects of 
historical, textural and philosophical study. They no longer exist as religlous 1nstituflons 
in China, except In the modified form of Tibetan Lamaism. 


(B) Kinh sách chính đã tạo nên hệ Tam Luận của Phật giáo Trung Hoa— Chieƒ texts which 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


constitute the San-Lun literature 0ƒ Chinese Madhyamika Buddhism: Các kinh sách 
chính của tông phái nầy gồm: 

Đại Trí Độ Luận: The Mahaprajnaparamita-sastra. 

Thập Địa Tỳ Bà Sa Luận: The Dasabhumivibhasa-sastra. 

Trung Luận: The Madhyamika-sastra. 

Bách Luận: Safta-sastra. 

Thập Nhị Môn Luận: Dvadasanikaya-sastra. 


(HI)Sự phát triển của Tam Luận tông ở Trung Hoa—The development oƒ Chinese 


Madhyamika Buddhism: Tại Trung Quốc, các nhóm khác đi chung với Phật giáo Trung 
Luận gồm có Tứ Luận tông, Bát Nhã tông, Hưng tông, trong đó bao gồm cả Tam Luận 
tông và Hoa Nghiêm tông In China, the groups which embrace Madhyaminka 
Buddhism are Si-Lun-Tsung, PraJna tsung, Hsing-tsung, in which the San-Lun-tsung and 
Hua-Yen-tsung are also included. 


(XVI) Tam Luận Tông Nhật Bản 
Japanese Madhyamika Buddhism 


(D Lịch sử thành lập Tam Luận tông tại Nhật Bản— The history 0ƒ the ƒormation oƒ the 


Madhyamika School im Japan: Ở Nhật Bản, Tam Luận tông không hề là một ngành học 
độc lập, nhưng học thuyết vẫn được tiếp nối học hỏi một cách nồng nhiệt đến cả ngày 
nay, vì nó thiết yếu cho người học Phật, là một khí giới sắc bén của luận chứng biện 


3654 


chứng, cũng như là căn bản lý thuyết làm nên tảng cho nhiều tông phái tích cực và hoạt 
động của Phật Giáo ngày nay—In Japan, the school was never an independent institution, 
but the study of its doctrine has been ardently continued even to the present time because 
1t 1s indispensable for Buddhist students as one of the chief obJects of Buddhist learning 
and a strong weapon of dialectic argument, as well as the theoretical basis underlying 
many of the more positive and active schools of Buddhism today. 


(II Các Dòng Truyền Thừa Tam Luận tông tại Nhật Bản—The Transmissions oƒ the 


Ù 


2) 


3) 


l) 


2) 


Madhyamika School in Japan: 

Thế kỷ thứ bảy—Seventh century A.D.: Huệ Quán, người Cao Ly, đồ đệ của Cát Tạng, 
sang Nhật năm 625 và giảng giáo lý Tam Luận tại chùa Nguyên Hưng ở Nại Lương. Đây 
là sự truyền thừa Tam Luận tông đầu tiên tại Nhật Bẳn—Chi-Tsangˆs Korean pupil, Hui- 
Kuan from Kauli, a state in Korea, came to Japan in 625 and taught the Madhyamika 
doctrine at the monastery Gwangoji in Nara. Thịs 1s the first transmission of Madhyamika 
to Japan. 

Truyền thừa thứ hai do Trí Tạng, một đồ đệ của Huệ Quán—The second transmission 
was by Chizo, a pupil of Hui-Kuan. 

Truyền thừa thứ ba do Đạo Từ, đồ đệ của Nguyên Khang, tác giả bản Sớ Giải Tam 

Luận —Thhe third transmission was by Doji, a pupil of Yuan-K”ang, the author of the 
commentary on the Three treatise. 


(XVII) Thành Thực Tông 
The Satyasiddhi School 


Cương Yếu —Preliminary: Giáo thuyết Thành Thật Tông dựa trên bộ Thành Thật 
Luận—The philosophy of the Satyasiddhi Sect 1s based on the Satyasiddhi Sastra. 
“Satyasiddhi” là từ ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Cơ sở của Chân lý.” Đây là truyền thống 
triết lý được du nhập tới các xứ Đông Á, dựa trên bộ Thành Thật Luận của Harivarman. 
Nó thường được phân loại như là một trường phái Đại Thừa vì nó cho rằng vạn hữu, cả 
người lẫn pháp, đều không có thực tánh. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các trường 
phái Đại Thừa khác, việc phủ nhận này được đưa ra bằng cách chặt chẽ vật thể ra làm 
nhiều phần nhỏ hơn và nhỏ hơn, cho đến khi vật thể không còn gì nữa: Satyasiddhi is a 
Sanskrit term for “Establishment of Truth.” This 1s a philosophical tradition Imported to 
East Asia, based on HarIvarman's Satyasiddhi-sastra. It Is generally classiied as a 
Mahayana school because 1t held that all phenomena, both person and dharmas, are 
empty. Unlike most Mahayana schools, however, this negation 1s reached by breaking 
obJects down Into smaller and smaller parts, until all that remains 1s emptiness (sunyata). 
Phái Hoàn Thiện Chân Lý, dựa vào học thuyết của Sautrantika, văn bản chính của trường 
phái nầy là Satyasiddhi của Ha Lê Bạt Ma (Harivarman) vào thế kỷ thứ tư, được dịch 
sang Hoa ngữ vào thế kỷ thứ năm. Trường phái nầy tin rằng tâm thức chỉ là người vác 
gánh luân hồi sinh tử. Phái nầy cũng cho rằng Niết bàn chỉ là một sự kiện tâm linh tiêu 
cực và giải thoát chỉ là hủy diệt—Satyasiddhi sect, based upon the Sautranika”s 


8) 
b) 


3) 


HH 


Ù 


2) 


5655 


satyasiddhi sastra of Harivarman. This school believes that the conscIousness as no more 
than the bearer of the cycle of existence. This school also believes that Nirvana 1s a 
purely negative spiritual event; It Is nonbeing. He who has attained liberation 1s 
annihilated. 

Bên Trung Quốc Thành Thật Tông là một nhánh của Tam Luận Tông: In China it was a 
branch of the San-Lun Sect. 

Không Tông hay tông phái Tiểu Thừa được thành lập sau cùng bên Ấn Độ: The Sunya 
Doctrine Sect or the last Hinayana Sect formed in India. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Thành Thật tông, 
đối lập với Câu Xá tông, chủ trương không có gì hiện hữu, kể cả tâm và vật. Đây là một 
Tiểu Thừa Không Luận hay hư vô luận, và được gọi tên theo một nhan sách của Ha Lê 
Bạt Man (Harivarman) sống ở Ấn Độ khoảng 250 đến 350 sau Tây Lịch, khoảng một thế 
kỷ trước Thế Thân. Trong bài tụng mở đầu, tác giả nói rằng ông muốn làm sáng tỏ ý 
nghĩa chân thật của kinh. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng, nhan sách “Thành Thật 
Luận” có nghĩa là sự thiết lập toàn vẹn chân lý được phát biểu qua những bài thuyết 
pháp của Phật: According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in The Essentials of Buddhist 
Philosophy, the Satyasiddhi School 1s opposed to the Kosa Schol In that It asserts that 
nothing, matter or mind, exists at all. It is a Hinayanistic Negativism or Nihilism and 1s 
called after the title of the work by Harivarman who lived In India (250-350 A.D.), about 
a century before Vasubandhu. The author says In his Introductory note that he intended to 
elucidate the true purport of the sacred literature. From this we can ¡infer that the title 
“Completion of Truth,” means the complete establishment of the truth propounded in the 
discourses of the Buddha himself. 


Lịch sử của Thành Thực Tông— The history oƒ the Satyasiddhi School: 

Trong 18 bộ phái ở Ấn Độ, Thành Thực tông thuộc Kinh Lượng Bộ (Sautrantika), bộ phái 
nầy theo Kinh Tạng nguyên thủy, chống lại chủ truơng thực hữu luận của Hữu Bộ 
(Sarvastivada) mà một vài chủ điểm của nó được Thế Thân xem như là những cải cách 
của các luận sư Tỳ Bà Sa hay của những vị chấp trước vào giáo lý A Tỳ Đàm. Nếu chủ 
trương thực hữu luận có thể được coi là một sự tách rời khỏi Phật Giáo Nguyên Thủy, thì 
chủ trương không luận nầy đáng được như là đối lập lại với nó. Thành Thật tông, trên 
môt phương diện, có thể coi như là một tông phái chính thống của Phật giáo, đặc biệt là 
vì nó gần gủi với giáo lý nguyên thủy của Phật hơn Hữu Bộ: Vô ngã, vô thường, khổ và 
Niết Bàn tịch diệt: Of the eighteen schools of Buddhism in India, the Satyasiddhi School 
belongs to the Sautrantika School which adheres to the originalsacred scripture against 
the realistic Sarvastivada School, some tenets of which are regarded by Vasubandhu as 
Innocations of the Vaibhasikas or those who adhere to the Abhidharma doctrine. lf the 
realistic doctrine can be called a deviation from original Buddhism, this Nihilistic doctrine 
should be considered as a reversion to it. This Satyasiddhi School, in a way, can be 
considered to be an orthodox school of Buddhism, especially because 1t is much nearer 
than the Realistic School to the original teaching of the Buddha: “No substance (anatma), 
no duration (anitya), and no bliss (dukkha) except Nirvana.” 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, chúng ta biết rất 
ít, hay không biết gì cả về lịch sử của tông phái nầy ở Ấn Độ. Có lẽ chưa từng có một 


5656 


tông phái nào biệt lập mệnh danh là Satyasiddhi ở Ấn. Nếu có một tông phái mẹ đẻ của 
Satyasiddhi, thì đấy phải là một tông phái bám chặt vào giáo thuyết nguyên thủy của 
kinh tạng. Kinh Bộ (Sutravada) hay Kinh Lượng Bộ (Sautrantikavada) được để cập như 
là hậu duệ cuối cùng trong 18 bộ phái của Phật giáo. Dù mối liên hệ của Ha Lê Bạt Man 
với tông phái nầy không được rõ ràng, rất nhiều điểm về giáo lý do Ha Lê Bạt Man để ra 
đều mang dấu vết của bộ phái nây. Hình như nó chiếm một địa vị có ảnh hưởng lớn ở Ấn 
Độ, bởi vì nó được Thế Thân nhắc đến một cách trực tiếp hay gián tiếp; thực sự Thế 
Thân chấp nhận chủ điểm của phái nầy trong một vài điểm quan trọng cốt yếu, thí dụ 
như vấn để thời gian: According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy, we know little or nothing of the history of this school from the Indian side. 
Perhaps there never was a separate school called Satyasiddhi In India. lf there was a 
mother school to which Satyasiddhi belonged 1t must have been one which adhered to the 
original discourse of the sutras. The Sutravadin, or Sautrantikavadin School, 1s mentioned 
as the latest offshot among the eighteen schools of Buddhism. Though Harivarmanˆs 
connection with that school 1s not known, several points of the doctrine set forth by him 
can be traced to that school. It seems to have had an Influential position 1n India, for 1t 1S 
referred to directly or indirectly by Vasubandhu, who adopted, in fact, the tenets of the 
school in some of the Important poinfts of contention, e.g., the problem of time. 


HT. Giáo thuyế— Philosophy: 

1) Thành Thực Luận: Thành Thực Luận gồm 16 quyển do Ha Lê Bạt Ma biên soạn. Thành 
Thực có nghĩa là thành lập ra cái nghĩa chân thật trong các kinh. Bộ luận được ngài Cưu 
Ma La Thập dịch sang Hoa ngữ. Cưu Ma La Thập từng dạy một số đệ tử phải giảng 
thuyết về luận nầy. Một trong những đồ đệ của Cưu Ma La Thập là Tăng Duệ, khi thảo 
luận về luận nây, đã khám phá ra rằng, tác giả Ha Lê Bạt Man đã bác bỏ những chủ 
điểm của phái A Tỳ Đàm trong nhiều trường hợp, trên bẩy lần như vậy. Từ đó, chúng ta 
có thể xác nhận rằng cả hai tông phái, Hữu Luận và Không Luận, thường giũ vị trí chống 
chọi nhau, vào trước hay ngay trong thời của tác giả. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, một số người có thẩm quyển cho rằng bộ luận 
nầy thuộc Đại Thừa, như ba nhà Phật học danh tiếng thời nhà Lương (502-557) là Pháp 
Vân, Trí Tạng, và Tăng Mẫn; những học giả khác lại cho rằng bộ luận thuộc Tiểu Thừa. 
Phải đợi đến thời Đạo Tuyên, một môn đệ nởi tiếng của Huyền Trang, cuối cùng đã giải 
quyết vấn để, bằng cách tuyên bố rằng đây là tác phẩm thuộc Tiểu Thừa và Kinh Bộ, 
bởi vì Thành Thật tông không vượt ngoài trình độ và uy thế của học phái Tỳ Bà Sa. Tuy 
nhiên, Đạo Tuyên thừa nhận bộ luận nầy là một khuynh hướng nhắm đến giáo lý Đại 
Thừa—The Satyasiddhi sastra of Harivarman in 16 books. The Satyasiddhi 1s defined as 
perfectly establishing the real meaning of the sutra. The sastra was translated Into 
Chinese by KumarajJiva. He often ordered some of his pupils to lecture on this sastra. One 
of his pupils, Sêng-JuIl, while discoursing on 1t discovered that the author, Harivarman, 
had refuted the tenets of the Abhidharma School on several occasions, more than seven 
tines. Hence we can assume that the two schools (Realistic and Nihilistic) used to hold 
antagonistic positions at or before the author”s time. According to Prof. Junjiro Takakusu 
1n the Essentials of Buddhist Philosophy, the text was taken by some authorities to be 
Mahayanistic, as by the three noted savants of the Liang dynasty (502-557), namely Fa- 


2) 


3) 


3657 


Yun, Chih-Tsang, and Sêng-min. By other authoritles such as Chih-[, Chi-Tsang and 
Ching-Ying 1t was taken to be Hinayanistic. It was Tao-Hsuan, a famous pupIl of Hsuan- 
Tsang, who finally settled the question by pronouncing that it was Hinayanistc and 
Saufrantic, because the Satyasiddhi School had not gone beyond the level and influence 
of the Vaibhasika School. However, he recognized that 1t had a certain tendency toward 
the Mahayana doctrine. 

Nhân Không— The void øƒ se|lƒ: Học thuyết của Thành Thực Tông được hiểu như là chủ 
trương Nhân Không (Pudgala-sunyata) và Pháp Không (Sarva-dharma-sunyata). Do đó, 
nó là một chủ trương Nhị Không, trái ngược với thuyết của Hữu Bộ chủ trương Ngã 
Không nhưng Pháp Hữu. Nhân cách được tạo thành do năm ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức) không có bản thể và không có tự ngã, cũng như cái vại trống rỗng không có nước 
hay tinh thể nội tại. Thêm nữa, vũ trụ gốm có 84 pháp, nhưng tất cả hoàn toàn không có 
thực tại lưu tổn, cũng như cái vại tự nó không có thực tại thường hằng. Mỗi một pháp 
trong ngũ uẩn hay tứ đại kết hợp lại thành vũ trụ, không có bản thể thường hằng và bất 
biến, chúng chỉ là giả danh: The doctrine of the Satyasiddhi School is generally 
understood to be the void of self (Pudgala-sunyata) and of elements (sarva-dharma- 
sunyata). It 1s, therefore, the twofold void in contrast to the doctrine of the Realistic 
School (Kosa) which 1s the void of self (pudgala-sunyata) but the reality of elements 
(dharma-ta). Personality which 1s made up of five groups (Form, Perception, Conception, 
Volition and Consciousness) has no substratum and no individual self, Just as an empty Jar 
has no wafer or Iinner essence. Again, the universe consists of eighty-four elements, but 
all of them have no abiding reality at all, just as a Jar 1tself has no permanent reality. 
Each of the five groups or the four great elements (earth, water, fire and aIr) of which the 
unIiverse 1s composed has no permanent, changeless substance. They are only temporary 
names. 

Chân lý của sự tịch diệt— The truth oƒ extincion: Theo Ha Lê Bạt Man, tất cả vạn hữu 
cuối cùng phải đi đến chân lý của sự tịch diệt tức diệt đế hay Niết Bàn (nirodha satya); 
do đó sự tịch diệt cứu cánh. Như thế chỉ có tánh không là chân lý cứu cánh. Điều nầy 
không có nghĩa là tông phái nầy phủ nhận ý thức hay hiện tượng giả hữu của vạn hữu, 
bởi vì nó thừa nhận 5 bộ loại chia thành 84 pháp, thay vì 75 pháp như Câu Xá Tông: 
According to Harivarman, all beings should ulimately come to the truth of extinction 
(mrodha-satya), 1.e., Nirvana, which 1s the final extinction. Thus voidness alone 1s the 
ulimate truth. This does not mean that the school denies the common-sense or 
phenomenal temporary existence of all beings, for 1t admifs the five categories of all 
elements which are subdivided Into eighty-four dharmas, Iinstead of the seventy-five 
dharmas ofthe Kosa School. 


4) Yếu tố nhỏ nhiệm nhất— The finest element: Khi phân tách năm cảnh, Thành Thật Tông 


giản lược chúng vào vi trần, và rồi giản lược thêm nữa cho chúng vào cực vi, và bằng 
cách lập lại tiến trình như thế, sau cùng tông nầy đạt đến một yếu tố nhỏ nhiệm nhất có 
một bản chất hoàn toàn khác với những đối tượng ban đầu. Tiến thêm bước nữa, tông 
nầy đạt đến Không. Như thế Hư Vô Luận của tông nầy là “Chiết Pháp Không” hay cái 
không trừu tượng. Nói cách khác, bản tính phi hữu được thừa nhận theo tông phái nầy là 
một thứ phân tích về sự hữu, hay chỉ là một thứ thiên không hay không một chiều, đối 
nghịch với hiện hữu. Và đây không phải là cái Không siêu việt (bất đản không hay 


IV. 


Ù 


2) 


Ù 


2) 


Ù 


2) 


Ũ 


2) 


5658 


không phải chỉ có không) mà Tam Luận tông đã xiển dương. Chúng ta có thể nói đây là 
học thuyết về vô thể, hay vô ngã, bởi vì nó phủ nhận hiện hữu của tự ngã và của tất cả 
các pháp, tâm và sắc. Nói rõ hơn, tâm (citta) không thường tổn, và những tâm sở 
(caitasika) không tự hữu; tất cả các pháp tâm bất tương ưng (citaviprayukta) thấy đều 
giả hữu; pháp vô vi (asamskrita) cũng phi thực. Học thuyết Không ở đây toàn triệt và có 
thể được coi như là Hư Vô toàn diện (sarva-sunyata), nếu chúng ta nói theo chân lý tuyệt 
đối. Chỉ ở quan điểm tục đế, chúng ta mới thừa nhận hiện hữu của vạn hữu: Analyzing 
those five obJects the school reduces them to molecules, and further reduces them to 
even finer atoms, and by thus repeating the process the school finally attains the finest 
element which has an entirely different nature from the first obJects. Going one step 
further, the school attains the Void. Thus the nihilism of this school 1s a “destructed” or 
abstracted Void. In other words, the non-entity asserted In this school 1s simply and 
abstraction from entity, or merely an antithetic Void as against existence. And this 1s not 
the synthetic Void or transcendental Void advanced by the San-Lun School. We may call 
1t the doctrine of nothingness or non-ens, for it denies the existence of individual self and 
of all elements, matter and mind. To speak more clearly, mind (citta) 1s not abiding, and 
merntal functions (caItasika) have no independence; those dharmas or elements which are 
neither matter nor mind (citta-viprayukta) are all temporary; the uncreated elements 
(asamskrita) are also unreal. The doctrine of Void 1s here complete and 1t can be taken as 
total nihilism (sarva-sunyata) 1f we follow the supreme truth. It is only from the point of 
view of worldly truth that they admit the existence of all things. 


Thành Thực Tông Nhị Môn— Two Doors tn the Safyasiddhi Sect: 

Hai cửa, hai trường phái— TWwo doors (enirances— school). 

Thiển môn: Giúp người tu đi thẳng từ phàm đến Thánh hay chứng ngộ Bồ Đề bằng con 
đường thiển quán—Zen door which helps practitioners to realize enlightenment through 
meditation. 

Tịnh Độ môn: The Pure Land Door—Hành giả vãng sanh bằng phương pháp niệm hồng 
danh Phật A Di Đà ——Practitioners achieve rebirth in the Pure Land by reciting the name 
of Amitabha Buddha. 

Hai giáo lý— The two doctrines: 

Phân Tướng Môn: Giáo lý thuyết minh về sự sai biệt giữa tam thừa và nhứt thừa—The 
doctrine which differentiates the three vehicles from the one vehicle. 

Cai Nhiếp Môn: Giáo lý thuyết minh tam thừa là nhứt thừa The doctrine which 
maintains the three vehicles to be the one. 

Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận—According to the Awakening öoƒ Fatth: 

Chân Như Môn: The mind as bhutatathata. 

Sinh Diệt Môn: The door of creation and extinction, or beginning and end. 


Trí Môn: Trí tuệ Phật dẫn đến giác ngộ Bồ Đề—Wisdom gate or Buddha-wisdom, or the 
way of enlightenmetrt. 

Bi Môn: Bi tâm Phật hướng đến cứu độ tha nhân —Buddha-pity, or the way of pity 
directed to others. 


k. 


F. 


Ù 


2) 


Ù 


2) 


3) 


3659 


Khuyến Giới Nhị Môn: Prohibitions ffom evil and exhortations to good—§ee Khuyến 
Giới (Khuyến Môn and Giới Môn). 

Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có hai môn—Aceording 
to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
there are fWo đoors: 

Hữu Môn: The Dharma Door of Existence or Existence Cultivated Door—Đây là Pháp 
Môn tu tập còn cần phải nương vào nơi sư tường mà hành trì, bởi vì chúng sanh chúng ta 
còn bị lệ thuộc vào hữu vi cùng sáu căn là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý; và sáu trần là 
Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp, cho nên chẳng thể nào Không được đối với các trần 
cảnh chung quanh. Tông Tịnh Độ thuộc về Hữu Môn. Người niệm Phật khi mới phát tâm 
từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy thánh cảnh ở Tây Phương—This is a Dharma 
Door that still relies on “Form Characteristics” to practice, because we sentlent beings 
are still trapped In existence as welÏ as In the six faculties of Eyes, Ears, Nose, Tongue, 
Body, and Mind; and the six elements of Form, Sound, Fragrance, Flavor, Touch and 
Dharma. Thus at every moment oŸ our existence, our faculties are Interacting with the 
Various elemenIs, so 1t 1s Impossible for us to have “Emptiness” while facing the stimuli 
In our surroundings. The Pure Land method belongs to the Dharma Door of Existence; 
when Pure Land practitoners first develop the Bodhi Mind, they enter the Way through 
forms and marks and seek to view the celestial scenes of the Western Pure Land. 

Không Môn: Chỉ có những bậc từ A La Hán đến Bồ Tát là các bậc Thánh nhơn đã chứng 
đắc được quả Vô Học—The Dharma Door of Emptiness or Emptiness Cultivated Door—— 
Đây là pháp môn la tướng mà tu, hay là chế phục được sáu căn Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, ý và không còn bị sáu trần là Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp sai xử nữa. Thiền 
tông từ nơi “Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho đến 
tướng Phật, tướng pháp đều bị phá trừ—This Dharma Door abandon the attchments to 
Form In order to cultivate. It 1s the ability to tame and master over the six faculties of 
Eyes, Ears, Nose, Tongue, Body, and Mind and 1s no longer enslaved and ordered around 
by the six elements of Form, Sound, Eragrance, Flavor, Touch and Dharma. Only Arhats 
and Bodhisattvas who have attained the state of “No Learning.” In the Zen School, the 
practitioner enters the Way throught the Dharma Door of Emptiness. Right from the 
beginning of his cultivation he wipes out all makrs, even the marks of the Buddhas or the 
Dharma are destroyed. 


Tứ Cú Thành Thật Tông— Four at(achrmments discussed im the The Satyasiddhi Sect: 
Chấp Hữu (chấp có): Attachment to existence—Hữu nhi bất không. Nếu chúng ta diễn tả 
câu trả lời, nó phải là “Phải”——The existing. IÝ we express our answer, it must be “Yes.” 
Chấp Vô (chấp không): Attachment to non-existence—Không nhi bất hữu. Nếu chúng ta 
diễn tả câu trả lời, nó phải là “Không phải”—Non-existing. lÝ we express our answer, it 
must be “No.” 

Chấp Diệc Hữu Diệc Không (chấp có cả hai): Attachment to both existence and non- 
existence—Vừa Hữu vừa Không. Nếu chúng ta diễn tả câu trả lời, nó phải là “Vừa phải 
vừa không phải”—Both existing and non-existing. lÝ we express our answer, it must be 
“Either yes or no according to cIrcumstances.” 


4) 


VI. 


Ũ 


2) 


5660 


Chấp Phi Hữu Phi Không (chấp không có cả hai): Attachment to neither—Chẳng phải có 
mà cũng chẳng phải không. Nếu chúng ta diển tả câu trả lời, nó phải là “Vừa không 
phải, vừa không không phải,” nghĩa là không đề cập đến câu hỏi hay không cần phải trả 
lờ —Neither existing nor Non-exiIsting. lÝ we express our answer, 1t must be “Neither yes 
nor no,” I.e., having nothing to do with the quesfion or no use answering. 


Quả Vị Tu Chứng: See Tứ Thánh Quả ¡in Chapter 76. 


(XVIHI) Thiên Thai Tông 
(Pháp Hoa Tông) 
Tien-T”ai School 


Tổng Quan về Thiên Thai tông—An Overview 0ƒ the T°ien-T°ai Sect: 

Tông Thiên Thai là tông phái Phật giáo duy nhất còn tổn tại ngày nay tại Trung Quốc. 
Thiên Thai là tên của một hòn núi ở Thai Châu, miền nam Trung Hoa. Tông Thiên Thai 
được Đại Sư Trí Giả (Trí Khải) đời Tùy sáng lập, lấy tên núi đặt tên cho tông phái. Trí 
Giả Đại Sư đã trú ngụ tại núi Thiên Thai và giảng dạy đồ chúng suốt thời nhà Trần và 
Tùy. Tông phái do ông thành lập thường được gọi là Thiên Thai theo tên núi, nhưng đúng 
tên của nó là Pháp Hoa vì tông nầy lấy Kinh Pháp Hoa làm bản kinh. Tông phái chủ 
trương khai mở chân lý vạn pháp bằng thiển quán. Tông cực thịnh vào đời nhà Đường. 
Dưới thời nhà Tống khi tông phái nầy suy vi, thì Sư Tứ Minh khởi lên trung hưng tông 
nây và hiển dương chính tông của Sơn Gia, trong khi Sơn Ngoại thì có Sư Ngộ Ân, nhưng 
về sau nầy phái Sơn Ngoại bị mai một, còn phái Sơn Gia với giáo thuyết thâm sâu và sự 
trung hưng của Sư Tứ Minh, nên đã lan truyền qua đến Nhật Bẳn—T”ien-Tai is the only 
living Buddhist school in China today. T”1en-T”a1 1s the name of a mountain in T”ai-Chou, 
South China. This school was founded by Great Master Chih-Chê (or Chih-]). The T”ien- 
Tai or Tendai Sect was named after the name of the mountain. Chih-[ lived on the 
mountain and taught his disciples durinng the Chiên and Sui Dynasties. The school 
founded by him was generally called the T”ien-T”aI (after the name of the mounftain), but 
was properly named the Fa-Hua after the title.of the text Saddharma-pundarika from 
which the doctrine of the school 1s derived. lí maintains the identity of the Absolute and 
the world of phenomena, and attempts to unlock the secrets of all phenomena by means 
of meditation. It flourished during the Tang dynasty. Under the Sung, when the school 
was decadent, arose Ssu-Ming, under whom there came the division of HIlI or T1en-T”ai 
School and the School outside, the later following Wu-ên and In time dying out; the 
former, a more profound school, adhered to Ssu-Ming; 1t was from this school that the 
Tien-T°ai doctrine spread to Japan. Thiên Thai Tam Bộ (gồm Kinh Pháp Hoa với Luận 
Trí Độ, Kinh Niết bàn và Đại Phẩm Kinh). 

Theo tông Thiên Thai, toàn thể vũ trụ được coi như là sự lập thành của “tam thiên,” 
nhưng lý thuyết nầy khác hẳn những hệ thống đa nguyên khác. Nó không phải là một lối 
liệt kê tất cả các pháp, cũng không phải là thế giới hệ của ba đại thiên thế giới vũ trụ. 
Ba nghìn không phải chỉ cho một tính chất bao la của danh số hay bản thể, mà để nói lên 


HH 


Ù 


2) 


3) 


5661 


sự tương dung của tất cả các pháp và nhất thể cứu cánh của toàn thể vũ trụ. Với căn bản 
“ba nghìn” nầy, tông Thiên Thai để ra một thế giới hệ gồm mười cảnh vực, tức là thế 
giới của hữu tình được chia thành mười cõi hay Lục Phàm Tứ Thánh—According to the 
Tlen-T”ai Sect, the whole universe 1s said to have the constituency of “three thousand,” 
but the theory 1s quite different from other pluralistic systems. It 1s not an inumeration of 
all dharmas; nor 1s It the world system of the three ch¡liocosms. The expression of “three 
thousanđ” does not indicate a numerical or substantial Immensity, but 1s intended to show 
the inter-permeation of all dharmas and the ultimate unity of the whole universe. As the 
basis of “three thousand” the school sets forth a world-system of ten realms. That 1s to 
say, the world of living beings 1s divided info ten realms or the six stages of rebirth for 
ordinary people and the four saInts. 


Triết lý và kinh luận— Philosophy and chieƒ works: 

Triết lý Tông Thiên Thai— Philosophy oƒ the T"ien-T"ai Sect: 

Tuy là những bộ phái Phật giáo đều có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng sự miệt mài nghiên 
cứu kinh điển Phật giáo của các học giả Trung Hoa đã làm xuất hiện những dạng thức tu 
hành hoàn toàn mới mẽ, dường như phát sanh ra từ bối cảnh Trung Hoa hơn là Ấn Độ. 
Ngài Trí Khải đã viết ra một số luận giải cực kỳ có giá trị về phương thức tu tập thiển 
quán. Ngài Trí Khải lập ra một hệ “Tam Quán” có tên là Chí Quán hay sự quán triệt hoàn 
toàn. Hệ tam quán nầy gồm 'Không-Giả-Trung': Although these Buddhist schools in 
China had their origin in Indian Buddhism, but the ceaseless study of the Buddhist texts 
by the Chinese schools resulted in completely new religIous experiences which seem to 
have grown out of the historical background of China rather than of India. Chi-K”ai wrote 
some extremely valuable treatises on the art of meditation. Chi-K”ai established a 
theefold system of comprehenson whích 1s called Chi-Kuan, or “Perfect 
Comprehension.' This system consists of three comprehensions, namely, empty, 
hypothetical, and medial. 

Thiên Thai tông gọi cái tuyệt đối là “Chân Như” hay “Như Lai Tạng”, hàm chứa trong 
vạn hữu, trong sạch và không trong sạch, và vì thế có thể tạo ra được những gì thuộc thế 
giới nầy và thế giới khác. Lý thuyết nhị nguyên nầy là điểm đặc biệt của tông Thiên 
Thai. Hết thảy vạn hữu trong thế giới hiện tượng đều hòa nhập, hàm chứa trong nhau, và 
không hề có sự ngăn ngại nào giữa vật nầy với vật kia bởi vì mỗi vật thể riêng biệt đều 
hàm chứa trọn vẹn tâm thể tuyệt đối, cho nên không những tất cả hữu tình đều có Phật 
tánh, mà ngay cả những loài vô tình cũng có Phật tánh—T”ien-T?ai called the Absolute 
“Irue Suchness” or the “Womb of the Tathagata”, which contains within 1tself all the 
pure and impure potentialities and 1s thus capable of generating both this worldly and 
other-worldly things.This dualistic theory 1s special to T”1Ien-T”ai school. AII things of the 
phenomenal world are harmoniously Integrated, and there 1s no barrier between one thing 
and another for every single thing contains the absolute mind in Its totality. Thus, not only 
all sentient beings have the Buddha-nature In them, but also even inanimate things 
possess the Buddha-nature. 

Theo học giả Phật giáo Edward Conze trong quyển Lược Sử Phật Giáo, giáo lý của tông 
Thiên Thai nhắm đến việc tổng hợp tất cả các trường phái Đại Thừa khác nhau. Tông 
phái nầy tán thành việc nâng cao địa vị xã hội bằng cách cộng tác với triều đình. Tinh 


l) 


2) 


5662 


thần nầy tương đồng với Hoàng Phái của Tây Tạng. Trong giáo lý mang tính triết học 
sâu xa và phức tạp, tông Thiên Thai cho thấy những dấu hiệu ảnh hưởng rất mạnh mẽ 
không chỉ của Pháp Tướng và Hoa Nghiêm tông, mà còn là của bộ Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, một tác phẩm được lầm tưởng là của ngài Mã Minh, nhưng rất có thể đã được viết 
tại Trung Hoa—According to Edward Conze, a Buddhist scholar, T”len-T”ai`s doctrines 
aimed at the syncretism of all the different Mahayana schools. It tended to promote social 
order in collaboration with the secular authoritles. Its mentality 1s akin to that of the 
Yellow- Hat Sect of Tibet. In Its profound and complicated philosophical teachings, the 
Tlen-T”ai shows strong traces of the influence not only of the Weih-Shih and Hua-Yen 
schools, but also of the Awakening of Faith in the Mahayana, a work falsely ascribed to 
Asvaghosha, which may very well have originated in China. 


Lục Phàm Tứ Thánh— Six realms oƒ the samsara (existence) and ƒour realms oƒ the sainfs: 

Tổng quan về “Lục Phàm Tứ Thánh”—An overview of “Six realms of the samsara 
(existence) and four realms of the saints”:Sáu phàm bốn Thánh. Theo tông Thiên Thai, 
mười cõi nầy tương dung tương nhiếp lẫn nhau, mỗi cõi mang trong nó chín cõi còn lại 
kia. Tỷ dụ như nhân giới sẽ bao hàm cả chín cõi khác, từ Phật cho đến địa ngục, và mỗi 
một trong mười cảnh vực kia cũng vậy. Ngay cả cảnh giới của chư Phật cũng bao gồm 
bản chất của địa ngục và các cõi khác, bởi vì một Đức Phật dù ở Ngài không còn bản 
chất của địa ngục, nhưng vì để cứu độ cúng sanh trong cõi nầy, nên cũng có địa ngục 
ngay trong tâm của Ngài. Trong ý nghĩa nầy Phật giới cũng bao gồm cả chín cõi khác— 
SIX sfages of rebirth for ordinary people, as contrasted with the four saints. These ten 
realms are mutually immanent and mutually inclusive, each one having In 1t the 
remaining nine realms. For example, the realm of men wIll include the other nine from 
Buddha to Hell, and so will any of the ten realms. Even the realm of Buddhas includes 
the nature of hell and all the rest, because a Buddha, though not helish himself, intends to 
save the depraved or hellish beings, and therefore also has hell in his mind. In this sense, 
the realm of the Buddhas, too, Includes the other nine realms. 

Lục phàm—Six realms of the samsara: Sáu nẻo luân hồi hay sáu thế giới của chúng sanh 
mê mờ—Tất cả chúng sanh trong sáu nẻo nây đều phải chịu sanh tử luân chuyển không 
ngừng theo luật nhân quẩ, sanh vào nẻo nào tùy theo những hành động trong kiếp trước 
quyết định. Trong Phật giáo, các nẻo nầy được miêu tả bằng các tai họa hay các phần 
của bánh xe sanh tử. Bánh xe nầy do các hành động phát sanh từ vô minh của ta về chân 
tánh cuộc sinh tổn, do các nghiệp lực từ quá khứ vô thủy thúc đẩy, do sự thèm muốn 
khoái lạc của các thức giác của chúng ta, và sự bám víu của chúng ta vào những khoái 
lạc nầy tiếp tục làm nó xoay vẫn, đưa đến sự quay vòng bất tận của sinh tử và tái sanh 
mà chúng ta bị trói buộc trong ấy-——S¡x realms of the the unenlightened. All creatures in 
these realms are tied to the ceaseless round of birth-and-death, that 1s, to the law of 
causation, according to which existence on any one of these planes are determined by 
antecedent actions. In Buddhism these planes are depicted as the spokes or segments of 
the “wheel of life.” This wheel 1s set in motionby actions stemming from our basic 
Ipgnorance of the true nature of existence and by karmic propensities from an incalculable 
past, and kept revolving by our craving for the pleasures of the senses and by our clinging 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


3) 


1) 


ñ) 


5663 


to them, which leads to an unending cycle of births, deaths, and rebirths to whích we 
remain bound. 

Địa Ngục—Realm of hells: Địa Ngục tượng trưng cho tham sân si, những loài bị hành tội 
ở cõi thấp nhất—Symbolizing ignorance, greed and ageression. Depraved men or 
“hellish beings” who are In the lowest stage. 

Quỷ—Ghost: Realm of Hungry Ghosts: Pretas (sk)—Ngạ Quỷ, những loài đã chết hay 
các quỷ đói—Symbolizing greed. Departed beings, otherwise called “hungry spirits.”. 
Súc Sanh —Realm of Animals: Beasts—Những loài có bản chất mê muội, bao gồm tất cả 
các loài vật —Symbolizing Ignorance or Iinnocent In nature, including the whole animail 
kingdom. 

A-Tu-La—Realm of Titans (Asuras): Fiphting demons—Symbolizing aggression— 
Fighting spirits, though partially heavenly, they are placed in the lower realm—Những 
quỷ thân hiếu chiến. Dù một phần thuộc Thiên giới, nhưng chúng được đặt vào cõi thấp 
hơn. 

Nhân—Realm of Humans (Men): Human beings, neutral in nature—Nhơn giới có bản 
chất trung hòa—Symbolizing social virtue. 

Thiên Giới —Realm of Celestials (Devas): Symbolizing meditation abstractions—Mặc dù 
là siêu nhân, nhưng những chúng sanh nầy không thể giác ngộ viên mãn nếu không có 
giáo thuyết của Phật —Heavenly beings, though superhuman in nature they cannot get 
perfectly enlightened without the teaching of the Buddha. 

Tứ Thánh—Four Saints or the realms of the enlightened: Bốn cõi Thánh là cõi mà nơi đó 
chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự an lạc bên trong và sự tự do sáng tạo bởi vì bằng tri 
thức họ đã chiến thắng vô minh và mê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ vào các nghiệp 
lực phát sinh từ hành động mê lầm trong quá khứ và bây giờ không còn gieo những hạt 
giống mà chúng sẽ kết trái trong hình thức trói buộc mới của nghiệp. Song giác ngộ 
không làm gián đoạn luật nhân quả. Khi người giác ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng 
chảy máu, khi người ấy ăn phải thức ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ không 
thể chạy trốn được hậu quả của các hành động do chính mình tạo ra. Sự khác biệt là vì 
người đã giác ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp của mình và không còn bị trói buộc 
nữa mà di động tự do bên trong nghiệp —The four realms of enlightened existence, 
sometimes called the “four holy states.” Unlike those ¡in the lower six realms, the 
enlightened know the Joy of Iinward peace and creative freedom because, having 
overcome their Ignorance and delusion through knowledge, they are freed from 
enslavement to karmic propensitIes arising from past delusive actions, and no longer sow 
seeds which will bar fruit in the form of new karmic bondage. Enlightenment, however, 
does not suspend the law of cause and effect. When the enlightened man cuts his finger 1t 
bleeds, when he eats bad food his stomach aches. He too cannot escape the consequences 
of his actions. The difference 1s that because he accepts, that 1s, he sees Into his karma he 
1s no longer bound by it, bụt moves freely within ït. 

Duyên giác—Pratyeka-buddha: Một vị Phật tự giác ngộ, không giảng dạy cho kẻ khác— 
A Buddha for himself, not teaching others—See Độc Giác in Chapter 171. 

Thanh Văn—Sravaka: Đệ tử trực tiếp của Phật—A direct disciple of the Buddha—See 
Thanh Văn in Chapter 170. 


ii) 


1V) 


1) 


2) 


5664 


Bồ Tát —Bodhisattva: Một vị Phật tương la—A would-be Buddha—See Bổ Tát in 
Chapter 172. 

Phật —The realm of Buddhas: Một vị Phật không ở trong vòng mười cõi thế gian nây, 
nhưng vì Ngài thị hiện giữa loài người để giảng dạy giáo lý của mình nên Ngài được kể 
vào đó—A Buddha 1s not inside the circle of ten, but as he advents among men to preach 
his doctrine he 1s now partially included in it—See Phật in Chapter I. 


Kinh Luận— Main texts: 

Kinh— Main Sutras: Các kinh sách chính của tông phái nầy gồm có kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, Đại Trí Độ Luận, kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa: The main texts 
of the T”1en-T”a1 sect include the The Wonderful Dharma of the Lotus Sutra (Saddharma- 
Pundarika-Sutra),the Mahaprajna-paramita-sastra, the Mahanirvana sutra, and the 
Mahaprajnaparamita sutra. 

Luận—Suiras: Ngài Trí Giả đã thuyết giảng Tam Bộ: Huyền Nghĩa (nói về giáo tướng), 
Văn Cú (nói về kinh văn), và Chỉ Quán (chỉ rõ nhất tâm quán hành): The three principal 
works of the T”1en-T”ai founder are called The Tri-Sutras of the T”ien-T”ai (Thiên Thai 
Tam Bộ), such as the exposition of the deeper meaning of the Lotus Sutra (Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa), Exposition of its text (Văn Cú), and meditation which stressed on the 
“inner light” (Chỉ Quán). 


HII Tam Thân (Trikaya) Phật theo tông Thiên Thai— Trikaya according to the Tien-T?di 


Ù 
2) 


3) 


IV. 


Ù 


2) 


3) 


Secf: Tam Thân (Trikaya) Phật theo tông Thiên Thai. Ba thân Phật được coi như là Phật 
quả; đây là lý thuyết đặc trưng của tông Thiên Thai. Mỗi Đức Phật giác ngộ viên mãn 
đều được quan niệm là có ba thân—According to the T?ien-T°ai, the Threefold Body of 
the Buddha 1s mentioned as Buddhahood. Every Buddha of Perfect Enlightenment 1s 
supposed to possess three bodies: 

Pháp Thân: Dharmakaya (skÐ—See Tam Thân Phật (D) (3) in Chapter 125. 

Thọ Dụng Thân: Sambhogakaya (skÐ—See Tam Thân Phật (D) (2) (a) and (b) in Chapter 
125. 

Ứng Hóa Thân: Nirmanakaya (skt)—See Tam Thân Phật (D) (1) in Chapter 125. 


Thiên Thai Tam Thời Giáo—Bestowing-Opening-Abrogating: Thí Khai Phế——Theo 
Kinh Pháp Hoa, đây là từ mà tông Thiên Thai dùng để chỉ ba thời giáo thuyết của Đức 
Phật —According to the Lotus Sutra, this 1s a term which the Tien-T”ai sect used to 
Iindicate the three periods of Buddhaˆs teaching. 

Thí Thời: Trước thời kỳ Pháp Hoa, Đức Phật đã nói về Tam thừa giáo, đây Ngài chỉ dùng 
phương tiện thiện xảo để giúp người đi vào Chánh Đạo Nhất Thừa Giáo, nên gọi là “vị 
thực thí quyền”——Bestowing the truth in Hinayana and other partial forms. 

Khai Thời: Thờ kỳ Đức Phật “khai quyển hiển thực” để giúp chúng sanh hiểu rõ Tam 
Thừa chỉ là phương tiện của Nhất Thừa—Opening of the perfect truth like the Lotus, as in 
the Lotus Sutra. 

Phế Thời: Đức Phật chỉ dạy nên “phế quyền lập thực” một khi đã biết rõ Tam Thừa chỉ 
là phương tiện cho Nhất Thừa—Abrogating the earlier imperfect forms. 





V. 
1) 


2) 


3) 


5665 


Thiên Thai tông Nhật Bản—.Japanese T?ien-T ai: 

Lịch sử tông Thiên Thai Nhật Bản— The history oƒ the Japanese T'ien-T”ai: Tông Thiên 
Thai Nhật Bản được Đại sư Tối Trừng (Saicho) sáng lập tại Nhật vào năm 804. Ông 
thường được biết nhiều qua tên Dengyo-Daishi. Ông gia nhập Tăng đoàn khi còn trẻ và 
đi đến Trung Hoa để nghiên cứu thêm về đạo Phật. Tại đây ông được các luận sư của 
trường phái Thiên Thai nổi tiếng truyền dạy Chánh Pháp. Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, thì Tối Trừng được Đạo Toại truyền 
cho học thuyết Thiên Thai và Bồ Tát giới, được Thuận Giáo truyền cho học thuyết Chân 
Ngôn tông, và Tu Nhiên truyền cho Thiền tông. Sau một năm lưu trú ở Trung Hoa, ông 
trở về Nhật Bản để truyền bá giáo lý mới nầy tại chùa Enryakuji trên núi Tỷ Duệ (Hiei) 
gần kinh đô mới Kyoto. Ngôi chùa nầy chẳng bao lâu đã phát triển thành một trung tâm 
quan trọng cho tất cả mọi công cuộc nghiên cứu và tu tập Phật giáo tại Nhật. Tông Thiên 
Thai chẳng những có ảnh hưởng rất lớn về phương diện tu tập, mà còn là cội nguồn phát 
sanh ra tất cả các bộ phái về sau nầy vì những người sáng lập ra các bộ phái khác đều đã 
một thời theo học với tông Thiên Thai—The T”ien-T”ai (Tendai) sect was founded in 
Japan in 804 A.D. by Saicho, who was better known as Dengyo-Daishi. He entered the 
Order young and went for further study to China, where he received Instruction in the 
Dharma from teachers at the famous Tien-T”ai school. According to Prof. ]unjiro 
Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, he received the T”ien-T”ai doctrine 
and the Bodhisattva ordination from Tao-SuI, the mystic doctrines (mantra) from Shun- 
Chiao, and the Zen meditation from Hsiu-Jan. On his return to Japan, he propagated the 
new doctrine In the temple called Enryakujli on Mount Hiei near the new capital of 
Kyoto. This temple soon grew to be an Iimportant center of all Buddhist studies and 
practices in Japan. The Japanese T”Ien T”ai not only had a great influence on cultivation, 
but all later sects arose from within it, in the sense that their founders had for a time 
belonged to this Sect. 

Triết lý tông Thiên Thai tại Nhật Bản— The philosophy oƒ the Japanese T"ien-T"ai school: 
Dù rằng tông Thiên Thai Nhật Bản và Trung Quốc đều căn cứ chủ yếu vào kinh sách của 
Đại Thừa là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và Ngũ thời Bát giáo, tông phái nầy khác với 
Thiên Thai Trung Hoa ở đường lối thực hành. Đại sư Tối Trừng đã để ra phương pháp 
hành trì gọi là “Trực giác của tâm." Nhìn chung, tông Thiên Thai chỉ nhắm đến tầng lớp 
trí thức. Sự lôi cuốn của họ đối với quần chúng không được mạnh mẽ lắm. Với những ai 
mong muốn một phương thức tu tập dễ dàng hơn, họ đưa ra việc cầu nguyện bằng cách 
niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc— 
Even though both Chinese and Japanese T”ien-T”aI sects base themselves essentially on 
the Mahayana texts, 1.e., the Saddharma-pundarika, and the T”1en-T”ai”s Five Periods and 
Eight Doctrines, the Japanese T”len-T”ai differs from the Chinese T”len-T”ai In 1ts 
practical approach. Dengyo Daishi also introduced a practical method called “intuition of 
the mind' (kwanjin). On the whole, Tlen T”ai chiefly addressed themselves to the 
educated classes and their popular appeal was not very strong. To those who desired an 
easler way they held out the invocation of Amitabha”s name which would lead to rebirth 
In the Western Paradise—See Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo. 

Sự phát triển của tông Thiên Thai tại Nhật Bản— The development oƒ the Tendai sect in 
Japan: Trung tâm giảng huấn trên núi Tỷ Duệ do đại sư Tối Trừng thành lập đã trở thành 


VI. 


l) 


2) 
3) 
m) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


5666 


trung tâm lớn của nhành Phật học tại Nhật. Một thời đã có 3.000 tự viện làm túc xá cho 
học chúng, qui tụ tất cả mọi ngành Phật học hiển và mật. Hiện tại có ba chi phái của 
tông Thiên Thai, đó là Sơn Môn (Sammon), Tự Môn (Jinon), và Chân Thạnh (Shinsel). 
Chi phái sau nầy là Tịnh Độ. Những tự viện thuộc ba chi phái nầy hiện thời tính khoảng 
trên 4.000——The educational headquarters on Mount Hiei was established by Saicho and 
became the greatest center of Buddhist learning In Japan. Once there were some 3,000 
monasteries to house the students thronging there from all branches of Buddhism, 
exoteric and esoteric. At present there are three branches of the Tendai in Japan; namely, 
Samon, J]imon, and Shinsel, the last being an Amita-pietism. The monasteries belonging 
to the three branches number more than 4,000 at the present time. 


Thiên Thai Cửu Tổ: Chín vị TỔ liên tiếp của Tông Thiên Thai—The sucession of the 
nine founders of the T”Ien-T”ai Sect—The nine patriarchs of the T”1en-T”aI Sect: 

Long Thọ: Long Thọ được xem là Cao Tổ của tông Thiên Thai—Nagarjuna was 
considered as the founder of the T”ien-T”ai School. 

Huệ Văn (505-577): Nhị Tổ—Hui-Wen. 

Huệ Tư: Tam Tổ Huệ Tư—Hui-Su. 

Trí Giả: Tứ Tổ Trí Khải—Chih-Chê (Chih-]). 

Quán Đảnh: Ngũ Tổ Quán Đảnh—Kuan-Ting. 

Pháp Hoa: Lục Tổ Pháp Hoa—Fa-Hua. 

Thiên Cung: Thất Tổ Thiên Cung——T”ien-Kung. 

Tả Khê: Bát Tổ Tả Khê—Tso-Chỉi. 

Trạm Nhiên: Cửu Tổ Trạm Nhiên—Chan-Jan. 








VII.Thiên Thai Đại Sư: T”ien-T”ai Great Master—Chih-I (Thạch Khải)—VỊ sư đã sáng lập 


ra tông phái Thiên Thai, ngài tên Đức An, họ Trần (538-597 sau Tây Lịch). Ngài theo 
học tu và chịu ảnh hưởng rất lớn với Sư Huệ Tư ở Hỗ Nam. Nsài thấy được trong Kinh 
Pháp Hoa một lối diễn giảng đúng nghĩa của Đại Thừa Giáo. Vào năm 575 sau Tây Lịch, 
lần đầu tiên ngài đến núi Thiên Thai và sáng lập tông phái nầy tại đó. Giáo thuyết của 
tông phái nầy trở thành căn bản cho các trường phái Phật giáo tại Đại Hàn và Nhật Bản 
sau nầy —The monk who founded T”ien-T?ai Sect—The actual founder of the T”ien-T”ai 
school, Chih-I, his name was Tê-An, and his surname Chên (538-597 AD). He studied 
under Hui-Ssu of Hunan, he was greatly influenced by his teaching; and found ¡in the 
Lotus Sutra the real interpretation of Mahayanism. In 575 AD, he first came to T”1en-T”ai 
and established his school, which in turn was the foundation of important Buddhist schools 
in Korea and Japan. 


VIIIIL Thiên Thai Hóa Nghỉ Tứ Giáo: Bốn giáo pháp được định nghĩa bởi tông Thiên Thai— 


l) 


The four modes of teaching, defined by the T”Ien-T”a1: 

Đốn Giáo: Direct Teaching—Đốn ngộ là giáo pháp tối thượng thừa có công năng giúp 
giác ngộ tức thì. Giáo pháp nầy liên hệ với trường phái Hoa Nghiêm và Thiển. Đốn ngộ 
giảng về thực chứng chân lý tức thì không tùy thuộc vào những thời giảng thuyết bằng lời 
hay qua những giai đoạn khác nhau—Perfect sudden teaching, sudden teaching, perfect 
and immediate teaching, a supreme teaching which enables ones to attain enliphtenment 


2) 
3) 
4 


1. 


Ù 


2) 


3) 
4) 


Ù 
2) 


3) 


XI. 


5667 


1mmediately, or the doctrine that enlightenment or Buddhahood may be attained at once, 
or Iimmediate teaching of the higher truth without preliminary stages. It 1s usually 
associated with the Avatamsaka and Zen schools—Sudden teaching expounds the abrupt 
realization of the 1ltimate truth without relying upon verbal explanations or progression 
through various stages of practice. 

Tiệm Giáo: Gradual Teaching. 

Mật Giáo: Esoteric Teaching. 

Bất Định Giáo: Indefinite Teaching. 


Thiên Thai Hóa Pháp Tứ Giáo: The four periods oŸ teaching. 

Tạng Giáo: Tạng Giáo Tiểu Thừa—The Tripitaka Teaching, or the Pitaka School was 
that of Hinayana. 

Thông Giáo: Thông Giáo là giai đoạn phát triển đầu tiên của Phật Giáo Đại Thừa với 
đầy đủ Tam Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, và Bổ Tát). Giáo thuyết triển khai của 
Thông giáo nối liền Thông Giáo với Biệt Giáo và Viên Giáo —Interrelated Teaching, or 
1ntermediate school, was the first stage of Mahayana, having In 1t elements of all the 
three vehicles (sravaka, pratyekabuddha, and bodhisattva). Its developing doctrine linked 
1t with Hinayana on the one hand and on the other hand with the two further 
developments of the “separate” or “differentiated” Mahayana teaching, and perfect 
teaching. 

Biệt Giáo: Differentiated Teaching. 

Viên Giáo: Tên khác của Bí Mật giáo—Complete, Perfect, or Final Teaching; a name for 
the esoferic sect. 


Thiên Thai Luật: Luật của tông Thiên Thai hay còn gọi là Đại Thừa Viên Đốn Giới— 
The laws (which are ascribed as the Mahayana perfect and Immediate moral precepts) of 
the T”ien-T”a1 sect as ø1ven 1n: 

Luật đã được Phật nói tới trong Kinh Pháp Hoa: The commandments which the Buddha 
mentioned in the Lotus Sutra. 

Mười Giới trọng: The ten primary commandments In the Brahma”s Net Sutra—See Mười 
Giới Trọng Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng in Chapter 36. 

Bốn Mươi Tám Giới Khinh (Kinh Phạm Võng): Forty-eight secondary commandments of 
the Brahma's net Sutra (Brahmajala)—See Bốn Mươi Tám Giới Khinh in Chapter 36. 


Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo: (Flive Periods and Eight Teachings of the T”len Tai 
school)—Đây là cách xếp loại những lời Phật dạy theo quan điểm của phái Thiên Thai, 
do Trí Giả Đại Sư người Trung Quốc thiết lập. Phái Thiên Thai, học thuyết dựa vào Kinh 
Liên Hoa và thừa nhận Ngài Long Thọ Bồ tát làm trưởng lão đầu tiên của mình. Trường 
phái nầy lợi dụng tất cả mọi phương tiện nhằm đạt tới đại giác. Qua việc phân loại tiến 
trình giảng kinh và học thuyết Phật thành năm thời kỳ và Tám Giáo Lý (bốn loại giáo lý 
cộng thêm bốn phương pháp giảng giải) chứng tỏ trường phái nầy hệ thống hóa sự thuyết 
giảng của Phật—A classification of the Buddhaˆs teachings from the standpoint of the 
Tlen-T”ai sect, made by Its Chinese founder Chih-I. The school of Celestial Platform of 
which doctrine 1s based on the Lotus Sutra and sees Nagarjuna as 1s first patriarch. Thịs 


Ù 


2) 


5668 


sect takes advantage of all expedients to practice to attain enliphtenment. The 
classification of sutras and the teachings of Buddha Into five periods (or five stages) and 
eipht teachings (four doctrines plus four methods of expounding them) represents and 
aftempt to systematize the teachings of Buddha: 

Năm Thời Kỳ, trong đó thời Hoa Nghiêm kéo dài 2] ngày, thời A Hàm kéo dài 12 nắm, 
thời Phương Quảng kéo dài 8 năm, thời Bát Nhã kéo dài 22 năm, và thời Niết Bàn kéo dài 
8 năm—Five Periods in which the Avatamsaka period lasted ƒor fwenfy-one days, the 
Agama period ƒor twelve years, the Vaipulya period ƒor eight years, the Prajna period ƒor 
twenfy-two years, and the Nữvana period for eighf years: 

Thời kỳ Hoa Nghiêm: Thời Hoa Nghiêm không phải là thuần viên vì nó gồm cả biệt 
giáo. Thời kỳ nầy kéo dài ba tuần lễ và Phật đã thuyết giảng ngay sau khi Ngài đạt được 
đại giác. Với giáo thuyết nầy, Đức Phật muốn đánh thức các đệ tử của Ngài, nhưng vì 
giáo pháp quá thậm thâm nên đa phần các đệ tử của Ngài đã không hiểu được những lời 
thuyết giảng nầy, tức là ý tưởng cho rằng vũ trụ là biểu hiện của cái tuyệt đối. Nói 
chung, giáo lý được giảng dạy trong thời kỳ nầy là pháp tự chứng của Phật trong sự đại 
giác của Ngài, nghĩa là khai thị về sự giác ngộ của Ngài. Thính chúng không thể thấu 
triệt nổi nên họ như câm như điếc—The Time of the Wreath is not yet pure 'round” 
because ¡1t Iincludes the Distinct Doctrine. The perlod of the Buddhavatamsaka-Sutra, 
which lasted for three weeks and the Buddha taught immediately after his enliphtenmeiit. 
With this teaching, the Buddha awoke his discIiples to the greatness of Buddhism; 
however, It was foo profound for them to grasp and most of his disciples dịd not 
understand the principal idea of the sutra, that the universe 1s the expression of the 
absolute. Generally speaking, the first period was was the Time of Wreath. The doctrine 
taught In this period was what the Buddha had conceived in his Great Enlightenment, 1.e.. 
the elucidation of his Enlightenment 1tself. His disciples could not understand him at all 
and they stood as 1f they were “deaf and dumb.” 

Thời kỳ A Hàm: Thời kỳ thứ hai còn gọi là thời Lộc Uyển. Thời Lộc Uyển chỉ phiến diện 
vì chỉ giảng các kiến giải Tiểu Thừa. Sau khi Đức Phật thấy rằng không đệ tử nào của 
Ngài sẵn sàng tiếp nhận và hiểu nổi kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật bèn giảng các kinh A 
Hàm nguyên thủy để khế hợp với những kẻ căn tánh thấp kém. Chúng đệ tử của Ngài 
bây giờ có thể tuân theo lời dạy của Ngài và thực hành một cách xứng lý để đạt được 
quả vị A La Hán. Thời kỳ nầy còn được gọi là thời dụ dẫn, tức là thời kỳ mà mỗi người 
được dẫn dụ để đi đến giáo lý cao hơn. Trong giai đoạn nầy, Đức Phật không dạy toàn bộ 
giáo điển nữa, mà Ngài chỉ dạy những gì mà các môn đồ có thể hiểu được. Ngài trình 
bày về khổ, không, vô thường, vô ngã, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và Thập nhị nhân 
duyên, vân vân, nhằm giúp chúng sanh giải thoát khỏi tam đồ lục đạo. Giai đoạn nây kéo 
dài 12 năm. Giáo thuyết nầy tương xứng với giáo thuyết của Phật giáo Nguyên Thủy—— 
The second period, also called the “Iime of the Deer Park.” The Time of the Deer Park 
1s only one-sided as 1t teaches only Hinayanistic views. Perceiving that his disciples were 
not yet ready for the teachings of the Avatamsaka Sutra, the Buddha next preached the 
early Agamas to suit the people of the Inferior capacity. His disciples were now able to 
follow his teaching and practiced accordingly in order to attain the fruition of arhat or 
saintly position. This period 1s also called the Time of Inducement, or a period in which 
the people were aftracted to the higher doctrine. In the period of the Agama-Sutra. In this 


3) 


4) 


5669 


period, the Buddha did not teach the complete truth, but only what his disciples could 
understand. He presented the truths of suffering, emptiness, Impermanence, egolessness, 
the four noble truths, the eightfold noble path and conditioned arising, etc., which help 
free people from the three realms and six paths. This phase lasted twelve years. The 
teachings In this perlod correspond to the Theravada teachings. 

Thời kỳ Phương Quảng hay thời kỳ phôi thai của Phật giáo Đại Thừa: Thời Phương Đẳng 
giảng cùng lúc cả bốn giáo thuyết nhưng vẫn còn tương đối. Trong giai đoạn kéo dài tám 
năm nây, Đức Phật bác bỏ sự luyến chấp vào Tiểu Thừa và hướng dẫn đệ tử đi vào nẻo 
Đại Thừa. Đức Phật bắt đầu thuyết giảng về Đại thừa và tính ưu việt của Bồ Tát, cũng 
như làm sáng tổ sự thống nhất giữa Phật và người, giữa cái tuyệt đối và tương đối. Đây là 
thời kỳ mà những người Tiểu Thừa quy đầu sang giáo lý Đại Thừa và vì mục đích nầy 
mà Đức Phật đã giảng các kinh Phương Đẳng, tức triển khai, kinh Đại Nhật Như Lai và 
kinh Duy Ma Cật. Vì Phật thường hay khiển trách các vị La Hán do tà kiến hay thiên 
kiến của họ, nên thời kỳ nầy còn được gọi là thời “Đàn Ha.” Các vị Tiểu Thừa, theo 
giảng luận của Phật, thức tỉnh về những thiên kiến của mình và học hỏi để thấy giá trị 
Đại Thừa——The period of the Vaipulya-Sutra or the period of the introductory Mahayana. 
The Time of Development teaches all four doctrinnes together and therefore 1s still 
relative. In this eipht-year period, the Buddha taught the first level of the Mahayana. 
During this phase the Buddha refuted his disciples” attachment to the Lesser Vehicle and 
directed them toward provisional Mahayana. He stressed the superiority of a bodhisattva. 
He clarified the unity of Buddha and sentient beings, of absolute and relative. This was 
the time when the Hinayanistic people were converted to the Mahayana doctrine and for 
that purpose the Buddha preached what we call “Vaipulya” or developed texts, Maha- 
Vairocana and Vimalakirti Sutras. As the Buddha often rebuked the arhats for theiIr wrong 
or short-siphted views, this period 1s called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after 
the Buddha”s reasoning, became aware of the short-siphtedness and learned to appreciate 
Mahayana. 

Thời kỳ Bát Nhã hay Liên Hoa: Thời Bát Nhã chủ yếu giảng Viên giáo nhưng còn liên 
hệ Thông giáo và Biệt giáo. Do đó nó chư hoàn toàn viên mãn. Trong 22 năm của thời 
kỳ nây, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp Đại Thừa ở cấp cao hơn và bác bỏ sự luyến 
chấp Tiểu Đại của các hàng đệ tử. Đức Phật đã giảng về tính hư không trong Kinh Bát 
Nhã. Trong thời kỳ nầy, Đức Phật giảng thuyết kinh Bát Nhã và mọi ý niệm biện biệt và 
chấp thủ đều bị quyết liệt loại bỏ. Bởi vậy, nó được gọi là thời “Đào Thải.” Suốt trong 
thời kỳ nầy, giáo lý về “không” được giảng dạy, nhưng chính “không” lại bị phủ nhận. 
Do đó, thời Bát Nhã cũng được gọi là thời “Hội Nhất Thiết Pháp,” nghĩa là bác bổ mọi 
phân tích và thống nhất chúng lại—The period of Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sutra. 
The Time of Wisdom mainly teaches the Round Doctrine and yet 1s linked with the 
Common and Distinct Doctrines. Therefore, 1f is not quite perfect or complete. This phase 
lasted twenty-two years, in which the Buddha expounded a higher level of provisional 
Mahayana and refuted his disciples” attachment to the distinction between Theravada and 
Mahayana by teaching the doctrine non-substantiality or emptiness. He taught the 
teachings of shunyata In the PraJnaparamita-sutra, and all the ideas of distinction and 
acquisiion were mercilessly rejected. It ¡is therefore, called the Tome of Selection. 
During this period, the doctrine of “Void” was taught but the “Void” itself was agaIn 


5) 


5670 


negated. In the end everything reverts to the ultimate Void. So the time of Priajna was 
also called the Time of Exploring and Ủniting of the Dharmas, denying all analysis and 
unifying them all in one. 

Thời kỳ Pháp Hoa và Niết Bàn: Trong tám năm cuối đời, Đức Phật thuyết giảng trực tiếp 
từ những kinh nghiệm mà Ngài đã giác ngộ. Ngài đã giảng về tính đồng nhứt tuyệt đối 
giữa các mặt đối lập và về sự hạn hẹp của Tam thừa (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát) 
nên Ngài đã chỉ dạy cách hòa lẫn nhau thành Nhất thừa (một cỗ xe duy nhất): Phật thừa. 
Thời kỳ nầy còn gọi là thời Pháp Hoa. Trong thời kỳ nầy, sự truy cứu hay phân tích và 
dung hợp về các học thuyết được giảng dạy. Quan điểm về Tam thừa Thanh Văn, Duyên 
Giác và Bồ Tát có thể đạt được Thánh quả chỉ là một giáo thuyết “khai mở” tạm thời để 
cuối cùng cả ba đều được “hội” về Phật Thừa. Như thế thời thứ năm đặc biệt được gọi là 
thời “Khai Hội.” Nhân duyên xuất hiện ở thế gian của Phật là cứu độ tất cả chúng sanh 
và nhân duyên ấy chỉ có thể được hoàn thành bởi Kinh Pháp Hoa. Do đó Pháp Hoa là 
giáo lý rốt ráo trong tất cả những giáo lý của Phật, và là vua của tất cả các kinh. Thời kỳ 
Pháp Hoa là thời kỳ thuần “Viên” và tối thượng. Vì ở đây nhân duyên xuất hiện thế gian 
của Phật được biểu lộ đầy đủ. Kinh phụ thuộc, Niết Bàn, tóm tắt những gì Phật đã dạy 
trong suốt cả cuộc đời của Ngài, nghĩa là Tam thừa và Tứ giáo đều được xóa bỏ do hội 
tam thừa về nhất thừa và hợp tứ giáo thành viên giáo cứu cánh. Như vậy, tất cả giáo lý 
của Phật sau cùng đều quy tụ vào Pháp Hoa mà tông Thiên Thai coi như là giáo lý tối 
thượng của Phật giáo—The period of the Mahaparinirvana-Sutra, also called the period 
of the Lotus-Sutra. In the last eight years of his life, the Buddha taught directly from his 
own enlightenmernt, fully revealing the truth. He emphasized the absolute identity of all 
Opposites and the temporary and provisional nature of the three vehicles of Sravakas, 
pratyeka-buddhas and bodhisattvas. The he taught how to validify and merge them Into a 
single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This period was also called the Time of the 
Lotus. Here the exploring or analyzing and the uniting of the doctrines are taught. The 
view that the three Vehicles of Hearers, Self-Enlightened Ones and Would-Be Buddhas 
can obtain saintly fruition was only an exploring, a temporary teaching, but the three 
finally were united Into one Vehicle, or “Uniting.” Thus the fifth period 1s especially 
called the Time of “Opening and Meeting.” The obJect of the appearance of the Buddha 
was to save all beings and that obJect can be accomplished only by the Lotus. Therefore, 
the Lotus 1s the ultimate doctrine among all the Buddha”s teachings and 1s the king of all 
the sutras. The Time of the Lotus alone 1s purely “round” and superlatively excellent, 
wherein the purpose of the Buddha”s advent on earth 1s fully and completely expressed. 
The supplementary Nirvana Sutra summarizes that the Buddha had preached during his 
whole life, I.e., the three Vehicles and the four doctrines were dismissed by converting 
the three Vehicles to One Vehicle and combining the four doctrines with the one 
ultmate Round Doctrine. Thus, all teachings of the Buddha are absorbed finally into the 
Lotus which 1s considered by the T”Ien-T”ai to be the Supreme Doctrine of all Buddhism. 
Bát giáo— Eight methods: Tám giáo còn gọi là Bát Giáo, tức là tám khoa hay tám phương 
thức giáo hóa của Phật dạy cho chúng sanh tu hành. Bát Giáo chia ra làm bốn về phương 
pháp và bốn về nội dung—Eight Doctrines are eight methods or means used by the 
Buddha to teach sentiemnt beings to cultivate. Eight teachings, ƒour oƒ which are methods, 
and the res† [OMT ar€ COHf€HfS: 


5671 


1-4)Bốn phương pháp——Four methods: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Đốn giáo ——Instantaneous Doctrine: Ở đây Đức Phật tuyên thuyết về sở chứng của Ngài 
mà không cần đến phương tiện nào cả, đây là thời Hoa Nghiêm. Phương pháp đốn giáo 
nầy được những người thương căn thượng trí áp dụng, vì những người nầy có khả năng 
hiểu được chân lý bằng trực giác. Đốn giáo là giáo pháp đốn ngộ hay ngộ cấp kỳ tức là 
pháp môn trực chỉ dành cho những hành giả thượng căn trong nhà Thiển—The Sudden 
(Abrupt) Doctrine, in which the Buddha preached what he had conceived without using 
any expediency, this 1s the time of the Wreath. This sudden method or the method of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which 1s to be used with the most talented students who 
understand the truth directly. Instantaneous or Sudden Doctrine 1s Dharma teachings 
which will lead to a fast awakening and enlightenment such as Zen Buddhism, reserved 
for those at the highest level of cultivators. 

Tiệm giáo —Gradual or Deliberate Doctrine: Đức Phật dùng “Tiệm Giáo” dẫn dụ mọi 
người đi lần vào sự tư duy sâu thẳm, dùng tất cả mọi phương tiện, đây là thời Lộc Uyến, 
Phương Đẳng và Bát Nhã. Phương pháp “Tiệm Giáo” nây được đại đa số áp dụng vì nó 
đi từ thấp đến cao, từ căn bản đến phức tạp như Pháp Môn Tịnh Độ. Phương pháp nầy 
bao hàm các thời kỳ A Hàm, Phương Quảng và Bát Nhã—The Buddha utilized the 
“Gradual Doctrine” to induce people gradually into deeper thinking, using all sorts of 
measures, this 1s the time of the Deer Park, of Development and of Wisdom. The Gradual 
Doctrine teaches cultivators to gain enlightenment gradually from lower to higher levels 
such as the Pureland Dharma Door. This gradual method or the method of Agama, 
Vaipulya and Parinirvana-sutras. This method 1s utilized by the majorlty of people 
because 1t progresses from the elementary to more complex teachings. 

Mật giáo—Esoteric Doctrine: Trên thực tế, đây là giáo lý bí mật bất định, nó không nhất 
định và biến thiên vì thính giả khuất lấp nhau bởi sức thần thông của Phật và mỗi người 
nghĩ rằng Phật chỉ giảng cho riêng mình mà thôi. Phương pháp bí truyền chỉ được Phật 
dùng khi nói riêng với một người và chỉ có người đó hiểu được. Khác với Thông giáo, 
Mật giáo dạy về nghĩa thâm mật của Phật giáo. Phương pháp dạy hành giả về cách bắt 
ấn, trì chú, tam mật tương ưng, tức thân thành Phật. Thân khẩu ý của hành giả tương ưng 
với thân khẩu ý của Phật—The Secret Teaching. In fact, it is a mystical indeterminate 
doctrine. It 1s Iindeterminate and varied because many a listener is concealed from 
another by the Buddhaˆs supernatural power and each thinks that the Buddha 1s teaching 
him alone. Thus all hear separately and variously. Such indeterminacy exists from the 
time of the Wreath to the time of Wisdom. The secret method, which was used by the 
Buddha only when addressing to one person, in which case the Buddha was understood 
by this only person. Opposite to the Common Doctrine, this Dharma 1s passed on at a 
hidden level and has the characteristics of the deepest and most profound meanings of 
Buddhism. This doctrine teaches cultivators to recite mantras, make Buddha seals with 
hands, etc. If the three karmas of the cultivators become one with the Buddha, then the 
cultivators will attain Buddhahood. Meaning 1f the cultivators" Mind, Spech and Body 1s 
similar to that of the Buddha, then Buddhahood 1s attained. 

Bất Định giáo——Indefinite or Indeterminate Doctrine: Giáo lý bất định, không bí mật mà 
Phật dùng khi có mặt nhiều đệ tử khác trình độ nhau, nhưng đều hiểu lời Phật giảng. 
Giáo pháp mà Phật tùy theo căn cơ nghi thuyết dạy, chớ không nhứt định là phải thuộc 


5672 


riêng về một căn cơ nào cả—The Indeterminate Doctrine, non-mystical indeterminate 
doctrine, in which though the students have different levels, they still understood his 
words in different ways (all listeners know that all are hearing together and yet they hear 
differently and understand valously). The Buddha used Indefinte Doctrine to teach 
sentient beings with different levels of understanding. 


5-8)Bốn nội dung——Four contents: 


5) 


6) 


7) 


8) 


Tiểu Thừa hay Tạng Giáo—Pitaka Doctrine: Tạng giáo là các pháp môn tu học có dạy 
chung trong Tam Tạng kinh luật và luận. A Hàm và tất cả giáo lý Tiểu Thừa, như được 
thấy trong văn học Tỳ Bà Sa, thích hợp với Thanh văn và Duyên giác —The Doctrine of 
Tripitaka teaching (Scriptures) or Pitaka (Storage) Doctrine Iincludes various Dharma 
Doors of cultivation taught to all in the Tripitaka or "Three Storages.` (Sutra, Precept 
Pitaka, and Ủpadesa Pitaka or commentary of Sutra). Agamas or traditions oŸ discourses 
and all Hinayana doctrines, such as those found in the Vaibhasika literature, appropriate 
for Sravakas and Pratyeka-buddhas. 

Thông Giáo—Common Doctrine: Chung cho tất cả ba thừa và là giáo lý sơ cơ của Đại 
Thừa. Trong khi một vị sơ tâm Bồ Tát theo những tu tập như các vị trong tam thừa, thì 
một đại Bồ Tát thâm nhập cảnh giới của Biệt Giáo và Viên Giáo. Đây là giáo thuyết 
tổng quát, dành cho cả Tiểu lẫn Đại thừa, nhằm chỉ dạy cho Thanh văn, Duyên giác và 
Bồ tát trong giai đoạn phát triển đầu tiên. Giáo pháp nầy dạy chung cho tất cả ba căn cơ 
thượng trung hạ và cả ba thừa Tiểu Trung Đại: The Doctrine Common to All or the 
connecting teaching. It 1s common to the three Vehicles and 1s elemenfary doctrine of 
Mahayana. While an inferior Bodhisattva follows the same practices as the people of the 
thee Vehicles, a superlor Bodhisattva wIll penetrate Into “Distnct Doctrinne” and 
“Doctrine of Perfection.” This general teaching, which 1s for both Hinayana and 
Mahayana. And 1s meant for Sravakas, Pratyeka-buddhas and bodhisattvas In their first 
level of progress. The Common Doctrine or Apparent Doctrine refers to the teachings 
used collectively to reach all three levels of sentient beings Hiph, Intermediate, and Low. 
Biệt Giáo—Specific Doctrine: Đây là học thuyết thuần nhất Đại Thừa và chỉ dành riêng 
cho Bồ Tát. Tạng giáo và Thông giáo chỉ giảng về cái “không” phiến diện hay “thiên 
không,” Biệt giáo giảng về Trung Đạo, và do đó nó riêng biệt. Có người nói Biệt Giáo là 
pháp dạy riêng cho mỗi căn cơ hoặc Thượng, hoặc Trung, hoặc Hạ, cùng ba thừa, hoặc 
riêng cho Tiểu Thừa Thanh Văn, hoặc riêng cho Trung Thừa Duyên Giác, hoặc riêng cho 
Đại Thừa Bồ Tát —The Distinct Doctrine or special teaching for Mahayana Bodhisattvas. 
The Doctrine of Pitakas and the Doctrine Common to all teach the simple one-sided 
“Voidˆ while this doctrine teaches the Middle Path, and, therefore, Is đistinct and 
separate. Someone says that Specific Doctrine include teachings geared specifically to 
each level of Hiph, Intermediate, or Low of the three vehicles which include Sravakas or 
Lesser Vehicle, or Pratyeka-Buddhas or Intermediate Vehicle, or Mahayana Bodhisattvas 
or Greater Vehicle. 

Viên giáo —Perfect Doctrine: Học thuyết hoàn hảo hay tròn đầy, thuyết giảng con đường 
giữa. Viên có nghĩa là toàn thiện, biến mãn, viên mãn, viên thông. Biệt giáo giảng về 
một “trung đạo” độc lập và cách biệt, và chỉ một phương tiện riêng biệt, còn Viên giáo là 
giáo pháp tròn đầy, giảng vể Trung Đạo của viên thông và quán triệt. Do đó, nó không 
phẩi là một trung đạo cách biệt, phiến diện, mà là một trung đạo thực thể, hoàn toàn hòa 





5673 


^Z ^ 


hợp, trên lý thuyết cũng như thực tế. Như thế “Viên” có nghĩa là một pháp chứa đựng tất 
cả các pháp, nghĩa là “Nhất tức nhất thiết và nhất thiết tức nhất.” Viên giáo còn gọi là 
“Đại Thừa Giáo Pháp Tối Thượng Thừa” như giáo pháp trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ 
chuyên dạy cho các hàng Bồ Tát Đại Sĩ Pháp Thân, từ Thập Trụ đến Thập Địa Bồ Tát — 
The complete, round teaching, or perfect teaching that of the Middle-Way. “Round” 
means perfection, all pervading, all fulfilling, all permeating. The Distinct Doctrine 
teaches an independent and separate Middle Path and 1s simple-separate mean, while the 
Round Doctrine, the most complete and penetrating which teaches the Middle Path of 
perfect permeation and mutual identification. Therefore, 1t 1s not a separate, one-sided 
Middle Path, but the Middle Path as noumenon, perfectly harmonious, theoretically and 
practically. Thus “round” means that one element contains all elements, 1.e., the principle 
of “One 1s all and all is one.” The Perfect Doctrine 1s also called the ultimate teaching of 
Mahayana Buddhism. It is the most complete and penetrating teaching used to teach the 
Maha-Bodhisattvas, or enlightened beings striving to attain the UltimateEnlightenment of 
Buddhahood, such as the teachings in the Avatamsaka Sutra, which were taught 
specifically for the Great Strength Dharma Body Maha-Bodhisattvas from Ten-Entrances 
to Ten-Grounds Maha-Bodhisattvas. 


XIIThiên Thai Tam Giáo: Ba giáo của Thiên Thai tông. Theo tông Thiên Thai thì giáo 


Ù 


2) 
3) 


Ù 
2) 
3) 


Ũ 
2) 
3) 


thuyết của Phật Thích Ca được chia làm ba loại —Three modes of Sakyamuni”s teaching, 
according to the T”1en T”a1: 

Đại Cương Tam Giáo: 

Đốn giáo: Tức thì khai ngộ—The sudden or immediate teaching, by which the learner is 
taught the whole truth at once. 

Tiệm giáo: Từ từ khai ngộ—The gradual teaching. 

Bất định giáo: The undetermined or variable method whereby he is taught what he is 
capable ofreceIving. 

Quyền Môn Tam Giáo: 

Tiệm Giáo: Gradual Teaching. 

Đốn Giáo Immediate Teaching. 

Viên Giáo: Perfect teaching—The last being found ¡n the final or complete doctrine of 
the Lotus Sutra. 


Tam Tạng Giáo: The Tripitaka doctrine or orthodox Hinayana. 

Thông Giáo: Intermediate, or interrelated doctrine, sụch as Hinayana-cum-Mahayana. 
Biệt Giáo: Differentiated or separated doctrine, such as the early Mahayana as a cult or 
development, as đistinct from Hinayana. 


XIHII. Thiên Thai Tam Thời Thí Khai Phế: Theo Kinh Pháp Hoa, đây là từ mà tông Thiên 


Ù 


Thai dùng để chỉ ba thời giáo thuyết của Đức Phật—According to the Lotus Sutra, this is 
a term which the T”1en-T”aI sect used to indicate the three periods of Buddha”s teaching. 
Thí Thời: Trước thời kỳ Pháp Hoa, Đức Phật đã nói về Tam thừa giáo, đây Ngài chỉ dùng 


phương tiện thiện xảo để giúp người đi vào Chánh Đạo Nhất Thừa Giáo, nên gọi là “vị 
thực thí quyền”——Bestowing the truth in Hinayana and other partial forms. 


2) 


3) 


5674 


Khai Thời: Thờ kỳ Đức Phật “khai quyển hiển thực” để giúp chúng sanh hiểu rõ Tam 
Thừa chỉ là phương tiện của Nhất Thừa—Opening of the perfect truth like the Lotus, as in 
the Lotus Sutra. 

Phế Thời: Đức Phật chỉ dạy nên “phế quyền lập thực” một khi đã biết rõ Tam Thừa chỉ 
là phương tiện cho Nhất Thừa——Abrogating the earlier imperfect forms. 


XIV.Thiên Thai Chỉ Quán Thập Định: Chỉ Quán Thập Quán hay mười quán của chỉ quán 


Ù 
8) 
b) 
c) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


(mười cảnh sở đối của chỉ quán) của tông phái Thiên Thai —The T”ien-T”?ai's ten fields 
of meditation or concentratIon: 

Ấm Giới Nhập: Aggregates—Spheres—Entrances. 

Ngũ Ấm: The five Aggregates. 

Thập Bát Giới: Astadasa-dhatavah (skt—Eighteen Spheres. 
Thập Nhị Nhập: Dvadasayatanami (skt)—The twelve entrances. 
Dục Vọng và Phiển Não: Passion and delusion. 

Bệnh Hoạn: Sickness. 

Nghiệp Chướng: Karma Forms. 

Ma Sự: Mara-deeds. 

Thiển Định: Dhyana. 

Tà Kiến: Wrong theories. 

Tăng Thượng Mạn: Arrogance. 

Nhị Thừa: The two vehicles. 


10) Thập Bồ Tát: Bodhisattvahood. 


XYV. Thiên Thai Thập Tổ: Mười vị TỔ của tông phái Thiên Thai—The ten patriarchs of the 


Tien-T”a1 sect: 


1-9)Từ tổ thứ nhất đến tổ thứ 9 đã nói trong Thiên Thai Cửu Tổ-—From I1 to 9 already 


mentioned ¡in the nine patriarchs of the Tien-T°ai sect—See Thiên-Thai Cửu Tổ ¡n 
Ch.185 (XVHI) (VŨ. 


10) Tổ thứ mười của tông phái Thiên Thai là ngài Đạo Thúy. Ngài được xem là tổ thứ mười 


tại Nhật Bổn, vì ngài là người đã mang giáo pháp Thiên Thai truyễn qua Nhật vào thế kỷ 
thứ chín và là thầy của Tuyển Giáo Đại Sư (sơ tổ tông Thiên Thai tại Nhật) —The ten 
patrlarch was Tao-Sul. He was considered a patriarch in Japan, because he was the 
teacher of Dengyo Daishi who brought the Tendai system to that country In the ninth 
Cenfury. 


5675 


XVI. Thiên Thai Thiều Quốc Sư: Thiên Thai Thiều Quốc Sư là một Tăng sĩ đã phục hưng 


a) 


b) 


c) 


tông phái Thiên Thai bằng cách du hành sang Cao Ly để ghi chép lại Thiên Thai Tam Bộ 
còn giự được nguyên bản của Ngài Trí Giả, rồi trở về xây dựng chùa chiển và chấn hưng 
tông phái. Ngài được Tiền Chu (960-997 sau Tây Lịch), lúc bấy giờ là vua của nước Ngô 
Việt mà kinh đô ở Hàng Châu phong cho ngài làm Quốc Sư—T”ien-T?ai Shao Kuo Shih, 
a Chekiang priest who revived the T”Ien-T”ai sect by Journeying to Korea, where the only 
copy of Ch¡ih-l”s works existed, copied them, and returned to revive the T”ien-T”ai school. 
Ch'en-Shu (960-997 AD), ruler of Wu-Yuech, whose capital was at Hangchow, entitled 
him Imperial Teacher. 


(XIX) Thiền Tông 
The Zen Sect 


Đại Cương Về Thiền Định: An Overview on Dhyana and Samadhi (skf) 

Nghĩa của Thiền Định— The meanings oƒ Samadhi: 

Thiển theo tiếng Phạn là Dhyana. Thiển là một yếu tố của Định; tuy nhiên, cả hai từ 
được dùng gần như lẫn lộn với nhau: Dhyana ¡is Meditation (Zen), probably a 
transliteration. Meditation 1s an element of Concentration; however, the two words 
(dhyana and samadhI) are loosely used. 

Định theo tiếng Phạn là Samadhi. Định bao trùm toàn bộ bối cảnh của Thiền, để tâm 
chuyên chú vào một đối tượng mà đạt tới trạng thái tịch tĩnh không tán loạn— 
Concentration 1s an Interpretation of Samadhi. Samadhi covers the whole ground of 
meditation, concentration or abstraction, reaching to the ultimate beyond emotion or 
thinking. 

Có nhiều định nghĩa về Thiển Định—There are several different definitions for Dhyana 
and Samadhi: 

Thiền định hay sự phát triển tâm linh, hay quán chiếu về khổ, vô thường và vô ngã. 
Thiển định trong các trường phái Phật giáo tuy có khác nhau về hình thức và phương 
pháp, nhưng cùng có một mục tiêu chung là làm tinh thần tập trung, thanh thản và trong 
suốt như một dòng sông nước trong mà người ta có thể nhìn thấy tận đáy, từ đó ý thức 
biết được sự thể nghiệm về ngộ, giải thoát và đại giác. Ngoài ra, cố gắng thực tập thiển 
định thường xuyên nếu hành giả chưa nhập vào chân lý thì ít ra cũng sẽ giúp chúng ta xa 
rời nhị nguyên phân biệt—Meditation or Mental development, or to meditate upon the 
1mplicatlons or disciplines of pain, unreality, Inpermanence, and the non-ego. Although 
different in forms and methods in different Buddhist schools, but has the same goal 1s to 
concentrate the mind of the cultivafors, to calm and to clarify it as one would calm and 
clarify the surface of a turbulent body of water, so that the bottom of which can be seen. 
Once the surface of that turbulent water 1s pacified, one can see 1f's bottom as when the 
mind 1s pacified, one can come to an expierence or a state of awakening, liberation or 
enlightenment. In addition, dilipgent repetition of practice of meditation, 1f the cultivator 
has not yet become one with the “absolute truth,” dualistic state of mind and distinction 
between subJect and obJect disappeared in that person. 


đ) 


©) 


8) 


b) 


đ) 


5676 


Thiển cũng là quá trình tập trung và thấm nhập nhờ đó mà tâm được yên tĩnh và nhất 
tâm bất loạn (qui nhất), rồi đi đến giác ngộ: Zen is also a process of concentration and 
absorption by which the mind 1s fñirst tranguilized and brought to one-pointedness, and 
then awakened. 

Một trong lục Ba La Mật: “Dhyana” 1s one of the six paramitas—See Lục Độ Ba La Mật 
in Chapter 27. 

Thiển định để chỉ những giáo lý thiền thuộc về Phật giáo, nhưng áp dụng đặc biệt vào 
Thiển Tông—The term “Dhyana” connotes Buddhism and Buddhist things in general, but 
has special application to the Zen (Ch°an) sects. 

Là một tông phái Phật giáo Đại Thừa, Thiền là một tôn giáo thoát khỏi giáo điều mà chỉ 
hướng thẳng đến sự tự chứng ngộ. Tỷ như sự tự chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca dưới 
cội cây Bồ Để sau khi nỗ lực tu tập. Thiển tông Việt Nam bao gồm các phái Lâm Tế, 
Tào Động, và Trúc Lâm—As a Mahayana buddhist sect, Zen 1s a religlous free of 
dogmas or creeds whose teachings and disciplines are directed toward self- 
consummation. For example, the full awakening that Sakyamuni Buddha himself 
experienced under the Bodhi-tree after strenuous self-discipline. In Vietnam, Zen sects 
comprise of Lin-Chi, Tao-Tung, and Chˆu-Lin. 


Mục đích của việc hành Thiền— The purposes oƒ Meditation Practices: 

Thiển không phải là trầm tư mặc tưởng. Ngộ không cốt tạo ra một điều kiện nào đó theo 
chủ tâm đã định trước bằng cách tập trung tư tưởng mạnh vào đó. Trái lại, Thiển là sự 
nhận chân một năng lực tâm linh mới có thể phán đoán sự vật trên một quan điểm mới. 
Pháp tu Thiển với mục đích là dứt khoát lật đổ ngôi nhà giả tạo mà mình đang có để 
dựng lên cái khác trên một nền móng hoàn toàn mới. Cơ cấu cũ gọi là vô minh, và ngôi 
nhà mới gọi là giác ngộ. Do đó trong Thiền không hề có việc trầm tư về những câu nói 
tượng trưng hoặc siêu hình nào thuộc về sản phẩm của ý thức hay cơ trí: Meditation is not 
a state Of self-supsgestion. Enliphtenment does not consist in producing a certain 
premeditated condition by intensely thinking oŸ it. Meditation 1s the growing conscIous of 
a new power In the mind, which enabled It to judge things from a new point of view. The 
cultivation of Zen consisfs In upsetting the existing artificially constructed framework 
once for all and In remodelling it on an entirely new basis. The older frame 1s call 
“Ipgnorance” and the new one “enlightenment.` It is eveident that no products of our 
relafive consciousness or Intelligent faculty can play any part in Zen. 

Phật tử tu tập Thiển định để huấn luyện tâm và kỷ luật tự giác bằng cách nhìn vào chính 
mình: Buddhists practise meditation for mind-trainng and self-discipline by looking 
within ourselves. 

Tu tập thiền định là tìm cách hiểu rõ bản chất của tâm và sử dụng nó một cách hữu hiệu 
trong cuộc sống hằng ngày, vì tâm là chìa khóa của hạnh phúc, mà cũng là chìa khóa của 
khổ đau phiền não: To meditate is to try to understand the nature of the mind and to use 
It effectively In daily life. The mind 1s the key to happiness, and also the key to 
sufferingøs. 

Tu tập thiển định trong cuộc sống hằng ngày là giải thoát tinh thần ra khỏi những trói 
buộc của tư tưởng cũng như những nhiễm ô loạn động: To practice meditation daily will 


©) 


HH 


A. 


5677 


help free the mind from bondage to any thoughi-fetters, defilements, as well as 
distractions In dally life. 

Tu tập thiển định là con đường trực tiếp nhất để đạt tới đại giác: Practicing meditation is 
the most direct way to reach enlightenmert. 


Triết lý và cương yếu Thiền Tông— Philosophical Zen: 
Triết lý Thiền Tông— Philosophical Zen: 


1) Theo triết lý chính của Thiễn tông, nhìn vào nội tâm, chứ không phải nhìn ra bên ngoài, là 


2) 


cách duy nhất để đạt đến sự giác ngộ mà trong tâm trí con người thì cũng giống như là 
Phật quả vậy. Hệ tư tưởng nầy chú trọng vào “trực cảm, với một đặc điểm là không có 
ngôn từ nào để tự diễn đạt, không có một phương thức nào để tự giải thích, không có sự 
chứng minh dài dòng nào về chân lý riêng của mình một cách thuyết phục. Nếu có sự 
diễn đạt thì chỉ diễn đạt bằng ký hiệu và hình ảnh. Qua một thời gian, hệ tư tưởng nây đã 
phát triển triết lý trực cảm của nó đến một mức độ khiến nó vẫn còn là một triết lý độc 
đáo cho đến ngày nay: According to the Zen sect, the key theory of Zen, to look inwards 
and not to look outwards, 1s the only way to achieve enlightenment, which to the human 
mind 1s ultmately the same as Buddhahood. In this system, the emphasis 1s upon 
“mtuitlon,' 1s peculiarity being that it has no words in which to express 1fself, no method 
fo reason 1(self out, no extended demonstration of Its own truth in a logically convincing 
mamner. If it expresses 1tself at all, it does so In symbols and Images. In the course of time 
this system developed 1ts philosophy of Intuition to such a degree that 1t remains unique 
to this day. 

Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo —According to 
Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy—Thiển tông nặng về 
triết lý nhưng không phải là một nền triết học theo nghĩa hạn hẹp của nó. Đây là một học 
phái có chất tôn giáo hơn tất cả mọi học phái Phật giáo, nhưng lại không phải là một tôn 
giáo theo nghĩa thông thường của danh từ nầy. Thiền tông không có kinh điển nào của 
Phật cũng không trì giữ một luật nghi nào do Phật đặc chế ra. Nếu như không kinh, không 
luật, thì không một học phái nào có thể ra vẻ Phật giáo. Tuy nhiên, theo ý nghĩa của 
Thiền, ai mà còn chấp trước vào danh ngôn hay luật lệ thì không bao giờ có thể thấu đáo 
hoàn toàn ý nghĩa chân thật của người nói. Lý tưởng hay chân lý mà Đức Phật chứng ngộ 
chắc chắn khác hẳn với những gì mà Ngài đã giảng dạy, bởi vì giáo thuyết nhất thiết bị 
ước định bởi ngôn từ mà Ngài dùng, bởi thính chúng mà Ngài giáo hóa, và bởi hoàn cảnh 
xãy ra cho người nói và người nghe. Cái mà Thiển nhắm đến là lý tưởng của Phật, minh 
nhiên và không bị ước định. Học phái nầy còn được gọi là “Phật Tâm Tông.” Phật tâm 
vốn cũng chỉ là tâm người thường. Chỉ cần nhìn thẳng vào tâm địa đó là có thể đưa hành 
giả đến giác ngộ viên mãn. Nhưng bằng cách nào? Chủ ý chung của Phật pháp là để 
hành giả tự thấy đúng và tự đi đúng——Zen has much philosophy, but is not a philosophy in 
the strict sense of the term. It is the most religious school of all and yet not a religion In 
the ordinary sense of the word. It has no scripture of the Buddha, nor does It hold any 
dicipline of the Buddha. Without a sutra (discourse) or a vinaya (DisciIpline) text, no 
school or sect would seem to be Buddhistic. However, according to the ideas of Zen, 
those who cling to words, letters or rules can never fully comprehend the speaker”s true 
I1dea. The ideal or truth conceived by the Buddha should be different from those taught by 


3) 


4) 


5) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


5678 


him because the teaching was necessarily conditioned by the language he used, by the 
hearers whom he was addressing, and by the environment in which the speaker and 
hearers were placed. What Zen aims at is the Buddha's ideal, pure and unconditioned. 
The school 1s otherwise called “the School of the Buddhaˆs Mind.” The Buddha”s mind 1s 
after all a human mind. An introspection of the human mind alone can bring aspirant to a 
perfect enliphtenment. But how? The general purport of Buddhism 1s to let one see 
rightly and walk rightly. 

Thấy đúng hay kiến đạo: Darsana-marga (skt)—Thấy đúng khác biệt với đi đúng. Để 
phán đoán con đường sắp đi có đúng hay không, trước nhất học vấn hay khoa học là quan 
trọng—The way of viewing 1s different from the way of walking. To Judge whether the 
path we are going to take 1s right or not, first of all, sclence 1s Important. 

Đi đúng hay tu đạo: Bhavana-marga (skt)—Người ta thường đi mà không thấy. Tôn giáo 
chú trọng trên thực hành, tức là đi như thế nào, nhưng lại sao lãng việc giáo hóa những 
hoạt động trí thức để xác định con đường tu tập chân chính, tức là thấy như thế nào: The 
way of walking or the way of cultivation. People often walk without seeing the way. 
Religions generally lay importance on practice, that 1s, how to walk, but neglect teaching 
the intellectuall activity with which to determine the right way, that 1s, how to see. 

Với Thiểền—With Zen: Càng đi chúng ta càng khám phá ra rằng triết lý quan trọng hơn 
tất cả những thứ khác. Trong trường hợp mà khoa học không cung ứng một giải đáp thỏa 
đáng, thì chúng ta phải trông cậy vào phương pháp tư duy của Thiển để soi tỏ vào bất cứ 
vấn để nào được nêu ra: As we go on, we discover that philosophy is much more 
Important than anything else. In case science and philosophy do not give a satisfactory 
result, we must resort to the meditative method of Zen In order to get Insight Into any 
given problem. 

Trước tiên, hành giả phải tìm thấy con đường rồi bắt đầu đi trên đó. Mỗi bước tiến nhờ 
vào tư duy sẽ đưa người vượt qua lớp sóng của nhân sinh, tiến lần đến cõi hư không của 
thiên giới và cuối cùng đạt đến giác ngộ viên mãn như Đức Phật: First, find out your way 
and begin to walk on 1t. The foot acquired by meditation can carry you across the wave- 
flux of human life, and over and above the air region of the heavenly world and finally 
make you perfect and enlightened like the Buddha. 

Quán là con mắt trực thị và đồng thời là bước chân trên con đường chân thực: 
Contemplation 1s the eye which gives Insipht, and, at the same time, the foot which 
procures a proper walk. 

Thiển định và quán là thấu kính trong đó những đối tượng bên ngoài bị hội tụ để rồi phân 
tán và khắc ấn tượng lên mặt của những âm bản bên trong: Zen (meditation and 
concentration) 1s the lens on which diverse obJects outside wIll be concentrated and 
again dispersed and impressed on the surface of the negative plates Inside. 

Sự tập trung vào thấu kính nầy chính là định (samadhi) và định càng sâu thì giác ngộ 
càng mau chóng: The concentration on the lens 1tself 1s concentration (samadhi) and the 
deeper the concentration 1s, the quicker the awakening of intuitive Intellect. 

Những gì khắc đậm hơn vào lớp phim âm bản là huệ (prajna) và là căn bản của những 
hoạt động trí thức. Qua ánh sáng trí huệ rọi ra bên ngoài, hành giả nhìn và thấy lại cái 
ngoại giới sai biệt lần nữa rồi theo đó mà hành sự thích nghi vào cuộc sống thực tế: The 
further Iimpression on the negative film 1s wisdom (prajJna) and this Is the basis Of 


Ũ 


2) 


5679 


Iintellectual activity. Through the light of reflection (praJna) outwardly, I.e., Insight, we 
see and review the outer world of diversity once again so as to function or act 
appropriately toward actual life. 


Cương yếu Thiền Tông— Preliminary oƒ the Zen Sect: 

Theo Kinh Lăng Già, Thiền tông tin vào đốn ngộ, chứ không qua nghỉ lễ hay kinh điển. 
Tu thiển trực ngộ bằng tuệ giác bên trong. Truyền thống truyền thừa Mật giáo lấy câu 
chuyện Đức Phật trong hội Linh Sơn giơ bông hoa, và ngài Ca Diếp trực ngộ bằng cái 
mm cười làm nguồn gốc (dĩ tâm truyền tâm, giáo ngoại biệt truyểền)—According to the 
Lankavatara Sutra, the Zen sects believe In direct enlightenment, disregarded ritual and 
sufras and depended upon the inner light and personal influence for the propagation of 1ts 
tenets, founding 1(self on the esoteric tradition supposed to have been Iimparted to 
Kasyapa by the Buddha, who Indicated his meaning by plucking a flower without further 
explanation. Kasyapa smiled in apprehension and Is supposed to have passed on this 
mystic method to the patriarchs. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Ấn Độ có truyền 
thống tư duy thực hành trong tất cả các trường phái triết học cũng như tôn giáo do thừa 
kế giòng Aryan cổ đại. Trong số các trường phái nầy, Du Già là một phái đặc biệt 
chuyên về tư duy hay tập trung tư tưởng. Hệ thống Du Già là khía cạnh thực hành của 
triết lý Số Luận (Sankhya), vốn là Nhị Nguyên Luận. Theo Số Luận, thần ngã (atman) 
và Tự tánh (Prakriti), một đàng thì mù một đàng thì què, không thể hành sự nếu không 
được hợp nhất. Ngã có tác dụng tri thức, nhưng không thể hoạt động nếu không có tác 
dụng chất thể của Tự tánh. Khi cả hai hợp lại, mới thấy được con đường và hoạt động tùy 
ý. Ngã, như kẻ tổ chức một tuồng hát, chỉ chăm sóc diễn viên trình diễn và hoạt động 
trong vở kịch mà lại nghĩ rằng chính mình đang diễn vở kịch đó, dầu trên thực tế, chỉ có 
Tự tánh là vận hành và chu tất. Chỉ có tự tu tập mới mang lại tự do, nghĩa là, độc lập của 
ngã. Phương pháp tự tu tập thực ra là hệ thống Du Già của Patanjali vào thế kỷ thứ hai 
trước Tây Lịch. Hệ thống Số Luận nguyên lai thuộc tà đạo vì Vô Thần, chỉ thừa nhận sự 
hiện hữu của Tự Ngã (Atman) mà không nhận có Đại Ngã (Mahatman). Nhưng khi thực 
hành về tư duy trừu tượng, đối tượng của sự tập trung tư tưởng rất cần thiết và do đó học 
thuyết này chấp nhận một hình thức của tự nhiên Thần giáo, nhưng không phải là Hữu 
Thần giáo. Đến gia đoạn sau cùng nầy của tư duy khi sự tách rời hoàn toàn giữa Ngã và 
Tự tánh đã có hiệu quả, thì đối tượng của tư duy, Brahman, Đại Ngã hay Thượng đế, bất 
cứ là gì, không còn cần thiết nữa—According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials 
of Buddhist Philosophy, as an inheritance from the ancient Aryan race, India has had the 
habit of meditation practiced in all schools of philosophy as well as in religlon. There are 
SIX systems of Indian philosophy, one of which called Yoga, 1s especially devoted to 
meditaton or concentration. The Yoga system 1s the practical side of the Sankhya 
philosophy, which 1s dualistic. In Sankhya, Self (Atman) and Nature (Prakriti), one blind 
as 1t were, and the other lame, cannot function without being united. Self has the 
1ntellectual function, but cannot move without the physical function of Nature. When the 
two combine together, they see the way and move at wIll. Self, like the promoter of a 
theatrical play, simply looks on his mate”s acting and moving vut curiously thinks that he 
himself 1s acting in the moving, though In reality only Nature 1s moving and achieving. 


3) 


HỊT. 


l) 


5680 


Only self-culture brings about freedom, that 1s, dependence of Self. The method of self- 
culture 1s practically the Yoga system of Patanjali in the second century B.C. The 
Sankhya system, originally heterodox since 1t was atheisfic, asserted only the existence of 
the individual Self (Atman) and not of Universal Self (Mahatman). But In the practice of 
abstract meditation an obJect of self-concentration was necessary and so the doctrine 
assumes the form of deism, but not theism. At the end of meditation, when the absolute 
separation of Self from Nature has been effected, the obJect of meditation, Brahman, 
Paramatman or God, whatever If 1s, 1s no longer used. 

Tầm quan trọng của Thiền định trong hệ thống Du Già ở chỗ phát triển và phục hồi 
những nguyên lý nhị nguyên, và giải thoát trọn vẹn Thần Ngã khỏi Tự tánh, trong khi 
phái Du Già Duy Tâm Luận của Phật Giáo đặt trọng tâm nơi sự nhất thống của thế giới 
bên trong và bên ngoài, tổng hợp các hiện hữu nhân quả và giả tạm của chúng ta, và từ 
đó mà khám phá ra một cách tiêu cực trạng thái Chân Như (Tathata). Dĩ nhiên, Phật giáo 
có một học thuyết đặc biệt về Thiển. Mặc dù chiều sâu và chiều rộng của thiển quán tùy 
thuộc nơi căn tính cá nhân, nhưng phương pháp hay nội dung của thiển định do Đức Phật 
giảng thuyết ở Tiểu và Đại Thừa đều giống nhau. Loại Thiền đặc biệt nầy được gọi là 
Như Lai Thiền, vì nó là một phần của Thánh giáo. Phát triển cao độ nhất trong Thiền nầy 
tìm thấy trong chỉ quán (samathavipasyana) của tông Thiên Thai và trong bí mật Du Già 
của tông Chân Ngôn: The importance of the abstract meditation of the Yoga system is 
laid upon the evolution and reversion of the dual principles and upon the final liberation 
Of Self from Nature, while that of the idealistic Yogacara School of Buddhism 1s centered 
on the unification of the world within and without, on the synthesizing of our causal and 
1llusory existences, and thus negatively discovering the state of Thusness (Tathata). 
Buddhism, has, of course, a special doctrine of meditation. Although the depth and width 
of contemplation depend upon one”s personal character, the methods or contents of 
meditation taught by the Buddha are similar in Hinayana and Mahayana. This special 
meditation 1s generally called “[athagata meditation,` as It forms one part of the sacred 
teaching. The highest development of It 1s seen In the perfect “calmness and Insight” 
(samathavipasyana) of the T”Ien-T”ai School and in the mystical Yogacara of the Shingon 
School. 


Tam thân Phật theo Thiền Tông— Trikaya according to the Zen School: Theo Thiền 
Sư D.T. Suzki trong Thiển Luận, Tập II—According to Zen Master D.T. Suzuki in 
Essays in Zen Buddhism, Book II: 

Pháp Thân: Dharmakaya (skt)—Pháp thân là tự thể của hết thảy chư Phật và chúng sanh. 
Do Pháp thân mà chư pháp có thể xuất hiện. Không có Pháp thân sẽ không có thế giới. 
Nhưng đặc biệt, Pháp thân là bản thân yếu tính của hết thấy mọi loài, đã có sẵn từ trước. 
Theo nghĩa nây, Pháp thân là Pháp tánh (Dharmata) hay Phật tánh (Buddhata), tức Phật 
tánh trong hết thẩy mọi loài —The Dharmakaya is the essence-being of all the Buddhas 
and also of all beings. What makes at all possible the existence of anything 1s the 
Dharmakaya, without which the world i1tself 1s Iinconceivable. But, especially, the 





Dharmakaya 1s the essence-body of all beings which forever 1s. In this sense 1t 1s 
Dharmata or Buddhata, that 1s, the Buddha-nature within all beings. 


2) 


3) 


5681 


Báo Thân: Sambhogakaya (skt)—Cũng gọi là Thọ Dụng Thân, là bản thân tâm linh của 
các Bồ Tát, được Bồ Tát thọ dụng như là kết quả do tu tập các Ba La Mật. Các ngài tự 
mình thành tựu điều nầy tùy theo định luật nhân quả trên phương diện đạo đức, và trong 
đây các ngài giải trừ trọn vẹn tất cả những sai lầm và ô nhiễm trong cảnh giới của năm 
uẩn—The Sambhogakaya ¡s the spiritual body of the Bodhisattvas which is enjoyed by 
them as the fruit of their self-discipline in all the virtues of perfection. This they acquire 
for themselves according the law of moral causation, and in this they are delivered at last 
from all the defects and defilements Inherent in the realm of the five Skandhas. 

Hóa Thân: Nirmanakaya (skt—Cũng gọi là Ứng Hóa Thân hay Biến Hóa Thân, phát 
sinh từ đại bi tâm (mahakaruna) của chư Phật và chư Bồ Tát. Bằng lý thể của đại bi mà 
các ngài hướng tới chúng sanh, các ngài không bao giờ thọ dụng những kết quả của các 
hành vi đạo đức của mình. Chí nguyện thiết tha của các ngài là chia xẻ những kết quả 
nầy cho tất cả chúng sanh. Nếu Bồ Tát có thể thay thế kẻ phàm phu chịu khổ não, Bồ 
Tát thực hiện ngay. Nếu kẻ phàm phu có thể được giác ngộ do Bồ Tát hồi hướng công 
đức cho mình, ngài sẽ thực hiện ngay. Bồ Tát hồi hướng công đức và chịu khổ thay cho 
chúng sanh nhờ Biến Hóa Thân của ngài. Hóa thân là hình tướng mà Đức Phật đã xử 
dụng khi muốn dùng thân hình của một con người để đi vào thế giới nầy. Do đó, trong 
tính cách không gian, Bồ Tát chia thân mình thành trăm nghìn koti vô số thân. Ngài có 
thể hóa thân làm những loài bò bay máy cựa, làm Thánh, làm Ma vương, nếu ngài thấy 
đó là cơ duyên thích hợp để cứu vớt thế gian ra khỏi sự kểm tỏa của vô minh, phiển não 
và đủ mọi thứ nhiễm ô bất tịnh — The Nirmanakaya is born of great loving heart 
(mahakaruna) of the Buddhas and Bodhisattvas. By reason of this love they have for all 
beings, they never remain in the self-enJoyment of the fruits of their moral deeds. TheIr 
Intense desire 1s to share those fruits with their fellow-beings. If the ignorant could be 
saved by the Bodhisattva by his vicariously suffering for them, he would do so. If the 
Ignorant could be enlightened by the Bodhisattva by turning his stock of merIt over to 
them, he would do so. This turning over of merit and this vicarlous suffering are 
accomplished by the Bodhisattva by means of his Nirmanakaya, transformation-body. 
Nirmanakaya 1s a body assumed by the Buddha In order to establish contact with the 
world in a human form. In this form, therefore, the Bodhisattva, spatially speaking, 
divides himself into hundreds of thousands of kotis of bodies. He can then be recognized 
in the form of a creeping caterpillar, in a sky-scraping mountain, in the saintly figure of 
Saints, and even in the shape of a world-devouring Evil One (Mara), If he thinks 1t 
necessary to take this form In order to save a world that has passed Into the hands of 
Ipgnorance, evil passions, and all kinds of defilements and corruptions. 


IV. Bốn giai đoạn trong sự phát triển của Thiền tông— Four stages 0ƒ development oƒ Zen 


l) 


in Zen Sect: Theo Edward Conze trong Tinh Hoa và Phát Triển Phật Giáo, có bốn giai 
đoạn phát triển của Thiền tông—According to Edward Conze in Buddhism: Its Essence 
and Development, there are four stages of development of the Zen School. 

Bắt đầu vào khoảng năm 440 sau Tây lịch với nhóm học Tăng của bản kinh Lăng Già 
bằng Hoa Ngữ của Đức Hiển. Vào khoảng năm 520 chúng ta có chân dung thần thoại 
của Bồ Đề Đạt Ma. Sau đó, một nhóm Tăng sĩ qui tụ xung quanh những thiển sư như 
Tăng Xán với bài kệ thị tịch Tín Tâm Minh, là một trong số những bài thuyết minh hay 


2) 


3) 


3682 


nhất về Phật giáo mà ta được biết, và Huệ Năng, người miền Nam Trung Hoa, được hậu 
thế coi như một người thất học, nhưng với tinh thần thực nghiệm, đã đi đến chân lý bằng 
con đường đốn ngộ. Nhiều truyền thống về cựu sử của Thiền tông là những phát kiến của 
thời gần đây. Tuy nhiên, nhiều câu thoại đầu và nhiều bài kệ của các vị tổ được truyền 
thừa đến chúng ta, là những tài liệu lịch sử và tâm linh rất có giá trị —A Formative 
Period: Giai đoạn hình thành—The formative period began about 440 A.D. with a group 
of students of Gunabhadra”s Chinese translation of the Lankavatara Sutra. About 520 
A.D. we have the legendary figure of Bodhidharma. After that, a few groups of monks 
round Zen masters like Seng-T”san (?-606), whose poem, called Hsin Hsin Ming (Ôn 
Believing in Mind) is one of the finest expositions of Buddhism we know of, and Hui- 
Neng (637-713), of South China, who 1s held up to posterity as an 1lliterate, practically- 
minded person, who approached truth abruptly and without circumlocution. Much of the 
traditions about the early history of Zen are the Inventions of later age. Many of the 
Sayings and Songs of the patrlarchs which are transmitted to us are, however, Very 
valuable historical and spiritual documents. 

Sau khoảng năm 700 sau Tây lịch, Thiền tông tự lập thành một tông phái biệt lập. Năm 
734, Thần Hội, một đệ tử của Huệ Năng, thành lập một phái ở Nam Trung Hoa. Trong 
khi ngành Thiển Bắc tông suy tàn vào giữa thời nhà Đường (khoảng năm 750), tất cả 
những phát triển sau này của Thiên tông đều bắt nguồn từ phái của Thần Hội. Chư Tăng 
của Thiền tông từ trước đến bấy giờ vẫn sống trong những tịnh xá của Luật tông, nhưng 
vào năm 750 Bách Trượng Hoài Hải đặt ra cho họ một qui luật riêng và một tổ chức độc 
lập. Đặc điểm cách mạng nhất của Luật tông Bách Trượng là sự du nhập công việc tay 
chân: “Một ngày không làm, một ngày không ăn.” Dưới triểu đại nhà Đường (618-907), 
Thiễển tông dần dẫn lấn át những tông phái khác. Một trong những lý do là nó tổn tại hơn 
những tông phái khác sau cuộc ngược đãi tàn bạo năm 845. Năm Thiền sư trong nhóm đệ 
tử của Huệ Năng mở đầu cho một loạt những Thiền sư đời nhà Đường và đó là thời kỳ 
oanh liệt và sáng tạo của Thiền tông——After 700 A.D. Zen established itself as a separate 
school. In 734, Shen-HuI, a disciple of Hui-Neng, founded a school in the South of China. 
While the Northern branch of Zen died out in the middle of the Tang dynasty (750A.D.), 
all the later developments of Zen Issue from Shen-Hui”s school. Whereas so far the Zen 
monks had lived In the monasteries of the Lu-Tsung (Vinaya) sect, about 750 A..D. Pai- 
Chang provided them with a special rule of their own, and an independent organ1zation. 
The most revolutionary feature of Pai-Changˆs Vinaya was the Introduction of manual 
work. “A Day Without Work, A Day Without Food.” Under the Tang Dynasty (618-907), 
the Zen sect slowly gained Its ascendancy over the other schools. One of the reasons was 
the fact that it survived the bitter persecution of 845 better than any other sects. The five 
Great Masters among Hui-Nengˆs disciples initiated a long serles of great Tang masters 
of Zen, and this was the heroic and creative period of Zen. 

Vào khoảng năm 1000, Thiền tông đã làm lu mờ tất cả mọi tông phái Phật giáo ở Trung 
Hoa, trừ phái Di Đà. Trong Thiển tông, phái Lâm Tế giữ vai trò lãnh đạo. Phương pháp 
phái này bây giờ đã được hệ thống hóa. Trong hình thức mật ngôn và thoại đầu bí hiểm, 
thường nối kết với các Thiển sư đời Đường, những chuyên thư được trước tác vào thế kỷ 
thứ 12 và 13. Những mật ngôn theo thuật ngữ công án. Đây là một thí dụ: Một hôm vị 
Tăng hỏi Động Sơn “Phật là gì?” Động Sơn trả lời “Ba lạng vải gai.”—By about 1,000 


4) 


q) 


5683 


A.D., Zen had overshadowed all Chinese Buddhist sects, except Amidism. Within the Zen 
school, the Lin-Chi sect had gained the leadership. Its approach was now systematized, 
and to some extent mechanized. In the form of collections of riddles and cryptic sayings, 
usually connected with the Tang masters, special text books were composed 1n the 
Twelfth and Thirteenth centuries. The riddles are technically known as Kungan (Japanese 
Koan), literally “official document.” An example of this one: Once a monk asked Tung- 
Shan: “What is the Buddha?” Tung-Shan replied: ““Three pounds of flax.” 

Thời kết thúc thời kỳ thấu nhập vào văn hóa Viễn Đông nói chung, trong nghệ thuật và 
trong tập quán sống. Nghệ thuật thời Tống là một biểu thị của triết học Thiển. Đặc biệt ở 
Nhật Bản, ảnh hưởng văn hóa của Thiển rõ rệt nhất. Thiển tông được mang vào Nhật 
Bản vào năm 1200. Tính chất đơn giản và anh hùng mã thượng của nó đã lôi cuốn những 
người ở giai cấp võ sĩ. Kỷ luật Thiển giúp họ vượt được sự sợ hãi về cái chết —The final 
period 1s one of permeation Into the general culture of the Far East, Its art and the general 
habits of life. The art of the Sung Period 1s an expression of Zen philosophy. lt was 
particularly in Japan that the cultural influence of Zen made 1(self felt. Zen had been 
brought to Japan about 1,200 by Eisai and Dogen. Iís simplicity and straightforward 
heroism appealed to the men of the military class. Zen discipline helped them to 
overcome the fear of death. Many poems were composed testifying to the soldier”s 
Victory over death. 


Các tông phái Thiền trên thế giới— Zen sects in the world: 

Thiền Tông Ấn Độ—TIndian Zen Sect: Như chúng ta được biết, Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni đã truyền giáo pháp bí mật cho ngài Ma Ha Ca Diếp. Như vậy, Thiển tông Ấn Độ 
khởi đầu từ Sơ Tổ Ma Ha Ca Diếp và truyền thừa được 28 đời trước khi truyền qua Trung 
Quốc. Thiển tông đã được lưu truyền qua từng vị tổ sư, nhưng chỉ lấy tâm truyền tâm, 
chứ không dùng đến văn tự —We are told that Sakyamuni Buddha had given the secret 
doctrine to Mahakasyapa. So, Indian Zen Sect began with the First Patriarch Maha 
Kasyapa and handed down to the tweny-eighth Patriarch Bodhidharma before moving to 
China (handing down the Patriarchs In China). Zen sect was transmifted from one 
patrtiarch after the other, but “from mind to mind”, without the use of wriften texts, until 1t 
reached Bodhidharma—See Hai Mươi Tám Tổ Ấn Độ in Ch.19. 


Thiên Tông Trung Hoa— The Zen Sect in China: 

Tổng quan về Thiên Tông Trung Hoa—An overview oƒ the Zen Sect in China: Thiền tông, 
Phật Tâm tông, hay Vô Môn tông, được Tổ Bồ Để Đạt Ma, Tổ thứ 28 ở Ấn Độ, mang 
vào Trung Quốc. Thiển được coi như là một trường phái quan trọng của Phật giáo tại 
Trung Hoa. Đây là sự tái tạo độc đáo những tư tưởng trong kinh Phật trong lần kết tập 
kinh điển lần thứ tư. Ba lần kết tập trước đã sản sinh ra bộ luận A Tỳ Đạt Ma, giáo lý 
Đại Thừa, và giáo điển Mật tông. Thiển tông gần như đồng thời với giáo lý Mật tông, và 
cả hai có nhiều điểm rất tương đồng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa vào khoảng năm 
470 và trở thành người sáng lập ra phái Mật Tông và Thiển Tông ở đây. Người ta nói 
ngài đã hành thiển trước một bức tường của Thiếu Lâm tự trong chín năm. Những đệ tử 
của Bồ Đề Đạt Ma hoạt động mạnh mẽ ở mọi nơi và đã hoàn toàn chiến thắng các tôn 
giáo bản địa để rồi cuối cùng Thiền tông được đánh giá rất cao ở Trung Quốc—The 


5684 


Ch'an (Zen), meditative or Intuitional, sect usually said to have been established in China 
by Bodhidharma, the twenty-eighth patriarch, who brought the tradition of the Buddha- 
mind from India. Ch”an 1s considered as an important school of Buddhism In China. This 
was the recreation of the Buddhist sutras in the Fourth Council. The first three councils 
being the Abhidharma, the Mahayana, and the Tantra. Zen 1s nearly contemporary with 
the Tantra and the two have much in common. Bodhidharma came to China about 470 
A.D. and became the founder of esoteric and Zen schools there. It is said that he had 
practised meditation against the wall of the Shao-Lin-Tzu monastery for nine years. The 
followers of Bodhidharma were active everywhere, and were completely vIicforIous over 
the native religions with the result that the teachings of Zen have come to be highly 
respected everywhere In China. 

b)_ Các vị tổ Thiên Tông Trung Hoa— Patriarchs oƒ the Zen Sect in China: 

b1) Các vị Tổ thời tiền lịch sử Thiền Tông Trung Hoa— Patriarchs during the Pre-history oƒ 
Zen Sect in Chỉng: 

)_ Sơ Tổ Bồ Để Đạt Ma: The first patriarch Bodhidharma—Trước ngài Huệ Năng đã có 
một giai đoạn tiền lịch sử Thiển tông, bắt đầu từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, một vị cao Tăng 
mà theo huyễn thoại xuất thân từ Nam Ấn, đã đến Trung Hoa vào khoảng thế kỷ thứ 6 
và đã trải qua 9 năm diện bích trong thành Lạc Dương. Sự quan trọng của sơ tổ Bồ Đề 
Đạt Ma là ngài đã tạo cho Thiển tông Trung Hoa có được một mối liên hệ cụ thể với 
truyền thống Ấn Độ, một mối liên hệ mà Thiền tông Trung Hoa rất trân trọng dù rằng sự 
giáo lý nguyên thủy của họ rất thâm sâu—Before Hui-Neng (638-713), we have a kind 
of pre-history of Zen In China, which 1s said to begin with Bodhidharma, a more or less 
legendary Southern Indian who came to China at the beginning of the sixth century and 
spent nine years in Lo-Yang, the capital, in “wall-gazing”. The Importance of 
Bodhidharma lies In providing the Zen Sect with a concrete link with the Indian tradition, 
a link which the school In spIte of 1†s profound originality greatly cherished. 

ii) Nhị Tổ Huệ Khả: The successor of Bodhidharma or the second patriarch was Hui-K'o. 

b2) Thời kỳ phối hợp giữa Phật giáo và Lão giáo— The period oƒ the combination between 
Buddhism and Taoism: Bắt đầu từ Tam Tổ Tăng Xán đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là giai 
đoạn mà các tổ giảng giải Phật giáo pha lẫn phần nào với Lão giáo—The period from 
the Third Patriarch Seng-Tsan to the Fifth Patriarch Heng-Ren was a period in which 
patriarchs taught a Buddhism strongly tinged with TaoIsm. 

ii) Tam Tổ Tăng Sán: Tam Tổ Tăng Sán rất nổi tiếng với bài “Tín Tâm Minh”, một trong 
những tác phẩm cổ điển lớn của nên văn học Phật giáo—The third patriarch was Sêng- 
Ts°an, who was famous for his superb poem on “Believing in Mind”, which 1s one of the 
great classics of Buddhist literature. 

¡iv) Tứ Tổ Đạo Tín: The fourth patriarch was T”ao-Hsin. 

v)_ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn: The fifth patriarch was Hung-]ên. 

b3) Vị Tổ cuối cùng của Lục Tổ Thiền Tông Trung Hoa—The last Patriarchs oƒ the sỉix 
patriarchs in the Zen Sect in China: Lịch sử Thiền tông Trung Hoa cho chúng ta thấy sự 
giảng giải giáo lý của các vị tổ sư nhiều đời trước đã đưa đến sự phân chẻ Thiền tông 
Trung Hoa ra làm hai nhánh, một nhánh ở miền Bác, đứng đầu là ngài Thần Tú, và một 
nhánh ở miền Nam, đứng đầu là ngài Huệ Năng. Điểm chính yếu trong sự tranh luận 


ÀÄ (é€ A» A» 


giữa hai nhánh nầy là “tiệm ngộ” và “đốn ngộ”—Chinese Zen history gives us clues that 


VI) 


5685 


the Interpretation of the teachings of the previous patriarchs led to a split between a 
Northern branch, headed by Shen-Hsiu, and a Southern branch, headed by Hui-Neng. The 
main point of dispute being the question of “sradual” and “sudden” enlightenmernt. 

Lục Tổ Huệ Năng: The sixth patriarch was Hui-Neng who headed the Southern branch— 
Lục Tổ Huệ Năng người đứng đầu trong Thiển phái Nam truyền. Môn đổ phía Nam chủ 
trương theo đốn ngộ, cho rằng giác ngộ phải tức thì, chứ không phải do loại bổ dần 
những điều bất tịnh của chúng ta, cũng không phải nhờ vào nỗ lực công phu chuyên 
cần - The Southern followers of “sudden enlightenment”, who assumed that our 
enlightenment must be sudden or ¡nstantaneous, not from removing defilements 
gradually, nor by streneous practice. However, this branch soon died out—See Lục Tổ 
Trung Hoa in Chapter 19. 


b4) Thiền phái Bắc Truyền do đại sư Thân Tú lãnh đạo—Northern branch headed by great 


master Shen-Hsiu (606-706): Môn đồ phía Bắc chủ trương theo tiệm ngộ, cho rằng những 
điều bất tịnh của chúng ta phải được trừ bổ một cách dần dần, nhờ vào nỗ lực công phu 
chuyên cần—The Northern followers of “gradual enlightenment”, who assumed that our 
defilements must be gradually removed by streneous practice. However, this branch soon 
died ou—See Thần Tú ¡n Chapter 19, XXVII. 


b5) Các vị Tổ thời hoàng kim của Thiền Tông Trung Hoa—Patriarchs during the golden age 


oƒ Zen Sect in China: Ảnh hưởng của Thiễn tông từ thời Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục 
Tổ Huệ Năng rất nhỏ đối với xã hội vì các vị tổ nầy sống trong thanh bần, không có trụ 
xứ cố định, và thường theo một nguyên tắc là không ngủ lại bất cứ nơi nào quá một đêm. 
Chính ngài Bách Trượng Hoài Hải đã đưa ra một loạt những quy tắc mới đối với các 
Tăng sĩ Thiển tông, nhằm khôi phục lại những điều kiện sống khắc khổ và đơn giản của 
Tăng già thuở ban đầu. Ngày nay hầu hết thanh quy của các Thiển viện đều được rút ra 
từ các quy tắc của ngài Bách Trượng. Ngài đã áp dụng một sự cải cách rất hiệu quả 
nhằm bảo đẩm sự sinh tổn và thành công trong xã hội của Thiển tông. Tăng sĩ trong các 
Thiển viện đi khất thực vào buổi sáng, nhưng ngoài ra còn phải làm việc trong Thiền 
viện vào buổi chiều nữa. Ngài Bách Trượng đã nổi tiếng với châm ngôn: “Một ngày 
không làm, một ngày không ăn”. Đây là một điều mà trước đó chưa từng nghe nói đến 
trong các tự viện Phật giáo—The Iinfluence of the Zen Sect in China from the first 
patriarch Bodhidharma to the sixth patriarch Hui-Neng was very litfle on society because 
these patriarchs lived in poverty without a fixed residence and generally made 1t a rule 
not to spend more than one night in any one place. It was Po-Chang Hoai-Hai who made 
a new set of rules for Zen monks, which tried to revive the austerifty and simplicity of 
living conditions In the early Order. Nowadays, most of the regulations of all Zen 
monasteries are derived from Po-Chang. He Introduced an Iinnovation which dịd mụuch to 
ensure the survival and social success of the Zen sect. Monks In Zen monasterIies went on 
their begging round each morning, but in addition, they were expected to work in the 
monastery In the afternoon too. Po-Chang was famous with this watchword: “A day 
without work, a day without eating”. This was something unheard of so far In any 
monasferies. 


Thiên tông Việt Nam— Vietnaimese Zen: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Ù 


2) 


3) 


5686 


Phật giáo Thiền tông có nhiều nhánh tại Việt Nam, là phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phái Vô 
Ngôn Thông, và phái Thảo Đường—Zen Buddhism has several branches in Vietnam, 
namely, the Vinitarucli, the Wu-Yun-T”ung, and the Tsao-T”ang. 

Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi—Vinitaruci Zen sect: Dòng thứ nhất là dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi, được khai sáng bởi một vị Tăng Ấn Độ, đệ tử của Tam Tổ Tăng Xán—The first 
branch was founded in Vietnam by an Indian monk named Vinitaruci, who was one of the 
great disciples of the third patriarch, Seng-Ts”an. 

Phái Vô Ngôn Thông—Wu-Yun-T°ung Zen sect: Dòng Thiễển thứ nhì là dòng Vô Ngôn 
Thông, được khai sáng bởi Thiền sư Vô Ngôn Thông, một Thiền sư Trung Hoa, đệ tử của 
Tổ Bách Trượng Hoài Hải—The second branch was founded by a Chinese Zen master 
named Wu-Yun-T”ung, a great disciple of Pai-Ch°ang-Huai-Hai. 

Phái Thảo Đường—Tsao-T”ang Zen sect: Dòng Thiển thứ ba là dòng Thảo Đường, được 
khai sáng bởi Thiền sư Thảo Đường, đệ tử của Đức Sơn Tuyên Giám —The third branch 
was founded by Tsao-Tang, a disciple of Te-Shan. 

Phái Trúc Lâm—Trúc Lâm Zen sect: Dòng Thiển Trúc Lâm do sơ Tổ Trần Nhân Tông 
khai sáng——Trúc Lâm Zen sect was founded by the first patriarch Trần Nhân Tông. 

Phái Lâm Tế—Lin-Chi Zen sect: Phái Lâm Tế được truyền thẳng từ Trung Hoa từ tổ 
Lâm Tế— The Lin Chi Zen sect was transmitted directly from China from Lin Chi 
Patriarch. 

Phái Tào Động—T?ao-T°ung Zen sect: Phái Tào Động được truyền thẳng từ Thiển phái 
của Lục Tổ ở Tào Khê, Trung Quốc—T?ao-T?ung Zen sect was transmitted directly from 
Tao- Tsi, China. 





Thiền Tông Nhật Bản: Japanese Zen secfs 

Thiển phái Nhật Bản—lapanese Zen sects: Phật giáo Thiền tông có ba nhánh tại Nhật 
Bản, gọi là Lâm Tế (Rinzai), Tào Động (Soto), và Hoàng Bá (Obaku)—Zen Buddhism 
has three branches In Japan, namely, the Rinzal, the Soto, and the Obaku. 

Lịch sử Thiền phái Nhật Bản—The history of lapanese Zen sects: Theo Giáo sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Thiển du nhập vào Nhật Bản bằng 
nhiều đợt —According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentals of Buddhist 
Philosophy, Zen was Introduced to Japan several times: 

Đệ tử của Huyền Trang là Đạo Chiêu (Doshô 629-700), đến Trung Quốc vào năm 654, 
lần đầu tiên mang Thiền về truyền bá tại Thiền đường Gangôji ở Nara: Hsuan-Tsang”s 
pupIl, Dosho, who went to China 1n 654 À.D., introduced and taught Zen for the first time 
1n the Zen Hall of Gangôj1, Nara. 

Kế đến là Đạo Tuấn (Dosen), một vị luật sư Trung Hoa, đến Nara năm 710 và truyền 
Bắc Tông. Ngài truyền pháp cho Hành Biểu (Giôhyô) năm 733 và Hành Biểu truyền cho 
Tối Trừng: Next, Tao-Hsuan, a Chinese Vinaya (discipline) master, came to Nara in 710 
A.D. and taught the Zen of the Northern School. He transmitted it to Giôhyô In 733 A.D., 
who In turn taught it to Saicho (Dengyô DaIshI). 

Một vị Thiển sư Nam tông là Nghĩa Không (Giku), là đệ tử của Diêm Quan Tế An 
(Enkwan Saian) đến Kyoto và giảng Thiển từ năm 851 đến 8§5§ tại chùa Đàn Lâm Tự 
(Danrinji) do hoàng hậu của Ta Nga Thiên Hoàng (Danrin) lập nên. Ông thành công mỹ 
mãn trong công cuộc giáo pháp. Trong những trường hợp kể trên, sự truyền bá đều được 


l) 


2) 


3) 


5687 


triều đình ủng hộ nhưng không bền lâu. Vị thiển sư sau cùng phải thất vọng bỏ về Trung 
Quốc năm 858, để lại một thành tích là Lã Sanh Môn (Rashomon), Kyoto, ghi chứng một 
kỷ lục về sự truyền bá Thiển tại Nhật Bản: A special Zen ¡nstructor of the Southern 
School, Giku, a pupil of Ch”I-An, came to Kyoto and taught Zen from 851 to 858 A.D.ín 
DanrinjJi Temple built by the Empress Danrin. He was successful in his teaching. In all the 
above cases the propagation was assisted by the Court but dịd not continue long. The last- 
mentioned teacher went home disappointed in 858 A.D., leaving a monument at 
Rashomon, Kyoto, inscribed: “A record of the propagation of Zen In Japan.” 

Triết lý Thiển Tông Nhật Bản—lapanese Zen philosophy: Cốt lõi của Thiển tông được 
tóm lược như sau: “Cứ nhìn vào trong tâm thì sẽ thấy được Phật quả.” Tông phái nầy 
nhấn mạnh vào sự thiển định hay thiển quán mà chỉ riêng một điều nây đã có thể dẫn 
đến giác ngộ. Thiền sư Dogen, một trong những hình ảnh tiêu biểu của Thiển tông Nhật 
Bản. Ông đã bắt đầu cuộc sống tu sĩ với sự tìm lời giả đáp cho câu hỏi: “Vì sao có nhiều 
vị Phật phải hành trì con đường giác ngộ cho mình như thế, trong khi tất cả chúng sanh 
đều đã sẵn có Phật quả nơi họ?” Không tìm được người nào ở Nhật Bản có thể giải đáp 
thỏa đáng cho mình, ông đã đi đến Trung Quốc để tìm sự soi sáng. Tại đây, ông đã được 
giác ngộ bởi một tu sĩ Phật giáo Thiển tông. Khi trở về Nhật Bản, ông truyền bá chủ 
thuyết: “Tất cả mọi người đều đã được giác ngộ. Về bản chất, họ là những vị Phật. Hành 
Thiền chính là một hành động của Phật.”—The essence of Zen Buddhism is summed up 
as follows: “Look Into the mind and you wIll find Buddhahood,” this sect lays great stress 
on meditation or contemplation which alone can lead one to enlightenment. Zen master 
Dogen, one of the most important and represenfative features of Zen Buddhism. Dogen 
sfarted his monastic life as a monk seeking an answer to the question: “Why did so many 
Budhas practise the way of self-enlightenment, although all living beings, by thelr very 
nature, already had Buddhahood In them.” As”nobody In Japan could satisfy him with a 
convincing answer, he went to China to seek light. There he attained enlightenment 
under the instruction of a Zen Buddhist monk. Ôn his return to Japan he propagated the 
following doctrine: “All human beings have already been enlightened. They are 
Buddhas by nature. The practice of meditation 1s nothing but the Buddha's act 1tself.” 

Các Thiền phái Nhật Bản—Japanese Zen sects: 

Phái Chân Ngôn: Shingon Sect—Các giáo lý và phương pháp tu tập của phái nầy được 
đưa vào Nhật Bản từ Trung Quốc bởi Kukai (hay Hoằng Pháp Đại Sư vì ông được biết 
qua danh hiệu nầy nhiều hơn) vào thế kỷ thứ IX. Pháp môn tu hành của phái Chân Ngôn 
xoay quanh ba phương thức quán tưởng: mạn đà la, mật chú, và thủ ấn—The doctrines 
and practices of this sect were brought from China to Japan In the ninth century by Kukai 
(or Kobo-daishI, as he 1s more popularly known). Shingon discipline and practice revolve 
around three meditational devices: the mandala, the mantra, and the mudra. 

Phái Lâm Tế: Lin-Chi sec—Giáo lý phái Lâm Tế được Vĩnh Tây Minh Am (1141-1215) 
thiết lập vững chắc ở Nhật. Phái Lâm Tế đặc biệt mạnh ở Kyoto, nơi có nhiều chùa và tự 
viện hàng đầu của phái nầy —The teachings of Lin-Chi sect were firmly established ¡in 
Japan by Fisai Myoan (1141-1215). The Lin-Chi sect 1s particularly strong in Kyoto, 
where many of is head temples and monasteries are located. 

Phái Hoàng Bá: Huang-Po Sect—Thiển phái nầy được Ấn Nguyên đại sư đưa vào Nhật 
Bản năm 1654. Tổ đình phái nầy xây theo kiểu Trung Quốc là chùa Mampuku gần 





4) 


VI. 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 


5688 


Kyoto. Phái Hoàng Bá là thiền phái ít có ảnh hưởng nhất ngày nay tại Nhật Bản—This 
Zen sect was Introduced Into Japan from China In 1654 by Zen master Yin-Yuan. Its head 
temple built in the Chinese style, 1s MampukuJI, near Kyoto. Huang-Po sect 1s the least 
influential of the Zen sects in present-day Japan. 

Phái Tào Động: Ts'ao-Tung sect—Một trong hai thiển phái có thế lực hơn cả ở Nhật 
Bản, phái kia là Lâm Tế. Có nhiều thuyết nói về nguồn gốc của cái tên “Tào Động.” 
Một cho rằng đây là chữ đầu của tên của hai vị thiển sư Động Sơn Lương Giới và Tào 
Sơn Bổn Tịch. Thuyết khác cho rằng chữ Tào chỉ Lục Tổ, vì ngài cũng được biết qua tên 
Tào Khê Huệ Năng—One of the two dominant Zen sectfs in Japan, the other being the 
Lin-Chi. There are several theories as to the origin of the names of Ts°ao-Tung. One Is 
that 1t stems from the first character in the names of two masters in China, Tung-Shan- 
Liang-Chih and Ts°ao-Shan-Pen-Chi. Another theory 1s that the Ts”ao refers to the Sixth 
Patriarch, who was also known In Japan as Ts°ao- Tzi-Hui-Neng. 


Thiền Môn Ngũ Tông sau thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma— The five Ch?an schools qfter 
Bodhidharma: Năm tông phái Thiền (Từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ Năng, 
Thiển Tông Trung Quốc vẫn là một tông duy nhất, nhưng sau đó được chia làm năm 
tông)——Thhe five Ch'an schools. 

Lâm Tế Tông: Tông Lâm Tế vẫn còn tổn tại đến hôm nay và rất thành công. Dưới thời 
nhà Tống, tông nầy chia làm hai nhánh là Dương Kỳ và Hoàng Long—Lin-Ji Sect, which 
remains and 1s very successful until this day. During the Sung dynasty, 1t divided Into two 
sects of Yang-QI and Hung-Lung. 

Quy Ngưỡng Tông (đã bị mai một): Kui-Yang Sect, disappeared. 

Vân Môn Tông (vẫn còn tổn tại đến nay): Yun-Men Sect, remains until this day. 

Pháp Nhãn Tông (đã du nhập Cao Ly): Fa-Yan Sect, which was removed to Korea. 

Tào Động Tông (vẫn còn tôn tại đến nay): Tsao-Tung Sect, remains until this day. 

The second already disappeared; the fourth was removed to Koea; the other three 
remained, the first being the most successful 


VII.Thiền Quán Và Niệm Phật: Thiền quán là phương cách khó thực tập. Phật dạy người tu 


Thiển trước tiên phải tu phép “Tứ Niệm Xứ,” quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán 
tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Khi đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều không sạch, khổ, 
vô thường và vô ngã, đều giả dối như mộng huyễn, thì chơn tánh sẽ tự hiển bày. Vài 
người cố gắng thật nhiều để tập trung tư tưởng và loại bỏ những lôi cuốn bên ngoài, 
nhưng tâm họ vẫn bận bịu đủ thứ. Tuy nhiên, nếu họ cố gắng niệm Phật thì họ có thể dễ 
dàng đạt đến nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, Kinh điển Tịnh Độ đơn giản, dễ hiểu và dễ 
thực hành. Nếu có đây đủ tín, hạnh nguyện và dụng công niệm Phật, thì Phật A Di Đà và 
Thánh chúng sẽ gia hộ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc—Meditation is a difficult way to 
practise. The Buddha taught: “Zen practitioners who want to cultivate must, first of all, 
practice the Four Foundations of Mindfulness, to contemplate the body 1s impure, all 
feelings as suffering, the ordinary mind as impermanent and all phenomena as lacking 
self-nature. When we realize that body, feelings, mind and phenomena are Impure, the 
Source of suffering, impermanent, without self-nature, false, dream-like and 1llusory, the 
True Thusness Nature will manifest Itself. Some people have tried very hard to 


5689 


concentrate and abandon all distractions, their mind 1s still preoccupied with all delusions. 
However, 1f they try to focus on recitation the Buddha”s name, they can reach single- 
mindedness. Furthermore, the Pure Land Sutras are simple and easy to understand and 
practice. lÝ you are utterly sincere In your faith, conducts and vows with all efforts, you 
will be welcome by Amitabha Buddha and other Saints in the Western Pure Land. 


VIII.Thiền Quán Về Tâm: Meditation on the mind—Qua thiển tập liên tục chúng ta có thể 


1. 


>> 


thấy được tâm thanh tịnh. Chỉ có thiển tập liên tục, chúng ta có thể vượt qua trạng thái 
tâm dong ruỗi và xả bỏ những loạn động. Cùng lúc chính nhờ thiền tập mà chúng ta có 
thể tập trung tư tưởng để quán sát những øì khởi lên trong tư tưởng, trong thân, trong cảm 
thọ, nghe, nếm, ngữi và tưởng tượng, vân vân. Qua thiển tập liên tục, chúng ta có thể 
quán sát rằng tất cả là vô thường, từ đó chúng ta cò khả năng buông bỏ, và Niết bàn hiển 
hiện ngay lúc chúng ta buông bỏ tất cả—Through continuous medifation we can perceive 
our mind clearly and purely. Only through continuous meditaton we can gradually 
overcome mental wandering and abandon conceptual distractions. At the same time we 
can focus our mind within and observe whatever arises (thoughts, sensations of body, 
hearing, smelling, tasting and Images). Through continuous meditation we are able to 
contemplate that they all are Impermanent, we then develop the ability to let go of 
everything. NÑirvana appears right at the moment we let go of everything. 


Thiền Và Tịnh Độ: Zen and Pure Land—Thiển và Tịnh độ không hai. Nếu liễu ngộ thì 
liễu ngộ cả hai; ví bằng mê mờ thì mê mờ cả hai, vì dù thiển hay tịnh độ cũng đều quy 
tâm, ngoài tâm không pháp—Zen and Pure Land have always been non-dual. If we 
thoroughly understand one, we thoroughly understand both. If we fail to understand one, 
we wIÏll fail on both, Zen or Pure Land focus on “Mind.” There are no dharmas outside the 
mind. 





Các vị Tổ Thiền Tông—Zen parchiarches: 
Hai Mươi Tám Tổ Ấn Độ: Twenty eight Indian Patriarches—See Chapter 19 (B). 

Lục Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Sáu tổ dòng Thiền Trung Hoa—Six Chinese 
Patriarchs—See Chapter 19 (C). 

Các tông phái Trung Hoa— Chỉnese Zen secfs: 
Lâm Tế Tông: Lin-Chi School—Một trong năm tông phái Thiển Phật Giáo của Trung 
Quốc được xiển dương bởi ngài Lâm Tế, pháp tử của Lục Tổ Huệ Năng—One of the five 
sects of Zen Buddhism in China, which was propagated by Lin-Chi, a Dharma hetr of the 
Sixth Zen Patriarch Hui-Neng. 
Quy Nguõỡng Tông: Một dòng Thiền được sáng lập bởi ngài Bách Trương Hoài Hải—A 
Zen sect established by Pai-Ch°*ang-Huai-Hai. 
Tào Động Tông: Đây là một trong những phái Thiển có tầm cổ ở Việt Nam. Những phái 
khác là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Lâm Tế, Thảo Đường, vân vân. Có nhiều 
thuyết nói về nguồn gốc của phái Tào Động. Một thuyết cho rằng nó xuất phát từ chữ 
đầu trong tên của hai Thiển sư Trung Quốc là Tào Sơn Bổn Tịch và Động Sơn Lương 
Giới. Một thuyết khác cho rằng đây là trường phái Thiển được Lục Tổ Huệ Năng khai 


5690 


sáng tại Tào Khê —One of several dominant Zen sects in Vietnam. Other Zen secfs 
include Vinmtarucl, Wu-Yun-T”ung, Linn-Chih, and Shao-T”ang, etc. There are several 
theorles as to the origin of the name Ts”°ao-Tung. One 1s that it stems from the first 
character in the names of two masters in China, Ts°ao-Shan Pên-Chi, and Tung-Shan 
Liang-Chịech. Another theory 1s that Ts”ao refers to the Sixth Patriarch and the Ch'an 
school was founded by Hui-Neng, the sixth patriarch. 


4. Vân Môn Tông: Một dòng Thiền được sáng lập bởi ngài Vân Môn Văn Yển—A Zen sect 


established by Yun-Mên-Wên-Yen (864-949). 


5. Pháp Nhãn Tông: Dòng Thiền được sáng lập bởi ngài Văn Ích Thiền Sư—The Fa-Yen 


Sect, established by Wen-Y1 Zen Master. 


(XX) Tịnh Độ Tông 
Sukhavdafi (skt) 


(ID Đại cương về Tịnh Độ Tông—An overview oƒ the Pure land sects: 


Ù 


2) 


Tịnh Độ vốn dịch nghĩa từ chữ Phạn “Sukhavati” có nghĩa là Cực Lạc Quốc Độ. Trong 
Tịnh Độ tông, giáo thuyết về Đức Phật A Di Đà đã tổn tại qua nhiều thế kỷ. Trường phái 
nầy ngày càng được tổ chức chặt chẽ hơn—Pure Land is a translation of a sanskrit word 
“Shukavat”” which means Land of Bliss. In the Pure Land Sect, the teachings on 
Amitabha Buddha had existed for centuries. This school becomes more sfrictly organized. 
Giáo lý chính của phái Tịnh Độ là tất cả những ai niệm danh hiệu Phật A Di Đà với lòng 
thành tín nơi ơn cứu độ lời nguyễn của Ngài sẽ được tái sanh nơi cõi Tịnh Độ an lạc của 
Ngài. Do đó phép tu quán tưởng quan trọng nhất trong các tông phái Tịnh Độ là luôn 
luôn trì tụng câu “Nam Mô A Di Đà Phật” hay “Tôi xin gửi mình cho Đức Phật A Di 
Đà.—The central doctrine of the Pure Land sects 1s that all who evoke the name of 
Amitabha with sincerity and faith In the saving grace of his vow wIll be reborn in his 
Pure Land of peace and bliss. Thus, the most important practice of contemplation In the 
Pure Land sects 1s the constant voicing of the words “Namo Amitabha Buddha” or “I 
surrender myself to Amitabha Buddha.” 


(II Nghĩa của Tịnh Độ— The meanings oƒ the Pure Land: 


Ù 


2) 


Tịnh nghĩa là thanh tịnh, tịnh độ là cõi nước không có ô nhiễm, triển phược. Các Đức 
Phật vì chúng sanh đã phát tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp 
độ chúng sanh mọi loài ha khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang 
nghiêm thanh tịnh, chúng sanh sanh đến cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng 
thành đạo quả Bồ Đề (Bodhiphala). Chư Phật vô lượng, cõi tịnh cũng vô lượng—Pure 
Land 1s a paradise without any defilements. For the sake of saving sentlents beings, 
through Iinnumerable asankhya, all Buddhas cultivated immeasurable good deeds, and 
established a Pure Land to welcome all beings. Beings In this paradise strive to cultIvate 
to attain Buddhahood. 

Trong Phật giáo, Tịnh Độ là một thiên đường nơi mà chúng sanh có thể được sanh về qua 
nhứt tâm nguyện, với tín hành song tu. Tịnh Độ là nơi không có khổ đau chướng ngại. Vì 


3) 


5691 


thế chúng sanh sanh về Tịnh Độ có thể tu tập đến quả vị Phật mà không bị một chướng 
ngại nào. Tịnh độ mà chúng ta thường nghe tới là Tây Phương Cực Lạc, nơi có Tiếp Dẫn 
Đạo Sư A Di Đà Phật—In Buddhism, the Pure Land 1s a paradise where beings can be 
reborn Into through single-minded vow, diligent practice and strong faith. The Pure Lan Is 
free of sufferings and hindrances. Therefore, beings born in the Pure Land can cultivate 
without obsfructions towards attaining Buddhahood. The most well-known Pure Land 1s 
Amitabha's Western Paradise of Bliss where Amitabha Buddha 1s the guide and 
welcomer. 

Tịnh Độ là một trong những trường phái Phật giáo lớn của Tàu, Nhật, Việt Nam, nhấn 
mạnh đến việc tu trì thanh tịnh nhờ trì nệm hồng danh Phật A Di Đà, và cuối cùng có 
thể vãng sanh về Tịnh Độ. Giáo thuyết trung tâm của các trường phái Tịnh Độ là niệm 
hồng danh Phật A Di Đà với tất cả lòng tín thànhsẽ được vãng sanh về Tịnh Độ Cực Lạc. 
Sự thực tập thiển trong Tịnh Độ quan trọng nhất vẫn là niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” có 
nghĩa là “Con xin quy mạng Đức Phật A Di Đà”—The Pure Land Sect 1s one of the 
schools of Buddhism in China, Japan and Vietnam, which emphasizes devotion to 
Amitabha Buddha and which believes that through the chanting of his name and by 
purifying and finally ridding oneself of desire, one can be reborn in the Pure Land. The 
central doctrine of the Pure Land sects 1s that all who evoke the name of Amitabha with 
sincerify and faith In the saving grace of his vow will be reborn in his Pure Land of peace 
and bliss. The most Important meditational practice In the Pure Land sects, therefore, 1s 
the constant voicing of the words “Namo Amitabha Buddha.” Or “[ surrender myself to 
Amitabha Buddha.” 


(HI) Lịch sử Tịnh Độ tông— The history 0ƒ the Pure Land School: 


A. 


l) 


2) 


3) 


Theo Edward Conze, một trong những học giả nổi tiếng nhất của thế giới phương Tây 
trong quyển Lược Sử Phật Giáo, Tịnh Độ tông—According to Edward Conze, one of the 
most famous Buddhist scholars in the Western world, in “A Short History of Buddhism”: 
Tông phái nầy được ngài Đạo Xước thành lập, và được ủng cố bởi ngài Thiện Đạo. Hai 
vị nây được tiếp nối bởi những vị xuất sắc hơn, được gọi là chư Tổ Tịnh Độ. Người cuối 
cùng là ngài Thiếu Khang, thị tịch năm 805: This school was founded by Tao-Ch”o (562- 
645), and consolidated by Shan-Tao (631-681). These two were followed by a few more 
outstanding figures, called “patriarchs”, the last of whom, Shao-K'ang, died in 805. 

Một cuộc nghiên cứu các văn bản có ghi ngày tháng ở Long Môn, Trung Quốc, cho thấy 
là sự thờ cúng Đức Phật A Di Đà rất thịnh hành tại đây vào khoảng những năm từ 647 
đến 715. Những Phật tử tin Phật A Di Đà còn thờ cả Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị 
Bồ Tát Ấn Độ mà qua dòng thời gian đã chuyển đổi từ nam tánh thành nữ tánh ở Trung 
Hoa: A study of the dated Inscriptions at Lung-Men shows that the Amitabha Sect 
flourished there particularly between 647 and 715. The followers of Amitabha school also 
worshipped Kuan-Ynn, an Indian Bodhisattva named Avalokitesvara, who, 1n the course 
of time changed his sex in China, and became a feminine detty. 

Từ sau thế kỷ thứ 9, giáo thuyết A Di Đà không tổn tại riêng biệt như một tông phái nữa, 
mà hiện diện trong mọi hình thức Phật giáo ở Trung Hoa: After the ninth century, the 
Pure Land sect ceased to exist as a separate sect, but became an Iinfluence which 
pervaded all forms of Buddhism In China. 


Ù 


2) 


a) 


3) 


3692 


Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo—According to 
Prof. JunJiro Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy: 

Các bản thích luận về Thập Địa Kinh (Dasabhumi sutra) của các ngài Long Thọ và Thế 
Thân là những tác phẩm Ấn Độ được Tịnh Độ tông nhìn nhận có thẩm quyển. Con 
đường dễ dàng và “tha lực” đã được chỉ định và minh giải trong các bộ nầy: Nagarjunaˆs 
Dasabhumi Sutra and Vasubandhu”s commentary on 1t are Indian authoritiles recognized 
by the Pure Land School. The easy way and the “power of another” are already Indicated 
and elucidated by them. 

Tại Trung Quốc, những thẩm quyển về tín ngưỡng nầy rất nhiều, nhưng chỉ có bốn dòng 
truyền thừa sau đây được nhìn nhận—In China the authorities of the faith are many, but 
only four lines of transmission are generally recognized: 

Dòng truyền thừa thứ nhất của Phật Đồ Trừng—The first line of transmission of Fu-T”u- 
Chêng: Phật Đồ Trừng là người Ấn ở Trung Hoa vào khoảng từ 310 đến 348—Fu-T?u- 
Chêng, an Indian in China between 310 and 348 A.D. 

Đạo An (584-708): Tao-An (584-708). 

Huệ Viễn: Hui-Yuan. 

Dòng truyền thừa thứ hai của Bồ Để Lưu Chi —The second line of transmission of 
Bodhiruci: Bồ Để Lưu Chi là người Ấn ở Trung Hoa khoảng 503-535—Bodhiruci, an 
Indian in China between 503 and 535 A.D. 

Huệ Sủng: Hui-Chˆung. 

Đạo Tràng: Tao-Ch°ang. 

Đàm Loan (476-542): T?an-Luan (476-542). 

Đại Hải: T°a-Hai. 

Pháp Thượng (495-580): Fa-Shang (495-580). 

Dòng truyền thừa thứ ba của Bổ Để Lưu Chi The third line of transmission of 
BodhirucI. 

Đàm Loan: T”an-Luan. 

Đạo Xước (?-645): T°ao-Ch'ˆo (?-645). 

Thiện Đạo (2-681): Shan-T”ao (2-681). 

Hoài Cảm: Huai-Kan. 

Thiếu Khang: Shao-K°ang. 

Dòng truyền thừa thứ tư của Từ Mẫn—The fourth line of transmission of Tzu-Min: Từ 
Mẫn là người Trung Hoa, sang Ấn trong đời nhà Đường (618-709) và tiếp nhận tín 
ngưỡng Di Đà tại Kiện Đà La—Tz'u-Min was a Chinese, who went to India during the 
Tang Dynasty (618-709 A.D.) and received the Amifta-pietism In Gandhara. 

Ở Nhật có rất nhiều thẩm quyền và lịch sử về Tịnh Độ tông rất dài mặc dù Nguyên Tín 
(942-1017) và Pháp Nhiên (1133-1212) là những nhà tiền phong truyền xướng giáo 
thuyết nầy. Theo truyền thuyết thì Thánh Đức thái tử vào triều đại của Nữ hoàng Suy Cổ 
(539-628) cũng tin Phật Di Đà. Dầu sao người ta cũng tìm thấy một trong các bản Nghĩa 
Thích của Thái tử có nhắc đến Tây Phương Cực Lạc. Huệ An, một Tăng sĩ Đại Hàn, từng 
giảng thuyết Kinh Vô Lượng Thọ cho hoàng triểu. Vào thời đại Nara (710-793), có người 
cho là Hành Cơ đã từng vân du để quảng bá tín ngưỡng nầy trong quần chúng. Giám 
Chân, một luật sư Trung Hoa, từng đến Nara năm 754, truyền thọ tín ngưỡng Di Đà cho 
đệ tử người Nhật là Vinh Duệ vào đêm trước ngày của vị đệ tử nầy tại Quảng Đông. 


5693 


Nhưng trong thời đại Nara, tín ngưỡng Di Đà không được giảng dạy có hệ thống, mặc dù 
chắc chắn có có vài người theo tín ngưỡng nầy một cách riêng rẻ. Thiên Thai tông bắt 
đầu sùng bái Phật Di Đà và để xướng như là một tín ngưỡng bao quát tất cả. Chính Viên 
Nhân là Tam Tổ là người đã sáng lập nên hai cách thức tụng niệm danh hiệu A Di Đà, 
đứng và ngồi, và giới thiệu một nhạc điệu lấy Kinh A Di Đà Tiểu Bổn làm khóa tụng 
hằng ngày: In Japan there are many authorities and the history of the Pure Land School is 
very long, though Genshin (942-1017) and Honen (1133-1212) are the pre-eminent 
promoters of the doctrine. Prince ShotoKu, in the reilgn of the Empress Suiko (593-628 
A.D.), 1s said to have believed in Amita. At any rate, a reference to the Western Land of 
Bliss 1s found in one of his commentaries. Ein, a Korean monk, lectured in 640 A.D. on 
the Sutra of the Land of Bliss before the Throne. In the Nara period (710-794 A.D.) Giôg1 
1s said to have traveled about and propagated the faitth among the people. Kanjin, a 
Chinese Vinaya master who came to Nara in 754 A.D., imparted the worship of Amita to 
his lapanese pupil, Elel, on the eve of the latter's death near Kuang-Tung. But in the 
Nara period the Amita-pletism was not systematically taught, though there must have 
been some followers who privately adhered to 1t. In the T”ien-T”ai School the Amita 
worshIip was taken up and promoted as an all-inclusive faith. It was Jikaku (Ennin), the 
third patriarch, who 1nstituted the two forms of repeating the Amita formula, standing and 
siting and Introduced music relating to the Land of Bliss. Even now adherents read the 
smaller Sukhavati text 1n the daily service. 


(IV) Triết lý của Tịnh Độ tông— The philosophy oƒ the Pure Land: See Chapter 151 (D). 


(V) Kinh điển chính của Tịnh Độ Tông— The Pure Land?s main texfs: Giáo thuyết A Di Đà 
chủ yếu dựa vào Kinh A Di Đà, một bản kinh bằng Phạn ngữ có vào khoảng thế kỷ thứ 
nhất sau Tây lịch. Trong kinh nói rằng, cách đây vô số kiếp, Bồ Tát Pháp Tạng đã lập 48 
lời nguyện lớn, trong đó có lời nguyện rằng: “Tất cả chúng sanh nào xưng danh hiệu của 
ngài đều sẽ được cứu độ; và rằng sau nây vị Bồ Tát ấy thành Phật hiệu là A Di Đà; và 
cuối cùng kinh lại nói rằng cách đây 10 kiếp, theo đúng lời nguyện của mình, Đức Phật 
A Di Đà đã thiết lập cõi Tịnh Độ hay Tây Phương Cực Lạc, cách xa nơi đây mười vạn ức 
cõi Phật: The legend of Amitabha 1s based chiefly on the Sukhavativyuha Sutra, a 
Sanskrit text of the first century A.D.. lí tells us that Iinconceivable aeons ago the 
Bodhisattva Dharmakara made forty-eight vows, among them the promise that all who 
call on his name shall be saved; that later on he became the Buddha with the name of 
Amitabha; and that finally, ten aeons ago, in accordance with his vows, he established the 
Pure Land or Western Paradise which lies one million billion Buddha-lands—See 
Chapter 151 (H). 


(VI) Những đặc điểm của Tịnh Độ—Some special characteristics oƒ the Pure Land: See 
Chapter 151 (G). 

(VII)Các cối Tịnh Độ— Djƒƒerent Pure Lands: See Chapter 151 (U. 

(VHIĐúc Phật dạy về cõi Tịnh Độ của chư Bồ Tát—The Buddha taught about the 
Bodhisattvas° Pure Lands: See Chapter 151 (1). 


(1X) Tịnh Độ tông Nhật Bản— .Japanese Pure Land Buddhism: 


5694 


(A) Tổng quan về Tịnh Độ tông Nhật Bản—An overview oƒ the Japanese Pure Land 
Buddhism: “Trường phái Tịnh Độ” là một trường phái được ngài Honen sáng lập. Trường 
phái này được truyền sang Nhật đầu tiên bởi ngài Ennin, người đã sang du học tại Trung 
Hoa. Tuy nhiên, chính Honen đã phát triển thành một trường phái riêng biệt, nhấn mạnh 
chủ yếu về việc niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” (tán thán Đức Phật A Di Đà). Dù tiên 
khởi ngài được tu tập trong trường phái Thiên Thai, về sau này Honen gặp những bài viết 
của Sư Thiện Đạo và Genshin và sau đó ngài quyết định rằng “con đường khó” của 
truyền thống Phật giáo, quan hệ với những giáo thuyết và thực tập về thiển nhằm đạt 
thành giải thoát, không phải là con đường có thể làm được cho nhiều người trong thời 
mạt pháp. Ngài dạy rằng trong thời mạt pháp suy đồi chỉ có cách nhờ vào lực cứu rỗi của 
Đức Phật A Di Đà. Việc này ngài dùng từ “Con đường dễ,” vì nó mở ra cho chúng sanh 
mọi loài, và sự cứu rỗi là chắc chắn cho những ai niệm hồng danh của Đức A Di Đà với 
niềm tin chân thành. Căn bản của giáo thuyết cho trường phái này được tìm thấy trong 
Kinh A Di Đà Tiểu Bổn, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, và Kinh A DI Đà —]apanese Jodo- 
Shu tradition founded by Honen (1133-1212). It was first brought to Japan by Ennin (794- 
S64), who studied in China. However, Honen himself developed 1t into a distinctive 
school, emphasizing the centrality of the Nembutsu or Namo Amida Butsu (Praise to 
Amitabha Buddha). Though originally trained in the scholastic Tendai tradition, Honen 
later encountered the writings of Shan-Tao and Genshin and subsequently decided that 
the “difficult path” of tradiional Buddhism, involving study and meditative practice 1n 
order to attain liberation, was not feasible for many people of the “final dharma age.” He 
taught that in the present degenerate age the only hope for salvation lies In the total 
reliance on the saving power of Amitabha. This he termed the “easy path,” because It 1s 
open to all, and salvation 1s assured for those who recite the “Nembutsu” with sincere 
faith. The doctrinal basis for his school 1s found in four Indian texts: the Larger and 
Smaller Sukhavati-Vyuha Sutras, the Amitayur-dhyana-sutra, and the Amitabha sutra. 

(B) Vị sáng lập đích thực của Tịnh Độ Tông Nhật Bản— The real ƒounder oƒ the Japanese 
Pure Land Buddhism: Tịnh Độ tông Jodo Nhật Bản được Genku sáng lập vào năm 1175. 
Ông nổi tiếng dưới tên Honen. Chủ thuyết của ông dựa một phân lớn trên chủ thuyết của 
Thiện Đạo (Shan-Tao), một trong các luận sư nổi tiếng của trường phái A Di Đà tại 
Trung Hoa. Về sau, tông Tịnh Độ Jodo-Shin do Shinran sáng lập, đã có những sự cải 
cách quan trọng so với tông Jodo. Tông Yuzunenbutsu do Ryonin (1072-1132) sáng lập 
và tông J¡ do Ippen (1239-1289) sáng lập: The Jodo sect was founded in 1175 by Genku. 
He 1s better known as Honen. His doctrine was based largely upon that of Shan-Tao (613- 
681), one of the most famous teachers of the Amitabha school in China. Later, Shinran 
esfablished the Jodo-Shin sect with several important reforms In the Jodo sect. The 
'Yuzunenbutsu was founded by Ryonin (1072-1132) and the Ji sect by Ippen (1239-1289). 

(C) Triết lý Tịnh Độ tông Nhật Bản— The philosophy oƒ the Pure Land Buddhism in Japan: 

1) Genku chọn bộ kinh Tịnh Độ (Sukhavativyuha-sutra), cả hai tiểu bản và đại bản, và kinh 
Quán Vô Lượng Thọ (Amitayurdhyana-sutra) làm kinh sách giáo điển, thuyết giảng về 
những lợi ích của lòng tin vào Phật A Di Đà. Theo tín ngưỡng chủ thuyết của ông thì 
Phật A Di Đà từng mong muốn rằng mọi người sau khi chết sẽ được sanh vào cõi Tịnh 
Độ của ngài. Do đó, với lòng tin tưởng vào Phật A Di Đà, khi đến cuối đời, người ta có 
thể đến được vùng tịnh độ mà mình mong ước. Hệ tín ngưỡng nầy rất đơn giản và thích 


2) 


5695 


hợp với đại đa số quần chúng. Niệm Phật hay việc tụng niệm tên Đức Phật A Di Đà là 
việc làm tự nhiên của các tín đồ phái nầy, nhưng cần nhấn mạnh vào lòng tin hơn là vào 
việc tụng niệm. Dù sao thì cũng không được xem việc tụng niệm Phật là kém quan 
trọng. Thậm chí những người quá bận rộn công việc làm ăn, không thể đi sâu vào giáo 
lý đạo Phật cũng sẽ được tái sanh vào cõi của Phật A Di Đà nếu như họ có lòng tin chân 
thành khi niệm Phật. Các giáo lý của Honen được đông đảo quần chúng yêu thích và 
tông phái Jodo nhờ đó mà trổ thành một trong những tông phái có ảnh hưởng mạnh nhất 
tại Nhật Bản: Genku selected the Sukhavativyuha-sutra, both the larger and the smaller 
editions, and the Amitayurdhyana-sutra as canonical texts, teaching the benefits of faith 
in the Amitabha Buddha. His principal belief was that the Amitabha who had willed that 
every one should, after death, be born In his paradise called Sukhavati. Hence 1t was by 
believing in Amitabha that one could, at the end of life, gain access to the pure land of 
one” desire. The system, being a simple one, 1s suited to the common people. Nenbutsu 
or the recitation of the name of Amitabha Buddha 1s a natural practice among the 
followers of this faith, but the emphasis 1s on the belief rather than on practical recifation. 
Nonetheless, Nenbutsu should not be considered to be of secondary importance. lt is held 
that eventhose who are too preoccupied with their work to go deeply Into the doctrines of 
Buddhism wIll be born In the heaven of Amitabha 1f they have Implicit faith in his name. 
Honens teachings found great favour among the masses and the Jodo thus became one 
of the most Influential in Japan. 

Theo thuyết của Shinran, mọi chúng sanh đều được cứu vớt theo ý nguyện của Phật A Di 
Đà. Do đó, việc tụng niệm tên Phật, như mọi việc làm khác trong đời sống thường ngày, 
chỉ là sự bày tỏ lòng biết ơn mà thôi. Shinran đã đưa vào nhiều cải cách quan trọng trong 
việc tổ chức Giáo Hội, với mục đích xóa bỏ sự phân chia giữa người thế tục và Tăng lữ. 
Ông không thừa nhận bất cứ sự khác biệt nào giữa hai công việc nầy. Theo ông, tất cả 
mọi người đều có thể được tái sanh như nhau trong miễn Tịnh Độ của Đức Phật, không 
có thầy và trò. Trước Phật thì tất cả đều là bạn bè anh em. Shinran cũng như nhiều người 
khác trong tông phái nầy, sống một cuộc sống bình thường giữa mọi người và không tự 
xem mình là thầy dạy, mà chỉ là một người đi theo con đường của Phật A Di Đà. Do 
quan điểm phóng khoáng của Shinren nên tông phái Jodo-Shin nhanh chóng được nhiều 
người theo, đặc biệt là các tá điển, nông dân. Sự tự do tôn giáo mà các tín đồ học được 
nơi ông đã thúc đẩy họ tìm kiếm sự tự do về xã hội và chính trị: According to Shinran, all 
living beings shall be saved on account of the vow taken by Amitabha Buddha. Hence, 
the recifation of the name of the Buddha, as also other practices in ordinary life, 1s but 
the expression of a grateful heart. Shinran Introduced several important reforms In the 
Organization of the temple, the object of which was to remove the division between the 
clergy and the laity. He did not recognize any difference between the two occupatIons. 
All human beings are equally capable of being reborn In the pure land of the Buddha. 
“There were to be no masters or disciples. All were to be friends and brothers before the 
Buddha.” Shinran, as others belonging to this sect, led an ordinary life among people and 
considered himself not a preceptor, but merely a follower of Amitabha”s way. Because 
of Shinran”s liberal outlook, the Jodo-Shin rapidly became popular among the people, 
especially among the farmers and the peasants. The religious freedom which his 
followers learnt from him Impelled them to seek political and social freedom. 


3) 


4) 


5696 


Chủ thuyết của Ryonin chịu ảnh hưởng của triết lý Hoa Nghiêm (Kegon): The doctrine 
of Ryonin was influenced by the Kegon philosophy. 

Chủ thuyết của Ippen thì chịu ảnh hưởng của Phật giáo Thiển tông: The doctrine of 
lppen was influenced by Zen Buddhism. 


(D) Tịnh Độ Chân Tông—.Jodo Shinshu: Tịnh Độ Chân Tông, một trong 20 tông phái Phật 


Giáo ở Nhật. Theo Chân Tông, niệm Phật chỉ là một thái độ tri ân hay một cách biểu lộ 
lòng tri ân, sau khi một Phật tử được Phật lực gia trì Chân tông chỉ thờ độc nhất Phật A Di 
Đà, và thậm chí Phật Thích Ca cũng không chịu thờ. Tịnh Độ Chân Tông cấm đoán chặt 
chẽ không cho cầu nguyện vì bất cứ những tư lợi nào. Tông nầy chủ trương xóa bỏ đời 
sống Tăng lữ để lập thành một cộng đồng gồm toàn những tín đồ tại gia. Tịnh Độ Chân 
Tông là một trong những truyền thống Phật giáo Nhật Bản được ngài Shinran sáng lập và 
về sau này được tổ chức lại bởi ngài Rennyo. Shinran tuyên bố rằng ông theo giáo pháp 
của ngài Honen và cũng như Honen, ông dạy cho đồ đệ của mình phải chuyên nhất nhờ 
vào sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Truyền thống dựa vào giáo thuyết Tây Phương 
Cực Lạc, và đặc biệt là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong đời quá khứ. Quan 
trọng hơn hết của những thứ này đối với trường phái Jodo shin-shu là 18 lời nguyện của 
Đức Phật A Di Đà, trong đó Đức A Di Đà có hứa rằng bất cứ ai vì tin tưởng mà niệm 
hồng danh của ngài 10 lần, hay mong cầu vãng sanh tịnh độ, sẽ được tái sanh vào cõi 
nước này. Một khi đã tái sanh vào đây người ta chắc chắn sẽ đạt thành Phật quả trong 
một kiếp. Shiran dạy rằng lối thực tập này là cách thích hợp để tránh “thời mạt pháp” và 
rằng người ta nên tự mình hết lòng hồi hướng. Thực hành chủ yếu là trì nệm “Nam Mô 
A Di Đà Phật” (tán thánh Đức Phật A Di Đà), nhưng việc này không được nghĩ như một 
cách tạo phước đức, mà là trì nệm hồng danh của Đức A Di Đà như một hành động tỏ 
bày lòng biết ơn đến Ngài vì chính mình đã được xác nhận cứu rỗi. Shinran nhấn mạnh 
rằng sức mạnh của Đức Phật A Di Đà vĩ đại đến độ Ngài có thể cứu độ cả những người 
phạm tội ngũ nghịch nặng nhất; chỉ đòi hỏi người ấy phải có một lúc duy nhất với “một 
cái tâm tin tưởng,” và sau đó thì người ấy chắc chắn được vãng sanh tây Phương Tịnh Độ 
bởi vì người ấy về nương với Đức A Di Đà và không phải là tự lực của chính mình, lối tu 
tập này Nhật ngữ gọi là “Tariki” có nghĩa là “tha lực,” đối ngược với các truyền thống 
như Thiển, cho rằng con người phẩi đạt được sự cứu rỗi qua tự lực của chính mình hay 
Jiriki. Người ta thường cho rằng chính Shinran là người đã thành lập ra phái “Tân Tăng” 
hay Tăng già có gia đình bên Nhật, và ngày nay không có yếu tố tu viện trong trường 
phái Shinshu. Các chùa của trường phái được tổ chức và hoạt động bởi những vị tư tế tại 
gia, và việc tư tế này là cha truyền con nối. Truyền thống có hai chi nhánh chính: Otami 
và Honganji, cả hai đều có trụ sở chính ở Kyoto—The Jodo-Shin, or Shin sect of Japan, 
one of the twenty Buddhist sects in Japan. According to the Shin Sect, the recifation of 
Amitabha Buddha°s name Is simply an action of grattude or an expression of 
thanksgiving, after one”s realizing the Buddha*s  power conferred on one. The Shin 
School holds the exclusive worship of the Amitabha, not allowing even that of 
SakyamunIi. This sect has the strict prohibition of prayers In any form on account of 
personal interests, and the abolition of all disciplinary rules and the priestly or monastic 
life , thus forming a community of purely lay believers, 1.e., householders. Jodo Shinshu 
1s one of the Japanese Buddhist traditions founded by Shinran (1173-1262) and later 
reorganized by Rennyo (1414-1499). Shiran claimed to be following the teachings of 


(E 


` 


5697 


Honen (1133-1212) and, like Honen, he taught his followers to rely exclusively on the 
saving of power of Amitabha Buddha. The tradition 1s based on the Sukhavati-vyuha, and 
particularly on the forty-eight vows taken by Amitabha in a past life. The most important 
of these for Jodo shin-shu 1s the eighteenth vow, in which Amitabha promised that anyone 
who calls on him with faith ten times, or wishes rebirth in his Pure Land ten times, wIll 
surely be reborn there. Once In the Pure Land, one 1s assured of attaininng buddhahood In 
that lifetime. Shiran taupht that this practice 1s the only one appropriate to prevent “final 
dharma age” and that one should dedicate oneself to it wholeheartely. The central 
practice Is chanting the “Nembutsu” or “Namo Amida Butsu” (Praise to Amitabha 
Buddha), but this 1s not conceived as a way of making merit; rather, one chants the 
“Nembutsu” as an act of gratitude to Amitabha because one 1s already assured of being 
saved. Shiran emphasized that Amitabha”s power 1s so great that he can save even the 
most depraved sinner; all that 1s required 1s that one have a single moment of “believing 
mind,” after which one 1s assured of being reborn in the Pure Land. because one relies on 
Amitabha and not on one”s own effort, this practice 1s referred to in Japanese As “FarIkf” 
(other-power), 1n contrast to traditions like Zen, which assert that one must attain 
salvation through one”s own power (Jiriki). Shinran 1s generally credited with establishing 
a married priesthood In Japan, and today there 1s no monastic element in Jodo Shinshu. Its 
temples are run by lay priests, and the priesthood 1s hereditary. The tradition has two 
main divisions: Otami and Honganji, both of which have their main centers In Kyoto. 

Thời Tông Nhật Bản— The Shỉih School in Japan: ]ishu (jap)—Cồn gọi là Lục Thời 
Vãng Sanh Tông, tông phái Phật Giáo Nhật Bản lấy ngày đêm 6 giờ chuyên tu phép 
vãng sanh (lấy phép tu của ngài Thiện Đạo làm nghiệp nhân vãng sanh). Thời Tông được 
Nhất Biến (1238-1289) sáng lập tại Nhật năm 1276. Ông nêu ra nghi thức tụng niệm của 
Thiện Đạo, 6 thời trong ngày. Do đó mà có tên là Thời Tông. Trên lý thuyết, ông lấy từ 
Kinh Pháp Hoa, cũng như Lương Nhẫn của phái Dung Thông Niệm Phật, nhưng khi thực 
hành ông lại theo cách của Ngài Không Dã, là người sáng lập ra lối múa ca bình dân để 
phổ biến tín ngưỡng Di Đà. Do đó mà tông nầy có sắc thái hoàn toàn khác biệt với các 
tông khác của Di Đà giáo. Theo truyền thuyết thì Nhất Biến có đến miếu Hung Dã ở Kỷ 
Y năm 1275, nơi nầy ông được gợi bởi một bài kệ mà ông tin rằng do nơi các thần linh 
trong miếu nầy tạo nên. Mỗi một trong ba câu của bài kệ đều bắt đầu bằng số 6, 10, và 
10.000 theo thứ tự, và câu chót bằng chữ “dân” cộng chung lại là 600.000 dân. Tức thì 
ông lập nguyện phải cứu độ cho được một số chúng sanh nhiều như thế, bằng cách truyền 
bá tín ngưỡng nầy——A Japanese sect, whose members by dividing day and night into six 
periods of worship seek immortality. The Shih School in Japan was founded in 1276 by I- 
Bien (1238-1289). He set forth the rule of reciting the hymns of Shan- Tao six times every 
day, hence the name “time.' In theory, he derived his idea from the Lotus Sutra as did 
Liang-Ran of Yuzunembutsu, but in practice he followed Kung-de who ¡invented a 
popular dance for the popularization of the Amita-faith. Thus the school has a totally 
different feature from the other schools of Amita-pietism. I-Bien 1s said to have visited 
Kumano Shrine in Kii in 1275 where he was Inspired by a holy verse of four lines which 
he believed to have come from the deity of the shrine. Each of the first three lines was 
headed by a numeral 6, 10, and 10,000 and the last line by “people,` altogether making up 


5698 


six hundred thousand people. Àt once he made up his mind to save that number of people 
by a propagation of the Amita-faith. 


(X) Tịnh Độ tông Trung Quốc— Chinese Pure Land Buddhism: 
(A) Tổng quan về Tịnh Độ Tông— An overview oƒ the Pureland: 


Ũ 


2) 


Tông phái Tịnh Độ, lấy việc niệm Phật cầu vãng sanh làm trọng tâm. Ai là người tin 
tưởng và tinh chuyên niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà sẽ thác sanh vào nơi Tịnh Độ 
để thành Phật. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, tông phái nầy có tên Liên Hoa Tông, được 
ngài Huệ Viễn dưới triều đại nhà Tần (317-419) phổ truyển, và Ngài Phổ Hiển là sơ tổ— 
The Pure Land sect, whose chief tenet 1s salvation by faith in Amitabha (Liên Hoa Tông 
in Japan—The Lotus sect). Those who believe in Amitabha Buddha and continuously 
recite his name will be born In the Pure Land to become a Buddha. In China and Japan, 1t 
1s also called the Lotus sect, established by Hui-Yuan of the Chin dynasty (317-419), 1t 
claims Pˆu-HsIen (Samantabhadra) as founder. 

Tịnh nghĩa là thanh tịnh, tịnh độ là cõi nước không có ô nhiễm, triỀn phược. Các Đức 
Phật vì chúng sanh đã phát tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp 
độ chúng sanh mọi loài la khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang 
nghiêm thanh tịnh, chúng sanh đến cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng thành 
đạo quả Bồ Để/Bodhiphala. Chư Phật vô lượng, cõi tịnh cũng vô lượng—Pure Land is a 
paradise without any defilements. For the sake of saving sentients beings, through 
innumerable asankhya, all Buddhas cultivated Immeasurable good deeds, and established 
a Pure Land to welcome all beings. Beings In this paradise strive to cultivate to attain 
Buddhahood. 


(B) Lịch sử Tịnh Độ tông Trung Hoa— The history 0ƒ the Chinese Pure Land School: Theo 


l) 


2) 


l) 


1) 


ii) 


Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo—According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy: 

Các bản thích luận về Thập Địa Kinh (Dasabhumi sutra) của các ngài Long Thọ và Thế 
Thân là những tác phẩm Ấn Độ được Tịnh Độ tông nhìn nhận có thẩm quyển. Con 
đường dễ dàng và “tha lực” đã được chỉ định và minh giải trong các bộ nầy: Nagarjunaˆs 
Dasabhumi Sutra and Vasubandhuˆs commenftary on 1t are Indian authoritiles recognized 
by the Pure Land School. The easy way and the “power of another” are already indicated 
and elucidated by them. 

Tại Trung Quốc, những thẩm quyển về tín ngưỡng nầy rất nhiều, nhưng chỉ có bốn dòng 
truyền thừa sau đây được nhìn nhận—In China the authorities of the faith are many, but 
only four lines of transmission are generally recognized: 

Dòng truyền thừa thứ nhất của Phật Đồ Trừng: Phật Đồ Trừng là người Ấn ở Trung Hoa 
vào khoảng từ 310 đến 348-——The first line of transmission of Fu-T°u-Chêng, an Indian in 
China between 310 and 348 A.D.. 

Đạo An (584-708): Tao-An (S84-708)—See Đạo An in Chinese Buddhism in Chapter 
187. 

Huệ Viễn: Hui-Yuan—See Huệ-Viễn in Chinese Buddhism ¡in Chapter 187. 


2) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
3) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
4) 


5699 


Dòng truyền thừa thứ hai của Bồ Đề Lưu Chi, một người Ấn ở Trung Hoa khoảng 503- 
535— The second line of transmission of Bodhirucli, an Indian In China between 503 and 
335 A.D.: 

Huệ Sủng: Hui-Chˆung. 

Đạo Tràng: Tao-Ch'ang. 

Đàm Loan (476-542): T?an-Luan (476-542). 

Đại Hải: T?a-Hai. 

Pháp Thượng (495-580): Fa-Shang (495-580). 

Dòng truyền thừa thứ ba của Bổ Để Lưu Chi — The third line of transmission of 
Bodhrruc: 

Đàm Loan: Tan-Luan. 

Đạo Xước (?-645): T°ao-Ch'ˆo (?-645). 

Thiện Đạo (2-681): Shan-T”ao (2-681). 

Hoài Cảm: Huai-Kan. 

Thiếu Khang: Shao-K°ang. 

Dòng truyền thừa thứ tư của Từ Mẫn——The fourth line of transmission of Tz°u-Min: Từ 
Mẫn là người Trung Hoa, sang Ấn trong đời nhà Đường (618-709) và tiếp nhận tín 
ngưỡng Di Đà tại Kiện Đà La——Tzu-Min was a Chinese, who went to India during the 
Tang Dynasty (618-709 A.D.) and received the Amita-pIetism in Gandhara. 


(XI)Tịnh Độ tông Việt Nam— Vietndrnese Pure Land Buddhism: Cũng như tông phái Tịnh 


Độ tông Trung Quốc, Tịnh Độ tông Việt Nam lấy việc niệm Phật cầu vãng sanh làm 
trọng tâm. Ai là người tin tưởng và tỉnh chuyên niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà sẽ 
thác sanh vào nơi Tịnh Độ để thành Phật. Ở Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, tông 
phái nầy còn có tên Liên Hoa Tông, được ngài Huệ Viễn dưới triều đại nhà Tần (317- 
419) phổ truyền, và Ngài Phổ Hiền là sơ tổ——Same as the Chinese Pure Land sect, 
Vietnamese Pure Land practitioners” chief tenet 1s salvation by faith in Amitabha. Thịs 
sect 1s also known as the Lotus sect (Liên Hoa Tông) in China, Vietnam and Japan. 
Those who believe in Amitabha Buddha and continuously recite his name wIll be reborn 
1n the Pure Land to become a Buddha. In China and Japan, 1t 1s also called the Lotus sect, 
established by Hui-Yuan of the Chin dynasty (317-419), it claims P°u-Hsilen 
(Samantabhadra) as founder. 


(XI) Tứ Độ: Theo Tông Thiên Thai, có bốn Phật Độ—According to the T”ien-T?ai Sect, 


Ù 


2) 


there are four Buddha-ksetra, or realms: 

Phàm Thánh Đồng Cư Độ: Cõi Thánh phàm đồng cư—Cõi nước trong đó hạng Nhân, 
Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cùng ở chung với nhau—The land of 
common residence of beings and saintse—Realms where all classes dwell (men, devas, 
Buddhas, disciples, non-disciples)—Lands where saints (Buddhas and Bodhisattvas) and 
ordinary people (six lower and six upper worlds) dwell together. 

Phương Tiện Hữu Dư Độ: Chốn vãng sanh của chư A-la-hán và những vị Thánh còn kém 
bậc Bồ Tát, những bậc đã đoạn trừ kiến tư phiền não—Temporary realms, where the 
Occupants have got rid of the evils of unenlightened views and thoughts, but still have to 


5700 


be reborn—The Land of Expediency——Land of Expedient Liberation, inhabited by Arhats 
and lesser Bodhisattvas. 

3) Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ: Nơi trụ của chư Bồ Tát sắp thành Phật—Realms of 
permanent reward and freedom, for those who have attained bodhisattva rank——The Land 
of Real Reward, inhabited by the highest Bodhisattvas. 

4) Thường Tịch Quang Độ: Nơi thường trú của chư Phật —Realm of eternal rest and light 
(wisdom) and of eternal spirit (dharmakaya), the abode of Buddhas; but in reality all the 
others are included in this, and are only separated for convenience” sake—The Land of 
Eternally Quiescent Light, in which Buddhas dwell. 

(XIII) Tú Đúc Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ: See Chapter 151 (KK). 

(XIV) Pháp Tu về Tịnh Độ Tông— Cultivation Methods in the Pure Land: 

A. Tam Môn Tịnh Độ: See Chapter 151 (W). 

B. Tứ Môn Niệm Phật— Four methods oƒ Buddha Recifafion: See Chapter 136 (C) (H). 

(XV) Di Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm— Self-nature Amitabha, Mind-Only Pure Land: 
See Chapter 136 (O). 

(XVI)Ba Trường Hợp Kẻ Nặng Nghiệp Vẫn Được Vãng Sanh— Three conditions that evil 
beings may be reborn ín the Pure Land: See Chapter 136 (]). 

(XVII)Ba Yếu Tố Cầu Vãng Sanh Về Tịnh Độ—Three Factors for Rebirth in the Pure 
Land: See Chapter 136 (]). 

(XVIII)Thập Tâm Tịnh Độ: See Chapter 151 (GG). 

(XIX)Thập Lục Quán: Sce Chapter 136 (C) (VI). 

(XX) Niệm Phật Tam Muội: Buddha Recttaton Samadhi—See Chapter 136 (F). 

(XXI) Cửu Phẩm Liên Hoa: Chín phẩm Liên Hoa—Nine Holy Grades of Lotus: See Chapter 
151D (V). 

(XXII)Phụ Lục về Tịnh Độ— Appendices on the Pure Lands: 

1. Tịnh Độ Chân Tông: Chân Tông, một trong 20 tông phái Phật Giáo ở Nhật. Theo Chân 
Tông, niệm Phật chỉ là một thái độ tri ân hay một cách biểu lộ lòng tri ân, sau khi một 
Phật tử được Phật lực gia trìChân tông chỉ thờ độc nhất Phật A Di Đà, và thậm chí Phật 
Thích Ca cũng không chịu thờ. Tịnh Độ Chân Tông cấm đoán chặt chẽ không cho cầu 
nguyện vì bất cứ những tư lợi nào. Tông nầy chủ trương xóa bỏ đời sống Tăng lữ để lập 
thành một cộng đồng gồm toàn những tín đổ tại gia—The Jodo-Shin, or Shin sect of 
Japan, one of the twenty Buddhist sects In Japan. According to the Shin Sect, the 
recitation of Amitabha Buddhaˆs name 1s simply an action oŸ gratitude or an expression 
of thanksgiving, after one”s realizing the Buddha”s power conferred on one. The Shin 
School holds the exclusive worship of the Amitabha, not allowing even that of 
SakyamunIi. This sect has the strict prohibition of prayers In any form on account of 
private Interests, and the abolition of all disciplinary rules and the priestly or monastic 
life , thus forming a community of purely lay believers, 1.e., householders. 

2. Tịnh Độ Nhị Hoành: Hai cách giải thoát trong Tịnh Độ Tông—TWwo ways O0 atfaining 
liberation In the Pure Land Sect. 

a) Hoành Xuất: Bằng trì trai giữ giới và tu hành thiển định mà hành giả được sanh vào cõi 
hóa độ phương tiện—By discipline to attain to temporary nirvana. 


b) 


5701 


Hoành Siêu: Nghe bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà phát tín tâm niệm hồng danh 
của ngài sẽ được vãng sanh vào cõi báo độ chân thực—Happy salvation to Amitabha”s 
paradise through trust in him. 


3. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục: Mấy Điệu Sen Thanh—Biographies of Pure Land Sages and 


Saints—See Chapter 151 (JJ). 


(XXI) Tứ Luận Tông 
Four-Sasfra Secf 


(D_ Đại cương về Tứ Luận Tông—An overview oƒ the Four-Sastra Sect: 


Tứ Luận Tông được thành lập vào đời nhà Tùy, chủ thuyết dựa trên bộ Tứ Luận được 
soạn bởi Ngài Long Thọ và Đề Bà Bồ Tát. Vì lúc ấy Tam Luận Tông quá thiên trọng về 
duy tâm luận phủ định, nên nảy lên một phái tích cực là Tứ Luận Tông, bằng cách thêm 
vào một tác phẩm thứ tư của Ngài Long Thọ, đó là Đại Trí Độ Luận, trong đó chúng ta 
thấy rằng ông thiết lập quan điểm “Nhất Nguyên” của mình một cách xác quyết hơn 
trong bất cứ tác phẩm nào khác. Vì Tam Luận hay Tứ Luận đều từ tay Ngài Long Thọ, 
nên khuynh hướng tổng quát của những luận chứng siêu hình cũng gần giống nhau. Tuy 
nhiên, khi Tam Luận Tông chiếm ưu thế hơn, Tứ Luận tông đành nhượng bộ và mất hẳn 
khỏi môi trường tranh luận tánh không—The Four-Sastra Sect, which formed during the 
Sui dynasty, 1s doctrines based on those four sastras composed by Nagarjuna and 
Devabodhisattva. As the Madhyamika School 1s much ¡inclined to be negativistic 
Idealism, there arose the more positive Four-Treatise School or Shih-Lun which adds a 
fourth text by NagarJjuna, namely, the PraJjnaparamita Sastra in which we see that he 
establishes his monistic view mụch more affirmatively than In any other text. Because all 
being from Nagarjuna”s hand, the general trend of metaphysical argument 1s much the 
same. However, as the Madhyamika School carried the day, the Four Treatise School 
gave way to 1t and soon disappeared from the arena of Sunyata confroversy. 


(H) Tứ Luận: Bốn bộ luận nổi tiếng——The four famous sastras: 


Ù 


2) 
3) 
4) 


Trung Quán Luận (bốn quyển): Pranyamula-sastratika by Nagarjuna (Long Thọ), four 
books. 

Bách Luận (hai quyển): Sata-sastra by Devabodhisattva, two books. 

Thập Nhị Môn Luận (một quyển): Dvadasanikaya-mukha-sastra by Nagarjuna, one book. 
Đại Trí Độ Luận (100 quyển): Mahaprajnaparamita-sastra by Nagarjuna, one hundred 
books. 


(HI) Tứ Luận Chứng: Bốn luận chứng mà ngài Thế Thân đã trích dẫn từ nền văn học Luận 


Ù 


Tạng. Trong đó Thế Thân tán đồng quan điểm của Thế Hữu (3) là hợp lý nhất trong số 
bốn luận chứng, dù ông không hoàn toàn thỏa mãn với nó—The four argeuments which 
Vasubandhu quoted from the Exegetic Literature. Vasubandhu prefers Vasumitra”s 
opimion (3) as the best of the four arguments though he was not entirely satisfied with it. 

Luận chứng của Pháp Cứu, bàn về sai biệt giữa phẩm loại hay kết quả, như một thoi 
vàng có thể được làm thành ba thứ đồ dùng, nhưng mỗi thứ vẫn giữ y bản chất của vàng: 


2) 


3) 


4) 


5702 


Dharmatrata`s areument from the difference of kind or result, as a gold piece may be 
made Into three different articles, yet each retains the real nature of gold. 

Luận chứng của Diệu Âm, bàn về sai biệt tướng dạng hay kiện tố, như cùng một công 
việc có thể đạt đến được bằng ba nhân công khác nhau:Shosa's argument from the 
difference of mark or factor as the same service can be obtained from three different 
employees. 

Luận chứng của Thế Hữu, bàn về sai biệt nhiệm vụ hay vị trí, như trong kế toán, cùng 
một con số có thể được dùng để diễn tả ba giá trị khác nhau, ví dụ như một đơn vị số có 
thể là một hay chỉ cho 10, hay cho 100 (1 mét=10 deci-mét=100 centi-mét). Theo luận 
chứng nây thì ta có thể đưa ra nhiều giá trị khác nhau cho mỗi một trong ba thời (quá 
khứ, vị lại, và hiện tại): vị lai là giai đoạn chưa hiện hành, hiện tại là giai đoạn đang 
hiện hành thực sự, và quá khứ là giai đoạn mà hiện hành đã chấm dứt. Do bởi những sai 
biệt về giai đoạn, nên ba thời phân ly rõ rệt, và tất cả các pháp trong đó đều là những 
thực thể có thực. Do đó có công thức “Tam Thế Thực Hữu, Pháp Thể Hằng Hữu” (ba giai 
đoạn của thời gian đều có thực và do đó thực thể của tất cả các pháp đều liên tục là thực 
hữu): Vasumitra”s argument from the difference of function or position s In accounting 
where the same numeral may be used to express three different values, for instance, the 
numeral one may by l or the Index of 10 or of 100 (I1 meter=1l0 decimeters=100 
cenfimeters). According to this argument, 1t 1s possible to give different values to each of 
the three periods of time, the future 1s the stage which has not come to function, the 
present 1s the actually functioning stage, and the past 1s the stage in which the function 
has come to an end. Owing to the differences In stages, the three perlods are distinctly 
separate, and all things or elements In them are real entities. Hence the formula: ““Phe 
three periods of time, are real and so 1s the entity of all elements at any Instant.” 

Luận chứng của Giác Thiên, sai biệt về quan điểm hay tương quan; như một người đàn 
bà có thể cùng một lúc vừa là con gái, là vợ và bà mẹ, tùy theo sự tương quan với mẹ, 
với chồng hay với con của mình: Buddhadevaˆ argument from the difference of view or 
relation, as a woman can at once be daughter, wIfe, and mother according to the relation 
she holds to her mother, her husband, and her child. 


Phật Ngôn: 


Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại chí thành kiên cố như 
nhân đà yết la, như ao báu không bùn, nên chẳng còn bị luân hổi xoay chuyển—Like the 
earth, Arhats who are balanced and well-disciplined, resent not. He 1s like a pool without 
mud; no new births are In store for him (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 95). 


Những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn nguyên 
nhân, cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa. Chính đó là bậc Vô thượng sĩ— 
The man who 1s not credulous, but knows the uncreated, who has cut off all links and 
retributions, and renounces all desires. He 1s indeed a supreme man (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 97). 


5703 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-SIX 


Lục Sư Ngoại Đạo 
The Six Heretical Masfers 


(D Tổng quan về “Ngoại Đạo”—An overview 0ƒ “Heretical doctrines ”: “Tà giáo” nguyên 


thủy là một từ ngữ của khái niệm tôn giáo của Tây Phương; không có từ tương đương trong Phật 
giáo. Phạn ngữ “Drsti” có nghĩa là “tà kiến,” không phải vì lý luận mà vì khát vọng hay ao ước. 
Theo truyền thống Phật giáo, hình thức tà giáo tệ hại nhất là nhóm chủ trương có một cái ngã 
hằng hữu. Trong chương nầy, chúng ta chỉ nói sơ qua về sáu vị sư ngoại đạo ở Ấn Độ vào thời 
Đức Phật còn tại thế. Sáu vị nây luôn tìm cách kình chống với Đức Phật—“Heretical doctrine” or 
“Heresy” 1s primary a Western relipIlous concept; there Is no exact Buddhist equivalent. The 
Sanskrit word “Drsti” literally means a wrong view, that 1s due not to reason but fo craving or 
desire. According to Buddhist tration, the most serious form of heresy 1s to assert the reality and 
permanence of the individual human ego, I.e., the assertion of atta or atman. In this chapter, we 
only briefly discuss about six tirthikas or heterodox teachers In India at the time of the Buddha. 
These six always sought to rival Buddha. 


(II) Tư tưởng ngoại đạo thời kỳ tiền Phật giáo—Heterodox thoughts before Buddhism: 


Vaisesika-school—Thắng Luận Tông. 


(A) Tổng quan về “Thắng Luận Tông ”—An overview oƒ “Vaisesika-school”: Còn dịch là 


Tông của Vệ Thế Sư. Thắng Luận là một trong sáu phái triết học ở Ấn Độ do Âu Lộ Ca Tiên 
(Uluka), còn có tên là Ca Na Đà, sáng lập. Người ta đã đặt cho ông và hàng đệ tử nối tiếp ông 
danh hiệu luận sư hay luận sư ngoại đạo. Về sau phái nầy họp lại với phái Nyaya thành phái 
Nyaya-Vaisesika (trường phái nầy là luận phái duy vật chuyên phân tích vũ trụ vạn hữu thành 
không gian)—The Vaisesika-sastra sect of Indian philosophy, whose foundation 1s ascribed to 
Kanada (Uluka); he and his successors are respecffully styled sastra-writers (philosophers) or 
slightingly styled heretical philosophers; the school when combined with the Nyaya, 1s also known 
as Nyaya-Vaisesika. 


(B) Philosophy oƒ Vaisesika-school— Tì riết lý Thắng Luận Tông: Một trong sáu phái triết học ở 


l) 
2) 
3) 
„) 
5) 
6) 


Ấn Độ, do Ca-Na-Đà sáng lập. Giống như phái Triết Học Tăng Kỳ, đây là phái đa nguyên luận 
duy vật và linh hồn không đứt đoạn. Họ phân biệt thành sáu thức—One of the six Indian schools 
of philosophy. An atomistic school founded by Kanada. Like the sankhya philosophy 1t taught a 
dualism and endless number of souls, also by 1ts doctrine of particularity or Individual essence. 
They distinguished 1n siX categories Of cognition: 

Thực: Dravya (skt—Bản thể—Substance. 

Đức: Guna (skt—Phẩm chất —Quality. 

Nghiệp: Karma (skt——Tác dụng—ActIvity. 

Đông: Samanya (skt)—Tính cộng thông hay cùng loại—§pecies. 

DỊ: Visesa (skÐ——Sự khác biệt —Distinction. 

Hợp: Samavaya (skQ——Tính cố hữu giữa các sự vật—Correlation. 


(H1)Lục Sư Ngoại Đạo—Sïix heterodox teachers: 
I) Phú Lâu Na Ca Diếp— Purana-Kasyapa (skf): Bất Lan Ca Diếp—Bồ Lạt Na Ca Diếp—Bố 


Lạt Na Già Diếp—Bố Lạt Nô Ca Diếp Ba—Phô Lạt Nô Ca Diếp Ba Tử—Phú Lan Na Ca Diếp, 


2) 


3) 


5704 


một trong sáu lục sư ngoại đạo kình chống lại Phật Thích Ca Mâu Ni. Người cho rằng không có 
tính không, phủ nhận hậu quả của hành động tốt xấu (không có đạo nghĩa vua tôi hay cha con). 
Ông chủ trương “Không Kiến,” cho rằng không có cái gì hiện hữu, tất cả chỉ là ảo tưởng, chứ làm 
gì có sanh tử, làm gì có thái tử hay đại thần, làm gì có cha mẹ con cái hay bổn phận. Purana 
Kassapa chủ trương thuyết “không có nghiệp báo” (Akriya) hay thuyết “Vô nghiệp”. Ông cho 
rằng con người không gánh chịu tội lỗi qua các hành động mà ai cũng thấy là xấu xa, ví dụ như 
sát sanh, trộm cắp, tà đâm với vợ người khác, hoặc nói dối. Thậm chí một người đã giết hết mọi 
sinh vật trên đời này, chất thành một đống đầu lâu, cũng không phải gánh chịu một tội lỗi nào cả. 
Tương tự, người đó cũng chẳng tạo được công đức qua những việc làm tốt, dù cho có ở phía Nam 
hay phía Bắc sông Hằng. Cũng như vậy, sự tự điều ngự, sự cúng dường, sự chân thật cũng chẳng 
đem lại lợi ích gì cho anh ta. Chủ thuyết của Purana Kassapa giống với chủ thuyết “duy vật cổ sơ” 
(Carvakas) ở nhiều khía cạnh—One of the six heretics, or Thirthyas, opposed by Sakyamuni. He 
negated the effects of action, good or evil. He taught the non-existence of all things, that all was 
1llusion, and that there was neither birth nor death, neither prince nor subject, neither parenfs nor 
child, nor their duties. He held the doctrine of “Akriya” or “Non-action.” He maintained that a man 
did not incur sin through actions which were popularly known as bad, e.g., killing, committing 
theft, taking another man”s wIfe, or telling a le. Even 1f a man killed all creatures on earth and 
raised a heap of skulls, he incurred no sin. Similarly, he did not earn merit through a good act, or 
by staying on the northern or southern bank of the Ganga; similarly, self-control, gifts, and 
truthfulness did not earn for him any credit. The doctrine that Kassapa preached resembles the 
doctrine of the Carvakas In many respects. 

Mạt Già lê Câu Xa Lô—Maskari-Gosalepufra (skf): Makkhali-Gosala (p)—Maskari- 
Gosaliputra (skt)——Mạt Già Lê—Mạt Già Lê Câu Xá Lê, một trong lục sư ngoại đạo, người phủ 
nhận luật nhân quả, cho rằng sướng khổ là tự nhiên chứ không do nhân duyên. Ông ta cho rằng 
kiếp hiện tại không phải là hậu quả của những việc làm trong những đời quá khứ, và kinh Lăng 
Già nói rằng ông ta dạy về sự hoàn toàn hoại diệt vào cuối đời nầy. Học thuyết của Mạt Già Lê 
được tóm tắc như là học thuyết “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, Kinh Sa Môn Quả coi học thuyết nầy 
là “Luân Hồi Tịnh Hóa”. Học thuyết nây cho rằng tất cả những người ngu cũng như trí, theo sự 
chuyển hóa sẽ dần dần đạt đến sự toàn thiện—One of the six tirthikas, who taught a theory of 
randomness, negating causality. He denied that present lot was due to deeds done In prevIious 
lives, and the Lankavatara sutra says he taught total annihilation at the end of this life. Maskari- 
Gosaleputras theory Is summed up as the doctrine of transformation. However, 
Samannaphalasuttam considers 1t as “theory of purification through transmigration” (samsara- 
suddhn). For this point of view, both fools and wise are alike will reach perfection by gradual 
transformation. All beings wIll attain, and must attain, perfection In course of time. 

San Xà Da Tì La Hiền Tử— Sanjaya-Vairatiputra (skt): Samjayin Vairadiputra (skÙ— 
San Xà Dạ Tỳ La Chi Tử—San Thệ Di Tỳ Lạt Tri Tử—Một trong lục sư ngoại đạo (sáu 
vị sư ngoại đạo), là một người đồng thời với Đức Phật. Vị nầy cho rằng ở lâu trong cõi 
sanh tử, trải hết số kiếp, sau đó sẽ tự hết vòng khổ đau phiển não, giống như cuốn cuộn 
chỉ, sợi hết thì thôi, không cần phải tìm đạo, chẳng cần tu hành, cứ trải qua số kiếp hết 
khổ thì đến sướng—One of the six founders of heretical or non-Buddhist schools, a 
contemporary of the Buddha, whose doctrine was that pain and suffering would end In 
due course, like unwinding a ball of silk, hence there was no need of seeking the “Way.” 


4) A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La—Ajita-Kesakambali (skf): Ajita Keshakambalin là một người 


đồng thời với Đức Phật. Một trong sáu vị sư ngoại đạo nổi tiếng, người chủ trương mọi thứ đều 
đoạn diệt, cuối cùng chỉ còn lại tứ đại, nên tu hành khổ hạnh, để cho mọi thứ nóng bức thiêu đốt 
thân thể mà giải thoát. Ông không tin vào lợi ích của việc cúng dường, vào sự tế lễ, vào kết quả 


5) 


6) 


5705 


của những việc làm thiện ác, sự hiện hữu của thiên đàng hay của những con người quyền lực cao 
siêu hoặc phép thân thông. Ông cho rằng thân xác được cấu tạo bởi tứ đại và sau khi chết thì nó 
trở về với tứ đại. Ông cũng cho rằng nói chuyện kiếp sau chẳng có ích gì, rằng cả người khôn và 
người dại đều phải chết và chẳng có cuộc đời nào khác sau khi chết. Quan điểm của ông cũng 
tương tự như quan điểm “duy vật cổ sơ”, và chủ thuyết của ông có thể cho vào kiểu “Đoạn 
Kiến”——Ajita Keshakambalin was a contemporary of the Buddha. One of the six famous leaders of 
heretical sects, who taupht a more extreme nihilism regarding everything except the four main 
elements. He did not believe In utility of gIfts, In sacrifice, the fruits of good and bad acts, the 
existence of heavenly worlds or persons possessing higher or supernatural powers. He held that 
the body consisted of four elements, Into which it dissolved after death. He also held that It was 
useless to ftalk of the next world; that both the wise and the ignorant die and have no further life 
after death. His views are similar to those of the Carvakas, and his doctrine may be styled 
Ucchedavada. 

Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên— Kakuda-Katyayana (skf): Người chủ trương theo vật chất, 
không có người giết, cũng không có kẻ bị giết, mà chỉ có sự chuyển hóa của những yếu tố vật 
chất mà thôi (cho rằng pháp vừa hữu tướng vừa vô tướng. Nếu ai hỏi hữu thì đáp vô, mà ai hỏi vô 
thì đáp hữu). Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên quan niệm thật sự không có hành động giết, nghe, 
hiểu hay dạy, mà chỉ có hành động tách rời các phần tố làm nên cơ thể rời khỏi linh hồn mà thôi. 
Khi một người giết một người khác bằng một cái dao bén, người ấy không giết ai cả mà chỉ có cái 
dao đâm xuyên qua tứ đại, tách rời chúng khỏi linh hồn. Tà thuyết nầy rất nguy hiểm vì nó đẩy 
con người đến chỗ hủy hoại đạo đức và gây náo loạn trong xã hội—Kakuda-Katyayana, who 
taught a materialism in which there was no such things as killer or killed, but only transformations 
of elements. For his view, there 1s no act of killing, hearing, knowing or Insfructing 1n reality. That 
1s only the act of separating from one another the elements constructing their organic unity from 
the soul. When a man with a sharp knife stabs another man, he does not kill anyone else”s life, 
only a sharp knife penetrated into the four elemenfs to separate them from the soul. This way of 
reasoning 1s very dangerous, It can cause men to destroy ethics and make disorder of socIety. 

Ni Kiền Tử— Nigantha Nataputfa (p): Nirgrantha-Jnatiputra (sk)—Ni Kiện Đà Nhã Đề Tử— 
Một trong sáu nhà tư tưởng đương thời với Đức Phật. Theo truyền thống Kỳ Na giáo, ông 
là nhà tiên tri cuối cùng của chu kỳ thế giới. Ông là người chống đối Đức Phật một cách 
mãnh liệt khi Ngài còn tại thế, chủ thuyết của ông ta là thuyết “định mệnh,” mọi thứ đều 
có sẵn định mệnh, và không có sự tu hành nào có thể cải đổi được định mệnh của con 
người. Ông cho rằng sướng, khổ, phúc, tội “có lẽ” đều do đời trước, ắt phải đền bồi, chứ 
chẳng phải do tu hành đời nay mà quyết định được. Dường như ông có phần lớn tuổi hơn 
Đức Phật. Ông thuyết giảng các giáo lý về đạo đức mà dường như ông không biết đã có 
một trưởng lão từng có tư tưởng tương tự như thế tên là Parshva. Trong Kinh Sa Môn 
Quả, Ni Kiền Tử được nói đến như là người đã đi theo giáo lý với bốn điều kiêng ky: 
không dùng nước lạnh vì trong nước có chứa sự sống, tránh các hành động tội lỗi như sát 
sanh và dâm dục. Ông ta không phạm một lỗi nào và đã tạo được sự thanh tịnh. Trong 
Kinh Udambarika-sihanada thì những điều kiêng ky của ông có khác, nhưng lại giống với 
hạnh nguyện của Parshva. Tuy nhiên, theo kinh sách Kỳ Na giáo thì đạo này không phải 
là một hệ thống luân lý thuần túy mà còn là một triết lý dựa trên thuyết “khả thể” 
(Anekanta hay Syadvada). Chủ thuyết này nhìn mọi vật dưới hai khía cạnh: vĩnh cửu và 
không vĩnh cửu. Linh hồn chịu sự luân hồi tùy theo những việc làm thiện ác. Vì Kỳ Na 
giáo cho là có sinh mạng trong mọi vật, cho nên tôn giáo này buộc phải xử sự sao cho 
không gây thương tổn cho bất kỳ một sinh mạng nào. Linh hồn sẽ không thanh tịnh và 


5706 


chìm đắm trong luân hồi nếu nó chịu ảnh hưởng của trần tục. Để giữ cho linh hồn thanh 
tịnh, không tập nhiễm ô trược và muốn chắc được giải thoát thì phải tu tập điều ngự. 
Muốn làm được điều này cần phải vận dụng chánh trí hoặc là đạt đến chánh trí, lòng tin 
và đạo đức—One of the six thinkers at the time of the Buddha. According to the Jaina tradition, 
he was the last prophet of the present world cycle. He was a very strong opponent of SakyamunI. 
His doctrines were determinist, everything being fated, and no religIous practices could change 
one”s lot. He taught the doctrine of interdeterminism. He seemed to have been slightly older than 
the Buddha. He preached ethical doctrines without apparently knowing that similar ideas had been 
held by an Incomparable senior ascetic named Parshva (see Parshva). In the Samanaphala Sutta, 
NÑigantha Nataputfa 1s mentioned as having held the doctrine of fourfold restraint: retraint from the 
use of cold water as i{ contains life, and from sinful activiies such as killing and sexual 
1ntercourse. He was free from all sins and had purified himself. In the Udumbarika-sihanada sutta, 
the restraints ascribed to him are different but identical with the four vows of Parshva. According 
to Jaina sources, however, Jainism 1s not a purely ethical system, but also a philosophy based on 
the doctrine of many possibilities, known as Anekanta or Syadvada. The doctrine looks at two 
aspecfs of everything, the eternal and the non-eternal. The soul undergoes misration according to 
good or bad deeds, As Jainism regards the existence of “Jiva” in everything, 1t enjoins ssuch 
behavior as does not cause 1njury to any “jiva”. The soul becomes Impure and 1s engulfed by 
Samsara I it is subjJected to the influence of sense obJects. In order to keep the soul pure from theIr 
contamination, and to secure 1fs release, 1f is necessary fo practice restraint. To achieve this, one 
must resort to or acquire right knowledge, faith and conduct. 


(IV)Lục Luận Ngoại Đạo—Six vedangas: Lục Luận—Sáu bộ luận ngoại đạo, gồm bốn bộ 


l) 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


Vệ Đà và sáu bộ luận—Works which are regarded as auxiliary to and even 1n some 
sense as part of the Veda, their obJects being to secure the proper pronunciation and 
correctness of the text and the right employment of the Mantras of sacrifice as taught In 
the Brahmanas. 

Thức Xoa Luận: Siksa Sastra (skt)—Giải thích 64 năng pháp. 

Tỳ Già La Luận: Vyakarana Sastra (skt)—Giải thích các pháp âm thanh. 

Kha Thích Ba Luận: Kalpa Sastra (skt—Giải thích tên tuổi, nhân duyên của các thiên 
tiên từ xưa đến nay. Kiếp Tỳ La (Kapila) là người sáng lập ra Số Luận Ngoại Đạo. Bộ 
luận cố đặt vạn pháp trong 25 đế. Thiên Thân Bồ Tát đã viết Chân Thực Luận để phá lại 
bộ Tăng Khư Luận nầy——Kapila, founder of the Sankhya philosophy (Tăng Khư Luận). It 
1s an attempt to place all concepts in twenty-five categories, with Purusa at the head and 
the others In ordered progress. It also teaches “the eternity and multiplicity of souls.” 
Vasubandhu wrote In criticism of the system. 

Thụ Để Sa Luận: Jyotisa Sastra (skt)—Giải thích về các pháp thiên văn, địa lý và toán 
SỐ. 

Xiển Đà Luận: Chandas sastra (skt)—Giải thích tiên thiên ngũ thông—Works which are 
regarded as auxiliary to and even in some sense as part of the Veda, their obJects being 
to secure the proper pronunciation and correctness of the text and the right employment 
of the Mantras of sacrifice as taught in the Brahmanas. 

Ni Lộc Đa Luận: Nirukta Sastra (skt)—Giải thích nhân duyên đặt tên cho mọi vật. 


5707 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI BẢY 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-SEVEN 


Phật Giáo Thế Giới 
Buddhism rm the World 


(D Phật Giáo Anh Quốc— British Buddhism 

(H) Phật Giáo Ấn Độ— Buddhism im India 

(HL) Phật Giáo Ba Tư— Buddhism in Iran 

(IV) Phật Giáo tại Bangladesh— Buddhism in Bangladesh 
(V) Phật Giáo Tại Bhutan— Buddhism in Bhutan 

(VŨ Phật Giáo Cam Bốt— Cambodian Buddhism 

(VII) Phật Giáo Chiêm Thành — Buddhism ín Champa 
(VIHI) Phật Giáo Đài Loan— Buddhism in Taiwan 

(IX) Phật Giáo Đan Mạch— Buddhism ín Deninark 

(X) Phật Giáo Đức Quốc— Buddhism in Gerimany 

(XI) Phật Giáo Gia Nã Đại— Buddlhism in Canada 

(XI) Phật Giáo Hoa Kỳ—American Buddhism 

(XII) Phật Giáo tại Hòa Lan— Buddhism in Netherlands 
(XIV) Phật Giáo Hồng Kông— Buddhism in Hong Kong 
(XYV) Phật Giáo tại Hung Gia Lợi— Buddhisrn in Hungary 
(XVL) Phật Giáo Lào— Laotian Buddhism 

(XVIHI) Phật Giáo Mã Lai— Buddhism in Malaysia 

(XVII) Phật Giáo Miến Điện— Buddhisrm in Burrma 

(XIX) Phật Giáo Mông Cổ —Mongohan Buddhism 

(XX) Phật Giáo Na ỦDy— Buddhisrm in Norway 

(XXT1) Phật Giáo Nam Dương— Buddlism tín Indonesia 
(XXIHI) Phật Giáo Népal— Buddhism in Nepal 

(XXIHII) Phật Giáo tại Nga— Buddhism in Rusia 

(XXIV) Phật Giáo Nhật Bản—.Japanese Buddhism 

(XXYV) Phật Giáo tại Pháp— Buddhismm in France 

(XXVI) Phật Giáo tại Phần Lan— Buddhism in Finland 
(XXVII) Phật Giáo tại Phi Luật Tân— Buddhism ín the Philippines 
(XXVIII) Phật Giáo Tanzania— Buddhism in Tanzania 
(XXIX) Phật Giáo Tân Gia Ba— Buddhisrn in Singapore 
(XXX) Phật Giáo tại Tân Tây Lan— Buddhism in New Zealand 
(XXXI) Phật Giáo Tây Tạng— Tibetan Buddhism 

(XXXII) Phật Giáo Thái Lan— Buddhism ïn Thailand 
(XXXIII) Phật Giáo tại Thụy Điển— Buddhism in Sweden 
(XXXIV) Phật Giáo tại Thụy S?— Buddhisrn in Swifzerland 
(XXXY) Phật Giáo Tích Lan— Ceylonese Buddhisnm— Sri Lankan Buddhism 


5708 


(XXXVI) Phật Giáo tại Tiệp Khắc— Buddhism in Ccechoslovakia 
(XXXVII) Phật Giáo Triều Tiên— Korean Buddhism 

(XXXVIII) Phật Giáo Trung Á— Buddhism in Central Asia 

(XXXIX) Phát Giáo Trung Hoa—Chinese Buddhism 

(XL) Phật Giáo Úc Châu— Buddhism in Australia 

(XLI) Phật Giáo Việt Nam— Buddhism in Vietnamm— See Chapter 186. 
(XLII) Phật Giáo tại Ý— Buddhism in laly 





(Khu phế tháp trong Vườn Lộc Uyển) 


5709 


(D Phật Giáo Anh Quốc 
BriH—ish Buddhism 


(D Tổng quan về Phật Giáo tại Anh Quốc—An overview dgƒ British Buddhism: Do việc 


người Anh tiếp xúc với các xứ theo Phật giáo trong thời kỳ thuộc địa, một số học giả 
người Anh bắt đầu học về Phật giáo bằng ngôn ngữ gốc của đạo này vào thế kỷ thứ 18. 
Một trong những vị Tỳ Kheo đầu tiên gốc người Anh Cát Lợi là ông Allan Bennett, người 
đã có cảm hứng về Phật Giáo sau khi đọc tập thơ “Ánh Sáng Á Châu” của Ngài Edwin 
Arnold. Năm 1902 ông thọ cụ túc giới tại Miến Điện và hướng dẫn đoàn Truyền Bá Phật 
Giáo đến Anh vào năm 1908. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 20, Phật giáo Nguyên Thủy vẫn 
còn là hình thức Phật giáo vượt trội ở Anh. Đại đa số những sinh hoạt Phật giáo tại Anh 
đều theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, hoặc từ Tích Lan, hoặc từ Thái Lan hay 
Miến Điện. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ thứ 20, Thiển Tông và Phật Giáo Đại Thừa cũng 
được phát triển một cách nhanh chóng tại Anh. Đặc biệt là sau năm 1975, những làn sóng 
người ty nạn từ Đông Nam Á, nhứt là từ Việt Nam, đến đây và thiết lập nhiều tự viện 
Đại Thừa. Trong những thập niên gần đây các truyền thống khác, đặc biệt là Phật giáo 
Tây Tạng và Thiền tông đã có cơ sở tại Anh Cát Lợi và hiện tại có rất nhiều trung tâm 
trên toàn quốc, nhưng số Phật tử vẫn còn quá ít ồi theo tỷ lệ dân số, có lẽ ít hơn 200.000 
người—As a result of Britainˆs contact with Buddhist countries during 1fs colonial period, 
a number of British scholars began studying Buddhism In its original languages during 
the 18” century. One of the earliest British Bhiksus was Mr. Allan Bennet who was 
inspired by Buddhism after reading Sir Edwin Arnoldˆs “The Light of Asia”. He ordained 
as a Bhiksu in Burma in 1902 and led a Buddhist Propagation Mission to England in 1908. 
Up until the beginning of the twentieth century, Theravada Buddhism was still the 
predominant form of Buddhism in England. However, In the middle of the twentieth 
century, Zen And Mahayana Buddhist traditions were also developed quickly in England. 
After 1975, waves of refugees from Southeast Asian countries, especially from Vietnam, 
came here to establish many Mahayana monasteries. In recent decades other traditions, 
particularly Tibetan Buddhism and Zen, have become established in Britain. There are 
now centers all over the country, but the total number of Buddhists 1s still a minuscule 
proportion of the population, probably less than 200,000. 


(II) Sự Phát Triển Phật Giáo tại Anh Quốc— The Developmemt oƒ British Buddhism: 
1) Á Châu Hội ở Bengal— The Asiatic Society of Bengal: Một trong những tổ chức hàn lâm 


2) 


đã bỏ nhiễu thời giờ và tài vật vào việc học hỏi giáo điển Phật giáo là Á Châu Hội ở 
Bengal, được Ngài William Jones, một học giả tiên phong người Anh, sáng lập vào năm 
1784—One of the leading academic organizations devoted to study of canonical texts Was 
the Asiatic Society of Bengal, founded in Calcutta in 1784 by the pioneering scholar Sr 
William Jones (1746- 1794). 

Hội Kinh Điển Pali— The Pali Text Sociefy: Vào năm 1881 Hội Kinh Điển Pali được ông 
Thomas W. Rhys Davids sáng lập, và trong thế kỷ sau đó Hội đã xuất bản những bộ kinh 
sách quan trọng nhất của kinh điển Pali được dịch sang Anh ngữ. Tác phẩm có ảnh hưởng 
lớn của Ngài Edwin Arnold là cuốn “Ánh Sáng Á Châu” đã phát sanh một nguồn cảm 


3) 


5710 


hứng có ý nghĩa về đạo Phật, và vào năm 1893 nhà truyền giáo Sri Lanka Anagarika 
Dharmapala viếng thăm Anh Cát Lợi theo sau sự tham dự của ông vào Nghị Hội Tôn 
Giáo Thế Giới tại Chicago——lIn 1881 the Pali Text Society was founded by Thomas W. 
Rhys Davids (1843- 1922), and during the next century It produced translations and 
criical editions of most of the Important works of the Pali Canon. Sir Edwin Arnold”s 
influential work “The Light of Asia” generated significant Interest in Buddhism, and In 
1893 the Srilancan Buddhist missionary Anagarika Dharmapala visited England following 
his participation In the World Parliament of Religions in Chicago. 

Hội Phật Giáo Đại Anh Cát Lợi và Ái Nhĩ Lan—The Buddhist Society oƒ Great Britain 
and lreland: Vào năm 1907 Hội Phật Giáo Đại Anh Cát Lợi và Ái Nhĩ Lan được ông 
Rhys Davids sáng lập. Chủ yếu Hội hứng thú với Phật giáo Nguyên Thủy, và việc này 
phản ảnh trong phần nội dung của tạp chí của Hội là Tạp Chí “Buddhist Review.” Hội 
được thu hút bởi Hội Thông Thiên do Travers Christmas Humphreys sáng lập lập vào 
năm 1924. Hội đã xuất bản Tạp Chí với nhan để “Trung Đạo.”—In 1907 the Buddhist 
SocIety of Great Britain and Ireland was founded by Rhys Davids. The soclety was 
primarily Iinterested in Theravada Buddhism, and this was reflected in the content of 1s 
Journal, The Buddhist Review. The soclety was absorbed by the Buddhist lodge of the 
Theosophical Society, which was founded by Travers Christmas Humphreys (1901- 1983) 
in 1924. It publishes a Journal entitled The Middle Way. 


(HI)Những nhân vật nổi tiếng trong Phật Giáo Anh Cát Lợi— Eminent Figures in British 


1) 


2) 


Buddhism: 

Người Tây phương đầu tiên thọ giới cụ túc— Westerners to take Buddhist ordination: Một 
trong những người Tây phương đầu tiên thọ giới cụ túc là Charles Allen Bennett 
MecGreggor, đã du hành sang Sri Lanka sau khi đọc tác phẩm “Ánh Sáng Á Châu” đã bật 
lên niềm hứng thú về Phật giáo. Ông đã thọ giới Sa Di tại Akyab vào năm 1901 và năm 
sau thọ giới Tỳ Kheo với Pháp hiệu là Ananda Metteyya. Vào năm 1907 ông thành lập 
Hội Phật Giáo Đại Anh Cát Lợi và Ái Nhĩ Lan với chủ ý là truyền bá Phật pháp đến Tây 
phương, nhưng nỗ lực này không mấy thành công, nên sáu tháng sau đó ông đã quay trở 
lại Miến Điện. Vào năm 1914 ông hoàn tục vì lý do sức khỏe và trở về Anh tiếp tục công 
việc hoằng pháp của mình —One of the first Westerners to take Buddhist ordination was 
Charles Allen Bennett McGregor (1872- 1923), who traveled to Sri Lanka after reading 
the Light of Asia sparked in him an interest in Buddhism. He was ordained at Akyab In 
1901 and the following year received the Bhikkhu ordination and took the name Ananda 
Metteyya. In 1907 he founded the Buddhist Society of Great Britain and Ireland with the 
1ntenfion of spreading the Dharma to the West, but he had little success 1n this endeavor, 
after six months, he returned to Burma. In 1914, he đdisrobed on account of ¡lI-health and 
returned to the United Kingdom where he continued his mission. 

Người phát ngôn có hiệu quả đầu tiên cho Phật giáo Anh— The first effective spokesman 
for Buddhism in England: Người phát ngôn có hiệu quả đầu tiên cho Phật giáo Anh có lẽ 
là Christmas Humphreys, một vị luật sư người đã từng là một nhà diễn giảng hùng hồn và 
một nhà văn tài ba. Ông là một vị luật sư người Anh đã liên hệ trong nhiều vụ xử án về 
sát nhân nổi bật, người đã trở thành một Phật tử thuẫn thành vào tuổi chưa quá 20. Ông 
đã sáng lập ra Hội Phật Giáo Thần Trí Học vào năm 1924. Năm 1943 tên của Hội được 


3) 


“j 


3) 


5711 


đổi làm Hội Phật Giáo. Hội đã xuất bản quyển “Trung Đạo,” một trong những tạp chí dài 
hạn nhất về Phật giáo ở Tây phương —The first effective spokesman for Buddhism in 
England was probably Chritmas Humphreys, a barrister who was both strrring public 
speaker and a compelling writer. He was a British barrister (lawyer) who Iinvolved In a 
number of prominent murder trials. Later he became a devout Buddhist in his late teens. 
He founded the Buddhist Lodge of the Theosophical (Thần Trí) Society in 1924. In 1943 
the name was changed to the Buddhist Society. The Society publishes The Middle Way, 
one of the longest-running Buddhist Journals in the West. 

Hòa Thượng Narada—Most Venerable Narada: Trong số những vị sư nổi tiếng của Tích 
Lan là Hòa Thượng Narada, người đã thuyết giảng Phật pháp một cách rộng rãi vào năm 
1949. Vào năm 1954, ngài đã đi tiên phong trong việc xây dựng Tịnh Xá Knightsbridge—— 
Among the most eminent Sri Lankan monks in England was Most Venerable Narada who 
lectured extensively ¡in 1949. In 1954, he was the pioneer in building The London 
Buddhist Vihara “Knightsbridge”. 

Tỳ Kheo Nyanamoli—Bhiksu Nyanamoli: Tên thật của ông là Osbert Moore. Ông đã 
khám phá ra Phật Giáo từ một quyển sách trong khi đang phục vụ cho quân đội tại Ý. 
Sau chiến tranh, ông sang Tích Lan thọ giới Tỳ Kheo với Pháp danh Nyanamoli và theo 
học với sư Nyanatiloka. Ông đã dịch bộ Thanh Tịnh Đạo và hầu hết bộ Trung A Hàm— 
Bhiksu Nyanamoli's worldly name 1s Osbert Moore. He discovered Buddhism from a 
book while serving In the army in Italy. He left for Sri Lanka after the war, ordained In 
1950 as Bhiksu Nyanamoli and trained under Ven. Nyanatiloka at the Island Hermitage. 
He translated the Visuddhimagga and most of the sutras in the MaJhima Nikaya. 

Tỳ Kheo Khantipalo— Bhiksu Khamtipalo: Tên thật của ông là Lawrence Mills. Ông thọ 
giới Sa Di tại Anh với Hòa Thượng Saddhatissa. Sau đó ông sang Ấn Độ giảng pháp cho 
những người được tiến sĩ Ambedkar chuyển sang đạo Phật (từ Ấn giáo), sau đó sang Thái 
Lan thọ cụ túc giới với Pháp danh Tỳ Kheo Khatipalo. Sau 11 năm tu tập tại Thái Lan, 
ông đã sang Úc giúp thành lập tu viện Wat Buddha-Dharma ở New South Wales— 
Bhiksu Khantipalo”s worldly name 1s Lawrence MIIIs. He was ordained as a samanera by 
Most Ven. Saddhatissa in the United Kingdom. He then went to India to teach dharma to 
Ambedkars Buddhist converts and then to Thailand where he received Bhiksu 
Ordination as Ven. Khatipalo. After I1 years In Thailand he went to Australia to help 
establish the Wat Buddha-Dharma in New South Wales. 


(IV)Những Học Giả Phật giáo nổi tiếng tại Anh Quốc—Famous Buddhist Scholars in 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


Englandđ: See Chapter 192. 
T.W. Rhys Davids. 

Mrs. C.A. F. Rhys Davids. 
F. Max Muller. 

SIr EdwIn Arnold. 

Lord Chalmers. 

F.L. Woodward. 

E.L. Hare. 

George Turmour. 
Nanamoli Thera. 


5712 


10) E.J. Thomas. 

11) W.F. Stede. 

12) Robert Childers. 

13) Miss I.B. Horner. 

14) Ananda Metteya Thera. 
15) Bhiksu Silacara. 

16) Sangharakshita Sthavrra. 
17) Ernest Shinkaru Hunt. 
18) Edward Conze. 

19) Christmas Humphreys. 
20) Francis J. Payne. 

21) John Walters. 

22) FrancIs Story. 


(V) Các Chùa Việt Nam tại Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan— Vietnamese Temples in England 
and Ireland: 

(A) Các Chùa Việt Nam tại Anh Quốc— Vietnamese Temples in England: 

1) Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Như Trí. 

76 Beulah HIII Upper Norwood, London SE 19 3EW England. Tel: (208) 771-5933. 

2) Quan ÂmNi Tự —Quan Am Nunery: Nun Thích Nữ Tịnh Liên. 

8 Fenn Street Hackney, London E9 6JN England. Tel: (181) 985-1122. 

3) Niệm Phật Đường Linh Sơn—Linh Son Buddha Recitation Hall: Nun Thích Nữ Trí 

Phương. 
11 Ermine Road 'Tottenham, London N15 6DB England. Tel: (208) 809-1566. 

4) Chùa Từ Đàm —Tu Dam temple: Ven. Thích Trí Châu. 

34 Holyhead Road, Handsworth, Birmingham B21 0LT England. Tel: (121) 551-8614. 

5) Hội Tương Tế Phật Giáo Cambridge, được điều hành bởi Ưu Bà Tắc Giác Quang— 
Cambridge Buddhist Mutual Assistance Assoclation, administered by UỦpasaka Giác 
Quang. 12 Radegund Road, Cambridge, CB1 3RL England. 

(B) Các Chùa Việt Nam tại Ái Nhĩ Lan— Vietnamese Temples in Ireland: 

l1) Chùa Long Vân—Long Van Temple: 23 Kilcronan Court, Clondalkin Dublin 22, Ireland. 
Tel: (1) 457-7020. 


(VI)Phát Hội A Di Đà tại Anh— Armmtabha Buddhist Society in England: 
1) Buddhist Education Foundation: BCM 9459, London WCIN3XX, England. Tel: 171-586- 
6923. Website: buddhisteducation.co.uk 


(II) Phật Giáo Ân Độ 
Buddhism in India 
(Tổng quan về Phật Giáo Ấn Độ—An overview oƒ Buddhism in India: Trong các thế kỷ 


thứ 1 và thứ 2 sau khi Đức Phật nhập diệt, thật khó mà phân biệt được Phật giáo với 
nhiều giáo phái khổ hạnh khác. Rõ ràng là đến thời kỳ Maurya, Phật giáo mới nổi lên 


5713 


thành một tôn giáo riêng biệt. Nhưng vào thời nầy Phật giáo cũng chỉ giới hạn ở các 
vùng Ma Kiệt Đà, Kiều Tất La mà thôi. Các cộng đồng tu sĩ nhỏ cũng có thể đã có mặt ở 
phía Tây tại Mathura và UJjayini. Trong thời gian diễn ra nghị hội thứ hai tại thành Tỳ 
Xá Ly (Vaisali) khoảng một trăm năm sau Đức Phật, thư mời đã gửi đến các cộng đồng 
tu sĩ ở những nơi xa như Patheya, Avanti, Kausambi, Sankasya và Kanauji. Mathura đã 
trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng trong những năm đầu của thời kỳ cực thịnh 
Maurya. Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ trong thời kỳ nây xét theo bề ngoài thì không phải là 
thời kỳ yên tĩnh. Do sự bành trướng dần dần của Phật giáo và vì thiếu thông tin thường 
xuyên giữa những cộng đồng cách xa nhau nên giáo hội mất dần tính thống nhất. Các 
ảnh hưởng địa phương từ từ tác động lên cách cư xử của các cộng đồng, uốn nắn họ theo 
những kiểu khác nhau. Điều nầy cuối cùng đã làm nảy sinh ra nhiễu trường phái khác 
nhau. Dưới triều vua A Dục, giáo hội hẳn đã bộc lộ sự phân hóa và các bia ký của vua A 
Dục cho thấy nhà vua đã áp dụng những biện pháp đặc biệt để cứu vãn sự thống nhất 
của giáo hội. Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, sự 
bảo trợ của vua A Dục tất nhiên đã góp phần truyền bá đạo Phật không chỉ trong vương 
quốc của ông, mà còn đến tận những vùng đất xa xôi. Có thể hiểu được rằng sau sự cải 
tổ Giáo Hội Ma Kiệt Đà tại nghị hội lần thứ ba và với sự hợp tác của nhà vua, đã có 
những cố gắng truyền bá đạo Phật đến những quốc gia xa xôi. Hoạt động truyền bá ban 
đầu có thể không thành công nhiều để gây sự chú ý của nước ngoài nhưng các điều được 
ghi lại cùng các tượng đài Phật giáo trong các thời kỳ sau vua A Dục đã chứng minh rõ 
ràng bên trong lãnh thổ của Maurya các hoạt động ấy đã thành công lớn. Đến các đời 
vua Sunga thì Phật giáo mất đi sự bảo trợ. Các tài liệu Phật giáo đều mô tả Pusyamitra 
Sunga như là một người ngược đãi tín đổ Phật giáo. Tuy nhiên, sự phá hoại Phật giáo 
nhất thời của Pusyamitra không đạt hiệu quả vì dân chúng vẫn đứng về phía Phật giáo. 
Sức mạnh của quần chúng là nguồn gốc của sự tiến triển lớn lao mà Phật giáo đã thực 
hiện được dưới thời Sunga-Kanva. Điều nầy được thấy rõ qua số lượng cúng dường to lớn 
của tư nhân dành cho Phật giáo được chép trên các đài kỷ niệm thời ấy. Một số công 
trình Phật giáo nổi tiếng như bảo tháp Bharhut, hầm Karle và bảo tháp Sanchi đều thuộc 
vào thời kỳ Sunga-Kanva và chứng minh cho sự phồn thịnh đáng kể mà Phật giáo có 
được vào thời kỳ nầy. Phật giáo đã phát triển từ một tôn giáo của chùa chiền thành một 
tôn giáo của toàn dân. Phật giáo đã trở thành một tôn giáo thờ thần mà đối tượng thờ 
cúng là Đức Phật cùng xá lợi của Ngài. Chính vào thời kỳ nầy, Phật giáo đã được những 
người Hy Lạp ở miền Bắc hưởng ứng. Vua Menander là người vô cùng mộ đạo. Sau khi 
đặt kinh đô tại Sakala, ông đã có nhiều hành động sùng mộ đạo Phật. Kể từ thời vua 
Menander, nhiều người Hy Lạp ở Ấn Độ đã nhận đạo Phật làm tôn giáo của mình và sau 
đó họ đã tham gia cúng dường các chùa chiền Phật giáo. Các văn bản Ba Li cho thấy 
người Hy Lạp còn tham gia vào các hoạt động truyền giáo. Chúng ta được biết rằng sau 
khi nước Yavana (Hy Lạp) theo đạo Phật thì tôn giả Mục Kiển Liên Tư Đế Tu 
(Mogssliputra-Tissa) đã đến nước nây và chọn được một trưởng lão Hy Lạp là 
Dharmaraksita cho công việc truyền giáo. Dharmaraksita sau đó được cử đến nước 
Aparantaka, ông thuyết giảng chánh pháp thành công tại đây và đã hóa độ cho hàng 
ngàn người kể cả phụ nữ và các nhà quý tộc. Người Hy Lạp tại Ấn Độ đã tạo nên một 
kiểu nghệ thuật Phật giáo mới mẽ, được gọi là Ấn Độ-Hy Lạp (Indo-Greek), phát triển 
chủ yếu tại Punjab và miền Tây Bắc Ấn Độ. Sự phát triển nhanh chóng của Phật giáo 


5714 


dưới thời vua A Dục đến nhiều vùng đất khác nhau của Ấn Độ đã làm nảy sinh nhiều hệ 
phái Phật giáo được ghi là lên đến 18 hệ phái. Sự phát sinh ra các hệ phái nầy phần lớn 
không phải do sự khác biệt về giáo lý mà là do yếu tố địa lý. Với sự lan rộng của đạo 
Phật, đã có nhiều cộng đồng được thành lập tại nhiều nơi trong nước. Vì không có sự 
phối hợp nên nhiều cộng đồng đã nghĩ ra những cách riêng để duy trì giáo pháp. Trong 
vài trường hợp, sự khác biệt giữa các trường phái thật không đáng kể. Đó là lý do một số 
trường phái đã biến mất hoặc hòa lẫn vào các trường phái khác chỉ sau một thời gian 
ngắn. Đại Chúng Bộ (Mahasanghika) trong thế kỷ thứ hai sau ngày Đức Phật nhập diệt, 
đã nảy sinh ra tám trường phái khác nhau, trong đó nổi bật nhất là là các trường phái 
Nhất Thuyết Bộ (Ekavyavaharika), Thuyết Xuất Thế Bộ (Lokottaravada), Tây Sơn Trụ 
Bộ (Aparasaila), Đông Sơn Trụ Bộ (Uttarasaila). Sự phân chia bắt đầu trong phái Thượng 
Tọa Bộ (Sthaviravada) một thế kỷ sau đó. Sự phân phái đầu tiên làm nảy sinh ra hai 
trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada) và Tuyết Sơn Bộ (Mula-Sthaviravada hay 
Haimavata). Từ khi thành hình tại Tỳ Xá Ly, Đại Chúng Bộ chỉ giới hạn chủ yếu ở phía 
Đông rồi từ đó lan rộng ra, đặc biệt là về phía Nam. Những tín đồ của trường phái nầy có 
lẽ đã không tạo nên một cộng đồng lớn ở phía Bắc vì chỉ được nói đến trong hai câu ghi 
khắc mà thôi. Đại chúng Bộ tạo nên một văn hệ riêng và tự cho là đã duy trì được 
truyền thống đích thực nhất của Phật giáo ban đầu, coi mình là dòng dõi của tôn giả Ca 
Diếp, người đã triệu tập nghị hội Phật Giáo lần thứ nhất theo truyền thống. Sự hiện hữu 
của gần như tất cả các nhánh của Đại Chúng Bộ tại vùng Dhanyakataka cho thấy rằng 
nơi đây đã trở thành thành lũy quan trọng nhất. Đại Chúng Bộ dưới sự bảo trợ của 
Satavahanas và những người kế vị ở thung lũng Krishna. Các trường phái nầy tiếp tục 
phồn thịnh cho đến thế kỷ thứ 3 hoặc thứ 4 sau Tây Lịch. Các trường phái sinh ra từ 
Thượng Tọa Bộ cũng đã để lại dấu ấn rõ rệt trong văn học và bia ký từ thời kỳ Sunga 
cho đến thời kỳ Kusana, và có thể nói là đã phát triển từ năm 200 trước Tây Lịch đến 
năm 200 sau Tây Lịch. Đại Chúng Bộ và các nhánh của phái nầy phát triển mạnh chủ 
yếu ở phía Bắc. Trường phái nầy được đánh giá cao tại các vùng Mathura đến Nagara và 
từ Taksasila đến Kashmir. Triều đại Ca Sắc Nị Ca (Kanishka) cũng là một cột mốc quan 
trọng trong lịch sử Phật giáo. Nhà vua không chỉ là một thí chủ lớn của tôn giáo nầy mà 
còn được xem như một trong số các nhân vật quan quan trọng đã định ra phương hướng 
cho Phật giáo trong các thời kỳ về sau. Chính trong giai đoạn nầy mà nghệ thuật Phật 
giáo trường phái Ấn Độ-Hy Lạp đã có sự phát triển to lớn nhất. Các tu sĩ Phật giáo từ 
Ấn Độ đã đưa Phật giáo đến vùng Trung Á và Trung Hoa. Phái Đại Thừa với ảnh hưởng 
rộng lớn cũng được thành hình vào thời kỳ nây. Vua Ca Sắc Nị Ca rõ ràng đã góp phần 
quan trọng vào sự phát triển của Phật giáo. Đến triều đại Gupta Phật giáo lại nhận được 
một sức đẩy mới. Mặc dù các vị hoàng đế là người Bhagavata gắn bó với Bà La Môn, 
nhưng họ có thiện cảm với đạo Phật. Theo tài liệu còn ghi lại, trong thời gian đầu từ thế 
kỷ thứ 5 đến cuối thế kỷ thứ 6, đã có nhiều sự cúng dường từ các tư nhân trong những 
vùng Kausambi, Sanchi, Bodh-Gaya và Mathura. Một số lớn tài liệu do những người 
hành hương từ Trung Hoa đến Ấn Độ vào thời kỳ nầy đã viết, đã cho thấy rõ tình hình 
Phật giáo ở nước nầy. Ngoài ra, các công trình nghệ thuật của Phật giáo với những di tích 
còn lại ở Mathura, Sarnath, Nalanda, Ajanta Bagh và Dhanyakataka đã nói lên một cách 
hùng hồn về sự phôn thịnh của đạo Phật dưới triều đại Gupta. Tôn giả Pháp Hiển, người 
đã đến Ấn Độ dưới triều đại Chandragupta II, xác nhận tình hình phát triển của Phật giáo 


5715 


, đặc biệt là ở Uddiyana, Gandhara, Mathura, Kanauji, Kosala, Magadha, và Tamralipti. 
Việc xây dựng các tu viện ở Na Lan Đà cũng nhờ vào sự bảo trợ của các quan chức thời 
Gupta. Từ giữa thế kỷ thứ 7 trở đi, qua các tư liệu, chúng ta lại thấy rõ về tình trạng Phật 
giáo tại Ấn Độ. Phật giáo đã đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ nầy, nhưng cũng đã cho thấy 
một vài triệu chứng suy thoái. Mặc dù vậy, một số trung tâm nghiên cứu Phật giáo lớn 
như Na Lan Đà và Valabhi vẫn còn tỏa sáng rực rỡ. Vua Harshavardhana trong những 
ngày cuối đời đã trở thành tín đồ của Phật giáo Đại Thừa. Ở phía Tây, các vua của triều 
đại Maitraka tại Valabhi đã trở thành những người bảo trợ cho đạo Phật từ giữa thế kỷ 
thứ 6. Nhiều di tích Phật giáo được tìm thấy ở Valabhi xác nhận sự hiện diện của Phật 
giáo tại vùng nầy cho đến thế kỷ thứ 10. Thế kỷ sau triều đại Harsha chứng kiến một tình 
trạng hỗn loạn không thuận lợi cho việc phát triển một tôn giáo chùa chiển như đạo Phật, 
vốn lệ thuộc quá nhiều vào sự bảo trợ của chính phủ. Phật giáo vẫn còn tổn tại tại 
Kashmir, thung lũng Swat, Valabhi và các nơi ở phía Bắc trong tình trạng rất sa sút. Tuy 
nhiên, trong khi Phật giáo đang biến mất dần dân tại nhiều nơi ở Ấn Độ, thì tôn giáo nầy 
lại có sự hồi sinh đáng kể tại miền Đông Ấn với sự bảo trợ của triều đại Pala. Hầu hết 
các quan chức của triều đại nầy đều là những Phật tử sùng đạo. Họ là những nhà tài trợ 
mới cho tu viện Na Lan Đà và cả cho việc xây dựng những tu viện mới như 
Vikramashila, Odantapuri và Somapuri. Do đó, mặc dù một số trung tâm nghiên cứu Phật 
giáo lâu đời bị xem nhẹ trước thời Gupta, nhưng dưới triều nầy lại có thêm những trung 
tâm mới được thiết lập. Trong số đó, Kashmir là trung tâm nghiên cứu Phật giáo nổi bật 
nhất. Sau đó, khi trung tâm Na Lan Đa được xây dựng thì trung tâm công việc nghiên cứu 
được chuyển dần qua Đông Ấn. Na Lan Đa chiếm ưu thế trong toàn bộ thế giới Phật giáo 
suốt gần ba thế kỷ, từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9. Tuy được sự bảo trợ của các quan 
chức lớn trong dưới triều đại Pala, Na Lan Đa vẫn sớm bị lấn át bởi Vikramashila và 
Odantapuri, được thành lập dưới các triều vua Pala. Miền Đông Ấn với những viện 
nghiên cứu mới lập đã giữ độc quyền nền văn hóa Phật giáo từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 
thứ 12——During the first and second centuries after the Nirvana of the Buddha, Buddhism 
could hardly be distinguished from other ascetic movements. lt was evidently in the 
Maurya period that Buddhism emerged as a distinct religion. But even at the beginning of 
ths period, Its activiles were mainly confined to Magadha and Kosala. Smaill 
communities of the Sangha may have come Into existence also in the West, in Mathura 
and UJJayim. At the time of the Second Council, which was held at Vaisali about a 
hundred years after the Buddha, invitatlons were sent to communities 1n distant places 
like Patheya, Avanti Kausambi, Sankasya and KanaujJil Mathura had become an 
Important centre of Buddhism In the early years of Maurya supremacy. The history of 
Buddhism In this period was not an undisturbed one. Owing to the gradual expansion of 
Buddhism and for want of regular communication between the distant communifies, the 
Sangha was gradually losing 1s unity. Local influences were slowly affecting the conduct 
Of the varlous communities and shaping them In different ways. This ultimately øgave rise 
to varlous schools. During the reign of Ashoka, the Sangha must have shown symptoms of 
Serious disintegration and the Inscriptions of Ashoka tell us that he took spec1al measures 
to safeguard i1fs unity. According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred Years 
of Buddhism, Ashoka”s patronage must have confributed to the spread of Buddhism not 
only within the empire but also to distant lands even in his lifetime. It is quite conceivable 


5716 


that after the reorganization of the Magadhan Sangha at the Third Council and with the 
cooperatlon of the emperor himself, efforts were made to carry Buddhism to distant 
countries. The success of the first missionary activity might not have been very great so 
far as forelgn countrles were concerned, but the epigraphic records and Buddhist 
monuments of post-Ashokan times bear clear testimony to the fact that within the Maurya 
empire such activitles must have had great success. With the advent of the Sungas, 
Buddhism lost official patronage. The Buddhist accounts are unanimous in representing 
Pusyamitra Sunga as a persecutor of Buddhists. The temporary undermining of Buddhism 
by Pusyamitra, however, was Ineffective, for the people had taken up the cause of 
Buddhism. His popular support was at the root of the great progress made by Buddhism 
during the Sunga-Kanva period. This is made amply clear by the very large number of 
private donations recorded on the Buddhist establishmentfs like the Bharhut stupa, the 
Karle caves, and the Sanchi stupa belong to the Sunga-Kanva period and testify to the 
great prosperity which Buddhism enJoyed then. Buddhism had developed from a monastic 
religIon Iinto a popular one. lt had become a theistic religion with the Buddha and his 
relics as cult obJects. It was at this time that Buddhism was adopted by the Greeks In the 
North. King Menander was a great champion of the faith. After he had established his 
capital at Sakala, he performed many acts of pIety. From Menander”s time many Greeks 
in India adopted Buddhism as therr religion, and thereafter played the part of donors to 
Buddhist establishments. The Pali texts represent the Greeks as taking part even In 
missionary activitiles. We are told that after the conversion of the Yavana (Greek) country 
to Buddhism, Moggaliputra-Tissa went to that country and selected a Greek Elder, 
Dharmaraksita for missionary work. Dharmaraksita was then sent to the country of 
Aparantaka where he successfully preached the Law of the Buddha and converted 
thousands of people ¡ncluding women and nobles. The Greeks In India were also 
responsible for evolving a new style of Buddhist art, usually known as Indo-Greek, which 
flournshed mostly in the Punjab and north-western India. The rapid expansion of 
Buddhism during Ashoka”s time to various parts of India resulted in the rise of Buddhist 
sects  whose number Is øIven as eighteen. The origin of these sects was not due so much 
to doctrinal differences, except In certain cases, as to the geographical factor. With the 
spread of Buddhism, communities were founded 1n various partfs of the country. As there 
wWas no coordinating organization, many of the communities developed their own 
traditions for the preservation of the ancient teachings. In some cases, the differences 
between the schools were Insignificant. That 1s why a number of them either disappeared 
or merged with the others within a short time. The Mahasanghika during the second 
century after the Nirvana of the Buddha gave rise to eight different schools, among which 
the Ekavyavaharika, the Lokottaravada, the Aparasaila and the Uttarasailla were 
prominent. Division sfarted In the Sthaviravada camp a century later. The first schism 
gave rise fo two schools, the Sarvastivada and the Mula-sthaviravada (also called the 
Haimavatfta). Since 1s inception in Vaisali, the Mahasanghika was mostly confined to the 
East from where 1t spread, especially to the South. The followers of this school probably 
dịd not consfitute a strong community in the North as they are mentioned only In two 
Inscriptions. The Mahasanghika developed a literature of Ifs own and n fact 1t claimed to 
have preserved the most authentic tradition of early Buddhism In so far as 1t traced Its 


5717 


lineage from Mahakasyapa who was responsible for convoking the first Buddhist CounciI], 
at which the Canon was recited for the first time according to tradition. The existence of 
practically all the branches of the Mahasanghika mentioned in literature In the reglon of 
Dhanyakataka shows that it had become the most Iimportant stronghold of the 
Mahasanghika under the patronage of the Sata-vahanas and their successors In the 
Krishna valley. These schools continued to prosper till the 3“ or 4” century A.D. The 
schools arIsing from other camp, the Sthaviravada, have also left their definite mark In 
literature and epigraphy from the Sunga period right up to the Kusana period and may be 
said to have flourished from 200 B.C. to 200 A.D. The Sarvastivada and its branches 
flourished mostly in the North. The Sarvastivada school was held in esteem In the entire 
region from Mathura to Nagara (Hara) and from Taksasila to Kashmir. Kanishkaˆs reign 
1S also a landmark in the history of Buddhism. Tradition not only represents him as a great 
patron of the religion but also associates him with a galaxy of Buddhist masters who 
shaped Buddhism ¡in later times. lt was In this period that the Indo-Greek school of 
Buddhist art achieved 1s greatest development. Buddhist monks from India carried 
Buddhism to Central Asia and China. A new form of Buddhism, the Mahayana, of far- 
reaching consequence, also came to be evolved at teh sthe time. Kanishka must have 
contributed a good deal to the progress of Buddhism. With the advent of the Gupta 
dynasty, Buddhism received a new Impetus. Although the Gupta emperors were 
Bhagavatas, the adherents of Brahmanical faith, they were sympathetic towards the cause 
of Buddhism. We have a number of Iimportant description recording gIfts of private 
donors in the regions of Kausambi, Sanchi, Bodh-Gaya, and Mathura from the beginning 
of the 5” century A.D. till the end of the 6”. There is a large number of records, written 
by the Chinese pilgrims who came to India in this period, which throw light on the 
condition of Buddhism ¡1n this country. Moreover, Buddhist art with 1fs relics at Mathura, 
Sarnath, Nalanda, AJanta, Bagh and Dhanyakataka speaks eloquently of the prosperity 
that Buddhism enJoyed In the Gupta period. Fa-Hsien, who came to India during the reign 
of Chandragupta II, testifies to the flourishing condition of Buddhism, especially 1n 
Uddiyana, Gandhara, Mathura, Kanaul, Kosala  Magadha and Tamralipti. The 
foundation of the Institutions at Nalanda was also due to the patronage of the Gupta 
rulers. From the middle of the 7” century A.D. again we have a number of records øiving 
a clear picture of the condition of Buddhism in India. So far as 1fs extent 1s concerned, If 
had reached its height ¡in this period but it also showed certain symptoms of decay. 
Nevertheless, some of the great centres of Buddhist study like Nalanda and Valabhi were 
still keeping the light burning vigorously. King Harshvardhana ¡n his later days became a 
follower of Mahayana Buddhism. In the West the rulers of the Maitraka dynasty at 
Valabhi had become patrons of the Buddhist faith from the middle of the 6” century A.D. 
Numerous Buddhist relics discovered at Valabhi testify to the existence of Buddhism In 
that area up to the 10” century A.D. The century that followed Harsha”s rule saw a state 
of unfavorable to the growth of a monastic religion like Buddhism, which depended so 
much on the patronage of the rulers. Buddhism still lingered in Kashmrr, Swat Valley, 
Valabhi, and other places In the North but its condition was far from prosperous. 
However, while Buddhism was slowly disappearing from other parts of India, 1t 
experienced another great revival In eastern India under the patronage of the Pala 


5718 


dynasty. Most of the rulers of this dynasty were devout Buddhists. They were responsible 
for new endowments to the Nalanda monastery and also for the foundatlon of new 
monasteries, such as Vikramashila, Odantapuri, and Somapuri. Although some of the old 
centres of study had fallen Into neglect before the rise of the Guptas, new and more 
VIPOrous centres came Into existence under them. These new centres were numerous but, 
during the early Gupta period, Kashmir was the most Important and predominant centre 
of Buddhist studies. Later, after the foundation of Nalanda the centre of studies gradually 
shifted to eastern India. Nalanda dominated the whole Buddhist world for nearly three 
centuries, from the 6” to the 9°. In spite of the patronage of the great Pala rulers, 
however, Nalanda was soon eclipsed by two other Institutions. Vikramashila and 
Odantapuri which had been founded under the Palas. Eastern India, with its new 
insttutons, Vikramashia, (Odantapurl Jagaddala, , Vikramapurn, etc., almost 
monopolized the commerce in Buddhist culture from the 9” to the 12” centuries A.D. 


(H) Những thăng trầm của Phật Giáo tại Ấn Độ— The ups and downs oƒ Buddhism ín 
India: Phật Giáo Ấn Độ, bắt đầu tại Ma Kiệt Đà (bây giờ là Bihar), dưới thời Phật Thích 
Ca, Ngài nhập Niết Bàn khoảng năm 486 trước Tây Lịch. Mặc dù Phật giáo bắt nguồn từ 
Ấn Độ, ngày nay truyền thống phật giáo chủ yếu phát triển mạnh mẽ tại các xứ khác. Dĩ 
nhiên, văn hóa phật giáo đã có cơ sở từ lâu đời tại những vùng biên địa phía Bắc của lục 
địa, như tại những vùng Ladakh, Sikkim, và Bhutan, và từ năm 1959 vài trăm ngàn người 
ty nạn từ Tây Tạng đã làm tăng lên một cách nhanh chóng số Phật tử tại Ân Độ. Tuy 
nhiên, nhóm người đông nhất tại Ấn Độ, gồm những người trước đây thuộc giai cấp 
“Cùng Khổ” đã nhanh chóng theo gương của Tiến Sĩ B. R. Ambedkar, cải sang đạo Phật 
để thoát khỏi hệ thống giai cấp Ấn giáo. Phật giáo tại Ấn Độ bắt đầu với cuộc đời của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người mà theo truyền thống đã sanh ra trong một gia đình 
hoàng tộc mà bây giờ là miền Nam Népal. Sau khi rời bỏ vương quốc của vua cha để ra 
đi tìm giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, người ta nói Ngài đã giác ngộ Bồ Đề, sau đó 
Ngài bắt đầu hoằng hóa (dạy cho người khác) con đường giải thoát mà Ngài đã khám 
phá ra. Ngay từ lúc bắt đầu thuyết giảng, Ngài đã thành lập Tăng Già, vài thế kỷ sau thì 
giáo đoàn này đã lan rộng khắp lục địa Ấn Độ cũng như các quốc gia Á Châu khác. 
Người ta nói đức Phật đã du hành khắp xứ Ấn Độ, thu hút đệ tử bất cứ nơi nào mà Ngài 
đến, và vào lúc cuối của 45 năm hoằng hóa, truyền thống Phật giáo đã thiết lập vững 
chắc. Chẳng bao lâu sau khi Ngài nhập Niết Bàn, lịch sử truyền thống tường thuật Đại 
Hội kết tập kinh điển đã được triệu tập tại thành Vương Xá, trong thời gian đó giáo điển 
của Ngài đã được sưu tập. Giáo điển của Ngài bao gồm những bài thuyết giảng của Ngài 
được sưu tập thành Kinh tạng và những luật lệ tự viện được sưu tập thành Luật tạng. Vào 
thời đó tất cả mọi người trong cộng đồng Phật giáo đều đồng ý với những sưu tập, nhưng 
chẳng bao lâu sau đó hệ thống hệ phái bắt đầu xuất hiện, và chỉ trong vòng một thế kỷ 
sau đó thì Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ 2 được triệu tập tại thành Tỳ Xá Ly để xét 
xử những tranh luận giữa các Tăng sĩ trong vùng và một Tăng sĩ khác tên Da Xá, người 
tin rằng vài phép tu tập của họ đã mâu thuẫn với Luật Tạng. Dù biến cố này có phải là 
một sự kiện lịch sử hay không, nó chỉ ra sự kiện là sự rạn nứt đã bắt đầu từ trong cộng 
đồng hợp nhất từ trước, và có lẽ ít nhất là đã có từ thời vua A Dục, những truyền thống 
khác biệt về triết lý và giới luật đã phát triển. Dưới triều đại Mauryan (322-185 B.C.), 


5719 


Phật giáo hưởng được sự phát triển đáng kể nhờ sự bảo trợ của hoàng gia, và dưới triểu 
vua A Dục (vị vua thứ 3 của triều đại Mauryan) Phật giáo bắt đầu lan rộng ra khỏi lục 
địa Ấn Độ, tiên khởi nhờ giáo đoàn được vua A Dục bảo trợ. Sự ngược đãi đầu tiên đối 
với Phật giáo bắt đầu từ triều đại Pusyamitra Sunga (187-151 B.C.), nhưng triều đại 
Sunga cũng là thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo Ấn Độ, vì dưới triều đại này những tượng 
đài khổng lồ đã được xây dựng (bao gồm những tượng đài ở Sanci, Bharhut và 
Amaravati). Triều đại Sunga chấm dứt vì hệ quả của cuộc xâm lăng từ Trung Á, và VIỆC 
này đánh dấu sự bắt đầu của một thời gian dài sự tấn công bằng quân sự của ngoại bang 
vào Ấn Độ. Những kẻ xâm lăng bao gồm người Hy Lạp, người Parthians, người Kushans, 
và người Scythians (Saka). Một vài nhà cai trị ngoại quốc đã hỗ trợ Phật giáo, như vua 
của xứ Kushan là Ca Nị Sắc Ca đệ nhất (vào khoảng những thế kỷ thứ I hay thứ 2 sau 
Tây lịch) được kể là một nhà bảo trợ Phật giáo và người ta nói chính nhà vua này đã cho 
triệu tập Đại Hội kết tập kinh điển lần thứ tư tại Kiện Đà La. Dù nước Ấn Độ tiếp tục có 
những bất ổn chính trị trong giai đoạn này, Phật giáo vẫn tiếp tục hưng thịnh đến vài thế 
kỷ, trong đó người ta thấy có sự phát triển đáng kể về học thuyết, nổi tiếng nhất là sự 
khởi xướng Đại Thừa, dường như bắt đầu có phản ứng chống lại việc đặt nặng quá về 
triết học kinh điển và chủ nghĩa tự viện. Phong trào mới phát triển một vai trò lớn hơn 
cho người Phật tử tại gia và đặc biệt là thay đổi dạng thức của Đức Phật. Người ta không 
còn xem Ngài chỉ như là một đạo sư của loài người, mà Ngài còn được người ta bao bọc 
với những quyển năng kỳ diệu, cũng như những phẩm chất siêu phàm như bậc toàn năng 
(thượng đế). Phong trào sản sanh ra những kinh điển mới, cũng giống như các giáo điển 
nguyên thủy, gọi là kinh, nhưng có sự khác biệt đáng kể về nội dung đối với những bài 
thuyết giảng buổi ban đầu. Một thời nào đó vào thế kỷ thứ 7, một phong trào mới khởi 
lên ở Ấn Độ, cũng giống như Đại Thừa trước đó, phong tráo ấy cũng sản sanh ra những 
kinh điển mới và tuyên bố rằng những kinh điển ấy được nói bởi Đức Phật, dù rằng Ngài 
đã nhập diệt cả ngàn năm trước đó. Những giáo điển này được gọi là Mật chú, và chúng 
chứa đựng cả giáo thuyết lẫn thực hành, đặc biệt thiển tập quan hệ với những nghi thức 
và quán tưởng. Kiểu Phật giáo này thường được gọi là Kim Cang Thừa. Dù có sự lớn 
mạnh và phát triển về văn chương và tư tưởng Phật giáo, tài liệu cho thấy trong ngàn 
năm đầu tiên có lẽ chưa bao giờ Phật giáo được lan rộng, và vào thế kỷ thứ 7 có những 
trung tâm thiết yếu, chủ yếu là những trường đại học tự viện rộng lớn, nổi tiếng nhất là 
tu viện Na Lan đà được vua Kumara Gupta đệ nhất sáng lập. Về sau này tu viện Na Lan 
Đà trở thành trung tâm học Phật chính của Phật giáo thế giới thời đó. Trong suốt thế kỷ 
thứ 7, Phật giáo hưởng sự bảo trợ của vua Harsa, và dưới triều đại Pala có vài vị vua bảo 
trợ những trung tâm tu học Phật giáo chính yếu, như trung tâm Vikramasila (được sáng 
lập vào năm 800), và trung tâm Odanfapuri (được thiết lập vào năm 760). Trung tâm 
Vikramasila che lấp cả trung tâm Na Lan Đà khi nó trở thành trung tâm Phật Học lớn 
nhất, nhưng cả hai trung tâm này đều bị tàn phá vì hậu quả của cuộc xâm lăng của Hồi 
giáo vào Ấn Độ trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 13. Trước thời 
gian này, triết học Phật giáo hưởng một cuộc trổ hoa đáng kể cuối cùng do các triết gia 
trường phái Trung Quán là Santaraksita (680-740) và Kamalasila (700-750), cả hai đều 
giữ một vai trò trọng yếu trong việc truyền bá Phật giáo sang Tây Tạng. Dù Phật giáo đã 
bị suy yếu một cách rõ rệt trong nhiều thế kỷ, nhưng cuộc xâm lăng của viên tướng người 
Turk tên Mahmud Shabuddin Ghori là tiếng chuông báo tử cuối cùng của nó trên xứ Ấn 


5720 


Độ, vị tướng này đã cướp phá Na Lan Đà vào năm 1179 và Vikramasila vào năm 1204. 
Mặc dầu bị tấn công như vậy, Phật giáo vẫn tiếp tục co cụm trong những vùng cô lập một 
thời gian nữa, và khi Dharmasvamin, một vị Tăng hành hương từ Tây Tạng thăm viếng 
Na Lan Đà vào năm 1235 thì ông chỉ còn gặp một vài tăng sĩ và một nhóm nhỏ học sinh 
mà thôi. Tuy nhiên, trong cuộc viếng thăm của ông, thì lại có một nhóm càn quét khác 
tràn đến nên tất cả đều phải bỏ trốn. Vì sức mạnh Phật giáo được tập trung vào những tu 
viện lớn tại các vùng miền Bắc nên phải chịu sự chạm trán với những cuộc tấn công của 
Hồi giáo, một khi những trung tâm ấy bị hủy diệt thì truyền thống Phật giáo tại đây 
không thể nào tổn tại được. Chính vì thế mà sau những cuộc tấn công dã man của Hồi 
giáo từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 13, Phật giáo hoàn toàn biến mất trên lục địa Ấn Độ 
và chỉ được phục hưng trong các thế kỷ 19 và 20 mà thôi, khi mà các Phật tử từ các quốc 
gia khác đến Ấn Độ hoặc với tư cách đi hành hương, hoặc là những người ty nạn và bắt 
đầu tái thiết lại truyền thống trên mảnh đất nơi mà nó đã xuất phát —Indian Buddhism, 
which began in Magadha (now Bihar), under SakyamunI, the date of whose nirvana was 
around 486 B.C. Although Buddhism originated In India, today the tradiion mainly 
flourishes In other countries. There are, of course, long-established Buddhist cultures at 
the northern fringes of the subcontinent, such as in Ladakh, Sikkim, and Bhutan, and since 
1959 several hundred thousand Tibetan refugees have rapidly swelled the numbers of 
Buddhists in India. The largest group of Buddhists in India, however, consists of former 
Untouchables who, prompted by the example of Dr. B.R. Ambedkar, converted to 
Buddhism in order to escape the Hindu caste system. Indian Buddhism begins with the 
le of Sakyamuni Buddha, who according to tradition was born Into a royal family In 
what 1s now southern Nepal. After leaving his fatherˆs kingdom ïn order to find liberation 
from cyclic existence (samsara), he 1s said to have attained “awakening” (Bodhi), after 
which he began to teach others the path he had discovered. Early on in his teaching 
career, he Iinstituted a monastic order (Sampgha), which in later centuries spread all over 
the subcontinernt, and also to other countrIles in Asia. The Buddha 1s said to have traveled 
widely In India, attracting followers wherever he went, and by the end of his forty-five- 
year ministry the tradiion was well established. Shortly after his death, traditional 
historles report that a council (samgitI or samghayana) was convened In RaJagrha, during 
which a canon was compiled. Thịs included the Buddha”s sermons (collected in the sutras 
or Sutra-Pitaka) and rules for monastic discipline (compiled in the Vinaya-Pitaka). The 
accounts all agree that at this time the Buddhist communty was unified, but the 
beginnings of sectarianism began to manifest soon afterward, and within a century early 
historles report that a second council was convened at Vaisali to adjudicate a dispute 
between monks of that area and another monk named Yasas, who believed that some of 
their practices contravened the Vinaya. Whether or not this was a historical event, 1t point 
out the fact that fissures were beginning to form within the previously unified communIty, 
and probably at least by the time of Asoka(272-236 B.C.) divergent philosophical and 
disciplinary traditions had developed. Under the Mauryan dynasty (322-185 B.C.), 
Buddhism enJoyed a period of significant growth due to royal patronage, and during the 
reign of Asoka (the third Mauryan monarch) it began to spread beyond the subcontinent, 
immtially due to missions sponsored by hìm. The first persecution of Buddhism was 
Intiated by Pusyamitra Sunga (187-151 B.C.), but the Sunga dynasty (185-73 B.C.) was 


5721 


also generally a time of prosperity for Indian Buddhism, during which some of 1ts greaftestf 
monuments were constructed (ncluding Sanci, Bharhut, and Amaravati). The Sunga 
dynasty came to an end as a result of foreilgn Invasions from Central Asia, and this 
marked the beginning of a long period of foreilgn military I1ncursions into India. The 
1nvaders included Greeks, Parthians, Kushans, and Scythians (Saka). Some of the foreign 
rulers supported Buddhism; for example, the Kushan king Kaniska I (around the first or 
second century A.D.) Is reported to have been a patron of Buddhism and 1s also said to 
have convened the fourth Buddhist council in Gandhara. Despite continuing political 
uncertainty, Buddhism continued to flourish for several centuries, which saw significant 
doctrinal development, most notably the rise of the Mahayana (Great Vehicle), which 
appears to have begun a reaction against an overemphasis on scholastcism and 
monasticism. The new movement developed a greater role for the laity and significantly 
altered the paradigm of the Buddha. No longer was he viewed as a merely human 
teacher, but was invested with miraculous powers, as well as such exalted qualitles as 
Oomniscience (sarvajnata). The movement produced new texts, which, like the discourses 
of the early canons, were called sutras, but which were significantly different in form and 
content from the earleir discourses. Some time around the seventh century, another new 
movemerrt arose 1n India, which like the Mahayana before 1t produced new scriptures that 
It claimmed had been spoken by the Buddha, although he had been dead for over a 
thousand (a millenium) years ago. These texts were called Tantras, and they contained 
new paradigms and practices, particularly meditations Involving rituals and visualizations. 
Thịs style of Buddhism 1s commonly referred to as Vajrayana (Vajra Vehicle). Despite 
the growth and development of Buddhist thought and literature, records of the first 
millenium Indicate that it was probably never a very widespread movemernt, and by the 
seventh century 1ts most vital centers were mainly large monastic universitles (most 
notably Nalanda, founded by Kumara Gupa I 414-455). It later grew to be the major 
center of learning In the Buddhist world. During the seventh century Buddhism enJoyed 
the patronage of King Harsa, and during the Pala dynasty (650-950) several of Its rulers 
patronized major Buddhist centers of learning, such as Vikramasila (founded in 800) and 
Odantapuri (founded ¡in 760). Vikramasila later eclipsed Nalanda as it became the 
Buddhist greatest center of learning, but both were eventually destroyed as a result of the 
Muslim Iinvaslons that entered India in waves during the eleventh-thirteenth centuries. 
Before this time, Buddhist philosophy enJoyed a last notable flowering due to the 
Madhyamaka philosophers Santaraksita (680-740) and Kamalasila (700-750), both of 
whom reportedly played significant roles in the dissemination of Buddhism info Tibet. 
Although Buddhism had apparently been In decline for centuries, 1ts final death knell in 
India was sounded by the invasions of the Turkic general Mahmud Shabuddin Ghori, who 
sacked Nalanda in 1179 and Vikramasila in 1203. Despite these attacks, Buddhism 
contnued for some time 1n ¡solated pockets, and when the Tibetan pilgrim 
Dharmasvammn (1197-1264) visited Nalanda 1n 1235 he encountered a few monks with a 
small group of students. During his visit, however, another raiding-party arrived and they 
had to flee. Because 1s strength was concentrated ¡n the large northern monasferies In 
areas that bore the brunt of the Muslim attacks, once these were destroyed the tradition 
was unable to survive. Thus, after brutal attacks from the Muslim during the eleventh to 


Œ) 


5722 


thirteenth centuries, Buddhism completelely vanished from the subcontinent and was only 
revived ¡n the nineteenth and twentieth centuries, as Buddhists from other countries came 
to India either as pilgrims or as refugees and began to re-establish the tradition in the land 
Of IfS Origin. 


(HI) Phật Giáo Ba Tư 
Buddhism In Iran 


Tổng quan về Phật Giáo tại Ba Tư—An overview 9ƒ Buddhism in Iran: I-Răng, cái tên 
có từ năm 1935 của quốc gia vùng Trung Đông mà từ lâu được gọi là Ba Tư (Persia), là 
một trong những quốc gia lâu đời nhất trên thế giới. Người Ba Tư đã từng cai trị một đế 
quốc trải rộng từ sông Ấn Hà ở Ấn Độ đến sông Nil ở Ai Cập. Trải qua nhiều thế kỷ, 
vùng đất nầy đã trở thành một miếng môi ngon cho nhiều dân tộc, bao gồm người Hy 
Lạp, người Parthians, người Sasanians, người Thổ, và người A Phú Hãn. Vì Ba Tư là một 
quốc gia theo Hồi Giáo cực đoan nên sự hiểu biết về Phật giáo của người dân Ba Tư còn 
rất thô thiển và hạn chế. Vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, vua A Dục đã gửi những đoàn 
truyền bá Phật giáo đến Bactria và Gandhara, bây giờ thuộc A Phú Hãn, và không còn 
nghi ngờ là nhờ đó mà Phật giáo đã hưng khởi tại Khursan, một thành phố nằm về phía 
Đông Bắc nước Ba Tư ngày nay. Lịch sử cũng ghi nhận rằng vào đầu thế kỷ thứ 2 trước 
Tây lịch, các nhà buôn Ấn Độ thường dừng chân tại Vịnh Ba Tư và Á Rập, điều nây giải 
thích rõ ràng tại sao các địa danh trong vùng nầy lại mang dấu vết của ngôn ngữ Ân Độ, 
như “but hay “hind” và “bahar' từ Phạn ngữ “vihara' (tịnh xá). Trong thế kỷ qua, các nhà 
nghiên cứu cho biết rằng có một số chuyện Tiền Thân Đức Phật từng được biết đến ở Ba 
Tư dưới nhan để “Pancatantra”, được dịch sang tiếng Ba Tư vào thế kỷ thứ 6 theo chiếu 
chỉ của vua Khusru, và được dịch sang tiếng Á Rập và Syria vào thế kỷ thứ 8 dưới tựa để 
Kalilag và Damnag. Mặc dầu có nhiều chủng tộc và tôn giáo đã để lại dấu ấn trong nền 
văn hóa của đất nước nây, từ khi Hồi giáo chiếm tuyệt đại đa số tại đây, dường như 
không còn tôn giáo nào có khả năng sinh tổn trên vùng đất nầy nữa—lran, the name 
since 1935 of the country in the Middle East long referred to as Persia, 1s one of the 
world”s oldest nations. The ancient Persians ruled an empire that stretched from the Indus 
River in India to the Nie River in Egypt. Over the centuries, this region became the pr1ze 
of several conquerors, Including the Greeks, the Parthians, the Sasanmians, the Turks, and 
the Afghans. lran 1s an extremist Islamic nation, so the Persian knowledge of Buddhism 1s 
so slipht and limited. In the second century B.C., king Asoka sent Buddhist missionaries 
to Bactria and Gandhara, both in modern Afghanistan, and there 1s no doubt that the 
flourishing Buddhism of the area split over Into Khurasan, in northeast of modern lran. lt 
1s also known that as early as the second century B.C. Indian traders, from western and 
southern India, and doubtless Sind too, were regularly visiing ports in the Gulfand 
Arabia, and these contacts probably explain the frequency of names in the region which 
contain elements such as “but` and also “hind”, and “bahar` from the Sanskrit “vihara' 
(monastery). In the last century 1t was pointed out that the Buddhist Jataka Storles, via a 
Hindu recension under the title of the Pancatantra, were translated 1nto Persian 1n the 


5723 


sixth century at the royal order of the Zoroastrian king Khusru, and ¡in the eighth century 
into Syriac and Arabic, under the tifle Kalilag and Damnag. Even thouph there are many 
ethnic groups, religlons, and civilizations have left their Iimprint on the nation”s culture, 
since the domination of Islam in this country no other religions can survIve. 


(II) Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo tại Ba Tư— The History oƒ Development of Buddhism in 


1) 


2) 


Iran: Phật giáo đã được đưa vào đất nước nầy vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch khi vua A 
Dục đã gửi những đoàn truyền bá Phật giáo đến Bactria và Gandhara. Tuy nhiên, theo 
tài liệu lịch sử Phật giáo còn ghi nhận được, Phật giáo tại Ba Tư được ghi nhận là phát 
triển trong hai thời kỳ—Buddhism was introduced into this country in the second century 
B.C. when king Asoka sent Buddhist missionaries to Bactria and Gandhara, both In 
modern Afghanistan. However, according to recorded history documentations, Buddhism 
came fo Persia during two periods. 

Thời kỳ thứ nhất— The ƒirst time: Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ 3 và chấm 
dứt vào thế kỷ thứ 7 khi gặp sự tấn công của phong trào Hồi giáo. Vào thế kỷ thứ 2 trước 
Tây lịch, mặc dầu đạo Thờ Lửa là một đạo có ưu thế tại Ba Tư, Phật giáo vẫn được 
truyền nhập và phổ biến, điều nây được chứng minh bởi đồng tiền Phật giáo của Peroz, 
con trai vua Ardahir (226-41 B.C.), một người theo Phật giáo và đạo thờ lửa. Tuy nhiên, 
vào thế kỷ thứ 3, có vài chứng cớ cho thấy Phật giáo bị chánh quyển chống đối. Ông 
Kartir, một tu sĩ uy tín của đạo thờ lửa, ghi lại trên bia đá rằng Phật giáo và một số tôn 
giáo tại Sassanian đã bị đàn áp. Truyền thuyết Ba Tư kể rằng trong hai thế kỷ thứ § và 
thứ 9, tại Ba Tư có một hoàng tộc theo Phật giáo rất hùng mạnh mang tên Barmakid ở 
thủ phủ Balkh. Hoàng tộc nầy đã xây dựng và bảo trợ nhiều tu viện Phật giáo nằm rải 
rác ở vùng Đông Bắc Ba Tư. Sau khi hoàng tộc nây sụp đổ, những tu viện Phật giáo 
Nawbahar được chuyển sang làm thánh đường Hồi giáo. Vào thế kỷ thứ 11, AI Biruni, 
một sử gia Ba Tư thời đó, đã khẳng định trước khi Phật giáo bị đàn áp thì các vùng 
Khurasan, Persis, Iraq, Mosul, và các xứ đến tận vùng Syria đều theo Phật giáo —The 
first time possibly began ¡n the third century and lasted for four centuries, then ended In 
the seventh century during the attack of the eastward movemernt of Islam. In the second 
century B.C., although Z2oroastrianism was the dominant religious force In the area, 
Buddhism dịd make headway there, as demonstrated by the coIns of Peroz, son of 
Ardashir (226-41 B.C.), which present hiìm as honoring the Zoroastrian and Buddhism 
faiths. However, there 1s also evidence that Buddhism met with resistance, for in the third 
century a Zoroastrian high priest, Kartir, recorded In 1nscriptions that Buddhists and others 
in the Sassanian kingdom, the pre-Muslim Persian dynasty, were being suppressed. 
Persian tradition describes a powerful dynastic family named Barmakid in Balkh, who 
built and sponsored a lot of Buddhist viharas in the 8” and 9” centuries in northeastern 
Persia. After the collapse of the Barmakid royal family, Buddhist monasteries In 
Noawbahar were confiscated and served as Islamic churches. In the 11” century, AI 
Biruni confirmed In his writing that prior to this suppression, Khurasan, Persis, lraq, 
Mosul, and the country up to the frontier of Syria were Buddhist. 

Thời kỳ thứ hai— The second period: Thứ hai Phật giáo phục hưng vào thế kỷ thứ 13 khi 
quân Mông Cổ xâm chiếm đất nước nầy khi Thành Cát Tư Hãn (1162-1227) xâm chiếm 
Ba Tư vào năm 1218. Các vị vua Mông Cổ đều là Phật tử, theo truyền thống Mật giáo, 


Œ) 


5724 


đã bảo trợ Phật giáo trong vương quốc cho đến hết thế kỷ thứ 13 khi vua Ghazan Khan 
đổi sang đạo Hồi vào năm 1295. Trong thời gian bảo trợ ngắn ngủi nầy, rất nhiều chùa 
chiển đã được xây dựng tại Maraghch, thủ đô của Ba Tư thời đó, tại vùng đông bắc Ba 
Tư cũng như những nơi khác, nhưng đã bị cấm đoán theo lệnh của vua Ghazan, những 
ngôi đển chùa Phật giáo đều bị phá hủy hoặc chuyển qua làm thánh đường Hồi giáo. Rất 
có thể những bằng chứng trong thời kỳ nầy là hai hang động nhân tạo ở Chehelkhaneh và 
Haidari, cả hai đều ở gần đế đô của Mông Cổ Maragheh. Đến giữa thế kỷ thứ 14 thì Phật 
giáo hoàn toàn biến mất trên đất nước nầy. Tuy vậy, theo ông Rashid-al-Din, một nhà sử 
học sống vào thế kỷ thứ 13, đã ghi nhận có ít nhất 11 bộ kinh Phật đã được lưu hành tại 
Ba Tư bằng ngôn ngữ Á Rập vào thời nầy, trong số nầy 2 bộ kinh Vô Lượng Thọ và Đại 
Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương được ghi nhận còn hiện hữu cho đến ngày nay. Gần đây 
người ta còn tìm thấy thêm một số kinh khác như các bộ Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi 
Bộ Kinh và Di Lặc Thọ Ký Kinh —The second time, the reasult of the Mongol conquest 
of Iran in the early 13” century. The second wave of movement westwards was powered 
by the Mongol conquests of the early 13” century which led to the establishment of the 
Mongol Ilkhanid dynasty In Persia from 1266 onwards. The Mongol Khans were 
Buddhists, of Tantric tradition, and patronized Buddhism in their kingdom for the 
remainder of the century, until Ghazan Khan was converted to Islam in 1295. During this 
brief period of patronage, so many Buddhist temples were built in Maragheh, the capital 
in north-eastern Persia and elsewhere, but was curtailed by Ghazan's order that all 
Buddhist temples be either destroyed or converted to use as mosques. Possible physical 
evidence for this are two sets of rock-cut caves at Maragheh. Both conform to the well- 
known patterns of Buddhism caves at Chehelkhaneh and Haidari, near the old Mongol 
capital of Maragheh. In the mid fourteenth century, Buddhism completely disappeared In 
this country. However, according to Mr. Rashid al-Din, a 13” century historian, records 
some eleven Buddhist texts circulating in Persia in Arabic translations, among which the 
Sukhavati-vyuha and Karanda-vyuha sutras are recognizable. More recently portions of 
the Samyutta and Anguttara Nikayas, along with the Maitreya-vyukarana, have been 
1dentified in this collection. 


(IV) Phật Giáo tại Bangladesh 
Buddhism in Bangladesh 


Tổng quan về Phật Giáo tại Bangladesh—An overview oƒ Buddhism in Bangladesh: 
Phật giáo tại Bangladesh có lịch sử lâu như Phật giáo vì vào thời Đức Phật còn tại thế, 
Bangladesh vẫn còn trực thuộc Ấn Độ. Các nhà sử học không thể cả quyết là Phật giáo 
được đưa vào xứ Bengal vào lúc nào, nhưng người ta phỏng đoán có thể Phật giáo đã đi 
vào xứ nầy trước thời vua A Dục. Một bia ký vào thế kỷ thứ ba đã ghi lại rằng Bengal là 
một trung tâm Phật giáo quan trọng. Huyền Trang trong quyển “Đại Đường Tây Vực 
Ký”, vào thế kỷ thứ bẩy, đã ghi lại rằng ngài tìm thấy Phật giáo đã thịnh hành với 200 
Tỳ Kheo và 30 tịnh xá ở Samatat, mà bây giờ là Bangladesh—Buddhism ¡in Bangladesh 
has a history nearly as old as Buddhism i1tself because during the Buddha”s time, 


5725 


Bangladesh still belonged to India. Historians have not been able to ascertain in which 
century Buddhism was Introduced in Bengal, but 1t is surmised that It was even before 
Asoka's reign. A third century stone Inscription records that bengal was an Important 
center of Buddhism. Hsuan-Tsang in “The Record of Western Countries by Hsuan-Tsang 
of the Tang dynasty,” in the seventh century, 1s recorded as having found Buddhism 
already flourishing in Samatat, modern Bangladesh, with 200 Bhiksus in 30 viharas In the 
capifal 1tse]f. 


(H) Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo tại Bangladesh— History oƒ Deyelopment 0ƒ Buddhism in 
Bangladesh: Trong khoảng thời gian 400 năm, bắt đầu từ triều đại Dhadga vào thế kỷ 
thứ bảy và chấm dứt với sự sụp đổ của triều đại Pala vào cuối thế kỷ thứ 12, Phật giáo 
tại Bangladesh được coi như là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo Bangladesh. Trong giai 
đoạn nầy những vị Thánh Tăng Phật giáo xuất hiện và giảng dạy Vi Diệu Pháp cho thế 
giới Phật giáo. Giai đoạn từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 19 có thể được gọi là “Thời Kỳ 
Đen Tối của Phật Giáo” tại Bangladesh. Trong giai đoạn nầy, Phật giáo đang ở trong thời 
kỳ đáng tội nghiệp, vì những điều kiện xã hội và chính trị thời đó không muốn Phật giáo 
tồn tại độc lập. Đến cuối thế kỷ thứ mười chín, có một vị sư tên Saramitra Mahasthbir đã 
khai mở một phong trào cải cách Phật giáo trong cộng đồng phật giáo Bangladesh để 
chỉnh sửa lại những bê bối và tà thuyết đã làm suy yếu Phật giáo tại địa phương. 
Saramitra Mahasthbir đã đóng góp lớn lao vào việc tái tổ chức lại các chùa tại 
Bangladesh—During a span of 400 years, beginning with the Dhadga Dynasty In the 
seventh century and ending with the fall of the Pala Dynasty towards the close of the 
twelfth century, Buddhism In Bengal was considered to be in its Golden Age. In this 
period great Buddhist saints like Atisha Dipankara and Shilavadra were born and gave 
wonderful Dharma teachings to the Buddhist world. The period from the thirteenth to the 
ninteenth centuries may be called the “Dark Age of Buddhism” in Bangladesh. During 
this period, Buddhism was in a deplorable state, because the social and political 
conditions of that time were not favorable for Its independent existence. Toward the end 
of the ninteenth century, there was an Arakanese priest, by the name of Saramitra 
Mahasthbir, who Inaugurated a reformation movement In the Buddhist community of 
Bangladesh to correct the age-old priestly corruption and religious heresy which 
weakened the local Buddhism. Saramitra Mahasthbir contributed largely to the re- 
organization of the Buddhist Church in Bangladesh. 


(HI)Phật Giáo Hiện Tại tại Bangladesh— Buddhism in Bangladesh at the present từme: 
Ngày nay, số tín đồ Phật giáo tại Bangladesh khoảng 540,000 người, 0,6 phần trăm trên 
tổng số dân chúng. Đa phần theo Phật giáo Nguyên Thủy với hai hệ chính là Sanghraj và 
Mahasthbir. Yếu tố nổi bậc dân chúng theo đạo Phật của Bangladesh đa phần là người 
gốc Bangel. Về số lượng mà nói thì họ là cộng đồng nhỏ nhất ở Bangladesh, nhưng họ là 
con cháu của một dân tộc mà một thời đã chiếm đa số trong vương quốc cổ Bengal. Ngày 
nay khu vực Chittagong HiII là địa phận Phật giáo nổi trội duy nhất tại Bangladesh. Các 
khu vực khác gồm: Bandarban, Chittagong, Comilla, Dhaka and Patuakali, vân vân— 
Today, the total Buddhist population in Bangladesh 1s about 540,000 which consists of 0.6 
percent of the countryˆs population. The Buddhism 1s of the Theravada Tradition, with 


5726 


two main sects — the SanghraJ and Mahasthbir. The remarkable element In the Buddhist 
population of Bangladesh, however, 1s the Bengalee Buddhists. Numerically they are the 
smallest community, but they are descedents of the people that once teemed the ancIent 
kingdom of Bengal. Now the Chiftagong HilI area is the only territory in Bangladesh 
which is a predominantly Buddhist area. The other main Buddhist districts are: 
Bandarban, Chittagong, Comilla, Dhaka and Patuakali and so on. 


(IV)Tự Viện và Tăng Già tại Bangladesh trong giai đoạn hiện tại— Temples and Sangha in 


l) 


2) 


Bangladesh at the present từme: 

Hiện tại có trên 600 tự viện Phật giáo trên toàn xứ Bangladesh. Tăng già có hơn 600 vị 
Tỳ Kheo. Vài tự viện rất cổ và được xem như là những nơi hành hương thiêng liêng. Tự 
viện cũng là nơi dành cho sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, và xã hội. Có nhiều địa điểm khảo 
cổ ở Bangladesh như khu phế tích Pharpur tại Rajshahi, và khu đang được khảo cổ đào 
xới là khu Miainamati, gần Comilla, nơi cho thấy phế tích của một tịnh xá khổng lồ, với 
một phế tháp nằm ngay giữa. Tự Viện Phật Giáo Dharmarajika, với một tượng đài hoành 
tráng, là một công trình lớn của Phật tử Bangladesh. Mục đích chính của nó là cổ vũ phúc 
lợi chung cho Phật tử trong toàn xứ trong việc giữ gìn đúng theo luật lệ và lý tưởng của 
xứ Cộng Hòa Bangladesh. Ngày nay nó là một học viện có trách nhiệm sinh hoạt vừa tôn 
giáo vừa xã hội và từ thiện—At present there are more than 600 Buddhist monasteries in 
Bangladesh. The Sangha 1s made up of more than 600 Bhiksus. Some of these 
monasteries are very old and are considered sacred places of pilgrimage. They also serve 
as centers for religIous, cultural and social activities. There are many archeological sites 
in Bangladesh, such as the Pharpur ruins In Rajshahi, and the present archeological 
excavations at Miainamati, near Comilla, which have exposed the ruins of a vast Vihara, 
with a stupa in 1ts midst. DharmarajJika Buddhist Monastery, a glorlous monument to the 
great achievement of the Buddhists of Bangladesh, 1s a matchless citadel of the 
Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha. lts aim 1s to promote the general welfare of 
the Buddhists of the country in keeping with the principles and ideals of the Republic of 
Bangladesh. Nowadays 1t 1s an Institution which 1s responsible for admirable socIo- 
religIous functions and philanthropic actIVities. 

Có khoảng 150 trường cao đẳng gắn liền với tự viện nhằm truyền đạt giáo dục tôn giáo. 
Những trường học nầy nhận sự tài trợ từ chánh phủ. Có hai hội đồng riêng biệt: Nam 
Phạn và Bắc Phạn, dưới sự điều khiển trực tiếp của chánh phủ. Vị tổng thư ký của hội 
đồng nầy là một vị Tăng rất nổi tiếng trong cộng đồng Phật giáo Bangladesh—There are 
about 150 colleges attached to the monasteries for Imparting religious education. They 
are receiving financial assistance from the government. There 1s a separate Pali and 
Sanskrit Board under the direct management of the Government. The secretary of the 
board 1s a reputed Buddhist monk in the Bangladesh Buddhist CommunIty. 


(V) Sinh Hoạt Phật Giáo Hiện Tại tại Bangladesh—Buddhist Activiies in Bangladesh at 


the presenf time: Nói về những sinh hoạt xã hội và văn hóa, Giáo Hội Tăng Già Phật 
Giáo Bangladesh “The Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha” với những hệ phái 
và bộ phận dành cho giới trẻ bao gồm Đại Chúng Hội Tỳ Kheo Bangladesh (the 
Bangladesh Bhiksu Mahasabha), Hội Chúng Phật Giáo Bangladesh (the Bangladesh 


5727 


Bouddha Samiti), Hiệp Hội Thanh Thiếu Niên Phật Tử Bangladesh (the Young Buddhist 
Association of Bangladesh), Hiệp Hội Phật Giáo (the Buddhist Foundation), Hội Phật 
Giáo Bangladesh (the Bangladesh Buddhist Foundation), Liên Hiệp Phật Giáo 
Bangladesh (the Bangladesh Buddhist Federation), Hội Kinh Điển Pali (the Pali Book 
Society), và những cơ quan Phật giáo khác đang cố gắng hết sức mình cho phúc lợi của 
toàn xứ Bangladesh. Những học viện quan trọng khác là Trung Tâm Huấn Luyện 
“Bangladesh Bouddha Vikkshu” và Hội Vệ Đà Nhật-Bangladesh (the Japan-Bangladesh 
Vedanta Society) đang điều khiển khu nhà dành cho cô nhi quả phụ. Hơn nữa, những 
hứng thú luận bàn về Phật giáo đang có đà tăng trưởng tại Bangladesh, và trong những 
lúc gần đây người ta thấy gia tăng sự tò mò và kính trọng về Phật giáo của nhiều người 
trí thức không kể đến tín ngưỡng tôn giáo của họ—As far as social-cultural activities are 
concerned, the Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha with Its branches and youth 
section Include the Bangladesh Bhiksu Mahasabha, the Bangladesh Bouddha Samiti, the 
Young Buddhist Association of Bangladesh, the Buddhist Foundation, the Bangladesh 
Buddhist Foundation, the Bangladesh Buddhist Federation, the Pali Book SocIety, and 
other Buddhist organizations have been doing their best with national outlook and spirit 
for the welfare of the community. Other Iimportant Buddhist institutions are the 
Bangladesh Bouddha Vikkshu Trainng Center and the Japan-Bangladesh Vedanta 
SocIety which runs the Home for Widow and Orphans. Moreover, Interesf In discussions 
on Buddhism 1s on the Increase in Bangladesh and recent times have shown that 
Buddhism has aroused the curiosity and reverence of countless intelligentsia Irrespectfive 
of thetr religious faiths. 


(VDSự Truyền Bá Phật Giáo Hiện Tại tại Bangladesh— The Propagation 0ƒ Buddhism in 
Bangladesh at the presen time: Những luận bàn về những lời Phật dạy cũng được phát 
thanh và phát hình trên các chương trình phát thanh và phát hình Bangladesh. Ngoài ra, 
những chương trình đặc biệt cũng được sắp xếp trong các lễ hội thiêng liêng. Những lễ 
hội Phật giáo cũng là cơ hội họi họp thường niên cho giáo đoàn. Ngoài những lễ hội và 
những ngày kiết tường chính, còn có nhiều ngày lễ đã được tổ chức từ xa xưa như ngày lễ 
Trăng Tròn Vesak, ngày lễ Trăng Tròn An Cư Kiết Hạ, từ ngày nầy chư Tăng sẽ an cư 
ba tháng trong mùa mưa, ngày lễ Dâng Y, vân vân. Theo truyền thống thì tất cả Phật tử 
tại gia nam đều phải một lần trong đời làm lễ xuất gia và sống tu trong tự viện với một vị 
Tăng cao tuổi hạ ít nhất là 7 ngày để học giới luật trong tự viện. Trong việc phục hưng 
Phật giáo tại bán đảo Ấn Độ thì Phật giáo tại Bangladesh được coi như là một lực lượng 
mạnh, đóng một vai trò quan trọng chẳng những trong việc nâng cao giá trị luân lý, mà 
còn trong việc tăng trưởng sự liên đới hữu nghị với các Phật tử khác trên thế giới— 
Discussions of the teachings of the Buddha are also broadcast weekly on Bangladesh 
radio and television. Besides, speclal programs are arranged during the most sacred 
festival. There are several Buddhist fairs which are venues of the annual congregation. 
Apart from major festivals and auspIcious days, there are also many other rituals which 
have been celebrated from time Iimmemorial in the country, such as Buddha Purnima Day 
(Full Moon of Vaishaka), Ashari Purmina (Full Moon of Ashar) — from this day the monks 
start their three months long “Barshabrata” (relipIous confinement during the rainy 
season), Wish-yielding Tree-Festivals and Kathin Chibardan (yellow robe offering 


Œ) 


5728 


ceremony) and so on. Ït 1s part of the tradition that every Buddhist male member be 
ordained at least once in his lifetime and live in a monastery with a senior monk for a 
minimum of seven days learning the principles and rules of monastic life. In restoration of 
Buddhism 1n Indian Peninsula, Buddhism 1n Bangladesh 1s considered as a mighty force 
has been playing an Important role not only in uplifting the moral values of the people but 
also In the growth of a strong bond of friendship with other Buddhist Buddhists of the 
world. 


(VY) Phật Giáo Tại Bhutan 
Buddhism rn Bhutan 


Tổng quan về Phật Giáo Tại Bhuftan—An overview oƒ Buddhism in Bhufan: Bhutan 
ngày nay là một quốc gia được pha trộn bởi các truyền thống cổ truyễển và hiện đại. Tại 
xứ nầy có nhiều Tăng sĩ hơn là quân nhân. Có 12 ngàn Tăng sĩ nhận sự trợ cấp của chính 
phủ. Tại các làng mạc và các thị trấn nhỏ, người ta có thể tìm thấy hàng ngàn ngàn 
nguyện luân và trên bầu trời người ta trang trí những tấm biểu ngữ đủ màu đủ sắc đang 
bay phất phới. Sự vỗ cánh của những tấm biểu ngữ dường như đang thì thầm câu thần 
chú “Úm Ma Ni Bát Di Hồng”. Thật tình mà nói, Phật giáo đã hòa quyện thật sâu vào 
văn hóa của xứ Bhutan. Hầu như đa phần người Bhutan đều là Phật tử. Phật giáo và lịch 
sử thành lập vương quốc Bhutan không thể tách rời. Ý kiến của các vị Lạt Ma rất có giá 
trị trên tất cả các nẻo đường của đời sống trong xã hội. Người ta nói rằng nhiều thập niên 
về trước, theo truyền thống gia đình Bhutan, mỗi gia đình đều phải đưa một người con 
trai xuất gia trong tự viện. Truyễển thống nầy giờ đây đã thay đổi, không còn bắt buộc 
phải có một người con trai đi xuất gia nữa. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều vị sa di trẻ 
tuổi trong các tự viện—Bhutan today is an intermingled nation of modernization and 
tradition. There are more monks than soldiers in the country. Twelve thousand monks are 
receiving allowance from the Governmett. In the villages and small towns, one can see 
thousands and thousands of prayer wheels and the sky 1s decorated with technicolored 
fluttering banners. The flapping of the banners seems to utter “Om Mani Padme Hum”. 
Trully speaking, Buddhism has deeply amalgamated Into the spirit and culture of Bhutan. 
Almost all Bhutanese are Buddhists. Buddhism and history of the founding of the 
Kingdom of Bhutan 1s inseperable. The lamas" opinmions carry weight in all walks of hfe 
in the socIety. It is said that the people of many decades ago strictly adhered to the 
tradiion of each family sending at least one boy to be ordained in a monastery. 
Nowadays, this tradition has changed now as It 1s not compulsory for anyone to be a 
monk. However, there are many young sramaneras in the monasteries. 


(II) Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo Tại Bhutan— History oƒ Development of Buddhism in 


1) 


Bhutan: 

Phật Giáo Được Đưa vào Bhutan— The Introduction oƒ Buddhism imto Bhutan: Phật giáo 
lần đầu tiên được đưa vào Bhutan vào khoảng thế kỷ thứ § sau Tây lịch do nhà Đại Sư 
Ấn Độ tên Liên Hoa Sanh. Nhiều nơi đã từng đuợc Đại Sư thăm viếng ngày nay trở 


2) 


3) 


4) 


3) 


5729 


thành những địa điểm hành hương quan trọng của Bhutan—Buddhism was first 
introduced into Bhutan around the eighth century A.D. by the great Indian Mahasiddha 
Guru Rinpoche Padmasambhava. Many famous places visited by Guru Rinpoche are now 
1mportant places of pilgrimage. Guru Rinpoche and the ancient lineage of Nyingma which 
derives from him are greatly revered in all parts of Bhutan. 

Những sinh hoạt của Phật Giáo trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ 
12—Buddhist activities during the eleventh and the twelfth centuries: Trong khoảng thời 
gian từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 12, có rất nhiều hoạt động tôn giáo của các hệ phái 
Phật giáo khác tại Bhutan, đặc biệt là trường phái Drukpa Kagyu, được đưa vào Bhutan 
vào giai đoạn nầy. Từ đó bắt đầu một giai đoạn dài về sự phong phú và kình địch của tôn 
giáo cho mãi đến thế kỷ thứ 17, khi đất nước nầy được Đại Lạt Ma NÑgawang Namsgyel 
thuộc trường phái Drukpa Kagyu hợp nhất về chánh trị và tôn giáo, người đã đặt phái 
Drukpa Kagyu là hệ phái tôn giáo chính của Bhutan, mà vẫn cho phép truyền thống 
Nyingma truyền giảng giáo pháp—During the eleventh and the twelfth centuries there 
was much religIlous actfivity in Bhutan of the orders of Tibetan Buddhism, particularly the 
Drukpa Kagyu school, which was introduced during this period. Thus began a long period 
Of religlous richness and rivalry which came to an end In the seventeenth century, when 
the country was united politically and religiously by a great Drukpa Kagyu lama, 
Ngawang Namgyel, who established Drukpa Kagyu as the official religion, while still 
allowing the practice and teaching of Nyingma tradition. 

Lạt Ma Ngawang Namgyel và sự thiết lập guồng máy song hành—Lama Ngawang 
Namgyel and the establishment oƒa dual governing strucfure: Lạt Ma Ngawang Namgyel 
thiết lập nhà nước pháp quyển do Je Khenpo đứng đầu, song song với guỗng máy thế 
quyển. Hai guồng máy nầy được đặt dưới sự lãnh đạo tinh thần của Lạt Ma Ngawang 
Namgyel. Guồng máy song hành nầy dựa vào sự tái sanh của các vị Shabdrungs, và các 
vị nầy nắm quyền cho đến đầu thế kỷ thứ 20—Ngawang Namgyel became known as the 
Shabdrung (at whose feet one submits). He established a dual governing structure 
consisting of a state clergy headed by the Je Khenpo and an admimistrative secular body. 
These two were unified in the Shabdrung himself as the highest spiritual and temporal 
authority. This dual system of government based on the reincarnation of the Shabdrungs 
held power over all of Bhutan until the early 20” century. 

Nhiệm kỳ của Je Khenpo— The term oƒ office ofa Je Khanpo: Nhiệm kỳ của Je Khenpo là 
ba năm. Tuy nhiên, vị Je Khenpo hiện tại đã tại nhiệm trên 16 năm. Từ khi vương quốc 
Bhutan được thành lập năm 1640 đến nay đã có 66 vị Je Khenpo——The term of office of 
a Je Khanpo 1s three years. Nevertheless the present Je Khanpo has served for over 
sixteen years. There had been sixty-six Je Khanpos since 1640 A.D. when the Kingdom 
of Bhutan was founded. 

Văn phòng chánh phủ và tịnh xá trung tâm hành chánh của Bhutan— The governmenft 
offices and the central monastic aqdministration oƒ Bhutan: Văn phòng chánh phủ và tịnh 
xá trung tâm hành chánh của Bhutan được đặt tại Tashichho Dzong thuộc Thimphu, nơi 
rất lạnh về mùa đông. Truyền thống bắt buộc cư dân không được che đầu gối mỗi khi có 
vị Je Khenpo đến. Vì thế mà vị Je Khenpo luôn lưu lại Punakha Dzong, nơi có khí hậu ôn 
hòa hơn, nhờ đó mà dân chúng đở khổ vì khỏi phải phơi đầu gối trần trong tiết Đông— 
The government offices and the central monastic administration of Bhutan 1s at Tashichho 


5730 


Dzong in Thimphu where 1s very cold during winter. Tradition has 1t that no inhabitant in 
the area 1s to cover the knees If the Je Khanpo 1s around. The Je Khanpo therefore 
always stay at Punakha Dzong, where the weather is milder so that the people do not 
suffer when they have to expose the knees during winter. 


(HI)Phật Giáo Tại Bhutan trong thời Cận Đại— Buddhisrmm in Bhufan ín Recent Từnes: 


1) 


2) 


3) 


Vương quốc đâu tiên của Bhutan— The first hereditary monarch oƒ Bhutan: Vào thập niên 
đầu thế kỷ 20, một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng của Bhutan là ông Penlop Ugyen 
Wangchuk, người đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hòa giải những xung đột 
giữa người Anh và Tây Tạng, làm nguy hại cho Bhutan. Nhờ vào khả năng và sự lãnh 
đạo của ông, vào năm 1907, ông đã được Hội Đồng Tăng Lữ, chánh phủ, và nhân dân 
bầu như là vương quốc đầu tiên của Bhutan. Vị vua hiện tại, hoàng đế Jigme Singye 
Wangchuk, là vị vua thứ tư của Bhutan——ln the early 1900s one of the foremost leaders 
of Bhutan, Penlop Ugyen Wangchuk, played an important role in mediating conflicts 
between the British and the Tibetans, which had endangered Bhutan. His strength and 
leadership led to his election in 1907 by an assembly of the clergy, the governmernt, and 
the people as the first hereditary monarch of Bhutan. The present King, His MaJesty 
Jigme Singye Wangchuk, 1s the fourth king of Bhutan. 

Xứ sở của những Phật tử thuần thành—A country öƒ staunch Buddhisis: Bhutan là xứ sở 
của những Phật tử thuần thành. Phật giáo đã bắt rễ xâu xa và không lay chuyển trong 
tâm của các nhà trí thức có học vị từ các xứ phương Tây. Nếu giới trẻ đi du học tại các 
xứ phương Tây, khi về xứ họ phải phục vụ chánh phủ khoảng thời gian ít nhất là ba 
tháng, cùng làm việc với người Bhutan bản địa, để học hỏi về phong tục tập quán và lịch 
sử của Bhutan—Bhutan is a country of staunch Buddhists. Buddhism ¡s deep-rooted and 
unshaken In the minds of the Intelligentsia who receive Western education. If youths go 
abroad to receive Western education for some time, when they come back they have to 
serve the Government for at least three months, staying with their fellow country folks to 
learn the customs and history of Bhutan. 

Những chương trình văn hóa và tôn giáo của Bhutan— The cultural and religious 
programs oƒ Bhufan: Nhằm kiểm soát hậu quả do sự hiện đại hóa, ngài Je Khenpo đã 
điều hành những chương trình văn hóa và tôn giáo của Bhutan. Cái nhìn của ngài có thể 
tóm tắc như sau-—ln order to check the over-eroding effect of modernization, the Je 
Khenpo has been administering the cultural and religlous programs of Bhutan. His views 
may be summarized as follows: Sự phát triển về kinh tế là tất yếu và là một tiến trình 
không tránh khỏi trong xã hội hiện đại ngày nay. Đồng thời, sự nâng cao giá trị của tôn 
giáo hướng về đời sống tâm linh cũng rất cần thiết. Nếu không có cuộc sống tâm linh thì 
sự phát triển kinh tế bên ngoài sẽ không ổn định và thịnh vượng được. Vì sự dư thừa của 
đời sống vật chất mà thái độ của con người với đời sống tâm linh đã thay đổi. Ở Bhutan 
có hai cột trụ yểm trợ tôn giáo mạnh mẽ là các bậc phụ huynh và luật pháp. Người 
Bhutan tin cả Phật giáo lẫn Ấn giáo. Họ có sự tôn kính bẩm sanh đối với Phật giáo. Họ tự 
cho rằng Bhutan là trung tâm Phật giáo. Hầu hết mọi người đều trân quý Phật giáo. Họ 
tin rằng con người ta dầu tâm tánh có khác đều có thể đạt đến cõi Niết Bàn qua những tu 
tập khác nhau——Economic developmernt 1s a must and an Inevitable process In the modern 
socIety. At the same time the enhancement of religion towards sipritual life 1s essential. 


q) 


5731 


Without the inner sipritual life, the external economic development would not be stable 
and prosperous. Due to the profusion of modern material life, people”s attitude towards 
relipgion has changed. In Bhutan the two strong supporting pillars of religIon come from 
parents and the law. The Bhutanese have faith in Buddhism and Hinduism. They possess 
an Inborn reverence for Buddhism. They have been considering Bhutan as the center of 
Buddhism. Almost all people embrace Buddhism. They believe that people with different 
temperaments may realize nirvana throuph different practices. 


(VI) Phật Giáo Cam Bốt 
Cambodian Buddhism 


Tổng quan về Phật Giáo Cam Bố —An overview oƒ Cambodian Buddhism: Cũng như 
các lân bang trong vùng Đông Nam Á, Cam Bốt đã chịu ảnh hưởng nặng bởi nền văn hóa 
Ấn Độ ngay từ những ngày rất sớm. Cam Bốt tọa lạc trong vùng châu thổ sông Cửu 
Long, trên đường giao thương giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Vì vậy mà một số những ảnh 
hưởng khác nhau đã được truyền qua khu vực này. Theo Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, nhiều phát hiện khảo cổ học và Biên Niên Sử Trung 
Hoa cho thấy rằng từ cuối thế kỷ thứ 5, hoặc đầu thế kỷ thứ 6, Phật giáo đã phát triển tại 
Cam Bốt, dù rằng chưa chiếm được một địa vị nổi bật, vì ít được biết đến so với một số 
hệ phái Bà La Môn. Vào thời đó các vị vua theo Thần Giáo Siva đã bảo trợ Phật Giáo 
một cách mạnh mẽ. Vô số vàng bạc châu báu đã được đổ vào các đền thờ, trong đó có 
đền Angkor Wat. Theo Biên Niên Sử Trung Hoa, vào năm 503 vua Jayavarman của 
vương quốc Phù Nam đã gởi đại diện sang Trung Hoa với cống vật trong đó có một hình 
tượng Phật và một câu viết của con ông là Rudravarman nói về Đức Phật. Về sau này, đa 
số dân chúng của Cam Bốt là người Khmer, gồm khoảng 70 phần trăm. Người Khmer 
phát triển một nền văn minh lớn được đặt tâm điểm trong vùng Angkor, và những thế kỷ 
sau này sự tôn sùng hoàng tộc phát triển nên người ta coi những người cai trị Khmer như 
những vị Thiên vương hay Phật vương—LiIke I1ts neighnors in Southeast Asia, Cambodia 
was heavily Influenced by Indian culture from an early date. Cambodia 1s located In the 
Mekong Valley on a trade route between India and China. So a variety of Influences 
passed throuph the region. In the second century A.D., According to Prof. P.V. Bapata In 
The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, the archaeological finds and the Chinese 
Chronicles prove that from the end of the fifth or the beginning of the sixth century A.D., 
Buddhism flourished in Cambodia, though it dịd not occupy a dominant posifion, as 1t Was 
less popular than some forms of Brahmanrical religion. During this period of time, SaIvite 
kings in Cambodia heavily patronized Buddhism. Considerable wealth was lavished upon 
temples, including the famous Angkor Wat. According to Chinise Chronicles, in 503 King 
Jayavarman of Fu-Nan sent represenfatives to China with gifts that included a Buddha 
Image, and an Inscription of his son Rudravarman mentions the Buddha. Later on, the 
dominant people of Cambodian are the Khmers, who consfitute seventy percent of the 
population. The Khmers developed a great civilization centered in the area of Angkor, 


5732 


and in the following centuries a royal cult developed, which treated the Khmer rulers as 
“divine kings” (devaraJa) or “Buddha kings” (BuddharaJa). 


(H) Sơ Lược Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo tại Cam Bố—A Sumunary oƒ the History oƒ 


Ù 


2) 


3) 


Developmment 0ƒ Buddhism in Cambodia: 

Các cộng đồng Phật Giáo Đại Thừa đã thiết lập từ thế kỷ thứ 2 và đến thế kỷ thứ 5 thì cả 
Phật Giáo Đại Thừa lẫn Bà La Môn giáo đã được thiết lập trong khu vực—Mahayana 
Buddhist communities had been established and by the fifth century Mahayana 
Buddhism, as well as Brahmanism, had become established in the area. 

Đại đế Yasovarman trị vì vào cuối thế kỷ thứ 9 đã cho xây một đại tịnh thất 
(Saugatasrama) dành riêng cho các tu sĩ Phật giáo và ban hành những qui định tỉ mỉ về 
việc điều hành tịnh thất nầy —The great emperor, Yasovarman, who ruled at the end of 
the ninth century A.D., established a Saugatasrama which was specially meant for 
Buddhist monks, and elaborate regulatons were laid down for the guidance of this 
asrama or hermitage. 

Trong khi vào thế kỷ thứ I1, Mật tông vẫn còn hưng thịnh tại Cam Bốt, thì sau năm 1300, 
do áp lực của người Thái, Thượng Tọa Bộ của Phật Giáo Nguyên Thủy đã dần dần thay 
thế cho Mật tông. Vua Jayavarman VI (1181-1220) là một Phật tử sùng đạo và đã được 
truy phong danh hiệu Mahaparamasaugata sau khi qua đời. Tài liệu ghi chép về triều đại 
của ông thể hiện một cách đẹp đẽ nhân sinh quan điển hình của đạo Phật. Sự đóng góp 
của ông trong việc xây dựng các công trình tôn giáo vô cùng to lớn. Một tài liệu khác 
bằng tiếng Phạn về vua Jayavarman VI, cho ta chi tiết thú vị về tâm đạo của vợ ông. 
Theo lời kể thì Jayavarman lần đầu tiên đi đến Chiêm Thành, hoàng hậu là Jayarajadevi 
đã tỏ lòng chung thủy của mình bằng trải qua khổ hạnh nhiều ngày. Bà liền được chị 
mình khai tâm đạo Phật. Bà đã cử hành một buổi lễ, qua đó bà có thể nhìn thấy ảnh 
chồng mình hiện ra trước mặt. Đến khi nhà vua trở về, bà càng gia tăng các công việc từ 
thiện và lòng mộ đạo. Trong khu đển Bayon, được vua Jayavarman VII xây dựng, nhà 
vua đã tự đồng nhất mình với Đức Quán Thế Âm, hoặc tự coi mình như Phật hóa thân. 
Những vị vua Khmer xây nhiều đển đài cho mình, nổi tiếng nhất là khu Angkor Wat, 
nhưng sự tốn kém tài chánh làm yếu dần vương triều. Vào thế kỷ thứ 12, bất chấp sự 
phục hưng của Phật Giáo Đại Thừa, tông phái Nguyên Thủy đã dần dần lôi kéo được 
đông đảo dân chúng, có lẽ do ảnh hưởng của Thái Lan—Whereas ¡in the eleventh 
century, the Tantrayana still flourished in Cambodia, after 1300 the Theravada as a result 
of the Thai pressure slowly replaced 1t. King Jayavarman VỊI (1181-1220) was a devout 
Buddhist and received the posthumous title, Mahaparamasaugata. The records of his 
reign express beautifully the typical Buddhist view of life, particularly the feelings of 
charity and compassion towards the whole universe. His role In the founding of religIous 
Institutions was magnificent. A Sanskrit inscrIption of Jayavarman VỊI gives us Interesting 
Information about the religious mood of his queen. It is said that when Jayavarman first 
went to Champa, his wife, Jayarajadevi, showed her conJugal fidelity by undergoIing 
austeritiles of diverse types and of long duration. She was then Initiated to Buddhism by 
her elder sister. It is said that she performed a ceremony by which she could see before 
her the Image of her absent husband. When her husband returned, she Iincreased her pIous 
and charitable works. These included a dramatic performance, the plot of which was 


4) 


5) 


5733 


drawn from the Jatakas and which was acted by a body of nuns recruited from among 
castaway girls. The Bayon Temple, constructed by Jayavarman VII, the king Identified 
himself with Lokesvara and sometimes he was considered to be an incarnate Buddha. 
The Khmer kings built extensive monuments to themselves, the most famous being 
Angkor Wat, but the enormous cost of financing such huge proJects appears to have 
weakened the monarchy. In the 12” century, despite a Mahayana revival, a gradual 
conversion of the populace to the Theravada began at the same time, possibly under Thai 
influence. 

Đến thế kỷ thứ 14, vị vua đầu tiên theo Phật Giáo Nguyên Thủy là Jayavarman 
Paramesvara lên nắm quyển và tông phái Đại Thừa cũng biến mất với việc quân đội 
Thái Lan đánh chiếm thủ đô năm 1431. Những vương triều Khmer ở Angkor tự cho mình 
theo Phật giáo Đại Thừa, nhưng sau khi Angkor bị phế bổ vào năm 1431, Phật giáo 
Nguyên Thủy cuối cùng chế ngự trong vùng—By the 14” century, the first king with a 
Theravada affiiation, Jayavarman Paramesvara, came to the throne, and Mahayana 
finally died out with the invasion of the capital by a Thai army in 1431. Several of the 
kings of Angkor proclaimed themselves to be Mahayana Buddhists, but after the 
abandoning of Angkor in 1431 Theravada eventually became the dominant form of 
Buddhism ¡n the area. 

Vào thế kỷ thứ 15, Phật Giáo Chính Thống của Tích Lan được du nhập. Cũng tại đây, 
việc giáo dục do chư Tăng đảm nhận, và Phật giáo đã tự nó chứng tỏ được một ảnh 
hưởng hướng thượng và hoàn thiện: In the fifteenth century, the Ceylonese orthodoxy 
was Imported. Also here the education 1s in the hands of the monks and Buddhism has 
proved ifself an elevating and ennobling Influence, and has produced a mild, kindly and 
helpful people. 


(HI)Phật giáo Nguyên Thủy tại Cam Bốt— Theravada Buddhism in Cambodia: Phật giáo 


Nguyên Thủy đầu tiên được một nhà sư Miến Điện đưa vào Cam Bốt vào thế kỷ thứ 12. 
Những tài liệu đầu tiên cho thấy kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy đã có mặt tại Cam 
Bốt vào khoảng năm 1230, dưới thời vua Indravarman II, và truyền thống này đã nhanh 
chóng truyền khắp dân gian. Vua Jayavarman Paramesvara lên ngôi năm 1327 là một vị 
quân vương hỗ trợ Phật giáo Nguyên Thủy, chính ông đã cho thay thế tất cả những kinh 
điển và nghi thức ngôn ngữ Bắc Phạn bằng ngôn ngữ Nam Phạn. Phật giáo tiếp tục phát 
triển ở Cam Bốt trong thế kỷ 13. Tuy nhiên, cần nhớ rằng mãi cho đến thời điểm đó, mặc 
dù đạo Phật có điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng vẫn không trở thành quốc giáo và 
thậm chí cũng không là một tôn giáo chiếm ưu thế tại đất nước nầy. Không có chi tiết 
chính xác là Phật giáo đã đạt tới địa vị nầy vào lúc nào. Nhưng sự thay đổi nầy chắc 
chắn là do ảnh hưởng của người Thái Lan, vốn là những tín đồ Phật giáo cuồng nhiệt và 
họ đã xâm chiếm một phần lớn đất đai của Cam Bốt. Trong khi vào lúc đầu thì Thái Lan 
chịu ảnh hưởng Phật giáo Cam Bốt, thì nay vai trò đã đảo ngược lại, người Cam Bốt dưới 
ảnh hưởng của người Thái Lan đã chuyển tín ngưỡng gần như toàn bộ theo đạo Phật. 
Ngay cả các vị Thần trong các đển lớn như Đế Thiên Đế Thích (Angkor Vat) cũng được 
thay thế bằng những tượng Phật. Chúng ta không thể tìm thấy bằng chứng đích xác về 
các giai đoạn của sự chuyển đạo nầy, nhưng Phật giáo đã dẫn dẫn trở thành một tôn giáo 
chiếm ưu thế ở Cam Bốt, và ngày nay chúng ta khó tìm thấy một dấu tích nào về đạo Bà 


Œ) 


5734 


La Môn trên đất nước nầy, ngoại trừ một số sinh hoạt lễ hội của dân chúng——Theravada 
was first introduced to the region in the 12” century by a Burmese monk. The first 
documented 'Theravada inscription has been dated to around 1230, during the reign of 
king Indravarman II, and it appears that the tradition spread rapidly among the masses. 
King layavarman Paramesvara, who ascended the throne In 1327, was a supporter of 
Theravada, who replaced Sanskrit with Pali as the language of religious texts and rituals. 
Buddhism continued to flourish in Cambodia in the thirteenth century A.D. lí must be 
remembered, however, that up to this time, although Buddhism was In a flourishing 
condition, It was neither the State religion, nor even the dominating religious sect In the 
country. There 1s no definite Iinformation as to when Buddhism attained this position. But 
the change was undoubtedly due to the influence of the Thais, who were ardent 
Buddhists, and had conquered a large part of Cambodia. Whereas, In the earlier period, 
Thailand was influenced by Cambodia, the role was now reversed, and Cambodia, under 
the influence of the Thais, was converted, almost the whole country, to Buddhism. Even 
the Brahmanical gods In the great sanctuaries like Angkor Vat were replaced by Buddhist 
Iimages. We cannot trace the exact stages of this conversion, but, gradually, Buddhism 
became the dominant creed in Cambodia and totally there 1s hardly any trace of the 
Brahmanical religion in the country, except in some of the ceremonies and fesfIvifles of 
the people. 


(VII) Phật Giáo Chiêm Thành 
Buddhism ín Champa 


Tổng quan Phật Giáo Chiêm Thành từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 19— An overview oƒ 
Buddhism ïn Champa from the second century to the nineteenth cenfury: Chiêm Thành 
là một vương quốc nay thuộc toàn bộ Trung phần Việt Nam, khoảng giữa Bắc vĩ tuyến 
18 và I1 (từ khoảng đèo Ngang đến vùng mà bây giờ là tỉnh Bình Thuận). Theo các tài 
liệu của Trung Hoa, Chiêm Thành được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây 
lịch. Vương quốc nầy chính thức bị tiêu diệt vào thế kỷ thứ 19 dưới thời vua Minh Mạng. 
Sau ngày Gia Long băng hà, Sự lên ngôi của vua Minh Mạng vào năm 1820 đã đem đến 
sự diệt vong của vương quốc Chiêm Thành, vì ông vua nầy chuyên chế, muốn tập trung 
quyền hành vào tay mình tất cả những lãnh địa từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Năm 
1832 khi Tả Quân Lê văn Duyệt qua đời, vua Minh Mạng đã hạ lệnh cho quân đội chiếm 
đóng và sáp nhập phần đất cuối cùng của Chiêm Thành vào tỉnh Bình Thuận. Theo Giáo 
Sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, miễn Trung và một phần phía 
Bắc Nam Việt Nam ngày nay xưa kia là đất nước Chăm (Chiêm Thành). Việc cho rằng 
Phật Giáo đã đặt được nền tảng trên vùng nầy trước thế kỷ thứ ba được suy ra từ việc tìm 
thấy một bức tượng Phật bằng đồng tinh xảo thuộc trường phái Amaravati vốn đã có từ 
thời ấy. Đọc Biên Niên Sử Trung Hoa, chúng ta được biết rằng người Trung Hoa chiếm 
thủ đô của người Chăm vào năm 605, họ đã mang đi 1.350 tác phẩm Phật giáo. Từ lời 
xác nhận quan trọng nầy, có thể suy ra rằng Phật giáo đã phát triển trên vùng đất nầy 
trong một thời gian dài cho đến thế kỷ thứ bảy. Nghĩa Tịnh đã xác nhận rằng ở Chiêm 


5735 


Thành, các tín đồ thường thuộc trường phái Hữu Lượng Bộ (Aryasamitiya) và một ít 
thuộc phái Hữu Bộ (Sarvastivada). Điều nầy cho thấy sự lấn át của trường phái Thanh 
Văn Thừa (Sravakayana), nhưng qua các tài liệu ghi khắc ở thế kỷ thứ § thì hầu như Phật 
giáo Đại Thừa đang thịnh hành ở Chiêm Thành vào khoảng đó. Đôi khi Phật giáo lại có 
được sự bảo trợ của các vua chúa hay quan chức cao cấp và chúng ta còn tìm thấy các 
tàn tích của một công trình xây cất vĩ đại của Phật giáo tại Đồng Dương, gồm một ngôi 
đển và một tu viện do vua Jaya Indravarman cho xây năm 875. Vào năm 950, quân 
Chân Lạp đánh chiếm Chiêm Thành và mang đến đây tư tưởng Phật Giáo Nguyên Thủy. 
Sau đó, vào năm 982, Chiêm Thành lại bị Việt Nam đánh chiếm, và quân đội Việt Nam 
tiếp tục tấn công Chiêm Thành vào những năm 1021 và 1026. Đến năm 1044, quân Đại 
Việt tiến vào chiếm Kinh Đô Phật Thệ. Phật giáo Đại Thừa tiếp tục thịnh hành ở Chiêm 
Thành cho đến thế kỷ thứ 15, khi người Việt từ phía Bắc tràn vào. Do đó trường phái 
Phật giáo Trung Hoa và cùng đi theo đó là đạo Hồi, đã thay thế cho tôn giáo trước đây ở 
Chiêm Thành —Champa was a kingdom located in now Central Vietnam, somewhere 
between the 18” and the 11 parallels (from Đèo Ngang, Quang Binh in the North to Binh 
Thuan in the South). According to Chinese documents, Champa was formed around the 
second century A.D. This kingdom was officially 1lliminated by king Minh Mang In the 
nineteenth century. After Gia Long”s death, Minh Mang”s accession to the throne In 1820 
should have brought about the disappearance of Champa, for the new emperor had very 
strong cenfralization ideas and the will to unify under his guardianship all the territories 
situated from Nam Quan Pass In the extreme North to Ca Mau Cape In the extreme south. 
In 1832, after the death of Le Van Duyet, king Minh Mang ordered his troops to occupy 
and annex the last part of Champa, Panduranga, to the province of Binh Thuan. According 
to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, the southern part of 
the territory lying on the eastern coast of the Indo-Chinese Peninsula, now Vietnam, was 
formerly known as Champa. That Buddhism had obtained a footing in the country before 
the third century A.D. may be inferred from the discovery of a fine bronze Buddha image 
of the Amaravati school which may be dated about that period. We learn from a Chinese 
chronicle that when the Chinese captures the capital city of Champa In 605 A.D., they 
carried away 1,350 Buddhist works. From this Iimportant statement, It can be inferred that 
Buddhism must have flourished In the country for a considerable period before the 
seventh century A.D. I-Tsing remarks that in Champa the Buddhists generally belong to 
the Aryasammitiya school and that there are a few followers of the Sarvastivada school 
also. This would mean the prevalence of the Sravakayana sect, but It appears from 
Inscriptions of the eighth century A.D. or thereabouts, that the Mahayana sect of 
Buddhism was powerful in Champa. Occasionally, Buddhism there enJoyed the patronage 
of kings and high officials, and we have the ruins of great Buddhist establishment and a 
monastery built by King Jaya Indravarman In 875 A.D. In 950 A.D., the Cambodian Army 
invaded Champa and brought with them the ideas of Theravada Buddhism. Then, in 982, 
Champa was Invaded by Vietnamese Army, and Vietnamese troops continued to attack 
Champa 1n 1021 and in 1026. In 1044, Vietnamese troops occupied the Capital ViJaya. 
Buddhism of the Mahayana form continued as a living force in Champa right up to the 
fifteenth century A.D., when the country was overrun by the Vietnamese people from the 
North. The Vietnamese people formerly lived in Tonkin and derived thetrr culture from 


5736 


China. So the Chinese form of Buddhism, along with Islam, replaced the old religion In 
Champa. 


(II) Phật Giáo Chiêm Thành từ thế kỷ thứ 19 trở về sau nâầy— Buddhism in Champa from 


Œ) 


the nineteenth century: Năm 1832, vua Minh Mạng đổi tên khu Panduranga-Champa ra 
hai vùng mà bây giờ là An Phước và Hòa Đa ở Bình Thuận. Như vậy là kể từ năm 1832, 
vua Minh Mạng đã chính thức sáp nhập toàn thể đất đai của Chiêm Thành vào Việt 
Nam—In 1832, King Minh Mang changed the name of Panduranga-Champa District to 
An Phuoc and Hoa Da, now 1n Binh Thuan Province. Thus, from 1832, king Minh Mang 
officially annexed Champa to Vietnam—See Phật Giáo Việt Nam. 


(VIII) Phật Giáo Đài Loan 
Buddhism rm Taiwan 


Tổng quan về Phật Giáo Đài Loan—An overview 0ƒ Buddhism in Taiwan: Sau khi Phật 
giáo được truyền bá vào Trung Quốc và chiếm được ưu thế dưới thời nhà Tùy và nhà 
Đường, từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9 sau Tây lịch, nó đã được pha trộn với văn hóa 
Trung Hoa để trở thành một kiểu Phật Giáo Trung Hoa. Gân trên hai ngàn năm, Phật 
giáo vẫn luôn luôn là một tín ngưỡng phổ cập, và người Trung Hoa cũng xem Phật giáo 
như là tôn giáo bản địa của họ. Phật giáo tại Đài Loan đã nẩy mầm từ những di dân từ 
các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông vào cuối đời nhà Minh. Vào thời nhà Thanh (1636- 
1911), con số Tăng Lữ đến Đài Loan đã gia tăng. Các chùa chiền Phật giáo dần dà được 
xây dựng lên. Trong số nầy có chùa Khải nguyên, chùa Pháp Hoa, chùa Châu Tây, chùa 
Triệu Phong ở Đài Nam, chùa Linh Vân ở Đài Bắc, chùa Linh Chuẩn ở Keelung, và chùa 
Pháp Vân ở Diệu Lịch là những ngôi tự viện nổi tiếng trên cả trăm năm nay—After 
Buddhism had been propagated into China and prevailed in Sui Dynasty and Tang 
Dynasties, from 6” to 9? centuries A.D., it was blended with the Chinese culture and 
became the Chinese type of Buddhism. Over more than two thousand years, Buddhism 
had always been the most popular folk belief, and the Chinese people have also regarded 
1t as the native religion. Buddhism 1n TaIiwan germinated from the emigrants of Fukien 
and Kwang-Tung provinces of the Mainland approximately at the end of Ming Dynasty. 
By Ching Dynasty (1636-1911), the number of monks who came to Taiwan had 
increased. Buddhist temples were gradually constructed. Among them, Kai Yuan 
Temple, Fa Hua Temple, Chu Hs¡i Temple, Chao Feng Temple In Tainan, Ling Yun 
Temple in Taipel, Ling Chuan Temple in Keelung and Fa Yun Temple in Miaoli are the 
more well-known monasteries of over one hundred years old. 


(I) Sự Phát Triển của Phật Giáo Đài Loan— The Development 0ƒ Buddhism in Taiwan 


1) 


Sự Phục Hưng của Phật Giáo Đài Loan— The Reconstruction 0ƒ Buddhism im Taiwan: Từ 
năm 1945, những thành viên của Tăng Già như Thượng Tọa Chương Gia, Từ Hàng, Nam 
Định, Trí Quang, Thái Thương, Ấn Thuận, Diễn Bồi, Bách Thánh, Tinh Vân, Ngộ Minh, 
Trứ Vân, Thánh Ấn, Tịnh Tâm, và Thiển Vân, cũng như nhiều thành viên khác đã tích 


2) 


q) 
1) 


) 


5737 


cực phục hưng Phật giáo và tổ chức “Hiệp Hội Phật Giáo Cộng Hòa Trung Hoa” nhằm 
đề bạt những pháp sự cơ bản. Kết quả là Phật giáo Đài Loan bắt đầu hưng thịnh trở lại— 
Since 1945, members of the Sangha such as Ven. Chang Chia, Ven. Tzu Hang, Ven. Nan 
Ting, Ven. Chih Kuang, Ven. Tai Ts'ang, Ven. Yin Shun, Ven. Yen P'el, Ven. Pai 
Sheng, Ven. Hsing Yun, Ven. Wu Ming, Ven. Chu Yun, Ven. Sheng Yin, Ven. Ching 
Hsin, and Ven. Ch*an Yun and many others have actively reconstructed Buddhism and 
organized “The Buddhist Association, Republic of China” to promote various basic 
Dharma affalrs. ÀAs a result, Buddhism 1n Taiwan began to become vivid and prosperous. 


Phật Giáo Đài Loan được phát triển về năm khía cạnh khác nhau— Buddhism in Taiwan 
has been developing in five aspects: Hoàn cảnh tổng quát của Phật Giáo Đài Loan có thể 
được nhìn thấy từ năm khía cạnh: giáo dục, sinh hoạt văn hóa, giảng pháp, từ thiện và 
những hoạt động có tÂm cổ quốc tế—The general situations of Buddhism in Taiwan may 
be seen from five aspects including education, cultural activites, Dharma preaching, 
charity and International activities. 

Về mặt Giáo Dục— The Aspect oƒ Education: 

Vào năm 1948, Thượng Tọa Diệu Quả, viện chủ Viên Quang Tự ở Trung Lịch thỉnh Hòa 
Thượng Từ Hàng từ lục địa ra Đài Loan để thiết lập trường Cao Đẳng Phật Giáo Đài 
Loan, đây là giai đoạn khởi đầu của giáo dục Phật giáo tại Đài Loan. Từ đó, chư Tăng Ni 
cũng bắt đầu cố gắng cầu pháp-—In 1948, Ven. Miao Kuo, abbot of Yuan Kuang Temple 
in Chung Lï, invited Most Ven. Tzu Hang who was dwelling in the Mainland to come to 
Taiwan to establish the Taiwan Buddhist College, this 1s the beginning period of Buddhist 
education in Taiwan. From then on, monks and nuns began to have the Interest to look for 
Dharma. 

Trong vòng sáu mươi năm qua, nhiều trường cao đẳng Phật giáo đã được thiết lập khắp 
Đài Loan; điều nầy chắc chắn đã nâng cao cả phẩm chất lẫn nội dung của Phật giáo tại 
Đài Loan, cũng như cải thiện hình ảnh của Tăng Già trong xã hội. Nhằm nâng cao giáo 
dục Phật giáo tại các trường cao đẳng và đại học, Hiệp Hội Phật Giáo Cộng Hòa Trung 
Hoa đã phối hợp tổ chức nhiều buổi thuyết pháp, giảng dạy giới luật và những trại Hè 
Phật Giáo. Trong số những Hiệp Hội Phật Giáo đã xây dựng các trường cao đẳng và đại 
học, thì Đại Học Tảo Quang Xã Đài Loan là một trong những cơ sở được xây dựng sớm 
sủa nhất. Đến nay đã có hơn 60 Hiệp Hội đã thiết lập các trường cao đẳng và đại học, 
đặc biệt chuyên về giáo dục xã hội. Phổ Quang Sơn đã thiết lập những trường Cao Đẳng 
Phật Học Đô Thị, tiện lợi cho thị dân nào muốn học tập vào giờ giấc mà mình thích. Hơn 
nữa, còn có rất nhiều buổi hội thảo cho Phật tử thuần thành và những buổi thuyết giảng 
về để tài Phật giáo được tổ chức tại Đài Loan cũng như hải ngoại, chẳng những tạo cơ 
hội học hồi cho Phật tử, mà còn khuyến khích chức năng giáo dục xã hội nữa. Ngoài ra, 
tại vài thành phố ở Đài Loan, có trên 20 trường cao đẳng và trung học Phật giáo—For 
the past sixty years, many Budshist colleges have been established all over TaIwan; this 
certainly raised the quality and contents of Buddhism in TaIwan, as well as improved the 
Sangha's Iimage ¡In the society. To elevate the Buddhist education for colleges and 
universitles, Taiwan Buddhist Association coordinated to offer a variety of Buddhist 
lectures, precepts seminars and Buddhist summer camps. Among the Buddhist SocIeties 
that established colleges and universities, the Morning Lipht Soclety of Taiwan 


b) 


C) 
1) 


ñ) 


5738 


University was the earliest of such establishments. Until now, there have been more than 
SiXty socleties established In varilous colleges and universitiles, especially for social 
education. Fo Kuang Shan has established the Urban Buddhist colleges for the 
convenience of urban people who want to study the Buddhist principles at thetr leisure 
hours. Furthermore, the Seminars of Devotees and public Lectures on Buddhist subJects 
held in Taiwan and overseas not only provide studying opportunity for the Buddhists, but 
also evolve the social educational function. Besides, In some cities of TaIiwan, there are 
more than 20 Buddhist colleges and many normal high schools. 

Hoạt động Văn Hóa— Cultural Activifies: Hiện tại nhiều nguyệt san xuất bản định kỳ tại 
Đài Loan đã được xuất bản liên tục, và con số nhà xuất bản cũng dần tăng theo thời gian. 
Nói về nguyệt san, có trên 20 tờ như các tờ “Hải Triều Âm,” “Sư Tử Hống,” “Nguyệt 
San Phật Giáo Trung Hoa,” “Đuốc Tuệ,” “Từ Vân,” “Phổ Môn,” “Bồ Đề Cổ,” (Trống Bồ 
Đề), “Văn Thù,” “Từ Minh,” “Từ An,” “Nhẫn Thừa,” “Thiện Tri Thức,” vân vân. Có trên 
10 nhà xuất bản như các nhà xuất bản Tâm Văn Phong, Thành Văn, Thiên Hoa, Di Lặc, 
Văn Thù, Phật Giáo, và Phổ Quang. Còn về báo giáo dục Phật giáo định kỳ thì có các tờ 
Báo Văn Hóa Giáo Dục, Báo Phật Giáo Hoa Khang. Ngoài ra, còn có nhiều sinh hoạt lễ 
nhạc Phật giáo, những văn kiện văn hóa Phật giáo, và những buổi triển lãm nghệ thuật 
Phật giáo đã góp phần vào việc phát triển Phật sự tại Đài Loan—At present, Buddhist 
monthly periodicals in Taiwan are produced in successions, and the number of Buddhist 
publishers 1s also gradually increasing. As to monthly magazines, there are over twenty 
kinds such as “Sound of Sea Tide”, “Lionˆ*s Roar”, “Chinese Buddhist Monthly”, “Torch 
of Wisdom”, “Mercy Cloud”, “Universal Door”, Bodhi-Drum””, “ManJusri”, “Tzu Ming”, 
“Ching Chueh”, “Izu An”, “Jlen Cheng” (Humn Vehicle), “Good Advisor” and so forth. 
There are over ten publishers such as Hsin Wen Feng, Cheng Wen, Tien Hua, MI Le 
(The Maitreya), the Manjusri, Fo Chiao (Buddhism), and Fo Kuang. As to academic 
periodicals, there are the Buddhist Cultural Journal, the Hua Kang Buddhist Journal. 
Besides, activities such as Buddhist ritual music, Buddhist cultural articles and Buddhist 
Art displays also make much contribution to promote Buddhist cultural affairs In TaIwan. 
Giảng Pháp— Dharma Preaching: 

Ngày nay phương cách giảng pháp của Phật Giáo Đài Loan đã và đang hướng đến tánh 
đa nguyên. Nhiều loại bài thuyết giảng khác nhau và nhiều Pháp hội khác nhau thường 
thịnh hành tại các thành phố lớn, tỉnh nhỏ, các quận hạt, các tổ chức công cộng, trường 
học và nhà tù. Hơn nữa phương tiện thông tin đại chúng như truyền thanh, truyền hình đã 
được Phật giáo xử dụng để đạt được sự phổ biến và sự sẵn sàng đến với công chúng. Tất 
cả những thành quả nầy đạt được đều do sự nỗ lực cống hiến của Phật tử tại Đài Loan— 
Today, the Dharma preaching styles of Buddhism in Taiwan have been approaching 
multformity and popularizaton. Many varleties of Buddhist Lectures and Dharma 
Assembilies are prevalent in large and small cities, counties, public organ1zations, schools 
and prisons. Moreover, mass media through radio and television broadcasts have been 
utilized to make Buddhism achieve the purpose of popularization and availability to the 
public. All these are attributed to the endeavour of all Buddhists in Taiwan. 

Do bởi sự khuyến tấn sinh hoạt giảng pháp, sự phát triển Phật giáo tại Đài Loan dần dần 
tiến từ sự mê tín dị đoan, không thể phân biệt thần linh và Đức Phật, đến sự hợp lý và tri 
thức. Phật tử Đài Loan đã nhấn mạnh đến việc nghiên cứu những nguyên tắc Phật giáo 


đ) 


e) 
1) 


5739 


và sự xoay chiều giữa sự hiết và tu tập bên cạnh việc dâng hương và trì tụng kinh điển, 
bên cạnh việc tụng kinh hằng ngày và tu tập, Tăng chúng ở Đài Loan đã cố gắng giảng 
dạy Phật pháp và tổ chức sinh hoạt đặt trọng tâm vào những việc giáo dục xã hội và 
hướng đến đại chúng—Because of promotion of Dharma preaching activities, the 
development of Buddhism 1n Taiwan has gradually moved to rationality and cognition 
from the superstition which cannot differentiate gods from Buddhas. Buddhists in Taiwan 
have already emphasized the research of Buddhist principles and the reciprocation 
between understanding and practice besides offering Iincense and chanting. besides the 
daily chanting and cultivation, Buddhist monks In Taiwan have made every endeavor to 
preach Dharma and hold a varlety of activitiles pay attention to social educational works, 
and activity move towards the public. 

Công việc Từ Thiện— Charity: Ngày nay, Phật giáo tại Đài Loan đã thay đổi thái độ, từ 
việc âm thầm làm việc thiện, nó đang dân dần đóng một vai trò chủ động trong việc 
hướng dẫn quần chúng tham dự vào những phúc lợi công cộng, như thiết lập những cô nhi 
viện, nhà dưỡng lão và những chương trình trợ giúp người nghèo về mùa Đông, yểm trợ 
việc phóng sanh, khuyến khích việc ăn chay, và thiết lập những viện từ thiện cũng như 
bệnh viện Phật Giáo nhằm giúp đở những người bệnh hoạn nghèo khó. Người ta thấy có 
Hội Phước Đức Từ Chí, bệnh viện Từ Chí tại Hoa Liên, bệnh viện Bồ Đề ở Đài Trung, 
bệnh viện Phổ Môn ở Yilan, và bệnh viện Từ Bi của Chùa Khải Nguyên ở Đài Nam. 
Trong số nầy, bệnh viện “Yun Shui”, một bệnh viện miễn phí lưu động đến những làng 
mạc xa xôi, là một trong những bệnh viện nổi trội nhất được thành lập bởi Phật Quang 
Sơn, dịch vụ bác sĩ và y tá được cung cấp miễn phí cho người nghèo tại các khu vực xa 
xôi. Điều nầy nói lên một cách mạnh mẽ tinh thần giáo dục trải rộng sự lo lắng đến 
người khác, và coi sự đau khổ của người cũng như của chính mình. Nói cách khác, hoạt 
động từ thiện Phật giáo ở Đài Loan đã thể hiện Phật Nguyện một cách có hiệu quả là 
cứu độ pháp giới chúng sanh với lòng từ bị vô lượng——Today, Buddhism 1n Taiwan has 
changed ifs attitude of quietly doïng good deeds; 1t has gradually played the role actively 
leading the public to participate in welfare activities, such as establishing orphanages, 
homes for the aged and winter relief program, advocating the setting free of living 
creatures, observation of vegeftarianism and establishing a variety of charity Institutes and 
Buddhist hospitals to help the sick and the poor. There are the T”zu Chi Merit 
Association, the T”zu Chị Hospital in Hua Lien, the Bodhi Hospital in Tai Chung, the 
Universal Door Hospital in Yilan and the Mercy Hospital at Kai Yuan Temple In Tai- 
Nan. Among them, the Yun Shui Hospital (a Free Medical Clinic with mobile unifs that 
serve remote villages), is the most outstanding one established by Fo Kuang Shan, 
medical and nursing are are provided to the poor In remote districts without charge; 1t 
strongly presents the educational spirit of extending concern to others and considering 
others suffering as one”s own. In other words, the Buddhist charify activities in Taiwan 
have effectively promoted the Buddha's vows to save the world with immeasurable 
compassion. 

Những sinh hoạt quốc tế— International Activities: 

Năm 1950, Hội Thân Hữu Phật Giáo Thế Giới đã được thiết lập và Hiệp Hội Phật Giáo 
Cộng Hòa Trung Hoa là một trong những bước khởi đầu. Cho đến bây giờ, Hội Thân Hữu 
nầy đã tổ chức 15 lần hội nghị. Hiệp Hội Phật Giáo Cộng Hòa Trung Hoa cũng đã tổ 


5740 


chức Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế tại Đài Bắc. Hơn nữa, tổ chức nầy cũng đã tổ chức 
Hội nghị Tăng Già Thế Giới vào năm 1981. Bên cạnh đó, Phật Quang Sơn cũng tổ chức 
3 hội nghị quốc tế quan trọng. Đó là Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế năm 1982, Hội Thảo 
Thiếu Niên Phật Giáo Thế Giới năm 1985, và Hội Nghị Thế Giới Kinh Điển và Mật 
Điển vào năm 1986. Công đức của các sinh hoạt của các hội nghị Phật Giáo Thế Giới 
chẳng những mang lại cho Đài Loan tình thân hữu và sự thông tin quốc tế, mà còn nâng 
cao tình trạng và trình độ của Phật giáo tại Đài Loan——In 1950, the world Fellowship of 
Buddhists was established and the Buddhist Association, Republic of China 1s one of the 
Intiatives. Until now, this Fellowship has held conferences fifteen times. The Buddhist 
Association, ROC also organized the World Buddhist Conference in Taipel. Moreover, 1t 
held the World Buddhist Sangha Conference in 1981. Besides, Fo Kuang Shan also 
organized three important International conferences. They were the International 
Buddhist Conference in 1982, the World Buddhist Youth Seminar in 1985, and the World 
Sutric and Tantric Buddhist Conference in 1986. By virtue of these International Buddhist 
activitles, 1t not only brings the International fellowship and communication to Taiwan, 
but also raises the status and level of Buddhism In Taiwan. 


1) Được đặt trong một môi trường an toàn và hưng thịnh, Phật giáo Đài Loan có thể phát 


triển một cách linh hoạt, và những thành tựu của nó về các mặt giáo dục, văn hóa, thuyết 
giảng, và từ thiện thật rõ nét. Hiện nay sự phát triển của Phật giáo Đài Loan không 
những chỉ hướng vào bên trong Đài Loan, mà còn trải rộng ra quốc tế, và tích cực hoằng 
pháp đến các xứ phương Tây nữa. Tất cả những phát triển hướng đến sự hứa hẹn sáng 
sủa của Phật giáo nầy và những thành tựu khác đều nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ 
của Phật tử tại Đài Loan—Placed in a prosperous and secure environment, Buddhism ¡in 
Taiwan 1s able to develop In a lively manner, and 1ts achievements in the aspects of 
education, culture, Dharma preaching, and charity are quite apparent. The development 
of Buddhism In Taiwan now, not only moves towards the interior of Taiwan, but further 
extends Internationally, and actively propagates Dharma to the Western countries. All 
these developments point to the bright prospect of Buddhism and all other achievements 
due to the endless endeavor of all Buddhists in TaIwan. 


(H1)Phật Hội A Di Đà tại Đài Loan—Armtabha Buddhist Society in Taiwan: 


Ù 
2) 


3) 


The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation: 11 F, 55 Hang Chow South 
Rd See L, Taipel, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-23951198. Website: www.budaedu.org.tw 
The Corp. of Hua Dzan Amitabha Soclety: 2F#333-I Shin Y¡ Road, Sec. 4, Da An 
District, Taipet, R.O.C. Tel: 02-2754-7178. 

Kaohsiung Pureland Learning Centre: No. 236, Chi Hsien 3'” Road, Yen Cheng District, 
Kaohsiung, R.O.C. Tel: Ø7-521-9988. 


5741 


(LX) Phật Giáo Đan Mạch 
Buddhism in Denrmark 


(ID Tổng quan về Phật Giáo Đan Mạch —An overview 0ƒ Buddhism in Denmark: Đan Mạch 
là một trong những quốc gia giàu có nhất tại vùng Bắc Âu. Tại Đan Mạch, có trên 85 
phần trăm dân số là thành viên của Giáo Hội Cơ Đốc Đan Mạch. Phật giáo được truyền 
vào Đan Mạch từ cuối thế kỷ thứ 19. Những người Đan Mạch đầu tiên biết đến Phật giáo 
là các nhà khoa học hay những người truyền giáo. Một người nổi bật trong số đó là ông 
Rasmus Rask, người đã từng theo học ngôn ngữ tại Ấn Độ và Tích Lan vào đầu năm 
1800. Tại đây ông đã tìm thấy một số kinh quan trọng bằng tiếng Pali mà về sau nầy ông 
đã dịch sang tiếng Đan Mạch. Vào đầu thập niên 1920, một người Đan Mạch tên 
Christian Melbye, người đã tìm hiểu Phật giáo qua sách vở từ Anh, Đức và Pháp, đã 
chính thức thành lập Hội Phật Giáo Đan Mạch vào năm 1921. Về sau nầy cũng có một số 
các nhà khoa học khác nghiên cứu tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo từ Trung Hoa, nơi mà 
các nhà truyễển giáo tại Á Đông rất hứng thú trong việc tìm hiểu tôn giáo. Nhưng phải 
mất rất nhiều năm trước khi người Đan Mạch thật sự tìm đến với đạo Phật. Vào thập niên 
1960, có nhiều người Đan Mạch trẻ đã đến Ấn Độ và Nepal nghiên cứu về Triết Học 
Đông Phương và tôn giáo tại đây. Hiện nay, mặc dầu con số tín đổ Phật giáo tại Đan 
Mạch tất ít, chỉ có khoảng từ 500 đến 600, trên tổng số dân trên 5 triệu, tôn giáo nầy 
đang ngày càng trở nên quan trọng trong nền văn hóa và cuộc sống tâm linh tại Đan 
Mạch. Vào thời cận đại có nhiều Phật tử người Đan Mạch đã và đang tích cực hoạt động 
nhằm truyền bá Phật giáo tại đây. Hầu hết Phật tử Đan Mạch đều thuộc truyền thống 
Tây Tạng, được sáng lập bởi ông Ole Nydahl vào thập niên 1960. Tuy nhiên, ngày nay 
có hai nhóm Thiển theo truyền thống Nhật Bản, hai nhóm Thiền khác theo truyền thống 
của Thiền Sư Nhất Hạnh, hai nhóm Thiền Minh Sát Thái Lan, và một nhóm Thiền Minh 
Sát Miến Điện. Bên cạnh đó có trên sáu ngôi chùa Việt Nam và hai ngôi chùa Thái Lan 
trên khắp Đan Mạch. Vào năm 1996, Đức Đạt Lai Lạt Ma đến viếng Đan Mạch, trong 
mỗi lần nói chuyện trước công chúng tại Copenhagen, có hơn cả ngàn người tham dự. Hy 
vọng đây là chỉ dấu trong việc Phật giáo sẽ đóng góp một phần quan trọng vào đời sống 
văn hóa và tâm linh của người Đan Mạch trong những năm sắp tới đây——Denmark is one 
of the richest countries In northern Europe. In Denmark, over 85 percent of the population 
are members of the Dannish Christian Church. Buddhism was introduced into Denamrk In 
the end of the nineteenth century. The first Danes to know about Budhdism were 
scIentists and misslonaries. One of them was Mr. Rasmus Rask, who studied languages In 
India and Sri Lanka at the beginning of 1800. He found some 1mportant Buddhist texts in 
Pali, which later were translated Iinto Dennish language. In the beginning of the 1920s, a 
Dannish named Christian Melbye, who studied Buddhism from books from England, 
Germany, and France, officially established The Buddhist Society in Denmark in 1921. In 
the 1960s, many young people went to India and Nepal to study about Eastern philosophy 
and religion there. Later, other scIentists studied religion, especially Buddhism In China, 
where some Christian missionarles became ¡interested in the religion. But 1t took many 
years before the Dannish really took Buddhism as therr religion. Nowadays, even though 
the number of Buddhists in Denmark 1s extremely small, approximately 500 to 600 in the 


5742 


total population of more than 5 million, this religion 1s becoming more and more 
1mportant In the Dannish culture and spirtual life. In modern times, there are many 
Dannish Buddhists who have been actively propagating the Buddha-dharma In Denmark. 
Most Dannish Buddhists belong to the Tibetan tradition, which was established by Mr. 
Ole Nydahl ¡n the late 1960s. However, today there are two Japanese Zen Groups, two 
other Zen Groups who belong to the tradiion of Zen Master Nhat Hanh, two Thai 
Vipassana Zen Groups, and one Burmese Vipassana Zen Group. Besides, there are about 
six Vietnamese temples and two Thai temples throughout Denmark. In 1996, the Holy 
Dalai Lama visited Denmark, where thousands of people attended each of his two public 
meetings in Copenhagen. Hoping that this 1s the indication that Buddhism will contribute 
an important part in Dannish spiritual and cultural hife in the coming years. 


(IH) Những Học Giả Phật giáo nổi tiếng tại Đan Mạch —Famous Buddhist Scholars in 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Denmark: See Chapter 192. 
Rasmuc Kristian Rask. 
Vigøo Fausball. 

V. Trenckner. 

Dines Andersen. 

Poul Tuxen. 


(HI)Các Chùa Viện Việt Nam tại Đan Mạch— Vietnamese Temples in Denrnark: Giáo Hội 


Ù 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Đan Mạch dưới sự lãnh đạo của Tỳ Kheo 
Thích Quảng Bình —-The Ovwersea Vietnamese Unified Buddhist Congregation ¡in 
Denmark led by Ven. Thích Quảng Bình. 

Chùa Giác Hải—Giac Hai Temple: Chi Hội Phật Giáo tại Hjorring—Buddhist Branch in 
HJorring. GL — HirtshalsveJ 13 — Vidstrup 9800 Hjorring Denmark. Tel: 22.37.92.72. 

Chùa Quảng Hương —Quang Huong Temple: Chi Hội Phật Giáo tại Arthus, được điều 
hành bởi Quảng Tâm và Nguyễn Chân—Buddhist Branch in Arthus, administered by 
Quang Tam and Nguyen Chan. HavkarveJ 88 — Arthus 8381 Mundelstrup Denmark. 

Tel: 86.24.57.44. 

Chùa Liễu Quán—Lieu Quan Temple: Chi Hội Phật Giáo tại Copenhagen, được điều 
hành bởi Tỳ Kheo Thích Quảng Bình—Buddhist Branch in Copenhagen, administered by 
Ven. Thích Quảng Bình. Langagervej 54 2500 Valby Denmark. Tel: 43.52.08. 12. 

Chùa Vạn Hạnh—Van Hanh Temple: Ven. Thích Hạnh Bảo. 

Killerupgate 5 5200 Odense O Denmark. Tel: 66.15.57.69. 

Niệm Phật Đường Quang Minh—The Quang Minh Buddha Recitation Center: Chi Hội 
Phật Giáo tại Esbjerg, được điểu hành bởi Ưu Bà Tắc Nguyễn Chánh and Quảng 
Tường—Buddhist Branch in Esbjerg, administered by Upasakas Nguyễn Chánh and 
Quảng Tường. 

UlIveveJ 30 - I1 — TH 6715 EsbJerg Denmark. Tel: 75.15.64.62. 

Linh Thứu Ni Tự—Linh Thuu Nunery: Nun Thích Nữ Như Hiếu. 

FrederiksundsveJ 105 2400 Copenhagen Denmark. tel: 93.19.95.94. 


5743 


(X) Phật Giáo Đức Quốc 
Buddhism in Gerrnany 


(D Tổng quan về Phật Giáo tại Đức Quốc—An overview dgƒ Buddhism in Germany: Vào 
năm 1955 có 43 Phật tử người Đức, đa phần là đại biểu của nhiều nhóm khác nhau, gặp 
gỡ tại Munich để thành lập “Hội Phật Giáo Đức Quốc”. Vào năm 1958, tổ chức nầy được 
đặt tên lại là “Liên Hiệp Phật Giáo Đức”, sau nây trở thành Liên Hiệp Phật Giáo Âu 
Châu vào năm 1975. Kể từ năm 1961, tổ chức nầy trở thành trung tâm miền của Tổ Chức 
Liên Hiệp Thân Hữu Phật Tử Thế Giới. Hội Liên Hiệp Phật Giáo Đức đã và đang là 
diễn đàn nơi mà Phật tử của tất cả mọi truyền thống và trường phái gặp gỡ và phát triển 
sự cảm thông và lòng tri ân về những khác biệt trong giáo lý và thực hành trong Phật 
giáo—ln 1955 some 43 German Buddhists, many of them represenfatives 0Ÿ varlous 
øroups, met in Munich to found the “German Buddhist SocIety”. In 1958, it was renamed 
the “German Buddhist Union, which became a founding member of the Buddhist Union 
of Europe In 1975. Since 1961, it has been a regional Center of the World Fellowship of 
Buddhists. The German Buddhist Union was and 1s a platform where Buddhists from all 
traditons and schools meet and develop understanding and appreciation for the variety 
and diversity of Buddhist theory and practice. 


(II) Những Truyền Thống Phật Giáo Khác Nhau tại Đức Quốc—Various Traditions 0ƒ 
Buddhism in Germany: Vào những ngày đầu, hầu hết Phật tử tại Đức Quốc đều theo 
truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Nam Truyển. Trong vòng 80 năm trở lại đây, có 
khoảng 100 chư Tăng người Đức đã được thọ giới với hệ phái Nguyên Thủy. Chẳng may, 
về sau nầy tại Đức, chư Tăng không được thiết lập những tự viện tu tập theo hệ phái của 
mình nên cuối cùng họ đã hoàn tục. Một trong những lý do chính có lẽ khó tìm được 
những Phật tử thuộc hệ phái Nguyên Thủy tại Đức. Trong thập niên đầu của thế kỷ thứ 
20, và vào khoảng những thập niên 50s và 60s, các Thiển sư đã bắt đầu đến Đức và sách 
vở về Thiền Phật Giáo đã gây ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của một nhóm người có hứng 
thú với Thiền Phật giáo. Ngày nay có nhiều nhóm Thiền gặp gỡ hằng tuần hoặc để thiển 
tập, hoặc để giảng giải Thiển lý, hoặc cho xuất bản sách vở về Thiền, cả hai phái Lâm 
Tế và Tào Động. Lần sóng cảm hứng thứ ba tại Âu Châu và đặc biệt là tại Đức Quốc 
đến từ các truyền thống Tây Tạng. Nhiều Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng và nhiều 
nhóm tích cực cũng như những chi phái Phật giáo sống động tại Đức hiện đang có con số 
Tăng chúng đang thường trụ tại các trung tâm cùng với các Phật tử tại gia gia tăng rất 
nhanh—lIn the early days, most Buddhists in Germany followed the Southern or 
Theravada tradition. Within the last eighty years, around 100 Germans, were ordained as 
monks In the Theravada tradition in Asia. Unfortunately, later on in Germany, It was not 
possible to establish monasterles where they could follow their chosen life-style and 
many of them eventually disrobed. One of the main reasons may be that there were 
hardly any ethnic Buddhists of the Theravadatradition living in Germany. In the first 
decade of the twentieth century and in the fifties and sixties, Zen teachers started to vISIf 
Germany and books on Zen Buddhism gave Inspiration to a ørowing group of people 
Iinterested in Buddhist meditation. Nowadays there are many Zen groups meeting weekly 


5244 


for meditation, holding zen theory sessions and publishing books on Z⁄en, both Rinzai and 
Soto Zen. The third wave of Buddhist inspiration in Europe and especially in Germany 
comes from the Tibetan traditions. Many Tibetan Buddhist centres and groups are the 
most active and lively branch of Buddhism in Germany at present with even a øgrowing 
number of ordained Germans living in study and meditation centres, together with lay 
people. 


(HI)Phật tử gốc Á Châu tại Đức Quốc—Asian Buddhists in Germany: Có khoảng 300.000 
Phật tử gốc Á hiện đang sinh sống tại Đức, mà hầu hết là người Việt Nam, một số khác 
là người Cam Bốt, Đại Hàn, Nhật Bản và những quốc gia Á châu khác. Con số Phật tử 
gốc Đức rõ ràng quá thấp so với con số của những người bạn từ các nơi khác. Cả hai 
nhóm nầy chỉ gặp nhau vào các ngày lễ lớn như Phật Đản hay Vu Lan mà thôi—There 
are some 30,000 Buddhists of Asian origin living in Germany, most of them are 
Vietnamese, some are from cambodia, Korea, Japan and other Asian countries. The 
number of Buddhists of German origin definitely lies far below the number of friends 
from Asia. Both groups only meet on some Iimportant Buddhist Festivals, 1.e., Vesak, 
UlIlambana, etc. 


(IV)Sách báo Phật Giáo tại Đức Quốc— Buddhist Publications in Germany: Bên cạnh rất 
nhiều những tờ báo, tạp chí và các chương trình Phật giáo của khu vực, trường học và các 
trung tâm, hai tổ chức Phật giáo lớn hiện đang phát hành là tạp chí Phật Giáo “Lá Sen” 
với bốn lần ấn hành hàng năm, bao gồm từ pháp thoại, tiểu sử của các vị thầy, các trung 
tâm và những bài tường thuật về các buổi lễ trên khắp xứ. Tạp chí mới nầy đã và đang 
được nhiều người ủng hộ và đặt mua. Vào năm 1984, tân hội đồng của Hội Liên Hiệp 
Phật Giáo Đức Quốc đã bắt đầu cho xuất bản một loạt cẩm nang, có lẽ bây giờ đã được 
10 tập, nói về Phật giáo tại Đức trên một bình diện rộng lớn. Bên cạnh những tập sách 
khổ nhỏ do nhiều nhóm hay nhiều trung tâm Phật giáo, và hai tổ chức Phật giáo xuất 
bản, còn có một số nhà xuất bản, ngày càng gia tăng, đang xuất bản những sách vở Phật 
giáo cho trình độ chuyên môn. Có từ 4 đến 5 công ty lớn xuất bản sách Phật giáo, khoảng 
3 đến 4 công ty nhỏ hơn, và từ 4 đến 5 trung tâm đang trong tiến trình thành lập các công 
ty xuất bản chuyên nghiệp về sách báo Phật giáo—Besides many regional and school or 
centre related Journals, magazines and programs, the two Buddhist organizatlons now 
publish a Buddhist Magazine “Lotusblatter” (Lotus Leaves) with four issues a year, made 
up of Dharma talks, biographies of teachers, centre descriptions and reports oŸ varlous 
evenís all over the country. The new magazine has already found many friends, 
supporters and subscribers. In 1984 the new board of the German Buddhist Union started 
to publish a new series of brochures, by now ten, which Iinform about Buddhism in 
Germany on a broad level. Besides many brochures and booklets published by Buddhist 
øroups, centres and the two Buddhist organizations, there is a growing number of 
publishers producing books on Buddhism on a professional level. There are some 4 to 5 
bigger companilesễ who among other ties publish books on Buddhism, some 3 to 4 
smaller companies who mainly publish Buddhist books and some 4 to 5centres In the 
process of founding professional publishing compamies for the publication of books on 
Buddhism. 


5745 


(V) Những Học Giả Phật giáo nổi tiếng tại Đức Quốc—Famous Buddhist Scholars in 
Gerrnany: See Chapter 192. 

1) Arthur Schopenhauer. 

2) Herman Oldernberg. 

3) George Grimm. 

4)_ Pauld Dahlke. 

5) K.E.Neumann. 

6)  Karl Seidenstucker. 

7) Friedrich Zimmermamn. 

8) Hans Much. 

9) Wilhelm Geiger. 

10) Erich Frauwallner. 

11) H. Von Glassenapp. 

12) Mrs. Maya Keller-Grimm. 

13) Max Hoppe. 

14) Mrs. Emily Knothe. 

15) Sigurd Schoenwerth. 

16) Nyanatiloka Maha Thera. 

17) Nyanaponika Maha Thera. 

18) Nyanasatta Maha Thera. 

19) FEritz Hugerleider. 

20) Max Walleser. 

21) Sister Uppalavanna. 

22) FEriedrich Speigel. 

23) Max Webcr. 

24) Kurt Scimidt. 

25) Martin Steinke. 

26) Kurt FIsher. 

27) Max Ladner. 

28) Lonel Stuetzer. 

29) Anton Kropatsch. 

30) Paul Debes. 

31) Helmuth Hecker. 

32) Hermann Kopp. 

33) Lama Govinda. 


(VŨDNhững Lễ Hội Phật Giáo Quan Trọng tại Đúc Quốc—Important Buddhist Events in 
Germany: Hầu hết các trung tâm thường tổ chức lễ hội cũng như những khóa an cư ngắn 
và dài hạn, vài trung tâm tổ chức các buổi pháp thoại công cộng tại các thành phố lớn, và 
tại các trường công lập và các đại học với các lớp vào buổi tối. Kể từ năm 1955, hằng 
năm Liên Minh Phật Giáo Đức Quốc họp khóa tất niên, có khoảng từ 20 đến 40 đại biểu 
của các trung tâm hội viên và khách tham dự trao đổi kinh nghiệm của năm qua và thảo 
luận về những lễ hội trong tương lai. Kể từ năm 1985, hằng năm Tổng Hội Phật Giáo 


5746 


Đức Quốc tổ chức Nghị Hội Phật Giáo cho khoảng từ 100 đến 150 thành viên, đại biểu, 
và giảng sư của Liên Minh và Tổng Hội Phật Giáo Đức Quốc gặp gỡ nhau để nói những 
bài pháp ngắn, hướng dẫn tu tập thiển định và khuyến khích thảo luận về giáo lý và thực 
hành Phật giáo tại một xứ sở phương Tây. Có khi những nhóm địa phương cùng nhau tổ 
chức những ngày Pháp thoại, những buổi hành thiển có hướng dẫn, chiếu phim về Phật 
giáo và những nhóm thảo luận. Những sinh hoạt nầy rõ ràng gây hứng khởi cho sự tham 
dự của nhiều nhóm Phật tử cũng như cho những ai có hứng thú với Phật giáo —Most 
centres host frequent events, as well as long and short term courses and retreats, some 
arrange public dharma talks In bigger citiles, conduct classes at evening schools and are 
invited by public schools and universitiles to give talks. Once a year since 1955, the 
German Buddhist Ủnion meets for the annual plenary session, since some years open to 
the public, where some 20 to 40 representatives of the member cenftres and guesfs 
exchange their experiences of the past year and discuss common future events. Once a 
year since 1985, the Buddhist Religious Associaton of Germany holds a Buddhist 
Congress where some 100 to 150 people BRG council members, DBU representatives 
and Buddhist teachers and friends from all traditions meet for short dharma speeches, 
guided meditations and Inspiring discussions on teaching and the practice of Buddhism In 
a Western country. Sometimes local øgroups Join together to hold regional Dharma days 
with Dharma talks, guided meditations, films on Buddhism and discussion groups. These 
have proved to be very Inspirng for the participating Buddhist groups and for the 
Interested. 


(VIH)Liên Minh Phật Giáo Đúc Quốc và Tổng Hội Phật Giáo Đức Quốc— The German 
Buddhist Union (DBU) and the Buddhist Religious Association 0ƒ Germany (BRG): 

(A) Tổng quan về Liên Minh Phật Giáo Đức Quốc—An overview oƒ the German Buddhist 
Union: Vào năm 1984, nhằm đáp ứng với sự gia tăng con số Phật tử nói chung, 16 thành 
viên của Liên Minh Phật Giáo Đức Quốc đã quyết định họp lại với nhau để nghiên cứu 
khả năng hợp thức hóa như các nhà thờ tin lành. Vì lý do đó mà Tổng Hội Phật Giáo Đức 
Quốc được thành lập, tự soạn cho mình bản hiến chương và một diễn đàn Phật giáo công 
cộng mà tất cả mọi trường phái đều có thể chấp nhận được. Mặc dù ngay từ đầu chuyện 
cố gắng để đạt được tánh hợp pháp dường như xa xăm, sự sáng lập ra Tổng Hội Phật 
Giáo Đức Quốc đang làm cho mọi trường phái tiến đến gần nhau hơn và cho nhiều hứng 
khởi cho họ thường xuyên tổ chức những buổi hội hè Phật giáo như Nghị Hội hàng năm 
nơi mà các Phật tử có thể cùng lắng nghe những buổi pháp thoại ngắn, cùng nhau trò 
chuyện hay tọa thiển, thỉnh mời các vị giảng sư từ các truyền thống khác đến giảng dạy 
giáo lý tại trung tâm của mình, hay thăm viếng các trung tâm khác nhằm gia tăng kiến 
thức và sự trân trọng giữa các trường phái Phật giáo với nhau trong xứ ——ln response to 
the growing number of Buddhists In general then, the 16 member associations of the 
German Buddhist Union (DBU) decided in 1984 to research the possibility of gaining a 
legal status comparable to that of the Christian churches. For this the Buddhist Religious 
Association in Germany was founded, which gave 1tself a constitutlon and a common 
Buddhist platform which all tradiions and schools of Buddhism could accept. Even 
though the originally attempted legal status seems to be far away, the founding of this 
new Buddhist association embracing all traditions gave much 1nsprration to frequently and 


5747 


hold Buddhist events such as the annual Buddhist congress where people may listen to 
short Dharma talks, meditate and talk together, to Invite teachers of other traditions to 
one”s own cenrte, fo visit events of other traditions and increase the knowledge and 
appreciation of each school of Buddhism 1n the country. 

(B) Thành viên của Liên Minh Phật Giáo Đức Quốc—Members oƒ the German Buddhist 
Dnion: 

1) Cộng Đồng Phật Giáo Cổ Uting—Utting Ancient Buddhist Community (1921-1951). 

2) Hội Phật Giáo Bá Linh —Berlin Buddhist Soclety (1951) 

3) Uberlingen Thánh Di Lặc Mạn Đà La—Arya Maitreya Mandala (1952-1975). 

4) Hội Phật Giáo Hamburg—Hamburg Buddhist Soclety (1954). 

3) Hội Phật Giáo Munich—Munich Buddhist Society (1962). 

6) Tịnh Lự Roseburg—Roseburg House of Silence (1962). 

7) Hội Phật Giáo Hannover—Hannover Buddhist SocIety (1963-1979). 

8) Trung Tâm Tây Tạng Hamburg—Hamburg Tibetan Center (1977). 

9) Học Viện Thánh Tara tại Jaegerndorf——]aegerndorf Aryatara Institute (1980). 

10) Hội Phật Giáo Karma Kargyu Wachendorf—Wachendorf Karma Kargyu Assoclation 
(1980). 

11) Phật Giáo Đoàn Stuttgart—Stuttgart Buddhist Circle (1982). 

12) Phật Giáo Đoàn Landshut—Landshut Buddhist Circle (1983). 

13) Drikung Ngadaen Choeling Medelon (1984). 

14) Phật Giáo Đoàn Bodensee—Bodensee Buddhist Circle (1984). 

15) Đoàn Di Lặc Munich—Munich Maitreya Circle (1987). 

16) Pháp Hội Phật Giáo Munich—Munich Dhamma SocIety (1984). 

17) Phật Giáo Tây Phương Nickenich—NIckenich Buddhism in the West (1984). 

18) Hội Truyền Thống Nhật Bản tại Munich—Munich Society for Japanese Traditions 
(1984). 

19) Trung Tâm Phật Giáo Choedzong tại Erlangen——Erlangen Choedzong Buddhist Centre 
(1985). 

20) Trung Tâm Văn Hóa Cam Bốt—Kambodian Centre for Culture (1987). 

(C) Những hiệp hội có quan hệ trực tiếp với Liên Minh Phật Giáo Đức Quốc— Societies that 
have close connection with the DBU: 

1) Trí DỊ Hộ —Knowledge and Change (since 1948). 

2) Tịnh Độ Chân Ngôn Tây Bá Linh (1956). 

3) Tây Phương Phật Giáo Tăng Đoàn Chi Hữu—Friends of Western Buddhist Order 
(FWBO). 

4) Hội Thiền Học Đức Quốc——Zen Association, Germany (Deshimaru). 

5)_ Trung Tâm Thiển Học Bremen——Zen Centre (Bremen). 


(VIII)Các Chùa Việt Nam tại Đức— Vietnarnese Ternples in Œermany: 

1) Chùa Viên Giác—Vien Giac Temple: Most Ven. Thích Như Điển. 
Karlsruher StraBe 6, 30519 Hannover, Germany. Tel: (511) 79630. 

2) Chùa Phật Bảo—Phat Bao Temple: Nun Thích Nữ Diệu hạnh. 
Emil ZeIB StraBe 8, 32683 Barntrup, Germany. Tel: (5263) 3601. 

3) Quan Thế ÂmNi Tự —Quan The Am Nunery: Nun Thích Nữ Diệu Ân. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


5748 


OttostraBe 79, 5100 Aachen, Germany. Tel: (0241) 541275. 

Bảo Quang Linh Tự—Bao Quang Linh Temple: Nun Thích Nữ Diệu Tâm. 
Schiffbeker Weg 177, 2000 Hamburg-74 Germany. Tel: (40) 73672262. 
Chùa Thiện Hòa—Thien Hoa Temple: Ven. Thích Minh Phú. 

Dahlener StraBe 617, 41239 Monchengladbach 2 Germany. Tel: (2166) 340637. 
Chùa Linh Thứu —Linh Thuu Temple: Nun Thích Nữ Diệu Phước. 
Pinneberge WEG 14, 13581 Berlin Spandau, Germany. Tel: (30) 36711287. 
Chùa Phật Huệ——Phat Hue Temple: Ven. Thích Thiện Sơn. 
Hanauer-Landstrade 443, 60314 Frankfurt, Germany. Tel: (69) 40807670. 
Thiền Viện Linh Sơn—Linh Son Meditation Institute: Most Ven. Pasadika. 
Helisosteig 34454, Arolsen, Germany. Tel: (5691) 3290. 


(XI) Phật Giáo Gia Nã Đại 
Buddhism rn Canada 


(U Sơ Lược Lịch Sử Phật Giáo Gia Nã Đại—A Brief History oƒ Buddhism ín Canada: 


Những người Phật tử đầu tiên có lẽ đã đến Gia Nã Đại khi Lãnh Sự Quán được thiết lập 
ở Vancouver vào năm 1889, hơn một thế kỷ về trước. Hội Đồng Phật giáo đầu tiên được 
ghi nhận vào năm 1904 khi 14 người Nhật hội họp với mục đích tìm kiếm một vị Tỳ 
Kheo làm lãnh đạo tinh thần cho cộng đồng của họ. Ước mong của họ được toại nguyện 
khi Đại Sư Senju Sasaki đến Vancouver vào năm 1905—The first Buddhists in Canada 
may have arrived with the establishment of a Japanese Consulate in Vancouver In 1889, 
more than a century ago. The first recorded assembly of Buddhists took place in 1904 
when 14 Jlapanese met for the purpose of getting a monk to serve as a spiritual leader for 
their community. Their wish was fulfiled with the arrival in 1905 of Great Reverend 
Senju SasaKkl. 


(H) Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo Gia Nã Đại— The History oƒ Development oƒ Buddhism 


Ù) 


in Canada: 

Từ những lúc đầu nguyên sơ, Phật giáo đã phát triển ở Gia Nã Đại trong nhiều năm, với 
con số Phật tử chính thức vào năm 1981 lên đến 52.000 (theo thống kê của Gia Nã Đại). 
Tuy nhiên, theo thống kê của cộng đồng, con số thật lên đến ba lần hơn phản ảnh thực tế 
của một số lớn người Hoa, Việt và những sắc dân Á châu khác, những dân tộc có cơ bản 
tinh thần ngấm sâu cả ngàn năm với Phật giáo, nhưng đa phần các sắc dân nầy luôn giữ 
kín bản sắc nầy, chứ không công khai cho người khác biết mình là Phật tử—S¡nce those 
early beginnings, Buddhism has grown In Canada over the years, with the official number 
of Buddhists by 1981 reaching 52,000 (statistics Canada). Community counts, however, 
suggest that this should be at least be tripled to reflect the reality of the large number of 
Chinese, Vietnamese and other Canadians of South and East Asian origins whose 
spiritual base 1s steeped in thousands of years of Buddhism, but most of whom 1n Canda 
retain It privately, rather than publicly. 


2) 


3) 


5749 


Dầu là con số nào đi nữa, Phật giáo Gia Nã Đại tiêu biểu hầu hết mọi sắc thái của Phật 
giáo thế giới, từ Phật giáo Nguyên Thủy đến Đại Thừa, Kim Cang Thừa. Phật tử Gia Nã 
Đại có nguồn gốc từ các xứ Miến Điện, Cam Bốt, Trung Hoa, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Đại Hàn, Lào, Tích Lan, và Việt Nam. Nhưng hầu hết mỗi tự viện đều có Phật tử 
gốc Gia Nã Đại hoặc đến từ Anh quốc, xuất thân từ nền tảng Thanh giáo, Cơ Đốc giáo, 
và Do Thái giáo. Toronto, Vancouver và Montreal đều cho rằng tỉnh của mình có sự đại 
diện lớn nhất về số Phật tử tại gia, cho đến số Tăng Ni và tự viện —Whatever the 
number, Canadian Buddhism represents almost all aspects of world Buddhism, from the 
early Theravada to Mahayana and Vajrayana. Canadian Buddhists originate from all the 
traditional countries: Burma, Cambodia, China, Hong Kong, India, Japan, Korea, Laos, 
Sn Lanka, and Vietnam. But almost every temple has Its share of Buddhism born in 
Canada as well as from the United Kingdom and USA who come from Protestant, 
catholic and Jewish backgrounds. Toronto, Vancouver and Montreal claim the largest 
representation of lay Buddhists, as well as the number of Bhiksus and Bhiksunis (male 
and female ordained clergy) and temples. 

Dầu có sự bành trướng Phật giáo Gia Nã Đại từ bờ Đông qua bờ Tây (vì ngay cả vùng 
Newfoundland cũng có sự hiện diện của Phật tử), vẫn có những cố gắng tổ chức kết hợp 
các tông phái lại với nhau từ nhiều thập niên qua, khi mà vào ngày 8 tháng 11, năm 
1980, hơn 50 Phật tử bao gồm 7 vị giáo sư gồm những sắc dân Hoa, Nhật, Đại Hàn, Tích 
Lan và Việt Nam đã hội họp tại Toronto. Vào khoảng năm 2008, có nhiều nhóm Phật 
giáo hiện hữu tại Toronto: Từ nhóm Truyền Giáo Ambedkar, đến Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất và Liên Hoa Xã của Đại Hàn—Despite the spread of Canadian 
Buddhism from East coast to West coast (for there are Buddhists even in Newfoundland), 
attempts at bringing together the Buddhists of all schools and sects organizationally go 
back to decades ago, when on November 8, 1980, over 50 Buddhists including seven 
teachers — Chinese, Japanese, Korean, SrIi Lankan, Tibetan, and Vietnam gathered In 
Toronto. By 2008, there exist many Buddhist groups In Toronto: From the Ambedkar 
Mission (Indian), Vietnamese Unified Buddhist Congregation, to Zen Lotus SoclIety 
(Korean). 


(IHI)Hoạt Động của Hội Đông Phật Giáo Gia Nã Đại—Activities oƒ the Buddhist Council oƒ 


Canada: 


(A) Từ Liên Hội Phật Giáo Toronto đến Hội Đông Phật Giáo Gia Nã Đại—From the 


Buddhist Federation Toromo to the Buddhist Council oƒ Canada: Vào đầu thập niên 1980, 
có sự kêu gọi lựa chọn những vị đại diện cho Phật giáo Gai Nã Đại tham dự Hội Đồng 
Tôn Giáo cho Nền Hòa Bình Thế Giới, chứ không phải nhằm kết hợp các hệ phái Phật 
Giáo lại với nhau. Tuy nhiên, khi hội họp, các hệ phái lại quyết định tái nhóm để bàn về 
khả năng phát triển quan hệ giữa các trung tâm Phật giáo tại Gia Nã Đại. Kết quả là sau 
13 tháng cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định thành hình Liên Hiệp Phật Giáo Toronto, Giáo 
Hội Phật Giáo Nhật Bản tại Toronto đồng ý cung cấp cơ sở hội họp. Bảy tháng sau, Liên 
Hiệp Phật Giáo Toronto chấp nhận một bản hiến chương của Hội với hai mục đích—lIn 
the early of the 1980s, there was a call for choosing Canadian Buddhist Representatives 
to attend Given the a peace conference sponsored by the World Council of Religion for 
Peace, not for the purpose of uniting as Buddhists, but rather to attend a peace conference 


Ù 


2) 


5750 


sponsored by the World Council of Religion for Peace. The response, however, was that 
once assembled, the group decided to meet again to explore the possibility of developing 
a working relationship among Canadian Buddhists and Centers. The outcome, after 13 
months of deliberatlons, was a decision to form the Toronto Buddhist Federation (later 
Buddhist Federation of Toronto and BFT hereafter), with the Japanese Toronto Buddhist 
Church providing the physical space for their meetings. Adoption of a constitution took 
them another seven months. When finally adopted, it listed two goals: 

Cổ võ hoằng pháp theo các truyền thống Phật giáo: To promote the propagation of the 
Buddha Dharma according to the traditions of all the schools of Buddhisms. 

Cổ võ sự hợp tác giữa các cộng đồng Phật giáo tại Gia Nã Đại cũng như những nơi khác: 
To promote co-operation among Buddhist communities in Canada and elsewhere. 


(B) Hoạt Động của Hội Đông Phật Giáo Gia Nã Đại—Activities oƒ the Buddhist Council oƒ 


Ù 


2) 


Canada: 

Nếu yếu tố ban đầu bên ngoài đã đem các nhóm Phật giáo kết hợp lại với nhau, còn có 
một thách thức bên ngoài khác vào năm 1983 đã đưa đến việc biến Liên Hiệp Phật Giáo 
Toronto thành Hội Đồng Phật Giáo Gia Nã Đại. Ủy Ban Truyền Thanh và Viễn Thông 
Gia Nã Đại đã đưa ra một thách thức với các cộng đồng tôn giáo, yêu cầu họ phát triển 
“Mạng Lưới Hỗ Tương Tín Ngưỡng Quốc Gia” cho những chương trình phát thanh đăc 
biệt. Vì Phật giáo được hành pháp Toronto thừa nhận nên các Phật tử được mời tham dự 
các cuộc hội thảo đưa ra sáng kiến khả thi cho sự đòi hỏi của cơ quan Truyền Thanh và 
Viễn Thông. Tuy nhiên, bang Toronto đòi hỏi sự đại diện phải ở cấp quốc gia. Vì vậy mà 
Hội Liên Hiệp Phật Giáo Toronto đáp lại bằng cách chính thức trở thành Hội Đồng Phật 
Giáo Gia Nã Đại —If initially an external factor (participation in the peace service) 
brought the Buddhists together, yet another external challenge In 1983 resulted in the 
Buddhist Federation Toronto growing 1nto the Buddhist Council of Canada. The Canadian 
Radio and Tele-communication Commission had ¡1ssued a challenge to the religious 
communifies to develop and national interfaith network for special religious broadcasting 
programs. As a religion “Recognized” in Ontario legislation, Buddhists were Invited to 
participate in a 'Toronto Initiatve meetings to explore the possibilitiles of meeting the 
Canadian Radio and Tele-communication challenge. However, Toronto required that 
representation had to be at the national level. Therefore, the Buddhist Federation of 
Toronfo responded by becoming the Buddhist Council of Canada officially, with Toronto 
as 1s first and only chapter. 

Vào năm 1986, hai ban chấp hành riêng biệt đã được bầu chọn, một duới sự lãnh đạo 
trực tiếp của vị chủ tịch, và một dưới sự điều hành của vị Điều Hợp. Năm 1987, Chủ Tịch 
Hội Đồng Phật Giáo Gia Nã Đại đi đến các nơi Montreal, Ottawa, Vancouver, Victoria 
và Edmonton với lời yêu cầu từng cộng đồng Phật Giáo nên xem xét việc thành hình 
bảng Hiến Chương chung cho Hội Đồng. Trong thời gian bản hiến chương được soạn 
thảo, trong khi các nhóm Ottawa và Victoria vẫn còn đang cứu xét, thì các nhóm Phật 
giáo tại Vancouver, Montreal và Edmonton quyết định hợp nhất để trở thành một khu 
nhóm của Hội Đồng Phật Giáo Gia Nã Đại. Cùng lúc ấy, một cố gắng tìm đến với những 
thành phố lớn như Calgary, Winnipeg, Halifax, St. Johnms, và Windsor vẫn đang tiến 
hành với hy vọng các thành phố nầy sẽ gia nhập vào việc thành hình bản hiến chương 
nầy —ln 1986 two separate executives were elected, one under the direction of the 


3) 


4) 


5) 


a) 


b) 


c) 


5751 


President, and the other under a Coordinator. In 1987 the President travelled to Montreal, 
Ottawa, Vancouver, Victoria and Edmonton with an Invitation to the respective Buddhist 
communities to consider forming Chapters of the Council. At the time of this writing, 
Vancouver, Montreal and Edmonton have advanced towards coming together as a 
regional group in some kind of relationship with the Buddhist Council of Canada, while 
Ottawa and Victoria are stIll deliberating. At the same time, an effort to outreach to other 
major citles, such as Calgary, Winnipeg, Halifax, St. Johnms, Windsor was still on the 
way, hoping that they would Join the Buddhist Council of Canada in writing this Chapter. 
Bằng chứng cho thấy quyết định hợp nhất Phật Giáo Gia Nã Đại thật xứng đáng. Vào 
đầu năm 1980 khi các nhóm Phật tử Gia Nã Đại mới đến với nhau lần đầu, ít nhóm nào 
biết đến sự hiện hữu của nhóm nào. Giờ đây, sau 25 năm, những tự viện khác nhau, 
giảng sư và Phật tử trong ngoài Toronto đã biết nhau từng người một. Sự hợp tác nầy đã 
làm giàu kinh nghiệm cho cả Phật tử của tất cả các hệ phái và sắc tộc—The evidence so 
far sugsgests that the decision to formalize the unity of Canadian Buddhism has been 
worthwhile. In the beginning of 1980, when Canadian Buddhists' first coming together, 
they barely, 1f at all, knew of each other”s existence. Now, after working together for the 
past twenfy-five years, the different temples, teachers and Buddhists in and around 
Toronto have come to know each other personally. Such participation has been an 
enriching experience for Buddhists of all schools, sects and nationalities. 

Thái độ tương kính của từng hệ phái đã được thành hình từ vai trò lãnh đạo khi Hội Đồng 
Phật Giáo Gia Nã Đại mới được thành hình, với cuộc họp đầu tiên được tổ chức vào năm 
1980. Trên 1.000 người tham dự hội nghị nầy và biến cố nầy đã trở thành tụ điểm hằng 
năm của sự hợp nhất Phật Giáo—This attitude of respect for each other”s tradition, was 
established by the early leadership of the Toronto Buddhist Federation in celebrating 
Vesak, first held in Toronto in 1981. Over 1,000 people attended and this event has 
become a yearly focal point of Buddhist unity. 

Bên cạnh việc phối hợp với các Phật tử trong việc tổ chức lễ Vesak hàng năm, Hội Đồng 
Phật Giáo Gia Nã Đại có khi phối hợp, có khi độc lập trong việc tổ chức các sinh hoạt 
hoằng pháp. Trong vòng 25 năm nay, Hội Đồng đã có những sinh hoạt sau đây——Besides 
the annual celebration of Vesak remains the major focus of activity for the Toronto 
Chapter, bringing together Buddhists in cooperation, the Buddhist Council of Canada has, 
1n conjunction with the local chapter or independent of 1f†, engaged In activities toward 
promoting the Dharma. Among the activities of the past twenty-five years, the following 
can be listed: 

Một loạt thuyết giảng về đề tài “Tiếp Xúc với những vị Thầy” cho những truyền thống 
khác nhau, đặc biệt chủ ý cho những người không phải là Phật tử—The “In Touch with 
the Teachers' lecture series, featuring Teachers of different traditions, especially 
intended primarily for the non-Buddhist pubilic. 

Thuyết trình về Phật Pháp Căn Bản trên truyền thanh và truyền hình —Presentation of 
the Basic Buddhist Doctrines on radio and TV . 

Xuất bản tạp chí của Hội Đồng Phật Giáo Gia Nã Đại với quan điểm là làm cho dễ dàng 
tiến trình truyền thông giữa các Phật tử—Publication of the Journal of the Buddhist 
Council of Canada with a view to faciliting the process of communicatlon nationally 
among Buddhists. 


đ) 


8) 
6) 


5752 


Hội phục vụ như là nguồn liệu cho các viện giáo dục, các tổ chức của chánh phủ, cũng 
như các cá nhân muốn tìm hiểu về Phật giáo—Serving as a resource and contact for 
educational Institutlons, øovernment organizations and Individuals seeking out Buddhism. 
Thăm viếng và thuyết giảng tại các tự viện theo yêu cầu —Coordinating temple visits 
and preachings In response to requesfs. 

Tham dự vào các sinh hoạt liên tín ngưỡng——Participation 1n Interfaith activitIies. 

Đối thoại giữa Phật tử và tín hữu Cơ Đốc giáo: Buddhist-Christian Dialogue. 

Những quan tâm khác của Hội Đồng Phật Giáo Gia Nã Đại bao gồm sự phát triển dịch 
vụ xã hội và thiết lập các cơ sở giáo dục —Other concerns of the Buddhist Council of 
Canada include developing social services for Buddhists and establishing educational 
facilitiles. 


(IV)Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Gia Nã Đại— Vietnamese Buddhist Congregatfion in 


Canada: 


(A) Tổng quan về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Gia Nã Đại —An overview oƒ the 


Vietnamese Buddhist Congregation in Canada: Sau biến cố 1975, hàng triệu người Việt 
Nam phải bỏ nước ra đi lưu vong nơi xứ người vì lý tưởng tự do. Riêng tại Gia Nã Đại, có 
trên 300.000 người Việt ty nạn, trong số đó có hơn phân nửa là Phật tử. Cho dầu ở đâu, 
người Việt Nam, đặc biệt là người Phật tử Việt Nam luôn bảo tổn và cố gắng phát huy 
truyền thống văn hóa của mình, mà trong đó ngôi chùa Việt Nam cũng như Tăng Già 
không thể thiếu trong sự sinh hoạt tín ngưỡng của Phật tử hải ngoại. Tại xứ sở Gia Nã 
Đại ngày nay, Phật giáo là tôn giáo lớn thứ nhì sau Cơ Đốc Giáo, và cộng đồng Phật tử 
Việt Nam tại Canada là một cộng đồng đang phát triển mạnh và đang đóng một vai trò 
quan trọng trong xã hội đa dạng nầy. Vào đầu thập niên 1980, có sự kêu gọi lựa chọn 
những vị đại diện cho Phật giáo Gai Nã Đại tham dự Hội Đồng Tôn Giáo cho Nền Hòa 
Bình Thế Giới, nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Gia Nã Đại cũng được thành lập 
để cử đại diện đi nghị hội. Đây là cơ quan đại diện cho các hội viên tại Toronto, 
Montreal, Ottawa, Vancouver, Victoria, Calgary, Winnipeg, Halifax, St. Johnms, WIndsor 
được thành lập. Những sinh hoạt của tổ chức nầy bao gồm việc giảng dạy Phật pháp, 
sanh hoạt xã hội, bảo trợ cho người ty nạn từ các trại ở Đông Nam Á, tổ chức những hiệp 
hội thiếu nhiếu nhi, giúp đở người già, hộ niệm cho người chết, tổ chức nghi lễ kết hôn 
và tư vấn—After the tragic history in 1975, millions of Vietnamese had to abandon their 
country and live in exile in foreign lands for the cause of freedom. Particularly in Canada, 
there are more than 300,000 Vietnamese refugees. Wherever they reside, the 
Vietnamese, especially Buddhist Vietnamese always preserve and try to develop the 
Vietnamese traditional cultural foundation, in which the Iimages of the Vietnamese 
monasteries and Sangha cannot be lacked of ¡in the activitiles of faith for the Buddhists 
abroad. Nowadays, Buddhism ¡is the second largest relipion in Canada, and the 
Vietnamese Buddhist community In Canada 1s a growing commumity that plays an 
1mportant role in the multicultural society. In the early of the 1980s, there was a call for 
choosing Canadian Buddhist Representatives to attend Given the a peace conference 
sponsored by the World Council of Religion for Peace. The Vietnamese Buddhist 
Congregation in Canada 1s also formed to send its delegates to the World Conference. 
This 1s the “umbrella” organizaton of 1ts members in Toronto, Montreal, Ottawa, 


5753 


Vancouver, Victorla, Calgary, Winnipeg, Halifax, St. Johnms, Windsor. Ifs activifles 
1nclude the teaching of Buddhism, social activities, sponsorship of refugees from camps 1n 
Southeast Asia, organizing youth leagues, assisting aged persons, bereavement prayers 
for the dead, wedding ceremonies and counseling. 


(B) Các Chùa Việt Nam tại Gia Nã Đại— Vietnamese Temples in Canada: Theo Giáo Hội 


Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, tài liệu về địa chỉ các ngôi chùa trên thế giới năm 
2009, hiện có 49 ngôi tự viện Việt Nam ghi nhận được tại Gia Nã Đại —According to The 
International Sangha Bhiksu Buddhist Association, documenfation in 2009 on “Addresses 
of the World Temples”, there are 49 recorded temples in Canada: 


(B-1)Vùng Ontario— Onfario Area: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Thiển Viện Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Meditation Institute: Most Ven. 
Thích Giác Nhiên, 228 Clarence Street, London, Ontario N6B 3L3 Canada. Tel: (519) 
438-1390. 

Tổ Đình Minh Quang—Minh Quang Patriarchal Temple: Most Ven. Thích Giác Nhiên, 
2588 S. Clarr Ave., Toronto, Ontario MóN 1L9 Canada. Tel: (416) 223-1145. 

Niệm Phật Đường London—London Buddha Recitation Center: 732 Lorne Ave., London, 
Ontario, NSW 3K6 Canada. Tel: (519) 432-7828. 

Chùa Linh Sơn—Linh Sơn Temple: Ven. Thích Trí Thoát 

706 Goyeau St., Windsor, Ontario N9A 1H6 Canada. Tel: (S19) 254-2646. 

Chùa Linh Sơn— Linh Son Temple: 1059 Albert Road, Windsor, Ontario NSY 3P4 
Canada. Tel: (519) 254-2646. 

Chùa Phổ Minh—Pho Minh Temple: Ven. Thích Quảng Điền 

903 Parent Ave., Windsor, Ontario N9A 2E2 Canada. Tel: (519) 254-5883. 

Chùa Tịnh Quang——Tĩnh Quang Temple: Ven. Thích Chân Tuệ 

431 Starwood Drive, Guelph, Ontario Ñ1E 7A4 Canada. Tel: (519) 822-3519. 

Chùa Viên Quang——Vien Quang Temple: Ven. Thích Đạo Chơn 

23 Campbell Ave., Kitchener, Ontario N2H 4X8 Canada. tel: (519) 570-2548. 

Chùa A Di Đà—A Di Da Temple: Nun Thích Chơn Huệ 

1120 Queen Street West, Toronto, Ontario Mó]J I1H9 Canada. Tel: (416) 533-5838. 


10) Chùa Chánh Giác—Chanh Giac Temple: Upasaka Ngộ Đức 


300 Bathurst Street, Toronto, Ontario MST 2S3 Canada. Tel: (416) 537-0488. 


11) Chùa Cam Lộ Vương—Cam Lo Vuong Temple: Ven. Thích Huệ Minh. 


2380 Keele Street, Toronto, Ontario MóM 4A5 Canada. Tel: (416) 614-9932. 


12) Chùa Xá Lợi —Xa Loi Temple: Ven. Thích Minh Giác. 


338 Weston Road, Toronto, Ontario MóN 3P8§ Canada. tel: (416) 604-4944. 


13) Phật Học Tịnh Quang——Tình Quang Buddhist Study Center: Ven. Thích Chân Tuệ 


108-123 Railroad Street, Brampton, Ontario LóX 1G9 Canada. tel: (647) 828-1016. 


14) Chùa Long Hoa—Long Hoa Temple: Ven. Thích Nguyên Mãn. 


728 Jane Street, Toronto, Ontario MóN 4A9 Canada. tel: (416) 763-5923. 


15) Chùa Huệ Lâm——Hue Lam Temple: Nun Thích Nữ Như Tâm. 


236 Rhodes Avenue, Toronto, Ontario M4L 3A1 Canada. Tel: (416) 778-7315. 


16) Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo—Buddhist Research Center: Ven. Thích Nhật Tấn. 


1218 Winchester Square, Toronto, Ontario M4X 1W9 Canada. tel: (416) 513-1980. 


17) Chùa Phổ Hiển—Pho Hien Temple: Ven. Thích Chơn Thành. 


5754 


722 The Queensway, Etobicoke, Ontario MSY 1L3 Canada. tel: (416) 252-1761. 
18) Tịnh Thất An Lạc——An Lac Pure Abode: Nun Thích Nữ Chân Huyền. 
183 Hertford Crerasent, Morkham, Ontario L3§ 3R3 Canada. (el: (905) 940-8997. 
19) Chùa Hương Đàm—Huong Dam Temple: Ven. Thích Tâm Đăng 
208 Brucedale Ave., East, Hamilton, Onftario LOA 1N9 Canada. te]: (905) 387-5905. 
20) Chùa Pháp Vân—Phap van temple: Ven. Thích Tâm Hòa 
420 Traders Blvd., East, Mississanga, Ontario LHZ, W7 Canada. tel: (905) 712-8809. 
21) Tịnh Thất Vô Ưu—Vô Ưu Pure Abode: Nun Thích Nữ Châu Huệ 
580 Winterton Way, Mississanga, Ontario LSR 3J4 Canada. tel: (905) 501-9584. 
22) Tu Viện Linh Sơn—Linh Sơn Monastery: Ven. Thích Trí Dũng 
2735 13” Line, Bradford, Ontario L0L 1R0 Canada. tel: (905) 778-0117. 
23) Chùa Từ Ân—Tu An Temple: 3591 Albion Road, Gloucester, Ontario KIT 1A2 Canada. 
Tel: (613) 521-0263. 
24) Chùa Phổ Đà—Pho Da Temple: Ven. Thích Bổn Đạt. 
1002 Somerset Street West, Ottawa, Ontario KIR 6R9 Canada. tel: (613) 231-2516. 
25) Hiếu Giang Ni Tự—Hieu Giang Nunery: Nun Thích Nữ Viên Tánh 
4629 Bank Street, Ottawa, Ontario KIT 3W6 Canada. tel: (613) 822-8535. 
26) Thiền Trang Chân Nguyên—Chan Nguyen Meditation Garden: Ven. Thích Tuệ Hội 
RR#3, Lanak, Ontarion KOG IKO Canada. te]: (613) 259-2350. 
27) Thiền Tự Hương Hải—Huong Hai Meditation Monastery: Ven. Thích Thông Trí 
121 Bridgewater RR#3T, Weed, Ontarion KOK 3J0 Canada. Tel: (613) 478-5984. 
(B-2)Vùng Québec— Québec Area: 
28) Tổ Đình Từ Quang——Tu Quang Patriarchal Temple: Most Ven. Thích Tâm Châu 
1978 Parthenais St., Montréal, Québec H2K 3S3 Canada. Tel: (514) 525-8122. 
29) Chùa Quan Âm— Quan Am Temple: Ven. Thích Trường Phước 
3781 Ave. de Courtral, Montréal, Québec H3S 1B§ Canada. tel: (514) 735-9425. 
30) Chùa Thuyền Tôn—Thuye Ton Temple: Ven. Thích Viên Diệu 
6685 Alma Street, Montréal, Québec H2§ 2W4 Canada. Tel: (514) 948-4540. 
31) Chùa Tam Bảo—Tam Bao Temple: Most Ven. Thích Thiện Nghị 
4450 Van Horne Ave., Montréal, Québec H35 1S4 Canada. tel: (S14) 733-3841. 
32) Tu Viện Huyền Không—Huyen Khong Monastery: Ven. Thích Minh Thông 
1292-1298 Boul Rosemont, Montréal, Québec H2S 2A7 Canada. Tel: (514) 276-2756. 
33) Thiển Viện Linh Sơn—Linh Son Meditation Institute: Ven. Thích Quảng Duệ 
6015 Rue Hochelaga, Montréal, Québec HIN 1XŠ Canada. tel: (514) 899-8042. 
34) Chùa Bồ Đề—Bodhi Temple: Nun Thích Nữ Thanh Quang 
2155 Ave. de La Pagode, Québec QC GIE 4L6 Canada. Tel: (418) 660-6407. 
35) Chùa Liên Hoa—Lien Hoa Temple: Ven. Thích Chân Thể 
715 Blvd. Porvencher, Brossard, Québec J4W 1Y5 Canada. Tel: (450) 672-7948. 
36) Tu Viện Phổ Đà Sơn—Pho Da Son Monastery: Ven. Thích Bổn Đạt 
11Ch KatimavIk, Val des Monts, Québec JSN SEI Canada. Tel: (819) 671-8561. 
(B-3)Vùng British oƒ Columnbia— British oƒ Columbia Area: 
37) Chùa Chân Quang——Chan Quang Temple: Ven. Thích Chân Hòa 
1795 East First Ave., Vancouver, B.C. V5N 1A9 Canada. te]: (604) 251-4808. 
38) Chùa Thiền Tôn—Thien Ton Temple: Ven. Thích Nguyên Tịnh 


5755 


875 Renfrew St., Vancouver, B.C. VŠ5K 4B7 Canada. Tel: (604) 253-4095. 
39) Chùa Hoa Nghiêm—Hoa Nghiem Temple: Ven. Thích Nguyên Thảo 

8708 Royal Oak Ave., Burnaby, B.C. V5J 4L§ Canada. Tel: (604) 435-8486. 
40) Chùa Bảo Lâm—Bao Lam Temple: Nun Thích Nữ Tịnh Pháp 

1396 East 37” Ave., Vancouver, B.C. V5W 1G7 Canada. tel: (604) 327-5546. 
41) Chùa Hải triểu Âm—Hai Trieu Am Temple: Nun Thích Nữ Trí Nghiêm 

4207 Carey Road, Victoria, B.C. V§Z, 4HI Canada. Tel: (250) 744-1135. 
42) Chùa Vạn Hạnh—Van Hanh Temple: Ven. Thích Pháp Ấn 

933 Colville Rd., Victoria, B.C. V9A 4P4 Canada. 
43) Chùa Lâm Tỳ Ni—Lam Ty Ni Temple: Ven. Thích Tịnh Trí 

16837-94A Avenue, Surrey, B.C. V4N 3G3 Canada. Tel: (604) 584-4718. 
(B-4)Vùng Alberta—Alberta Area: 
44) Chùa Bát Nhã —Bat Nha Temple: Ven. Thích Thiện Quang 

1720 36" Street, SE, Calgary, Alberta T2A 1C8§ Canada. Tel: (403) 235-3060. 
45) Tu Viện Trúc Lâm——Truc Lam Monastery: Most Ven. Thích Thiện Tâm 

11328 97 Street, Edmonton, Alberta T5G 1X4 Canada. Tel: (780) 471-1093. 
46) Chùa Phật Quang——Phat Quang Temple: Nun Thích Nữ Phúc Thịnh 

3104 48” Street, Edmonton, Alberta T6L 5Z3 Canada. tel: (403) 461-7931. 
(B-5)Các Vùng Khác— Other Areas: 
47) Chùa Chánh Tâm—Chanh Tam Temple: Ven. Thích Pháp Định 

229 Avenue Y South, Saskatoon, Saskatchewan S7M 3J4 Canada. Tel: (306) 978-0085. 
48) Chùa Hải Đức—Hai Duc Temple: 

901 Cameron Street, Regina, Saskatchewan S4T 255 Canada. Tel: (306) 565-0539. 
49) Chùa Hải Hội—Hai Hoi temple 

650 Burrows Ave., Winnipeg, Manitoba R2W 2A8 Canada. Tel: (204) 586-7578. 


(V) Phật Hội A Di Đà tại Gia Nã Đại — Amitabha Buddhist Society in Canada: 

l) Amitabha Buddhist Organization of Canada: Box, Unit F101, 2/F, 4350 Steeles Avenue 
E., Market Village, Markham, ONT, L3R9V4, Canada. Tel: (416) 265-9838. 

2) AMTB Buddhist Library of Montreal: Tel: (S514) 331-5103. E-mail: zping@hotmail.com 


(XII) Phật Giáo Hoa Kỳ 
American Buddhism 


(D Tổng quan về Phật Giáo tại Hoa Kỳ—An overview 9ƒ American Buddhism: Trong hầu 
hết các xã hội Phật giáo Á Châu, một truyền thống duy nhất của Phật giáo, thường là 
truyền thống đã tổn tại trong xứ trong nhiều thế kỷ, chiếm ưu thế, và tương đối dễ dàng 
phác họa những nét đại cương về Phật giáo trong các xứ này. Tuy nhiên, Phật giáo chỉ 
mới được truyền bá đến Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ 19, chủ yếu qua những nỗ lực của 
Đại Tá Henry Steel Olcott và Bà Helena Petrova Blavatsky, cũng như nhiều nỗ lực khác 
khác. Chính vì thế mà Phật giáo bên Hoa Kỳ, hoàn cảnh dễ thay đổi và khác nhiều. Mọi 
dòng truyền thừa chính và phụ của Phật giáo, đều mới được thành lập ở Hoa Kỳ, và Phật 


5756 


giáo vẫn còn đang trên tiến trình hội nhập vào hoàn cảnh mới tại đây. Hơn nữa, phong 
trào gia tăng quan tâm đến Phật giáo tại Mỹ Châu là một hiện tượng mới xảy ra gần đây, 
hầu hết các trung tâm Phật giáo đều mới được thành lập chưa đầy ba thập niên. Có 
những trường hợp cho thấy có sự quan tâm đến Phật giáo trước đây, thí dụ như vài người 
theo trường phái Tiên Nghiệm ở New England, đọc sách Phật giáo và đã phối hợp những 
tư tưởng Phật giáo trong những bài viết của họ, và Henry David Thoreau đã phiên dịch 
tác phẩm “Liên Hoa” từ tiếng Pháp của Eugène Bernouf sang Anh ngữ—In most Asian 
Buddhist societies, a single traditon of Buddhism, generally one that has existed In the 
country for cenfuries, predominates, and so 1t 1s relatively easy to sketch the general 
ouflines of Buddhism in these countries. In America, however, Buddhism was only spread 
to the United States of America at the end of the ninteenth century, chiefly through the 
viporous efforts of Colonel Henry Steel Olcott and Madame Bà Helena Petrova 
Blavatsky, as well as other independent groups. Thus, is situation 1s both fluid and 
diverse. Every maJjor lineage of Buddhism, and most minor ones, are newly established In 
the U.S.A., and Buddhism 1s still in the process of adapting to this new environmeit. 
Moreover, the surge of Interest in Buddhism In ÀAmerica 1s a recent phenomenon, and 
most American Buddhist centers are less than three decades old. There were certainly 
Instances of ¡interest In Buddhism before this: several of the New England 
Transcendentalists, for example, read books on Buddhism and incorporated Buddhist 
Ideas Into their writings, and Henry David Thoreau (1817-1862) translated Eugène 
Bernoufˆs French translation of the Lotus Sutra into English. 


(H) Sự Phát Triển của Phật Giáo Hoa Kỳ— The Development 0ƒ American Buddhism: Mặc 
dù có những quan tâm về Phật giáo tại Mỹ vào thế kỷ thứ 19 trong số các trí thức, tuy 
nhiên, phong trào Phật giáo đáng kể đầu tiên vào xứ sở này do dòng thợ từ Trung Hoa 
vào đầu thế kỷ thứ 19, đa số là những người lao động tay chân. Ngôi chùa Phật giáo đầu 
tiên được xây vào năm 1853 tại Cựu Kim Sơn, chỉ nhằm giúp những người di dân Trung 
Hoa. Cho đến thập niên 1950s, Phật giáo ở Mỹ Châu chỉ hạn hẹp trong các cộng đồng di 
dân mà thôi, nhưng vào buổi đầu của thời kỳ đó có một số đoàn truyển giáo thành công 
đã đến Hoa Kỳ. Có sự gia tăng đáng kể về mối quan tâm đến Phật giáo vào những thập 
niên từ 1960s đến 1970s, nhiều thành viên của các phong trào phản chiến nghĩ rằng 
những ham muốn vật chất trong xã hội đã làm ung thối xã hội, và họ thấy chỉ có Phật 
giáo mới có thể giải quyết được những vấn để nầy mà thôi. Chính vì vậy mà họ có 
khuynh hướng sống theo triết lý đạo Phật, và ủng hộ việc thành lập những cơ sở Phật 
giáo tại Hoa Kỳ. Trong khoảng thời gian ấy, một số các trung tâm Phật giáo được thành 
lập, nhiều trung tâm vẫn còn hoạt động đến ngày hôm nay—Despite some examples of 
interest in Buddhism during the nineteenth century among American inrellectuals, 
however, Its first significant movemernt Into the country was due to the Iinflux of Chinese 
workers In the early nineteenth century, most of whom were manual laborers. The first 
Buddhist temple built in 1853 in San Francisco, which was intended to minister to 
Chinese Iimmigrants. Until 1950s, Buddhism in America was largely confined to such 
Immigrant communitiles, but beginning at that time a number of successful Buddhist 
missionaries arrived ¡in the U.S.A. There was a significant surge of interest during the 
1960s and 1970s. Many members of the anti-war movement, believed that material 


5757 


greeds had spoiled the socIety, and they saw Buddhism 1s the only solution for these 
problems. Therefore, they had a tendency to embrace the Buddhist philosophy and 
supported establishment of Buddhist congregations in the United States of America. 
During this period of time a number of centers were founded, many of which are still 
Operating. 


(HI)Những Phong Trào Chánh của Phật Giáo Hoa Kỳ —Main Movemenfs in American 
Buddhism: Hiện tại người ta ước lượng có chừng trên 2 triệu người Mỹ theo Phật giáo, 
nhưng chưa có thống kê chính thức nào về con số này. Nhiều học giả nghiên cứu Phật 
giáo Mỹ Châu đương thời đã ghi nhận ba nhóm chánh —Current total number of 
American Buddhists 1s about over 2 million, but there 1s no official census on this 1ssue. 
Several contemporary scholars who study American Buddhism have noted three main 
ØTOUDS: 

1) Nhóm của những Phật từ Á Châu— The Asian Buddhist Group: Nhóm thứ nhất chủ yếu 
quan hệ với các cộng đồng Á Châu, thường thành lập các trung tâm Phật giáo phỏng theo 
kiểu cách từ chánh quốc của họ. Đối với họ, ngôi chùa chẳng những tiêu biểu cho sự về 
nương nơi tôn giáo trong nền văn hóa ngoại chủng nơi mà họ đang lưu trú; mà nó còn là 
nơi để họ tìm thấy tình thân hữu với các thành viên khác có cùng ngôn ngữ và sắc tộc với 
họ. Từ năm 1975 đến nay, nhóm nầy đã và đang tiếp tục xây dựng trên 300 ngôi chùa có 
tầm cổ trên khắp nước Mỹ. Thật khó lòng biết chắc chắn con số Phật tử của nhóm nầy 
tại Mỹ; tuy nhiên, người ta ước tính con số có thể lên đến vài triệu người. Nhóm Phật tử 
nầy là thành viên của nhiều hệ phái khác nhau từ Đại Thừa, Nguyên Thủy, đến Kim 
Cang Thừa, hoặc Tăng Già Khất Sĩ (một hệ phái mới, vừa được Tổ Sư Minh Đăng Quang 
sáng lập tại miễn Nam Việt Nam vào khoảng thập niên 1940)—The first group is mainly 
involving ethnic Asian communities, which generally establish Buddhist centers on the 
models of their countries of origin. To them, the temple not only symbolizes a religIous 
refuge In a foreign culture, but it is also a place for them to seek fellowship with other 
members of their own language and ethnic groups. From 1975 till now, this group have 
been building more than 300 pretty big temples In the U.S.A. It 1s difficult to know 
exactly the number of Buddhists In this group; however, it is said that the number may be 
up to several million. These Buddhists belong to a varlety of sects and schools, from the 
Mahayana, Theravada, to the Vajrayana to the Sangha Bhiksu Buddhist Sects (a New 
Buddhist Sect, founded by Honorable Master Minh Dang Quang ¡n the 1940s in South 
Vietnam). 

2)_ Nhóm của những Phật tử Da Trắng—Caucasian Buddhist Group: Nhóm thứ nhì gồm hầu 
hết là người Mỹ gốc Caucasian những người quyết định cải sang đạo Phật, hoặc ít nhất 
tham dự vào các tu tập Phật giáo, những người thường được huấn thị với một vị thầy 
người Á Châu. Theo thống kê mới đây, thì nhóm thứ nhì đa số là dân da trắng, thuộc 
thành phần trung lưu, có giáo dục cao. Ngược lại với kiểu cách của người châu Á, Phật tử 
tại gia người Mỹ thường thường thích tu tập thiển định, mà ở vùng châu Á, đó là những 
sinh hoạt tu tập trong tự viện. Sự khác biệt đáng kể khác giữa Phật giáo Mỹ Châu và 
Phật giáo Á Châu là cấu trúc về thầy tổ tìm thấy tại các xã hội Châu Á đa phần bị quên 
lãng tại Hoa Kỳ và một số lớn các vị thầy phụ nữ đã nổi bật lên trong Phật giáo Mỹ 
Châu. Cũng đúng như tại các quốc gia mà Phật giáo đã bắt rễ, tại Mỹ Châu tôn giáo này 


5758 


đang thích ứng với hoàn cảnh văn hóa xã hội, và những cơ sở Phật giáo đã ngày càng gia 
tăng ảnh hưởng đến giá trị của người Mỹ, bao gồm từ cá nhân, đến gia đình và cộng 
đồng. Vì vậy mà một số các nhà bình luận đã ghi nhận rằng Phật giáo Mỹ Châu có 
khuynh hướng phát triển yếu tố có ý nghĩa về sinh hoạt xã hội. Một thí dụ của khuynh 
hướng này là “Phật giáo nhập thế” từ được Thầy Nhất Hạnh dùng để diễn tả những Phật 
tử cố gắng thể hiện lý tưởng Phật giáo qua các hoạt động nhân danh người khác mà làm. 
Các tu viện Phật giáo Mỹ Châu cũng có khuynh hướng dân chủ, và không có hệ thống 
giáo quyền. Những tu viện này thường sinh hoạt dưới sự điều khiển của một hội đồng 
điều hành thường bao gồm những Phật tử tại gia. Một số các thầy người Á Châu biểu lộ 
sự không cảm thấy thoải mái với sự xếp đặt này, vì họ chỉ được xem như là những nhân 
viên của tự viện và có thể bị hội đồng điều hành hay hội viên đuổi bất cứ lúc nào. Hơn 
nữa, các vị thầy Á Châu cũng cảm thấy nhỏ nhoi theo truyền thống quyển hành đã có từ 
trước của họ—The second group, mostly Caucasian Americans who have decided to 
convert to Buddhism, or at least engage in Buddhist practice, who generally train under 
Asian teachers. According to recently compiled sfatistics, the latter group Is 
overwhelmingly white, middle class, and well educated. In contrast to the Asian model, 
lay American Buddhists generally are mainly interested in meditation practice, which In 
ASIla Is prImarlly a monastic activity. Another significant difference between Amrican 
Buddhism and Asian Buddhism, the patriarchal structures that are found in Asian 
sociefies have largely been abandoned ¡n the U.S.A., and a number of influential female 
teachers have emerged. As Is true in all countries in which Buddhism has set down roots, 
in America the religion 1s adapting to 1s socio-cultural environment, and Buddhist 
establishments Increasingly Influence American values on every aspects, including 
Individuals, families, and communities. Thus a number of commenfators have noted that 
American Buddhism tends to develope a significant element of soclal activity. An 
example of this trend 1s “engaged Buddhism,” a term coined by Thích Nhat Hanh to 
describe Buddhists who attempt to manifest Buddhist ideals through activism on behalf of 
others. American Buddhist Institutions also tend to be democratic, anti-authoritarian, and 
non-hierarchical. They are often run by boards of directors, which are generally 
composed of laypeople. A number of Asian teachers have expressed discomfort with such 
arraneements, since they are effectively employees of the organization and can be 
dismissed by the board of directors or 1fs membershIp at any time, a situation that many 
feel diminishes therr traditional authority in Asian temples. 

3) Nhóm của những Phật tử theo Mật Giáo—The Tibetan Buddhist Group: Ngoài ra, còn 
một nhóm quan trọng khác của Phật Giáo Hoa Kỳ là nhóm Phật tử tu tập theo giáo 
thuyết Mật Giáo. Sau năm 1959, nhiều vị Lạt Ma Tây Tạng đã rời bỏ đất nước Tây 
Tạng, đi đến các xứ Tây Phương và Mỹ để truyền bá Phật pháp. Tính đến nay, tại Âu 
Châu và Mỹ đã có trên 100 trung tâm Phật Giáo Tây Tạng—Besides, there 1s another 
Iimportant group of Buddhism in America 1s the group of Buddhists who practice the 
Tantric theories. After 1959, many Tibetan Lamas left their homeland to arrive In Europe 
and America to spread the Buddha-Dharma. As of now, over 100 Tibetan Buddhist 
Centers exist In Europe and the U.S.A. 


5759 


(IV)Những Học Giả Phật giáo nổi tiếng tại Mỹ Quốc— Famous Buddhist Scholars in the 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 
9) 


United Stafes 0ƒ America: See Chapter 192. 
Henry Clarke Warren. 

Paul Carus. 

Charles Rockell Lanman. 

Eugene Watson Burlingame. 

\W.Y. Evans-Wentz. 

Henry Steele Olscott. 

Mrs. Marie Musaeurs HIiggins. 

Dwight Goddard. 

Winston L. King. 


10) W.A. Burtt. 

11) Mrs. Mary Mikahala Foster. 
12) Richard A. Gard. 

13) Kenneth K.S. Ghen. 

14) Maxwell Somerville. 


(V) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ—The Oversea 


Vietnamese UnỰied Buddhist Order in America: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất, chính thức được thành lập vào năm 1964 tại miền Nam Việt Nam và trụ sở đặt tại 
Chùa Ấn Quang ở Sài Gòn, là tiếng nói rất nổi tiếng cho nên hòa bình và sự hòa giải của 
dân tộc Việt Nam. Như lời Thượng Tọa Thích Huyền Quang đã tuyên bố trong đám tang 
của Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một giáo 
hội được thành lập bởi các vị cao Tăng thạc đức và đặt nền tảng trên 2.000 năm truyền 
thống Phật Giáo Việt Nam. Giáo Hội nầy đại diện cho hầu hết khoảng 85 phần trăm dân 
số Việt Nam, và chính Giáo Hội ấy đã đoàn kết các truyền thống Phật Giáo tại Việt 
Nam. Sau năm 1975, hầu hết các vị lãnh đạo Phật giáo, hoặc giả đã chết, hoặc bị cầm tù, 
hoặc vượt biên ra hải ngoại. Vào năm 1981, vài vị cao Tăng Việt Nam, bị buộc phải ra đi 
khỏi xứ sở đã đến với nhau và thành lập “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại 
Hoa Kỳ”, do Hòa Thượng Thích Hộ Giác làm Chủ Tịch, Thượng Tọa Viên Lý làm Tổng 
Thư Ký. Bên cạnh chức năng hoằng pháp, Giáo Hội còn cố gắng vận động cho nhân 
quyển tại Việt Nam—The Uniñed Buddhist Congregaton of Vietnam, formally 
established in 1964 In South Vietnam and based at the An Quang Temple In Satlgon, was 
well known during the war as a voIce for peace and reconciliation among all Vietnamese. 
As Venerable Thích Huyen Quang stated at Most Ven. Thịch Don Hau”s Funeral, the 
Unified Buddhist Congregation of Vietnam 1s a congregation set up by well known high 
ranking monks and based on the 2,000 vyear-old tradition of Buddhism in Vietnam. It 
represents almost 85% of the people in Vietnam, and draws together many different 
traditions and sects of Buddhism In Vietnam. After 1975, most of 1ts leaders have either 
died, or been imprisoned, or forced ¡into exile. In 1981, some hiph ranking monks who 
were forced into exile after 1975, came together to form the Unified Buddhist Congress 
in the United States of America, Most Ven. Thích Ho Giac was the President, and 
Venerable Thích Vien Ly was the General-Secreatary. Besides the funcion of 


5760 


propagation of the Buddha-Dharma, the Unified Buddhist Congress in the United States 
of America also strived for the human rights in Vietnam. 


(VI) Các Chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ— Vietnamese Buddhist Temples in the United States 0ƒ 
Americq: 
(V-A) Vàng California— California Area: 
I1) Tổ Đình Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Patriarchal Temple: Most Ven. Thích 
Giác Nhiên. 3010 W. Harvard Street, Santa Ana, CA 92704, USA. Tel: (714) 437-9511. 
2) Tịnh Xá Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Monastery: Most Ven. Thích Giác 
Nhiên. 8752 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, USA. Tel: (714) 895-1218. 
3) Chùa Trúc Lâm Yên Tử—Truc Lam Yen Tu Temple: Most Ven. Thích Minh Nguyện. 
1924 W. 2" Street, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714) 834-0250. 
4) Chùa Hương Tích—Huong Tịch Temple: Most Ven. Thích Nhật Minh. 
4821 W. 5" Street, Santa Ana, CA 92703, USA. Tel: (714) 554-7837. 
5) Chùa Huệ Quang—Hue Quang Temple: Most Ven. Thích Minh Mẫn. 
4918 W. Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA. Tel: (714) 530-9249. 
6) Tu Viện Hoa Nghiêm—Hoa Nghiem Monastery: Most Ven. Thích Pháp Tánh. 
3222W. Eirst Street, Santa Ana, CA 92703, USA. Tel: (714) 775-6799. 
7) Chùa Việt Nam——Vietnam Temple (Kuan-Shi-Yin Temple): Ven. Thích Pháp Châu. 
12292 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841, USA. Tel: (714) 534-7263. 
8) Chùa Huệ Nghiêm—Hue Nghiem Temple: Ven. Thích Minh Trí. 
12742 West Street, Garden Grove, CA 92840, USA. Tel: (714) 638-5851. 
9) Chùa Dược Sư—Duoc Su Temple: Senior Nun Thích Nữ Như Hòa. 
11111 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841, USA. Tel: (714) 638-4128. 
10) Chùa Quan Âm— Quan Am Temple: Most Ven. Thích Đạo Quang. 
10510 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840, USA. Tel: (714) 636-6216. 
11) Chùa Pháp Hoa—Phap Hoa Temple: Most Ven. Thích Minh Tổn. 
10351 Hazard Ave., Garden Grove, CA 92843, USA. Tel: (714) 775-6476. 
12) Chùa Liên Hoa—LIen Hoa Temple: Most Ven. Thích Chơn Thành. 
9561 Bixby Ave., Garden Grove, CA 92841, USA. Tel: (714) 636-7725. 
13) Chùa Long Thiển—Long Thien Temple: Senior Nun Thích Nữ Thanh Hà. 
14091 Hope Street, Garden Grove, CA 92843, USA. Tel: (714) 638-3981. 
14) Hương Nghiêm Tự —Huong Nghiem Temple: Nun Thích Nữ Huệ Thiện. 
13041 Nelson Street, Garden Grove, CA 92843, USA. Tel: (714) 636-4868. 
15) Chùa Phật Quang——Phat Quang Temple: Nun Thích Nự Minh Phước. 
13702 McManns St., Garden Grove, CA 92844, USA. Tel: (714) 892-6497. 
16) Thiển Viện Sùng Nghiêm—Sung Nghiem Meditation Center: Nun Thích Nữ Chân Thiền. 
11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841, USA. Tel: (714) 636-0118. 
17) Chùa Thiền Lâm——Thien Lam Temple: Ven. Thích Viên Hạnh. 
12931 Palm Street, Garden Grove, CA 92840, USA. Tel: (714) 537-9761. 
18) Tu Viện Hộ Pháp ——Ho Phap Monastery: Bhiksu Thích Tuệ Uy. 
8752 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92841, USA. Tel: (714) 636-4770. 
19) Chùa Huê Lâm—Hue Lam Temple: Nun Tịnh Quang. 
10222 Aldgate Ave., Garden Grove, CA 92840, USA. Tel: (714) 234-6791. 


5761 


20) Từ Ân Thiển Đường —Tu An Meditation Center: 4310 W. s. Street, Santa Ana, CA 
92703, USA. Tel: (714) 265-2357. 
21) Tịnh Xá Ngọc Viên —Ngoc Vien Monastery: Most Ven. Thích Giác Ngỡi. 
2525 W. Huckleberry Rd., Santa Ana, CA 92706, USA. Tel: (714) 554-7936. 
22) Chùa Phổ Đà—Pho Da Temple: Most Ven. Thích Hạnh Đạo. 
5110W. Hazard Ave., Santa Ana, CA 92703, USA. Tel: (714) 554-9785. 
23) Chùa Diệu Quang——DIieu Quang Temple: Senior Nun Thích Nữ Diệu Từ. 
3602 W. Eifth Street, Santa Ana, CA 92703, USA. Tel: (714) 554-9588. 
24) Chùa Bát Nhã—Bat Nha Temple: Most Ven. Thích Nguyên Trí. 
803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704, USA. Tel: (714) 571-0473. 
25) Chùa Khánh Long—Khanh Long Temple: Ven. Thích Huệ Minh. 
1540 W. 7? street, Santa Ana, CA 92703, USA. Tel: (714) 543-8361. 
26) Chùa Bảo Quang—Bao Quang Temple: Ven. Thích Quảng Thanh. 
713 N. Newhope, Santa Ana, CA 92703, USA. Tel: (714) 554-1286. 
27) Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo—General Associaton of Buddhists of O.C.: Mr. Huỳnh Tấn 
Lê. 1612 N. Spurgeon §t., Santa Ana, CA 92701, USA. Tel: (714) 836-9242. 
28) Tịnh Xá Giác Lý—Giac Ly Monastery: Ven. Thích Giác Sĩ. 
14471 Titus Street, Westminster, CA 92683, USA. Tel: (714) 891-8527. 
29) Chùa A Di Đà—A Di Da Temple: Nun Thích Nữ Như Ngọc. 
14042 Swan St., Westminster, CA 92683, USA. Tel: (714) 890-0628. 
30) Chùa Trí Phước ——Tri Phuoc Temple: Most Ven. Thích Phước Thuận. 
14722 Givens Place, Westminster, CA 92683, USA. Tel: (714) 899-4671. 
31) Tịnh Xá Ngọc Tịnh —Ngoc Tình Monastery: Senmior Nun Thích Nữ Nhu Liên. 
15001 Hunter Lane, Westminster, CA 92683, USA. Tel: (714) 894-5335. 
32) Chùa Khánh Hỷ—Khanh Hy Temple: Bhiksuni Thích Nữ Tuệ Từ. 
9461 Mirage Ave., Westminster, CA 92683, USA. Tel: (714) S91-9647. 
33) Tịnh Xá Trúc Viên—Truc Vien Monastery: Junior Nun Hiền Lương. 
10611 Flower SŠt., Stanton, CA 90680, USA. Tel: (714) 907-3259. 
34) Thiển Quang Tự——Thien Quang Temple: Nun Thích Nữ Chân Đạo. 
8042 Hazard Ave., Midway City, CA 92655, USA. Tel: (714) 899-6093. 
35) Tịnh Xá Từ Quang——Tu Quang Monastery: Nun Xuân Liên. 
14641 Purdy St., Midway City, CA 92655, USA. Tel: (714) 897-1598. 
36) Tịnh Thất An Lạc Hạnh—An Lac Hanh Pure Abode: Nun Hoa Tâm. 
9850 Debois Ave., Fountain Valley, CA 92708, USA. Tel: (714) 775-8378. 
37) Chùa Bảo Liên—Bao Lien Temple: Bhiksu Thích Trung Duệ. 
11204 Coral Aloe Ave., Fountain Valley, CA 92708, USA. Tel: (714) 531-3415. 
38) Tịnh Thất Phổ Quang——Pho Quang Pure Abode: Nun Thích Nữ Chân Phụng. 
16000 Villa Yorba #1212, Huntington Beach, CA 92647, USA. Tel: (714) 842-4018. 
39) Thiển Viện Chân Giác—Chan Gia Meditation Monastery: 1234 N. Euclid St., Fullerton, 
CA 92835, USA. Tel: (714) 525-8452. 
40) Thiền Tự Chánh Tâm—Chanh Tam Zen Temple: 8811 Katella Ave., Anaheim, CA 
92840, USA. Tel: (714) 236-0826. 
41) Hồng Ân Thiền Thất—Hong An Zen Abode: Nun Thích Nữ Diệu Đáo. 
1740 W. Sallie Lane, Anaheim, CA 92804, USA. Tel: (714) 956-8541. 


5762 


42) Chùa Phật Tổ—Phat To Temple: Ven. Thích Thiện Long. 
905 Orange Ave., Long Beach, CA 90813, USA. Tel: (562) 599-5100. 
43) Tu Viện Long Beach—Long Beach Monastery: 3361 E. Ocean Blvd., Long Beach, CA 
90803, USA. Tel: (562) 438-8902. 
44) Chùa Vĩnh Nghiêm——Vinh Nghiem Temple: Most Ven. Thích Minh Thông. 
1476 Reservorr St., Pomona, CA 91766, USA. Tel: (909) 620-7041. 
45) Chùa Pháp Vân—Phap Van Temple: Ven. Thích Chơn Trí. 
S50W. Phillips BlIvd., Pomona, CA 91766, USA. Tel: (909) 622-0814. 
46) Chùa Lạc Việt—Lac Viet Temple: Most Ven. Thích Trí Sanh. 
320-330 E. Philadelphia St., Pomona, CA 91766, USA. Tel: (909) 627-8822. 
47) Chùa Pháp Hoa—Phap Hoa Temple: Ven. Thích Phước Sung. 
3139 Cogswell Rd., EI Monte, CA 91732, USA. Tel: (626) 444-5843. 
48) Phước Huệ Đao Tràng—Phuoc Hue Bodhi Place: Most Ven. Thích Phước Bổn. 
11423 Lower Azusa Rd., El Monte, CA 91732, USA. Tel: (626) 444-7588. 
49) Chùa Khánh Anh—Khanh ANh Temple: Ven. Thích Từ Hạnh. 
2821N. Musgrove Ave., El Monte, CA 91732, USA. Tel: (626) 350-5183. 
50) Quan Âm Tịnh Xá—Quan Am Monastery: Most Ven. Thích Giác Minh. 
11700 Lower Azusa Rd., El Monte, CA 91732, USA. Tel: (626) 401-9794. 
51) Tu Viện Hộ Pháp—Ho Phap Monastery: Ven. Thích Tuệ Uy. 
3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733, USA. Tel: (626) 453-0109. 
52) Chùa Xá Lợi—Xa Loi Temple: Senior Nun Như Nguyện. 
2751 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770, USA. Tel: (626) 572-0389. 
53) Chùa Báo Ân—Bao An Temple: Nun Thích Nữ Hằng Lượng. 
7509 Mooney Dr., Rosemead, CA 91770, USA. Tel: (626) 280-2327. 
54) Chùa Diệu Pháp —DIeu Phap Temple: Ven. Thích Viên Lý. 
424 S. Ramona Ave., Monterey Park, CA 91754, USA. Tel: (626) 280-2852. 
55) Chùa Phổ Hiển—Pho Hien Temple: Ven. Thích Duy Tín. 
302 N. Gladys Ave., Monterey Park, CA 91755, USA. Tel: (626) 280-3609. 
56) Chùa Diệu Pháp —Dieu Phap Temple: Ven. Thích Viên Lý. 
311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776, USA. Tel: (626) 614-0566. 
57) Tu Viện Phật Tông—Phat Tong Monastery: Ven. Thích Giác Niệm. 
P.O. Box 3022, Alhambra, CA 91803-0138, USA. Tel: (323) 471-7191. 
58) Chùa Phật Giáo Việt Nam——Vietnamese Buddhist Temple: Late Most Ven. Mãn Giác. 
863 S. Berendo St., Los Angeles, CA 90005, USA. Tel: (213) 384-9638. 
59) Chùa Quan Âm— Quan Am Temple: Ven. Thích Chân Quán. 
3033 W. Leeward Ave., Los Angeles, CA 90005, USA. Tel: (213) 357-8198. 
60) Chùa Hương Tích —Huong Tích Temple: Most Ven. Thích Thiện Viên. 
1238 S. Kenmore Ave., Los Angeles, CA 90006, USA. Tel: (213) 387-4569. 
61) Phật Học Viện Quốc Tế-—lInternational Buddhist Institute: Late Most Ven. Thích Đức 
Niệm. 9250 Columbus Ave., North HiIIs, CA 91343, USA. Tel: (518) 893-5317. 
62) Tịnh Xá Ngọc Thiển—Ngoc Thien Monastery: NÑun Thích Nữ Liên Chỉ. 
3224 W. 135” Street, Hawthorne, CA 90250, USA. Tel: (310) 978-8641. 
63) Chùa Bảo Tịnh—Bao Tinh Temple: Most Ven. Thích Nguyên Đạt. 
2406 Marine Ave., Gardena, CA 90249, USA. Tel: (310) 516-1522. 


5763 


64) Tổ Đình Từ Hiếu—Tu Hieu Patriachal Temple: Ven. Thích Minh Chiếu. 
15216 Crenshaw Blvd., Gardena, CA 90249, USA. Tel: (310) 719-7193. 
65) Tịnh Thất Ngọc Tâm——Ngoc Tam Pure Abode: Nun Liên Tánh. 
3403 W. 187” St., Torrance, CA 90504, USA. Tel: (310) 532-4240. 
66) Thích Ca Thiền Viện—Sakya Zen Institute: Most Ven. Kim Triệu. 
15950 Winters Lane, Riverside, CA 92504, USA. Tel: (951) 780-5249. 
67) Chùa Bửu Ngươn—Buu Nguon Temple: Ven. Thích Tâm Trí. 
475 E. Old MiII Road, Corona, CA 92879, USA. 
68) Chùa Vạn Hạnh —Van Hanh Temple: 8617 Fanita St., Santee, CA 92071, USA. Tel: 
(619) 448-6611. 
69) Chùa Phổ Quang—Pho Quang Temple: Nun Thích Nữ Như Trí. 
4406 47° St., San Diego, CA 92115, USA. Tel: (619) 640-5824. 
70) Như Lai Thiển Viện——Nhu Lai Meditation Institute: Most Ven. Thích Minh Hồi. 
3033 Central Ave., San Diego, CA 92105, USA. Tel: (619) 283-3334. 
71) Như Lai Thiển Tự Nhu Lai Meditation Temple: Most Ven. Thích Minh Tuyên. 
3340-3342 Central Ave., San Diego, CA 92105, USA. Tel: (619) 563-1817. 
72) Tịnh Xá Ngọc Minh—Ngoc Minh Monastery: Nun Tiến Liên. 
3776 46" St., San Diego, CA 92105, USA. Tel: (619) 282-1673. 
73) Chùa Phật Đà—Phat Da Temple: Ven. Thích Nguyên Siêu. 
4333 30” St., San Diego, CA 92104, USA. Tel: (619) 283-7655. 
74) Tịnh Xá Ngọc Đăng—Ngoc Dang Monastery: Nun Thích Nữ Hiếu Liên. 
2405W. Jewett St., San Diego, CA 92111, USA. Tel: (858) 560-4064. 
75) Tịnh Xá Vạn Đức—Van Duc Monastery: Most Ven. Thích Giác Chân. 
2504 Comstock St., San Diego, CA 92111, USA. Tel: (S58) 268-9542. 
76) Tịnh Xá Ngọc Quang——Ngoc Quang Monastery: Nun Liên Phượng. 
2508 Ngực St., San Diego, CA 92111, YSA. Tel: (858) 496-0645. 
77) Tu Viện Lộc Uyển—Loc Uyen Monastery: Ven. Thích Pháp Dung. 
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA. Tel: (760) 291-1028. 
78) Tu Viện Pháp Vương —Phap Vuong Monastery: Ven. Thích Nguyên Siêu. 
715 Vista Ave., Escondido, CA 92126, USA. Tel: (760) 739-8063. 
79) Thiền Viện Chân Nguyên—Chan Nguyen Meditation Insititute: Bhiksu Thích Đăng Pháp 
20635 Highway 395, P.O. Box 248, Adelatino, CA 92301, USA. Tel: (714) 656-5004. 
80) Thiển Viện Đại Đăng——Dai Dang Meditation Institute: Ven. Thích Thích Tuệ Giác. 
6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003, USA. Tel: (760) 945-5588. 
S1) Tu Viện Quan Âm—Quan Am Monastery: Ven. Thích Tịnh Trí. 
12670 18” St., Redlands, CA 92373, USA. Tel: (909)389-1570. 
82) Chùa Quang Thiện —Quang Thien Temple: Ven. Thích Minh Dung. 
704E. “E” Street, Ontario, CA 91764, USA. Tel]: (909) 986-2433. 
83) Chùa Đại B1 Quan Âm—Dai Bi Quan Am Temple: Ven. Thích Giác Hoàng. 
2138 W. Lincoln Ave., San Bernadino, CA 92411, USA. Tel: (909) 880-2729. 
84) Trung Tâm Tu Học Quảng Đức—Quang Duc Buddhist Cultivation Center: Ven. Thích 
Phổ Hòa. 1838 W. Base Line St., San Bernadino, CA 92411, USA. Tel: (909) 381-1660. 
85) Tu Viện An Lạc—An Lac Monastery: Ven. Thích Thôg Hải. 
901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004, USA. Tel: (805) 659-9845. 


5764 


86) Chùa Tam Bảo——Tam Bao temple: Ven. Thích Tâm Quang. 
2459 S.Elm Ave., Fresno, CA 93706, USA. Tel: (559) 264-2728. 
87) Ưu Đàm Tự Viện—Uu Dam Pagoda: 3024 Eucalyptus St., Marina, CA 93933, USA. Tel: 
(831) 384-5438. 
88) Đạo Tràng Pháp Hoa—Phap Hoa Way Place: Ven. Thích Trí Lãng: 145-147 N. King Rd., 
San Jose, CA 95116-1245, USA. Tel: (408) 254-8892. 
89) Tịnh Xá Pháp Duyên—Phap Duyen Monastery: Most Ven. Thích Giác Lượng. 
766 S. 2"° St, San Jose, CA 95112, USA. Tel: (408) 295-2436. 
90) Bửu Hoa Thiền Tự—Buu Hoa Meditation Temple: Most Ven. Thích Linh Chơn. 
2946 Mc Kee Rd., San Jose, CA 95127, USA. Tel: (408) 259-8888. 
91) Chùa Đức Viên—Duc Vien Temple: Nun Thích Nữ Đàm Nhật. 
2420 Mc Laughlin Ave., San Jose, CA 95121, USA. Tel: (408) 993-9158. 
92) Chùa An Lạc —An Lac Temple: Senior Nun Thích Nữ Nguyên Thanh. 
1647 E. San Fernando St., San Jose, CA 95116, USA. Tel: (408) 254-1710. 
93) Chùa Quảng Đức—Quang Duc Temple: Ven. Thích Pháp Châu. 
380 S. 22" St., San Jose, CA 95116, USA. Tel: (408) 286-8380. 
94) Chùa Duyên Giác —Duyen Giac Temple: Ven. Thích Nhật Huệ. 
97 Foss Ave., San Jose, CA 95116, USA. Tel: (408) 828-5707. 
95) Quán Thế Âm Thiền Tự —Quan The Am Meditation Temple: Ven. Thích Chơn Minh. 
2977 ŠS. White Rd., San Jose, CA 95148, USA. Tel: (408) 223-1425. 
96) Như Lai Thiền Viện—Nhu Lai Meditation Institute: Ven. Trần Minh Tài. 
1215 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122, USA. Tel: (408) 294-4536. 
97) Tịnh Thất Kiều Đàm——Kieu Dam Pure Abode: Nun Thích Nữ Lệ Trí. 
1442 Clemence Ave., San Jose, CA 95122, USA. Tel: (408) 920-6828. 
98) Chùa Đại Nhật Như Lai—Dai Nhat Nhu Lai Temple: Ven. Thích Thông Đạt. 
1250 Lancelot Lane, San Jose, CA 95127, USA. Tel: (408) 926-1998. 
99) Chùa Phật Quang—Phat Quang Temple: Bhiksuni Thích Nữ Quảng Tịnh. 
801 North 15” St., San Jose, CA 95112, USA. Tel: (408) 295-8391. 
100)Quan Âm Tịnh Xá—Quan Am Monastery: Ven. Thích Minh Bảo. 
1134 Roberts Ave., San Jose, CA 95122-3819, USA. Tel: (408) 998-0986. 
101)Cảnh Đức Quốc Thanh Tự—Canh Duc Quoc Pure Pagoda: Ven. Thích Viên Minh. 
570 Jackie Dr., San Jose, CA 95111, USA. Tel: (408) 972-5912. 
102) Chùa Hồng Danh—Hong Danh temple: Most Ven. Thích Nguyên Lai. 
698 North 17? St., San Jose, CA 95112, USA. Tel: (408) 271-2874. 
103) Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán—Lleu Quan Buddhist Cultural Center: Ven. 
Thích Pháp Chơn. 1425 Clayton Rd., San Jose, CA 95127, USA. Tel: (408) 272-5765. 
104)Chùa Pháp Vương—Phap Vuong Temple: Ven. Thích Đức Tuấn. 
2220 Wellington Drive, Milpitas, CA 95035, USA. Tel: (408) 946-4615. 
105)Tu Viện Kim Sơn—Kim Son Monastery: Most Ven. Thích Tịnh Từ. 
P.O. Box 1983, Morgan HiIIs, CA 95083, USA. Tel: (408) 848-1541. 
106)Thiền Tự Vô Ưu——Vo Uu Meditation Temple: 1300 Church Ave., San Tartin, CA 95406, 
USA. Tel: (408) 683-4498. 
10Ø77Tịnh Xá Ngọc An—Ngoc An Monastery: Nun Thích Nữ Khuê Liên. 
7541 38* Ave., Sacramento, CA 95824, USA. Tel: (916) 386-2367. 


5765 


108)Chùa Kim Quang——Kim Quang Temple: Ven. Thích Thiện Duyên. 
3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, CA 95825, USA. Tel: (916) 481-8781. 
109)Chùa Diệu Quang——DIeu Quang Temple: Senior Nun Thích Nữ Diệu Từ. 
9229 Elder Creek Rd., Sacramento, CA 95829, USA. Tel: (916) 381-4360. 
110)Tu Viện Viên Chiếu —Vien Chieu Monastery: Bhiksu Thích Đồng Trí. 
9094 Calvine Rd., Sacramento, CA 95829, USA. Tel: (916) 688-9479. 
111)Chùa Phổ Minh—Pho Minh Temple: Nun Thích Nữ Như Phương. 
2751 21 Ave., Sacramento, CA 95820, USA. Tel: (916) 739-6344. 
112)Chùa Huyền Giác —Huyen Giac Temple: Bhiksu Thích Minh Hậu. 
5210 58* St., Sacramento, CA 95820, USA. Tel: (916) 455-6652. 
113)Chùa Từ Quang——Tu Quang Temple: Most Ven. Thích Tịnh Từ. 
243 Duboce Ave., San Francisco, CA 94103, USA. Tel: (415) 431-1322. 
114)An Tường Tự Viện—An Tuong Monastery: Most Ven. Thích Thanh An. 
682 28” St., Oakland, CA 94609, USA. Tel: (510) 444-5218. 
115)Đạo Tràng Tam Bảo—Tam Bao Way Place: 8239 International Blvd., Oakland, CA 
94621, USA. Tel: (S10) 569-7714. 
116)Chùa Phổ Từ—Pho Tu Temple: Ven. Thích Từ Lực. 
17327 Meekland Ave., Hayward, CA 94541-1308, USA. Tel: (510) 481-1577. 
117)Trung Tâm Phật Giáo Hayward—Hayward Buddhist Center: Ven. Ven. Thích Từ Lực. 
27878 Calaroga Ave., Hayward, CA 94545-4659, USA. Tel: (S10) 732-0728. 
118)Thiển Tịnh Đạo Tràng—Thien Tinh Way Place: Most Ven. Thích Viên Thành. 
14806 Farnsworth St., San Leandro, CA 94579, USA. Tel: (S10) 351-2372. 
119)Chùa Giác Minh—Giac Minh Temple: Most Ven. Thích Thanh Cát. 
763 Donohoe St., El Palo Alto, CA 94303, USA. Tel: (650) 325-7353. 
120)Phật Quang Tự —Phat Quang Temple: 312 Gregory St., Fairfield, CA 94533, USA. Tel: 
(707) 429-8772. 
121)Chùa Quang Nghiêm—Quang Nghiem Temple: Most Ven. Thích Minh Đạt. 
2294 East Fremont St., Stockton, CA 95205, USA. Tel: (209) 941-4991. 
122)Thiền Viện Diệu Nhân—Dieu Nhan Meditation Hall: Nun Thích Nữ Thuần Hạnh. 
4241 Duncan HñII Rd., Rescue, CA 95672, USA. Tel: (530) 676-7108. 
(V-B) Vàng Alabama—Alabama Area: 
123)Chùa Chánh Giác Chanh Giac Temple: Nun Thích Nữ Linh Lạc. 
9080 Adams Št., La Batre, AL 36509, USA. Tel: (251) 824-1688. 
124)Tu Viện Liên Trì—Llen Tri Monastery: Most Ven. Thích Tịnh Từ. 
2276 Red Fox Rd., Mt. Vernon, AL 36560, USA. Tel: (251) 829-9660. 
125)Trung Tâm Tu Học Thiển Định—Meditation Practice Center: Alabama Liên Trì Phật 
Học Hội— The Lotus Buddhist Association of Alabama. 2276 Red Fox Rd., Mt. Vernon, 
AL 36560. 
(V-C) Vùng Arizona— Arizona Areq: 
126)Tịnh Xá Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Monastery: Nuns Liên Phụng & Liên 
Thủy. 140 E. Navajo Rd., Tucson, A2, 85705, USA. Tel: (520) 690-7972. 
127)Chùa Pháp Hoa—Phap Hoa Temple: Ven. Thích Hải Quang. 
1107 E. 32" St., Tucson, AZ.85713, USA. Tel: (520) 623-8409. 
128)Chùa Thôn Yên—Thon Yen Temple: Ven. Thích Chúng Thiện. 


5766 


726W. Baseline Rd., Phoenix, AZ. 85041, USA. Tel: (602) 305-9115. 
129)Chùa Việt Nam——Vietnam Temple: Ven. Thích Chân Tôn. 
3202 N. 47 Ave., Phoenix, AZ. 85035, USA. Tel: (602) 278-8039. 
130)Tu Viện Phước Tường—Phuoc Tuong Monastery: Most Ven. Thích Nhựt Thanh. 
10138 E. Broadway Rd., Mesa, AZ, 85208, USA. Tel: (480) 380-2921. 
131)Tịnh Xá Viên Minh——Vien Minh Monastery: Bhiksunis Liên Phụng & Liên Thủy. 
285N. Comanche Dr., Chandler, AZ, 85224, USA. Tel: (480) 812-8810. 
(V-D) Vùng Arkansas— Arkansas Area: 
132)Tịnh Xá Giác Không——Giac Khong Monastery: Bhiksuni Thích Nữ Diêu Ngộ. 
2221N. 31" St., Fort Smith, AZ. 72904, USA. Tel: (501) 782-1583. 
133)Chùa Phổ Minh—Pho Minh Temple: 3811 Mussett Rd., Fort Smith, AZ, 72904, USA. Tel: 
(S01) 783-8143. 
134)Chùa Bát Nhã—Bat Nha Temple: Ven. Thích Hạnh Hiếu. 
1000 Tom Rd., BauxiIte, A2 72011, USA. Tel: (501) 557-9958. 
(V-E) Vùng Colorado—Colorado Area: 
135)Chùa Như Lai—Nhu Lai Temple: Most Ven. Thích Chánh Lạc. 
2540 W. L]iff Ave., Denver, CO 80219, USA. Tel: (303) 936-4630. 
136)Chùa A Di Đà—A Di Đà Temple: Ven. Thích Trí Viên. 
3502 W. Walsh Place, 80219, USA. Tel: (303) 936-7499. 
137)Chùa An Bằng —An Bang Temple: 5400 West Kentucky Ave., Lakewood, CO 80226, 
USA. Tel: (303) 936-1739. 
138)Phật Học Viện Bodhidharma—Bodhidharma Buddhist Institute: Ven. Thích Trí Viên. 
2050 Clinton St., Aurora, CO 80010, USA. Tel: (303) 367-5273. 
139)Chùa Chân Như—Chan Nhu Temple: Nun Thích Nữ Chân Như. 
7201W. Bayaud Place, Lakewood, CO 80226, USA. Tel: (303) 238-5867. 
140)Chùa Quang Minh —Quang Minh temple: Nun Thích Nữ Giới Châu. 
10660 Rosalie Rd., Northglenn, CO 80233, USA. Tel: (720) 929-0386. 
(V-F) Vàng Connecficut— Connecfticut Area: 
141)Chùa Phước Long——Phuoc Long Temple: Ven. Thích Minh Đức. 
1222 Fatrfield Ave., Bridgeport, CT 06605, USA. Tel: (203) 366-3477. 
142)Chùa Hải Ấn— Hai An Temple: Ven. Thích Trí Hoàng. 
255 Cherry St., New Britain, CT 06051, USA. Tel: (S60) 612-0077. 
(V-G) Vùng Florida— Florida Area: 
143)Pháp Viện Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Dharma Institute: Most Ven. Thích 
Giác Nhiên. 5607 Town N. Country Blvd., Tampa, FL 33615, USA. Tel: (813) §85-5037. 
144)Chùa Báo Ân—Bao An Temple: Nun Thích Nữ Liễu Hà. 
5788 Apopka Vineland Rd., Orlando, EL 32818, USA. Tel: (407) 295-7846. 
145)Chùa Long Vân—Long Van Temple: 6021 Cornelia Ave., Orlando, FL 32807, USA. Tel: 
(407) 273-4429. 
146)Chùa Tam Bảo—Tam Bao Temple: Ven. Thích Viên Hạnh. 
4/66 N. Rock Spring Rd., Apopka, FL 32712, USA. Tel: (407) 886-7092. 
147)Chùa Phật Pháp —Phat Pháp Temple: Ven. Thích Tịnh Trí. 
1770 62" Ave.N., St. Petersburg, FL 33702, USA. Tel: (727) 520-9209. 


5767 


148)Chùa Phước Huệ ——Phuoc Hue Temple: 2600 S.W. 64" Ave., Miami, FL 33155, USA. 
Tel: (305) 662-8052. 
149)Chùa Hải Đức—Hai Duc Temple: Upasaka Minh Quang. 
2101 Pickettville Rd., Jacksonville, FL 32236-0097, USA. Tel: (904) 781-4183. 
150)Chùa Phước Viên—Phuoc Vien Temple: Bhiksu Thích Quảng Trung. 
4508 Zambito Ave., Jacksonville, FL 32210, USA. Tel: (904) 573-7886. 
151)Chùa Diệu Đế—Dieu De Temple: 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32514, USA. Tel: 
(850) 477-8291. 
152)Tu Viện Hương Hải—Huong Hai Monastery: Bhiksu Thích Hương Huệ. 
2321 SW. 127” Ave., Davie, FL 33325, USA. Tel: (954) 424-9865. 
153)Chùa Lộc Uyển—Loc Uyen Temple: 212 Swain Blvd., Greenacres, FL 33463, USA. Tel: 
(S61) 968-1793. 
(V-H) Vàng Œeorgia—Œeorgia Area: 
154)Thiển Viện Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Meditation Hall: Most Ven. Thích 
Minh Hồi. 3495 Greenview Drive, Lawrenceville, GA 30044-3036, USA. Tel: (770) 638- 
0589. 
155)Tu Viện Kim Cang——Kim Cang Monastery: Ven. Thích Hạnh Đạt. 
4771 Browns MIII Rd., Lithonia, GA 30038, USA. Tel: (770) 322-0712. 
156)Chùa Lâm Tế—~Lam Te Temple: Nun Thích Nữ Đàm Thủy. 
6191 Meadowbrook Dr., NÑorcross, GA 30093, USA. Tel: (770) 638-6120. 
157)Chùa Từ Liên—Tu Lien Temple: Nun Thích Nữ Tâm Thường. 
6308 Highway 42, Rex, GA 30273, USA. Tel: (770) 968-8372. 
158)Chùa Hải Ấn— Hai An Temple: Nun Thích Nữ Huệ Nghiêm. 
5375 Sanders Rd., Lake City, GA 30260, USA. Tel: (404) 366-0042. 
159)Chùa Tây Phương——Tay Phuong Temple: Ven. Thích Giác Hạnh. 
2440 Smith Rd., Gainesville, GA 30504, USA. Tel: (770) 503-9175. 
(V-I) Vùng Hawaii— Hawaii Area: 
160)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Hải. 
98-847 Lliee St., Alea, HI 96701, USA. Tel: (S808) 488-3425. 
161)Chùa Từ Hạnh —Tu Hanh Temple: 385 S. Puunene Ave., Kahului, HI 96732, USA. Tel: 
(808) 873-8654. 
162)Tu Viện Chơn Không—Chon Khong Monastery: Ven. Thích Thông Hải. 
1105 Hind Luka Dr., Honolulu, HI 96821, USA. Tel: (808) 373-4608. 
(V-J) Vùng ldaho— ldaho Area: 
163)Linh Thứu Thiển Tự—Linh Thuu Meditation Temple: Nun Thích Nữ Như Tâm. 
2312W. Overland Rd., Boise, ID 83705, USA. Tel: (208) 343-9322. 
(V-K) Vùng THinois— lllinois Area: 
164)Chùa Quang Minh—Quang Minh temple: Ven. Thích Minh Hạnh. 
4429N. Damen Ave., Chicago, IL 60625, USA. Tel: (773) 275-6859. 
165)Chùa Trúc Lâm——Truc Lam Temple: Ven. Thích Hạnh Tuấn. 
1521W. Wilson Ave., Chicago, IL 60640, USA. Tel: (773) 506-0749. 
166)Chùa Linh Sơn Quan Âm—Linh Son Quan Am Temple: Nun Thích Nữ Trí Hân. 
5545 N. Broadway Blvd., Chicago, IL 60640, USA. Tel: (773) 271-7048. 


5768 


167)Chùa Phật Bảo—Phat Bao Temple: 1495 E. Prospect Ave., Des Plaines, IL 60018, USA. 
Tel: (847) 827-4599. 

168)Chùa Linh Sơn Quan Âm—Linh Son Quan Am Temple: Nun Thích Nữ Trí Hoan. 
1509 9° St., East Moline, IL 61244, USA. Tel: (309) 755-0047. 

169)Chùa Pháp Lâm—Phap Lam Temple: Upasaka Trí Thành. 
518 15” Ave., Rockford, IL 61104, USA. Tel: (815) 399-7497. 

(V-L) Vùng Indiana— Indiana Area: 

170)Chùa An Lạc —An Lac Temple: 5249 E. 30” St., Indianapolis, IN 46218 USA. Tel: (317) 
345-1234. 

171)Tu Viện Vạn Phật Đảnh—Van Phat Danh Monastery: Ven. Thích Hằng Đạt. 
3600 Mathis Rd., SW., Corydon, IN 47112-6409 USA. Tel: (812) 738-1104. 

(V-M) Vùng Kansas— Kansas Areq: 

172)Hội Phật Giáo Wichia Chùa Pháp Hoa—Wichita Buddhist Associaton Phap Hoa 
Temple: Ven. Thích Giác Minh. 4706 N. Arkansas Ave., Wichita, KS 67204, USA. Tel: 
(316) 838-0132. 

173)Chùa Phật Ân—Phat An Temple: Bhiksuni Thích Nữ Kiến Nguyệt. 
3854 §S. West St., Wichita, KS 67204, USA. Tel: (316) 522-0385. 

174)Đạo Tràng Bửu Quang—Buu Quang Way Place: Ven. Thích Thiện Hạnh. 
5157 S. Hydraulic St., Wichita, KS 67216, USA. Tel: (316) 529-3792. 

175)Chùa Từ Quang——Tu Quang Temple: 301 E. Hillside Rd., Garden City, KS 67846, USA. 
Tel: (316) 276-8897. 

(V-N) Vùng Kentucky— Kentucky Areq: 

176)Chùa Chánh Pháp—Chanh Phap Temple: Upasaka Thiện Tường. 
3941-3952 Bray Ridge Rd., Bedford, KY 40006, USA. Tel: (S502) 255-3470. 

177Chùa Từ Ân—Tu An Temple: 4600 S. 6” St, Louisville, KY 40214, USA. Tel: (502) 
375-3249. 

178)Chùa Phước Hậu —Phuoc Hau Temple: Ven. Thích Thanh Quang. 
8510 Old 3” Street Rd., Louisville, KY 40272, USA. Tel: (502) 609-1137. 

(V-O) Vùng Louisiana— Louisiana Area: 

179)Irung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh —Van Hanh Buddhist Center: 13152 Chief Menteur 
Hwy., New Orleans, UA 70129, USA. Tel: (504) 254-6031. 

180)Chùa Bồ Đề —Bodhi Temple: Hwy 996 Box 170 1⁄2, New Orleans, ULA 70131, USA. Tel: 
(504) 392-0327. 

18§1)Chùa Từ Bi—Tu Bi Temple: 7124 Calumet, Baton Rouge, LA 70805 USA. Tel: (504) 
357-9935. 

182)Chùa Tam Bảo—Tam Bao Temple: 975 Monterey Blvd., Baton Rouge, LA 70805 USA. 
Tel: (225) 248-8263. 

183)Thanh Tịnh Đạo Tràng—Thanh Tìng Way Place: Upasaka Huệ Minh. 
333 Willowbrook Dr., Gretna, LA 70056, USA. Tel: (S504) 393-1944. 

184)Chùa Liên Hoa—L1len Hoa Temple: Bhiksu Thích Nguyên Tâm. 
1731 Stumpf Blvd., Gretna, LA 70056, USA. Tel: (504) 585-6057. 

185)Chùa Tịnh Độ —Tinh Do Temple: 246 Bourque Rd., Lafayette, LA 70506, USA. Tel: 
(337) 985-4105. 

(V-P) Vàng Maryland— Maryland Area: 


5769 


186)Quan Âm Phổ Chiếu Ni Viện—Quan Am Pho Chieu Nunery: Nun Thích Nữ Huệ Ân. 
7605 Good Luck Rd., Lanham, MD 20706, USA. Tel: (301) 552-4676. 

(V-O) Vùng Massachusefts— Massachusefts Areq: 

187)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Nun Thích Nữ Trí Hòa. 
16 Ruthven Ave., Worcester, MA 01606, USA. Tel: (508) 853-8120. 

188)Chùa Phổ Hiển—Pho Hien Temple: Bhiksuni Thích Nữ Như Tâm. 
96 Dewey Street, Worcester, MA 01610, USA. Tel: (508) 755-7817. 

189)Chùa Phật Giáo Boston——Boston Buddhist Temple: Dharma Master Thích Giác Đức. 
81-83 E. Marion St., East Boston, MA 02128 USA. Tel: (617) 244-6091. 

190)Chùa Việt Nam—Vietnam Temple: 68 Bradeen St., Roslindale, MA 02131 USA. Tel: 
(617) 325-9521. 

191)Chùa Lục Hòa—Luc Hoa Temple: 7 Greenwood Park, Dorchester, MA 02122 USA. Tel: 
(617) 436-6084. 

192)Chùa Lâm Tỳ Ni—Lumbimi Temple: Ven. Thích Nhuận Bình. 
79 Margin St., Lawrence, MA 01841 USA. Tel: (978) 975-3874. 

193)Chùa Huệ Lâm —Hue Lam Temple: Nuns Như Chánh & Như Bảo. 
2 Vermont St., FIitchburg, MA 01420 USA. Tel: (978) 345-9038. 

194)Chùa Phổ Hiển—Pho Hien Temple: Ven. Thích Thiện Huệ. 
155 Quincy Ave., Braintree, MA 02184 USA. Tel: (781) 848-7519. 

195)Thiền Viện Bồ Đề —Bodhi Meditation Center: 773 Granite St., Brain tree, MA 02184 
USA. Tel: (781) 848-3704. 

(V-R) Vùng Michigan— Michigan Area: 

196)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Linh Đạt. 
2424 Rogue River Rd., Belmont, MI 49306 USA. Tel: (616) 364-0375. 

197)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Thường. 
35275 Utica Rd., Clinton Twp, MI 48035 USA. Tel: (510) 792-6888. 

198)Chùa Thanh Đức Thanh Duc Temple: 655 W. Girard Ave., Madision Heights, MI 
48071 USA. Tel: (248) 556-0364. 

199)Chùa Vạn Hạnh—Van Hanh Temple: Nun Thích Nữ Quảng Thể. 
3015 S. Washington Ave., Lansing, MI 48910 USA. Tel: (S17) 393-3191. 

200)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Thường. 
4820 E. 9 Mile Raod, Warren, MI 48091 USA. Tel: (S§6) 427-6888. 

(V-S) Vùng Minnesota— Minnesota Area: 

201)Chùa Thiên Ân—Thien An Temple: Ven. Thích Phổ Thuận. 
10030 Thrrd Street NE., Blaine, MN 55434 USA. Tel: (763) 780-4380. 

202)Chùa Phật Ân—Phat An Temple: 475 Minnesota Ave., Roseville, MN 55113-0682 USA. 
Tel: (612) 482-7990. 

(V-T) Vàng Missouri— Missouri Area: 

203)Chùa Phổ Hiểền—Pho Hien Temple: Ven. Thích Thiện Huyền. 
5090 NE., Chouteau Traffic Way, Kansas City, MO 64119 USA. Tel: (816) 454-4996. 

204)Chùa Từ BI—Tu Bi Temple: Nun Thích Hoa Đạo. 
1614 White Ave., Kansas City, MO 64126 USA. Tel: (S16) 920-7633. 

205)Chùa Viên Minh—Vien Minh Temple: Upasaka Quảng Tiến. 5234 Bulwer Ave., St. 
Louis, MO 63147 USA. Tel: (314) 291-8351. 


5770 


206)ĐÐạo Tràng Vô Lượng Quang—Vo Luong Quang Way Place: Ven. Thích Thiện Huyền. 
4760 Heege Rd., St. Louis, MO 63123 USA. Tel: (314) 752-1853. 
207)Đạo Trành Định Quang—Dinh Quang Way PLace: Ven. Thích Thiện Huyền. 
2901 W. Hiph Street, Springfield, MO 65803 USA. Tel: (417) 866-1095. 
208)Thiên Quốc Tự—Thien Quoc Temple: Most Ven. Thích Tuệ Minh. 
1735 S. Link Ave., Springfield, MO 65804 USA. Tel: (417) 890-0092. 
(V-U) Vàng Mississippi— MississiDpi Area: 
209)Tịnh Xá Ngọc Minh—Ngoc Minh Monastery: 18132 Allen Rd., Long Beach, MS 39560 
USA. Tel: (601) 865-0802. 
210)Chùa Thiền Tịnh—Thien Tinh Temple: Ven. Thích Minh Chơn. 
6405 Old Fort Bayou Rd., Ocean Springs, MS 39564 USA. Tel: (601) 875-8825. 
211)Chùa Vạn Đức——Van Duc Temple: Nun Thích Nữ An Trí. 
179 Oak St., Biloxi, MS 39530 USA. Tel: (228) 435-0737. 
(V-V) Vùng Nebraska— Nebraska Area: 
212)Chùa Linh Quang—Linh Quang Temple: 216 West “F” Street, Lincoln, NE 68508 USA. 
Tel: (402) 438-4719. 
(V-W) Vùng Nevada—Nevada Area: 
213)Quan Âm Tự —Quan Am Temple: Most Ven. Thích Giác Minh. 
2707 Redwood St., Las Vegas, NV 89146 USA. Tel: (702) 220-3463. 
214)Liên Hoa NI Tự—Llen Hoa Nunery: Nun Thích Nữ Hoa Tâm. 
6233 W. Farbariks Rd., Las Vegas, NV 89103 USA. Tel: (702) 362-6311. 
(V-X) Vàng New Hampshire—New Hampshire Areq: 
215)Chùa Phước Điển—Phuoc Dien Temple: 684 Auburn St., Manchester, NH 03103 USA. 
Tel: (603) 644-2554. 
(V-Y) Vùng New Jersey—New Jersey Area: 
216)Tịnh Xá Minh Đăng Quang——Minh Dang Quang: Upasaka Thiện Ngộ. 
1000 Littleton Rd., Parsippany, NJ 07054-1724 USA. Tel: (Ø73) 889-9078. 
217)Chùa Quan Âm—Quan Am Temple: Ven. Thích Ciác Thanh. 
16 Saint Pauls Ave., Jersey City, NJ 07306 USA. Tel: (273) 798-9309. 
218)Tự Viện Lình Sơn——Linh Son Monastery: Ven. Thích Trí Đạt. 
8 Church Street, Stanhope, NJ 07874 USA. Tel: (73) 247-2482. 
219)Tịnh Xá Ngọc Mỹ—Ngoc My Monastery: Nun Thích Nữ Ngôn Liên. 
202 Beideman Ave., Camden, NJ 08105 USA. Tel: (856) 635-1324. 
220)Chùa Phổ Đà—Pho Da Temple: Upasaka Đoàn Văn Thọ. 
2505 Carman St., Camden, NJ 08105 USA. Tel: (856) 963-6370. 
(V-Z) Vàng New Mexico—New Mexico Area: 
221)Quang Minh Tự —Quang Minh Temple: 420 Pennsylvamia St., SE., Albuquerque, NM 
87108 USA. Tel: (505) 265-7299. 
222) Chùa Vạn Hạnh—Van Hanh Temple: Nun Thích Nữ Viên Quang. 
327 Georgia St., SE., Albuquerque, NM §7108 USA. Tel: (505) 260-4844. 
(V-AA) Vùng New York—New York Area: 
223)Tự Viện Minh Đăng Quang——Minh Dang Quang Temple: Ven. Thích Minh Đạo. 
191 E. Frederick St., Binghamton, NY 13904 USA. Tel: (607) 723-6861. 
224)Tịnh Xá Minh Đăng Quang——Minh Dang Quang Monastery: Ven. Thích Minh Nhựt. 


5771 


1509 Park St., Syracuse, NY 13208 USA. Tel: (315) 422-7147. 

225)Thiền Tự Vạn Hạnh—Van Hanh Meditation Temple: 158 Genesee St., Rochester, NY 
14611 USA. Tel: (SS5) 235-0712. 

226)Chùa Thanh Tịnh —Thanh Tĩnh Temple: 105 Lowden Point Rd., Rochester, NY 14612 
USA. Tel: (S85) 225-3060. 

227)Trung Tâm Phật Giáo Chiếu Kiến—Chieu Kien Buddhist Center: Ven. Thích Thiện Chí. 
2011 Clinton Ave., Bronx, NY 10457 USA. Tel: (718) 741-9889. 

228)Chùa Thập Phương——Thap Phuong Temple: Most Ven. Thích Nhật Thanh. 
2222 Andrews Ave., Bronx, NY 10453 USA. Tel: (718) 933-4132. 

229)Chùa Từ Hiếu ——Tu Hieu Temple: Ven. Thích Thiện Duyên.229) 
647 Fillimore Ave., Buffalo, NY 14212 USA. Tel: (716) 892-6839. 

230)Chùa Quan Âm—Quan Am Temple: Upasaka Nguyễn văn Tữu. 
194 Clinton St., Binghamton, NY 13905 USA. Tel: (607) 723-5968. 

(V-BB) Vùng North Carolina— North Carolina Areq: 

231)Thiện Viện Minh Đăng Quang —Minh Dang Quang Meditation Institute: Most Ven. 
Thích Giác Nhiên. 4310 W. Sugar Creek Rd., Charlotte, NC 28269 USA. Tel: (704) 596- 
3457. 

232)Chùa Liên Hoa—L1en Hoa Temple: Ven. Thích Minh Thiện. 
6505 Lake Dr., Charlotte, NC 28125 USA. Tel: (704) 537-1126. 

233)Chùa Phật Huệ —Phat Hue Temple: Ven. Thích Pháp Huệ. 
11502 Idlewild Rd., Matthews, NC 28105 USA. Tel: (704) 321-9098. 

234)Chùa Vạn Hạnh—Van Hanh Temple: Ven. Thích Thiện Tâm. 
4229 Forestville Rd., Raleigh, ÑC 27616 USA. Tel: (919) 266-4230. 

235)Chùa Quan Âm Ngàn Tượng —Quan Am Ngan Tuong Temple: Most Ven. Sakya Trí 
Tuệ. 1410 Glendale Dr., Greensboro, NC 27406 USA. Tel: (336) 854-5238. 

236)Chuù AN Lạc —An Lac Temple: Bhiksu Thích Thiện Quảng. 
605 S§. Sclentific St., High Point, NC 27260 USA. Tel: (336) 887-3485. 

237)Tu Viện Pháp Hoa—Phap Hoa Monastery: Ven. Thích Chân Thuận. 
1845 16” Street, NE, Hickory, NC 28601 USA. Tel: (S828) 267-1982. 

(V-CC) Vùng Ohio— Ohio Area: 

238)Chùa Linh Sơn Ohio—Ohio Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Long. 
4045 Cleveland Ave., Columbus, OH 43224 USA. Tel: (614) 476-3758. 

239)Chùa Viên Quang—Vien Quang Temple: Bhiksu Thích Đồng Trí. 
5305 Franklin Ave., Cleveland, OH 44102 USA. Tel: (216) 631-5965. 

240)Niệm Phật Đường IHIO—Ohio Buddha Recttation Hall: 8841 Minturn Ct., Powell, OH 
43065 USA. Tel: (614) 889-1863. 

(V-DD) Vùng Oklahoma— Oklahoma Area: 

241)Chùa Giác Quang——GIac Quang temple: Ven. Thích Nguyên Tâm. 
2625 SE 44'" Stree, Oklahoma City, OK 73129 USA. Tel: (405) 672-8262. 

242)Chùa Viên Giác—Vien Giac temple: Most Ven. Thích Trí Hòa. 
5101 NE 36” St., Oklahoma City, OK 73121 USA. Tel: (405) 424-0261. 

243)Thiển Viện Chơn Tâm—Chon Tam Meditation Institute: 5400 Garett Rd., Oklahoma 
City, OK 73121 USA. Tel: (405) 424-1788. 


5772 


244)Chùa Tam Bảo—Tam Bao Temple: 16933 E. 21* Street, Tulsa, OK 74134 USA. Tel: 
(918) 438-0714. 
(V-EE) Vùng Oregon—Qregon Area: 
245}Tịnh Xá Minh Đăng Quang——MIinh Dang Quang Monastery: Ven. Thích Minh Ẩn. 
14719 SE Powell Blvd., Portland, OR 97236 USA. Tel: (503) 760-0634. 
246)Chùa Nam Quang——Nam Quang Temple: Ven. Thích Chân Lý. 
3337 NE 148” Ave., Portland, OR 97230 USA. Tel: (503) 254-0875. 
247)Tnh Xá Ngọc Sơn—Ngoc Son Monastery: Most Ven. Thích Minh Thiện. 
8318 SE Harney St., Portland, OR 97266 USA. Tel: (503) 775-2333. 
248)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Thiền. 
2535 SE 118” Ave., Portland, OR 97266 USA. Tel: (503) 760-9283. 
249)Tịnh Xá Ngọc Viên —Ngoc Vien Monastery: Most Ven. Thích Giác Ngỡi. 
6431 SE. Flavel §t., Portland, OR 97206 USA. Tel: (503) 774-4005. 
250)Tịnh Xá Ngọc Châu —Ngoc Chau Monastery: Nun Thích Nữ Hiếu Liên. 
4320 SE 136” Ave., Portland, OR 97236 USA. Tel: (503) 252-0560. 
251)Chùa Thiền Quang—Thien Quang Temple: Bhiksu Thích Hương Huệ. 
6315 SE 82" Ave., Portland, OR 97266 USA. Tel: (563) 788-0254. 
(V-FF) Vùng Pennsyluania— Pennsylania Areq: 
252)Thiểền Viện Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Meditation Institute: Ven. Thích 
Minh Ấn. 208 S. Allentown Rd., Telford, PA 18969 USA. Tel: (267) 203-8026. 
253)Chùa Pháp Hoa—Phap Hoa Temple: Most Ven. Thích Tâm Thọ. 
202 Cherry St., Columbia, PA 17512 USA. Tel: (717) 684-4301. 
254)Chùa Linh Quang—Linh Quang Temple: Nun Thích Nữ Hiếu Đức. 
821 Ridge Rd., Telford, PA 18969 USA. Tel: (215) 234-0930. 
255)Chùa Giác Lâm—Giac Lam Temple: Nun Thích Nữ Minh Tâm. 
131 Nyack Ave., Lans Downe, PA 19050 USA. Tel: (610) 626-4899. 
256)Chùa Quan Âm—Quan Am Temple: Most Ven. Thích Truyền Như. 
1239 Ridge Ave., Philadelphia, PA 19123 USA. Tel: (215) 765-8715. 
257)Chùa Bồ Đề—Bodhi temple: Most Ven. Thích Đổng Chơn. 
1114-20 South 13" St., Philadelphia, PA 19147 USA. Tel: (215) 389-7390. 
258)Thiển Viện Chơn Như—Chon Nhu Meditation Hall: Ven. Thích Kiến Như. 
721 Braddock Ave., Braddock, PA 15104 USA. Tel: (412) 636-9113. 
259)Tu Viện Ananda—Ananda Buddhist Monastery & College: Ven. Thích Vân Đàm. 
200 Greenwood Ave., Yeagertown, PA 17099 USA. Tel: (717) 248-4050. 
(V-GG) Vùng South Carolina— South Carolina Area: 
260)Chùa Linh Quang—Linh Quang Temple: 1188 Holly Springs Rd., Lyman, SC 29365 
USA. Tel: (864) 439-1123. 
261)Chùa Từ Lâm—Tu Lam Temple: Ven. Thích Hải Chương. 
113 Mallard Rd., Hopkins, SC 29061 USA. Tel (803) 776-5860. 
262)Niệm Phật Đường Myrtle Beach—Myrtle Beach Buddha Recitation Hall: Ven. Thích 
Giác Hạnh. 102 Neal Lane, Myrtle Beach, SC 29588 USA. 
(V-HH) Vùng Tennessee— Tennessee Areq: 
263)Tịnh Xá Ngọc Phước —Ngoc Phuoc Monastery: Ven. Thích Minh Nghĩa. 
1368 Jefferson Ave., Memphis, TN 38104 USA. Tel: (901) 725-5864. 


5773 


264) Chùa Phổ Đà—Pho Da Temple: Ven. Thích Hồng Minh. 
3951 Hawkins MIII Rd., Memphis, TN 38128 USA. Tel: (901) 266-0935. 
265)Chùa Quan Âm—Quan Am Temple: Ven. Thích Nguyên Tánh. 
3500 S. Goodlett Rd., Memphis, TN 38118 USA. Tel: (901) 362-8070. 
(V-H) Vùng Texas— Texas Area: 
266)Thiền Viện Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Meditation Insitutte: Nun Thích Nữ 
Tường Liên. 14634 Bellaire Blvd., Houston, TX 77083 USA. Tel: (281) 988-9989. 
267)Tịnh Xá Minh Đăng Quang——Minh Dang Quang Monastery: Ven. Thích Minh Nghị 
400 Forestgate Dr., Garland, TX 75042 USA. Tel: (972) 487-8372. 
268})Tu Viện Minh Đăng Quang——Minh Dang Quang Nunery: Nun Thích Nữ Tường Liên. 
810 9” St., Galveston, TX 77550 USA. Tel: (409) 763-8557. 
269)Tịnh Xá Minh Đăng Quang——Minh Dang Quang Monastery: Nun. Thích Nữ Liên Bình. 
5015 Gallagher Dr., Houston, TX 77045 USA. Tel: (713) 433-2626. 
270)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Huệ. 
13506 Ann Louise Rd., Houston, TX 77086 USA. Tel: (281) 999-1623. 
271)Chùa Quan Âm—Quan Am Temple: Most Ven. Thích Chơn Điển. 
S016 Barkley St., , Houston, TX 77017 USA. Tel: (713) 643-1832. 
272)Chùa Linh Sơn—Lnh Son Temple: Ven. Thích Huệ Hoa. 
12222 Sea Shore Dr., Houston, TX 77072 USA. Tel: (281) 568-6858. 
273)Chùa Pháp Luân—Phap Luan Temple: Ven. Thích Giác Đẳng. 
13913 §. Post Oak Rd., Houston, TX 77045 USA. Tel: (713) 433-4364. 
274)Niệm Phật Đường A Di Đà—A Di Da Buddha Recitation Hall: Nun Thích Nữ Trí Hậu. 
15518 Baxter Ave., Houston, TX 77084 USA. 
275)Phúc Viên Tự—Phuc Vien Temple: Ủpasika Diệu Minh. 
14101 Hwy 59, Houston, TX 77032 USA. Tel: (281) 449-1900. 
276)Chùa Phật Quang——Phat Quang Temple: Ven. Thích Chân Tôn. 
701 Arizona SŠt., Houston, TX 77587 USA. Tel: (713) 946-5490. 
277)Chùa Đại Giác—Dai Giac Temple: Ven. Thích Giác Hải. 
2501 Saint Emanuel St., Houston, TX 77004 USA. Tel: (713) 951-0092. 
278)Viên Thông Tự—Vien Thong Temple: Nun Thích Nữ Thanh Lương. 
10533 Fisher Rd., Houston, TX 77041 USA. Tel: (713) 896-4572. 
279)Chùa Tịnh Luật —Tinh Luat Temple: Ven. Thích Tịnh Trí. 
8703 Fairbanks N. Houston Rd., Houston, TX 77064 USA. Tel: (713) 856-7802. 
280)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Toại. 
1334 EM-646 RdN., Dickinson, TX 77539 USA. Tel: (409) 927-1862. 
281)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Huệ. 
19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 USA. Tel: (S12) 259-2615. 
282)Thiên Thai Đạo Tràng—Thien Thai Way Place: Ven. Thích Phước Độ. 
9904 Parliament House Rd., Apt#B, Austin, TX 78729 USA. Tel: (S12) 258-3763. 
283)Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Trí Huệ. 
4604 Duval Rd., Ausun, TX 78727 USA. Tel: (512) 794-8998. 
284)Chùa Bửu Môn—Buu Mon Temple: Ven. Thích Huyền Việt. 
2701 Procter St., Port Arthur, TX 77640 USA. Tel: (409) 982-9319. 


577/4 


285)Chùa Hương Đạo —Huong Dao Temple: 4717 E. Rosedale St., Fort Worth, TX 76105 
USA. Tel: (817) 531-7144. 

286)Thiển Viện Quang Chiếu — Quang Chieu Meditation Institute: 5251 Rendon Rd., Eort 
Worth, TX 76410 USA. Tel: (S17) 483-8670. 

287)Chùa Liên Hoa—Lien Hoa Temple: Most Ven. Thích Pháp Nhẫn. 
2014 Rose St., Irving, TX 75061 USA. Tel: (972) 445-1646. 

288)Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại —Oversea Tu Dam Patriarchal Temple: Most Ven. Thích 
Tín Nghĩa. 615 Gilbert Rd., Irving, TX 75061 USA. Tel: (972) 986-1019. 

289)Chùa Vạn Phước —Van Phuoc Temple: 3123 Manchester Rd., WlIchita Falls, TX 76305 
USA. Tel: (817) 761-3697. 

290)Chùa Pháp Quang—Phap Quang Temple: Most Ven. Thích Trí Hiền. 
1004 Small St., Grand Prairie, TX 75050 USA. Tel: (972) 264-1285. 

291)Chùa Đao Quang——Dao Quang Temple: Most Ven. Thích Tịnh Đức. 
3536 N. Garland Ave., Garland, TX 75040 USA. Tel: (972) 414-7345. 

292)Chùa Từ Quang——Tu Quang Temple: Ven. Thích Giai Ngộ. 
4735 Rosehill Rd., Garland, TX 75043 USA. Tel: (214) 227-4896. 

293)Chùa Bảo Quang—Bao Quang Temple: Bhiksu Thích Phước Quang. 
14937 Santa Gertrudis St., San Antonmio, TX 78217 USA. Tel: (210) 650-3363. 

294)Chùa Giác Hoa—Gnac Hoa Temple: 1714 N. Mirror St., Amarillo, TX 79107 USA. Tel: 
(706) 383-3741. 

295)Từ Bi Quan Âm Tự —Tu B1 Quan Am: Ven. Thích Minh Đạo. 
16827 Mueschke Rd., Cypress, TX 77429 USA. Tel: (281) 373-9683. 

296)Phổ Môn Thiền Viện—Pho Mon Meditation Hall: 2619 Charles Lane, Sugar Land, TX 
77478 USA. Tel: (281) 565-9718. 

297)Chùa Việt Nam——Vietnam Temple: Most Ven. Thích Nguyên Hạnh. 
10002 Svnott Rd., Sugar Land, TX 77478 USA. Tel: (281) 575-0910. 

298)Thiền Viện Trúc Lâm——Truc Lam Meditation Institute: Ven. Thích Minh Đức. 
10405 Brighton Lane, Stafford, TX 77477 USA. Tel: (281) 561-5129. 

299)Linh Sơn An Lạc Viện—Linh Son An Lac Institute: Bhiksu Thích Hữu Nguyện. 
362 Country Rd., 4919, Quitman, TX 75783 USA. Tel: (903) 967-2451. 

(V-JJ) Vàng Utah— Utah Area: 

300)Chùa Tam Bảo——Tam Bao Temple: Nun Như Liên. 
475 N. 700°W., Salt Lake City, UT 84116 USA. Tel: (801) 537-7354. 

(V-KK) Vùng Vermoni— Vermont Area: 

301)Đạo Tràng Thanh Sơn—Thanh Son Way Place: 24 Ayers Lane, Hartland, Four-Corners, 
VT 05049 USA. Tel: (802) 436-1103. 

302)Tu Viện Rừng Phong—Pine Forest Monastery: 5602 Peabody Rd., South Woodstock V'T 
05071 USA. Tel: (S02) 457-9442. 

(V-LL) Vùng Virgimia— Virgimia Area: 

303)Phật Bảo Tự —Phat Bao Temple: Most Ven. Thích Minh Tuyên. 
4701 Backlick Rd., Anandale, VA 22003, USA. Tel: (703) 256-8230. 

304)Trung Tâm Vạn Hạnh—Van Hanh Center: Most Ven. Sakya Trí Tuệ. 
7605 Bull Run Dr., Centreville, VA 20121, USA. Tel: (703) 968-8460. 

305)Tổ Đình Đông Hưng——Dong Hung Patriarchal Temple: Ven. Thích Thông Kinh. 


5775 


4177 West Neck Rd., Virgima Beach, VÀ 23456, USA. Tel: (757) 689-3408. 
306)Chùa Hoa Nghiêm—Hoa Nghiem Temple: Bhiksu Thích Kiến Khai. 
9105 Backlick Rd., Fort Belvoir, VA 22060, USA. Tel: (703) 781-4306. 
307)Tu Viện Pháp Vương—Phap Vuong Monastery: Ven. Thích Vân Đàm. 
3418 Anandale Rd., Falls Church, VA 22042, USA. Tel: (703) 573-9633. 
308)Tu Viện Tường Vân—Tuong Van Monastery: Bhiksu Thích Viên Đức. 
2101 ]ames Madison Hwy., Haymarket, VA 20169, USA. Tel: (571) 261-2408. 
309)Chùa Giác Hoa—GIiac Hoa Temple: Ven. Thích Tâm Hoàn. 
2019 Coơra St., Chesapeake, VÀ 23324, USA. Tel: (757) 494-0278. 
310)Chùa Huệ Quang—Hue Quang Temple: Most Ven. Sakya Trí Tuệ 
8535 Hungary Rd., Glen Allen, VÀ 23060, USA. Tel: (804) 672-7167. 
311)Chùa Viên Giác—Vien Giac Temple: Ven. Thích Tuệ Chiếu. 
2208 Mountain Rd., Glen Allen, VÀ 23060, USA. Tel: (804) 553-1175. 
(V-MM) Vùng Washington D.C.— Washington D.C. Area: 
312)Chùa Kỳ Viên—Ky Vien Temple: Most Ven. Kim Triệu. 
1400 Madison St., NW., Washington D.C. 20011, USA. Tel: (202) 882-6054. 
(V-NN) Vùng Washington State— Washington State Area: 
313)Thiển Viện Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Meditation Institute: Most Ven. 
Thích Giác Nhiên. 1105 N. 26” Ave., Pasco, WA 99301, USA. Tel: (509) 546-0920. 
314)Tịnh Xá Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Monastery: Nun Thích Nữ Tịnh Liên. 
5025N. Regal St., Spokane, WA 99207, USA. Tel: (509) 484-4331. 
315)Chùa Cổ Lâm——Co Lam Temple: Most Ven. Thích Nguyên An. 
3503 S. Graham St., Seattle, WA 98118, USA. Tel: (206) 723-4741. 
316)Chùa Phật Giáo Việt Nam—Vietnamese Buddhist Temple: Ven. Thích Minh Chiếu. 
1651 S. King St., Seattle, WA 98118, USA. Tel: (206) 323-2269. 
317)Chùa Vạn Hạnh—Van Hanh temple: Nun Thích Nữ Giác Hương. 
4837 S. Fontanelle St., Seattle, WA 98118, USA. Tel: (206) 722-5305. 
318)Tịnh Xá Quan Âm—Quan Am Monastery: Ven. Thích Minh Hạnh. 
2121N. 130” St., Seattle, WA 98133, USA. Tel: (206) 362-0825. 
319)Chùa Dược Sư—Duoc Su Temple: Ven. Thích Đồng Trung. 
6924 42" Ave., S., Seattle, WA 98118, USA. Tel: (206) 725-1070. 
320)Phước Huệ Thiền Tự—Phuoc Hue Meditation Temple: Ven. Thích Phước Toàn. 
2625 72" St., East, Tacoma, WA 98404, USA. Tel: (253) 536-4996. 
321)Thiền Tự Trúc Lâm Minh Chánh——Truc Lam Minh Chanh Meditation Temple: 13440 SE 
192" St, Renton, WA 98058, USA. Tel: (253) 631-7346. 
322)Chùa Liên Hoa—Llen Hoa Temple: 1211 Wilson St., NE., Olympia, WA 98506, USA. 
Tel: (360) 352-7109. 
323)Đja Tạng Viên Quang Tự—Dia Tang Vien Quang Temple: Ven. Thích Nhật Truyền. 
1705 Eilbert Rd., Lynwood, WA 98036, USA. Tel: (425) 672-0746. 
324)Tu Viện Bửu Hưng—Buu Hung Monastery: Ven. Thích Trí Thể. 
17808 NE 18” St., Vancouver, WA 98684, USA. Tel: (360) 256-9550. 
325)Đạo Tràng Phước An—Phuoc An Way Place: 13030 SE 89” Place, Newcastle, WA 
98056, USA. Tel: (425) 255-3396. 
(V-OO) Vùng Wisconsin— Wisconsin Areq: 


5776 


326)Chùa Phước Hậu —Phuoc Hau Temple: Nun Giới Hương. 
1575 W. Oklahoma Ave., Milwaukee, WI 53215 USA. Tel: (414) 383-1155. 


(VII)Phật Hội A Di Đà tại Hoa Kỳ —Amitabha Buddhist Sociefy tm the United Sfafes 0ƒ 
Amecrica: 

l) Amida SocIety: 5918 Cloverly Ave., Temple City, CA 91780, USA. Tel: (626) 286-5700. 
Website: www.amtb-la.org 

2) Amitabha Buddhist Society and Meditaton Center: 25-27 Winter St., Brockton, MA 
02302, USA. Tel: (508) 580-4349. E-mail: amita(@®hotma1l.com 

3) Amitabha Buddhist Learning Center USA: 3719 Humphrey St., St. Louis, MO 63116- 
4823, USA. Tel: (314) 773-6062. 

4) Amitabha Buddhst Library in Chicago: Tel (630) 416-9422. E-mail: 
main@]isutancpas.com 

3) Amitabha Buddhist Libray of Washington D.C.: Tel: (202) 257-9533. E-mail: 
amtbmd(@®hotmaIl.com 

6) Amitabha Buddhist Soclety of Hawani: 158 N. Hotel Street, Honolulu, HI 96817, USA. 
Tel: (808) 523-8909. 

7) Amitabha Buddhist Soclety Houston: 7400 Harwin Dr., #170, Houston, TX 77036, USA. 
Tel: (713) 339-1864. 

8) Amifabha Buddhist Soclety of Michigan: 1465 Northbrook Drive, Ann Arbor, MI 48103, 
USA. Tel: (734) 995-5132. 

9) Amitabha Buddhist Soclety of New Jersey, Inc.: 1197 A Marlkress Road, Cherry HIII, NJ 
08003, USA. Tel: (856) 751-7766. E-mail: nJbuddha@®comecast.net 

10) Amitabha Buddhist Society of NY Inc.: 41-60 Main St., Suite 211, Flushing, NY 11355, 
USA. Tel: (718) 961-7299. Website: www.amtb-ny.org 

11) Amitabha Buddhist Society of Seatile: 701 1⁄2 S. King St., Seattle, WA 98104, USA. Tel: 
(206) 624-9378. 

12) Amitabha Buddhist SocIety of USA: 650 S. Bernardo Ave., Sunnyvale, CA 94087, USA. 
Tel: (408) 736-3386. Website: www.amtb-usa.org 

13) Amitabha House of the United States, Inc.: 3101 S. Manchester St., #810 Falls Church, 
VA 22044-2720, USA. Tel: (703) 845-0186. 

14) Dallas Buddhist Assoclation: 515 Apollo Rd., Richardson, TX 75081, USA. Tel: (972) 
234-4401. E-mail: amtbdba@yahoo.com 

15) Mietoville Academy, Inc: 4450 Business Park Ct., Liburn, GA 30047, USA. Tel: (770) 
923-8955. E-mail: mietoville (@bellsouth.net 


(XII) Phật Giáo tại Hòa Lan 
Buddhism in Netherlands 
(ID Tổng quan về Phật Giáo Hòa Lan—An overview oƒ Buddhism in Netherlands: Trong 


khi các xứ Âu Châu như Anh Cát Lợi, Đức, Pháp và Đan Mạch bắt đầu nghiên cứu có 
khoa học về Phật Giáo vào đầu thế kỷ thứ 19, thì mãi đến năm 1865 Hòa Lan mới gia 


5777 


nhập vào việc nghiên cứu nây khi cần đến một chức vụ chủ tịch Phạn Ngữ Học tại trường 
Đại Học Leiden. Dù bắt đầu có một chút chậm trễ hơn các xứ khác, nhưng học giả xuất 
sắc, giáo sư Johan Hendrik Caspar Kern (1833-1917), một nhà ngữ học vô địch, đã khỏa 
lấp khoảng trống cách biệt nầy. Giáo Kern đã xuất bản bằng tiếng Hòa Lan bộ sách 
“Lịch Sử Phật Giáo Tại Ấn Độ”, gồm hai tập 1 và 2 năm 1881 và 1883. Vào năm 1896, 
ông lại xuất bảnthêm bộ “Cẩm Nang Phật Giáo Ấn Độ” bằng tiếng Anh. Cùng xuất bản 
với giáo sư Bun-Yiu (1849-1927) của Nhật bộ “Bổn Sanh Kinh” vào năm 1891. Vào thập 
niên cuối trong đời ông đã dịch bộ Kinh Pháp Hoa từ Bắc Phạn sang Anh ngữ, nhưng ông 
qua đời khi công việc còn đang dang dở. Công trình tốt đẹp nầy của ông đã được giáo sư 
J.W. de Jong hợp cùng các giáo sư khác tiếp tục và hoàn tất. Tại Groningen có một trung 
tâm Phật Giáo, và Den Hague có một Học Viện, một Thư Viện Phật Giáo, và những cơ 
sở dành cho thiển tập. Về sau nầy được nhà sư Đức nổi tiếng tên Lama Anagarika 
Govinda bảo trợ—While European countries such as Great Britain, Germany, France and 
Denmark had begun the scientific study of Buddhism in the early part of the 19” century, 
1t was not until 1865 that the Netherlands Joined ¡in this field of study when a chair for 
Sanskrit Language had been set up in the University of Leiden. Though the Netherlands 
had started a bịt later than other countries, her excellent scholar Professor Johan HendrIk 
Caspar Kern (1833-1917), an unparalleled linguist, had filled the gap. Professor Kern 
published the Dutch edition of the “History of Buddhism in India” in two volumes by 1881 
to 1883. In 1896 he published the “Manual of Indian Buddhism” in English. Together with 
Professor Bun-Yiu (1849-1927) of lapan as a co-editor, Professor Kern published the 
“Jatakamala” in 1891. In the last decade of his life he worked on the translation of 
Saddharma-pundarika Sutra from Sanskrit to English, but he passed away and left the 
work uncompleted. His good work has been carried on by Professor J.W. de Jong and 
others. There 1s a Buddhist center in Groningen and one in Den Hague named the 
Buddhist Institute with library and meditation facilities. The latter had been sponsored by 
the well-known German monk Ven. Lama Anagarika Govinda. 


(II) Các Chùa Viện Việt Nam tại Hòa Lan— Vietnamese Temples in Netherlands: 
1) Chùa Vạn Hạnh —Van Hanh Temple: Ven. Thích Minh Giác. 
Midden WEG 65, 1394 AD. Nederhorst den Berg, Netherland. Tel: 294 254 393. 


(XIV) Phật Giáo Hồng Kông 
Buddhism in Hong Kong 


(Tổng quan về Phật Giáo Hồng Kông—An overview oƒ Buddhism in Hong Kong: Hồng 
Kông nguyên thuộc huyện Tân An, tỉnh Quảng Đông của Trung Hoa Lục Địa. Dưới thời 
nhà Đường, Hồng Kông là con đường giao thương dọc theo bờ biển phía Nam Trung Hoa. 
Vào thời cổ đại, Hồng Kông được gọi là Đôn Môn. Từ năm 1842, khi Vua nhà Mãn 
Thanh nhường đứt Hồng Kông cho Anh Cát Lợi, thì nó trở thành một xứ thuộc địa. Hồng 
Kông từ đó được mang tên “Hòn Ngọc Miễn Đông” và rất nổi tiếng trên thế giới. Phật 
giáo được truyền đến từ Lục Địa Trung Hoa qua Hồng Kông từ năm 428 sau tây lịch dưới 


5778 


thời Bắc và Nam Tống. Có những địa danh lịch sử đã có từ cả ngàn năm trước, gồm 
những tự viện Lâm Độ và Bảo Độ Tự (còn gọi là Thanh Sơn Tự), nơi mà Lâm Độ Thiền 
Sư đã một lần lưu lại. Đây là những tự viện có cảnh trí tuyệt đẹp, đã lôi cuốn nhiều vị 
cao Tăng và học giả đến đây. Từ năm 1960, những nơi nầy chỉ còn là phế tích cho du 
khách đến xem mà thôi—Originally Hong Kong belonged to the Hsin An district, the 
Canfonese Province of Mainland China. In the Tang Dynasty, It was the essential route 
for trading and traffic along the South Coast of China. In ancient times, 1t was called Tuen 
Mun. Since 1842, when Hong Kong was ceded to the British by Emperor Chin, 1t has 
been a British colony. Since then, it has earned the name of “he Pearl of the Orient” and 
has become very famous in the world. Buddhism was first introduced from Mainland 
China to Hong Kong in 428 A.D. during the Sung Period of the Northern and Southern 
Dynasties. The earliest historical spots were the Tang Dynasty (more than 1,000 years 
ago), include the Lin Tao Monastery and the Pao Tao Monastery, which 1s known as Chin 
Chan Monastery (Thanh Sơn Tự), where Zen Master Pao Tao once stayed. They had 
been very beautiful temples with scenic environments which attracted many famous 
monks and the learned. Since 1960, only the remains and left behind for tourIsts to see. 


(HH) Sự Phát Triển Phật Giáo tại Hồng Kông— The Development oƒ Buddhism in Hong 
Kong: Sau khi Hồng Kông đã được trao cho người Anh vào năm 1842, thì dân số tăng 
dần và nó đã trở thành một hải cảng quan trọng của miền Đông. Vào năm 1916, một số 
Phật tử bắt đầu tổ chức Hội Phật Học. Năm 1918 người ta thành lập Cực Lạc Viện. Năm 
1920, Thái Hư Đại Sư được mời đến đây thuyết giảng, và những thời pháp nầy đã gây 
ảnh hưởng rất lớn lao cho dân chúng tại đây. Vào năm 1925, những người có hứng thú 
với trường phái Chân Ngôn đã thành lập khu “Cư Š5ï Lâm”. Năm 1927, Pháp Sư Vũ 
Phong đã đến đây truyền bá giáo lý tông Thiên Thai. Có vài nhà hàng chay với những 
dịch vụ văn hóa Phật giáo đã được thành lập. Năm 1928, nhóm “Đa Đa Phật Giáo Xả” 
được sáng lập nhằm truyền bá giáo lý Tịnh Độ. Năm 1929, Trúc Lâm Thiển Tự, Lộc 
Uyển, và Học Viện Phật Giáo cho chư Ni cũng được sáng lập. Năm 1931, Hiệp Hội Phật 
Giáo Hồng Kông được thành lập. Năm 1935, Hương Cảng Phật Giáo Thiếu Niên Hội 
thành hình, với tờ bán nguyệt san “Nhân Hải Đăng” được xuất bản. Năm 1936, lần đầu 
tiên bệnh viện Đông Hoa bảo trợ cho Pháp Hội “Thủy Lục” tại Hồng Kông. Hòa Thượng 
Hư Vân được thỉnh đến để đẩm nhiệm trọng trách nầy. Từ đó về sau, các trường phái 
Thiên Thai, Tịnh Độ, Thiền, Mật và Pháp Tướng đã đều đặn truyền bá và thiết lập cơ sở 
tại đây. Từ năm 1949 đến năm 1956, hàng trăm chư Tăng đã đến Hồng Kông từ các vùng 
phía Bắc của Trung Hoa Lục Địa. Con số 40 chùa viện tại Hồng Kông đã trở nên quá tải. 
Vào năm 1960, con số chùa chiển tại Hồng Kông đã tăng quá con số 120, nhiều chùa 
được thiết lập ngay tại những tầng trệt của các biệt thự. Hiện giờ thì ngôi tự viện lớn 
nhất của Hồng Kông là chùa Bảo Lâm tọa lạc trên đảo Lantau, nơi có một tượng Phật 
bằng đồng cao nhất thế giới. Tượng Phật cao 26 mét, nặng 248 tấn, hoàn tất vào năm 
1989—After Hong Kong was taken over by the British in 1842, the population gradually 
Increased and she had been developed Info an important port in the East. By 1916 some 
Buddhists began to organize a Buddhist socIety, and 1918 Kek Lok Yun was formed. In 
1920 the Great Ven. Tai Hsu was Invited to give lectures, which influenced the people 
greatly. In 1925 a Lay Buddhist Lodge was formed by people Interested in the Shingon 


5779 


School of Buddhism. In 1927 Ven. Wu Fong came to propagate the T”ien-T”ai Doctrine. 
Several vegetarian restaurants with Buddhist cultural services were established. In 1928, 
the Dodor Buddhist Society, which propagated the Pure Land teaching, was founded. In 
1929, the Bamboo Grove Meditation temple, Deer Park, and the Girl”s Buddhist Institute 
were esfablished. In 1931, the Hong Kong Buddhist Association was set up. In 1935, the 
Hong Kong Buddhist Youth Association came Into being, and the Buddhist monthly “Ren 
Hai Teng” was published. In 1936 the Tong-Wah Hospital sponsored the Water and Land 
Dharma Assembly, the first of 1s kind in Hong Kong. The Ven. Hsu Yun was Invited to 
lead this grand function. Since then, T”ien-T”ai, Pure Land, Meditation, Esoteric and 
Dharmalakrana Schools of Buddhism steadily spread out and lay their foundations. From 
1949 to 1956, several hundred monks came to Hong Kong from the northern mainland. 
Some forty temples in Hong Kong became overcrowded. By 1960, the number of temples 
1ncreased by over one hundred and twenty, many of them were set up in the flats of tall 
mansions. At present, the largest monastery In Hong Kong 1s Po Lin of Lantau Ilsland, 
where there exIsts a g1gantic construction of the tallest bronze Buddha statue In the world. 
The statue 1s 26 meters high and weighs 248 tons; It was completed in 1969. 


(HI)Sự Sinh Hoạt của các Trường Phái Phật Giáo tại Hồng Kông trên nhiều Phương Diện 


Ù 


2) 


Khác Nhau— The Acfiviies 0ƒ DỤƒecrent Schools gƒ Buddhism ¡ím Hong Kong ín 
Djƒƒerent Aspecfs: 

Phật giáo tại Hồng Kông bao gồm nhiều trường phái khác nhau, chủ yếu là Phật Giáo 
Đại Thừa. Do vậy mà Thiển tông, Tịnh Độ, Pháp Tướng Tông và Mật Tông là những 
trường phái phổ thông nhất. Theo sự tham khảo với Hội Phật Giáo Hồng Kông vào năm 
1988, có khoảng 450 tự viện, hơn 30 tổ chức Phật giáo, và 2 trường đại học Phật giáo; có 
hơn 300 chư Tăng, 200 chư Ni, và hơn 650 ngàn Phật tử tại gia—Buddhism in Hong Kong 
includes varlous schools, mainly of Mahayana Buddhism. Hence, the Chan school, the 
Pure Land school, the Fa-Hsiang school and the Tantric school are the most popular. 
According to the references in 1988 provided by Hong Kong Buddhist Association, there 
are about 450 monasteries, more than 30 Buddhist organizations and 2 Buddhist colleges; 
there are 300 monks and 200 nuns, and over 650,000 Buddhist adherents in Hong Kong. 
Tại đây có hơn 10 tờ báo đang được lưu hành và rất nhiều sách vở Phật giáo được xuất 
bản, bao gồm luận giải, sách dịch, và kinh điển. Người ta thường xuyên tổ chức nhiều 
cuộc trưng bày về những tác phẩm về văn hóa Phật giáo, từ kinh điển, sách giáo khoa 
đến những tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, hay phim, vân vân. Những cuộc trưng bày nầy 
đã có ảnh hưởng rất lớn đối với sự truyền bá Phật giáo tại Hồng Kông, đặc biệt là cuộc 
trưng bày “Bộ Thanh Tạng” vào năm 1982, và những cuộc trựng bày về các tài liệu 
giảng dạy Phật Pháp, bao gồm những buổi Pháp thoại về “Thử Ngạn-Bỉ Ngạn” vào 
những năm 1983 và 1987——There are more than 10 Buddhist Journals in circulation and a 
great varlety of books Including essays, translations, and Buddhist texts which are 
published. There are also exhibitions on various works of Buddhist culture, ranging from 
canons, texts, art works, photographs, slides, etc., which are held occasionally. These 
exhibiions have had a great Iinfluence in propagating Buddhism in Hong Kong, 
particularly the Buddhist Exhibition on the “Ching Version of the Buddhist Tripitaka” in 


3) 


4) 


5) 


5780 


1982, and the exhibitions on the Dharma-preaching materials, including the Dharma talks 
“This Shore and That Shore” in 1983 and 1987. 

Nền giáo dục Phật giáo tại Hồng Kông được các tổ chức khác nhau của Phật giáo bảo 
trợ. Có khoảng trên 70 ngôi trường Phật giáo từ đại học, sau trung học, trung học, đến 
tiểu học và mẫu giáo. Cũng có 8 thư viện Phật giáo được mở ra cho công chúng. Bên 
cạnh đó, hai trường đại học tại Hồng Kông cũng mở ra các lớp học về Phật giáo cho 
những ai thích thú với tôn giáo nầy——Buddhist education in Hong Kong ¡is sponsored by 
various Buddhist organizatlons. There are a total of over 70 schools ranging from 
Buddhist colleges, post secondary schools, secondary schools, primary schools and 
kindergartens. Also, 8 Buddhist librarles are open to the public. Besides, 2 local 
universities also offer Buddhist study courses for people who are Iinterested in Buddhism. 
Sự thuyết giảng giáo pháp được thực hiện theo lối truyền thống và bằng những phương 
tiện hiện đại. Phật giáo cũng được truyền bá qua băng đĩa và phim ảnh, cũng như qua các 
cuộc phát thanh và phát hình. Ngoài ra, còn vài sinh hoạt khác như những lớp tọa thiển, 
tụng kinh, an cư, phóng sanh, và hành hương Phật tích và Thánh tích. Lại có chương trình 
“Bảy Ngày An Cư” cho Phật tử tại gia được tổ chức hàng năm, và chương trình “Thọ Giới 
Cụ Túc” cho chư Tăng Ni mỗi ba năm—Dharma preaching is carried out in the traditional 
and modern styles. Buddhism 1s also propagated through audio-visuak aids viz. slides and 
cassette-tapes and by the broadcastng of Buddhist teaching on both radio and TYV. 
Besides, some other activities are meditation classes, chanting, retreats, releasing living 
creatures, Buddhist choirs and pilgrimage. There 1s a “Seven-Day Retreat Program” for 
the laities once a year and a “Three-Platform Ordination Ceremony for Monks and Nuns” 
once every three years. 

Tại Hồng Kông, Phật giáo hiện có một bệnh viện, một nghĩa trang, nhiều dưỡng đường, 
vài nhà dưỡng lão và một trại sinh hoạt cho thiếu nhi. Ngoài ra, các tự viện Phật giáo và 
tu viện còn phân phát quần áo, gạo, và thực phẩm cho người nghèo vào mùa đông lạnh 
giá hay sau các cuộc thiên tai—There 1s a hospital, a cemetery, clinics, several old 
peopleˆs homes, nurseries and youth camp. Besides, Buddhist temples and monasfteries 
distribute clothes, rice, and food to the needy 1n the cold winter or after natural đisasters. 


(IV)Sự Thay Đổi của Phật Giáo tại Hồng Kông— The changes oƒ Buddhism in Hong Kong: 


Ù 


2) 


Sau ba mươi năm, có nhiều thay đổi rõ nét đối với Phật giáo tại Hồng Kông——After thirty 
years, there are more obvious changes in Hong Kong Buddhism: 

Sự thay đổi Phật giáo trong tự viện sang Phật giáo đô thị—Changing from Monastic to 
Urban Buddhism. Vì lý do phát triển điển địa, nhiều tự viện trong các vùng thôn quê đã 
chuyển sang các vùng đô thị—Due to land development, many temples in the rural areas 
have been shifted to the urban areas. 

Sự thay đổi từ tiêu chuẩn phổ quát qua tiêu chuẩn tri thức. Do có nhiều lớp học về giáo 
lý Phật giáo, nhiều cuộc pháp thoại và những khóa học khác được tổ chức bởi các học 
giả Phật giáo nổi tiếng nên đã thu hút được nhiều giới trí thức theo học về Phật giáo. Sau 
một thời gian học tập, họ nhận ra rằng Phật giáo không phải là một tín ngưỡng dị đoan 
mê tín, mà là một niềm tin dựa trên trí huệ_—Changing from general standard to 
Iintellectual standard. Due to the Buddhist study classes, talks and courses organized by 
outstanding Buddhist scholars attracted many Intellectuals to study Buddhism. After a 


5781 


period of study, they realized that Buddhism 1s not a superstitious belief but a faith based 
on wisdom. 

3) Sự thay đổi từ sự nhấn mạnh vào lối tu tập biệt lập qua cách phục vụ xã hội. Trước đây 
Phật tử chú trọng đến việc tu hành vị kỷ trong khi ngày nay họ nhận thức được tầm quan 
trọng của việc phục vụ xã hội qua văn hóa, giáo dục, từ thiện, vân vân—Changing from 
Emphasizing on Reclusive Practices to serving the SocIety. Previously Buddhists paid 
more attention to self-cultivation whereas nowadays they are aware of the importance of 
serving the society through cultural, educational, charity works, and so on. 

4) Từ năm 1952, Hồng Kông đã gia nhập vào Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới và đã tham 
dự vào nhiều tổ chức Phật giáo cũng như nhiều cuộc hội thảo quốc tế—Since 1952, Hong 
Kong Buddhism have jJoined the World Fellowship of Buddhists and participated In 
Various International Buddhist organizations and conferences. 


(V) Phật Hội A Di Đà tại Hồng Kông—Amitabha Buddhist Society in Hongkong: 

1) Hongkong Buddhist Education Foundation Ltd.: 11” Floor Eader Center, 39-41 Hankow 
Rd, Tsm Sha Tsu, Kowloon, Hongkong. Tel: 2314-7099. E-mail: 
amtbhk1 @budaedu.org.hk 


Sources: “Buddhist Activitiles in Hong Kong,” The Hong Kong Buddhist AssocIation. 


(XYV) Phật Giáo tại Hung Gia Lợi 
Buddhism in Hungary 


(ID Tổng quan về Phật Giáo tại Hung Gia Lợi—An overview oƒ Buddhism in Hungary: Vào 
thế kỷ thứ 19, tác phẩm tiên phong của Alexander Csmoa de Koros đã khơi mào cho sự 
hứng thú dữ dội về Phật Giáo tại Hung Gia Lợi. Nhiều người sau khi học về Đức Phật và 
giáo pháp của Ngài, đã quy y Tam Bảo, và tín thọ nơi Đức Phật; cũng có nhiều người đã 
thành hình những cộng đồng Phật giáo nhỏ, có tính riêng lẻ. Tuy nhiên, những ấn bản về 
Phật giáo của các nhà Thông Thiên Học đã giúp sự hứng thú về Phật giáo tiếp tục tổn 
tại—Alexander Csmoa de Koros' pioneering work had aroused in the 19” century a keen 
1nterest in Buddhism in Hungary. There were many people who, after having studied the 
teachings of the Buddha, took refuge In the Buddhist faith, and there have been formed 
small Buddhist communities of a private nature. However, theosophists, through theIr 
publications, helped to keep the Interest in Buddhism alive. 


(IH) Sự Phát Triển của Phật Giáo tại Hung Gia Lợi— The Development of Buddhism in 
Hungary: 

1) Nỗ Lực Thành Lập Tăng Già đầu tiên tại Hung Gia Lợi—First Efforts to establish a 
Sangha in Hungary: Vào thập niên 1930, một nhóm nhỏ Phật tử đã lần đầu tiên cố gắng 
thành lập Tăng Già tại Hung Gia Lợi. Ông George Kovacs, một cố quản thủ thư viện của 
Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Đông Á Francis Hopp tại Budapest, và đồng thời là thành viên 
của Đoàn Truyền Giáo Phật Giáo Hung Gia Lợi, là một trong những người đã cố gắng 


2) 


3) 


5782 


hết sức mình để thành lập cộng đồng Phật Giáo Hung Gia Lợi trong những ngày phôi thai 
ấy. Từ khoảng tháng giêng năm 1932, có một số người, chủ yếu là những nghệ sĩ và các 
nhà mô phạm, thường gặp nhau không thường xuyên. Khởi thủy chỉ là cơ hội gặp gỡ để 
biết nhau. Về sau nầy họ bắt đầu mở đầu và chấm dứt những cuộc họp, hoặc trước và 
sau những bài thuyết giảng của họ với những nghi thức Phật giáo ngắn. Đến năm 1933, 
học thường họp nhau vào tuần thứ nhì trong mỗi tháng; có khoảng từ 20 đến 30 người 
tham dự. Tuy nhiên, số người đến cầu Pháp càng ngày càng tăng. Vào năm 1934, những 
buổi họp vẫn còn được tổ chức nhưng cần phải có nơi chốn thích hợp và vì những khó 
khăn, cũng như những đe dọa của cuộc khủng hoảng thế giới nên phong trào nầy ngưng 
hoạt động—A small sgroup of Buddhists in the 1930s endeavoured to establish a Sangha 
in Hungary for the first time. Mr. George Kovacs, the late librarian of the Francis Hopp 
Museum of East Asiatic Arts in Budapest, and at the same tine a member of the 
Hungarian Buddhist Mission, was one of those who used every effort in those early days 
to establish a Buddhist community in Hungary. From about January of 1932, some people, 
chiefly artists and pedagogues, used to meet at Irregular Intervals. Initially, it was simply 
an 0ccasion to get acquainted with one another. Later they began to open and close theIr 
meetings with a short and simple ceremony before and after holding their lectures. Thus 
In the year 1933 they used to meet ¡in the second week of every month; 20 to 30 people 
attended. However, the number of Iinquiries kept Iincreasing and Increasing. In 1934 
meetings were still being held but for want of a proper place and because of thelr 
difficulties by 1935, in the menacing approach ofthe world crisis, their movement ceased. 
Những Nỗ Lực của Trebitsch Lincoln— Trebitsch Lincoln's Efforts: Ngay sau khi cố gắng 
thành lập Tăng Già lần đầu ở Hung Gia Lợi bị thất bại, có lẽ vào những năm 1937 và 
1938, một vị sư trụ trì người Hung Gia Lợi tại Thiên Tân, Trung Quốc, đã gửi thư về 
Hung, trong đó ông tuyên bố sẽ trở về quê hương nhằm sáng lập Tăng Già đầu tiên ở 
Hung Gia Lợi. Con người phi thường nầy tên là Trebitsch Lincoln, và tên Trung Hoa của 
ông là Triệu Cống, sanh năm 1879 tại Paks, Hung Gia Lợi. Trong thư ông cũng nói rõ là 
ông sẽ trở về Hung với mười đệ tử người Hoa để hoằng pháp, nhưng chánh quyển Hung 
không cho phép ông trở về—Soon after the first attempt to establish a Sangha in Hungary 
failed, maybe 1n 1937 or 1938, however, there came letters from a Buddhist Abbot of 
Hungarian origin living in Tien-Tsin (Thiên Tân-China), in which he declared to his 
friends his Iintention to return home to found a Buddhist Sangha in Hungary. This man of 
extraordinary interest was Chao Kung (Triệu Cống) formerly called Trebitsch Lincoln. 
He was born in 1879 in Paks, Hungary. In his letter, he made clear that he was to return to 
Hungary with ten Chinese disciples and work for the promotion of the Holy Dharma. 
Unfortunately, the Hungarian Governmernt did not give him permission to do so. 

Sự Thành Lập Hội Thánh Di Lặc Mạn Đà La— The establishment oƒ the Western Branch 
6ƒ the Arya Maitreya Mandala: Cả hai nỗ lực vào thập niên 1930 nhằm thành lập Tăng 
Già ở Hung đều không thành tựu. Tuy nhiên, nỗ lực thứ ba, có vẻ như chắc chắn thành 
công. Sự thành lập chi nhánh Tây Phương của Hội Thánh Di Lặc Mạn Đà La, dựa trên 
truyền thống Phật giáo Kim Cang Thừa của Tây Tạng, đã được Lạt Ma Anagarika 
Govinda chính thức công bố tại Sanchi-Bhopal, thuộc Ấn Độ vào ngày 2 tháng 11, năm 
1952. Chi nhánh Tây Phương của Hội Thánh Di Lặc Mạn Đà La có trụ sở đặt tại 
Budapest. Hội Truyền Bá Phật Giáo Hung Gia Lợi đã tuyên bố trở thành “Trung Tâm 


4) 
8) 


b) 


5783 


Đông Âu” nhằm giúp các tổ chức Phật giáo tại các xứ láng giểng. Vào năm 1956, nhằm 
giúp làm lễ tưởng niệm 2.500 năm Phật Giáo, Học Viện Phật Giáo Quốc Tế đã mang tên 
của vị Bồ Tát Hung Gia Lợi “Csmoa de Koros” đã được hội Arya Meitreya Mandala 
thành lập. Chương trình làm việc của Học Viện liên hệ với những sinh hoạt khoa học 
Phật giáo—These two efforts in the thirties aiming to establish a Buddhist organization In 
Hungary were to no avail. The third effort, however, seemed destined to succeed. The 
establishment of the Western Branch of the Arya Maitreya Mandala, based on the 
tradition of the Tibetan Vajrayana School (bkaˆrgyud-pa) was officially announced In 
Sanchi-Bhopal, India, on November 2, 1952 by Lama Anagarika Govinda. The Western 
Branch of the Arya Maitreya Mandala had 1s headquarters in Budapest. The Hungarian 
Buddhist Mission has been declared the “East European Center” in order to aid in theIr 
development the Buddhist organizations In the neighboring countries. In the year 1956, to 
help commemorate the 2500” Buddhist Anniversary (Jayanti) an International Institute of 
Buddhology which bears the name of the Hungarian Bodhisattva Alexander Csmoa de 
Koros was established by the Arya Meitreya Mandala in Berlin. The Agenda of the 
Institute involves the activities of the Buddhist sclences. 

Hội Truyền Bá Phật Giáo Hung Gia Lợi—The Hungarian Buddhist Mission: 

Hội Truyền Bá Phật Giáo Hung Gia Lợi bao gồm Trung Tâm Đông Âu, Hội Thánh Di 
Lặc Mạn Đà La và Phật Học Viện Quốc Tế Alexander Csmoa de Koros, vận hành trên 
nguyên tắc tự do tôn giáo đã giúp rất nhiều cho nhân dân Hung Gia Lợi định đoạt cho số 
phận của họ về lâu về dài sau nầy —The Hungarian Buddhist Mission, composed of the 
East-European Centre of the Arya Mattreya Mandala and the Alexander Csmoa de Koros 
International Institute for Buddhology, functions on the principles of religious freedom 
that really helps the the Hungarian people to decide for their long-term future later on. 
Mục tiêu của Hội Truyền Bá Phật Giáo và Phật Học Viện Quốc Tế Alexander Csmoa de 
Koros là chuyên chở Thánh Đạo của Đức Phật đến với những ai muốn rảo bước trên con 
đường mà Ngài đã chỉ bày, hé mở những giá trị văn hóa và tinh thân chân lý phương 
Đông, xóa bỏ mọi ảo tưởng và mê muội, và làm cho con người trở nên tốt hơn và thánh 
thiện hơn trong tinh thần nhân bản, cũng như đem yêu thương, bi mẫn, hòa bình và cùng 
nhau hiểu biết vì lợi ích của sự thịnh vượng và cứu độ chúng sanh mọi loài—The aims of 
the Hungarian Buddhist Mission and Institute for Buddhology are to convey the 
Buddha's Noble Teachings to those who want to walk on the Path as shown by the 
Enlightened One, to reveal the East”s cultural values and true spirit, to dispel delusion 
and Ignorance, to make people better and nobler in the spirit of human dignity, and to 
foster all-embracing love and compassion, peace and mutual understanding, in the 
1nterest of the prosperity and salvation of all beings. 


Source: Dr. Ernest Hetenyl, “A Short History of Buddhism in Hungary”, Budapest. 


5784 


(XVI) Phật Giáo Lào 
Laotian Buddhism 


(ID Tổng quan về Phật Giáo tại Lào— An overview 0ƒ Laotian Buddhism: Lào là một quốc 
gia nhỏ, bị bao bọc chung quanh bởi các nước lớn như Trung quốc về phía Bắc, Thái Lan 
về phía Tây, và Việt Nam về phía Đông. Trong buổi đầu, Lào quốc là trung tâm của 
vương quốc Nam Chiếu, đã chiếm trọn những vùng Đông Bắc Thái Lan và Miến Điện 
vào khoảng năm 800, và thiết lập liên lạc với Ấn Độ, Bà La Môn và Phật giáo đã được 
đưa vào dân gian Lào vào lúc đó. Rồi sau đó, Lào bị Khmer lấn chiếm, và từ đó trở đi 
vương quốc Nam Chiếu suy yếu dần. Quốc gia Lào đầu tiên được thành hình vào khoảng 
thế kỷ thứ 14 với sự giúp đổ của người Khmers. Theo tường thuật của Biên Niên Sử Lào, 
vua Jayavarman Parmesvara giúp cho Phi Fa và Fa Ngum trong việc thành hình một 
vương quốc Lan Chang độc lập và Phật giáo được chấp nhận như quốc giáo. Còn những 
bia được ghi lại tại vùng Wat Keo ở Luang Prabang kể rằng 3 vị sư người Tích Lan đã du 
hành sang Lan Chang như những nhà truyển giáo, mang theo kinh điển của trường phái 
Theravada. Từ thế kỷ thứ 14 trở đi, vùng này dưới sự kiểm soát của Thái Lan, và sau đó 
hình thức Phật giáo Nguyên Thủy được giới thiệu vào Lào quốc. Trường phái này vẫn 
còn là một trường phái có ưu thế đến ngày nay tại xứ sở này. Chế độ quyển hành của 
Thái Lan tổn tại đến cuối thế kỷ thứ 19 khi người Pháp sáp nhập Lào vào đế quốc thực 
dân tại liên bang Đông Dương. Sau năm 1975, nhiều nhà sư đã vượt thoát khỏi xứ Lào và 
số phận của Phật giáo hãy còn chưa rõ tại Lào—Laos is a small country, surrounded by 
China in the North, Thailand in the West, and Vietnam ¡n the East. During Ifs early 
period, It was the center of Nan-Chiao kingdom, which had conquered areas of Northern 
Thailand and Burma around 800, and established contact with India, Brahmanism and 
Buddhism were introduced to Laotian people during this time. Then, later it was taken 
over by the Khmers, and since that tme Nan-Chiao kingdom weakened and weakned. 
The first Laotian state was established In the fourteenth century with help of the Khmers. 
According to Laos chronicles report that King Jayavarman Parmesvara (1327-1353) 
helped Phi Fa and Fa Ngum in establishing the independent kingdom of Lan Chang and 
that Buddhism was adopted as the state relipion. There are Inscriptions at Wat Keo In 
Luan Prabang stating that three Sinhala monks traveled to Lan Chang as mIissionaries, 
bringing Theravada Buddhism. From the fourteenth century onward, the reglon came 
under Thai control, and subsequently the Thai form of Theravada was introduced to Laos. 
lí remains the dominant religion In the country. Thai hegemony lasted until the late 
nineteenth century, when the French annexed the area to their colonial empire. After 
1975, many monks fled the country and the destiny of Buddhism In Laos 1s unclear. 


(H)Trường Phái và Kinh Điển Chính của Phật Giáo tại Lào— Main Schools and Sacred 
Literatures 0ƒ Laotian Buddhism: Mặc dù Phật Giáo Lào thuộc trường phái Thượng Tọa 
Bộ và Thánh Điển là Tam Tạng Pali nhưng Lào chỉ có rất ít học giả Pali. Ngược lại, Lào 
có rất nhiều bản luận giải tỉ mỉ về các kinh sách Pali. Tại Luang Prabang, trong một ngôi 
chùa nhỏ, người ta tìm thấy một bản luận giải bằng tiếng Lào của Bộ Thanh Tịnh Đạo. 
Tại Lào, truyện Bản Sanh Kinh rất được phổ biến trong dân gian—Although Buddhism in 


Œ) 


5785 


Laos belongs to the Theravada school and the Pali Tripitaka forms 1s sacred literature, 
but 1t has few Pali scholars. In Laos, there exist many texts which are word-to-word 
commentaries of the Pali texts. In Luang Prabang, in a small temple, there 1s a library of 
manuscripts in which we find a Laotian commentarIes of the Visuddhimagsa. In Laos, the 
Jatakas enJoy great popularity. 


(XVII) Phật Giáo Mã Lai 
Buddhism ín Malaysia 


Tổng quan về Phật Giáo tại Mã Lai—An overview 0ƒ Buddhism in Malaysia: Theo Giáo 
sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, một số lớn các tài liệu ghi 
khắc được tìm thấy tại nhiều nơi khác nhau trên bán đảo Mã Lai được viết bằng tiếng 
Phạn và mẫu tự Ấn Độ của thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5. Có ít nhất là ba tài liệu nói đến Phật 
giáo một cách rõ ràng, qua đó chứng tỏ có sự truyền bá đạo Phật đến vùng nầy. Nhưng di 
tích quan trọng nhất được tìm thấy ở Nakhon Sri Tammarat. Chính một nhóm di dân Phật 
giáo đã xây nên ngọn tháp cao nhất, hiện vẫn còn tổn tại nơi đây. Một phần trong số 50 
ngôi đển xung quanh ngọn tháp có lẽ cũng thuộc về một thời kỳ rất xưa. Phật giáo Đại 
Thừa đã thịnh hành trong vùng nầy vào khoảng thế kỷ thứ 6, nếu không nói là sớm hơn. 
Điều nầy được chứng minh qua một phiến đất sét có khắc chữ được tìm thấy gần Keddah 
mà người ta cho là có thể thuộc thế kỷ thứ 6, qua việc nghiên cứu cổ tự. Phiến đất sét 
nầy chứa đựng những câu kệ tiếng Phạn thể hiện một số chủ thuyết triết học hệ phái Đại 
Thừa. Hai trong ba bài kệ nầy đã được tìm thấy lại trong bản dịch chữ Hán của các đoạn 
thuộc Trung Luận Tông (Madhyamika), và cả ba bài đều cũng được tìm thấy trong bản 
dịch chữ Hán của bộ Sagaramati-pariprccha. Phật giáo Đại Thừa tiếp tục thịnh hành ở 
vùng nầy cho đến thế kỷ thứ 8 và có thể còn lâu hơn. Một bản chữ khắc tìm thấy ở Ligor 
có nói đến việc xây dựng ba ngôi đển bằng gạch để thờ các vị thần Phật giáo và năm 
ngọn bảo tháp do nhà vua cùng các tu sĩ thực hiện . Các bảo tháp được xây vào năm 697 
theo lịch Saka (775 sau Tây Lịch). Theo Biên Niên Sử Trung Hoa, Phật giáo đã được 
thiết lập vững chắc tại các bang của Mã Lai vào thế kỷ thứ ó—According to Prof. P.V. 
Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, a large number oŸ inscriptions 
discovered in different parts of the Malay Peninsula are written In Sanskrit and in the 
Indian alphabets of the fourth or fifth century A.D. At least three of these definitely refer 
to the Buddhist creed and thus prove the spread of Buddhism ïn that region. But the most 
Important of all the remains are found at Nakhon SrI Tammarat (Ligor). Ït was an 
essential Buddhist colony that constructed the great stupa, which 1s still to be found there. 
Part of the fifty temples which surround the stupa also probably belong to a very early 
period. Mahayana Buddhism flourished In this region In the sixth century A.D., 1Ý not 
earlier. This 1s proved by an inscribed clay tablet found near Keddah which may be 
assigned to the sixth century A.D. on palaeographical grounds. lt contains the Sanskrit 
verses embodying some philosophical doctrines of the Mahayana school. Two of these 
three verses have been traced in the Chinese translatons a number of texts of 
Madhyamika school, and all the three are found together in a Chinese translation of the 


5786 


Sagaramati-pariprccha. Mahayana Buddhism continued to flourish in this region tiÌl the 
eighth century A.D. and possibly mụuch later. An inscription found at Ligor refers to the 
consfruction of three brick temples for Buddhist gods and of five stupas by the king and 
priests. The stupas were buIilt in the Saka year 697 which 1s equivalent to 775 A.D. 
According to the sources from the Chinese Annals, Buddhism was well established in the 
Malayan States by the 6” century A.D. 


(I)Tóm Lược Lịch Sử Phát Triển của Phật Giáo tại Mã Lai—A Summmary dƒ History oƒ 


Ù 


2) 


3) 


Developments 0ƒ Buddhism im Malaysia: 

Những nhà thực dân từ Ấn Độ đã thiết lập một số các bang độc lập trên bán đảo Mã Lai 
trong năm thế kỷ đầu sau Tây lịch. Có lẽ Phật giáo đã được đưa vào bán đảo nầy vào 
giai đoạn rất sớm. Hoạt động của đoàn truyển bá Phật giáo tại Mã Lai có lẽ đã bắt đầu 
từ thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch. Tài liệu Phật giáo diễn tả hai vị Tỳ Kheo Sona và Uttara đã 
đến các vùng Đông Nam Á như thế nào sau Nghị Hội Phật Giáo lần thứ ba. Theo tài liệu 
của Phật giáo Tây Tạng, ngài Đàm Ma Ba La đã từng du hành đến bán đảo Mã Lai, theo 
sau đó là ngài A Để Sa cũng đến viếng bán đảo Mã Lai trong cùng giai đoạn với ngài 
Đàm Ma Ba La. Pháp Hiển, một nhà hành hương nổi tiếng Trung Hoa, đã ghé lại Java và 
bán đảo Mã Lai trên đường từ Tích Lan trở lại Trung Quốc vào năm 413 sau Tây lịch. Từ 
thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13, toàn vùng lệ thuộc vào triều đại Sailendra, đến từ trung 
bộ Java. Những người cai trị của triều đại nầy đã xây dựng rất nhiều chùa tháp, bao gồm 
cả ngôi tháp nổi tiếng Borobudur tại trung bộ Java—Colonists from India had established 
a number of independent states 1n the Malya Peninsula during the first five centuries A.D. 
Buddhism may therefore have entered the Malya Peninsula at a very early period. 
Buddhist missionary activitles in Malaysia might have occured as early as the third 
century A.D. Buddhist document describes how two Indian Buddhist monks, Sona and 
Uttara, came to South East Asia after the Third Buddhist Council in India. A Tibetan 
document also mentions that Dharmapala visited the Malay Peninsula, followed by 
Dipankara Atisa around the same period. Fa-Hsien, a famous Chinese pilgrim mentioned 
1n his Journal that he stopped over Java and Malaysia on his voyage back from SrI Lanka 
to China in 413 A.D. From the 8” to the 13” centuries A.D., the entire region was under 
the Iinfluence of the powerful Sailendra dynasty from Central Java. The rulers of this 
dynasty built many Buddhist monuments including the famous temple of Borododur in 
Central Java. 

Vào những năm 527, 530, và 536, những người cai trị các vùng được diễn tả như là P'an 
Pˆan, Fo-Lo-An, Tan Tan, và Ch'ip Tu đã gửi công sứ đến triều đình Trung Quốc với 
tặng phẩm gồm xá lợi Phật, những mô hình tháp thu nhỏ, và những lá Bồ Để-—In 527, 
530, and 536, the rulers of the Malayan States described as P°an Pˆan, Fo-Lo-An, Tan 
Tan, và Ch”ip Tu sent envoys to the Chinese court, with gifts including Buddhist relics, 
miniature painted stupas and leaves of the Bodhi Tree. 

Vào năm 617, nhà hành hương Trung Quốc là Nghĩa Tịnh đã diễn tả thủ đô Sri Vijayan 
tại Bukit Seguntang như là một trung tâm Phật Học quan trọng với hơn 1.000 Tăng sĩ—In 
671 A.D., the Chinese Buddhist pilgrim I. Tsing described the Sri ViJayan capital at Bukit 
Segunfang as an important centre of Buddhist learning, with more than 1,000 monks. 


4) 


5) 


6) 


7) 


35787 


Bia ký Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 4 sau tây lịch đã được tìm thấy tại các vùng 
khác của bán đảo Mã Lai, đặc biệt là tại các vùng Cheruk và Tekun (đối lại với bờ 
Penang thuộc tỉnh Wellesley bên kia bờ Vịnh Bengal). Nhiều hình tượng Phật cũng như 
những đồ vật khác đã được tìm thấy tại các vùng Kuala Selinsing, Kinta Valley, Tanjung, 
Rambutan, Bidor, và Sungei Siput, thuộc bang Perak——Buddhist Inscriptions dating back 
to the 4” century A.D. have been found in other parts of Malaysia Peninsula, especially 
in Cheruk, Tekun (oppositte Penang and other parts of province Wellesley). Buddha 
Iimages and other articles were found at Kuala Selinsing, Kinta Valley, Tanjung, 
Rambutan, Bidor, and Sungel SIput, all in Perak State. 

Có bằng chứng cụ thể cho thấy vào năm 1006, Chulamanivarmadeva (Kedah) và 
Srivishaya (Sri Vijaya) đã xây dựng một ngôi chùa Phật giáo tại Negapatam——There 1s 
also historical evidence that in 1006 A.D., Chulamanivarmadeva (Kedah) and Srivishaya 
(Sri ViJaya) built a Buddhist temple at ÑNegapatam. 

Phế tích của những ngôi chùa Phật giáo cổ cũng được đào lên bên bờ Đông của bán đaỏ 
Mã Lai, một vài vùng ngày nay đã thuộc Thái Lan. Những bức tượng Phật bằng đá và 
đồng có niên đại từ thế kỷ thứ 13 cũng được tìm thấy tại các vùng nầy. Một vài vị trí 
nằm trong bang được biết đến với cái tên Pˆan P°an cho thấy Phật giáo đã có ảnh hưởng 
tại vùng nầy trong suốt một thời gian dài hơn 7 thế kỷ ——Ruins of ancient Buddhist 
temples have also been excavated on the eastern coast of the Malay Peninsula, some of 
these sites are in what 1s now Thailand. Stone and bronze images of the Buddha have 
been found at these sites. These have been dated to as late as the 13” century A.D. As 
some of these sites were located In the State known as Pˆan Pan. It appears that Buddhist 
influence In the area spread over 700 years. 

Vào thế kỷ thứ 14, với sự việc cải đạo của Vương Quốc Melaka (một vương quốc đã cai 
trị Mã Lai trên 100 năm), Hồi giáo được thiết lập như là quốc giáo của Mã Lai. Khoảng 
đầu thế kỷ thứ 15, những nhà cai trị của vương quốc Malaka đã cải sang đạo Hồi và 
Malaka đã trở thành trung tâm từ đó Hồi giáo được phổ biến một cách rộng rải trên khắp 
bán đảo Mã Lai. Vào lúc nầy đạo Phật bị coi như chính thức biến mất khỏi vùng bán đảo 
Mã Lai—In the I4” century, with the conversion of the Melaka Sultanate (the Malay 
Kingdom which ruled both side of the straits of Melaka for over a hundred years), Islam 
was established as the religion of the Malays. Around the beginning of the 15” century, 
the Malay-Hindu rulers of the kingdom of Malacca were converted to Islam and Malacca 
became a centre for further spread of Islam throughout the Malay Peninsula. Buddhism 
was officially disappeared from the Malay Peninsula at this time. 


(HI)Sự Phục Hưng của Phật Giáo tại Mã Lai— The Revival oƒ Buddhism in Malaysia: 


1) 


Thời kỳ thuận tiện cho sự phát triển Phật giáo tại Mã Lai— Favorable Time to the growth 
øƒ Buddhism in Malysia: Một số đáng kể di dân người Hoa đã đến vùng bán đảo Mã Lai 
sau thế kỷ 17 đánh dấu cho sự bắt đầu của làn sóng mới của ảnh hưởng Phật giáo tại Mã 
Lai. Ảnh hưởng nây trở nên mạnh hơn vào thế kỷ thứ 19 khi dòng người di dân lớn hơn 
của người Hoa đã đến đây làm việc cho các mỏ thiết dưới thời Mã Lai thuộc Anh. Đây là 
thời kỳ thuận tiện cho sự phát triển của Phật giáo tại đây vì chánh sách của người Anh là 
không can thiệp vào các tôn giáo của dân địa phương——The arrival of sipgnificant numbers 
of Chinese immigrants in the Malay Peninsula after the 17” century marked the 


2) 
8) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


5788 


beginning of a new wave of Buddhist influence in Malaysia. This grew stronger in the 
19” century when a much larger influx of Chinese immigrants came to work in the tin 
mines during the British colonial period. This was a time favorable to the growth of 
Buddhism, as well as other religions, because the official British policy was one of non- 
Iinterference In the religions of the local people. 

Sự Phục Hưng của Phật Giáo tại Mã Lai— The Revival oƒ Buddhism in Malaysia: 

Vào năm 1887, Sư Diệu Liên đã đến Penang từ tỉnh Phúc Châu của Trung Quốc và bắt 
đầu xây dựng Tu viện Cực Lạc, và tu viện nầy chính thức mở cửa vào năm 1905. Vào 
thập niên 1980, tu viện được dùng như là trung tâm thọ giới cho chư Tăng Ni theo truyền 
thống Đại Thừa. Đây được xem như là một trong những ngôi chùa lớn nhất trong vùng 
Đông Nam Á-——In 1887, Venerable Miao Lian from Fu-Chou came to Penang and started 
the construction of the “Sukhavati” Monastery, which was officially opened in 1905. In 
1980s, the monastery was also used as a retreat centre and for ordination of monks and 
nuns following the Mahayana tradition. This 1s considered one of the largest temples In 
South East Asia. 

Hội Phật Giáo Penang được thành lập vào năm 1925 và ngôi tự viện của Hội nằm trên 
đường Anson được hoàn tất vào năm 1931. Mục đích của Hội là hoằng trì chánh pháp, vì 
Phật giáo đã bị bóp méo dưới ảnh hưởng của mê tín và những truyền thống tu tập không 
Phật giáo tại địa phương——The Penang Buddhist Association was founded In 1925 and 1ts 
temple on Anson Road was completed in 1931. The goal of the Associatlon was to 
propagate the correct teachings of Buddhism, because Buddhism had been distorted 
unđer the influence of local superstitlons and non-Buddhist tradition practices. 

Vào năm 1955, Đoàn Thiếu Niên của Hội Phật Giáo Penang được thành lập bởi Thượng 
Tọa Sumangalo, ngài là một vị sư người Mỹ, thường trụ tại tự viện từ năm 1955 đến khi 
ngài viên tịch năm 1963-—In 1955, a Youth Circle of the Penang Buddhist Àssociation 
was set up by Venerable Sumangalo, an American Buddhist monk, who was a resident 
monk at the temple from 1955 until his death in 19643. 

Mặc dù Hội Phật Giáo Penang theo truyền thống Đại Thừa, hội chấp nhận phương cách 
hoằng trì chánh pháp phi hệ phái bằng cách thỉnh những vị sư Nguyên Thủy từ tự viện 
Mahindarama gần đó đến giảng dạy như các vị Thượng Tọa K. Gunaratana Maha 
Nayaka Thera và Thượng Tọa Pemaratana Maha Nayaka Thera—Although the Penang 
Buddhist Association was a Mahayana temple, 1t adopted a non-sectarlan approach of 
propagation by inviting Theravada monks such as the late Venerable K. Gunaratana 
Maha Nayaka Thera and Venerable Pemaratana Maha Nayaka Thera from the nearby 
Sinhalese Mahindarama Temple to gIve religious talks. 

Vào năm 1936, một vị Ni Sư theo truyền thống Đại Thừa là Ni Sư Hồng Liên đã thiết lập 
Ñ¡i Viện tại Penang——ln 1936, a Buddhist Nun of the Mahayana tradition, Nun Hong Lien 
(Fang Lan), established a Nunnery In Penang. 

Vào năm 1950, một nhóm 14 Phật tử Mã Lai, thời đó bao gồm cả Tân Gia Ba, đi Cô Lôm 
Bô dự Lễ Khai Mạc Đại Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới. Khi về lại Penang, Phật tử 
Penang đã thành lập Trung Tâm Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới vùng Penang vào 
năm 1951. Sau đó, Trung Tâm Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới cũng được thành lập tại 
các vùng Selangor và Tân Gia Ba-—lIn 1950, a group of 14 Buddhists from Malaysia, 
which at that time ¡included Singapore, went to Colombo, Sri Lanka to attend the 


5789 


Inaugural General Conference of the World Fellowship of Buddhists (WEB). On theIr 
return, the Buddhists in Penang formed The World Fellowship of Buddhists Penang 
Regional Centre in 1951. Later, WFB Regional Centre were also established in Selangor 
and Singapore. 

ø) Vào năm 1959, Giáo Hội Phật Giáo Mã Lai được thành lập. Vị chủ tịch đầu tiên là 
Thượng Tọa Chuk Mor. Giáo Hội là ô dù cho tất cả chư Tăng Đại Thừa người Hoa và 
các tự viện tại Mã Lai——lIn 1959, the Malaysian Buddhist Association was formed. Its first 
President was Venerable Chuk Mor. The Association 1s the umbrella body for Chinese 
Mahayana monks and numerous temples in Malyasia. 


(IV)Phật Hội A Di Đà tạt Mã Lai— Amitabha Buddhist Society in Malaysia: 

l) Amitabha Buddhist Society Sungal Petani: 4, Tingkat 2, Kompleks Seri Temin, Jalan 
Ibrahim, 08000 Sunga1 Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia. Tel: 04-4222-5853 

2) Lean Hwa Kok Activity Center--Amita Sama Budaya Multimedia: 12 EUPE Food Court, 
Jalan Kuda Kepang, Taman Ria Jaya, 08000 Sungal Petani Kedah Darul Aman, 
Malaysia. Tel: 04-425-9476. 

3) Amitabha Buddhist Soclety of Penang: 82 A, Penang St., 10200 Penang, Malaysia. Tel: 
04-261-6722. 

4) Amitabha Buddhist Soclety of Penang: 31, Tingkat Satu, Jalan Kelisa Emas, 13700 
Seberang Jaya, Butterworth, Penang, Malaysia. 

3) Amitabha Buddhist Soclety of Taiping: 272 A, Tingkat 1, Jalan Pacik Ahmad, Taman 
Bersatu, 34000 Taiping, Perak Darul Ridzuan, Malaysia. Tel: 05-807-1718. 

6) Amitabha Buddhist Soclety od Perak: 88-89, Jalan Pasar, Jelapang, 30020 Ipoh, Perak 
Darul Ridzuan, Malaysia. Tel: 05-528-3648. 

7) Amitabha Buddhist Soclety of Kuala Kangsar: 38, Jalan Daeng Selili, 33000 Kuala 
Kangsar, Perak Darul Ridzuan, Malaysia. Tel: 05-777-7879. 

8) Amitabha Buddhist Society of Malaysia: 16-A, I*” Floor, Jalan Pahang, 53000 Kuala 
Lumpur, Wilaya Perseketuan, Malaysia. Tel: 03-4041-4101. Website: www.amtb-m.org- 
my 

9)_ Amitabha Buddhist Soclety: 51A-52A, Jalan Pandan Indah 4/6 B, 55100 Kuala Lumpur, 
Wilaya Perseketuan, Malaysia. Tel: 03-4293-5251. E-mail: rdv@tm.net.my 

10) Amitabha Buddhist Soclety of Kajang: 96, Taman HiJau, Jalan Reko, 43000 Kajang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 03-8733-9173. E-mail: 
amitabha_ kaJang @hotmail.com 

11) Amitabha Buddhist SocIety of Petaling Jaya: 13A, Jalan 21/17, Sea Park 46300, Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 03-7877-4506. 

12) Amitabha Buddhist Society of Kelang: 15, Jalan Tapah, Off Jalan Goh Hock Huat, 41400 
Kelang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel: 03-3341-1386. E-mail: 
amtb_ klg@tm.net.my 

13) Amtabha Buddhist Soclety of Seremban: 26-1, Jalan 52 BI, Lake New Square, 
Seremban 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia. Tel: 06-763- 
S660. 

14) Amitabha Buddhist Soclety of Tampin: 3625 Pulau Sebang, 73000 Tampin, Negeri 
Sembilan Darul Khusus, Malaysia. Tel: 06-441-7487. E-mail: tan_bs@email.com 


5790 


15) Amitabha Buddhist Society Melaka: 275 D, Jalan Puteri Hang Li Poh Bukit Cina/75100, 
Melaka, Malaysia. Tel: 06-283-9830. Website: www.geocitIies.com/absmelaka 

16) Amitabha Buddhist Soclety of Famosa: 2-20 Jalan PM9, Plaza Mahkota, Bandar Hilir, 
75000 Melaka. Tel: 06-334-2052. 

17) Amitabha Pure Land Learning Center Melaka: 15-G, Jalan Melaka Raya 14, 75000 
Melaka, Malaysia. Tel: 06-226-6722. 

18) Amitabha Buddhist SocIety of Johor: 1704, Jalan Senal Utama 1, Taman Senal Utama, 
81400 Senal, Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia. Tel: 07-598-1642. 

19) Amitabha Buddhist Soclety JB: 112A, Jalan Meranti, Taman Melodies, 80250 Johor 
Bahru, Johor Darul Takzim. Tel: 07-332-4958. 

20) Amitabha Buddhist Soclety of Johor Jaya: 24A Jalan Dedap 17, Taman Johor Jaya, 81100 
Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Tel: Ø7-354-6386. 

21) Pertubuhan Penganut Buddha Amitabha: 47-3, Jalan Permas 10/1, Bandar Baru Permas 
Jaya, 81750, Masal, Johor, Darul Taksim, Malaysia. Tel: 388-4888. 

22)Amitabha Buddhist SocIety of Segamat: 29, Tingkat Atlas, Jalan Emas 6, Taman Bukit 
Baru, 85020 Segamat, Johor Darul Taksim, Malaysia. Tel: 07-943-7958. 

23) Amitabha Buddhist Soclety of Muar: 100-3, Tkt 2, Jalan Hashim, 84000 Muar, Johor, 
Darul, Darul Taksim, Malaysi. Tel: 06-954-2207. 

24) Amitabha Buddhist Soclety of Batu Pahat: 7, Jalan HiJau, Taman Bukit Pasir, 83000 Batu 
Pahat, Johor Darual Taksim, Malaysia. Tel: 07-434-9137. 

25) Amitabha Buddhist Soclety of Karak: 15, Taman Hijau, 28600 Karak, Pahang Darul 
Makmur, Malaysia. Tel: 09-231-2625. 

26) Amitabha Buddhist Soclety of Kuantan: 15A, Jalan Sg. Banching, Bt 10 Kem, 26070 
Kuantan Darul Makmur, Malaysia. Tel: 09-538-1249. 

27) Amitabha Buddhist Soclety of Kuching: 207, Lorong5, Jalan Laksamana Cheng Ho, 
93350 Kuching, Sarawak, Malaysia. Tel: 0852-450-960. 

28) Persatuan Penganut Agama Buddha Amitabha Daerah Siburan: No. 46, Lot 755, 1* Floor, 
Siburan New CommercialCentre, T7" miles, K/S Road, 94200 Ku, Sarawak, Malaysia. 

29) Amitabha Buddhist Soclety of Bau: 73, Pasar Bau, 94000 Sarawak, Malaysia. Tel: 082- 
764-677. 

30) Amitabha Pureland Learning Centre of Kuching: 41, Ground Floor, Block E, King”s 
Centre, Jalan Simpang Tiga, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia. Tel: 082-464-7734. 

31) Amitabha Buddhist Soclety of Mi: 1ó, 2" Floor, Hock Lee Bldg., Main Town Area, 
Jalan Bendahari, 95000 Miri, Sarawak, Malaysia. Tel: 055-417-844. 

32) Amitabha Buddhist Society of Sabah: Block C, Lot 33 & 34, I*” Floor. Indah Jaya 
Shophouse, Lorong Indah Jaya, Taman Indah Jaya, Jalan Cecily Utara, Mile 4, Post 
Office Box 1566, 90717 Sandakan, Sabah, Malaysia. Tel: 089-237-048. 

33) Amitabha Buddhist Research Centre Sabah: 467, Leila Road, 90000 Sandakan, Sabah, 
Malaysia. Tel: 089-611-622. 

34) Lian De Tang: 65D, SŠ5g. Korok Hijau Kuning, 05400 Alor Star, Kedah Darulaman, 
Malaysia. Tel: 04-722-1172. 

35) Persatuan Buddhist Yuen Jong Melaka: 7, Jalan Zahrr 20, Taman Malim Jaya, Jalan 
Malim, 75250 Melaka, Malaysia. Tel: 06-335-4944. 


5791 


(XVIII) Phật Giáo Miến Điện 
Buddhism rm Burma 


(ID Tổng quan về Phật Giáo Miến Điện—An overview oƒ Buddhism in Burma: TỔ tiên của 


người Miến ngày nay đã chiếm cứ vùng đất nây khi họ di chuyển từ bản địa của họ ở 
miền Đông Hy Mã Lạp Sơn để xuống phía Nam và đã thiết lập vương quốc Pyu, tại vùng 
trung tâm của Miến Điện ngày nay. Vì vị trí quan trọng của đất nước này về con đường 
thương mại bằng cả đường bộ và đường biển, nên Miến Điện đã chịu ảnh hưởng của các 
xứ láng giểng trong nhiều thế kỷ, đặc biệt là Ấn Độ. Phật giáo phát triển tại Miến Điện 
rất sớm. Vì ở gần với miền Nam Ấn Độ và Tích Lan nên trường phái Nguyên Thủy đã 
được thiết lập tại vùng Trung Miến Điện. Những di tích về đển đài Phật giáo tại thành 
phố Beikthano của thành phố Pyu có niên đại là thế kỷ thứ 4 và là bằng chứng vững chắc 
về những mối quan hệ của nó với các cộng đồng Phật giáo ở Nagarjunakonda, có lẽ dựa 
trên việc thương mại. Lịch sử Phật giáo thời kỳ đầu tại vùng Đông Nam Châu Á mang 
tính chất chọn lọc và rời rạc, tuy về sau nầy nó mang những nét hoàn toàn đặc trưng của 
hệ phái Nguyên Thủy. Vùng đất mà ngày nay là nước Miến Điện đã đóng một vai trò 
quan trọng trong việc phát triển Phật giáo trong toàn vùng——The ancesfors of the modern 
Burmese people occupied the region by moving southwards from their homeland in the 
eastern Himalayas, and had established the first Burmese Kingdom, the Pyu, in central 
Burma, by the third century A.D. Because of 1ts position along important land and sea 
trade routes, Burma has for centuries been Iinfluenced by neighboring countries, 
particularly India. Buddhism flourished in Burma from a very early period. Through 
geographical proximity to southern India and Sri Lanka, the Theravada was also 
established in central Burma. The earliest monumental remains of Buddhism In the Pyu 
City of Beikthanp date from the 4° century and indicate strong links with the Buddhist 
community of Nagarjunakonda, probably based on commercial trade. Though later to be 
universally dominated by the Theravada Buddhism, the early history of the Dharma In 
South East Asia 1s more electic and incoherent. The region occupied by the modern state 
of Burma was to play an Important role in the propagation of Buddhism in the whole 
region. 


(H) Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo Miến Điện—History oƒ Development 9ƒ Buddhism in 


1) 


Burma: 

Các đoàn truyền giáo khởi xướng từ thời vua A Dục—Missions initiated by King Asoka: 
Vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, sự giới thiệu Phật giáo sớm sủa nhất vào Miến Điện 
còn được ghi lại trong lịch sử khởi xướng từ thời vua A Dục, người đã phái các vị sư 
Sona và Uttara như những nhà truyền giáo. Họ đã thiết lập một trung tâm Phật giáo của 
tông phái Sthaviravada ở Thaton. Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm 
Năm Phật Giáo, theo biên niên sử Tích Lan thì có hai tu sĩ Phật giáo tên là Sona và 
Uttara đã được vua A Dục cử đi thuyết giảng đạo Phật tại Suvarnabhumi là nơi mà nhiều 
người cho là Miến Điện ngày nay. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy vua A 


2) 


3) 


5792 


Dục đã cử hai người nầy đến đây với nhiệm vụ truyền giáo, và vị trí của Suvarnabhumi 
vẫn còn đang được tranh cãi. Vì trong khi một số người cho nó là Miến Điện thì một số 
người khác lại cho rằng đó là Thái Lan hay Đông Dương. Ngoài câu chuyện Sona và 
Uttara ra thì không còn có bằng chứng nào khác về sự phát triển của Phật giáo tại Miến 
Điện trước thế kỷ thứ năm. Xét về sự tiếp giáp giữa Miến Điện với Ấn Độ và sự có sẩn 
những con đường bộ không khó đi lắm giữa hai nước nầy, ngay cả trước Tây Lịch, không 
thể loại trừ khả năng là Phật giáo đã phát triển tại Miến Điện từ trước thế kỷ thứ 5, cũng 
có thể trước đó rất lâu. Vào thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, vùng Thượng Miến đã có sự tiếp 
xúc với Phật giáo qua những đoàn truyền giáo bằng đường bộ từ phía Bắc Ấn Độ, những 
đoàn nầy đã mang đến đây từ các thế kỷ thứ 3 đến thứ 5, họ mang theo những lời giẳng 
và thực hành của các tông phái Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa, và đến thế kỷ thứ 7, họ 
cũng mang theo những ảnh hưởng của Phật giáo Mật tông nữa——Tn the third century B.C,, 
the earliest recorded introduction of Buddhism to Burma was Initiated by Asoka (272- 236 
B.C.), who sent the monk Sona and Uttara as missionaries. They established a 
Sthaviravada Buddhist center in Thaton. According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty- 
Five Hundred Years of Buddhism, based on the tradition preserved in the Ceylonese 
Chronicles, two Buddhist monks, named Sona and Uttara, were sent by Emperor Ashoka 
to preach Buddhism In Suvarnabhumi which 1s generally identified with Burma. There 1s, 
however, no reliable evidence to show that Sona and Uttara were actually sent as 
missionarles by Ashoka, and the location of Suvarnabhumi 1s also not beyond dispute. 
For, while some Identify it with Burma, others place 1t in Siam or take 1t to denote 
broadly the whole of Indo-China. Beside the story of Sona and Uttara there 1s no other 
evidence that Buddhism flourished in Burma before the fifth century A.D. Considering 
the close proximity of Burma to India, and the existence of not too difficult land routes 
between the two even before the Christian era, the possIbility 1s not altogether excluded 
that Buddhism found 1t way to Burma even before, perhaps long before, the fifth century 
A.D. By the third century A.D., Upper Burma received 1s first contacts with Buddhism 
through land missions from northern India, which arrived during the 3'” to the 5° 
centuries, bringing with them teachings and practices of the Sarvastivada and Mahayana, 
and by the 7” century, Tantric Buddhism influences too. 

Các đoàn truyên bá Phật giáo đến từ Tích Lan và Nam Ấn— Buddhist missionaries from 
Sri Lanka and Southern India: Vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, các đoàn truyền bá Phật 
giáo đến từ Tích Lan và Nam Ấn đã thiết lập một cách vững vàng những tịnh xá Phật 
giáo Nguyên Thủy tại đây-—ln the first century A.D., Buddhist missionaries from Sri 
Lanka and Southern India arrived there and firmly established a Theravadin monasteries. 

Sự Hưng Thịnh của Phật giáo Nguyên Thủy tại vương quốc Pyus— The flourishing state oƒ 
Theravada Buddhism in the old kingdom oƒ the Pyus: Nhưng từ thế kỷ thứ 5 trở về sau, có 
những tài liệu chắc chắn cho thấy không chỉ sự hiện hữu mà cả sự thịnh hành của Phật 
giáo Nguyên Thủy tại vương quốc Pyus xưa kia, có tên là Sriksetra với kinh đô gần 
Prome mà những tàn tích vẫn còn tại Hmawza ngày nay. Các di tích khảo cổ học tại 
Hmawza, cách Prome khoảng năm dặm và các tài liệu mô tả của người Trung Hoa, cho 
thấy chắc chắn rằng hình thức Phật giáo Nguyên Thủy với kinh điển bằng tiếng Ba Li đã 
được đưa đến khu vực quanh Prome vào trước thế kỷ thứ 5 bởi các nhà truyền giáo từ Ấn 
Độ đến đây từ mạn phía Đông cao nguyên Đề Căng và miền Nam Ấn Độ. Nhưng đồng 


5793 


thời, người ta cũng tìm thấy những dấu vết của hệ phái Mula-sarvastivada và phái Đại 
Thừa (Mahayanism) có lẽ đã từ phía Đông Ấn Độ đến đây. Có cơ sở chắn chắn để giả 
thiết rằng Phật giáo Nguyên Thủy cũng đã thịnh hành trong số những người Mons hay 
Talaings theo Ấn Độ giáo định cư tại Pegu (Hamsavati), Thaton (SudhammavatI) và các 
vùng lân cận khác được gọi chung là Ramannadesa. Trước thế kỷ thứ 5 ít lâu, Thaton đã 
trở thành một trung tâm rất lớn của tôn giáo nầy. Trước đó, những người Mramma, một 
bộ tộc Tây Tạng, Dravdian, đã lập nên một vương quốc hùng mạnh, kinh đô đặt tại 
Pagan và họ đã lấy tên của mình mà đặt cho toàn bộ xứ nây. Người Mramma là một dân 
tộc cổ sơ, không có chữ viết và đã có một dạng Phật giáo Mật Tông lệch lạc, thịnh hành. 
Theo Biên Niên sử Miến Điện, năm 1044, vua Anawratha (Aniruddha) mới lên ngôi tại 
Paga, được hóa độ theo Phật giáo Nguyên Thủy bởi một tu sĩ Talaing ở Thaton, có tên là 
Arhan và cũng được gọi là Dharma-darsi. Đức vua này, với sự giúp sức của Arhan và 
một số tu sĩ khác từ Thaton tới, đã tảo thanh các hệ phái lệch lạc để thiết lập Phật giáo 
Nguyên Thủy trên một nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, họ rất thiếu kinh sách giáo điển. 
Aniruddha cử các sứ giả đến gặp Manuha, vua của nước Thaton, để xin các phó bản đây 
đủ của bộ Tam Tạng. Manuha từ chối, sự từ chối của vua Manuha là lý do cho cuộc xâm 
lăng, mà kết quả là sự khuất phục của dân Môn thuộc miền dưới của Miến Điện và uy 
thế cuối cùng của truyền thống Nguyên Thủy dưới thời Kyanzittha. Aniruddha bèn cất 
quân chiếm lấy Thaton. Aniruddha chiến thắng trở về, mang theo không chỉ vua Manuha 
bị bắt mà còn tất cả các tu sĩ và kinh sách, đi vật của Phật giáo, chở đầy trên ba mươi hai 
thớt voi. Chưa bao giờ một kẻ chiến thắng lại bị chinh phục hoàn toàn bởi nền văn minh 
của kẻ bại trận đến thế. Những người dân Miến Điện ở Pagan đã rập theo tôn giáo, ngôn 
ngữ, văn học và kinh sách của các tu sĩ. Vua Aniruddha và những người kế vị đã trở 
thành những người nhiệt tình ủng hộ Phật Giáo Nguyên Thủy, và được sự bảo trợ của họ, 
đạo nầy đã phát triển khắp nước Miến Điện. Đạo Bà La Môn trước đã thịnh hành tại đây 
phải nhường chỗ dần dân cho đạo Phật. Với sự nhiệt tình của một tín đổ mới, vua 
Aniruddha đã cho xây nhiều chùa và tu viện. Những người kế vị cũng noi theo gương 
của ông. Nhà vua còn cho mang những bản sao đầy đủ của bộ Tam Tạng lấy từ Tích Lan 
về cho Arhan đối chiếu với bản lấy từ Thaton. Kyanzittha, con trai của vua Aniruddha, 
theo gương cha mình đã xây dựng ngôi đền Ananda nổi tiếng ở Pagan—But from this 
period onwards there are definite records to prove not only the existence but also the 
flourishing state of Theravada Buddhism ¡in the old kingdom of the Pyus known as 
Sriksetra with 1fs capital near Prome, the ruins of which lie in modern Hmawza. The 
archaeological remains at Hmawza, about five miles from modern Prome, and the 
Chinese accounts leave no doubt that Theravada form of Buddhism with Pali canonical 
texts was Introduced in the region round Prome earlier than the fifth century A.D. by 
Indian missionaries who came from the eastern coast of the Deccan and south India. But 
side by side we also find traces of Mula-sarvastivada and Mahayanism which probably 
came from eastern India. There are good grounds for supporting that the Theravada form 
of Buddhism also flourished among the Hinduized Mons or Talaings setled in Pegu 
(Hamsavati), Thaton (Sudhammavati) and other neighboring reglions collectively known 
as Ramannadesa. Some time before the the eleventh century A.D., Thaton became a very 
1mportant centre of this religion. Earlier still, the Mrammas, a Tibeto-Dravdian tribe, had 
esfablished a powerful kingdom with 1s capital at Pagan and given their name to the 


4) 


a) 


5794 


whole country. The Mrammas were a rude, unlettered people and a debased form of 
Tantic Buddhism flourished among them. According to the Burmese chronicle 
Humannan nha Yazawintawkyli (Glass Palace Chronicle, begun in 1829), in 1044 A.D., a 
new king, Anawratha (Aniruddha), ascended the throne of Pagan and was converted to 
the pure Theravada form by a Talaing monk of Thaton named Arhan, also known as 
Dharma-darsi. He new king, with the help of Arhan and a few other monks from Thaton, 
led a crusade against the debased religion and established Theravada on a firm footing. 
There was, however, great need of canonical texts. Aniruddha sent messengers tfo 
Manuha, the king of Thaton, asking for complete copies of the tripitaka. Manuha having 
refused, which resulted in the subJugation of the Mons of lower Burma and the eventual 
ascendancy of Theravada under Kyanzittha. Aniruddha marched with his army and 
captured Thaton. He returned ¡in triump and brought back with him not only king Manuha 
captive, but all the monks, and the Buddhist scriptures and relics which were carried by 
thirty-two elephants. NÑever was a victor more completely captivated by the culture of the 
vanquished. The Burmese of Pagan adopted the religion, language, literature and scrIpt 
of the Monks. Aniruddha and his successors became the great champions of the 
Theravada form of Buddhism, and along with their political authority 1t extended over the 
whole of Burma. The Brahmanical religion that had prevailed there gradually yielded to 
Buddhism, which even now flourishes over the whole country without any rival. With the 
zeal of a new convert, Aniruddha built numerous pagodas or temples and monasfterles, 
and his example was followed by his successors. He also brought complete coples of the 
Tripitaka from Ceylon and Arhan collated these with the texts from Thaton. Aniruddhaˆs 
son, Kyanzittha, followed In the footsteps of his father and built the famous Ananda 
temple at Pagan. 

Phật Giáo Miến Điện từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14— Burmese Buddhism from the 
tenth to the ƒourteenth cenfuries: 

Trong khoảng thời gian thế kỷ 10 và 11, hình thức mật chú Phật giáo tuyển lựa thiết lập 
nền mống trong số những người sống tại vùng Pagan-Irawaddy River Basin. Biên Niên 
Sử thời sơ khai của Phật giáo tường thuật rằng chư Tăng trong tông phái nầy tự xem mình 
như “Thánh,” nên chối bỏ cảnh giới của Đức Phật. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng Phật 
giáo phát triển tại Miến Điện rất sớm. Năm 1057, vua Anawrahta của xứ Pagan chinh 
phục Thaton để chiếm lấy Đai Tạng Kinh bằng tiếng Pali và ngọc xá lợi được cất giữ ở 
đó. Rồi ông cho thỉnh chư Tăng và Đại Tạng Kinh từ Tích Lan về. Biên Niên Sử Tích 
Lan còn ghi rõ nhà vua đã trục xuất những Tăng sĩ thuộc Kim Cang Thừa. Tuy nhiên, vẫn 
có nhiều bằng chứng cho thấy về sự tổn tại của Đại Thừa sau thời điểm nầy. Khảo cổ 
học đã cho thấy chính trong thời gian cai trị của triều đại Anawrahta (1044-1283) mà Đại 
Thừa đã phát triển mạnh mẽ nhất, song song với Thượng Tọa Bộ được dân Miến ưa thích 
hơn—During the tenth and eleventh centuries, an electic form of tantric Buddhism 
became established among living in the Pagan-Irawaddy River Basin. Early chronicles 
report that the monk_ of this sect, who referred to themselve as Ari, reJected the world of 
the Buddha. So, we can say that Buddhism flourished in Burma from a very early period. 
In 1057, King Anawrahta of Pagan conquers Thaton to take possession of the Pali 
Tripitaka and the relics stored there. he then has monks and scriptures brought from 
Ceylon, and the chronicles assure us that he drove out the monks of the Vajrayana. There 


b) 


c) 


3) 


a) 


b) 


c) 


5795 


1s, however, much evidence for the presence of the Mahayana after that date. 
Archaeology has shown that it was during the Anawrahta Dynasty (1044-1283) that the 
Mahayana flourished most, side by side with the more popular Theravada. 

Một sự kiện quan trọng trong lịch sử Phật giáo Miến Điện là sự thành lập một Tăng 
Đoàn Simhala (Tích Lan) vào năm 1181-1182 bởi Capata, người đã được thọ giới tại Tích 
Lan. Các tu sĩ Tích Lan không xem sự thọ giới của các tu sĩ Miến Điện là có giá trị, và 
đây cũng là ý nghĩ của Capata cùng các môn đệ của ông. Sự đối địch giữa Tăng đoàn 
Simhala và Tăng đoàn Mramma cứ tiếp diễn suốt ba thế kỷ và đã kết thúc bằng chiến 
thắng cuối cùng của phe Simhala. Vào năm 1287 xứ Pagan bị người Mông Cổ chinh phục 
và đã rút bố đi —An important episode ¡n the history of Buddhism in Burma was the 
establishment in 1181-1182 A.D. of a Simhalese order of monks founded by Capata who 
received his ordination in Ceylon. The Ceylonese monks dịd not consider those of Burma 
as validly ordained and this feeling was shared by Capata and his followers. The rIivalry 
between the Simhala Sangha and the Mramma Sangha continued for three centuries and 
ended ¡n the final triumph of the former. In 1287 Pagan was conquered by the Mongols 
and deserted. 

Triểu đình tiếp tục ủng hộ Thượng Tọa Bộ cho đến khi bị quân Mông Cổ tàn phá vào 
năm 1287. Trong suốt thời gian nầy trung tâm Pagan vẫn là một trung tâm văn hóa Phật 
giáo rất lớn. Suốt trong 3 thế kỷ, trên một dãy đất dài khoảng 12 cây số đã có đến 9.000 
ngôi chùa, trong đó nổi tiếng nhất là đền Ananda được xây dựng vào thế kỷ thứ 11—The 
Burmese Royal Court continued to support the Theravadins until its destruction by the 
Mongols in 1287. In three centuries, Pagan still was a great centre of Buddhist culture. 
For twelve kilometers the land was filled with 9,000 pagodas and temples, among which 
the most famous Is the Ananda temple which was built in the eleventh century. 

Phật Giáo Miến Điện từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 19— Burmese Buddhism from the 
ifteenth to the nineteenth cenfuries: 

Vào thế kỷ thứ 15, Phật giáo Nguyên Thủy tại Miến Điện được sự bảo trợ mạnh mẽ của 
triều đình. Vị Trưởng Giáo Pháp có quyền kiểm soát các tu viện trên khắp cả nước, chức 
vụ nây được trao cho bất kỳ vị sư nào được nhà vua chọn làm quốc sư—In the 15° 
century, Theravada Buddhism in Burma obfained the strong support from the royal court. 
The Dharmaraja had the authority to control all the monasterles In the country. This 
position was gIven to whichever monk was acting as personal preceptor to the king In 
DOWEI. 

Vào cuối thế kỷ thứ 15, sự thành công rực rỡ cuối cùng của trường phái Tích Lan khi vua 
Dhammaceti của xứ Pegu lại thỉnh về một loạt những kinh điển có giá trị từ Tích Lan—— 
At the end of the 15” century, there was a final triumph of the Sinhalese school when 
King Dhammaceti of Pegu reintroduced Pali Canon Texts and Commenfaries from Sri 
Lanka. 

Sau khi triều đình trung ương bị sụp đổ, trong suốt gần 500 năm Miến Điện bị phân chia 
thành những lãnh địa nhỏ với chiến tranh triỀn miên, nhưng truyền thống Thượng Tọa Bộ 
vẫn được duy trì mặc dù không được huy hoàng như trước đây nữa—After the collapse of 
the royal court, in almost 500 years Burma was divided into small warring kingdoms, but 
the Theravada tradition continued, though less splendidly than before. 


5796 


(HI)Phật Giáo Miến Điện Thời Cận Đại— Burmese Buddhism in Modern Từnes: Truyền 
thống Theravada sinh tổn, nhưng xứ Miến Điện chưa được thống nhất cho mãi đến năm 
1752. Sự độc lập ngắn ngủi, khi người Anh truất phế nhà vua vào năm 1886 và sáp nhập 
vào đế quốc của họ. Việc chuyên tâm nghiên cứu kinh điển Phật giáo là một nét đặc 
trưng của Phật giáo Miến Điện. Biểu hiện rõ nét nhất cho cho nét đặc trưng nầy được 
chứng tỏ trong các Đại Hội lần thứ năm và thứ sáu, được triệu tập tại Mandalay vào năm 
1871 và ở Rangoon vào năm 1954 đến năm 1956, trong cả hai đai hội nầy, toàn bộ kinh 
điển đã được duyệt lại. Đến năm 1948, một lần nữa Miến Điện được độc lập, sau đó 
tướng U-Nu trở thành Thủ Tướng. Nhóm Phật tử như Hiệp Hội Thanh Niên Phật Tử, 
đóng một vai trò quan trọng cho phong trào đòi độc lập, và tướng U-Nu tiếp tục khuynh 
hướng pha trộn Phật giáo và chính trị với cái mà ông gọi là “Xã Hội Chủ nghĩa Phật 
Giáo.” Trong hệ thống này, nhà nước sẽ cung cấp cho dân chúng tất cả những nhu cầu 
vật chất, và Tăng Già sẽ lo nhu cầu tâm linh cho họ. Vào năm 1950 ông thành lập Hội 
Đồng Phật Giáo Sasana nhằm giám sát chư Tăng và bổ nhiệm vị Bộ Trưởng Tôn Giáo 
Vụ. Năm 1960 ông khởi xướng phong trào biến Phật giáo thành quốc giáo, nhưng tướng 
Ne-Win đã nhanh chóng làm cuộc đảo chánh vào năm 1962, bắt đầu một giai đoạn quân 
phiệt độc tài. Ngày nay Tăng Già tiếp tục là một lực lượng chánh ở Miến Điện, và 
thường xảy ra những bất hòa vơi các tướng lãnh của đẳng Quân Phiệt Junta. Nhóm các 
tướng lãnh phải ngầm phá tánh đại chúng của Phật giáo, nhưng sự hỗ trợ của quảng đại 
quần chúng đã ngăn ngừa nhóm quân phiệt thu lượm được sự thành công lớn trong nỗ lực 
này —The Theradava tradition survived, but Burma was not united until 1752. Thịs 
independence was short-live, as the British deposed the king in 1886 and annexed to theIr 
empire. Application to the study of the Buddhist scriptures has been a feature of Burmese 
Buddhism. Notable expression of this trend was shown In the Fifth and the Sixth Buddhist 
Councils, convened in Mandalay in 1871, and in Rangoon from 1954 to 1956, at both of 
which the canon was thoroughly revived. Burma gain independence ¡in 1948, following 
which U-Nu became prime minister. Buddhist group such as the Young Mens Buddhist 
Association.” (ÝÍMBA), played a significant role in the independence movemernt, and U- 
Nu continued to trend of mingling Buddhism and politics with what he termed a policy of 
“Buddhist Socialism.” In this system, the state would provide for the peoples” material 
needs, and the Sangha would minister to their spiritual needs. In 1950 he formed the 
Buddhist Sasana Council to supervise the monks and appointed a minister of religIous 
affairs. In 1960 he Initiated a move to make Buddhism the state religion, but this 
prompted General Ne Win to stage a coup in 1962, which began a period of military 
dictatorship. The Sangha remains a maJor force in Burma today, and it 1s often at odds 
with the generals of ruling Junta (SLUORC). The generals have worked to undermine the 
popularity of Buddhism, but 1ts broad support among the people has prevented them from 
having great success 1n this endeavor. 


5797 


(XIX) Phật Giáo Mông Cổ 
Mongolian Buddhism 


(ID Tổng quan về Phật Giáo Mông Cổ —An overview oƒ Mongolian Buddhism: Mặc dầu sự 
phát triển của Phật giáo Mông Cổ hoàn toàn bị chế ngự bởi các đại biểu của các dòng 
truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng, những tiếp xúc sớm sủa nhất của người Mông Cổ 
với Phật giáo có lẽ đã xãy ra trong thế kỷ thứ tư khi các nhà sư Đại Thừa của Trung Hoa 
bắt đầu các đoàn truyền giáo đi vào nội Mông và những nơi khác ở vùng biên giới. Vào 
khoảng thế kỷ thứ 7, ảnh hưởng phật giáo đã trải rộng đến tận vùng Yenisei, và người 
Mông Cổ cũng tiếp xúc với Phật giáo qua ảnh hưởng văn hóa của các quốc gia ốc đảo 
dọc theo con đường Tơ Lụa—Even though the development of Mongolian Buddhism 
entirely dominated by representatves of the Tibetan Buddhist Orders, the earliest 
Mongolian contacts with Buddhism probably occured during the fourth century when 
Chinese Mahayana monks began their missionaries In inner Mongolia and other border 
areas. By the seventh century, Buddhist influence had spread as far as the Yenise1 region, 
and the Mongols also came Into contact with Buddhism throuph the cultural influence of 
the Buddhist oasis states along the SIlk Route. 


(IH)Sự Phát Triển của Phật Giáo Mông Cổ— The Development oƒ Mongolian Buddhism: 

1) Dòng Truyên Thừa Thích Ca— The Sakya Tradition: Giai đoạn đầu của việc truyền bá 
Phật giáo vào Mông Cổ xãy ra do hậu quả của cuộc bành trướng đế quốc Mông Cổ vào 
thế kỷ thứ 13, khi các hoàng đế Mông Cổ chiếm cứ những lãnh thổ rộng lớn khắp Á 
Châu. Những tiếp xúc sớm sủa với các vị sư Trung Hoa không duy trì được ảnh hưởng, 
mà dòng Phật giáo trọng yếu đi vào Mông Cổ thật sự bắt đầu vào thời Sakya Padita của 
dòng truyền thừa Sakyapa đến viếng triều đình Mông Cổ của vua Godan Khan vào năm 
1244. Việc này chính ra là Sakya Padita đến để nhậm chức quyền cai trị Tây Tạng, vì lúc 
ấy Tây Tạng nằm dưới quyển của Mông Cổ, nhưng theo biên niên sử Tây Tạng thì Kha 
Hãn Godan rất cảm kích Sakya Pandita nên ông đã cải sang đạo Phật và bổ nhậm Sakya 
Pandita làm quốc sư trong triều. Tuy nhiên, trên thực tế, có lẽ hơi khác, và hồ sơ thời đó 
cho thấy có sự bổ nhậm Sakya Pandita làm quan nhiếp chánh của Tây Tạng theo lời yêu 
cầu của Kha Hãn Godan là ông này phải lưu lại triều đình Mông Cổ, có lẽ ý định muốn 
giữ ông lại như là con tin để tránh việc nổi loạn ở Tây Tạng. Việc truyền thống Sakya 
cai trị toàn cõi Tây Tạng chuyển qua cho người cháu trai của Sakya Pandita rồi đến 
Pakpa Lodro, người có công chính trong việc chuyển Mông Cổ sang đạo Phật. Ông được 
xem như là người đã cải sang đạo Phật cho Kha Hãn Khubilai và Chamui, và cùng với 
Kha Hãn, ông đã phát triển mối quan hệ về việc “bảo trợ Tăng già” của hoàng gia. Việc 
này liên hệ đến việc các vị tổ của dòng truyền thừa Sakyapa cũng làm quốc sư cho triều 
đình Mông Cổ, và đổi lại Kha Hãn hứa bảo vệ Tây Tạng và dòng truyền thừa Sakyapa. 
Chính Đại Đế Hốt Tất Liệt đã nhận lễ quán đảnh từ Phật Giáo Kim Cang Thừa của Tây 
Tạng. Trong suốt thời đại của Hốt Tất Liệt, cả triều đình Mông Cổ đã được cải đổi sang 
Phật Giáo Kim Cang Thừa. Vào năm 1269 Phags pa đã để lại Mông Cổ một số lớn kinh 
điển đưa đến việc phiên dịch một số lớn kinh điển Phật giáo sang tiếng Mông Cổ, phần 
lớn từ những bản dịch Uighur còn lại. Mặc dù có những cố gắng ấy, dường như vào lúc 


2) 


5798 


đó Phật giáo phần lớn bị thu hẹp trong giới quý tộc, và khi sự cai trị của người Mông Cổ 
trên đất Trung Hoa chấm dứt vào năm 1369 thì người Mông Cổ trở về với tôn giáo buổi 
ban sơ của họ là Shaman—The first phase of the transmission of Buddhism to Mongolia 
Occurred as a result of the Mongol expansion of the 13” century in which Mongol 
emperors secured vast territories throughout Asia. These early contacts with Chinese 
monks seem to have had no lasting influence, however, and the first substantial (trọng 
yếu) ¡influx (sự chẩy vào) of Buddhism among the Mongols was really initiated by the 
visit of the Sakyapa hierarch Sakya Padita (1182-1251) to the court of Godan Khan In 
1244. This was Intended as a formal accession (sự nhậm chức) of Tibet to Mongol 
hegemony (quyển lãnh đạo), but according to traditional Tibetan and Mongolian 
Chronicles the Khan was so Impressed by Sakya Pandita that he converted to Buddhism 
and appointed him as a court chaplain. The reality, however, was probably somewhat 
different, and records of the time Indicate that Sakya Pandita's appointment as regent 
(quan nhiếp chánh) of Tibet, along with the Khan”s request that he remain at the court, 
may really have been Iintended to keep him as a hostage In order to prevent rebellion In 
Tibet. Later Sakyapa rule over Tibet was passed on to Sakya Pandita's nephew and 
successor Pakpa Lodro (1235-1289), who by all accounts played a maJor In converting the 
Mongols to Buddhism. He 1s considered to have converted Khubilai Khan (on reign from 
1260 to 1294) and his consort Chamui to Buddhism, and together with the Khan he 
developed the “patron-priest” relationship. This involved the Sakyapa patriarchs (tổng 
giám mục) serving as spiriual preceptors to the Mongol court, and the Khan ĩn turn 
pledged to protect Tibet and the Sakyapas. Kubhilai Khan (1216-1290) received Initiation 
from the Hevjra Tantra. During his time, the entire Mongolian court was converted to 
Vajrayana Buddhism. In 1269 Phags pa devised (để lại) a block script that led to the 
translation of a large number of Buddhist texts into Mongolian, mostly from exIsiting 
Uighur translations. Despite these efforts, it appears that at this tme Buddhism was 
mainly confined to the aristocracy, and when Mongol rule over China ended in 1369 the 
Mongols returned to their indigenous religion (Shamanism). 

Dòng Truyền Thừa Áo Vàng— The Gelugpa Tradition: Vào thế kỷ thứ 16, lần truyền giáo 
thứ nhì tại Mông Cổ bắt đầu khi Kha Hãn Altan dùng quân đội chiếm cứ các vùng biên 
giới miễn Đông Tây Tạng, lại lần nữa đem đến sự tiếp xúc với Phật giáo Tây Tạng. Đức 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 3, Sonam Gyatso viếng thăm triểu đình của Kha Hãn Altan tại 
Kole Khota vào năm 1578, và sau đó một số đoàn truyền giáo đã du hành sang Mông 
Cổ. Trong số này có ngài Neyichi Toyin, người đã cải sang đạo Phật cho những người 
Mông Cổ ở miễn Đông, Zaya Pandita (vào thế kỷ thứ 17) người đã cải sang đạo Phật cho 
những người Mông Cổ ở miễn Tây và miễn Bắc. Với sự giúp đở của hoàng gia các Kha 
Hãn, Phật giáo Tây Tạng đã nhanh chóng truyền bá đến công chúng Mông Cổ. Tiến trình 
tiếp tục trong số các người Mông Cổ ở vùng phía Bắc do kết quả của những nỗ lực của 
Kha Hãn Abadai, người cũng đã thăm viếng đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ ba trong lúc vị 
ấy đang ở Mông Cổ và vào năm 1586 ông đã xây Tự viện Erdini Juu để thờ tôn tượng 
mà bSod nams rgya mtsho đã cho ông. Như một dấu hiệu của sự cam kết với Phật giáo, 
những nhà lãnh đạo Mông Cổ ban bố một số luật lệ Phật giáo, bao gồm việc cấm tế sinh 
mạng và săn bắn. Thêm vào đó, nhiều phương cách thực tập Shamanism (theo kiểu tôn 
giáo cổ của Mông Cổ) được ban truyền lại, bùa phép bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, Tiến 


5799 


trình phiên dịch kinh sách cũng bắt đầu lại, và trong vài thập niên sau đó một tập sao lục 
kinh tạng của Phật giáo Tây Tạng đã được phiên dịch sang tiếng Mông Cổ. Tiếng Tây 
Tạng đã trở thành ngôn ngữ chung cho chư Tăng Phật giáo và học giả. Đây là thời kỳ 
Phật Giáo hưng thịnh ở Mông Cổ lần thứ hai bắt đầu từ triểu đại của Hoàng đế Altan 
Khan, khi Mông Cổ có cuộc tiếp xúc với Tây Tạng, chính vì thế mà phái Hoàng Mạo của 
Tây Tạng được chính thức truyền vào Mông Cổ và phát triển nhanh trên đất nước nầy 
qua sự bảo trợ của Hoàng đế Altan Khan, và từ đó trở đi, Hoàng Mạo Giáo (Gelugpa) đã 
thay thế vị trí của trường phái Thích Ca trong việc truyền giáo ở Mông Cổ. Sau khi chinh 
phục toàn cõi Tây Tạng vào năm 1641, triều đình Mông Cổ chính thức đưa vị lạt ma của 
phái Hoàng Mạo lên nắm giữ quyền hành tại Tây Tạng——lIn the sixteenth century a 
second phase of Buddhism”s dissemination to Mongol began as a consequence of military 
conquesfs In eastern border regions of Tibet by Altan Khan (1507-1583), which again 
brought contacts with Tibetan Buddhists. The thrd Dalai Lama, Sonam Oyatso (1543- 
1588), visited Altan Khan”s palace in Kole Khota In 1578, and after this a number of 
Buddhist missionaries traveled to Mongolia. Among these were Neyichi Toyin (1557- 
1653), who converted the eastern Mongols, and Zaya Pandita (seventeenth century), who 
converted the western and northern Mongols. With the help of royal patronage, Tibetan 
Buddhism quickly spread among the Mongolian masses. The process continued among 
the northern Mongols as a result of the efforts of Abadai Khan of the Khalkha, who also 
visited the third Dalai Lama during hịs stay in Mongolia and in 1586 bulilt the Erdini Juu 
monastery to house Images that bŠod nams rgya mtsho gave him. As a sign of theIr 
commitment to Buddhism, Mongol rulers promulgated a number of Buddhist laws, 
including the banning of live sacrifices and hunting. In addition, many of the practices of 
shamanism were prescribed, talismans were outlawed. The process of translatlon was 
also restarted, and within a few decades a substantial corpus of Tibetan Buddhist works 
had been translated into Mongolian. Tibetan became the lingua franca of Buddhist monks 
and scholars. This second and farther reaching phase of the transmission of Buddhism to 
Mongolian began with new contacts with Tibet resulting from military expeditions led 
Into the eastern part of the country by Altan Khan (1507-1583). The dGe-lugs order, 
seeking political support In I1ts struggle against the Sakya Order within Tibet made 
overture of friendship to the Altan Khan, and as a result of this tile of Dalai Lama, 
“Great Ocean of Wisdom Lama”, was conferred on the dGe-lug lama. After the success 
of the dGe-lugs in Mongolia, the fourth Dalai Lama, was himself a Mongolian, thus 
cemenfing the new religio-political link between the Gelugpa Order and Mongolia. After 
their conquest of Tibet in 1641, the Mongols officially installed the Gelugpa Dalai Lama 
as the secular authority in Lhasa. 


(HI)Phật Giáo Mông Cổ dưới thời nhà Thanh— Mongolian Buddhism under the Ch°?ing 
Dynasty: Các hoàng đế thời nhà Thanh của Trung Hoa đều là những tín đổ Phật giáo, vì 
vậy trong suốt triều đại nhà Thanh ở Trung quốc, vài nhà lãnh đạo Mãn Thanh đã bảo trợ 
Phật giáo Tây Tạng, và với sự trợ giúp tài chánh của vua Khang Hy, bản in lần thứ hai 
của bộ Phiên Dịch Phật Pháp hay Mông tạng đã tái bản từ năm 1718 đến 1720. Bản dịch 
Luận Tạng cũng bắt đầu từ thời vua Càng Long và hoàn thành vào năm 1749. Bản ¡in của 
toàn bộ Mông Tạng sau đó được in tại Bắc Kinh và phân phối đi khắp Mông Cổ. Vào 


5800 


những thế kỷ thứ 18 và 19, Phật giáo lan truyền rất nhanh, và trong thế kỷ thứ 19 đã có 
trên 1.200 ngôi chùa ở Nội Mông và trên 700 ngôi ở Ngoại Mông. Hơn nữa, có 243 vị 
Lạt Ma tái sanh trong số những người Mông Cổ. Đáng chú ý hơn, theo những báo cáo 
chính thức thì có trên một phần ba thanh niên nam giới là Tăng s—AlI the Ch'ing 
emperors of China were devoted Buddhists. For this reason, during the Ch”ing dynasty In 
China (1644-1911), several of the Manchu rulers patronized Tibetan Buddhism, and with 
the financial support of Emperor Kang-Hsi (1661-1722) a revised edition of the 
Mongolian Ganggyur (Translaton of Teachings) was printed from 1718 to 1720. A 
translation of Dengyur (Translations of Treatises) was Initiated by Emperor Ch”ien-Lung 
(1736-1795) and finished in 1749. Copies of the complete canon were then printed in 
Beljing and distributed throughout Mongolia. In the eighteenth and nineteenth centuries, 
Buddhism spread rapidly, and during the nineteenth century there were over 1,200 
monasteries and temples In Inner Mongolia and over 700 in Outer Mongolia. In addition, 
there were 243 reincarnate lamas among the Mongols. Even more sigmificantly, 
according to official reports one-third of the adult male population were monks. . 


(IV)Phật Giáo Mông Cổ thời Hiện Đại— Mongolian Buddhism in modern tines: Đến cuối 
thế kỷ thứ 18, vận mệnh Phật giáo Nội Mông bị suy yếu do sự hạn chế việc bảo trợ của 
các hoàng đế nhà Thanh ở Trung Hoa, mặc dầu trong cùng thời kỳ nầy, Phật giáo bắt 
đầu bành trướng từ Ngoại Mông sang miền đất phía Bắc của Buryat, là miền đất vẫn 
luôn theo tôn giáo bản địa của Mông Cổ (Shaman) cho mãi đến đầu thế kỷ thứ 19. Vào 
thời hiện đại Mông Cổ bị chia làm hai phần. Nội Mông trở thành một phần của Trung 
quốc, và Phật giáo tại đây cũng chịu chung số phận như Phật giáo tại Tây Tạng. Ngoại 
Mông (phần mà ngày nay là nước Cộng Hòa Nhân Dân Mông Cổ) tự thiết lập cho mình 
như một quốc gia độc lập với sự trợ giúp của người Nga vào thập niên 1920s, và mặc dù 
chánh quyền theo xã hội chủ nghĩa khởi đầu có đối nghịch với Phật giáo, trong những 
thập niên gần đây sự khoan nhượng với tôn giáo đã gia tăng. Có những dấu hiệu cho thấy 
tôn giáo hồi sinh ở Mông Cổ, và khi Đức Đạt Lai Lạt Ma làm lễ ban pháp quán đẳnh 
Yamantaka ở đây vào năm 1982 cho 140 vị Lạt Ma, một đám đông được báo cáo trên 
200.000 người đã tụ họp bên ngoài. Với sự dễ dãi về những giới hạn gần đây tại Nội 
Mông, số Tăng sĩ cũng gia tăng, và vài vị lạt ma tái sanh cũng đã trở về vị trí của họ 
trong tự viện—By the end of the eighteenth century, Buddhism in the Inner Mongolia 
became weaker with the restriction of patronage from the Ch'ing emperors of China, 
although In the same period Buddhism began to spread from Outer Mongolia Into the 
northern region of Buryat, which had remained fully shamanistic until the beginning of 
the 19” century. In modern times Mongolia has been split into two parts. Inner Mongolia 
1S a part of China, and Buddhism there has suffered mụuch the same fate as in Tibet. Outer 
Mongolia (the area of the present-day Mongolian People”s Republic) established 1tself as 
an Iindependent republic In the 1920s with Russian help, and although the socialist 
øovernment was Initially hostile to Buddhism, in recent decades religious tolerance has 
Increased. There are signs of religious revival in Mongolia, and when the Dalai Lama 
performed the Yamantaka Initiation ceremony there In 1982 for 140 lamas, a crowd of 
over 200,000 reportedly gathered outside. With the recent relaxing of government 


Œ) 


5801 


restrictions In Inner Mongolia, the number of monks 1s Increasing, and some reincarnate 
lamas have returned to their monastic seats. 


(XX) Phật Giáo Na Ủy 
Buddhism ín Norway 


Tổng quan về Phật Giáo Na Ủy—An overview 9ƒ Buddhism in Norway: Na Uy là một 
trong những quốc gia theo Cơ Đốc giáo tại vùng Bắc Âu. Thật khó lòng ước tính một 
cách chính xác số tín đồ theo đạo Phật tại Na Uy vì nhiều chủng tộc khác nhau với 
những tổ chức riêng biệt nhau. Về phần người Na Uy bản xứ, một số tự tổ chức và số 
khác lại gia nhập vào các nhóm đặc biệt vừa kể. Dân số Na Uy có khoảng 4.5 triệu dân 
với khoảng trên 10.000 người theo đạo Phật. Kỳ thật, hầu hết những Phật tử tại Na Uy là 
người Việt Nam, một số ít khác là người Nhật, Trung Hoa, Đại Hàn, Tây Tạng, Thái Lan, 
Cam Bốt và Lào. Cũng có một số rất ít người Na Uy bản xứ quan tâm đến tôn giáo có 
sức hấp dẫn nầy, và con số nây đang gia tăng một cách chậm chạp từ hai thập niên qua. 
Do thiếu tổ chức thống nhất nên người Phật tử tại Na Uy thường tu tập giáo lý đạo Phật 
theo cách nhìn của riêng họ—Norway is one of the countries in northern Europe of which 
the major religion 1s Christianity. It 1s difficult to estimate the total number of Buddhists 
in Norway because the different ethnic groups are mostly organized separately. As for 
the Norwegian Buddhists, a few of them are organized or attached to a special group. The 
total population in Norway 1s about 4.5 million with a rough number of Buddhists about 
10,000 people. Às a matter of fact, most Buddhists in Norway are Vietnamese, there are 
also a few Japanese, Chinese, Korean, Tibetan, Thai, Cambodian, and Laotians. There 
are a few Norwegians who found Interest in this fascinating religion, and the number has 
Increased slowly over the last couple of decades. Due to lack of organization, Buddhists 
throughout Norway have to cultivate Buddhism on their own aspects. 


(H) Những người Tiên Phong trong Phật Giáo tại Na Uy— The Pioneers 0ƒ Buddhism ín 


1) 


Norway: 

Các nhà truyền giáo Gia Tô—Christian Missionaries: Những người đầu tiên giới thiệu 
Phật giáo vào Na Uy lại là những nhà truyền giáo đạo Gia Tô, những người làm việc 
trong các nhà dòng tại Đông Á, đa phần là tại Trung Hoa. Những nhà truyền giáo Gia Tô 
thường không mấy thân thiện với Phật giáo. Tuy nhiên, có một số vị lại quan tâm đến 
niềm tin nơi sự bao dung và tính phóng khoáng của Phật giáo. Trong số những nhà truyền 
giáo nầy có giáo sĩ Karl Reichelt, người đã sống hầu hết cuộc đời của mình tại Trung 
Quốc. Ông nói và viết tiếng Hoa một cách thành thạo. Ông đã dịch rất nhiều sách Phật 
giáo và Lão giáo từ tiếng Hoa sang tiếng Na Uy. Ông chưa bao giờ từ bỏ tín ngưỡng Gia 
Tô của mình, nhưng ông luôn biểu lộ một thái độ cởi mở và bao dung của một Phật tử 
thuần thành — The first people to ¡introduce Buddhism in Norway were Christian 
missionariles who had worked in East Asia, mostly in China. The Catholic missionaries 
were usually hostile towards Buddhism. However, some caught a serlous Interest In the 
belief of a tolerant and liberal attitude of Buddhism. Among these missionaries there 1s 


2) 


3) 
1) 


ii) 


ii) 


5802 


one special person, his name was Karl Reichelt. He spent most of his life in China, and 
translated several Buddhist and Taoist texts Into Norweglian. Reichelt never changed his 
Christian belief, but he showed a tolerant and open minded attitude of a devout Buddhist. 

Các vị Lạt Ma Lưu Vong của Tây Tạng— The Fxiled Tibetan Lamas: Sau khi người Trung 
Hoa chiếm đóng Tây Tạng vào năm 1959, nhiều vị Lạt Ma của nhiều truyền thống khác 
nhau đã phải sống lưu vong. Nhiều vị Lạt ma đã đến thuyết giảng tại Na Uy, đặc biệt là 
cuộc viếng thăm của Đức Đạt Lai lạt Ma tại thủ đô Oslo vào năm 1988——After Chinese 
troops occupied Tibet in 1959, a lot of lamas of different traditions must live In exIle. 
Many of them came to Norway to preach the Buddha-dharma, especially the visit of the 
Dalai Lama in Oslo in 1988. 

Những học giả Phật giáo Âu Châu khác— Other European Buddhist Scholars: 

Một học giả người Đan Mạch tên Poul Tuxen, người đã phiên dịch và bình giải nhiều bộ 
kinh Phật giáo —A Danmnish scholar named Poul Tuxen, who translated and commented 
on several maJor Buddhist texts. 

Một học giả khác là ông Chr, Lindtner, một người đã phiên dịch nhiều tác phẩm của ngài 
Long Thọ như Bảo Hạnh Vương Chánh Luận, Lục Thập Tụng Như Lý Luận, Vô Thí Tán, 
và Chân Đế Tán, etc, vì vậy giúp cho giáo pháp Đại Thừa được dịch sang ngôn ngữ Bắc 
Âu—Another European Buddhist scholar, Mr. Chr, Lindtner, who was responsible for the 
translalon of several of NagarJunas texts, 1e, Ratnavali, Yuktsastka, 
Niraupamyastava, Paramarthastava, etc, thus making the teachings of the Mahayana 
Buddhism available in a Scandinavian language. 

Vào năm 1947, một trong những người bà con của giáo sĩ Karl Reichelt là ông Gerhard 
M. Reichelt, đã phiên dịch và viết lời giới thiệu cho cuốn sách của ông viết về Lục Tổ 
Huệ Năng— In 1947, one of Reichelt”s relatives, Mr. Gerhard M. Reichelt, translated and 
wrote an Iintroduction to Hui Neng”s The Sixth Patriarch. 


(HI)Giáo Lý Phật Giáo Căn Bản tại Hệ Thống Trung Học— The Basic Buddhist DocWines 


in the Secondary School System: Kiến thức về Phật giáo tại Na Ủy ngày nay được giảng 
dạ y tại hệ thống các trường trung học. Giáo lý căn bản của đạo Phật cùng với những tôn 
giáo chính khác như Hồi Giáo, Ấn Giáo, Lão Giáo, Khổng Giáo, Thân Đạo Nhật Bản, 
Do Thái giáo và Gia Tô giáo, vân vân đang được giảng dạy tại hệ thống trung học tại Na 
Uy. Rất nhiều học sinh cảm thấy thích thú với triết học Phật giáo, một số quyết định 
nghiên cứu đạo Phật. Hiện tại bốn trường đại học tại Oslo đều có các phân khoa về tôn 
giáo học, kể cả Phật giáo. Sau nhiều thay đổi, giới trẻ tại Na Uy ngày nay đang bắt đầu 
tìm về với giá trị tỉnh thần và đạo đức thâm thúy để làm nền tẳng cho cuộc sống của 
chính mình. Trong sự đối mới nầy, Phật giáo sẽ giữ một vai trò quan trọng—Knowledge 
of Buddhism in Norway today 1s being taught in the Secondary School System. A brlef 
introduction to Buddhism 1s given alonside with other maJjor religions like Islam, 
Hinduism, Taoism, Confucianism, Shinto, Judaism and Christiamty. A lot of students are 
catching a serious Interest in the philosophical aspects of Buddhism, and a few of them 
have decided to sutdy Buddhism at University level. At present, all the four unIversifies 
in Norway offer the opportunity to study world religions, including Buddhism. After so 
many changes, many young people in Norway start to look for deeper moral and 


5803 


philosophical values as fundamentals in their lives. In this new change, Buddhism will 
play a major role. 


(IV)Các Trường Phái Phật Giáo tạt Na Uy— Buddhist Schools ín Norway: 


1) 


2) 


Trường Phái Nguyên Thủy— Theravada Buddhism: Tại Oslo có Hội Phật Giáo Nguyên 
Thủy——In Oslo, there ¡is a Theravada Society. 

Trường Phái Đại Thừa— The Mahayana Buddhism: Tại Oslo có các truyền thống theo 
trường phái Phật giáo Đại Thừa như Thiền tông, Tịnh Độ tông, và một tự viện Kim Cang 
Thừa của Phật Giáo Tây Tạng-—lIn Oslo, there are Mahayana schools, like the Zen, the 
Pure Land, and a small Tibetan Vajrayana Monastery. 


(V) Phật Giáo Việt Nam tại Na Uy— Vietnamese Buddhism in Norway: 
(A) Phật Giáo Việt Nam tại Na UDy— Vietnamese Buddhism ïn Norway: Ciáo Hội Phật Giáo 


Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Na Uy dưới sự lãnh đạo của Tỳ Kheo Thích Trí 
Minh. Vào thời điểm nây có trên 10.000 Phật tử Việt Nam trên khắp xứ Na Uy—The 
Oversea Vietnamese Unified Buddhist Congregation in Norway led by Ven. Thích Trí 
Minh. At this time, there are approximately 10,000 Vietnamese Buddhists throughout 
Norway. 


(B) Các Chùa Việt Nam tại Na Ủy— Vietnamese tenples in Norway: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


Œ) 


Chùa Khuông Việt —Khuong Viet Temple: Ven. Thích Trí Minh. 

Blystadvn 2 2006 Lovenstad Norway, Tel: 6797-3033. 

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Trodhem——V1etnamese Buddhist Association 1n Trodhem: 
Upasaka Trần văn Đức 

Restengrenda 215 7075 Tiller Norway, Tel: (7) 38-79-05. 

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Bergen——Vietnamese Buddhist Association in Bergen: 
Upasaka Nguyễn văn Thung 

Olsvikasen 29 5079 Loddefjord Norway, Tel: (5) 24-64-39. 

Ch¡ Hội Phật Giáo Việt Nam tại Dramen—Vietnamese Buddhist Association Branch 1n 
Dramen: Upasaka Nguyễn văn Này BI Aklokkeveine 6 3050 Mjon Dalen Norway. 
Tam Bảo Tự —Tam Bao Temple: Ven. Thích Viên Tịnh 

Halmstadveien 8 1580 Rygge Norway, Tel: 47-6926-9765. 


(XXI) Phật Giáo Nam Dương 
Buddhism In Indonesia 


Tóm Lược Lịch Sử Phật Giáo Nam Dương—A Suimmary oƒ the History 0ƒ Buddhism ïn 
Indonesia: Theo nhà hành hương Pháp Hiển của Trung Hoa thì cho đến đầu thế kỷ thứ 5, 
Phật giáo có rất ít ảnh hưởng đến người dân trên đảo Java. Ngài Pháp Hiển khi đến đảo 
quốc nầy vào khoảng năm 414 sau Tây lịch, nhận xét rằng trong khi các tôn giáo khác, 
đặc biệt là Bà La Môn, phát triển mạnh trên mảnh đất nầy, thì Phật giáo không được 
phát triển. Tuy nhiên, theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, do sự tận tụy truyền giáo của Gunavarman, một Tăng sĩ Ấn Độ, mà chỉ không đầy 


5804 


một phần tư thế kỷ sau cuộc viếng thăm của Pháp Hiển, Phật giáo không những đã được 
đưa vào Java, mà còn có một chỗ đứng vững chắc trên đảo quốc nầy. Phật giáo đã sớm 
được du nhập vào hòn đảo Sumatra, đặc biệt là trên vương quốc Sri-vijaya, được xem là 
Palembang ngày nay. Qua một vài tài liệu ghi khắc tìm được trong vùng nầy thì dường 
như vị vua cai trị Sri-vijaya vào năm 683-684 là một tín đổ Phật giáo. Một nhà hành 
hương nổi tiếng của Trung Quốc là Nghĩa Tịnh, đã đến viếng Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 
7, nói rằng vua nước Sri-vijaya cũng như vua các nước láng giểng, rất yêu chuộng đạo 
Phật, và Sri-vijaya là một trung tâm nghiên cứu Phật giáo rất lớn trong các hòn đảo ở 
vùng Nam Á. Số tu sĩ Phật giáo ở Sri-vijaya lên đến hơn một ngàn người và họ nghiên 
cứu tất cả các vấn để Ấn Độ. Ngài Nghĩa Tịnh ở lại Sri-vijaya một thời gian để nghiên 
cứu các kinh sách và ngài đã để lại một bản tường thuật rất đáng chú ý về sự phổ thông 
của Phật giáo trên các hòn đảo ở Nam Hải gồm hơn mười nước trong thời kỳ nầy. Ngài 
đã lập thành một danh sách mười nước nầy và nói rằng: “Tất cả các đảo nầy và các đảo 
nhỏ hơn đều theo đạo Phật, hầu hết đều thuộc phái Tiểu Thừa, ngoại trừ ở Sri-vijaya, nơi 
có một số ít theo Đại Thừa. Nam Dương được xem là một trung tâm Phật giáo quan trọng 
kể từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 11. Điều nầy còn được chứng minh qua các sự kiện 
khác. Dharmapala, một vị Tăng nổi tiếng của viện Đại học Na Lan Đà, đã đến thăm 
Suvarna-dvipa, tên gọi Nam Dương thời ấy. Tu sĩ và học giả lừng danh A Để Sa 
Dipankara, vào thế kỷ thứ 11, người sau nầy là viện trưởng viện Đại học Vikramasila, và 
đã mở ra một thời kỳ Phật giáo thứ hai tại Tây Tạng, khi còn trẻ đã đến Nam Dương để 
nghiên cứu Phật giáo dưới sự hướng dẫn của Đại sư Candrakirti. Phái Đại Thừa được sự 
hỗ trợ mạnh mẽ của triều đại Sailendra, ông vua cai trị khắp bán đảo Mã Lai và phần 
lớn Nam Dương. Các vị vua thuộc dòng dõi Sailendra đều là những nhà bảo trợ lớn cho 
Phật giáo Đại Thừa, và đã dựng nên nhiều tượng đài kỷ niệm như các tượng đài 
Borobudur, Kalnasan và Mendut ở Java. Qua các tài liệu ghi khắc thì dường như một ông 
vua đưới triều đại Sailendra đã có một vị Thầy từ xứ Bengal đến. Chắc chắn rằng các vị 
vua Pala ở Bengal và Chola về phía Nam đã có ảnh hưởng lớn đến Java về các vấn để 
tôn giáo trong thời kỳ Sailendra. Các vị vua Sailendra đã dựng nên các tu viện ở Na Lan 
Đà và Nagapattinam, còn các hoàng đế Pala và Chola đã ban cấp cho nhiều làng để bảo 
dưỡng các tu viện nầy. Dưới ảnh hưởng của các vua triều Sailendra, Phật giáo Đại Thừa 
đã thịnh hành ở Java và Sumatra trong suốt một thời gian dài. Nhưng ảnh hưởng của 
Bengal dường như đã gây ra do sự du nhập các dạng Phật giáo Mật tông lệch lạc ở cả 
Java lẫn Sumatra. Chúng ta có được bản mô tả khá chi tiết về một số vị vua sau đó của 
cả hai nước đã đi theo những hệ phái nầy, qua hai bộ Sang-hyang-Kamahayana 
Mantrayana và Sang-hyang-Kamahayanikan, cho ta sự hiểu biết đúng đắn về các quan 
niệm chủ đạo của phái Đại Thừa tại Java. Ngoài ra, Java và Sumatra còn có bằng chứng 
chắc chắn về sự du nhập của đạo Phật vào các hòn đảo của Mã Lai và Nam Dương, nhất 
là Bali và Borneo. Tuy nhiên, tại đây đã có sự lấn át của đạo Bà La Môn và Phật giáo 
đã dần dân biến mất —According to the Chinese pilgrim, Fa-Hsien, Buddhism had very 
litle hold on people of the island of Jave at the beginning of the fifth century A.D. Fa- 
Hsien, who visited this 1sland around 414 A.D., observed that while other religions, 
particularly Brahmanism, flourished in this island, Buddhism did not. However, according 
to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, thanks to the 
missionary zeal of Gunavarman, an Indian monk, Buddhism was not only Iintroduced but 


5805 


obtained a stronghold on the island in less than a quarter of a century after Fa-Hslen”s 
visit. Buddhism was also Introduced early In the ¡sland of Sumatra, particularly in the 
kingdom of Sri-viJaya, which 1s usually identifiied with Palembang. It appears from some 
Inscriptions found in this region that the King who ruled Sri-viJaya In the year 683-684 
A.D. was a Buddhist. The famous Chinese pilgrim, I-Tsing, who visited India in the last 
quarter of the seventh century A.D., says that the king of Sri-viJaya, as well as the rulers 
of neighboring states, favoured Buddhism, and that SrI-VIJaya was a very Important center 
of Buddhist learning ¡n the 1slands of southern Asia. The Buddhist monks In SrI-viJaya 
numbered more than a thousand and they studied all the subJects in India. I-Tsing spent 
some time In Sri-viJjaya to study Buddhist scriptures and he has left a very Interesting 
account of the popularity of Buddhism in the islands of the Southern Sea, consisting of 
more than ten countries. He gives a list of these ten counfries and states that Buddhism 1s 
embaced in all these and other smaller islands, and mostly the system of Hinayana 1s 
adopted except In Sri-viJaya where there are a few who belong to the Mahayana. “The 
1mportance of Indonesia as a great center of Buddhism from the seventh till the eleventh 
century A.D. 1s also proved by other facts. Dharmapala, a famous professor of Nalanda 
University, visited Suvarna-dvipa, which was a general designation of Indonesia, In the 
seventh century A.D. The famous monk and scholar Atisa Dipankara in the eleventh 
century A.D., who became the head of Vikramasila Ủniversity and Inaugurated the 
second period of Buddhism in Tibet, went in his early life to Suvarna-dvipa In order to 
study Buddhism under the guidance of its High Monk, Candrakrrti. A strong Impetus to 
the Mahayana was given by the Sailendra dynasty, who ruled over the Malay Peninsula 
and a large part of Indonesia. The Sailendra kings were great patrons of this form of 
Buddhism and erected monumental structures like Borobudur, Kalasan and Mendut in 
Java. It appears from epigraphic records that one of the Sailendra kings had a guru 
(preceptor) from the Gauda country (Bengal). There 1s hardly any doubt that the Pala 
kings of Bengal and the Chola rulers of the South exercised great influence upon Java In 
religlous matters durinng the Sailendra period. The Sailendra kings established 
monasteries at Nalanda and Nagapattinam and the Pala and the Chola emperors granted 
villapges for their maintenance. Under the Influence of the Sailendras, Mahayanism 
flourished in Java and Sumatra for a long period. But the influence of Bengal seems also 
to have been responsible for the introduction of the debased Tantric forms of Buddhism 
both In Java and Sumatra. We have a fairly detailed account of some later kings of both 
these countries who were followers of these cults. We had also two important Mahayana 
texts, the Sang-hyang Kamahayanan Mantrayana and the Sang hyang Kamahayanikan, 
which give us a faIr Insight Into the leading conceptions of Mahayanism In Java. Besides 
Sumatra and Java, we have positive evidence of the introduction of Buddhism in other 
Islands of Malaysia and Indonesia, particularly Bali and Borneo. The Brahmanical 
religion, however, dominated and Buddhism gradually disappeared In these regIons. 


(II) Sự Phục Hồi của Phật Giáo tại Nam Dương— The Revival of Buddhismn in Indonesia: 
Mặc dầu ngôi tháp nổi tiếng Borobudur nằm trên đảo Java, Phật giáo vẫn là một tôn giáo 
bị cả Ấn giáo lẫn Hồi giáo lấn lướt giành chỗ trong nhiều thế kỷ nay. Đâu thế kỷ thứ 20, 
những di dân người Hoa, đặc biệt là những thức giả, những hội viên của Hội Thông 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


5806 


Thiên Học đã đặt nền móng nhằm đưa Phật giáo trở lại Nam Dương —Although the 
Island of Java In Indonesia 1s the home of the magnificient Borobudur Cetiya, Buddhism 
as a religion had been supplanted by both Hinduism and then Islam for several centuries. 
In the beginning of the twentieth century, Chinese immigrants, especially educated 
Chinese who were members of the Theosophy SocIety laid the groundwork for the 
reintroduction of Buddhism In Indonesia. 

Vào năm 1934, một nhà sư hoằng pháp người Tích Lan, Thượng Tọa Narada đã thăm 
viếng tháp Borobudur, và ngài đã trồng một cây Bồ Để con tại đây——In 1934, the Sri 
Lankan Dharmadatu monk, Venerable Narada visited Borobudur and planted a sapling of 
the Bodhi Tree. 

Sự phục hồi Phật giáo tại Nam Dương phần lớn bắt đầu từ một nhà vật lý học người Hoa 
tên Boan An. Năm 1953, ông thọ giới Sa Di theo truyền thống Đại Thừa tại một ngôi 
chùa ở Thủ đô Jakarta. Sau đó ông sang Miến Điện theo tu học với ngài Mahasi 
Sayadaw. Năm 1954, ông thọ giới cụ túc. Ông là vị Tỳ Kheo Nam Dương đâu tiên trong 
vòng 500 năm nay. Năm 1955, ông trở về Java và cố gắng thiết lập lại một số các chùa 
viện tại đây. Nhờ công sức của ông mà một vài tổ chức Phật giáo đã được thành lập 
nhiều nơi trên đất Nam Dương —The revival of Buddhism ¡in Indonesia was largely 
imtiated by a Chinese physicist named Boan An. In 1953, he was ordained as a novice In 
the Mahayana tradition In a temple in Jakarta. He then went to Burma to learn with 
Mahasi Sayadaw. In 1954, he was ordained as a Bhiksu. He was the first Indonesian 
Bhiksu In 500 years. In 1955, he returned to Java and tried to re-establish some Buddhist 
temples and monasteries. Às a result of his work, some Buddhist organizatlons were 
founded in many parts of the country. 

Năm 1959, hai người đầu tiên trở thành Tỳ Kheo trong lịch sử Phật giáo Nam Dương thời 
cận đại. Đây là Tỳ Kheo Jinaputta và Jinapiya——ln 1959, the two men became the first 
Bhiksus In the modern history of Indonesia, to be ordained on Indonesian soil. They were 
named Jinaputta and Jinaplya. 

Vào năm 1970, Phra Sasana Sobhana của tự viện Bovornnives tại Vọng Các đã thăm 
viếng Nam Dương và làm lễ thọ giới cho một số người Nam Dương mà về sau nầy đã lập 
nên Tăng Già Nam Dương —lIn 1970, Phra Sasana Sobhana of Wat Bovornnives of 
Bangkok visited Indonesia and ordained several local men who later formed the 
Indonesian Sangha. 

Vào năm 1976, Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Nguyên Thủy của Nam Dương được thành 
hình do ngài Thượng Tọa Aggabalo đứng đầu. Ngày nay Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo 
Nguyên Thủy của Nam Dương được sự lãnh đạo của Thượng Tọa Sri Pannavaro 
Mahathera. Giáo Hội có hơn 30 vị Tỳ Kheo trụ trì trên 25 ngôi tịnh xá trên khắp các 
miền đất nước Nam Dương. Ngày nay người ta đã xây nhiều tự viện tại các vùng xa xôi 
ở Nam Dương-——lIn 1976, The Sangha Theravada Indonesia was constituted headed by 
Venerable Aggabalo. Presently it is headed by Venerable Sri Pannavaro Mahathera. 
Today The Sangha Theravada Indonesia comprises more than 30 bhiksus of both Chinese 
and Malay ethnic origin, residing in about 25 viharas mostly on the Island of Java. 
Nowadays several temples have been buIlt in the more remote regions in Indonesia. 


5807 


(XXII) Phật Giáo Népal 
Buddhism ïn Nepal 


(ID Tổng quan về Phật Giáo Nepal—An overview oƒ Buddhism in Nepal: Népal chiếm một 
vị trí đặc biệt trong số các quốc gia Phật giáo. Thái Tử Cổ Đàm, một vị thái tử của dòng 
họ Thích Ca, được sanh ra năm 554 trước Tây Lịch tại vườn Lâm Tì Ni, nay thuộc xứ 
Népal, cách kinh thành của xứ Ca Tỳ La Vệ chừng khoảng 15 dặm. Theo Biên niên sử 
Ấn Độ, vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, vua A Dục khi còn là Hoàng tử đã dẹp yên cuộc 
nổi loạn của một trong các chủng tộc ở Népal. Cuộc viếng thăm Lâm Tì Ni của vua A 
Dục sau đó và việc dựng một cột đá khắc chữ tại đây để kỷ niệm thánh tích đẳn sanh của 
Đức Phật là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Ấn Độ. Sau đó con vua A Dục là công 
chúa Carumati đã kết hôn với một nhà quý tộc Népal và xây nhiều bảo tháp, tu viện tại 
Népal, một số đến nay vẫn còn di tích. Trong các thế kỷ đầu Tây Lịch, các giới luật áp 
dụng cho các tu sĩ thuộc trường phái Mula-sarvastivada của Phật giáo tại Népal đã có 
một vài nhân nhượng đặc biệt do các điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng nầy, điều 
nầy cho thấy sự thịnh hành của đời sống tu hành theo Phật giáo ở nước nầy. Phật giáo lại 
bắt đầu phát triển mạnh ở Nepal vào thế kỷ thứ 7 và 8 với các dòng vua Karkota. Phật tử 
thời bấy giờ có niềm tin mạnh mẽ, nhưng giống như sự thờ cúng của Ấn giáo —Nepal 
Occupied a unique position among the Buddhist countries of the world. Gautama, a 
Sakyan prince, was born 1n 554 B.C. at Lumbinl, in present day Nepal, about 15 miles 
from his father”s capital, Kapilavastu. According to the Indian Chronicles, in the third 
century B.C., Ashoka, while yet a prince, 1s reported to have successfully quelled a 
rebellion among one of the races of Nepal and restored peace and order. His later vIsit to 
Lumbini and the erction of an Iinscribed pillar to commemorate the sacred birth-place of 
the Buddha 1s an Iimportant landmark In the history of Buddhism. Thereafter, his daughter, 
Carumatl, is said to have married a Nepalese nobleman, and built several stupas and 
monasteries in Nepal, of which there are still remnants. In the early centurles of the 
Christian era, the disciplinary rules applicable to the monks in the Mula-sarvastivada 
school of Buddhism In Nepal reveal certain special concessions In view of the rigid 
climatic conditions of that region, which 1s Iindicative of the wide prevalence of Buddhist 
monastic life in this country. Buddhism started to develop again in Nepal in the 7” and 8° 
centuries with the Karkota rulers. At that time, Buddhists had firm faith, but in a form 
which brought It nearer to that which of Hinduism. 


(H) Sự Liên Hệ với Phật Giáo Tây Tạng—Relatonships with Tibetan Buddhism: Giữa thế 
kỷ thứ 7 và thứ 9, những quan hệ mật thiết với Tây Tạng được phát triển và nhiều người 
Tây tạng đã đến Nepal để tu học Phật Giáo Ấn Độ. Chính tại Nepal, ngài Hộ Tịch đã 
gặp ngài Liên Hoa Sanh để trao thư mời của vua Tây Tạng thỉnh ngài sang Tây Tạng 
hoằng pháp. Népal dường như đã thực sự trở thành một nước hỗ trợ và tuyên truyền 
mạnh mẽ cho đạo Phật kể từ thời vua Amsuvarman vào thế kỷ thứ 7. Nhà vua đã gã con 
gái mình cho ông vua quyển uy đầu tiên của Tây Tạng là Sronbtsam-sgam-po, và là 
trong số các nhà tiên phong đẩm trách việc dịch thuật các cuốn sách Phật giáo bằng tiếng 
Phạn ra tiếng Tây Tạng dưới thời vua Sron-btsam-sgam-po, người ta đã nhắc đến học giả 


5808 


Silamanju. Trong thời đại Santaraksita, khoảng thế kỷ thứ 8 và 9 sau Tây Lịch, dường 
như đã có sự gắn bó chặt chẽ về mặt tôn giáo và văn hóa giữa hai nước. Trong các thế 
kỷ tiếp theo, khi người Hồi giáo xâm chiếm Bihar và Bengal thì các tu sĩ Phật giáo đã 
đến lánh nạn tại Népal. Họ mang theo một số lớn các bản thảo có giá trị, một trong số 
các bản thảo nầy cũng đã được đưa qua các tu viện ở Tây Tạng, giữ gìn cẩn thận cho đến 
ngày nay. Trong các thế kỷ trước đó, có lẽ Népal đã tạo được mối quan hệ văn hóa và 
chính trị chặt chẽ hơn với các phần phía Tây của Tây Tạng, nhưng giai đoạn lịch sử nầy 
chưa được nghiên cứu kỹ. Trong nhiều thế kỷ, Népal đã từng là chiếc cầu nối văn hóa 
cho các vùng đất nằm bên phần giữa Hy Mã Lạp Sơn. Cho đến gần đây, con đường liên 
lạc thông thương giữa Ấn Độ và Tây Tạng vẫn đi ngang qua Népal. Sau khi Phật giáo bị 
thu hẹp ở Ấn Độ thì dạng Phật giáo thông thường ở Népal đã dần dần mất đi một số đặc 
điểm cơ bản của nó như sự sống trong tu viện, sự chống phân biệt giai cấp, sự bài bác 
mọi điều huyễn bí về tôn giáo, do đó không còn là một sức mạnh tinh thần đáng kể 
nữa—Between the seventh and the nĩinth centuries, close ties were developing with 
Tobet, and many Tibetans came to Nepal to learn about Buddhism of India. It was In 
Nepal that Santaraksita encountered and conveyed to Padmasambhava the Invitation of 
the King of Tibet. Nepal seems to have attained real prominence as a sfrong supporter 
and propagator of the Buddhist faith from the days of king Amsuvarman in the seventh 
century A.D. He gave his daughter in marriage to the first powerful king of Tibet, Sron- 
btsam-sgam-po, and among the batch of pioneers who undertook to translate Sanskrit 
Buddhist works into Tibetan under the latters patronage, the name of a Nepalese 
pandita, Silamanju, is mentioned. In the age of Santaraksita (" or 9” century A.D.) 
strong ties of religious and cultural friendship appear to have developed between these 
fwo countrIes. In the succeeding counfries, when the Muslims invaded Bihar and Bengal, 
Buddhist monks took refuge In Nepal. They took with them a large number of valuable 
manuscripts some of which also found their ways to the monasteries In Tibet, where they 
are carefully preserved to this day. In the Intervening centuries, Nepal probably 
developed still closer cultural and even political ties with the western parts of Tibet, but 
this period of history has not yet been sufficiently explored. For centuries Nepal has 
served as a cultural link between the reglions lying on both sides of the mid-Himalayan 
range, and until recently the normal road of communIication between India and 'Tibet led 
through Nepal, via Kyrrong. After Buddhism had dwindled in India, the popular form of 
Nepalese Buddhism gradually shed some of its original characteristics, such as monastic 
life, opposttion to caste distinctions, and discouragement of all religious mysteries, thus 
becoming affect as a distinct force. 


(HI)Những triết gia Phật Giáo vĩ đại và Nepal—Great Buddhist philosophers and Nepal: 
Triết gia nổi tiếng Phật giáo vào thế kỷ thứ 4 là ngài Thế Thân, cũng đã đến viếng 
Népal và truyền bá chủ thuyết của ông. Vào thế kỷ thứ 7, ngài Huyền Trang có ghé qua 
Nepal và lưu lại Kashmir 2 năm. Ngài thấy ở đây có khoảng 5.000 Tăng sĩ, nhưng ngài 
đã nhận xét “hiện nay vương quốc nầy không có khuynh hướng sùng đạo cho lắm.”—The 
great Buddhist philosopher of the fourth century A.D., Acarya Vasubandhu, 1s also said to 
have visited in order to propagate his own doctrine. In the seventh century, Hsuan Tsang 


5809 


stopped by Nepal and remained in Kashmir for two years. He found about 5,000 monks, 
but noted that “at the present time, this kingdom 1s not much given to the faith.” 


(IV)Hệ phái triết học Phật giáo chính tại Nepal—Main sects 0ƒ Buddhist philosophy in 


qŒ) 


Nepal: Trong suốt nhiều thế kỷ, Phật giáo Nepal tiếp tục phát triển như là một chi nhánh 
của Phật giáo Ấn Độ và Đại Học Patan là sự rập khuôn của một trong những đại học thời 
đại Pala. Sự lan truyền ‹ của giáo lý Mật Chú và chủ nghĩa sùng bái tín ngưỡng đã làm cho 
Phật giáo Nepal đến gần hơn với Ấn giáo (thờ thần S¡ Va), một tôn giáo phát triển mạnh 
tại Nepal vào thế kỷ thứ 10. Vào thời đó, người ta tin vào những phép thuật huyền bí và 
mầu nhiệm của các Tăng sĩ trong việc cầu mưa, cầu ngưng mưa, hay ngay trong việc 
chặn đứng con lũ lụt của những dòng sông. Cho đến gần đây có bốn hệ phái triết học 
Phật giáo chính đã được thấy rõ: (1) Svabhavika, nhấn mạnh rằng mọi thứ trên thế gian 
đều có đặc tính cơ bản của chúng được bộc lộ theo hai cách, có chuyển biến (Pravrtti) và 
không chuyển biến (nirrtti); (2) Aisvarika, đặt niềm tin vào linh hồn tự hữu, vốn hoàn hảo 
và vô biên; (3) Karmika, tin tưởng vào sự nỗ lực đạo đức có ý thức, vì cho rằng các hiện 
tượng thế gian mà có là do ở vô minh; (4) Yatrika, tin vào sự hiện hữu của yếu tố nhận 
thức tự nguyện. Điều nầy cho thấy một sự hòa nhập hoàn toàn của các khuynh hướng 
triết học khác nhau phát sinh tại Ấn Độ và Tây Tạng dưới ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và 
Phật giáo——In many centuries, Buddhism In Nepal continued to develop as an offshoot of 
that of India, and Patan University became a replica of one of the Pala Universities. The 
spread of Tantrism and Devotionalism brought Buddhism in Nepal nearer to Sivaism, a 
religion which firmly developed In the tenth century in Nepal. During that period of time, 
people believed In sorcery and miracle working which monks performed to pray or tO 
Sfop rain, or even to confrol the flow of flooded rivers, etc. Until recently, four main sects 
of Buddhist philosophy, each with several sub-sects, having been prominent, namely: (1) 
Svabhavika, which emphasizes that all things in the world have their own ultimate 
characteristcs which is expressed In two ways, evolution (pravrtti) and Involution 
(mrvrtti); (2) Aisvarika, which put 1s faith in a self-existent God, who 1s perfect and 
infimte; (3) Karmika, which believes In a conscious moral effort through the world- 
phenomenon ¡1s developed on the fundamental basis of Avidya; (4) Yatrika, which 
believes in the existence of conscious intellectual agency and free will. This represenfs 
an almost complete fusion of various philosophical trends which originated in India and 
Tibet under the influence of both Hinduism and Buddhism. 


(XXIHI) Phật Giáo tại Nga 
Buddhism ím Rusia 


Tổng quan về Phật Giáo tại Nga—An overview 0ƒ Buddhism in Rusia: Đa số Phật tử tại 
Nga sống tại nước Cộng Hòa Tự Trị Buryat và vùng Chita, tọa lạc tại miền Đông Tây Bá 
Lợi Á, gần Baikol, một cái hồ sâu nhất thế giới. Có trên 300.000 người Buryat, là những 
người bản địa, con cháu của các bộ tộc Mông Cổ. Trong suốt nhiều thế kỷ, người Buryat 
đã có sự giao lưu văn hóa với các dân tộc Á Mông, Tây Tạng, Trung Hoa, và Ấn Độ, vân 


5810 


vân —The majority of Buddhists in Russia live in the Buryat Autonomous Republic and 
Chita Region, situated in Eastern Siberia, near Baikol, the worldˆs deepest lake. Over 
three hundred thousand Buryats, the natives of these areas, are Mongolian descent. For 
centuries the Buryats have had cultural intercourse with other peoples of AÀsia- 
Mongolians, Tibetans, Chinese, Indians, and so on. 


(II) Sự Phát Triển của Phật Giáo tại Nga— The Development 0ƒ Buddhism in Rusia: 


l) 


2) 


Sự hòa nhập của Phật giáo vào xứ Buryatia bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ 18. Theo Niên 
Biểu thì vào năm 1712 có khoảng 150 đoàn truyền giáo Phật giáo Tây Tạng và Mông Cổ 
đã bắt đầu truyền bá Phật pháp cho người Buryat—Dissemination of Buddhism ¡in 
Buryatia dates back to the beginning of the I8” century. Chronicles show that in the year 
1712 some 150 Tibetans and Mongolian Buddhist missionaries started to spread the 
Buddhadharma among the Buryats. 

Tự viện đầu tiên của người Buryat được Lạt Ma Damba Dorji Zayaev thành lập vào năm 
1735. Ngài là vị Lạt Ma đầu tiên được chính thức coi như là người lãnh đạo toàn bộ cộng 
đồng Tăng Sĩ Buryat. Ngài được ban danh hiệu “Bandido Khambo Lama”—The first 
Buryat datsan or monastery was founded in 1735 by Lama Damba Dorji Zayaev who was 
officially proclaimed head of the entire Buryat monk commumity. He was given the title 
of Bandido Khambo Lama. 


(HI)Những Học Giả Phật giáo nổi tiếng tại Nga— Famous Buddhist Scholars in Russia: 


Ù 


Th. Stcherbtsky—See Chapter 19. 


(IV) Các Truyền Thống Phật Giáo tại Nga— Traditions oƒ Buddhism in Rusia: Phật giáo tu 


tập tại Buryat thuộc truyền thống Hoàng Mạo Gelugpa, Kim Cang Thừa. Phật giáo đến 
đây kèm theo với sự truyền bá sách vở của Tây tạng và Mông Cổ. Phật giáo được xem 
như là một phương tiện mạnh mẽ mà người Buryat đã xử dụng để chẳng những làm giàu 
kiến thức của họ về văn hóa Phật giáo, mà còn về các lãnh vực khác như văn chương, 
triết học, y học, chiêm tinh học, vân vân. Những học giả Phật giáo Buryat và các nhà 
Phật giáo học tại các chi nhánh địa phương của Hội Hàn Lâm Khoa Học Nga đã và đang 
tiếp tục nghiên cứu những giá trị văn hóa nầy vì đây là những truyền thống lâu đời rất 
được Phật tử quý trọng—Buddhism practiced here belongs to the Gelugpa or Yellow Hat 
denomination of the Tibetan VaJrayana or Adamantine Vehicle. The advent of Buddhism 
was accompanied by the spreading of Mongolian and Tibetan writing. Buddhism served 
as a powerful medium through which the Buryats used to access to not only the riches of 
the Buddhist culture in Asia-literature, philosophy, medicine, astronomy, and so on. 
Buryat scholars and Budhologists In local branches of Russian Academy of Sciences are 
sữill studying these Buddhist values for these are age-long traditions are deeply venerated 
by Buddhists. 


(V) Hội Đồng Tôn Giáo của các Phật Tử Nga— The Russian Religious Board oƒ Buddhists: 


Cộng đồng Phật giáo tại Nga có một tổ chức được gọi là Hội Đồng Tôn Giáo của các 
Phật Tử. Hội gồm 11 vị, cả Tăng lẫn tục (Phật tử tại gia), bao gồm vị chủ tịch, vị phó chủ 
tịch và 9 thành viên khác. Hội đồng được bầu chọn rất dân chủ trong kỳ Đại Hội vào 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


5811 


tháng 9, năm 1980. Nghị Hội được triệu tập mỗi 4 hoặc 5 năm một lần, và công việc của 
Hội Đồng là hướng dẫn Phật tử trong các nghi lễ Phật giáo cũng như các vấn đề tâm linh 
khác theo truyền thống của tông phái Gelugpa. Đồng thời, Hội Đồng cũng chịu trách 
nhiệm trong việc đào tạo Tăng tài và cổ vũ cho sự hợp nhất, cũng như tình hữu nghị liên 
đới giữa các Phật tử trong các xứ khác nhau—The Buddhist community in Russia has an 
organization called the Religious Board of Buddhists. The present board consists of I1 
persons, both monks and laymen, including president, deputy president and nine other 
members. lt was democratically elected at the Congress of Buddhist Monks and Laymen 
in September, 1980. Congresses are convened once in four or five years. The task of the 
Board Is to guide Buddhisfs In spiritual matters, in conducting riftes and rituals according 
to the rules of the Gelugpa sect. At the same time, the Board 1s also responsible for 
training monks, and In promoting unity, solidarity and brotherhood among Buddhists of 
VATIOUS COUTfrIes. 

Hội Đồng Tôn Giáo của Phật Tử được ngài Bandido Khambo Lama Jimba Jamso 
Erdyneev lãnh đạo. Trụ sở chánh của ngài được đặt tại tự viện Ivolginsky—The 
Religious Board of Buddhists 1s headed by Bandido Khambo Lama Jimba Jamso 
Erdyneev. His residence 1s In the Ivolginsky Datsan. 

Một khía cạnh quan trọng trong các hoạt động của Hội Đồng là sự tích cực trong việc 
mang lại hòa bình đúng theo lời Phật dạy. Điều nầy đặc biệt vẫn là chân lý trong thế giới 
hôm nay, nơi mà mối nguy hiểm về sự hủy diệt của nguyên tử vẫn còn hiện thực—An 
Important aspect In the activitiles of the Board 1s active peace-making which 1s in full 
accord with the Buddha”s teachings. This 1s especially true In the presenf-day world 
where the danger of nuclear destruction 1s stIll a reality. 

Sự cố gắng phiên dịch thông điệp hòa bình và bất bạo động được Đức Phật rao giảng vào 
những hành động cụ thể, Phật tử Nga cùng với Phật tử tại các xứ Nhật Bản, Việt Nam, 
Ấn Độ, và nhiều quốc gia Á châu khác đã tích cực vận động trong kỳ Nghị Hội Phật 
Giáo Châu Á, tổ chức nầy đã khẳng định chánh nghĩa nầy——Endeavouring to translate 
the message of peace and non-violence enunciated by the Buddha Into concrete actions, 
the Russian Buddhists along with Buddhists from Japan, Vietnam, India and some other 
Asian countries have been active in the Asian Buddhist Conference for peace, an 
Organization firmly committed to this øood cause. 

Thật là một vinh dự cho Phật tử Nga được làm hội viên thường trực của một tổ chức Phật 
Giáo Thế Giới rất nổi tiếng, Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới—]t is a matter of great 
honor for Russian Buddhists to be a long standing member of the most prestigious 
organization of world Buddhists, the World Fellowship of Buddhists. 

Từ khi Nghị Hội lần thứ tư được tổ chức tại Kathmandu vào năm 1956, Các Phật tử Nga 
đã luôn cố gắng đóng góp khiêm nhường vào sự truyền bá những mục tiêu cao cả cho 
tình hữu nghị Phật Giáo —Ever since the 4*° General Conference in Kathmandu in 1956, 
the Russian Buddhists have been trying to make their humble contribution to the 
promotion of the noble aims of the Buddhist FellowshIp. 


(VINhững Tự Viện Lớn tại Nga—Big Mlonasteries im Russia: Có hai tự viện đang hoạt 


động tại đây, một tại Cộng Hòa Buryat là tự viện Ivolginsky, gần thủ đô Ulan-Ude, và 
một tại vùng Chita là tự viện Aginsky. Tổng số Tăng chúng tại đây có khoảng 50 vị. Bên 


5812 


cạnh “Làng Lạt Ma”, có khoảng 150 người tại gia có thể thực những nghi thức lễ lạc và 
cầu nguyện tại chỗ cho các Phật tử khác. Một nửa trong số 50 vị Lạt Ma đã tốt nghiệp 
chương trình Phật Học tại một Học Viện Phật Giáo tại Ulan Bator, Mông Cổ vào năm 
1970, và thường trụ tại Tu Viện Gandan. Những vị lạt ma trong tự viện luôn nghiêm trì 
giới luật. Họ sống tu trong những căn nhà gỗ nhỏ chỉ vừa đủ cho một người. Khi có Phật 
tử tại gia yêu cầu, họ thường đi đến các vùng xa để làm lễ theo nhu cầu của cư dân, hoặc 
lễ tang, hoặc lễ cầu nguyện, vân vân. Những tự viện nầy và chư Tăng thường nhận được 
sự cúng dường rộng rãi từ những người tại gia chứ khôg có một nguồn lợi tức nào khác. 
Dĩ nhiên là tự viện phải chi trả trợ cấp cố định hằng tháng cho họ—There are two active 
monasteries, one in Buryat Repubilic called Ivolginsky datsan near the capital town of 
Ulan-Ude and the other one in Chita Region called Aginsky Datsan. The monk population 
1s around fifty. Besides the monks of the so-called “Village Lamas”, there are about 150 
laypeople who can perform necessary rites and prayer sessions on the spot for other 
Buddhists. About half of these fifty monks are young graduates of the Buddhist Academy 
1n an Institution started in Ulan-Bator, Mongolia, in 1970 and based on the Gandan 
monastic center. The lamas in the monasteries observe the usual rules of conduct or 
Vinaya. They live in the compound of the monastery In small individual wooden log- 
house. Upon the request of laymen, they often go to remofte areas to aftend to people”s 
needs, to perform burial rites, “maani” prayer sessions, “san”, “serjim”, etc. These 
monasteries and monks get generous donations from lalty and have no other sources of 
Income. Of course, the monastery pays them a fixed monthly allowance. 


(VII)Những Lễ Hội Phật Giáo Quan Trọng tại Nga—lmportant Buddhist Festivals in 
Russia: Lễ “Tsagaalgan” đầu tiên và lớn nhất rơi vào ngày đầu năm âm lịch. Thực thi 
chỉ tiết về nghi lễ và các khóa cầu nguyện được cử hành liên tục trong 16 ngày để cúng 
dường lên “Mười Hai Huyền Nghiệp” của Đức Phật. Năm buổi lễ khác là lễ Chuyển 
Pháp Luân (Bánh xe thời gian. Kalachakra tantra được đưa vào Tây Tạng năm 1027, nó 
được coi như căn bản của Lịch tây Tạng —Wheel of time. Kalachakra tantra was 
introduced ¡into Tibet in 1027 and ¡t is considered the basis of the Tibetan calendar), Lễ 
Vesak (Phật Đản), Lễ Phật Di Lặc Xuống Thế từ Cung Trời Đâu Suất, và Lễ Ngàn Nến. 
Theo truyền thống mà nói, Lạt Ma Bandido Khambo thường gửi đi thông điệp đầu năm 
vào dịp lễ “Tsagaalgan”—The first and the biggest khural “Tsagaalgan” falls in the 
beginning of the Lunar New Year. Elaborate (work out details) rituals and prayer sesslons 
as prescribed by the canon are performed for sixteen days running dedicated to “Pwelve 
Miraculous Deeds of the Buddha”. The five other khurals are Kalachakra, Vesak, 
Maitreya, Descent from Tushita, and Thousand candles. Traditionally, Bandido Khambo 
Lama usually delivers a New year Message during Tsagaalgan. 


Source: “Buddhism in the USSR”, Religious Board of The Buddhist of USSR 1988. 





5813 


(XXIV) Phật Giáo Nhật Bản 
Japanese Buddhisin 


(ID Tổng quan về Phật Giáo Nhật Bản—An Overyiew oƒ Japanese Buddhism: Khi Phật giáo 
được truyền sang Nhật Bản lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 6, nó là một tôn giáo ngoại lai 
khác biệt đáng kể với những giáo phái bản địa không có tổ chức hẳn hòi và giáo thuyết 
về sau này phát triển thành ra Thần Đạo. Tuy nhiên trong những thế kỷ sau đó Phật giáo 
tự thích hợp với hoàn cảnh mới, và những hình thức đặc thù của Phật giáo Nhật Bản khởi 
lên, pha trộn những yếu tố văn hóa Nhật Bản với những truyền thống Phật giáo được du 
nhập phần lớn từ Trung Hoa và Đại Hàn. Theo Nihomshoki, Phật giáo được du nhập vào 
Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 522 từ Paekche hoặc Kudara, một trong hai vương quốc 
của xứ Triểu Tiên thời đó đang có chiến tranh với vương quốc lân bang là Sila. Vị vua 
của Paekche đã gửi tượng Phật và kinh điển cho quân đội đang yểm trợ Nhật Bản, nhưng 
không gửi người nào có thể giải thích về ý nghĩa của nó. Vì vậy mặc dầu về phương diện 
truyền thống mà nói thì Phật giáo đã được giới thiệu vào Nhật Bản vào thời đó nhưng có 
rất ít ảnh hưởng. Lần đầu tiên có tài liệu về Phật giáo tại Nhật Bản bắt đầu từ thời bộ tộc 
Soga, thời ấy bộ tộc này xem Đức Phật như một vị thần của sức mạnh văn hóa của Trung 
Hoa. Vài người Soga muốn thừa nhận Phật giáo vào bộ tộc như là một giáo phái có thể 
có được thần thông mà rộng rãi quần chúng thời đó nghĩ là thuộc vào các nhà sư Phật 
giáo. Sau này khi bộ tộc Soga đánh bại đối thủ chính của mình, rõ ràng họ cho rằng Đức 
Phật đã đóng một vai trò trong sự thành công của họ và bắt đầu phổ biến Phật giáo. Tuy 
nhiên, rõ ràng theo tài liệu thời đó, bộ tộc Soga có rất ít hoặc không có bất cứ sự hiểu 
biết gì về triết lý và tu tập của đạo Phật và chỉ nhận biết đạo Phật như những giáo thuyết 
của tôn giáo bản địa. Trong suốt thế kỷ thứ 7 Phật giáo thu hút nhiều người chuyển đạo, 
và vào khoảng năm 624 được báo cáo là có 816 vị Tăng và 569 Ni tại Nhật. Trong giai 
đoạn sơ khai này, Phật giáo chỉ chủ yếu được xem như là phương tiện để chữa trị bệnh 
hoạn và những thần lực an toàn yên cương cho quân đội. Lễ quy-y hay quán đảnh được 
xem như là lễ khởi phát phước đức, và được tin là sẽ đưa đến những lợi lạc thế gian, như 
sức khỏe, bảo vệ đất nước, vân vân. Cũng đúng như tại các xứ khác nơi mà đạo Phật 
được thiết lập, nhà nước bảo trợ đóng một vai trò quan yếu trong việc hoằng trì giáo 
thuyết. Người trị đầu tiên của Nhật Bản chấp nhận Phật giáo là Yomei. Con trai của ông 
là Shotoku theo kể lại cũng là một nhà bảo trợ Phật giáo một cách nhiệt thành, vị vua 
này đã viết bản hiến pháp dựa theo những nguyên tắc của Phật giáo và Khổng giáo, và 
ông cũng xây rất nhiễu chùa viện. Ông cũng bảo trợ chư Tăng Ni du hành sang Trung 
Quốc để tu học, và công nhận Phật giáo là quốc giáo (trước đây thì Phật giáo chỉ được 
chủ yếu xem như là tôn giáo của bộ tộc). Sau khi vua Shotoku qua đời, kinh đô dời về 
Nại Lương, và nhiều vị vua kế tục đã gia tăng sự bảo trợ cho Phật giáo. Năm 741 vua 
Shomu ban hành một đạo dụ bắt buộc vô hệ thống tất cả những chùa chiền được xây 
dựng để bảo vệ đất nước, và mỗi tỉnh phải xây dựng một Tăng đường có thể cho 20 vị 
Tăng trú ngụ. Một trong những nhiệm vụ chính của các vị Tăng này là trì tụng Kinh Ánh 
Đạo Vàng, vì kinh này hứa rằng 4 vị Thiên vương sẽ bảo vệ những người cai trị nào bảo 
trợ cho việc trì tụng này. Trong thời Nại Lương, sự quan tâm (hứng thú) về Phật giáo gia 
tăng trong giới trí thức, và có sáu trường phái được thành lập, tất cả đều được du nhập từ 


5814 


bên Trung Quốc: 1) Luật tông (Ritsu—Vinaya); 2) Hoa Nghiêm (Kegon—Hua-Yen); 3) 
Câu Xá (Kusha); 4) Pháp Tướng (Hosso); 5) Thành Thật (JojJitsu—Satyasiddhi); 6) Tam 
Luận tông (Sanron—San-Lun). Ba trong số 6 tông phái này vẫn còn tổn tại cho đến ngày 
nay: Pháp Tướng tông, trụ sở chính đặt tại Kofukuji và Yakushiji; Luật tông, tự viện 
chính tại Toshodalji; và Hoa Nghiêm, đặt trụ sở tại Todalji. Ba tông phái này chủ yếu co 
cụm tại những ngôi chùa vừa kể, tuy nhiên, ngày nay những tông phái này chỉ là những 
tông phái nhỏ có rất ít sự bảo trợ của Phật tử tại gia. Trong suốt thời kỳ Nại Lương, sự 
quan tâm đến Phật giáo chủ yếu là trong giới quý tộc, nhưng có vài Phật tử bắt đầu làm 





thay đổi ý kiến về tôn giáo trong quần chúng. Trong số các vị này có nhóm Hijiri, những 
Tăng sĩ thường tự làm mình lễ quy-y và thường sống cách biệt với các Tăng đoàn chính. 
Người nổi tiếng nhất là sư Giogi, người đã từng là kỹ sư công chánh đã áp dụng những kế 
hoạch xây dựng vào các vùng quê cho nông dân. Sự thiết lập kinh đô mới ở Heiankyo, 
bây giờ là Kyoto vào năm 794 đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn Heian, trong giai đoạn 
này, nhiều giáo hội Phật giáo trở thành những nhà chủ đất lớn, thường tự liên kết với 
những nhà lãnh đạo địa phương. Cũng trong giai đoạn này nhiều trường phái mới được du 
nhập từ Trung Quốc, nổi tiếng nhất là trường phái Chân Ngôn, được Kukai sáng lập, và 
trường phái Thiên Thai được ngài Saicho sáng lập. Một trong những sự phát triển có ý 
nghĩa nhất vào thời này là sự tiến đến Syncretism. Những truyền thống Phật giáo thường 
vai mượn nghi lễ và thực tập lẫn nhau, và toàn diện Phật giáo phối hợp với giáo thuyết 
và sự tu tập của Thần đạo. Trong thời gian này những chùa được tuyển chọn gọi là 
Jinguji được xây dựng, trong đó nghi thức Phật giáo được cử hành ở những nơi khác như 
những cung lăng của Thần giáo. Đồng thời Phật tử cũng gia tăng việc làm giống những 
hình tượng trong Phật giáo như tượng của chư Phật và chư Bồ Tát với những vị thần trong 
Thần đạo. Vào cuối thời Heian khuynh hướng bi quan gia tăng vì hoàn cảnh bất ổn chính 
trị Khuynh hướng này tiếp diễn cho đến thời kỳ Kamakura, vào thời đó thì phe quân 
nhân đã tóm gọn quyển lực từ trong tay giới quý tộc và bắt đầu phát triển hệ thống 
phong kiến tổn tại cho mãi đến năm 1868. Trong thời kỳ này người ta tin tưởng một cách 
rộng rãi rằng đây là thời “Mạt Pháp” mà vài kinh điển Ấn Độ đã tiên đoán trước đây. 
Theo ý nghĩa này, thì thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thời “Chánh Pháp,” vào thời đó 
con người có khả năng siêu việt, có thể tu tập một cách có hiệu quả để đạt được giải 
thoát. Trong giai đoạn kế tiếp, giai đoạn “Tượng Pháp,” sự tu tập giảm dần, và trong thời 
kỳ chót là thời Mạt Pháp, Phật giáo vẫn tiếp tục suy đổi cho đến khi hoàn toàn biến mất. 
Ước lượng về thời gian cho cả ba thời kỳ thay đổi một cách rộng rãi, nhưng dưới thời 
Kamakuta người ta công nhận rằng thời Mạt Pháp đã bắt đầu, và các trường phái khởi 
lên ở Nhật Bản vào thời đó khai triển những phương pháp nhằm thích ứng với sự suy đồi 
này. Mặc dù chánh trị bất ổn, tuy nhiên đây là thời kỳ mà Phật giáo lớn mạnh ở Nhật, và 
3 trường phái mới xuất hiện: Thiền, Tịnh Độ, và Nhật Liên tông. Thiển được đưa vào 
Nhật Bản lần đầu tiên bởi thầy Eisai, người đã du hành sang Trung Quốc vào năm 1168 
và năm 1187 giới thiệu dòng truyền thừa của tông Lâm Tế. Tông Tào Động được truyền 
bá lần đầu tiên bởi thiển sư Đạo Nguyên, người cũng đã từng du hành sang Trung Quốc 
vào năm 1223. Câu trả lời chung của Thiền cho thời Mạt Pháp là nhấn mạnh đến sự quan 
trọng của việc tu tập thiển một cách mạnh mẽ, mà người ta tin rằng đây là cách duy nhất 
khả dĩ giúp vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của thời Mạt Pháp. Trái lại, tông Tịnh 
Độ và Nhật Liên tông tranh luận rằng chúng sanh trong thời Mạt Pháp quá suy đổi và 


5815 


yếu đuối nên không có chút hy vọng nào có thể tự cứu mình qua nỗ lực tu tập của chính 
mình, và ví thế mà họ nên nương vào người khác để được cứu độ. Đối với Tịnh Độ, việc 
này liên hệ đến tín ngưỡng A Di Đà Phật, trong khi Nhật Liên dạy đệ tử nên chỉ về 
nương với Kinh Liên Hoa. Thời kỳ Kamakuta thường được xem như là cao điểm của sự 
phát triển Phật giáo tại Nhật Bản, vì khi nó chấm dứt thì tất cả mọi truyền thống cổ điển 
Phật giáo đã được thiết lập. Thời kỳ Tokugawa là một thời kỳ không lường trước được 
sức mạnh của Phật giáo tại Nhật, nhưng những thành công của nó về mặt chính trị đã dẫn 
đến sự trì trệ và hững hờ đối với Phật giáo. Khi Sứ quân Tokugawa Leyasu nắm quyển 
vào năm 1.600 thì ông bắt đầu sự ngược đãi bằng bạo lực đối với Cơ Đốc giáo, làm gia 
tăng con số đáng kể về những người cải đạo sang Phật giáo tại Nhật thời đó. Ông ban 
hành một đạo dụ bắt buộc tất cả mọi người Nhật đều phải chính thức là hội viện thuộc 
về một ngôi chùa nào đó, và người ta được cấp giấy chứng nhận cho việc này một cách 
hẳn hòi. Các tự viện Phật giáo trở thành những văn phòng của chánh phủ và bắt buộc 
phải lưu trữ hồ sơ chứng nhận khai sanh, khai tử và cũng trợ giúp chánh phủ trong nỗ lực 
xóa bỏ Cơ Đốc giáo. Hệ thống này được gọi là “danka-seido,” bị bãi bổ vào thời Minh 
Trị, vì dưới thời Minh Trị Thần Đạo được xem là quốc giáo, nhưng những nối kết đã có 
từ trước vẫn được tiếp tục nhằm duy trì sự liên kết giữa nhiều người Nhật và các chùa gia 
đình của họ. Trong thời Tokugawa, số chùa chiển Phật giáo cũng như lợi tức của các giáo 
khu ấy gia tăng, những giáo khu này luôn hăng hái tránh những nghi ngờ về việc chứa 
chấp những người có cảm tình với Cơ Đốc giáo. Nhưng ngay sự thành công này đã đưa 
đến việc lười biếng và tham nhũng của chư Tăng Ni trong các tự viện vì họ đâu cần chi 
hoạt động để khích lệ tín đổ Phật giáo. Minh Trị phục hưng làm sống lại các giáo phái 
hoàng gia, cho rằng vua là Thiên tử và hình thức Thần đạo của quốc gia trở nên ý thức 
hệ của cả nước. Đồng thời Phật giáo cũng bị đàn áp vì sự ủng hộ của dân chúng đã bị xói 
mòn vì sự cứng nhắc và thối nát của nó, và sự suy tàn này vẫn tiếp diễn cho đến hết thời 
đệ nhị thế chiến. Từ thời tái thiết hậu chiến, nước Nhật đã tuyên bố tự do tôn giáo là một 
phần của hệ thống pháp lý, nhưng các trường phái truyền thống Phật giáo đã phát khởi 
rất ít sự nhiệt thành trong quần chúng Nhật. Vì đối với hầu hết người Nhật ngày nay, 
Phật giáo chủ yếu chỉ liên hệ tới việc cử hành nghi lễ cho người chết, và nhiều người 
Nhật chỉ tiếp xúc với đạo Phật khi trong gia đình có người chết và họ chỉ đi tới chùa của 
tổ tiên chỉ để cử hành tang lễ mà thôi. Tông Tào Động đã làm một cuộc thăm dò trên 
toàn quốc và kết quả cho thấy chỉ có khoảng 10 phần trăm số người tự cho mình là Phật 
tử biết được tên của tông phái và ngôi chùa Tổ mà mình theo. Những thăm dò của chính 
phủ cho thấy chỉ có 30 phần trăm dân số còn ấp ủ niềm tin tôn giáo, trong khi 60 phần 
trăm hờ hững với tôn giáo. Cái thiết yếu là những tôn giáo Nhật Bản chủ yếu được sáng 
lập trong cái gọi là “ôn Giáo Mới,” như các tôn giáo Agonshu và Soka Gakkali, thường 
có những vị sáng lập hào phóng gây thiện cẩm trực tiếp với các đổ đệ của mình. Tuy 
nhiên, bên cạnh côn sốt “Tôn Giáo Mới,” có rất ít sự quan tâm về tôn giáo của người 
Nhật—When Buddhism first entered Japan In the sixth century, It was a foreign religion 
that differed sigmificantly from the unorganized Iindigenous cults and practices that would 
later develop into Shinto. In the succeeding centuries, however, 1t gradually adapted to 1ts 
new environment, and distinctively Japanese forms of Buddhism arose, which combined 
elements of Japanese culture with Buddhist traditions that were Imported largely from 
China and Korea. According to the Nihomshoki Buddhism was first Iimported to Japan In 


5816 


552 from either Paekche or Kudara, a state belonged to Korean kingdom that was at war 
with the neighboring state of Silla. The king of Paekche sent Buddhist statues and texts as 
gIffs to enlist (nhận được) the military support of Japan, but dịd not send anyone who 
could explain their significance. Thus although this 1s traditionally viewed as the first 
introduction of Buddhism to Japan, 1t had litle Iimpact at the time. The first recorded 
adoption of Buddhism in Japan was Initiated by the Soga clan, which viewed the Buddha 
as a god of powerful culture of China. Some Sogas wanted to adopt Buddhism as a clan 
cult in hopes of gaining access to the magical powers that were widely thought to belong 
to Buddhist monks and artefacts. When the Sogas later managed to defeat their main 
rivals, they apparently credited the Buddha with playing a role In their success and began 
to propagate Buddhism. It is clear from records of the time, however, that they had little 
or no knowledge of Buddhist philosophy and practice and conceived of It in terms of 
indigenous religious paradigms. During the seventh century Buddhism began to attract 
converts, and by 624 there were reportedly 816 monks and 569 nuns In Japan. In this 
early period, Buddhism was mainly viewed as a means to cure illness and harness (yên 
cương) magical power. Ordinations were thoupht to generate merit, and this was believed 
to result in worldly benefits, such as health, protection of the country, etc. As was true of 
other countries in which Buddhism became established, state patronage played a crucial 
role in propagating the new religion. The first Japanese ruler to accept Buddhism was 
Yomei (585-598). His son Shotoku (574-622) was by all accounts an enthusiastic 
supporter of Buddhism, who wrote a constitution based on Buddhist and Confucian 
principles and built numerous temples. He also sponsored monks and nuns to travel to 
China for study, and he conceived of Buddhism as a national religion (before this 1t had 
mainly been a clan cult). After Shotoku”s death, the imperial capital moved to Nara, and 
several emperors Increased royal patronage of Buddhism. In 741 the emperor Shomu 
(724-749) 1ssued a decree mandating that a network of temples be built to protect the 
country, and in each province at least one was constructed to house tfwenty or more 
monks. One of their primary dutles was chanting the Sutra of Golden Lipht, which 
promises that the four celestial kings wIll protect any ruler who sponsors chanting of the 
text. During the Nara period (710-784), interest in Buddhism ¡increased among the 
Iintelligentsia (giới trí thức), and six schools developed, all of which were Imported from 
China: 1) Ritsu (Vinaya); 2) Kegon (Hua-Yen); Kusha (Câu Xá); Hosso (Pháp Tướng); 
Jojitsu (Satyasiddh—Thành Thật); Sanron (San-Lun). Three of these still exiIst today: 
Hosso, which has 1ts headquarters at KofukuJi and YakushIji; Ritsu, whose main temples 
1S Toshodalji; and Kegon, which 1s based at TodaljJi. The three are mainly confined to 
these temples, however, and are only minor traditions with little lay support. During the 
Nara period, Interest in Buddhism was mainly confined to the aristocracy (giới quý tộc), 
but there were some Buddhists who began to proselytize (thay đổi ý kiến về tôn giáo) 
among the masses. Among these were the Hijiri, monks who were often self-ordained 
and who generally kept apart from the maJor orders. The most famous of these was GIogl 
(668-749), who had a background ¡in civil enginerring that he put to use 1n proJects for 
rural peasants. The establishment of new capital in Helankyo (modern day Kyoto) in 794 
marked the beginning of the Heian period (794-1185), during which many Buddhist 
orders became large landholders, which often allied themselves with local hegemons 


5817 


(những người lãnh đạo —hegemony). During this period, some new schools were 
Iimported from China, most notably Shingon, founded by Kukai (774-835), and Tendai, 
founded by Saicho (767-822). One of the most significant developments of this time was a 
move foward syncretism. Buddhist traditions borrowed rituals and practices from each 
other, and Buddhism as a whole increasingly Incorporated native Shinto deities and 
practices. During this period electic temples called Jinguji were constructed, in which 
Buddhist rituals were performed in what were otherwise Shinto shrines. At the same 
time, Buddhists increasingly 1dentified figures in Buddhist pantheon (buddhas and 
bodhisattvas) with the deities In the Shinto. The late Helan period, a sense of. pessimism 
increased, probably due In part to the increasingly unstable political situation. Thịs 
continued into the Kamakura period (1185-1333), during which military leaders seized 
power from the aristocracy and developed a feudal system that lasted until 1868. During 
this time 1t was widely believed that the world had entered the “age of final dharma” that 
was foretold in some Indian Buddhist texts. According to thĩs idea, the time of Sakyamuni 
Buddha was the “true dharma age,” durinng which people had superlor capacities, 
enabling them to practice effectively and attain liberation. During the next period, the 
“counterfeit dharma age,” practice would decline, during the age of final dharma, there 
would be contnued degenration until Buddhism disappeared altogether. Estimates 
regarding the timing of the three periods varied widely, but during the Kamakuta period 1t 
was generally accepted that the third age had begun, and the schools that arose in Japan 
at that time developed strategles for coping with decline. Despite the political 
uncertainty, however, this was generally a time of growth for Buddhism, and three new 
schools appeared: Zen, Jodo Shu (Pure Land), and Nichiren Shu. Zen was first brought to 
Japan by Eisai Zenji (1141-1215), who traveled to China in 1168 and 1187 and 
subsequenftly introduced the Rinzal lineage. The Soto (T”sao-Tung) tradition was first 
propagated in Japan by Dogen Zenji (1200-1253), who traveled to China in 1223. Zen”s 
general response to the final dharma age was to emphasize the Importance of Intensive 
medifative practice, which was believed to be the only way to overcome the negatIve 
influences of the age. By confrast, both Jodo Shu and Nichiren Shu contended (tranh 
luận) that the beings of the ending dharma age are too depraved (suy đổi) and weak- 
willed to have any hope of securing salvation through their own efforts, and so they 
should rely on others to save them. For Jodo Shu, this Involves placing one”s faith In 
Amida Buddha, while Nichiren taught his followers to rely solely on the Lotus Sutra. The 
Kamakura period is often viewed as the apogee (điểm cao tuyệt) of the development of 
Buddhism In Japan, since by 1s end all of the major classical Buddhist traditions had been 
established. The Tokugawa (1600-1867) was a time of unprecedented power for 
Buddhism In Japan, but 1fs success at the political level led to stagnation and apathy (hững 
hờ). When the warlord Tokugawa leyasu (1542-1616) seized power in 1600, he Iinitiated a 
violent persecution of Chritianity, which had made significant numbers of converts In 
Japan. He ¡ssued an edict requiring all Japanese to become officially affiliated with a 
Buddhist temple, and people were issued certificates to this effect. Buddhist temples 
became part of the government bureacracy and were required to keep records of births 
and deaths and also to aid the government”s efforts to eradicate Christianity.. This system 
called “danka-seido”, was abolished in the Melji period (1868-1912), during which Shinto 


5818 


became the state religion, but the bonds forged by the old system conftinue to mainfain a 
sense of connection between many Japanese and theirr family temples. During the 
Tokugawa period, the number of Buddhist temples Increased, as did the revenues from 
parishioners (giáo khu) who were eager to avoid being suspected of harboring Christian 
sympathies. But this very success led to a situation in which the priesthood became lazy 
and corrupt, since there was no need for them to actively work to Interest people In 
Buddhism. The Melji restoration revived the old imperial cult, which identiied the 
emperor as living “kami,” and a nationalistic form of Shinto became the state ideology. 
At the same time, Buddhism was suppressed, and because 1ts public support had eroded 
(xoi mòn) due to 1ts ossification (hóa thành xương) and corruption, and this decline 
persisted (khăng khăng vẫn vậy) through World War II. Since the post-war Resforation 
period, Japan has made freedom of regilion a part of the legal system, but the traditional 
schools of Buddhism have generated little enthusiasm among the masses of Japanese. For 
most Japanese today, Institutlonal Buddhism 1s primarily associated with performance of 
rituals for the dead, and many Japanese only come Into contact with Buddhism when 
someone ¡n the family dies and they go to the ancestral temple for the mortuary rites. A 
nationwide survey conducted by the Soto school found that even among Japanese who 
1dentify themselves as Buddhists, only ten percent could even name their secfs main 
temple or founder. Government surveys consistently reveal that only about thirty percent 
of the population embraces any religIous belief, while sixty-five percent are Indifferent to 
religion. What vitality there 1s in Japanese religions 1s mainly found In the so-called 
“New Religions” (Shin-Shukyo), such as Agonshu and Soka Gakkal, which generally 
have charismatic founders and make a direct emotional appeal to their followers. Aside 
from the fervor of the “New Religions,” however, there 1s liftle Interest in religion among 
most Japanese. 


(IH) Sự phát triển Phật Giáo tại Nhật Bản— The development 0ƒ Buddhism in Japan: Theo 
Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Nhật Bản từng được gọi 
là vùng đất của Phật Giáo Đại Thừa. Dạng Phật Giáo nây lúc đầu phát triển mạnh ở 
Trung Hoa rồi đi dần đến Nhật Bản qua trung gian của Triều Tiên. Sau đó Phật giáo ở 
Nhật Bản phát triển nhờ sự nỗ lực của các tu sĩ Trung Hoa và Nhật Bản. Các học giả cho 
rằng Phật giáo xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 552 và đã đến từ Kudara, 
một trong những vương quốc của Triều Tiên thời đó. Thánh Đức Thái Tử (523-621) đã 
nhận Phật giáo làm tín ngưỡng, nên ít lâu sau đó, Phật giáo hòa hợp với Thần Đạo của 
bản xứ, tôn giáo mà lúc ban đầu đã chống đối kịch liệt với Phật giáo. Theo học giả Phật 
giáo Edward Conze trong quyển Lược Sử Phật Giáo, thoạt đầu, giống như các vị thần bản 
xứ của tôn giáo Bon bên Tây Tạng, các vị thần của Thần Đạo cũng được cho là những vị 
hộ pháp của Phật giáo. Rồi sau đó, những vị thần thánh của cả hai tôn giáo dần dần được 
xác định rõ, và khi ấy Phật tử Nhật Bản được dạy rằng thần thánh của hai tôn giáo vốn 
chỉ là một, nhưng mang tên khác nhau. Vào thế kỷ thứ 9, Phật giáo và Thần Đạo được 
kết hợp lại với nhau với cái tên “Ryobu-Shinto”. Đây là sự thành tựu đáng kể, không chỉ 
vì sự hòa nhập được hai tôn giáo một cách có hiệu quả thời đó, mà con2 vì đó là cách 
thức hòa nhập mà 1.000 năm sau vẫn có thể dễ dàng tách đôi hai tôn giáo ấy— 
According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, Japan 


5819 


has been called the land of Mahayana Buddhism. This form of Buddhism orIginally 
flourished in China and travelled to Japan via Korea. Thereafter Buddhism developed 
through the efforts of both Chinese and Japanese monks. It is generally held by Japanese 
scholars that Buddhism first made 1ts appearance ¡in the year 552 A.D., and that 1t came 
from Kudara, one of the kingdoms of Korea at that time. Shotoku Taishi adopted 
Buddhism as his religion. Soon Japanese Buddhism fused with the indigenous Shinto 
which had at first flercely opposed 1t. According to Edward Conze, a Buddhist scholar, at 
first It was said, as in Tibet of the Bon”s indigenous deities, that the Shinto gods are the 
guardians and protectors of Buddhism. Then the pantheon of the two schools was slowly 
1dentified and 1t was taupht that they were Just the same deities under different names. In 
the ninth century, Buddhism and Shinto were combined with the name “Ryobu-Shinto”. 
The “Ryobu-Shimto” 1s a remarkable achievement not only for the reason that 1t 
effectively fused the two religions for the time being, but also because 1t fused them 1n 
such a way that 1,000 years later it was quite easy fo separafe them again. 

1) Thời kỳ du nhập— The period 0ƒ mportafion: Từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 7 sau Tây Lịch. 
Đây là thời kỳ Asuka và Nara—From 6” century to 7” century A.D. The Asuka and Nara 
period. 

a)_ Đạo Phật thích ứng với Thần Đạo— Buddhism adapts itselƒ to Shùoism: Tại Nhật Bản, 
đạo Phật xuất hiện chủ yếu qua sự thích ứng với Thần đạo, một dạng tín ngưỡng bản địa 
của Nhật. Để đạt được mục đích nầy, các tu sĩ Phật giáo chấp nhận việc thờ cúng tổ tiên, 
và để cho các vị thân của Thần Đạo được xếp bên cạnh ảnh của Đức Phật, xem đó như 
những hiện thân của Đức Phật. Theo cách nây, đạo Phật mới có thể dần dần tự khẳng 
định giữa người dân Nhật mà không loại bỏ thẳng thừng Thần Đạo của họ: The first 
manifesfations of Buddhism In Japan consisted chiefly in adapting 1t to Shintoism, a 
native cult of Japan. For this purpose, Buddhist monks accepted ancestor worship and 
admitted, side by side with the Buddhaˆs image, the gods of Shintoism on the ground that 
these represented the various incarnations of the Buddha. In this manner Buddhism was 
able gradually to establish Itself among the common people without reJecting Shintoism 
outrighit. 

b) Đạo Phật được chấp nhận bởi giai cấp quí tộc—Buddhism was accepted by the 
aristocracy: Một lợi thế quan trọng là khi đạo Phật lần đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản thì 
đạo nầy cũng được giới thiệu đồng thời với nền văn hóa đã phát triển cao độ của Trung 
Hoa. Phần lớn là do đặc thù văn hóa của mình mà đạo Phật được chấp nhận bởi giai cấp 
quí tộc vốn là giai cấp trí thức ở Nhật vào thời đó. Một khi đã được giai cấp quí tộc bảo 
trợ thì Phật giáo nhanh chóng lan ra khắp nước. Nhiều hoàng đế Nhật ngày xưa đã theo 
đạo Phật và lấy kinh điển Phật giáo làm nguyên tắc chủ đạo trong đời sống. Ông hoàng 
Shotoku (574-621), quan Nhiếp Chánh của Nữ hoàng Suiko, đã cống hiến lớn cho Phật 
giáo qua việc xây tu viện Horyuji và viết các luận giải về Tam Tạng. Thực vậy, ông ta 
đã tạo cho Phật giáo ở Nhật Bản những gì mà vua A Dục đã làm cho đạo nầy ở Ấn Độ 
hay những gì mà Constantine đã làm cho Cơ Đốc giáo ở đế quốc La Mã: An important 
advantage was that when Buddhism first made 1ts appearance In Japan, it was introduced 
along with the highly developed culture of China. It was largely because of its cultural 
character that Buddhism was accepted by the aristocracy, which was the intellectual class 
of Japan In those days. Once it was patronized by the aristocracy, Buddhism rapidly 


c) 


1) 


ï) 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


2) 


3820 


spread throughout the country. Several emperors of ancient Japan adopted Buddhism and 
accepted 1s tenets as their guiding principles In life. Prince Shotoku (574-621 A.D.), 
Regent of Empress Suiko, made a great contribution to Buddhism by founding the HoryuJi 
monastery and by writing commentaries on three scriptures. In fact, he dịd for Buddhism 
in Japan what King Ashoka had done for it in India, and what Constantine did for 
Christianity in the Roman Empire. 

Vào thời kỳ nầy có sáu tông phái được du nhập vào Nhật Bản từ Trung Quốc—In those 
days, the secfs infroduced from China were six in nưber: 

Câu Xá Tông —Japanese Kosa School: The Abhidharma-Kosa School —Câu Xá Tông 
được thành lập năm 658 tại Nhật Bản, tông phái nầy tập trung nghiên cứu chỉ tiết bộ luận 
A Tỳ Đạt Ma Câu Xá của ngài Thế Thân—The Kusa sect was founded in 658 in Japan, 
which was devoted to the exposition of Vasubandhu”s Abhidharmakosa Sastra. 

Tam Luận Tông: The Three Treatise School of the Madhyamika—Tam Luận Tông được 
thành lập năm 625 tại Nhật Bản, tông phái nầy tập trung nghiên cứu chỉ tiết ba tác phẩm 
của hai ngài Long Thọ và Thánh Thiên, cũng là căn bản của Tam Luận Tông Trung 
Hoa—The Three Treatise School was founded In 625 in Japan, which studied the three 
works of Nagarjuna and Adryadeva which were the basis of the Chinese San-Lun school. 
Thành Thật Tông: The Satyasiddhishastra school——Thành Thật Tông được thành lập năm 
625 tại Nhật Bản, tông phái nầy tập trung nghiên cứu chỉ tiết bộ Thành Thật luận của 
ngài Sư Tử Khải (Ha Lê Bạt Ma) do ngài Cưu Ma La Thập dịch —The Kusa sect was 
founded ¡in 658 ¡in Japan, which was devoted to the expositlon of Harivarman”s 
Satyasiddhi Sastra which was translated into Chinese by KumarajJIva. 

Hoa Nghiêm Tông: The Avatamsaka school—Hoa Nghiêm tông được thành lập vào năm 
730 tại Nhật Bản, tổn tại nhiều thế kỷ. Tông phái nầy thờ Đức Đại Nhật Như Lai—The 
Hua-Yen sect was founded in 730, which lasted for many centuries. This sect worshipped 
Vairocana. 

Pháp Tướng Tông: The Dharmalaksana school —Pháp Tướng Tông được thành lập năm 
654 tại Nhật Bản, tông phái nầy tập trung nghiên cứu chỉ tiết bộ luận Duy Thức, giải 
thích những nguyên tắc của Thức tông theo hai ngài Huyền Trang và Khuy Cơ—The 
Kusa sect was founded In 658 in Japan, which was devoted to the exposition of the Yui- 
Shi Sastra, which expounds the principles of Vijnanavada after Hsuan-Tsang and K-ueI- 
Chi. 

Luật Tông: The Vinaya school—Luật tông được thành lập năm 753, nhắm đến việc đưa 
ra những giới luật nghiêm khắc hơn cho giáo đoàn, nhưng bị tàn lụi chẳng bao lâu sau 
đó—The Vinaya Sect was founded in 753, which tried to introduce stricter rules for 
Buddhist Orders, but soon declined. 

Thời kỳ quốc giáo hóa (thời Bình An) của Phật giáo tại Nhật Bản— The period oƑ 
nationalizaion (Heian period): Thời kỳ thứ hai của Phật giáo tại Nhật Bản bắt đầu với 
sự thành lập của hai phái Thiên Thai và Chân Ngôn. Thiên Thai được Saicho (767-822) 
sáng lập và Chân Ngôn được Không Hải (Kukai 774-835) sáng lập. Nhiều tông phái được 
thành lập trong thời đại Bình An đã bị hai tông phái Thiên Thai và Chân Ngôn lấn át— 
The second period of Japanese Buddhism began with the founding two new sects, the 
Tien-I°ai and the Shingon, by Saicho (767-822 A.D.) and Kukal (774-835 A.D.), 


đ) 


b) 


3821 


respectively. Many sects were Introduced during the Heian period (794-1186), which was 
dominated by the T”ien-T”ai and Shingon sects: 

Các tông phái chính trong thời Bình An— Main sects during the Heian period: 

Thiên Thai Tông—T”ien-T?ai Sect: Thiên Thai tông được thành lập bởi ngài Tối Trừng 
(767-822), người đã mang giáo lý của Thiện Thai tông từ Trung Hoa về Nhật Bản. Những 
ngọn Thiên Thai linh thiêng trong vùng núi Tỉ Duệ gần kinh đo mới Kyoto chẳng bao lâu 
đã có trên 3.000 tự viện. Thiên Thai tông Nhật Bản chẳng những có ảnh hưởng rất lớn về 
phương thức tu tập, mà còn là cội nguồn phát sanh ra tất cả những tông phái khác về sau 
nầy. Đa số những người sáng lập ra các tông phái khác đều một thời đã theo học với tông 
Thiên Thai—T”1en-T”ai sect was founded by Dengyo Daishi who had brought the T”ien- 
Tai doctrine from China. The sacred Tlen-T”ai mountains of Hieizan near the new 
capital of Kyoto were soon covered by more than 3,000 monasteries. The T”Ien-T”aI not 
only had a great Influence on the method of cultivation, but all later sects arose from 
with it. Most of the1r founders, for a time, belonged to T”1en-T”a1 sect. 

Chân Ngôn Tông—Shingon Sect: Chân Ngôn tông được thành lập bởi ngài Không Hải 
(Hoằng Pháp Đại Sư), người đã học được những bí truyền của Chân Ngôn tông Trung 
Hoa ở Trường An. Sau khi từ Trung Hoa trở về, ngài Không Hải không những chỉ được sự 
ngưỡng mộ của triều đình, mà còn tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tâm tưởng của 
người dân Nhật so với bất cứ vị Tăng nào trước đó. Trung tâm của tông Chân Ngôn được 
đặt trên ngọn núi Cao Dã. Ngoài việc thực hiện các nghi lễ là hoạt động chính của Chân 
Ngôn, tông nầy còn sáng tạo nhiều tranh tượng các vị thần Mật giáo nữa—Shingon sect 
was founded by Kobo Daishi (774-835) who had learned the mysteries og the Shingon in 
Chang-An, China. Kobo Daishi on his return from China, not only became a great favorIte 
at the Imperial court, but he also impressed the popular Imagination more than any other 
Japanese teacher has done. The central temple of the Shingon sect was on the mounfain 
of Koyasan. Beside the performance of ritual, 1s main activity, the Shingon sect also 
created paIntings and sculptures of Tantric deities. 

Đặc điểm của các tông phái chính trong thời Bình An—Characteristics oƒ the main 
sects during the Heian period: 

Mục đích của việc thành lập hai giáo phái nầy là quốc gia hóa các giáo lý của đạo Phật 
để làm cho đạo nầy trở thành một tôn giáo của toàn thể mọi người. Đồng thời, họ cũng 
nhằm đưa vào khuôn phép các tu sĩ Phật giáo trong các tu viện cứ sống cách biệt với thế 
giới thường nhật. Đặc điểm nổi bật của hai giáo phái nầy là chú trọng vào sự giải thoát 
tinh thần, nhưng cũng chú trọng đến việc áp dụng giáo lý vào cuộc sống: Their object 
was to nationalize Buddhist doctrinnes In order to make Buddhism a religion of the 
common people. At the same time, they aimed at disciplining the monks in Buddhist 
monasteries who kept aloof. from everyday world. The dominant feature of these two 
sects 1s that they laid stress not merely on spiritual salvation, but also on the fulfilment of 
the doctrine ¡n this world. 

Do các nỗ lực liên tục của các tu sĩ Thiên Thai và Chân Ngôn mà Phật Giáo Nhật Bản 
đã được quốc gia hóa và dần dần được mọi người theo. Tuy nhiên, còn có một số vấn để 
cần phải giải quyết. Các giáo lý nầy vẫn còn quá cao siêu, không dễ hiểu cho quảng đại 
quần chúng, những người nầy thường chỉ muốn tin vào những điều mê tín gắn liền với 
các giáo lý. Hơn thế nữa, do sự thay đổi của môi trường cùng với sự phổ biến của đạo 


ii) 


1V) 


3) 


1) 


) 


ii) 


3822 


Phật cho nên nhiều người đã từ bỏ cuộc sống thường ngày để tìm sự yên tnh tinh thần 
trong một thế giới cao xa: By the continuous efforts of both the T”ien-T?ai and the 
Shingon monks, Buddhism became nationalized and gradually gained In popularity. 
However, a number of problems remained to be solved. The doctrines were still too 
scholarly to be easily understood by the common people, who tended to accept only the 
superstitions attached to them. Furthermore, as the environment changed with the spread 
of Buddhism, 1t induced many people to give up this world in order to seek spiritual rest 
1n the world beyond. 

Trong thế kỷ thứ 10, đã có một phong trào Phật giáo mới nổi lên dưới dạng đức tin vào 
Đức Phật A Di Đà. Nhiều người ngã theo đức tin nầy và họ chỉ việc tụng niệm hồng danh 
Phật A Di Đà với mục đích tái sanh ở miền Tịnh Độ. Phong trào nầy đã làm nẩy sinh 
nhiều hệ phái mới biệt lập, cũng đặt nặng đức tin vào Đức Phật A Di Đà: A new 
Buddhist movement arose In the tenth century A.D. in the form of belief in Amitabha 
Buddha. Many people were converted to this faith, and they simply recited the name of 
Amitabha Buddha with the obJect of being reborn In his Pure Land. This movement was 
followed by independent new sects which also emphasized belief in Amitabha. 

Đặc điểm chung của các hệ phái nầy được biểu hiện trong định nghĩa về đời sống thế 
tục, trong những cố gắng để thuần khiết và đơn giản hóa về cả giáo lý lẫn thực hành. 
Nhờ các đặc điểm trên mà các hệ phái nầy đã thu hút được nhiều tín đồ trong số những 
tá điển, nông dân và quân nhân. Các hệ phái mới xuất hiện trong thế kỷ mười hai và 
mười ba gồm——The factors common to these sects were to be found in the definition of 
laymanshiIp and in the efforts to purify and simplify both doctrine and practice. Owing to 
these features, they were able to attract many followers from among the farmers, 
peasants and warriors. The new sects, which arose during the twelfth and thirteenth 
cenfuries, were as follows: 

Phái Yuzunenbutsu do Ryonin (1072-1132) sáng lập: Yuzunenbutsu founded by Ryonin 
(1072-1132 A.D.). 

Phái Jodo do Honen (1133-1212) sáng lập: Jodo founded by Honen (1133-1212 A.D.). 
Phái Jodo-Shin do Shinran (1173-1289) sáng lập: Jodo-Shin founded Shiran (1173-1262 
A.D.). 

Phái J¡ do Ippen (1239-1289) sáng lập: The Ji founded by Ippen (1239-1289 A.D.). 

Thời kỳ Kamakura— The Kamakura period: Thời kỳ nẩy sinh các hệ phái mới, trùng 
hợp với sự thịnh vượng của chế độ phong kiến ở Nhật Bản, có sự xuất hiện của hai hệ 
phái mới — The period during which these secfs came imnto Đeing, coincided with the rise 
0ƒ. feudalism im Japan. Ïf was also im this period that fwo new secfs made their 
đppeardance: 

Thiễển tông do Eisai (1141-1215) và Dogen (1200-1253) sáng lập: The Zen introduced by 
Eisal (1141-1215 A.D.) and Dogen (1200-1253 A.D.). 

Nhật Liên Tông do Nhật Liên (1222-1282) sáng lập: The Nichiren founded by Nichiren 
(1222-1282 A.D.). 

Hai phái nầy có chung đặc điểm với các tông phái Tịnh Độ vừa kể trên phần (d), dù rằng 
có sự mâu thuẫn đáng kể trong các nguyên tắc của họ. Một bên thì tin vào sự giải thoát 
qua tín ngưỡng vào quyển lực bên ngoài vốn là triết lý cơ bản của Tịnh Độ tông, còn bên 
kia thì tin vào sự giải thoát qua sự giác ngộ của chính mình, vốn là nền tảng của Thiền 


4) 


a) 


b) 


c) 


35823 


tông: These two sects also shared the same characteristics as those of the Pure Land 
secfs, mentioned in (d), although there was a remarkable contradiction In their principles. 
One believed in salvation through faith in the power of others, the underlying philosophy 
of Pure Land Buddhism, and the other in the dotrine of salvation through one”s own 
enlightenment on which the Zen sect 1s based. 

Thời kỳ nối tiếp— The period gƒ continuation: Sau thời kỳ Kamakura, Phật giáo Nhật 
không có sự phát triển nào đáng kể ngoài sự mở rộng của các hệ phái —After the 
Kamakura period, there was no significant development In Japanese Buddhism other than 
the expansion of the varlous sectfs: 

Trong thời kỳ Edo (1603-1867), Phật giáo Nhật Bản có đủ tính chất quốc giáo dưới sự 
che chở của chế độ Tướng Quân (Shogun) Tokugawa. Lý do chính là chánh phủ muốn 
dùng Phật giáo để triệt hạ ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo trong đời sống của người dân 
Nhật. Trong thời kỳ nầy Phật giáo trở thành phổ biến trong dân chúng đến nỗi vào cuối 
kỷ nguyên này thì các hoạt động của Phật giáo diễn ra dưới dạng những nghiên cứu bác 
học, đặt nền móng cho các nghiên cứu Phật giáo về sau nầy: During the Edo period 
(1603-1867 A.D.), Buddhism acquired the character of a national religion in Japan under 
the protection of the Tokugawa Shogunate. The main reason for this development was 
that the government hoped thereby to undermine the influence of Christianity upon the 
life of the Japanese people. In this period, Buddhism became popular, so that towards the 
close of this era Buddhist activitiles took the form of scholarly studies in Buddhism, which 
laid the foundation of modern Buddhist studies. 

Sau thời kỳ phục hưng của Minh Trị vào năm 1868, Phật giáo không còn được che chở và 
phải đối diện với nguy cơ mất đi sự hậu thuẫn của dân chúng do sự đố ky của Thần Đạo 
đầy tính dân tộc. Cũng may là nguy cơ nầy không diễn ra nhờ những nỗ lực của các tín 
đồ cả Tăng lẫn tục. Hơn nữa, sau đó chánh phủ Nhật bảo đảm sự tự do tín ngưỡng theo 
Hiến pháp. Đồng thời các tu sĩ từng nghiên cứu giáo lý đạo Phật bằng quan điểm khoa 
học cố gắng tìm ra một ý nghĩa mới cho các giáo lý xưa. Nên biết trong thời kỳ nây đã có 
những đoàn truyền giáo từ Nhật đi đến tận châu Mỹ, Hạ Uy Di, cùng các xứ khác để 
truyền bá đạo Phật theo tinh thần của những nghiên cứu mới nầy về đạo Phật: Having 
lost 1s protector after MeljJi Restoration in 1868 A.D., Buddhism faced the risk of being 
deprived of public support on account of the hostility of nationalistic Shintoism. 
Fortunately, this rIsk was obviated by the efforts of both monks and laymen. Furthermore, 
the government guaranteed freedom of religion under the Constituftion. At the same time, 
many monks who had Iinvestigated the doctrines of Buddhism scientifically tried to find a 
new meaning ¡n the old doctrines. It may also be noted that some Buddhist missionaries 
went over to America, Hawalii, and other countries to propagate Buddhism In the light of 
modem studies in Buddhism. 

Như trên đã nói, phần lớn các tông phái Phật giáo Nhật Bản đều từ Trung Hoa đến, 
nhưng chỉ một số còn giữ được tính chất Trung Hoa mà thôi. Tại Nhật Bản có khoảng 
mười ba tông phái Phật giáo. Đó là Hoa Nghiêm, Luật tông, Pháp Tướng, Mật tông, Tam 
Luận, A Tỳ Đạt Ma câu Xá, Thành Thật, vân vân, nhưng các tông phái nầy đã có phần 
tàn lụi và ít tạo được ảnh hưởng riêng. Dưới đây là một số tông phái vẫn còn phát triển: 
As mentioned above, most Buddhist sects In Japan originally came from China, but only a 
few of them still retained their Chinese character. The Buddhist sects in Japan are said to 


35824 


be thirteen In number. They are the Avatamsaka (Kegon), the Vinaya (Ritsu), the 
Dharmalaksana (Hosso), the T”ien-T”ai (Tendai), the Tantric Buddhism (Shingon), the 
three-sastra school of Madhyamika, the Abhidharma-kosa (Kusha), the Satyasiddhi-sastra 
(Jojits1), etc., but they are more or less extinct and have little independent influence. Here 
are those that are still acfive. 


(HI) Nhật Bản Bát Tông— Eight oƒ the early Japanese Buddhist secfs: Các tông phái của 


1) 


Phật giáo Nhật Bản thời phôi thai—Như trên đã nói, phần lớn các tông phái Phật giáo 
Nhật Bản đều từ trung Hoa đến, nhưng chỉ một số còn giữ được tính chất Trung Hoa mà 
thôi. Tại Nhật Bản có khoảng tám tông phái thời phôi thai của Phật giáo Nhật Bản. Đó là 
Hoa Nghiêm, Luật tông, Pháp Tướng, Mật tông, Tam Luận, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, 
Thành Thật, vân vân, nhưng các tông phái nầy đã có phần tàn lụi và ít tạo được ảnh 
hưởng riêng. Dưới đây là một số tông phái vẫn còn phát triển—As mentioned above, 
most Buddhist sects in Japan originally came from China, but only a few of them still 
retained their Chinese character. The Buddhist sects in Japan are said to be eight in 
number In the early period of Japanese Buddhism. They are the Avatamsaka (Kegon), 
the Vinaya (Ritsu), the Dharmalaksana (Hosso), the Tien-T”ai (Tendai), the Tantric 
Buddhism (Shingon), the three-sastra school of Madhyamika, the Abhidharma-kosa 
(Kusha), the Satyasiddhi-sastra (JoJItsi), etc., but they are more or less extinct and have 
litle independent Iinfluence. Here are those that are still active: 

Câu Xá Tông—Kusha (skf): Kusha (Jap)—lapanese Kosa School —Câu Xá Tông là một 
trong những trường phái Phật giáo của Nhật Bản mà giáo lý dựa vào bộ Vi Diệu Pháp 
của Ngài Thế Thân, bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận đã được các ngài Paramartha và 
Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. Tại Trung Hoa Câu Xá tông vẫn còn là một tông phái 
biệt lập đến đời nhà Đường. Tông phái này được truyền sang Nhật Bản vào những thế kỷ 
thứ 7 và thứ 8. Đây là trường phái hiện thực, nhìn sự vật là sự phối hợp của những yếu tố 
vi tế gọi là “Pháp,” và hầu hết triết lý của trường phái là phân loại những “pháp” ấy. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, ở Nhật tông phái 
nầy được gọi là Kusha, thường được coi như là do Trí Thông và Trí Đạt truyền vào Nhật 
Bản vào năm 658; đó là hai nhà sư Nhật theo học với Huyền Trang một thời gian. Về 
sau nầy tông phái nầy lại được truyền vào Nhật lần nữa với Huyền Phương (735 sau Tây 
Lịch), đồ đệ của Trí Châu; Trí Châu lại là đồ đệ của đời thứ ba của Khuy Cơ và Khuy Cơ 
vốn là đổ đệ trực tiếp của Huyền Trang. Trong một tài liệu chánh thức năm 793, phái 
Câu Xá Duy Thực được ghi chép như là một tông phái phụ thuộc tông Pháp Tướng Duy 
Thức, không có vị trí riêng nào dành cho nó, bởi vì không có những đồ đệ chuyên nhứt 
với nó. Câu Xá Tông Nhật Bản có ba trường phái —lapanese Kusha Sect ¡is one of the 
Japanese Buddhist schools whose doctrines are based on Vasubandhu”s Treasury of 
Higher Doctrine (Abhidharma-Kosa), which was translated into Chinese by Paramartha 
and Hsuan-Tsang. In China 1t only existed as a separate school during the Tang dynasty. 
lt was brought to Japan in the seventh and eighth centuries. It 1s a realistic school that 
conceives of phenomena as being composed of subtle elements called “Dharmas,” and 
much of the school”s philosophy 1s devoted to categorization of them. According to Prof. 
Junjro Takakusu in the Essentials of Buddhist Philosophy, The Kosa School, or the 
Kusha School as 1t is called in Japan, 1s generally understood to have been brought Into 


a) 


)) 
ñ) 
b) 


c) 
1) 


ñ) 


2) 


3825 


Japan In 658 A.D. by Chitsu and Chitatsu, two Japanese monks who studied some time 
under the famous Hsuan-Tsang. It was brought in once again by Gembo (n 735 A.D.) 
who was a pupIil of Chih-Chou, the third generation pupIl of Kuy-]I, a direct disciple of 
Hsuan-Tsang. In an official document of 793 A.D. the realistic Kusha School was 
registered as a sect appended to the Iidealistic Dharmalaksana (Hosso) School, no 
Separate position being given to 1t, because 1t had no adherents belonging exclusively to 
1t. Japanese Kosa School has three branches: 

Học phái Duy Thực hay Nhất Thiết Hữu Bộ— The Realistic School or Sarvastivadins: 
Học phái nây lấy hai tác phẩm Bát Kiển Độ Luận hay Phát Trí Luận của Ca Đa Diễn Ni 
Tử và Lục Túc Luận làm văn bản chính yếu —This school considered Katyayaniputra”s 
The Source of Knowledge (Inana-prasthana) and the Six Padas as 1fs main texts. 

Tỳ Đàm Tông Kiện Đà La: Gandhara-Abhidharmikas. 

Ty Đàm Tông Kashmir: Kashmir-Abhidharmikas. 

Học phái Cổ Tỳ Bà Sa——Vaibhasikas: Học phái nầy lấy tác phẩm Đại Tỳ Bà Sa làm văn 
bản chính yếu —This school considered Puarsva°s Mahavibhasa as its main text. 

Học phái Tân Phân Biệt Thuyết —Neo-Vaibhasikas: . 

Thế Thân (420-500 sau Tây Lịch). Học phái nầy lấy hai tác phẩm Luận Tụng và Luận 
Thích làm căn bản: Vasubandhu (420-500 A.D.). This school considered these two texts 
as 1s basic texts: Verses (Abhidharma-kosa-karika) and Commentary (Abhidharma-kosa- 
Sastra). 

Chúng Hiển—Samghabhadra: Học phái nây lấy hai tác phẩm Chính Lý Luận và Hiển 
Tông Luận làm văn bản chính yếu —This school considered Nyayanusara and Samaya- 
pradipika as 1ts main teXfs. 

Thành Thực Tông—Jo jiisu: The Satyasiddhishastra school—Đây là truyền thống triết lý 
được du nhập tới các xứ Đông Á, dựa trên bộ Thành Thật Luận của Harivarman. Nó 
thường được phân loại như là một trường phái Đại Thừa vì nó cho rằng vạn hữu, cả người 
lẫn pháp, đều không có thực tánh. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các trường phái 
Đại Thừa khác, việc phủ nhận này được đưa ra bằng cách chặt chẽ vật thể ra làm nhiều 
phần nhỏ hơn và nhỏ hơn, cho đến khi vật thể không còn gì nữa. Phái Hoàn Thiện Chân 
Lý, dựa vào học thuyết của Sautrantika, văn bản chính của trường phái nầy là satyasiddhi 
của Ha Lê Bạt Ma (Harivarman) vào thế kỷ thứ tư, được dịch sang Hoa Ngữ vào thế kỷ 
thứ năm. Trường phái nầy tin rằng tâm thức chỉ là người vác gánh luân hồi sinh tử. Phái 
nầy cũng cho rằng Niết Bàn chỉ là một sự kiện tâm linh tiêu cực và giải thoát chỉ là hủy 
diệt. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Thành Thật 
Tông, đối lập với Câu Xá Tông, chủ trương không có gì hiện hữu, kể cả tâm và vật. Đây 
là một Tiểu Thừa Không Luận hay Hư Vô Luận, và được gọi tên theo một nhan để sách 
của Ha Lê Bạt Man (Harivarman) sống ở Ấn Độ khoảng 250 đến 350 sau Tây Lịch, 
khoảng một thế kỷ trước Thế Thân. Trong bài tụng mở đầu, tác giả nói rằng ông muốn 
làm sáng tổ ý nghĩa chân thật của kinh. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng, nhan sách 
“Thành Thật Luận” có nghĩa là sự thiết lập toàn vẹn chân lý được phát biểu qua những 
bài thuyết pháp của Phật. Không Tông hay tông phái Tiểu Thừa được thành lập sau cùng 
bên Ấn Độ. Bên Trung Quốc Thành Thật Tông là một nhánh của Tam Luận Tông. Tại 
Nhật Bản, Thành Thật Tông được thành lập năm 625 tại Nhật Bản, tông phái nầy tập 
trung nghiên cứu chi tiết bộ Thành Thật luận của ngài Sư Tử Khải (Ha Lê Bạt Ma) do 


3) 


4) 


35826 


ngài Cưu Ma La Thập dịch—This 1s a philosophical tradition Imported to East Asia, based 
on Harivarman's Satyasiddhi-sastra. It 1s generally classified as a Mahayana school 
because ¡1t held that all phenomena, both person and dharmas, are empty. Unlike most 
Mahayana schools, however, this negation 1s reached by breaking objects down Into 
smaller and smaller parts, until all that remains 1s emptiness (sunyata). Satyasiddhi sect, 
based upon the Sautranikaˆs satyasiddhi sastra of Harivarman. This school believes that 
the consciousness as no more than the bearer of the cycle of existence. This school also 
believes that Nirvana 1s a purely negative spiritual event; it is nonbeing. He who has 
attained liberation 1s annihilatedAccording to Prof. JunJiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, the Satyasiddhi School 1s opposed to the Kosa School in that 1t 
asserts that nothing, matter or mind, exists at all. lt is a Hinayanistic Negativism or 
Nihilism and ¡1s called after the title of the work by HarIvarman who lived In India (250- 
350 A.D.), about a century before Vasubandhu. The author says In his Introductory note 
that he intended to elucidate the true purport of the sacred literature. From this we can 
Iinfer that the title “Completion of Truth,” means the complete establishment of the truth 
propounded ïn the discourses of the Buddha himself. The Sunya Doctrine Sect or the last 
Hinayana Sect formed ¡in India. In China 1t was a branch of the San-Lun Sect. In Japan, 
the Kusa sect was founded in 658, which was devoted to the exposition of Harivarmans 
Satyasiddhi Sastra which was translated into Chinese by KumarajJIva. 

Luật Tông— Ritsu-shu (jap): Thuật ngữ Nhật Bản chỉ “Luật Tông.” Đây là một tông phái 
về Giới Luật của Phật giáo Nhật Bản, được ngài Chien-Chen truyền sang Nhật vào năm 
754. Tông phái này theo Bộ Luật Đàm Ma Cúc Đa, theo Trung Hoa đó là bộ “Tứ Phần 
Luật,” trong đó có 250 giới Tỳ Kheo và 348 giới Tỳ Kheo Ni. Truyền thống này nhấn 
mạnh đến việc trì giữ giới luật và phạm hạnh của tự viện, nhưng chẳng bao giờ được 
nhiều người theo ở Nhật, nơi mà Tăng sĩ được phép kết hôn là chuyện bình thường. Nó 
được xem như là một trong 6 tông phái chính dưới thời Nại Lương, những trường phái 
khác gồm có Câu Xá, Pháp Tướng, Tịnh Độ, Tam Luận và Hoa Nghiêm. Ngày nay luật 
tông vẫn còn tổn tại tại Nhật nhưng chỉ là một tông phái nhỏ mà thôi—A Japanese term 
for “Monastic Discipline School.” This 1s a Japanese branch of the Vinaya school, brought 
to Japan by Chien-Chen (688-763) in 754. It followed the tradition of Dharmaguptaka- 
Vinaya, referred to in China as “the Vinaya in four parts” (Tứ Phần Luật), which has 250 
rules for monks and 348 for nuns. The tradition emphasizes strict adherence to the rules 
of monastic conduct, but It never gain a large following in Japan, where a married 
priesthood 1s the norm. lí was considered to be one of the six main Buddhist schools of 
the Nara period (710-784), the others were Kusha, Hosso, JojJitsu, Sanron, and Kegon. 
Nowadays, the Ritsu school still continues today as a minor tradition. 

Pháp Tướng— Hosso (jap): Từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Pháp Tướng.” Từ ngữ mà các 
tông phái Nhật Bản đã lấy từ trường phái “Pháp Tướng Tông” của Trung Hoa, có từ thời 
truyền thống Du Già Ấn Độ. Truyền thống này được ngài Dosho truyền sang Nhật Bản, 
ngài đã du hành sang Trung Hoa vào năm 653 và theo học với ngài Huyền Trang. Truyền 
thống này trở thành một trong 6 trường phái chính dưới thời Nại Lương; những truyền 
thống khác gồm có Câu Xá, Tam Luận, Thành Thực, Tịnh Độ và Hoa Nghiêm—A 
Japanese term for “Characteristics of Dharma.” The term the Japanese orders derived 
from the Chinese Fa-Hsiang school, which In turn traces ifself back to the Indian 


3) 


6) 


7) 


ổ) 


3827 


Yogacara tradition. lt was first brought to Japan by Dosho (629-700), who traveled to 
China in 653 and studied with Hsuan-Tsang. It became one of the six main Buddhist 
schools of the Nara period (710-784); the others were Kusha, Sanron, Jojitsu, Rifsu, and 
Kegon. 

Tam Luận Tông Nhật Bản—Sanron: “Sanron” là thuật ngữ Nhật Bản chỉ “Tam Luận,” 
hay “Tam Luận Tông,” được Ekwan, là một đệ tử người Triều Tiên của Trí Tạng truyền 
sang Nhật Bản vào năm 625. Trường phái này trở thành một trong sáu trường phái Phật 
giáo chính dưới triều đại Nara, những trường phái khác là Pháp Tướng, Thành Thật, Hoa 
Nghiêm, Câu Xá và Luật Tông—A Japanese term for “San-Lun,” or the ““Three Treatises 
School,” which brought to Japan in 625 by Ekwan, a Korean student of Chi-Tsang. It 
became one of the six main Buddhist schools of the Nara period (710-784); the other 
were Hosso, JojJitsu, Kegon, Kusha and Ritsu. 

Hoa Nghiêm Tông Nhật Bản— Kegon (jap): Dòng truyền của Nhật Bản thuộc tông Hoa 
Nghiêm của trung Hoa, giáo thuyết dựa vào kinh Hoa Nghiêm. Tông phái này được đưa 
vào Nhật Bản bởi một nhà sư Trung Hoa tên Shen-Hsiang vào khoảng năm 740 và được 
vua Shomu bảo trợ. Nó trở thành một trong sáu tông phái Phật giáo chính dưới triều đại 
Nara; những tông phái khác là Câu Xá, Pháp Tướng, Hoa Nghiêm, Thành Thật, Luật 
tông, và Tam Luận—]apanese lineage of the Chinese Hua-Yen school, which bases Its 
teachings on the Avatamsaka Sutra. lt was Introduced to Japan by the Chinese monk 
Shen-Hsiang around 740 and was patronized by the emperor Shomu (724-748). It 
became one of the six main Buddhist schools of the Nara period (710-784); the others 
were Kosa School (Kusha), the Dharmalaksana school (Hosso), the Avatamsaka school, 
the Satyasiddhishastra school, the Vinaya school, and the Three Treatise School of the 
Madhyamika (Sanron). lts main monastery 1s the Todai-di in Nara. 

Phái Thiên Thai Nhật Bản—Japanese T"ien-T"ai sect: Phái Thiên Thai Nhật Bản khởi 
đầu với Saicho (767-822). Sau khi qua đời ông được biết như là Truyền Giáo Đại Sư, 
người đã mang giáo lý phái nầy từ Trung Quốc về Nhật Bản vào năm 805. Giáo lý và 
phương pháp tu tập của phái Thiên Thai chủ yếu đặc căn bản trên Kinh Pháp Hoa và sự 
phân chia giáo lý của Phật thành Bát Giáo Ngũ Thời do Trí Giả Đại Sư sơ tổ người Trung 
Hoa thiết lập—The Japanese T”ien-T?ai sect sfarts with Saicho (767-822), posthumously 
known as Dengyo-Daishi, who brought the teachings from China in 805. The Tien-T”ai 
doctrine and practices are based chiefly on the Lotus sutra and the division of the 
Buddha's doctrines Into Eight Teachings and Five Periods as laid down by Chi-[l, the 
Chinese founder. 

Chân ngôn tông Nhật Bản—Japanese Shingon: Mantra (skt—School of the True Word 
(Mantra)—Truth-word—Truờng phái Chân Ngôn (Lời Thật)—Phái Phật giáo bí truyền 
do Kukai (Nhật) 774-835 lập ra. Ông nghiên cứu Mật Tông bên Tàu rồi hệ thống hóa 
thành Chân Ngôn. Phái Lời Thật xem ba Bí Mật (Thân thể, Lời nói và tinh thần) có thầm 
quan trọng đặt biệt. Chính ba Bí Mật nầy là những điểm then chốt đưa chúng sanh lên 
Phật. Bí mật thân thể biểu hiện qua những cách đặt bàn tay (Mudra— Ấn). Lời nói bí mật 
nằm ở chỗ niệm mantra và Đà la ni. Bí mật tinh thần nói về trí năng cho phép chúng ta 
đạt tới chân lý và thiển định—School of Esoteric Buddhism founded by Kukai (Japanese) 
774-835. He studied the teaching of the Mi-Tsung (Mật Tông) in China and sytematized 
them ¡in Shingon. The school of Shingon places especially great Importance on the three 


3828 


secretfs (body, speech and mind) which are critical points that lead to the attainment of 
Buddhahood. The secret of the body finds expression In various hand gestures (mudra). 
The secret of speech 1s related to the recitation of mantras and dharanis. The secret of 
mind related to the wisdom which makes the comprehension of reality and ability to 
achieve samadhi. 


(IV) Thiền Phái Nhật Bản— Japanese Zen Sectfs: 

(A) Tổng quan về Thiền phái Nhật Bản—An overview dƒ the jJapanese Zen Sect: Trong 
nhiều hình thức tu tập khác nhau của Phật giáo Nhật Bản, dường như Thiền quen thuộc 
với hầu hết dân chúng phương Tây, dù tính ra nó chỉ chiếm ít hơn một phần mười Phật tử 
Nhật Bản đương thời. Có lẽ chính phương diện nghệ thuật của Thiền đã thu hút những 
cảm xúc của người Tây phương, hoặc có lẽ tính trực tiếp rõ ràng và hài hước mà Thiền 
đã làm say mê một nền văn hóa mệt mỏi và sự phức tạp của tín ngưỡng. Một phần sự thu 
hút người Tây phương của Thiền nằm trong thể cách mà trong đó Thiền được biểu lộ như 
một phương tiện dễ hiểu và dễ truyền đạt nói về sự giác ngộ tối thượng, một phương tiện 
có ý nghĩa của vẻ đẹp và vô nghĩa, cùng lúc cảm thấy vừa khó chịu lẫn thích thú, như 
Alan Watts, một luận gia nổi tiếng Tây phương đã giải thích. Không còn nghi ngờ gì nữa, 
chính Thiển đã có một ảnh hưởng lớn lao trong nền văn hóa Nhật Bản: nền đạo đức và 
kỹ thuật của nó đã được các võ sĩ đạo và những người luyện tập võ thuật chấp nhận, sự 
giản dị của nó đã truyền cảm hứng cho nền thi ca Haiku, sự quyến rũ của nó với thiên 
nhiên và cái đẹp gây ra cảm hứng cho kiến trúc hội họa, sự thanh thản trầm lặng của nó 
được biểu lộ trong nghi lễ trà đạo và cái tinh thần của nó cũng được tổn tại trong nghệ 
thuật ca múa Noh. Mặc dù sự kiện này không có gì hơn đối với tinh thần của Thiển, và 
đối với Phật giáo Nhật Bản nhiều hơn Thiên. Phật giáo được người Triều Tiên truyền bá 
vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch và được giai cấp thống trị Nhật Bản hoan 
nghênh đón chào như một phương tiện làm ổn định và khai hóa xứ sở đã bị xâu xé bởi sự 
xung đột và hận thù truyển kiếp. Trong 5 thế kỷ tiếp theo sau đó, nó được tầng lớp quý 
tộc nâng cao và được hoàng gia bảo trợ, đáng kể nhất là trong suốt thời đại Nại Lương 
(710-784) khi hoàng đế Shomu xây dựng các quốc tự khắp xứ. Các tông phái vượt trội 
thời bấy giờ, trong đó có tông Thiên Thai, tất cả đều mang hình thức Đại Thừa Trung 
Hoa, dựa trên các truyền thống Ấn Độ. Ngược lại, Thiển tông từ Trung Hoa du nhập vào 
Nhật Bản từ thế kỷ thứ 12 được phát triển theo phong cách đặc biệt của Nhật Bản, không 
giống như những tông phái Nhật Bản nổi bậc khác, Thiền là một truyền thống tu viện, nó 
không để cao kinh điển cũng như lòng mộ đạo, nhưng đặt nặng sự tu tập Thiển định và 
rèn luyện đạo đức. Danh từ Thiển xuất phát từ thuật ngữ Trung quốc “Ch'an,” từ này lại 
xuất phát từ tiếng Bắc Phạn “Dhyana” hay tiếng Nam Phạn “Jhana,” đều có nghĩa là “an 
định.” Thiền tông có nguồn gốc từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, người đã mang Thiền vào Trung 
Quốc. Ở Nhật Bản vào dịp đầu năm mới người ta bán những con búp bê “Bồ Đề Đạt 
Ma” màu đỏ chói rực rỡ, nhưng không có chân vì theo truyền thuyết thì Tổ ngồi diện bích 
trong một thời gian dài đến nỗi đôi chân của ngài bị thoái hóa. Người ta cũng nói rằng 
Bồ Đề Đạt Ma cắt hết lông mi như là một hình phạt cho sự buồn ngủ trong lúc hành 
thiển, và sau đó những cây trà mọc lên từ những phần cắt này. Có hai tông phái Thiển 
đặc biệt ở Nhật, cả hai đều bắt nguồn từ giáo thuyết của các vị sư có dòng truyền thừa từ 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma và tối hậu là Đức Phật. Thiền Lâm Tế được ngài Eisai sáng lập vào 


3829 


thế kỷ thứ 12, nổi tiếng cho việc dùng công án. Tông phái Thiền thứ 2 là tông Tào Động, 
được Đạo Nguyên, một vị thầy vĩ đại, sáng lập, chủ trương một cuộc sống giản dị cho 
người xuất gia lẫn tại gia. Ngài Đạo Nguyên giảng dạy một phương pháp thiển gọi là 
“Tọa Thiển,” qua phương pháp này, người ta có thể dần dần đi đến sự giác ngộ, thay vì 
giác ngộ tức thì như sự giảng dạy của tông Lâm Tế. Đạo Nguyên là một trong những 
nhân vật tôn giáo nổi bậc trong lịch sử Nhật Bản. Những tác phẩm triết học của ông là 
nền tảng cho tư tưởng Thiền, và tu viện do ông sáng lập, Eihei-ji, là trung tâm Thiển 
quan trọng cho đến ngày nay. Tông Tào Động tỏ ra kính trọng kinh điển và cuộc đời 
sương mẫu của Đức Phật lịch sử, Thích ca Mâu Ni. Nhấn mạnh đến hình thức trì giới, tự 
chế và các phương pháp tu tập thiển định. Trong hai tông Lâm Tế và Tào Động, có lẽ 
tông Tào Động là tông phái Thiển mang tính triết học và nghệ thuật hơn—Of the many 
different forms of Buddhism practiced In Japan, Zen seems to be the most familiar to a 
Western people, even though It accounts for fewer than ten percent of contemporary 
Japanese Buddhists. Perhaps 1t is the “artistic” side of Zen that has appealed to Western 
sensibilitles, or perhaps If 1s 1fs apparent directness and humor that have enchanted a 
culture weary of religious complexIty. Part of the West”s fascination with Zen lies In the 
manner in which it was presented as an intelligible and communicable way to talk about 
supreme enlightenment, a way that has a sense of beauty and nonsense, at once 
exasperatng and delighful, as Alan Watts (1915-1973), an important Western 
commentator, has explained. There 1s no doubt that Zen has had a great influence on 
Japanese culture: its ethics and technique were adopted by Samurai warriors and by 
practiioners of the martial arts, 1ts simplicity 1nspired Haiku poetry, 1ts appeal to nature 
and beauty Inspired architecture and drawing, is serenity found expression 1n the tea 
ceremony and 1fs spirit 1s preserved also in the Noh theater. However, there Is more to 
Zen than this, and more to Buddhism in Japan than Zen. Introduced to Japan ¡in the 6° 
century A.D. by the Koreans, Buddhism was welcomed by the Japanese ruling class as a 
means of stabilizing and civilizing the country that was torn by strife and feud. For the 
next five cenfuries, It was predominantly the preserve of the aristocracy and enjoyed 
Increasing royal patronage, notably during the Nara period (710-840), when the emperor 
Shomu buIlt national temples throughout the country. The dominant Buddhist sects during 
this time, which included Tendai, were all forms of Chinese Mahayana, based on Indian 
traditions. On the other hand, Zen which entered Japan from China in the 12” century, is 
characteristically lapanese In its evolved form. Dnlike other prominent schools of 
Japanese Buddhism, Zen 1s a monastic tradition: 1t extols neither sutras nor devotion but 
emphasizes meditational and ethical discipline. The name Zen ¡is derived from the 
Chinese word “Ch'an,” which in turn is derived from the Sanskrit “Dhyana” (n Pali, 
Jhana), meaning meditational absorption . Zen traces Ifs origins to the monk Bodhidharma 
(in Japanese, Daruma), who later carried the tradition to China. Bright red Bodhidharma 
dolls are sold in Japan every new year, but having no legs because, according to legend, 
Bodhidharma sat so long in meditation that his leg fell off. It 1s also said that 
Bodhidharma cut off his own eyelashes as a penalty for falling asleep while meditating, 
and that tea plants later grew from these clippings. There are two distinct schools of Zen 
in Japan, both of which originated from the teaching of monks whose lineages have been 
traced to Bodhidharma and, ultimately, to the Buddha himself. Rinzai Zen, founded by 


35830 


EIsal (1141-1215) at the end of the I5 century, 1s best known for I1fs use of the koan (see 
Koan). The second form of Zen, Soto Zen, was founded by the great master Dogen (1200- 
1253). Advocating a simple life for both monks and latty. Dogen taught a form of 
meditation called “Zazen” (sitting meditation), through which enlightenment could be 
attained gradually, instead of in an Instant, as taught by the Rinzai school. Dogen 1s one 
of the most prominent religious figures in Japanese history. His philosophical writings are 
fundamenral to Zen thought, and the monastery he founded, Eihei-ji, 1s an Important Zen 
center to this day. Soto Zen shows reverence for sutras and for the exemplary life of the 
historical Buddha, Siddhartha Gautama. Stressing discipline, self-control and meditative 
practices. Soto Zen 1s perhaps the more “philosophical” and artistic of the two Zen 
schools. 


(B) Lịch sử phát triển Thiền phái Nhật Bản— The history oƒ the development 0ƒ Japanese 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Zen secfs: Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Thiền 
du nhập vào Nhật Bản bằng nhiều đợt —According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, Zen was Introduced to Japan several times: 

Đệ tử của Huyền Trang là Đạo Chiêu (Doshô 629-700), đến Trung Quốc vào năm 654, 
lần đầu tiên mang Thiền về truyền bá tại Thiển đường Gangôji ở Nara: Hsuan-Tsang”s 
pupIl, Dosho, who went to China in 654 À.D., introduced and taught Zen for the first time 
In the Zen Hall of Gangôj1, Nara. 

Kế đến là Đạo Tuấn (Dosen), một vị luật sư Trung Hoa, đến Nara năm 710 và truyền 
Bắc Tông. Ngài truyền pháp cho Hành Biểu (Giôhyô) năm 733 và Hành Biểu truyền cho 
Tối Trừng: Next, Tao-Hsuan, a Chinese Vinaya (discipline) master, came to Nara in 710 
A.D. and taught the Zen of the Northern School. He transmitted it to Giôhyô In 733 A.D., 
who In turn taught it to Saicho (Dengyô DaIshI). 

Một vị Thiển sư Nam tông là Nghĩa Không (Giku), là đệ tử của Diêm Quan Tể An 
(Enkwan Saian) đến Kyoto và giảng Thiển từ năm 851 đến 8§5§ tại chùa Đàn Lâm Tự 
(Danrinji) do hoàng hậu của Ta Nga Thiên Hoàng (Danrin) lập nên. Ông thành công mỹ 
mãn trong công cuộc truyền bá giáo pháp của ông: A special Zen instructor of the 
Southern School, Giku, a pupIl of Ch”i-An, came to Kyoto and taught Zen from 851 to 858 
A.D. in Danrinji Temple built by the Empress Danrin. He was successful in his teaching. 
Trong những trường hợp kể trên, sự truyền bá đều được triểu đình ủng hộ nhưng không 
bền lâu. Vị thiển sư sau cùng phải thất vọng bỏ về Trung Quốc năm 858, để lại một 
thành tích là Lã Sanh Môn (Rashomon), Kyoto, ghi chứng một kỷ lục về sự truyền bá 
Thiển tại Nhật Bản: In all the above cases the propagation was assisted by the Court but 
dịd not continue long. The last-mentioned teacher went home disappointed in 858 A.D., 
leaving a monument at Rashomon, Kyoto, Inscribed: “A record of the propagation of Zen 
In Japan.”. 


(C) Triết lý Thiền— Zen philosophy: Cốt lõi của Thiền tông được tóm lược như sau: “Cứ nhìn 


2 2? 


vào trong tâm thì sẽ thấy được Phật quả.” Tông phái nây nhấn mạnh vào sự thiển định 
hay thiển quán mà chỉ riêng một điều nầy đã có thể dẫn đến giác ngộ. Thiền sư Dogen, 
một trong những hình ảnh tiêu biểu của Thiền tông Nhật Bản. Ông đã bắt đầu cuộc sống 
tu sĩ với sự tầm lời giả đáp cho câu hỏi: “Vì sao có nhiều vị Phật phải hành trì con đường 
giác ngộ cho mình như thế, trong khi tất cả chúng sanh đều đã sẵn có Phật quả nơi họ?” 
Không tìm được người nào ở Nhật Bản có thể giải đáp thỏa đáng cho mình, ông đã đi 


3831 


đến Trung Quốc để tìm sự soi sáng. Tại đây, ông đã được giác ngộ bởi một tu sĩ Phật 
giáo Thiền tông. Khi trở về Nhật Bản, ông truyền bá chủ thuyết: “Tất cả mọi người đều 
đã được giác ngộ. Về bản chất, họ là những vị Phật. Hành Thiền chính là một hành động 
của Phật.”—The essence of Zen Buddhism ¡s summed up as follows: “Look into the mind 
and you wIll find Buddhahood,” this sect lays great stress on meditation or contemplation 
which alone can lead one to enlightenment. Zen master Dogen, one of the most Important 
and represenfative features of Zen Buddhism. Dogen started his monastic life as a monk 
seeking an answer to the question: “Why dịd so many Buddhas practise the way of self- 
enlightenment, although all living beings, by their very nature, already had Buddhahood 
in them." As nobody in Japan could satisfy him with a convincing answer, he went to 
China to seek light. There he attained enlightenment under the instruction of a Zen 
Buddhist monk. Ôn his return to Japan he propagated the following doctrine: “All human 
beings have already been enlightened. They are Buddhas by nature. The practice of 
meditation 1s nothing but the Buddha”s act Itself.” 

(D) Các Thiền phái Nhật Bản— Japanese Zen sects: 

1) Phái Chân Ngôn—Shingon Sect: Các giáo lý và phương pháp tu tập của phái nầy được 
đưa vào Nhật Bản từ Trung Quốc bởi Kukai (hay Hoằng Pháp Đại Sư vì ông được biết 
qua danh hiệu nầy nhiều hơn) vào thế kỷ thứ IX. Pháp môn tu hành của phái Chân Ngôn 
xoay quanh ba phương thức quán tưởng: mạn đà la, mật chú, và thủ ấn—The doctrines 
and practices of this sect were brought from China to Japan In the ninth century by Kukai 
(or Kobo-daishI, as he 1s more popularly known). Shingon discipline and practice revolve 
around three meditational devices: the mandala, the mantra, and the mudra. 

2) Phái Lâm Tế—Lin-Chỉ sect: Rinzai-Shu (jap)—Giáo lý phái Lâm Tế được Vinh Tây 
Minh Am (1141-1215) thiết lập vững chắc ở Nhật. Phái Lâm Tế đặc biệt mạnh ở Kyoto, 
nơi có nhiều chùa và tự viện hàng đầu của phái nây. Đây là một trong hai trường phái 
đương thời của Thiền tông Nhật Bản. Phái Lâm Tế được truyền thẳng từ Trung Hoa từ tổ 
Lâm Tế. Đây là một trong hai tông phái chính đương thời của Nhật Bản, tông kia là Tào 
Động. Lâm Tế tông được truyền thẳng từ Trung Hoa từ Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyễn và lần 
đầu tiên được Thiển sư Eisai mang về truyền bá tại Nhật Bản. Eisai thọ giáo với tông 
Hoàng Long ở Trung quốc, đây là một trong hai chi nhánh chính của tông Lâm Tế, nhánh 
kia là Dương Chi. Nhánh Hoàng Long không tổn tại lâu dài ở Nhật, nhưng nhánh Dương 
Chi vẫn còn tổn tại cho đến ngày nay. Nhánh Thiển này nhấn mạnh đến việc tu tập Công 
án và áp dụng những phương pháp “Đốn ngộ” để làm giác ngộ thiển sinh, như hét vào họ 
hay đánh vào người họ. Nhánh nà y tuyên bố rằng những phương pháp này dẫn đến chứng 
nghiệm “đốn ngộ,” chỉ “Kensho” hay “Satori” trong thuật ngữ Nhật Bản—The teachings 
of Lin-Chi sect were firmly established In Japan by Fisai Myoan (1141-1215). The Lin- 
Chi sect 1s particularly strong in Kyoto, where many of its head temples and monasteries 
are located. This 1s one of the two main traditions of contemporary Japanese Zen (the 
other being Soto). The Lin Chị Zen sect was transmitted directly from China from Lin Chì 
Patriarch, named Lin-Chi I-Hsuan ( - 866) and Initially brought to Japan by Eisai Zenji 
(1141-1215). Eisai trained In the Huang Lung lineage in China, one of the two main 
schools of Lin-Chi, the other being Yang-Ch”i. The Huang Lung school did not long 
survive Eisal In Japan, but the Yang-Ch'1 tradition continues today. It 1s characterized by 
emphasis on Koan practice and the use of abrupt methods to awaken students, such as 


35832 


shouting at them and hitting them. It claims that its methods lead to experlences of 
“sudden awakening,” referred to as “Kensho” or “Satori” in Japanese. 

3) Phái Hoàng Bá— Huang-Po Sect: Obaku—Dòng Thiền Hoàng Bá là dòng truyền thừa 
nhỏ nhất còn tổn tại trong Thiển tông Nhật Bản, hai dòng khác là Tào Động và Lâm Tế 
được thiển sư Yun-Yuan Lung-Ch”i sáng lập. Ông du hành sang Nhật Bản vào năm 1654 
và khai sơn ngôi tự viện chính của tông phái là Obakusan Mampuku-di tại Kyoto. Ñgày 
nay nó là dòng truyền thừa nhỏ nhất trong ba dòng thiền của Nhật Bản, và chỉ có một số 
ít các chùa hoạt động mà thôi. Thiền phái nầy được Ấn Nguyên đại sư đưa vào Nhật Bản 
năm 1654. Tổ đình phái nầy xây theo kiểu Trung Quốc là chùa Mampuku gần Kyoto. 
Phái Hoàng Bá là thiển phái ít có ảnh hưởng nhất ngày nay tại Nhật Bản—This is the 
smallest of the surviving lineages of lapanese Zen, the other two are Soto and Rinzal, 
founded by the Chinese Ch?an master Yun-Yuan Lung-Ch”i (Vân Nham Long Kỳ - 1673). 
He traveled to Japan in 1654 and founded the schools main temple, Obakusan 
Mampuku-dl, in Kyoto. Today 1t is the smallest of the three Zen lineages, and has only a 
handful of operating temples. This Zen sect was Introduced into Japan from China in 1654 
by Zen master Yin-Yuan. Its head temple built in the Chinese style, is MampukKuji, near 
Kyoto. Huang-Po sect 1s the least influential of the Zen sects in present-day Japan. 

4) Phái Tào Động—Ts`ao-Tung sect: Một trong hai thiền phái có thế lực hơn cả ở Nhật 
Bản, phái kia là Lâm Tế. Có nhiều thuyết nói về nguồn gốc của cái tên “Tào Động.” 
Một cho rằng đây là chữ đầu của tên của hai vị thiển sư Động Sơn Lương Giới và Tào 
Sơn Bổn Tịch. Thuyết khác cho rằng chữ Tào chỉ Lục Tổ, vì ngài cũng được biết qua tên 
Tào Khê Huệ Năng—One of the two dominant Zen secfs in Japan, the other being the 
Lin-Chi. There are several theories as to the origin of the names of Ts°ao-Tung. One 1s 
that 1t stems from the first character in the names of two masters in China, Tung-Shan- 
Liang-Chih and Ts°ao-Shan-Pen-Chi. Another theory 1s that the Ts”ao refers to the Sixth 
Patriarch, who was also known In Japan as Ts°ao- Tzi-Hui-Neng. 


(V) Tịnh Độ Tông Nhật Bản— Pureland in Japan: 

(A) Tổng quan về “Tịnh Độ Tông Nhật Bản ”—An overview oƒ the “Pureland in Japan ”: 
Cuộc chiến tương tàn đã được mở ra dưới thời Kamakura làm cho nhiều người nghe theo 
rằng thời “Mạt Pháp” đã bắt đầu. Kết quả là những hình thức Phật giáo bản xứ tại Nhật 
đã liên quan và thu hút mọi tầng lớp, kể cả tầng lớp thường dân, những người mà trước 
đây thường bị lãng quên. Trong những tông phái này là tông phái Phật giáo “Tịnh Độ” 
(Jodoshin), một hình thức của Đại Thừa được thiết lập như một phương tiện cho tất cả 
mọi người đạt được sự cứu độ trong thời mạt pháp. Tịnh Độ tông Nhật Bản trở thành một 
thế lực phong kiến và quân sự ở Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 15 và cho đến hôm nay 
vẫn còn hoạt trong nước Nhật. Tông Tịnh Độ chủ yếu tập trung vào Đức Phật A Di Đà, vị 
Phật của tông phái này. Cõi Tịnh Độ này là nơi dành cho sự vãng sanh vào cõi trời mà 
theo Jodoshin, ai cũng có thể đạt đến, đơn thuần chỉ niệm hồng danh của Đức Phật A Di 
Đà. Mọi điều khác đều dư thừa, kể cả sự tu tập ở tự viện. Theo Tịnh Độ tông Nhật Bản, 
Tăng sĩ của trường phái này có thể lập gia đình và có con cái. Như vậy căn bản của Tịnh 
Độ Tông Nhật Bản khác với các hình thức khác của Phật giáo, nhưng nó vẫn là Phật giáo 
bởi những nguồn gốc tâm linh và văn hóa của nó—The savage fighting during the 
Kamakura period (1185-1333) convinced many that the dire age of “mappo” (last days) 


35833 


had begun. As a result, indigenous forms of Japanese Buddhism evolved that appealed to 
all classes, including the common people, who had previously been Ignored. Among these 
was the Buddhist sect Jodo Shin or the True Pure Land, a form of Mahayana that was 
established as a means for all to achieve salvation in mappo. Jodo Shin became a 
powerful feudal and military force in Japan around the 15” century, and to date it is still 
acfive In the country. Jodo Shin focuses primarily on Amida, the Buddha of Jodo, the Pure 
Land. This Pure Land 1s a place for heavenly rebirth and, according to Jodo-Shin, anyone 
can reach it merely by reciting the name of Amida. Everything else 1s considered 
redundant, Including monastic practice. According to the Jodoshin in Japan, Jodo-Shin 
prIests can marry and have children. So Jodo-Shin 1s fundamentally different from other 
forms of Buddhism, but it 1s still: Buddhist by virtue öŸ 1ts spiritual and culture orig1ns. 

(B) Sự phát triển về Tịnh Độ Tông tại Nhật Bản— The deyelopment 0ƒ the Pure Land in 
Japan: Ở Nhật có rất nhiều thẩm quyển và lịch sử về Tịnh Độ tông rất dài mặc dù 
Nguyên Tín (942-1017) và Pháp Nhiên (1133-1212) là những nhà tiền phong truyền 
xướng giáo thuyết nầy. Theo truyền thuyết thì Thánh Đức thái tử vào triều đại của Nữ 
hoàng Suy Cổ (539-628) cũng tin Phật Di Đà. Dầu sao người ta cũng tìm thấy một trong 
các bản Nghĩa Thích của Thái tử có nhắc đến Tây Phương Cực Lạc. Huệ An, một Tăng sĩ 
Đại Hàn, từng giảng thuyết Kinh Vô Lượng Thọ cho hoàng triều. Vào thời đại Nara (710- 
793), có người cho là Hành Cơ đã từng vân du để quảng bá tín ngưỡng nầy trong quần 
chúng. Giám Chân, một luật sư Trung Hoa, từng đến Nara năm 754, truyền thọ tín 
ngưỡng Di Đà cho đệ tử người Nhật là Vinh Duệ vào đêm trước ngày của vị đệ tử nầy tại 
Quảng Đông. Nhưng trong thời đại Nara, tín ngưỡng Di Đà không được giảng dạy có hệ 
thống, mặc dù chắc chắn có có vài người theo tín ngưỡng nầy một cách riêng rẻ. Thiên 
Thai tông bắt đầu sùng bái Phật Di Đà và để xướng như là một tín ngưỡng bao quát tất 
cả. Chính Viên Nhân là Tam Tổ là người đã sáng lập nên hai cách thức tụng niệm danh 
hiệu A Di Đà, đứng và ngồi, và giới thiệu một nhạc điệu lấy Kinh A Di Đà Tiểu Bổn 
làm khóa tụng hằng ngày —lIn Japan there are many authorities and the history of the 
Pure Land School 1s very long, though Genshin (942-1017) and Honen (1133-1212) are 
the pre-eminent promoters of the doctrine. Prince ShotoKu, In the reign of the Empress 
Suiko (593-628 A.D.), 1s said to have believed in Amita. At any rate, a reference to the 
Western Land of Bliss 1s found in one of his commenfarles. Ein, a Korean monk, lectured 
in 640 A.D. on the Sutra of the Land of Bliss before the Throne. In the Nara period (710- 
794 A.D.) Giôgi 1s said to have traveled about and propagated the faith among the 
people. Kanjin, a Chinese Vinaya master who came to Nara In 754 A.D., imparted the 
worshIp of Amita to his Japanese pupIl, Elel, on the eve of the latterˆs death near Kuang- 
Tung. But in the Nara period the Amifa-pletism was not systematically taught, though 
there must have been some followers who privately adhered to 1t. In the Tien-T”ai 
School the Amita worship was taken up and promoted as an all-inclusive faith. It was 
Jikaku (Ennin), the third patriarch, who instituted the two forms of repeating the Amita 
formula, standing and sitting and introduced music relating to the Land of Bliss. Even now 
adherents read the smaller Sukhavati text 1n the daily service. 


(VI)Nhật Liên Tông—Nichiren sect: 


35834 


(A) Tổng quan về Nhật Liên Tông—An overview oƒ “Nichiren Sect”: Nhật Liên Tông còn 


có tên là Pháp Hoa Tông, được Ngài Nhật Liên, một Tăng sĩ Nhật bản sáng lập năm 
1252 sau Tây Lịch, mà giáo thuyết dựa vào Tam Đại Bí Pháp. Môn đổ của phái Nhật 
Liên Tông thường niệm “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.” Muốn tìm hiểu Nhật Liên 
tông, trước hết chúng ta tìm hiểu Kinh Pháp Hoa. Kinh nầy gồm 21 chương, nhưng sau đó 
do thêm thắt và phân chia mà thành ra 28 chương. Bản Hán dịch sớm nhất do ngài Pháp 
Hộ dịch năm 286 sau Tây Lịch; bản thứ hai do Cưu Ma La Thập dịch vào khoảng năm 
406; và bản thứ ba đầy đủ nhất do Xà Na Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa dịch năm 601. 
Trong mấy bản nầy thì bản dịch của Cưu Ma La Thập là có văn chương hay nhất. Bản 
kinh 28 chương nầy được Trí Khải và Nhật Liên dùng——Also known as the Lotus Sect 
(Pháp Hoa Tông), founded by Nichiren, a Japanese founder in 1252 AD. Nichiren 
believers devotedly recite “Namo Wonderful Law of the Lotus Sutra” (I trust in the sutra 
of the Lotus of the Wonderful Law). To know Nichiren School we must first know the 
Lotus text on which all his ideas and arguments are founded. Originally, the Lotus sutra 
consisted of twenty-one sections and was later enlarged Into twenty-eight sections by 
additional revision. The earliest translation was by Dharmaraksa in 286 A.D., and the 
second by Kumarajiva in 406 A.D., and the third and complete translation by Jnanagupta 
and Dharmagupta in 601 A.D. Among them, the second was the best in Chinese 
composition. The text oftwenty-eight sections was used by Chih-I and Nichiren. 


(B) Giáo thuyết chính của Nhật Liên Tông—Main doctines 0ƒ the Nichiren School: Sau 


1) 


2) 


3) 


nhiều năm nghiên cứu, Nhật Liên tuyên bố rằng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là sự 
phát triển chân lý cuối cùng. Ông đưa ra lời tán tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có lẽ là 
để hóa giải ảnh hưởng của việc niệm Phật suông của phái Tịnh Độ. Theo ông thì Đức 
Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật vĩnh hằng và tuyệt đối, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay 
chỉ cần đọc tên bộ kinh là cách tốt nhất để đạt đến giác ngộ. Giáo thuyết chính của Nhật 
Liên tông gồm tam mật —After many years of study, Nichiren declared the Lotus of the 
Good Law (Saddharma-pundarika) to be the final revelation of the truth. He introduced 
the formula “homage to the sutra of the Lotus of the Good Law, perhaps to counteract the 
influence of the Pure Land sect (Jodo). According to him, the Sakyamuni Buddha 1s the 
eternal, absolute Buddha, and the recitation of the Saddharma-pundikara-sutra or even 1ts 
tile 1s the best way of attainng enlipghtenment. Its chief tenets are the three great 
mysteries, representing the Tripitaka: 

Bốn Tôn—Chieƒ object oƒ worship: Hình tượng thờ phượng chính là mười phương vũ trụ 
Mạn đà la hay hóa thân của Phật —Chief object of worship being the great mandala of 
the worlds of the ten directions, or universe, such as the body or nirmanakaya of Buddha. 
Đề Mục (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh)— The title oƒ the Lotus Sutra: Kinh Pháp 
Hoa, bắt đầu bằng chữ Nam-Mô hay sự tôn kính Bổn Kinh Pháp Hoa, vì đây chính là 
thân tinh thần của Phật —The title of the Lotus Sutra (Namo Wonderful Dharma Lotus 
Sutra or Homage to the Lotus of Truth), preceded by Namo, or Adoration to the scrIpture 
of the Lotus of the wonderful law, for It is Buddha”s spiritual body. 

Giới Đàn— The altar oƒ the law: Giới luật cũng dựa vào Kinh Pháp Hoa; một khi tín đồ 
tin tưởng, liền được vãng sanh về cõi Tịch Quang Tịnh Độ—The altar of the law, which is 
also the tifle of the Lotus Sutra; the believer, wherever he 1s, dwells in the Pure Land of 
calm light, the sambhogakaya. 


5835 


(C) Nhật Liên Chân Tông —Nichiren Shoshu: Cũng được biết đến như là “Nhật Liên Chân 
Tông,” một trong hai trường phái lớn đương thời, cùng với trường phái kia là Soka- 
Gakkai, họ tự cho mình là những dòng truyền thừa từ thời Nhật Liên. Nichiren Shoshu 
Sakgakkai được Tsunesaburo Makiguchi sáng lập vào năm 1930 và được đệ tử của ông 
là Toda phát triển rộng rãi, và vào năm 1951 tên Nichiren Shoshu Sokagakkai được 
chính thức công nhận. Trong những năm đầu trường phái này phát triển rất nhanh chóng, 
phần lớn nhờ lối tuyển mộ mãnh liệt và hãy còn trong vòng tranh luận. Một trong những 
phương thức hữu hiệu là Shakubuku, liên hệ tới việc áp lực và làm mệt mỏi những người 
sắp được tuyển mộ, nhưng phương thức này không còn được nhấn mạnh trong những năm 
gần đây nữa. Sau một trận chiến gay gắt giữa các Tăng sĩ và lãnh đạo của những người 
tại gia. Vào năm 1991 Tăng sĩ cao cấp của trường phái này là Nikken Abe, đã chính thức 
loại trừ tổ chức của người tại gia trong trường phái là tổ chức Soka Gakkai. Ông tuyên bố 
rằng chỉ có Tăng sĩ trong trường phái Shoshu mới là đại diện cho truyền thống Nhật Liên 
chân chính, và ông cũng tuyên bố thêm rằng chỉ có cuộn giấy có chữ viết bằng Hoa ngữ 
của ngài Nhật Liên dùng để trì tụng và lễ bái đang nằm trong tay các Tăng sĩ mới đích 
thật là của ngài. Các Tăng sĩ trong trường phái cũng tuyên bố đòi hỏi người tu tập trong 
trường phái chỉ có tu tập trì nệm “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” trước một bản 
viết thật của ngài Nhật Liên thì mới có công hiệu, còn những kẻ dùng bản viết của nhóm 
Soka Gakkai là không có công hiệu gì hết trong việc tu tập và thờ phụng——Also known as 
the “True School of Nichiren,” one of the two main contemporary organ1zations, along 
with Soka-Gakkal, that trace themselves back to Nichiren (1222-1282). The Nichiren 
Shoshu Sakgakkal (Nichren Value Creaton Soclety) was founded ¡in 1930 by 
Tsunesaburo Makiguchi and further expanded by his disciple Josei Toda (1900-1958). It 
was formally incorporated in 1937, and in 1951 adopted the name “Nichiren Shoshu 
Sokagakkal. In its early years it enJjoyed phenomenal growth, largely due to IfS 
aggressive and confroversial recruitment practices. One of the most effective of these 
was Shakubuku, which involved pressuring potential converts in order to wear them 
down, but this practice has been de-emphasized In recent years. After an acrominious 
(gay gắt) battle between the priesthood and the lay leadership. In 1991 the high priest of 
Nichren Shoshu, Nikken Abe, officially excommunicated the lay Soka Gakkai 
organization. He declared that only priesthood of the Nichiren Shoshu represented the 
true tradition of Nichiren, and further claimed that only 1ts Gohonzon (a scroll inscribed 
by Nichiren with the Chinese characters of the Daimoku) 1s an authentic basis for 
chanting and worship. The priests of the Nichiren Shoshu also claim that the practice of 
chanting the “daimoku” (Namo Myoho-renge-kyo or Praise to the Lotus Sutra) requlires 
that the practitioner perform 1t In front of an authentic (thật) “gohonzon” and that those 
used by the Soka Gakkal are ineffective for worshIp. 


5836 


(XXYV) Phật Giáo tại Pháp 
Buddhism ím France 


(D Sự Phát Triển Phật Giáo tại Pháp— The Developments oƒ Buddhism in France: 


1) 


2) 


3) 


Hội Liên Hữu Phật Giáo Pháp— “Les Amis Bouddhisme”: Hội Liên Hữu Phật Giáo Pháp 
là tổ chức Phật giáo đầu tiên ở Pháp, đuợc cô G. Constant Lounsbery thành lập tại Ba Lê 
vào năm 1929. Hội nầy dưới sự lãnh đạo của hai vị, cô G. Constant Lounsbery và 
Maguerite La Fuente, đã xuất bản rất nhiều sách Phật giáo quan trọng. Tờ báo của Hội 
là tờ “Tư Tưởng Phật Giáo”, được ấn hành hai tuần một lần, và được phổ biến rất rộng 
rãi. Mặc dầu hội được Thái Hư Đại Sư cổ vũ mạnh mẽ, Hội vẫn nghiêng hẳn về bên giáo 
lý Nguyên Thủy. Nhiều chư Tăng Ni và các nhân vật nổi tiếng về mặt tôn giáo như Tỳ 
Kheo Nanyatiloka, Tỳ Kheo Nyanaponika, và Tỳ Kheo Walpola Sri Rahula đã thăm 
viếng và giảng dạy tại trụ sở của Hội tại Ba Lê. Sau khi cô C. Lounsbery qua đời, bà 
Kaufman trở thành người lãnh đạo và từ đó Hội trở thành một chi nhánh của Hội Thần 
Học của Pháp—“Les Amis Bouddhisme” was the fñirst Buddhist organization in France, 
founded by Miss G. Constant Lounsbery in 1929 in Paris. This association, under the 
leadership of Miss Lounsbery and Maguerite La Fuente, published many very Important 
books. Its organ1zationˆs paper, La Pensee Bouddhique, 1s being published bimonthly, and 
has a wide circulation. Although it was strongly promoted by the Great Ven. Tai Hsu of 
China, it leans heavily on Theravadan Buddhism. Many Bhiksus and well-known 
religIous personalitles, such as the Ven. Nanyatiloka, the Ven. Nyanaponika, and the 
Ven. Walpola Sri Rahula, have visited and preached at its headquarters In Paris. After 
Miss C. Lounsbery passed away, Madame Kaufman became I1fs new head and has since 
become a branch of the French Theosophical SocIety. 

Thiền Phật Giáo tại Pháp— Buddhist Meditation in France: Vào năm 1967, một Thiền Sư 
đức hạnh cao thâm, Tasen Deshimaru, đưa Thiển Phật Giáo vào Pháp dưới một hình thức 
rất đơn giản là tu tập Thiển Tọa. Quan trọng nhất là nhóm “La Gansronniere” ở miền 
trung nước Pháp. Trụ sở của phái Thiển nầy được đặt tại Ba Lê dưới tên “Hiệp Hội 
Thiển Định Quốc Tế” —ln 1967, a very dynamic and strong Zen Master, Tasen 
Deshimaru, introduced Zen Buddhism to France under the sinple form of Zazen practice. 
Many Zen temples have been founded and many people became monks and nuns. The 
most Important 1s “La Gansronniere” in Central France. The center 1s in Paris under the 
name of the “AssocIation Zen International” (International Zen AssocIation). 

Trung Tâm Miền cho Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới— The French Regional Center oƒ 
the World Fellowship oƒ Buddhists in Paris: Vào năm 1970, ông Teisen Perusat Stork 
chính thức sáng lập Trung Tâm Miền cho Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới tại Ba Lê. 
Người sáng lập Hội đã cho ấn hành một số sách báo Phật giáo với nhiều chủ để khác 
nhau. Vào đầu thập niên 80, ông Arnold, một Thiền sinh tại gia, đã sáng lập ra Liên 
Minh Phật Giáo nhằm hợp nhất những nhóm Phật tử ở Pháp với các nhóm khác ở Âu 
Châu——Tn 1970, Mr. Teisen Perusat Stork officially founded the French Regional Center 
of the World Fellowship of Buddhists in Paris. The founder has published a number of 
books covering varlous Buddhist subJects. In the early eiphties Mr. Arnold, a Zen lay 


5837 


disciple, founded the Buddhist Union which tries to consolidate Buddhist groups In France 
with those In Europe. 


(IH) Những Học Giả Phật giáo nổi tiếng tại Pháp Quốc—Famous Buddhist Scholars in 


Ũ 
2) 
3) 
4 


France: See Chapter 192. 
Eugene Burnouf. 

Sylvain LevIi. 

Louis De La Vallee Pousin. 
Alexandra David-Neel. 


(HI)Sự Phát Triển của Phật Giáo Việt Nam tại Pháp— The Developmentfs oƒ Vietiaimese 


Ù 


2) 


3) 


Buddhism in France: 

Sau năm 1975, nhiều Phật tử đến từ Việt Nam, Cam Bốt, Lào, và Tây Tạng đã thành lập 
rất nhiều trung tâm và chùa Phật giáo. Một tu viện quan trọng có tên Linh Sơn, được xây 
dựng tại vùng ngoai ô Ba Lê, cũng là trụ sở chính của Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới. 
Tính đến năm 2009, hệ thống Linh Sơn có ít nhất 26 ngôi tự viện trên khắp thế giới, gồm 
13 tại Mỹ, 2 tại Úc, 1 tại Bỉ, 3 tại Gia Nã Đại, l tại Anh, 5 tại Pháp, và l tại Ấn Độ. 
Người Tây tạng ở Pháp cũng rất tích cực, đặc biệt tại vùng Lavaur, gần Toulouse, thuộc 
miền Nam nước Pháp —After 1975, many Vietnamese, Cambodian, Laos and Tibetan 
Buddhists have come to France and have founded many Buddhist centers and temples. A 
very Important monastery with the pagoda “Linh Son” In the suburb of Paris 1s also a 
center of the World Fellowship of Buddhists. As of the year 2009, the system of Linh Son 
has at least 26 temples in the world, including 13 in the United States of America, 2 In 
Australia, 1 in Belgium, 3 in Canada, 1 in England, 5 in France, and 1 in India. Tibetans 
are very active, particularly in Lavaur near Toulouse In southern France. 

Còn về xây dựng, có chùa “Pagoda de Vincennes”, nơi mà các lễ hội chính đều được tổ 
chức tại đây. Còn có một ngôi chùa mà người Việt Nam xây lên để tưởng niệm những 
người đã chết trong thế chiến thứ II. Có nhiều tác phẩm nghệ thuật Phật giáo được trưng 
bày trong nhiều viện bảo tàng cũng như những sách vở Phật giáo do các học giả hoặc 
ngay cả những cha cố Cơ Đốc giáo xuất bản—As for buildings, there ¡s the “Pagoda de 
Vincennes” where maJor ceremonies such as Vesak are held. There 1s a pagoda built by 
the Vietnamese commemorating the soldiers who died during World War I. There are 
famous collections of Buddhist art in several museums and publications on Buddhism by 
scholars and Catholic priests. 

Càng ngày càng có nhiều người thích thú với giáo lý nhà Phật tại Pháp. Rất có thể Phật 
giáo sẽ trở thành cách sống chính tại đây, vì nó phổ truyền tinh thần từ bi, an lạc và hạnh 
phúc cho nhân loạ—More and more people are taking Interest in Buddhism In France. lt 
1s possible that Buddhism may become a leading way of life there, spreading the spirIt of 
compassion for peace and happiness of the world. 


(IV)Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Pháp, Áo và Bỉ— Vietnamese Buddhist T\ ecmples im 


France, Austria, and Belgium: 


(A) Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Pháp— Vietnarnese Buddhist Temples in France: 


35838 


I) Thiển Viện Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Meditation Institute: Most Ven. 
Thích Giác Huệ. 6 Route de Noisiel 77200 Torcy France. Tel: (1) 60.05.29.78. 

2) Chùa Linh Sơn—Linh Son temple: Most Ven. Thích Giác Hoàn. 

9 Avenue Jean Jaurès 94340 Joinville le Pont France. Tel: (1) 48.83.75.47. 

3) Chùa Từ Quang—Tu Quang Temple: Most Ven. Thích Tâm Châu. 

32 Rue Dr. Ménard, 06000 Nice, France. Tel: (4) 93.81.48.57. 
4) Chùa Pháp Hoa—Phap Hoa Temple: Nun Thích Nữ Giác Từ. 

3 Rue de la Pagode, 13015 Marseilles, France. tel: (4) 91.65.58.82. 
5) Làng Mai—Plum Village: Most Ven. Thích Nhất Hạnh. 

Meyrac, 47120 Loubès Bernac, Erance. Tel: (5) 53.94.75.40. 

6) Chùa Hoa Nghiêm—Hoa Nghiem temple: 20 Rue Jean Jacques Rousseau, 94290 
Villeneuve le Roli, France. Tel: (1) 45.97.17.043. 

7) Tòng Lâm Linh Sơn—Linh Son Monastery complex: Ven. Thích Trí Liên. 

Hameau Des Bosnage Rancon, 87290 Chateauponsac, France. 
Telephone for Nunery: (5) 55.60.22.72. Telephone for the Monk”s rooms: (5) 55.60.21.60. 

8) Niệm Phật Đường Linh Sơn—Linh Son Buddha Recttation Hall: Nun Thích Nữ Trí Anh. 

1 Cour Bailla, 51100 Reims, France. Tel: (3) 26.05.74.47. 

9) Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Nun Thích Nữ Trí Lạc. 

65 Route de Tournefeuille, 31270 Cugnaux, Toulous, France. Tel: (5) 61.92.78.08. 

10) Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Nun Thích Nữ Trí Minh. 

146 Rue de Belfort, 68200 Mulhouse, France. Tel: (3) 89.42.25.80. 
11) Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Nun Thích Nữ Trí Bảo. 
295 Rue du Corall, Z.A. “Le Corall”, 34670 Baillargues, Montpellier, France. Tel: (4) 
Ø7.70.35.70. 
12) Chùa Khánh Anh—Khanh Anh Temple: Most Ven. Thích Minh Tâm. 
14 Avenue Henri Barbusse, 92220 Bagneux, France. Tel: (1) 45.55.84.44. 
13) Chùa Phật Bảo—Phat Bao temple: Ven. Thích Minh Đức. 
3 Rue Brocca, 91600 Savigny sur Orge, France. 
14) Chùa Tịnh Tâm——Tĩnh Tam Temple: Ven. Thích Phước Toàn. 
2 Rue des Bois BP 24, 93130 Svres, France. Tel: (1) 45.07.10.97. 
15) Chùa Hồng Hiên—Hong Hien Temple: Nun Thích Nữ Chân Mỹ. 
13 Avenue Henri Giraud, 83600 FréJus, France. Tel: (4) 94.53.25.29. 

16) Phổ Đà Ni Tự —Pho Da Nunery: Honrable Nun Thích Nữ Như Tuấn. 

226 Chemnn de St. Antoine St. Joseph, 13015 Marseille, France. Tel: (4) 91.51.50.81. 

17) Niệm Phật Đường Bát Nhã—Bat Nha Buddha Recitation Hall: Ven. Thích Phước Toàn. 
Capibat MI, 47110 Sainte Livrade, France. Tel: (Š) 53.01.02.10. 

18) Chùa Siêu Nhựt Nguyệt Quang Minh—Sleu Nhat Nguyet Quang Minh Temple: Ven. 
Thích Minh Đức. 15 Rue Claude Debussy, 47300 Villeneuve sur Lot, France. Tel: (5) 
53.70.27.86. 

19) Chùa Phước Bình—Phuoc Binh Temple: Ven Thích Minh Đức. 

Lñeu-dit La Gardette, Route Nationale 10, 33310 Lormont, France. Tel: (5) 56.06.66.55. 

20) Chùa Thiện Minh—Thien Minh Temple: Ven. Thích Tâm Thiệt. 

51 Rue de GuzIeu, 6911 Saint Roy-Les-Lyon, France. Tel: (4) 78.59.71.47. 

21) Chùa Hoa Nghiêm—Hoa Nghiem Temple: Nun Thích Nữ Trí Hải. 


35839 


7 Route de Clémencieres, 38000 Grenoble, France. Tel: (4) 76.46.56. 15. 

22) Chùa Pháp Vương —Phap Vuong Temple: I Allée de la Pagode, 03210 Noyan, France. 
Tel: (4) 70.47..29.37. 

23) Chùa Vạn Hạnh —Van Hanh temple: Hội Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam tại Saint 
Herblain, điều hành bởi Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc The Vietnamese Buddhist 
Cultural Association In Saint Herblain, administered by Ven. Thích Nguyên Lộc. 3 Rue 
Souvenrr FrancaIs, 44800 Saint Herblain, France. Tel: (2) 40.85.04.59. 

24) Chùa Quan Âm— Quan Am Temple: Nun Thích Nữ Diệu Minh. 

20 Rue des Frères Petit, 94500 Champigny sur Marne, France. Tel: (1) 48.86.66.68. 

25) Chùa Kỳ Viên—Ky Vien Temple: 52 Rue Pierre Semard, 93150 Le Blanc MesnIl, 
France. 

Tel: (1) 48.65.57.68. 

26) Hội Phật Giáo Thích Ca tại Saint Agnan—The Sakyamumi Buddhist Association in Saint 
Agnan: 33 Allée Emile Gemton, Montbéon, 89340 Saint Agnan, France. Tel: (3) 
S6.96.19.44. 

27) Chùa Liên Hoa—Lien Hoa Temple: Nun Thích Nữ Tịnh Hiên. 

6 Comnianduta, Rar Chaud 33140, Villenave d°Ornon, France. tel: (5) 56.75.93.34. 

28) Chùa Tịnh Độ Hoa Nghiêm —Tinh Do Hoa Nghiem Temple: Route de ClémenclIere, 
38000 Grenoble, France. Tel: (4) 76.46.56.15. 

29) Chùa Phật Quang—Phat Quang Temple: 163B Route de Montélier, 26000 Valence 
(Drôm©e), France. Tel: (4) 75.56.54.46. 

30) Bồ Đề Đạo Tràng tại Le Kremlin Bicêtre—Bodhi-Mandala in Le Kremlin Bicêtre: 

6 Rue des Martinets, 94270 Le Kremlin Bicêtre, France. Tel: (1) 46.711.35.15. 

31) Chùa Kim Quang——Kim Quang Temple: Ven. Thích Minh Định. 

8 B Rue Fontaine, 93000 Boligny, France. Tel: (1) 48.50.98.66. 

32) Phật Học Viện Linh Sơn Thế Giới—The Linh Son World Buddhist Institute: Most Ven. 
Thích Tịnh Hạnh. 86 Rue Pasteur, 94400 Vitry sur Seine, France. Tel: (1) 43.91.08.27. 

33) Chùa Nhân Vương——Nhan Vuong Temple: Ven. Thích Viên Mãn. 29-31 Rue Condorcet, 
10000 Troyes, France. Tel: (3) 25.76.19.35. 

34) Chùa Phổ Hiển—Pho Hien Temple: Honorable Nun Thích Nữ Như Tuấn. 

7 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg, France. Tel: (3) 88.84.58.31. 
35) Chùa Từ Nghiêm—Tu Nghiem Temple: Most Ven. Thích Nhất Hạnh. 
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France. Tel: (S5) 56.61.66.88. 
36) Chùa Pháp Vân—Phap Van temple: Le Pey, 24240 Thénac, France. Tel: (5) 53.58.48.58. 
37) Thiển Đường Thường Lạc—Thuong Lac Meditation Hall: Nun Thích Nữ Huệ Nhân. 
63 Avenue Ruget de Lisle, 94400 Vitry sur Seine, France. Tel: (1) 47.18.68.20. 
(B) Tại Áo Quốc—In Austria: 
1) Hội Phật Tử Việt Nam Tại Áo—Vietnamese Buddhist Association in Austria: 
Upasaka Huỳnh Bửu Phan—Gudrunstr 55. 103.31 
1100 Wien Austria. Tel: (1) 626-0644. 
(C) Tại Bỉ Quốc —In Belgium: 
1) Chùa Tuệ Giác —Tue Giac Temple: 2-4 Rue de I'Espoir 4030 Liège Belgium. 
Tel: (4) 143 37 39/ (4) 142 66 74. 
2) Chùa Hoa Nghiêm—Hoa Nghiem Temple: 157 Rue Anderlecht 1000 Brussels Belgium 





3) 


Œ) 


5840 


Tel: (2) 511 05 24. 
Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: 88 Rue de la Victorie 1060 Brussels Belgium 
Tel: (2) 538-5907. 


(XXVI) Phật Giáo tại Phần Lan 
Buddhism rm Finland 


Tổng quan về Phật Giáo tại Phần Lan—An overview oƒ Buddhism in Finland: Tại Phần 
Lan, quyển sách Phật giáo đầu tiên được xuất bản vào năm 1886 (Phật lịch 2430). Vào 
đầu thế kỷ thứ 20, các nhà thần học đã phiên dịch sách báo Phật giáo sang ngôn ngữ 
Phần Lan. Tuy nhiên, sinh hoạt Phật giáo chỉ thật sự bắt đầu sau Thế Chiến thứ II mà 
thôi. Ông Mauno Norberg, sau khi hưu trí chức vụ Lãnh Sự Quán Pháp tại Phần Lan, đã 
tích cực hoạt động trong việc đưa giáo pháp vào đất nước Phần Lan. Giáo Hội Phật Giáo 
đầu tiên tại Phần Lan đã được thành lập vào năm 1947, rập khuôn theo Hội Thân Hữu 
Phật Giáo Pháp In Finland, the first book on Buddhism was published in 1886 A.D. 
(2430 Buddhist Calendar Year). At the beginning of the 20°” century, theosophists 
translated some Buddhist books into Einnish. However, Buddhist activities really started 
only at the end ofthe World War II. Mr. Mauno Norberg, who had retired from his post In 
France as the Consul General of Finland, worked for the Iintroduction of Dharma In 
FEinland. The first Buddhist association, Buddhismin ystavat (Swedish name; Buddhismens 
vanner), was founded in 1947 (2491 Buddhist Calendar Year). lt was modeled according 
to the pattern of the French Buddhist SocIety, Les Amis du Bouddhisme. 


(II) Các Tổ Chúc Phật Giáo tại Phần Lan— Buddhist Organizations in Finland: Ngày nay 


1) 


tại Phần Lan có năm hệ phái Phật Giáo——Nowadays there are five branches of Buddhism 
1n Einland: 

Hệ Phái Buddhismin ystavatF— Buddhismin ystavat Branch: Hội Buddhismin ystavat cũng 
là Trung Tâm miền của Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới. Mục tiêu của Hội nầy là xuất 
bản sách báo Phật giáo nhằm quảng bá Phật pháp và khuyến khích người ta tu tập thiển 
định. Hội không nghiêng hẳn về một hệ phái đặc biệt nào, mặc dầu trên thực tế họ tu tập 
thiển định. Vị chủ tịch hiện thời, Mahapanya, đã thọ cụ túc giới Tỳ Kheo với Giáo Hội 
Thiền Chogye của Đại Hàn. Các lớp giảng dạy giáo lý và thực tập thiển thường được tổ 
chức mỗi tuần một lần tại Helsinki. Thỉnh thoảng cũng có những khóa học thiển và an cư 
đài hạn. Hội cũng có một thư viện cở trung bình. Vào năm 1985, Hội nhận được một 
tượng Phật thật đẹp, có xá lợi Phật đi kèm từ một Thiền Sư Đại Hàn tên Hae Kwang 
Sunim. Hội có khoảng 100 hội viện; tuy nhiên, người ta nói chỉ có khoảng 20 hội viên 
nhận mình thật sự là Phật tử thuần thành và thường tham dự vào các buổi lễ Phật giáo— 
Buddhismmn ystavat which 1s also the regional center of the World Fellowship of 
Buddhists. The obJects of this soclety 1s to publish Buddhist books and to make known the 
pmnciples of Buddhism and to encourage people to meditate. The society adheres to no 
particular school, although actually the practice 1s mostly Chan or Zen. The present 
chairman Mahapanya has received the Bhiksu Ordination in Korea Chogye Zen Order. 


2) 


3) 


s) 


a) 


3841 


Meditation and study classes are usually held once a week In HelsinkI. Sometimes there 
are long zazen days or retreats. The soclety has a medium-size library. In 1985, the 
SocIety received a very beautiful Buddha statue, with relics contained In it, from Korean 
Zen Master, Hae Kwang Sunim. There are about 100 members, however, It 1s said that 
only 20 actual devotees who are confessed Buddhists and have been attending Buddhist 
ceremonIies on a regular basIs. 

Giáo Hội Thân Hữu Phật Giáo Tây Phương —Friends oƑ Western Buddhist Order in 
Finland: Vào năm 1973, có một số Tăng sĩ người Anh, thuộc giáo hội Sangharakshita, đã 
thiết lập Giáo Hội Thân Hữu Phật Giáo Tây Phương tại Phần Lan. Giáo Hội nầy tu tập 
theo giáo thuyết của cả hai trường phái Nguyên Thủy và Tây Tạng. Thành viên của Giáo 
Hội Thân Hữu Phật Giáo Tây Phương tại Phần Lan đã tích cực tổ chức những khóa tu 
Thiền và phiên dịch sách giáo khoa Phật giáo của giáo hội Sangharakshita. Hiện nay Hội 
có 20 hội viên, trong đó có một người hoàn toàn thoát ly khỏi gia đình, và 10 người tu tập 
rất thuần thành của Hội—In 1973 (2517 Buddhist Calendar Year), some disciples of the 
English monk, Sangharakshita, established the Friends of Western Buddhist Order In 
Finland. Its practice 1s based mainly on both Theravada and Tibetan Buddhism. The 
members of Friends of Western Buddhist Order in Finland have actively organized 
meditation courses and translated texts written by Sangharakshita. Nowadays there are 20 
order members, one of them being anagarika (Anagarika, người thoát ly gia đình, nhưng 
không theo Tăng đoàn Phật giáo. Vào thời Đức Phật ở Ấn độ có vô số nhóm Anagarika 
mà Sangha chỉ là một —Anagarika, a homeless one, one who enters the homeless life 
without formally entering the Sangha. At the time of the Buddha, in India there existed 
numerous øroups of Anagarika, among which Sangha was only one of them), and ten of 
devoted practitioners In the Finnish Friends of Western Buddhist Order. 

Nhóm Nhật Liên Tông—Nichiren Shoshu group in Helshinki: Trong nhiều năm, có một 
nhóm thuộc Nhật Liên Tông hoạt động tại Helsinki. Có khoảng 20 người, bao gồm người 
Phần Lan và người Nhật sống tại đây, tham dự vào những sinh hoạt tôn giáo của nhóm 
nầy. Họ hội họp tại nhà riêng của các thành viên, tụng kinh Pháp Hoa và trì chú “Namu 
Myoho Remge Kyo”—For several years, there has been a Nichiren Shoshu group In 
Helshinki. About 20 persons, consisting of both Finnish and some Japanese living In 
FEinland, participate In 1s religlous activities. Meeting in homes of the members, they 
read Lotus Sutra and chant mantra Namu Myoho Remge Kyo. 

Những Truyên Thống Phật giáo Tây Tạng— Tibetan Buddhist Traditions: Nói về những 
người tu tập theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, có khoảng từ 20 đến 30 người, chưa 
có tổ chức, nhưng đa phần họ thuộc Hội Văn Hóa Xã Hội Phần Lan-Tây Tạng, có trụ sở 
đặt tại thành phố Tampere. Những vị thầy Tây Tạng như các ngài Kalu Rinpoche và Lạt 
Ma Norbu đã từng thăm viếng và giảng dạy giáo pháp tại đây-——As for practitioners of 
Tibetan Buddhism, estimated to be some 20 to 30 persons, have not established any 
Buddhist organization, but most of them belong to the Finnish-Tibetan Cultural Soclety, 
which has Ifts headquarters In Tampere City. Several Tibetan teachers, e.g., Kalu 
Rinpoche and Lama Norbu, have visited and preached the Dharma in Finland. 

Vài năm trước đây, có một phụ nữ trẻ người Phần Lan, Karma Rinchen, đã tham dự vào 
cuộc tu ẩn cư 3 năm tại Thụy Điển, nên trở thành vị lạt ma nữ hay Tỳ Kheo Ni Phật giáo. 
Karma Rinchen đang sống tại Thụy Điển và dịch kinh sách của ngài Milarepa sang ngôn 


35842 


ngữ Phần Lan—A few years ago, a Einnish young lady, Karma Rinchen, took part in the 
three years'" hermit retreat in Sweden, thus becoming a female lama or Buddhist 
priestess. Karma Rinchen 1s living in Sweden and translating the life story of Milarepa 
Iinto Finnish. 

b)_ Tại Phần Lan, thủ phủ Helsinki là trung tâm của tất cả những sinh hoạt Phật giáo, nhưng 
cũng có Phật tử sống tại Turku, Tampere, Jyvaskyla và Lappeenranta—In Finland, the 
capital city HelsinkI 1s the centre of Buddhist activities but there are also some Buddhists 
living in Turku, Tampere, Jyvaskyla and Lappeenranta. 


(II)Hội Phật Giáo Việt Nam tại Phân Lan— The Vietnamese Buddhist Associafion in 
Fimand: 

(A) Sự Thành Lập Hội Phật Giáo Việt Nam tại Phân Lan— The Formation oƒ the Vietnamese 
Buddhist Association in Finland:Vào năm 1987, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Phần Lan 
được thành lập bởi những người ty nạn Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Tỳ Kheo Thích 
Quảng Nhiên. Cùng năm đó, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Phần Lan được chính thức cho 
phép là một tổ chức tôn giáo. Tính đến năm 2000, tại Phần Lan, có khoảng hơn 1.500 
người Việt ty nạn, trong số đó có khoảng 1.200 người là Phật tử. Có sự phối hợp rất thân 
thiện giữa Hội Phật Giáo Việt Nam tại Phần Lan và hội Phật Giáo Buddhismin ystavat. 
Vào những ngày lễ quan trọng như những ngày Phật Đản và Vu Lan, hai hội nầy thường 
cùng nhau tổ chức —In 1987 (2531 Buddhist Calendar Year), the Vietnamese Buddhist 
Associlaton In Finland was formed by Vietnamese refugees under the guidance of 
Venerable Bhiksu, Thịch Quang Nhien. Thịs year, the Vietnamese Buddhist Association 
wIll be registered as an official religious organization. As of the year 2000, more than 
1,500 Vietnamese refugees are living in Einland, about 1,200 of them are Buddhists. 
There 1s friendly co-operaton between Vietnamese Buddhist Associaion and 
Buddhismin ystavat. Important days, like Vaisahakha Day and Ullambana, are celebrated 
together. 

(A) Các Chùa Viện Việt Nam tại Phần Lan— The Vietnamese Buddhist Temples in Finland: 

1) Hội Phật Tử Việt Nam tại Phần Lan— The Vietnamese Association of Buddhists in 
Finland: Ven. Thích Thông Biện. KaaJakorvenkJ 8 E 32 01620 Vantaa 62 Finland. Tel: (9) 
878-1441. 

2) Hội Phật Giáo Tại Phần Lan—The Vietnamese Buddhist Association in Finland: Ven. 
Thích Thông Biện. Lulatimki 3 E 2 Finland. 


Source: Ven. Mahapanya, “Buddhism In Finland” (Buddhismin Ystavat). 


(XXVHI) Phật Giáo tại Phi Luật Tân 
Buddhismm in the Philippines 


(D Tổng quan về Phật Giáo tại Phi Luật Tân—An overview oƑƒ Buddhism in the 
Phihppines: Mặc dầu Phi Luật Tân là một quốc gia Cơ Đốc Giáo, nó vẫn tôn trọng các 
tôn giáo khác. Trong điều kiện thuận lợi nầy, Phật giáo đã có thể phát triển một cách tự 


5843 


do. Song song với những tiến bộ về thương mại, kỷ nghệ và sự thịnh vượng của xã hội, 
Phật giáo đã và đang tiếp tục lớn mạnh. Có nhiều sinh hoạt truyền bá giáo pháp từ thủ 
đô Ma Ni đến các vùng đô thị khác —Although the Philippines is a Catholic country, it 
respects other religions. Under this favorable condition, Buddhism has been able to 
develop freely. Along with the progress in commerce, industry and the prosperity of the 
socIety, Buddhism has continued to grow. Various disseminating dharma actfivitiles have 
been expanded from Manila city to suburban areas. 


(H) Những Sinh Hoạt Phật Giáo tại Phi Luật Tân— Buddhist AcHvities in the Philippines: 


l) 
q) 


b) 


Tổng Vụ Hoằng Pháp— General Affairs in Disseminating Dharma: Tại Phi Luật Tân, sinh 
hoạt hoằng pháp bao gồm sinh hoạt của những bài thuyết giảng về giáo pháp, của Tinh 
Tấn Nhạc Viện, của Trung Tâm Sinh Hoạt Thiếu Niên, của Đoàn Hợp Xướng Tín 
Nguyên, và của Thanh Niên Phật Giáo Xả. Pháp Âm Phật Đà được thành lập vào năm 
1982 nhằm đưa những bài thuyết giảng về Phật pháp vào các chương trình phát thanh 
hằng tuần—In the Philippines, the disseminating dharma activities include lectures on the 
dharma, the Virya Orchestra, the Center for Youth Activities, the Hsin Yuan Chorr, and 
the Young Buddhist Society, “he Dharma Voice of Buddha” was established in 1982 for 
the broadcasting of dharma on the aIr on a weekly basIs. 

Sự phát triển về Giáo Dục và Văn Hóa——Educational and Cultural Development: 

Về phương điện Giáo Dục— Educational Area: Vào năm 1947, với sự trợ giúp của chùa 
Tín Nguyên, trường Tiểu Học Phổ Hiền được thành lập. Sau đó trường Năng Nhẫn được 
thành lập vào năm 1959. Về các phương diện khác, một chi nhánh của trường Trung Học 
Phổ Hiền được thành lập tại tỉnh Cebu, trường Tiểu Học Quán Âm tại Zamboanga, và 
trường Tiểu Học Thừa Nguyên được thành lập vào năm 1971——In 1947, with the donation 
made by Hsin Yuan Temple, Pˆu-Hsien (Samantabhadra) Primary School was founded. 
Later, Neng Jen (Sakya) High School followed In 1959. In other areas, there 1s the branch 
of Pˆu-Hsien High School established in Cebu, Kuan-Yin Primary School in Zamboanga, 
and Ch'eng Yuan Primary School founded In 1971. 

Về phương diện Văn Hóa— Cultural Area: Trong quá khứ, có các tờ Hải Quốc Giá Âm và 
tờ Cam Lộ Bán Nguyệt San được xuất bản một cách đều đặn. Vào dịp lễ Phật Đẳn, có 
những cột đặc biệt xuất hiện trên báo chí nhằm thông báo tin tức và chi tiết về buổi lễ 
nầy. Tờ Từ Hằng, được chùa Ấn Tú bảo trợ, là một thành công với các ấn bản đều đặn 
trong vòng hơn 10 năm liên tục. Thượng Tọa Từ Lợi là chủ bút của tờ báo nầy. Nhiều 
đọc giả trẻ, con cháu của những Hoa kiểu thích đọc tờ báo nây. Chẳng may, vào mùa 
Xuân năm 1972, chánh phủ Phi Luật Tân thiết quân luật, cấm xuất bản tất cả những tờ 
báo Hoa ngữ kể cả tờ Từ Hằng—In the past, there were the “Hai Kuo Chieh Yin” and 
the “Amrita Fortnightly” have been publishing on a regular basis. On the occasion of the 
Buddha”*s Birthday, speclal columns appeared in the newspaper to announce the 
Information and details of the event. One successful publication which was In circulation 
for more than ten years was the “['zu Hang” magazine financed by Yin Hsiu Temple. 
Ven. Tzu LI was the editor  Many young Chinese descendants liked to read this 
magazine. Unfortunately, in the spring of 1972, the government of the Philippines 
enforced military control, which prohibited the publication of all Chinese periodicals 
1ncluding the “Tzu Hang”. 


2) 
q) 


b) 


3) 


a) 


5844 


Về phương diện Từ Thiện và Phúc Lợi Xã Hội—Charity and Social Welfare: 

Về phương diện Từ Thiện—Area oøƒ Chariry: Hội Từ Thiện “Cuối Năm” của Phật Giáo 
được thành lập vào năm 1956. Nó được thành lập bởi sự nhiệt thành của những Phật tử 
trong phúc lợi xã hội. Để tỏ lòng thương cảm và lo lắng, những người nầy gây quỹ vào 
mỗi cuối năm, đi đến những nhà dưỡng lão, những cô nhi viện, những bệnh viện tâm 
thân, những trẻ em khuyết tật và những khu nghèo để phân phát phẩm vật và tiền bạc— 
The Buddhist End-of-the-Year Charity Association was founded In 1956. lt was formed 
by Buddhist enthusiastic in social welfare. These people raise funds and by the end of 
every year, go to Homes for the Aged, orphanages, mental hospitals (sanitarium$), 
Childen Reformatories and slum areas to show their sympathy and concern by 
distributing ø1fts or money. 

Về phương diện Phúc Lợi Xã Hội—Area oƒ Social Welfare: Viện Dưỡng Lão Thừa 
Nguyên là một cơ quan phúc lợi được điều hành bởi chùa Hoa Tạng. Viện cung cấp chỗ 
ở cho những người già cả neo đơn không người giúp đở. Bệnh Viện Miễn Phí Văn Liên 
được chùa Tô Yến thành lập vào năm 1978, cung cấp dịch vụ y tế và phát thuốc miễn phí 
hai lần mỗi tuần. Đây là hội từ thiện Phật giáo đầu tiên với đầy đủ tiêu chuẩn. Bên cạnh 
đó, Hội Niệm Phật Bồ Đề thăm viếng các viện dưỡng lão vào mỗi Chủ Nhật. Hội Phúc 
Lợi Bồ Đề trải rộng sự giúp đở đến với các viện dưỡng lão, các cô nhi viện, và các nạn 
nhân thiên ta—Buddhist Ch*eng Yuan Home for the Aged 1s a welfare organization run 
by Hua Tsang Temple. It gives shelter for lonely and helpless old people. “Wen Lien 
Free Clinic” was founded by Su Yen Temple in 1978. It gives free medical service and 
dispenses medicines free of charge twice a week. It was the first charlty association up to 
the standard in the Buddhist field. Besides, “Bodhi Reciting Buddha”s Name SocIety” 
visits homes for the aged every Sunday. “Bodhi Welfare SocIety” extends help to homes 
for the aged and to orphanages, reformatories relief to victims of disasters. 

Tham dự vào các tổ chức Phật giáo thế giới—Participation in the International Buddhist 
Organization: 

Vào năm 1952, Thượng Tọa Jui Chin hướng dẫn một nhóm Phật tử tham dự Nghị Hội 
Liên Hữu Phật Tử Thế Giới tại Nhật Bản. Sau đó, trung tâm miền của Hội Liên Hữu 
Phật Tử Thế Giới được thành lập tại Phi Luật Tân. Sự thành lập nầy chẳng những nuôi 
dưỡng sự liên hệ giữa các tổ chức Phật giáo khác nhau trên thế giới, mà nó còn giúp 
đoàn kết những sinh hoạt của nhiều nhóm Phật tử khác nhau trên đất nước Phi Luật Tân. 
Hội cũng đóng vai trò chủ nhà tiếp đãi các nhóm Phật tử của các quốc gia khác đến thăm 
viếng. Hội đã tích cực tham dự nhiều nghị hội quốc tế như Nghị Hội Liên Hữu Phật Tử 
Thế Giới và Giáo Hội Tăng Già Trung Hoa trên Thế Giới. Phật tử tại Phi Luật Tân rất 
nhiệt tình yếm trợ, tham gia và cổ vũ cho các tổ chức Phật giáo thế giới cũng như sự giao 
lưu văn hóa-—In 1952, Venerable Jui Chin led a group of Buddhists to attend the World 
Fellowship Buddhists Conference in Japan. After that, the WFB regional center of the 
Philippines was established. This formation not only fosters the relationships among the 
different Buddhist organizations In the world, but 1t also helps unite activitiles of different 
øroups of Buddhists inside the Philippines. It also plays host to the visiting Buddhist 
Øøroups from various countries. It has actively participated in the varlous International 
conferences such as those of the WEB. “The World Buddhist Sangha Association” and 
“The World Chinese Sangha Association”. The Philippines Buddhists have been very 


5845 


enthusiastic In supporting, joining and promoting International Buddhist organ1zations and 
cultural exchange. 


(HI)Các chùa viện tại Phi Luật Tân— Termmples in the Philippines: 

(A) Các chùa viện tại thủ đô Ma Ni— Temples in Manila: Tính đến năm 2008, tại Phi Luật 
Tân có trên 37 ngôi tự viện, đa số là các chùa được xây dựng bởi người gốc Hoa. Tại thủ 
đô Ma Ní có 18 ngôi tự viện: Chùa Tín Nguyện, chùa Hoa Tạng, chùa Phổ Đà, chùa Ổn 
Tú, chùa Phổ Tế, chùa Sùng Phúc, chùa Túc Yến, chùa Bảo Tạng, chùa Liên Hoa, chùa 
Quan Âm, chùa Linh Cứu, chùa Viên Thông, chùa Thiên Liên, chùa Hải Ấn, chùa Văn 
Thù, am Thiên Trúc, chùa La Hán, chùa Thanh Hương——Up to 2008, there were thirty- 
seven temples in the Philippines, the maJjority of these temples were built by Chinese 
descendants. In the Capital territory of Manila, there are eiphteen temples. In the 
territory of Manila, there are Hsin Yuan Temple, Hua Tsang Temple, P°u To Temple, 
Yin Siu Temple, P°u Chi Temple, and Ch'ing Fu Temple managed by monks; Su Yen 
Temple and Pao Tsang Temples are managed by nuns. Lien Hua Temple, Kuan Yin 
Temple, Ling T”siu Temple, Yuan Tung Temple, T”ien Lien Temple, Hai Yin temple, 
Wen Shu Temple, and Tien Chu An are manged by laywomen. Lo Han Temple and 
Ch'ing Hsing Temple were built and are now managed by laypeople. Among all these, 
Hsin Yuan Temple 1s the most historical one. In 1937, the Buddhist Association invited 
Venerable Hsing Yuan to be the abbot of this temple. Later, it became a temple for the 
public. 

(B) Có trên 10 ngôi chùa viện trên các thành phố của các đẳo— There are over ten temples in 
other districts and cities. Temples on diferemt islands and ïn cities are as ƒollows: 

1) Chùa Phổ Đà tại thành phố Baguio: P°u To temple of Baguio City. 

2-3)Chùa Phật Quang và Phổ Hiển tại thành phố Cebu: Fo Kuang Temple and Pˆu Hsien 
Temple in Cebu City. 

4)_ Chùa Long Hoa tại thành phố Davas: Lung Hua Temple in Davas City. 

5-6)Chùa Phú Chuẩn và Thiện Bảo tại thành phố Zamboanga: Fu Ch?uan Temple and San 
Pao Temple in Zamboanga City. 

7)_ Chùa Pháp Tạng tại thành phố Magarao: Fa Tsang Temple in Magarao City. 

8) Chùa Nam Hoa tại thành phố Tacloban: Nan Hua Temple in Tacloban City. 

9) Chùa Linh Phong tại thành phố Cabanatuan: Ling Fen Vihara in Cabanatuan City. 

10) Chùa Việt Nam tại thành phố Bataan: Vietnam Temple in Bataan City. 


(IV)Tương Lai Phật Giáo tại Phi Luật Tân— The Future 0ƒ 0ƒ Buddhism in the Philippines: 
Trong vài thập niên qua người ta thấy Phật giáo đã hưng thịnh tại Phi Luật Tân, bằng 
chứng là sự lớn mạnh của những chùa chiềển, từ chỉ có vài ngôi chùa mà bây giờ đã lên 
đến trên 20 tự viện, từ chỉ co cụm những sinh hoạt tại thủ đô Ma Nị, đến trải rộng ra trên 
khắp các thành phố trên nhiều đảo. Với mục tiêu hòa bình và phụng sự phúc lợi trong 
việc giải quyết mọi vấn để, Phật giáo sẽ có một tương lai hưng khởi trên xứ sở nầy——The 
past few decades have seen Buddhism flourish in the Philippines as evidenced by the 
growth of its temples from Just a few to over twenty and how it has spread from the 
capital to the varlous cities and Islands. With the aims of peace and welfare services to 
solve all problems, Buddhism w1ll have a prosperous future. 


5846 


(XXVIII) Phật Giáo Tanzania 
Buddhism rn Tanzqania 


(ID Tổng quan về Phật Giáo Tanzania—An overview oƒ Buddhism in Tanzania: Theo tài 


liệu báo cáo vào năm 1980 của vị Tổng Thư Ký Hiệp Hội Phật Giáo tại Dar Es Salam, 
ngài N. Perera, tại Dar Es Salam có một ngôi chùa Phật Giáo, và một Hiệp Hội Phật 
Giáo được thành lập tại đây bởi Phật Giáo Sinhalese vào năm 1927. Hiệp Hội Phật Giáo 
nầy là thành viên của Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới. Hiện tại Tổng Chủ Tịch là ông N. 
A. Ranasinghe, và vị Tổng Thư Ký là ông N. Perera. Tính đến nay Hội có khoảng trên 
250 hội viên. Ủy Ban Quản Trị gồm chín vị hội viên và các ủy viên quản trị với nhiệm 
kỳ ba năm——According to the report in 1980 from Mr. N. Perera, the Honorable Secretary 
of the Buddhist Association in Dar Es Salam, there 1s a Buddhist Temple in Dar Es Salam, 
and a Buddhist Association was established In it by the Sinhalese Buddhism in 1927. Thịs 
Buddhist Association 1s member of WEB. The present Honorable Chairman 1s Mr. NÑ. A. 
Ranasinghe and the Honorable Secretary 1s Mr. N. Perera. As of today, there are more 
than 250 members. The Management Committee consists of nine members and there are 
trustees whose term of office 1s three years. 


(II) Chỉ tiết về Phật Giáo Tanzania— Details of Buddhism in Tanzania: 


1) 


2) 


Sự trùng tu của ngôi Tự Viện tại Dar Es Salam— Reconstruction oƒ the Buddhist Temple in 
Dar Es Salam: Những vị khách Phật giáo nổi tiếng từ các quốc gia khác đã từng đến 
viếng thăm và thuyết giẳng tại ngôi tự viện nầy. Năm 1987, vua Thái Lan đã hiến cho tự 
viện một bộ tam tạng bằng tiếng Thái. Hiện tại ngôi tự viện đang được trùng tu. Các Phật 
tử địa phương hiến tặng một cách rộng rãi cho kế hoạch trùng tu nầy, hoặc bằng tài vật, 
hoặc bằng công sức của chính mình. Có người cống hiến công sức vẽ miễn phí họa đồ 
kiến trúc chùa. Người khác thì kiểm tra ra công số sách miễn phí cho Hội. Tất cả những 
việc làm nây chứng tỏ được lòng hộ trì Hội đến như thế nào của các Phật tử. Hiện tại có 
ba vị Tăng thường trú tại Tanzania để hoằng trì Phật Pháp và các vị làm việc cật lực để 
phục vụ tích cực cho trung Tâm Phật Giáo trong vùng Phi Châu——Distinguished Buddhist 
guesfs from other counfries have also come to visit the Temple and give lectures at the 
Temple. In 1987, the King of Thailand donated a full set of Tripitaka in Thai Language 
for use at the Buddhist Temple. The Temple 1s now under development. Local Buddhists 
have donated generously toward the proJect either in cash, materials, or In their service. 
For example, some supply drawings and others prepare the structural designs free of 
charge. The auditors also provide free service fo the Assoclation. All these show how 
much the Buddhists have supported the Association. Now there are three Buddhist monks 
in Tanzania to propagate the Teaching of the Buddha and they all work diligently and 
provide active services to Buddhist Centres In the African Region. 

Sinh Hoạt của Hiệp Hội Phật Giáo tại Dar Es Salam—Activities and operations oƒ the 
Buddhist Association in Dar Es Salam: Bên cạnh những việc chấp tác hằng ngày trong tự 
viện, các vị Tăng thường trú cũng được thỉnh đi giảng pháp tại các trường trung học 


5847 


quanh vùng Dar Es Salam, nhằm mục đích giúp các học sinh hiểu rõ về triết học Phật 
Giáo. Các vị sư thường trú cũng thuyết pháp và tham dự vào các cuộc bàn luận công khai 
về Phật giáo trong các buổi lễ của các tôn giáo khác tại Hiệp Hội Hồi Giáo Kariakoo. 
Những vị Tăng thường trú cùng với các thành viên khác đại diện cho Hội tham dự những 
buổi lễ tôn giáo khác như Hội Thần Học và Hội Hồi Giáo tại Kariakoo. bên cạnh đó, 
Hội còn tổ chức những nghi lễ Phật giáo tại tự viện. Thường trú Tăng tại thành phố Dar 
Es Salam mỗi khi được thỉnh cầu cũng đến thăm viếng và sinh hoạt Phật sự tại các xứ 
khác như Zambia, Congo, và Nam Phi. Thành viên của các vị Tăng thường trú cũng đại 
diện Hội tham dự các buổi hội thảo và hội nghị quốc tế—Besides attending to the regular 
dutiles at the Temple, the Resident Monk has been Invited to deliver lectures at the 
secondary schools around Dar Es Salam City to the students enlightening them on 
Buddhist philosophy. The Resident Monk also delivers lectures and partakes In open 
discussions on Buddhism with other religious gatherings at the Islamic Association of 
Kariakoo. The resident monks together with other members representing the AssocIation, 
aftend other religious gatherings such as at the Theosophical Soclety and the Islamic 
Association of Kariakoo. Besides, the Association also conducts the Buddhist services at 
the temple. The resident monks have also visited countries on 1nvitations such as Zambia, 
Congo, and South Africa, and so on, for Dhammaduta activiies. Members and the 
resident monks  represent the Associaton to attend International conferences and 
SemInars. 


3) _ Nghi Lễ và Lễ Hội Phật Giáo tại Dar Es Salam— Buddhist Rites and Celebrations in Dar 


Œ) 


Es Salam: Mỗi thứ Năm hằng tuần đều có nghi lễ “Cúng Dường” do ngài Pidiville 
Piyatissa Thera làm chủ lễ. Những ngày lễ cúng dường đặc biệt được tổ chức vào mỗi 
ngày Trăng Tròn. Các ngày lễ cúng dường đều được tham dự đầy đủ bởi các Phật tử của 
các chủng tộc khác nhau cũng như du khách đến viếng Tanzania. Ngày lễ Phật Đản đuợc 
tổ chức hằng năm. Dịp lễ Phật Đản thường thường tự viện rất vinh dự đón tiếp những 
người có quyển thế tại đây, đặc biệt buổi tối đêm lễ Phật Đản rất đông Phật tử và du 
khách. Thường thì đêm đó các vị Tăng thường trú chỉ cử hành nghi lễ tôn giáo cho Phật 
tử theo sự yêu cầu của họ—There is a regular puja every Thursday conducted by the 
Resident Monk_ Ven. Pidiville Piyatissa Thera. Special puJas are held on every Full 
Moon day. The puJas are well-attended by all Buddhists of different nationalities and 
visitors in Tanzania. Vesak celebrations were held annually. The occasion 1s usually 
graced by Diplomatic dignitaries. The evening of the Vesak 1s well-attended by Buddhists 
and visitors, and the resident monks only conduct religious rites for Buddhists at their 
requesfs. 


(XXIX) Phật Giáo Tân Gia Ba 
Buddhism in Singapore 
Tổng quan về Phật Giáo Tân Gia Ba— An overview oƒ Buddhism in Singapore: Lịch sử 


Phật giáo trên bán đảo Mã Lai có lẽ cũng giống như lịch sử Phật giáo trên bán đảo Đông 
Dương. Tuy nhiên, theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 


5848 


một số lớn các tài liệu ghi khắc được tìm thấy tại nhiều nơi khác nhau trên bán đảo Mã 
Lai được viết bằng tiếng Phạn và mẫu tự Ấn Độ của thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5. Có ít nhất 
là ba tài liệu nói đến Phật giáo một cách rõ ràng, qua đó chứng tỏ có sự truyền bá đạo 
Phật đến vùng nầy. Từ khi độc lập năm 1965, Tân Gia Ba đã trở thành một xã hội năng 
động, thịnh vượng, và thay đổi nhanh chóng, và Phật giáo tại xứ nầy cũng chịu ảnh 
hưởng sâu sắc bởi sự phát triển một cách nhanh chóng nầy—History of Buddhism in the 
Malayan Peninsula maybe similar to that of the Indochinese Peninsula. However, 
according to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, a large 
number of Inscriptions discovered in different parts of the Malay Peninsula are wriften In 
Sanskrit and In the Indian alphabets of the fourth or fifth century A.D. At least three of 
these definitely refer to the Buddhist creed and thus prove the spread of Buddhism In that 
region. Since independence ¡1n 1965, Singapore has become a dynamic, properous and 
rapidly changing society, and Buddhism ïn this country has also been influenced by this 
rapidly developing status. 


(II) Sự Phát triển của Phật Giáo Tân Gia Ba— The development oƒ Buddhism in Singapore: 
Từ khi thâu hồi độc lập, Phật giáo tại Tân Gia Ba bị suy giảm vì nhiều lý do: thị dân Tân 
Gia Ba nói tiếng Anh gia tăng trong khi có rất ít các nhà sư có thể nói tiếng Anh, sinh 
hoạt tại các chùa người Hoa thường đậm nét mê tín dị đoan không lôi cuốn được giới trẻ 
là những người có học thức khá hơn, và mãi cho đến lúc gần đây, có rất ít chùa viện tổ 
chức giảng dạy hay sinh hoạt Phật pháp. Sự việc nầy phối hợp với việc cho nhập đạo rất 
có tổ chức của các nhóm Cơ Đốc Truyền Bá Phúc Âm đồng nghĩa với việc rất nhiều Phật 
tử cải đạo sang Cơ Đốc hoặc giả không theo đạo nào cả. Thống kê 1980 cho thấy những 
người có học vấn khá hơn thường thích trở thành tín đồ Cơ Đốc hoặc không đạo nào hơn. 
Mặc dầu những nhóm như Liên Minh Phật Tử nhận biết vấn đề nầy và đã cố gắng làm 
một cái gì đó ngay từ khoảng năm 1938, nhưng Phật Giáo chỉ mới bắt đầu phản ứng lại 
với những thử thách của những thay đổi và canh tân hóa nầy mà thôi. Năm 1980, có 29,3 
phần trăm theo Đạo giáo, 26,7 phần trăm theo Phật giáo, 16,3 phần trăm theo Hồi giáo, 
13,2 phần trăm theo Cơ Đốc giáo, và 13,2 phần trăm nói họ không theo tôn giáo nào cả. 
Đa phần tín đồ Phật giáo là người Hoa, nhưng cũng có 1.268 người Ấn và Tích Lan, 317 
người Mã và 7.38I người thuộc các chủng tộc khác, kể cả người Âu Châu—Since its 
independence, Buddhism has declined somewhat In Singapore and there seem to be 
several reasons for this: the population 1s becoming 1ncreasingly English-speaking while 
few Chinese monks speak English, the popular superstitions that make up much of the 
activities in Chinese temples become unatfractive to younger, better educated people, 
and, until recently, few temples offered any organized Dharma teaching or acfIvities. 
This combined with well organized proselytization by evangelical Christian øroups, has 
meant that many Buddhists have converted to Christianity or have become secular. The 
1980 sfatistics indicate that the better educated people become more likely they are to 
become other Christian or secular. Although groups like the Buddhist Union recognized 
this problem and attempted to do something about 1t as long ago as 1938, Buddhism In 
general has only Just begun to respond to the challenges of change and modern1zation. In 
1980, 29.3 percent of the population were Taotsts, 26.7 percent were Buddhists, 16.3 
percent were Muslims, 10.3 percent were Christians and 13.2 percent said they have no 


35849 


relipgion. The vast majority of Buddhists were Chinese but there were also 1,268 Indians 
and Singhalese, 3 17 Malays and 7,381 people of other races, including Europeans. 


(HH)Hai Trường Phái chính của Phật Giáo Tân Gia Ba— Two main schools 0ƒ Buddhism in 


Singaporc: 


(A) Những Tổ Chức Phật Giáo thuộc trường phái Đại Thừa—Groups in Mahayana 


D 


2) 


3) 


Buddhism: 

Trong khi hầu hết một ngàn tự viện của người Hoa trong xứ sở nầy, đại đa số theo pháp 
tu của Phật giáo Bắc truyễn; tuy nhiên, phương thức tu tập có phần khác với Pháp môn 
Đại Thừa của người Hoa ở Lục Địa Trung Hoa và các xứ khác. “Cư Sĩ Lâm Phật Giáo” 
là một tổ chức phổ biến, phục vụ một giáo hội nói tiếng Hoa đã có từ trước. Tổ chức nầy 
có những dinh cơ lớn, lớn đến nỗi hiếm thấy trong một xứ sở nhỏ bé như Tân Gia Ba nầy. 
Những cơ sở nầy được dùng để tổ chức pháp thoại và những nghi lễ tôn giáo. Tổ chức 
nầy cũng duy trì một thư viện rất có quy củ và lúc nào cũng đầy đọc giả—Most of the 
one thousand or so Chinese temples in the country follow the methods of cultivation of 
Mahayana; however, methods are different from the Mahayana from Mainland China and 
other countries. The Buddhist Lodge 1s a popular organization serving to an older, 
Chinese-speaking congregation. The Lodge has large premises, rare in this tiny country, 
where it conducts Dharma talks and other religious rites and services. The Lodge also 
maintains an extensive library which 1s well-run and always full of readers. 

Trong những năm gần đây, một nhóm Tăng sĩ trẻ ở địa phương, đã được tu học với dòng 
Thiển Đại Hàn, rất tích cực trong cả việc giảng pháp và tu tập thiển định. Nhóm Tăng sĩ 
nầy cùng sống chung trong một tòa nhà nhiều tầng, và họ cũng phụ trách việc giảng dạy 
cho các chùa hay các tổ chức Phật giáo khác—In recent years, a group of young local 
monks, after having been trained In the Korean Zen tradition, have become very very 
active In both for talks and meditation retreats. Living together In a multi-storey flat, and 
they also do most of the1r teaching work at other temples and Buddhist organizations. 

Sau nhiều năm không hoạt động, Hội Phật Pháp, bắt nguồn từ tổ chức Phật Giáo Nguyên 
Thủy, giờ đã chuyển qua Phật Giáo Tây Tạng. Với những vị Tăng thường trú, những 
giảng sư tài ba, và những sinh hoạt Phật sự được tổ chức kỷ lưỡng đã lôi cuốn một số lớn 
người trẻ. Một nhóm Phật Giáo Tây Tạng khác, Trung Tâm Kagyu, mặc dầu cũng rất tích 
cực, nhưng lại thích làm việc yên lặng hơn với những nhóm phật tử thuần thành ít hơn. 
Ngôi chùa Đại Thừa của người Hoa lớn nhất ở Đông Nam Á là chùa “Phor Kark See”. 
Khu vực liên hợp khổng lồ nầy gồm có khu Chánh điện, thư viện, giảng đường, Tăng xá, 
và khu tang sự, tất cả đều được trang trí theo lối Trung Hoa. Một ngày trong tháng, 
thường là ngày Chủ nhật, chùa rất đông Phật tử tể tựu về tụng kinh, và lớp học ngày Chủ 
Nhật cũng được tổ chức mỗi tuần một lần—After years of inactivity the Buddha Sasana 
SocIety, orignially a Theravadan group, has now turned to Tibetan Buddhism, and 1s now 
thriving. Resident monks, outstanding teachers and well-organized Dharma activities 
have attracted a large number of younger people. Another Tibetan group, the Kagyu 
Centre, though very active also, prefers to work quietly with a small number of devotees. 
The largest Chinese Mahayana temple In Singapore and one of the largest in South East 
Asia 1s Phor Kark See. This enormous complex consists of shrine halls, a huge library and 
auditorium, monks” quarters and a funeral complex, all built in ornate Chinese style. Ôn 


5850 


one day of the month, usually on Sunday, the temple 1s crowded with devotees who come 
to participate 1n the chanting services, and Sunday schools are held once a week. 

(B) Những Tổ Chức Phật Giáo thuộc trường phái Nguyên Thủy—Groups in Theravada 
Buddhism: Một trong những ngôi tự viện Nguyên Thủy cổ nhất và rất tích cực là Tịnh 
Xá Mangala. Mặc dù vị Tăng thường trú là người gốc Tích Lan, nhưng ông đã sống ở 
Tân Gia Ba trong nhiều năm, nên hầu hết các thành viên trong giáo hội là những người 
Hoa nói tiếng Anh. Chùa ấn hành một tạp chí định kỳ, những buổi pháp thoại dành cho 
công chúng, những lớp giảng Pháp cũng như những kỳ thi Phật pháp, Lớp học ngày Chủ 
Nhật, cùng với khóa Thiễn, lớp nấu ăn, lớp vi tính, tất cả đều là một phần của nhiều sinh 
hoạt trong Tịnh Xá. Hội Truyền Bá Phật Giáo Tân Gia Ba, có liên hệ với chùa 
Brickfields ở Kuala Lumpur, là một tổ chức rất tích cực. Hội Truyền Giáo tổ chức lớp 
Phật pháp hàm thụ, những buổi pháp thoại dành cho công chúng, và ba hay bốn buổi hội 
thảo hằng năm, thuyết trình viên thường là Hòa Thượng K. Sri Dhammananda, một bậc 
cao Tăng nổi tiếng ở Mã Lai. Hội Nghiên Cứu Phật Giáo cũng đang gia tăng ảnh hưởng 
tích cực trong việc truyền bá Phật pháp. Hội xuất bản và phân phối sách vở cũng như duy 
trì một thư viện lớn với nhiều kinh điển và sách vở Pali và Tam tạng Trung Hoa. Thư 
viện cũng có phòng chiếu phim giảng pháp và những lớp Phật pháp trong suốt sáu ngày 
mỗi tuần. Một nhóm mới, Hội Phật Pháp Mạn Đà La, đang hướng tới việc đưa Phật pháp 
vào đời sống bằng cách nhấn mạnh đến sự tham gia của Phật tử tại gia vào việc giảng 
dạy giáo pháp và khuyến khích người nữ giữ vai trò quan trọng hơn trong đời sống tôn 
giáo —One of the oldest and most active Theravada temples 1s Mangala Vihara. Although 
the resident monk 1s a Sri Lankan who has lived in the country for many years, most of 
the congregation are English speaking Chinese. A regular magazine, public Dharma talks, 
Dharma classes and exams, a Sunday school, together with yoga, cooking and computer 
classes, are all a part of the Vihara*s many activities. The Singapore Buddhist Mission, 
which is connected with the Brickfields temple in Kuala Lumpur, 1s another active 
organization. The Mission conducts a correspondence course on Buddhism, public 
Dharma-talks and three or four public seminars each year where the main speaker 1s 
usually Venerable K. Sri Dhammananda, the very popular and most oufstnading Monk of 
Malaysia. The Buddhist Research SocIety 1s also having an Increasing posIftIve Impact of 
the spread of the Buddha-Dhamma. The SociIety publishes and distributes books and 
booklets and also maintains a big library. The library has a large collection of books In 
both English and Chinese including all of teh Pali and Chinese Tripitaka. It has a film 
room and 1s the venue for talks and classes six nights a week. A new group, the Buddha 
Dharma Mandala SocIety, 1s aiming to bring Buddhism into daily life by emphasizing lay 
participation in Dharma teaching and by encouraging women to pÏlay a more Important 
role In religIous life. 

(C) Sự Kết Hợp giữa Đại Thừa và Nguyên Thủy—A Combinaton oƑ Mahayana and 
Theravada: Ngoài những tổ chức rõ nét Đại Thừa và Nguyên Thủy nầy, còn có những tổ 
chức kết hợp những cái ưu tú của cả hai hệ phái. Cả hai viện Cao Học và Đại Học đều 
có những Hiệp Hội Phật Giáo kết hợp những yếu tố của cả Đại Thừa và Nguyên Thủy. 
Dầu sinh hoạt rất tích cực, cả hai Hiệp Hội Phật Giáo nầy đều gặp trở ngại vì thiếu cấu 
trúc tổ chức mạnh mẽ, và những sinh viên có hứng thú với giáo pháp lại biến đi dần sau 
khi họ tốt nghiệp. Hiệp Hội Thân Hữu Phật Giáo của những sinh viên tốt nghiệp đã được 


5851 


thành hình nhằm hướng dẫn những sinh viên tốt nghiệp, nhưng hãy còn quá sớm để thẩm 
định kết quả của tổ chức nây. Một tổ chức khác cũng hỗ trợ cả hai trường phái đó là thư 
quán “Evergreen”, là một doanh nghiệp rất thành công do một nhóm thân hữu Phật giáo 
làm chủ. Trong kho của thư quán nầy luôn có những ấn bản mới nhất, cả Anh ngữ lẫn 
Hoa ngữ, cả Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy, cả địa phương lẫn hải ngoại. Thư quán cũng 
bán những áp phích, thiệp, và ảnh tượng tôn giáo. Vì nhu cầu sách vở Phật giáo luôn rất 
lớn, nên thư quán “Evergreen” lúc nào cũng là một thư quán có tầm cổ với đầy đủ sách 
vở Phật giáo—Apart from these clearly defined Mahayana and Theravada groups, there 
are a number of organizations that integrate the best of both traditions. The two Institutes 
of higher education and the university all have quite active Buddhist societies combining 
elements of both Mahayana and Theravada. Although quite active, these Buddhist 
socIefles are hampered by lack of a strong organizational framework and students' 
Interest in Dhamma often fades after they graduate. The Buddhist Graduate Fellowship 
has been formed to cater to former students but It 1s as yet too earÌy to Judge 1ts success. 
Another organization supporting both schools 1s the Evergreen Bookshop which 1s a very 
successful business owned by a group of Buddhist friends. It stocks most of the new 
publications, English and Chinese, Mahayana and Theravada, local and foreign, and also 
sells posters, cards and religlous obJects. Because the demand for Buddhist books 1s 
always big, Evergreen Bookshop 1s always one of the biggest bookshops 1n the country 
stocking all kinds of Buddhist literature. 


(IV)Tương Lai Phật giáo tại Tân Gia Ba— The Future 9ƒ Buddhism in Singapore: Vào năm 
1984, chánh phủ Tân Gia Ba đưa môn học tôn giáo vào bậc trung học, vì tin rằng tôn 
giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng xứ sở. Vì các chùa viện Phật giáo 
ít sinh hoạt tích cực nhất nên Phật giáo lại được lợi nhiều qua chương trình nầy. Hàng 
ngàn học sinh tự thuở giờ chỉ tiếp xúc với Phật giáo qua những mê tín dị đoan phổ cập 
của các chùa người Hoa, bây giờ lại được giới thiệu với giáo pháp thật của Đức Phật. Từ 
đó, các chùa viện và các tổ chức tích cực trong xứ, tất cả đều báo cáo số người trẻ tham 
dự vào sinh hoạt tăng dẫn. Hy vọng sẽ có nhiều chùa viện và tổ chức Phật giáo thay đổi 
thái độ để có thể đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nơi giáo pháp của những thế hệ trẻ—In 1984, 
the governmernt introduced the teaching of religion into Secondary Schools believing that 
1t has an important part to play in nation building. Because  Buddhist temples are the least 
acftive religious Insfitutilons in the country, Buddhism has benefited most from this 
program. Thousands of students whose only contact with Buddhism would have been the 
popular superstitions of the Chinese temples now get a good introduction to the real 
Buddha-Dhamma. Since then, active temples and organizations In the country all report a 
gradually increasing number of young people participating In their activitles. lf 1s to be 
hoped that more and more organizations and groups wIll change their attitude to be able 
respond to the need In learning the Dhamma of the younger generations. 


(V) Phật Hội A Di Đà tại Tân Gia Ba—Armmtabha Buddhist Sociefy in Singapore: 
l) Singapore Amitabha Buddhist Soclety: 2 Lorong 35 Geylang, Singapore 387934. Tel: 
744-7444. Website: www.amtb,org 


2) 


q) 


3852 


Singapore Buddhist Lodge: 17-19, Kim Yam Road, Singapore 329239. Tel: 737-2630. 
Website: www.amtb1.org.sg 


(XXX) Phật Giáo tại Tân Tây Lan 
Buddhism rm New Zealand 


Tổng quan về Phật Giáo tại Tân Tây Lan—An overview oƒ Buddhism in New Zealand: 
Phật giáo tại Tân Tây Lan có lẽ được ông Ajahn Munindo (Keith Morgan), người đã thiết 
lập tại Wellington Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Wellington vào năm 1974. Vào 
năm 1985, Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Wellington thỉnh các ngài Ajahn 
Viradhammo, cùng với ngài Thanavaro từ Vương Quốc Anh Cát Lợi đến Tân Tây Lan, 
và tại đây họ bắt đầu xây dựng Tăng Già cho “Giác Ngộ Viên”, cách Wellington khoảng 
15 dặm. Vào năm 1989, một người bản xứ Tân Tây Lan đã được nhận vào Giáo Đoàn 
“Giác Ngộ Viên”, và giáo đoàn tổ chức buổi lễ thọ giới đầu tiên tại đây. Giáo Đoàn 
“Giác Ngộ Viên” cũng phối hợp với Tịnh Xá tại Auckland về việc giảng dạy Phật pháp 
cho các thành phố khác trong cả Bắc và Nam đảo. Bên cạnh Giáo Đoàn “Giác Ngộ 
Viên”, còn có nhiều tịnh xá Nguyên Thủy khác do cộng đồng người Thái, Lào và Cam 
Bốt sáng lập —Buddhism in New Zealand was perhaps initiated by Mr. Ajahn Munindo 
(Keith Morgan), who established the Wellington Theravada Buddhist Association in 
1974. In 1985, the Wellington Theravada Buddhist Association ¡invited the Ajahn 
Viradhammo, along with Ven. Thanavaro to move from the United Kingdom to New 
Zealand where they started the construcion of Bodhinyanarama (The Garden of 
Enlightened Knowing), about 15 miles from Wellington. In 1989, a native New Zealander 
was accepted Into the Bhiksu Sangha and Bodhinyanarama held is first ordination. The 
Sangha at Bodhinyanarama 1s also associated with another vihara In the city of Auckland 
and 1s bhiksus extend their teachings to several citles 1n both North and South Islands. 
Apart from Bodhinyanarama, there are several other Theravada viharas set up by the 
Thai, Laotian and Khmer communities. 


(HD) Những vị đi tiên phong trong Phật Giáo tại Tân Tây Lan—Pioneers in the Buddhism In 


l) 


New Zealand: 

Ajahn Munindo (Keith Morgan, người đã được sanh ra và lớn lên tại phía Bắc của đảo 
quốc nầy vào năm 1951) để xướng. Năm 1974, Ajahn Munindo thọ giới với Giáo Hội 
Thái tại Wat Bovormives. Năm 1974, AJahn Munindo thọ giới với Ciáo Hội Thái tại Wat 
Bovornives. Vào năm 1979, vì lý do sức khỏe, ông trở về Tân Tây Lan 6 tháng, lúc nầy 
ông nghỉ đến nhu cầu của những vị Tăng thường trú tại Wellington và Auckland. Vì thế, 
ông đã thiết lập tại Wellington Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Wellington— 
Buddhism in New Zealand was perhaps Initiated by Mr. Ajahn Munindo (Keith Morgan, 
who was born and raised 1n the North Island im 1951). In 1974, he was ordained 1n Wat 
Bovornives under Thai Sanghraha Phra Somdet Nanasamvara, but in 1975 he was 
reordained again under AJahn Chah in Wat Pah Pong in North East of Thailand. In 1979, 
due to his ilI-health, he returned to New Zealand for six months, where he thought of the 


2) 


3) 


Œ) 


35853 


need of having monks to stay in Wellington and Auckland on a permanent basis. 
Therefore, he established the Wellington Theravada Buddhist ÀAssociation. . 

Tỳ Kheo Ajahn Viradhammo, thế danh là Vitauts Akers, sanh trưởng tại Đức Quốc. Ông 
đến với đạo Phật trong khoảng thời gian sinh sống tại Ấn Độ, và thọ cụ túc giới năm 
1974 tại Wat Pah Nanachat với Ngài Ajahn Chah trong khu Tịnh Xá Tòng Lâm Quốc Tế 
thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Trước khi đến Tân Tây Lan, Tỳ Kheo Ajahn 
Viradhammo đã cùng với ngài Ajahn Sumedho xây dựng cả hai tự viện Cittaviveka và 
Ratanagiri tại Vương Quốc Anh Cát Lợi. Năm 1994, Tỳ Kheo Ajahn Viradhammo rời 
Tân Tây Lan và trở về Anh Quốc—Vitauts Akers, Buddha's name: Ajahn Viradhammo, 
was born in Germany. He encountered Buddhism while living in India and ordained In 
1974 at Wat Pah Nanachat, the International forest monastery of AJahn Chah In North 
East Thailand. Before coming to New Zealand he stayed with AJjahn Sumedho ¡n the 
United Kingdom and was ¡nvolved ¡in the establishment of both Cittaviveka and 
Ratanagiri monasteries there. In 1994, he left New Zealand and went back to the UK. 

Tỳ Kheo Thanavaro, thế danh là Giuseppe Proscia, một người Ý, thọ cụ túc giới với một 
vị sư Tích Lan là Tiến Sĩ Saddhatissa vào năm 1979 tại Luân Đôn. Năm 1990, ông rời 
Tân Tây Lan và trở về Ý để thành lập Tu viện Santacittarama. Năm 1996, ông hoàn tục 
sau 18 năm làm Tỳ Kheo—Ven. Thanavaro, his worldly name was iuseppe Proscia, an 
ltalian, ordained in 1979 by the Sri Lankan Bhiksu Ven. Dr. Saddhatissa in London. In 
1990, he left New Zealand and went back to Italy to found Santacittarama monastery. In 
1996, he disrobed after 18 vassas as a Bhiksu. 


(XXXT) Phật Giáo Tây Tạng 
Tibetan Buddlhism 


Tổng quan về Phật giáo Tây Tạng—An overview oƒ “Tibetan Buddhismn”: Phật giáo 
được đưa vào Tây Tạng đầu tiên bởi những đoàn truyền giáo Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 sau 
Tây lịch, nhưng chỉ thật sự phát triển sau đó một thế kỷ. Ban đầu Phật giáo gặp phải sức 
chống đối mãnh liệt của những tu sĩ đạo Bon, lúc bấy giờ là những người được đa số giới 
quý tộc Tây Tạng ủng hộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự ủng hộ của nhà vua đã tạo điều kiện 
cho Phật giáo từ từ đặt nền móng cho chính mình trong xã hội Tây Tạng. Dưới triểu vua 
Ral-Pa-Can, ảnh hưởng của Phật giáo đạt đến đỉnh cao. Năm 825, chữ viết được sáng tạo 
và rất nhiều tác phẩm đã được phiên dịch. Đã có nhiều nỗ lực rất lớn nhằm bảo đảm tính 
chính xác của các bản dịch, và thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa bởi một ủy ban gồm nhiều 
học giả Ấn Độ và các nhà thông thái Tây Tạng. Ủy ban nầy đã xuất bản bộ 
“Mahavyutpatti” để hướng dẫn cho các dịch giả. Vào năm 878, ngôi chùa (tên Tang- 
Duyên) đầu tiên đã được hoàn thành ở thành phố Bsam-Yas (tọa lạc về phía đông nam 
của thủ đô Lhasa), và những vị Tăng đầu tiên đã được thọ giới với ngài Tịch Hộ. Sau đó, 
chùa chiền đã được dựng lên khắp nơi và nhiều cao Tăng được mời sang hoằng pháp từ 
Ấn Độ. Rồi 2 thế kỷ sau đó ảnh hưởng của nó bị suy giảm do sự hỗn loạn chính trị và tôn 
giáo tại đây. Vào thế kỷ thứ 11 nó được phục hồi trở lại và từ đó nó trở thành trọng tâm 
của nên văn hóa và xã hội của đất nước Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng là một hình thức 


35854 


của trường phái Đại Thừa, và bao gồm nhiều tông phái đa dạng cũng như cách tu tập 
khác nhau. Mặt khác, những nghi lễ và tánh thần bí của của Phật giáo Tây tạng được 
xuất phát từ Mật tông Ấn Độ, một hình thức Phật giáo kỳ bí được kết hợp bởi tư tưởng 
Phật giáo và Ấn giáo. Và mặt khác nữa, các truyền thống bác học ở Ấn Độ đã ảnh hưởng 
đến truyền thống tu tập và hệ thống văn hóa trong tự viện. Sự phát triển của đạo Phật ở 

Tây Tạng chịu ảnh hưởng lớn lao bởi hai nhân vật nổi tiếng là các ngài Liên Hoa Sanh 
và A Để Sa. Một du sĩ phái Mật tông, một người tinh thông phù phép, và vị thầy đầy tính 
cách thần bí, nhà vua Tây Tạng đã thỉnh Liên Hoa Sanh giúp đỡ thành lập những cơ sở 
cho tu viện đầu tiên của Tây Tạng ở Samye vào thế kỷ thứ 8. Liên Hoa Sanh đã tìm cách 
hàng phục loài ma quỷ địa phương muốn gây cần trở cho để án, và cuối cùng đưa chúng 
vào việc hộ trì Phật pháp. Ngài cũng thiết lập giáo hội Nyingmapa, là một trong 4 tông 
phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Vừa là một du sĩ tài ba của Mật tông và người sáng 
lập ra một giáo hội, Liên Hoa Sanh tượng trưng cho 2 khuynh hướng lớn lao của Phật 
giáo Tây Tạng, và vẫn được tôn sùng cho đến ngày nay. Người ta cũng nói đến sự kiện 
giống như vậy về ngài A Để Sa, ngài đến Tây Tạng năm 1042. A Để Sa là một du sĩ, và 
là một học giả nổi tiếng của vùng Bengali, khắp xứ Ấn Độ, mọi người đều biết đến tài 
học uyên bác của ngài. Ngài triệt để tuân giữ giới luật tự viện và đặt nặng sự quan trọng 
của đời sống độc thân trong Tăng già, nhưng ngài cũng đem đến sự hiểu biết mới về 
những nghiên cứu về sự thực hành theo kinh điển và mật chú. Ngài nhấn mạnh đến sự 
tôn kính Bổ Tát Quán Thế Âm và để cao những tu tập đạo đức theo truyền thống Phật 
giáo. Một số vị Thầy khác cũng hoạt động tích cực ở Tây Tạng trong thời kỳ này, mỗi vị 
đều kết hợp và hòa nhập những giáo lý khác nhau. Qua dòng thời gian các tông phái phát 
triển, nổi tiếng với sự cạnh tranh của họ về lãnh vực tâm linh và thỉnh thoảng về quyển 
lực chánh trị tối cao. Tính đa dạng này đã làm khởi lên một truyền thống Phật giáo thịnh 
đạt và luôn mang tánh sáng tạo. Hầu như lúc nào người Tây Tạng cũng tìm cách hợp 
nhất các giáo lý trở thành một khối trọn vẹn, và điều này dẫn đến sự gia tăng nhanh 
chóng về các bản chú giải và các tài liệu khác, những thứ này đã được gìn giữ cùng với 
những giáo điển xưa. Sự diễn giải kinh luật của người Tây Tạng được hoàn tất vào thế 
kỷ thứ 14, và do bởi Phật giáo bị tiêu diệt tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12, sự kiện này trở 
thành một trong những nguồn quan trọng của các kinh điển Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 16, 
tông phái “Mũ Vàng” (Geluk) có được sự hỗ trợ cứa các nhà cai trị Mông Cổ ở Tây 
Tạng, chinh phục được nhà vua và tông phái kình địch là tông Kamapa. Vào thế kỷ thứ 
17, người Mông Cổ làm lễ tấn phong vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 là chủ nhân của sự “Bất 
Khả Tranh Luận” (không có sự tranh cãi) của xứ Tây Tạng, và kể từ đó quyền chánh trị 
khắp xứ Tây Tạng nằm trong tay của nên tảng tôn giáo. Cho đến giữa thế kỷ thứ 20, các 
vị giáo chủ Đạt Lai Lạt Ma đặt cơ sở ở thủ đô Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, và trú ngụ 
trong cung điện Potala, tọa lạc nơi cư ngụ của Bồ Tát Quán Thế Âm theo truyễển thuyết. 
Vào thập niên 1950s quân đội Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng. Dưới sự cai trị thuộc 
địa, và đặc biệt là trong cuộc Cách mạng Văn Hóa từ năm 1966 đến năm 1972, Trung 
quốc đã xóa bỏ Phật giáo trên đất nước Tây Tạng, tiêu hủy khoảng 6.000 tự viện. Nhiều 
người Tây Tạng đã ty nạn tại Ấn Độ và các xứ Tây phương—Buddhism was first brought 
to Tibet by Indian missionaries in the 7” century A.D., but it made real headway only a 
century later. At first it met with fierce resistance from the Shamans of the native Bon 
relipion, who had the strong support from the majority of the nobility. However, the 


5855 


patronage of the king enabled Buddhism gradually to establish itself in the Tibetan 
socIety. Under King Ral-Pa-Can (817-836), Buddhism reached the height of its influence. 
In 825, a script was Iinvented and numerous works were translated. Great endeavors were 
made to ensure the accuracy of the translatons and the terminology was also 
standardized by a commission consisting of Indian pandits and Tibetan Lotsabas, which 
published the Mahavyutpatti for the guidance of translators. In 878, the first monastery 
was completed at Bsam Yas and soon after the first monks were ordained by 
Santarakshita. Other temples were erected everywhere and many teachers were Invited 
from India. Then is influence waned after two centuries of political and religIlous 
turbulence. Reintroduced in the 11” century, it has since been at the centre of Tibetan 
society and culture. Tibetan Buddhism 1s a form of Mahayana, and embraces a wide 
variety of schools and practices. On the other hand, its hiphly ritualized and esoteric 
character is derived from Indian Tantra, a form of “mystical” Buddhism which 
Incorporates both Buddhist and Hindu ideas. And on the other hand, its systematic and 
elaborate monastic culture has been Iinfluenced by the scholarly traditions of India. The 
development of Buddhism 1n Tibet was greatly Iinfiuenced by two  figures, 
Padmasambhava and Atisha. A wandering tantric yog1, an expert in magic and a master 
of the occult, Padmasambhava was called In by the king to help lay the foundations for 
the first Tibetan monastery at Samye in the 8” century A.D. He managed to subdue the 
local demons who had been foiling the proJect, and to put them In the service of Buddhist 
Dharma. He also established the Nyingmapa Order, which 1s one of the four principal 
schools of Tibetan Buddhism. As both a great Tantric yogi and the founder of a monastic 
order, Padmasambhava symbolizes the two great trends in Tibetan Buddhism and 1s 
revercd to this day. The same can be said of Atisha (982-1054), who came to Tibet in 
1042. Atisha was a well-traveled Bengali scholar-monk, known throughout India for his 
erudition. He Insisted on monastic discipline, emphasizing the Importance of celibacy In 
the Sangha, but he also brought new understanding to the study and practice of the sutras 
and of Tantra. He stressed the cult of the Bodhisattva Avalokitesvara and the Importance 
of conventional Buddhist ethical practices. Several other teachers were active In Tibet 
during this period, each Incorporating and blending different teachings. Over time 
different schools evolved, famous for their rivalry over spiritual and at times, political 
supremacy. This diversity gave rise to a flourishing Buddhist tradition that has always 
been creative. Tibetan have mostly soupht to Inteprate the different teachings Into a 
coherent whole, and this has led to a proliferation of commentaries and other material, 
which have been well preserved alongside the classical sutras. The Tibetan version of the 
Buddhist canon was completed by the 14” century and, because Buddhism in India had 
been destroyed at the end of the 12” century, this has become one of the most important 
sources of Buddhist scriptures. In the 16” century the Geluk Order, popularly known as 
the “Yellow Hats,” gained the support of the Mongol rulers of Tibet, overcoming both the 
king and the competing Karmapa Order. In the 17” century the Mongol installed the fifth 
Dalai Lama (1617-1682) as the undisputed master of Tibet, and since then complete 
political control over Tibet has been In the hands of the religious establishment. Until the 
middle of the 20° century, the Dalai Lamas were based in Lhasa, the Tibetan capital, 
where they ruled from the Potala Palace, located on the legendary abode of 


5856 


Avalokitesvara. In 1950s the Chinese army Invaded Tibet, asserting China”s territorial 
rights. Through colonial rule, and especially during the Culture Revolution (1966-1972), 
the Chinese sought to wipe out Buddhism in Tibet, destroying around 6,000 monasterles. 
Many Tibetans have found refugee In India and Western countries. 


(II) Lịch sử phát triển Phật giáo Tây Tạng— History developmenmt 0ƒ Tibetan Buddhism: 
(A) Thời kỳ truyền bá Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng— During the first dissemination in 


1) 


Tibei: “Cuộc truyền giáo lần thứ nhất,” hay là giai đoạn truyền bá đầu tiên của Phật giáo 
đến Tây Tạng, bắt đầu với sự quang lâm của Liên Hoa Sanh và Santaraksita dưới triều 
đại Trisong Detsen. Ba vị ấy đã thiết lập Tịnh xá Phật giáo đầu tiên trong xứ Tây Tạng, 
gọi là Samye. Khi Phật giáo đã được phổ cập, số người Tây tạng du hành qua Ấn Độ tu 
học ngày càng gia tăng, và ngày càng có nhiều thầy dạy Phật pháp người Ấn Độ được 
đưa đến Tây Tạng. Văn phòng phiên dịch được thiết lập, và chánh phủ bắt đầu bảo trợ 
những sinh hoạt Phật giáo. Giai đoạn truyền bá Phật giáo đầu tiên chấm dứt khi vua 
Relbachen bị sát hại và Lang Darma lên ngôi (từ năm 838 đến năm 842). Sau khi lên 
ngôi, ông mở ra một cuộc ngược đãi đạo Phật và rút lại hết những tài trợ cho các thây và 
những kế hoạch Phật giáo, nhưng chẳng bao lâu sau ông bị ám sát bởi một vị Tăng không 
có thiện cảm với ông tên là Belgi Dorje. Việc này đưa đến việc chấm dứt triều đại Yar 
Lung, và Phật giáo bị suy yếu. Việc chấm dứt này là khởi điểm cho việc truyền bá Phật 
giáo lần thứ hai khi A Để Sa đến Tây Tạng vào năm 1042—Ngadar Period or the first 
period of transmission of Buddhism to Tibet, whích began with the arrival of 
Padmasambhava and Santaraksita during the relgn of Trisong Detsen (740-798). The 
three founded the first Buddhist monastery in the country, called Samye. As Buddhism 
gained popularity, increasing numbers of Tibetans traveled to India to study, and more 
Indian Buddhist teachers were brought to Tibet. Translatlon bureaus were established, 
and the government began sponsoring Buddhist activiies. The period of the first 
dissemination ended when king Relbachen (reigned 815-836) was assassinated and Lang 
Darma (reigned 838-842) ascended the throne. He Instituted a persecution of Buddhism 
and withdrew government funding for Buddhist teachers and proJects, but was soon 
assassinated by a disaffected Buddhist monk named Belgi DorJe. This brought the Yar 
Lung dynasty to an end, and Buddhism went into decline. This ended with the start of the 
“second dissemination” when Atisa arrived in Tibet in 1042. 

Thời kỳ tiền Sron-btsan-sgam-po—The Pre Sron-btsan-seam-po period: Trong lịch sử 
truyền thống Tây Tạng, người ta tin rằng sự giới thiệu đạo Phật vào “Xứ Tuyết” được 
thành tựu bởi những nỗ lực của chư Phật và chư Bồ Tát, mà trong đó có rất nhiều vị đã 
mang lốt người để hoằng hóa. Với nhiều người Tây Tạng, hình ảnh nổi bật nhất trong 
dòng sử Phật giáo của họ là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà họ coi như một trong những 
vị Phật chính của họ. Có lẽ không nơi nào mà đạo Phật được tiếp nhận lại có thể dấy lên 
một ý thức lịch sử mới mẽ và mãnh liệt trong lòng người dân như ở Tây Tạng. Theo Giáo 
sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, giống như lịch sử Ấn Độ bắt 
đầu được ghi bằng chữ viết từ thời vị vua hâm mộ Phật giáo, A Dục, lịch sử Tây Tạng 
cũng bắt đầu được viết ra từ triều đại vị hoàng đế tài hoa Sron-btsan-sgam-po (sinh năm 
617 sau Tây Lịch), người đầu tiên có ý tưởng đưa ngôn ngữ nói của Tây Tạng vào một hệ 
thống văn viết xử dụng các chữ cái nhằm giúp cho Phật giáo từ Ấn Độ dễ dàng đi vào 


2) 


35857 


đất nước của ông. Tuy nhiên, những tiếp xúc về văn hóa giữa Tây Tạng với thế giới Phật 
giáo chung quanh như Ấn Độ, Khotan, Mông Cổ, Trung Hoa, Miến Điện, vân vân, có lẽ 
đã có ít ra từ hai thế kỷ trước đó-—ln traditional Tibetan histories, the introduction of 
Buddhism to the “Land of Snows” 1s believed to have been accomplished by the efforts of 
various Buddhas and Bodhisattvas, among them, many assumed human forms 1n order to 
propagate it. To many Tibetans, the outstanding figure in their history until now 1s still 
Avalokitesvara Bodhisattva, whom they consider as one of their central Buddhas. The 
teachings of Buddhism, wherever they spread, were able to arouse a new historical 
conscIousness in the people”s minds 1s nowhere seen so vividly as in Tibet. According to 
Prof. P.V. Bapat in The Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, Just as Indian history 
begins to be recorded In writing from the days of the great Buddhist emperor, Ashoka, 
Tibetan history, too, begins to be written down from the reign of Tibet`s most gifted ruler, 
Sron-cfsan-sgam-po (born in 617 A.D.), who first conceived the idea of reducing spoken 
Tibetan to a system of alphabetic writing to facilitate the coming of Buddhism from India 
Ino his own country. Although cultural contacts of Tibet with the Buddhist world 
surrounding her, namely, India, Khotan, Mongolia, China, and Burma must have been 
established at least two centuries before the time of king Sron; however, the king felt 
1solation and inferiority for the backwardness of his people. 

Thời kỳ Hậu Sron-btsan— The period qfter king Sron-bisan: Những vị minh vương Phật tử 
dưới triều đại Yar Lung——Religious kings of the Yar Lung Dynasty. 

Vị vua đầu tiên trong ba vị “vua sùng đạo” của triều đại Yar Lung là vị vua trẻ tuổi tên 
Sron-btsan, thấy sự cô lập và thua kém của sự lạc hậu của dân tộc mình. Ngay sau khi 
lên ngôi, nhà vua đã chọn một nhân vật xuất sắc trong triều tên là Thon-mi-Sam-bho-ta 
cùng mười sáu học giả lỗi lạc khác đi đến miền Nam Ấn Độ để nghiên cứu văn học 
chạm khắc, ngữ âm và văn phạm Ấn Độ. Sau khi nắm được các vấn để nầy, họ sẽ nghĩ 
ra cách ghi mẫu tự dùng cho tiếng Tây Tạng cùng cấu trúc văn phạm của nó. Thon-mi 
hoàn thành nhiệm vụ được giao phó một cách tuyệt vời đến nỗi ngoài việc thảo ra tám 
bản luận văn giá trị về cách viết và văn phạm tiếng Tây Tạng, ông còn thực hiện một số 
bản dịch đầu tiên bằng tiếng Tây Tạng các tác phẩm Phật giáo từ tiếng Phạn (Sanskrit), 
do đó, cho đến ngày nay, ông vẫn được xem như là cha đẻ của văn học Tây Tạng. Trong 
đời mình, Sron-btsan đã ban hành các luật lệ cho phù hợp với Thập Giới (Ten Virtues) 
của đạo Phật. Ông cho xây các ngôi chùa nổi tiếng Ramoche và Jokhang ở Lhasa, và 
công trình kiến trúc vĩ đại là lâu đài 11 tầng có tên là Potala, vẫn còn duy trì đến ngày 
nay những di tích của cấu trúc ban đầu. Mặc dù Phật giáo đã đến Tây Tạng dưới sự che 
chở thuận lợi như vậy, nhưng nó không mọc rễ được trên vùng đất lạ nầy một cách dễ 
dàng và mau chóng như mong muốn của vua Sron-btsan. Đạo nầy phải bước vào một 
cuộc chiến không khoan nhượng trong khoảng ba thế kỷ với các tín ngưỡng Phon của 
người bản xứ. Đạo Phật phải đánh tan những điều mê tín dị đoan, phải có những thỏa 
hiệp, phải thích nghi giáo lý của mình với những cổ tục kỳ lạ đã được lưu truyền từ thuở 
xa xưa trên vùng đất nầy, và phải chấp nhận những thất bại, mãi cho đến thời kỳ của Đại 
sư A Để Sa vào thế kỷ thứ 11, cuối cùng Phật giáo có thể nói là trở thành quốc giáo của 
Tây Tạng. Dù vua Sron-btsan có hai người vợ là Phật tử thuần thành, một bà tên là 
Tritsun công chúa xứ Népal, và một bà tên là Wen-Cheng công chúa xứ Trung Hoa, 
nhưng sau khi nhà vua băng hà ông vẫn được chôn cất theo nghi thức Bon (Phon) cổ 


b) 


5858 


truyền của Tây Tạng—The first king of the three “religious kings of the Yar Lung 
Dynasty, named Srong btsan sgam po (618-650), seeing the Isolation and drawbacks of 
Tibet, so right after he ascended the throne, the king selected a brilliant Tibetan of his 
court, Thon-mi-Sam-bho-ta, with sixteen famous scholars, to go down to the famous seats 
of learning In Southern India to study Indian epigraphy, phonetics and grammar, and after 
having mastered these subjects to invent an alphabetic script for the Tibetan language, 
and established 1ts grammatical structure. Thon-mi fulfilled the task entrusted to him so 
well that besides composing eight independent treatises on Tibetan writing and grammar, 
he also prepared the first Tibetan translation of certain Sanskrit Buddhist works, so that 
he came to be recognized for all time as the father of Tibetan literature. During his time, 
King Sron-btsan promulgated laws to harmonize with the Ten Virtues prescribed by 
Buddhism. He built the famous temples of Ramoche and Jokhang In Lhasa, and the grand 
architecture of the eleven-storeyed palace, called the Potala, also preserved to this day 
the remains of an original smaller structure. Although Buddhism had come to Tibet under 
such favorable auspices, It did not take root In a foreign soil as easily or quickly as Sron- 
btsan might have wished, It had to wage an Iincessant and arduous strugsle for over three 
cenfturies against Iindigenous Phon beliefs. It had also to remove old superstitions make 
compromises, adapt its own doctrines to the strange customs and traditions which had 
come down from time immemorial and suffer setbacks and banishmernt until the days of 
the great monk Atisa in the eleventh century, when at last Buddhism may be said to have 
become the national religion of Tibet. Although King Sron-btsan”s two wIves appear to 
have been devout Buddhists (one princess from Nepal named Tritsun, and one princess 
from China named Wen-Cheng), when the king died he was buried in the traditional way 
with Bon priests performing rituals. 

Sau thời Sron-btsan, việc nhìn nhận Phật giáo là một quốc giáo chỉ xãy ra dưới thời Khri- 
Sron-ide-btsan (755-797), người kế vị thứ năm sau Sron-btsan, mà người ta tin là hóa thân 
của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Vua Trisong Detsen đã mời học giả người Ấn tên Tịch Hộ 
(Santaraksita) qua Tây Tạng, nhưng khi đến Tây Tạng thì Tịch Hộ bị sự chống đối dữ dội 
từ những người gắn bó với truyền thống Bon cổ truyền của Tây Tạng, buộc ông phải trở 
về Ấn ngay lập tức, nhưng trước khi về ông đã khuyên vua Trisong Detsen nên mời 
Padmasambhava qua xứ này. Cũng như Tịch Hộ, Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) vừa 
đến biên giới Tây Tạng là bị chống đối ngay tại biên giới, nhưng ông đã đánh bại bùa 
phép của họ bằng sức mạnh thần chú của mình và vì thế mà họ đã hứa từ đó về sau sẽ 
làm hộ pháp. Và sau đó thì Tịch Hộ cũng được thỉnh trở lại Tây Tạng để giúp Liên Hoa 
Sanh trong việc hoằng dương Phật pháp tại Tây Tạng. Thật ra tinh thần của ngài Liên 
Hoa Sanh cũng gần gủi với đạo Bon, nên ngài đã thành công vượt bực ở Tây Tạng. Ngài 
đã diễn giảng một hệ thống mật chú thuộc Kim Cang Thừa. Ấn tượng mà ngài đã tạo ra 
đối với Tây tạng phần lớn nhờ vào việc thực hiện những phép mầu và huyền thoại để lại 
đã vượt quá những sự kiện lịch sử. Tông phái Ninh Mã đã được thành lập từ thời của ngài 
Liên Hoa Sanh và còn tổn tại đến ngày nay. Khri-Sron-lde-btsan (Trisong Detsen) đã chỉ 
định con trai nhỏ của mình là Ral-pa-chen nối ngôi chứ không phải là con trai trưởng, 
Glan-dar-ma. Người dân Tây Tạng còn nhắc đến Ral-pa-chen là một ông vua bảo trợ 
Phật giáo vĩ đại thứ ba trong thời hoàng kim của tôn giáo nầy. Ông ta sùng đạo đến nổi 
đã cho con trai út của mình đi tu, ban nhiều đặc quyền cho giới tu sĩ, thậm chí ông còn 


3) 


35859 


cho phép xử dụng mớ tóc dài của ông làm gối nệm cho các tu viện trưởng ngồi cạnh ông 
thuyết pháp. Vua Ral-pa-chen mở rộng biên giới vương quốc và cuốn lịch sử đầu tiên của 
Tây Tạng được viết dưới sự bảo trợ của ông. Trong thời vua Trisong Detsen ông đã dùng 
những món tiền lớn để xây cất tịnh xá và chùa chiển, bảo trợ chư Tăng sang Ấn Độ tu 
học, và rước những học giả Ấn Độ sang Tây Tạng giảng dạy. Tuy nhiên, sự phát triển 
của đạo Phật vào lúc nầy bỗng bị trở ngại vì vua Ral-pa-chen bị sát hại bởi những người 
ủng hộ người anh thất sủng là Glan-dar-ma. Cái chết của vua Relbachen đánh dấu sự 
chấm dứt cuộc truyền bá Phật Giáo lần thứ nhất tại Tây Tạng —After Sron-btsan, the 
establishment of Buddhism as a State religion occurred in the reign of his fifth successor, 
Trisong Detsen (Khri-Sron-lde-btsan, 755-797 A.D.), believed to be an Iincarnation of 
ManJusri. King Trisong Detsen invited the famous Indian scholar-monk Santaraksita to 
Tibet, but upon his arrival, he met with strong oppositlon from adherents of Tibet's 
traditional religion (Bon) and had to return to India immediately; however, before leaving 
he advised the king to invite Padmasambhava, a tantric master renowned for his magical 
powers. Padmasambhava encountered the same opposition as Santaraksita did, but he 
was able to defeat them with his powerful spells and all of them promised to become 
dharma-protectors. After that the king Invited Santaraksita to come back to Tibet to help 
Padmasambhava to propagate Buddhism in Tibet. In fact, Padmasambhava's mentality 
had considerable affinities with that of the Bon and he had a striking success 1n Tibet. He 
expounded tantras In the Vajrayanic system. The Impression he made on Tibet was 
chiefly based on his thaumaturgical activitiles and the legend has quite overgrown the 
historical facts. The school of Nyingmapa, or “Anclent Ones”, goes back to 
Padmasambhava and had persisted continuously up to today. King Khri-Sron-Ide-btsan 
named his younger son Ral-pa-chen (816-838), his own successor, in preference to his 
elder son, Glan-dar-ma. Ral-pa-chen 1s remembered by his people as the third great royal 
protector of religion in the golden age of Tibetan Buddhism. His devotion to Buddhism 
was so extraordinary that he made his young son take monastic vows, øave various kinds 
Of privileges and authority to the monks and even allowed his long locks of haIr to be 
used as a mat for Buddhist abbots sitting around him to deliver religious sermons. Ral-pa- 
chen extended the boundaries of his kingdom and the first history of Tibet came to be 
written under his patronage. During his time, king Relbachen spent a large amounts of 
money on the construction of Buddhist monasteries and temples, sponsored Tibetan 
monks to study in India, and brought Indian scholars to Tibet. However, the development 
of Buddhism In Tibet suffered a setback when King Ral-pa-chen was murdered In 838 
A.D. by the supporters of his superseded elder brother, Glan-dar-ma. 

Vua Glan-dar-ma, xem Phật giáo Tây Tạng như kẻ đại thù—Glan-dar-ma, a strong 
enemy oƒ Buddhism im Tibef: Sau khi hạ sát vua Relbachen thì Glan-dar-ma lên ngôi và 
trở thành kẻ thù công khai của Phật giáo Tây Tạng. Các tượng Phật bị đem chôn, các tu 
viện bị đóng cửa, các lễ nghi tôn giáo bị ngăn cấm và các tu sĩ bị buộc phải hoàn tục hay 
bị trục xuất ra khỏi nước. Tuy nhiên, ông nầy bị một tu sĩ giết chết vào năm 841. Việc 
triệt hạ đạo Phật một cách tàn nhẫn của Glan-dar-ma đã đánh dấu một thời kỳ quyết 
định trong lịch sử chánh trị của Tây Tạng vì nó gióng lên hồi chuông báo tử cho nễn 
quân chủ tại đây. Giới Tăng lữ bị trục xuất quay trở về Tây Tạng và trở nên mạnh mẽ 
hơn lúc nào hết. Những người kế vị của Glan-dar-ma thì ngày càng bạc nhược. Cuối 


q) 


b) 


5860 


cùng, người con trai của vị vua cuối của Lhasa là Dpal-hkhor-btsan (906-923) đã từ giả 
kinh đô để đi về miền Tây, tại đây ông tự phong là vị vua độc lập. Ông gom ba quận 
Ladakh, Spurang, và Guge dưới quyển cai trị của mình và sau đó chia ba quận nầy cho 
ba người con trai. Trong số những người kế vị ba nhánh hoàng gia nầy, người ta thấy có 
những người lỗi lạc, đã bảo trợ cho Phật giáo tại miễn Tây bằng cách bảo trợ cho các tu 
sĩ, cử học giả Tây Tạng đến Kashmir nghiên cứu những phát triển mới của giáo lý, đẩy 
mạnh việc dịch thuật các văn bản Phạn ra tiếng Tây Tạng —Affter killing his younger 
brother (King Relbachen), Glan-dar-ma then came to the throne as a strong enemy of 
Buddhism In Tibet. Buddhist images were buried, monasterles closed, religilous 
ceremonies banned and monks forced to return to the life of laymen or banished from the 
country. However, Glan-dar-ma was killed by a priest in 841 A.D. Glan-dar-ma”s ruthless 
suppression of Buddhism, which resulted In this violent outburst of public feeling, marks 
a decisive period in the annals of Tibetan politics, Inasmuch as 1t sounded the death knell 
of monarchical rule in Tibet. The banished monks returned to central Tibet and became 
more powerful than ever. The successors of Glan-dar-ma became weaker and weaker. 
Finally, the son of the last king of Lhasa Dpal-hkhor-btsan (906-923 A.D.) bade farewell 
to the capital and migrated to Western Tibet, where he established himself as an 
independent ruler. He brought the three districts of Ladakh, Spurang and Guge under his 
control and later distributed them among his three sons. Among the successors of these 
three royal branches, we find several distinguished rulers who patronized learned monks, 
sent Tibetan scholars to Kashmrr to study the latest development ¡1n Buddhist doctrine, 
and furthered the translations of Iimportant Sanskrit Buddhist texts Into Tibetan. 

Thời đại Đại sư A Để Sa— The period oƒ the great monk Atisa: 

Sự xuất hiện của Đại Sư A Để Sa— The appearance oƒ Great Master Atisa: Một trong 
những hoàng tử của vua Dpal-hkhor-btsan tên là Trí Quang (Jnanaprabha) đã nhường 
ngôi lại cho em trai mình để trở thành tu sĩ. Ông đã cùng với hai người con trai đã có 
công rất lớn trong việc thuyết phục đại sư A Để Sa đến Tây Tạng. Trong thế kỷ thứ 11, 
có thể nói là A Để Sa đã mang từ Ấn Độ sang Tây Tạng một sức đẩy tinh thần rất lớn, 
giúp cho Phật giáo bắt rễ sâu xa trên mảnh đất nây, rồi từ đó phát triển thành một nếp 
nghĩ đại giáo và giáo lý của người dân bản xứ. Cuộc sống và công việc của A Để Sa tại 
Tây Tạng thật vô cùng quan trọng đối với Phật giáo Tây Tạng. Năm 1042, sau khi ngài 
A Để Sa đến Tây Tạng cũng là năm đánh dấu sự truyền bá Phật giáo lần thứ hai tại 
nước này —One of the most distinguished among the princes was Jnanaprabha. He 
renounced his throne In favour of his younger brother to become a monk along with his 
two sons, and played an Important part In persuading the great Acarya Atisa to come and 
live as a teacher of Buddhism in Tibet. In the 11” century A.D., Atisa may be said to 
have brought the last great spiritual impetus from India, with the result that Buddhism 
struck deep roots in Tibetan soil and thence forward flourished as an Indigenous mode of 
religIous and philosophical thought. The life and work of Atisa in Tibet are too Important 
to the Tibetan Buddhism. In 1042, the arrival of Atisa 1s viewed as the beginning of the 
“second dissemination” of Buddhism in Tibet. 

Sự xuất hiện của Đại Sự Naropa— The appearance oƒ Great Master Naropa: Naropa là 
một vị thầy Mật giáo người Ấn Độ, đệ tử của Tilopa, và là thầy của Mar Pa Chos Kyi. 
Theo truyền thuyết về cuộc đời của ông, thời đó ông là một học giả nổi tiếng ở Tu Viện 


C) 


1) 


ñ) 


5861 


Đại Học Na Lan Đà, nhưng ông phải rời bỏ vị trí sau khi một người đàn bà cực kỳ xấu 
đến vấn đạo ông về tinh yếu của pháp mà ông không thễ giải thích được, và người ta cho 
rằng sự xấu xí của người đàn bà chính là phản ảnh của sự kiêu ngạo và những cẩm giác 
tiêu cực nơi chính ông. Sau đó người đàn bà bảo ông tìm gặp thầy Tilopa để học đạo, 
Tilopa đồng ý dạy ông sau một loạt thử thách đau đớn như ép dương vật giữa hai hòn 
đá... Sau khi đã nắm vững được giáo pháp của Tilopa, ông bèn truyền lại cho Mar Pa, 
người này mang giáo pháp ấy qua Tây Tạng và lập nên tông phái Kagyupa. Để hoằng 
dương giáo pháp của Đại Sư Naropa, Phật tử Hoa Kỳ đã thiết lập trường đại học Phật 
giáo Naropa và trường nầy được công nhận đầu tiên ở Mỹ, được ngài Chogyam Trungpa, 
một vị lạt ma tái sanh thuộc dòng Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng sáng lập vào năm 
1974. Mục đích chính của viện đại học là tu tập quán tưởng theo Phật giáo phối hợp với 
những ngành học của Tây phương; ngài Chogyam Trungpa cho rằng ngài đã rập theo 
kiểu mẫu của viện đại học Tu Viện Nalanda—Nadapada 1016-1100, an Indian Buddhist 
tantric master, student of Tilopa and teacher of Mar Pa Chos Kyi Blo Gros. According to 
legends about his life, he was a renowned scholar at Nalanda Monastic University, but 
left his position after an experience in which a hideously ugly woman appeared before 
him and demanded that he explain the essence of the Dharma. He was unable to do so, 
and was Iinformed that her ugliness was a reflection of his own pride and other negative 
emotions. After that, she Instructed him to seek out Tilopa, who only agreed to teach him 
after subJecting him to a serles of painful and bizarre tests, such as crushing his penis 
between two rocks. After mastering the practices taught to him by Tilopa, he passed them 
on to Mar Pa, who In turn brought them to Tibet, where this lineage developed info the 
Kagyupa Order. To propagandize Naropaˆs teachings, American Buddhists built the first 
accredited Buddhist university in the U.S.A. under his name, founded in 1974 by 
Chogyam Trungpa (1940-1987), a reincarnate lama of the Kagyupa order of Tibetan 
Buddhism. The main goal of the Institute 1s to combine Buddhist contemplative practices 
and Western academic subJects; Trungpa claimed that he was trying to follow the model 
of Nalanda Monastic University. 

Sáu pháp mật hành của Naropa—Six dharmas oŸ Naropa order: Tu tập Mật giáo được 
ngài Naropa dạy cho Marpa Chogi Lodro và được vị này truyền sang Tây tạng. Những 
pháp tu này đặc biệt quan trọng đối với trường phái Kagyupa. Sáu pháp đó là ——Tantric 
practices taught to Marpa Chogi Lodro by Naropa (1016-1100) and brought to Tibet by 
him. They are particularly important to the Kagyupa order. The sIx are: 

Sức nóng, liên hệ đến việc tăng cường đưa luông nóng bên trong đi đến khắp cơ thể hành 
giả bằng cách mường tượng lửa và mặt trời trong nhiều phần khác nhau của cơ thể: Heat 
(candali), which Involves increasing and channeling inner heat through visualizing fire 
and the sun In various places of the meditatorˆs body. 

Thân huyễn giả, một loại thực tập trong đó hành giả phát sinh ra một hình ảnh của một 
thân vi tế bao gồm những năng lượng vi tế và được phú cho với những phẩm chất lý 
tưởng của một vị Phật, như sáu Ba La Mật. Sự việc này cuối cùng chuyển hóa thành 
“thân kim cang,” biểu tượng cho trạng thái của Phật quả: Illusory body (maya-deha), a 
practice in which one menfally generates an Iimage of a subtle body composed of subtle 
energies and endowed with the ideal qualities of a buddha, such as the six paramitas. This 
1s eventually transformed Into the “vajra-body,” symbolizing the state of Buddhahood. 


3862 


ii) Giấc mộng, hay du già trong giấc mơ nhằm huấn luyện hành giả kiểm soát những lôi kéo 


1V) 


VI) 


của tiến trình của giấc mộng: Dream (svapna), or dream yoga that trains the mediftator to 
take control of and manipulate the process of dreams. 

Ánh sáng trong suốt, dựa vào khái niệm mật chú rằng tâm là bản chất của ánh sáng trong 
suốt, và sự tu tập này liên hệ tới việc học nhận thức về tất cả mọi dáng vẻ hiện lên trong 
tâm tiêu biểu cho tác động lẫn nhau giữa sự chiếu sáng và tánh không: Clear light 
(prabhasvara), or the yoga of a clear lipght which 1s based on the tantric notion that the 
mind 1s of the nature of clear lipht, and this practice Involves learning to perceive all 
appearances as manifestations of mind and as representing the interplay of luminosity 
and emptiness. 

Thân trung ấm, trạng thái du già huấn luyện cho hành giả kiểm soát được trạng thái giữa 
sanh và tử, trong đó hành giả có một thân vi tế, phải chịu sự mất phương hướng và sợ hãi 
cảnh trí, âm thanh, và các hiện tượng thuộc về cảm giác khác. Một người thích nghi với 
loại du già này có thể hiểu được tất cả những sáng tạo trong tâm, và sự thực chứng này 
khiến hành giả có thể kiểm soát được tiến trình, trong đó người ta nói nó đưa ra vô số cơ 
hội cho sự tiến bộ thiển tập nếu hiểu và thực hành đúng cách: Intermediate state 
(antarabhava), or Intermediate state yoga that trains the meditator for the state between 
birth and death, in which one has a subtle body, which 1s subJected to disorienting and 
frightening sights, sounds, and other sensory phenomena. A person who 1s adept in this 
yoga Is able to understand that these are all creations of mind, and this realization enables 
one fo take control of the process, which 1s said to present numerous opportunitiles for 
meditative progress 1Ý properly understood and handled. 

Chuyển thức, trạng thái du già phát triển khả năng hướng tâm thức của mình vào một 
thân khác hay vào một Phật độ vào lúc lâm chung. Hành giả nào nắm vững toàn bộ kỹ 
thuật có thể biến đổi tâm của loại ánh sáng thanh tịnh vào thân của một vị Phật vào lúc 
lâm chung: Transference of consciousness (samkrama), a yoga that develops the ability to 
project one”s consciousness 1nto another body or to a Buddha-land (Buddha-ksetra) at the 
time of death. One who fully masters the technique can transmute the pure light of mind 
1nto the body of a Buddha at the time of death. 

Hệ Phái Bkah-gdams-pa— Bkah-gdams-pa sect: Như trên đã nói, cuộc sống và công việc 
của ngài A Để Sa tại Tây Tạng rất quan trọng cho sự phát triển Phật giáo tại nước nây. 
Từ khi ông đến Tây Tạng thì Phật giáo nước nầy đã phát triển thành nhiều trường phái 
bản địa khác nhau. trong số nầy hình thức Phật giáo hỗn tạp và chưa cải cách ban đầu 
được gọi là Rnin-ma-pa hay là trường phái Cũ với bốn tiểu phái chính. Các tín đồ của 
trường phái nầy thờ cúng Padmasambhava, xem đây là người sáng lập và là đạo sư của 
họ, họ tin tưởng vào sự ứng nghiệm của thần linh ma quỷ, họ thường được nhận biết qua 
chiếc mũ màu đỏ. Các giáo lý cải cách của A Để Sa, dựa trên truyền thống Du Già do Di 
Lặc và Vô trước sáng lập, dẫn đến sự hình thành của trường phái Bkah-gdams-pa bởi 
người đệ tử người Tây Tạng của ông là Hbrom-ston. Trường phái nầy có quan điểm tổng 
hợp của cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, buộc các tu sĩ phải sống độc thân và không khuyến 
khích chuyện phù phép. Chính trên cơ sở của giáo lý nầy mà nhà cải cách vĩ đại của Tây 
Tạng là Tông Khách Ba vào thế kỷ thứ 14, đã lập nên trường phái Dge-lugs-pa, qua sự 
gạn lọc những nghi thức cầu kỳ của Bkah-gdams-pa và đang chiếm ưu thế trong Phật 
giáo Tây Tạng ngày nay cả về thế tục lẫn tâm linh, qua sự kế vị của các vị Đạt Lai Lạt 


a) 


5863 


Ma (Dalai Lamas): The le and work of Atisa In Tibet are very 1mportant for the 
development of Tibetan Buddhism. From the time he came to Tibet, Tibetan Buddhism 
developed Info different indigenous schools. In relation to these, the earlier heterogenous 
and unreformed type of Buddhism came to be called Rnin-ma-pa or the old school with 
four main sub-sects. The followers of this school worship Padmasambhava as theIr 
founder and Guru, believe in the fulfilment of both the divine and the demoniacal, and 
are generally recognized as such by their red caps. Atisa”s reformed teachings, based 
upon the Yogacara traditions founded by Maitreya and Asanga, led to the establishment 
of the Bkah-gdams-pa school by his Tibetan disciple, Hbrom-ston. It took a synthetic view 
of the teachings of both Hinayana and Mahayana, enforced celibacy upon the monks and 
discouraged magic practices. lt was on the authoritative basis of this doctrine that the 
øreat Tibetan reformer, Tson-kha-pa, founded ¡n the 14” century A.D. the Dge-lugs-pa 
sect, which purified the Bkah-gdams-pa of much of 1ts elaborate ritualism and today 
dominates Tibetan Buddhism both temporarily and spiritually, through the religlous 
succession of the Dalai Lamas, of whom the fourteenth 1s now the head of this theocracy. 

Phái Chủ Nghĩa Truyền Thống Bằng Lời— The Bkah-rgyud-pa (the oral traditionalism) 
ƒounded in the late eleventh century A.D.: Trường phái chủ nghĩa truyền thống bằng lời 
được thành lập bởi Lạt Ma Mar-pa, người Tây Tạng, đạo hữu của A Để Sa và là môn đệ 
của đạo sư Mật tông người Ấn tên Naropa thuộc viện Đại học Na Lan Đà. Trường phái 
nầy có nhiều tương đồng với trường phái Thiền, trường phái của hầu hết những Phật tử ở 
Nhật Bản và Trung Hoa hiện nay. Trong số những người đại diện nổi bật của trường phái 
nây có Mi-la-ras-pa, nhà thơ ẩn sĩ vĩ đại của Tây Tạng, người được chính Mar-pa khai 
tâm về những bí mật của phép thần thông—The Bkah-rgyud-pa was founded by the 
Tibetan Lama Mar-pa, a friend of Atisa, and a disciple of the Indian Tantrist, Naropa, of 
Nalanda University. It has some affinities with the Dhyana school, to which most of the 
Northern Buddhists of Japan and China belong at present, and among 1ts distinguished 
representatives 1s Mi-la-ras-pa, the great hermit poet of Tibet, who was Inifiated In the 
mysteries of supernatural powers by Mar-pa himself. 

Bkah-rgyud-pa về sau tự phân chia ra làm nhiều tiểu phái mà hai trong đó là, Karma-pa 
và Hbrug-pa là đáng nói hơn cả. Vị lãnh đạo thứ ba của tiểu phái Karma-pa tên là Ran- 
byun-rdo-rje, từ lúc sinh ra đã được công nhận là người kế thừa cho vị lãnh đạo thứ hai là 
Karma-bak-si đã chết hai năm trước đó. Từ khi có sự kiện nầy thì tục lệ kế vị tinh thần 
đã trở nên thịnh hành. Như vậy trong việc lựa chọn Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiển Lạt Ma 
và những vị khác thì một hiện thân được công nhận sẽ là người kế vị để lãnh đạo chứ 
không phải là người nối dõi ông cha hay môn đệ. Phái Karma-pa rất mạnh ở Sikkim và 
những tín đồ của phái nầy ở Népal được gọi là Karmika: The Bkah-rgyud-pa later 
divided ¡ifself into several sub-sects, two of which, namely Karma-pa and Hbrug-pa, may 
be specially mentioned. The third Head of the Karma-pa, called Ran-byun-rdo-rJe, was 
recognized at his birth as the spiritual successor of the second Head of the sect, called 
Karma-bak-si, who had died two years earlier. Since this incident the practice of spiritual 
Succession came 1nto vogue. Thus, 1n the selection of the Dalai Lama, the Panchen Lama 
and others, a recognized Incarnation succeeds to the office Instead of a hereditary 
successor or discipline. The Karma-pa 1s particularly strong in Sikkim and 1ts followers in 
Nepal are called the Karmika. 


5864 


b) Tiểu phái thứ hai là Thần Sấm (Hbrug-pa), truyền bá giáo lý của mình tại Bhutan mạnh 
đến nỗi nước nây đã dùng cái tên Tây Tạng của tiểu phái để gọi dân chúng nước họ: The 
second sub-sect, Hbrug-pa, or the Thunderer, spread 1ts doctrines so vigorrously in Bhutan 
that the country adopted Its Tibetan name for 1ts own people. 


(B) Thời kỳ truyền bá Phật pháp lần thứ hai— During the second dissemination in Tibet, two 
other orders appeared: Giai đoạn Phyi dar— Phyi dar Period— Với sự mất quyền lực của 
triều đại Yar Lung theo sau việc Lang Darma bị ám sát, Phật giáo Tây tạng bắt đầu suy 
yếu. Rồi sau đó truyền thống Phật giáo được A Để Sa phục hưng sau khi ông tới Tây 
Tạng vào năm 1042. Dưới ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa của những tu viện vĩ đại tại 
vùng Bắc Ấn như tu viện Nalanda và Vikramasila, truyền thống chính thống đã được 
thiết lập tại Tây Tạng. Trong cuộc truyền bá Phật giáo lần thứ hai, cũng có nổ lực phối 
hợp nhằm phiên dịch kinh điển từ ngôn ngữ Ấn Độ, và vào cuối thời kỳ này thì nhóm 
phiên dịch kinh điển đã được thành lập, và bộ từ điển tiêu chuẩn đã được khai triển. Tất 
cả kinh điển của các trường phái Phật giáo mới của Tây Tạng là các trường phái 
Sakyapa, Kagyalpa và Gelukpa đều tùy thuộc vào những bản chú được dịch trong giai 
đoạn này, trong khi trường phái Nyingmapa vẫn thích những bản dịch từ thời truyền bá 
Phật giáo lần đầu, bắt đầu dịch từ khi ngài Liên Hoa Sanh đến Tây Tạng. Trong thời kỳ 
truyền bá Phật pháp lần thứ hai tại Tây Tạng, có hai trường phái nổi tiếng được thành 
lập: trường phái Đất Xám và trường phái Mũ Vàng. Trường phái Đất Xám (Sa-skya-pa), 
được dKon Mchog Rgyal Po sáng lập, lấy tên từ màu đất ở nơi tu viện đầu tiên của 
trường phái trước đây xây dựng vào năm 1071, hiện nay là Sa-skya. Phái Sa-skya-pa lại 
càng gần gũi với trường phái cổ Rnin-ma-pa hơn là Bkah-rgyud-pa, các tu sĩ của giáo 
phái nây không còn độc thân nữa. Giáo phái nầy là sự tổng hợp giữa Mật tông cũ và mới, 
trên cơ sở triết lý Trung Luận của ngài Long Thọ và đã phát triển thành một hệ phái 
mạnh mẽ trước khi có sự nổi lên của trường phái Tông Khách Ba. Những người Sa-skya 
rất say mê học hỏi và đã tỏ ra là những nhà hoằng pháp tài ba khi họ có dịp tiếp xúc với 
các hoàng đế Mông Cổ trong thế kỷ thứ 13. Một trong những đạo sư tài giỏi của sa-skya 
là Hphags-pa đã trở thành người bảo trợ tinh thân của hoàng tử Khubilai nước Mông Cổ. 
Ông hoàng nầy lên ngôi hoàng đế Trung Hoa, bèn trao chủ quyển của miễn trung Tây 
Tạng cho vị Đại Tăng của Sa-skya (1270) tên là Sakya Pandita (1182-1251). Đây là sự 
mở đầu cho một kỷ nguyên cai trị bằng thần quyền ở Tây Tạng. Bu-ston (1290-1364), 
một nhà bình giải nổi tiếng đối với các luận thư căn bản Phật giáo, một sử gia uy tín, một 
nhà sưu tập các bản dịch Tây Tạng về những tác phẩm Phật học. Ông sắp xếp các tác 
phẩm nầy một cách có hệ thống thành hai nhóm bao quát gọi là “Lời Của Đức Phật” 
gồm 100 cuốn và Luận Thuyết gồm 225 cuốn. Đây là bộ kinh điển Phật giáo còn lưu lại 
cho chúng ta đến ngày nay. Taranatha, sinh năm 1573, sử gia và là tác giả Tây Tạng, 
cũng thuộc về một hệ phái có tên là Jonang vốn là một chi nhánh của phái Sa-skya-pa. 
Phái Mũ Vàng (The Yellow Hats Gelukpa—Dge-lugs-pa), được sáng lập bởi Ông Khách 
Ba (1357-1419), một nhà cải cách vĩ đại, sinh năm 1358 tại tỉnh Amdo, có thể nói đây là 
một kỷ nguyên mới của Phật giáo Tây Tạng. Với tài tổ chức xuất sắc và trí thông minh 
tuyệt vời, ông đã tự đặt ra cho mình nhiệm vụ xóa bỏ tất cả mọi điều lệch lạc và mê tín 
dị đoan, xây dựng một Tăng đoàn mạnh mẽ, dựa trên một tri thức vững vàng, giới luật và 
sự độc thân, những người nầy đã được mang tên là “Trường Phái Đạo Đức” (Dge-lugs- 


5865 


pa). theo cách gọi của dân chúng là phái Mũ Vàng. Năm 1408, ông dựng lập tu viện 
Ganden ở một nơi không xa Lhasa, ông làm việc tại đây và qua đời năm 1419. Phái Mũ 
Vàng (Dge-lugs-pa) được các tù trưởng Mông Cổ quý trọng, xem như những vị lãnh đạo 
tỉnh thần, và sau đó, như là những viên chức cầm quyền thế tục tại Tây Tạng. Khi vua 
Mông Cổ là Altan Khan gặp người đứng đầu thứ ba của giáo phái nầy là Bsod-nams- 
rgya-mtso (1546-1587) thì nhà vua tin chắc rằng cả hai người họ vốn đã từng là đạo sư 
Hphags-pa và đệ tử của ông là hoàng đế Khubilai Khan, theo thứ tự trong tiền kiếp, nên 
nhà vua đã lập tức công nhận Bsod-nams-rgya-mtso đích thực là vị Đạt Lai. Từ đó về sau 
, tất cả các vị đứng đầu giáo phái nầy đều được công nhận là Đạt Lai Lạt Ma. Vào thế 
kỷ thứ 17, với sự trợ giúp của Mông Cổ, trường phái Gelukpa trở thành những nhà cai trị 
Tây Tạng về cả thế quyển lẫn tâm linh. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm là Ngag Dbang Blo 
Bzang Rgya Mtsho (Ngawang Lobsang Gyatso, 1617-1682) trở thành vị Đạt Lai Lạt Ma 
đầu tiên trì vì Tây Tạng, truyền thống này tiếp tục đến đời vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, 
TenzIin Gyatso (1935 - ), người đã chạy sang ty nạn tại Ấn Độ theo sau cuộc xâm lăng và 
sáp nhập Tây Tạng của Trung Hoa vào năm 1959. Ngày nay Phật giáo Tây Tạng phải 
chịu dưới sự kiểm soát gắt gao của nhà cầm quyển Trung Cộng, và chỉ có những nghi lễ 
hình thức bên ngoài được cho phép tiếp tục để hấp dẫn du khách mang lại ngoại tệ cho 
chính phủ mà thôi—With the demise of the Yar Lung Dynasty following the assassination 
of Lang Darma (838-842), Tibetan Buddhism began a period of decline. The traditilon was 
revived by Atisa (982-1054) after his arrival in Tibet in 1042. Under his Iinfluence, the 
Mahayana Buddhism of great North Indian monasteries of Nalanda and Vikramasila was 
established at the orthodox tradition of Tibet. During the second dissemination (sự phổ 
biến) there was also a coordinated effort to translate the Indian Buddhist canon, and to 
this end groups of translators were formed, and standard lexicons (từ điển) were 
developed. The “new orders” of Tibetan Buddhism Saskya pa, bKa' Brgyud Pa, and 
Gelukpa all rely on translations of tantric texts prepared during this period, while the 
rNying Ma Pa order favors the translations of the “first dissemination”, which began with 
the arrival of Padmasambhava. The Sakyapa and the Gelukpa. The school of “Grey 
Earth” or the Sa-skya-pa, founded by Gonchok Gyelpo (1034-1102), derives 1fs name 
from the colour of the soil where 1ts first monastery was built in 1071 A.D. on the site of 
the present Sa-skya. The Sa-skya-pa was even more closely related with the old Rnin- 
ma-pa school than the Bkah-rgyud-pa and the monks of this sect were not celibate either. 
They sought a synthesis between the old and the new Tantrism on the basis 0Ÿ 
Nagarjuna'*s Madhyamika philosophy and had already developed Into a powerful 
hierachy before the rise of the great Tson-kha-pa. Sa-skya followers, greatly devoted to 
learning, proved themselves excellent proselytizers when they came into contact with the 
Mongol emperors In the thirteenth century A.D. One of the distinguished Sa-skya 
hierarchs, called Hphags-pa, became the spirtual teacher of Prince Khubilai of 
Mongolia, who, on coming to the throne as the first Mongol emperor of China, conferred 
the sovereignty of central Tibet upon the High Priest of Sa-skya (1270 A.D.), Sakya 
Pandita (1182-1251). This was the beginning of a new era of theocratic rule in Tibet. Bu- 
ston (1290-1364 A.D.), a renowned commernftator of fundamenfal Buddhist treatises, an 
authoritative historian, and the first collector of all existng Tibetan translations of 
Buddhist works. He arranged them systematically into two comprehensive groups, called 


q) 


1) 


5866 


the Word of the Buddha (Bkah-hygur) in 100 volumes, and the Treatises (Bstan-hygur) In 
225 volumes. These have come down to us as the Tibetan Buddhist Canon. Taranatha 
(1573-?), the Tibetan historian and author, also belonged to a sect called Jonang, which 
was an offshoot of the Sa-skya-pa. The Yellow Hat, founded by Tsong-Khapa, the great 
reformer, born in the province of Amdo In 1358 A.D., the modern age of Tibetan 
Buddhism may be said to have begun. With striking powers of organization and 
comprehensive ¡intelligence, he set himself the task of removing all deviations and 
superstitious beliefs and establishing a strong order of Buddhist monks, based on sound 
learning, discipline and celibacy, which came to be recognized as the school of the 
Virtuous (Dge-lugs-pa), popularly described as the Yellow Hats. In 1408, he founded not 
far from Lhasa, the Ganden monastery, where he  worked for some years and died In 
1419 A.D. The Dge-lugs-pa came to be favoured by the powerful Mongol chieftans as 
spiritual leaders and later as temporal rulers of Tibet. When king of Mongol Altan Khan 
met with the thírd hierarch, Bsod-nams-rgya-mtso (1546-1587 A.D.), he became 
convinced that both of them were respectively the teacher Hphags-pa and his disciple, 
emperor Khubilai Khan, in their former births and the king Iimmediately recognized the 
former as the veritable Talr, I1.e., Dalai. Thenceforth, all the hierarchs came to be 
recognized as Dalai Lamas. In the seventeenth century, with the help of Mongolians the 
Gelukpa became rulers of Tibet. The fifth Dalai Lama, Ngawang Lobsang Gyatso (1617- 
1682) became the first Dalai Lama to rule Tibet, a tradition that continued until the 
fourteenth Dalai Lama Tenzinn Gyatso (1935 - ), fled to India in 1959 following the 
Chinese Invasion and annexation of Tibet. Today Buddhism in Tibet 1s suffering strict 
controls of the Chinese government, and only outward ceremonies are allowed to 
confinue to attract tourists who bring foreign currency to the governmeit. 


Trường phái Đất Xám (Sa-skya-pa), lấy tên từ mầu đất ở nơi tu viện đầu tiên của trường 
phái trước đây xây dựng vào năm 1071, hiện nay là Sa-skya. Phái Sa-skya-pa lại càng 
gần gũi với trường phái cổ Rnin-ma-pa hơn là Bkah-rgyud-pa, các tu sĩ của giáo phái 
nây không còn độc thân nữa. Giáo phái nầy là sự tổng hợp giữa Mật tông cũ và mới, trên 
cơ sở triết lý Trung Luận của ngài Long Thọ và đã phát triển thành một hệ phái mạnh 
mẽ trước khi có sự nổi lên của trường phái Tông Khách Ba: The school of “Grey Earth” 
or the Sa-skya-pa, derives Ifs name from the colour of the soil where 1fs first monastery 
was builtin 1071 A.D. on the site of the present Sa-skya. The Sa-skya-pa was even more 
closely related with the old Rnin-ma-pa school than the Bkah-rgyud-pa and the monks of 
this sect were not celibate either. They sought a synthesis between the old and the new 
Tantrism on the basis of NagarJuna”s Madhyamika philosophy and had already developed 
Into a powerful hierachy before the rise of the great Tson-kha-pa. 

Những người Sa-skya rất say mê học hỏi và đã tỏ ra là những nhà hoằng pháp tài ba khi 
họ có dịp tiếp xúc với các hoàng đế Mông Cổ trong thế kỷ thứ 13. Một trong những đạo 
sư tài giỏi của Sa-skya là Hphags-pa đã trở thành người bảo trợ tinh thân của hoàng tử 
Khubilai nước Mông Cổ. Ông hoàng nây lên ngôi hoàng đế Trung Hoa, bèn trao chủ 
quyển của miền trung Tây Tạng cho vị Đại Tăng của Sa-skya (1270). Đây là sự mở đầu 
cho một kỷ nguyên cai trị bằng thần quyển ở Tây Tạng: Sa-skya followers, greatly 
devoted to learning, proved themselves excellent proselytizers when they came 1nto 


ñ) 


ii) 


b) 
1) 


) 


5867 


contact with the Mongol emperors In the thirteenth century A.D. One of the distinguished 
Sa-skya hierarchs, called Hphags-pa, became the spiritual teacher of Prince Khubilal of 
Mongolia, who, on coming to the throne as the first Mongol emperor of China, conferred 
the sovereignty of central Tibet upon the High Priest of Sa-skya (1270 A.D.). This was 
the beginning of a new era of theocratic rule in Tibet. 

Bu-ston (1290-1364) , một nhà bình giải nổi tiếng đối với các luận thư căn bản Phật giáo, 
một sử gia uy tín, một nhà sưu tập các bản dịch Tây Tạng về những tác phẩm Phật học. 
Ông sắp xếp các tác phẩm nầy một cách có hệ thống thành hai nhóm bao quát gọi là 
“Lời Của Đức Phật” gồm 100 cuốn và Luận Thuyết gồm 225 cuốn. Đây là bộ kinh điển 
Phật giáo còn lưu lại cho chúng ta đến ngày nay: Bu-ston (1290-1364 A.D.), a renowned 
commentator of fundamental Buddhist treatises, an authoritative historian, and the first 
collector of all existing Tibetan translations of Buddhist works. He arranged them 
systematically Into two comprehensive groups, called the Word of the Buddha (Bkah- 
hygur) in 100 volumes, and the Treatises (Bstan-hygur) in 225 volumes. These have come 
down to us as the Tibetan Buddhist Canon. 

Taranatha, sinh năm 1573, sử gia và là tác giả Tây Tạng, cũng thuộc về một hệ phái có 
tên là Jonang vốn là một chi nhánh của phái Sa-skya-pa: Taranatha (1573-?), the Tibetan 
historian and author, also belonged to a sect called Jonang, which was an offshoot of the 
Sa-skya-pa. 

Phái Mũ Vàng— The Yellow Hats (Dge-lugs-pa): 

Với sự xuất hiện của nhà cải cách vĩ đại Tông Khách Ba, sinh năm 1358 tại tỉnh Amdo, 
có thể nói đây là một kỷ nguyên mới của Phật giáo Tây Tạng. Với tài tổ chức xuất sắc 
và trí thông minh tuyệt vời, ông đã tự đặt ra cho mình nhiệm vụ xóa bỏ tất cả mọi điều 
lệch lạc và mê tín dị đoan, xây dựng một Tăng đoàn mạnh mẽ, dựa trên một tri thức 
vững vàng, giới luật và sự độc thân, những người nầy đã được mang tên là “Trường Phái 
Đạo Đức” (Dge-lugs-pa), theo cách gọi của dân chúng là phái Mũ Vàng. Năm 1408, ông 
dựng lập tu viện Ganden ở một nơi không xa Lhasa, ông làm việc tại đây và qua đời năm 
1419: With the rise of the great reformer, Tson-kha-pa, born in the province of Amdo In 
1358 A.D., the modern age of Tibetan Buddhism may be said to have begun. With 
striking powers of organization and comprehensive 1ntelligence, he set himself the task of 
removing all deviations and superstiious beliefs and establishing a strong order of 
Buddhist monks, based on sound learning, discipline and celibacy, which came to be 
recognized as the school of the Virtuous (Dge-lugs-pa), popularly described as the 
Yellow Hats. In 1408, he founded not far from Lhasa, the Ganden monastery, where he 
worked for some years and died in 1419 A.D. 

Phái Mũ Vàng (Dge-lugs-pa) được các tù trưởng Mông Cổ quý trọng, xem như những vị 
lãnh đạo tỉnh thần, và sau đó, như là những viên chức cầm quyền thế tục tại Tây Tạng. 
Khi vua Mông Cổ là Altan Khan gặp người đứng đầu thứ ba của giáo phái nầy là Bsod- 
nams-rgya-mtso (1546-1587) thì nhà vua tin chắc rằng cả hai người họ vốn đã từng là đạo 
sư Hphags-pa và đệ tử của ông là hoàng đế Khubilai Khan, theo thứ tự trong tiền kiếp, 
nên nhà vua đã lập tức công nhận Bsod-nams-rgya-mtso đích thực là vị Đạt Lai. Từ đó 
về sau, tất cả các vị đứng đầu giáo phái nầy đều được công nhận là Đạt Lai Lạt Ma: The 
Dge-lugs-pa came to be favoured by the powerful Mongol chieftans as spiritual leaders 
and later as temporal rulers of Tibet. When king of Mongol Altan Khan met with the third 


5868 


hierarch, Bsod-nams-rgya-mtso (1546-1587 A.D.), he became convinced that both of 
them were respectively the teacher Hphags-pa and his disciple, emperor Khubilai Khan, 
in their former births and the king Iimmediately recognized the former as the veritable 
Talr, 1.e., Dalai. Thenceforth, all the hierarchs came to be recognized as Dalai Lamas. 


(HI)Các Trường Phái vẫn còn tôn tại tại Tây Tạng— Survived Traditions in Tibet: 

1) Lạt Ma Giáo—Lamaism: Lama (tib)—Từ Lạt Ma Giáo được các học giả Tây phương 
dùng để diễn tả một hình thức vượt trội của Phật giáo Tây Tạng và vùng Hy Mã Lạp 
Sơn. Tuy nhiên, hình thức này thường bị các hành giả của truyền thống chối bỏ, vì từ này 
thường ám chỉ một khái niệm rằng Phật giáo Tây Tạng không phải là chân giáo, mà là 
một tôn giáo thấp hèn đã đi sai đường trong đó Tăng chúng thờ ngẫu tượng và bùa phép. 
Người ta ít thấy nó được dùng trong các ấn bản mới về Phật giáo Tây Tạng. Lạt Ma Giáo 
phần lớn tìm thấy ở Tây Tạng, Mông Cổ, và một vài nước nhỏ ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. 
Tại Tây Tạng có hai trường phái, cựu phái mặc áo đỏ, và tân phái mặc áo vàng do ngài 
Tông Khách Ba sáng lập vào thế kỷ thứ 15. Những vị lãnh tụ hai tông phái nầy là Đạt 
Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Hiện nay Lạt Ma Giáo đang phát triển mạnh trên khắp 
thế giới Tu viện Phật giáo Tây tạng đầu tiên ở vùng Bắc Mỹ, được ngài Gelukpa Geshe 
Wangsyal của trường phái Kalmyk Mông Cổ sáng lập tại Freewood Acres, NJ., Hoa 
Kỳ —The term “Lama” used by Western scholars to describe the prevalent form of 
Buddhism in Tibet and the Himalayan region. The designation 1s generally reJected by 
the practitloners of the tradition, however, because a common 1mplication of the term 1s 
the notion that Tibetan Buddhism ¡is not true Buddhism, but rather a debased (thấp hèn) 
aberration (đi sai đường) in which human clerics (Bla-ma) are worshiped and the austere 
meditative practices of early Buddhism have been replaced by idolatry (thờ ngẫu tượng), 
and maøgIc. Ït 1s rarely seen in recent publications on Tibetan Buddhism. The LamaIstic 
form of Buddhism found chiefly in Tibet, and Mongolia, and the smaller Himalayan 
States. In Tibet 1t 1s divided 1nto two schools, the older one wearing red robes, the later, 
which was founded by Tson-Kha-Pa In the fifteenth century, wearing yellow; 1s chiefs 
are the Dalai Lama and the Panchen Lama, respectively. Nowadays Lamaism spreads 
widely all over the world. The first Lamaist Buddhist Monastery in North America, 
founded by the Kalmyk Mongolian Gelukpa Geshe Wangsyal (1901-1983) in Freewood 
Acres, NI]. 

a)_ Hắc Mạo Giáo—Gyelwa Karmapa: Dòng truyền thừa cổ nhất của dòng Lạt Ma tái sanh 
trong Phật giáo Tây Tạng, được sáng lập bởi ngài Tusum Khyenpa, người mà về sau này 
người ta công nhận là vị rGyal Ba Karmapa đời thứ nhất. Trường phái này thường được 
biết tới như là “trường phái mũ đen” vì trong các buổi lễ vị rGyal Ba Karmapa đội nón 
đen, và người ta tin rằng khi ngài đội nón đen thì ngài hiện ra chân tánh của Phật Quán 
Thế Âm Bồ Tát, vị mà ngài được coi như là hiện thân. Người ta tin rằng dòng Gyelwa 
Karmapa bắt nguồn từ sự hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, và thường được coi như là 
phái Lạt Ma “Mũ Đen” vì họ đội mũ đen trong các buổi lễ đặc biệt. Việc này được vua 
nhà Nguyên ban cho vị Lạt Ma đời thứ 5 là KarmapaTeshin Shekpa (1384-1415), khi nhà 
vua nằm mộng thấy 100.000 nữ quỷ bay bổng bểnh trên đầu của Teshin Shekpa. Vị Lạt 
Ma đời thứ 1 là Tusum Khyenpa (1110-1193). VỊ Lạt Ma đời thứ 16 là RangJjung Rikpe 
Dorje (1924-1981), là một trong những vị thây có ảnh hưởng lớn nhất của Tây Tạng vào 


5869 


thế kỷ 20. Ngài du hành khắp nơi và thiết lập một số trung tâm Phật giáo Tây tạng khắp 
nơi trên thế giới, bao gồm trụ sở chính của dòng là Tu Viện Rimtek tại Sikkim. Hiện có 
sự tranh cãi dữ dội về việc kế thừa vị Lạt Ma đời thứ 16. Hiện tại Rinpoche Shamar và 
những người ủng hộ ông ta cho rằng cậu bé tên Tenzin Khyentse (1982 - ) mới đích thực 
là vị tái sanh, trong khi Rinpoche Tai Situ và những người ủng hộ ông ta lại cho rằng cậu 
bé Tây Tạng tên Urgyen Tinley (1985 - ) mới thật sự là vị tái sanh. Rinpoche Tai Situ và 
nhóm của ông ta đã đưa cậu bé Urgyen Tinley lên ngai vị tại tu viện Tsurpu vào năm 
1992 và đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma phê chuẩn, nhưng nhóm của Rinpoche Shamar vẫn 
tiếp tục bác bỏ sự lên ngôi vị và được phê chuẩn này. Tín đổ của trường phái nầy tin 
rằng các vị “Karmapa” là những người có hoạt động của Phật với uy quyền tâm linh của 
phái Karma-Kagyu, thuộc dòng Tulku xưa nhất của Phật giáo Tây Tạng. Người nầy cũng 
được dân Tây Tạng tin tưởng là một hiện thân của Quán Thế Âm. Dòng nầy kéo dài hơn 
800 năm— The oldest lineage of reincarnation lamas In Tibetan Buddhism, founded by 
Tusum Khyenpa (1110-1193), who was later recognized as the first rGyal Ba Karmapa. 
They are commonly known as “Balck Hats” because of the ceremonial hat worn by the 
rGyal Ba Karmapa. The rGyal Ba Karmapa places 1t on his head In certain ceremonies, 
and it 1s believed that when the hat 1s on his head he manifesfs the essence of the buddha 
Avalokitesvara, of whom he 1s considered to be a manifestation. The Gyelwa Karmapa 
are believed to be physical emanations of the Bodhisattva Avalokitesvara, and are often 
referred to as the “Black Hat” lamas because of the hat they wear during special 
ceremonies. This was given to the fifth Gyelwa KarmapaTeshin Shekpa (1384-1415), by 
the Chinese emperor T”ai-ming-chen and 1s said to have been based on a dream In which 
the emperor saw a black hat woven from the hair of 100,000 dakims floating over Teshin 
Shekpa”s head. The first Tusum Khyenpa (1110-1193). The sixteenth RangJung Rikpe 
Dorje (1924-1981), was one of the most Influential Tibetan masters of the twentieth 
century. He travel widely and established a number of Tibetan Buddhist Centers all over 
the world, including the current headquarters of the order, Rimtek Monastery In Sikkim. 
There 1s currently a bitter dispute over the succession to the sixteenth Øyelwa Karmapa. 
The current Shamar Rinpoche and his supporters claimm that a boy named Tenzin 
Khyentse (1982 - ) 1s the true reincarnation, while Tai Situ Rinpoche and his supporters 
back a Tibetan child named Urgyen Tinley (1985 - ). The second claimant was officially 
enthroned in the monastery of Tsurpu in 1992 and has been validated by the Dalai Lama, 
but the faction (bè phái) led by Shamar Rinpoche continues to reJect his claim. People In 
the Karma-Kagya believed that “Karmapa”, their top spiritual leader, was really a “Man 
of people”s spirituality”, the spiritual authority of the Karma-Kagyu school and the oldest 
lineage of Tibetan Buddhism. The 'Tibetan believe that this person 1s the embodiment of 
Avalokitesvara. The Incarnations of the Karmapa extended over a period of 800 years. 

1) Karmapa Dusum Khyenpa (1110-1193). 

11) Karmapa Karma Pakshi (1204-1283). 

11) Karmapa Rangjung DorJe (1284-1339). 

1V) Karmapa Rolpe DorJe (1340-1383). 

v)ạ_ Karmapa Deshin Shegpa (1384-1415). 

vi) Karmapa Tongwa Donden (1416-1453). 

vii) Karmapa Chodrag Gyatsho (1454-1506). 


35870 


vii)Karmapa Mikyo Dorje (1507-1554). 

1X) Karmapa Wangchuk DorJe (1556-1603). 

x)_ Karmapa Choyng Dorje (1604-1674). 

xI) Karmapa Yehse DorJe (1676-1702). 

x1) Karmapa Changchub DorJe (1703-1732). 

xI1)Karmapa Dudul Dorje (1733-1797). 

xIv)Karmapa Thegchog Dorje (1798-1868). 

xv) Karmapa Khachab DorJe (1871-1922). 

xvi)Karmapa Rigpe Dorje (1924-1982). 

b)_ Hồng Mạo Giáo—Red hat Lama: Shamar Rinpoche (tib)—Phái Lạt Ma Mũ Đỏ là một 


C) 


trong dòng hiện thân của phái Karma Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng. Phái này bắt 
nguồn với dòng Drakpa Sengøge, nhưng lại va chạm với chính quyển Tây Tạng thời đó vì 
vị Shamar Rinpoche đời thứ tám bị coi là có tội về âm mưu với quân đội Gurkha đã xâm 
lăng Tây Tạng và phá hoại tu viện Tashilhunpo. Sau đó ông ta tự vận vào năm 1792, hay 
là bị chính phủ sát hại nhưng dàn cảnh giống như một vụ tự tử, và từ đó bị chính thức cấm 
không cho tái hiện thân nữa. Dù có sự cấm đoán này, nhưng hội viên trong dòng này vẫn 
luôn được bí mật thừa nhận cho đến khi được công khai an toàn. Vị truyền thừa thứ 13 
sanh năm 1952 tại Derge, trong tỉnh Khams của Tây Tạng. Ngài được thừa nhận vào lúc 
9 tuổi bởi Gielwa Karmapa đời thứ 16 và Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, và ngài đăng 
quang vào năm 1964 tại tu viện Rumtek trong tỉnh Sikkim. Cũng như người tiền nhiệm 
ngài cũng có sự khác biệt với chính phủ lưu vong Tây Tạng, chủ yếu là về vấn để sự 
truyền thừa của vị Gyelwa Karmapa đời thứ 16. Vị Shamar Rinpocbhe hiện tại ủng hộ ứng 
viên tại trung tâm của ông ở Tân Đề Li, nhưng các vị chủ xứ khác trong dòng, cũng như 
đức Đạt Lai Lạt Ma ủng hộ ứng viên khác—The “Red Hat Lama,” one of the main 
reincarnational lineages of the Karma Kagyupa order of Tibetan Buddhism. The lineage 
oripinated with Drakpa Sengge (1283-1345), but ran awful of the Tibetan government 
when the eighth Shamar Rinpoche was found guilty of plotting with a Gurkha army that 
invaded Tibet and sacked Tashilhunpo Monastery. He committed suicide In 1792, or was 
murdered by the government but made to look like a suicide, and was subsequently 
forbidden to reincarnate. Despite this ban, members of the lineage were recognized In 
secret until it was safe for them to go public. The thirteenth Incarnation was born in 1952 
in Derge in the Khams province of Tibet. He was recognized at the age of nine by the 
sixteenth GOyelwa Karmapa and the fourteenth Dalailama and enthroned In 1964 In 
Rumtek Monastery In Sikkim. Like his predeccessor, he has been at odds with the 
Tibetan government-in-exile, and with other lamas in his lineage, most prominently over 
the question of the succession to the sixteenth Gielwa Karmapa. The present Shamar 
Rinpoche supports candidate who resides In his center in New Delhi, but the other 
hierarchs of the lineage, as well as the Dalailama, support another candidate. 

Hoàng Mạo Giáo—Yellow sect oƒ Lamaism: Một tông phán thuộc Lạt Ma Cñáo, mặc toàn 
đồ vàng, được Đại Sư Tông-Khách-Ba sáng lập năm 1417, sau khi lật đổ Hồng Mạo 
Giáo, tức giáo phái mặc toàn màu đỏ. Hoàng Giáo được tìm thấy phần lớn ở Tây Tạng 
và Mông Cổ The yellow sect of Lamaism, founded ¡in 1417 by Tson-Kha-Pa, 
Sumatikirti, who overthrew the decadent sect, which wears red robes, and established the 


2) 


3871 


sect that wears yellow, and which at first was noted for the austere life of the monks; If 1s 
found chiefly in Tibet and Mongolia. 

Không Môn Phái Shentong— Shentong (tib): lonangpa—Giáo thuyết đặc biệt liên hệ với 
một số dòng truyền thừa trong các truyền thống Kagyupa và Nyingmapa của Phật giáo 
Tây Tạng. Giáo thuyết này được Jo Nang Pa sect nối kết lại với nhau để làm thành thực 
thể tích cực của Như Lai Tạng, được biết như là Phật tánh được hiển hiện qua thiền tập. 
Tuy nhiên, giáo thuyết này không phải là mới được phát triển đây, mà nó là bản chất 
hiện hữu thực sự của Như Lai Tạng Thức, và nó có đặc tánh vi tế, không diễn tả được, 
thường hằng, và vượt ra ngoài sự nắm bắt của tư tưởng ý niệm. Người ta nói nó là cốt lõi 
chiếu sáng của tâm. Người ta thường ví nó với bầu trời, luôn luôn như vậy, dù rằng nó có 
thể tạm thời bị mây che. Tương tự, bản chất của tâm bị che khuất bởi những phiển não 
tình cờ, nhưng những thứ này không bao giờ ảnh hưởng được bản chất căn bản ấy. Vào 
thế kỷ thứ 17, luận cứ này bị trường phái Gelukpa tấn công, và Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 
thứ 5 đã đàn áp trường phái Jo Nang Pa cũng như ra lệnh đốt tất cả sách vở của trường 
phái này. Dù có nhiều chống đối, giáo thuyết Shentong vẫn tiếp tục là giáo thuyết phổ 
biến rộng rãi trong số nhiều dòng truyền thừa thời đó, đặc biệt là những truyền thống có 
liên hệ tới phong trào “Không Môn Phái.” Trường phái nầy đã sản sanh ra một số học giả 
có ảnh hưởng, vị nổi tiếng nhất của trường phái này là Dolpopa Sherap Gyeltsen, và 
truyền thống cũng bao gồm cả các vị khác như Barawa Gieltsen Belsang (1310-1391), 
Tangdong Gielpo (1385-1464), và Taranatha (1575-1634). Trường phái này nổi tiếng nhất 
về cách diễn giảng tích cực về học thuyết “Như Lai Tạng,” được người ta nhận biết như 
là bản thể được thực chứng qua tu tập thiển định. Quan điểm này được dùng để chỉ cho 
“ánh không khác,” và được dựa theo Mật giáo Kalacakra. Đức Đạt Lai Lạt Ma thì xem 
đây như một quyển sách giả trá khó dấu được ai về một cái “ngã” căn nguyên không 
thay đổi và không nhiễm ô, nên ngài đã ban hành một đạo dụ ra lệnh tiêu hủy tự viện 
Jonangpa hoặc bị áp lực phải chuyển qua truyền thống Gelukpa, và tất cả những sách vở 
của trường phái này phải bị đốt toàn bộ. Vài học giả đương thời nghi ngờ rằng những lý 
do phía sau sự đàn áp này phải là lý do chính trị hơn là giáo lý, từ khi Jonangpo được 
đứng dưới hệ thống của Karma Kagyupa, vị này đã đấu tranh chống lại những mất mát 
mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã áp đặt cho mục đích kiểm soát chánh trị ở Tây tạng. Mặc dầu 
có những ngược đãi, nhiều người trong truyền thống này đã tranh đấu để sống còn và 
giáo thuyết gzhan stong vẫn còn là giáo thuyết có ảnh hưởng trong Phật giáo Tây Tạng, 
đặc biệt là trong truyền thống Rime hay phong trào “Không Môn Phái”—Doctrine 
particularly associated with certain lineages within the Kagyupa and Nyingmapa orders 
of Tibetan Buddhism. It was articulated by the Jo Nang Pa sect, which postulated a 
posifive, self-existent entity of Tathagata-garbha (embryo of the Tathagata), conceived as 
an ¡inherent Buddha-nature that Is made manifest by meditative practice. Ít Is not, 
however, newly developed, but rather ¡s the basic nature of mind Tathagata-garbha 1s 
said to exIst truly, and 1t 1s characterized as subtle, ineffable, permanent, and beyond the 
grasp of conceptual thought. It is said to be the luminous essence of mind. lt is often 
compared to the sky, which remains the same at all trmes, although it may be temporarily 
obscured by clouds. Similarly, the nature of mind 1s obscured by adventitious afflictions, 
but these never affect Its basic nature. This positlon was attacked by the Gelukpa school, 
and the fifth Dalai Lama suppressed the Jo Nang Pa and ordered their books burnt. 


3) 


35872 


Despite such opposition, Shentong continues to be a popular doctrine among many 
contemporary lineages, particularly those associated with the Rime (non-sectarian) 
movement. This order produced a number of influential scholars, but was suppressed by 
the fifth Dalai Lama Ngawang Losang Gyatso (1617-1682) in the seventeenth century. lts 
most notable figure was Dolpopa Sherap Gyeltsen (1269-1361), and the lineage also 
included Barawa Gyeltsen Belsang (1310-1391), Tangdong Gielpo (1385-1464), and 
Taranatha (1575-1634). It was best known for I1fs posifive Interpretation of the doctrine of 
Tathagata-Garbha, which conceived of it as an essence that is actualized through 
meditative practice. This view 1s commonly referred to as “other-emptiness,” and 1s said 
to be based on the Kalacakra-Tantra. The Dalai Lama considered this to be a thinly 
disguised version of an unchanging, primordially undefiled “self”, and he issued a decree 
that Jonangpa monasterles be destroyed or forced to convert to the Gelukpa order, and 
their books burned. Some contemporary scholars suspect that the reasons behind the 
suppression had as much to do with politics as doctrine, since the Jonangpo had been 
aligned with the Karma Kagyupa hierarchs, who had fought against and lost to the Dalai 
Lama for political control of Tibet. Despite this persecution, many of the orderˆs works 
survived, and the gzhan stong teachings remain ¡nfluential in Tibetan Buddhism, 
particularly in the Ris Med (Rime) or Non-Sectarian movemeII. 

Truyên Thống mới của A Để Sa và Tông Khách Ba—New Kadampa Tradition (NKT): TỔ 
chức quốc tế được ngài Geshe Kelsang Gyatso sáng lập, trụ sở đặt tại Anh quốc. Nhóm 
này không được chính phủ lưu vong Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma hỗ trợ, chủ yếu vì 
tổ chức này cứ khăng khăng đòi làm lành và thờ phụng thần giám hộ Dorje Shukden, 
người mà theo thần thoại Phật giáo Tây Tạng là một vị thần hộ pháp dữ dần, tự nguyện 
bảo vệ trường phái Gelukpa chống lại kẻ thù. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đặt những tu tập 
liên hệ tới Dorje Shunkden ra ngoài vòng pháp luật vì vị hộ pháp có liên hệ với chủ 
nghĩa bè phái, nhưng tổ chức NKT tuyên bố rằng việc cấm cẩn này vi phạm đến tự do 
tôn giáo. Việc lựa chọn tên “New Kadampa Tradition” cho thấy rằng nhóm này tự xem 
mình là kế tục dòng truyền thừa của A Để Sa và Tông Khách Ba. Nhóm NKT được mô 
tả như là chính phủ chính thống vì tổ chức này tin rằng toàn bộ trường phái Gelukpa đã bị 
lạc hướng khỏi giáo lý của Tông Khách Ba, và NKT tuyên bố vẫn giữ được hình thức 
thanh tịnh của truyền thống. Tổ chức có một nhà xuất bản tên là Tharpa Publications, 
xuất bản sách của Kelsang Gyatso—lnternational organizaton founded by Geshe 
Kelsang GOyatso (1931 - ), headquartered in England. The group hasnt been supported by 
the Tibetan government-in-exile and the Dalai Lama, primarily due to 1fs Insistence on 
continuing the propitiation (sự làm lành) and worship of the protector delty DorJe 
Shukden, who according to Tibetan Buddhist mythology 1s a wrathful dharma-protector 
(dharma-pala) who 1s dedicated to defending the Gelukpa order against 1ts enemies. The 
Dalai Lama has proscribed (đặt ra ngoài vòng pháp luật) practices related to DorJe 
Shunkden because the protector 1s associated with sectarianism, but the NKT claims that 
this ban ¡infringes (vi phạm) on religious freedom. The cholce of the name “New 
Kadampa Tradition” indicates that the group sees 1tself as continuing the lineage of Atisa 
and Tsong-Khapa. The NKT has been characterized as a fundamenftalist government 
because 1t believes that the Gelukpa order as a whole has strayed (bị lạc) from the 
teachings of Tsong-Khapa, and 1t claims to be maintaining a pure form of the tradition. 


4) 


35873 


The group has a publishing company named Tharpa Publications, which publishes books 
by Kelsang Gyatso. 

Trường phái Nyingmapa (tib): Trường phái lâu đời nhất trong bốn trường phái của Tây 
Tạng. Trường phái này cho rằng nó có từ thời của ngài Liên Hoa Sanh, nhà du già mà 
theo truyền thống Tây Tạng đã giúp thành lập Phật giáo Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. tên 
của trường phái này dựa trên sự kiện là trường phái dựa vào những bản cựu dịch có từ 
thời cuộc truyền bá Phật giáo Tây Tạng lần thứ nhất. Tu tập thiển cao nhất của trường 
phái là “Dzogchen” hay là “Đại Ba La Mật,” và trường phái có liên hệ thật mật thiết với 
trường phái “Ẩn Tạng.” Nyingmapa tin rằng những kinh văn của trường phái “Ấn Tạng” 
đã được dấu đi bởi ngài Liên Hoa Sanh và những đệ tử của ngài, họ đã cất giấu những 
pháp chú vào nơi mà họ tin rằng đúng thời sẽ có người tìm ra. Nguồn chính khác của 
trường phái Nyingmapa là giáo pháp và sự tu tập của họ là giáo pháp truyền thừa, mà 
người ta tin rằng nó tiêu biểu cho sự truyền thừa không đứt đoạn từ thời Phật tổ. Không 
giống như những trường phái khác ở Tây Tạng, trường phái Nyingmapa không phát triển 
lãnh đạo trung ương hay tổ chức đẳng cấp, và thường tránh quan hệ đến chính trị—The 
oldest of the four orders of Tibetan Buddhism. It traces 1tself back to Padmasambhava, 
the yogin who according to Tibetan tradition helped to establish Buddhism In Tibet in the 
eiphth century. Its name 1s based upon the fact that Its adherents rely on the “old 
translations,” made during the period of the “first dissemination” of Buddhism to Tibet. Its 
highest medifative practice 1s “Dzogchen” or “great perfection,” and it 1s the order most 
closely associated with the “hidden treasure” (Gter Ma) tradition. The texts of the 
“hidden treasure” tradiion are believed by Nyingmapa to have been hidden by 
Padmasambhava and his disciples, who placed spells on them to ensure that they would 
only be discovered at the proper time and by the proper “treasure discoverer” (Gter-ston). 
The other main source of Nyingmapa doctrines and practices 1s the “teaching lineage,” 
believed to represent an unbroken line of transmission of the dharma from the Buddha. 
Unlike the other orders of Tibetan Buddhism, 1t never developed a centralized leadership 
or organized hierarchy (đẳng cấp), and generally avoided political involvements. 


(IV)Đạt Lai Lạt Ma— Dalai Lama: 
(A) Tổng quan về Đạt Lai Lạt Ma—An overview oƒ “Dalai-Lama”: Danh hiệu Lạt Ma có thể 


được dịch nghĩa là đạo sư và thường được dùng để gọi người thầy đáng tôn kính. Tuy 
nhiên, trên thực tế bất cứ ai đã nhận đệ tử đều được gọi là Lạt Ma. Theo những trường 
phái Tây Tạng khác thì Lạt Ma dành cho bất cứ vị nào đã vượt qua ba năm tu thiển kín. 
Như vậy danh hiệu Lạt Ma có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau về năng lực và công phu 
tu tập. Đạt Lai Lạt Ma là giáo chủ phái Hoàng Y bên Tây Tạng, cũng là vị lãnh đạo đất 
nước. Một vị thầy có trí năng lớn bằng đại dương, vị lãnh đạo tinh thần hay quốc trưởng 
Tây Tạng, hiện thân của Quán Thế Âm cũng như Ban Thiển Lạt Ma. Theo Phật giáo Tây 
Tạng thì từ Lạt Ma là một vị thầy tôn giáo, được đệ tử sùng kính vì ông là hiện thân của 
Phật Pháp. Ngày nay từ Lạt Ma được dùng một cách lịch sự để chỉ bất cứ vị sư Tây Tạng 
nào, không kể mức độ phát triển tâm linh của vị nây. Có ba vị Lạt Ma cao cấp là Đạt Lai 
Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, và Bogdo Lạt Ma hay vị Tăng Thống Phật giáo Mông Cổ. 
Từ năm 1391 đến nay Tây Tạng có 14 vị Lạt Ma. Từ thế kỷ thứ 17, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
là người trị vì và lãnh đạo tinh thần của xứ Tây Tạng bằng sự hiện thân hay đầu thai liên 


1) 


2) 


35874 


tục, và sau khi nhà lãnh đạo qua đời người ta tìm người kế vị và thường được công nhận 
ở một cậu bé trai. Cho đến khi trưởng thành, một nhiếp chính được chỉ định nắm quyền 
tạm thời. Tất cả các vị Đạt Lai Lạt Ma đều có mối quan hệ đặc biệt với Đức Quán Thế 
Âm: một số sự kiện chứng minh rằng họ là hiện thân của vị Bồ Tát từ bi, trong khi những 
vị khác nói rằng họ có nguồn gốc của Ngài hoặc con người được Đức Quán Thế Âm ban 
phước lành—Lama may be translated as teacher, is generally øiven to respected masters. 
However, practically, anyone who has disciples 1s technically a lama. In other Tibetan 
traditions, lama 1s designed to anyone who has completed a three-year meditation retreat. 
Thus lamas may have diverse abilities and training. Dalai-Lama 1s the head of the 
Yellow-robe sect of the Tibetan Buddhism, as chief of the nation. A teacher whose 
wisdom Is as great as the ocean, Spiritual head of State of Tibet, Incarnation of 
Avalokitesvara, and the Panchen Lama. According to Tibetan Buddhism, Lama 1s used as 
a relipIous master, or guru, venerated by his students since he 1s an embodiment of 
Buddhist teachings. Today, Lama 1s often used as a polite form of address for any Tibetan 
monk, regardless of the level of his spiritual development. The three senior Lamas are 
the Dalai-Lama, the Panchen-Lama, and the Bogdo-Lama of Urga, the head of Buddhism 
in Mongolia. Since the 17” century the Dalai Lama has been the ruler and spiritual leader 
of Tibet. Succession 1s by reincarnation, and after the leader”s death his successor 1s 
soupht and usually recognized In a young boy. Until adulthood, an appointed regent takes 
his place. All Dalai Lamas have a special relatonship with Avalokitesvara: some 
maintain that they are reincarnations of the compassionate Bodhisattva, while others say 
that they are emanations of him, or human blessed by Avalokitesvara. The 14*° Dalai 
Lama has been In exile since 1959 following the Chinese Iinvasion and annexation of 
Tibet in the late 1950s. 

Quốc trưởng Tây Tạng: Quốc trưởng Tây Tạng— The spiritual and temporal Head oƒ State 
øƒ Tibet: VỊ này được xem như là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ Dalai có 
nghĩa là “Biển Lớn” là một danh hiệu ban cho vị Đại Lạt Ma thứ ba của trường phái 
Gelugpa được Gusri Kham sáng lập vào năm 158/—Regarded as the earthly 
manifestation of Avalokitesvara. The word Dalai means “Great Ocean” and was a tifle 
granted to the third Grand Lama of Gelugpa School in 1587 by Gusri Kham. 

Vị thầy cao cả—The most honorable teacher: Trong Phật giáo Tây Tạng, Dalai Lama 
được sùng kính vì Ngài là hiện thân thuần khiết cho giáo thuyết của Đức Phật. Trong 
Kim Cang thừa, vị Lạt ma đặc biệt quan trọng, vì vai trò của ngài không chỉ giảng dạy, 
mà ngài còn có thể thực hiện nghỉ lễ nữa. Vị Lạt Ma có nhiệm vụ truyền trao Phật pháp 
cho đệ tử và cho mọi người. Truyền thống huấn luyện một vị Lạt Ma mất nhiều năm học 
về nhiều giới luật khác nhau và triết lý Thiển trong Phật giáo. Chỉ sau 3 mùa an cư kiết 
hạ, vị Lạt Ma mới được phép trao truyền sự hiểu biết của mình cho người khác —lIn 
Tibetan Buddhist history, he 1s venerated since he 1s an authentic embodiment of the 
Buddhist teaching. In Vajrayana, the Lama 1s particularly important, since his role 1s not 
only to teach rituals but also to conduct them. Lama has the function of transmitting the 
Buddhist tradition to not only his students but also to every people. The traditional 
traming of a Lama Includes many years of study of various diseiplines of Buddhist 
phiosophy and meditation. Only after at least three retreats (3 years), a lama 1s 
authorized to refer himself as such and to transmit his knowledge to others. 


3) 


35875 


Giáo chủ phái Hoàng Mạo— The head oƒ the Yellow-robe sect: Giáo chủ phái Hoàng 
Mạo bên Tây Tạng, cũng là vị lãnh đạo đất nước. Một vị thầy có trí năng lớn bằng đại 
dương, vị lãnh đạo tinh thần hay quốc trưởng Tây Tạng, hiện thân của Quán Thế Âm 
cũng như Ban Thiển Lạt Ma. Theo Phật giáo Tây Tạng thì từ Lạt Ma là một vị thầy tôn 
giáo, được đệ tử sùng kính vì ông là hiện thân của Phật Pháp. Ngày nay từ Lạt Ma được 
dùng một cách lịch sự để chỉ bất cứ vị sư Tây Tạng nào, không kể mức độ phát triển tâm 
linh của vị nầy. Có ba vị Lạt Ma cao cấp là Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma, và 
Bogdo Lạt Ma hay vị Tăng Thống Phật giáo Mông Cổ. Tước vị Đạt Lai Lạt Ma được 
xem như là “Đấng Thế Chủ Tôn Quí” hay “Đấng Hiện Hữu.” Vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 
năm là Ngawang Losang Gyatso trở thành vị lãnh đạo toàn bộ đất nước Tây Tạng, và 
trước khi Tây Tạng bị Trung Quốc xâm chiếm và sáp nhập vào thập niên 1950s, vị Đạt 
Lai Lạt Ma vừa là vị lãnh đạo tinh thần mà cũng là nhà lãnh đạo thế quyền của Tây 
Tạng. Từ năm 1391 đến nay Tây Tạng có 14 vị Lạt Ma—The head of the Yellow-robe 
sect of the Tibetan Buddhism, as chief of the nation. A teacher whose wIisdom 1s as øreat 
as the ocean, Sprritual head of State of Tibet, incarnation of. Avalokitesvara, and the 
Panchen Lama. According to Tibetan Buddhism, Lama 1s used as a religIous master, or 
guru, venerated by his studenfs since he 1s an embodiment of Buddhist teachings. Today, 
Lama 1s often used as a polite form of address for any Tibetan monk, regardless of the 
level of his spiritual development. The three semior Lamas are the Dalai-Lama, the 
Panchen-Lama, and the Bogdo-Lama of Urga, the head of Buddhism in Mongolia. The 
Dalai Lama 1s most often referred to by Tibetan as Gyelwa Rinpoche (Precious Lord) or 
Kundun (the Presence). The fifth Dalai Lama, Ngawang Losang Gyatso (1617-1682) 
became the ruler of the whole of Tibet, and prior to the Chinese 1nvasion and annexation 
of Tibet in the 1950s the Dalai Lama was the spiritual and temporal leader of Tibet. Since 
1391 till today, Tibet has 14 Lamas. 


(B) Từ năm 1391 đến nay, Tây Tạng có 14 vị Đạt Lai Lạt Ma—Since 1391 till today, Tibet has 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


had 14 Lamas: 

Dalai Lama Gendun Drub (1391-1475). 
Dalai Lama Gendun Gyatso (1475-1542). 
Dalai Lama Sonam Gyatso (1543-1588). 
Dalai Lama Yonten Gyatso (1589-1617). 
Dalai Lama Losang Gyatso (1617-1682). 
Dalai Lama Jamyang Gyatso (1683-1706). 
Dalai Lama Kelsang Gyatso (1708-1757). 
Dalai Lama Jampel Gyatso (1758-1804). 
Dalai Lama Lungtog GØyatso (1806-1815). 


10) Dalai Lama Tsultrim Gyatso (1816-1837). 

11) Dalai Lama Kedrub Gyatso (1838-1856). 

12) Dalai Lama Trinle Gyatso (1856-1875). 

13) Dalai Lama Tubten Gyatso (1876-1933). 

14) Dalai Lama Tenzin Gyatso (born 1935——now In exIle). 


(V) Ban Thiền Lạt Ma—Pan Chen La Ma: Great Tibetan Lama—Ban Thiền Lạt Ma, danh 


hiệu tôn vinh do vị Đạt Lai Lạt Ma đặt cho thầy mình. Theo truyền thống Tây Tạng thì vị 


35876 


Đạt Lai Lạt Ma chính là hiện thân của Quán Thế Âm, nên vị Đạt Lai Lạt Ma thứ V đã 
tuyên bố thầy mình là Phật A Di Đà. Khác với Đạt Lai Lạt Ma, Ban thiển Lạt ma không 
phải thi hành những nghĩa vụ chính trị tuy vẫn còn luân hồi sanh tử. Ban Thiển Lạt Ma là 
vị lạt ma tái sinh có ảnh hưởng lớn thứ nhì của phái Gelukpa trong phật giáo Tây Tạng, 
mà người ta tin là do sự thị hiện của Đức Phật A Di Đà. Chức Ban Thiền Lạt Ma là chức 
vị thứ hai sau Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật Giáo Tây Tạng. Tước hiệu “Ban Thiền” hay 
“Học giả vĩ đại” được ban cho Gendun Drup, vị trụ trì của tự viện bKra shis lhun po. Về 
sau này thì các vị trụ trì kế tiếp được kế vị. Vị Ban Thiển Lạt Ma ngự tại điện 
Tashilhumpo hay Luân Bố Miếu, trong thành Nhựt Cáp Tắc. Vào năm 1640 vị Đạt Lai 
Lạt Ma thứ năm, nhờ sự trợ lực của Mông Cổ, đã nắm trọn quyền hành chánh và tôn 
giáo trong nước, ngài bèn tôn vinh vị Thầy của mình chức Ban Thiển Lạt Ma, và xây 
dựng điện Trát Thập Luân Bố cho ngài. Khi vị Ban Thiển Lạt Ma nầy thị tịch, một vị 
khác (một đứa trẻ) được tìm thay thế, giống như trường hợp của chức vị Đạt Lai Lạt Ma, 
nhưng vị Lạt Ma tương lai sẽ không được dân chúng thừa nhận cho đến khi nào vị nầy 
qua được những cuộc khảo nghiệm của các ủy viên hội đồng Phật Giáo Tây Tạng. Hãy 
còn một vấn đề đang bàn cãi giữa Đạt Lai Lạt Ma và về vấn để tìm ra vị Ban Thiền Lạt 
Ma đời thứ II. Đạt Lai Lạt Ma thì chính thức thừa nhận một cậu bé Tây Tạng tên 
Gendun Chogi Nyima như là vị tái sinh của Ban Thiền Lạt Ma đời thứ mười, nhưng nước 
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa bác bỏ cả vị tái sanh, lẫn quyển thừa nhận vị tái sanh 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma, dù cho đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo tinh thần của Phật 
giáo Tây Tạng, và chủ thuyết chính thức của Trung Hoa bác bỏ sự đặt ra tái sanh coi đó 
như là mê tín dị đoan thời phong kiến. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa còn đi xa hơn nữa 
là tự lập ra ứng viên cho chức Ban Thiền Lạt Ma, nhưng sự nghịch lý của những viên 
chức đẳng Cộng Sản phi Phật giáo lựa chọn những vị tái sanh, khiến họ phải dùng vũ lực 
hay đe dọa tù đày để chiêu dụ dân chúng Tây Tạng chấp nhận sự lựa chọn của họ—An 
honorable title used to refer to a Dalailama”s teacher. In Tibetan tradition, Dalailama 1s 
the incarnation of Avalokitesvara. Thus the fifth Dalailama declared that his teacher to be 
on a higher level of the reincarnation of Amitabha. In contrast to the Dalailama, the 
Panchen Lama has no political responsibilitiles, even though he 1s still reincarnated again 
and again. The second most influential reincarnate lama (sprul sku) of the Gelukpa order 
of Tibetan Buddhism. The Tibetan Panchen-Lama ranks second only to the Dalai-Lama 
among the Grand Lamas of the Gelugpa School of Tibetan Buddhism, believed to be a 
physical manifestation of Amitabha Buddha. The tile “Pan Chen” or “Great Scholar,” 
was first gIven to Gendun Drup (1391-1475), the abbot of bKra shis lhun po. It was later 
inherited by successive abbots of the monastery. His seat 1s in the Tashilhumpo 
Monastery at Shigatse. In 1640, the fifth Dalai Lama, with the aid of the Mongols, having 
acquired temporal as well as spiritual control of the whole country, honoured his own 
tutor with the tile of Panchen Lama (a learned Lama), and built the Tashilhumpo 
Monastery for him. On the death of the title-holder, the new Lama 1s found in the body of 
a small child, as in the case of the Dalai Lama, and no new Lama 1s recognized as such 
by the people until examined and appointed by a Tibetan commission appointed for the 
purpose. There 1s an on-going dispute between the Dalai Lama and the Peopleˆs Republic 
of China (PRC) regarding the identity of the eleventh Pan Chen La Ma. The Dalai Lama 
officially recognized a Tibetan boy named Gendun Chogi Nyima as the reincarnation of 


35877 


the tenth Pan Chen Lama, but the PRC has reJected both his chotce and his authority to 
recognIze reincarnations, despite the fact that he 1s the spiritual leader of Tibetan 
Buddhism, and official PRC doctrine denounces the Institution of reincarnation as a 
“feudal superstition.” The PRC has even gone so far as to install 1s own candidate, but 
the absurdity (sự vô lý) of non-Buddhist Communist Party officials choosing 
reincarnations has made 1t necessary for the PRC to use force and imprisonment to coerce 
Tibetans to accept 1s choIce. 


(VI)Thần giám hộ của trường phái Gelukpa— Protector deity oƒ the Gelukpa order: Dorje 
Shukden (tib)—Kim Cang Dũng Mãnh—Từ ngữ Tây Tạng dùng để chỉ “Kim Cang Dũng 
Mãnh.” Đây là một vị thần giám hộ của trường phái Gelukpa của Phật giáo Tây Tạng, 
người ta nói ngài là tái sanh của Drakpa Gyeltsen, người được thừa nhận là tái sanh lần 
thứ ba của Ban Thiển Lạt Ma Sonam Drakpa, ngài là vị đã viết sách giáo khoa cho Viện 
Đại Học Tự Viện Drebung Loseling. Theo huyền thoại của vị thần này thì Drakpa 
Gyeltsen là đối thủ của vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ năm là Ngawang Losang Gyatso, và 
những người ủng hộ đức Đạt Lai Lạt Ma cố gắng sát hại ngài bên cạnh việc loan truyền 
những tin đồn xấu ác về ngài. Cuối cùng ngài cẩm thấy mệt mỏi về việc này và quyết 
định tự kết liễu đời mình bằng cách nhét đầy miệng chiếc khăn để làm nghi lễ cho đến 
khi ngộp thở. Chiếc khăn ấy đã được trao cho ngài bởi vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 theo 
sau cuộc tranh luận giữa hai người để cho thấy ngài là người thắng cuộc. Trước khi chết, 
ngài đã bảo đệ tử rằng nếu như những tin đồn về ngài mà không đúng sự thật thì một 
luồng khói đen có hình bàn tay sẽ bay lên ống khói nơi làm lễ trà tỳ cho ngài. Việc này 
được tường thuật lại là đã xẩy ra, và ít lâu sau đó thần thức ổn ào của ngài bắt đầu khủng 
bố nhiều người, ngay cả đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, về sau này ngài làm cho người 
ta tin rằng ngài đã trở thành “thần hộ pháp,” và nhiệm vụ đặc biệt của ngài là bảo hộ 
trường phái Gelukpa chống lại kẻ thù. George Dreyfus đã tranh luận một cách thuyết 
phục rằng câu chuyện về việc chuyển hóa thành ma trả thù của ngài Drakpa Gyeltsen có 
lẽ khởi đầu kẻ thù ngài dùng để phỉ báng ngài, nhưng trong thời gần đây nó đã trở thành 
huyền thoại về Dorje Shukden trong số những người hết lòng thờ phượng ngài. Vài trăm 
năm sau cái chết của ngài Drakpa Gyeltsen, thì Dorje Shukden chỉ còn là loại ma thứ 
yếu trong đền miếu của trường phái Gelukpa, nhưng theo Rinpoche Pabongka và đệ tử 
của ông là Rinpoche Trijang ngài đã vượt lên chiếm vị trí của một thần hộ pháp chính 
yếu. Ngài thường được họa có vẻ mặt dễ sợ, với một vòng kiểng làm bằng sọ người cũng 
như những đồ trang sức ghê sợ khác, bao bọc quanh ngài là lửa. Ngài có liên hệ với chủ 
nghĩa môn phái, và theo sau một giấc mơ trong đó ngài nhìn thấy Dorje Shukden đang 
đánh với Nechung, vị thần hộ pháp chính của chánh phủ Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma 
đời thứ 14 ban hành ngay một đạo luật hối thúc người Tây Tạng hãy ngừng ngay việc thờ 
phượng vị thần này. Dorje Shukden đã trở nên phổ cập rộng rãi trong số các vị Lạt Ma 
trong truyền thống Gelukpa trong thế kỷ 20, nhưng theo sau sự tuyên bố của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma, hầu hết truyền thống Gelukpa đều công khai chối bỏ việc thờ phượng vị thần 
này. Tuy nhiên, một ngoại lệ quan trọng là việc lên tiếng của Geshe Kelsang Gyatso, 
người sáng lập ra trường phái Kadampa mới. Ông đã công khai chối bỏ quyết định của 
đức Đạt Lai Lạt Ma, ông và đệ tử của mình tố cáo đức Đạt Lai Lạt Ma đã vi phạm đến 
tự do tôn giáo của họ. Cuộc tranh luận này tủa ra quá nhiều thù địch và bạo động, và khi 


35878 


một người ủng hộ nổi bật của đức Đạt Lai Lạt Ma, vị cựu giám đốc của Học Viện Biện 
Chứng Phật Giáo ở Dharmasal cùng với hai sinh viên khác bị ám sát một cách dã man 
ngay trong chỗ cư ngụ của ông ta. Mặc dù những người ủng hộ của Dorje Shukden đã 
công khai tuyên bố rằng họ chẳng dính dáng gì trong những việc sát hại này cũng đưa 
đến những hoài nghi ngay trong giới những người thờ phụng vị thần này—“Dorje 
Shukden” 1s a Tibetan term for “Powerful Vajra.” Thịs 1s a protector deity of the Gelukpa 
order of Tibetan Buddhism, said to be the reincarnation of Drakpa Gyeltsen (1618-1655) 
who was recognized as the third rebirth of Panchen Sonam Drakpa (1478-1554), the text 
book writer of Drebung Loseling monastic college. According to the mythos of this deIty, 
Drakpa Oyeltsen was a rival of the fifth Dalai Lama, Ngawang Losang Gyatso (1617- 
1682), and the Dalai Lama”s supporters tried to assassinate Drakpa Gyeltsen, in addition 
to spreading malicious rumors about him. He eventually grew tire of this and decided to 
take his own life by stuffing a ceremomial scarf Into his mouth until he was suffocated. 
The scarf had been given to him by the fifth Dalai Lama following a debate between the 
two In recognition of his victory. Before he died he told his disciple that 1f the rumors 
about him were false a black cloud of smoke ¡In the shape of a hand would rise from his 
funeral pyre. This reportedly occured, and shortly thereafter his unqulet spirit began 
terrorizing many people, including the Dalai Lama. He was later persuaded, however, to 
become a “dharma-protector,” and his particular mission 1s reportedly to protect the 
Gelukpa order against 1s enemies. George Dreyfus has convincingly argued that the 
story of Drakpa Gyeltsenˆs transformation Into a vengeful spirit was probably originally a 
slander initiated by his enemies, but in recent times has become part of the mythology of 
DorJe Shukden among his devotees. For several hundred years following Drakpa 
Gyeltsenˆs death, Dorje Shukden was only a minor spirit within the Gelukpa pantheon, 
but he was elevated to the position of chief dharma protector by Pabongka Rinpoche 
(1878-1941) and his student Trijang Rinpoche (1901-1983). He 1s generally depicted in a 
fearsome aspect, with a necklace of skulls and other terrifying ornamenfs, surrounded by 
flames. He 1s associated with Gelukpa sectarianism, and following a dream in which he 
saw DorJe Shukden In combat with Nechung, the main dharma protector of the Tibetan 
øovernment, the fourteenth Dalai Lama Issued a public statement urging Tibetan to cease 
the worship of this deity. DorJe Shukden became widely popular among Gelukpa lamas 
during the twentieth century, but following the Dalai Lamaˆs proclamation most Gelukpa 
publicly renounced worship of this deity. However, the most vocal exception was Geshe 
Kelsang Gyatso, the founder of the New Kadampa Tradition. He has publicly reJected the 
Dalai Lamaˆs decIsion, and he and his followers have accused the Dalai Lama of 
violating their religious freedom. This dispute has preciIpitated a great deal of animosity 
and violence, and once the Dalai Lama's most prominent supporters, Geshe Losang 
Gyatso, former director of the Institute of Buddhist Dialectics in Dharmasal, was brutally 
murdered In his residence, along with two of his students. Although supporters of DorJe 
Shukden have publicly claimed that they had nothing to do with the killings, the leading 
Suspectfs are worshipers of the deIty. 


35879 


(XXXII) Phật Giáo Thái Lan 
Buddhism rn Thailand 


(D Tổng quan về Phật Giáo Thái Lan—An overview 0ƒ Buddhism in Thailand: Phật giáo 
truyền đến Thái Lan là hệ quả của khuynh hướng truyền bá văn minh Ấn Độ và những 
hoạt động phát triển văn hóa của người Ấn. Ngay từ đầu Tây Lịch, người Ấn chẳng 
những thiết lập cơ sở thương mại, mà còn mang theo cả nền văn hóa và tín ngưỡng đến 
đến vùng Đông Nam Á. Theo Edward Conze trong Lược Sử Phật Giáo Thế Giới, từ thế 
kỷ thứ ba trở đi, vùng Đông Nam Á cũng được biết như là một Ấn Độ mở rộng, càng 
ngày càng được cai trị bởi các triều đại có gốc gác từ Ấn Độ, hoặc ít nhất chịu sự thúc 
đẩy bởi những lý tưởng của văn hóa Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ I1 và 12, Thái Lan đón nhận 
ảnh hưởng Đại Thừa và Ấn Giáo, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng từ các dân tộc người 
Thái khác đến từ phía Nam Trung Hoa. Đến thế kỷ thứ 14, Thái Lan đón nhận đoàn 
truyền giáo Phật Giáo Nguyên Thủy đến từ Tích Lan. Cũng như tại các xứ Cam Bốt và 
Lào, mối quan hệ gắn bó giữa nhà nước và tôn giáo rõ ràng rập theo khuôn mẫu của 
Tích Lan, còn khuôn mẫu của Tích Lan bắt nguồn từ gương của vua A Dục và sự can 
thiệp của nhà vua vào Tăng Già trong Nghị Hội Kinh Điển lần thứ ba. Thật tình mà nói, 
đây là ảnh hưởng tích cực vì chính ảnh hưởng nầy đã mang lại lợi lạc cho dân chúng. 
Trong quá khứ đã có nhiều đấng quân vương Thái Lan đã noi gương Tăng Già cai trị thần 
dân với tỉnh thần công minh chánh trực. Quả tình Phật giáo đã góp phần một cách tích 
cực trong việc nâng cao văn hóa của xứ sở nầy từ nhiều thế kỷ nay. Tại Thái Lan, Phật 
giáo đã là quốc giáo từ nhiều thế kỷ qua, và bây giờ nó vẫn tiếp tục là quốc giáo dù các 
tôn giáo khác vẫn được tự do sinh hoạt. Toàn bộ nền văn hóa bản địa Thái Lan gắn liền 
với Phật giáo, và nhà vua là một vị hộ pháp đúng nghĩa, từ lời nói đến việc làm. Hiện tại, 
trong tổng số 60 triệu dân, theo thống kê năm 1999, có đến 95 phần trăm theo Phật giáo, 
hầu hết theo truyền thống Nguyên Thủy. Tại Thái Lan, những người theo Đại Thừa chỉ là 
một thiểu số rất nhỏ. Những thống kê mới nhất (1999) cho thấy có trên 30.000 ngôi tự 
viện trên khắp 75 tỉnh thành của Thái Lan. Hiện tại Thái Lan có trên 350.000 Tỳ Kheo 
đã thọ giới cụ túc. Hầu như các thanh thiếu niên Thái Lan cũng như tại các xứ theo 
truyền thống Nguyên Thủy đều phải ít nhất một lần học tập tại chùa từ sáu tháng đến 
một năm—Buddhism reached Thailand as the result of the tendency of spreading of 
Indian civilization and colonizing activities of Hindus. From the beginning of the first 
century A.D., the Indians not only founded trading posts, but also brought their 
cIvilization, religion, and culture with them to the Southeast ÀAsIan countries. According to 
Edward Conze in “A Short History of Buddhism”, from the third century onwards, 
Southeast Asia was known as “Further India”, was increasingly ruled by dynasties which 
could either claim Indian descent, or which were at least motivated by the ideals of Hindu 
Civilization. In the I1” and 12” centuries, Thailand received Mahayana and Hindu 
infuences, and also assimilated the Iinflux of the Thai peoples Into the region from 
southern China. In the 14” century, Thailand received the Theravada missions from Sri 
Lanka. As in Cambodge and Laos, in Thailand the perceived connection between the 
government and religion 1s clearly derived from the Sri Lankan model, which 1tself 
derives some Inspiration from the example of King Asoka and his intervention in the 


5880 


Sangha connected to the Third Council. As a matter of fact, this Influence was 
undoubtedly beneficial, many kings trying to apply the example of the Buddhist 
dharmaraja who rules in righteousness. Buddhism has been actively contributing in 
elevating the culture of Thailand for so many centuries. In Thailand, Buddhism has been 
the State religion for so many centuries, and it 1s still the state religIon there even though 
other religions are allowed to spread freely. All the indigenous culture 1s bound up with 
Buddhism and the king 1s the real Dharma Protector, in both words and deeds. At the 
present time, of a total populaton of sixty million, about 95 percent have declared 
themselves Buddhists, mostly of the Theravada school. In Thailand, the Mahayanists 
remain numerically a minority. The latest available statistics (1999) show that there are 
over 30,000 temples scattered throughout Thailand's seventy-five provinces. The 
numbers of ordained monks stand around 350,000. Almost every young male in Thailand 
as well as in Theravadan countries must at least study 1n a temple from six months to a 
y€ATS. 


(II)Sự Phát Triển của Phật Giáo tại Thái Lan— The Developments oƒƑ Buddhism in 
Thailand: Phật Giáo phát triển tại Thái Lan từ một thời kỳ rất sớm, khoảng thế kỷ thứ 
nhất hay thứ nhì sau Tây Lịch, nếu không muốn nói là sớm hơn. Theo Giáo sư P.V. Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, thì điều nầy được chứng minh bởi các phát 
hiện khảo cổ tại Pong Tuk và Phra Pathom. Phra Pathom cách Băng Cốc khoảng 30 dậm 
về phía Tây, còn Pong Tuk nằm xa hơn về phía Tây 20 dặm nữa. Các di tích về cấu trúc 
tôn giáo, các tượng Phật, các đổ đất nung có khắc chữ và những biểu tượng rõ ràng của 
đạo Phật, có lẽ thuộc thế kỷ thứ 1 hoặc thứ 2 đã được tìm thấy tại các nơi nầy. Một số 
lớn đền đài đã bị đổ nát và các tác phẩm điêu khắc mang nặng ảnh hưởng thời Gupta. 
Những thứ nầy được xem là thuộc trường phái Dvaravati. Dvaravati là một vương quốc 
phồn thịnh vào thời của ngài Huyền Trang, nghĩa là vào đầu thế kỷ thứ 7. Trong khoảng 
thế kỷ thứ 8 và thứ 9, cả Xiêm La và Lào là một phần của Cam Bốt về mặt chánh trị và 
chịu ảnh hưởng của nước nầy về mặt tôn giáo. Chúng ta có thể thấy cả đạo Phật và Bà 
La Môn cùng phát triển bên nhau tại các vùng đất nầy. Vùng đất mà bây giờ là Thái 
Lan, nguyên thủy là nơi trú ngụ của người Mons, dân tộc đã bị người Khmer xâm lấn 
dưới thời vua Suryavarman của thành Angkor (1001-1050); rồi khoảng hai thế kỷ sau đó 
họ được người Thái thay thế. Sau khi Mông Cổ xâm chiếm Nam Chiếu vào năm 1254, số 
người Thái di cư từ phía Nam Trung Hoa tăng lên, những người Thái ban sơ này tiếp xúc 
với trường phái Phật giáo Đại Thừa. Vào thời đó họ hoàn toàn bị người Khmers kiểm 
soát. Khoảng năm 1260, vương quốc Sukhothai tự giải phóng khỏi ách thống trị của 
Khmers. Một thời gian ngắn sau đó, quốc vương Thái Lan Rama Khamheng (1257-1317) 
thiết lập Theravada làm quốc giáo. Khoảng giữa thế kỷ thứ 13 thì người Thái nắm được 
chủ quyền cho cả nước Xiêm và Lào, chấm dứt ưu thế chính trị của người Cam Bốt. Dưới 
ảnh hưởng của các vua Thái, Phật giáo thuộc trường phái Nguyên Thủy và ngôn ngữ Ba 
Li thịnh hành khắp Thái Lan và Lào. Vua Sri Suryavamsa Rama Maha- 
Dharmikarajadhiraja không chỉ là một nhà bảo trợ lớn cho đạo Phật mà chính ông cũng 
sống cuộc đời một tu sĩ Phật giáo và đi thuyết giảng đạo Phật ở khắp mọi nơi trong 
vương quốc của mình. Vào năm 1361, ông cử một số Tỳ Kheo và học giả uyên bác qua 
Tích Lan để mời đại Tăng Mahasami Sangharaja đến Thái. Với sự gợi ý của vị Đại Tăng 


5881 


cùng những nỗ lực của nhà vua, Phật giáo và văn học Ba L¡ không chỉ có được một nền 
tảng vững chắc mà còn lan sang một số nước nhỏ theo Ấn Độ giáo như là Lào quốc, 
Alavirastra, Khmerrastra, Suvarnagrama, Unmarga-sila, Yonakarastra, và HaripunJaya. 
Phần lớn các nơi nầy hiện còn giữ biên niên sử địa phương viết bằng tiếng Ba L¡. Từ đó 
trở đi, Phật giáo đã thịnh hành trên đất Thái và các vùng lân cận, còn đạo Bà La Môn thì 
đã sa sút cho đến khi gần như biến mất, chỉ còn lưu lại một ít dấu vết trong các nghi lễ và 
phong tục của quần chúng. Trong khoảng thời gian này, tất cả các nhà sư tại xứ 
Sukhothai (bây giờ là Thailand) đều qua Tích Lan và thọ đại giới với Đại Tăng người 
Tích Lan tên Udumbara Mahasami. Sau khi trở về Thái Lan, những vị Tăng này thiết lập 
một Giáo Hội Tăng Già Sahala và Giáo Hội Tăng già này phát triển khắp vùng 
Sukhothai. Vào giữa thế kỷ thứ 14, vua Kuna xây Tháp Wat Suan Doc để thờ xá lợi Phật. 
Tuy nhiên, năm 1492, vương quốc Sukhothai bị vương quốc Ayudhya (1330-1767) lật đổ, 
hoàng gia mới vẫn tiếp tục ủng hộ Phật giáo. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ 17, vua 
Songdharm bảo trợ việc in bộ kinh tạng Pali. Cao điểm phát triển Phật giáo ở Thái Lan là 
dưới thời vua Maha Dhammaraja (1733-1758), trong thời kỳ đó các nhà sư từ Tích Lan 
được gởi qua vương quốc Ayudhya (Thái Lan ngày nay) để thọ đại giới. Vua Songdharm 
gởi một phái đoàn Tăng già đến Tích Lan, đoàn này lưu lại Tích Lan 3 năm, vào năm 
1753 họ truyền giới cho một nhóm Tăng Tích Lan và sau đó chính nhóm Tăng mới thọ 
giới này đã thành lập giáo hội Phật giáo Siyam Nikaya tại Tích Lan. Vua Rama I dời 
kinh đô về Bangkok, và cũng như những vua trước, ông tận lực cải thiên Phật giáo ở Thái 
Lan. Đến đời vua Rama IV, người đã từng là một Tăng sĩ 25 năm trước khi lên ngôi. Lúc 
còn trong giáo đoàn, ông đã thành lập nhóm cải cách tăng già Dhammayuttika 
(Thammayut—Thai). Truyền thống này nhấn mạnh đến giới luật gắt gao hơn tất cả các 
truyền thống khác ở Thái Lan thuộc truyền thống Mahanikaya. Sau khi lên ngôi ông bắt 
buộc các trường phái thuộc truyền thống Mahanikaya phải chấp nhận những cải cách của 
ông. Triều đại của ông vẫn tiếp tục quan hệ tới Tăng vụ, tới đời vua Rama V vào năm 
1902, nhà vua ra một đạo luật công bố là những Tăng vụ của giáo đoàn cũng là công vụ 
của chính phủ, và chính phủ có nhiệm phải coi sóc giáo đoàn. Hệ thống giáo phẩm được 
thành lập, với chức vụ Tăng Thống hay Tăng Vương là cao cấp và có quyền hạn cao 
nhất, nhưng chức vụ này được nhà vua chỉ định. Dưới sự lãnh đạo của vua Rama V, Thái 
Lan tránh được cảnh rơi vào vòng thuộc địa của các nước Âu Châu, và năm 1932 Thái 
Lan trở thành quốc gia có lập hiến. Ngày nay Phật giáo ảnh hưởng tất cả các tầng lớp xã 
hội Thái Lan—Buddhism flourished in Thailand, used to be Siam, from a very early 
period, about the first or second century A.D., 1f not earlier. According to Prof. P.V. Bapat 
in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, this 1s proved by archaeological 
findings at Pong Tuk and Phra Pathom. Phra Pathom 1s about 30 miles west of Bangkok, 
and Pong Tuk lies about 20 miles farther to the west. Remains of a religious structure, the 
1images of the Buddha, inscribed terracottas and defimte symbols of Buddhism like the 
dharmacakra, belonging probably to the first or second century A.D., have been found In 
these places. To a somewhat later period belong to the largee number of ruined 
sanctuaries and some fine sculptures which Indicate the strong influence of the Gupta 
period. These have been referred to the Dvaravati school. DvaravatI was a flourishing 
kingdom at the time of Hsuan-Tsang In the first half of the seventh century A.D. About 
the eighth or ninth century A.D., both Siam and Laos formed part of Cambodia politically 


35882 


and influenced by religIous condition of that country. So, both Brahmanical religion and 
Buddhism can be found flourishing side by side in all these regions. The area of modern- 
day Thailand was originally inhabited by the Mons, who were conquered by Khmers 
during the reign of King Suryavarman of Angkor (1001-1050); they in turn were displaced 
by the Thais about two centuries later. Following Mongolian Iinvasion of Nan-Chao In 
1254, increasing numbers of Thais migrated from southern China into the area, now 
northern Thailand, which was controlled by the Khmers. These early Thai people came 
Into contact with Mahayana Buddhism. Around 1260, the kingdom of Sukhothai freed 
1tself from Khmer domination, and shortly thereafter King Rama Khamheng (1275-1317) 
established Theravada as the state religion. About the middle of the thirteenth century 
A.D., the Thais made themselves masters of Siam and Laos and put an end to the political 
supremacy of the Cambodians over them. Under the influence of the Thai rulers, 
Buddhism of the Theravada school and the Pali language flourished all over Siam and 
Laos. The Thai king Sri Suryavamsa Rama Maha-DharmikaraJadhiraja was not only a 
great patron of Buddhism, but himself adopted the life of a Buddhist monk, preaching the 
doctrines of the Buddha all over his kingdom. About 1361 A.D., he sent some learned 
bhikkhus and scholars to Ceylon and ¡induced the great monk called Mahasami 
SangharaJa to come to Siam. Under his Inspirationand the active efforts of the king, 
Buddhism and Pali literature not only obtained a firm footing, but also spread to a number 
of small Hinduized states in the terriory now called Laos, such as Alavirastra, 
Khmerrastra, Suvarnagrama, Unmarga-sila, Yonakarastra, and HaripunJjaya. Many of 
these still possess their local chronicles written in Pali. From this time onwards, Buddhism 
flourished in Siam and the neighboring regions, and Brahmanism declined until 1t almost 
disappeared, leaving only a few traces In public ceremonies and customs. During this 
time, all monks from SukhothaI came to SrI Lanka to receive ordination from a Sinhala 
Mahathera named Udumbara MahasamIi. After returning to Sukhothai, all these monks 
established the Sahala Sangha, and this order spread throughout the region. In the middle 
of the fourteenth century, King Kuna built Wat Suan Doc Stupa to house a Buddha relic. 
However, in 1492, Sukhothai was overthrown by Ayudhya, and the new royal family 
continued to support Buddhism. In the early seventeenth century, king Songdharm 
sponsored an edition of the Pali Canon. A high point in the development of Thai 
Buddhism was the reign of King Maha Dhammaraja II (1733-1758), during which monks 
from Sri Lanka were sent to Ayudhya to receive ordination. King Songdharm In turn sent 
a group of monks led by Phra Upali to Sri Lanka. This group remained In SrI Lanka for 
three years and in 1753, they ordained a group of monks who would later found the 
Siyam Nikaya Ayudhya. King Rama I moved the capital to Bangkok, and like his 
predecessors devoted himself to Iimprove Buddhism In Thailand. King Rama IV, who had 
been a monk for twenty-five years before ascending the throne. While he was still 
ordained, he formed a reformist group in the Sampha named Thammayut Nikaya 
(Dhammayuttika Nikaya). This sect emphasized stricter adherence to the rules of the 
Vinaya than the rest of Thai Samgha, which beloned to the Mahanikaya. After he became 
king, he decreed that the Mahanikaya must also adopt his reform measures. He continued 
to involve in the affairs of the Samgha, which was carried on by his successors. In 1902 
Rama V ¡ssued the Buddhist Order Act, which explicitly stated that the business of the 


5883 


Samgha was also the business of the government and the government should oversee the 
Samgha. A hierarchy of religIous positions was created, with the supreme patrlarch or 
Samgha-raja at the top. He 1s the final authority in monastic affairs, but 1s appointed by 
the king. Under the leadership of King Rama V, Thailand was able to avoid becoming a 
European colony, and In 1932 the country became a constitutional democracy. Today 
Buddhism Iinfluences all strata of Thai socIety. 


(HI)Phật Giáo và các sinh hoạt trong đời sống khác tại Thái Lan— Buddhism and other le 


1) 


2) 


3) 


4) 


activiies In Thailand: 

Phật Giáo và nền Giáo Dục tại Thái Lan— Buddhism and Education in Thailand: Ngay từ 
đầu các Tăng sĩ Thái Lan đã đóng một vai trò rất quan trọng trong lãnh vực giáo dục. 
Ngôi trường đầu tiên được thành lập ở Thái Lan được xây dựng ngay trên khu đất của 
nhà chùa và những thầy giáo là những Tăng sĩ. Đến đời vua Rama V (Chulakongkorn), 
nhà vua cho thành lập nền giáo dục phổ thông. Ngày nay Phật giáo không còn can thiệp 
vào việc giáo dục, nhưng nó vẫn còn ảnh hưởng rất tích cực đối với người dân Thái 
Lan—Since early times, monks had played a very important role in the field of education. 
The first schools established in Thailand were set up in the ground of Buddhist 
monasteries and monks were responsible for teaching local youngsters until formal 
education was established by King Rama V. Nowadays Buddhism no longer plays an 
active role in the formal education system; however, it still has a positive Influence on the 
people. 

Phật Giáo và sinh hoạt Kinh Tế tại Thái Lan—Buddhism and Economic Acfivities in 
Thailand: Dầu Phật giáo không nhấn mạnh đến sự thành tựu kinh tế, nhưng những lời 
Phật dạy có thể được áp dụng vào việc phát triển kinh tế. Người Thái luôn áp dụng 
những lời dạy thực tiễn trong Kinh Thi Ca La Việt vào việc duy trì một nền kinh tế lành 
mạnh và gia đình hạnh phúc ——Even though Buddhism does not place great emphasis on 
economic achievement, but Buddhist teachings can be made applicable to economic 
development. The Thai People always apply the practical teachings In the Sigalaka Sutta 
to maintain a viable economy and a happy family. 

Nghi Lễ Phật Giáo và các sinh hoạt trong đời sống tại Thái Lan— Buddhist Rites in LỰe 
Activities in Thailand: Vì Phật giáo đã hòa quyện vào cuộc sống hằng ngày của người 
dân Thái nên nó đóng một vai trò đặc biệt với họ qua các thời kỳ từ lúc chào đời, hôn lễ, 
ma chay, vân vân—Since Buddhism 1s such an Integral part of Thai life, 1t plays an 
extremely role at those critical periods from birth, marriage, and funeral services, efc. 

Lễ Thọ Giới—Ordination: Lễ thọ giới thường xãy ra trong suốt tháng bẩy, trước khi tổ 
chức lễ An Cư Kiết Hạ. Trước ngày lễ thọ giới, người ta cạo tóc. Người ta có thể mời các 
vị Tăng địa phương, thân bằng và quyến thuộc đến tham dự cuộc lễ nầy. Vào ngày lễ thọ 
giới, người chuẩn bị làm Tăng sẽ được đưa đi vòng quanh tự viện ba vòng trước khi được 
đưa vào đại sảnh, nơi mà các vị Tăng đang đợi người ấy đến để khảo hạch. Nếu được 
chấp nhận vào Tăng đoàn, người ấy sẽ được khoát lên bộ y vàng. Trong suốt thời gian 
thọ giới, người ấy phải sống tu trong tự viện—Ordination usually takes place throughout 
the month of July, prior to the commencement of the celebration of the three-month 
retreat. On the day before the ordination, the male wIll have his head shaved. Local 
monks, relatives and friends may participate 1n the ceremonies. On the day of ordination, 


5884 


he will be brought around the monasftery three times before taken Into the ordination hall 
where he will undergo examination by senior monks. lf he Is accepted Into the 
monkhood, he wIll be offered with saffron robes. He 1s expected to live in the monastery 
for the whole period that he 1s ordained 

b)_ Hôn Lễ—Marriage: Không có nghi thức làm lễ cho việc kết hôn trong giáo điển Phật 
giáo, và chư Tăng thường tránh né không tham dự vào nghi thức cưới hỏi, cũng không lấy 
øì làm ngạc nhiên vì nhấn mạnh của Đức Phật là cộng đồng tu viện mà các thành viên 
phải tự mình tách rời khỏi cuộc sống thế tục và những quan ngại của cuộc sống ấy. Hôn 
nhân thường được Phật giáo xem như một phần của tiến trình sanh, lão, bệnh và tử, và 
cuộc sống gia đình thường được các giáo điển Phật giáo xem như là làm cho con người 
liên hệ tới một mạng lưới rối rắm dẫn tới khổ đau phiền não là không thể tránh được. 
Hơn nữa, Ba la để mộc xoa chứa đựng một đoạn văn như sau: “Nếu ai trong Tăng đoàn 
hành sử như làm mai mối, mang một người nam và một người nữ lại với nhau, hoặc cho 
mục đích kết hôn hay chỉ với mục đích của một lần giao hợp mà thôi, thì vị Tăng ấy 
phạm tội phẩi nên sám hối trước Tăng đoàn.” Dù vậy, việc chư Tăng được mời đi dự tiệc 
cưới cũng rất thường. Nếu họ chọn đi dự tiệc cưới, họ nên tới đó tụng kinh cầu an và 
hạnh phúc cho cái gia đình mới này. Tuy nhiên họ không nên giữ bất cứ vai trò nào trong 
nghi thức cưới hỏi. Chư Tăng Ni phải nên luôn nhớ rằng việc cưới hỏi là việc của thế tục 
nên phải được thực hiện bởi người thế tục. Ngày nay một số giáo hội có chuẩn bị nghỉ 
thức cưới hỏi nhằm đáp ứng nhu cầu và niềm tin của các Phật tử tại gia và khi chư tăng 
được mời đến dự lễ cưới, họ thường nguyện cầu chúc phúc và thuyết giảng nhằm giúp đỡ 
đôi vợ chồng mới. Dù có những cải cách, phần lớn chư Tăng Ni có khuynh hướng nhận 
thấy rằng tham dự vào đám cưới là không thích hợp và vi phạm giới luật nhà Phật. Tuy 
nhiên, tại Thái Lan người ta thường thỉnh chư Tăng đến nhà cô dâu tụng kinh đêm trước 
ngày hôn lễ và sáng hôm sau đôi tân lang và tân giai nhân cúng dường thực phẩm và lễ 
vật đến chư Tăng. Sau khi tụng kinh cầu phúc thì vị sư cao tuổi hạ nhất sẽ rưới nước 
thiêng lên cô dâu, chú rễ cùng những người tham dự trong hôn lễ —There are no 
canonical Buddhist marrlage ceremonies, and Buddhist monks have traditionally avoided 
participation in the process of marrlage, which 1s not surprising for the Buddha”s emphasis 
Wwas on a monastc community whose members should dissociate themselves from 
worldly life and Its concerns. Marriage 1s generally seen in Buddhism as part oŸ a process 
that leads to birth, aging, and death, and the household life 1s commonly characterized In 
Buddhist texts as involving people in a web of entanglements that inevitably lead to 
sufferings and afflictions. Moreover, the Pratimoksa confains a passage stating: “If some 
of this Samgha acts as an Iintermediary, bringing a man and a woman together, whether 
for the purpose of marrlage or for a single act of intercourse, there 1s an offence of 
wrong-doing and that monk person should repent before the assembly of monks.” Despite 
this, It 1s common for monks to be Invited to wedding ceremonlies. If they choose to attend 
any wedding ceremonies, they should selected Buddhist texts that pray for peace and 
happiness In that new family. They do not however, play any role In the ritual Joining of 
the bride and groom 1n marriage. Monks and nuns should always remember that wedding 
ceremonIies as secular affairs of lay community and should be performed by lay people. 
Nowadays a number of Buddhist orders prepare wedding rituals in order to meet the 
needs and belief of their laypeople and when monks are invited to aftend such wedding 


C) 


5885 


ceremonies, they usually provide blessing prayers and give lectures to help the new 
couple. Despite these recent Innovations, most Buddhist monks and nuns tend to see 
participation in weddings as Inappropriate for monks and as a violation of the rules of the 
Vinaya. However, In Thailand monks are Invited to the home of the bride”s parents to 
chant the blessing verses on the evening before the wedding. The following morning the 
couple offer them food and giIfts. After chanting the blessing verses for the bridal couple, 
the most senior monk sprinkles holy waters on the bride, the groom and all participants at 
the ceremony. 

Tang Lễ— Funeral Services: Tại Thái Lan, tang lễ được cử hành bằng sự phối hợp những 
nghi thức địa phương và Phật giáo. Vào lúc có người sắp qua đời, thân nhân thường thỉnh 
chư tăng đến tụng kinh cầu an và hộ niệm theo truyền thống Nguyên Thủy vào tai của 
người sắp chết. Khi người đã chết, người ta tắm rữa thi hài vào buổi trưa. Chư Tăng và 
quyến thuộc rưới nước thơm lên nhục thân. Một sợi dây thiêng liêng được kéo qua thi hài 
3 vòng, tượng trưng cho sự ràng buộc của tham, sân, si. Sau đó thi thể được tổng liệm vào 
buổi chiều. Sợi chỉ được cắt bỏ vào trước lúc hỏa táng, tượng trưng cho sự xả bổ những 
ràng buộc của tham sân si. Vào ngày lễ hỏa táng, người ta tụng thời kinh cầu phúc cho 
người chết. Sau lễ hỏa táng, một phần tro cốt được thu nhặt lại cho vào bình thờ tại nhà 
hay tại chùa, phân còn lại thì rải xuống biển hay tung vào trong gió. Mỗi năm đến ngày 
ky giỗ, thân nhân thường thỉnh chư Tăng về nhà tụng kinh cầu siêu và ban phúc lên tro 
cốt. Trong dịp nầy người ta cúng dường trai tăng để tạo phước cho người chết——In funeral 
ceremonies, usually Thai people combine local customs and Buddhist rites. As the 
moment death approaches, relatives Invite monks to come to chant peace verses and 
Supportfive recitation in Theravada tradition Into the ear of the dying person. Once death 
has occured, a bathing ceremony 1s usually conducted on the first afternoon. Monks, 
relatives, and friends pour scented water on the outstretched right palms of the deceased 
and a sacred thread 1s passed three times around 3 different parts of the body, 
symbolizIing the bonds of passion, anger and ignorance. The thread 1s normally removed 
at the time of cremation. Ôn the day of cremation, a final blessing verse 1s chanted 
followed by a lunch offering in dedication to the deceased. After the cremation 
ceremony, the ashes of the deceased are then collected, some to be placed in ums to be 
kept at home or In the monastery, the rests are scattered in the sea or cast to the wind. 
Each year, on the anniversary of the death, relatives will invite monks to come to chant 
verses and bless the ashes. Ôn this occasion, food and gifts can be offered in dedication to 
the deceased. 


(IV)Các Học Viện Phật Giáo Lớn tại Thái Lan— Great Buddhist Instiftutes ín Thailand: Tại 


Thái Lan hiện có hai học viện có tầm cổ quốc tế dành cho các Tăng sinh Phật giáo, đó là 
các học viện Maha Makut Raja Vidyalaya và học viện Maha Culalankarn RaJa 
Vidyalaya. Phạn ngữ được giảng dạy tại thủ đô Vọng Các, cả trong viện Đại Học 
Culalankarn và trong học viện dành cho các tu sĩ Phật giáo. Theo Giáo Sư Bapat trong 
2.500 Năm Phật Giáo, Thái Lan luôn là nước đi đầu trong việc nghiên cứu Phật Giáo. 
Trong số 45 tập trong Bộ Tam Tạng Pali, có ít nhất 30 tập của bộ Sớ Nghĩa và 10 tập của 
bộ Pakaranas đã được xuất bản bằng tiếng Thái Lan—In Thailand, there are two great 
Buddhist Institutes of higher learning for monks, the Maha Makut Raja Vidyalaya 


5886 


Academy and the Maha Culanlankarn RaJa Vidyalaya Academy. Sanskrit Is now taught 
in Bangkok both at Culalankarn Ủniversity and at the Academy for Buddhist Monks. 
According to Prof. Bapat In the “2,500 Years of Buddhism”, Thailand has always been In 
the forefront of Buddhist studies. Among 45 volumes In the Pali Tripitaka, at least 30 
volumes the Atthakathas, and ten volumes of the Pakaranas have been published in Thai 
language. 


(V) Phật Hội A Di Đà tại Thái Lan— Armiftabha Buddhist Society in Thailand: 
l) Amitabha Buddhist Society: 701/202 Soi Pattanakarn 30, Pattanakarn Rd., Bangkok 
10250, Thailand. Tel: 662-719-5206. 


(XXXIII) Phật Giáo tại Thụy Điển 
Buddhism im Sweden 


(D Tổng quan về Phật Giáo tại Thụy Điển—An overview gƒ Buddhism in Sweden: Vào 
giữa thế kỷ thứ 20, chánh phủ Thụy Điển đã thông qua một đạo luật mới liên quan đến tự 
do tôn giáo. Đao luật bắt buộc các học viện và trường học đều phải giảng dạy các tôn 
giáo lớn trên thế giới ở mọi trình độ. Vào năm 1954, Đại Đức Narada được mời đến từ 
Tích Lan để thuyết giảng về Phật Giáo. Cùng năm ấy, Hội Phật Giáo Thụy Điển được 
thành lập tại Gothenburg. Cố Thượng Tọa Đạo Vi (Marcel Sirrander), sau khi thọ cụ túc 
giới tại Hồng Kông, đã trở thành một vị Thầy dạy về tôn giáo của Hội nầy. Ông giảng 
dạy cả về Phật Giáo Nguyên Thủy lẫn Đại Thừa. Sinh hoạt của ông tập trung ở miền 
Tây Thụy Điển. Ông lập một tịnh xá ở Alingsas, và làm việc bán thời gian tại trường Đại 
Học Gothenburg. Ông du hành đến nhiều nơi và tham dự nhiều lần Hội Liên Hữu Phật 
Tử Thế Giới. Khi Thượng Tọa Đạo Vi viên tịch thì Tiến Sĩ Bergh lãnh đạo Hội. Tịnh Xá 
của Ngài Đạo Vi tọa lạc tại Malmo, về phía Nam Thụy Điển, được biết với tên “Irung 
Tâm Phật Giáo” nơi mà truyền thống của ngài được các đệ tử xuất gìn giữ cho đến hôm 
nay—In the middle of the 20” century, the Swedish government passed a new law 
relating to the religious liberty. Institutes and schools at all levels must teach the great 
relipions of the world. In 1954, the Ven. Narada Thera from Sri Lanka was Invited to 
gIve lectures on Buddhism. In the same year, the Swedish Buddhist Society was formed 
in Gothenburg. The late Mr. Marcel Sirrander, late known as Ven. Tao Wel after his 
ordination in Hong Kong, became the religlous teacher of this group. He taught both 
Theravada and Mahayana Buddhism. His activities were concentrated 1n the western part 
of Sweden. He had a vihara in Alingsas, and he worked part-time at the University of 
Gothenburg. He traveled widely and attended many W.F.B. Conferences. When Ven. 
Tao Weli passed away. Dr. P. Bergh became the leader of this socliety. Ven. Tao Wel”s 
vihara, located at Malmo In southern Sweden, 1s now known as Buddhist Centrum where 
his tradition 1s continued by his ordained pupIls. 


(II) Các Tổ Chúc Phật Giáo tại Thụy Điển— Buddhist Organizafions in Sweden: 


1) 


2) 


a) 


b) 


c) 


5887 


Hội Thân Hữu Phật Giáo tại Thụy Điển— Friends o‡ Buddhism in Sweden: Tại thủ đô 
Stockholm, Hội Thân Hữu Phật Giáo được Tỳ Kheo NI Amita Nistta thành lập. Tỳ Kheo 
Ni Amita Nistta là vị Tỳ Kheo Ni đầu tiên của Thụy Điển. Bà đã lưu lại Á Châu nhiều 
năm, và học giáo lý Phật Giáo tại Nepal và Miến Điện. Bà đã thuyết giảng giáo lý Phật 
Giáo cho mọi trình độ tại các trường ở miền Nam Thụy Điển trong suốt 35 năm. Bà đã 
cùng với Tiến Sĩ Toni Schmied, một nữ tác giả, đi đến các xứ vùng Hy Mã Lạp Sơn, tại 
đây Tiến Sĩ Toni Schmied đã nhận một bộ Đại Tạng bằng Tạng ngữ cho các trường đại 
học tại Thụy Điển. Cùng thời gian nây hai vị đã tham dự Hội Liên Hữu Phật Tử Quốc Tế 
tại Cam Bốt——lIn Stockholm, the Friends of Buddhism (Buddhismens Vanner) was formed 
by Ven. Sister Amita NÑistta, the first Buddhist Nun in Sweden. She has stayed some years 
in Asia and received her Buddhist training in Nepal and Burma. She has been lecturing 
and teaching Buddhism at schools at varlous levels mostly in southern Sweden for thirty- 
five years. Together with the late Dr. Toni Schmied, a Buddhist authoress, Ven. Sister 
Amita Nistta went to Himalayan countriles where Dr. Schmied acqurred the Tibetan 
Canon for the universitles in Sweden. At the same time they attended the W.F.B. in 
Cambodia. 

Cộng Đồng Phật Giáo Tây Tạng Karmai Tenpai Œyalisen—Karmai Tenpai Gyalisen, 
Neligious Comunumify 6ƒ Tibetan Buddhism: 

Cộng Đồng Karmai Tenpai Gyaltsen, cộng đồng tôn giáo Phật Giáo Tây Tạng được Đức 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 16, Gyalwa Karmapa, thành lập năm 1976. Mục tiêu của cộng 
đồng nầy là vận hành như một tổ chức có tầm cở quốc gia cho Hội Truyền Thống Phật 
Giáo Kagyu tại Thụy Điển, cũng như truyễển bá truyền thống Kagyu trên khắp xứ. Những 
liên lạc với văn phòng chánh phủ và các học viện công cộng cũng đã được phát triển, và 
mối quan hệ giữa các nhóm Phật giáo và không Phật giáo, đặc biệt là các nhà thờ Tin 
Lành cũng được phát triển tốt đẹp—Karmai Tenpai Gyaltsen, Religious Community of 
Tibetan Buddhism was founded in 1976 by His Holiness the 16” Gyalwa Karmapa. Its 
aIm 1s to function as a national organization for the Kagyu Buddhist tradition in Sweden 
and 1s in charge of establishing this tradition In Swedish soclety. Contacts with 
øovernment offices and public Institutions are developing, and also relations with other 
Buddhist and non-Buddhist religious traditions, especially the official Christian church of 
Sweden. 

Cộng Đồng Karmai Tenpai Gyaltsen cũng cho phát hành một tạp chí và nhiều tài liệu về 
Phật Giáo. Tại Stockholm, trung tâm Karmapa Shedrup Dargye Ling, một trung tâm Phật 
học và thiền định, được Hòa Thượng Kalu Rinpoche và Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 1ó, 
Gyalwa Karmapa, thành lập vào năm 1974. Vị Lạt Ma trụ trì và là giám đốc điều hành 
trung tâm là Tỳ Kheo Dorje Lopon Lama Ngawang——K.T.G. also distributes a Buddhist 
magazines and other information materials. K¿E.G. has 1ts seat at Karmapa Shedrup 
Dargye Ling in Stockholm and 1s led by His Holiness Karmapa's and Very Venerable 
Kalu Rinpoche”s represenfative in Sweden, Ven. DorJe Lopon Lama Ngawang. Karmapa 
Shedrup Dargye Ling, a center for Buddhist studies and meditation, was founded in 1974 
by Very Venerable Kalu Rinpoche and His Holiness the 16” Gyalwa Karmapa. The 
Resident Lama and Director of the centre 1s Ven. DorJe Lopon Lama Ngawang. 

Trung Tâm Karmapa Shedrup Dargye Ling cung cấp phòng sở và giảng sư cho các hội 
viên tu tập và thực hành giáo lý khái quát về Phật giáo cũng như giáo lý đặc biệt của 


3) 


5888 


dòng truyền thừa Kagyu của Tây Tạng. Trung Tâm Karmapa Shedrup Dargye Ling có 
chương trình giảng dạy thường xuyên tại trung tâm hay các nơi khác trên khắp xứ Thụy 
Điển. Thư viện của Trung Tâm có một bộ sư tập lớn về kinh điển bằng Tạng ngữ cho 
dòng truyền thừa Kagyu. Trung Tâm Karmapa Shedrup Dargye Ling cũng xuất bản và ấn 
hành những quyển sách nhỏ và bản tin về Phật giáo. Liên hệ trực tiếp với trung tâm là 
trung tâm an cư Karma Dechen Osel L¡ng, được ngài Kalu Rinpoche sáng lập vào năm 
1980. Từ năm 1980 về sau nầy truyền thống an cư ba năm của dòng truyền thừa Tây tạng 
đã được tổ chức hai lần dưới sự hướng dẫn của Lạt Ma D.L. Lama Ngawang. Hiện nay vị 
Lạt Ma nầy đang được 8 vị Lạt Ma người Tây phương trợ giúp. Vào năm 1988, Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đời thứ I6 đã đến khánh thành một bảo tháp được dựng lên tại thủ đô 
Stockholm—K.S.D.L. provides the faciliies and teachers for members to study and 
practice Buddhism In general and In particular the Tibetan Kagyu tradition. There 1s a 
regular program of teachings, practices and ceremonies In the centre or other places In 
Sweden. The library contains a big collection of Tibetan Buddhist scriptures 1n order to 
preserve this tradition. K.S.D.L. 1s prining and distributng Buddhist booklets and 
imnformation. Affiliated to K.S.D.L. 1s the retreat center. Karma Dechen Osel Ling, 
founded ¡in 1980 by Kalu Rinpoche. Since 1980 the traditional three year-retreat of 
Tibetan Buddhist tradition has been held two times under the guidance of Ven. D.L. 
Lama Ngawang. The Lama 1s now assisted with the different activitiles by eipht western 
Lamas, both male and female. In October, 1988, His Holy Dalai Lama, the sixteenth, 
Inaugurated a stupa erected in Stockholm. 

Hội Phật Tự— The Budhdist Temple Foundafion: Sau khi Hòa Thượng Narada đã khơi 
nguôn cho những hứng thú về Phật giáo tại Thụy Điển, thì các vị Tỳ Kheo Piyadassi 
Thera, Tỳ Kheo Tiến Sĩ H. Saddhatissa Nayaka Thera, Tỳ Kheo Tiến Sĩ H. Gunaratana 
Thera, Tỳ Kheo B. Anandamaitreya Nayaka Thera, Tỳ Kheo U. Tittila Mahathera from 
Burma, Tỳ Kheo Amirtananda Mahathera từ Nepal, và Tỳ Kheo landa Ananda Thera và 
nhiều vị khác đã đến đây cống hiến cho việc hoằng trì Phật giáo. Hội Phật Tự được 
thành lập vào năm 1985 nhằm gây quỹ để tạo mãi nhà phố để làm tự viện thường trú cho 
Tịnh Xá Phật Giáo tại Stockholm, tọa lạc trong một cư xá được mướn tại Jakobsberg, 
ngoại ô Stockholm, Tỳ Kheo Sumanaratana Thera là vị sư trụ trì. Từ năm 19857, Tỳ Kheo 
N. Vijitha đã đến Stockholm để tiếp tay với sư Sumanaratana Thera. Tính đến đầu thập 
niên 1990, có một nhu cầu lớn tại Thụy Điển vì con số Phật tử tại đây đã tăng lên đến 
6.000 người —After Most Ven. Narada Thera had sparked off the early Interest In 
Buddhism, Ven. Piyadassi Thera, Ven. Dr. H. Saddhatissa Nayaka Thera, Ven. Dr. H. 
Gunaratana Thera, Ven. B. Anandamaitreya Nayaka Thera, Ven. U. Tittila Mahathera 
from Burma, Ven, Amirtananda Mahathera from Nepal, Ven. Olanda Ananda Thera and 
many others came to contribute to the promotion of Buddhism. The Budhdist Temple 
Foundation was established in 1985 to raise funds for purchasing a house or an apartment 
fo serve as a permanent temple for the Stockholm Budhdist Vihara which 1s located in a 
rented apartment in Jakobsberg outside of Stockholm. Ven. P. Sumanaratana Thera 1s the 
Incumbent Monk. Since 1987, Ven. N. Vijitha has come to give a helping hand. As of the 
1990s, there 1s a great need for more Buddhist monks in Sweden as there are about sIx 
thousand Buddhists throughout the country. 


5889 


(HI)Những nhân vật nổi tiếng của Phật Giáo tại Thụy Điển—well-known people in 


Buddhism in Sweden: Ngoài những tên tuổi vừa kể trên, còn có những nhân vật nổi tiếng 
khác đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển Phật Giáo tại Thụy Điển. Đó là các vị: 
Anagarika Sugata, một văn sĩ, họa sĩ, nhà nhiếp ảnh và giáo sư; Ưu Bà Tắc Erling 
Johannesson, người sáng lập ra Hội Thông Tin Phật Giáo Thụy Điển, và là nhà phân 
phối bản tinh Phật Giáo định kỳ rất nổi tiếng; ông E. Lagerkvit, tác giả và dịch giả; ông 
A.K. Svedberg, một nhà thuyết giảng và tác giả nổi tiếng tại Thụy Điển; Ưu Bà Tắc G. 
Gallmo, tác giả, dịch giả và người lãnh đạo cộng đồng Phật Giáo; ông Johan Neumann 
tại thủ đô Stockholm, một nhà bảo tổn và phục hoạt các tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo; 
cố giáo sư Rune E.A. Johansson, một nhà văn và dịch giả kinh điển Pali nổi tiếng, và bà 
Margot Johansson. Cũng nên ghi nhận rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma Gyalwa Karmapa, 
Sakya Trizin, và các nhân vật nổi tiếng khác của Phật Giáo Tây Tạng đã từng thăm 
viếng và thành lập những trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Thụy Điển—Besides those 
names mentioned above, there are other well-known persons who have contributed much 
to the development of Buddhism in Sweden. They are: Anagarika Sugata, a WrItI, 
paInter, photographer and teacher; Upasaka Erling Johannesson, founder of Swedish 
Buddhist Information SoclIety and distributor of a very famous periodical publication 
“Bodhi”; E. Lagerkvit, an author, translator and member of KSDL; A.K. Svedberg, a 
famous lecturer and author in Sweden; Upasaka G. Gallmo, an author, translator and 
leader of Buddhisttisk Gemenskap (Buddhist Community); Johan Neumamn of Stockholm, 
a skillful keeper, conservator and restorer of Buddhist antiques and works of art; the late 
Professor Rune E.A. Johansson, an outstanding writer and translator of Pali Buddhist texts 
and the late Mrs. Margot Johansson. It must also be mentioned that His Holiness the 
Dalai Lama, the late His Holiness Gyalwa Karmapa, His Holiness Sakya Trizin and other 
prominent Tibetan teachers visited Sweden and Tibetan Buddhist centers were set up. 


(IV)Các Chùa Viện Việt Nam tại Thụy Điển— Vietnamese Temples in Sweden: 


Ũ 
2) 


3) 


Niệm Phật Đường Trúc Lâm——Truc Lam Buddha Recitation Hall: Ven. Thích Tâm Huệ. 
Eriksfalsg, 21432 Malmo, Weden. Tel: (40) 926-963. 

Đại BI Tâm Tự -Dai BI Tam Temple: Jarnvargsg 16, 26734 BJuv, Sweden. Tel: 
46.62.834.06. 

Chùa Phật Quang——Phat Quang Temple: Ven. Thích Tịnh Phước. 

Hjallbo 417, 424 33 Angered, Goteborg, Sweden. Tel: 46.3 1.435.408. 


(V) Những Học Giả Phật giáo nổi tiếng tại Thụy Điển—Famous Buddhist Scholars in 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Sweđen: Sce Chapter 192. 
Helmer Smith. 

E. Lagerkvit 

Anagarika Sugata. 

A.K. Svedberg. 

Johan Neumann. 

E.A. Rune. 

Mrs. Margot Johansson. 


q) 


Œ) 
l) 


2) 
3) 


4) 


5890 


(XXXIV) Phật Giáo tại Thụy Sĩ 
Buddhism rn Switzerland 


Tổng quan về Phật Giáo tại Thụy Sĩ— Buddhism in Switzerland: Có nhiều tổ chức Phật 
giáo trong số các nhóm ngôn ngữ khác nhau tại Thụy Sĩ. Tại Lausanne có một nhóm học 
thiển hằng ngày rất tích cực được Thượng Tọa Hardy hướng dẫn. Bà Dupuis, chủ tịch, đã 
phiên dịch những tác phẩm của Tỳ Kheo Nyanatiloka từ Đức ngữ sang Pháp ngữ đem lại 
lợi lạc cho các thành viên khác của Hội. Tại Geneva có một tổ chức lớn với nhiều thành 
viên có nhiệt huyết từ Áo Quốc. Họ tổ chức những nghi thức tôn giáo trong những ngày 
Bố Tát. Còn một nhóm khác dưới sự hướng dẫn của một văn sĩ nói tiếng Đức là ông Max 
Ladner. Nhóm nầy có một bộ sưu tập rất hay về các kinh điển và sách vở Phật Giáo. Ông 
Paul Cristini xuất bản một tạo chí bán nguyệt san bằng tiếng Đức và các ngôn ngữ Thụy 
Sĩ khác. Tạp chí mang tên “Die Einsichtf' được phổ biến rộng rãi, đặc biệt là ấn bản bằng 
tiếng Đức. Bà Simon đến từ Tích Lan đã hỗ trợ cho những ấn bản sách của Tỳ Kheo 
Nyanatiloka, người đã tự mình xuất bản một trong những tác phẩm của chính mình. Bên 
cạnh đó, Hội Phật Giáo Âu Châu tại Lugano có nhiều hội viên đến từ Tích Lan vì vị phó 
chủ tịch đồng sáng lập hội là Tỳ Kheo Anuruddha cũng đến từ Tích Lan—There are 
Buddhist organizations among the different language groups In Switzerland. In Lausanne 
there 1s a very active group with a daily meditation session and regular study classes led 
by the Ven. Hardy. Mrs. Dupuis, the president, translated the German works of the Ven. 
Nyanatiloka Iinto French to benefit the members. In Geneva there 1s a big organization 
with many zealous members from Austria. They hold religious services on posatha 
days. There 1s another group led by a German-speaking writer Max Ladner. This group 
has a good collection of Buddhist books. Mr. Paul Cristini publishes a high quality 
monthly magazine in German and other ŠwIss languages. It is called “Die Einsicht” and 1t 
enjoys a wide circulation especially in Germany. Mrs. Simon from Sri Lanka sponsored 
the publications of the Ven. Nyanatiloka who also published one of his own works. 
Besides, there 1s the New European Buddhist Association in Lugano with many associate 
members from Sri Lanka because the founder vice-president was the Ven. Anuruddha 
from Sri Lanka. 

Các Chùa Viện Việt Nam tại Thụy ST—Vietnarnese Buddhist Temples in Swifzerland: 
Chùa Linh Phong—Linh Phong Temple: Nun Thích Nữ Hạnh Giác. 

24 Chemin des Vignes, 1024 Ecublens, Šwitzerland. Tel: (21) 691-2104. 

Chùa Trí Thủ—Tri Thu Temple: Ven. Thích Quảng Hiền. 

Schulhausstk 28, 3052 Zollikofen, Switzerland. Tel: (31) 911-9466. 

Chùa Phật Tổ Thích Ca—Phat To Thích Ca Temple: Erlenstrasse 36, 6020 
Emmenbruecke, Switzerland. Tel: (41) 281-3252. 

Chơn Minh Tịnh Xá, được điều hành bởi Ưu Bà Di Lương Thanh Thủy ——Chon Minh 
Monastery, administered by Upasika Luong Thanh Thuy: Rosenheim Strasse 9, St., 9008 
Gallen, Switzerland. Tel: (71) 25.95.69. 


5891 


(XXXYV) Phật Giáo Tích Lan 
Ceylonese Buddhisin 
Sri Lankan Buddhism 


(ID Tổng quan về Phật Giáo tại Tích Lan—An overview of Buddhism in Sri Lanka: Theo 
truyền thuyết còn ghi lại trong Biên Niên Sử Tích Lan thì đại đế A Dục (273-236 B.C.) 
của thời đại Mauryan đã tổ chức một đoàn truyền giáo để đi thuyết giảng đạo Phật tại 
Ấn và các nước khác vào khoảng năm 240 trước Tây lịch. Nhà vua đã cử con trai của 
mình là trưởng lão Ma Thẩn Đà, cùng với bốn người khác đến Sri Lanka. Họ đã giảng 
đạo cho vua Tích Lan là Devanampilya Tissa và các thuộc hạ ở đây. Nhà vua và dân 
chúng Tích Lan cảm kích sâu xa trước giáo lý nầy và chấp nhận đạo Phật. Chính vua 
Devanampilya Tissa đã ban cho giáo đoàn một dãy đất rộng lớn gần thủ đô 
Anuradhapura, và cho xây tu viện Mahavihara, nơi nhà vua cho trồng lại nhánh cây Bồ 
Đề do Ma Thẩn Đà và em gái mang sang. Tu viện nây trong nhiều thế kỷ vẫn là trung 
tâm của Phật Giáo Nguyên Thủy. Sau đó ít lâu, những vị Tăng đầu tiên của hòn đảo thọ 
đại giới, nhanh chóng nhà vua yêu cầu Mahendra thiết lập một giới đàn tại Tích Lan. 
Đạo Phật đã phát triển một cách hiếm thấy tại nơi nầy. Hàng trăm ngàn người, cả nam 
lẫn nữ, theo tôn giáo mới nầy, hàng ngàn người gia nhập Tăng đoàn, sống đời tu khổ 
hạnh. Các tu viện mọc lên khắp nơi, có nhiều sự cúng dường hậu hỷ, dùng vào việc tu 
sửa tu viện. Có lẽ từ rất sớm đã có sự đồng hóa giữa nhà nước và nền hóa mà trong đó 
Phật giáo được xem là quốc giáo. Tại Tích Lan, các vị sư thường được sự trọng vọng của 
nhà vua, trong khi nhà vua lại nhận được sự hỗ trợ của Phật tử từ các tự viện. Chính vì 
vậy mà ngay từ đầu, Phật giáo ở Tích Lan là một hiện tượng tranh đua của các tu viện — 
According to the tradition preserved ¡n the Ceylonese Chronicles, the great emperor 
Ashoka (273-236 B.C.) of the Mauryan dynasty organized a missionary to preach the 
gospel of the Buddha in and outside India some time around 240 B.C. He sent his son 
Thera Mahendra, together with four others, to Sri Lanka, and they preached the teachings 
of the Buddha to king Devanampiyatissa (247-207 B.C.) and his attendants. The king and 
the people of Ceylon were deeply impressed by the new gospel and accepted Buddhism. 
King Devanampilya Tissa donated a tract of land near capital, Anuradhapura, and built 
the Mahavihara Monastery, where he preserved the branch of the Bodhi tree that 
Mahinda and his sister had brought. This monastery remained for many centuries the 
center of the Theravada Buddhism. Shortly after this, the first Buddhist monks on the 
Island were ordained, prompting the king to ask Mahendra to establish an ordination 
place. Its progress was phenomenal. Hundreds of thousands of men and women embraced 
the new faith and thousands entered the Sangha and adopted the life of Bhikkhus. 
Monasteries were erected on all sides and rich endowments were made for their upkeep. 
lt appears that a close Identification was soon formed between the state and Sinhala 
culture with Buddhism as the state-sponsored relipgion. Monks in Sri Lanka always 
enjoyed royal favor, while the king enjJoyed political support from the monasteries and 


5892 


their Buddhists. Therefore, from the beginning, Buddhism In Sri Lanka was a monastic 
phenomenon of rivalry between different monasfterIes. 


(I1 Những sự kiện lớn trong lịch sử Phật giáo Tích Lan—Great evenfs in hisftory 0ƒ 


Buddhism in Ceylon: Hai sự kiện lớn trong thời gian đầu của lịch sử Phật giáo Tích Lan 
đã để lại dấu ấn sâu đậm, vẫn còn gợi lại trong tâm khẩm hàng triệu tín đồ sự say sưa 
nông nhiệt. Thứ nhất là việc đem trồng tại đây một chổi cây Bồ Đề lấy tại nơi Đức Phật 
ngồi đắc đạo. Đây chẳng những là ý tưởng cao đẹp của vua A Dục, mà còn là nguồn cảm 
hứng đối với những người mới theo đạo Phật. Thứ hai là việc đem từ Ấn Độ đến Tích 
Lan một chiếc răng của Đức Phật, đã hơn năm thế kỷ sau khi ngài nhập diệt. Chỉ trong 
một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đảo Tích Lan đã trở thành một thành trì của Phật 
giáo, một vai trò mà đảo nầy vẫn duy trì được trong một thời gian dài trên hai ngàn năm. 
Đại bảo tháp được xây dựng dưới triều vua Duthagamani (101-77 trước Tây Lịch) và 
được tôn phong trước một đại hội lớn các tu sĩ Phật giáo đến từ các tu viện nổi tiếng của 
Ấn Độ. Triều đại Vattagamani (29-17 trước Tây Lịch) là một cột mốc quan trọng trong 
lịch sử Phật giáo Tích Lan—Two great events in the early history of Buddhism in Ceylon 
left a deep Impression and still evoke pious enthusiasm among millions of Its devotees. 
The transplantation of a branch of the Bodhi tree under which the Buddha attained 
Buddhahood was a happy Idea of Ashoka. lt served as an Inspiration to the people who 
had recently embraced the Buddhist religion. The second event was the bringing of the 
Buddha's tooth from India more than 500 years later. Thus, within a short time, the whole 
of the ¡sland of Ceylon became a stronghold of Buddhism, a position which she still 
retains after a lapse of more than two thousand years. The great stupa was built during 
the reilgn of Dutthagamami (101-77 B.C.) and consecrated before a large assembly of 
Buddhist monks who had come from well-known monasteries In India. The relgn of 
Vatthagamami (29-17 B.C.) Is an important landmark In the history of Buddhism In 
Ceylon. 


(HI)Sự Thành Lập và sự Tàn Lụi của Giáo Đoàn Ni tại Tích Lan— The Formation and 


1) 


2) 


Dying out oƒ Orders 0ƒ Nuns in Sri Lanka: 

Sự Thành Lập Giáo Đoàn Ni tại Tích Lan— The Formation oƒ Orders oƒ Nuns in Sri 
Lanka: Hoàng hậu Anula cùng nhiều phụ nữ khác bày tổ lòng mong muốn được xuất gia 
và gia nhập Giáo đoàn. Nhưng không một vị Tăng nào được phép giải quyết chuyện nây, 
họ phải báo cho vua A Dục để nhà vua cử các Tăng Ni cao cấp đến giúp họ. Do đó mà 
Tăng Già Mật Đa, em gái vua A Dục, người đã thọ giới, được cử đến Tích Lan. Một giáo 
đoàn Ni được thiết lập bởi em gái của Mahendra là Samghamitta—Queen Anula and a 
number of women also expressed the desire to receive the ordination and enter the 
Sangha. But, as no monk was allowed to do this for them, emissarles were sent fo 
Emperor Ashoka to send some distinguished nuns to help them. So, Sanghamitra, the 
sister of Mahendra, who had received ordination, was sent to Ceylon. An order of nuns 
was also established at the time by Mahendraˆs sister Samghamitta. 

Sự Tàn Lụi của Giáo Đoàn Ni tại Tích Lan— The Dying out oƒ Orders oƒ Nuns in Sri 
Lanka: Vào thế kỷ thứ 10 và I1, Tăng Già Tích Lan bị ngưng hoạt động do việc các vua 
dưới triều Cola của Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ xâm lăng đảo quốc nầy. Chính trong 


5893 


thời kỳ nầy Giáo Đoàn Ni biến mất. Người ta cho rằng vì khái niệm thọ giới trong đạo 
Phật dựa trên sự lưu truyền liên tục, nên sự biến mất của Ni Đoàn có nghĩa là sự lưu 
truyển bị cắt đứt, và trên nguyên tắc nó không thể được phục hưng. Tuy nhiên, có người 
lại đơn giản cho rằng tình huống nầy là do cộng đồng Tăng không muốn nữ giới chia xẻ 
những đặc quyển của họ—During the 10” and 11” centuries the Sri Lankan Sangha was 
disrupted by Invasions of the island by Cola King of Tamil Nadu in southern India. It was 
during this period that the Bhiksuni Sangha, or the community of nuns, died out. Some 
believe that since the concept of ordination in Buddhism rested upon the unbroken 
transmission reaching back to the Buddha, the demise of the nuns” community meant that 
this transmission had stopped, and by definition it could not be revived. However, others 
simply believe that the Bhiksu Sangha reluctantly allow women to share their privileges. 


(IV)Kinh Tạng Pali ở Tích Lan— Pali Texts in Sri Lanka: 
(A) Kinh Tạng Pali— Pali Tripitaka: Các kinh sách Phật giáo qua lời truyền giảng ban đầu 


của tôn giả Ma Thẩn Đà, chỉ được phó thác cho trí nhớ và chỉ được lưu giữ lại dưới dạng 
truyền khẩu. Đến triều đại vua Vattagamani, bắt đầu được sắp xếp lại để viết thành kinh 
sách. Kết quả là bộ Tam Tạng bằng tiếng Ba Li ra đời, và hiện vẫn còn được lưu giữ như 
một kinh điển thiêng liêng trong khi bản gốc tại Ấn Độ đã mất từ lâu không còn một dấu 
tích nào. Tuy không thể cho là đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của Phật giáo tại Tích 
Lan, song trên thực tế thì toàn bộ nền văn hóa văn minh của Tích Lan đều từ đó mà ra. 
Tiếng Ba L¡ đã trở thành ngôn ngữ văn học của Tích Lan và cho đến nay vẫn không thay 
đổi. Văn học Tích Lan là một hệ nhánh của văn học Ấn Độ, và nghệ thuật kiến trúc, 
điêu khắc nổi tiếng của Tích Lan đều bắt nguồn từ Ấn Độ. Các mẫu tự Tích Lan cũng 
lấy từ mẫu tự Ấn Độ ——The sacred scriptures of Buddhism, as originally recited by 
Mahendra, were committed to memory and preserved as oral traditions. Arrangements 
were now made to commit them to writing. The Pali Tripitaka were completed, still 
survices as the sacred canon of which the original disappeared long ago from India 
without leaving any trace. It 1s Impossible to overrate the influence exercised by 
Buddhism in Ceylon. Practically, the whole culture and civilization were derived from It. 
Pali became the literary language of Ceylon and still holds that position. Ceylonese 
literature was an offshoot of Indian literature, and the art of Ceylon architecture, 
sculpture and painting was derived from India. The Ceylonese alphabet also came from 
India. 


(B) Luận Tạng Pali—Pali Commemtaries: Ngoài việc Tam Tạng được san định tại đây, còn 


Ù 


có những tác phẩm quý báu được viết tại Tích Lan—lIn addition to the recension of the 
Tripitaka written down In Sri Lanka, there are a lot of notable examples of literature 
produced there too: 

Biên Niên Sử Tích Lan, được viết vào thế kỷ thứ 4: The Great Chronicle, Sri Lanka 
Dipavamsa, written in the 4” century—Biên niên sử tiếng Phạn về Tích Lan, gồm những 
truyện cổ có từ thời Phật Thích ca, thời Phật giáo được truyền sang Tích Lan và cho tới 
thế kỷ thứ tư sau Tây lịch—A Religious History compiled ¡n the fifth or sixth century 
written in Sanskrit (Pali chronicle of Sinhalese history), including famous storles since the 
time of the Buddha, spread to Ceylon, and the period up to the 4” century AD. 


2) 


3) 


5894 


Biên Niên Sử Mahavamsa—The Chronicle Mahavamsa: Biên Niên Sử Mahavamsa được 
viết vào thế kỷ thứ 5, cho thấy rõ sự kết hợp giữa đạo và đời là nét đặc trưng của Phật 
giáo Tích Lan—Mahavamsa was written in the 5” century, which clearly demonstrated 
the combination of religion and nationalism that so characterizes Sri Lankan Buddhism. 
Thanh Tịnh Đạo: Thanh Tịnh Đạo hay con đường tinh khiết. Tác phẩm nổi tiếng chính 
sau khi có kinh điển của trường phái Theravada, được ngài Phật Âm, một vị sư Ấn Độ 
đã đến Tích Lan từ đầu thế kỷ thứ 5, ngay khi đến đây ông đã bắt đầu biên soạn Bộ 
Thanh Tịnh Đạo. Tác phẩm nầy được chia làm ba phần với 23 phẩm vụ, xếp theo thứ tự 
giới, định, tuệ. Sau đó ông tóm lược những tài liệu bính luận về Luật và phần lớn Kinh 
Tạng đã được du nhập từ Ấn Độ qua Tích Lan vào thế kỷ thứ 1 sau Tây lịch. Qua tác 
phẩm nầy, Phật Âm đã gây được một ảnh hưởng rất lớn đối với giáo lý của hệ phái 
Nguyên Thủy trên đảo quốc nầy —The Path of Purification or Path of purity, the most 
famous and Iimportant postcanonical work of the Theravada. lt was composed by 
Buddhaghosha, an Indian monk who travelled to Sri Lanka in the early 5” century. Once 
there, he first compiled the Visuddhi-magøga. It divided into three parts with 23 chapters, 
arranged according to the sila, samadhi and panna structure of the path. He then 
summarized the commentarial material on the Vinaya and most of the Sutta Pitaka, which 
had been arriving In Sri Lanka since the first century A.D. Through the Visuddhi magga, 
Buddhaghosa exerted a maJjor formative Influence upon the doctrine of the Theravada 
orthodoxy on the Island. 


(V) Hiện Tượng Cạnh Tranh giữa các Tự Viện tại Tích Lan—Phenormenon 6ƒ Rivalry 0ƒ 


1) 


Monasteries in Sri Lanka: 

Cuộc Ly Khai lần thứ nhất— The First Split: Trường phái Phật giáo Nguyên Thủy tự coi 
mình như là hậu thân của trường phái “Trưởng Lão” (Thượng Tọa Bộ) mà ngài Ma Thẫn 
Đà đã đem đến Tích Lan vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Về sau nầy, các trường phái 
khác cũng đã phát triển mạnh và đôi khi còn chống đối nhau quyết liệt. Nhiều vị vua đã 
dẹp yên bằng cách triệu tập hội nghị hay ngược đãi. Những đối thủ chính là các sư thuộc 
phái Mahavihara và các sư Abhayagirihara và Jetavanavihara. Những nhà sư sau nầy 
chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. Mặc dâu Phật giáo Nguyên Thủy trở nên truyền thống có ưu 
thế tại đây trong buổi hồng hoang lịch sử Phật giáo Tích Lan, nhiều thế kỷ sau này những 
đoàn truyền giáo Phật giáo Đại Thừa và Mật Tông cũng đến quốc đảo này. Hơn nữa có 
những giai đoạn đảo quốc bị xâm lăng bởi người Ấn Tamil vào khoảng năm 145 trước 
Tây lịch, và một đợt xâm lăng khác vào khoảng năm 29 trước Tây lịch. Thiền Viện đối 
thủ đầu tiên của Mahavihara là Abhayarid Vihara, được vua Vattagamani (29-17 B.C.) 
xây dựng sau khi nhà vua đánh đuổi được quân xâm lăng Tamil ra khỏi đảo quốc. Cũng 
chính vào năm cuối cùng trị vì của vị vua nầy người ta thấy lần đầu tiên Tam Tạng Kinh 
Điển được viết ra. Các tranh chấp về quyển lợi phát sinh giữa Mahavihara và Abhayagiri 
Vihara xuất phát từ việc nhà vua đã tặng một thiền viện cho cá nhân một vị sư khiến cho 
vị sư nầy bị trục xuất khỏi Mahavihara vì đã phá giới là cấm việc sở hữu như vậy. Hậu 
quả là vị sư nầy đã cắt đứt mối quan hệ với Mahavihara, mang đi với mình một nhóm đệ 
tử sang tu viện Abhayagiri Vihara. Hai tu viện nầy đi theo hai đường lối riêng của mình 
và họ đã kình địch với nhau trong nhiều thế kỷ——The Theravada identified itself with the 
Sthaviravada, the form of Buddhism that Mahinda brought to Sri Lanka in the third 


2) 


5895 


century B.C. Later, In the course of time various schools were formed. There was 
sometimes very vehement rivalry among them. A number of kings tried to end these 
disputes by convoking synods or by persecution of certain schools. The main antagonIsfs 
were the monks of Mahavihara on one side and those of the Abhayagirihara and 
Jetavanavihara on the other. The latter party was under the influence of Indian schools. 
Although Theravada became the dominant tradition early in SrIi Lanka”s history, 1n later 
centuries, Mahayana and Tantric missionaries also came to the island. In addition, there 
were periods during which the tradition was disrupted by outside 1nvasions, from Indian 
Damilas or Tamils in 145 B.C., and another wave of Tamil in 29 B.C. The first competitor 
to the Mahavihara was the Abhayagiri Vihara, built by king Vattagamani after the 
repulsion of Tamil Iinvaders from the ¡sland. It was also In the final year of this king”s 
reign that the Tripitaka was written down for the first time. Conflict of interest between 
the Mahavihara and the Abhayagirni Vihara ignited from the king”s donation of a new 
vihara to an individual monk and as a result, the monk was expelled by the Mahavihara 
for breaking the Vinaya rule that forbids such possession. Consequently the monk broke 
off relatlons with the Mahavihara, taking a group of his disciples to the Abhayagiri 
Vihara. The two main viharas went their own ways, conducting an ongoing rivalry for 
many centuries. 

Cuộc Ly Khai lần thứ hai— The Second Split: Cuộc ly khai thứ hai diễn ra vào thế kỷ thứ 
4 sau Tây lịch, khi vua Mahasena chịu ảnh hưởng của một vị sư thuộc phái Đai Thừa ở 
miễn Nam Ấn Độ. Trong suốt kỷ nầy, Đại Thừa tranh với Nguyên Thủy và vua 
Mahasena (334-362) ủng hộ, ông đã xây Tịnh Xá Kỳ Đà cho các Tăng sĩ Đại Thừa, 
nhưng sự bảo trợ của hoàng cung cho phái Đại Thừa không được kéo dài, đến thời con 
của vua Mahasena là Srimeghavanna, ông đã khôi phục lại Mahavihara và phục hồi 
Nguyên Thủy như là một truyền thống Phật giáo có ưu thế tại đây. Từ đó về sau nầy, 
trong nhiều thế kỷ liên tiếp, các tu viện tiếp tục tranh giành sự bảo trợ và quyền lực. Tu 
viện Abhayagiri cởi mở hơn với ảnh hưởng của các tư tưởng Đại Thừa, trong khi 
Mahavihara thì nhấn mạnh đến tính chính thống nguyên thủy của mình. Mỗi tu viện có 
một tạng kinh riêng. Sự việc nầy kéo dài cho đến thế kỷ thứ 12 khi Tăng Già được 
Mahavihara kiểm soát hoàn toàn do việc vua Parakkama Bahu I hủy bỏ các tông phái 
thuộc các tu viện khác. Ngày nay người ta cũng thấy dấu vết của Phật Giáo Đại Thừa và 
Mật Tông tại đây. Thế nhưng, Phật giáo Nguyên Thủy đã chiến thắng với sự đóng góp 
rất quan trọng của Buddhaghosa, mà những tác phẩm cho đến nay vẫn còn thấm sâu vào 
toàn bộ Phật Giáo Tích Lan. Nổi bậc nhất là bộ Thanh Tịnh Đạo, tóm lược triết lý thiển 
của kinh điển Mahavihara—A second split occurred ¡in the 4” century when king 
Mahasena came under the Influence of a southern Indian Mahayanist monk. During the 
this century, Mahayana competed with Theravada and enJoyed royal patronage from 
King Mahasena (334-362), who built the monastery of Jetavana for Mahayana monks, 
Royal sponsorship of Mahayana was short-lived, however, and his son Srimeghavanna 
restored the Mahavihara and reinstated Theravada as the dominant Buddhist tradition on 
the island. Thereafter, for several centuries, these monasferies confinued to compete for 
patronage and supremacy. The Abhayagiri Vihara was more open to the influence of 
Mahayana Ideas, while the Mahavihara always stressed its own ultra-orthodoxy. Each 
vihara had its own Nikaya and this situation xontinued until the 12” century when the 


5896 


Sangha was united under the dominance of the Mahavihara by the king Parakkama Bahu 
I, who abolished other sects in other viharas. Nowadays, traces of Mahayana and Tantric 
Buddhism (Vajrayana) can also be documented. The Theravada gained the upper hand, to 
which result Buddhaghosha, one of the great scholars of the Theravada, decisively 
contributed. His work marks Singhalese Buddhism to this day. Particularly the Path of 
Purificaton (Visuddhimagsa), which summarizes the meditaton philosophy of the 
Mahavihara Nikaya. 


(VDNIi Đoàn bị Mai Một và Giáo Hội Mới Xuất Hiện tại Tích Lan—The Dying out 0ƒ 
Orders oƒ Nuns and the Appearance 0ƒ New Buddhist Orders in Sri Lanka: Những thế kỷ 
sau này sự tranh giành ảnh hưởng liên tục xẩy ra giữa các tịnh xá lớn trên quốc đảo, cũng 
như sự xâm lăng của các thế lực ngoại bang, và vào thế kỷ thứ 11 thì Tăng già đã bị suy 
thoái đến độ cần được khôi phục bằng cách phải thỉnh các Tăng sĩ từ Miến Điện đến để 
thành lập giáo hội mới tại đây. Trong thời gian này thì Ni đoàn bị mai một tại Tích Lan, 
và chưa được khôi phục. Bên cạnh đó có nhiều chia rẽ trong giáo hội Tích Lan. Tuy 
nhiên, sự chia rẽ nầy bỗng nhiên chấm dứt vào thế kỷ thứ 12 khi vua Parakambahu I 
triệu tập hội nghị tôn giáo để buộc tất cả các trường phái đối nghịch với Mahavihara phải 
tuân theo những qui tắc của nó. Vào thế kỷ thứ 16, người Bồ Đào Nha đến Tích Lan, rồi 
thế kỷ thứ 17, người Hòa Lan. Sau cùng là người Anh cai trị Tích Lan cho đến năm 1948. 
Họ đã cố gắng dùng sức mạnh để áp đặt Gia Tô Giáo vào Tích Lan. Nhiều thế kỷ cai trị 
của người Âu Châu đã gây thiệt hại lớn lao cho tổ chức Phật Giáo Tích Lan. Tăng Già đã 
nhiều lần bị hủy diệt, và chư Tăng phải được mời đến từ Miến Điện và Thái Lan vào các 
thế kỷ thứ 17, 18, và 19-—In later centuries, there was continual squabbling between the 
main monasteries on the 1sland, as well as foreign Invasions, and by the eleventh century, 
the Samgha had declined to suụch an extent that It was necessary fo restore 1t by Inviting 
monks from Burma to come to create a new ordination lineage. During this period the 
order of nuns đied out in Sri Lanka and has not yet been restored. Besides, there were 
lots of other divisions between groups of Buddhists on the Iisland. However, the many 
sidedness of Buddhism in Ceylon met a bitter end ¡in the twelfth century, when king 
Parakambahu [I convoked a synod and forced all hostile schols to adopt the Buddhism of 
Mahavihara. The arrival of the Portuguese In Ceylon in the sixteenth century (the 
Portugese conquered and ruled Sri Lanka from 1505 to 1658) and the Dutch In the 
seventeenth century (the Dutch controlled the island from 1658 until 1753). Finally the 
English occupied Sri Lanka until 1948. They tried to introduce Catholism by force. 
Centuries of European rule has caused great damage to Buddhism. The Sangha died out 
so many times, and monks had to be repeatedly imported from Burma and Thailand in the 
17°, 18". and 19” centuries. 


(VII)Sự Phục Hưng Tăng Già tại Tích Lan— The Restoration oƑ Sangha ín Sri Lanka: 

1) Nhiễu thế kỷ dưới sự cai trị của người Âu châu đã làm thức tỉnh ý thức dân tộc và đổi 
mới Phật giáo đã từng bị rơi vào cảnh hoang phế. Một vài vị vua Tích Lan đã áp dụng 
những biện pháp nhằm đem lại một đà phát triển mới cho Phật Giáo. Họ đã gửi các phái 
đoàn sang Miến Điện và Thái Lan vào cuối thế kỷ thứ 18 để tìm chỗ dựa. Do những 
sáng kiến đó, các sư Miến Điện đến thực hiện hiện một vài cải cách trong nội bộ Tăng 


2) 


5897 


Già Tích Lan; trong khi các sư Thái Lan đến phục hồi lại Tăng Già Tích Lan và đưa vào 
quan niệm tuyển chọn giới thượng lưu, dù bị một vài tâng lớp dân cư phản ứng, nhưng 
quan niệm nầy trở thành một trong những đặc trưng chính của Phật giáo Tích Lan. Năm 
1802, một nhánh thứ hai của Tăng Già được thành lập gọi là Amarapura, với những thành 
viên xuất thân từ các giới bình dân. Sự kiện nầy cho thấy ảnh hưởng của các sư Miến 
Điện hiện nay vẫn còn, dù ảnh hưởng của Thái Lan vẫn chiếm ưu thế—Centuries of 
European rule aroused national feeling and had a strengthening effect on Buddhism, 
which had been in the process of deterioration. Several Singhalese kings undertook 
me€asures to øive new Impetus to Buddhism. They sent delegations to Burma in the end of 
the seventeenth century and Thailand In the eighteenth century in order to gain support. 
As a result of this contact with foreign monks Burmese and Thai tendencies began to 
make themselves felt in the Sangha in Ceylon. Thai monks Introduced an aristocratic 
pinciple of selection, which aroused resistance in other strata of the population but 
established, in spite of this, one of the main enduring tendencies of Singhalese Buddhism. 
In 1802, a Burmese branch of the Sangha emerged, Amarapura, the members of which 
came from the ordinary classes of the people. Both tendencies remain today, the Thai- 
1nspired being the stronger. 

Bằng chứng cho thấy hiện tại tại Tích Lan vẫn còn truyền thống “Siyam”, truyền thống 
Phật giáo lớn nhất tại Sri Lanka. Trên phân nửa chư Tăng tại đảo quốc này thuộc về 
truyền thống này. Vào năm 1753, truyền thống này được truyền sang Sri Lanka từ Thái 
Lan nhằm phục hưng Tăng già, đã bị suy đổi tới mức không còn đủ chư Tăng để tổ chức 
một giới đàn có hiệu lực nữa. Truyền thống Siyam có nguồn gốc từ thời Phra Upalli, 
người đã dẫn đầu phái đoàn chư Tăng đến từ Thái Lan. Thời kỳ gần đây có sự ra đời của 
trào lưu thứ ba có nguôn gốc từ Miến Điện, với đặc điểm là tính nghiêm khắc của các qui 
tắc. Phật giáo Tích Lan bị sa sút nặng vào thế kỷ thứ 19. Sự phục hưng của Phật Giáo 
Tích Lan bắt đầu vào khoảng năm 1880, trước hết được khuyến khích bởi Thông Thiên 
Hội, và sau đó được tiếp tục dưới sự thôi thúc của việc thức tỉnh tinh thần dân tộc. Những 
Phật tử Tây phương đã góp phần lớn vào sự khôi phục nó bằng cách lập ra những trung 
tâm mới và những tổ chức mới như Mahabodhi Society. Năm 1948, Phật giáo đã trở 
thành sức mạnh năng động của nền văn hóa xứ nầy đã giúp giành lại độc lập. Cho mãi 
đến nay, nó vẫn có ảnh hưởng quan trọng tới các nước Âu Á. Kể từ thời đó, tín đồ Phật 
Giáo Tích Lan đã càng ngày càng trở nên năng động hơn, và họ đã thực hiện nhiều công 
trình học thuật có giá trị dù chỉ giới hạn trong phạm vi kinh điển. Năm 1950, Tích Lan đi 
đầu trong nỗ lực đoàn kết tất cả các quốc gia theo Phật Giáo lại với nhau và đã thành lập 
Hội Thân Hữu Phật Tử Thế Giới. Vào thế kỷ 20, Phật giáo ở Sri Lanka trải qua một cuộc 
phục hưng, và bây giờ nó là tôn giáo của tuyệt đại đa số người Sinhalas. Lúc đó Phật 
giáo bị giảm thiểu tánh phổ cập của nó, tuy nhiên, sau chiến thắng vẻ vang của Phật giáo 
đã góp phần cho việc giải quyết áp lực trong thời nội chiến giữa hai nhóm đa số Sinhalas 
và thiểu số Tamils—As we can see the “Siyam Tradition” ¡s the largest Buddhist sect in 
Sn Lanka today. Over half of the monks on the i1sland belong to this tradition. Ít was 
brought to Sri Lanka from Thailand in 1753 to revive the Samgha, which had declined to 
the point where there were not enough monks to hold valid ordination. The Siyam Nikaya 
traces 1fself back to Phra Upali, who led the delegation of monks from Thailand. More 
recently, a third developed, which 1s of Burmese origin, and 1s characterized by particular 


5898 


strictness. In the 19” century. The revival of Buddhism in Sri Lanka began around 1880, 
first stmulated by the Theosophical Society, and then carried out under the impulse of 
awakening nationalism. The Buddhism in Ceylon was at 1fs nadir; Western Buddhists, 
who formed new centers and organizations, 1e., Mahabodhi Society, contributed 
decisively to 1s revival. By 1948, Buddhism was again a driving force in Singhalese 
culture and played a role In the achievement of national independence In that year. Since 
that time, Ceylonese Buddhists have become I1ncreasingly active and have done a great 
deal valuable scholarly work, though only within the limits of orthodoxy texts. In 1950, 
they took the lead in trying to bring all Buddhist countries together, and set up the World 
Fellowship of Buddhists. During the twentieth century, Buddhism in Sri Lanka 
experienced a revival, and 1s now the religion of the overwhelming maJority of Sinhalas. 
There 1s a downside to Buddhism's popularity, however, Buddhist triumph has 
contributed to the tensions that resulted in the civil war between the maJority Sinhalas 
and minority TamIls. 


(VHIUÁp Dụng Phật Giáo vào những Sinh Hoạt Chánh Trị The Applications oƒ 


Œ) 


Buddhism in Poliical Activifies: Năm 1956, S.W.R.D Bandaranaike thắng cử, ông là 
chính trị gia Sri Lanka đầu tiên đã công khai thừa nhận “Mười Điều Tâm Niệm” của 
Tăng già giành cho các chính trị gia, bao gồm sự tuân thủ giới luật tại gia và che chở cho 
vai trò của Phật giáo như là tôn giáo hợp pháp duy nhất của đất nước. Mặt khác, thế giới 
Phật giáo cũng mang ơn Tích Lan rất nhiều. Bộ giáo điển bằng tiếng Ba Li đã được giữ 
gìn nguyên vẹn tại Tích Lan đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với Miến Điện, Thái Lan, 
Lào, và Cam Bốt. Ngoài ra, Tích Lan không chỉ là nơi lưu giữ Thánh điển, mà còn có 
công phát triển đạo Phật qua các cuốn luận giải nổi tiếng In 1956, S.W.R.D 
Bandaranaike was elected. He was the first Sri Lankan politician to publicly endorse the 
so-called “len Commandments” set by the Samgha for politicians, which included 
following Buddhist lay precepts and safeguarding the role of Buddhism as the sole 
legitimate religion of the country. Today, Singhalese Buddhism 1s Influential in other 
Asian and European countries. On the other hand, the Buddhist world owes a great debt 
to Ceylon. The Pali canon has been preserved In its entirety in this island and Ceylonese 
Buddhism had great Iinfluence upon Burma, Thailand, Laos, and Cambodia, the only 
countries where Theravada Buddhism flourishs today. Ceylon was not, however, merely 
a passive reciplent; It contributed to the development of Buddhism through 1ts 
Commenfarles. 


(XXXVI) Phật Giáo tại Tiệp Khắc 
Buddhisrm rn Czechoslovakia 


Tổng quan về Phật Giáo tại Tiệp Khắc—An overview oƒ Buddhism in Czechoslovakia: 
Trường Đại Học Prague đã được thành lập từ thời Đế Quốc Đông La Mã. Ngôn ngữ Pali 
đã được nghiên cứu tại đây từ năm 1348, nhưng đã bị đình trệ trong một khoảng thời gian 
dài. Trong thế kỷ thứ 19, đã có môn Phật Giáo Học—The University in Prague had been 


5899 


established since the era of the Eastern Roman Empire. The study of the Pali language 
started In 1348, but it was stopped for a long time. During the ninteenth century, there 
was Buddhist study. 


(II) Những vị Tiên Phong trong Phật Giáo tại Tiệp Khắc—Pioneers in Buddhism in 


Ù 


2) 


3) 


Czechoslovakia: 

Vị hoằng trì Phật pháp nổi tiếng nhất tại đây là Tiến Sĩ Paul Wilhelm Dahlke (1865- 
1928), một bác sĩ y khoa xuất thân từ trường Đại Học Bá Linh, một người rất được công 
chúng trọng vọng. Ông đã quan tâm tới Phật giáo ngay từ những ngày ông hãy còn rất trẻ 
khi ông bắt đầu một phong trào Phật Giáo Mới với chức vụ giám đốc điều hành, ông đã 
nhiệt tình giảng dạy Phật pháp cho công chúng. Ông đã phiên dịch những bộ A Hàm sang 
ngôn ngữ Tiệp. Ông cũng là tác giả của những bộ sách sau đây: “Phật Giáo và Quan 
Điểm của nó đối với Thế Giới” vào năm 1912, “Tôn Giáo, Giới Hạnh và Phật Giáo” vào 
năm 1914, “Những Chuyện Tái Sanh theo Phật Giáo” vào năm 1919, “Vấn Đáp Phật 
Giáo Mới” vào năm 1921, “Phật Giáo Làm Gì và Phật Giáo sẽ Làm Gì?” và “Phật Giáo 
Sống Động và Con Đường của Thế Giới” vào năm 1928 —The most famous Buddhist 
propagator, Dr. Paul Wilhelm Dahlke (1865-1928), a medical practitioner from Berlin 
University, was highly respected by the people. He had been ¡interested in Buddhism 
during his young days when he started a new Buddhist movement, which he was the 
director and was very diligent in expounding the Buddhist teaching to the public. He 
translated the Digha-nikaya, the Majjhima-nikaya and the Dhammapada Into the 
language In use In his country. He wrote “Buddhism and 1ts View to the World” in 1912, 
“Religion, Morality and Buddhism” in 1914, “The Buddhist Storles on Rebirths” in 1919, 
“The New Buddhist Catechism” in 1921, “What ¡is Buddhism and What will It Be?” ¡n 
1928 and “Buddhist Living and the Way ofthe World” in 1928. 

Tiến Sĩ Văn Chương giàu có tên Ing Leopold Prochazka, một Phật tử nhiệt tâm, đã phối 
hợp với Phật tử Tích Lan xuất bản những sách vở Phật giáo phân phát miễn phí cho hàng 
ngàn công chúng—Dr. Ing Leopold Prochazka, a wealthy man of letters, and a zealous 
Buddhist. He co-opted with Sri Lanka Buddhists and published seven volumes of 
Buddhist books to be distributed free of charge to several thousand people. 

Tiến Sĩ Văn Chương Vincent Leang, giảng sư môn ngữ học Pali. Ông đã sáng lập ra Viện 
Đông phương Học và cho xuất bản Nguyệt San Đông Phương với những tiết mục về Ấn 
Độ và Phật Giáo. Ông cũng phiên dịch nhiều tác phẩm Phật giáo, đặc biệt là những tác 
phẩm của ngài Pháp Hộ (một nhà triết học Du Già (Yogachara) vào thế kỷ thứ 6 sau Tây 
Lịch) như các bộ Kinh Tự Thuyết (Udana), kinh Như Thị Thuyết (Itivuttaka), Thiên Cung 
sự (Vimanavatthu). Nga quỷ sự (Petavatthu), Trưởng Lão Tằng Kệ (Thera-gatha), Trưởng 
Lão Ni Kệ (Theri-gatha), Sở Hạnh Tạng (Cariya-pitaka). Ngoài ra, ông cũng thành lập 
nhiều trung tâm Thiển tại nhiều thành phố của Tiệp Khắc—Dr. Vincent Leang, a 
Professor in Pali. He founded the Institute of Oriental Study and published the New 
Oriental Monthly Magazine with columns on India and Buddhism. He also translated 
many Buddhist books, especially works by Dhammapala (a philosopher of the Yogachara 
school in the 6? century A.D.) 1.e., the Udana, the Ittivuttaka, the Vimanavatthu, the 
Peta-vatthu, the Thera-gatha, the Theri-gatha, and the Cariya-pitaka. Besides, he also 
esfablished many meditation centers In the cities of Czechoslovakia. 


5900 


(XXXVII) Phật Giáo Triều Tiên 
Korean Buddhism 


(I Tổng quan về Phật Giáo Triều Tiên—An Overview oƒ Korean Buddhism: Triều Tiên là 
một trong những quốc Phật Giáo quan trọng ở Viễn Đông. Phật giáo đã được du nhập 
vào đất nước nầy từ thế kỷ thứ 4 sau Tây Lịch. Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, vào thế kỷ thứ tư Triều Tiên được chia làm ba vùng, đó là 
Koguryu ở phía Bắc, Pakche ở phía Tây Nam, và Silla ở Đông Nam. Lịch sử Phật giáo 
trong ba vùng nầy không giống nhau. Phật giáo được đưa vào Koguryu đầu tiên vào năm 
372 khi vua Fu-Chien của triều nhà Kim (351-394) gởi một phái đoàn đến xứ Koguryo. 
Phái đoàn này được sư Shun Tao hướng dẫn, sư đã gặp trục tiếp vua xứ Koguryo là 
Sosurim (371-384). Sư Shun Tao cũng mang theo phái đoàn những ảnh tượng Phật và rất 
nhiều giáo điển Phật giáo. Mười hai năm sau, Phật giáo mới đến Pakche qua trung gian 
của một tu sĩ người Trung Á tên là Marananda. Silla là vùng đất cuối cùng đến với Phật 
giáo gần 30 năm sau so với Koguryu. Ý nghĩa quan trọng nhất của Phật giáo Triều Tiên 
là nó giữ vai trò trung gian giữa trung Hoa và Nhật Bản, vì dù rằng được sự bảo trợ của 
hoàng gia trong suốt quá trình lịch sử Phật giáo tại đây, nhưng tôn giáo nầy chẳng có sự 
phát triển đáng kể nào về mặt giáo lý. Phật giáo Triều Tiên đã đạt được đỉnh cao vào 
thế kỷ 11, trong thời gian trị vì của triều Wang. Trước thời nầy, Phật giáo đã được truyền 
bá dưới ảnh hưởng của các vị vua triều đại Silla. Thời đó có nhiều học giả nổi tiếng đi 
đến Trung Quốc để nghiên cứu giáo lý đạo Phật. Trong số nầy được biết đến nhiều nhất 
là Yuan-Ts”o (613-683) của hệ phái Pháp Tướng, Yuan Hiao (617-670) và Yi-Siang (625- 
702) của hệ phái Hoa Nghiêm. Sau khi vua T”aejo (ở ngôi từ năm 918 đến năm 943) bắt 
đầu thời kỳ Koryo (918-1392) sau sự sụp đổ của triều đại Silla, Thiền tông trở nên là một 
trường phái Phật giáo có ưu thế ở Đại Hàn sau khi được công nhận là quốc giáo. Sau thế 
kỷ 11, Phật giáo cho đến bây giờ vốn là tôn giáo của tầng lớp quí tộc thuộc triều đại 
Silla, đã trở thành một tôn giáo của toàn thể dân chúng, phần lớn là nhờ những nỗ lực 
của Yi-TPien, P°'u-Chao cùng một số tu sĩ khác. Yi-T'ien, một học giả nổi tiếng vì bản 
chú giải bộ Tam Tạng chữ Hán, gọi là Yi-T”ien-Lu, đã nghiên cứu Phật giáo ở Trung 
Hoa, rồi sau đó truyền bá giáo lý của hệ phái Hoa Nghiêm và Thiên Thai tại Triều Tiên. 
Tuy nhiên, P°u-Chao mới là người làm cho Triều Tiên tiếp xúc được với Phật Giáo Thiển 
Tông, môn nầy về sau đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử Phật giáo Triều 
Tiên. Trong thời Mông Cổ chiếm lấy quyền lực từ Vua Wang thì Phật giáo Triều Tiên 
chịu nhiều ảnh hưởng của phái Lạt Ma (Lamaism). Sau khi đế quốc Mông Cổ sụp đổ thì 
triều đại Rhee của Choson lấy Khổng giáo làm nguyên tắc chủ đạo, do đó đẩy lùi Phật 
Giáo ra khỏi vị thế danh dự. Lúc đó con số Tăng Ni giảm thiểu đáng kể, và có lúc trên 
toàn quốc chỉ có 36 ngôi chùa mà thôi, trong khi vào cuối thời đại Koryo trên toàn quốc 
có gần cả ngàn ngôi chùa. Trong khoảng thời gian trên 500 năm dưới thời đại Choson, cơ 
sở Phật giáo tại các đô thị bị cấm đoán, chư Tăng Ni bị đuổi vào rừng sâu núi thắm. Dù 
không còn sự bảo trợ của hoàng gia, Phật giáo Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển như một 
tôn giáo quần chúng. Đến năm 1910, Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên và bãi bỏ lệnh 


5901 


cấm các cơ sở Phật giáo hoạt động trong thành phố dưới triều đại Choson. Trong khoảng 
thời gian này thầy tụng có gia đình theo kiểu Phật giáo Nhật Bản được đưa vào Triểu 
Tiên, nhưng thường bị chống đối bởi Phật tử tại đây. Thực ra Phật giáo ở Triều Tiên hiện 
nay là một phái Phật giáo Thiền đượm niềm tin vào Phật A Di Đà hoặc Di Lặc Bồ Tát. 
Giáo hội lớn nhất hiện tại là giáo hội Chogye, kiểm soát gần 90 phần trăm các tự viện ở 
Triều Tiên. Sau hơn 5 thế kỷ suy vong, trong suốt thế kỷ 20, Phật giáo hồi sinh ở Triều 
Tiên, nhưng đồng thời phải chịu sự cạnh tranh lớn của giáo hội Tin Lành năng nổ. Tuy 
nhiên, theo thống kê mới nhất của chánh phủ Nam Triều Tiên, khoảng hơn 25 phần trăm 
dân số theo đạo Phật, 25 phần trăm theo Tin Lành, còn lại 50 phần trăm không có hứng 
thú với tôn giáo —Korea, one of the important Buddhist countries In the Far East, 
Buddhism was Introduced to this country early in the fourth century A.D. According to 
Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Eive Hundred Years of Buddhism, in those days (4° 
century A.D.), the Korean peninsula was divided Into three parts, namely, Koguryu In the 
North, Pakche In the South-West, and Silla in the South-East. The history of Buddhism 1n 
these three parts of Korea 1s therefore not identical. Buddhism was first brought to 
Koguryu in around 372 A.D. when the emperor Fu-chien of the Former Ch”in dynasty 
(351-394) sent a delegation to Koguryu. This delegation was led by the monk Shun Tao, 
who met directly with king Sosurim (371-384), king of Koguryu. Monk Shun Tao also 
brought with him Buddhist Images and many Buddhist texts. It was twelve years later that 
Buddhism came to Pakche through the agency of a Central Asian monk named 
Marananda. Silla was the last to embrace Buddhism which came nearly 30 years after It 
had been Introduced in Koguryu. The chief sigmficance of Korean Buddhism lies in the 
role 1t played as an Intermediary between China and Japan, for, although Buddhism 
received royal patronage almost throughout Ifs history in Korea, there was no notable 
development in its doctrine. Korean Buddhism was at its peak in the I1” century A.D. 
during the rule of the Wangdynasty of Korea. Before this period, Buddhism had been 
spreading under the influence of the kings of the Silla dynasty. At this time, several 
famous scholars went to China to study the Buddhist doctrines. Of these, Yuan-Ts”o (613- 
683 A.D.) of the Fa-Hsiang sect, Yuan-Hiao (617-670 A.D.) and Yi-Siang (625-702 A.D.) 
of the Hua-Yen sect are best known. After King T”aejo (reigned 918-943) initiated the 
Koryo period (918-1392) following the collapse of Silla, Son became the dominant 
Buddhist school in Korea after being designated the state religion. After the 11” century 
A.D., Buddhism, which had been the religion of the aristocracy related to the Silla 
dynasty, became the faith of the common people, owing largely to the efforts of Y1-T”ien, 
Pu-Chao and a number of other monks. Y¡-T”1en, a scholar famous for his editing of the 
Catalogue of the Chinese Tripitaka, called Y1-T”ien-Lu, studied Buddhism in China and 
then propagated the doctrine of both the Hua-Yen and T”ien-T”aI scts in Korea. He also 
wrote articles on Buddhism In the Korean language. However, It was P°u-Chao who 
introduced Korea to Zen Buddhism which, in later days, was to play such an Important 
part in 1fs history. During the period when the Yuan dynasty of the Mongolian Empire had 
gained sovereignty over the Wang dynasty, Korean Buddhism was much influenced by 
Lamaism. After the decline of the Mongolian Emprre, the Rhee dynasty of Choson period 
(1392-1909), Korea accepted Confucianism as the leading principle of ifs culture and thus 
dislodged Buddhism from 1ts place of honour. During this time numbers of monks and 


5902 


nuns in Korea reduced noticeably, and at one time there were only thirty-six temples In 
the whole country, while at the end of the Koryo there had been almost a thousand 
temples. During the period of more than five hundred years under the Choson period, 
Buddhist establishments were forbidden In the ciftles, and monks and nuns were chased 
deep ¡nto the forests and mountains. Nevertheless, even though 1t lost royal patronage In 
Korea, Buddhism continued to flourish as the religion of the masses. In 1910, Japan 
occupied Korea and they lifted the restriction under the Choson that prevented the 
monastic order from operating In the citles. During this time the Japanese practice of 
married Buddhist clergy was Introduced to Korea, but this has been generally reJected by 
most Korean Buddhists. Modern Korean Buddhism 1s, In fact, Zen Buddhism (Son) tinged 
with a belief in Amitabha Buddha or Maitreya Bodhisattva. Its largest order 1s Chogye, 
which controls around ninety percent of Korea”s operating monasteries. After more than 
five centuries of decline, during the twentieth century, Korean Buddhism has been 
revived, but at the same time, it also come into a bịpg competition with agøressIve 
Christianity. However, according to the most up-to-date census from the øovernment In 
South Korea, more than twenty-five percent of the Korean population considered 
themselves to be Buddhists, twenty-five percent identify themselves as Christians, and 
the remaining fifty percent state that they are Indifferent to religion. 


(II) Cao Ly Tạng (tạng kinh điển của Cao Ly)— Korean canon oƒ Buddhism: Bộ đại tạng 


Cao Ly, một trong ba tạng sư tập hiện vẫn còn đầy đủ tại chùa Hải Ấn với 1.521 bộ và 
6.589 quyển—One of the three collections which still exists in the “Ocean Seal” Temple 
with 1,521 sets and 6,589 volumes. 


(HI)Tông Hoa nghiêm Triều Tiên— Korean Hwaom: Tông Hoa nghiêm của Phật giáo Triều 


Œ) 


Tiên, được phổ cập trong thời Liên Hiệp Silla. Tông phái này được Uisang (625-702) 
sáng lập. Ông từng du hành sang Trung Hoa và tu học với nhị tổ Hoa Nghiêm là ngài Trí 
Nghiễm. Tác phẩm chính của ông là bộ “Hoa Nghiêm Nhất Thừa Pháp Giới An Lập 
Đồ,” được viết vào năm 661. năm 670, ông trở về Triểu Tiên và năm 676 khai sơn tự 
viện Pusok-sa, về sau này trở thành tổ đình của tông Hoa Nghiêm Triểu Tiên—The 
Korean branch of the Hua-Yen tradition, which rose to popularifty during the Unified Silla 
period (668-918). It was founded by Uisang (625-702), who traveled to China and studied 
with the second Chinese patriarch of the tradition, Chih-Yen (602-669). His major work 
was entitled “Chart of the Avatamsaka One-Vehicle Dharmadhatu,” which was written in 
661. In 670 he returned to Korea and ¡in 676 founded Pusok-sa, which became the main 
temple of the Hwaom order. 


(XXXVIII) Phật Giáo Trung Á 
Buddhism rm Central Asta 


Tổng quan về Phật Giáo Trung Á—An overview oƒ Buddhism in Central Asia: Trung Á 
đã từng là một phần quan trọng của con đường lụa, qua đó hàng hóa lẫn tư tưởng được 


5903 


chuyển qua giữa Ấn Độ và Trung Hoa trong nhiều thế kỷ. Cả vùng Trung Á bao gồm 
nhiều dân tộc với nhiều sắc thái văn hóa khác nhau, cũng như nhiều ngôn ngữ khác nhau. 
Mặc dù không biết chính xác thời điểm nào đạo Phật được đưa vào Trung Á, nhưng theo 
Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, các bộ lạc du mục Sakas 
và Kishanas, cũng như các thương nhân Ấn Độ đã đưa nền văn hóa Ấn Độ cùng với đạo 
Phật đến nhiều nơi khắp miền Trung Á ít nhất là một thế kỷ trước kỷ nguyên Cơ Đốc. 
Trung Á là con đường chính để Phật Giáo được truyền sang Trung Hoa từ thế kỷ thứ nhất 
sau Tây lịch, và sang Tây Tạng từ thế kỷ thứ 7. Dầu vậy, việc truyền bá nầy rất ít được 
người ta biết đến, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 14, 
khi cả vùng Trung Á rơi vào tay quân đội Hồi Giáo —Central Asia was at one time a 
crucial part of the overland SIlk Roads, through which goods and ideas passed between 
India and China for centuries. lít encompasses a wide variety of people and cultures, 
speaking a diverse collection of languages. Although we do not know the definite time of 
the introduction of Buddhism to Central Asia, however, according to Prof. P.V. Bapat In 
The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, the nomadic tribes suụch as the Sakas and 
Kushanas, as well as Indian merchants had carried elements of Indian culture with 
Buddhism to the different states of Eastern Turkestan at least a century before the 
Christian era. Central Asia was the main route for the transmission of Buddhism to China, 
from about the first century A.D., and to Tibet from the seventh century. Yet despIte 1ts 
Importance, litfle 1s known of the history of this diffusion, especially during the period of 
time between the 8” and 14” centuries, when the entire region succumbed to the rule of 
Muslim armies. 


(II) Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo Trung Á—History oƒ the Development oƒ Buddhism in 


A) 


Central Asia: 

Các thực dân Ấn và những đoàn truyền giáo của vua A Dục— The Indian colonists and 
King Asoka's Missionaries: Các thực dân Ấn là những người đầu tiên đưa Phật giáo đến 
miền nầy. Ngày nay người ta tìm thấy một thổ ngữ tương đương với thổ ngữ của miền 
Tây Bắc Ấn Độ được dùng như ngôn ngữ chính thức tại một số bang thuộc miễn Trung Á. 
Còn theo những báo cáo tìm thấy sớm nhất trong vùng thì phái đoàn truyền giáo do vua 
A Dục (272-236) khởi xướng đã đến vùng Bactria trong khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây 
lịch. Truyền thuyết xứ Khotan nói rằng một người con trai của vua A Dục tên là Kustana 
đã lập ra vương quốc nầy 234 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, nghĩa là khoảng năm 
240 trước Tây lịch, và người cháu gọi Kustana bằng ông đã đem Phật giáo đến vùng nầy. 
Trong thời kỳ cực thịnh, Phật giáo đã có tại Khotan gần 4.000 cơ sở, gồm các tu viện, 
đền chùa— The Indian colonists were the first to carry Buddhism to this region. 
Nowadays, an Indian dialect, similar to that of north-western India, was the official 
language In some of these states. Earliest records found In the area proved that 
missionary activity was Initiated by Asoka (272- 236 B.C.), who sent Buddhist monks to 
Bactria during the third century B.C. Ancient Khotanese traditions claim that a son of 
Ashoka named Kustana founded the kingdom 234 years after the Nirvana, about 240 
B.C., and a grandson of Kustana, named Vijayasambhava, Iintroduced Buddhism In 
Khotan. In its heyday, Buddhism had in Khotan nearly four thousand establishments, 
including monasteries, temples and stupas. 


2) 


3) 


4) 


5904 


Pháp Tạng Bộ và việc truyền bá Phật Giáo tại trung Á— The Dharmaguptaka and the 
propagation oƒ Buddhism in Central Asia: Giai đoạn đầu của hoạt động truyền bá Phật 
giáo tại trung Á có thể được thực hiện bởi các Tỳ Kheo thuộc Pháp Tạng Bộ. Các chứng 
cớ hiện vẫn còn là bản dịch của Kinh Pháp Cú sang ngôn ngữ mà các vị Tỳ Kheo nầy sử 
dụng, mà ngày nay gọi là tiếng Gandhari Prakrit, hiện còn duy nhất một bản có niên đại 
là thế kỷ thứ 1 hay thứ 2 sau tây lịch. Chúng ta cũng biết rằng một bản dịch kinh Trường 
A Hàm của họ đã được dịch sang tiếng Trung Hoa vào khoảng năm 410 và 413 sau Tây 
lịch, và Bộ Luật Đàm Ma Cúc Đa cũng được các Tỳ Kheo Trung Hoa và các vị Tỳ Kheo 
theo trường phái Đại Thừa khác tuân giữ—The earliest phase of Buddhist missionary 
activity may well have been undertaken by Dharmaguptaka Bhiksus. The evidence that 
we have for this Includes a version of the Dharmapada Sutra In the language that they 
used, now called Gandhari Prakrit, surviving 1n a single manuscript dating from the first or 
second century A.D. at Khotan. We also know that It was their version of the Dirghagama 
Sutra which was translated Into Chinese between 410 A.D. and 413 A.D., and it was also 
the Dharmaguptaka Vinaya that was observed by Chinese and other Mahayana monks. 
Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ việc truyễn bá Phật Giáo tại trung Á— The Sarvastivadins and 
the propagation oƒ Buddhism in Central Asia: Về sau nầy bắt đầu có ảnh hưởng của 
trường phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ dưới sự bảo trợ của các vua triều đại Kusana, đặc 
biệt là vua Ca Nị Sắc Ca, nhờ đó mà các tác phẩm đặc trưng của trường phái Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ được phổ biến, gồm nhiều bản văn Vi Diệu Pháp bằng tiếng Phạn. 
Đến thế kỷ thứ 4 hình như đã có một trung tâm Phật Giáo Đại Thừa tại Khotan—Later, 
the ¡influence of the Sarvastivadins began under the patronage of the Kusana kings, 
particularly Kaniska, which disseminated characteristic Sarvastivadin works, Iincluding 
many Abhidharma texts in Sanskrit. By the 4” century, there also appears to have been a 
centre of Mahayana learning at Khotan. 

Các nhà sự và đoàn hành hương của Trung Hoa— The Chinese Monks and Pillgrims: Các 
đoàn hành hương Trung Hoa đến đây như Pháp Hiển, Tống Vân và Huyễn Trang đã 
chứng minh cho sự phổn thịnh của Phật giáo tại Khotan cho đến khoảng thế kỷ thứ § sau 
Tây lịch, Khotan vẫn là điểm phát tán đạo Phật đến các vùng phía nam như Niya, 
Calmadana (Chekchen), Kroraina (Loulan), và cả Cokkuka (Kashgar). Ngoài ra, hai câu 
viết của vua A Dục trên trụ đá được tìm thấy trong miền cực Bắc của vùng Gandhara của 
A Phú Hãn. Những bông hoa Phật giáo đầu tiên được nở tại vùng Trung Á dưới thời Ca 
Nị Sắc Ca đệ I (vào khoảng thế kỷ thứ nhất hay thứ hai sau Tây lịch), người mà truyền 
thống lịch sử Phật giáo tường thuật như là một người bảo trợ cho Phật giáo, mặc dầu hiện 
có rất ít chứng cứ về việc này. Dường như ông đã khởi động cho việc dễ dãi cho tôn giáo 
và kết quả là Phật giáo đã trải qua thời kỳ hưng thịnh dưới thời cai trị của ông. Một trung 
tâm Phật giáo quan trọng khác ở Khotan, mà vị vua của nó đã cải đổi cả vùng Kashgar 
sang Phật giáo vào khoảng năm 100 sau Tây lịch. Phật giáo được thiết lập nền móng tại 
vùng Kucha vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, nền tảng ấy được thiết lập vững 
chắc vào thời Cưu Ma La Thập (344-413), người có cha là người Ấn và mẹ là người 
Kucha. Trong thời đầu của thiên niên kỷ thứ nhất, Phật giáo hưng thịnh ở một số các xứ 
trung tâm Á Châu. Một số những trung tâm quan trọng nhất ở vùng Đông Turkestan, bao 
gồm vùng Khotan, Turfan, Đôn Hoàng, và Kocho. Vài dòng truyền giáo Phật giáo có ảnh 
hưởng lớn nhất tại Trung Hoa đến từ vùng Trung Á, gồm có An Thế Cao, vị Tăng người 


5905 


Kushan đã du hành sang Lạc Dương vào năm 148 và thiết lập trung tâm dịch thuật kinh 
điển sang Hoa ngữ đầu tiên tại Trung Hoa. Hầu hết kinh điển được dịch sang Hoa ngữ 
trong thời kỳ này đều được phiên dịch bởi các nhà sư từ các vùng phía Tây của Trung Á, 
và tới thế kỷ thứ 4 Phật giáo đã lan sang các vùng trong số các bộ tộc Turkic thuộc miền 
Đông của vùng Trung Á. Vào thời kỳ nầy trường phái Mật Giáo Tạp Bộ có kinh điển 
được dịch rất sớm vào thế kỷ thứ 4 sau Tây Lịch. Cát Hữu (Srimitra) người xứ Qui-Tư, 
một bộ lạc da trắng, đã dịch một vài bản kinh sang Hán văn. Đó là những bùa chú thường 
gồm có một vài mật chú và những bài tán thần hay thánh ở thượng giới, nhưng thật ra 
chúng không thể đuợc xem như là biểu dương cho những ước vọng cao. Nhà hành hương 
người Trung Hoa là Huyền Trang đã tường thuật có một số trung tâm Phật giáo rất hưng 
thịnh trong vùng vào thế kỷ thứ 7—Chinese pilgrims such as Fa-Hsien, Song-Yun and 
Hsuan-Tsang, testify to the flourishing condition of Buddhism 1n Khotan until about the 
eighth century A.D. Khotan became the place of the dissemination of Buddhism to other 
states in the South, such as Niya, Calmadana, Kroraina and also to Cokkuka. In addition, 
two Asokan Inscriptions on stone pillars have been found as far north as Gandhara In 
Afghanistan. The first flowering of Buddhism in Central Asia was during the reign of 
Kaniska I (fñirst-second century A.D.), who 1s reported In traditional Buddhist histories as 
a supporter of Buddhism, though there 1s little evidence for this. lí 1s more likely that he 
promoted religious tolerance and that Buddhism flourished as a result. Another important 
Buddhist center in Khotan, whose king said to have converted Kashgar to Buddhism 
around 100 A.D. Buddhism was established in Kucha sometime during the first century 
B.C., and was certainly well established by the time of Kumarjiva (344-413), whose 
father was Indian and whose mother was Kuchean. During the early part of the first 
millennum A.D. Buddhism flourished in a number of Central Asian centers. Several of 
the most  Important of these were in East Turkestan, including Khotan, Turfan, Tun- 
Huang, and Kocho. Some of the most Influential early Buddhist missionaries to China 
were from Central Asia, Iincluding An-Shih-Kao, a Kushan monk who traveled to Lo- 
Yang in 148 and established the first center for the translation of Buddhist texts in China. 
Most of the early translations of Buddhist texts into Chinese were reportedly done by 
monks from western Central Asia, and by the fourth century Buddhism had spread among 
the Turkic tribes of eastern Central Asia. During this period, what we desipnate as 
“Miscellaneous Mystic” of which mantras were translated early in the fourth century 
A.D. Srimitra of Kucha, a Central Asian state inhabited by a white race, translated some 
texts Into Chinese. These were charms, cures, and other sorts of sorcery, often containing 
some matra prayers and praIses of gods or saints of higher grades, but generally speaking 
they could not be regarded as expressing a high aspiration. The Chinese pilgrim Hsuan- 
Tsang (596-664) reported that there were a number of flourishing Buddhist centers in the 
region during the seventh century. 


(HI) Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật và Phật A Di Đà với Phật Giáo Trung Á— Future Buddha 
Meitreya and Amitabha Buddha in Buddhism in Central Asia: 

1) Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật— Venerable Future Buddha Meitreya: Dưới ảnh hưởng của 
trường phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ trong vùng, một số các trường phái Thiển có ảnh 
hưởng đã lấy cảm hứng từ Đức Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đức Hạ Sanh Di Lặc Tôn 


2) 


5906 


Phật đã được nhìn nhận là một vị Bồ Tát bởi cả trường phái Đại Thừa và không Đại 
Thừa. Các trường phái Thiển có ảnh hưởng ở vùng Trung Á chắc chắn đã có ảnh hưởng 
lớn trong việc phát sinh các thực hành về Niệm Phật, sau nầy trở thành đặc trưng của 
trường phái Đại Thừa và Mật Tông. Sự sùng mộ Đức Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật được 
chứng minh ở khắp vùng Trung Á, vì người ta đã tìm thấy tại Turfan một bàn kinh về 
Ngài và nhiều bức tượng lớn được dựng lên ở biên giới dọc theo các con đường thương 
mại—Under the influence of the Sarvastivadins in the reglon, a number of Influential 
meditation schools took the spirit of the Venerable Future Buddha Maitreya as theIr 
Inspiration 1n cultivation. The Venerable Future Buddha Maitreya 1s recognized as a 
Bodhisattva by both the Mahayana and the non-Mahayana schools. The Central Asian 
Meditation schools were undoubtedly highly mnfluential in the arising of the Buddha- 
recitaton (buddhanusmrti) practices, which were later to become characterIstic of 
Mahayana Buddhism and the Tantra. Maitreya's popularity 1s attested throughout the 
Central Asian region, a sutra devoted to Him being found at Turfan and enormous statues 
erected at the border of each kingdom along the trade routes. 

Đức Phật A Di Đà—Amitabha Buddha: Tại vùng Trung Á, Đức Phật A Di Đà cũng được 
rất nhiều người sùng mộ đến nỗi hình ảnh của Đức Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật bị lu mờ, 
và có thể Kinh A Di Đà đã được biên soạn tại vùng nầy-—In Central Asia, Amitabha 
Buddha also gained a widespread devotional following, eventually ousting Mattreya, and 
1S possible that the Sukhavati-Vyuha Sutras were composed here. 


(IV)Sự suy vong của phật giáo trong vùng Trung Á—The destruction oƒ Buddhism in 


Central Asia: Lần sóng xâm lăng của sắc dân Ả Rập đả đưa đến sự suy vong của Phật 
giáo trong vùng Trung Á. Sau khi Ả Rập đánh bại vị cai trị cuối cùng của dòng Sassanian 
vào năm 642, một loạt xâm lăng trong vùng, và Hồi giáo đã thay thế Phật giáo và các 
tôn giáo khác. Bên cạnh sự kiện nầy là sự kiện Phật giáo có vẻ như đã trở thành một tôn 
giáo dành riêng cho các chuyên viên, đặc biệt là các trí thức chỉ quan tâm đến việc phát 
triển các trường lớp hay các tự viện được sự bảo trợ của các vua chúa nên càng ngày 
Phật giáo tại Trung Á càng tự xa rời với đại đa số quần chúng. Sự xóa sạch nền văn minh 
Phật giáo đã hoàn tất và cho mãi đến thế kỷ thứ 19 các nhà thám hiểm Âu Châu mới làm 
những cuộc khai quật khảo cổ trong vùng và bắt đầu ráp nối lại câu chuyện về ảnh 
hưởng của Phật giáo trong vùng Trung Á—A wave of Arab invasions apparently led to 
the destruction of Buddhism In Central Asia. Following the Arab defeat of the last 
Sassanian ruler in 642, a series of Iinvaders entered the area. Islam displaced Buddhism 
and the other religions that had flourished there. In addition, Buddhism seems to have 
become a religion for specialists, particularly monastic intellectuals who concern only for 
the Iincrease of schools and monasteries built and sponsored by the kings. This causes 
Buddhism In Central Asia being out of touch with the majorlfty. The eradication of 
Buddhist civilization was so complete that it was not until the nineteenth century that 
European explorers conducting archeological work In the region began pIecing together 
the story of Buddhism”s Influence in Central Asia. 


5907 


(XXXIX) Phật Giáo Trung Hoa 
Chinese Buddhism 


(D Tổng quan về Phật giáo Trung Hoa—An overview doƒ the Chinese Buddhism: Trung 
Quốc là xứ sở mà Phật giáo đã tìm đường đến vào thế kỷ đầu Tây Lịch trong thời Hán 
Minh Đế (58-75), khi ông tình cờ nhìn thấy một cái tượng “người vàng” và được một 
trong các quan trong triều cho ông biết rằng đó là tượng của một vị thần nước ngoài được 
gọi là “Phật.” Sau đó ông đã gửi nhiều mật sứ đến miền Bắc Ấn, ba năm sau đó thì các 
mật sứ trở về cùng với những nhà sư. Nhà vua cho xây Bạch Mã Tự trong thành Lạc 
Dương, tuy nhiên, không có chứng tích nào chứng tỏ về những sự kiện lịch sử này là có 
thật. Vài người khác cho rằng có một vị hoàng tử Trung Hoa ở vùng mà bây giờ thuộc 
tỉnh Giang Tây đã tu tập theo nghi thức Phật giáo và yểm trợ Tăng già từ những năm 65- 
100 đầu Tây lịch. Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
trong những năm đầu thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, ảnh hưởng của Trung Hoa trên các 
nước Trung Á gia tăng. Nhiều vương quốc ốc đảo trong vùng có sự thiết lập của Phật 
giáo và đoàn truyền giáo, chủ yếu là các dân tộc Parthians, Kushans, Sogdians, và ngay 
cả người Ấn Độ bắt đầu đi đến Trung Hoa vào thời đó. Do đó vấn để Trung Hoa đã tiếp 
nhận đạo Phật từ những bộ tộc du mục của miền Đông Turkestan vào cuối thế kỷ thứ 
nhất trước Tây Lịch là chuyện hiển nhiên. Năm 148 sau Tây lịch, An Thế Cao, vị sư xứ 
Parthie đã từng đến thành Lạc Dương, Trung quốc vào khoảng năm 148 sau Tây Lịch, tại 
đây ông thiết lập trung tâm dịch thuật kinh điển Phật giáo đầu tiên và cũng là người đầu 
tiên dịch kinh điển Phật giáo ra Hán tự. Trong suốt thời gian gần ba mươi năm hoằng 
pháp tại Trung Hoa, ông và các cộng sự đã dịch trên 30 bộ kinh, chủ yếu là giáo lý và 
thiển tập. Ông cũng chính là người đã lập ra trường phái Thiển Na, một trường phái sớm 
nhất của Phật giáo Trung quốc. Sau ông rất lâu, nhiều tông phái khác nhau đã định chế 
kỷ càng một số hình thái Phật pháp thích hợp dưới những ảnh hưởng của Lão Giáo, 
Khổng Giáo, và các hình thái văn hóa khác của Trung Hoa. Những người đi sau khác 
theo chân ông, và đến cuối đời nhà Hán (25-220 A.D.) một số đáng kể kinh điển đã được 
dịch ra Hán văn. Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Trung Hoa bao quát trong khoảng 1.200 
năm từ năm 67 đến 1.271 sau Tây Lịch, và trên thực tế, được đồng nhất với lịch sự phiên 
dịch Phật điển Trung Hoa. Trong khoảng thời gian nầy có khoảng 173 vị sư Ấn Độ và 
Trung Hoa đã dâng hiến trọn đời cho công cuộc phiên dịch, và kết quả là bộ Hán Tạng 
vẫn còn lưu truyền cho đến hôm nay. Bắc đầu thế kỷ thứ tư, nội tình suy yếu khiến cho 
những người ngoại chủng xâm lăng vùng trung nguyên của Trung Quốc, và năm 311 thủ 
đô bị cướp phá, buộc nhà vua phải chạy trốn về phía Nam sông Dương Tử. Trong thời 
gian này, đạo Phật có vẻ như là xâm nhập cả hai thành phần quý tộc có học thức và 
thành phân bình dân. Nhóm quý tộc bị lôi cuốn bởi những giáo điển thâm sâu của Phật 
giáo, kinh điển về Thiển học, dạy khả năng tu tập tâm thức, và phát triển cao hệ thống 
triết lý China is a country in which Buddhism found its way in the first century during 
the Han emperor Ming (58-75), when he saw by chance a sfatue of a “golden man,” 
which one of his mandarins Informed him was a foreign deity call Buddha. He reportedly 
sent emissaries to northern India, and they returned three years later, accompanied by 
Buddhist monks. The king subsequently built Pai-Ma-Ssu (White Horse Monastery) In 


5908 


Lo-Yang to house them; however, there 1s no historical evidence to support this sfOry.. 
Some others said that a prince from the area of modern Chiang-Tsi province practiced 
Buddhist rtuals and supported Buddhism from 65 to 100 in the first century A.D. 
According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, early in 
the first centruy A.D., Chinese influence In Central Asia increased. Many of the oasIs 
kingdoms of the rehion had Buddhist establishments, and missionaries, mainly Parthians, 
Kushans, Sogdians, and even Indians, began to arrive in China during that time. Thus the 
question of “China received Buddhism from the nomadic tribes of Eastern Turkestan 
towards the end of the first century B.C.” 1s obvious. In 148 A.D., An-Shih-Kao, a 
Parthian monk went to Lo-Yang, China where he established the first center for 
translaton of Buddhist texts and he was the first to translate Buddhist scriptures Into 
Chinese. During almost thirty years of activity in China, he and his associates translated 
over 30 sutras, mainly on meditation theory and practice. He also founded the Dhyana 
school, an early Chinese Buddhism. Despite all his efforts, it appears that Buddhism In 
China at this time was viewed as an exotic foreign religion and had little Impact among 
indigenous Chinese. Long after him, various sects arose which elaborated certain aspects 
of Buddha's Dharma 1n preference to others under the Infiuence of Taoism, 
Confucianism, and other forms of Chinese culture. Others followed, and by the end of the 
Han dynasty (25-220 A.D.) a significant number of Buddhist text books had been 
translated into Chinese. The history of Buddhist activitiles in China covers about 1,200 
years, from 67 to 1,271 A.D., and 1s practically Identical with the history of Chinese 
translaton of Buddhist scriptures. During those years about 173 Indian and Chinese 
monks devoted themselves to the laborious work of translation, and the result was the 
great literature of Chinese Tripitaka. Beginning of the early fourteenth century, Internal 
weakness allowed non-Chinese invaders to penetrate the Chinese heartland, and in 311 
the capital was sacked, forcing the emperor to flee south of the Yangtze River. During 
this trme Buddhism appears to have Inroads among both the educated aristocracy and the 
masses. The former øroup was attracted by Buddhism's extensive canon, Its meditation 
literature which taught the possibility of cultivating advanced states of conciousness, and 
1s hiphly developed philosophical systems. The masses were attracted by Buddhism's 
pantheon of Buddhas and Bodhisattvas, as well as by textsteachinss that laypeople could 
follow the path and attain better rebirths or even final salvation. By the fourth century 
significant numbers of Chinese had adopted Buddhism, and there were a report 1,700 
temples and 80,000 monks and nuns by 400 A.D. in the northern part of the countrIies. 
During the reign of Emperor Wu of the Liang dynasty (502-549), Buddhism enJoyed royal 
patronage, and the emperor reportedly took layman”s vows, commented on Buddhist 
Scriptures, and banned Taoism. The most significant event of this time for Buddhism was 
the arrival in China of Kuchean monk Kumarajiva (344-413), who translated a number of 
influential texts and introduced the Indian Madhyamaka tradition to China. During the 
next fÍew centuries, a number of schools arose, including the San-Lun, founded by 
Kumarajiva; the Chu-She, founded by Paramartha; Fa-Hsiang, founded by Hsuan-Tsang; 
tch T”1en-T”a1, founded by Hui-Ssu, and the Hua-Yen, founded by Tu-Shun. In addition to 
these scholastic traditions, the Chˆan school, whose founding 1s credited to Bodhidharma, 
and Ch'ing-T”u Tsung, founded by Tan-Luan were established. Despite perlods of anti- 


5909 


Buddhist persecution in 452-466, and 452-578, Buddhism experienced steady growth. It 
reached Its apogee during the Sui and T”ang dynasties (589-906), during which 1t came to 
permeate every stratum of Chinese socIety. It also lavishly patronized by the aristocracy, 
which led to laxity and corruption withm the samgha. This precipitated a massive 
persecution of Buddhism ¡in 845, during which more than 40,000 temples were destroyed, 
and 260, 500 monks and nuns were forced to return to lay life. During the Tsung (960- 
1279), Ming dynasty (1368-1644), and Ch'ing dynasty (1644-1912), Confucianism 
became the dominant Intellectual force in the country. Although there was still a large 
number of Buddhist monks, nuns, and monasteries, and Buddhism remained strong among 
the people, during this period of time, Chinese Buddhism degenerated. Until the late 
nineteenth and early twentieth centuries, there were some attempts to revive Buddhism 
in China, but these efforts ended with the ascension to power of the Commumisfs in 1949. 
The Communist government destroyed a lot of religious sites throughout the country and 
forced a lot of monks and nuns to return to lay life. The persecution was most severe 
during the “Cultural Revolution” of the 1960s and early 1970s, and until today religlon 1s 
sữill tightly restricted. AlI religious organIzations are strictly under government control, no 
exception. At this time, all religlous activitles in China are often confined to the 
performance of colorful rituals that attract tourIsts for economy reason; however, at the 
same time, Buddhism In Tarwan and Hong Kong continues to thrive and blossom. 


(II) Những tông phái chính ở Trung Quốc hiện nay— Chie€ƒ sects in Chỉna in current tỉme: 


l) 
2) 
3) 
4) 


Thiên Thai Tông: T”ien-T”ai Sect—See Thiên Thai Tông in Ch. 184. 

Tịnh Độ Tông: The Pure Land Sect—See Tịnh Độ Tông in Ch. 184 

Thiển Tông: The Zen Sect (Ch'an)—See Thiền Tông in Chapter 184. 

Chân Tông: Chân Ngôn Tông hay Mật Giáo—Shingon Sect or Esoteric Sect—See Mật 
Giáo In Chapter 184. 


(HH1)Sự thành lập và hoàn thành các tông phái Trung Hoa— Foundatfion and cormpleion gƒ 


l) 


2) 


Buddhist sectfs in Chỉna: Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học và 
Những Tông Phái Phật Giáo, có 14 tông phái chính được thành lập tại Trung Quốc, nhưng 
chỉ có tám tông phái được hoàn thành mà thôi—According to Professor Junjiro Takakusu 
in The Essentials of Buddhist Philosophy, and Chief Buddhist Sects, there were 14 sects 
founded in China, but only eight of them completed. 

Thời kỳ thành lập trước đời nhà Tùy và nhà Đường từ nằm 67 đến năm 581 A.D.— 
Foundation period, before Sui and Tang dynasties from 67 to 561 A.D). 

Thời Tây Tấn (khoảng từ những năm 265 đến 317 sau Tây Lịch)—Western Tsin Dynasty 
(265-317 A.D.): Tỳ Đàm Tông (P'i-T?an Tsung): Abhidharma (skt)—Giáo lý của Tỳ Đàm 
Tông căn cứ trên bộ luận do Ngài Tăng Già Để Bà dịch khoảng những năm 383 đến 
390. Bộ luận nầy nói về hai phái Tiểu Thừa và Hữu Tông—The doctrine of Abhidharma 
sect was based on the Abhidharma Sastra translated by Sanghadeva from 383 to 390 A.D. 
Thịs sastra mentions about the Hinayana and the Formalistic. 

Thời Đông Tấn (khoảng từ những năm 317 đến 420 sau Tây Lịch) —Eastern Tsin Dynasty 
(about 317-420 A.D.): 


1) 


ñ) 


ii) 


3) 


4) 


5) 


1) 


ñ) 


5910 


Thành Thật Tông (Ch'êng-Shih Tsung): Satyasiddhi (skt)—Giáo lý của Thành Thật tông 
căn cứ trên bộ luận do Cưu Ma La Thập dịch khoảng những năm 417-418 sau Tây Lịch. 
Bộ luận nầy nói về Tiểu Thừa Kinh bộ và Không tông—The doctrine of this sect was 
based on the Satyasiddhi Sastra, translated by Kumarajiva in about 417 or 418 A.D. Thịs 
sastra mentions about Hinayana Sautranta and Nihilistic. 

Tam Luận Tông (San-Lun Tsung): Madhyamika (skt——Tam Luận tông do đệ tử của Ngài 
Cưu Ma La Thập là Tăng Triệu sáng lập, giáo lý căn cứ trên bộ Trung Quán Luận do 
chính Tăng Triệu dịch khoảng những năm 384 đến 414 sau Tây Lịch. Bộ luận nầy nói về 
Đại Thừa và Không Tông—San-Lun Tsung was founded by Sêng-Chao, a discIple of 
Kumarajiva. The doctrine of this sect was based on the Madhyamika Sastra, translated by 
Sêng-Chao In about 384-414 A.D. This sastra mentions about the Mahayana and 
Negativistic. 

Luật Tông (Lu-Tsung): Vinaya (sk——Luật Tông do ngài Huệ Quang, đệ tử của Ngài 
Cưu Ma La Thập sáng lập. Giáo lý của tông phái nây dựa trên bộ Luật được Ngài Cưu 
Ma La Thập dịch khoảng những năm 402-412 sau Tây Lịch. Bộ Luật nầy nói về Luật và 
Tiểu Thừa—Vinaya sect was founded by Hui-Kuang, a disciple of Kumarajiva. The 
doctrine of this sect was based on the Vinaya, translated Iinto Chinese by Kumarajiva In 
about 402-412 A.D. This Vinaya mentions about Hinayana and Disciplinary. 

Thời Bắc Lương (khoảng những năm 397 đến 439 sau Tây Lịch) —Northern Liang 
Dynasty (about 397 to 439 A.D.): Niết Bàn Tông (Nieh-P°an Tsung): Nirvana (skÐ— 
Tông Niết Bàn được ngài Đàm Ma Lạc Xoa sáng lập. Giáo lý của tông phái nầy căn cứ 
trên bộ Kinh Niết Bàn do chính ngài Đàm Ma Lạc Xoa dịch khoàng năm 423. Bộ kinh 
nói về Niết Bàn và Bản Thể luận thuyết —Nirvana sect was founded by Dharmaraksa. 
The doctrine of this sect was based on the Nirvana Sutra, also translated by Dharmaraksa 
in about 423 A.D. The sutra emphasizes on Mahayana and Noumenologtcal theorIes. 
Thời Bắc Ngụy (vào khoảng những năm 386 đến 535 sau Tây Lịch), và Đông Ngụy (vào 
khoảng những năm 386 đến 535 sau Tây Lịch)—Northern Wei Dynasty (386-535 A.D.), 
and Eastern Wel (386-550 A.D.): Địa Luận Tông (Ti-Lun-Tsung)—Dasabhumi (skt)— 
Tông Địa Luận do Ngài Bồ Đề Lưu Chi sáng lập. Giáo thuyết của tông phái nầy căn cứ 
trên bộ Địa Luận do chính ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch khoảng năm 508 sau Tây Lịch. Bộ 
Luận nói về Đại Thừa và Duy Thức —Dasabhumi Sect was founded by Bodhiruci; is 
doctrine was based on the Dasabhumi Sastra, translated by Bodhiruci in 508 A.D., which 
mentioned about Mahayana and Idealistic. 

Thời Tây Ngụy và Đông Ngụy (vào khoảng những năm 535 đến 557 sau Tây Lịch)— 
Western and Eastern Wei Dynasty (535-557 A.D.): 

Tịnh Độ Tông (Ching-T”u Tsung): Sukhavati (skt)—Tịnh Độ Tông do ngài Đàm Loan 
Đại Sư sáng lập. Giáo thuyết của tông phái nầy căn cứ trên bộ Kinh Tịnh Độ do ngài Bồ 
Đề Lưu Chi dịch khoảng những năm 476-524 sau Tây Lịch. Bộ kinh nói về Đại Thừa và 
tha lực giải thoát luận thuyết —Sukhavati Sect was founded by T?an-Luan Great Master. 
The doctrine of this sect was based on the Sukhavati Sutra, translated by Bodhiruci from 
476 to 524 A.D. The sutra mentions about Mahayana and Liberation from the pletic 
power (power of others). 

Thiên Thai Tông (TPien-T”ai Tsung): Pundarika (skt)—Do ngài Trí Khải thành lập vào 
khoảng những năm từ 531 sau Tây Lịch, giáo thuyết dựa vào bộ kinh Pháp Hoa, nói về 


6) 


7) 


1) 


¡) 


5911 


Đại Thừa và Hiện Tượng Luận thuyết —T?ien-T?ai Tsung was founded by Chih-I. The 
doctrine was based on the Lotus Sutra. The sutra basically mentions about Mahayana and 
Phenomenological commentaries. The Phenomenology completed by Chih-[ in about 531 
A.D. 

Thời Nam Lương (vào khoảng những năm 502 đến 557 sau Tây Lịch)—Southern Liang 
Dynasty (502-557 A.D.): Thiển Tông (Ch'an Tsung): Dhyana (skt—Thiển Tông do Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma sáng lập vào khoảng những năm 470 đến năm 534 sau Tây Lịch. Thiển 
tông nhấn mạnh về Đại Thừa và tịnh lự—Chan Tsung was founded by Bodhidharma 
from 470 to 534 A.D. Chˆan Tsung emphasizes on Mahayana and Contemplation. 

Thời nhà Trần (vào khoảng những năm 557-589 sau Tây Lịch)—Ch'ên Dynasty (557-589 
A.D.): 

Nhiếp Luận Tông (Shê-Lun-Tsung): Mahayana-samparigraha (skU)——Nhiếp Luận Tông 
do ngài Chân Đế sáng lập. Giáo thuyết của tông phái nầy căn cứ trên bộ Nhiếp Luận 
cũng do chính Ngài Chân Đế dịch vào khoảng năm 563 sau Tây Lịch. Bộ luận nói về Đại 
Thừa và Duy Thức —Mahayana-samparigraha Sect was founded by Paramartha. The 
doctrine was based on the Mahayana-samparigraha sastra, translated by Paramartha In 
about 563 A.D. The sastra mentioned about Mahayana and Idealistic. 

Câu Xá Tông (Chu-Shê tsung): Abhidharmakosa (sk)—Câu Xá Tông do ngài Chân Đế 
sáng lập, giáo thuyết dựa trên bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá cũng do ngài Chân Đế dịch 
trong khoảng những năm 563 đến 567 sau Tây Lịch. Bộ luận nói về Tiểu Thừa và Thực 
Tại luận—Abhidharmakosa sect was founded by Paramartha. The doctrinne was based on 
the Abhidharmakosa sastra, translated by Paramartha from 563-567 A.D. The sastra 
mentioned about Hinayana and Realistic. 


(B) Thời nhà Đường (vào khoảng những năm 590-774 sau Tây Lịch)— Tang Dynasty (590- 


D 


2) 


3) 


774A.D.): 

Pháp Tướng Tông (Fa-Hsiang Tsung): ViJjnaptimatrata (skt—Pháp Tướng tông do ngài 
Khuy Cơ (632-682), đệ tử của ngài Huyền Trang thành lập. Giáo thuyết dựa vào bộ Luận 
Duy Thức do ngài Huyễn Trang (596-664) dịch. Bộ luận nói về Đại Thừa Tiệm Giáo và 
Duy Thức Luận—Vijnaptimatrata Sect was founded by K”uei-Chi (632-682 A.D.), a 
disciple of Hsuan-Tsang. The doctrine was based on the Idealism sastra translated and 
completed by Hsuan-Tsang (596-664 A.D.). The sastra mentioned about the Quasi- 
Mahayana and Idealistic. 

Hoa Nghiêm Tông (Hua-Yen Tsung): Avatamsaka (skt—Tông Hoa Nghiêm được Ngài 
Pháp Tạng thành lập vào khoảng những năm 643-712 sau Tây Lịch. Giáo thuyết của tông 
phái nầy dựa vào bộ Kinh Hoa Nghiêm, chủ yếu nói về Đại Thừa, Duyên Khởi luận 
thuyết, và Pháp Giới Trùng Trùng Duyên Khởi luận thuyết The Avatamsaka Sect was 
founded by Fa-ITsang In about 643 to 712 A.D. The doctrine was based on the 
Avatamsaka Sutra, and Totalism Commentaries completed by Fa-Tsang from about 643 
to 712 A.D. The commenftaries mentioned about Mahayana and Totalistic. 

Chân Ngôn Tông (Chên-Yen Tsung): Matrayana (skt—Tông Chân Ngôn được ngài 
Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, và Bất Không thành lập, giáo thuyết về Đại Thừa Mật 
Giáo—Ihe Mantrayana Sect (about Mahayana and Mystc) was founded by 
Subhakarasimha (637-735 A.D.), Vajrabodhi (663-723 A.D.), and AmoghavajJra (705-723 
A.D.). 


5912 


(C) Thời kỳ hoàn thành vào đời nhà Đường (907 sau Tây Lịch)—Final completion Period in 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


the Tang Dynasty (907 A.D.): 

Tam Luận Tông (San-Lun Tsung): Madhyamika (skt—Ngài Cát Tạng lập thành hệ 
thống Không tông vào khoảng những năm 549 đến 623 sau Tây Lịch —Negativism 
systematized by Chi-Tsang from 549-623 A.D. 

Câu Xá Tông (Chu-Shê Tsung): Bộ Câu Xá Thực Tại Luận do ngài Huyền Trang soạn 
và truyền thụ, và đệ tử là Khuy Cơ hoàn tất —Kosa Realism transmitted by Hsuan-Tsang 
(596-664 A.D.) and completed by Kuei-Chi (632-682 A.D.). 

Luật Tông (Lu-Tsung): Viyana (skt)—Ngài Đạo Tuyên hoàn thành bộ Luật Đàm Vô Đức 
vào khoảng những năm 596-667 sau Tây Lịch—Dharmagupta Discipline completed by 
Tao-Hsuan from 596-667 A.D. 

Thiên Thai Tông: Bộ Hiện Tượng Luận do ngài Trí Khải hoàn thành—Phenomenology 
completed by Ch¡ih-I—See (A) (e) (8). 

Thiển Tông (Ch'an Tsung): Hệ thống Thiền hưng thịnh vào thời Lục Tổ Huệ Năng (638- 
713) Nam phái và Thần Tú (605-706) Bắc phái — The system of meditation flourished 
under Hui-Nêng (638-713 A.D.), Southern school; and Shên-Hsiu (605-706 A.D.), 
Northern school. 

Tịnh Độ Tông và Tha Lực Giải Thoát Luận được ngài Thiện Đạo hoàn tất trước năm 681 
sau Tây Lịch: Sukhavati Sect and Amitabha Pietism Commentaries completed by Shan- 
Tao before 681 A.D. 

Hoa Nghiêm Tông: Bộ Pháp Giới Trùng Trùng Duyên Khởi Luận do ngài Pháp Tạng 
hoàn thành——The Totalism completed by Fa-Tsang—See (A) (h) (13). 

Pháp Tướng Tông (Fa-Hsiang Tsung): Bộ Duy Thức Học do Huyền Trang và đệ tử là 
Khuy Cơ dịch và hoàn tất —ldealism translated and completed by Hsuan-Tsang and his 
disciple KueI-Chi—See (A) (h) (12). 





(D) Sự bách hại Phật giáo dưới thời nhà Đường— Persecution During the Tang Dynasfy: Sự 








ngược đãi tôn giáo——Religious persecution—Sự bách hại về tôn giáo—Sự bách hại Phật 
giáo đồ ở Trung Quốc vào cuối đời Nhà Đường (618-907), đặc biệt là vào thời Vua Wu- 
Tsung vào năm 845 sau Tây lịch, đã hủy diệt 4.600 tự viện và khiến cho hơn hai trăm 
năm chục ngàn Tăng Ni hoàn tục. Sự suy đồi của Phật giáo thời bấy giờ quả là lớn lao, 
chỉ trừ Thiển tông. Kỳ thật, đến đầu đời nhà Tống thì tông phái này phát triển đến tột 
đỉnh. Tuy nhiên, khi số lượng tăng thì phẩm chất giảm và mất dẫn tánh đúng đắn trong 
việc đi tìm chơn tâm Phật tánh mà các thế hệ Thiền đời trước đã nhắm đến. Lại có thêm 
khuynh hướng pha trộn Thiễn với các tông phái khác, đưa đến việc chỉ muốn lợi lạc về tri 
thức chứ không còn muốn thực tập Thiển nữa—There was a great persecution of the 
Buddhists in China in the last century of the Tang Dynasty (618-907 A.D), especially 
under the Emperor Wu-Tsung in 845 A.D., which destroyed 4,600 monasteries and 
caused more than a quarter of a million monks and nuns to return to ordinary life. The 
decline of Buddhism in China at that time was very great, except the school of Zen. 
Indeed, in the beginning of the Sung Dynasty, Zen Sect reached 1s greatest popularIty 
and height. However, as quantity increased quality decreased and there came there came 
about a reduction In the earnestness of the seeking of the Buddha-mind, at which the 
earlier generations had aimed. There was also a tendency towards mingling with other 
sects, which led to intellectual Interests, not wanfted In Zen practice any more. 


5913 


(IV)Tịnh Độ Tông Trung Quốc— Pureland in China: 


(I 


Tổng quan về Tịnh Độ Tông—An overview oƒ the Pureland: Tịnh nghĩa là thanh tịnh, tịnh 
độ là cõi nước không có ô nhiễm, triển phược. Các Đức Phật vì chúng sanh đã phát tâm 
tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp độ chúng sanh mọi loài la khỏi 
thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang nghiêm thanh tịnh, chúng sanh đến 
cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng thành đạo quả Bồ Để/Bodhiphala. Chư Phật 
vô lượng, cõi tịnh cũng vô lượng—Pure Land 1s a paradise without any defilements. For 
the sake of saving sentients beings, through Iinnumerable asankhya, all Buddhas 
cultivated immeasurable good deeds, and established a Pure Land to welcome all beings. 
Beings In this paradise strive to cultivate to attain Buddhahood. 


(II) Lịch sử Tịnh Độ tông— The history 0ƒ the Pure Land School: Theo Giáo sư Junjrro 


Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo—According to Prof. Junjiro Takakusu in 
The Essentials of Buddhist Philosophy: 


(A) Các bản thích luận về Thập Địa Kinh (Dasabhumi sutra) của các ngài Long Thọ và Thế 


Thân là những tác phẩm Ấn Độ được Tịnh Độ tông nhìn nhận có thẩm quyền. Con đường 
dễ dàng và “tha lực” đã được chỉ định và minh giải trong các bộ nầy: Nagarjuna”s 
Dasabhumi Sutra and Vasubandhu”s commentary on 1t are Indian authoritiles recognized 
by the Pure Land School. The easy way and the “power of another” are already Indicated 
and elucidated by them. 


(B) Tại Trung Quốc, những thẩm quyền về tín ngưỡng nây rất nhiều, nhưng chỉ có bốn dòng 


Ũ 


)) 
ñ) 
2) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
3) 


1) 

1) 
11) 
1V) 


v) 


truyền thừa sau đây được nhìn nhận—In China the authorities of the faith are many, but 
only four lines of transmission are generally recognized: 

Dòng truyền thừa thứ nhất của Phật Đồ Trừng—The first line of transmission of Fu-T”u- 
Chêng: Phật Đồ Trừng là người Ấn ở Trung Hoa vào khoảng từ 310 đến 348—Fu-T?u- 
Chêng, an Indian in China between 310 and 348 A.D.. 

Đạo An (584-708)—T”ao-An (584-708): See Đạo An in Chapter 19. 

Huệ Viễn—Hui-Yuan: See Huệ Viễn in Chapter 19. 

Dòng truyền thừa thứ hai của Bồ Để Lưu Chi —The second line of transmission of 
Bodhiruci: Bồ Để Lưu Chi là người Ấn ở Trung Hoa khoảng 503-535—Bodhiruci, an 
Indian in China between 503 and 535 A.D. 

Huệ Sủng: Hui-Chˆung. 

Đạo Tràng: Tao-Ch'ang. 

Đàm Loan (476-542): T?an-Luan (476-542). 

Đại Hải: T?a-Hai. 

Pháp Thượng (495-580): Fa-Shang (495-580). 

Dòng truyền thừa thứ ba của Bồ Để Lưu Chi — The third line of transmission of 
Bodhrrucl: 

Đàm Loan: T”an-Luan. 

Đạo Xước (?-645): T°ao-Chˆo (?-645). 

Thiện Đạo (2-681): Shan-T”ao (2-681). 

Hoài Cảm: Huai-Kan. 

Thiếu Khang: Shao-K°ang. 


4) 


5914 


Dòng truyền thừa thứ tư của Từ Mẫn—The fourth line of transmission of Tz°u-Min: Từ 
Mẫn là người Trung Hoa, sang Ấn trong đời nhà Đường (618-709) và tiếp nhận tín 
ngưỡng Di Đà tại Kiện Đà La—Tz'u-Min was a Chinese, who went to India during the 
Tang Dynasty (618-709 A.D.) and received the Amita-pietism 1n Gandhara. 


(HI)Mười Ba Tổ Tịnh Độ Trung Hoa— Thirteen Chinese Pure Land patriarchs: 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


Lỗ Sơn Huệ Viễn: Hui-Yuan (334-416 AD). 

Quang Minh Thiện Đạo: Shan Tao (613-681 AD). 

Bát Châu Thừa Viễn: Tzu-Min (680-748 AD). 

Ngũ Hộ Pháp Chiếu: Fa Chao. 

Đại Nham Thiếu Khang: Tsiao-Kang. 

Vĩnh Minh Diên Thọ: Yung-Ming Yenshou. 

Chiêu Khánh Tĩnh Thường: Tseng-Shang. 

Vân Thê Châu Hoằng Liên Trì: Chu Hung Liench”ih (1535-1616 AD). 
Trí Húc Ngẫu Ích: Ou-I (1599-1655 AD). 


10) Phổ Nhãn Hành Sách Triệu Lưu: Tsao Liu. 

11) Tiên Lâm Thúc Hiển Tĩnh Am: Tseng-an. 

12) Từ Phúc Tế Tĩnh Triệt Ngộ: Tzie-Wu. 

13) Linh Nhan Ấn Quang: Yin Kuang (1861-1940 AD). 


(V) Thiền Tông Trung Hoa—Zen schools in China: The Zen Sect¡n China. 
(A) Tổng quan về các tông phái Thiền ở Trung Hoa— An overview 0ƒ the Chinese Zen S€CfS: 


Thiển tông, Phật Tâm tông, hay Vô Môn tông, được Tổ Bồ Để Đạt Ma, Tổ thứ 28 ở Ấn 
Độ, mang vào Trung Quốc. Thiền được coi như là một trường phái quan trọng của Phật 
giáo. Tổ Bồ Để Đạt Ma đến Trung Hoa vào khoảng năm 470 và trở thành người sáng lập 
ra phái Mật Tông và Thiển Tông ở đây. Người ta nói ngài đã hành thiển trước một bức 
tường của Thiếu Lâm tự trong chín năm. Những đệ tử của Bồ Đề Đạt Ma hoạt động 
mạnh mẽ ở mọi nơi và đã hoàn toàn chiến thắng các tôn giáo bản địa để rồi cuối cùng 
Thiển tông được đánh giá rất cao ở Trung Quốc—The Ch'an (Zen), meditative or 
intuitional, sect usually said to have been established in China by Bodhidharma, the 
twenty-eighth patriarch, who brought the tradition of the Buddha-mind from India. Ch°an 
1S considered as an important school of Buddhism. Bodhidharma came to China about 
470 A.D. and became the founder of esoteric and Zen schools there. It is said that he had 
practised meditation against the wall of the Shao-Lin-Tzu monastery for nine years. The 
followers of Bodhidharma were active everywhere, and were completely vIicforIous over 
the native religions with the result that the teachings of Zen have come to be highly 
respected everywhere In China. 


(B) Triết lý Thiềên— Philosophical Zen: 


Ù 


Theo triết lý chính của Thiễn tông, nhìn vào nội tâm, chứ không phải nhìn ra bên ngoài, 
là cách duy nhất để đạt đến sự giác ngộ mà trong tâm trí con người thì cũng giống như là 
Phật quả vậy. Hệ tư tưởng nầy chú trọng vào “trực cảm, với một đặc điểm là không có 
ngôn từ nào để tự diễn đạt, không có một phương thức nào để tự giải thích, không có sự 
chứng minh dài dòng nào về chân lý riêng của mình một cách thuyết phục. Nếu có sự 
diễn đạt thì chỉ diễn đạt bằng ký hiệu và hình ảnh. Qua một thời gian, hệ tư tưởng nây đã 
phát triển triết lý trực cảm của nó đến một mức độ khiến nó vẫn còn là một triết lý độc 


2) 


5915 


đáo cho đến ngày nay: According to the Zen sect, the key theory of Zen, to look inwards 
and not to look outwards, 1s the only way to achieve enlightenment, which to the human 
mind 1s ultmately the same as Buddhahood. In this system, the emphasis 1s upon 
“mntuitlon,` 1fs peculiarity being that it has no words in which to express 1fself, no method 
fo reason 1fself out, no extended demonstration of Its own truth in a logically convincing 
mamner. If it expresses 1tself at all, it does so In symbols and Images. In the course of time 
this system developed 1ts philosophy of Intuition to such a degree that 1t remains unique 
to this day. 

Theo Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Thiển tông nặng 
về triết lý nhưng không phải là một nên triết học theo nghĩa hạn hẹp của nó. Đây là một 
học phái có chất tôn giáo hơn tất cả mọi học phái Phật giáo, nhưng lại không phải là một 
tôn giáo theo nghĩa thông thường của danh từ nầy. Thiển tông không có kinh điển Phật 
nào, cũng không trì giữ một luật nghi nào do Phật đặc chế ra. Nếu như không kinh, không 
luật, thì không một học phái nào có thể ra vẻ Phật giáo. Tuy nhiên, theo ý nghĩa của 
Thiển, ai mà còn chấp trước vào danh ngôn hay luật lệ thì không bao giờ có thể thấu đáo 
hoàn toàn ý nghĩa chân thật của người nói. Lý tưởng hay chân lý mà Đức Phật chứng ngộ 
chắc chắn khác hẳn với những gì mà Ngài đã giảng dạy, bởi vì giáo thuyết nhất thiết bị 
ước định bởi ngôn từ mà Ngài dùng, bởi thính chúng mà Ngài giáo hóa, và bởi hoàn cảnh 
xãy ra cho người nói và người nghe. Cái mà Thiển nhắm đến là lý tưởng của Phật, minh 
nhiên và không bị ước định. Học phái nầy còn được gọi là “Phật Tâm Tông.” Phật tâm 
vốn cũng chỉ là tâm người thường. Chỉ cần nhìn thẳng vào tâm địa đó là có thể đưa hành 
giả đến giác ngộ viên mãn. Nhưng bằng cách nào? Chủ ý chung của Phật pháp là để 
hành giả tự thấy đúng và tự đi đúng: According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, Zen has much philosophy, but 1s not a philosophy In 
the sfrict sense of the term. It is the most religious school of all and yet not a religion in 
the ordinary sense of the word. It has no scripture of the Buddha, nor does it hold any 
dicipline of the Buddha. Without a sutra (discourse) or a vinaya (Discipline) text, no 
school or sect would seem to be Buddhistic. However, according to the ideas of Zen, 
those who cling to words, letters or rules can never fully comprehend the speaker”s true 
Iidea. The ideal or truth conceived by the Buddha should be different from those taught by 
him because the teaching was necessarily conditioned by the language he used, by the 
hearers whom he was addressing, and by the environment In which the speaker and 
hearers were placed. What Zen aims at is the Buddha”s ideal, pure and unconditioned. 
The school 1s otherwise called “the School of the Buddhaˆs Mind.” The Buddhaˆs mind 1s 
after all a human mind. An Iintrospection of the human mind alone can bring aspirant to a 
perfect enlightenment. But how? The general purport of Buddhism 1s to let one see 
rightly and walk rightly. 


(C) Sáu tổ dòng Thiền Trung Hoa—Six pafriarchs: Six Chinese Patriarchs. 


l) 
2) 


3) 


The Eirst Patriarch in China: Bodhidharma——The founder of the Chinese Zen—Nhứt Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma—See Bodhidharma in Chapter 19. 

The Second Patriarch Hui-Ke (468-543 AD): Nhị Tổ Huệ Khả—See Hui-Kˆo in Chapter 
19. 

The Third Patriarch Seng Tsan ( ? - 606 AD): Tam Tổ Tăng Xán—See Seng Tsan ¡in 
Chapter 19. 


4) 
5) 


6) 


5916 


The fourth Patriarch Tao Hsin (580-651): Tứ Tổ Đạo Tín—See Tao Hsin in Chapter 19. 
The fifth Patriarch Hung-Jen ((601-675): Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn—See Hung-Jen in Chapter 
19. 

The Sixth Patriarch Hui-Neng, who received the transmission from Hung-Jen (fifth 
patriarch). Hui Neng propagated Zen In the Southern part of China; therefore, his lineage 
is called the southern school of Zen: Lục Tổ Huệ Năng: VỊ tổ thứ sáu, người đã nhận y 
bát từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hoằng hóa về phương nam, nên còn gọi là dòng thiển phương 
nam—See Hui-Neng In Chapter 19. 


(VIDThiền Bắc Tông— Northern school: 
(A) Đại Sư Thần Tú —Great Master Shen-Hsiu: Hoằng Nhẫn là một đại Thiền sư và ngài có 


nhiều đệ tử ưu tú, nhưng Huệ Năng và Thần Tú vượt hẳn tất cả những đệ tử khác. Đây 
chính là thời điểm mà Thiển chia thành hai tông Nam và Bắc. Hiểu được Thần Tú và 
giáo pháp của ông khiến chúng ta nhận định rõ ràng hơn về giáo pháp của Huệ Năng. 
Nhưng không may, chúng ta có rất ít tài liệu và giáo pháp của Thần Tú, vì sự suy tàn của 
tông phái nầy kéo theo sự thất tán văn học của ngài. Ngày nay chỉ còn lưu lại thủ bản 
“Bắc Tông Ngũ Đạo,” không hoàn chỉnh, cũng không phải do chính Thần Tú viết, cốt 
yếu viết lại những yếu chỉ do môn đệ của Thân Tú nắm được với sự tham khảo ý kiến 
của thầy họ. Ở đây chữ “Đạo” hay “Đường” hay “Phương tiện” trong tiếng Phạn, không 
được dùng theo một nghĩa đặc biệt nào, năm đường là năm cách quy kết giáo pháp của 
Bắc Tông với kinh điển Đại Thừa. Bắc Tông dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tính Bồ 
Đề, giống như bản tánh của cái gương phản chiếu ánh sáng. Khi phiển não dấy lên, 
gương không thấy được, giống như bị bụi phủ. Theo lời dạy của Thần Tú là phải chế ngự 
và diệt được vọng niệm thì chúng sẽ ngừng tác động. Khi ấy tâm nhân được sự chiếu 
sáng của tự tánh không còn bị che mờ nữa. Đây giống như người ta lau cái guơng. Khi 
không còn bụi, gương chiếu sáng và không còn øì ngoài ánh sáng của nó. Thần Tú đã 
viết rõ trong bài kệ trình Tổ như sau: 

“Thân thị Bồ Đề thọ 

Tâm như minh cảnh đài 

Thời thời thường phất thức 

Vật sử nhạ trần ai.” 

(Thân là cây Bồ Đề, 

Tâm như đài gương sáng 

Luôn luôn siêng lau chùi 

Chớ để bụi trần bám). 
Thái độ của Thân Tú và các môn đệ của ngài tất nhiên dẫn đến phương pháp tĩnh tọa. 
Họ dạy cách nhập định qua sự tập trung và làm sạch tâm bằng cách trụ nó trên một ý 
niệm duy nhất. Họ còn tuyên bố rằng nếu khởi sự niệm quán chiếu ngoại cảnh thì sự diệt 
niệm sẽ cho phép nhận thức nội giới —Hung-Jen was a great Zen Master, and had many 
capable followers, but Hui-Neng and Shen-Hsiu stood far above the rest. During that time 
Zen came to be divided into two schools, the Northern and Southern. When we 
understand Shen-Hsiu and what was taught by him, It wIll be easier to understand Hui- 
Neng. Unfortunately, however, we are not in possession of much of the teaching of Shen- 
Hsiu, for the fact that this School failed to prosper against 1fs competitor led to the 


5917 


disappearance of its literature. The Teaching of the Five Means by the Northern School, 
one of the preserved writings of the Northern School, which 1s incomplete and imperfect 
1n meaning, and not written by Shen-Hsiu. They were notes taken by his disciples of the 
Master”s lectures. Here the word “Means” or method, upaya in Sanskrit, 1s not apparently 
used In any special sense, and the five means are five heads of reference to the 
Mahayana Sutras as to the teaching In the Northern School. The Northern School teaches 
that all beings are originally endowed with Enlightenment, Just as 1t 1s the nature of a 
mirror to Iluminate. When the passions veil the mirror It 1s Invisible, as thought obscured 
with dust. If, according to the Instructions of Shen-Hsiu, erroneous thoughts are subdued 
and annihilated, they cease to rise. The the mind 1s enlightened as to Its own nature, 
leaving nothing unknown. It is like brushing the mirror. When there 1s no more dust the 
mirror shines out, leaving nothing unillumined. Therefore, Shen-Hsiu, the great Master of 
the Northern School, wrItes, in his gatha presented to the Fifth Patriarch: 

“This body 1s the Bodhi tree 

The mind is like a mirror bright; 

Take heed to keep 1t always clean 

And let not dust collect upon 1t.” 
This dust-wiping attitude of Shen-Hsiu and his followers inevitably leads to the qulietistic 
method of meditation, and ¡it was Iindeed the method which they recommended. They 
taught the entering Into a samadhi by means of concentration, and the purifying of the 
mind by making it dwell on one thought. They further taught that by awakening of 
thoughts an obJective world was illumined, and that when they were folded up an Inner 
world was perceived. 


(B) Bắc Tông Ngũ Đạo—Northern school?s five teachings: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Thành Phật là giác ngộ cốt yếu là không khởi tâm: Buddhahood ¡s enlightenment, and 
enlightenmert 1s not awakening the mind. 

Khi tâm được duy trì trong bất động, các thức yên tĩnh và trong trạng thái ấy, cánh cửa tri 
thức tối thượng khai mở: When the mind is kept immovable, the senses are quietened, 
and in this state the gate of supreme knowledge opens. 

Sự khai mở tri thức tối thượng nầy dẫn đến sự giải thoát kỳ diệu của thân và tâm. Tuy 
nhiên, đây không phải là cảnh Niết Bàn tịch diệt của Tiểu Thừa và tri thức tối thượng do 
chư Bồ Tát thành tựu đem lại hoạt tính không dính mắc của các thức: This opening of 
supreme knowledge leads to a mystical emancipation of mind and body. This, however, 
does not mean the absolute quietism of the Nirvana of the Hinayanmists, for the supreme 
knowledge attained by Bodhisaatvas Iinvolved unattached activity of the senses. 

Hoạt tính không dính mắc nầy có nghĩa là sự giải thoát hai tướng thân tâm, sự giải thoát 
trong đó chân tướng các pháp được nhận thức: This unattached activity means being free 
from the dualism of mind and body, wherein the true character of things 1s grasped. 

Cuối cùng đó là con đường Nhất Thể, dẫn đến cảnh giới Chơn Như không biết, không 
ngại, không khác. Đó là giác ngộ: Finally, there 1s the path of Oneness, leading to a 
world of Suchness which knows no obstructions, no differences. Thịs 1s Enlightenment. 


(VII)Thiền Nam Tông— The Southern Zen Sect: Sau thời Lục Tổ Trung Hoa, Thiển phái 


của sơ tổ Đạt Ma được chia làm hai phái bắc nam, bắc Thần Tú, nam Huệ Năng, vào 


2918 


khoảng năm 700 sau Tây Lịch. Thiền của hai tông nam và bắc ở trung Quốc. Nam tông 
được xem như tông đốn ngộ của Lục Tổ Huệ Năng, bắc tông được xem như tông tiệm 
ngộ của đại sư Thần Tú. Thiền Nam Tông, phái Thiển có nguồn gốc từ Lục tổ Huệ Năng 
bên Trung quốc. Có tên Nam Tông để đối lại với phái thiển Bắc Tông của Thần Tú lập 
ra ở miễn bắc Trung Quốc. Trong khi Thiền Bắc Tông của Thần Tú chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của Phật giáo Ấn Độ với tiệm giáo, thì Thiển Nam Tông đánh bật gốc rễ tiệm giáo, 
hạ thấp giá trị của việc học kinh bằng sự “giác ngộ bất thần.” Thiển Nam Tông phát 
triển mạnh qua các triều đại và tổn tại cho đến hôm nay, trong khi Thiển Bắc Tông bị tàn 
lụi và mất hẳn sau vài thế hệ. Thiển Nam Tông còn gọi là Tổ Sư Thiển vì người ta cho 
rằng nó được lưu truyền từ Tổ Huệ Năng—After the period of six patriarchs in China, the 
Bodhidharma school, divided Into northern and southern, the northern under Shen-Hsiu, 
the southern under Hui-Neng, around 700 A.D. The southern of the Sixth Patriarch Hui- 
Neng came to be considered the orthodox Intuitional school or the Iimmediate method, the 
northern of the great monk Shen-Hsiu came to be considered as the gradual medthod. 
The school of Zen derives from Hui-Neng, the sixth patriarch of Chinese Zen. The name 
“Nam Tông” was used to distinguish with the Northern school founded by Shen-Hsiu. 
While the Northern school was still strongly infiluenced by traditional Indian Meditation 
of gradual enlightenment (enlightenment 1s reached gradually through slow progress) and 
placed great value on study and intellectual penetration of the scriptures of Buddhism, the 
Southern uprooted the Northern school”s beliefs, down played the value of study, and 
stressed the “Sudden enlightenment.” The Southern school flourished, survived until 
today, while the Northern school declined Just right after Shen-Hsiu and died out together 
within a few generations. The Southern School 1s often referred to as “Patriarch Ch°an” 
because 1t claims descent from Hui Neng. 


(VIH)Kinh Tạng Trung Hoa— Chinese Buddhist Canon: Bộ Kinh Tạng Trung Hoa được 
xuất bản tại Đông Kinh vào năm 1924 và 1929, gồm 55 bộ với 2.184 tập. Cũng có một 
tạng phụ gồm thêm 45 bộ nữa—A compilation of the Chinese Buddhist Canon, published 
in Tokyo between 1924 and 1929, comprising 55 volumes with 2,184 texts. There 1s also a 
supplement comprising 45 additional volumes. 


(IX)Hiệp Hội Phật Giáo Trung Hoa—Chinese Buddhist Association: TỔ chức được chính 
phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thành lập vào năm 1953, được hiểu như là một tổ 
chức bao trùm tất cả Tăng Ni và Phật tử tại gia. Mục đích chính của tổ chức là bảo đảm 
sự trung thành của Phật tử đối với đẳng Cộng Sản và sự tu tập tôn giáo của họ góp phần 
vào chủ nghĩa ái quốc. Những nhà lý luận của nó diễn giảng lại giáo lý nhà Phật cho phù 
hợp với chủ nghĩa Mát Xít Lê Nin Nít, và họ cho rằng Đức Phật là một nhà cách mạng 
chống lại tà giáo và giai cấp cầm quyển ở Ấn Độ thời bấy giờ. Họ cho rằng Phật giáo 
truyền thống đã bị nhầm lẫn trong niễm tin rằng từ bi là giáo thuyết chủ yếu trong Phật 
giáo; người Phật tử ái quốc nên ấp ủ niềm tin đấu tranh giai cấp như là những quan tâm 
chính yếu của mình. Tổ chức cho xuất bản tạp chí hằng tháng có tên là “Phật Học Hiện 
Đại,” phần ảnh chính sách của chính phủ đối với 500.000 Tăng Ni và 100.000.000 Phật tử 
tại gia, nhưng những con số này có lẽ được thổi phông quá đáng trong việc thi hành chính 
sách chống tôn giáo của chính phủ——Organization founded in 1953 by the government of 


Œ) 


5919 


the Peopleˆs Republic of China, which was conceived as an umbrella organization for all 
monastic and lay Buddhists. Its primary goal 1s to ensure that Buddhists are loyal to the 
Communist Party and that their religious practice contributes to patrlIotism. Its theorefIzers 
reinterpret Buddhist doctrines in accordance with Marxism-Leninism, and so the Buddha 
1S said to have been a revolutionary engaged In a struggle with heretics and the ruling 
class of India. Traditional Buddhism are mistaken in their belief that compassion and love 
are the central guiding tenets of Buddhism; rather, class struggle and confÏict are 1ts core 
concerns and should be embraced by all “patriotic” Buddhists. The organization publishes 
a monthly magazine called Hsien-tai fo hsueh (Modern Buddhism), which reflects currenf 
government policles regarding to represent 500,000 monks and 100,000,000 lay 
Buddhists, but these figures are probably wildly inflated (thổi phồng lên) in light of the 
effects of the government”s anti-religIous practices. 


(XL) Phật Giáo Úc Châu 
Buddhism rm Australia 


Tổng quan về Phật Giáo Úc Châu—An overview oƒ Buddhism in Australia: Những 
người Phật tử đầu tiên đến Úc còn được ghi lại trong những cuộc đi tìm vàng vào năm 
1848, khi những người Hoa đến đây làm lao công cho các mỏ vàng ở bang Victoria thì 
Phật giáo là tôn giáo chính của đa số nhóm người nầy; tuy nhiên, chỉ đến năm 1876 thì 
cộng đồng Phật giáo đầu tiên tại đảo “Thursday” được những người di dân Tích Lan 
thành lập. Ngôi chùa Tích Lan nầy được những người lao công làm việc cho các đồn điển 
mía tại Queensland xây dựng. Bên cạnh đó, vào thập niên 1870, nhiều Phật tử người 
Nhật đến miễn Bắc Úc nơi họ thiết lập những vùng theo Phật giáo ở Darwin và Broome. 
Theo thống kê chính thức của chánh phủ Úc vào năm 1891, số Phật tử tại Úc vào năm 
nầy chiếm khoảng 1.2 phần trăm dân số toàn quốc, trong khi thống kê vào năm 1996 chỉ 
có 1.1 phần trăm dân số theo Phật giáo. Vào năm 1958, Liên Đoàn Phật Giáo Úc Châu 
được thành lập nhằm điều phối các nhóm Phật giáo đang phát triển trên toàn quốc quanh 
các vùng Tây Úc, Nam Úc, Queensland và Victoria—The first documented arrival of 
Buddhists in Australia was in 1848 during the gold rushes, when Chinese laborers were 
brought into the country to work on the Victorian gold fields. Buddhism 1s the main 
religion of the maJjority of this population; however, not until 1876, the first permanent 
Buddhist community was established by Sinhalese migrants on Thursday Island. This Sri 
Lankan Temple was built by the Sinhalese laborers who worked for the sugar cane 
plantations of Queensland. Besides, in the late 1870s, many Japanese Shinto Buddhists 
arrived in Northern Australia where they established other Buddhist enclaves in Darwin 
and Broome. According to an official governmernt sfatistics in 1891, Budhdists in Australia 
at that time was 1.2 percent of the total population, while the statistics in 1996 was only 
1.1 percent of the total population. In 1958, the Buddhist Federation of Australia was 
formed In order to co-ordinate the growing Buddhist groups that had sprung up around the 
country in Western Australia, South Australia, Queensland and Victoria. 


5920 


(H) Sự Phát Triển của Phật Giáo Úc Châu— The Development oƒ Buddhisim in Australia: 
(A) Những người khai sơn xuất chúng An outstanding early pioneers: Hòa Thượng 


Dhammadimna là người một trong những người khai sơn xuất chúng. Ngài đã truyền bá 
giáo pháp vào Úc châu một cách nhiệt tình. Vào năm 1953, Hội Phật giáo Victorla tại 
Melbourne và New South Wales được thành lập. Vào những năm sau đó, những nhóm 
khác cũng được thành lập tại thủ phủ các bang và các thành phố lớn khác. Trong khoảng 
thời gian nầy, có khoảng trên 100 trung tâm Phật giáo ở Úc châu—The Most Ven. 
Dhammadinna was one of the outstanding early pioneers who energetically spread the 
teachings of the Buddha in Australia. In 1953, the Buddhist Soclety of Victoria In 
Melbourne and the Buddhist Society of New South Wales in North Sydney were formed. 
In later years, other øgroups were formed in the capital citles and other big towns of the 
Varlous states. There are approximately one hundred Buddhist centers in Australia. A 
brief introduction to some of the important øroups are as follows: 


(B) Sự Xây Dựng Chùa Chiên và việc thành hình các Hiệp Hội Phật Giáo tại Úc—The 


1) 


2) 


3) 


4) 


Construction oƒ Temples and the Formation oƒ Buddhist Associations in Australia: 

Hội Thần Học Úc Châu—The Australian Theosophical Society: Vào năm 1880, Đại Tá 
Henry Steel Olcott đã quy-y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới tại Tích Lan. Đến năm 1891, 
ông đã chu du khắp nước Úc ròng rã mấy tháng trời để thuyết giảng về “Thần Học và 
Phật Giáo”. Những bài thuyết giảng của ông tại Úc rất được nhiễu người để ý đến, tuy 
nhiên chỉ có một số nhỏ các nhà trí thức gia nhập vào Hội. Mục đích chính của Hội là 
xiển dương triết lý Phật giáo. Một trong những người gia nhập Hội thời đó là ông Alfred 
Deakin, người mà về sau nây đã ba lần làm Thủ Tướng của nước Úc——In 1880, Colonel 
Henry Steel Olcott took refuge and received the five precepts in Sri Lanka. In 1891, he 
spent several months lecturing throughout Australia on “Theosophy and Buddhism”. His 
lectures in Australia were well attended and well received; however, only a small 
number of well-educated Australians Joined the Theosophical Society. The main goal of 
this Soclety was to disseminate Buddhist philosophy. One of those who joined the 
Theosophical SocIety at that time was Alfred Deakin, who was later to be three times 
Prime Minister of Australia 

Tiểu Pháp Luân— Litle Circle oƒ Dharma: Một trong những hội Phật Giáo đầu tiên tại 
Úc là “Tiểu Pháp Luân” do các vị Ưu Bà Tắc David Maurice, Max Tyler, và Max Dunn 
khởi xướng vào năm 1925 tại tiểu bang Melbourne—One of the earliest Buddhist 
Associations in Australia was the “Little Circle of the Dharma”, may have been formed In 
1925 in Melbourne by David Maurice, Max Tyler, and Max Dunn. 

Nhóm Nghiên Cứu Phật Học— The Buddhist Study Group: Vào năm 1938, một số Phật tử 
được sự hướng dẫn của ông Len Bullen đã thành lập “Nhóm Nghiên Cứu Phật Học”. 
Mục tiêu chính của nhóm là áp dụng tâm lý học thực dụng của Phật giáo vào sinh hoạt 
hằng ngày; tuy nhiên, nhóm chấm dứt sinh hoạt vào năm 1939, trước khi Thế Chiến lần 
thứ hai bắt đầu —In 1938, a group of Buddhists led by Upasaka Len Bullen, formed The 
Buddhist Study Group. The main goal of this group was to apply the Buddhist practical 
psychological theories in daily activities; however, the group ended 1ts activitles in 1939, 
before the Second World War began. 

Hội Phật Giáo New South Wales— The Buddhist Sociefy oƒ New South Wales: Hội Phật 
Giáo New South Wales, một giáo hội Phật giáo tôn tại lâu đời nhất tại Úc, do Ưu Bà Tắc 


3) 


6) 


3921 


Leo Berkeley, một thương gia tại Sydney, sáng lập vào năm 1953. Một trong những nhân 
vật nổi bật của Hội nầy là bà Natasha Jackson, một người Úc gốc Nga, đã xuất bản 
Nguyệt San “Từ Bi”, nguyên thủy là tờ Tin Tức Phật Giáo. Vào thập niên 1970, con số 
Phật tử gia tăng tạo nên nhu câu Tăng Già, và một giai đoạn mới cho Phật giáo Úc châu 
bắt đầu. Vào năm 1971, Hiệp Hội Phật Giáo New South Wales thành lập Tăng già Sri 
Lanka, Somaloka, trong trung tâm kiết hạ vùng Blue Mountains (Thanh Sơn), nằm về 
phía Tây của Sydney. Nơi đây đã trở thành ngôi tự viện đâu tiên tại Úc. Sau đó, một 
chuỗi các tự viện tiêu biểu cho nhiều trường phái khác nhau tại Sydney được xây dựng, 
vào năm 1975, xây dựng tại Stanmore, Sydney, năm 1978, xây dựng tại Wisemans Ferry, 
NSW, and năm 1984 tại Serpentine, miền Tây Úc—The Buddhist Society of New South 
Wales, Australiaˆs oldest surviving Buddhist SocIety, was established in 1953 by Upasaka 
Leo Berkeley, a Sydney businessman. One of the most outstanding members of this 
group was Natasha Jackson, who edited the publication “Metta”, originally Buddhist 
News. In the 1970s, the growing number of Buddhists created a need for resident monks, 
and a new phase In Australian Buddhism began. In 1971, the Buddhist Soclety of New 
South Wales established the Sri Lankan monk, Somaloka, In residence at a retreat centre 
in the Blue Mountains, west of Sydney. This became the first monastery In Australia. A 
Succession of monasteries represenfting different aspects of Buddhism In Sydney, In 1975 
at Stanmore In Sydney, In 1978 at Wisemans Ferry in country NSW and in 1984 at 
Serpentine in Western Australia. 

Hội Phật Giáo Victoria— The Buddhist Sociefy öoƒ Victoria: Vào năm 1953, Hội Phật Giáo 
Victoria được thành lập. Hội Phật Giáo Victoria là một thành viên sáng lập của Liên 
Hiệp Phật Giáo Úc Châu. Những khóa học thường được tổ chức ba lần mỗi tuần tại Tịnh 
Xá ở Richmond, bao gồm Pháp thoại và Thiển. Các khóa thiển nầy thường được các vị 
thiển sư hướng dẫn——In 1953, the Buddhist Society of Victoria and the Buddhist Society 
of Queensland were established. The Buddhist Soclety of Victoria was a founding 
member of the Buddhist Federation of Australia. Regular meetings are held In the Vihara 
at Richmond thrice a week covering Dharma Talks and meditation. Qualiied Zen 
Masters usually øive guidance on meditation. 

Hội Phật Giáo Queensland— The Buddhist Sociefy öoƒ Queensland: Vào năm 1953, Hội 
Phật Giáo Queensland được thành lập. Cho mãi đến thập niên 60, sự tập trung tại Sydney 
vẫn là Phật Giáo Nguyên Thủy, trong khi tại Melbourne thì cả Phật giáo Nguyên Thủy 
và ảnh hưởng Thiển tông Nhật Bản đồng thời phát triển. Mục đích chính của Hội là 
nhằm học, tu, và nghiên cứu giáo thuyết của Đức Phật trong kinh điển Pali và giảng dạy 
Phật pháp cho những ai muốn học hỏi. Hội sinh hoạt về các mặt xã hội, giáo dục, văn 
hóa, và nhân đạo. Hội xuất bản kinh điển Phật giáo và báo tam cá nguyệt “Vihamsa”. 
Hội còn duy trì một thư quán và một thư viện. Đây là hội Phật giáo của những người tại 
gia theo kiểu Tây Phương nhằm tìm hiểu Phật Pháp mà không bị những che chắn của văn 
hóa và sắc tộc ——In 1953, the Buddhist Society of Queensland were established. Until the 
1960s, the focus in Sydney was strongly Theravadin while in Melbourne, both Theravadin 
and Japanese Zen influence developed at the same time. The main goal goals of the 
So0cIety were to study, practice and research the Buddhaˆs teaching as contained in the 
Pali Canon and to teach Dhamma to those inerested. It carries out social, educational, 
cultural and humanitarian activities. The society publishes 1ts own Dhamma literature and 


7) 


ổ) 


3) 


5922 


the quarterly Journal “Vihamsa”. lt maintains an internal bookshop and a library. It 1s a 
secular society of western orientation seeking the Buddhaˆs teaching free from cultural 
overlays. It has no particular ethnic flavor. 

Hội Liên Hiệp Phật Giáo Úc Châu tại Sydney— The Buddhist Federation oƒ Australia in 
Syđney: Hội Liên Hiệp Phật Giáo Úc Châu tại Sydney là cơ quan đại diện chính thức cho 
các nhóm Phật tử tại Úc. Cơ quan nầy được thành lập vào năm 1959, là trung tâm có tầm 
cổ miền của Hội Liên Hiệp Phật Giáo tại Úc, với tờ tam cá nguyệt san “Phật Giáo Ngày 
Nay”—The Buddhist Federation of Australia in Sydney 1s a national representative body 
of Buddhist groups. It was founded in 1959. It publishes a quarterly Journal, “Buddhism 
Today” and 1s the Australian regional center of the World Federation Buddhism. 

Hội Đông Phật Giáo Sydney—The Buddhist Council øoƒ Sydney: Hội Đồng Phật Giáo 
Sydney, cơ quan bảo vệ và đại diện cho đa số các chùa và các nhóm Phật tử bên trong 
cũng như bên ngoài Sydney. Mục đích của cơ quan nầy là đại diện cho cộng đồng Phật 
giáo trong việc thương lượng với chánh phủ, và cung cấp tin tức có lợi cho các hội viên 
cũng như tổ chức sanh hoạt nhằm tạo cơ hội cho nhiều truyền thống nối kết với nhau 
trong những ngày lễ quan trọng như ngày Phật Đản hay các tại buổi hội thảo Phật giáo. 
Hội đồng nầy có một đường dây nóng cung cấp tin tức tại chỗ về những sinh hoạt đang 
diễn tiến tại Sydney—The Buddhist Council of Sydney ¡s the “umbrella” organization 
repersenting the maJority of temples and Buddhist groups In Sydney as well as a few 
outside Sydney. lts purpose 1s to support the Buddhist communrty in negoftiations with the 
øovernment and to provide Information of interest to 1ts members as well as to organIze 
activiies which provide an opportunity for the many traditions to Join together for 
common purposes such as Vesak celebrations and seminars. lt operates a telephone “hot 
line” to give Instant information on Buddhist happenings In Sydney. 

Chùa Phật Pháp— Wat Buddha Dhamma oƑ Wisemans Ferry oƒ Sydney: Vào năm 1978, sư 
Phra Khantipalo cùng với một Ni Sư gốc Đức, Ayya Khema thành lập chùa Phật Pháp. 
Chùa nằm trong vùng Wisemans Ferry, thuộc phía Bắc Sydney, do ngài Phra Khantipalo 
Thera trụ trì. Chùa có Tăng phòng dành cho Tăng chúng và phòng dành cho Phật tử tại 
gia. Những khóa học Thiền được tổ chức hằng tháng và 3 khóa mỗi khóa 10 ngày được tổ 
chức vào các tháng giêng, tháng Vesak, và tháng 10. Chùa còn có một thư viện lớn, ấn 
hành thơ lưu hành mỗi tam cá nguyệt có tên là “Lá Bồ Để”-—In 1978, Phra Khantipalo 
Thera and the German-born Nun Ayya Khema established the Wat Buddha Dhamma 
Temple. The temple 1s located in a bushland of Wisemans Ferry, north of Sydney. It 1s 
headed by Ven. Phra Khantipalo Thera. It has accommodations for the sangha and for the 
resident lay community. Regular meditation courses are held monthly and there are three 
10-day courses held in January, Easter, and October. It has a large bookshop and 
publishes a quarterly newsletter, “Bodhi Leaf”. 


10) Trung Tâm A Để Sa và Học Viện Phật Mẫu Tara tại Victoria— The Atisha Center Limited 


and Tara Institute ín Victoria: Trung Tâm A Để Sa và Học Viện Phật Mẫu Tara tại 
Victoria, Quán Âm Trí Tuệ Văn Hóa Học Viện tại Queensland và Phật Đà G1a tại Nam 
Úc được Lạt Ma Yeshe và Lạt Ma Zopa Rinpoche sáng lập. Những trung tâm nầy đều có 
các vị Thầy Tây Tạng thường trụ, cũng như các thông dịch viên điều hành các lớp tu học 
thường xuyên về Phật giáo Tây Tạng cũng như các khóa tu và các khóa an cư—The 
Atisha Center Limited and Tara Institute In Victoria, Chanrezig Institute for Wisdom 


5923 


Culture in Queenland and Buddha Home In South Australia were founded by Lama 
Yeshe and Lama Zopa Rinpoche. These centers have resident Tibetan teachers and 
translators who conduct regular classes on various aspects of Tibetan Buddhism as well as 
COUrSe€s and retreats. 

TI) Trung tâm Dhammadinna ở Queensland và Tasmania— The Dhammadinna Centers ín 
Queensland and Tasmamia: Trung tâm Dhammadinna ở Queensland và Tasmania là 
những trung tâm tu học và hội họp cho Phật tử tại gia. Các trung tâm nầy hướng đến việc 
đưa giáo pháp đến với những ai muốn tu, cũng như đem sự tu tập đến với họ. Sinh hoạt 
tại các trung tâm nầy bao gồm các lớp Phật Pháp, Thiển, tư vấn, và các dịch vụ sẵn có 
của thư viện Phật giáo tại đây, vân vân—The Dhammadinna Centers in Queensland and 
Tasmamia are study centers and meeting places for lay Buddhists. They aim to make the 
Dhamma available to anyone who 1s Interested and bring practicing Buddhists together. 
Therr activitles include Dharma classes, meditation, counseling, library services and so 
0n. 

12) Hiệp Hội Phật Giáo Địa Giới Thủ Phủ Úc Châu— The Buddhist Society oƒ the Australian 
Capital Terrifory: Vào năm 1980, Hiệp Hội Phật Giáo Địa Giới Thủ Phủ Úc Châu được 
thành lập, không có chư Tăng trụ xứ. Tuy nhiên, các vị Thầy từ nhiều trường phái Phật 
giáo đến đây đều đặn nhằm tổ chức các cuộc Pháp Thoại và các lớp Thiển. Năm 1986, 
chánh phủ cho phép Thủ phủ Canberra xây dựng một trung tâm Phật giáo cho các vị 
Tăng thường trụ tại đây —The Buddhist Society of the Australian Capital Territory was 
founded mm 1980 and 1s non-sectarian. However, regular visits by teachers from all 
Buddhist traditions for Dhamma talks and meditation classes are sponsored. In 1986 a 
plece of land in Canberra was granted to build a Buddhist center and to house resident 
monks. 


(HI)Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Úc— The Vietnamese Buddhist OrganixaHons In 
Australia: 

(A) Hội Liên Hiệp Phật Giáo Việt Nam tại Úc—The Vietnamese Buddhist Federation øƒ 
Australia: Vào năm 1981, các vị Hòa Thượng Thích Phước Huệ, Thích Huyền Tôn, 
Thích Như Huệ, và Thích Bảo Lạc đến Úc và thành lập Hội Liên Hiệp Phật Giáo Việt 
Nam. Đây là cơ quan đại diện cho các hội viên tại Brisbane, Sydney, Perth, Melbourne, 
Adelaide và Canberra. Hiện nay tổ chức nầy được biết đến với cái tên “Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc”, với những chùa viện khắp nước Úc ngoại trừ trên 
đảo Tasmania. Những sinh hoạt của tổ chức nầy bao gồm việc giảng dạy Phật pháp, sanh 
hoạt xã hội, bảo trợ cho người ty nạn từ các trại ở Đông Nam Á, tổ chức những hiệp hội 
thiếu nhiếu nhi, giúp đở người già, hộ niệm cho người chết, tổ chức nghi lễ kết hôn và tư 
vấn. Trụ sở được đặt tại chùa Phước Huệ ở Fairfield NSW-—In 1981, Most Venerables 
Thích Phước Huệ, Thích Huyển Tôn, Thích Như Huệ, and Thích Bảo Lạc arrived in 
Australia to form the Vietnamese Buddhist Federation of Australia. It 1s the “umbrella” 
Organization of i1ts members In Brisbane, Sydney, Perth, Melbourne, Adelaide and 
Canberra. This organizaton, now known as the “United Vietnamese Buddhist 
Congregatlons of Australia” that has branch temples ¡In all Autralian states except 
Tasmamia. Ifs activities Include the teaching of Buddhism, socia]l activitiles, sponsorshIp of 
refugees from camps In Southeast Asia, organizing youth leagues, assisting aged persons, 


5924 


bereavement prayers for the dead, wedding ceremonies and counseling. Its headquarters 
1s the Phuoc Hue Temple in Fatrfield NSW. 


(B) Những Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nổi bật khác—Other Prominent Vietnamese 


Ũ 


2) 


3) 


Buddhist Congregations: Bên cạnh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc, 
còn có nhiều Giáo Hội Phật giáo Việt Nam nổi bật khác —Besides the “United 
Vietnamese Buddhist Congregations of Australia”, there are other prominent Vietnamese 
Buddhist Congregations 

Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới, của Hòa Thượng Huyền Vi, trụ sở tại Ba Lê, 
Pháp Quốc, và chi nhánh bên Úc tại Queensland và Victoria—The World Linh Son 
Buddhist Congregation, with headquarters In Paris, France, and branches in Queensland 
and Victoria. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới, chi nhánh của Hòa Thượng Thích Tâm 
Châu bên Gia Nã Đại The Vietnamese Buddhist Congregation in the World of 
Australia, a branch of the Vietnamese Buddhist Congregation in the World of Canada, 
founded by Most Ven. Thích Tâm Châu. 

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, chi nhánh của Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên bên Mỹ——The International Sangha Bhiksu Buddhist Association of Australia, a 
branch of the International Sangha Bhiksu Buddhist ÀAssociation in the U.S.A., founded by 
Most Venerable Thích Giác Nhiên. 


(C) Các Chùa Việt Nam tại Úc Châu— Vietnamese Temples in Australia: Theo Cháo Hội Phật 


Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, tài liệu về địa chỉ các ngôi chùa trên thế giới năm 
2009, hiện có 43 ngôi tự viện Việt Nam ghi nhận được tại Úc Châu —According to The 
International Sangha Bhiksu Buddhist Association, documenfation In 2009 on “Addresses 
of the World Temples”, there are 43 recorded temples in Australia: 


(C-I)Vùng New South Wales—New South Wales Area: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


Tịnh Xá Minh Đăng Quang—Minh Dang Quang Monastery: Nun Thích Nữ Thành Liên 
5 Coventry Road, Cabramatta, NSW 2166 Australia. Tel: (2) 9723-0668. 

Tòng Lâm Phước Huệ —Phuoc Hue Monastery complex: Most Ven. Thích Phước Huệ 
369 Vịictoria Street, Wetherill Park, NSW 2164 Australia. Tel: (2) 9725-2324. 
Chùa Pháp Bảo—Phap Bao temple: Most Ven. Thích Bảo Lạc 

148-154 Edensor Road, Saint John Park, NSW 2176 Australia. Tel: (2) 9610-5452. 
Chùa Huyền Quang—Huyen Quang Temple: Most Ven. Thích Bổn Điển 

188 Chapel Street, North, Bankstown, NSW 2200 Australia. Tel: (2) 9707-3347. 
Chùa Trúc Lâm——Truc Lam Temple: Ven. Thích Tâm Minh 

13 Winspear Ave., Bankstown, NSW 2200 Australia. Tel: (2) 9708-6339. 

Chùa Minh Giác Minh Giac Temple: Ven. Thích An Thien 

564 The Horsley Dr., Smithfield, NSW 2164 Australia. Tel: (2) 9726-1030. 

Vạn An Thiển Đường—Van An Meditation Center: Ven. Thích Thông Anh 
215-223 Redmayne Rd., Horsley Park, NSW 2175 Australia. Tel: (2) 9260-1870. 
Chùa Liên Hoa—Llen Hoa Temple: Nun Thích Nữ Tâm Lạc 

210 Livingstone Rd., Marrickville, NSW 2204 Australia. Tel: (2) 9559-6789. 

Tu Viện Đa Bảo—Đa Bao Monastery: Most Ven. Thích Bảo Lạc 

191 O°Haris Rd., Wedredburn, NSW 2560 Australia. Tel: (2) 9610-5452. 


10) Chùa Vĩnh Nghiêm——Vinh Nghiem Temple: Ven. Thích Viên Chơn 


5925 


177 John Street, Cabramatta, NSW 2166 Australia. Tel: (2) 9723-3383. 
11) Chùa Thiên Phước —Thien Phuoc Temple: Ven. Thích Phước Sanh 
87 High Street, Cabramatta, NSW 2166 Australia. Tel: (2) 9610-7359. 
12) Ni Viện Thiện Hòa——Thien Hoa Nunery: Nun Thích Nữ Phước Hoàn 
153 Gladstone Street, Cabramatta, NSW 2166 Australia. Tel: (2) 9727-2167. 
13) Chùa Phước Hậu——Phuoc Hau Temple: Ven. Thích Quảng Nghiêm 
292 Cabramatta Road, Cabramatta, NSW 2166, Australia. Tel: (2) 9754-2092. 
14) Thiển Viện Minh Quang——Minh Quang Meditation Institute: Most Ven. Thích Minh Hiếu 
30-32 Chadderton Street, Cabramatta, NSW 2166 Australia. Tel: (2) 9723-8700. 
15) Chùa Thiên Ân—Thien An Temple: Ven. Thích Như Định 
71 Delamere Street, Canley Vale, NSW 2166 Australia. Tel: (2) 9726-6964. 
16) Trung Tâm Phật Giáo Tịnh Độ —The Pure Land Buddhist Center: Ven. Thích Phước 
Nhơn 
212 Waldron Road, Chester HiI, NSW 2162 Australia. Tel: (2) 9738-5025. 
17) Tịnh Xá Phật Giáo Úc Châu—Australia Buddhist Vihara: Ven. Thích Minh Nguyện 
43 Clift Drive, Katoomba, NSW 2780 Australia. Tel: (2) 4782-2740. 
(C-2)Vùng Victoria— Vicforia Area: 
18) Tu Viện Quảng Đức—Quang Duc Monastery: Ven. Thích Tâm Phương 
85 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060 Australia. Tel: (3) 9357-3544. 
19) Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven. Thích Tịnh Đạo 
33-35 Radford Road, Reservorr, VIC 3073 Australia. Tel: (3) 9462-1799. 
20) Bảo Vương Tự —Bao Vuong Temple: Most Ven. Thích Huyền Tôn 
29 Shakespeare Drive, Delahey, VỊC 3037 Australia. Tel: (3) 9936-2181. 
21) Chùa Quang Minh —Quang Minh Temple: Ven. Thích Phước Tấn 
18 Bourke Street, Braybrook, VIC 3019 Australia. Tel: (3) 9312-5729. 
22) Chùa Phật Quang——Phat Quang Temple: Nun Thích Nữ Chân Kim 
176 Rupert Street, W. Footscray, VIC 3011 Australia. Tel: (3) 9687-4920. 
23) Chùa Hoa Nghiêm—Hoa Nghiem Temple: Ven. Thích Thiện Tâm 
444-448 Springvale Road, Springvale, S. VIC 3172 Australia. Tel: (3) 9548-2215. 
24) Như Lai Thiền Viện—Như Lai Meditation Institute: Ven. Thích Thiện Đạt 
69 Glendale Rd., Springvale, VIC 3171 Australia. Tel: (3) 9548-1042. 
25) Chùa Phước Tường—Phuoc Tuong Temple: Ven. Thích Minh Trí 
61 Elizabeth St., N. Richmond, VIC 3121 Australia. Tel: (3) 9429-7785. 
26) Chùa Huệ Nghiêm—Hue Nghiem Temple: Nun Thích Nữ Như Tài 
23 Conley Street, Noble Park, VIC 3174 Australia. 
27) Pháp Ấn Đạo Tràng—Dharma-Seal Buddha Bodhi-mandala: Ven. Thích Phước Thắng 
17 KororoIt Court, Melton, VỊC 3337 Australia. Tel: (3) Ø743-0042. 
28) Chùa Thiện Đức—Thien Duc Temple: Ven. Thích Tịnh Minh 
123 Craigielea Ave., Saint Albans, VIC 3021 Australia. Tel: (3) 9864-0539. 
29) Tu Viện Thiên Quang——Thien Quang Monastery: Ve. Thích Thiện Đạt 
32 Bend Road, Keysborought, VIC 3173, Australia. Tel: (3) 9701-8488. 
30) Tịnh xá Giác Phúc —Giac Phuc Monastery: Ven. Thích Giác Đại 
299 Princes Highway, Morwell, VIC 3840, Australia. Tel: (4) 1158-5931. 
(C-3)Vùng Queensland— Queensland Area: 


5926 


31) Chùa Pháp Quang——Phap Quang Temple: Ven. Thích Nhựt Tân 
12 Freeman Road, Durack, QLD 4077 Australia. Tel: (7) 3372-1113. 
32) Chùa Linh Sơn—Linh Son Temple: Ven Thích Nữ Trí Lựu 
89 Rowe Terrace, Darra, QLD 4076 Australia. Tel: (7) 3375-4268. 
33) Chùa Quán Âm—Kuan-Yin Temple: § Higgs Street, Breakfast Creek, QLD 4010 
Australia 
Tel: (7) 3375-4268. 
34) Tu Viện Phật Đà—Phat Da Monastery: Nun Thích Nữ Chân Diệu 
36 Deodar Street, Inala, QLD 4077, Australia. Tel: (7) 3572-3818. 
35) Thiển Đường Linh Sơn—Linh Son Meditation Hall: Nun Thích Nữ Trí Hằng 
25 Banyan Street, Bellbowrie, QLD 4070 Australia. Tel: (7) 3202-5016. 
(C-4)Vùng Tây Úc— West Australia Area: 
36) Quán Thế ÂmNi Tự —Kuan Shi Yin Nunery: Nun Thích Nữ Chân Đạo 
126-128 Nollamarra Ae., Nollamarra, WA 6062, Australia. Tel: (8) 9349-8887. 
37) Chùa Chánh Giác—Chanh Giac Temple: Upasaka Lê Tấn Kiết 
45 Money St., Perth, WA 6000, Australia. Tel: (8) 9227-9331. 
38) Chùa Phổ Quang—Pho Quang Temple: Most Ven. Thích Phước Nhơn 
94 Evandale Rd., Marangaroo, WA 6064 Australia. Tel: (8) 9243-3230. 
39) Chùa Phổ Quang—Pho Quang Temple: Nun Thích Nữ Bảo Sơn 
19 Bradford Place, Maragaroo, WA 6064 Australia. Tel: (8) 9343-3230. 
(C-5)Vùng Nam Úc—South Australia Area: 
40) Trung Tâm Pháp Âm—Phap Am Centre: Nun Thích Nữ Như Thiền 
Lot D Angle Vale Road, Hillier, SA 5116 Australia. Tel: (8) 8447-8477. 
41) Chùa Pháp Hoa—Phap Hoa Temple: Most Ven. Thích Như Huệ 
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013 Australia. Tel: (8) 8447-8477. 
42) Hiệp Hội Phật Giáo Việt Nam——Vietnamese Buddhist Association: Most Ven. Quảng Ba 
P.O. Box 43162, Casurina, NT 0§11 Australia. Tel: (8) 8927-0588. 
43) Tu Viện Vạn Hạnh—Van Hanh Monastery: Most Ven. Thích Quảng Ba 
32 Archibald Street, Lyneham, ACT 2602, Australia. Tel: (2) 6257-5517. 


(IV)Phật Hội A Di Đà tại Úc Châu— Amitabha Buddhist Society in Australia: 

l) Amitabha Buddhist Association of New South Wales, Inc: Shop I1, 150 Woodburn Rd., 
Berala, NSW 2141, Australia. Tel: (2) 9643-7588. 

2) Amitabha Buddhist Assoclation of Perth, Inc: 154 Elliot Rd., Wanneroo, E.A., 6065, 
Australia. Tel: (8) 9306-1447. 

3) Amifabha Buddhist Association of Queensland: 11 Toona PI., Calamvale, QLUD 4116, 
Australia. Tel: (7) 3273-1693. 

4) Amitabha Buddhist Retreat Center Association, Inc: Box 216, 160 Greenwood Creek Rd., 
Nanago, QLD 4615, Australia. Tel: (7) 4171-0316. 

53) The Pure Lan Learning Center of the Northern Territory Inc: Tel: (8) 8927-4988. E-mail: 
leoneT.tchia @palantir.com.au 

6) The Pure Lan Learmnng Center of Victoria, Inc: Tel: (3) 9891-7093. E-mail: 
purelandvic@yahoo.com 


3927 


7) The Pure Lan Learning College Assoclation Inc: 57 West St., Toowoomba, QLD 4350, 
USA. Tel: (7) 4637-8765. E-mail: purelandcollege@yahoo.com.au 


(V) Kết Luận— Conclusion: Từ khi mới du nhập đến nay, Phật giáo Úc Châu đã trải qua 
nhiễu giai đoạn, nhưng lịch sử cho thấy Phật giáo Úc còn tôn tại đến hôm nay nhờ vào 
nhiệt tâm của một nhóm Phật tử gốc Tây phương có lòng với đạo. Với làn sóng người ty 
nạn từ các quốc gia Đông Nam Á vào cuối thập niên 70, Phật giáo bắt đầu lớn mạnh. Rõ 
ràng trong giai đoạn nây Phật giáo trở thành một tôn giáo có tâm cở tại Úc. Theo những 
thống kê vào năm 1986 và 1996, Chánh Phủ trong Khối Thịnh Vượng ủng hộ quan điểm 
cho rằng con số Phật tử đang tăng trưởng một cách đều đặn. Giữa năm 1986 và 1991, số 
tín đồ Phật giáo tăng từ con số 80.387 lên 139.847, tăng 74 phần trăm. Từ 1991 đến 1996, 
tăng từ 139.847 lên 200.000, tăng 43 phần trăm. Tỷ lệ tăng trưởng nầy vẫn còn cao hơn 
nhiều so với các tôn giáo khác. Số người Tây phương bị thu hút vào Phật giáo ngày càng 
gia tăng; tuy nhiên, đa phần chủ đích của họ không đi xa hơn việc nghiên cứu kinh điển 
hay thực tập thiển quán để được an lạc nơi tâm hồn, chứ ít khi nào họ tích cực tham gia 
vào những sinh hoạt của các tự viện vì đa phần các tự viện chỉ dành riêng cho những 
nhóm sắc tộc đặc biệt nào đó mà thôi, chứ không cho đại chúng. Giới lãnh đạo Phật giáo 
tại Úc, nhất là giới lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc, nên chú ý đến 
điểm nầy: Nhu cầu cấp thiết hiện nay là các tổ chức Phật giáo phải cố gắng bắt nhịp cầu 
và tạo cơ hội cho những nhóm Phật giáo xích lại gần với nhau. Công việc quan trọng 
nhất cho các chùa Việt Nam hiện nay là phải tìm cách giáo dục chư Tăng Ni làm thế nào 
mà trong một tương lai gần họ có thể thuyết giảng Phật pháp bằng tiếng Anh quảng bá 
cho cộng đồng người Úc, hơn là chỉ dành riêng cho một nhóm sắc tộc đặc biệt nào đó mà 
thôi—From 1fs Introduction to Australia, the history of Buddhism in Australia has passed 
through several stages, and 1t was kept alive by a small number of dedicated Western 
Buddhists. With the waves of refugees to Australia from Southeast Asian counfries from 
the end of the 1970s, Buddhism began to grow rapidly. It was now clearly evident at this 
stage that Buddhism had become a significant religion in Australia. The statistics 
compiled in 1986 and 1996, Commonwealth Government Census support the view that 
Buddhist numbers have been steadily increasing. Between 1986 and 1991, the numbers of 
Buddhist followers rose from 80,387 to 139,847, a growth of 74%. From 1991 to 1996, 
from 139,847 to 200,000, a growth of 43%. Thịis rate of Increase 1s still higher than that of 
any other religions. Numbers of Westerners that are being attracted to Buddhism keep 
Increasing; however, most of them do not go further than reading about Buddhism, or 
practicing meditation to seek peace In mind. They seldom become more actively engaged 
1n the local temple activities because the majority of Buddhist temples in Australia cater 
{O specific ethnic groups, not to the general public. Buddhist leaders, especially 
Vietnamese Buddhist leaders in Australia (because Vietnamese Buddhist population 1n 
Australia 1s more than half of the total Buddhist population in Australia) should pay 
special attention to this: there 1s an urgent need for Buddhist organizafions to provide a 
bridge and an opportunity for bringing different Buddhist groups in Australia together. lt 
1s Important that Vietnamese temples seek to educate monks and nuns so that In a near 
future they will be able to preach the Buddha-Dhamra In English to the broader 
Australian community rather than to only one ethnic øroup. 


5928 


(XLI) Phật Giáo Việt Nam 
Buddhism in Viefnam 
See Chapter 1868. 


(XLII) Phật Giáo tại Ý 
Buddhism in ltaly 


(ID Tổng quan về Phật Giáo tại Ý—An overview oƒ Buddhism in Italy: Lịch sử Phật Giáo tại 


Ý có thể được chia làm 3 giai đoạn. Những giai đoạn nây trải qua nhiều thế kỷ từ buổi 
bình minh của nên văn minh Ý đến ngày nay—The history of Buddhism ¡in Italy may be 
divided into three general periods. These periods stretch over many centuries from the 
dawn of Italian civilization to the present day. 


(II) Sự Phát Triển Phật Giáo tại Ý— The Devyelopment 0ƒ Buddhism in ltaly: 


1) 


2) 


Giai đoạn Tiếp Xúc đâu tiên— The Period øƒ Early Contact: Marco Polo là người đầu tiên 
mang về Ý những tin tức về Phật giáo. Những gì ông biết về Phật giáo mà ông đã học 
được từ Tích Lan khi ông thăm viếng đảo quốc nầy, và từ giai đoạn mà ông lưu lại triều 
đình Mông Cổ. Một đoàn Truyền Giáo, do cha Dessideri, người sống vào thế kỷ thứ 17 ở 
miễn Bắc nước Ý. Ông đã thăm viếng và sống nhiều năm tại miền Tây và Trung Tây 
Tạng, và đã đem về xứ toàn bộ phong tục tập quán và tôn giáo của Tây Tạng. Chẳng 
may, ngày nay hầu như chẳng còn chỉ tiết nào được tìm thấy——Marco Polo was the first to 
bring back to Italy with him defimte 1f scanty Information about Buddhism. What he knew 
of Buddhism he had learned from his visit to Sri Lanka and from his period of residence 
In the court of Kublai Khan, the Great Mongol Emperor. A missionary, Father DessiderI 
who lived in the 17” century, was a Jesuit priest from Pistopia ¡n the north of Italy. He 
visited and spent many years in western and central Tibet and brought back a remarkably 
complete and accurate account of the customs and religion of Tibet. Unfortunately, little 
1f any of this Information can be found at the present time. 

Thời Kỳ Cận Đại— The Period oƒ Modern Scholaships: Nối tiếp thời kỳ đầu là thời cận 
đại. Mãi đến thời kỳ giữa hai cuộc chiến thế giới, học giả Ý mới có những tiến bộ hướng 
đến việc tìm hiểu về truyền thống Phật giáo. Nhân vật nổi bật của giai đoạn nây là ông 
G Tucci. Ông tiếp tục nổi bật cho đến ngày ông mất vào thập niên 1980s, và Học Viện 
do ông thành lập, Học Viện Viễn Đông, ngày nay vẫn là một học viện hàng đầu trong 
lãnh vực Đông Phương Học. Tucci bắt đầu sự nghiệp của mình tại Ấn Độ, nơi ông đã 
tòng học và phiên dịch một số kinh điển Phật Giáo từ tiếng Bắc Phạn, Trung Hoa và Tây 
Tạng. Ông và những đệ tử của mình đã làm cho nhiều thế hệ người Ý phải chú ý đến 
Phật giáo, và một số đã tu tập theo giáo lý Phật Đà—The period of early contact was 
succeeded by the period of modern scholarship. lt was not until the period between the 
two World Wars that ltalian scholarship made major progress towards achieving a better 
understanding of the Buddhist tradition. One figure dominated this period, that of G 


3) 


5929 


Tucci. He continued to dominate Italian oriental and Buddhist scholarship until his death 
1n the 1980s, and the Institute he established, Instituto Italiano per 1l Medio ed Estremo 
Oriente remains the premier Insfitute of orlenfal studies In Italy today. Tucci began his 
career in India where he studied and translated a number of Buddhist texts from Sanskrit, 
Chinese and Tibetan. He and his disciples brought Budhdism to the attention of 
generations of Italians, some of whom have become practicing Buddhists. 

Giai Đoạn Kết Hợp Đương Thời— The Period oƒ Contemporary Integration: Có hai nhân 
vật nổi bật từ Tây Tạng đã đi tiên phong trong giai đoạn kết hợp Phật giáo vào nền văn 
hóa của nước Ý. Cả hai đều đến Ý từ đầu thập niện 60 để giảng dạy về Đông Phương 
Học tại Viện Đông Phương Học của Ý. Người thứ nhất là Geshe Jam-dPal Sen-ge, một vị 
Tiến Sĩ từ học viện Sera nổi tiếng của thủ đô Lhasa của Tây Tạng. Ông đã giảng dạy 
hơn hai thập niên cho đến khi viên tịch vào đầu thập niên 80 tại Ý. Người thứ hai là ông 
Namkhai Norbu, một chuyên gia trong lãnh vực văn hóa bản địa Tây Tạng. Cả hai đã 
cống hiến rất nhiều cho cộng đồng người Ý với những kinh nghiệm trực tiếp về lý thuyết 
và thực hành của Phật giáo Tây Tạng. Vào cuối thập niên 70, một trung tâm khác về Tây 
Tạng Học đã được thành lập gần tháp Pisa tại Pomaia qua sự khuyến tấn của các ngài cố 
Lạt Ma Yeshe và Zopa. Từ đó về sau một loạt các vị lạt ma có học vị kể cả vị lạt ma 
đương thời là ngài Gyatso đã từng giảng dạy tại đây. Học Viện được biết đến với tên 
Học Viện Lạt Ma Tông Khách Ba, đây cũng là nơi làm phòng sở thường trú cho một số 
Tăng Ni người Ý. Một dòng truyền thừa khác cũng rất được phổ biến trên đất Ý là Thiển 
Tông. Cả hai chi phái Tào Động và Lâm Tế đều tiêu biểu cho một số các trung tâm trên 
toàn xứ. Trong những năm gần đây người ta thấy có sự gia tăng hợp tác giữa các tông 
phái khác nhau tại Ý. Liên Minh Phật Tử Ý Đại Lợi trở thành một phân của Liên Minh 
Phật Giáo Âu Châu. Ngoài ra, trong một hai năm trở lại đây, người ta chứng kiến sự 
thành lập “Hiệp Hội Di Lặc”, với mục đích truyền bá những truyền thống Phật giáo, và 
Viện Nghiên Cứu Sự Kết Hợp Văn Hóa, một trung tâm cống hiến cổ vũ văn hóa Phật 
giáo và sự đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau. Tất cả những trung tâm vừa kể trên 
và còn nhiều trung tâm khác nữa còn cho xuất bản tạp chí và thư, nhưng có lẽ được biết 
đến nhiều nhất và được đọc rộng rải nhất là tạp chí tam cá nguyệt “Ba La Mật” được 
xuất bản bằng tiếng Ý tại La Mã—There were two eminent figures from Tibet who led 
the way in the period contemporary Integration of Buddhism 1nto the culture of Italy. Both 
came to Italy in the early sixties to teach 1n Italian Institutes of oriental studies. The first 
Jam-dPal Sen-ge, was a noted Geshe (doctor of philosophy) from the famous monastery 
of Sera in Lhasa, Tibet. He taught for more than two decades until his death In the early 
eighties at the Institute in Rome founded by Tucci. The other, Namkhai Norbu, 1s an 
expert on indigenous Tibetan culture. Both of them did much to provide a community of 
ltalians with direct experience of the theory and practice of the Buddhism of Tibet. In the 
late seventies, another maJor centre of Tibetan Buddhist studies was established near 
Pisa at Pomaia through the Inspiration of the late Lama Yeshe and Lama Zopa. Since 
then a succession of learned Lamas Including the current Abbot Byams-pa Oyatso have 
taught there. The Institute, known as “Instituto Lama Tson Kha-pa”, also has residential 
facililes accommodating a number of ltalian monks and nuns. The other Buddhist 
tradition to enjJoy widespread popularity In Italy has been the Zen tradition of Japan. 
Bothe the Soto and the Rinzai schools are represented at a number of centres throughout 


5930 


the country. Recent years have seen an Iincreasing tendency to forge Iinter-sectarian links 
among the various Buddhist groups In Italy. The Unione Buddhista Italinana, which 1s part 
of the European Buddhist Union, 1s one such attempt. In addition, the last couple of years 
has witnessed the establishment of the “FondazzIione Maitreya”, a foundation which aims 
at the disseminaton of all the Buddhist traditions, and the “lnsttuto di Studi 
Intercolturali”, a centre dedicated to the promotion of Buddhist culture and 1nter-relig1ous 
đialogue. All of the centres mentioned above and many others besides publish some kind 
of magazine or newsletter, but perhaps the best known and most widely-read Buddhist 
publication in Italy 1s “Paramita”, a quarterly magazine published in Rome. 


(HI)Chùa Việt Nam tại Tại Ý— Vietnamese Temples In Italy: Theo Giáo Hội Phật Giáo 


l) 


Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, tài liệu về địa chỉ các ngôi chùa trên thế giới năm 2009, 
hiện có 77 ngôi tự viện Việt Nam ghi nhận được tại Âu Châu; tuy nhiên, tại Ý chỉ có một 
ngôi duy nhất tại Polverara—According to The International Sangha Bhiksu Buddhist 
Association, documentation 1n 2009 on “Addresses of the World Temples”, there are 77 
recorded temples in Europe; however, 1n Italy, there 1s only one Vietnamese temple in 
Polverara. 

Niệm Phật Đường Viên Ý—Vien Y Buddha Recitation Hall: Ven. Thích Hạnh Bảo. 

Via Flummicello 30 Polverara, Padova, Italy. Tel: (049) 977-2401. 


(IV)Những Học Giả Phật giáo nổi tiếng tại Ý Quốc— Famous Buddhist Scholars in Italy: 


l) 
2) 
3) 


See Chapter 192. 
Giuseppe de Lorenzo. 
Giuseppe Tuccl. 

U. Lokanatha Thera. 


Source: Dr. Peter Della Santina, “Buddhism ïn Italy”. 


zẠ 
=¬ 


tr m 


HH 


lHI 


IV. 


VI. 


5931 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-EIGHT 


Phật Giáo Việt Nam 
Vietnamese Buddhism 


Lược sử Phật giáo Việt Nam——A brieƒ history oƒ Vietnamese Buddhism: 

Tổng quan Phật Giáo Việt Nam—An Overview öƒ Vietnamese Buddhism. 

Những bước thăng trầm của Phật Giáo Việt Nam—The Ups and Downs oƒ Vietnamese 
Buddhism: 

Thời kỳ du nhập Phật Giáo vào Việt Nam— The Period oƒ Introduction 0Ÿ Buddhism into 
Vietnam. 

Thời kỳ phát triển của Phật Giáo Việt Nam— The growth oƒ Vietnamese Buddhism. 

Thời kỳ ngưng phát triển của Phật giáo tại Việt Nam— The period oƒ Non-development oƒ 
Buddhism in Vietnam. 

Thời kỳ chấn hưng của Phật Giáo Việt Nam— The period o‡ Prosperity oƒ Buddhism in 
Vietnam. 

Thời kỳ hoàng kim của Phật Giáo Việt Nam— The Flourishimg Period o‡ Buddhism im 
Vietnam. 

Thời kỳ suy tàn của Phật Giáo Việt Nam— The Decaying period oƒ Buddhism in Vietmam. 
Thời kỳ cận đại của Phật Giáo Việt Nam— The modern period oƒ Buddhism in Vietnam. 


Việt Tạng— Vietnamese Canonical Literafure. 

Thiền tông Việt Nam— Vietnamese Zen Sect. 

Vai Trò của Tăng Lữ trong lịch sử Việt Nam— The Sangha ?s role in Vietnamese hisfory. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam—— Viefnarnese Buddhist Associafion. 


Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Sec—Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Việt Nam. 


VII.Phật Giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam— Theravada Buddhism in Vietnam. 


VIII.Cơ Sở Giáo Dục của Phật Giáo VN— Educational Facilities oƒ Vietnamese Buddhism: 
(A) Sự thành lập của các Hội Phật Học— The Formation oƒ Buddhist Study Associations. 
(B) Viện Đại Học Vạn Hạnh — Van Hanh Universify. 

(C) Cơ Sở Giáo Dục Phật Giáo Hiện tại— Current Buddhist Educational Facilities. 

(D) Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam—— Viefnarnese Buddhist Research Institute. 


5932 


5933 


Lược sử Phật giáo Việt Nam——A brieƒ history oƒ Vietnamese Buddhism: 

Tổng quan Phật Giáo Việt Nam—An Overview oƒ Vietnamese Buddhism: Do bởi vị trí 
nằm bên bờ Đông Nam Châu Á và có cùng biên giới với Trung Hoa nên Việt Nam đã bị 
ảnh hưởng bởi cả hai tông phái Phật giáo Nguyên Thủy từ phía Nam và Đại Thừa từ phía 
Bắc. Hơn nữa, trong số các quốc gia trong vùng Đông Nam châu Á thì nễn văn hóa của 
Việt Nam gần giống với nền văn hóa của Trung Hoa nên Phật Giáo Việt Nam có khuynh 
hướng nghiêng hẳn về Phật giáo Đại Thừa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh địa lý và lịch sử 
phát triển, Phật giáo Nguyên Thủy cũng từ từ bắt rễ trong đời sống hằng ngày của dân 
chúng. Phật giáo đến Việt Nam từ nhiều nơi, bao gồm Trung Hoa, Phù Nam, Champa 
(một vương quốc ở miền Trung Việt Nam đã mất vào khoảng thế kỷ thứ 15), Cao Miên, 
và từ những nhà sư đi đường biển từ Ấn Độ. Phật giáo có lẽ đã được đưa vào Việt Nam 
bằng đường biển vào đầu thế kỷ thứ nhất. Vào khoảng thế kỷ thứ hai hay thứ ba trước 
Tây lịch, có nhiều phái đoàn Phật giáo được hoàng đế A Dục phái ra nước ngoài để 
truyền bá giáo lý của Đức Phật ở những xứ xa xôi, vượt xa biên giới Ấn Độ như Phi 
Châu, Tây Á và Trung Á cũng như Đông Nam Á gồm các nước như Mã Lai, Miến Điện, 
Thái Lan, Lào, Cao Miên, Chàm và Việt Nam, thời bấy giờ có tên là Quận Giao Chỉ 
(bây giờ là vùng tỉnh Bắc Ninh). Mãi cho đến thế kỷ thứ 10, Việt Nam vẫn còn nằm dưới 
sự đô hộ của người Trung Hoa, nên ảnh hưởng của Trung Hoa rất mạnh về mọi mặt trong 
xã hội Việt Nam, bao gồm luôn việc truyền bá Phật giáo. Vào khoảng thế kỷ thứ hai thì 
tại Giao Chỉ đã có những vị Tăng nổi tiếng, điển hình là ngài Khương Tăng Hội. Người ta 
tin rằng trong ba trung tâm Phật giáo cổ đại ở Đông Á là Lạc Dương, Bành Thành và Luy 
Lâu thì trung tâm Luy Lâu ở Giao Chỉ là trung tâm Phật giáo đầu tiên được thành lập 
dưới triều Hán vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Thời đó Luy Lâu là thủ phủ của 
Giao Chỉ, lúc bấy giờ là thuộc địa của Trung Hoa. Vì Luy Lâu nằm giữa con đường giao 
thương Ấn Hoa, nên thời đó các nhà sư tiền phong Ấn Độ trước khi đến Trung Hoa họ 
đều ghé lại Luy Lâu. Vì thế mà Luy Lâu đã trở thành một điểm thuận tiện và hưng thịnh 
cho các đoàn truyền giáo tiên phong từ Ấn Độ đến lưu trú, truyền bá giáo lý nhà Phật 
trước khi các vị tiếp tục cuộc hành trình đi về phương Bắc. Cũng chính vì thế mà Tăng 
Đoàn Luy Lâu được thành lập trước cả Lạc Dương và Bành Thành. Vào thời đó trung 
tâm Luy Lâu có trên 20 ngôi chùa và 500 Tăng sĩ. Được biết Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
xuất hiện đầu tiên tại Luy Lâu vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch—Because of its location 
at the edge of Southeast Asia and bodering on China, Vietnam has been influenced by 
both Theravada from the South and Mahayana from the North. Furthermore, among the 
Southeast Asian countries, Vietnamese culture had been more closely akin to that of 
Chinese, so Vietnamese Buddhism tends to lean more to the Mahayana Buddhism. 
However, owing to her geographical location and historical development, Theravada 
Buddhism gradually rooted Into the daily lives of the people. Buddhism came to Vietnam 
from a varlety of quarters, including China, Funan, Cambodia, Champa (a lost kingdom 1n 
Central Vietnam in the 15” century), and form monks who traveled directly from India by 
sea. Buddhism may have been Introduced to Vietnam by sea as early as the first century. 
In around the second and the third century B.C., when numerous Buddhist missions were 
sent abroad by Emperor Asoka to disseminate the Buddha's Teachings In such distant 
countries beyond the borders of India as those in Africa, West and Central Asia as well as 
South East Asia including Malaysia, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, Champa and 


5934 


Vietnam which was then known as Tongkin or Giao Chỉ District (now Bac Ninh 
province). Until the 10” century, Vietnam was still under Chinese control, so Chinese 
influence was so sftrong on Vietnamese society In all aspects, including the spread of 
Buddhism. By the second century, Tongkin already had several famous monks, especially 
Sanghapala. It is believed that among the three ancient Buddhist centers in East Asia, Lo- 
Yang, Peng-Cheng, and Luy-Lau, Luy Lau center In Giao Chi (Tongkin) was then the 
first to be founded under the Han Dynasty, around the early first century A.D. Luy Lau at 
that time was the capital of Giao Chi, which was then a Chinese colony, was on the main 
trade route between India and China, so before landing in China, most pioneer Indian 
monks landed In Tongkin. Therefore, Luy Lau became a favorable and prosperous resort 
for Indian pioneer missionaries to stay and preach the Buddha”s Teachings before 
confinuing therr Journey to the North. And therefore, the Order Buddhism of Luy Lau was 
founded even before the ones in Lo-Yang and Peng-Chˆeng. According to the document 
recorded in an Anthology of the Most Talented Figures in Chˆan Park, our most ancient 
Buddhist literary collection, Master K*ang Seng Hui, a monk of Sogdian origin, was the 
first Buddhist Master at Luy Lau Center. He was born In Tongkin, where he was received 
into the Order of monks afterwards. He became the most famous monk who translated a 
large number of Buddhist Canonical books Into Chinese and later he visited Nan-King, 
where he built the first temple and preached the Dharma. At that time, Luy Lau had more 
than 20 temples and 500 monks. It 1s known that the Sutra of the forty-Two Sectlons 
appeared at Luy Lau In the second century. 


B. Những bước thăng trầm của Phật Giáo Việt Nam—The ps and Downs oƒ Vietnamese 
Buddhism: 

1. Thời kỳ du nhập Phật Giáo vào Việt Nam— The Period oƒ IntroducHon oƒ Buddhism into 
Vietnam: Có người cho rằng khởi xướng công cuộc truyền bá Phật Giáo vào Việt Nam 
bắt đầu từ Ngài Mâu Bác, một vị Tăng người ở Ngô Châu, trước tu theo đạo Lão, sau 
đến Giao Châu và học đạo với các Tăng sĩ Ấn Độ ở đấy. Tuy nhiên, đáng tin cậy hơn có 
lẽ Phật Giáo Việt Nam bắt nguồn từ những giáo đoàn mà vua A Dục đã cử đi để truyền 
bá Phật Pháp vào thế kỷ thứ hai hoặc thứ ba trước Thiên Chúa. Trong số các trung tâm 
Phật giáo cổ Lạc Dương, Bành Thành và Luy Lâu thì có lẽ Luy Lâu là thích hợp và 
thuận tiện nhất cho các nhà truyền giáo tiên phong Ấn Độ đến, ở lại và truyền giảng 
giáo pháp. Vào khoảng thế kỷ thứ hai thì tại Giao Chỉ đã có những vị Tăng nổi tiếng, 
điển hình là ngài Khương Tăng Hội (see Khương Tăng Hội in Chapter 19 (26)). Ngoài 
các ngài Mâu Bác và Khương Tăng Hội còn có rất nhiều Tăng sĩ danh tiếng khác như 
ngài Ma La Kỳ Vực và Thiện Hữu, vân vân, đạ theo hoặc đường bộ qua ngả Trung Hoa, 
hoặc đường biển qua eo biển Mã Lai đến Giao Châu, nơi phát xuất cuộc Nam tiến của 
nước Việt Nam ngày nay, và chắc chắn các vị Tăng nầy đã dọn đường cho sứ mạng 
truyền bá Phật giáo vào Việt Nam về sau nầy. Vào thời kỳ nầy Giao Châu nội thuộc 
Trung Hoa, một quốc gia theo Khổng giáo, nên đối với đạo Phật, họ không cấm cản mà 
cũng không khuyến khích. Chính vì vậy mà ngoài vài bộ kinh thông dụng chữ Hán như 
Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, ít có người nào biết đến kho tàng Pháp Bảo phong phú của 
Phật Giáo —Some people believe that Buddhism may have been introduced to Vietnam 
by Mau Bac (Meou-Po) from You-Chou, China, a former Taoist who had become a 


5935 


Buddhist Monk, later Immiragted to Giao Châu and studied with Indian monks there. 
However, it is most likely to have been Iintroduced to Vietnam by sea as early as the first 
century. Perhaps 1s origin dates back to the second or the third century B.C. when King 
Asoka sent numerous Buddhist missions abroad to dissiminate the Buddha's Teachings. 
Among the three Ancient Buddhist centers, perhaps Luy Lâu, the capital of Giao Châu, 
was the most favorable place for Indian missionaries fo arrive, stay and preach the 
Buddhaˆs Teachings. By the second century, Tongkin already had several famous monks, 
especially Sanghapala. Besides Meou-Po and Sanghapala (K"ang-Seng-HuI), there were 
many other famous monks, 1.e., MarajJivaka and Kalyanaruci had come either from China 
or arrived by sea, and had stayed some time in Giao-Chau, originating point of the 
present Viet Nam. They surely expounded the necessary teachings that prepared the way 
for Meou-Po to expand Buddhism ¡nto Vietnam later on. At that time, Giao Chau 
belonged to China, a nation with the majority of Confucianists. Even though Buddhism 
was not prohibited, It was not supported by the government. Therefore, only a few sutras 
were known in Chinese translations, no one knew about a precious tripitaka of Buddhist 
doctrines at that time. 


Thời kỳ phát triển của Phật Giáo Việt Nam— The growth oƒ Vietnamese Buddhism: Từ 
năm 544 đến năm 602, tuy thời gian tự chủ có ngắn ngủi, nhưng đây chính là thời kỳ cực 
kỳ quan trọng cho việc truyền bá Phật Giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, Phật giáo Việt 
Nam vẫn chưa được phát triển mạnh cho mãi đến năm 580 khi Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi, một vị sư Ấn Độ, là đệ tử của Tam Tổ Tăng Xán, trước khi dòng Thiển Trung Hoa bị 
chia làm hai, Bắc và Nam tông, đã đến Việt Nam và sáng lập dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi. Tổ truyền của dòng Thiền đầu tiên nầy chấm dứt sau khi tổ thứ 28 của nó thị tịch 
vào năm 1216. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó còn rất mạnh ở phía Bắc. Dòng Thiền thứ 
hai tại Việt Nam được phát khởi bởi một nhà sư Trung Hoa tên là Vô Ngôn Thông, một 
đệ tử của Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải. Tổ truyền của dòng Thiền nầy chấm dứt vào 
thế kỷ thứ 13, dù dòng Thiền nầy vẫn tổn tại. Mặc dù hai dòng Thiển nầy không còn tổn 
tại như những dòng truyền thừa khác, nhưng chính hai dòng Thiền nầy đã đặt nền móng 
vững chắc cho Phật giáo Việt Nam. Vào thời kỳ nây, Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng 
15 bộ kinh do Ngài Khương Tăng Hội dịch mà thôi—From 544 to 602, in a short period of 
independence, It was an extremely Important period for the expansion of Buddhism In 
Vietnam. However, Vietnamese Buddhism still had not developed until 5§0 when 
Vinitarucli, an Indian monk, a disciple of the Third Patriarch Seng-Ts°an, long before Its 
split Into northern and southern schools. The first lineage of Vietnamese Zen Masters 
ended with the death of its twenty-eiphth patrlarch in 1216, however, Ifs Influence 
contfinued to be prominent 1n the north (see Tỳ Ni Đa Lưu Chi). The second Zen lineage 
in Vietnam was Initiated by the Chinese monk named Wu-Yun-T”ung, a disciple of Pai- 
Zhang. This lineage of Zen Masters also died out in the thirteenth century, though the 
school 1fself survives. Althouph the first two lineages of Zen dịd not survive as lineages, 
they did lay the solid foundations for future Vietnamese Buddhism. During this period of 
time, Vietnam had only 15 translations of sutras from Sanghapala. 


3. 


q) 


5936 


Thời kỳ ngưng phát triển của Phật giáo tại Việt Nam— The period oƒ Non-developmemt oƒ 
Buddhism in Vietnam: Ngô Quyền đánh đuổi quân Trung Hoa giành lại quyền tự chủ vào 
năm 939, nhưng chẳng bao lâu sau đó nhà Ngô bị sụp đổ, đưa đến loạn 12 sứ quân. Trong 
giai đoạn nầy, Phật giáo tại Trung Hoa bị ngược đãi một cách khủng khiếp trong khi sự 
phát triển của Phật Giáo Việt Nam tổn tại nhưng không được phát triển—In 939, Ngo 
Quyen expelled Chinese army, ended foreign domination In more than a thousand years, 
and regained the Iindependence for Vietnam. But not long after, the Ngo dynasty 
weakened and collapsed, the whole country fell amid the fire and blood of the “Rebellion 
of the Twelve Lords.” During this period of time, Buddhism In China suffered a terrible 
persecution, while Vietnamese Buddhism survived without any further developmernt. 


Thời kỳ chấn hưng của Phật Giáo Việt Nam— The period o‡ Prosperity oƒ Buddhism in 
Vietnam: Khoảng đầu thế kỷ thứ mười, vua Lý Nam Đế khởi đầu một thời kỳ tự trị của 
Đại Việt, ông rất sùng kính đạo Phật và ông thường tham vấn với các vị Tăng cũng như 
thực hiện những lời khuyên của họ trong việc bảo vệ đất nước. Dưới thời nhà Đinh (969- 
981), vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt ra Tăng Già Việt Nam được nhà vua bảo trợ và bổ 
nhiệm những vị sư nổi tiếng vào các chức vụ trong triều, những chức vụ mà trước kia đều 
do các học giả Khổng Nho đảm nhiệm. Năm 970, vua Đinh Tiên Hoàng phong cho Thiển 
Sư Ngô Chân Lưu làm Tăng Thống và ban hiệu Khuông Việt, diễn tả lòng biết ơn của 
nhà vua với vị Tăng có công sửa sang nước Việt—lIn the beginning of the tenth century, 
King Ly Nam De opened Dai Viet 's Independence. He highly honored Buddhism and he 
often consulted with Buddhist monks and followed their advice on national affairs. In the 
Định dynasty (969-981), king Định Tiên Hoàng established a State-sponsored 
Vietnamese Sangha and Initiated the practice of appointing eminent monks to advisory 
positions at court, offlces formerly filled exclusively by Confucian scholars. In 970, King 
Dinh Tien Hoang appointed a monk named Ngo Chan Luu to be Head of the Sangha and 
granted him the complimentary tile Khuong Viet, the expression of the king”s 
appreciation of the monk”s sound advice on public affaIrs. 


Thời kỳ hoàng kừưm của Phật Giáo Việt Nam— The Flourishing Period o‡ Buddhism im 
Vietnam: 

Tổng quan về thời kỳ hoàng kim của Phật Giáo Việt Nam—An overview oƒ the flourishing 
period oƒ Buddhism in Vietnam: Dưới thời nhà Tiền Lê (981-1009), bộ Đại Tạng bằng 
Hán văn đầu tiên đã được thỉnh về từ Trung Quốc, làm căn bản giáo điển cho Phật giáo 
Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đạt đến đỉnh cao hưng thịnh vào hai thời đại Lý và Trần. 
Mãi đến thế kỷ thứ 11, bấy giờ Việt Nam vẫn còn dưới sự đô hộ của người Trung Hoa, 
và ngay cả sau khi nhà Lý đã thiết lập xong triều đại, Trung Hoa vẫn tiếp tục ảnh hưởng 
đáng kể vào Việt Nam. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 11, Phật giáo 
Việt Nam đã đạt đến đỉnh cao của thời kỳ hoàng kim của nó. Thời nhà Lý là thời hoàng 
kim của nền tự chủ Việt Nam. Dưới thời nhà Lý, Phật giáo Việt Nam đã tùy thuộc vào sự 
bảo trợ của chánh quyên. Tất cả tám vị vua của vương triều nhà Lý từ 1010 đến 1224 
đều là những người hộ trì Phật giáo trung kiên. Chính vì thế mà nhà Lý có một vị trí thật 
đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vào thời này nhiều nhà sư đã tham gia vào 
việc trị nước, đặc biệt là sư Vạn Hạnh (... 1018), người đã góp phần quan trọng trong việc 


3937 


tôn Vua Lý Thái Tổ, người sáng lập triều Lý lên ngôi. Sau đó Ngài đã được vua ban tước 
hiệu là Quốc Sư (Tăng Thống). Năm 1069, vua Lý Thánh Tôn phát động chiến dịch Nam 
tiến chống lại Chiêm Thành, trong chiến dịch nầy trong số hàng trăm ngàn tù binh bắt 
được, có một tù binh rất đặc biệt được đưa về kinh đô Thăng Long, một nhà sư Trung 
Hoa tên Thảo Đường. Với sự hổ trợ mạnh mẽ của vua Lý Thánh Tôn, dòng Thiển Thảo 
Đường đã được khai sáng. Về sau nầy tông phái Tịnh Độ được du nhập vào Việt Nam từ 
Trung Quốc chiếm vị thế khá mạnh và tổn tại cho đến ngày nay. Ngoài ra, hầu hết những 
tông phái Phật giáo Trung Hoa đều được truyền bá và tổn tại tại Việt Nam. Vua Lý Thái 
Tổ và các vị nối ngôi Ngài là những người ủng hộ và bảo trợ Phật giáo rất nhiệt tình. Các 
ngài chính thức công nhận Phật giáo là quốc giáo và cai trị đất nước y theo mười phận sự 
của một quân vương Phật giáo. Các ngài còn biểu lộ lòng đại bi đại từ và khoan dung đối 
với mọi người, cho dù người ấy là tội phạm, tù nhân, ngoại địch hay những kẻ phản loạn. 
Dưới thời vua Lý Thánh Tôn, Khổng Giáo đã bắt đầu truyền bá mạnh mẽ vào Việt Nam, 
nhưng mãi đến đời vua Lý Nhân Tôn Khổng Giáo mới được phổ biến rộng rãi trong dân 
chúng sau khi nhà vua ban chiếu chỉ lập ra khoa cử. Tuy nhiên, Phong trào Khổng học 
không làm phương hại đến Phật Giáo vì bằng mọi cách các vua triều Lý vẫn tiếp tục bảo 
trợ Đạo Phật. Nhiều bút tích còn lưu lại đến ngày nay chứng tỏ Phật Giáo thời ấy đã đạt 
đến trình độ siêu việt. Lừng lẫy nhất là các ngài Viên Chiếu, Ngô An, và Khô Đầu. 
Giống như ngài Khuông Việt hồi thời Đinh Lê, các vị Tăng nầy nắm giữ các vị trí quan 
trọng nhất trong triều. Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, chưa có thời nào Phật Giáo 
được thịnh đạt cho bằng dưới thời nhà Lý. Trong khoảng thời gian 215 năm dưới triều 
nhà Lý, Đạo Phật là tôn giáo duy nhất được dân chúng sùng bái. Đến đời nhà Trần, các 
vị vua đầu như Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông đều là những Phật tử nhiệt thành, 
hơn cả các vị vua thời nhà Lý. Phật giáo đời Trần, còn gọi là Phật giáo Trúc Lâm, tên 
của một thiển phái đặc biệt phát triển do vua Trần Nhân Tông lãnh đạo, đã trở thành một 
hệ thống tư tưởng triết lý Phật giáo thật gần gủi với dân tộc. Đây là phong trào Phật giáo 
Nhập thế đầu tiên tại Việt Nam. Dưới thời nhà Trần, hầu như toàn thể nhân dân tham gia 
vào các sinh hoạt Phật giáo. Mười hai vị vua của triều đại nhà Trần cai trị Việt Nam 
trong suốt 175 năm (1225-1400) vẫn tiếp tục ủng hộ Phật giáo, nhưng dưới thời nhà Trần, 
ảnh hưởng Khổng giáo đang tăng dần trong triều đình. Khi triều đại nhà Trần sụp đổ vào 
năm 1400, Phật giáo cũng bắt đầu suy tàn và sự ủng hộ Khổng giáo càng gia tăng hơn do 
hậu quả của những cuộc xâm lăng của người Trung Hoa vào năm 1414. Dưới hai thời Lý 
Trần, hàng ngàn ngôi chùa đã được xây dựng. Dưới thời nhà Trần, bản khắc toàn bộ kinh 
Phật do sư Pháp Loa và hàng trăm Tăng sĩ cũng như hàng ngàn Phật tử tại gia khác đảm 
trách, kéo dài 24 năm và được hoàn thành (1295-1319) tại chùa Quỳnh Lâm dưới sự bảo 
trợ của vua Trần Anh Tông——In the Early Le dynasty (981-1009), the first complete 
Chinese Tripitaka was Imported from China, establishing the scriptural basis of 
Vietnamese Buddhism. The prosperity of Vietnamese Buddhism reached 1ts heigh under 
the Ly and the Tran Dynasties during four centuries. Until the eleventh century, present 
day Vietnam was effectively under Chinese control, and even after the Ly dynasty (1010- 
1225), China continued to exert considerable influence. However, from the second half of 
the tenth century to the eleventh century, Buddhism reached 1ts peak of glory. The Ly 
dynasty spanned the golden age of Vietnamese Iindependence. During the Ly dynasty, 
Buddhism in Vietnam had to depend on the protection and support of the Governmeit. 


b) 


5938 


AlI eight kings of the Ly dynasty from 1010 tiH 1224 were staunch Buddhist supporters. 
Thus, the Ly dynasty had a very special place In the history of Vietnamese Buddhism. 
Many Buddhist monks were engaged in politics under the Ly Dynasty, such as Chan 
Master Van Hanh (... 1018), who made his great contribution to the enthroning of King Lý 
Thái Tổ, the founder of Ly Reign, and was later granted the title “Sangha President.” In 
1069, the Ly dynastyˆ's campalgn of southward expansion against Champa reached 1ts 
farthest extent, the seventeenth parallel. In the course of this campaign, a very significant 
prisoner of war was brought to Thang Long Capital from captured Champa territory. This 
prIsoner was the Chinese monk Ts°ao-Tang. With the strong support of king Lý Thánh 
Tôn (1054-1072), Ts°ao-Tang established the Ts°ao-Tang Zen lineage (see Thảo Đường). 
Later, the Pure Land sect (from China) gradually became prominent in Vietnam and 1t 
maintains to the present day. Besides, most of Chinese Buddhist sects were propagated 
and survived in Vietnam. King Ly Thai To and his successors were devout Buddhist 
supporters and patrons who officially recognized Buddhism as a state religion and ruled 
righteously In accordance with the ten duties of a king. They showed ther great 
compassion, loving-kindness and tolerance towards ther people, even criminals, 
prisoners and foreign enemies or rebels. Under the reign of King Ly Thanh Ton, 
Confucianism had already been introduced into Vietnam when the king Issued an 
Imperial Decree for selecting mandarins. However, the Confucian Movement did not 
harm Buddhism because all the kings continued to support Buddhism by all means. Many 
Wrifings of the time show the profundity of contemporary Buddhist thought, represented 
for example by Venerable Vien Chieu, Ngo An, Kho Dau. Like Khuong Viet under the 
Dinh and the Le, the latter filled most of the important posts of Imperial Councilor. 
Throughout Vietnamese history, Buddhism was never so flourishing as under the Ly 
dynasty. In a period of 215 years, Buddhism was the only one worshipped and honored. In 
the beginning of the Tran dynasty, kings Tran Thai Tong and Tran Nhan Tong were even 
more devout than Emperors of the Ly dynasty. Buddhism during the Tran Dynasty, or 
Truc Lam Buddhism, name of a special Zen Sect, which was founded and developed by 
kíing Tran Nhan Tong, became a Buddhist idealogy being attached to the people. This 
was the first Engaged Buddhist Movement in Viet Nam. Ủnder the Tran Dynasty, almost 
all people participated In all Buddhist activities. Twelve rulers of the Tran dynasty who 
ruled Vietnam for 175 years (1225-1400) also continued to support Buddhism, but 1t also 
experienced Increasing competition from Confucians, who gradually replaced Buddhists 
within the royal court. When the Chen Dynasty was vanquished in 1400, Buddhism began 
to dwindled and support for Confucianism was accelerated as a result of Chinese 
1nvasions In 1414. Thousands of temples were built under the Ly and the Tran Dynasties. 
Under the Tran Dynasty the engraving of Buddhist scriptures completed. The great task 
was carrled out by Master Phap Loa (1284-1330) and lasted 24 years from 1295 to 1319 
at Quỳnh Lâm temple under the King Tran Anh Tong. 

Thiền phái Trúc Lâm trong thời hoàng kim của Phật Giáo Việt Nam— The Bamboo Forest 
Zen Sect during the flourishing period o‡ Buddhism in Vietnam: Dưới thời nhà Trần, một 
Thiền phái nổi tiếng được sáng lập, đó là Thiền phái trúc Lâm. Thiển phái nầy do vua 
Trần Nhân Tông sáng lập và phát triển. Phong trào Phật giaó nhập thế do vua Trần Nhân 
Tông khởi xướng đã được toàn dân tham gia. Sau khi chiến thắng quân Mông Cổ, nhà 


5939 


vua xuất gia năm 1299, ngài lấy núi Yên Tử làm nơi tu hành. Điểm đặc biệt của Thiển 
phái Trúc Lâm là mang đạo Phật vào đời sống hằng ngày của nhân dân. Đây là loại đạo 
phục vụ cho cả đời sống đời sống phúc lợi xã hội cũng như tâm linh cho nhân dân. Thiền 
sư Viên Chứng, Quốc Sư của vua Trần Nhân Tông, đã nói rõ về những nguyên tắc hướng 
dẫn đời sống của một nhà chính trị Phật tử như sau: “Đã làm người phụng sự nhân dân thì 
phải lấy cái muốn của dân làm cái muốn của mình, phải lấy ý dân làm ý mình, trong khi 
đó không xao lãng việc tu hành của chính bản thân mình.” Dưới thời nhà Trần, các Tăng 
sĩ không trực tiếp tham gia vào các sinh hoạt chính trị, nhưng Phật giáo là một yếu tố cực 
kỳ quan trọng trong việc nối kết nhân tâm. Chính tinh thần Phật giáo đã khiến cho các vị 
vua đời Trần áp dụng những chính sách hết sức bình dị mà thân dân và vô cùng dân chủ. 
Chính vua Trần Nhân Tông đã xử dụng tiềm năng của Phật giáo nói chung và Thiền phái 
Trúc Lâm nói riêng để phục vụ đất nước và nhân dân. Thiển phái Trúc Lâm đã thực sự 
phát huy mọi tác dụng của Phật giáo trong đời sống xã hội cũng như chính trị của triều 
đại nhà Trần. Thật vậy, nói về mối tương quan nhân quả, thì sự ổn định và hưng thịnh bắt 
nguồn từ sự yên ổn trong tâm của nhân dân. Thiền phái trúc Lâm đã làm sáng tỏ giáo lý 
Phật giáo nầy qua phương cách “Tâm an Cảnh bình” vậy. Nói tóm lại, dưới thời nhà 
Trần, cả Phật giáo, Thiển phái trúc Lâm, và giới Tăng sĩ đã góp phần đáng kể về mọi 
mặt cho thời kỳ hoàng kim của lịch sử đất nước—During the Tran Dynasty, a famous Zen 
sect was founded, that was The Bamboo Forest Zen Sect. This sect was founded and 
developed by king Tran Nhân Tong. The Engaged Buddhism which initiated by king Tran 
Nhan Tong was participated in by all people. After defeating the Mongolian forces, the 
king renounced in 1299, and turned the top of Yen Tu Mountain Into his place of 
cultivation. A characteristic of the Bamboo Forest Zen Sect was to enter Into everyday 
lie of the people. This was a form of religion that served both the material and spiritual 
well-being of the people. Zen Master Vien Chung, king Tran Nhan Tong”s National 
Teacher, said very clear on the leading principles as follows: “When you decide to 
devote yourself to serve people, you should consider the peopleˆs wishes and thinking as 
being your own. However, you should be never neglecting your own cultivation.” Under 
the Tran Dynasty, monks did not directly take part in political activities, but Buddhism 
was an extremely Iimportant factor that linked people”s minds. It was the Buddhist spirit 
that made kings In the Tran dynasty governed the country with sinple means, but they 
were so democratic and so friendly to the people. It was king Tran Nhan Tong who 
employed the potential of Buddhism In general, and the Bamboo Zen Sect In particular to 
serve his country and people. The Bamboo Forest Zen Sect did develop Buddhist effects 
on society and politics. As a matter of fact, as regards the causality, the nation's 
stabilization and prosperity arose from the peaceful mind of the people. The Bamboo 
Forest Zen Sect made the Buddhist doctrines clear that “When Iinner feelings are happy, 
the surroundings are peaceful.” In summary, during the Tran Dynasty, Buddhism, the 
Bamboo Forest Zen Sect, and the Sangha remarkably contributed in every way to the 
golden era In the national history. 


Thời kỳ suy tàn của Phật Giáo Việt Nam— The Decaying period oƒ Buddhism in Vietnam: 
Đến cuối đời nhà Trần thì Khổng Nho hưng khởi và chiếm độc quyền ở triều đình nên 
Phật giáo mất dần ảnh hưởng, nhất là sau khi quân Minh xâm chiếm Đại Việt vào năm 


5940 


1414. Với chánh sách đồng hóa người Việt Nam thành người Trung Hoa và truyền bá 
Khổng giáo nên những người cai trị của nhà Minh phát động chiến dịch đàn áp Phật giáo 
bằng cách tịch thu hầu hết kinh sách, đưa về Kim Lăng và phá hủy rất nhiều đển chùa. 
Hơn thế nữa, nhiều nhà sư tài giỏi bị bắt đưa đi đày sang Trung Hoa. Đến đời nhà Hậu 
Lê, Khổng giáo vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh trong triều đình. Trong khi đó, Lão giáo và 
Lạt Ma giáo cũng từ từ có ảnh hưởng ở Việt Nam, chỉ có Phật giáo là bị đẩy lùi. May 
nhờ Phật giáo đã bám rễ vào mọi tầng lớp quần chúng nên họ luôn giữ vững niềm tin dù 
phải chịu sự chống đối mãnh liệt của các học giả Khổng Nho và mệnh lệnh độc tôn của 
nhà vua (có vẻ như triều đình nghiêng về Khổng giáo trong khi thường dân vẫn duy trì 
niềm tin nơi Phật giáo). Đến thế kỷ thứ 16 trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh, cả hai họ 
Trịnh và Nguyễn đều ra sức phục hưng Phật giáo. Các chúa Trịnh và Nguyễn đa số là 
Phật tử thuần thành và là những người bảo trợ Phật giáo đắc lực. Vào thế kỷ thứ 17, một 
số nhà sư Trung Hoa sang Việt Nam và sáng lập những dòng Thiển Lâm Tế và Tào 
Động. Họ được chúa Trịnh ở đàng ngoài tiếp đãi nồng hậu. Cùng thời đó, Thiển phái 
Trúc Lâm của Việt Nam cũng được phục hồi. Cùng lúc ấy thì ở đàng trong, các chúa 
Nguyễn cũng chào đón các nhà sư Trung Hoa một cách nông nhiệt. Nhiều nhà sư nổi 
tiếng của Việt Nam cũng xuất hiện trên cả hai miền Nam và Bắc. Tuy nhiên, cũng vào 
thế kỷ thứ 17, trường phái Tịnh Độ đã bắt đầu chiếm ưu thế hơn các Thiễển phái tại miền 
Bắc Việt Nam. Trong khi đó, các vị vua triều Nguyễn đảo lộn hoàn toàn khuynh hướng 
ủng hộ Khổng sang khuynh hướng ủng hộ Phật giáo. Vào năm 1601, chúa Nguyễn Hoàng 
bảo trợ việc xây cất chùa Thiên Mụ nổi tiếng ở Huế. Dưới triều Gia Long, Minh Mạng 
và Thiệu Trị, nhiều chùa được trùng tu và nhiều chùa khác được khởi công xây dựng. 
Các vua chúa nhà Nguyễn còn ban Sắc Tứ cho nhiều chùa và miễn thuế ruộng đất cho 
chùa nữa—By the end of the Tran Dynasty, as Confucianists and scholars gained theIr 
influence at the royal court, Buddhism gradually lost its Influence, especially after the 
Invasion of the Ming in 1414, Đại Việt became a colony of China again. With the policy 
Of assimilating the Vietnamese Into Chinese and spreading the Confucianism, Ming rulers 
oppressed Vietnamese Buddhists by consficating most of their Buddhist textbooks, sent 
them to Chin-Lang and destroying a large number of temples. Moreover, a large number 
of talented monks were sent to China In exile. When Vietnam regained its independence 
(second Le dynasty), the Iinfluence of Confuclanism was still very strong In the royal 
court. During that period of time, Taoism and Lamaism gradually made their influence, 
but Buddhism lagged behind. Fortunately, Buddhism had been rooted so deeply in the 
majorty of Vietnamese people and they always tried to keep their faith despite 
Confucianist scholars” strong opposition and the king”s exclusive orders (1t was likely that 
the royaltles were more Inclined to Confucianism whereas the commoners were 
maintaining their faith in Buddhism). In the 16” century, during the Trinh and Nguyen 
conflicts, lasting about 300 years, both Trinh and Nguyen Lords tried to restore 
Buddhism. Many of them were sincere Buddhists and devout patrons of Buddhism. In the 
17” century, a number of Chinese monks came to Vietnam and founded such Ch'an Sects 
as the Lin-Chi Sect and the T”ao Tung Sect. They were warmlly received by the Trinh In 
the North. The Chˆan Sect of Truc Lam was also restored. At the same time, In the South, 
the Nguyen Lords also heartily welcomed numerous Ch"an Masters from China. Many 
Vietnamese famous monks also appeared 1n both the North and the South. However, by 


5941 


the seventeenth century, the Pureland School had begun to take over the place of the 
meditation schools and it became the main stream ¡n the North. During that period of 
time, the rulers of the Nguyen dynasty totally reversed the trend of supporting of 
Confucianism to the support of Buddhism. In 1601, Lord Nguyen Hoang sponsored the 
consftruction of the famous Thien Mu Pagoda in Hue. Especially under King Gia Long, 
King Minh Mang and King Thieu Tri, many temples were renovated and many more 
were built. The Nguyen Lords and Kings granted many temples a royal charter board and 
approved tax exemptions for their farming land. 


Thời kỳ cận đại của Phật Giáo Việt Nam— The modern period oŸ Buddhism in Vietnam: 
Vào hậu bán thế kỷ thứ 19, Phật giáo vẫn còn phổ cập trong dân chúng, nhưng phải chịu 
thụt hậu trong thời thực dân Pháp thống trị Việt Nam, họ ủng hộ Thiên Chúa giáo và đàn 
áp Phật giáo một cách dã man. Người Pháp bị đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam vào 
thế kỷ 20. Vào năm 1917, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc sáng lập Cao Đài giáo, tôn giáo 
bao gồm cả ba niềm tin của Phật, Lão, và Cơ Đốc giáo. Cao-Đài chấp nhận vũ trụ luận 
của Phật giáo Tịnh Độ và Lão giáo; tuy vậy, một số Phật tử không đồng ý sắp đặt Cao 
Đài như là một trường phái của Phật giáo. Vào giữa thế kỷ thứ 20, Việt Nam có khoảng 
trên 80 phần trăm dân chúng theo Phật giáo; tuy nhiên, phần lớn những người được gọi là 
Phật tử có một ý nghĩ rất mơ hồ về ý nghĩa thật sự của Phật giáo. Trong thập thập niên 
1920s, có một cuộc phục hưng Phật giáo tại Việt Nam, và bắt đầu năm 1931 một số các 
tổ chức Phật giáo ra đời trên toàn quốc. Từ năm 1931 đến 1934, Hòa Thượng Khánh Hòa 
lãnh đạo nhiều hội Phật Học khắp Bắc, Trung, Nam và Phật giáo đã dần dần phục hưng. 
Vào năm 1948, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập ở Hà Nội. 
Nhiều tạp chí và dịch bản sách báo Phật giáo được phát hành. Tại Huế, Hòa Thượng 
Thích Giác Nhiên và cư sĩ Minh Tâm Lê Đình Thám đã đóng góp tích cực vào phong trào 
chấn hưng Phật giáo bằng cách thuyết pháp bằng tiếng Việt, thành lập nhiều tổ chức 
thanh niên Phật tử và dịch Kinh Lăng Nghiêm sang Việt ngữ. Vào năm 1951 một hội 
nghị Phật giáo toàn quốc họp tại Huế nhằm thống nhất các tổ chức Phật giáo và hoạt 
động của Tăng Già. Hội nghị đã chấp thuận cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam gia nhập 
Hội Phật Tử Thân Hữu Thế Giới được thành lập tại Colombo Tích Lan vào năm 1950. 
Tháng 9, năm 1952, hội nghị Phật Giáo thế Giới kỳ 2 tại Đông Kinh, Nhật Bản. Phái 
đoàn Tích Lan, trên đường tới Đông Kinh, đã ghé lại Sài Gòn trên tàu “La Marseillaise” 
với xá lợi của Đức Phật. Nhân cơ hội nầy Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất đã 
biểu dương thực lực của mình sau lễ cung nghênh xá lợi Phật của hơn 50.000 Phật tử 
trong 6 ngày liên tục. Sau năm 1954, Việt Nam bị chia đôi, miền Bắc Cộng Sản dưới sự 
lãnh đạo của Hồ Chí Minh và miền Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Ngô Đình 
Diệm. Do tình hình chính trị xáo trộn trên cả hai miền Nam Bắc nên Phật giáo Việt Nam 
không được phát triển như Phật giáo tại những quốc gia khác trong vùng. Phật giáo bị 
đàn áp dưới cả hai chế độ, miền Bắc Cộng Sản và miền Nam của Ngô Đình Diệm, một 
tín đồ Thiên Chúa Giáo. Sau năm 1963, Phật giáo miền Nam phục hồi với sự thành hình 
của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, nhưng Phật giáo miền Bắc vẫn âm thầm với những 
sinh hoạt giới hạn dưới chế độ Cộng Sản. Sau năm 1975, Cộng Sản chiếm toàn bộ Việt 
Nam, Phật giáo Việt Nam bị phân tán. Nhiều Tăng Ni và hàng trăm ngàn Phật tử đã vượt 
thoát đến các quốc gia khác trên thế giới và Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại được hưng 


5942 


thịnh trên những vùng đất mới nầy. Năm 1980 chánh quyền Cộng Sản cho thành lập 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Từ đó nơi quốc nội, Phật Giáo Việt Nam có hai giáo hội 
hoạt động song hành cho đến ngày nay. Dù sao đi nữa, Phật giáo luôn được sự ủng hộ và 
bắt rễ sâu xa trong quần chúng—In the second half of the nineteenth century, though 
Buddhism remained popular among the masses, but encountered a setback during the age 
of French colonists" domination over Vietnam, they supported Catholicism and cruely 
suppressed Buddhism. The French were only expelled in the twentieth century. In 1917, 
Dharma Protector Pham Cong Tac founded a new religion called “Cao-Dai” which 
embraces Buddhism, Taoism and Christianity. Cao-Dai has adopted the cosmologtcal 
view of Buddhist Pureland School and Taoism; however, some Buddhists do not agree to 
classify 1t under Buddhism as a school. By the mid-twentieth century, there were more 
than eighty percent of Vietnamese population were Buddhists; however, the maJorIty of 
the so called Buddhist had very vague Ideas of true Buddhism. In the 1920s, there was a 
Buddhist revival in Vietnam, and beginning in 1931 a number of new Buddhist 
Organizations were founded throughout the country. From 1931 to 1934, Most Venerable 
Khanh Hoa headed many Vietnamese Buddhist Learning Centers and he tried to 
gradually restore Vietnamese Buddhism. In 1948 the United Vietnamese Buddhist 
Associaton was established in Hanoi. Many Buddhist magazines and translatlons were 
1ssued. In Hue, Most Venerable Thích Giac Nhien and Upasaka Minh Tam Le Dinh Tham 
have tried their best to confribute to the Buddhist restoration by preaching the Buddhaˆs 
Teachings In Vietnamese, founding several Buddhist youth organizations and translating 
the Surangama Sutra into Vietnamese. In 1951, a National Buddhist Conference was held 
in Hue, aimed at unifying all Buddhist associlations and reorganizing the Sangha”s 
activities. It approved the participation of Vietnamese Buddhist in the World Fellowship 
of Buddhists which was founded in Colombo, Ceylon in 1950. In September 1952, the 
Second Buddhist World Congress was held in Tokyo, Japan. The Singhalese Delegation 
to this congress was taking a relic of the Buddha to Japan on a French steamer named “La 
Marseillaise”, which had stopped for a day In Saigon. The Unified Vietnamese Buddhism 
proved to the world 1ts auspicious strength with 50,000 Buddhists assembled to accord a 
devout reception to this relic in 6 days. After 1954, Vietnam was divided Into two parts, 
the Communist North Vietnam, under Ho Chi Minh; and the Republic of South Vietnam, 
under Ngo Dinh Diem. Because of the political turmoils in both North and South 
Vietnam, Buddhism could not been developed as it has been in some other counftries In 
the region. Vietnamese Buddhism was oppressed in both North and South Vietnam, the 
North was under the Communist regime, the South was under Ngo Dinh Diem, a Catholic. 
After 1963, Buddhism ¡n the South restored with the formation of the Dnited Buddhist 
Order, but Buddhism in the North was still quiet with limited activiies under the 
Communist regime. After 1975, the Communist Regime dominated the whole country, 
Buddhism in Vietnam had been disintegrated. Many Buddhist monks and nuns and 
several hundred thousands of Buddhists had escaped to other countries in the world and 
Oversea Vietnamese Buddhism prospers In its new homes. In 1980, the government 
founded another Vietnamese Buddhist Congregation. Since then, there exIst two Buddhist 
Congregations in Vietnam. No matter what happens, Buddhism always has public support 
and remains deeply rooted in Vietnam. 


5943 


HI. Việt Tạng— Vietnamese Canonical Literature: Bộ kinh tạng Việt Nam chủ yếu là lấy từ 


bên Trung Hoa. Dù nhiều bộ kinh đã được dịch sang tiếng Việt, nhưng các bộ kinh dịch 
này có quá nhiều những chữ dư thừa, làm cho một số Phật tử tại gia cũng như Tăng Ni 
không cảm thấy thoải mái khi tụng đọc. Dù vậy, tụng đọc kinh vẫn là một trong những 
phương thức tu tập phổ biến rộng nhất của Phật giáo Việt Nam. Những kinh điển phổ 
thông nhất của Phật giáo Việt Nam bao gồm Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy Ma Cật, Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, Kinh A Di Đà (kể cả hai bộ, ngắn và đài), Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
vân vân. Mãi cho đến hôm nay, Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có bộ kinh tạng bằng chữ 
Việt; tuy nhiên, vào thập niên 1980s rất nhiều nỗ lực tập trung vào việc phiên dịch Tam 
Tạng Phật điển, hoặc từ Hán văn hay Bắc Phạn, hay Nam Phạn ra tiếng Việt. Vào năm 
2003, Tỳ Kheo Thích Tịnh Hạnh ở Đài Loan tuyên bố rằng ông đã hoàn tất việc phiên 
dịch và hiện đang xúc tiến việc in ấn bộ đại tạng nhiều tập này——The canonical literature 
of Vietnamese Buddhism comes mainly from China. Even though many scriptures have 
been translated into Vietnamese, they contain a plethora of technical terms, which cause 
uncomfortable to most lay people as well as most monks and nuns when recifing sutras. 
Despite this, chanting of sutras 1s one of the most widespread religious practices of 
Vietnamese Buddhism. The most popular sutras in Vietnamese Buddhism ¡include the 
Saddharma-Pundarika-Sutra, the Vimalakirti-Nirdesa-Sutra, the Surangama Sutra, the 
Amitabha Sutra (both long and short versions), and the Mahaparinirvana Sutra, etc. Until 
this date, Vietnamese Buddhism does not have 1fs own canon yet; however, In the 1980s 
lots of efforts have been focused In translating the Buddhist Tripitaka, either from 
Chinese or Sanskrit, or Pali into Vietnamese. In 2003, Bhiksu Thích Nguyen Tang In 
Taiwan claimed that he finished translating a complete Vietnamese Buddhist Canon and 
he Is In the process of publishing all the volumes at this time. 


LIIL Thiền tông Việt Nam— Vietnamese Zen Sect: Chính ra Khương Tăng Hội là vị Thiển sư 


Ù 


Việt Nam đầu tiên; tuy nhiên, thiển phái Việt Nam chỉ bắt đầu được thành lập từ thời 
Thiển sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi mà thôi. Phật giáo Thiền tông có nhiều nhánh tại Việt Nam, 
là phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phái Vô Ngôn Thông, và phái Thảo Đường. lộ) Việt Nam ngày 
nay, Thiển là trường phái chiếm ưu thế, nhưng ở vài tỉnh miền Nam, nơi mà Phật giáo 
Nguyên Thủy chiếm ưu thế, thì Luật Tông là tông phái chính. Đa phần là người Khmer tu 
tập theo tông phái này——HjIang-Jing-Hui was the first Vietnamese Zen master; however, 
Vietnamese Zen sects only developed at the time of Zen master Viniftaruci. Zen 
Buddhism has several branches in Vietnam, namecly, the Vinitaruci, the Wu-Yun-T”ung, 
and the Tsao-Tang. In Vietnam today, Ch'an 1s the dominant tradition of Buddhism, but 
1n some of the southern Vietnam, Theravada predominates, the main sect being the 
Disciplinary school. It is mainly practiced by Khmers. 

Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi—Vinitaruci Zen sect: Dòng thứ nhất là dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi, được khai sáng bởi một vị Tăng Ấn Độ, đệ tử của Tam Tổ Tăng Xán từ Trung Hoa. 
Ngài đến Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 6—The first branch was founded in Vietnam by 
an Indian monk named Vinitarucl, who was one of the great disciples of the third 
patriarch, Seng-Ts°an from China. He came to Vietnam at the end of the sixth century—— 
See Tăng Xán in Chapter 19 and Tỳ Ni Đa Lưu Chi in Chapter 189. 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


TY. 


5944 


Phái Vô Ngôn Thông—Wu-Yun-T°ung Zen sect: Dòng Thiển thứ nhì là dòng Vô Ngôn 
Thông, được khai sáng bởi Thiển sư Vô Ngôn Thông, một Thiển sư Trung Hoa, đệ tử của 
Tổ Bách Trượng Hoài Hải từ Trung Hoa——The second branch was founded by a Chinese 
Zen master named Wu-Yun-Tung, a great disciple of Pai-Ch'ang-Huai-Hai from 
China—See Vô Ngôn Thông, and Bách Trượng Hoài Hải in Chapter 190. 

Phái Thảo Đường—Tsao-T?ang Zen sect: Dòng Thiền thứ ba là dòng Thảo Đường, được 
khai sáng bởi Thiển sư Thảo Đường, đệ tử của Đức Sơn Tuyên Giám—The third branch 
was founded by Tsao-T”ang, a disciple of Te-Shan—See Đức Sơn Tuyên Giám In 
Chapter 190. 

Phái Trúc Lâm—Trúc Lâm Zen sect: Dòng Thiển Trúc Lâm do sơ Tổ Trần Nhân Tông 
khai sáng—Trúc Lâm Zen sect was founded by the first patriarch Trần Nhân Tông—See 
Trần Nhân Tông in Chapter 19 (37). 

Phái Lâm Tế—Lin-Chi Zen sect: Phái Lâm Tế được truyền thẳng từ Trung Hoa từ tổ 
Lâm Tế— The Lin Chi Zen sect was transmitted directly from China from Lin Chi 
Patriarch. 

Phái Tào Động—T?ao-T°ung Zen sect: Phái Tào Động được truyền thẳng từ Thiển phái 
của Lục Tổ ở Tào Khê, Trung Quốc—T”?ao-T”ung Zen sect was transmitted directly from 
Tao- Tsi, China. 


Vai Trò của Tăng Lữ trong lịch sử Việt Nam— The Sangha?s role in Vielarmese hisfory: 
Sơ Lược về Vai Trò của Tăng Lữ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam—A 
summary 0ƒ the role oƒ the monks in the history oƒ establishing and defending the naf†ion in 
Vietnam: Đức Phật chẳng bao giờ khuyến khích hàng đệ tử của Ngài tham gia vào chính 
trị, và giáo lý của Ngài cũng không đề cập đến mục đích chính trị trong xã hội của hàng 
Tăng Lữ. Tuy nhiên, giáo lý nhà Phật quan tâm đến phúc lợi và hạnh phúc của chúng 
sanh. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào tứ vô lượng tâm chúng ta sẽ thấy rằng qua vô lượng từ, 
vô lượng bi, vô lượng hỷ, và vô lượng xả, đạo Phật đã tích cực góp phần ổn định xã hội 
và rèn luyện con người có một nhân cách hoàn mỹ. Riêng đối với Việt Nam, đạo Phật đã 
du nhập vào Việt Nam ngay trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc nầy, và 
vì thế mà đạo Phật cũng cống hiến rất nhiều Thiển Sư và Tăng Lữ nổi tiếng cho đất 
nước. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, không còn øì nghi ngờ rằng những tư tưởng 
Phật giáo đã gắn liền vào những sinh hoạt chính trị của đất nước Việt Nam, và tôn giáo 
nầy đã trở thành một tôn giáo của dân tộc luôn đi đôi với những thăng trầm của lịch sử 
đất nước. Từ các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, và Nguyễn, vai trò của Tăng 
Lữ thật vô cùng quan trọng cho đất nước trong mọi lãnh vực. Dưới triều nhà Đinh, Thiển 
Sư Khuông Việt (Ngô Chân Lưu) đã được nhà vua phong chức Tăng Thống. Ngài vừa 
giúp vua Đinh Tiên Hoàng ổn địn xã hội bằng giáo pháp nhà Phật, mà Ngài cũng chính 
thức làm việc cho triều đình, giúp các quan lại cai trị đất nước một cách có hiệu quả. Sau 
đó, vào năm 980, Ngài lại giúp vua Lê Đại Hành trong vai trò cố vấn việc bang giao với 
nhà Tống bên Trung Hoa. Trong thời Tiền Lê, vua Lê Đại Hành thường bàn bạc quốc sự 
với các vị Thiển sư Vạn Hạnh và Pháp Thuận. Dưới hai triều Lý và Trần, rất nhiều vị 
Tăng đã giữ chức Quốc Sư, người chịu trách nhiệm cố vấn nhà vua và triểu thần trong 
việc trị nước. Vào năm 1130, vua Lý Nhân Tông thỉnh Thiền sư Viên Thông vào triều để 
hỏi chuyện quốc sự. Ngài đã khuyên nhà vua rằng thương dân cũng đồng nghĩa với kính 


5945 


trọng họ, vì thế mà cả nhà vua lẫn quan lại đều phải chăm lo tu đức trước thì việc trị dân 
mới an được. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đã có rất nhiều vị Tăng nổi bậc giữ 
những vai trò quan trọng trong việc cai trị đất nước; tuy nhiên, các sử gia thời phong kiến 
chỉ để cập đến các vua và quan của các triều đại mà thôi. Trong lịch sử cận đại, vào năm 
1963, sức mạnh của Tăng đoàn trong Giáo Hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và của Phật 
giáo nói chung đã đóng một vai trò quyết liệt trong việc làm sụp đổ chế độ của Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm—The Buddha never encourages his disciples to participate in the 
government political activitiles, and His Teachings never mention the role of the Sangha 
in the Government. However, the Buddha's Teachings always concern with human 
beings” welfare and happiness. If we look closely into the four immeasurable minds we 
wil see throuph Immeasurable lovinng kindness, Immeasurable compassion, 
Immeasureable Inner joy, Perfect equanimity or immeasurable detachment, Buddhism 
positively confributes to stabilizing soclety and training people in good character. Às for 
Vietnam, Buddhism entered Vietnam during the process of establishing and defending 
the nation of this people, and therefore, Vietnamese Buddhism also contributed so many 
eminent Zen Masters and Monks for the country. In the process of establishing and 
defending the natlon, 1fs no doubt that the Buddhist ideology being attached to the 
natlon”s political activitles, and this religion has become a national religion going along 
with the ups and downs of the national history. From dynasties of Dinh, Pre-Le, Ly, Tran, 
Post-Le, and Nguyen, the role of the Sangha has been so important to the nation in all 
fields. Under the Dinh dynasty, Zen Master Khuong Viet (Ngo Chan Luu) was appointed 
the Supreme Patriarch of the Sangha Council. He helped king Dinh Tien Hoang stabilize 
socIety through Buddhist doctrines, at the same time, he worked officially for the Imperial 
court to help the mandarins to govern the country effectively. Later, in 980, he assisted 
king Le Dai Hanh ¡n the role of a consultant on diplomacy with the Sung In China. In the 
Pre-Le dynasty, king Le Dai Hanh always consulted with Zen Masters Van Hanh and 
Phap Thuan about national affairs. Under the Ly and Chen dynasties, so many monks 
held the tile of the National Teachers who were responsible to advise the king and 
Imperial court on how to govern the country. In 1130 king Ly Nhan Tong invited Zen 
Master Vien Thong to the Imperial court to ask about the national affairs. He advised the 
king that to love the people means to respect them, so both the king and the mandarins 
must practice their virtue In order to rule over the nation In peace. In the history of 
establishing and defending the nation, there have been a lot of eminent monks who took 
part in the national affairs; however, feudal historians only mentioned the kings and the 
mandarins of the dynastles. In recent history, in 1963, the power of the Sangha of the 
United Buddhist Order In particular, and the power of Buddhism In general were 
demonstrated by a decisive role In bringing down the regime of President Ngo Dinh 
Diem. 


Lý do khiến Tăng Lữ tham gia vào các sinh hoạt chính trị của nhà nước— Ñeasons ƒor the 
monks to participate in the governmem political activities: Có nhiều lý do khiến cho Tăng 
Lữ tham gia vào những sinh hoạt chính trị. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt 
Nam đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, vì thế mà các nhà lãnh đạo rất cần những 
nhà trí thức trợ giúp trong việc chiến thắng những cuộc chiến tranh nây. Kể từ thế kỷ thứ 


5946 


nhất đến thế kỷ thứ 17, các nhà trí thức Việt Nam hình như chỉ tìm thấy trong hai giai 
cấp: sĩ phu và Tăng lữ. Vào năm 971, vua Đinh Tiên Hoàng cho thành lập Tăng Già Đại 
Cô Việt và bổ nhiệm chức Tăng Thống (Thiển sư Khuông Việt). Nhà vua cũng chấp 
nhận giáo lý nhà Phật làm nguyên tắc chỉ nam cho việc trị dân của triều đình. Sau đó, 
vua Lê Đại Hành bổ nhiệm các vị Thiển sư Vạn Hạnh và Pháp Thuận làm cố vấn. Như 
vậ y lý do nào khiến cho các hàng Tăng lữ tham gia vào các sinh hoạt chính trị? Lý do thứ 
nhất là do hoàn cảnh đất nước; đất nước cần họ đứng ra giữ nước. Lý do thứ hai, Tăng lữ 
là những người có ý thức về quốc gia, và họ thông hiểu quần chúng vì họ sống rất gần 
gủi với những người bình dân. Lý do thứ ba là hầu hết các vị vua đều tin tưởng họ vì họ 
chỉ tới góp ý với vua rồi trở về chùa, chứ họ không hể giữ bất cứ chức vụ nào trong 
triều —There are many reasons for the monks to tak part in the government political 
activities. In the history of establishing and defending the nation, Vietnam experienced a 
lot of wars, so 1ts leaders needed intellectuals who could help win these wars. From the 
first to the seventeenth century, Vietnam could only find 1ts intellectuals in two classes: 
Iintellectual students and monks. In 971, king Dinh Tien Hoang established Dai-Co-Viet 
Sangha and appointed the title of Supreme Patriarch (Zen Master Khuong Viet). The king 
also adopted Buddhist doctrines as spiritually guiding principles of the Imperial court. 
Later, king Le Dai Hanh appointed Zen Masters Van Hanh and Phap Thuan as his 
political advisers. So, why did the monks take part in the government political activities? 
The first reason was the circumsfances of the nation; the country needed them to defend 
the nation. The second reason was that they were knowledgeable on national affairs, and 
they understood the public because they lived very close to the commoners. The third 
reason was that most of the kings trusted them because they only came to give the king 
their advice and then went back to their temples, and they never took any positions In the 
Imperial court or øovernmernt. 


V._ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam—— Vietnamese Buddhist Associafion: 

(A) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (1964)— The Unied Buddhist Church oƒ 
Vietnam (1964): Từ năm 1955 đến năm 1963, chế độ Ngô Đình Diệm đã lạm dụng 
quyền hành đàn áp Phật giáo một cách dã man. Vào năm 1963, hầu như toàn bộ chư 
Tăng Ni tại miền Nam đã tham gia vào công cuộc đấu tranh chống lại sự kỳ thị tôn giáo 
của chế độ, kêu gọi hủy bỏ đạo luật thuộc địa số 10, một đạo luật đã được thừa nhận từ 
thời thực dân Pháp và vẫn được Tổng Thống Ngô Đình Diệm duy trì, chỉ thừa nhận Thiên 
Chúa Giáo La Mã, trong khi Phật giáo và các tôn giáo khác chỉ được coi như là “hiệp 
hội” mà thôi. Vào đêm 20 tháng 8 năm 1963, chính quyển ông Diệm tung ra những cuộc 
càn quét bằng cảnh sát một cách qui mô tại Huế và Sài Gòn nhằm khủng bố và bắt bớ 
chư Tăng Ni. Để bảo vệ Phật giáo, Hòa Thượng Thích Quảng Đức cùng một số chư Tăng 
Ni đã tự thiêu vì chánh pháp. Sau pháp nạn nầy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trở nên 
mạnh mẽ hơn. Chính sức mạnh của Tăng đoàn trong Giáo Hội Phật giáo Việt Nam nói 
riêng và của Phật giáo nói chung đã đóng một vai trò quyết liệt trong việc làm sụp đổ 
chế độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Sau năm 1963, Phật giáo miền 
Nam phục hồi với sự thành hình của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất vào năm 1964. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chính thức đại diện cho truyền thống 2.000 
năm Phật Giáo Việt Nam. Đặc điểm của Giáo Hội là kết hợp lần đầu tiên giữa những hệ 


5947 


phái lớn như Bắc Tông, Khất Sĩ và Nam Tông làm một giáo hội duy nhất —From 1955 till 
1963, Ngo Dinh Diem”s regime missued the political power to brutally suppress 
Buddhists. In 1963, almost all monks and nuns In the South took part in the Buddhist 
strugsle against religIous discrimination, calling for the abrogation of the Tenth Colonial 
Decree. This decree, adopted by the French Colonists and maintained by President Ngo 
Dinh Diem, which recognized only Roman Catholicism as a “Church”, while Buddhism 
and all other religions were reduced to the status of a mere “association”. On the night of 
August 20, 1963, in a massive police sweep launched by the Ngo Dinh Diem Government 
in Hue and Saigon to terrorize and arrest a lot of monks and nuns. In order to safeguard 
Buddhism, Most Venerable Thịch Quang Duc together with some other monks and nuns 
burnt themselves for the cause of Buddhism. After this calamity, the United Buddhist 
Order became even stronger. The power of the Sangha of the United Buddhist Order In 
particular, and the power of Buddhism 1n general were demonsftrated by a decisive role in 
bringing down the regime of President Ngo Dinh Diem in 1963. After 1963, Buddhism in 
the South restored with the formation of the United Buddhist Order in 1964. The Unified 
Buddhist Church of Vietnam represents the 2,000-years tradiion of Vietnamese 
Buddhism, and it has the unique characteristic of unting Buddhism”s three principle 
schools, the Northern School (Mahayana), the Mendicant School, and the Southern 
School (Theravada) into one congregation. 


(B) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (1983)— Vietnamese Buddhist Associafion (1983): TỔ 


VI. 


chức được nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành lập năm 1983, được 
hiểu như là tổ chức bao trùm hết tất cả sinh hoạt của tự viện và Phật tử tại gia. Vì thế tại 
Việt Nam hiện nay có hai giáo hội: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, được 
thành lập vào năm 1963; và Giáo Hội Việt Nam, được thành lập vào năm 1983. Theo 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, đạo Phật chẳng những tin vào lòng bi mẫn và sự yêu 
thương, mà còn phải đấu tranh xóa bỏ giai cấp như Đức Phật đã làm trên 2.500 năm về 
trước. Tổ chức này xuất bản nguyệt san Giác Ngộ, để thông tin sinh hoạt Phật sự và phản 
ảnh chính sách đương thời của nhà nước về 100.000 Tăng Ni và hơn 60 triệu Phật tử tại 
gia, nhưng những con số này còn phải hỏi lạ —Organization founded ¡in 1983 by the 
government of the Socialist Republic of Vietnam, which was conceived as an umbrella 
organization for all monastic and lay Buddhists. So, in Vietnam, there exist two Buddhist 
Orders: United Buddhist Order, founded in 1964; and Vietnamese Buddhist AssocIation, 
founded In 1983. According to the Vietnamese Buddhist Association, Buddhism does not 
only believe in compassion and love, but also 1n class struggle as did the Buddha nore 
than twenty-five hundred years ago. The organization publishes a monthly magazine 
called “Giac Ngo” (Enlightenment), which Informs Buddhist activitiles as well as reflects 
current government policles regarding to represent 100,000 monks and nuns, and 
60,000,000 lay Buddhists, but these figures are questionable. 


Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam— Vietnamese Sangha Bhikshu 
Buddhist Sect: 

Tổng quan về Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam—An overview oƒ 
Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association: Giáo hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Việt Nam được Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang sáng lập năm 1944. Giáo Hội được sáng 


BI. 


B2. 


5948 


lập trong bối cảnh đặc biệt của lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam vào nửa 
đầu thế kỷ thứ 19. Đức Tôn Sư đã khéo léo phối hợp giữa hai truyền thống giáo lý Nam 
và Bắc Tông để làm giáo lý căn bản cho Giáo Hội. Không bao lâu sau ngày được Đức 
Ngài thành lập, hàng triệu tín đồ đã theo Ngài tu tập. Tiếng Đức Ngài vang vọng, tuy 
nhiên Đức Ngài thình lình vắng bóng vào năm 1954, từ năm đó Giáo Hội chính thức 
tưởng niệm ngày Đức Ngài vắng bóng. Sau khi Đức Ngài vắng bóng Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam đã phát triển nhanh hơn trên một bình diện rộng hơn từ khắp 
các miền Nam Việt ra tận Bắc Trung Việt với hàng triệu triệu tín đồ—Vietnamese 
Sangha Bhikshu Buddhist Association, founded in 1944 by the Late Most Honourabled 
One Minh Đăng Quang. The school was established in the special background of history, 
politics, culture, and society of Vietnam In the first half of the nineteenth century. Most 
Honourabled One Minh Đăng Quang cleverly combined both doctrines from Theravada 
(Hinayana) and Mahayana to make the doctrine for the Vietnamese Sangha Buddhism. 
Not long after he founded The Vietnamese Sangha Buddhism, millions of followers 
followed him to practfise. He was so famous; however, he suddenly disappeared In 1954. 
He was officially considered missing in 1954. After he disappeared, the Vietnamese 
Sangha Bhikshu Buddhism developed more quickly on a larger scale from all over the 
South Vietnam to North of Central Vietnam with millions more followers. 


Các Giáo đoàn thuộc Giáo hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam— Missionaries oƒ 
Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Associafion: Hiện tại có 6 giáo đoàn Tăng và 3 
giáo đoàn Ni trên toàn quốc ——At this time, in Vietnam, there are six Missionaries of 
Monks and four Missionaries of Nuns. 

Giáo đoàn Tăng—Missionaries øƒ Monks: Giáo đoàn Tăng thứ Nhất do Trưởng Lão Giác 
Chánh lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Viên trong tỉnh Vĩnh Long làm trụ sở chánh. Giáo 
đoàn thứ hai do Trưởng Lão Giác Tánh lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Trang trong tỉnh Nha 
Trang làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ ba do Trưởng Lão Giác An lãnh đạo, lấy Tịnh Xá 
Ngọc Tòng trong tỉnh Nha Trang làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ tư do Pháp Sư Giác 
Nhiên lãnh đạo, lấy Pháp Viện Minh Đăng Quang trong huyện Thủ Đức, ngoại thành Sài 
Gòn làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ năm do Trưởng Lão Giác Lý lãnh đạo, lấy Tịnh Xá 
Trung Tâm ở Sài Gòn làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ sáu do Trưởng Lão Giác Huệ 
lãnh đạo, lấy Giảng Đường Lộc Uyển ở Sài Gòn làm trụ sở chánh—The first Missionary 
of Monks led by Most Venerable Giac Chanh and 1s headquarters 1s Ngoc Vien 
Monastery in Vĩnh Long Province. The second Missionary of Monks led by Most 
Venerable Giac Tanh and 1ts headquarters 1s Ngoc Trang Monastery in Nha Trang 
Province. The third Missionary of Monks led by Most Venerable Giac An and Its 
headquarters is Ngoc Tong Monastery in Nha Trang Province. The fourth Missionary of 
Monks led by Dharma Master, Most Venerable Giac Nhiên and its headquarters 1s Minh 
Dang Quang Dharma Institute in Thu Duc District, outskirt of Saigon City. The fifth 
Missionary of Monks led by Most Venerable Giac Ly and its headquarters 1s Central 
Monastery In Saigon. The sixth Missionary of Monks led by Most Venerable Giac Hue 
and 1ts headquarters 1s Loc Uyen Dharma Haill in Saigon. 

Giáo đoàn Ni— Missionaries øƒ Nuns: Giáo đoàn Ni thứ Nhất do Ni Trưởng Huỳnh Liên 
lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Phương ở Sài Gòn làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ hai do 


5949 


Ni Trưởng Lão Ngân Liên lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Tiên tại Hà Tiên, trong tỉnh Rạch 
Giá làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ ba do Ni Trưởng Trí Liên lãnh đạo, lấy Tịnh Xá 
Ngọc Hiệp trong tỉnh Mỹ Tho làm trụ sở chánh—The first Missionary of Nuns led by 
Venerable Nun Huynh Lien and 1ts headquarters 1s Ngoc Phuong Monastery In SaIgon. 
The second Missionary of Nuns led by Venerable Nun Ngan Lien and its headquarters 1s 
Ngoc Tien in Ha Tien, Rach Gia Province. The thrd Missionary of Nuns led by 
Venerable Nun Tri Lien and its headquarters 1s Ngoc Hiep Monastery in My Tho 
Province. 

C. Những nhà lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam—Leaders oƒ 
Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association: Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tôn Sư Minh Đăng Quang từ năm 1946 đến 1954. Từ 
năm 1954 đến 1975 do Trưởng Lão Giác Chánh lãnh đạo. Sau năm 1975, tại quốc nội, 
Trưởng Lão Giác Chánh tiếp tục lãnh đạo. Trong khi đó Pháp Sư Giác Nhiên, trưởng 
Giáo đoàn 4 xuất ngoại và thành lập Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới. 
Trưởng Lão Giác Chánh thị tịch năm 2004. Hiện Giáo Hội Khất Sĩ trong và ngoài nước 
được sự lãnh đạo tính thần của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Tuy nhiên, Giáo Hội 
trong nước được sự điều phối trực tiếp của Thượng Tọa Thích Giác Toàn, trụ sở đặt tại 
Tịnh Xá Trung Tâm, thuộc địa phận Sài Gòn—Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist 
Association led by Most Honorable One Minh Dang Quang from 1946 tiÌl 1954. From 
1954 to 1975, led Most Venerable Giac Chanh. After 1975, Most Venerable Giac Chánh 
continued to lead the Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Assoclation in Vietnam. 
Meanwhile, Dharma Master Thích Giac Nhien, leader of the fourth Missionary of Monks 
went oversea and established the International Sangha Bhikshu Buddhist Association In 
California, the United States of America. Most Venerable Giac Chanh passed away In 
2004. At this time, Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association and International 
Sangha Bhikshu Buddhist ÀAssociation led by Dharma Master, Most Venerable Thịch Giac 
Nhien. However, Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Associaton in Vietnam 1s 
directly coordinated by Venerable Thịch Giac Toan, and 1s headquarters 1s Central 
Monastery In Saigon. 


VII.Phật Giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam— Theravada Buddhism in Vietnam: 

A. Tổng quan Phật Giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam—An Overview oƒ the Theravada 
Buddhism in Vietnam: Phật giáo Việt Nam tuy đã bị ảnh hưởng bởi cả hai tông phái Phật 
giáo Nguyên Thủy từ phía Nam và Đại Thừa từ phía Bắc. Nhưng Việt Nam đã bị Trung 
Hoa đô hộ trên một ngàn năm nên nền văn hóa của Việt Nam gần giống với nền văn hóa 
của Trung Hoa và vì thế mà Phật Giáo Việt Nam có khuynh hướng nghiêng hẳn về Phật 
giáo Đại Thừa. Vào đầu thế kỷ thứ 15 khi người Việt Nam mở cõi về phương Nam nơi 
mà người Chăm theo Phật giáo Nguyên Thủy ngay từ thế kỷ thứ 3, hoặc số khác thì theo 
Hồi Giáo. Rồi đến thế kỷ thứ 17, người Việt Nam lại tiến xa hơn nữa về phía Nam và 
chiếm lấy phần đất mà bây giờ là Nam Kỳ (Cochinchin), nơi mà đa phần dân Khờ Me 
cũng theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Kể từ đó hai truyền thống (Đại Thừa và 
Nguyên Thủy) cùng tổn tại một cách bình yên trên vùng đất nầy. Như vậy Phật giáo 
Nguyên Thủy tại Việt Nam có hai hệ, một là hệ Nguyên Thủy của người Khờ Me, và 
một là của cộng đồng người Việt Nam, mới phát triển từ thập niên 1930——Buddhism in 


5950 


Vietnam has been Influenced by both Theravada from the South and Mahayana from the 
North. However, Vietnam was occupied by China for almost a thousand years, from the 
beginning of the first century till the middle of the tenth century. Therefore, Vietnamese 
culture had been more closely akin to that of Chinese, and Vietnamese Buddhism tends 
to lean more to the Mahayana Buddhism. In the fifteenth century, when Vietnamese 
people opened their boudaries to the South and occupied the Champa Kingdom where 
the Champa either followed Theravada Buddhist tradition from as early as the third 
century A.D., or Islam. Then, in the beginning of seventeenth century, they moved farther 
to the South and occupied Cochinchin where most of the Khmer also followed Theravada 
tradition. Since then, both traditions (Mahayana and 'Theravada) have been co-exiIsting 
peacefully in South Vietnam. Thus, Theravada Buddhism in Vietnam has two branches, 
the Theravada Branch of the Khmer Community, and the Theravada Branch of the 
Vietnamese Community which began to develop in the 1930s. 

Sự Phát triển Phật Giáo Nguyên Thấy trong cộng đông Việt Nam— The development oƒ 
the Theravada Buddhism in the Vietnamese Commnunify: Vào đầu thập niên 1930s, ông Lê 
Văn Giang, một Bác Sĩ Thú Y trẻ, được đưa sang Nam Vang, làm việc cho chánh quyền 
thuộc địa. Trong khoảng thời gian nầy, ông có hứng thú với Phật giáo, nên bắt đầu tu tập 
theo các trường phái Tịnh Độ, rồi Mật Tông, nhưng không cắm thấy vừa lòng. Trong một 
dịp vãng cảnh chùa Miên, ông gặp vị Phó Tăng Thống của Tăng Già Cam Bốt, được vị 
nây trao cho một quyển sách Phật giáo Nguyên Thủy nói về Bát Thánh Đạo được viết 
bằng tiếng Pháp. Ông cảm thấy vô cùng thích thú với bức thông điệp rõ ràng trong quyển 
sách, nên quyết định tu tập theo phương pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Sau vài năm, 
ông quyết định xuất gia và thọ giới cụ túc với Pháp Danh Hộ Tông. Vào thập niên 1940, 
ông trở về Việt Nam, thành lập ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy đầu tiên tại quận Thủ 
Đức, chùa Bửu Quang, khoảng 20 cây số về phía Tây Bắc của Sài Gòn. Từ ngôi chùa 
nầy những vị cao Tăng Phật giáo Nguyên Thủy đã hoằng hóa và thuyết pháp bằng tiếng 
Việt Nam. Về sau nầy ngài Hộ Tông cũng đã phiên dịch rất nhiều tài liệu Phật giáo từ 
tiếng Pali ra tiếng Việt. Từ đó Phật giáo Nguyên Thủy chính thức đi vào hoạt động với 
dòng chánh Phật giáo Việt Nam. Vào năm 1949, ngài Hộ Tông cùng những người ủng hộ 
đã xây dựng chùa Kỳ Viên tại Sài Gòn. Ngôi chùa nầy đã trở thành trụ sở hoạt động 
chính của Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam. Vào năm 1957, Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam được chính thức thành lập và được chánh quyền Việt 
Nam Cộng Hòa công nhận. Ngài Hộ Tông được bầu chọn làm vị Tăng Thống đầu tiên 
của giáo hội. Những thập niên 1960 và 1970, vì đất nước đang trong tình trạng chiến 
tranh, nên chư Tăng của Giáo Hội cũng được gửi sang các nước Tích Lan và Thái Lan tu 
tập. Sau năm 1975, truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy lan rộng ra tới các miền khác 
của đất nước. Tính đến năm 2000, có khoảng 65 ngôi chùa Nguyên Thủy trong cả nước— 
In the early 1930s, Mr. Le Van Giang, a young Vietnamse Veterinarian who was 
assigned to station in Phnom Penh to work for the French Colonist Government. During 
that time, he began to have interest in Buddhism. At first he practiced the Pure Land and 
Tantric Buddhism but he was not satisfied. When he visited a Cambodian Temple In 
Phnom Penh, he met the Vice SangharaJa of the Cambodian Sangha and was gIven a 
Theravada text book on the Eightfold Noble Path written in French. He was delightful 
with the clear message 1n the book and decided to follow the Theravada Method. After a 


C. 


5951 


few years, he decided to become a monk and to be ordained with the Dhamma name of 
Ho Tong. In the 1940s, he returned to Vietnam to establish the first Theravada Temple, 
Buu Quang Tu, in Thu Duc District, about 20 kilometers northwest of Saigon. At Buu 
Quang Temple, a lot of outstanding Theravada monks propagated and preached the 
Buddha-Dharma In Vietnamese language. Later, Ven. Ho Tong also translated many 
Buddhist materials from the Pali Canon Into Vietnamese. Since then, Theravada 
Buddhism officially entered the mainstream of the Vietnamese Buddhism. In 1949, Ven. 
Ho Tong together with supporters built a new temple in Saigon, named Ky Vien Temple. 
This temple became the centre of the Theravada headquarters in Vietnam. In 1957, the 
Vietnamese Theravada Buddhist Sangha Congregaton was officially formed and 
recognized by the Government of the Republic of Vietnam. Venerable Ho Tong was 
elected the first SangharaJa (President of the Congregation). In the 1960s and 1970s, 
because the country was still at war, monks of the Theravada Congregation were sent to 
either SrI Lanka or Thailand for further training. After 1975, the Theravada tradition 
spread to other parts of the country. By the year 2000, there were about 65 Theravada 
temples throughout the country. 

Kinh Điển Nguyên Thủy— Theravada Sutras: 


C-1 Kinh Điển— Suitas: Những bài thuyết giảng của Đức Phật Thích Ca. Tam tạng Kinh Điển 


D 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
2) 


3) 


bao gồm Kinh, Luật và Luận được Phật Giáo Nguyên Thủy ghi lại bằng tiếng Ba Li. Đại 
thừa gọi đây là những sưu tập các văn bản Kinh bằng tiếng Phạn. Kinh A Hàm là bản 
dịch tiếng Hoa những kinh điển. Phái Nhất Thiết Hữu Bộ gọi là những bài giảng của Đức 
Phật bằng Phạn ngữ, trường phái Nguyên Thủy gọi là Bộ Tạng Kinh (Nikaya)—Three 
baskets 1n Pali recognized by Theravada school, Iincluding the sutras (kinh), Tantras 
(luật, and the Commentary (luận). Mahayana name for collections of writings of the 
SanskrIft canon or sufras or sermons as collected by the Sarvastivadin school of Hinayana 
which the Theravada Buddhism calls Nikaya. 

Kinh A Hàm —Nikayas: Hòa Thượng Thích Minh Châu đã phiên dịch 27 quyển thuộc 
bốn bộ A Hàm vào cuối thập niên 1980. Ngài vẫn còn đang dịch bộ thứ Năm——Most 
Venerable Thích Minh Chau translated 27 volumes of the first four Nikayas In the late 
1980s. He Is still translating the Fifth Nikaya. 

Trường Bộ Kinh: Dighanikaya (p). 

Trung Bộ Kinh: Majjhimanikaya (p). 

Tương Ưng Bộ Kinh: Samyuttanikaya (p). 

Tăng Chi Bộ Kinh: Anguttaranikaya (p). 

Tiểu Bộ Kinh: Khuddakanikaya (p). 

Kinh Pháp Cú —Dhammapada Sutta: Thượng Tọa Tịnh Sự đã phiên dịch bộ Kinh Pháp 
Cú sang tiếng Việt vào đầu thập niên 1980—Ven. Tỉnh Su translated the Dhammapada 
into Vietnamese in beginning of the 1980. 

Kính Na Tiên Tỳ Kheo—MIlinda-Panha Sutta: Thượng Tọa Tịnh Sự đã phiên dịch bộ 
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo sang tiếng Việt vào đầu thập niên 1980—Ven. Tỉnh Su translated 
the Milinda-Panha Sutfa into Vietnamese 1n beginning of the 1980s. 





C-2 Luật Tạng— Vinaya: See Chapter 36. 


5952 


C-3Luận Tạng—Abhidhamma: Toàn bộ Luận Vị Diệu Pháp được ngài Tịnh Sự phiên dịch 
vào đầu thập niên 1980—A complete set of the Abhidhamma was translated into 
Vietnamese by Ven. Tĩnh Su In in beginning of the 1980:. 

C-4Những sách vở Nguyên Thủy khác—Other Theravada Liferaftures: Vào thập niên 1960, 
một người trong số những Phật tử tại gia nổi tiếng, ông Phạm Kim Khánh, đã phiên dịch 
nhiều sách của Hòa Thượng Narada sang tiếng Việt, gồm các bộ “Đức Phật và Phật 
Pháp,” “Toát Yếu Vi Diệu Pháp,” “Kinh Niệm Xứ,” “Kinh Pháp Cú,” vân vân. Hiện tại 
ông Phạm Kim Khánh đang sống ở Seattle, tiểu bang Washington, USA. Tuy đang ở tuổi 
gần 90, nhưng ông vẫn còn tiếp tục phiên dịch nhiều sách vở của các thiển sư nổi tiếng 
của Phật giáo Nguyên Thủy từ các quốc gia Miến Điện, Thái Lan và Tích Lan——In the 
1960s, one of the most eminent laypersons, Mr. Pham Kim Khanh, translated many books 
of Ven. Narada, including “The Buddha and His Teachings,” “Manual of Abhidhamma,” 
“Buddhism 1n a Nutshell” “Satipatthana Sutta,” “The Dhammapada Sutta,” etc. Mr. 
Pham Kim Khanh 1s now almost 90 years old, lives in Seattle, Washington State, U.S.A. 
He 1s still active in translating Dhamma books of well-known medifation masters from 
Burma, Thailand, and SrI Lanka. 


VHILCơ Sở Giáo Dục của Phật Giáo Việt Nam—Educational Factlities oƒ. Vietnamese 
Buddhism: 

(A) Sự thành lập của các Hội Phật Học— The Formation oƒ Buddhist Study Associatfions: 
Trong thập thập niên 1920s, có một cuộc phục hưng Phật giáo tại Việt Nam, và bắt đầu 
năm 1931 một số các tổ chức Phật giáo ra đời trên toàn quốc. Từ năm 1931 đến 1934, 
Hòa Thượng Khánh Hòa lãnh đạo nhiều hội Phật Học khắp Bắc, Trung, Nam và Phật 
giáo đã dần dần phục hưng. Đối với Phật giáo Việt Nam, từ trước thập niên 1930s, công 
việc thiết lập một hệ thống giáo dục Phật giáo đã được tiến hành. Tuy nhiên, vì thiếu 
một tổ chức thống nhất, nên ba miền Bắc, Trung và Nam tự thành lập những cơ sở và 
hiệp hội riêng cho từng miền. Vào năm 1948, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
được thành lập ở Hà Nội. Sau năm 1954, tại miền Nam Phật tử thành lập nhiều hiệp hội 
Phật giáo như Hội An Nam Phật Học, Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, vân vân. Vào 
năm 1964, Phật giáo tại miền Nam phục hồi tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất. Như vậy sau gần 50 năm chấn hưng và phát triển, dầu đất nước đang trong 
tình trạng chiến tranh, và dầu hệ thống giáo dục Phật giáo chưa được kiện toàn, nhưng 
Phật giáo Việt Nam coi như đã được phục hoạt —lIn the 1920s, there was a Buddhist 
revival in Vietnam, and beginning In 1931 a number of new Buddhist organizations were 
founded throughout the country. From 1931 to 1934, Most Venerable Khanh Hoa headed 
many Vietnamese Buddhist Learnng Centers and he tried to gradually restore 
Vietnamese Buddhism. For Vietnamese Buddhism, ¡in the 1930s, the tasks of 
establishment an educational system have been Initiated. However, due to lack of a 
unified organization, three regions North, Central and South established ther own 
faciliies and associations. After 1954, Buddhists in Southern Vietnam established many 
Buddhists Associations, such as The An Nam Buddhist Study Association, The Southern 
Buddhist Research, and so on. In 1964, Buddhism In the South restored with the formation 
of the United Buddhist Order. Thus, after almost 50 years of revival and development, 


5953 


even though the country was still in the war time, and even the Buddhist educational 
system has not yet perfected, Vietnamese Buddhism has been considered revived. 


(B) Viện Đại Học Vạn Hạnh — Van Hanh Universify: Trước năm 1975, tại Sài Gòn có Viện 
Đại Học Vạn Hạnh nổi tiếng với năm phân khoa: Phật Học, Văn Khoa, Khoa Học Xã 
Hội, Khoa Học Ứng Dụng, và Khoa Ngôn Ngữ Học. Riêng phân khoa Phật Học, có 
khoảng 400 sinh viên theo học hằng năm—Before 1975, there was Van Hanh University 
in Salgon which was so famous with 1s five departments: Buddhist Studies, HumanIty, 
Social Sclence, Applied Sclence and the Linguisic Department. Especially the 
Department of Buddhist Studies, there were around 400 students each year. 


(C) Cơ Sở Giáo Dục Phật Giáo Hiện tại— Current Buddhist EducaHonal Facilides: Hiện 
nay Phật giáo Việt Nam có 3 viện Đại Học, một ở Sài Gòn, một ở Huế và một ở Hà Nội. 
Riêng tại Cần Thơ, Viện Phật Học Phật Giáo Nguyên Thủy được thành lập vào năm 
2008. Bên cạnh đó có khoảng 10 trường Cao Đẳng Phật Học được mở ra tại nhiều tỉnh 
thành khác, và khoảng 30 trường Trung Cấp Phật Học tại hầu hết các tỉnh—Nowadays, 
Vietnamese Buddhism has three Buddhist Universifies, one 1n Saigon, one 1n Hue, and 
one In Hanoi. In Cantho, the Theravada Buddhist Institute was established ¡in 2008. 
Besides, there are about ten Buddhist Colleges opened In other cities and towns, and 
around 30 Buddhist High Schools in almost every province. 


(D) Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam— Vietnamese Buddhist Research Insfifufe: Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam được Hòa Thượng Thích Minh Châu sáng lập năm 1989. 
Những công việc chính của Viện bao gồm việc làm sáng tỏ lời Phật dạy, mở rộng các 
sinh hoạt Phật giáo trong và ngoài nước, và truyền bá chánh pháp. Viện gồm các ban 
ngành như Ban Phật Giáo Việt Nam phụ trách về lịch sử Phật giáo Việt Nam bao gồm cả 
văn hóa, kiến trúc, và khảo cổ học Phật giáo; Ban Phật Giáo Quốc Tế, phụ trách về Phật 
giáo vùng Hy Mã Lạp Sơn, Đông Nam Á, Đông Á, Âu Châu và Mỹ Châu, Ban Phật 
Giáo Chuyên Môn phụ trách về Thiền học, Tâm Lý học Phật giáo, Luận Lý học Phật 
giáo, Ngôn ngữ học, và Y học dân tộc, Ban Giáo Dục Tăng Ni phụ trách việc đào tạo 
Tăng Ni tại các trường Cơ Bản Phật Học và trường Cao Cấp Phật Học. Đặc biệt là Ban 
Phiên Dịch và Ấn Hành Đại Tạng Kinh phụ trách việc phiên dịch kinh tạng từ Pali, 
Sanskrit, Hán và Anh ngữ sang tiếng Việt. Công việc phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt 
Nam đã được tiến hành từ năm 1991. Từ đó đến nay nhiều bộ kinh được dịch từ Tạng 
Pali như Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ... Bên cạnh đó nhiều bộ được dịch từ Hán 
tạng và Sanskrit như Trường A Hàm, Trung A Hàm, và Tăng Nhất A Hàm. Những thành 
quả đáng kể nói trên đây là do sự cố gắng vượt bực của chư Tăng Ni trong nước—The 
Vietnamese Buddhist Research Institute was founded by Most Venerable Thịch Minh 
Chau in 1989. Its main tasks include elucidating the Buddha's Teachings, widening 
Buddhist activities both in Vietname and abroad, and propagation of the Dharma. The 
Institute consists of many departmenits such as the Department of Vietnamese Buddhism, 
responsible for the History of Vietnamese Buddhism, Vietnamese Buddhist Literature, 
culture, architecture, archaeology; the Department of World Buddhism, responsible for 
Buddhism in Himalayan Region, Southeast Asian Region, East Asian Region, European 


5954 


and American Regions; the Department of Buddhist Specialties, responsible for 
Meditation studies, Psychology, Logic, Linguistics and native medicine; the Department 
of Monastic Education, responsiIble for training of monks and nuns at Basic Buddhist 
schools and Institutes of Advanced Buddhist Studies. Especially, the Department of 
Translating and Publishing the Tripitaka, responsible for translating and publishing the 
Buddhist Tripitaka from Pali, Sanskrit, Chinese and English into Vietnamese. The 
translation of the Tripitaka has been under way since 1991. Since that time, many sutras 
written 1n Pali has been translated from the Original Pali Canon such as Digha Nikaya or 
Long-Length Discourses, Majjhima Nikaya or Middle-Length Discourses, and Samyutfa 
NÑikaya or the Kindred Sayings. Besides many collections translated from Chinese and 
Sanskrit versions such as the Digha Agama, the Madhya Agama and the Samyukta 
Agama. The above mentioned results are the inconceivable efforts of monks and nuns In 
Vietnam. 


Phật Ngôn: 


Hãy để cho người Tăng kẻ tục nghĩ rằng “sự nầy do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều 
do nơi ta cả.” Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài— 
Let both monks and laymen think, “by myself was this done; In every work, great or small, let 
them refer to me.” Such 1s the ambition of the fool; his desires and pride increase (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 74). 


Hạnh phúc thay đức Phật ra đời! Hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp! Hạnh phúc thay Tăng già hòa 
hợp! Hạnh phúc thay dõng tiến đồng tu! —Happy ¡s the birth of Buddhas! Happy is the teaching of the 
True Law! Happy 1s the harmony In the sangha! Happy 1s the discipline of the united ones! (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 194). 


Công đức của người ấy đã cúng dường các bậc tịch tịnh vô úy ấy, không thể kể lường—The 
merit of him who reverences such peaceful and fearless Ones cannot be measured by anyone 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 196). 


Dứt bỏ các ác nghiệp, gọi là Bà-la-môn; thường tu hành thanh tịnh, thì gọi là Sa-môn; còn 
trừ bổ cấu uế, gọi là người xuất gia—He who has discarded evil ¡is called a Brahmana. He 
who lives in peace called a Sramana. He who gives up all impurities 1s called a Pabbajita 
(religious recluse) (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 388). 


Chớ nên đánh đập Bà-la-môn! Bà-la-môn chớ nên sân hận! Người đánh đập mang điều đáng 
hổ, người sân hận hay lấy oán trả oán lại càng đáng hổ hơn—One should not hurt a 
Brahmana, nor should a Brahmana let himself become angry on the one who hurt him (return 
evil for evil). Shame on him who strikes a Brahmanal More shame on him who let himself 
become angry, or who returns evil for evil! (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 389). 


5955 


CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED EIGHTY-NINE 


Những Vị Thiền Sư và Cao Tăng 
Nổi Tiếng của Phật Giáo Việt Nam 
Vietnamese Famous Zen Masters and Buddhist Monks 


(A) Những Vị Thiền Sư và Cao Tăng Nổi Tiếng của Phật Giáo Việt Nam— Vietnamese 
Famous Zen Masters and Buddhist Monks 
Thiền Sư Khương Tăng Hội— Sanghapdla. 


°e Nha kg ĐS 1Ð —*h 


Q2 Q2 ĐNQ NÓ. ĐỘ Ð 9 Q8 S9 1® h >> >> >- ¬~ >> > >> 
 B. © SG N hi g G2 S m CC CS GŒœ xi CS Ca SG S mPS 


Huệ Thắng (?-519. 

Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ— Vinitaruei (?-594). 
Pháp Hiền— Fa-Hsien (?-626). 

Thiền Sư Định Không (730-808). 


Vô Ngôn Thông (?-826)—Zen Master Vô Ngôn Thông. 
Cảm Thành (?-860)—Zen Master Cảm Thành. 
Thiên sự Pháp Thuận— Zen Master Pháp Thuận (914-990). 


Zen Master Khuông Việt (933-1011). 


. Zen Master Vạn Hạnh (?-1018). 

. Định Huệ Thiền Sư. 

. Zen Master Đa Bảo. 

. Zen Master Định Hương (?-1051). 

. Zen Master Thiền Lão. 

. Zen Master Viên Chiếu Thiền Sư. 

. Zen Master Cứu Chỉ. 

. Zen Master Đạo Hạnh (?-1115). 

. Zen Master Bảo Tánh (2-1034). 

. Zen master Quảng Trí. 

. Zen Master Thuần Chân (?-1101). 

. Zen Master Trì Bát (1049-1117). 

. Zen Master Huệ Sinh (2-1063). 

. Zen Master Ngộ Ấn (1019-1088). 

. Zen Master Mãn Giác (1052-1096). 
. Zen Master Thông Biện (?-1134). 

. Zen Master Bổn Tịch (?-1140). 

. Zen Master Thiền Nham (1093-1163). 
. Zen Master Minh Không (1076-1141). 
. Zen Master Khánh Hỷ (1066-1142). 
. Zen Master Giới Không. 

. Zen Master Pháp Dung (2-1174). 

. Zen Master Không Lộ (?-1119). 


33. 
34. 
35. 
3ø. 
37. 
3đ. 
39. 
40. 
AI. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 


5956 


Zen Master Đạo Huệ (?-1172)2. 

Zen Master Bảo Giám (?-1173). 

Zen Master Bổn Tịnh (1100-1176). 
Zen Master Trí. 

Zen Master Chân Không (1045-1100). 
Zen Master Đạo Lâm (2-1203). 

Nun Diệu Nhân (1041-1113). 

Zen Master Viên Học (1073-1136). 
Zen Master Tịnh Thiền (1121-1193). 
Zen Master Viên Thông (1085-1151). 
Zen master Giác Hải. 

Zen Master Tịnh Không (?-1170). 

Zen Master Đại Xả (1120-1180). 

Zen Master Tín Học (?-1190). 

Zen Master Trường Nguyên (1110-1165) 


46. Zen Master Tịnh Lực (I112-1175). 


49. 
50. 
S1. 
52. 
53. 
54. 
53. 


Zen Master Trí Bảo (2-1190). 

Zen master Nguyện Học. 

Zen Master Minh Trí (?-1196). 

Zen Master Tịnh Giới (?-1207). 

Zen Master Quảng Nghiêm (1121-1190). 
Zen Master Thường Chiếu (?-1203). 

Zen Master Y Sơn (2-1213). 


56. Zen Master Thông Thiên (?-1228). 


57. 
Sổ. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
z2. 
73. 
74. 
75. 


Zen Master Hiện Quang (2-1221). 

Zen Master Ứng Thuận Vương. 

Zen Master Trần Thái Tông (1218-1277). 

Zen Master Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1297). 
Zen Master Trần Nhân Tông (1258-1308). 

Zen Master Đạo Chân (1579-1638). 

Zen Master Đạo Tâm. 

Zen Master Thủy Nguyệt Thông Giác (1637-1704). 
Zen Master Tông Diễn Chân Dung (1640-1711). 
Zen Master Như Như. 

Zen Master An Thiền. 

Zen master Chuyết Công (1590-1644). 

Zen Master Minh Hành (1596-1659). 

Zen Master Minh Lương. 

Zen Master Chân Nguyên (1647-1726). 

Zen Master Như Hiện (?-1765). 

Zen Master Như Trừng Lân Giác (1696-1733). 
Zen Master Tính Tĩnh (1692-1773). 

Zen Master Tính Tuyền (1674-1744). 


70. 
77. 
78. 
79. 
0. 
G1. 
62. 
63. 
ở4. 
65. 
Gó. 
67. 
đề. 
ở9. 
90. 
9]. 
92. 
93. 
94, 
95. 
9ó. 
97, 
98. 
99, 


5957 


Zen Master Hải Quýnh Từ Phong (1728-1811). 
Zen Master Kừn Liên Tịch Truyền (1745-1816). 
Zen Master Tường Quang Chiếu Khoan (1741-1830). 
Zen Master Phúc Điền. 

Zen Master Phổ Tịnh. 

Zen Master Thông Vĩnh. 

Zen Master Nguyên Thiều (1648-1728). 

Zen Master Tử Dung Minh Hoằng. 

Zen Master Liễu Quán (?-1743). 

Zen Master Tánh Thông Giác Ngộ. 

Zen Master Pháp Thông Thiện HỘ. 

Zen Master Tịnh Giác Thiện Trì. 

Zen Master Minh Vật Nhất Tri (?-1786). 

Zen Master Phật Ý Linh Nhạc (1725-1821). 
Zen Master Liễu Đạt Thiệt Thành (?-1823). 
Zen Master Tổ Ấn Mật Hoằng (1735-1835). 
Zen Master Nhất Định (1784-1847). 

Zen Master Tiên Giác Hải Tịnh (1788-1875). 
Zen Master Minh Vĩ Mật Hạnh (1828-1896). 
Zen Master Minh Khiêm Hoằng Ân (1850-1914). 
Zen Master Đạo Trung Thiện Hiếu 

Zen Master Như Nhãn Từ Phong (1864-1939). 
Zen Master Hải Bình Bảo Tạng (1818-1862). 
Zen Master Ngộ Chân Long Cốc. 


100. Zen Master Hoàng Long (?-1737). 
101. Zen Master Khánh Long. 


(B) Những Vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Phật Giáo Việt Nam— Vietnamese Famous 


e ©N h8 S Ð}> 


¬ 
— 


Buddhist Monks 
Khương Tăng Hội. 
Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ: Vinitarucl (21-594). 
Vô Ngôn Thông: Thiền Sư Vô Ngôn Thông (2-§26). 
Cảm Thành (?-860). 
Khuông Việt (933-1011). 
Pháp Thuận. 
Vạn Hạnh. 
Mãn Giác. 
Thảo Đường. 


. Sự Viên Chiếu. 
1Ị. 
12. 
13. 
14. 


Sư Viên Thông. 

Sư Minh Không. 

Thường Chiếu (2-1203). 

Trần Thái Tông (1218-1277). 


15. 
1ó. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
20. 
27. 
28. 


5958 


Trần Thánh Tông (1240-1290). 
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1297). 
Trần Nhân Tông (1258-1308). 
Chuyết Công (1590-1644). 

Sư Nguyên Thiêu (1648-1728). 
Liễu Quán (?-1743). 

Sư An Thiên. 

Minh Đăng Quang: Tổ Sư Minh Đăng Quang 
Hòa Thượng Huyền Vi— Huyen Vi. 
Pháp Sư Giac Nhien (1923 - ). 
Quang Duc.. 

Thien An (1926-1980). 

Duc Niem. 

Nhất Hạnh (1926 - ). 


5959 


(A) Những Vị Thiền Sư 
Nổi Tiếng của Phật Giáo Việt Nam 
Vietnamese Farmnous Zen Masters 


Thiền Sư Khương Tăng Hội— Sanghapdla: See Chapter 189 (B) (1). 


Huệ Thắng (?-519): Thiền Sư Thích Huệ Thắng (?-519), một trong những thiển sư người 
Giao Chỉ nổi tiếng vào thế kỷ thứ năm, xuất gia từ thuở nhỏ ở chùa núi Tiên Châu, theo 
Thiển sư Đạt Ma Đề Bà tu tập. Sau được Thái Thú Lưu Tích vời về kinh đô Bành Thành. 
Sư thị tịch khoảng năm 519, lúc đó sư được 70 tuổi—Zen Master Thích Huệ Thắng, one 
of the most outstanding Vietnamese Zen Master in the fifth century AD. He left home In 
his young age at Mount Tiên Châu Temple. He then practiced meditation with Zen 
Master Dharmadeva. Later, he was Invited to Bing-Sheng by Liu-Ch”th. He passed away 
1n around 519, at the age of 70. 


Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ — Vinifaruci (2-5944): See Chapter 189 (B) (2). 


Pháp Hiền— Fa-Hsien (?-626): Sư quê ở Chu Diên tỉnh Sơn Tây. Khi mới xuất gia, sư 
theo học thiển và thọ giới với Đại Sư Quán Duyên ở chùa Pháp Vân. Đến lúc Tổ Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi sang Việt Nam, sư theo Tổ học thiển và tôn Tổ làm Thầy. Khi Tổ thị tịch, sư 
vào núi tiếp tục tu thiển định. Sau đó người đến tu học với sư ngày càng đông. Sau đó ít 
lâu sư mới lập chùa và nhận đồ đệ. Sư thị tịch năm 626 sau Tây Lịch—He was a native 
of Sơn Tây Province. When he left home, he studied meditation and received precepts 
with Great Master Quán Duyên at Pháp Vân Temple. When Patriarch Vinituraci came to 
Vietname, he Joined Vinituraci Zen Sect and honored Vinitaruci as his master. When the 
Patriarch passed away, he went to the monftain to confinue to practice meditation. Later 
his repufation spread and more and more people came to study meditation with him. 
Sometime later, he built temple and received disciples. He passed away In 626 AD. 





Thiền Sư Định Không (730-808): Zen Master Định Không (730-808)—Thiển sư Việt 
Nam, quê tại Cổ Pháp, Bắc Việt. Sư con nhà danh giá, xuất gia khi đã lớn tuổi, nhưng tu 
hành thiền định rất tinh chuyên tịnh hạnh. Lúc đầu sư khai sơn chùa Quỳnh Lâm ở Cổ 
Pháp. Ít lâu sau đó, sư dời về trụ tại chùa Thiển Chúng ở Thiên Đức. Sư thị tịch khoảng 
năm 808—A Vietnamese Zen master from Cổ Pháp, North Vietnam. He was from a 
noble family, left home 1n his old age; however, he focused on practicing medifation 
vigorously. Eirst, he built Quỳnh Lâm Temple in Cổ Pháp. Sometime later, he moved to 
stay at Thiển Chúng Temple in Thiên Đức. He passed away in 808 AD. 


Vô Ngôn Thông (?-826)—Zen Master Vô Ngôn Thông: See Chapter 189 (B) (3). 
Cảm Thành (?-860)—Zen Master Cảm Thành: See Chapter 189 (B) (4). 


Thiền sư Pháp Thuận— Zen Master Pháp Thuận (914-990): See Chapter 189 (B) (6). 


5960 


9. Zen Master Khuông Việt (933-101T): See Chapter 189 (B) (5). 
10. Zen Master Vạn Hạnh (?-1018): See Chapter 189 (B) (7). 


1L. Định Huệ Thiền Sư: Thiền sư Việt Nam ở Cẩm Điền Phong Châu, Bắc Việt. Cùng với 
Vạn Hạnh, ngài đã tôn Thiển Ông Thiền Sư làm sư phụ và đã trở thành Pháp tử đời thứ 
13 dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ. Ít lâu sau đó sư về trụ tại chùa Quang Hưng, trong phủ 
Thiên Đức. Ngày thị tịch của sư không ai biế—A Vietnamese Zen master from Cẩm 
Điển, Phong Châu, North Vietnam. Together with Vạn Hạnh, Định Huệ honored Zen 
Master Thiển Ông as their master. He became the Dharma heir of the twelfth lineage of 
the Vinitaruci Zen Sect. Sometime later he moved and stayed at Quang Hưng Temple In 
Thiên Đức to expand the Buddha Dharma. When he passed away was unknown. 


12. Zen Master Đa Bảo: Một vị sư Việt Nam nổi tiếng vào thế kỷ thứ mười một, pháp tử đời 
thứ 11 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Không ai biết quê ngài ở đâu. Khi ngài gặp Thiển sư 
Khuông Việt và trở thành một trong những đệ tử xuất sắc của Thiển Sư Khuông Việt. 
Sau khi đắc pháp, ngài trở thành du Tăng khất sĩ. Sau đó vua Lý Thái Tổ cho trùng tu 
chùa Kiến Sơ và thỉnh ngài về trụ, nhưng ít lâu sau đó ngài lại đi du phương hoằng hóa 
và không ai biết ngài đi đâu và thị tịch hồi nào—A famous Vietnamese monk ¡in the 
eleventh century, dharma heir of the fifth lineage of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. His 
origin was unknown. He met Zen Master Khuông Việt at Khai Quốc Temple and 
became one of his most outstanding disciples. After he became the Dharma her of 
Khuông Việt, he became a wandering monk for several years. Later, King Lý Thái Tổ 
ordered his mandarin to rebuild Kiến Sơ Temple and invited him to stay there, but a short 
time later he became a wandering monk again. His whereabout and when he died were 
unknown. 


13. Zen Master Định Hương (?-1051): Tên của một Thiền sư Việt Nam, quê ở Chu Minh, 
Bắc Việt. Ngài xuất gia vào lúc hãy còn rất trẻ và trở thành một trong những đệ tử xuất 
sắc của Thiển Sư Đa Bảo. Sau khi Thiền sư Đa Bảo thị tịch, ngài trở thành pháp tử đời 
thứ sáu của dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Sau đó ngài dời về trụ tại chùa Cảm Ứng ở 
Thiên Đức để tiếp tục hoằng dương Phật pháp cho đến khi thị tịch vào năm 1051—Name 
of a Vietnamese monk from Chu Minh, North Vietnam. He left home when he was very 
young and became one of the most outstanding disciples of Zen Master Đa Bảo. After the 
latter`s death, he became the Dharma heIr of the sixth lineage of the Wu-Yun-T”ung Zen 
Sect. Later he went to Thiên Đức and stayed at Cảm Thành Temple to expand the 
Buddha Dharma until he passed away in 1051. 


14. Zen Master Thiền Lão: Tên của một nhà sư Việt Nam, có lẽ quê ở miền Bắc Việt Nam; 
tuy nhiên, quê quán của ngài không ai biết ở đâu. Sư đến chùa Kiến Sơ gặp và trở thành 
một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiển sư Đa Bảo. Thiền sư Thiền Lão là pháp tử 
đời thứ sáu của dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Sau khi Thiền sư Đa Bảo thị tịch, ngài dời 
về núi Thiên Phúc tại quận Tiên Du và trụ tại chùa Trùng Minh. Lúc ấy tiếng tăm của 


5961 


ngài trải khắp tứ phương. Vua Lý Thái Tông chiếu sắc chỉ triệu ngài về kinh đô làm cố 
vấn, nhưng khi sắc chỉ vừa đến thì ngài đã thị tịch. Để tôn vinh ngài vua đã cho trùng tu 
lại ngôi chùa sư ở, xây tháp thờ sư tại phía trước chùa—Name of a Vietnamese monk, 
probably from North Vietnam; however, his origin was unknown. He went to Kiến Sơ 
Temple to meet and become one of the most outstanding disciples of Zen Master Đa 
Bảo. He was the dharma heir of the sixth lineage of the Wu-Yun-T°ung Zen Sect. After 
Zen master Đa Bảo passed away he moved to Mount Thiên Phúc in Tiên Du district to 
stay at Trung Minh Temple. His reputation spread all over the place. Later King Lý Thái 
Tổ sent an Imperial Order to recall him to the capital to be the king”s advisor, but when 
the Imperial Order arrived he had already passed away. To honour him, the king ordered 
his local mandarin to build a stupa right at the foot of the mountain and to rebuild the 
temple where he used to stay. 


15. Zen Master Viên Chiếu Thiền Sư: See Chapter 189 (B) (10). 


1ó. 


17. 


Zen Master Cứu Chỉ: Thiền sư Việt Nam, quê ở Chu Minh, Bắc Việt. Khi hãy còn nhỏ, 
ngài đã làu thông Khổng Lão, nhưng ngài than phiền rằng Khổng chấp “hữu,” Lão chấp 
“vô,” chỉ cò đạo Phật là không chấp vào đâu cả. Từ đó ngài xuất gia làm đệ tử của Thiển 
sư Định Hương tại chùa Cảm Ứng, và trở thành Pháp tử đời thứ 7 dòng Vô Ngôn Thông. 
Về sau, ngài dời về chùa Từ Quang trên núi Tiên Du để tu khổ hạnh. Vào thời đó, Tể 
Tướng Dương Đạo xây chùa Diên Linh và thỉnh ngài về trụ. Không thể từ chối, ngài về 
trụ trì tại đây và viên tịch ba năm sau đó—A Vietnamese Zen Master from Chu Minh, 
North Vietnam. When he was still young, he was good In both Tao and Confucian, but 
complaining that Confucian attached to the “existing” and Tao attached to the “non- 
existing.” Only Buddhism attached to none. He left home and became a disciple of Định 
Hương at Cảm Ứng Temple, and became the Dharma heir of the seventh generation of 
the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he moved to Từ Quang Temple on Mount Tiên Du to 
practise ascetics. At that time, prime minister Dương Đạo buIilt Diên Linh Temple on 
Mount Long Đội and invited him to stay there. He could not refuse the order. He stayed 
there for thee years and passed away. 


Zen Master Đạo Hạnh (?-1115): Thiền sư Việt Nam, quê ở Bắc Việt. Ngài xuất gia làm 
đệ tử của Thiển sư Kiều Trí Huyễn, nhưng không thể khế ngộ được. Về sau ngài đến 
pháp hội của Thiền sư Sùng Phạm và trở thành một trong những đệ tử nổi tiếng nhất của 
Sùng Phạm tại chùa Pháp Vân. Ngài là Pháp tử đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về 
sau ngài trụ tại chùa Thiên Phúc để hoằng pháp cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1115. 
Ngài đã để lại toàn thân xá lợi. Đến khi triều đại nhà Minh xăm lăng nước Việt, thì họ 
đem toàn thân xá lợi của ngài mà đốt đi —A Vietnamese Zen master from North 
Vietnam. He left home and became a disciple of Zen Master Kiểu Trí Huyễn, but could 
not achieve his enlightenment. Later, he came to the Dharma assembly of Zen Master 
Sùng Phạm at Pháp Vân Temple and became one of the latter's one of the most 
oufstanding disciples. He was the Dharma heir of the twelfth generation of the Vinitaruci 
Zen Sect. Later, he stayed at Thiên Phúc Temple to expand Buddhism until he passed 


18. 


19. 


20. 


21. 


5962 


away in 1115. He left his whole body relics. Later, when the Ming Dynasty invaded 
Vietnam, they burnt his body relics. 


Zen Master Bảo Tánh (?-1034): Thiền sư Việt Nam, quê ở Chu Minh, Bắc Viêt. Ngài 
xuất gia làm đệ tử Thiển sư Định Hương lúc tuổi còn rất trẻ. Ngài trở thành Pháp tử đời 
thứ bẩy dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Sau khi Thầy mình thị tịch, ngài tiếp tục trụ tại 
chùa Cảm Ứng để hoằng pháp. Ngài cùng Thiển sư Minh Tâm cùng nhau tụng kinh Pháp 
Hoa trong 15 năm liền. Vào năm 1034, ngài muốn nhập hỏa quang tam muội. Khi nghe 
tin nầy, Vua Lý Thái Tông gửi sắc dụ triệu hồi ngài về kinh thuyết pháp cho hoàng gia 
lần cuối. Sau khi thuyết pháp xong, ngài bèn nhập vào hỏa quang tam muội —A 
Vietnamese Zen master from Chu Minh, North Vietnam. He left home and became a 
disciple of Định Hương when he was very young. He became the Dharma herr of the 
seventh generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. After the letter”s death, he stayed at 
Cảm Ứng Temple to expand Buddhism. He and Zen master Minh Tâm recited the Lotus 
Sutra for I5 years. In 1034, he wanted to self-immolate his body with the flame of 
samadhi to enter Nirvana. Upon hearing the news, King Lý Thái Tông sent an Imperial 
Order to summon him to the capital to preach the Buddha Dharma to the royal family the 
last time. Right after the surmon, he self-immolated his body by the flame of samadhi. 


Zen master Quảng Trí: Thiền sư Việt Nam, quê ở Thăng Long, Băc Việt. Năm 1059, 
ngài xuất gia làm đệ tử của Thiền sư Thiển Lão tại núi Tiên Du. Ngài trở thành Pháp tử 
đời thứ bảy dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Chẳng bao lâu sau tiếng tăm của ngài lan rộng 
và nhiều đệ tử đến với ngài. VỀ sau ngài trụ tại chùa Quán Đảnh trên núi Không Lộ. 
Hầu hết cuộc đời ngài, ngài đã chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị 
tịch năm 1091—A_ Vietnamese Zen master from Thăng Long, North Vietnam. He left 
home ¡in 1059 to become a disciple of Zen master Thiển Lão in Tiên Du. He became the 
Dharma heir of the seventh generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. His repuftation 
soon spread all over North Vietnam and he had a lot of followers. Later, he stayed at 
Quán Đỉnh Temple on Mount Không Lộ. He spent most of his life to revive and expand 
Buddhism In North Vietnam. He passed away In 1091. 


Zen Master Thuần Chân (?-1101): Thiền sư Việt Nam, quê ở Cửu Ông, huyện Tế 
Giang, Bắc Việt. Ngài xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Pháp Bảo tại chùa Quang Tịnh, 
và trở thành Pháp tử đời thứ 12 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau, ngài trụ tại chùa 
Hoa Quang để chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo. Ngài thị tịch năm 1101—A 
Vietnamese Zen master from Cửu Ông, Tế Giang district, North Vietnam. He left home 
and became a disciple of Zen master Pháp Bảo at Quang Tịnh Temple, and became the 
Dharma heir of the twelfth generation of the Vinitaruci Zen Sect. Later he stayed at Hoa 
Quang Temple to revive and expand Buddhism. He passed away in 1101. 


Zen Master Trì Bát (1049-1117): Thiền sư Việt Nam, quê ở Luy Lâu. Ngài thích Phật 
giáo từ khi còn nhỏ. Lúc 20 tuổi, ngài xuất gia và trở thành đệ tử , và thọ giới cụ túc với 
Thiển sư Sùng Phạm tại chùa Pháp Vân. Ngài trở thành Pháp tử đời thứ 12 dòng Thiển 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi Thầy thị tịch, ngài trở thành du Tăng khất sĩ để tầm cầu chân 


5963 


lý. Về sau, ngài trụ tại chùa Tổ Phong trên núi Thạch Thất. Lý Thường Kiệt là một trong 
những đệ tử tại gia nổi tiếng của ngài. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng 
hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1117—A_ Vietnamese Zen master from 
Luy Lâu, North Vietnam. He favored Buddhism when he was very young. At the age of 
20, he left home, became a disciple and received complete precepts with Zen Master 
Sùng Phạm at Pháp Vân Temple. He became the Dharma heir of the Vinitaruci Zen Sect. 
After the latter”s death, he became a wandering monk In search of the truth. Later, he 
stayed at Tổ Phong Temple on Mount Thạch Thất. Lý Thường Kiệt was one of his most 
oufstanding lay disciples. He spent most of his life to revive and expand Buddhism In 
North Vietnam. He passed away In 1117. 


22. Zen Master Huệ Sinh (2-1063): Thiền sư Việt Nam, quê ở làng Đông Phù Liệt, quận Trà 
Sơn, Hà Nội, Bắc Việt Nam. Năm 19 tuổi, ngài xuất gia làm đệ tử của Thiền sư Định 
Huệ. Ngài trở thành Pháp tử đời thứ 13 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi Thầy ngài 
thị tịch, ngài trở thành du Tăng khất sĩ đi khắp đó đây để hoằng hóa Phật giáo. Năm 
1028, vua Lý Thái Tông gửi sắc chỉ triệu hồi ngài về kinh đô để thuyết pháp cho hoàng 
gia. Nhà vua luôn luôn tôn kính ngài như Quốc Sư, và thỉnh ngài trụ tại chùa Vạn Tuế ở 
Thăng Long. Hầu hết đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. 
Ngài thị tịch năm 1063—A Vietnamese Zen master from Đông Phù Liệt, Trà Sơn 
district, Hanol, North Vietnam. When he was 19, he left home and became a disciple of 
Zen Master Định Huệ. He became the Dharma hetr of the thirteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. Later, he wandered all over the place to expand Buddhism. In 1028, 
King Lý Thái Tông sent an Imperial order to summon him to the capital to preach Buddha 
Dharma to the royal family. The king always respected and honored him as the National 
Teacher, and ¡invited him to stay at Vạn Tuế Temple ¡in Thăng Long Citadel. He spent 
most of his life to revive and expand Budhhism in North Vietnam. He passed away In 
10643. 


23. Zen Master Ngộ Ấn (1019-1088): Người ta nói rằng mẹ ngài bỏ ngài từ khi còn là một 
đứa trẻ. Một nhà sư Chiêm Thành lượm ngài đem về nuôi. Năm 19 tuổi ngài thọ cụ túc 
giới. Về sau ngài học thiển với Thiền sư Quảng Trí và trở thành Pháp tử đời thứ tám 
dòng Vô Ngôn Thông. Rồi ngài tới Thiên Ứng dựng thảo am tu thiển. Hầu hết cuộc đời 
ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo ở Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1088, thọ 69 
tuổi—It is said that he was abandoned by his mother when he was child. A Champa monk 
picked him up and raised him In his temple. He received complete preceptfs at the age of 
19. Later he studied meditation with Zen master Quảng Trí at Quán Đảnh Temple. The 
latter transmitted Dharma to him to be the Dharma heir of the eighth generation of the 
Wu-Yun-T"ung Zen Sect. Later, he went to Thiên Ứng to build a thatch hut and stayed 
there to practice meditation. He spent most of his life to revive and expand Buddhism In 
the North. He passed away in 1088, at the age of 69. 


24. Zen Master Mãn Giác (1052-1096): See Chapter 189 (B) (8). 


25. 


26. 


27. 


28. 


5964 


Zen Master Thông Biện (?-1134): Thiền sư Việt Nam, quê ở Bắc Việt. Ngài là đệ tử 
của Thiên sư Viên Chiếu, và là Pháp tử đời thứ tám dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, 
ngài tới Thăng Long và trụ tại chùa Quốc Tự với tên Trí Không. Lúc về già, ngài trở về 
Từ Liêm và trụ tại chùa Phổ Minh thuyết pháp. Ngài thường khuyến tấn đệ tử tụng kinh 
Pháp Hoa. Hầu hết cuộc đời, ngài chấn hưng và hoằng hóa tại Bắc Việt. Ngài thị tịch 
năm 1134—A Vietnamese Zen master from North Vietnam. He was a disciple of Zen 
master Viên Chiếu. He became the Dharma heir of the eighth generation of the Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. Later, he went to Thăng Long and stayed at Quốc Tự Temple with the 
name Trí Không. When he was old, he returned to Từ Liêm to stay at Phổ Minh Temple 
to preach Buddha Dharma. He always encouraged his disciples to recite the Lotus Sutra. 
He spent most of his life to revive and expand Buddhism In North Vietnam. He passed 
away In 1134. 


Zen Master Bổn Tịch (?-1140): Thiền sư Việt Nam, quê ở Tây Kết, Bắc Việt. Lúc còn 
rất nhỏ ngài đã thông minh một cách lạ thường. Ngài xuất gia làm đệ tử và thọ cụ túc 
giới với Thiền sư Thuần Chân. Ngài trở thành Pháp tử đời thứ 13 dòng Thiển Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi. Sau đó ngài dời về chùa Chúc Thành để hoằng pháp. Hầu hết cuộc đời ngài, 
ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1140—A 
Vietnamese Zen master from Tây Kết, North Vietnam. He was extraordinarily intelligent 
when he was very young. He left home and became one of the most outstanding disciples 
of Zen master Thuần Chân. After he received complete precepts and became the Dharma 
herr of the thirteenth generation of the Vinitaruci Zen Sect, he went to stay at Chúc 
Thành Temple to expand Buddhism. He spent most of his life to revive and expand 
Buddhism In North Vietnam. He passed away In 1140. 


Zen Master Thiền Nham (1093-1163): Thiền sư Việt Nam, quê ở Bắc Việt. Sau khi thi 
đỗ Giáp Khoa của triểu đình, ngài đến chùa Thành Đạo để tham vấn với Thiền sư Pháp 
Y. Chỉ sau một câu của thầy, ngài liền lãnh hội, nên xin làm đệ tử. Ngài là Pháp tử đời 
thứ 13 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ban đầu, ngài trụ tại chùa Thiên Phúc trên núi 
Tiên Du. Về sau ngài trở về quê trùng tu chùa Trí Quả ở Cổ Châu, Long Biên. Trong 
khoảng niên hiệu Thiên Thuận, triều đình gửi chiếu chỉ triệu hồi ngài về kinh đô cầu 
mưa. Ngài đã thành công trong việc cầu mưa và tiếng tăm vang vội. Một ngày năm 1163, 
ngài đốt nến, từ biệt đệ tử, rồi thị tịch, lúc ấy ngài 71 tuổ—A Vietnamese Zen master 
from North Vietnam. After passing the National First Laureate, he came to Thành Đạo 
Temple to discuss with Zen master Pháp Y. Only after one sentence from the master, he 
awakened and Insisted to be his disciple. He was the Dharma heir of the thirteenth 
generation of the Vinitaruci Zen Sect. At first, he stayed at Thiên Phúc Temple on Mount 
Tiên Du. Later, he returned to his home town to rebuild Trí Quả Temple ¡in Cổ Châu, 
Long Biên. During the reign of King Thiên Thuận, the Royal Court sent an Imperial 
Order to summon him to the capital for rain-making praying. He was successful and 
became famous after this event. One day In 11643, he lit an incense, said good-bye to his 
disciples, then passed away, at the age of 71. 


Zen Master Minh Không (1076-114T): See Chapter 189 (B) (12). 


5965 


29. Zen Master Khánh Hỷ (1066-1142): Thiền sư Việt Nam, quê ở Long Biên, Bắc Việt. 
Ngài xuất gia và trở thành đệ tử của Thiển sư Bổn Tịch tại chùa Chúc Thánh. Ngài là 
Pháp tử đời thứ 14 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Vua Lý Thần Tông thỉnh ngài về triều và ban 
cho ngài chức vị cao nhất. Hầu hết đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại 
Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1142, thọ 76 tuổ—A Vietnamese Zen master from Long 
Biên, North Vietnam. He left home and became a disciple of Zen master Bổn Tịch at 
Chúc Thánh Temple. He was the Dharma heir of the fourteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. King Lý Thần Tông invited him to the capital to offer him the 
highest position. He spent most of his life to revive and expand Buddhism in North 
Vietnam. He passed away In 1142, at the age of 76. 


30. Zen Master Giới Không: Thiền sư Việt Nam, quê ở Mãn Đẩu, Bắc Việt. Khi hãy còn nhỏ 
ngài rất thích Phật pháp. Khi xuất gia, ngài đến chùa Nguyên Hòa trên núi Chân Ma là 
đệ tử của Thiền sư Quảng Phước. Ngài là pháp tử đời thứ 15 của dòng Thiền Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi. Sau đó, ngài dời về núi Lịch Sơn cất am tu thiển trong năm hay sáu năm mới 
xuống núi làm du Tăng đi hoằng hóa Phật pháp. Vua Lý Thần Tông nhiều lần gửi chiếu 
chỉ triệu hồi ngài về kinh, nhưng ngài đều từ chối. Về sau, bất đắc dĩ ngài phải vâng 
mệnh về trụ tại chùa Gia Lâm để giảng pháp. Về già, ngài trở về cố hươngvà trụ tại 
chùa làng Tháp Bát. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài hoằng hóa và trùng tu trên 95 ngôi 
chùa—A Vietnamese zen master from Mãn Đẩu, North Vietnam. When he was very 
young, he was so much interested In the Buddha Dharma. He left home to become a 
monk and received complete precepts with zen master Quảng Phước at Nguyên Hòa 
Temple on Mount Chân Ma. He was the dharma heir of the fifteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. Later, he moved to Mount Lịch Sơn to build a small temple to 
practise meditation for five or six years. Then he left the mountain to become a 
wandering monk to expand Buddhism along the countryside. He stopped by Thánh Chúc 
Cave and stayed there to pracfise ascetics for six years. He refused so many summons 
from King Lý Thần Tông. Later, he unwillingly obeyed the king”s last summon to go to 
the capital and stayed at Gia Lâm Temple to preach the Buddha Dharma. When he was 
old, he returned to his home village and stayed at a temple in Tháp Bát village. He spent 
most of his life to expand Buddhism and rebuild more than 95 temples. 


31. Zen Master Pháp Dung (?-1174): Thiền sư Việt Nam, quê ở Bối Lý, Bắc Việt. Ngài xuất 
gia làm đệ tử của Thiển sư Khánh Hỷ. Sau khi trở thành pháp tử đời thứ 15 của dòng 
Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi, ngài làm du Tăng đi hoằng hóa. Sau đó ngài trụ lại tại chùa 
Khai Giác trên núi Thứu Phong, rồi dời về núi Ma Ni ở Thanh Hóa khai sơn chùa Hương 
Nghiêm và trụ tại đây để hoằng pháp cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1174—A 
Vietnamese Zen master from Bối Lý, North Vietnam. He left home and became a 
disciple of Zen master Khánh Hỷ. After becoming the dharma heir of the fifteenth 
generation of the Vinitaruci Zen Sect, he became a wandering monk to travel along the 
country to expand Buddhism. Later he stayed at Khai Giác Temple on Mount Thứu 
Phong, then moved to Mount Ma Ni in Thanh Hóa to build Hương Nghiêm temple and 
stayed there to revive and expand Buddhism until he passed away In 1174. 


5966 


32. Zen Master Không Lộ (?-1119): Thiền sư Việt Nam, quê ở Hải Thanh, Bắc Việt. Ngài 
xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Hà Trạch. Ngài là pháp tử đời thứ 9 dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm III9—A Vietnamese Zen master from Hải Thanh, North 
Vietnam. He left home and became a disciple of Zen master Hà Trạch. He was the 
dharma heir of the ninth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. He passed away In 
1119. 


33. Zen Master Đạo Huệ (?-1172): Thiền sư Việt Nam, quê ở Như Nguyệt, Bắc Việt. Năm 
25 tuổi ngài xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Thông Biện. Ngài là pháp tử đời thứ 9 cùa 
dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Năm 1159, vua Lý Anh Tông gửi chiếu chỉ triệu ngài về 
kinh trị bệnh cho Hoàng Cô Thụy Minh. Khi ngài vừa đến nơi thì Hoàng Cô Thụy Minh 
cũng vừa lành bệnh. Từ đó danh tiếng ngài lan rộng đến nổi rất nhiều người tìm tới cầu 
pháp với ngài. Nhân đó ngài quyết định không trở về núi, mà làm du Tăng độ người. 
Ngài thị tịch năm 1172—A_ Vietnamese Zen master from Như Nguyệt, North Vietnam. 
He left home at the age of 25 and became a disciple of Zen master Thông Biện. He was 
the dharma hetrr of the ninth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. In 1159, king Lý 
Anh Tông sent an Imperial Order to summon him to the royal palace to treat a đisease of 
Hoàng Cô Thụy Minh. When he Just arrived at the great citadel, Hoàng Cô Thụy Minh 
was Just cured too. Since then, his reputatlon spread so quickly that so many people 
arrived to study Dharma with him. At that time, he decided not to return to the mountain 
any more. He became a wandering monk traveling along the country to save people. He 
passed away 1n 1172. 


34. Zen Master Bảo Giám (?-1173): Thiền sư Việt Nam, quê ở Trung Thụy, Bắc Việt. Ngài 
làm quan dưới triều vua Lý Anh Tông tới chức “Cung Hậu Xá.” Năm 30 tuổi, ngài xuất 
gia làm đệ tử của Thiển sư Đa Vân tại chùa Bảo Phước. Ngài trở thành pháp tử đời thứ 9 
dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Tại chùa Bảo Phước ngài đã sao chép tất cả kinh điển cho 
chùa. Khi thầy thị tịch, ngài tiếp tục trụ tại chùa Bảo Phước để hoằng pháp cho đến khi 
thị tịch vào năm 1173—A Vietnamese Zen master from Trung Thụy, North Vietnam. He 
was an official in the royal palace with the rank of “Cung Hậu Xá” during the reign of 
king Lý Anh Tông. When he was 30 years old, he Iwft home and became a disciple of 
Zen master Đa Vân at Bảo Phước Temple. He spent time to copy all sutras for this 
temple. After his master passed away, he continued to stay at Bảo Phước temple to 
expand Buddhism until he passed away In 1173. 


35. Zen Master Bổn Tịnh (1100-1176): Thiền sư Việt Nam, quê ở Vĩnh Khương, Bắc Việt. 
Ngài xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Mãn Giác tại chùa Giáo Nguyện. Ngài là pháp tử 
đời thứ 9 của dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Thoạt tiên, ngài lên núi Chí Linh và trụ tại 
am Bình Dương để tu thiển. Về sau, ngài nhận lời thỉnh cầu của Thành Dương Công về 
trụ tại chùa Kiển An để tiếp tục chấn hưng và hoằng pháp cho đến khi ngài thị tịch năm 
1176, thọ 77 tuổi—A Vietnamese Zen master from Vĩnh Khương, North Vietnam. He left 
home and became a disciple of Zen master Mãn Giác at Giáo Nguyên Temple. He was 
the dharma helir of the ninth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. First, he went to 


5967 


Mount Chí Linh to stay at a small temple named Bình Dương to practise meditation. 
Later, he accepted the invitation of Thành Dương Công to stay at Kiền An Temple to 
revive and expand Buddhism until he passed away In 1176, at the age of 77. 


36. Zen Master Trí: Thiền sư Việt Nam, quê ở Phong Châu, Bắc Việt. Ngài là dòng dõi của 
vua Lê Đại Hành. Ông nội ngài là Lê Thuận Tông, là một quan chức lớn của triều Lý. 
Ngài thi đậu Tiến Sĩ và được bổ làm Cung Hầu Thư Gia trong triều. Năm 27 tuổi, ngài 
xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Giới Không. Sau khi trở thành pháp tử đời thứ 16 của 
dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, ngài đi đến núi Từ Sơn và trụ trong rừng sâu để tu tập khổ 
hạnh và thiển định trong sáu năm liền. Sau đó ngài xuống chân núi cất am Phù Môn 
giảng pháp cho đến khi ngài thị tịch. Cả hai ông Tô Hiến Thành và Ngô Hòa Nghĩa dều 
là đệ tử tại gia của ngài—A Vietnamese zen master from Phong Châu, North Vietnam. 
He was a descendant of King Lê Đại Hành. His grandfather named Lê Thuận Tông, a 
high official in the royal court during the Lý Dynasty. He passed the Doctorate Degree in 
Philosophy and was assigned as a royal official with the rank of “Cung Hầu Thư Gia.” At 
the age of 27, he left home and became a disciple of Zen master Giới Không. After 
becoming the dharma hetr of the sixteenth generation of the Vinitaruci Zen Sect, he went 
to Mount Từ Sơn and stayed In the deep Jjungle to practice ascetics and meditation for sIx 
years. Then he went to the mounftain foot to build a small temple named Phù Môn and 
stayed there to preach Buddha Dharma until he passed away. It should be noted that both 
Tô Hiến Thành and Ngô Hòa Nghĩa were his lay disciples. 


37. Zen Master Chân Không (1045-1100): Thiền sư Việt Nam, quê ở Phù Đổng, Tiên Du, 
Bắc Việt. Năm 20 tuổi sư xuất gia tại chùa Tĩnh Lự trên núi Đông Cứu. Ngài là pháp tử 
đời thứ 16 dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau, ngài dời đến núi Từ Sơn và trụ tại đây 
vài năm. Vua Lý Nhân Tông gửi chiếu chỉ triệu hồi ngài về triều đình thuyết pháp. Sư 
vào trong Đại nội và thuyết kinh Pháp Hoa làm thức tỉnh nhiều người. Sau đó sư về trụ 
tại chùa Chúc Thánh trên núi Phả Lại. Một ngày nọ có vị sư tới hỏi: “Thế nào là diệu 
đạo?” Sư đáp: “Hãy ngộ đi rồi sẽ biết!” Khi về già, sư trở về quê hương trùng tu chùa 
Bảo Cảm và trụ tại đây tiếp tục hoằng hóa Phật giáo cho đến khi thị tịch vào năm 1100, 
thọ 5Š tuổi—A Vietnamese Zen master from Phù Đổng, Tiên Du, North Vietnam. He left 
home at the age of 20. First, he went to Tĩnh Lự Temple on Mount Đông Cứu to stay 
there to practice meditation. He was the dharma heir of the sixteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. Later, he moved to Mount Từ Sơn and stayed there for several years. 
King Lý Nhân Tông sent an Imperial Order to summon him to the capifal to preach 
Buddha Dharma to the royal family. He went to the Great Citadel to preach the Lotus 
sufra to awaken many people. Later, he stayed at Chúc Thánh Temple on Mount Phả Lại. 
One day, a monk caem to ask himm: “What is the wonderful way?” He replied: “When you 
obtain enliphtenmernt, you will know 1t by yourself.” When he was old, he returned to his 
home district to rebuild Bảo Cảm Temple and stayed there to revive and expand 
Buddhism until he passed away in 1100, at the age of 55. 


38. Zen Master Đạo Lâm (?-1203): Thiền sư Việt Nam, quê ở Chu Diên, Bắc Việt. Ngài 
xuất gia và trở thành đệ tử của Thiền sư Pháp Dung tại chùa Hương Nghiêm. Ngài là 


5968 


pháp tử đời thứ 16 của dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau ngài trụ tại chùa Long Vân 
ở Long Phúc để tiếp tục hoằng pháp cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1203—A 
Vietnamese Zen master from Chu Diên, North Vietnam. He left home and became a 
disciple of Zen master Pháp Dung at Hương Nghiêm Temple. He was the dharma helr of 
the sixteenth generation of the Vinitaruci Zen Sect. Later, he stayed at Long Vân Temple 
at Long Phúc to expand Buddhism until he passed away in 1203. 


39. Nun Diệu Nhân (1041-1113): Một Ni sư nổi tiếng đất Thăng Long, Bắc Việt. Theo sách 
Thiền Uyển Tập Anh, Ni sư tên là Ngọc Kiểu, là trưởng nữ của Phùng Loát Vương, được 
vua Lý Thánh Tông nuôi nấng trong cung từ lúc còn nhỏ, sau gả cho cho người họ Lê, 
một viên quan Châu Mục ở Chân Đằng. Khi chồng chết, bà xuất gia làm đệ tử của Thiền 
Sư Chân Không ở Phù Đổng, pháp tử đời thứ 17 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Bà trụ tại 
Ni viện Hương Hải ở Tiên Du để hoằng hóa cho đến khi thị tịch vào năm 1113, thọ 72 
tuổi. Ni viện Hương Hải là Ni viện Phật Giáo đầu tiên ở Việt Nam vào thời nhà Lý, Ni 
sư Diệu Nhân đã từng trụ trì và hoằng hóa tại đây—A Vietnamese famous nun from 
Thăng Long, North Vietnam. According to “Thiển Uyển Tập Anh,” her worldly name 
was Ngọc Kiểu. She was the eldest daughter of Phùng Loát Vương. King Lý Thánh Tông 
adopted and raised her In the royal court since she was young. When growing up she got 
married to a man whose last name was Le, an official of Châu Mục rank in Chân Đằng. 
After her husbandˆs death, she left home and became a disciple of Zen Master Chân 
Không ¡in Phù Đổng. She became the Dharma heir of the seventeenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. She stayed at nunnery Hương Hải ¡in Tiên Du to expand Buddhism 
until she passed away in II13, at the age of 72. It should be noted that Hương Hải 
nunnery was considered the first Buddhist Institute for nuns In the Lý Dynasty. Bhikkhuni 
Diệu Nhân was once Head of the nunnery. 


40. Zen Master Viên Học (1073-1136): Thiền sư Việt Nam, quê ở Tế Giang, Bắc Việt. Năm 
20 tuổi, ngài xuất gia làm đệ tử của Thiền sư Chân Không. Ngài là Pháp tử đời thứ 17 
dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau, ngài trùng tu chùa Quốc Thanh ở Phù Cầm. Hầu 
hết cuộc đời ngắn ngủi của ngài, ngài hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch 
năm 1136 lúc mới 36 tuổi—A_ Vietnamese Zen master from Tế Giang, North Vietnam. 
He left home and became a disciple of Zen Master Chân Không at the age of 20. He was 
the Dharma heir of the seventeenth generation of the Vinitaruci Zen Sect. Later, he 
rebuilt Quốc Thanh Temple in Phù Cầm. He spent most of his short life to expand 
Buddhism In North Vietnam. He passed away In 1136, at the age of 36. 


4I. 7Zen Master Tịnh Thiên (1121-1193): Thiền sư Việt Nam, quê ở Long Biên, Bắc Việt. 
Ngài là đệ tử của Thiển sư Đạo Lâm ở chùa Long Vân. Ngài là Pháp tử đời thứ 17 dòng 
Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi Thầy thị tịch, ngài trở thành du Tăng khất sĩ. Về sau, 
ngài trở về trùng tu chùa Long Vân và trụ tại đây hoằng hóa Phật giáo cho đến khi thị 
tịch vào năm 1193, thọ 73 tuổi—A Vietnamese Zen master from Long Biên, North 
Vietnam. He was a disciple of Zen master Đạo Lâm at Long Vân Temple. He was the 
Dharma heir of the seventeenth generation of Vinitaruci Zen Sect. After his master 


42. 


43. 


44. 


45. 


5969 


passed away, he became a wandering monk. Later, he rebuilt Long Hoa Temple and 
stayed there to expand Buddhism until he passed away In 1193, at the age of 73. 


Zen Master Viên Thông (1085-115T): See Chapter 189 (B) (11). 


Zen master Giác Hải: Thiền sư Việt Nam, quê tại Bắc Việt. Ngài xuất gia năm 25 tuổi, 
cùng với Không Lộ trở thành đệ tử của Thiển sư Hà Trạch tại chùa Diên Phước. Ngài là 
pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài cũng tiếp tục dạy thiền và 
kế thừa dòng Thiển Không Lộ, do Thiển sư Không Lộ sáng lập. Vua Lý Thần Tông 
nhiều lần thỉnh ngài vào cung, nhưng ngài đều từ chối—A Vietnamese Zen master from 
North Vietnam. He left home at the age of 25. First, he and Không Lộ became disciples 
of Zen master Hà Trạch at Diên Phước Temple. He was the Dharma heir of the tenth 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he continued to teach Zen of the 
Không Lộ Zen Sect, which was founded by Zen master Không Lộ. King Lý Thần Tông 
Invited him to the Royal Palace so many times, but he refused to go. 


Zen Master Tịnh Không (?-1170): Thiền sư Việt Nam, quê ở Phúc Xuyên, Bắc Việt. 
Đầu tiên ngài tới chùa Sùng Phước thọ cụ túc giới. Ngài là Pháp tử đời thứ 10 dòng 
Thiển Vô Ngôn Thông. Đến năm 30 tuổi ngài du phương về Nam và ghé lại chùa Khai 
Quốc ở Thiên Đức tu tập khổ hạnh vài năm. Về sau, ngài trở về chùa Sùng Phước và trụ 
tại đây hoằng hóa cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1170—A Vietnamese Zen master 
from Phúc Xuyên, North Vietnam. First, he came to Sùng Phước Temple to receive 
complete precepts. He was the Dharma hetr of the tenth generation of Wu-Yun-T”ung 
Zen Sect. When he was thirty years old, he wandered to the South and stopped by Khai 
Quốc Temple ¡in Thiên Đức and stayed there to practice ascetics for several years. Later, 
he went back to Sùng Phước Temple and stayed there to expand Buddhism until he 
passed away In 1170. 


Zen Master Đại Xả (1120-1180): Thiền sư Việt Nam, quê ở Hà Đông, Bắc Việt. Ngài 
xuất gia lúc tuổi hãy còn rất trẻ và trở thành đệ tử của Thiền sư Đạo Huệ. Ngài là pháp 
tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Ngài thường ở Tuyên Minh Hỗ Nham lập 
chùa giáo hóa. Một hôm vua Lý Anh Tông cho triệu sư vào triều để hỏi xem sư có pháp 
nào trị được chứng phiền muộn của vua hay không. Sư bảo vua nên thực tập quán “Thập 
Nhị Nhân Duyên.” Hầu hết cuộc đời của ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo 
tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1180, thọ 61 tuổi—A Vietnamese Zen master from Hà 
Đông, North Vietnam. He left home and became a disciple of Đạo Huệ since he was very 
young. He was the Dharma heir of the tenth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. 
He always stayed at Tuyên Minh Hỗ Nham to build temples to save people. One day, 
king Lý Anh Tông summoned him to the capital to ask 1f he had any Dharma to control 
the king”s depression. He told the king that he should practice the contemplation of the 
twelve condifions of cause-and-effect (nidana). He spent most of his life to revive and 
expand Buddhism In North Vietnam. He passed away In 1180, at the age of 61. 


46. 


5970 


Zen Master Tín Học (?-1190): Thiền sư Việt Nam, quê ở Thiên Đức, Bắc Việt. Ngài là 
đệ tử của Thiển sư Thành Giới. Năm 32 tuổi, ngài viếng Thiền sư Đạo Huệ và trở thành 
Pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm 1190——A Vietnamese 
Zen master from Thiên Đức, North Vietnam. He was a disciple of Zen Master Thành 
Giới. When he was thirty-two years old, he visited Zen Master Đạo Huệ and became the 
latter`s one of the most outstanding disciples. He was the Dharma her of the tenth 
generation of Wu-Yun-T”ung Zen Sect. He passed away In 1190. 


47. Zen Master Trường Nguyên (1110-1165): Thiền sư Việt Nam, quê ở Tiên Du, Bắc Việt. 


Ngài là đệ tử của Thiền sư Đạo Huệ. Ngài là pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn 
Thông. Về sau ngài đi vào rừng sâu tu thiển. Ngài thị tịch năm 1165, thọ 56 tuổi—A 
Vietnamese Zen master from Tiên Du, North Vietnam. He was a disciple of Zen master 
Đạo Huệ. He was the Dharma heir of the tenth generation of Wu-Yun-T”ung Zen Sect. 
Later, he went to deep foresfs to practice meditation. He passed away In 1165, at the age 
Of 56. 


48. Zen Master Tịnh Lực (1112-1175): Thiền sư Việt Nam, quê ở Cát Lăng, Vũ Bình, Bắc 


49. 


50. 


Việt. Ngài xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Đạo Huệ. Ngài là Pháp tử đời thứ 10 dòng 
Thiền Vô Ngôn Thông. Lúc đầu, ngài thường trụ trong rừng sâu tu hành khổ hạnh và 
thiển định. Về sau, ngài lên núi Vũ Ninh cất am tu hành. Ngài thị tịch năm 1175—A 
Vietnamese Zen master from Cát Lăng, Vũ Bình, North Vietnam. He left home and 
became a disciple of Đạo Huệ. He was the Dharma heir of the tenth generation of Wu- 
Yun-T”ung Zen Sect. First, he always stayed in the deep forest to pracfise ascetics and 
meditation. Later, he went to Mount Vũ Ninh to build a thatched small temple named 
Vương Trì. He passed away In 1175. 


Zen Master Trí Bảo (?-1190): Thiền sư Việt Nam, quê ở Ô Diên, Bắc Việt. Ngài xuất 
gia tại chùa Thanh Tước trên núi Du Hý ở Thường Lạc. Ngài là pháp tử đời thứ 10 dòng 
Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài chuyên tu phước bằng cách bắc cầu bồi lộ ở những 
vùng thôn dã. Ngài thị tịch năm 1190—A Vietnamese Zen master from Ô Diên, North 
Vietnam. He left home to become a monk at Thanh Tước Temple on Mount Du Hý in 
Thường Lạc. He was the Dharma hetrr of the tenth generation of Wu-Yun-T”ung Zen Sect. 
Later, he focused In cultivating merits by building bridges, fixing roads In rural areas. He 
passed away in 1190. 


Zen master Nguyện Học: Thiền sư Việt Nam, quê ở Phù Cầm, Bắc Việt. Lúc còn rất trẻ, 
ngài xuất gia làm đệ tử Thiển sư Viên Trí tại chùa Mật Nghiêm, và trở thành pháp tử đời 
thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Ngài trụ tại núi Vệ Linh tu tập khổ hạnh và thiển 
định. Về sau vua Lý Anh Tông truyền chiếu chỉ triệu hồi ngài về kinh đô giảng pháp cho 
hoàng gia. Rồi sau đó ngài dời về chùa Quảng Báo ở Như Nguyệt để tiếp tục hoằng hóa 
cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1174—A Vietnamese Zen master from Phù Cầm, North 
Vietnam. When he was very young, he was a disciple of Zen master Viên Trí at Mật 
Nghiêm Temple, and became the tenth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. He 
stayed at Mount Vệ Linh to practice ascetics and meditation for two years. Later, king Lý 


ST. 


52. 


53. 


54. 


3971 


Anh Tông sent an Imperial Order to summon him to the royal palace to preach Dharma to 
the royal family. Then he moved to Quảng Báo Temple in Như Nguyệt and stayed there 
to expand Buddhism until he passed away In 1174. 


Zen Master Minh Trí (?-1196): Thiền sư Việt Nam, quê ở Phù Cầm, Bắc Việt. Lúc hãy 
còn trẻ, ngài gặp và trở thành đệ tử của Thiền sư Đạo Huệ. Ngài là pháp tử đời thứ 10 
dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài trụ tại chùa Phúc Thánh để hoằng hóa cho đến 
khi ngài thị tịch vào năm 1196—A Vietnamese Zen master from Phù Cầm, North 
Vietnam. When he was young, he met and became a disciple of Zen master Đạo Huệ. He 
was the dharma heiIr of the tenth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he 
stayed at Phúc Thánh Temple to expand Buddhism until he passed away In 1196. 


Zen Master Tịnh Giới (?-1207): Thiền sư Việt Nam, quê ở Giang Mão, Bắc Việt. Ngài 
xuất gia năm 26 tuổi. Lúc đầu ngài học Luật. Về sau, ngài trở thành đệ tử của Thiển sư 
Bảo Giác ở chùa Viên Minh. Ngài là Pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. 
Sau khi Thầy ngài thị tịch, ngài trở về làng trùng tu chùa Quảng Thánh và trụ tại đây 
hoằng hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch năm 1207—A Vietnamese Zen master 
from Giang Mão, North Vietnam. He left home to become a monk at the age of 26 after a 
serious illness. First, he studied Vinaya. Later, he became a disciple of Zen master Bảo 
Giác at Viên Minh Temple. He became the Dharma heir of the tenth generation of Wu- 
Yun-T”ung Zen Sect. After his master passed away, he returned to his home village to 
rebuild Quảng Thánh Temple and stayed there to expand Buddhism until he passed away 
in 1207). 


Zen Master Quảng Nghiêm (1121-1190): Thiền sư Việt Nam, quê ở Đan Phượng, Bắc 
Việt. Ngài mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ. Sau khi cha mẹ mất, ngài theo học Phật pháp với 
cậu là thây Bảo Nhạc. Khi thầy Bảo Nhạc thị tịch, ngài gặp và trở thành đệ tử của Thiền 
sư Trí Thiển. Ngài là pháp tử đời thứ 11 dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm 
1190, thọ 69 tuổï— A Vietnamese Zen master from Đan Phượng, North Vietnam. He lost 
his parents when he was very young. After his parenfs passed away, he studied Buddha 
Dharma with master Bảo Nhạc, his uncle on the mother side. After his master passed 
away, he met and became a disciple of Zen master Trí Thiển. He was the dharma heir of 
the eleventh generation of the Wu-Yun- Tung Zen Sect. He passed away In 1190, at the 
age of 69. 


Zen Master Thường Chiếu (?-1203): Thiền sư Việt Nam, quê ở Phù Ninh, Bắc Việt. 
Ngài là một viên quan của triều đình, nhưng xuất gia và trở thành đệ tử của Thiển sư 
Quảng Nghiêm tại chùa Tịnh Quả. Ngài là pháp tử đời thứ 12 dòng Thiển Vô Ngôn 
Thông. Về sau, ngài đến làng Ông Mạc và trụ tại một ngôi chùa cổ. Phần đời còn lại của 
ngài, ngài dời về chùa Lục Tổ trong vùng Thiên Đức để hoằng hóa Phật giáo cho đến khi 
ngài thị tịch vào năm 1203—A Vietnamese Zen master from Phù Ninh, North Vietnam. 
He was a mandarin of the royal court before he left home and became a disicple of Zen 
master Quảng Nghiêm at Tịnh Quả Temple. He was the dharma heir of the twelfth 
øeneration of the Wu-Yun-T°ung Zen Sect. Later, he went to Ông Mạc village and stayed 


53. 


5972 


at an old temple for some years. He spent the rest of his life to expand Buddhism at Lục 
Tổ Temple in Thiên Đức. He passed away in 1203. 


Zen Master Y Sơn (?-1213): Thiền sư Việt Nam, quê ở Nghệ An, Bắc Trung Việt. Lúc 30 
tuổi, ngài xuất gia với một vị sư già trong làng. Sau đó, ngài đến Thăng Long học thiển 
với Quốc Sư Viên Thông. Sau khi trở thành pháp tử đời thứ 19 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi, ngài trụ tại chùa Đại Bi. Lúc cao tuổi, ngài dời về làng Yên Lãng để tiếp tục hoằng 
hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1213—A_ Vietnamese Zen master from 
Nghệ An, North of Central Vietnam. At the age of thirty, he left home and became a 
disciple of an old monk In the village. Later, he arrived at Thăng Long to study Zen with 
the National Teacher Viên Thông. After he beame the dharma heir of the nineteenth 
generation of Vinitaruci Zen Sect, he stayed at Đại Bi Temple. When he was old, he 
moved to Yên Lãng village to preach Dharma until he passed away In 1213. 


56. Zen Master Thông Thiên (?-1228): Thiền sư Việt Nam, quê ở An La, Bắc Việt. Ngài là 


57. 


5ổ. 


59. 


đệ tử của Thiển sư Thường Chiếu tại chùa Lục Tổ. Sau khi trở thành pháp tử đời thứ 13 
dòng Thiển Vô Ngôn Thông, ngài trở về làng cũ để chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo 
cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1228—A Vietnamese Zen master from An La, North 
Vietnam. He was a disciple of Zen master Thường Chiếu at Lục Tổ Temple. After he 
became the dharma herr of the thirteenth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect, he 
returned to his home town to revive and expand Buddhism there. He passed away In 
1228. 


Zen Master Hiện Quang (?-1221): Thiền sư Việt Nam, quê ờ Thăng Long, Bắc Việt. Lúc 
11 tuổi ngài xuất gia và trở thành đệ tử của Thiền sư Thường Chiếu. Sau khi thầy thị tịch, 
ngài gặp và trở thành đệ tử của Thiển sư Trí Thông. Ngài là pháp tử đời thứ 14 dòng 
Thiển Vô Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm 1221—A Vietnamese Zen master from Thăng 
Long, North Vietnam. At the age of 11, he left home and became a disciple of Zen master 
Thường Chiếu. After his master passed away, he met and became a disciple of Zen 
master Trí Thông. He was the dharma hetrr of the fourteenth generation of the Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. He passed away In 1221. 


Zen Master Ứng Thuận Vương: Thiền sư Việt Nam, quê ở Thăng Long, Bắc Việt. Ngài 
là một quan chức trong triều đình dưới thời vua Trần Thái Tông. Ngài là một trong những 
đệ tử tại gia xuất sắc của Thiển sư Túc Lự, và là pháp tử đời thứ 15 dòng Thiển Vô Ngôn 
Thông. Nơi và khi nào ngài thị tịch vẫn chưa ai rõ—A Vietnamese Zen master from 
Thăng Long, Hanol, North Vietnam. He was an official in the royal court during the reign 
of king Trần Thái Tông. He was one of the most outstanding lay disciples of Zen master 
Túc Lự, and became the dharma hetr of the fifteenth generation of the Wu-Yun-T”ung 
Zen Sect. His whereabout and when he passed away were unknown. 


Zen Master Trần Thái Tông (1218-1277): See Chapter 189 (B) (14). 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


5973 


Zen Master Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1297): See Chapter 189 (B) (14). 
Zen Master Trần Nhân Tông (1258-1308): See Chapter 189 (B) (14). 


Zen Master Đạo Chân (1579-1638): Thiền sư Việt Nam vào đầu và giữa thế kỷ thứ 17, 
quê ở Phúc Khê, Bắc Việt. Tục danh là Vũ Khắc Minh. Ngài là đệ tử của Thiền sư Đạo 
Long. Sau khi Thầy của ngài thị tịch, ngài tiếp tục trụ tại chùa Pháp Vũ tu hành và thị 
tịch khoảng năm 1638. Lúc trước khi viên tịch, ngài đã cho biết nhục thân sẽ không bị hư 
thối. Sự việc quả đúng như thế, nhưng về sau nầy, người ta cũng ướp vào nhục thân của 
ngài một số chất liệu để hạn chế sức tàn phá của thời gian—A Vietnamese Zen master 
from Phúc Khê, Bắc Việt, in the early and middle of the seventeenth century. His secular 
name was Vũ Khắc Minh. He was a disciple of Zen Master Đạo Long. Afier his master 
passed away, he stayed at Pháp Vũ Temple to cultivate. He passed away In about 1638. 
Before his death, he told his disciples that his body would not be decayed. It happened as 
he said. However, recently, some new techniques have been applied to reduce the 
decomposition to the body. 


Zen Master Đạo Tâm: Thiền sư Việt Nam vào đầu và giữa thế kỷ thứ 17, quê ở Phúc 
Khê, Bắc Việt. Tục danh là Vũ Khắc Trường (cháu kêu bằng chú của Thiển Sư Đạo 
Chân Vũ Khắc Minh). Ngài là đệ tử của Thiền sư Đạo Chân. Sau khi Thầy của ngài thị 
tịch, ngài tiếp tục trụ tại chùa Pháp Vũ tu hành cho đến khi thị tịch, không rõ năm nào. 
Lúc trước khi viên tịch, ngài đã cho biết nhục thân sẽ không bị hư thối. Sự việc quả đúng 
như thế, nhưng về sau nầy, người ta cũng ướp vào nhục thân của ngài một số chất liệu để 
hạn chế sức tàn phá của thời gian—A Vietnamese Zen master from Phúc Khê, Bắc Việt, 
in the early and middle of the seventeenth century. His secular name was Vũ Khắc 
Trường. He was a disciple of Zen Master Đạo Chân (his uncle). After his master passed 
away, he stayed at Pháp Vũ Temple to cultivate until he passed away, the year of his 
passing away was unknown. Before his death, he told his disciples that his body would 
not be decayed. It happened as he said. However, recently, some new techniques have 
been applied to reduce the decomposiftion to the body. 


Zen Master Thủy Nguyệt Thông Giác (1637-1704): Thủy Nguyệt Thông Giác, thiển sư 
Việt Nam, quê ở quận Ngự Thiên, phủ Tiên Hưng, đạo Sơn Nam, Bắc Việt. Ngài xuất 
gia lúc 20 tuổi. Sau đó ngài sang Trung Quốc tầm sư học đạo và trở thành đệ tử của 
Thiền sư Thượng Đức. Trở về nước, sư trụ tại Hạ Long, thuộc quận Đông Triều để hoằng 
hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Một ngày vào khoảng đầu năm 1704, sư lên Thượng Long 
gặp sư Thiện Hữu, bảo rằng: “Nay tôi tuổi đã cao, và tôi cũng đã trụ thế đủ rồi, tôi muốn 
cùng Thầy lên núi nhập Niết Bàn.” Sư Thiện Hữu thưa: “Đạo quả của huynh nay đã chín 
muỗôi, còn tôi chưa tròn nên cần ở lại độ đời.” Hôm ấy sư trở về chùa bảo đồ chúng, nay 
ta lên chơi núi Nhẫm Dương, nếu bẩy ngày mà không thấy ta về. Các ông lên ấy tìm chỗ 
nào có mùi thơm là kiếm được ta. Đến bẩy ngày sau, đồ chúng không thấy ngài về, bèn 
lên núi tìm. Nghe mùi thơm, đi theo và tìm thấy ngài ngồi kiết già thị tịch trong một hang 
núi—A Vietnamese Zen Master from Ngự Thiên village, Tiên Hưng district, Sơn Nam 
province, North Vietnam. He left home and became a monk at the age of 20. In 1664, he 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


5974 


went to China to seek a good master. He met Zen Master Thượng Đức and became the 
latter”s disciple. He was the Dharma hetr of the thirty-sixth generation of the T”ao-T”ung 
Zen Sect. When he returned home, he went to Hạ Long area, Đông Triểu district to built 
a temple to expand Buddhism. One day in the beginning of 1704, he went to Thượng 
Long Temple and said to Zen Master Thiện Hữu: “Now I am old and I have been in the 
world long enough, let”s go to the mountain to enter Nirvana.” Zen master Thiện Hữu 
said: “You, senior monk, have already completed your cultivation, but I have not. Ï must 
stay here longer to save more people.” He returned to Hạ Long Temple and told his 
disciples that he wanted to go wandering on Mount Nhẫm Dương. If after seven days, he 
would not return, they should go to Mount Nhẫm Dương and follow a fragrant smell in the 
mountain, then they could find him. After seven days, his disciples went to Mount Nhẫm 
Dương, followed a strangely fragrant smell, and found his body sitting in lotus posture. 


Zen Master Tông Diễn Chân Dung (1640-1711): Tông Diễn Chân Dung, thiển sư Việt 
Nam, quê ở Phú Quân, Cẩm Giang, Bắc Việt. Ngài mô côi cha từ thời thơ ấu. Năm 12 
tuổi, ngài xuất gia. VỀ sau ngài trở về độ bà mẹ già bằng cách cho bà mẹ ở chùa công 
phu tu tập đến khi qua đời. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa tại Bắc 
Việt. Ngài thị tịch năm 17I11—A Vietnamese Zen Master from Phú Quân, Cẩm Giang, 
North Vietnam. He lost his father when he was very young. When he was twelve years 
old, he left home and became a monk. Later, he returned to his home town to save his 
mother by allowing her to stay 1n the temple to cultivate until the day she passed away. 
He spent most of his life to revive and expand Buddhism In North Vietnam. 


Zen Master Như Như: Thiền sư Việt Nam, quê ở Hà Nội. Ngài là Pháp tử đời thứ 45 
dòng Thiển Tào Động. Ngài khai sơn chùa Thiên Trúc ở Mễ Trì, Hà Nội. Hầu hết cuộc 
đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo ở Bắc Việt. Ngài thị tịch ngày 20 tháng 
bảy, nhưng không rõ năm nào—A Vietnamese Zen Master from Hanoi. He was the 
Dharma herr of the forty-fifth generation of the T”ao-T”ung Zen Sect. He built Thiên Trúc 
Temple in Mễ Tn, Hanoi. He spent most of his life to revive and expand Buddhism in 
North Vietnam. He passed away on the twentieth of July, but the year was unknown. 


Zen Master An Thiền: See Chapter 189 (B) (21). 
Zen master Chuyết Công (1590-1644): See Chapter 189 (B) (18). 


Zen Master Minh Hành (1596-1659): Thiền Sư Trung Quốc, quê ở Kiến Xương, Tỉnh 
Giang Tây. Ngài theo sư phụ là Hòa Thượng Chuyết Chuyết qua Việt Nam và đến Thăng 
Long vào năm 1633. Họ trụ tại chùa Ninh Phúc (Bút Tháp) hơn I1 năm. Sau khi Hòa 
Thượng Chuyết Chuyết thị tịch năm 1644, Thiển sư Minh Hành trở thành Pháp tử đời thứ 
35 dòng Thiển Lâm Tế. Cùng năm ấy, Thiển Sư Minh Hành và bà Hoàng Thái Hậu 
Trịnh Thị Ngọc Trúc dựng lại chùa Bút Tháp thành ngôi chùa có quy mô to lớn hơn. 
Thiển sư Minh Hành tiếp tục trụ tại chùa Ninh Phúc để hoằng dương Phật pháp đến khi 
ngài thị tịch năm 1659 —Zen Master Minh Hành, a Chinese monk from Kiến Xương, 


7. 


71. 


z2. 


5975 


Giang Tây. He followed his master, Most Venerable Chuyết Chuyết to go to Vietnam. 
They arrived at Thăng Long In 1633. They stayed at Ninh Phúc (Bút Tháp) Temple for 
more than II years. After Zen Master Chuyết Chuyết passed away in 1644, Zen Master 
Minh Hành became the Dharma hetrr of the thirty-fifth lineage of the Linn-Chih Zen Sect. 
On the same year, the temple was rebuilt on a larger scale by Zen Master Minh Hành and 
the Queen Mother Trịnh Thị Ngọc Trúc. He continued to stay at Ninh Phúc Temple to 
expand the Buddha Dharma until he passed away in 1659. 


Zen Master Minh Lương: Thiền sư Minh Lương, một vị cao Tăng người Việt Nam, quê ở 
Phù Lãng. Ngài gặp Hòa Thượng Chuyết Công và trở thành đệ tử khi Hòa Thượng từ 
bên Tàu sang Việt Nam. Sau đó ngài trở thành Pháp tử đời thứ 35 dòng Thiền Lâm Tế. 
Sau khi Thầy thị tịch vào năm 1644, ngài dời về chùa Vĩnh Phúc trên núi Côn Cương, 
Phù Lãng để hoằng dương Phật pháp. Trước khi thị tịch ngài truyền pháp lại cho Thiển 
Sư Chân Nguyên—A Vietnamese famous monk from Mount Phù Lãng. He met and 
became a disciple of Most Venerable Chuyết Công when the latter arrived in Vietnam. 
Later he became the Dharma heir of the 35” generation of the Linn Chih Zen Sect. After 
his master passed away in 1644, he moved and stayed at Vĩnh Phúc Temple on Mount 
Côn Cương in Phù Lãng to expand the Buddha Dharma. Before he passed away, he 
transmitted the Dharma to Zen Master Chân Nguyên. 


Zen Master Chân Nguyên (1647-1726): Một nhà sư nổi tiếng Việt Nam, quê ở Hải 
Dương. Thuở nhỏ ngài rất thông minh. Ngài xuất gia năm 16 tuổi. Năm 19 tuổi ngài đến 
chùa Hoa Yên và trở hành đệ tử của Thiển sư Tuệ Nguyệt với pháp hiệu là Tuệ Đăng. 
Khi thầy thị tịch, ngài trở thành du Tăng khất sĩ, thực hành hạnh tu khổ hạnh. Sau đó ngài 
trụ lại tại chùa Cô Tiên để hoằng dương Phật pháp. Ngày nọ, ngài viếng chùa Vĩnh Phúc 
gặp và trở thành đệ tử của Thiển sư Minh Lương. Ngài thị tịch năm 1726—A Vietnamese 
famous monk from Hải Dương. When he was young, he was very ¡intelligent. He left 
home and became a monk at the age of 1ó. When he was 19, he went to Hoa Yên 
Temple to meet Zen Master Tuệ Nguyệt and became his disciple with the Dharma name 
Tuệ Đăng. After his master passed away, he became a wandering monk who practised 
ascetics. Later, he stayed at Cô Tiên Temple to expand the Buddha Dharma. One day he 
visited Vĩnh Phúc Temple, there he met and became the disciple of Zen Master Minh 
Lương with the Dharma name Chân Nguyên. He passed away In 1726, at the age of 80. 


Zen Master Như Hiện (?-1765): Thiền sư Việt Nam, quê ở Hải Dương, đệ tử của ngài 
Chân Nguyên. Ngài xuất gia lúc 16 tuổi và tu tại chùa Long Động trên núi Yên Tử. Ngài 
là Pháp tử đời thứ 37 của Thiền phái Lâm Tế. Sau khi thầy thị tịch ngài đến Động Khê ở 
Hải Phòng và khai sơn ngôi chùa Nguyệt Quang. Ngài được vua Lê Hy Tông ban chức 
Tăng Cang, và ban đạo hiệu là Thuần Giác Hòa Thượng. Theo Thiền Sư Việt Nam của 
Hòa Thượng Thích Thanh Từ, năm 1748, Thiển sư Như Hiện được vua Lê Hiến Tông ban 
chức Tăng Cang, và năm 1757, được sắc phong là Tăng Thống Thuần Giác Hòa Thượng. 
Ngài thị tịch năm 1765—A Vietnamese monk from Hải Dương, a disciple of Zen Master 
Chân Nguyên. He left home at the age of 16 and became a monk at Long Động Temple 
on Mount Yên Tử. He was the Dharma heiïr of the thirty-seventh generation of the Linn- 


73. 


74. 


75. 


5976 


Chih Zen Sect. After his master passed away, he went to Động Khê, Hải Phòng and 
founded Nguyệt Quang Temple. According to the Vietnamese Zen Masters, written by 
Most Venerable Thích Từ, Zen Master Như Hiện was appointed as the Chief Monk In 
1748, and given the religious name Great Master Thuần Giác by King Lê Hiến Tông in 
1757. He passed away In 1765. 


Zen Master Như Trừng Lân Giác (1696-1733): Thiền sư Việt Nam, quê tại Thăng Long. 
Ngài sanh năm 1696, tên là Trịnh Thập, con trai Tần Quang Vương, là cháu nội Chúa 
Trịnh Căn, lấy con gái thứ tư của vua Lê Hy Tông. Một hôm, ngài sai đào gò phía sau 
nhà để xây bể cạn thì thấy trong lòng đất có cái ngó sen. Phò mã cho mình có duyên với 
đạo Phật nên có ý muốn đi tu. Sau đó ngài đến chùa Long Động trên núi Yên Tử và trở 
thành đệ tử của Thiển Sư Chân Nguyên. Sau khi thọ cụ túc giới, và trở thành Pháp tử đời 
thứ 37 dòng Thiển Lâm Tế, ngài trở về và trụ tại chùa Liên Tông, chùa nầy đến đời vua 
Tự Đức chùa đổi tên Liên Phái để tránh “húy” của nhà vua. Tại đây ngài đã thành lập 
Thiền Phái Liên Tông. Ngài thị tịch năm 1733, vào tuổi 37—A_ Vietnamese monk from 
Thăng Long Citadel. He was born in 1696, named Trịnh Thập, Tần Quang Vương”s son 
and Lord Trịnh Căn”s grandson. He married to the fourth daughter of King Lê Hy Tông. 
When he had the earth mound in his back yard, he saw a lotus shoot underground. The 
Prince Consort thought that he had a fate with Buddhism, so he decided to enter the 
monkhood. Later he went to Long Động Temple on Mount Yên Tử to become a disciple 
of Chân Nguyên. After receiving the complete precepts with Zen Master Chân Nguyên, 
he became the dharma herr of the thirty-seventh generation of the Linn-Chih Zen Sect. 
Then he returned to stay at Liên Tông Temple. There he established Liên Tông Zen Sect. 
He passed away In 1733, at the age of 37. 


Zen Master Tính Tĩnh (1692-1773): Thiền sư Việt Nam, quê ở Động Khê. Sau đó ngài 
đến chùa Nguyệt Quang xin làm đệ tử của Thiền sư Như Hiện. Sau khi thầy ngài thị tịch, 
ngài trở thành Pháp tử đời thứ 38 dòng Thiển Lâm Tế. Ngài tiếp tục ở lại chùa hoằng 
pháp. Ngoài ra, ngài còn trùng tu các ngôi già lam Long Động, Phước Quang, và Quỳnh 
Lâm. Ngài thị tịch năm 1773, thọ 82 tuổi—A Vietnamese monk from Động Khê. He 
became a disciple of Zen Master Như Hiện at Nguyệt Quang Temple. After his master 
passed away, he became the Dharma herr of the thirty-eighth generation of the Linn-Chih 
Zen Sect. He continued to stay at Nguyệt Quang Temple to expand the Buddha Dharma. 
Besides, he also rebuilt Long Động, Phước Quang, and Quỳnh Lâm Temples. He passed 
away In 1773, at the age of 82. 


Zen Master Tính Tuyền (1674-1744): Thiền sư Việt Nam, quê ở Nam Định. Vào tuổi 12, 
ngài đi đến chùa Liên Tông để bái kiến Như Trừng Lân Giác Thượng Sĩ và trở thành đệ 
tử của Thượng Sĩ,. Ngài thọ cụ túc giới và trở thành Pháp tử đời thứ 39 của dòng Thiển 
Lâm Tế. Ngài ở lại đây sáu năm. Sau đó ngài sang Tàu và cũng ở lại đó sáu năm. Khi 
ngài trở về Việt Nam thì Thượng Sĩ đã qua đời được ba năm rồi. Ngài mang tất cả những 
kinh thỉnh được từ bên Tàu về chùa Càn An cho chư Tăng Ni trong nước đến sao chép. 
Ngài thị tịch năm 1774, thọ 70 tuổï—A Vietnamese monk from Nam Định. At the age of 
12, he came to Lien Tông Temple to pay homage to Thượng Sĩ and to become the latter”s 


70. 


77. 


78. 


79. 


5977 


disciple. He received complete precepts and became the Dharma heir of the thirty-ninth 
generation of the Linn-Chih Zen Sect. He stayed there for six years. Later, he went to 
China and stayed there for another six years. When he came back to Vietnam, his master 
Thượng Šĩ had already passed away for three years. He transported all the sutras and 
sacret books of vinaya to Càn An Temple for other monks and nuns In the country to 
come to copy. He passed away in 1744, at the age of 70. 


Zen Master Hải Quýnh Từ Phong (1728-1811): VỊ sư Việt Nam, quê ở Bắc Ninh. Vào 
lúc 16 tuổi, ngài đến chùa Liên Tông, đảnh lễ Thiền Sư Bảo Sơn Dược Tính. Ngài trở 
thành đệ tử của Bảo Sơn và Pháp tử đời thứ 40 dòng Lâm Tế. Hầu hết cuộc đời ngài 
hoằng pháp ở miền Bắc Việt Nam. Ngài thị tịch năm 1811, thọ §4 tuổi—A_ Vietnamese 
monk from Bắc Ninh. At the age of 16, he came to Liên Tông Temple to pay homage to 
Zen Master Bảo Sơn Dược Tính and became the latters disciple. He was the 40” 
generation of the Linn Chih Zen Sect. He spent most of his life to expand the Buddha 
Dharma in North Vietnam. He passed away in 1811, at the age of 84. 


Zen Master Kừn Liên Tịch Truyền (1745-1816): Thiền sư Kim Liên, người Việt Nam, 
quê ở Thượng Phước, Bắc Việt. Ngài xuất gia từ thuở bé tại chùa Vân Trai. Sau đó ngài 
đến chùa Liên Tông và trở thành đệ tử của ngài Từ Phong Hải Quýnh. Hầu hết cuộc đời 
ngài hoằng pháp tại miền Bắc Việt Nam. Ngài thị tịch năm 1816, thọ 70 tuổ—A 
Vietnamese Zen master from Thượng Phước, North Vietnam. He left home and stayed at 
Vân Trai Temple when he was very young. Later he went to Liên Tông Temple and 
became a disciple of Zen Master Từ Phong Hải Quýnh. He spent most of his life to 
expand the Buddha Dharma In North Vietnam. He passed away in 1816, at the age of 70. 


Zen Master Tường Quang Chiếu Khoan (1741-1830): Thiền sư Tường Quang, người Việt 
Nam, quê ở Hà Nội. Lúc thiếu thời, ngài xuất gia với Hòa Thượng Kim Liên ở chùa Vân 
Trai. Ngày ngày ngài dụng công tu hành khổ hạnh. Ngài lấy Lục độ làm tiêu chuẩn tu 
hành cho chư Tăng Ni. Ngài khuyến tấn Tăng Ni giảng kinh nói pháp và bố thí độ đời. 
Hầu hết cuộc đời ngài hoằng pháp tại miền Bắc Việt Nam. Ngài thị tịch năm 1830, thọ 
70 tuổi—A Vietnamese Zen master from Hanoi. At young age, he left home and became 
a đdisciple of Most Venerable Kim Liên at Vân Trai Temple in Hanoi. Everyday, he 
focused on ascetic practicing. He considered the six paramitas as cultivation standards for 
monks and nuns. He always encouraged monks and nuns to practice dharma preaching 
and almsgiving to save sentient beings. He spent most of his life to expand the Buddha 
Dharma In North Vietnam. He passed away In 1830, at the age of 70. 


Zen Master Phúc Điền: Thiền sư Phúc Điền, quê ở Hà Đông. Ngài là người có công 
trong việc bảo tôn sử liệu Phật Giáo Việt Nam. Ngài thường trụ tại chùa Liên Tông để 
hoằng pháp. Ngài cũng là người khai sơn chùa Thiên Quang trên núi Đại Hưng ở Hà Nội. 
Sau đó, không ai biết ngài đi đâu và thị tịch hồi nào—A Vietnamese Zen master from Hà 
Đông, North Vietnam. He had the credit of preserving a lot of Vietnamese Buddhist 
history materials. He stayed most of his life at Liên Tông Temple in Hanoi to expand the 


0. 


G1. 


62. 


63. 


3978 


Buddha Dharma. He was also the founder of Thiên Quang Temple at Mount Đại Hưng In 
Hanoi. Where and when he passed away were unknown. 


Zen Master Phổ Tịnh: Thiền sư Phổ Tịnh, quê ở Thượng Phước, Bắc Việt. Khi còn rất 
nhỏ, ngài xuất gia với Thiền sư Phúc Điển, nhưng về sau thọ giới với Thiển sư Tường 
Quang và trở thành Pháp tử đời thứ 43 dòng Lâm Tế. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài hoằng 
pháp tại miền Bắc Việt Nam. Ngài đi đâu và thị tịch hổi nào không ai biết —Zen Master 
Phổ Tịnh, a Vietnamese monk from Thượng Phước, North Vietnam. He left home to 
follow Most Venerable Phúc Điển when he was very young. Later, he received precepts 
with Zen Master Tường Quang and became the Dharma heir of the forty-third generation 
of the Linn Chih Zen Sect. He spent most of his life to expand the Buddha Dharma In 
North Vietnam. His whereabout and when he passed away were unknown. 


Zen Master Thông Vinh: Thiền sư Việt Nam, quê ở Hải Dương. Thuở nhỏ ngài xuất gia 
tại chùa Hàm Long. Về sau, ngài theo làm đệ tử Hòa Thượng Phúc Điển và trở thành 
Pháp tử đời 44 dòng Lâm Tế. Phần lớn cuộc đời ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo 
tại Bắc Việt. Ngài thị tịch hổi nào và ở đâu không ai biế—A Vietnamese Zen master 
from Hải Dương. He left home at his young age to go to Hàm Long Temple to become a 
monk. Later, he became a disciple of Most Venerable Phúc Điển. He was the Dharma 
heir of the 44” generation of the Linn-Chih Zen Sect. He spent most of his life to revive 
and expand Buddhism ¡in North Vietnam. His whereabout and when he passed away were 
unknown. 


Zen Master Nguyên Thiều (1648-1728): See Chapter 189 (B) (19). 


Zen Master Tử Dung Minh Hoằng: Thiền sư Trung Hoa, quê ở Quảng Đông. Ngài là 
Pháp tử đời thứ 34 dòng Thiển Lâm Tế. Năm 1665, ngài theo Thiển sư Nguyên Thiểu 
sang Việt Nam và trụ tại Thuận Hóa. Sau đó ít lâu, vào khoảng năm 1690, ngài đã dựng 
nên một ngôi thảo am tên Ấn Tôn giữa vùng đồi núi cây cối um tùm, cảnh sắc tiêu sơ 
trên ngọn đồi Long Sơn để tu tập. Năm 1703, chúa Nguyễn Phước Châu đã ban cho chùa 
biển ngạch sắc tứ Ân Tông Tự, về sau chùa nầy được vua Thiệu Trị đổi tên thành chùa 
Từ Đàm. Ngài truyền pháp cho Tổ Liễu Quán. Ngài thị tịch ở đâu và hồi nào không ai 
biếc—A Chinese monk from Kuang-Tung. He was the Dharma heïr of the thirty-fourth 
generation of the Linn-Chih Zen Sect. In 1665, he followed Most Venerable Nguyên 
Thiểu to arrive in Vietnam and stayed in Thuận Hóa. Sometime later, maybe in 1690, he 
built a thatched house In a desolate area in deep forest on HIII Long Sơn. In 1703, Lord 
Nguyễn Phước Châu officially recognized the temple with the Ấn Tông. Later, king 
Thiệu Trị gave an edict for the temple name to change to Từ Đàm. He transmitted his 
Dharma to Zen Master Liễu Quán. His whereabout and when he passed away were 
unknown. 


84. Zen Master Liễu Quán (?-1743): See Chapter 189 (B) (20). 


65. 


đó. 


67. 


đề. 


5979 


Zen Master Tánh Thông Giác Ngộ: Thiền sư Việt Nam, quê ở Gia Định. Ngài là một 
trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hòa Thượng Đạo Dụng Đức Quảng. Ngài là Pháp tử 
đời thứ 39 dòng Thiển Lâm Tế. Hầu hết đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật 
giáo tại miễn Trung và miền Đông Nam phần. Ngài thị tịch năm 1842, thọ 87 tuổï—A 
Vietnamese Zen Master from Gia Định. He was one of the most outstanding disicples of 
Most Venerable Đạo Dụng Đức Quảng. He was the Dharma heir of the thirty-ninth 
generation of the Linn Chih Zen Sect. He spent most of his life to revive and expand 
Buddhism ¡n Central and East of South Vietnam. He passed away In 1842, at the age of 
S7. 


Zen Master Pháp Thông Thiện Hỷ: Thiền Sư Việt Nam, quê tại Nam Việt. Ngài là Pháp 
tử đời thứ 36 dòng Thiển Tào Động. Ngài khai sơn ngôi chùa Long Ẩn trên núi Long Ẩn, 
tỉnh Phước Long, có lẽ vào năm 1733. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng 
hóa Phật giáo tại Nam Việt. Sau khi ngài thị tịch, đệ tử xây tháp và thờ ngài ngay trước 
chùa—A Vietnamese Zen Master from South Vietnam. He was the Dharma herr of the 
thirty-sixth generation of the T”ao-T”ung Zen Sect. Probably in 1733, he built Long Ẩn 
Temple on Mount Long Ẩn, 1n Phước Long province. He spent most of his life to revIve 
and expand Buddhism In the South. After he passed away, to honor him, his diseciples built 
his stupa at the right front of the Temple. 


Zen Master Tịnh Giác Thiện Trì: Thiền sư người gốc Hoa, đến xã Linh Phong, quận Phù 
Cát, tỉnh Bình Định lập am Dũng Tuyền tu tập. Đến năm 1733, chúa Nguyễn Phước Trú 
ra lệnh cho quan chức địa phương trùng tu chùa và đặt tên lại là Linh Phong Thiền Tự. 
Năm 1741, chúa Nguyễn Phước Khoát cho triệu hồi ngài về kinh đô giảng pháp cho 
hoàng gia. Sau đó ngài trở về Linh Phong tự và thị tịch tại đây vào năm 1785—A 
Chinese Zen Master who came to Vietnam in around 1702. He went to Linh Phong, Phù 
Cát, Bình Định to build a thatch small temple named Dũng Tuyển. In 1733, Lord Nguyễn 
Phước Trú ordered his local officials to rebuild this temple and renamed 1t Linh Phong 
Temple. In 1741, Lord Nguyễn Phước Khoát sent an Imperial Order to summon him to 
the capital to preach Buddha Dharma to the royal family. Later, he returned to Linh 
Phong Temple and passed away there In 1785. 


Zen Master Minh Vật Nhất Tri (?-1786): Thiền sư Việt Nam, quê tại Đồng Nai, Nam 
Việt. Ngài là đệ tử của Tổ Nguyên Thiểu Siêu Bạch. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài đã 
chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại miễn Nam. Ngài thị tịch năm 1786. Một vài đệ tử 
xuất sắc của ngài như Thiển sư Thiệt Thành Liễu Đạt ở chùa Thiên Mụ, Huế; Thiền sư 
Thiệt Thoại Tánh Tường, khai sơn chùa Hoa Nghiêm ở Thủ Đức, Gia Định; Thiền sư 
Phật Chí Đức Hạnh, khai sơn chùa Long Nhiễu ở Thủ Đức, Gia Định—A_ Vietnamese 
Zen master from Đồng Nai, South Vietnam. He was a disciple of Patriarch Nguyên Thiều 
Siêu Bạch. He spent most of his life to revive and expand Buddhism ¡n the South. He 
passed away In 1786. Some of his most outstanding disciples are: Zen master Thiệt 
Thành Liễu Đạt at Thiên Mụ Temple ¡in Huế, Zen master Thiệt Thoại Tánh Tường, 
founder of Hoa Nghiêm temple ¡in Thủ Đức, Gia Định, Zen master Phật Chí Đức Hạnh, 
founder of Long Nhiễu Temple ¡in Thủ Đức, Gia Định. 


5980 


89. Zen Master Phật Ý Linh Nhạc (1725-1821): Thiền sư Việt Nam, có lẽ quê ở Trấn Biên, 


bây giờ là Bà Rịa. Ngài thọ cụ túc giới với Hòa Thượng Thành Đẳng Minh Lương tại 
chùa Đại Giác tại Biên Hòa. Vào năm 1752, ngài trùng tu chùa Đại Giác và đổi tên là 
“Từ Ân.” Người ta nói rằng Chúa Nguyễn Vương đã từng trú ngụ tại chùa nây. Năm 
1822, vua Minh Mạng ban tặng bản “Sắc Tứ Từ Ân Tự.” Ngài Phật Ý đã sống phần lớn 
cuộc đời ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật Giáo tại miền Nam Việt Nam. Ngài thị tịch 
năm 1821—A Vietnamese Zen master, probably from Trấn Biên (now Bà Rịa). He 
received precepts with Most Venerable Thành Đẳng Minh Lương at Đại Giác Temple in 
Biên Hòa. In 1752, he rebuilt Đại Giác small temple and renamed it “Từ Ân.” It is said 
that Lord Nguyễn Vương sfayed at this temple. In 1822, King Minh Mạng offered it a 
board entitled “Royal Recognized Từ Ân Temple.” He spent most of his life in the South 
to revive and expand Buddhism. He passed away In 1821. 


90. Zen Master Liễu Đạt Thiệt Thành (?-1823): Thiền Sư Liễu Đạt Thiệt Thành (?-1823)— 


9]. 


VỊ sư Việt Nam vào thế kỷ thứ 19. Quê quán của ngài không rõ ở đâu. Ngài là Pháp tử 
đời thứ 35 dòng Thiển Lâm Tế, là đệ tử của Hòa Thượng Minh Vật Nhất Tri. Từ năm 
1744 đến năm 1821, ngài trụ tại chùa Từ Ân. Năm 1816, vua Gia Long gửi sắc chỉ triệu 
hồi ngài về kinh đô Huế để thuyết pháp cho nhà vua và hoàng gia. Ngài trở về Nam năm 
1823 và thị tịch trong cùng năm ấy—A Vietnamese monk ¡in the nineteenth century. His 
origin was unknown. He was the dharma heir of the thirty-fifth generation of the Linn- 
Chih Zen Sect, a disciple of Most Venerable Minh Vật Nhất Tri. From 1744 to 1821, he 
stayed at Từ Ân Temple. In 1816, King Gia Long sent an Imperial Order to summon him 
to Huế Capital to preach to the king and the royal family. He went back to the South in 
1823 and passed away In the same year. 


Zen Master Tổ Ấn Mật Hoằng (1735-1835): Thiền sư Tổ Ấn Mật Hoằng, quê ở Phù Cát 
Bình Định, Trung Việt. Ngài xuất gia vào tuổi 15. Ngài thọ cụ túc giới với Thiền sư Phật 
Ý Linh Nhạc tại chùa Từ Ân ở Tân Khai, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Ngài là Pháp tử 
đời thứ 36 dòng Lâm Tế. Vào năm 1773, ngài trụ trì tại chùa Đại Giác. Vào năm 1802, 
vua Gia Long sai quan địa phương trùng tu lại chùa Đại Giác. Đến năm 1815, vua Gia 
Long gửi sắc chỉ triệu hồi ngài về kinh đô Huế để thuyết giảng cho nhà vua và hoàng 
gia. Sau đó ngài về làm tăng cang chùa Thiên Mụ. Ngài thị tịch năm 1835, thọ 101 
tuổi—A Vietnamese monk from Phù Cát, Bình Định, Central Vietnam. He left home and 
became a monk at the age of 15. He received complete precepts with Most Venerable 
Phật Ý Linh Nhạc at Từ Ân Temple In Tân Khai, Tân Bình, Gia Định. He was the 
Dharma heir of the 36” generation of the Linn-Chih Zen Sect. In 1773, he stayed at Đại 
Giác Temple. In 1802, King Gia Long ordered his local mandarins to rebuild Đại Giác 
Temple. In 1815 King Gia Long sent an Imperial Order to summon him to Hue capital to 
preach the Buddha Dharma to the King and the royal family. Later, he became a royal- 
recognized monk at Thiên Mụ temple. He passed away at Quốc Ân Temple in Huế ¡in 
1835, at the age of 101. 


92. 


93. 


94. 


5981 


Zen Master Nhất Định (1784-1847): Thiền sư Việt Nam, quê ở Quảng Trị. Khi hãy còn 
rất trẻ, ngài đã xuất gia làm đệ tử của Hòa Thượng Phổ Tịnh tại chùa Thiên Thọ. Sau đó 
ngài thọ cụ túc giới với Hòa Thượng Mật Hoằng tại chùa Quốc Ân. Sau khi thọ giới, ngài 
về trụ trì tại chùa Thiên Thọ. Rồi vâng mệnh vua Tự Đức đến trụ trì chùa Linh Hựu. Đến 
năm 1843, ngài trở thành một du Tăng rài đây mai đó. Trên đường hoằng hóa, ngài ghé 
lại Hương Thủy cất “Dưỡng Am” để phụng dưỡng mẹ già và trụ lại đây để hoằng trì Phật 
Giáo cho đến khi ngài viên tịch. Người ta nói Hòa Thượng Nhất Định xây dựng “Dưỡng 
Am” để phụng dưỡng mẹ già đang đau yếu bệnh hoạn. Lúc ấy thầy thuốc khuyên bà nên 
ăn cá hay thịt cho lợi sức. Mỗi sáng Hòa Thượng Nhất Định tự mình ra chợ mua cá về 
nấu cho mẹ ăn. Vì thế nên có tiếng dị nghị xấu. Tuy nhiên, vua Tự Đức rất thán phục sự 
hiếu hạnh của ngài nên ban tặng cho chùa tấm bảng đề “Sắc Tứ Từ Hiếu Tự.”—A 
Vietnamese monk from Quảng Trị. When he was very young, he left home and became a 
disciple of Zen Master Phổ Tịnh at Thiên Thọ Temple. Later he received complete 
precepts with Most Venerable Mật Hoằng at Quốc Ân Temple. He stayed at Thiên Thọ 
Temple. Then obeyed an order from King Tự Đức, he went to Linh Hựu temple. In 8143 
he became a wandering monk. He stopped by Hương Thủy and built Dưỡng Am to serve 
his mother and stayed there to expand Buddhism until he passed away In 1874. It 1s said 
that “Dưỡng Am” was first built by Most Venerable Nhất Định as a thatch hut to serve his 
old mother. At one time, his mother was too sick so she was advised by the doctors to eat 
fish and meat for health recuperation. Every morning the Most Venerable went to the 
market place to get some fish and meat by himself to feed his ill mother. Therefore, he 
received a lot of bad comments from the local people. However, King Tự Đức 
appreciated him as a dutiful son so he gave the temple an escutcheon named Từ Hiếu 
(FHial Piety). 


Zen Master Tiên Giác Hải Tịnh (1788-1875): Thiền sư Tiên Giác Hải Tịnh, quê ở Gia 
Định, Nam Việt. Vào năm 1802, cha ngài cho phép ngài xuất gia làm đệ tử của Thiền sư 
Phật Ý Linh Nhạc. Về sau nầy ngài thọ cụ túc giới với Thiển sư Tổ Tông Viên Quang, 
một trong những đại đệ tử của ngài Phật Ý Linh Nhạc. Sau khi Phật Ý Linh Nhạc thị tịch 
vào năm 1821, ngài trụ tại chùa Từ Ân. Đến năm 1825 vua Minh Mạng gửi sắc chỉ triệu 
hôi ngài về kinh đô. Ngài trụ tại chùa Thiên Mụ. Đến năm 1847, ngài trở về Gia Định để 
chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại phương Nam cho đến khi ngài thị tịch năm 1875— 
Zen Master Tiên Giác Hải Tịnh, a monk from Gia Định, South Vietnam. In 1802, his 
father allowed him to leave home to become a disciple of Zen Master Phật Ý Linh Nhạc. 
Later, he received complete precepts with Zen Master Tổ Tông Viên Quang, one of the 
great disciples of Phật Ý. He became the Dharma heir of the thirty-seventh generation of 
the Linn-Chih Zen Sect. After Phật Ý Linh Nhạc passed way in 1821, he stayed at Từ Ân 
Temple. In 1825, king Minh Mạng sent an Imperial Order to summon him to the Capital. 
He stayed at Thiên Mụ Temple. He returned to Gia Định in 1847 and stayed at Viên Giác 
temple (used to be Quan Âm Viện, founded by Zen Master Hương Đăng in 1802 in Gia 
Định) to revive and expand Buddhism in the South until he passed away In 1875. 


Zen Master Minh Vi Mật Hạnh (1828-1898): Thiền sư Việt Nam, đệ tử của Thiên sư 
Tiên Giác Hải Tịnh. Năm 1850, ngài trụ tại chùa Giác Lâm và là Pháp tử đời thứ 38 của 


5982 


dòng Thiển Lâm Tế. Sau khi sư phụ ngài thị tịch, phần lớn cuộc đời còn lại của ngài, 
ngài đã trùng tu và hoằng hóa Phật giáo tại miền Nam nước Việt. Ngài thị tịch năm 
1898, thọ 72 tuổ—A Vietnamese monk, a disciple of Zen master Tiên Giác Hải Tịnh. In 
1850, he stayed at Giác Lâm temple in Gia Định. He was the dharma heir of the thirty- 
eiphth generation of the Linn-Chih Zen Sect. After his master passed away, he spent most 
of the rest of his life to revive and expand Buddhism in the South until he passed away In 
1898, at the age of 71. 


95. Zen Master Minh Khiêm Hoằng Ân (1850-1914): Thiền sư Minh Khiêm Hoằng Ấn, một 
trong những đệ tử nổi tiếng của Thiển sư Tiên Giác Hải Tịnh. Năm 1869 ngài trụ trì chùa 
Viên Giác. Ngài là Pháp tử đời thứ 38 dòng Thiền Lâm Tế. Năm 1875, ngài được cử làm 
giáo thọ khi mới 26 tuổi. Sau khi thầy ngài thị tịch, hầu hết cuộc đời ngài, ngài đã trùng 
tu và hoằng hóa Phật giáo tại miền Nam nước Việt. Ngài thị tịch năm 1914—A 
Vietnamese monk, one of the outstanding diseiples of Zen Master Tiên Giác Hải Tịnh. In 
1869 he stayed at Viên Giác Temple. He was the Dharma heir of the thirty-eighth 
generation of the Linn-Chih Zen Sect. In 1875, he became the Acarya (see Acarya In 
SanskrI/Pali-Vietnamese Section) when he was only 26 years old. When his master 
passed away, he spent most of his life to revive and expand Buddhism In the South. He 
passed away in 1914. 


96. Zen Master Đạo trung Thiện Hiếu: Thiền sư Việt Nam, đời 3§ dòng Lâm Tế. Không ai 
biết ngài quê quán ở đâu. Ngài khai sơn chùa Long Hưng tại tỉnh Sông Bé và chùa Linh 
Sơn tại tỉnh Tây Ninh, Nam Việt. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài hoằng hóa tại miễn Nam 
nước Việt—A Vietnamese Zen Master. His orIgin was unknown. He was the Dharma heIr 
of the 38” seneration of the Linn-Chih Zen Sect. He was the founder of Long Hưng 
temple in Sông Bé province and Linh Sơn temple in Tây Ninh province in South 
Vietnam. He spent most of his life to expand and revive Buddhism in South Vietnam. 


97. Zen Master Như Nhãn Từ Phong (1864-1939): Thiền sư Việt Nam nổi tiếng, quê ở Đức 
Hòa, Long An, Nam Việt. Năm 1880, khi song thân hoạch định cuộc hôn nhân cho ngài, 
thì ngài bỏ nhà đi xuất gia với Hòa Thượng Minh Khiêm Hoằng Ân với Pháp hiệu Như 
Nhãn Từ Phong và trở thành Pháp tử đời thứ 39 dòng Lâm Tế. Năm 1887, bà Trần thị 
Liễu xây chùa Giác Hải ở Phú Lâm và thỉnh ngài về trụ. Năm 1909, ngài được thỉnh làm 
Pháp Sư tại chùa Long Quang tỉnh Vĩnh Long. Hầu hết cuộc đời ngài hoằng hóa và trùng 
tu Phật giáo tại miễn Nam Việt Nam. Ngài thị tịch năm 1938, thọ 74 tuổi—A 
Vietnamese famous Zen Master from Đức Hòa, Long An, South Vietnam. In 1880, his 
parents planned his marriage, but he left home and became a disciple of Most Venerable 
Minh Khiêm Hoằng Ân with the Buddha name of Như Nhãn Từ Phong, and became the 
Dharma heir of the thirty-ninth generatlon of the Linn-Chih Zen Sect. He was the 
secretary monk for Giác Viên Temple. In 1887, he stayed at Giác Hải Temple ¡n Phú 
Lâm. The temple was built and donated to the Sangha by a lay woman named Trần Thị 
Liễu. In 1909 he was invited to be the Dharma Master at Long Quang Temple in Vĩnh 
Long. He spent most of his life to expand and to revive Buddhism ¡n the South. He passed 
away In 1938, at the age of 74. 


5983 


98. Zen Master Hải Bình Bảo Tạng (1818-1862): Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng, một thiển sư 
nổi tiếng của Việt Nam vào tiền bán thế kỷ thứ 19, quê ở Phú Yên. Ngài xuất gia và thọ 
giới cụ túc với Thiển sư Tánh Thông Sơn Nhân tại chùa Bát Nhã trên núi Long Sơn, tỉnh 
Phú Yên. Khi Hòa Thượng Sơn Nhân thị tịch, ngài trở thành Pháp tử đời thứ 40 dòng 
Lâm Tế. Hầu hết cuộc đời ngài hoằng hóa tại miền Nam Trung Việt. Ngài thị tịch năm 
1862—A Vietnamese famous monk from Phú Yên, South Vietnam. He left home and 
received complete precep(s with Zen Master Tánh Thông Sơn Nhân at Bát Nhã Temple 
on Mount Long Sơn In Phú Yên province. When his master passed away, he became the 
Dharma herr of the fortieth generation of the Linn-Chih Zen Sect and spent most of his 
life to expand the Buddha Dharma ¡n the southern parts of Central Vietnam. He passed 
away In 1862. 


99. Zen Master Ngộ Chân Long Cốc: Thiền sư Ngộ Chân Long Cốc, quê ở Nam Việt. Ngài 
là một thiển sư thuộc dòng Lâm Tế, nhưng không rõ đời nào. Ngài khai sơn chùa Đức 
Vân trên núi Chứa Chan ở Biên Hòa. Lúc cuối đời ngài đi vân du, ngài thị tịch hồi nào 
và ở đâu không ai biế—A Vietnamese zen master from South Vietnam. He was a monk 
from the the Linn Chih Zen Sect; however, his generation was unknown. He built Đức 
Vân Temple on Mount Chưa Chan in Biên Hòa province. Late In his life, he became a 
wandering monk. His whereabout and when he passed away were unknown. 


100. Zen Master Hoàng Long (?-1737): Thiền sư Hoàng Long, quê ở Bình Định, Trung Việt. 
Hầu hết cuộc đời ngài hoằng hóa ở Hà Tiên, Nam Việt. Ngài thị tịch năm 1737—A 
Vietnamese Zen Master from Bình Định, Central Vietnam. He spent most of his life to 
expand the Buddha Dharma In Hà Tiên, South Vietnam. He passed away In 1737. 


101. Zen Master Khánh Long: Thiền sư Khánh Long, quê ở Biên Hòa, Nam Việt. Ngài khai 
sơn chùa Hội Sơn ở Biên Hòa vào cuối thế kỷ thứ 18 và hầu hết cuộc đời ngài hoằng hóa 
ở Nam Việt Nam. Ngài đi đâu và thị tịch hồi nào không ai biếc—A Vietnamese Zen 
Master from Biên Hòa, South Vietnam. He was the founder of Hội Sơn temple in Biên 
Hòa, South Vietnam ¡n the late eighteenth century. He spent most of his life to expand 
the Buddha Dharma In South Vietnam. His whereabout and when he passed away were 
unknown. 


(B) Những Vị Cao Tăng Nổi Tiếng 
Của Phật Giáo Việt Nam 
Vietnamese Famous Buddhist Monks 


1. Khương Tăng Hội: Sanghavarman or Sanghapala (skt)—Khương Tăng Hội là tên của 
một nhà sư người Thiên Trúc, dòng dõi Tây Tạng, người nước Khương Cư. Nhưng đương 
thời cũng có một nhà sư khác cùng tên Khương Tăng Hội. Cha mẹ sang đất Giao Châu 
làm ăn buôn bán kiếm sống. Ngài mồ côi cha từ lúc mới lên mười. Sau đó ngài xuất gia 


5984 


và trở thành một nhà sư nổi tiếng thời bấy giờ. Ngài thông hiểu Tam Tạng kinh điển. 
Ngài sang Đông Ngô (bây giờ là miền Trung nước Tàu) để hoằng dương Phật Pháp. Ngài 
dịch nhiều kinh điển từ chữ Phạn ra chữ Hán như Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh An Ban 
Thủ Ý, vân vân. Ngài thị tịch khoảng năm 280 sau Tây Lịch—Sanghapala, an Indian 
monk supposed to be of Tibetan descent, a native of Sogdiane, now belongs to China. But 
at the same time, there was another Sanghapala. His parents came to North Vietnam to 
do business to earn a living. His father passed away when he was only ten years old. 
After that he left home and became a very famous monk at that time. He thoroughly 
understood the Tripitaka. He went to Tung-WUu (now Central China) to expand the 
Buddha Dharma. He also translated many sutras from Sanskrit into Chinese such as the 
Infinte Life Sutra, the Anapanasati Sutra, etc. He passed away In around 280 A.D. 


Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ: Vinitaruci (2-594)—Ngài gốc người nam Ấn, sanh trưởng trong một 
gia đình Bà La Môn. Sau khi xuất gia, ngài du hành khắp các miễn tây và nam Ấn Độ để 
học thiển. Ngài đến Trường An năm 574. Theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ trong Thiển 
Sư Việt Nam, sau khi gặp và được Tổ Tăng Xán khuyến tấn, ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã 
sang Việt Nam năm 580, ngài là vị sơ tổ đã sáng lập ra dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ tại 
Việt Nam, theo ký lục của dòng thiển này thì có sự nhấn mạnh ở nghi lễ và khổ hạnh, 
cũng như làm những việc lợi ích công cộng. Tổ đình của dòng thiển được đặt tại chùa 
Pháp Vân tại khu vực Long Biên. Ngài đã hoằng hóa tại Việt Nam gần hai mươi năm cho 
đến khi thị tịch vào năm 594. Dòng thiển này tổn tại trên sáu thế kỷ, nhưng tàn lụn sau 
19 đời tổ. Dù theo lịch sử Thiển Tông Việt Nam, người ta xếp truyền thống này làm một 
dòng thiển, nhưng có rất ít hoặc giả không có chứng cứ nào chứng tỏ nó là một dòng 
thiển, vì thiển không chuộng nghi lễ hay khổ hạnh —He was from South India, from a 
Brhamin family. After he Joined the Sangha, he travelled all over the west and south 
India to study meditation. He came to Chang-An in 574 A.D. According to the Most 
Venerable Thích Thanh Từ in the Vietnamese Zen Masters, after meeting the Third 
Patriarch in China, Seng-Ts°an, Vinitaruci went to Vietnam 1n to 580 to establish a Zen 
Sect there. Vinitaruci was the first patriarch of the Vinitaruci Zen Sect in Vietnam, which 
according to traditional records had an emphasis on ritualism and asceticism and engaged 
in public works. Its headquarters was Phap Van Temple in Long Bien area. He spent 
almost twenty years to expand Buddhism in Vietnam until he passed away In 594. The 
tradiion lasted for over six centuries, but eventually died out after Its nineteenth 
patriarch. Although according to Vietnamese Zen history, 1t 1s considered as a Zen sect, 
but there 1s little or no fact to prove that Vinitarucl tradition 1s a Zen tradition, for Zen 
does not favor rituals nor asceticism. 


Vô Ngôn Thông: Thiền Sư Vô Ngôn Thông (?-826)—Zen Master Vô Ngôn Thông (?- 
826)—Sư là một trong những thiển sư người Trung Hoa, nhưng nổi tiếng tại Việt Nam 
vào cuối thế kỷ thứ tám. Sư là sơ tổ của phái thiển Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Trước 
khi đến Việt Nam, có người khuyên sư nên đến tìm gặp Mã Tổ, nhưng khi đến nơi thì Mã 
Tổ đã viên tịch. Sư tìm gặp Bách Trượng Hoài Hải xin làm đệ tử. Sau sư về trụ trì chùa 
Hòa An. Sau đó sư sang Việt Nam vào khoảng năm 820, trụ tại chùa Kiến Sơ, làng Phù 
Đổng, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây sư diện bích suốt mấy năm mà không ai hay biết, duy chỉ 


5985 


có Thiển sư Cảm Thành, vị trụ trì của chùa Kiến Sơ biết được nên rất cảm phục và tôn 
thờ làm Thầy. Trước khi thị tịch, ngài gọi Cảm Thành lại căn dặn: “Xưa Đức Phật xuất 
hiện vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Trước 
khi nhập Niết Bàn, Ngài đã đem Chánh Pháp Nhãn truyễn trao lại cho một trong những 
đại đệ tử của ngài là Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Tổ tổ truyền nhau từ đời nầy sang đời 
khác. Đến Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyển tâm ấn cho Tổ Huệ Khả, rồi Tổ 
Huệ Khả truyền cho Tổ Tăng Xán, Tổ Tăng Xán truyền cho Tổ Đạo Tín, Tổ Đạo Tín 
truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rồi Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng, Mã 
Tổ, Bách Trượng. Tổ Bách Trượng đã truyền tâm ấn cho ta. Nay ông phải vì đời sau mà 
hoằng dương Chánh Pháp cho thế hệ nối tiếp.” Sư thị tịch năm 826 sau Tây Lịch —He 
was one of the most oufstanding Chinese monks; however, he was famous In Vietnam 1n 
the end of the eightth century. He was the founder of the Vô Ngôn Thông Zen Sect In 
Vietnam. Before going to Vietnam, someone recommended him to go to see Ma-Tsu; 
however, when he arrived at Ma-Tsu's Temple, Ma-Tsu already passed away. He came 
to see Pai-Chang and insisted to be his disciple. Sometime later, he moved to stay at Hòa 
An temple in Kuang-Chou. In 820, he came to Vietnam and stayed at Kien So Temple. 
There he sat in meditation with face to a wall for several years, but nobody knew his 
practice except Cảm Thành, the abbot of Kiến Sơ Temple. Cảm Thành respected and 
honored him to be his master. Before passing away, he called Cảm Thành to his side and 
advised: “For the sake of a great cause, the Buddha appeared, for the changing beings 
from illusion into enlightenment. Before entering Into Nirvana, he transmitted the right 
Dharma eye treasury (something that contains and preserves the right experience of 
realifty) to one of his great disciples, Maha-Kasyapa. Patriarchs continued to transmit 
generation after generation. When Patriarch Bodhidharma came to China from India, he 
transmitted the Mind-seal to Hui-K”o, from Hui-K”o to Seng-Ts°an, from Seng-Ts”an to 
Tao-Hsin, from Tao-Hsin to Hung-Jung, from Hung-Jung to Hui-Neng, from Hui-Neng 
to Nan-Yueh-Huai-Jang, from Nan-Yueh-Huai-Jang to Ma-Tsu, from Ma-Tsu to Pai- 
Chang. I received the mind-seal from Pai-Chang, and now Ï Just want to transmit 1t to you. 
Please keep expanding the Correct Dharma to the next generation.” Zen Master Vô Ngôn 
Thông passed away in 826 AD. 


Cảm Thành (?-860): Sư quê ở huyện Tiên Du, trước tu ở chùa Phật Tích. Thiển Sư Cảm 
Thành, đời thứ nhất của dòng Vô Ngôn Thông. Khi mới xuất gia, sư lấy hiệu là Lập Đức, 
chuyên trì tụng kinh điển. Lúc ấy có người họ Nguyễn ở hương Phù Đổng hiến đất lập 
chùa. Thoạt tiên, ông e ngại không nhận vì ông không muốn vướng mắc vào bất cứ thứ 
øì; tuy nhiên, sau đó ông nằm mộng có người mách bảo nên nhận vì lợi ích của nhiều 
người khác. Quả thật, sau khi xây chùa Kiến Sơ chẳng bao lâu, vào năm 820, dưới thời 
nhà Đường, có Thiển Sư Vô Ngôn Thông, nguyên trụ trì chùa Hòa An từ bên Tàu qua, 
ghé lại chùa và thiển diện bích tại đây trong nhiều năm. Sư Cảm Thành rất kính mộ và 
tôn Thiền Sư làm Thầy. Sau khi Thiền Sư Vô Ngôn Thông thị tịch thì Sư Cảm Thành trở 
thành nhị tổ của Thiển phái Vô Ngôn Thông. Vào năm 860, Sư an nhiên thị tịch—Zen 
Master Cảm Thành, a Vietnamese monk from Tiên Du, North Vietnam. He previously 
practiced Buddhism at Phật Tích Temple. He was the first lineage of the Wu-Yun-T”ung 
Sect. When he left home to become a monk, he focused In reciting sutras. There was a 


5986 


patron of Buddhism, whose last name was Nguyễn, a rich landlord from Phù Đổng 
hamlet, donated his land for him to build a temple. First, he was reluctant to accept 1t 
because he did not want to be attached to anything; however, later In his dream, he met 
someone who recommended him to accept the land to build a temple for the benefits of 
other people. In fact, not long after the Kiến Sơ Temple was built, in 820, under the 
Tang dynasty In China, Zen Master Vô Ngôn Thông, used to be Head of Hòa An Temple 
in China, arrived in Vietnam and stayed at Kiến Sơ to practice “face-to-a-wall” 
meditation for several years. Later he founded the Wu-Yun-T”ung (Vô Ngôn Thông) Zen 
Sect right at the Kiến Sơ Temple and became the First Patriarch, and Cảm Thành became 
his disciple. When he passed away, Zen Master Cảm Thành became the second Patriarch. 
In 860, Zen master Cảm Thành passed away quietly. 


Khuông Việt (933-1011): Sư Khuông Việt, tên thật là Ngô Chân Lưu, đời thứ tư dòng Vô 
Ngôn Thông, quê ở Cát Lợi, quận Thường Lạc. Ông là một trong những đệ tử xuất sắc 
nhất của Thiển sư Vân Phong. Khi ông được 40 tuổi thì danh tiếng ông đã truyền đi khắp 
nơi. Vua Đinh Tiên Hoàng thường mời ông vào triểu bàn việc chính trị và ngoại giao. 
Vua còn phong cho ông tước vị “Khuông Việt Đại Sư.” Ngài cũng được phong chức Tăng 
Thống. Dưới thời Tiền Lê, ông giúp vua Lê Đại Hành trong vai trò cố vấn ngoại giao 
trong vấn để bang giao với nước Tống. Ông chính là người phân tích các bài thơ văn của 
sứ thần nhà Tống là Lý Giác sang phong vương cho vua Lê. Ông đã đáp trả một cách tài 
tình khiến sứ thần nhà Tống phải bái phục người nước Nam. Đặc biệt, vào năm 980, vua 
Lê Đại Hạnh sai ông làm bài văn hát để tiễn chân sứ thần Lý Giác như sau: 
“Tường quang phong hảo cấm phàm trương 

Dao vọng thần tiên phục đế hương 

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lương 

Cửu thiên qui lộ trường 

Nhân tình thống thiết đối ly trường 

Phan luyện sử tỉnh lang 

Nguyện tương thâm ý vị nam cương 

Phân minh tấu ngã hoàng.” 

(Gió xuân đầm ấm cánh buồm giương 

Trông vị thần tiên về đế hương 

Muôn lần non nước vượt trùng dương 

Đường về bao dặm trường 

Tình lưu luyến chén đưa đường 

Nhớ vị sứ lang 

Xin lưu ý đến việc biên cương 

Tâu rõ lên Thánh Hoàng) 
Ông đã vận dụng tài năng của ôg để giúp vua Lê Đại Hành trong việc bang giao tốt đẹp 
với nhà Tống và được nhà Tống khâm phục về cách ứng phó thông minh của người Việt 
Nam. Về già, sư dời về núi Du Hý cất chùa Phật Đà để chấn hưng và hoằng dương Phật 
pháp; tuy nhiên, ngài vẫn tiếp tục phục vụ nhà Đinh cho đến khi thị tịch vào năm 1011, 
lúc ấy sư đã 79 tuổi—Zen Master Khuông Việt, given name was Ngo Chan Luu, the 
fourth dharma heir lineage of the Wu-Yun-T”ung Sect, a Vietnamese Zen master from 


6. 


5987 


Cát Lợi, Thường Lạc district. He was one of the most oufstanding disciples of Zen Master 
Vân Phong. When he was 40 years old, his reputation spread all over the place. King 
Định Tiên Hoàng always Invited hìm to the Royal Palace to discuss the national political 
and foreign affairs. King Định Tiên Hoàng honoured him with the tifle of “Khuông Việt 
Great Master.” He was also appointed the Supreme Patriarch of the Sangha Council. 
Under the Pre-Le dynasty, he assisted king Le Dai Hanh in the role of consultant on 
diplomacy with the Sung dynasty in China. In 980, he was asked by king Le Dai Hanh to 
write the farewell poem for the ambassador as follows: 

In a warm spring wind, hoIsts a sail. 

lI see my saint going back home, 

An arduous Journey would be ahead, 

And your way would be long. 

Being attached, giving a farewell drink, 

I will miss you, my heavenly messenger. 

For our relationship, 

Please report skillfully to the king. 
His remarkable talent was what he used to assist king Le Dai Hanh on diplomacy with the 
Sung dynasty, and the Sung paid great compliments to the Vietnamese ¡intellectual 
facultes. When he was old, he moved to Mount Du Hý to build Phật Đà Temple and 
stayed there to revive and expand Buddhism; however, he continued to help the Định 
Dynasty until he died in 1011, at the age of 79. 


Pháp Thuận: Sư Pháp Thuận tên thật là Đỗ Pháp Thuận, sanh năm 914, mất năm 990. 
Sư xuất gia từ thuở còn rất nhỏ, sau thọ giới với Thiển sư Long Thọ Phù Trì và sau đó trở 
thành Pháp tử, đời thứ mười của dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Vua Lê thường mời sư vào triều 
bàn việc chánh trị và ngoại giao và xem sư như là Quốc Sư. Thời Tiền Lê, vua Lê Đại 
Hành thường mời sư vào triều để tham vấn về quốc sự, đặc biệt nhà vua thường nhờ sư 
soạn thảo các văn kiện ngoại giao. Năm 986, nhà Tống bên Tàu cử Lý Giác sang phong 
vương cho vua Lê, vua phái ông cải trang làm người lái đò để đón tiếp sứ thần. Trên 
sông nhận thấy có cặp ngỗng đang bơi lội, Lý Giác bèn ứng khẩu đọc hai câu thơ: 
“Nga nga lưỡng nga nga 
Ngưỡng diện hướng thiên nha.” 
(Song song ngỗng một đôi 
Ngửa mặt ngó ven trời). 
Sư Pháp Thuận vừa chèo, vừa ứng đáp hai câu trên như sau: 
“Bạch mao phô lục thủy 
Hồng trạo bãi thanh ba.” 
(Lông trắng phơi dòng biếc 
Sóng xanh chân hồng bơi). 
Lý Giác cảm phục, sau khi về nước, vị sứ thần đã làm một bài thơ tặng ông. Ông đem 
dâng lên vua, vua cho gọi sư Khuông Việt đến xem. Sư Khuông Việt nói: “Thơ nầy có ý 
tôn trọng bệ hạ không khác gì vua nhà Tống vậy.” Theo Thiển Uyển Tập Anh, khi nhà 
Tiền Lê mới được sáng lập, sư hết sức giúp vua, đến khi đất nước yên bình, sư không 
nhận bất cứ sự phong thưởng nào của nhà vua. Thời Tiền Lê, ông là một vị cố vấn quan 


5988 


trọng chẳng những đã giúp nhà Tống kính nể vua Lê mà còn giúp cho sự toàn vẹn lãnh 
thổ của Đại Việt nữa. 


His given name was Do Phap Thuan, was born in 924, died in 990. He left home since he 
was very young. Later he received precepts from Zen Master Long Thọ Phù Trì and 
became the Dharma heir of the tenth lineage of the Vinitaruci Sect. He was always 
invited to the Royal Palace by King Lê to discuss the national political and foreign 
affairs. King Lê always considered him as the National Teacher. Under the Pre-Le 
dynasty, king Le Dai Hanh usually invited him to the imperial court to consult about 
national affairs. Especially, the king always asked him to compile diplomatic documents. 
In 986, the Sung sent Ambassador L1 Jue to Vietnam to confer with king Le Dai Hanh. He 
was assigned to disguide as a boatman to pick up the ambassador. When crossing the 
river In a boat, Ambassador LI Jue saw a couple of swans swIimming, he suddenly 
1mprovised a paIr of poetic sentences: 

*A couple of swans side by side, 

Look up to to the sky. 

Rowing the boat the Master immediately Improvised another paIr of parallel sentences: 

“Therr white plumage displays on the blue stream. 

In a green wave, their pink feet swim.” 

These lines really made a strong Impression on the ambassador. After going back home 
he sent the Master a poem that contained a meaning of his respect for king Le Dai Hanh 
as his own maJesty. According to Thien Uyen Tap Anh Zen Records, he dịd his best to 
help king Le Dai Hanh from the beginning of the Earlier Le Dynasty. However, when the 
Counfry was In peace, he refused to receive any award from the king. During the Earlier 
Le Dynasty, he was an important advisor who help cause the Sung in China to gain 
respect for both king Le Dai Hanh and the nation”s sovereignty. 


Vạn Hạnh: Một Thiền sư Việt Nam, quê ở Cổ Pháp, Bắc Việt Nam. Ngày sanh của 
Thiển Sư không ai biết. Lúc thiếu thời ông đã tỏ ra thông minh đỉnh ngộ phi thường. Ngài 
xuất gia năm 21 tuổi và trở thành một trong những đệ tử xuất sắc của Thiền Sư Thiển 
Ông. Sư chẳng những học hành uyên bác, mà còn tinh thâm quán triệt tam giáo Phật, 
Khổng, Lão. Vì thế sư rất được vua Lê kính trọng. Khi Thiển Ông thị tịch, ngài tiếp tục 
trụ trì tại chùa Lục Tổ để hoằng dương Phật Pháp. Ngài rất được vua Lê Đại Kính kính 
trọng và tôn vinh. Khi quân nhà Tống xâm lăng Việt Nam vào năm 980, vua Lê hỏi sư: 
“Ông nghĩ gì về lực lượng của ta? Theo ông thì thắng hay bại?” Sư trả lời nhà vua: “Dưới 
sự lãnh đạo của Bệ Hạ thì chỉ trong vòng ba hoặc bảy ngày là kẻ thù sẽ bị đẩy lui.” Thật 
vậy, chẳng bao lâu sau đó quân nhà Tống đã bị đánh bại. Tuy nhiên, dưới thời vua Lê 
Long Đỉnh, nhân dân vô cùng oán hận vị bạo chúa nầy, nên sư cùng sư Đào Cam Mộc 
tính toán việc nuôi dạy Lý Công Uẩn cho việc lên ngôi về sau nầy. Sau khi bạo chúa Lê 
Long Đỉnh băng hà, sư đã viết những vần thơ dưới đây nhằm khuyến khích dân chúng 
ủng hộ cho việc Lý Công Uẩn lên ngôi: 
“Tật Lê trầm bắc thủy 
Lý tử thụ nam thiên 
Tứ phương can qua tĩnh 


5989 


Bát hiếu hạ bình yên.” 
(Vua Lê chìm biển Bắc 
Nhà Lý trị trời Nam 
Bốn phương dứt chinh chiến 
Tám hướng hưởng bình an). 
Sau đó Lý Công Uẩn lên ngôi vua và sáng lập nên triều đại nhà Lý. Trong suốt ba triểu 
Đinh, Lê, và Lý, sư đã đem hết tài trí của mình phục vụ đất nước và nhân dân. Sư thị tịch 
vào đêm trăng tròn năm 1018. Sư còn là tác giả của bài thơ nổi tiếng sau đây: 
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô! 
A famous Vietnamese Zen master from Cổ Pháp, North Vietnam. Zen Master Vạn 
Hạnhˆs date of birth was unknown. At the young age, he was extraordinarily Intelligent. 
He left home at the age of 21 and became one of the most outstanding disciples of Zen 
Master Thiền Ông. He was an eminent monk who was not only intelligent in worldly 
education, but he was also well-versed in the doctrines of three religions: Buddhism, 
Taoism, and Confucianism. Therefore, he was greatly respected by king Le Dai Hanh. 
When Zen Master Thiển Ông passed away, he continued to cultivate at Lục Tổ Temple 
in Thiên Đức. In 980, the Sung in China invaded Great Viet, the king asked him: “What 
do you think about our forces? WIll we win or lose?” He said: “Under the MaJestyˆs 
leadership, maybe after only three or seven days the enemy will have to withdraw.” In 
fact, the Sung army was defeated in a very short time later. However, during the time of 
king Le Long Dinh, people extremely detested this tyrant, so the Master and Master Dao 
Cam Moc had planned to ratise Ly Cong Uan for the next throne. After the death of Le 
Long Dinh, the Master wrote these verses to encourage people to support Ly Cong Uan: 
“To Northern sea King Le sinks 
Over southern sky Ly reign rules 
In the four directions war stops 
Everywhere safeness adorns.” 
Ly Cong Uan came to the throne and founded the Ly dynasty. Throughout three dynasties 
of Dinh, Le, and Ly, Master Van Hanh had devoted his knowledge to serve the country 
and the people. He died on the full moon night of 1018—He was also the author of this 
poem below: 
Our life 1s a simple lightning which 
Comes and goes (appears then disappears). 
As springtime offers blossoms, 
Only to fade (wither) in the fall. 
(Earthly flourish and decline, 
O friends, do not fear at all. 
They are nothing, but 
A đrop of dew on the grass of morning]) 


5990 


8. Mãn Giác: Thiền Sư Mãn Giác (1052-1096)—Zen Master Mãn Giác—Thiễn sư nổi tiếng 
Việt Nam, quê ở Thăng Long, Hà Nội, Bắc Việt. Ngài là đệ tử của Thiển sư Quảng Trí 
và là Pháp tử đời thứ tám dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Hầu hết cuộc đời ngài hoằng hóa 
tại Thăng Long. Ngài thị tịch năm 1096, vào tuổi 45—A Famous Vietnamese Zen master 
from Thăng Long, Hanoi, North Vietnam. He was a disciple of Quảng Trí. He became the 
Dharma herr of the eighth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. He spent most of 
his life to expand Buddhism In Thăng Long. He passed away in 1096, at the age of 45. 


9. Thảo Đường: Một nhà sư Trung Hoa, đệ tử của Thiển sư Trùng Hiển Tuyết Đậu. Ngài là 
Pháp tử đời thứ ba của dòng Thiền Vân Môn. Có lẽ ngài sang Chiêm Thành để hoằng 
pháp, nên trong cuộc đánh chiếm Chiêm Thành, ngài là một trong hàng trăm ngàn tù 
binh bị vua Lý Thánh Tông bắt được. Về sau người ta biết được ngài là một trong những 
cao Tăng đương thời. Vua Lý Thánh Tông thỉnh ngài về kinh làm Quốc Sư và để ngài trụ 
tại chùa Khai Quốc ở kinh đô Thăng Long. Ngài khai sáng dòng Thiển Thảo Đường với 
rất đông đệ tử. Ngài thị tịch lúc 50 tuổ—A_ Chinese Zen master, a disciple of Zen 
Master Trùng Hiển Tuyết Đậu. He was the Dharma heir of the third generation of the 
Yun-Men Zen Sect. He probably went to Champa to expand the Buddha Dharma. In 
1069, king Lý Thánh Tông ¡invaded Champa. Thảo Đường was among hundreds of 
thousands of prisoners of wars seized by king Lý Thánh Tông. Later, they found out that 
he was one of the famous monks at that time. The king Invited him to the royal palace 
and honored him as the National Teacher and let him stay at Khai Quốc Temple in Thăng 
Long Citadel. He founded Thảo Đường Zen Sect with a lot of followers. He passed away 
at the age of fifty. 


10. Sự Viên Chiếu: Sư Viên Chiếu là một trong những thiển sư nổi tiếng của Việt Nam thời 
nhà Lý, quê ở Long Đàm, Bắc Việt. Ngài xuất gia và trở thành đệ tử của Thiền sư Định 
Hương tại ấp Tiêu Sơn. Ngài ở lại ấp nầy phục vụ Thầy trong nhiều năm. Sau đó ngài đi 
Thăng Long khai sơn chùa Cát Tường. Ngài trụ tại Cát Tường để chấn hưng và hoằng 
dương Phật giáo trong nhiều năm. Ngài đã soạn quyển “Dược Sư Thập Nhị Nguyện.” 
Ngài cũng là tác giả của bài thơ nổi tiếng sau: 

“Thân như tường bích dĩ đồi thì, 
Cử thế thông thông thục bất bi. 
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 
Sắc không ẩn hiện nhậm suy vi.” 
Ngài dành hầu hết đời mình chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt, Ngài thị tịch 
năm 1090, thọ 92 tuổi. 
Zen master Yien-Zhao was one of the most famous Vietnamese Zen masters during the 
Ly dynasty. He was from Long Đàm, North Vietnam. He left home and became a disciple 
of Zen Master Định Hương In Tiêu Sơn hamlet. He stayed there to serve his master for 
several years. Later he went to Thăng Long Citadel to build a temple named Cát Tường. 
He stayed there to expand the Buddha Dharma for many years. He composed 
“Bhaishajya-Guru”s Twelve Vows.” He was also the author of this famous poem: 
“Our body 1s like a shaking old wall, 
Piuful people worried about 1t days in and days out. 


1I. 


12. 


599] 


If they could hold a mindless atitude of. no form and no sign. 

They would no longer worry about form and no form, 

appearance and disappearance.” 
He spent most of his life to revive and expand Buddhism In North Vietnam. He passed 
away in 1090, at the age of 92. 


Sư Viên Thông: Master Vien Thong (1080-1151) Tên thât của nhà sư không ai biết. 
Ông là một trong những nhà cố vấn rất quan trọng của vua Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân 
Tông đã hai lần cung thỉnh ông về triều làm Quốc Sư, nhưng ông đều từ chối. Vào năm 
1130, vua Lý Nhân Tông cung thỉnh sư về triều để thỉnh ý về việc cai trị nhân dân và đất 
nước, sư đáp: “Thiên hạ ví như món đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy 
thì nguy, chỉ cốt ở đức của nhà vua mà thôi. Đức hiếu sinh của nhà vua có thấm nhuần 
đến nhân dân thì nhân dân sẽ mến yêu vua như cha mẹ, tôn kính vua như mặt nhựt mặt 
nguyệt, như vậy là đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy. Còn về các quan, họ phải được lòng 
dân thì nước mới yên. Còn về việc các quan, họ phải thu phục được nhân tâm vì sự tổn 
vong của đất nước đều do nơi lòng dân mà ra. Các bậc minh quân, chưa từng một ai dùng 
những ông quan hẹp hòi hay những kẻ tiểu nhân mà được hưng thịnh. Trời đất không 
nóng lạnh bất thời, mà phải dần chuyển từ xuân sang hạ, hạ sang thu, thu sang đông. Nhà 
vua lại cũng như vậy, không thể trị loạn ngay lập tức, mà phải dần dần cải thiện tình hình 
trong nước. Các Thánh vương thời xưa đã kinh qua cái luật tự nhiên nầy nên các ngài đã 
phải tu nhân tích đức để trị an cho nước.” Sư thị tịch vào năm 115I—No one knows his 
real name. He was one of the most important advisors of king Ly Nhan Tong. King Ly 
Nhan Tong respecffully invited hìm twice to the Imperial court to grant hìm the tifle of 
National Teacher, but he refused. In 1130, king Ly Nhan Tong asked him about the 
natlon”s affairs, he said: “Whether safe or dangerous people are like things that are 
predictable. It is a virtue that a king use to rule over his nation. The king”s compassion 
should penetrate everyone. Then th epeople wIll love him as they love their parenfs, and 
respect him as they respect the sun or the moon. That means that people are put In a safe 
place. As for the mandarins, they should win the people”s heart because the existence of 
the nation 1s based on the people”s wIll. All good kings, no one uses narrow-minded 
mandarins or mean people to make the country properous. The weather can hardly be 
cold or hot immediately, but 1t goes from Spring to Summer, Summer to Autumn, Autumn 
to Winter, etc. Like this, a king 1s not able to suppress a rebellion right away, but he has 
to Improve the situations day In and day out. Holy kings ¡In the old time had mụuch 
experience of this natural law, so they had to practice their virtue 1n order to rule over the 
nafion In peace.” He died in 1151. 


Sự Minh Không: Minh Không Master (11002-11802) 
Tên thật của sư là Nguyễn Minh Không. Vào khoảng năm 1130, vua Lý Thần Tông mắc 
phải một loại bệnh rất lạ, tâm hồn rối loạn, miệng luôn gầm thét, và thân thể mọc đầy 
lông lá như cọp. Không một lương y nào có thể trị hết bệnh cho nhà vua. Một hôm, người 
ta nghe vài trẻ ngoại thành Thăng Long hát bài đồng dao: 
“Tập tâm vông, tập tầm vông 
Có ông Nguyễn Minh Không 


13. 


14. 


5992 


Chữa được bệnh thiên tử.” 
Một vài vị quan lại trong triều cố tìm cái người tên Nguyễn Minh Không và đưa ông ta 
vào triều để chữa bệnh cho nhà vua. Ông trị bệnh cho nhà vua bằng cách châm kim vào 
các huyệt đạo. Khi nhà vua bình phục, ngài càng tín tâm vào Phật giáo nhiều hơn và 
phong cho sư chức Quốc Sư. Sư thị tịch năm nào không ai biết. 


His real name was Nguyen Minh Khong. Around the year of 1130, king Ly Than Tong got 
a very strange disease of the nervous system. He yelled all day long. His body grew as 
much fur as that of a tiger”s. No physiclan could be able to treat him. One day, ouftside 
Thang Long Citadel, people heard some children sang a folksong: 
“Playing with a bamboo stick 

There 1s a man called Nguyen Minh Khong 

Who can cure the king”s disease.” 
Some mandarins tried to look for a person named Nguyen Minh Khong and took him to 
the Imperial court to cure the king”s disease. He cure the king by accupunture. When the 
king had recovered, he had had more faith in Buddhism and conferred the title National 
Teacher on the Master. No on knows the year the Master died. 


Thường Chiếu (?-1203): Sư quê ở Phù Ninh, Bắc Việt. Ngài là một viên quan của triều 
đình, nhưng xuất gia và trở thành đệ tử của Thiển sư Quảng Nghiêm tại chùa Tịnh Quả. 
Ngài là pháp tử đời thứ 12 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài đến làng Ông Mạc 
và trụ tại một ngôi chùa cổ. Phần đời còn lại của ngài, ngài dời về chùa Lục Tổ để 
hoằng hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1203——A Vietnamese Zen master 
from Phù Ninh, North Vietnam. He was a mandarin of the royal court before he left home 
and became a disicple of Zen master Quảng Nghiêm at Tịnh Quả Temple. He was the 
dharma heir of the twelfth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he went to 
Ông Mạc village and stayed at an old temple for some years. He spent the rest of his life 
to expand Buddhism at Lục Tổ Temple in Thiên Đức. He passed away in 1203. 


Trần Thái Tông (1218-1277): Ông sanh năm 1218, là vị vua đầu đời nhà Trần. Ông lớn 
lên trong truyền thống văn hóa Phật Giáo. Lúc còn là ấu chúa, tâm ông vô cùng sầu 
thảm vì đã từng chứng kiến cảnh Quân Sư Trần Thủ Độ, để củng cố chế độ mới, đã 
thẳng tay tàn sát không gớm tay những đối thủ chính trị, kể cả những người bà con bên 
phía vợ của vua (nhà họ Lý). Vào năm hai mươi tuổi, một lần nữa Trần Thủ Độ bắt ép 
ông phế bỏ Lý Chiêu Hoàng vì bà nầy không sanh đẻ được, rồi bắt ông lấy chị dâu (vợ 
của Trần Liễu). Một ngày năm 1238, ông rời bổ cung điện để đến chùa Hoa Yên trên núi 
Yên Tử xin tu. Thiển Sư Viên Chứng, đang trụ trì tại đây bèn nói: “Lão Tăng ở lâu nơi 
sơn dã, chỉ còn da bọc xương, cuộc sống giản đơn và tâm hồn tự tại như chòm mây nổi. 
Còn Bệ Hạ là một đấng quân vương, chẳng hay Ngài bỏ ngôi nhân chủ, đến tệ am nơi 
hoang dã nầy để làm gì?” Vua đáp: “Trẩm còn thơ ấu đã vội mất song thân, bơ vơ đứng 
trên sĩ dân, không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh 
suy không thường, cho nên Trẩm đến núi nầy chỉ cầu làm Phật, chớ không câu gì khác.” 
Vì lòng từ bi mà Thầy nói: “Nếu tâm mình tỉnh lặng, không bị dính mắc, thì tức khắc 
thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài. Ngày hôm sau, Thủ Độ và đoàn tùy tùng đến 


5993 


thỉnh nhà vua hồi cung. Vua lại quay sang Thiển Sư Viên Chứng khẩn khoản khuyên lơn. 
Sư đáp: Phàm làm đấng quân vương, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của 
mình; lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón Bệ Hạ trở về, bệ 
hạ không về sao được? Ta chỉ mong sao Bệ hạ đừng quên lãng việc nghiên cứu kinh 
điển. Vua không còn cách nào khác hơn là quay về tiếp tục trị dân. Năm 1257, khi quân 
Mông Cổ xâm lăng nước ta lần thứ nhất, đích thân nhà vua thân chinh dẹp giặc. Tuy 
nhiên, sau khi đuối xong quân Mông Cổ, ông nhận thấy hàng vạn người đã bị sát hại, ông 
bèn tu tập sám hối lục thời (mỗi ngày sáu thời sám hối). Ông cũng viết nên quyển “Nghi 
Thức Lục Thời Sám Hối” cho người tu tập. Đến năm 1258, ông nhường ngôi lại cho con 
là vua Thánh Tông với lời khuyên như sau: “Nhà chính trị phải luôn mang giáo lý đạo 
Phật vào xã hội.” Trong Khóa Hư Lục, vua Trần Thái Tông đã dạy rằng mọi người đều 
phải nên hành trì ngũ giới và sám hối tội chướng. Trong Khóa Hư Lục, ông đã viết: 
“Muốn di chuyển thoải mái trên đường bộ hay đường sông, người ta phải dùng toa xe hay 
thuyển đò. Muốn rữa sạch thân tâm, người ta phải luôn tu hành sám hối như Kinh đã dạy, 
dù mặc áo dơ đến cả trăm năm, mà chỉ cần giặt một ngày là áo sạch. Cũng như vậy, dù 
người ta chịu khổ vì ác nghiệp chồng chất hàng trăm ngàn kiếp, chỉ với một lần thực dạ 
sám hối, tội chướng có thể được rữa sạch trong một giờ hay một ngày.” Ông mất năm 
1277—He was born in 1218, was enthroned as the first king of the Trần Dynasty. He 
grew up in the Buddhist culture. As the ch¡ld-king, he was deeply sorrow when he 
wIfnessed his uncle as well as his chief political advIsor, Trần Thủ Độ, conducted a total 
massacre fowards all poliical opponents, Including the king”s In-law, In order to 
consolidate the new dynasty. When he was twenty years old, his uncle, Thủ Độ, once 
again ordered him to degrade Lý Chiêu Hoàng because she could not conceIve, to 
remarry his sister-in-law Thuận Thiên who was marrying and pregnant with his elder 
brother Trần Liễu. He was so disappointed. One night in 1238, he fled the palace to the 
Hoa Yên temple on Mount Yên Tử. Zen Master Viên Chứng, the abbot of the temple, 
asked the king of what he was loking for by saying: “As an old monk living too long In 
this wild mountain, I am bony and skinny, my life 1s simple and my mind 1s peaceful as a 
plece of cloud floating with the wind. And Your Majesty, as a king deserting the throne 
and coming to this poor temple in the wilderness, what 1s your expectation?” The king 
replied: “As young age, my both parents were passed away. lm now so lonely of being 
above of the people, without places for refuge. Also thinking of the past that no kingdom 
remains as long as expected. Ứd like to come here and practice to become a Buddha 
rather than anything else.” With compassion, the master adised: “There 1s no Buddha In 
this mountain. Buddha 1s only existed in one”s mind.” If the mind 1s calm and free of 
bondage, wisdom wIll display, and that 1s the true Buddha. Whe Your MaJesty realizes 1, 
you re a Buddha Iimmediately. Don't waste your time and energy of looking for It from 
the outside world.” The next day, Thủ Độ and his entourage came up and requested that 
the MajJesty return to the throne. The king again turned to the master for advise. The 
master replied: “Generally, being a sovereign, one must consider people”s wishes as his, 
as well people*s mind as his. Now the people request Your MaJesty return, you can't 
repsonde negatively. My only wish that Your Majesty continue to study the Buddha 
teaching.” The King had no cholce but returned to his throne. In 1257, the king led his 
armed forces to fipht against and defeated the Iinvasive Mongolian. After the ar, he 


15. 


5994 


realized that tens of thousands of lives of the enemy had been annihilated, thus he 
consistently practiced “Repentance six times a day.” He also wrote a “Guide to Six Times 
of Repentance” with all rituals for everyone to practice. In 1258, the king stepped down 
and reliquished the throne to his son Thánh Tông with one advice: “A politician should 
always bring Buddhism to society.” In the Book of Emptiness, the king explained why 
one should observe five precepts and cultivation of repentance. He emphasized the 
Importance of repentance In His Book of Emptiness as follows: “lo move conveniently 
on the road or along the river, one needs utilize a wagon or a boat. To effectively cleanse 
the body and mind, one must exercise repentance. Às said the sutra, “Phough a dress be 
dirty for hundreds of years, 1f cleansed, it would be clean within one day. Similarly, 1ƒ one 
suffers a bad karma accumulated over a hundred or thousand lifetimes, with earnest 
repentance one could clear up within an hour or a day.” He passed away In 1277. 


Trần Thánh Tông (1240-1290): Ngài sanh năm 1240, con vua Thái Tổ nhà Trần là Trần 
Thái Tông. Lên ngôi vua năm 1258. Ngài theo học Thiền với Đại Đăng, vị Quốc Sư dưới 
thời vua cha của ngài. Vua Thánh Tông là người đã thông đạt và giác ngộ lý thiển ngay 
từ khi ngài còn là quân vương, chứ ngài không tìm nơi non cao rừng vắng, mà ngự tại 
triều đình vẫn ngộ đạo. Trong Thánh Đăng Lục, ngài đã nói: “Sau ba mươi năm đập 
ngói, dùi rùa, đổ mồ hôi xót con mắt để tập thiển; một khi thấu vỡ gương mặt thật, mới 
biết lỗ mũi xưa nay mất hết một bên.” Qua đó chúng ta thấy Vua Thánh Tông cũng như 
nhiều vị Thiển sư khác, sau ba mươi năm với đủ cách tu tập, kể cả việc đập ngói hay vùi 
mai rùa để cố tìm ra Phật tánh, nhưng khi chứng ngộ, ngài mới thấy mình đã mất đi một 
bên mũi. Vua Thánh Tông nói về Thiển như sau: “Thiền là dụng của chân tâm tỉnh tỉnh 
lặng lặng, không đi không đến, không thêm không bớt, dù lớn hay dù nhỏ, nó thích hợp 
với mọi nơi, mọi người, dù bạn hay dù thù. Thiển có thể động như mây, tĩnh như tường 
bích; nó có thể nhẹ như lông, hay nặng như đá; nó có thể phơi bày lồ lộ hay ẩn kín không 
dấu vết. Quả thật, theo vua Thánh Tông, thì tu thiển không trở ngại mọi công tác ở thế 
gian, như vậy có ai mà không tu được. Đây là một bằng chứng Thiển Học đời Trần rất 
tích cực—He was born in 1240 A.D., son of the first King of the Tran Dynasty, King Trần 
Thái Tông. He studied Zen with Zen Master Đại Đăng, who was the National Teacher 
under his father. King Thánh Tông penetrated the essence of Zen doctrine and 
enlightened while he was still a king. He needed not travel to a remote area on a 
mountain or in the Jjungle to practice Zen. In the King”s Book of Records, he said: “After 
thirty years of breaking tiles and drilling tortoise, being perspired for many Instance of 
Zen practicing; once penefrated and realized the original face, the two nostrils in the past 
suddenly lost one.” Through this, we see that the king as well as some other Zen 
practitioners In the past, had tried all possible ways including breaking tiles and drilling 
turtle shells In order to seek the Buddha nature. However, after the penetration of the 
Way, only one nostril was left. Regarding the meditation, King Thanh Tông said in his 
King”s Book of Records: “The mamifestation of the true mind 1s always calm and quiet. lt 
1S not øOIng or coming; not increasing or diminsihing. It fits everywhere no matter how 
large or small. It satisfles everyone, friend or foe. lt might move on as fast as a piece of 
cloud, or stand still as solid as a wall. lt can be as light as a feather, or as heavy as a 
chunk of rock. It may display 1tself completely, or conceal itself without leaving a trace. 


1ó. 


17. 


5995 


To the king, apparently, the practice of meditation does not Interfere with any acfIvifies In 
daily life. To the contrary, 1t helps people accomplish their duties and fulfill thetr lives in 
a much better way. 


Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1297): Ông tên thật là Trần Tung, sanh năm 1230, là con cả 
của Trần Liễu. Ông là cháu kêu vua Trần Thái Tông bằng chú—Thuở thiếu thời ông 
bẩm chất thông minh thuần hậu. Trong thời chiến đấu với quân Mông Cổ, ông đã hai lần 
làm tướng cầm quân đẹp giặc. Khi thái bình, ông lui về ẩn tu tại Phong ấp Vạn Niên. Tại 
đây ông tu thiển với Thiển sư Tiêu Dao. Ông sống đời đơn giản, không chạy theo thế lực 
chánh trị. Ông sống an nhàn tự tại trong thế giới nhiễu nhương và không bị dính mắc vào 
bất cứ thứ gì. Theo ông thì nếu không tham thì không làm tội. Chính vì thế mà cà Tăng 
lẫn tục đều đến học Thiển với ông. Vua Trần Thánh Tông tôn ông là Tuệ Trung Thượng 
Sĩ và gửi Thái Tử Trần Khâm (sau nầy là vua Trần Nhân Tông) đến học Thiển với ông— 
His real name was Trần Tung, he was born In 1230, the eldest son of Trần Liễu. He was a 
nephew of King Trần Thái Tông. He was intelligent and well-behaved when he was very 
young. During the war time with the Mongolian, he had been a general twice, leading his 
troops against the invasive Mongolian army to the the victory. During the peace time, he 
retired to Van Nien hamlet, the land rewarded by the king. He practiced meditation under 
the Instruction of Zen Master Tiêu Dao and was enlightened. He led a simple life, not 
engaging In any competition for political power. He lived freely in his world and dịd not 
have any idea of clinging to anything. To him, no greed involved, no sins committed. 
Thus, laity and monks from all over came to study Zen with him. King Trần Thánh Tông 
honored him with the respected tile “Tuệ Trung Thượng ST” (a highest Intellect who 
always lives within his wisdom). The king also sent his young prince Trần Kham (later 
became King Trần Nhân Tông) to come to study Zen with him. 


Trần Nhân Tông (1258-1308): Theo Thiền Sư Việt Nam của Thiền sư Thích Thanh Từ, 
ngài sanh năm 1258, con Vua Trần Thái Tông. Lúc thiếu thời Ngài được vua cha cho 
theo học thiển với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngày nọ ngài hỏi Thầy về bổn phận của 
một người tu thiển. Tuệ Trung đáp: “Phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc.” 
Có nghĩa là hãy soi lại chính mình là phận sự gốc, chứ không từ bên ngoài mà được. Từ 
đó ngài thông suốt và tôn Tuệ Trung Thượng Sĩ làm thầy. Năm hai mươi mốt tuổi, ngài 
lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Trần Nhân Tông. Năm 1284, trước thế xâm lăng như vũ bão 
của quân Nguyên, vua Trần Nhân Tông cho triệu tập hội nghị Diên Hồng. Tham dự hội 
nghị không phải là các vương tôn công tử mà là các bô lão trong dân gian. Khi quân 
Mông Cổ xâm lăng nước ta, ngài đích thân cầm quân diệt giặc, đến khi thái bình ngài 
nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, rồi lui về thực tập thiển với ngài Tuệ Trung 
Thượng Sĩ. Tuy nhiên, lúc ấy ngài vẫn còn làm cố vấn cho con là vua Trần Anh Tông. 
Đến năm 1299, ngài rời bỏ cung điện để đi vào ẩn tu như một nhà tu khổ hạnh trong núi 
Yên Tử. Nơi đây ngài thành lập Tăng đoàn và khuyên họ nên lấy câu dạy của ngài Tuệ 
Trung Thượng Sĩ mà tu hành. Ngài được tôn làm Sơ Tổ của Thiền Phái Trúc Lâm Yên 
Tử. Chính vua Trần Nhân Tông đã có khả năng sử dụng được tiềm năng của Phật giáo để 
phục vụ đất nước và nhân dân của mình. Sự kiện nhà vua xuất gia cũng như những năm 
hành đạo của Ngài trong dân gian đã khiến cho Thiển phái Trúc Lâm trở thành một thiển 


T8. 


19. 


5996 


phái đủ mạnh yểm trợ cho cả triểu đại nhà Trần—According to the Vietnamese Zen 
Masters written by Zen Master Thích Thanh Từ, he was born in 1258 A.D., son of King 
Trần Thánh Tông. When he was young, his father sent him to practice Zen with Zen 
Master Tuệ Trung Thượng S1. One day he asked his Master about the obligation of a Zen 
practitioner. Tuệ Trung responded: “Looking Iinward to shine up oneself 1s the main duty, 
not following anything outward.” Since then, he thoroughly understood his duty as a Zen 
practitioner and honored Tuệ Trung as his master. He became King when he was twenty- 
years of age. In 1283, confronting with the extremely strong forces of the Yuan, king Tran 
Nhan Tong called the Dien Hong Conference to discuss the national affairs. The 
participants were not members of aristocracy but were the elderly people in the 
communities. When the Mongolian invaded Vietnam In 1283 and 1287, he led his armed 
forces to bravely defeat the Mongolian aggressors. When the peace restored, he 
relinquished the throne to his son in 1293, and spent more time to practice Zen with Tuệ 
Trung Thượng Sĩ. However, he still tutored his son, the young king Trần Anh Tông. In 
1299 he left the royal palace to go to Yên Tử Mountain, living and practicing as an 
ascetic monk. Here he organized the Sangha and advised them to follow the advice of 
Tuệ Trung Thượng Sĩ to lead therr life of cultivation. He was honored as the First 
Patriarch of Trúc Lâm Yên Tử Zen Sect. It was king Tran Nhan Tong who was able to 
utilize the potential of Buddhism to serve his country and people. The fact of king Tran 
Nhan Tongˆs renunciation and his years of practicing meditation and spreading Buddhism 
all over the country made the Truc Lam Zen Sect strong enough to support the entire 
dynasty. 


Chuyết Công (1590-1644): Sư Trung Hoa, quê ở Tiệm Sơn, tỉnh Phước Kiến, Trung 
Quốc. Ngài đã tỏ ra thông minh lúc tuổi hãy còn rất nhỏ. Thoạt đầu ngài theo học thiển 
với Thiển sư Tiệm Sơn. Về sau, ngài theo học với Thiển sư Tăng Đà Đà ở Nam Sơn và 
trở thành pháp tử đời thứ 34 dòng Thiền Lâm Tế. Năm 1633, ngài đến Thăng Long, Bắc 
Việt. Ngài được cả Chúa Trịnh và vua Lê Huyền Tông kính trọng và tôn sùng. Sau khi 
trùng tu chùa Ninh Phúc, Chúa Trịnh mời ngài về trụ trì tại đây để chấn hưng và hoằng 
hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch năm 1644—A Chinese Zen master from Tiệm 
Sơn, Phước Kiến, China. Since his young age, he was very intelligent. First, he studied 
Zen with Zen master Tiệm Sơn. Later, he studied with Zen master Tăng Đà Đà in Nam 
Sơn. He was the Dharma herr of the thirty-fourth generation of the Linn-Chih Zen Sect. 
In 1633, he arrived at Thăng Long, North Vietnam. He was respected and honored by 
both Lord Trịnh and King Lê Huyễn Tông. After rebuilding Ninh Phúc Temple, Lord 
Trịnh Invited him to stay there to revive and expand Buddhism until he passed away In 
1644. 


Sư Nguyên Thiều (1648-1728): Sư Trung Hoa, quê ở Quảng Đông. Ngài sinh năm 1648, 
xuất gia vào tuổi 19 và trở thành đệ tử của Thiển sư Bổn Khao Khoáng Viên tại chùa 
Báo Tư, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngài là Pháp tử đời thứ 33 dòng Thiền Lâm Tế. 
Vào năm 1665, ngài sang Trung Việt và trụ tại Qui Ninh, tỉnh Bình Định, nơi mà ngài đã 
xây chùa Thập Tháp Di Đà. Thập Tháp Di Đà tọa lạc trên đổi Long Bích, cách Qui Nhơn 
khoảng 25 cây số, qua khỏi thị trấn Đập Đá, thuộc thôn Vạn Xuân, xã Nhơn Thành, quận 


5997 


An Nhơn. Về sau, ngài đi Thuận Hóa xây chùa Hà Trung, và Phú Xuân xây chùa Quốc 
Ân và tháp Phổ Đồng. Ngài đã từng phụng mạng chúa Nguyễn Phước Thái trở lại Quảng 
Đông để thỉnh các bậc cao Tăng, tượng Phật và pháp khí về tổ chức giới đàn Thiên Mụ. 
Sau đó ngài vâng sắc chỉ làm trụ trì chùa Hà Trung. Khoảng cuối đời, ngài trổ lại chùa 
Quốc Ân. Năm 1728, ngài hơi có bệnh, đến ngày 19 tháng 10, ngài triệu tập đồ chúng lại 
và thuyết về lẽ huyền vi. Xong ngài đặn dò đệ tử bằng bài kệ thị tịch: 

Thị tịch kính vô ảnh 

Minh minh châu bất dung 

Đường đường vật phi vật 

Liêu liêu không vật không. 

(Lặng lẽ gương không bóng, 

Sáng trong ngọc chẳng hình 

Rõ ràng vật không vật 

Mênh mông không chẳng không.) 


Viết xong bài kệ, ngài an nhiên thị tịch, thọ 81 tuổi. Đồ chúng dựng tháp ngài ở thôn 
Thuận Hòa, làng Dương Xuân Thượng. Chúa Nguyễn Phước Châu thân làm bia ký và 
ban thụy hiệu là Hạnh Đoan Thiển Sư.” Nay bia vẫn còn trước chùa Quốc Ân—A 
Chinese Zen Master from Kuang-Tung. He was born in 1648, left home at the age of 
nineteen and became a disciple of Zen Master Bổn Khao Khoáng Viên at Báo Tư temple 
in Kuang-T”ung, China. He was the Dharma heir of the thirty-thrd generation of the 
Linn-Chih Zen Sect. In 1665, he went to Cental Vietnam and stayed in Qui Ninh, Bình 
Định, where he established Thập Tháp Di Đà Temple. The temple 1s situated on Long 
Bích hill, about 25 kilometers from Qui Nhơn City, across Đập Đá town, in Vạn Xuân 
hamlet, Nhơn Thành village, An Nhơn district. Later, he went to Thuận Hóa to build Hà 
Trung Temple, then to Phú Xuân to build Quốc Ân Temple and Phổ Đồng Stupa. At one 
time, he obeyed order from Lord Nguyễn Phước Thái to return to Kuang-Chou to invite 
more high-rank Chinese monks to Vietnam, and to obtain more statues of Buddhas as 
well as religious ritual instruments In preparation for a great Vinaya-affirming ceremony 
at Thiên Mụ temple. Later on he received an edict to be headmonk of Hà Trung temple. 
At the end of his life, he moved to Quốc Ân temple. In 1728, after being slightly ilI, he 
summoned all his disciples and delivered a discourse on the wonderful truths of 
Buddhism. After giving his Instructions to the disciples, he wrote his last poem: 

The image ¡In the mirror, 

The latter tranquIl In 1tself, 

Should not be considered as real. 

The reflection from a gem, 

The latter perfectly clear In 1tself, 

Should not be taken as true. 

Things exIsting to you do not really exIst. 

What Is non-exisfent to you 1s truly non-  ExIstent. 
Having finished this poem, he peacefully breathed his last breath, at the age of 81. His 
disciples built a stupa 1n his memory at Thuận Hóa hamlet, Dương Xuân Thượng village. 
Lord Nguyễn Phước Châu himself wrote the eulogy for his tomb, and honored him with 


20. 


21. 


5998 


postthumous tile “Hạnh Đoan Thiền Sư.” The stele now remains in front of Quốc Ấn 
temple. 


Liễu Quán (?-1743): Sư quê ở Song Cầu, Phú Yên. He was born in Song Cầu town, Phú 
Yên province. He moved to Thuận Hóa vào cuối thế kỷ thứ 17. Vào lúc sáu tuổi ngài đã 
mồ côi mẹ, cha ngài đem ngài đến chùa Hội Tôn làm đệ tử của Hòa Thượng Tế Viên. 
Bảy năm sau, Hòa Thượng Tế Viên thị tịch, ngài đến chùa Bảo Quốc xin làm đệ tử Hòa 
Thượng Giác Phong Lão Tổ. Vào năm 1691, ngài trở về nhà để phụng dưỡng cha già. 
Năm 1695, ngài đi Thuận Hóa thọ giới Sa Di với Thiền Sư Thạch Liêm. Năm 1697, ngài 
thọ giới cụ túc với Hòa Thượng Từ Lâm tại chùa Từ Lâm. Năm 1699 ngài học thiền với 
Thiển sư Tử Dung. Ngài là Pháp tử đời thứ 35 dòng Thiền Lâm Tế. Chúa Nguyễn rất 
mến trọng đạo đức của ngài nên thường thỉnh ngài vào cung giảng đạo. Hầu hết cuộc đời 
ngài, ngài đã chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Trung Việt. Ngài là vị khai sơn chùa 
Bảo Tịnh tại Phú Yên vào cuối thế kỷ thứ 17. Sau lần trở lại Huế lần thứ hai để cầu đạo, 
ngài đã khai sơn chùa Viên Thông vào khoảng năm 1697. Năm 1741, ngài đã mở đại giới 
đàn tại chùa Viên Thông. Ngài thị tịch năm 1743. Trước khi thị tịch, ngài để lại một bài 
kệ truyền thừa cho các đệ tử về sau nầy kế tiếp tuần tự theo đó mà đặt tên Pháp. 

Thật tế đại đạo, tánh hải thanh trừng 

Tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn từ phong 

Giới định phước huệ, thể dụng viên thông 

Vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công 

Truyển kỳ diệu lý, diễn xướng chánh tông 

Hạnh giải tương ưng, đạt ngộ chơn không. 
A Vietnamese Zen Master from Song Cầu, Phú Yên. He was born in Song Cầu town, Phú 
Yên province. His family moved to Thuận Hóa province in the late seventeenth cenfury. 
When he lost his mother at the age of six, his father brought him to Hội Tôn Temple to 
become a disciple of Most Venerable Tế Viên. Seven years later, Tế Viên passed away. 
He went to Bảo Quốc Temple to study with Most Venerable Giác Phong Lão Tổ. In 1691 
he returned home to take care of his old father. In 1695, he went to Thuận Hóa to receIve 
Samanera”s precepts with Most Venerable Thạch Liêm. In 1697, he receive complete 
precepts with Most Venerable Từ Lâm at Từ Lâm Temple. In 1699, he studied meditation 
with Most Venerable Tử Dung. He was the Dharma heir of the thirty-fifth generation of 
the Linn-Chih Zen Sect. Lord Nguyễn Vương greatly appreciated his virtues and often 
Iinvited him to preach Dharma in the Royal Palace. He spent most of his life to revive and 
expand Buddhism in Central Vietnam. He was the founder of Bảo Tịnh Temple in Phú 
Yên ¡n the late seventeenth century. During the time when he came to Huế for the 
second time to seek the truth, he built Viên Thông temple in 1697. In 1741, he held a 
Vinaya-affiIrming ceremony at Viên Thông temple. He passed away in 1743. Before his 
death, he left a versified text to his Dharma offsprings to give the first word of the 
religIous name. 


Sư An Thiên: Thiền sư nổi tiếng của Việt Nam vào đâu thế kỷ thứ 19. Ngài là tác giả bộ 
“Tam Giáo Thông Khải” được biên soạn vào giữa thế kỷ thứ 19, có lẽ được in vào 
khoảng năm 1845. Hầu hết cuộc đời hoằng pháp của ngài, ngài trụ tại chùa Đại Giác ở 


) 
Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 
9) 


5999 


Đồ Sơn, Bắc Ninh. Sư An Thiển đã soạn bộ “Tam Giáo Thông Khảo”. Sách được biên 
soạn vào giữa thế kỷ thứ 19, có lẽ được in vào khoảng năm 1845. Sách gồm ba phần—A 
Vietnamese famous Zen master In the early nineteenth century. He was the author of “A 
Thorough Study on the Three Religions” composed in the middle of the nineteenth 
century. Probably printed in 1845. He spent most of his life at Đại Giác Temple ¡in Bồ 
Sơn, Bắc Ninh to expand Buddhism. Master An Thiển composed a book tiled “A 
Thorough Study in the Three Religions”. The book was composed in the middle of the 
nineteenth century. Probably printed in 1845. The bok included three divisions: 

Quyển thứ nhất— Phật Giáo: First volunue— Buddhism. 

Phụng Chiếu cầu pháp: Việc du học của Thiển sư Tính Tuyển Trạm Công—The travel in 
seeking the Buddha Dharma of Zen Master Tính Tuyển Trạm Công. 

Bản Quốc Thiển Môn Kinh Bản: Các bản kinh khắc ở Việt Nam—Sutras printed in 
Vietnam. 

Đại Nam Thiên Học Sơ Khởi: Khởi thủy Thiển học Việt Nam——The beginning of Zen in 
Vietnam. 

Đại Nam Phật Tháp: Các tháp Phật ở Việt Nam—Buddha stupas in Vietnam. 

Vô Ngôn Thông Truyền Pháp: Thiển phái Vô Ngôn Thông—Wu-Yun-T”ung Zen Sect. 
Danh Trấn Triều Đình: Các cao Tăng nổi tiếng ở triều đình—Famous monks at the Royal 
Palace. 

Lê Triều Danh Đức: Các cao Tăng thời Tiển Lê—Famous monks during the Tiền Lê 
Dynasty. 

Lý Triều Danh Đức: Các cao Tăng thời nhà Lý—Famous monks during the Lý Dynasty. 
Trần Triều Danh Đức: Các cao Tăng đời Trần—Famous monks during the Trần Dynasty. 





10) Tỳ Ni Đa Lưu Chi Truyền Pháp: Thiển phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi—Vinitaruci Zen Sect. 
11) Tuyết Đậu Truyền Pháp: Thiển phái Thảo Đường——Thảo Đường Zen Sect. 
12) Những việc thần bí liên quan đến các Thiền sư Việt Nam qua các triều đại: Mystic things 


involving Vietnamese Zen masters throughout all dynasties. 


13) Danh từ Phật học và các thần thoại Phật Giáo ở Trung Hoa và Việt Nam: Buddhist terms 


and mythological stories about Buddhism In China and Vietnam. 


II) Quyển thứ hai— Khổng Giáo: Second volumue— Confucianism. 
II) Quyển thứ ba— Lão Giáo: Third voluue— Taoism. 


22. Minh Đăng Quang: Tổ Sư Minh Đăng Quang 
(A) Thân Thế và sự Hoằng Hóa của Tổ Sự Minh Đăng Quang— Minh Dang Quang s 


Biography: Một Đại Tăng quan trọng của Phật giáo Việt Nam vào tiền bán thế kỷ 20. 
Ngài sanh vào năm 1923 và vắng bóng vào năm 1954. Ngài là một trong những nhà sư 
cải cách Phật giáo chủ yếu trong lúc luân lý và đạo đức Phật giáo đang cơn nghiêng 
ngửa, và là người sáng lập ra Giáo Hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Ngài đã 
khéo léo phối hợp giữa hai truyền thống giáo lý Bắc và Nam tông để làm thành giáo lý 
căn bản cho giáo hội. Không bao lâu sau khi thành lập, hàng triệu tín đồ đã theo Ngài tu 
tập. Vào giữa thập niên 70s, một đệ tử lớn của Ngài là Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
thành lập Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới với số tín đỗ khắp nơi trên thế 
giới. Tôn sư Minh Đăng Quang sanh ra và lớn lên trong một gia đình theo truyền thống 
Khổng Mạnh. Chính vì thế nên dù sau này làu thông Tam Tạng kinh điển, Ngài vẫn tôn 


6000 


trọng nề nếp Khổng Mạnh đã ăn sâu trong lòng dân tộc. Ngài thấm nhuần triết lý Khổng 
Mạnh ngay từ khi Ngài còn rất nhỏ đến nỗi Ngài luôn tôn trọng giáo lý Khổng Mạnh 
mặc dù hoàn toàn thông suốt kinh điển. Dù thời gian hoằng pháp của Tôn sư chỉ vỏn vẹn 
có mười năm, nhưng Ngài đã đóng góp thật nhiều cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và 
cho Phật giáo nói chung. Tôn sư Minh Đăng Quang đã đến và đã đi. Đã 70 năm trôi qua 
từ khi công cuộc Hoằng Pháp đây ý nghĩa của Ngài đã điểm tô cho bối cảnh lịch sử Việt 
Nam vào thời đó, đặc biệt là các vùng ở miễn đất phương Nam. Từ một chiếc bóng đơn 
lẻ trong thời buổi cực kỳ ly loạn của lịch sử Việt Nam, Ngài đã mở ra một kỷ nguyên 
mới cho Phật giáo Việt Nam, kỷ nguyên của đạo Phật thật sự, đạo Phật chính thống, đạo 
Phật thật sự ngấm sâu vào lòng dân Việt sau nhiều năm oằn oại dưới chánh sách hủy 
diệt tôn giáo của thực dân Pháp. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thế mà cuộc đời và sự 
nghiệp tu hành của Ngài chẳng bao giờ mất ảnh hưởng, chẳng những đối với hàng đệ tử 
mà còn đối với tất cả những ai có cơ hội biết đến Ngài. Kỳ thật, thời gian dường như 
không có ảnh hưởng gì hết với những ký ức về Ngài, và định luật vô thường dường như 
cũng không chịu in dấu tang thương trên danh tiếng vĩ đại của vị thầy vĩ đại này. Tác 
phong sáng ngời và đức tánh siêu nhiên của Ngài, thêm vào ý chí kiên quyết đã giúp 
Ngài có khả năng khai mở một truyển thống Phật giáo nổi tiếng tại Việt Nam. Ngài bắt 
đầu sứ mạng của mình ngay từ khi hãy còn rất trẻ. Sự nhiệt thành hăng hái của Ngài để 
tìm kiếm và truyền bá Phật pháp lúc nào cũng khiến hàng hậu bối chúng ta kính phục và 
luôn khuyến tấn chúng ta tiếp tục đi theo vết chân cũng như tấm gương rạng ngời của 
Ngài để phục vụ Chánh Pháp —An important Vietnamese Monk in the ñirst half of the 
twenfieth century. He was born in 1923 and considered missing on the way to preach In 
1954. When moral and traditions of Vietnamese Buddhism were in rapid decline, he was 
one of the key monks in the revival and reformation of Vietnamese Buddhism during that 
time; he was also the founder of the Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist school. Most 
Honorable One Minh Đăng Quang cleverly combined both doctrines from Mahayana and 
Theravada (Hinayana) to make the doctrine for the Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist 
Sect. Not long after the day he founded the school, millions of followers followed him to 
practice. In mid 70s, one of his great disciples, Most Venerable Thích Giác Nhiên, 
founded the International Sangha Bhikshu Buddhist Association in the United States of 
which followers are all over the world nowadays. Venerable Master Minh Dang Quang 
was born and raised In a family with Confucian tradition. He was much imbued with the 
lofty principles of Confuclanism since he was very young so that He was always sincerely 
respect the main principles of Confucius-MenciIus although he deeply devoted to the 
Triple Gem. Even thouph his time of propagation of the Dharma was only ten years, he 
had contributed so mụuch to Vietnamese Buddhism and to Buddhism in general. 
Venerable Master Minh Dang Quang had come and gone. Seventy years had elapsed 
since his magnificlent propagation of the Buddha-dharma adorned the historical 
background of Vietnam at that time, especially the Southern parts. From a lonely shadow 
of his during the most chaotic time of Vietnamese history, he opened a new era for 
Buddhism in Vietnam, an era of a real Buddhism, an era of an orthodox Buddhism, a 
Buddhism that indeed deeply infiltrated Vietnamese people after years of suffer under 
the policy of religious destruction Iimplemented by the French colonists. More than half a 
century had passed, Venerable Master Minh Dang Quang, his life and his religIous works 


6001 


never lose their powerful impact upon not only his disciples, but also those who come 
across them. Às a matter of fact, time seems to have no Impact on his memory and the 
law of impermanence also seems fo refuse to imprint 1fs miserable seal on the great fame 
Of this outstanding master. His shining personality and supernatural character, in addition 
to his determined will to carry out his noble mission had helped his ability to found a 
famous Buddhist tradition in Vietnam. He started his mission even when he was very 
young. His vigor and his unceasing search for and propagation of the Buddha-dharma 
always Inspire our respect and encourage us to continue to follow his footsteps and his 
øorgeous example to serve the Correct Dharma. 


(B) Tổ Sư Minh Đăng Quang và Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam— 


1) 


2) 


q) 


Honorable Master Minh Dang Quang and the Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Sect: 
An overview øƒ_ Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association— Tổng quan về Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam: Giáo hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt 
Nam được Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang sáng lập năm 1944. Giáo Hội được sáng lập 
trong giai đoạn suy đổi của Phật giáo Việt Nam. Đức Tôn Sư đã khéo léo phối hợp giữa 
hai truyền thống giáo lý Nam và Bắc Tông để làm giáo lý căn bản cho Giáo Hội. Không 
bao lâu sau ngày được Đức Naài thành lập, hàng triệu tín đồ đã theo Ngài tu tập. Tiếng 
Đức Ngài vang vọng, tuy nhiên Đức Ngài thình lình vắng bóng vào năm 1954, từ năm đó 
Giáo Hội chính thức tưởng niệm ngày Đức Ngài vắng bóng. Sau khi Đức Ngài vắng bóng 
Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam đã phát triển nhanh hơn trên một bình 
diện rộng hơn từ khắp các miền Nam Việt ra tận Bắc Trung Việt với hàng triệu triệu tín 
đồ—Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association, founded in 1944 by the Late 
Most Honourabled One Minh Đăng Quang. The school was established during declined 
period of the Vietnamese Buddhism. Most Honourabled One Minh Đăng Quang cleverly 
combined both doctrines from Theravada (Hinayana) and Mahayana to make the doctrine 
for the Vietnamese Sangha Buddhism. Not long after he founded The Vietnamese 
Sangha Buddhism, millions of followers followed him to practise. He was so famous; 
however, he suddenly disappeared In 1954. He was officially considered missing in 1954. 
After he disappeared, the Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhism developed more 
quickly on a larger scale from all over the South Vietnam to North of Central Vietnam 
with millions more followers. 

Missionaries oƒ Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Associafion—Các Giáo đoàn thuộc 
Giáo hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam: Hiện tại có 6 giáo đoàn Tăng và 3 giáo 
đoàn Ni trên toàn quốc—At this time, in Vietnam, there are six Missionaries of Monks 





and four Missilonaries of Nuns. 

Giáo đoàn Tăng— Missionaries oƒ Monks: Giáo đoàn Tăng thứ Nhất do Trưởng Lão Giác 
Chánh lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Viên trong tỉnh Vĩnh Long làm trụ sở chánh. Giáo 
đoàn thứ hai do Trưởng Lão Giác Tánh lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Trang trong tỉnh Nha 
Trang làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ ba do Trưởng Lão Giác An lãnh đạo, lấy Tịnh Xá 
Ngọc Tòng trong tỉnh Nha Trang làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ tư do Pháp Sư Giác 
Nhiên lãnh đạo, lấy Pháp Viện Minh Đăng Quang trong tỉnh Biên Hòa làm trụ sở chánh. 
Giáo đoàn thứ năm do Trưởng Lão Giác Lý lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Trung Tâm ở Sài Gòn 
làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ sáu do Trưởng Lão Giác Huệ lãnh đạo, lấy Giảng 
Đường Lộc Uyển ở Sài Gòn làm trụ sở chánh—The first Missionary of Monks led by 


b) 


6002 


Most Venerable Giac Chanh and 1ts headquarters is Ngoc Vien Monastery in Vĩnh Long 
Province. The second Missionary of Monks led by Most Venerable Giac Tanh and 1s 
headquarters 1s Ngoc Trang Monastery in Nha Trang Province. The third Missionary of 
Monks led by Most Venerable Giac An and Its headquarters 1s Ngoc Tong Monastery In 
Nha Trang Province. The fourth Missionary of Monks led by Dharma Master, Most 
Venerable Giac Nhiên and 1ts headquarters 1s Minh Dang Quang Dharma Institute In 
Bien Hoa Province. The fifth Missionary of Monks led by Most Venerable Giac Ly and 
1ts headquarters 1s Central Monastery In Saigon. The sixth Missionary of Monks led by 
Most Venerable Giac Hue and its headquarters 1s Loc Uyen Dharma Haill in Saigon. 

Giáo đoàn Ni— Missionaries oƒ Nuns: Giáo đoàn Ni thứ Nhất do Ni Trưởng Huỳnh Liên 
lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Phương ở Sài Gòn làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ hai do 
Ni Trưởng Lão Ngân Liên lãnh đạo, lấy Tịnh Xá Ngọc Tiên tại Hà Tiên, trong tỉnh Rạch 
Giá làm trụ sở chánh. Giáo đoàn thứ ba do Ni Trưởng Trí Liên lãnh đạo, lấy Tịnh Xá 
Ngọc Hiệp trong tỉnh Mỹ Tho làm trụ sở chánh —The first Missionary of Nuns led by 
Venerable Nun Huynh Lien and Its headquarters is Ngoc Phuong Monastery In Saigon. 
The second Missionary of Nuns led by Venerable Nun Ngan L1en and its headquarters 1s 
Ngoc Tien in Ha Tien, Rach Gia Province. The thrd Missionary of Nuns led by 
Venerable Nun Tri Lien and is headquarters Is Ngoc Hiep Monastery in My Tho 
Province. 


(C) Những nhà lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam—Leaders oƒ 


23. 


Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association: Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tôn Sư Minh Đăng Quang từ năm 1946 đến 1954. Từ 
năm 1954 đến 1975 do Trưởng Lão Giác Chánh lãnh đạo. Sau năm 1975, tại quốc nội, 
Trưởng Lão Giác Chánh tiếp tục lãnh đạo. Trong khi đó Pháp Sư Giác Nhiên, trưởng 
Giáo đoàn 4 xuất ngoại và thành lập Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới. 
Trưởng Lão Giác Chánh thị tịch năm 2004. Hiện Giáo Hội Khất Sĩ trong và ngoài nước 
được sự lãnh đạo tinh thần của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Tuy nhiên, Giáo Hội 
trong nước được sự lãnh đạo trực tiếp của Thượng Tọa Thích Giác Toàn, trụ sở đặt tại 
Tịnh Xá Trung Tâm, thuộc địa phận Sài Gòn—Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist 
Association led by Most Honorable One Minh Dang Quang from 1946 till 1954. From 
1954 to 1975, led Most Venerable Giac Chanh. After 1975, Most Venerable Giac Chánh 
confinued to lead the Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association in Vietnam. 
Meanwhile, Dharma Master Thịch Giac Nhien, leader of the fourth Missionary of Monks 
went oversea and established the International Sangha Bhikshu Buddhist Association In 
California, the United States of America. Most Venerable Giac Chanh passed away In 
2004. At this time, Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association and International 
Sangha Bhikshu Buddhist ÀAssociation led by Dharma Master, Most Venerable Thịch Giac 
Nhien. However, Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Association in Vietnam 1s 
directly led by Venerable Thịch Giac Toan, and its headquarters 1s Central Monastery In 
SaIgon. 


Hòa Thượng Huyền Vi— Huyen Vi: Hòa Thượng Thích Huyền Vi, một trong những danh 
Tăng Việt Nam thời cận đại. Ngài đậu Tiến Sĩ Phật Học với luận án về cuộc đời và sự 
nghiệp của Ngài Xá Lợi Phất năm 1970 tại trường Đại Học Ma Kiệt Đà. Cuối thập niên 


6003 


70s, ngài thành lập tự viện Linh Sơn ở Ba Lê, Pháp quốc, và hiện nay ngài làm cố vấn 
cho hệ thống các chùa Linh Sơn trên thế giới, bao gồm các chùa ở Pháp, Gia Nã Đại, và 
Mỹ quốc. Những tác phẩm của ngài gồm có Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Pháp Đàm, 
vân vân. Vì hạnh nguyện hoằng dương Phật Pháp về phương Tây, ngài đã cố gắng thành 
lập được 46 chùa viện trên thế giới, trong đó có 32 chùa tại vùng Bắc Mỹ châu, Âu châu, 
trong khi nhiều chùa khác trải rộng đến các vùng Népal và Cộng Hòa Zaire (Công Gô)— 
Most Venerable Thích Huyền Vi, one of the most outstanding Vietnamese monks in the 
modern era. In 1970, he obtained his Ph.D. at Magadha University (Patna—lIndia) for a 
critical study of the Life and Work of Sariputra. He established Linh Son Monastery In 
Paris, France in late 1970s and currently directing the system of Linh Son Monasteries In 
the world, including many temples in France, Canada, and the United States. His works 
include “Phe Four Abhidharmic Realms,` “La Vie de Bouddha Sakyamumi,` “Dharma 
talks,` etc. In keeping his vows to expand Buddhism in the West, Dharma Master Thích 
Huyền Vi established a record of 46 temples worldwide, among which 32 are in North 
America and Europe, while others are located in such far away places as Nepal and 
Republic Zaire (Congo). 


24. Pháp Sư Giac Nhien (1923 - ): 

(A) Thân Thế và sự Hoằng Hóa của Pháp Sư Thích Giác Nhiên— Dharma Master Thịch Giác 
Nhien's Biography: Pháp Sư Thích Giác Nhiên, thế danh Nguyễn Thành Được, là con trai 
út trong một gia đình có năm anh em. Cụ thân sinh của ngài là Nguyễn Hữu Huờn, và 
thân mẫu là cụ bà Ngô thị Sang. Ngài là một trong những cao tăng nổi tiếng của Phật 
giáo Việt Nam, một bậc Tam Tạng Pháp Sư. Ngài sanh năm 1923 tại Cần Thơ, Nam Việt 
Nam, xuất gia làm chú tiểu từ nhỏ. Thoạt đầu ngài thọ giáo với Đức Tôn Sư Minh Trí với 
Pháp danh Minh Châu. Năm 1939, ngài thọ giới với Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh 
Phụng với pháp danh là Thích Minh Tâm, pháp hiệu Tánh Chơn. Năm 1944, sau khi Đại 
Lão Hòa Thượng Minh Phụng viên tịch, ngài tiếp tục tu hành cho đến năm 1951, ngài 
gặp Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang (vị sáng lập ra Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt 
Nam). Ngài được Tổ Sư Minh Đăng Quang ban cho pháp danh Thích Giác Nhiên và đã 
trở thành một trong những đại đệ tử xuất sắc của Đức Tôn Sư Minh Đang Quang. Năm 
1954, sau khi Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng một cách bí mật thì ngài làm trưởng 
Giáo Đoàn 4, một trong sáu giáo đoàn của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, chu du khắp từ 
Nam ra Trung hoằng trì giáo pháp Khất Sĩ. Năm 1958, ngài lãnh trách nhiệm Trị Sự 
Trưởng kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp, dẫn đoàn du Tăng đi khắp nơi từ Nam ra Trung, 
xây dựng trên 30 ngôi tịnh xá. Năm 1960, ngài được bổ nhiệm vào chức vụ tổng trị sự 
trưởng, tổng vụ trưởng tổng vụ Tăng sự, tổng vụ trưởng tổng vụ hoằng pháp, và tổng vụ 
trưởng tổng vụ xã hội của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Năm 1964, ngài kiêm 
nhiệm chức vụ Viện Trưởng Viện Hành Đạo. Năm 1965, ngài mở Viện Truyền Giáo đào 
tạo chư Tăng Ni cho giáo hội. Từ khi Tổ Sư vắng bóng đến năm 1975, ngài vừa hoằng 
pháp vừa biên soạn rất nhiều kinh sách. Chính ngài đã sưu tập và in lại 69 quyển Chơn 
Lý của Tổ Sư Minh Đăng Quang. Ngài sang Mỹ năm 1978 và định cư tại California, cùng 
năm đó ngài sáng lập ra Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới tại California, 
Mỹ Quốc. Sau khi nhị tổ Giác Chánh viên tịch năm 2004, ngài trở thành tam tổ của hệ 
phái Tăng Già Khất Sĩ. Trong suốt hơn bảy thập niên hành đạo, ngài đã thu nạp hàng 


6004 


triệu tín đồ và xây hàng trăm ngôi tịnh xá từ trong Việt Nam ra đến hải ngoại. Ngày nay 
ở tuổi §6 thế mà ngài vẫn còn chu du khắp nơi trên thế giới thuyết giáo từ khắp nơi trên 
nước Mỹ, đến Canada, Úc, Pháp, Anh, Bỉ, Nga, vân vân—Dharma Master Giac Nhien, 
given name Nguyen Thanh Duoc. He 1s the litle son in a family of five brothers and 
sisters. His father named Nguyen Huu Huon and mother Ngo Thị Sang. He 1s one of the 
most famous monks of Vietnamese Buddhism, a Tripitaka teacher of dharma. He was 
born in Cantho, South Vietnam in 1923, left home and became a novice at the age his 
young age. First, he received his Buddha name Minh Chau and studied with Master Minh 
Trị. In 1939, he was ordained by Great Master Thích Minh Phung with another Buddha 
name Thịch Minh Tam and title Tanh Chon. In 1944, Great Master Minh Phung passed 
away, he continued to cultivate until he met Honorable Great Master Minh Dang Quang 
in 1951, he then became one of the most imminent disciples of Most Venerable Master 
Minh Dang Quang (Founder of the Vietnamese Mendicant Order). Honorable Great 
Master Minh Dang Quang granted him another Buddhist name Thịch Giac Nhien. In 
1954, after the secret absence of Master Minh Dang Quang, he headed the Fourth 
Mendicant Missionary, one of the sIx main missionaries of Vietnamese Mendicant Order. 
In 1958, he was the director of affairs and director of propagation of the Dharma for the 
Vietnamese Mendicant Order. He guided monks In the Order to travel all over the South 
and central Vietnam to expand the doctrines of the school and to build over 30 
monasteries. In 1960, he was assigned to the general director of affairs, general director 
of monk affatrrs, general director of propagation of the Dharma, and general director of 
social welfare for the Vietnamese Mendicant Order. In 1964, he was also responsIble for 
the Head of the Central Institute of the Vietnamese Mendicant Order. In 1965, he opened 
the Institute of propagation of the Dharma to train new monks and nuns for the Order. 
From the time of the absence of the Great Master Minh Dang Quang until 1975, he 
wandered all over the South and Central Vietnam to propagate the Dharma and to 
compose a lot of Buddhist books. He was the one who collected and printed 69 books 
tiled “The True Principles” of Great Master Minh Dang Quang. He came to the United 
Sfates of America in 1978, there he founded the International Sangha Bhikshu Buddhist 
Order in the same year (ISBBA). After the passing away of the second patriarch Giac 
Chanh ¡in 2004, he became the Third Patriarch of the Vietnamese Mendicant Buddhist 
Order. During more than seven decades of propagatlon of the Buddha-dharma, he 
admitted more than a million of followers, and he also built hundreds of monasteries from 
all over Vietnam and all over the world. To this day, at the age of 86, he 1s still traveling 
all over the world (all over the U.S.A., Canada, Australia, France, England, Belgium, 
Russia, Vietnam, etc.) to preach the dharma—See Minh Đăng Quang. 

(A) Pháp Sư Thích Giác Nhiên và Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới—Dharma 
Master Thích Giác Nhien and the Imternational Sangha Bhikshu Buddhist Associafion: 
Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, được Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 
một bậc Tam Tạng Pháp Sư, thành lập vào năm 1978 tại Hoa Kỳ, thoát thai từ Giáo Hội 
Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam sáng lập bởi Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vào năm 
1944—International Sangha Bhikshu Buddhist Association, founded in 1978 in the United 
Sfates by Most Venrable Thích Giác Nhiên, a Tripitaka teacher of dharma. ISBBA was 


25. 


20. 


27. 


6005 


originated from the Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Assoclation whose founder 
was late Great Venerable Minh Đăng Quang in 1944 —See Minh Dang Quang (B). 


Quang Duc: Vị Tăng Việt Nam người đã tự thiêu vào năm 1963 và trở thành một trong 
những hình ảnh nổi bật trong chiến tranh Việt Nam. Ngài đã dùng phương cách liễu 
mạng để chống lại sự bắt bớ cầm tù hàng trăm hay hàng ngàn chư Tăng Ni mà không xét 
xử của chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm của nên đệ nhất Cộng Hòa của miền Nam 
Việt Nam, và sự hy sinh của ngài đã giúp phục hổi sự tự do tôn giáo ở Việt Nam— 
Vietnamese Buddhist monk whose public self-immolation in 1963 became one of the 
eminent Iimages of the Vietnam War. He took this desperate measure In protest at the 
Jaling of hundreds or thousands of monks and nuns without trial by the regime of 
President Ngo Dinh Diem of the first Republic of South Vietnam, and he 1s widely 
credited with helping to restore religious freedom In Vietnam as a result of his self- 
Sacrifice. 





Thien An (1926-1980): Hòa Thượng Thích Thiên Ân—Hòa Thượng Thích Thiên Ấn, một 
trong những danh Tăng Việt Nam tại Hoa Kỳ trong thời cận đại. Ông thuộc dòng Thiển 
Lâm Tế. Vào năm 1966, ông sang Hoa Kỳ thuyết giảng tại Đại Học UCLA. Năm 1967, 
ông bắt đầu giảng dạy tại Trung Tâm Thiền Phật Giáo Thế Giới tại Hollywood. Năm 
1973, trường nầy trở thành trường Đại Học Đông Phương. Sau cuộc thay đổi chính trị tại 
Việt Nam vào năm 1975, ông hoạt động rất tích cực giúp đổ những người ty nạn trên đất 
Mỹ—Most Venerable Thích Thiên Ân, one of the most outstanding Vietnamese monks in 
the United States In the modern era. He was trained in the Lin-Chi Lineage. He came to 
the USA in 1966 to lecture at UCLA. In 1967, he began to teach at Hollywood Founded 
Internatonal Buddhist Meditaion Center, later in 1973 it became a college and 
University of Oriental Studies in Los Angeles. After the political change over in Vietnam 
in 1975, he was active In helping Vietnamese refugees in the USA. 


Dục Niem: Hòa Thượng Thích Đức Niệm, một trong những danh Tăng Việt Nam thời cận 
đại. Năm 1978, ngài nhận bằng Tiến Sĩ Phật Học tại Đài Loan. Cùng năm ấy, ngài là chủ 
tịch hiệp hội cứu trợ người ty nạn. Vào năm 1981, ngài thành lập Phật Học Viện Quốc Tế 
để đào tạo chư Tăng Ni, cũng như phiên dịch và in ấn kinh luật luận Phật giáo. Vào năm 
1992, ngài là Thượng Thủ của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Ngài cũng đã 
viết và in nhiều sách Phật giáo trong đó có tập Đại Thừa Tịnh Độ Luận và Pháp Ngữ 
Lục, vân vân—Most Venerable Thích Đức Niệm, one of the most outstanding 
Vietnamese monks In the modern era. In 1978, he obtained his Ph.D. in Buddhist study at 
Taiwan University. In the same year, he was also the President of the Refugee Relief 
Association in TaIiwan. In 1981, he founded the International Buddhist Monastic Institute 
1n the United States to train monks and nuns as well as to translate and publish Buddhist 
sufras, vinaya, and commentaries. In 1992, he was head of the Leadership Council 
Vietnamese-American UỦnified Buddhist Congress, an umbrella organizarlon covering 
several Buddhist organizations 1n the United States. He also wrote and published several 
Buddhist books including A Commentary On Mahayana Pureland Thought, Thích Đức 
Niệmˆs Dharma Talks, etc.. 


6006 


28. Nhất Hạnh (1926 - ): Nhất Hạnh— Thiền sư Việt Nam, thọ đại giới vào năm 1942, và 
trong những thập niên 1950s và 1960s đã giúp thành lập phong trào Phật Giáo Nhập Thế. 
Người ta cho rằng ôg đã đặt ra từ “Engaged Buddhism,” và là một trong những lý thuyết 
gia có ảnh hưởng nhất. Sau khi học xong chương trình ở trường Đại Học Princetone và 
dạy học ngắn hạn tại trường Đại Học Columbia ông trở về Việt Nam tham gia vào sự 
nổi dậy của phong trào chống chiến tranh sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Ông 
là một trong những người lãnh đạo phong trào biểu tình bất bạo động dựa vào những 
nguyên tắc của Gandhi. Vào năm 1964, ông thành lập Trường Thanh Niên Phục Vụ Xã 
Hội, gửi những nhóm thanh niên về miền quê giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, thiết lập 
trường học và trạm xá y tế, và về sau này xây dựng lại làng mạc đã bị bom đạn tàn phá. 
Khi Sài Gòn sụp đỗ, tổ chức này đã có trên 10.000 thiện nguyện viên, kể cả chư Tăng Ni 
và Phật tử tại gia. Vì những hành động chống chiến tranh ông đã bị chính phủ Việt Nam 
Cộng Hòa bắt buộc phải sống lưu vong, và bây giờ ông đang sống ở Pháp. Năm 1967, 
Martin Luther King 1r. rất cảm kích và để nghị cho ông giải Hòa Bình Nobel. Vào năm 
1982, ông sáng lập Làng Mai, một tự viện và trung tâm an cư ở miền Tây Nam nước 
Pháp, mà bây giờ là nơi cư ngụ chính của ông. Ông là tác giả của trên 95 tác phẩm, chủ 
yếu về chủ để Phật giáo và hòa bình bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh, gồm cả 
những quyển bán chạy nhất là quyển “Being Peace.” Vào tháng giêng năm 2005, ông và 
một số đồ đệ từ Làng Mai được chính quyền Cộng Sản Việt Nam cho phép trở về Việt 
Nam lần đầu tiên kể từ năm 1964. Ông lưu lại Việt Nam ba tháng, nhưng được các thành 
viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp đón một cách lợt lạt— 
Vietnamese Zen monk who was ordained In 1942, and during the 1950s and 1960s helped 
found the Engaged Buddhism movement. He ¡s also credited with coining (đặt ra) the 
term “Engaged Buddhism,” and has been one of 1s most influential theoreticians. 
Following studied at Princetone University and a teaching stint (hạn chế) at Columbia 
University. He returned to Vietnam to engage in anti-war agitation (sự khuấy rối) 
following the fall of the Diem regime. He was one of the leaders of a non-violent protest 
movement based on Gandhian principles. In 1964, he founded the School of Youth for 
Social Service, which sent teams of youth people 1nto the countryside to help war victims, 
esfablish schools and health clinics, and later rebuilt villages that had been bombed. By 
the fall of Saigon, the organization had over 10,000 volunteers, includings monks, nuns, 
and laypeople. Because of his anfi-war activities, he was forced into exile by the South 
Vietnamese government, and now lives in France. In 1967 Martin Luther King, J]r. was so 
Impressed by his efforts on behalf of peace that he nominated him for the Nobel Peace 
Prize. In 1982, he founded Plum Village, a monastery and retreat center in southwestern 
France, which now 1s his main residence. He has authored more than ninty-five books, 
mainly on Buddhist topIcs and peace, in Vietnamese, French, and English, including the 
beast-selling “Being Peace.” In January 2005, he and his followers from the Plum Village 
were allowed by the Communist government to come back to Vietnam for the first time 
since 1964. He stayed in Vietnam for three months, but received an Indifferent welcome 
from the Vietnamese Unified Buddhist staff. 


6007 


CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN MƯƠI 
CHAPTER ONE HUNDRED NINETY 


Những Vị Thiền Sư và Cao Tăng 
Nổi Tiếng của Trung Hoa 
QOther Chinese Farnous Zen Masters and 
Buddhist Monks and Scholars 


(A) Những Thiền Sư Nổi Tiếng của Trung Hoa— Chinese Famous Zen Masters 


>œNGSCShbhs® S5 ŠSm— 


1K mm h m h 
€8 G6 B mC= 


Hành Tư Thanh Nguyên Thiền Sư— Xing-Si-Quing-Yuan. 
Thân Hội Hà Trạch— Shen-Hui-He-Ze (670-762). 
Nam Nhạc Hoài Nhượng Thiền Sư—Nan-Yueh-Huai-Jang. 
Huyền Giác Vĩnh Gia Thiền Sư—Zen master Hsuan-Chiao. 
Huệ Trung Thiền Sựư—Nan-Yang-Hui-Zhung. 
Thạch Đầu Hy Thiên Thiền Sư—Zen Master Shih-T"ou-Hsi-T° ien. 
Mã Tổ—Ma-Tsu 709-788. 
Thạch Cựu Thiền Sw—Zen master Shih-Chiu. 
Huệ Lãng Thiền Sư—Zen master Hui-Lang. 


. Dược Sơn Duy Nghiễm— Yueh-Shan- Wei-Yen (745-828). 

.. Đơn Hà Tử Thuần—Zen master Dan-Xia-Zhi-Chưn. 

.. Bách Trượng Hoài Hải— Pai-Chang-Huai-Hai. 

._ Nam Tuyên Phổ Nguyện Thiền Sư—Nan-Ch'uan-Pu-Yuan (749-835). 
. Trí Tạng Tây Đường Thiền Sư—Zen master Zhi-Zang-Xi-T'ang. 

. Trí Thường Qui Tông Thiền Sư—Zen master Zhi-Chang-Kui-Zong. 
16. 
17. 
16. 
19. 
20. 
21. 
22: 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 


Đại Mai Pháp Thường Thiền Sư—Zen master T'a-Mei-Fa-Chang. 
Bảo Triệt Ma Cốc Thiền Sư—Zen master Ma-Yu-Bao-Che. 

Tê An Thiền Sư—Zen master Qi-An. 

Bàng Long Uẩn— Ban-Lung-Yun. 

Đàm Thạnh Vân Nham Thiền Sư—Zen master Yun-Yan-T"an-Sheng. 
Viên Trí Đạo Ngô Thiền Sw—Zen master Yuan-Zhi-T"ao-Wu. 

Vô Học Thúy Vì Thiền Sư—Zen Master Wu-Xue-Shui-Wei. 

Hoàng Bá Hy Vận— Huang-Po-Hsi-Yun. 

Đại An Thiền Sư—Zen Master T"a-An. 

Thân Tán Thiền Sư—Zen master Shen-Tsan. 

Vô Ngôn Thông—Zen Master Vô Ngôn Thông (?-826). 

Triệu Châu Tòng Thẩm— Chao-Chou-T"sung-Shen. 

Động Sơn Lương Giới— Tung-Shan-Lieng-Chieh. 

Thạch Sương Khánh Chư— Zen Master Shih-Shuang-Oing-Zhu. 

Đại Đông Thiền Sư—Zen Master T"a-T"ong. 

Thiện Hội Thiền Sư—Zen Master Shan-Hui. 

Lâm Tế Nghĩa Huyền— Lin-Chi-I-Hsuan. 

Trần Tôn Túc Đạo Minh Thiền Sư—Zen Master Chen-Tzun-TSu. 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền Sư—Zen Master Yang-Shan-Hui-Ji (807-883 or 814-891). 


39. 
36. 
37. 
3đ. 
39. 
40. 
AI. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
20. 
51. 
32: 
53. 
54. 
52. 
36. 
52. 
5ổ. 
59. 
ó0. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
ó6. 
69. 
70. 
71. 
2. 
Z3: 
Z4. 
75. 
76. 


6008 


Hương Nghiêm Thiền Sư—Zen Master Hsiang-Yan. 

Trùng Hiển Tuyết Đậu Thiền Sư—Zen master Chong-Hsian-Hsueh-Tou (980-1052). 
Thiên sư Đức Sơn Tuyên Giám—Zen master Te-Shan-Hsuan-Chien (780-865). 
Đạo Ung Thiền Sư—Zen master Yun-Ju-T"ao-Ying. 

Quang Dũng Thiền Sư—Zen Master Kuang-Yong in Nan-Ta (850-938). 
Toàn Khoát Nham Đầu Thiền Sư—Zen Master Yan-T"ou. 

Nghĩa Tôn Tuyết Phong Thiền Sư—Zen Master Xue-Feng-Yi-Cun. 
Thiền sư Huyền Sa—Zen master Hsuan-Sha (835-906). 
Huệ Thanh Ba Tiêu Thiền Sư—Zen master Hui-Qing-Ba-Jiao. 

Huệ Lăng Trường Khánh Thiền Sư—Zen master Hui-Leng-Chang-Qing. 
Vân Môn Văn Yển Thiền Sư— Yun-Mên-Wên-Yen (864-949). 

Thanh Phẩu Hưng Dương Thiền Sư— Zen master Qing-Pou-Xing-Yang. 
Quế Sâm Thiên Sư—Zen master Kui-chen. 

Trừng Viễn Thiền Sư—Zen master Cheng-Yuan-Xiang-Lin. 

Văn Ích Pháp Nhãn Thiền Sư— Fa-Yan-Wen-Yi (885-958). 

Thiệu Tu Long Tế Thiền Sư—Zen master Shao-Xiu-Long-Ji. 

Quang Tộ Trí Môn Thiền Sư—Zen master Kuang-Zuo-Zhi-Men. 

Kỉnh Huyền Đại Dương Thiền Sư—Zen master Jing-Xuan-T"a-Yang. 
Phần Dương Thiện Châu— Fen-Yang-Shan-Chou (947-1024). 

Qui Tỉnh Thiền Sw—Zen master Kui-Xing. 

Đức Thiều Thiền Sựư—Zen master Te-Shao. 

Nghĩa Thanh Thiền Sư (Đầu Từ)— Zen Master Yi-Qing-T"ou-T:i. 

Từ Minh Sở Viện Thiền Sư—Zen master Zhi-Ming-Chu- Yuan. 

Quảng Chiếu Huệ Giác Thiền Sư—Zen Master Kuang-Zhao-Hui-Jue. 
Nghĩa Hoài Thiền Sư—Zen master Yi-Huai-T"ien-Yi. 

Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư—Zen master Yong-Ming-Yan-Shou 

Phù Dung Đạo Giải Thiền Sư—Zen master FPu-Reng-T"ao-Jai. 

Huệ Nam Hoàng Long Thiền Sựư—Zen master Hui-Nan-Huang-Lung. 
Phương Hội Dương Kỳ Thiên Sư—Zen master Fang-Hui-Yang-Oi. 

Đơn Hà Tử Thuần—Zen master Dan-Xia-Zhi-Chun. 

Duy Chiếu Bảo Phong—Zen master Wei-Zhao-Bao-Feng. 

Tổ Tâm Hối Đường Hoàng Long—Zen master Hui-T"ang-Tsu-Hsin (1025-1100). 
Thủ Đoan Bạch Vân Thiền Sư— Shou-Tuan-Bai-Yun. 

Nhơn Dũng Bảo Ninh Thiền Sư—Zen master Ren-Yong-Bao-Ning. 
Thanh Liễu Chơn Yết Thiền Sự— Xing-Liao-Zhen-Yieh. 

Ngộ Tân Tử Tâm Thiền Sư—Zen master Wu-Xin-Tzu-Xin-Huang-Lung. 
Tùng Duyệt Thiền ŠSư— Zen master Tzsong-Yueh Tou-Shuai. 

Pháp Diễn Thiền Sư— Fa-Yan (1024-1104). 

Khắc Cần Phật Quả Thiền Sư— Ke-Ch'in-Fo-Kuo (1063-1135). 

Huệ Cần Phật Giám—Zen Master Hui-Ch'in-Fo-Chien. 

Long Môn Thanh Viễn Phật Nhãn— Lung-Men-Ch"ing- Yuan-Fo-Yen (?-1120). 
Đại Huệ Tông Cảo (1089-1163)—Zen master Ta-Hui-Zong-Kao. 


(B) Những Vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa— Chinese Famous Buddhist Monks and 


1) 
2) 


Scholars 
Vương Nhựt Hưu— Wang-J:h-Hsiu (265-420 A.D.). 
Đạo An— Tao-An (312-385). 


6009 


3) Lỗ Sơn Huệ Viễn— Hui-Yuan (334-416 AD): See Chapter 151 (MM). 

4) Cưu Ma La Thập (344-412). 

5) Pháp Hiển (337-422). 

6)_ Bê Đề Lưu Chỉ: Bodhiruci (skt). 

7) Pháp Lãng (507-561I)— Fa-Lang. 

6) Huệ Tư—Hui-Ssu (514-577). 

9) Trí Tạng— Chi-Tsang (549-623). 

10) Huệ Văn— Hui-Wen (550-577). 

TI) Thiên Thai Trí Khải Đại Sư— Chỉh-I (538-597). 

12) Đỗ Thuận Đế Tâm— Tu-Shun (557-640). 

13) Huyền Trang—Hsuan-Tsang (596-664): 

14) Quang Minh Thiện Đạo—Shan Tao (613-681 AD): See Chapter 151 (MM). 

15) Sự Khuy Cơ—Kˆuei-Chi (632-682). 

16) Pháp Hiền (?-626). 

17) Nghĩa Tịnh— ]-Ching (635-713). 

16) Fa-Tsang (643-712): Pháp Tạng. 

19) Bát Châu Thừa Viễn—Tzu-Min (680-748 AD): See Chapter 151 (MM). 

20) Nhất Hành—I-Hsing (683-727). 

2l) Vô Hành— Wu-Hsing. 

22) Khuy Cơ—Ksi-Ki. 

23) Bố Đại Hòa Thượng— Pu-Tai. 

24) Ngũ Hộ Pháp Chiếu — Fa Chao: See Chapter 151 (MM). 

25) Đại Nham Thiếu Khang— Tsiao-Kang (Shao-K°ang): See Chapter 151 (MM). 

26) Vĩnh Minh Diên Thọ— Yung-Ming Yenshou (904-976): See Chapter I5] (MMI). 

27) Chiêu Khánh Tĩnh Thường— Tseng-Shang: See Chapter 151 (MM|). 

28) Thân Tú: Jinshu (jap)— Shen-Hsiu. 

29) Vận Thê Châu Hoằng Liên Trì Chu Hung Lien-ch'ih (Chou-Hung 1535-1616 AD): See Chapter 
T151 (MM). 

30) Trí Húc Ngẫu Ích— Chu-Rut Ou-I (1599-1655 AD): See Chapter 151 (MM). 

31) Phổ Nhãn Hành Sách Triệu Lưu— Hsing-She Tsao Liu: See Chapter 151 (MM). 

32) Tiên Lâm Thúc Hiền Tĩnh Am—Tseng-an: See Chapter 15] (MM). 

33) Từ Phúc Tế Tĩnh Triệt Ngộ— Chi-Sun Txz'ie-Wu: See Chapter 151 (MMI). 

34) Linh Nhan Ấn Quang— Yin Kuang (1861-1940 AD): See Chapter 151 (MM). 

35) Thái Hư Đại Sư— T"ai-Hsu: 

36) Hư Vân Hòa Thượng— Hsu-Yun (1840-1959). 

37) Tuyên Hóa— Hsuan-Hua (1916-1995). 


6010 


6011 


(A) Những Thiền Sư Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Zen Masters 


1. Hành Tư Thanh Nguyên Thiền Sư—Xing-Si-Quing-Yuan: Seventh Generation of 
Chinese Zen (First Generation after the Sixth Patriarch Hui-Neng)—Xing-Si-Quing- 
Yuan—Thiển Sư Hành Tư tại núi Thanh Nguyên, sanh năm 660 sau Tây Lịch, là một đệ 
tử xuất sắc của Lục Tổ Huệ Năng. Ông xuất gia từ thuở nhỏ. Sau nầy nghe có Lục Tổ 
Huệ Năng ở Tào Khê, sư liền đến tham học. Hành Tư hỏi Lục Tổ, “Phải làm việc gì để 
khỏi rơi vào những trạng thái phát triển tâm linh?” Tổ gạn hỏi lại, “Ông từng làm việc 
gì? Hành Tư trả lời, “Tôi không thực hành tứ diệu đế.” Tổ nói lại, “Vậy rơi vào cái gì?” 
Hành tư đáp lại, “Tứ Thánh Đế cũng chẳng làm, thì làm gì có rơi vào giai đoạn phát triển 
tâm linh nào?” Tổ thầm thán phục và hứa nhận Hành Tư. Dầu tại Tào Khê tăng chúng 
khá đông, Hành Tư được Tổ cho đứng đầu trong chúng. Một hôm Tổ gọi Hành Tư lại 
bảo, “Từ trước y pháp cả hai đều được thầy truyền cho trò, y để tiêu biểu làm tin, pháp 
để ấn tâm, nay không còn sợ người chẳng tin. Ta từ ngày nhận y đến nay đã gặp nhiều 
tai nạn khó khăn. Hơn nữa, đời sau lắm cạnh tranh. Y để lại Sơn Môn, ngươi đến một 
phương truyền bá pháp ta không cho đứt đoạn. Thiển Sư Hành Tư thị tịch năm 740 sau 
Tây Lịch—Xing-SI Quing-Yuan was born in 660 A.D., an eminent student of the Sixth 
Patriarch Hui-Neng. He left home when he was young. Upon hearing that the Sixth 
Patriarch Hui-Neng was preaching at T”ao-XI, he traveled there to study with him. Xing- 
S¡ asked the Sixth Patriarch, “In all that I do, how can I avoid falling Into stages of 
spiritual development?” The Sixth Patriarch said, “How do you practice?” Xing-S1 said, “l 
don't even pratice the four noble truths.” The Sixth Patriarch said, “What stage have you 
fallen Into?” Xing-SI said, “Without even studying the four noble truths, what stages 
could I have fallen Into?” The Sixth Patriarch esteemed Xing-S1”s ability. Although there 
were many In the congrgation, Xing-S1 was selected as head monk. 


* One day the Sixth Patriarch said to Xing-SI, “In the past, the robe and teaching have 
been passed down together, each generatlon of teacher and student passing them on In 
turn. The robe has been evidence of the transmission. The authentic teaching 1s passed 
from mind to mind. Now I have suitable heirs. Why worry about not having evidence of 
transmission? Since I received the robe I have encountered Iinnumerable difficulties. 
Moreover, In future times, the competifion for preeminence between Zen schools w1ll be 
even greater. The robe remains at the Zen Mountain Gate. You must establish a separate 
assembly and expound the teaching. Don't allow my Dharma to be cut off. 

e_ Một hôm Thiền sư Thần Hội đến tham vấn, sư hỏi: “Ở đâu đến?” Thần Hội đáp: “Tào 
Khê đến.” Sư hỏi: “Ý chỉ Tào Khê thế nào?” Thần Hội chỉnh thân rồi thôi. Sư bảo: “Vẫn 
còn đeo ngói gạch.” Thần Hội hỏi: “Ở đây Hòa Thượng có vàng ròng cho người chăng?” 
Sư hỏi: Giả sử có cho, ông để vào chỗ nào?”—One day, He-Ze-Shen-Hui came to visit 
the master. Xing-SI said: “Where have you come from?” Shen-Hui said: “From Cao-XI.” 
XIng-SI said: “What 1s the essential doctrine of Cao-Xi?” Shen-Hui suddenly stood up 
straight. Xing-S1 said: “So, you re still Just carrying common tiles.” Shen-Hui said: “Does 


2. 


Ù 


2) 


6012 


the Master not have gold here to give people?” Xing-S¡ said: “I don't have any. Where 
would you go to find some?” 

Có vị Tăng đến hỏi sư: “Thế nào là đại ý Phật pháp?” Sư đáp: “Gạo ở Lô Lăng giá bao 
nhiêu? —A monk asked Xing-S1I: “What 1s the great meaning of the Buddhadharma?” 
XIng-S1 said: “What 1s the price of rice in Lu-Ling?” 

Thiền sư hành Tư thị tịch năm 740 sau Tây lịch—Zen master Xing-Si died in 740 A.D. 


Thần Hội Hà Trạch— Shen-Hui-He-Ze (670-762): Thần Hội Hà Trạch, họ Cao, sanh 
năm 670 sau Tây Lịch, xuất gia năm 14 tuổi. Ông là một trong những đệ tử nổi bật của 
Lục Tổ Huệ Năng. Ông mạnh mẽ ủng hộ cho vị trí của Lục Tổ trong lịch sử Thiển Tông 
Trung Hoa. Thần Hội dẫn đầu Thiền Phái truyền lại bởi Lục Tổ Huệ Năng ở phương 
Nam, và mạnh mẽ tấn công phái Thần Tú phương Bắc. Ông đưa ra hai lý do để tấn công 
phái Thần Tú—Shen-Hui-He-Ze, surname was Kao. He was born in 670 A.D., and left 
home at the age of 14. He was one of the eminent disciples of the Sixth Patriarch. He 
strongly supported and promoted Hui-Nengs place In Chinese Zen history. Shen-Hui led 
the Southern school, and strongly attacked what became widely known as the Northern 
school, the school associated with Shen-Xiu. Shen-Hui put forward two reasons for hIs 
attack on the Northern school: 

Lý do thứ nhất, ông tấn công về sự không chính thống của phái Thần Tú và mạnh mẽ cho 
rằng Huệ Năng mới là người truyền thừa y bát chính thống từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Dĩ 
nhiên cuộc tranh luận tự nói lên rằng ông chính là Thất Tổ của dòng Bồ Để Đạt Ma— 
The first reason, he attacked the legitimacy as the Dharma heir of Hongren and proposed 
that the honour belonged to Hui-Neng. Of course the argument was self-serving, since 
Shen-Hui could claim to be the true Seventh Patriarch of the Bodhidharma line. 

Lý do thứ nhì mà ông tấn công phái Thần Tú, ông cho rằng thiển phái của Thần Tú là 
“tiệm môn,” rất xa lạ với thiển phái “đốn ngộ” mà Lục Tổ Huệ Năng đã truyền lại The 
second reason, for attacking Shen-Xiu was his Dharma gate was gradual, which was 
fundamenfally at odds with what Shen-Hui regarded as the genuine Zen of his teacher, 
Hui-Neng. 

Năm mười bốn tuổi, khi đang là Sa Di ở chùa Ngọc Tuyển, sư tìm đến yết kiến Lục Tổ 
Huệ Năng. Tổ hỏi: “Tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến, có đem được bổn (gốc) 
theo chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói xem?” Sư thưa: “Lấy không trụ làm gốc, 
thấy tức là chủ.” Tổ bảo: “Sa Di đâu nên dùng lời đó.” Sư thưa: “Hòa Thượng ngôi thiển 
là thấy hay chẳng thấy?” Tổ cầm gậy đánh sư ba gậy, hỏi: “Ta đánh ngươi đau hay chẳng 
đau?” Sư thưa: “Cũng đau cũng chẳng đau.” Tổ nói: “Ta cũng thấy cũng chẳng thấy.” 
Trong khi bị đánh, Thần Hội nghĩ: “Vị Thầy nầy thật vĩ đại. Thật khó mà gặp được một 
người như vậy dù trong nhiều kiếp. Đã gặp rồi không thể bỏ lỡ dịp may ngàn đời—Zen 
master He-Ze-Shen-Hui of the Western Capital came from Xiang-Yang, when he was a 
novice monk at the age of fourteen. At his first meeting with the Sixth Patriarch. The 
Sixth Patriarch asked Shen-Hui: “You have come on an arduous Journey from afar. Did 
you bring what 1s fundamenfal? If you have what 1s fundamental then can you see the 
host. Lets see what you have to say.” Shen-Hui said: “I take no abode as the 
fundamenrfal. What 1s seen 1s the host.” The Sixth Patriarch said: “This novice 1s talking 
nonesense! He then took his staff and struck Shen-Hui. As he was being beaten, Shen- 


6013 


Hui thought: “This Master 1s such a great and wise sage. lt 1s difficult to meet such a 
person even after many kalpas of time. Having met him today how can I lament my life?” 
Một hôm Tổ bảo đại chúng: “Ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không họ, 
không lưng không mặt, các ngươi biết chăng?” Sư bước ra thưa: “Ấy là bản nguyên của 
chư Phật, là Phật tánh ngươi là không tên không họ, nguơi lại kêu là bản nguyên, Phật 
tánh. Ngươi lại đi lấy tranh che đầu, cũng chỉ thành tông đồ của hàng tri giải.” Sư lễ bái 
lui ra—Once, the SIxth Patriarch addressed the congregation, saying: “I have something 
which has no head or tail. lIt 1s nameless and canˆt be described. It has no back and no 
front. Do any of you know what it 1s?” Shen-Hui came forward and said: “lt 1s the source 
of all things. It is the Buddha-nature of Shen-Hui.” The Sixth Patriarch said: “[ said that 1t 
has no name and no description. How can you say 1t 1s the source of the Buddha-nature?” 
Shen-HuIi bowed and retreated. 

Năm 760, Sư thị tịch trong lúc đang ngồi thiển. Tháp của sư được đặt tại Long Môn—In 
760, he passed away while sitting in meditation. His burial stupa was located at Dragon 
Gate. 


Nam Nhạc Hoài Nhượng Thiền Sư— Nan-Yueh-Huai-Jang: Sanh năm 677 sau Tây Lịch 
tại Kim Châu, ông là một thiển sư xuất sắc đời nhà Đường, đại đệ tử của Lục Tổ Huệ 
Năng, và cũng là thây của Mã Tổ. Nam Nhạc xuất gia năm 15 tuổi với luật Sư Hoàng 
Cảnh. Sau khi thọ giới cụ túc, sư học hết Tạng Luật, nhưng sư không thỏa mãn nên du 
phương tìm đến một vị thầy tên là Huệ An ở núi Tung Sơn. Dù sư có tiến bộ, nhưng Hòa 
Thượng Huệ An bảo sư nên đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ Năng—Nan-Yue-Huai- 
Jang was born in ố77 A.D. in Jin-Chou. He was an outstanding Tang dynasty Zen master, 
a famous disciple of Hui-Neng, the Sixth Patriarch. He was the master of Ma-Tzu. Nan- 
Yue left home at the age of fifteen to study under a Vinaya master named Hong-]ing. 
After his ordination he studied the Vinayapitaka, but he became dissatisfied, and then he 
traveled to see a teacher named Hui-An on Mount Tsung-Shan. Although Nan-Yue made 
some spiritual progress, but  most venerable Hui-An asked him to continue to Cao-XI, 
where he met and studied under the great teacher and Sixth Patriarch. 

Sư đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. Tổ hỏi: “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở Tung 
Sơn đến.” Tổ hỏi: “Vật gì đến?” Sư thưa: “Nói in tuông một vật tức không trúng.” Tổ hỏi: 
“Lại có thể tu chứng chăng?” Sư thưa: “Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng 
được.” Tổ nói: “Chính cái không nhiễm ô nầy là chỗ hộ niệm của chư Phật, người đã như 
thế, ta cũng như thế. Tổ Bát Nhã Đa La ở Tây Thiên có lời sấm rằng: 'Dưới chân ngươi 
sẽ xuất hiện NHẤT MÃ CÂU (con ngựa tơ) đạp chết người trong thiên hạ. Ứng tại tâm 
ngươi chẳng cần nói sớm.'” Sư hoát nhiên khế hội. Từ đây sư ở hầu hạ Tổ ngót mười lăm 
năm —Nan-Yueh came to Cao-XI to study with Hui-Neng. Hui-Neng said to Nan-Yueh: 
“Where did you come from?” Nan-Yueh said: “From Mount Song.” Hui-Neng said: 
“What 1s It that thus come?” Nan-Yueh couldn”t answer. After eight years, Nan-Yueh 
suddenly attained enlightenment. He Informed the Sixth Patriarch of this, saying: “I have 
an understainding.” The Sixth Patriarch said: “What Is 1t?” Nan-Yueh said: “Ïo say 1s a 
thing misses the mark.” The Sixth Patrlarch said: “hen can it be made evident or not?” 
Nan-Yueh said: “[ don”t say 1t can”t be made evident, but 1t can”t be defiled.” The Sixth 
Patriarch said: “Just this that ¡is undefiled is what is upheld and sustained all Buddhas. 


6014 


You are thus. I am also thus. “PraJjnadhara has foretold that from beneath your feet will 
come a horse which will trample to death everyone ¡in the world. Bear this in mind but 
don”t soon repeat 1t.” Nan-Yueh suddenly experienced great enliphtenment. He then 
served the Sixth Patriarch for fifteen years. 
Có vị Sa Môn ở huyện Truyền Pháp hiệu Đạo Nhất, hằng ngày ngồi thiển. Sư biết đó là 
pháp khí (người hữu ích trong Phật pháp) bèn đi đến hỏi: “Đại đức ngôi thiển để làm gì?” 
Đạo Nhất thưa: “Để làm Phật.” Sau đó sư lấy một cục gạch đến trên hòn đá ở trước am 
Đạo Nhất ngồi mài. Đạo Nhất thấy lạ hỏi: “Thầy mài gạch để làm gì?” Sư đáp: “Mài để 
làm gương.” Đạo Nhất nói: “Mài gạch đâu có thể thành gương được?” Sư hỏi lại: “Ngồi 
thiển đâu có thể thành Phật được?” Đạo Nhất hỏi: “Vậy làm thế nào mới phải?” Sư nói: 
“Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, thì đánh xe là phải hay đánh trâu là phải?” Đạo Nhất 
lặng thinh, sư nói tiếp: “Ngươi học ngồi thiển hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiên, 
thiển không phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định, đối pháp 
không trụ, chẳng nên thủ xả. Ngươi nếu ngôi Phật, tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngôi, 
chẳng đạt ý kia.” Đạo Nhất nghe sư chỉ dạy như uống để hồ, lễ bái hỏi: “Dụng tâm thế 
nào mới hợp với vô tướng tam muội?” Sư bảo: “Ngươi học pháp môn tâm địa như gieo 
giống, ta nói pháp yếu như mưa móc, nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo nầy.” Đạo Nhất 
lại hổi: “Đạo không phải sắc tướng làm sao thấy được?” Sư nói: “Con mắt pháp tâm địa 
hay thấy được đạo. Vô tướng tam muội cũng lại như vậy.” Đạo Nhất hỏi: “Có thành hoại 
chăng?” Sư nói: “Nếu lấy cái thành hoại tụ tán, thiện ác mà thấy đạo, là không thể thấy 
đạo. Nghe ta nói kệ: 

Tâm địa hàm chư chủng, 

(Đất tâm chứa các giống) 

Ngộ trạch tức giai manh 

(Gặp ướt liền nẩy mầm) 

Tam muội hoa vô tướng 

(Hoa tam muội không tướng) 

Hà hoại phục hà thành? 

(Nào hoại lại nào thành?) . 
Nhờ những lời nầy mà Đạo Nhất khai ngộ tâm ý siêu nhiên—During the Kai-Yuan era of 
the Tang dynasty (713-741) there was a novice monk called Ma-Tsu Tao-YI who 
consfanfly practice Zen meditation upon Mount Heng. Nan-Yueh knew that T”ao-Y1I was 
a great vessel for the Dharma, and once walked up to him and said: “ What does your 
Worthiness Intend to do by sitting in meditation?” Ma-Tsu said: “I intend to become a 
Buddha.” Nan-Yueh then picked up a piece of tile from the ground and began grinding on 
a rock. Tao-Yi then asked: “What are you trying to make by grinding that?” Nan-Yueh 
said: “Im grinding 1t to make a mirror.” Tao-Y1 said: “How can you make a trror by 
grinnding a tile on a rock?” Nan-Yueh said: “If you can”t make a mirror by grinding a tile 
on a rock, how can you become a Buddha by sitting in meditation?” T”ao-Y1 said: “What 
1s the correct way?” Nan-Yueh said: “Ilt can be compared to an ox pulling a cart. If the 
cart doesn”t move, do you strike the cart or strike the ox?” Tao-Y1 didn't answer. Nan- 
Yueh then said: “Are you sitting In order fo practice Zen, or are you sitting to be a 
Buddha? If you re sitting to practice Zen, then know that Zen 1s not found In siftting or 
lying down. If you re sitting to become a Buddha, then know that Buddha has no fixed 


6015 


form. With respect to the constantly changing world, you should neither grasp It nor reJect 
1t. IÝ you sit to become a Buddha, you kill Buddha. If you grasp sitting form then you have 
not yet reached the meaning.” When T”ao-Y1 heard this instruction 1t was as though he 
had drunk sweet nectar. He bowed and asked: “How can one cultivate mind to be in 
accord with formless samadhi?* Nan-Yueh said: “You re studying the Dharma gate of 
mind-ground, and this activity 1s like planting seeds there. The essential Dharma of which 
I speak may be likened to the rain that falls upon the seeded ground. In this same manner 
your auspiclous karmic conditions will allow you to perceive the Way.” Tao-Yi then 
asked: “The Way 1s without color or form. How can one perceive 1t?” Nan-Yueh said: 
“The Dharma eye of mind-ground can perceive the true way. The formless samadhI 1s 
likewise perceived.” T”ao-Y1 then asked: “Does 1t have good and bad, or not?” Nan-Yueh 
said: “If the Way is seen In the aggregation and disintegration of good and bad, then 1t 1s 
not the way. Listen to this verse: 

“The mind-ground fully sown, 

When moIsture comes, alÏ seeds sprout 

The formless flower of samadhi, 

How can it be bad or good?” 
At these words T”ao-Y1I experienced great enlightenment and unsurpassed realization. 


Đệ tử nhập thất gồm có sáu người, sư ấn khả rằng: “Sáu người các ngươi đồng chứng 
thân ta, mỗi người khế hội một phần—Six disciples entered Nan-Yueh-Huai-Rangˆs 
room fo received transmission. He commended each of them, sayIng: “Six of you 
represent my body, each in accord with one part of 1t.” 

Người được chân mày ta, giỏi về uy nghi là Thường Hạo—Chang-Hao ¡inherits my 
eyebrows and therr dignified appearance. 

Người được mắt ta giỏi về ngó liếc là Trí Đạt —Zhi-T”a inherits my eyes and their stern 
glare. 

Người được tai ta giỏi về nghe lý là Thản Nhiên—T?an-Ran inherits my ears and their 
ability to hear true principle. 

Người được mũi ta giỏi về biết mùi là Thần Chiếu —Shen-Zhao inherits my nose and its 
ability to perceive smelling. 

Người được lưỡi ta giỏi về đàm luận là Nghiêm Tuấn—Yuan-Xuan inherits my tongue 
and 1ts ability to articulate speaking. 

Người được tâm ta giỏi về xưa nay là Đạo Nhất —T”ao-Yi inherits my mind and its 
knowledge of past and presernt. 

Sư lại bảo: “Tất cả các pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không thể trụ. 
Nếu đạt tâm địa, việc làm không ngại, không phải thượng căn thì dè dặt chớ nói (nhất 
thiết chư pháp giai tùng tâm sanh, tâm vô sở sanh, pháp vô sở trụ. Nhược đạt tâm địa sở 
tác vô ngại, phi ngộ thượng căn nghi thận từ tai)—Nan-Yueh also said: “All dharmas are 
born of mind. Mind 1s unborn. Dharmas are nonabiding. When one reaches the mind- 
ground, one”s actions are unobstructed. Be careful using this teaching with those not of 
superior understanding. 

Có vị Đại đức đến hỏi sư: “Như gương đúc tượng, sau khi tượng thành không biết cái 
sáng của gương đi về chỗ nào?” Sư bảo: “Như Đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ hiện thời ở 








6016 


đâu?” Đại đức lại hỏi: “Tại sao sau khi thành tượng không chiếu soi?” Sư bảo: “Tuy 
không chiếu soi, nhưng đối y một điểm cũng chẳng được.”—A great worthy one asked 
Nan-Yueh: “If an image 1s reflected In a mirror, where does the lipht of the Image go 
when 1ts no longer observed?” Nan-Yuch said: “It”s similar to remembering when Your 
Worthiness was a child. Where has your childlike appearance gone now? The worthy one 
asked: “But afterward, why does the Iimage not remain?” Nan-Yueh said: “Although 1t Is 
no longer reflected, it can be reproved even sÏightly.” 

Sau Đạo Nhất đi giáo hóa ở Giang Tây, sư hỏi chúng: “Đạo Nhất vì chúng thuyết pháp 
chăng?” Chúng thưa: “Đã vì chúng thuyết pháp.” Sư hỏi: “Sao không thấy người đem tin 
tức về?”Chúng lặng thinh. Sư bèn sai một vị Tăng đi thăm. Trước khi hỏi: 'Lầm cái gì?” 
Y trả lời, nhớ ghi những lời ấy đem về đây.” Vị Tăng đi thăm, làm đúng như lời sư đã 
dặn. Khi trở về vị Tăng thưa: “Đạo Nhất nói: “Từ loạn Hồ sau ba mươi năm, chưa từng 
thiếu tương muối.” Sư nghe xong gật đầu —Once after T°ao-Yi left Nan-Yueh and was 
teaching In Jiang-XI, Nan-Yueh addressed the monks, saying: “Is T”ao-Y1 teaching for 
the benefit of beings or not?” Some monks In the congregation replied: “He”s been 
teaching for the benefit of beings.” Nan-Yueh said: “lve never heard any specIfic news 
about this.” The congregation couldn”t offer any news on this. Nan-Yueh dispatched a 
monk to Ma-Tsu”s place, Instructing him: “Wait until he enters the hall to speak, and then 
ask him: “What's going on?” Take note of his answer and then bring 1t back to tell 1t to 
me.” The monk then carried out Nan-Yueh”s Instructions. He returned and said: “Master 
Ma-Tsu said: “In the thirty years since the barbarian uprising ve never lacked salt or 
sauce."” Nan-Yueh approved this answer. 

Sư thị tịch vào năm 744 sau Tây Lịch —He died in 744 A.D. 


Huyền Giác Vĩnh Gia Thiền Sư—Zen master Hsuan-Chiao: Dòng Thiền Thứ Bảy ở 
Trung Quốc (dòng thứ nhì sau Huệ Năng)—Sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia, Ôn Châu, còn 
được gọi là Minh Đạo, có rất đông đệ tử. Huyền Giác xuất gia rất sớm. Ông học tất cả 
các kinh điển quan trọng của Phật giáo, đặc biệt ông hiểu sâu những tư tưởng của tông 
Thiên Thai. Ông thường được người đời nhớ đến qua tên đệm “Người Khách Qua Đêm.” 
Người ta nói sư giác ngộ chỉ sau một đêm được đàm đạo với Lục Tổ Huệ Năng, vì vậy 
mà sư cũng được biết đến như là Nhứt Túc Giác (ở trọ một đêm mà giác ngộ). Chính vì 
vậy mà người ta nói sư là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Sư thị tịch vào năm 713 sau Tây 
Lịch —The seventh generation of Chinese Zen (the second generation after Hui-Neng)— 
Hsuan-Chiao, a Wen-Chou monk, also named Ming-Tao. He was born in 665 A.D. in 
Wenchou. Hsuan-Chiao left home to become a Buddhist monk at an early age and he 
studied all the important Buddhist sutras. He was especially well-versed In the teachings 
of the T”Ien-T”ai school. He was one of the great disciples of Hui-Neng. It is said that he 
had a large number of followers. He is often remembered by his nickname, the 
“Overnight Guest,” due to his legendary brief encounter with his teacher. He 1s said to 
have attained enlightenment In one night after a dharma talk with the Sixth Patriarch Hui 
Neng, hence 1s known as An Overnight Enliphtenment. For this reason, people said he 
was a disciple of Hui Neng. He died in 713 A.D. 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, khi đến Tào Khê, sư tay cầm tích trượng, vai mang 
bình bát đi nhiễu Tổ ba vòng. Tổ hỏi: “Phàm Sa Môn phải đủ ba ngàn oai nghi, tám 


6017 


muôn tế hạnh, Đại đức là người phương nào đến, mà sanh đại ngã mạn như vậy?” Sư 
thưa: “Sanh tử là việc lớn, vô thường quá nhanh.” Tổ bảo: “Sao không ngay nơi đó thể 
nhận lấy vô sanh, liễu chẳng mau ư?” Sư thưa: “Thể tức vô sanh, liễu vốn không mau.” 
Tổ khen: “Đúng thế! Đúng thế!” Lúc đó đại chúng nghe nói đều ngạc nhiên. Sư bèn đây 
đủ oai nghi lễ tạ Tổ. Chốc lát sau sư xin cáo từ. Tổ bảo: “Trở về quá nhanh.” Sư thưa: 
“Vốn tự không động thì đâu có nhanh.” Tổ bảo: “Cái gì biết không động?” Sư thưa: 
“Ngài tự phân biệt.” Tổ bảo: “Ngươi được ý vô sanh rất sâu.” Sư thưa: “Vô sanh có ý 
sao?” Tổ bảo: “Không ý thì cái gì biết phân biệt?” Sư thưa: “Phân biệt vẫn có nhưng 
không có ý nghĩa.” Tổ khen: “Lành thay! Lành thay!” Sư ở lại đây một đêm để hỏi thêm 
đạo lý. Sáng hôm sau sư cùng Huyền Sách đồng xuống núi trở về Ôn Châu, nơi nhiều đệ 
tử tìm đến để tham vấn và cầu học với ông—According to The Ching-Te-Ch°uan-Teng- 
Lu, when Hsuan-Jueh arrived in Tsao-Ch'1 to visit the Sixth Patriarch. Upon first meeting 
Hui-Neng, Hsuan-Chiao struck his staff on the ground and circled the Sixth Patrlarch 
three times, then stood there upright. The Sixth Patriarch said: “This monk possesses the 
three thousand noble characteristics and eighty thousand fine attributes. Ok monkl Where 
have you come from? How have you attained such self-possession?” Hsuan-Chiao said: 
“The great matter of birth and death does not tarry.” The Sixth Patriarch said: “Then why 
not embody what 1s not born and attain what 1s not hurried?” Hsuan-Chiao said: “What 1s 
embodied ¡s not subJect to birth. What 1s attained 1s fundamentally unmoving.” The Sixth 
Patriarch said: “Just sol Just so!” Upon hearing these words, everyone among the 
congregation of monks was astounded. Hsuan-Chiao formally paid his respects to the 
Sixth Patriarch. He then advised that he was Immediately departing. The Sixth Patriarch 
said: “Don't go so quickly!'” Hsuan-Jueh said: “Fundamentally there 1s nothing moving. 
So how can something be too quick?” The Sixth Patriarch said: “How can one know 
there”s no movemenf?” Hsuan-]ueh said: “he distinction 1s completely of the master”s 
own making.” The Sixth Patriarch said: “You have fully attained the meaning of what 1s 
unborn.” Hsuan-Chiao said: “So, does what 1s unborn have a meaning?” The Sixth 
Patriarch said: “Who makes a distinction about whether there 1s a meaning or not?” 
Hsuan-Chiao said: “Distinctions are meaningless.” The Sixth Patriarch shouted: 
“Excellent! Excellent! Now Just stay here a single night!” The next day, Hsuan-Chiao 
descended the mountain and returned to Wen-Chou, where Zen students gathered to 
study with him. 
Trong “Chứng Đạo Ca” Thiển Sư Huyền Giác đã dạy: 

“Liễu tức nghiệp chướng bản lai không 

VỊ liễu ưng tu hoàn túc trái.” 

(Khi tỏ rõ rồi thì nghiệp chướng hóa thành không, 

chưa tỏ rõ nợ xưa đành trang trải). 
In his “Song of Enlightenment” Zen master Hsuan-Chiao said: 

“When truly understood, all karmic obstructions, 

1n the1r essence, are empty, 

When there 1s no realization, all debts must be paid.” 

“Ma ni châu nhân bất thức 

Như Lai tàng lý thân thâu đắc 

Lục ban thần dụng không bất không 


6018 


Nhất thỏa viên quang sắc phi sắc.” 

(Ngọc ma-ni, người chẳng biết 

Như Lai kho ấy thâu trọn hết 

Sáu ban thần dụng không chẳng không 

Một điểm viên quang sắc chẳng sắc). 

“You have a mani Jewel, but you don”t know, 

That Tathagata store can gather everything. 

The six magical powers seem to be nothing, but not really void. 

The round, bright ball has a form, but 1t 1s formless.” 
Trong cách giảng dạy Phật Pháp, Vĩnh Gia Huyền Giác kết hợp triết học phái Thiên Thai 
và phương pháp Thiển với cấu trúc lý thuyết mà ông bổ sung thêm bằng phép biện 
chứng Madhyamika. Những tác phẩm của ông được lưu giữ dưới nhan để “Toàn Tập của 
Thầy Thiển Vĩnh Gia Huyền Giác.”—Hsuan-Chiao combined in his teaching of the 
Buddha dharma the philosophy of the T”ien-T”ai school and the practice of Ch'an. He 
also Introduced ¡into the theoretical superstructure of the latter the dialectic of the 
Madhyamika. His writings are preserved ¡in the Collected Works of Ch°an Master Yun- 
Jia-Hsuan-Chiao. 
Sư thị tịch năm 713—He died in 713. 


Huệ Trung Thiền Sư—Nan-Yang-Hui-Zhung: Nam Dương Huệ Trung—Dòng Thiền 
thứ bảy tại Trung Hoa (thứ hai sau Lục Tổ Huệ Năng)—Sanh năm 675 sau Tây Lịch, 
thường được gọi bằng “Quốc Sư,” là một đệ tử nổi bậc của Lục Tổ Huệ Năng. Quê ông ở 
tạo một thành phố mà ngày xưa tên là Châu Ky. Sư xuất gia từ thuở nhỏ, ban đầu theo 
học với một luật sư. Sau khi được tâm ấn nơi Lục Tổ Huệ Năng, sư về cốc Đảng Tử trên 
núi Bạch Nhai tại Nam Dương, và tu hành ở đây trong suốt bốn mươi năm chưa từng 
xuống núi. Đạo hạnh của sư được dân chúng đồn đãi đến tai nhà vua. Năm Thượng 
Nguyên thứ hai đời Đường, vua Túc Tông sai sứ giả đến triệu thỉnh ông về kinh, và tại 
đây ông đã dạy Phật pháp cho ba triều vua Đường, nên được danh hiệu là Quốc Sư. Vào 
thời đó có một vị sư Ấn Độ đến từ Thiên Trúc tên là “Đại Nhĩ Tam Tạng,” tự nói có huệ 
nhãn và tha tâm thông. Vua muốn trắc nghiệm nên mời ông đến ra mắt Quốc Sư. Đại Nhĩ 
Tam Tạng vừa thấy Quốc Sư liền lễ bái và đứng hầu bên phải —Nan-Yang-Hui-Zhung 
was born in 675 A.D., often referred to as “National Teacher,” was an eminent student of 
the Sixth Patriarch, Hui-Neng. He came from an ancient city named Chou-]I. As a boy, he 
entered monastic life, first studying under a Vinaya master. From the time he received 
Dharma transmission from the Sixth Patriarch Hui Neng, he remained in Dang-Z1 Valley 
on Bai-Ya Mounftain in Nan-Yang, not leaving there for forty years. His reputation spread 
to the emperor In the capital city. In the second year of Shang- Yuan era, the emperor Su- 
Zong, dispatched an envoy to Iinvite him to the Imperial Capital and there he taught 
Dharma for three Tang emperors, thus earning the title “National Teacher.” At that time, 
a famous Indian monk named “Big Ears Tripitaka” came from the west to stay at the 
capital city. He climed to have telepathic powers. The emperor Su-Zong called on the 
“National Teacher” to test this monk. When Tripitaka saw the Natonal Teacher, he 
bowed and stood 1n deference to his right. 


6019 


Một hôm có một vị sư hỏi Huệ Trung, “Thế nào là Phật?” Sư đáp, '““Tâm tức Phật.” VỊ sư 
lại hỏi, “Tâm có phiển não chăng?” Quốc Sư trả lời, '“Tánh phiền não tự lìa.” VỊ sư tiếp 
tục hỏi, “Như vậy chúng ta không cần đoạn lìa phiển não hay sao?” Quốc Sư trả lời, 
“Đoạn phiền não tức gọi nhị thừa. Phiển não không sanh gọi là Đại Niết Bàn.” 

Một vị sư khác hỏi, “Ngôi thiển quán tịnh làm gì?” Quốc Sư đáp, “Chẳng cấu chẳng tịnh 
đâu cần khởi tâm quán tưởng tịnh.” 

Một vị sư khác lại hỏi, “Thiển sư thấy mười phương hư không là pháp thân chăng?” Quốc 
Sư đáp, “Lấy tâm tưởng nhận, đó là thấy điên đảo.” VỊ sư lại hỏi, “Tâm tức là Phật, lại 
cần tu vạn hạnh chăng?” Quốc Sư đáp, “Chư Thánh đều đủ hai thứ trang nghiêm (phước 
huệ), nhưng có tránh khỏi nhân quả đâu.” Đoạn Quốc Sư nói tiếp, “Nay tôi đáp những 
câu hỏi của ông cùng kiếp cũng không hết, nói càng nhiều càng xa đạo. Cho nên nói: 
Thuyết pháp có sở đắc, đây là dã can kêu; thuyết pháp không sở đắc, ấy gọi sư tử hống.” 
Quốc Sư thường dạy chúng, “Người học thiển tông nên theo lời Phật, lấy nhất thừa liễu 
nghĩa khế hợp với nguồn tâm của mình, kinh không liễu nghĩa chẳng nên phối hợp. Như 
bọn trùng trong thân sư tử, khi vì người làm thầy, nếu dính mắc danh lợi bèn bày điều dị 
đoan, thế là mình và người có lợi ích gì? Như người thợ mộc giỏi, búa rìu không đứt tay 
họ. Sức con voi lớn chở, con lừa không thể kham được.” 

Quốc Sư thị tịch năm 772 sau Tây Lịch— 

One day a monk asked him, “What 1s Buddha?” The National Teacher said, “Mind 1s 
Buddha.” À monk asked again, “Does mind have defilements?” The National Teacher 
said, “Defilements, by their own nature, drop off”” A monk continued to ask, “Do you 
mean that we shouldn't cut them off?” The National Teacher said, “Cutting off 
defilements ¡1s called the second vehicle. When defilement do not arise, that 1s called 
great nirvana.” 

Another monk asked, “How does one sit in medifation and observe purity?” The National 
Teacher said, “[here being neither pollution nor purity, why do you need to assume a 
posture of observing purIty.” 

Another monk asked, “When a Zen master observes that everything In the ten directions 
1s empty, 1s that the dhrmakaya?” The National Teacher said, “Viewpoints attained with 
the thinking mind are upside down.” A monk asked, “Aside from mind 1s Buddha, are 
there any other practices that can be undertaken?” The National Teacher said, “All of the 
ancienf saøes possessed the two grand attributes, but does this allow them to dispel cause 
and effect?” He then continued, “The answers I have Just given you cannot be exhausted 
in an incalculable eon. Saying more would be far from the Way. Thus If is said that when 
the Dharma 1s spoken with an Iintention of gaining, then ït 1s Just like a barking fox. When 
the Dharma 1s spoken without the Intention of gaining, then it 1s like a lion”s roar.” 

The National Teacher always taught, “[hose who study Zen should venerate the words of 
Buddha. There 1s but one vehicle for attaining Buddhahood, and that 1s to understand the 
great principle that 1s to connect with the source of mind. If you haven”t become clear 
about the great principle then you havent embodied the teaching, and you are like a lion 
cub whose body 1s still mrritated by fleas. And If you become a teacher of others, even 
atfainng some worldly renown and fortune, but you are still spreading falsehoods, what 
good does that you do or anyone else? A skilled axeman does not harm himself with the 
axe head. What is inside the Incense burner can”t be carried by a donkey.” 


6020 


Huệ Trung Nam Dương được nhắc tới trong thí dụ thứ 17 của Vô Môn Quan, cũng như 
trong các thí dụ 18, 69 và 99 của Bích Nham Lục—Hui-Zong-Nan-Yang appears in 
example 17 of the Wu-Men-Kuan, and in examples 18, 69 and 99 of the PI-Yen-Lu. 

Một trong những công án nổi tiếng nhất của Huệ Trung là “Ba lần Quốc Sư gọi” của Vô 
Môn Quan 17. Ba lần Quốc Sư gọi đầy tớ của mình và ba lần người nầy đáp lại. Quốc sư 
nói: “Cho đến bây giờ ta nghĩ rằng chính ta quay lưng lại phía con. Bây giờ ta mới biết 
rằng chính con quay lưng lại phía ta.”—One of the most famous koans in which National 
Teacher appears 1s “The National Teacher called three times.” (Wu-Men-Kuan 17): 
“[hree times the National Teacher called his monastic servant and three times the 
servant answered. The National Teacher said, “Until now I thought Ï was turning my back 
on you. But if's really you who are turning your back on me.” 

Sư thị tịch năm 775 sau Tây Lịch —He died in 775 A.D. 


6. Thạch Đầu Hy Thiên Thiền Sư—Zen Master Shih-T?ou-Hsi-T°ien: Ông sanh vào khoảng 


năm 700 sau Tây Lịch, quê ở làng Cao Yếu, quận Đoan Châu (bây giờ là phía Tây của 
Quảng Châu). Ông họ Trần. Người ta kể lại khi thọ thai ông, mẹ ông tránh ăn thịt. Khi 
còn rất nhỏ mà sư đã không bao giờ làm phiễển ai. Đến lúc lớn khôn, lúc nào sư cũng tự 
an ổn vui tươi, không khi nào tỏ vẻ không bằng lòng. Nơi ông ở dân chúng kinh sợ quỷ 
thần nên giết bò mua rượu tế lễ. Sư một mình đi vào rừng sâu, phá đàn và thả bò đi. Khi 
xuất gia, sư đến Tào Khê thọ giáo với Lục Tổ Huệ Năng, nhưng chưa thọ cụ túc giới. Khi 
Lục Tổ tịch, ông về thọ giáo với sư huynh Hành Tư (cũng là một đại đệ tử của Lục Tổi. 
Ông trở thành đại đệ tử của Thiển Sư Hành Tư, và từ đó ông cũng trở thành một trong 
những thiển sư hàng đầu của Trung Quốc vào thời đại nhà Đường. Ông có tên Thạch 
Đầu (đầu hòn đá) do sự kiện ông sống trong một cái am mà ông tự xây trên một tảng đá 
lớn và phẳng. Ba trong số năm Thiển phái Trung Hoa ngày nay có nguồn gốc từ Thạch 
Đầu và những người kế tục ông. Ông tịch vào năm 790 sau Tây Lịch—Shih-T”ou-Hsi- 
Tien was born in 700 A.D. in Cao-Yao hamlet, Duan-Chou district (west of present-day 
Kuang-Chou). His last name was Chen. It is said that when Shi-Touˆs mother became 
pregnant she avoided eating meat. When he was a small child he was untroublesome. As 
a young man he was magnanimous. The people where he grew up feared demons and 
performed debased sacrifices of oxen and wine. He would go alone into the deep woods 
and destroy the ceremonial altars, seize the oxen, and drive them away. Later, Shi-Tou 
went to Tao-XI to become a disciple of the SIxth Patriarch Hui-Neng, but dịd not undergo 
full ordination as a monk. When the Sixth Patrlarch died, Shi-Tou obeyed Hui-Nengˆs 
request to øo to study with Xing-S1 (also one of the great disciples of the Sixth Patriarch). 
He later became one of the great disciples of Xing-S1 Zen Master, and since then he also 
became one of the leading Chinese Zen masters during the Tang dynasty. He acquired 
the name Shih-T”ou or rock-top from the fact that he lived In a hut he had bullt for 
himself on a large flat rock. Three of the five traditional schools of Chinese Zen traced 
therr origins through Shi-Tou and his herrs. He died in 790 A.D. 


Mã Tổ —Ma-Tsu 709-788: Mã Tổ là một trong những đại thiển sư Trung Hoa vào đời 
nhà Đường, sanh năm 2709 sau Tây Lịch tại huyện Thập Phương, Hán Châu (bây giờ 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên). Năm 741 ông nhơn gặp và được Nam Nhạc Hoài Nhượng giáo hóa 


6021 


được giải ngộ. Cùng thời với ông còn sáu đệ tử khác, nhưng chỉ có ông là được truyền 
tâm ấn mà thôi. Sau đó ông trở thành đại đệ tử của Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ông thuộc 
thế hệ Thiển thứ ba sau Lục tổ Huệ Năng. Ông thường dùng tiếng hét để khai ngộ đệ tử. 
Người ta nói sau Lục Tổ Huệ Năng thì Mã Tổ là một thiển sư nổi tiếng nhất của Trung 
Quốc thời bấy giờ. Nam Nhạc Hoài Nhượng và Mã Tổ Đạo Nhất có thể được ví với 
Thanh nguyên Hành Tư và Thạch Đầu Hy Thiên vậy. Thạch Đầu Hy Thiên (700-790) và 
Mã Tổ là hai vị sáng lập ra hai trường phái Thiển Nam Đỉnh Thiền trong tỉnh Giang Tây. 
Mã Tổ là vị thiển sư duy nhất trong thời sau Huệ Năng được gọi là một vị tổ—One of the 
great Chinese Zen masters of the Tang dynasty. He was born in 709 A.D. in Xi-Feng, 
Han-Chou (now 1s Si-Chuan province). In 741 A.D. met master Nan-Yueh-Huai-Rang 
while practicing meditation on Mount Heng. Six others also studied with Nan-Yueh, but 
only Ma-Tsu received the secret mind seal. He then became one of the great disciples of 
Nan-Yueh-Huai-Rang. Ma-Tsu was the third generation (709-788) after Hui-Neng. He 
usually used sounds of yelling or screaming to awaken disciples. It 1s said that after Hui- 
Neng, Ma-Tsu 1s the most famous of the ancient Chinese Zen masters. Nan-Yueh-Huai- 
Rang and his student can be compared with Xing-Yuan-Xing-S1 and his student Shi-Tou- 
XI-Tien. Along with Shi-Tou-XI-T”ien, Ma-Tsu was the founder of the Southern Peak 
School of the Ch'an or Intuitional sect in Jiang-Tsi. Ma-Tsu was the only Zen master In 
the period after Hui-Neng to be called a patriarch. 
Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Các người mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm 
nây tức là tâm Phật. Tổ Đạt Ma từ Nam Ấn sanh Trung Hoa truyền pháp thượng thừa 
nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ lại dẫn kinh Lăng Già để ấn tâm địa chúng sanh. 
Sợ e các nguơi điên đảo không tự tin pháp tâm nầy mỗi người tự có, nên Kinh Lăng Già 
nói: “Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp' (Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp 
môn). Người phàm cầu pháp nên không có chỗ cầu, ngoài tâm không riêng có Phật, 
ngoài Phật không riêng có tâm, không lấy thiện, chẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều 
không nương cậy, đạt tánh tội là không, mỗi niệm đều không thật, vì không có tự tánh 
nên tam giới chỉ là tâm, sum la vạn tượng đều là cái bóng của một pháp, thấy sắc tức là 
thấy tâm, tâm không tự là tâm, nhơn sắc mới có. Các ngươi chỉ tùy thời nói năng tức sự là 
lý, trọn không có chỗ ngại, đạo quả Bồ Đề cũng như thế. Nơi tâm sinh ra thì gọi là sắc, vì 
biết sắc không, nên sanh tứ chẳng sanh. Nếu nhận rõ tâm nầy, mới có thể tùy thời ăn 
cơm mặc áo nuôi lớn thai Thánh, mặc tình tháng ngày trôi qua, đâu còn có việc gì. Các 
ngươi nhận ta dạy hãy nghe bài kệ nầy: 

“Tâm địa tùy thời thuyết 

Bồ đề diệc chỉ ninh 

Sự lý câu vô ngại 

Đương sanh tức bất sanh.” 

(Đất tâm tùy thời nói, 

Bồ đề cũng thế thôi 

Sự lý đều không ngại, 

Chính sanh là chẳng sanh). 
One day, Ma-Tsu entered the hall and addressed the congregation, saying: “All of you 
herel Believe that your own mind 1s Buddha. This very mind 1s Buddha mịnd. When 
Bodhidharma came from India to China he transmitted the supreme vehicle teaching of 


6022 


one mind, allowing people like you to attain awakening. Moreover he brought with him 
the text of Lankavatara Sutra, using 1t as the seal of the mind-ground of sentient beings. 
He feared that your views would be Inverted, and you wouldn”t believe in the teaching of 
this mind that each and every one of you possesses. Therefore, Bodhidharma brought the 
Lankavatara Sutra, which offers the Buddhaˆs words that mind 1s the essence, and that 
there 1s no gate by which to enter Dharma. You who seek Dharma should seek nothing. 
Apart from mind there 1s no other Buddha. Apart from Buddha there 1s no other mind. Do 
not ørasp what 1s good nor reJect what 1s bad. Don't lean toward either purity or pollution. 
Arrive at the empty nature of transgressions; that nothing 1s attained through continuous 
thoughts; and that because there 1s no self-nature and three worlds are only mind. The 
myriad forms of the entire universe are the seal of the single Dharma. Whatever forms 
are seen are but the perception of mind. But mind 1s not independently existent. Ít 1s co- 
dependent with form. You should speak appropriately about the affairs of your own lIfe, 
for each matter you encounter constitutes the meaning of your existence, and your 
actions are without hindrance. The fruit of the Bodhisattva way 1s Just thus, born of mind, 
taking names to be forms. Because of the knowledge of the emptiness of forms, birth 1s 
nonbirth. Comprehending this, one acts 1n the fashion of one”s time, Just wearing clothes, 
eating food, constantly upholding the practices of a Bodhisattva, and passing time 
according to circumstances. If one practices in this manner 1s there anything more to be 
done?” To receive my teaching, listen to this verse: 

“The mind-ground responds to conditions. 

Bodhi 1s only peace. 

'When there 1s no obstruction in worldly affairs or principles, 

Then birth 1s nonbirth.” 
Có vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật?” Sư đáp: “Vì dỗ con nít 
khóc.” Vị Tăng hỏi: “Con nít nín rồi thì thế nào?” Sư đáp: “Phi tâm phi Phật.” Vị Tăng lại 
hỏi: “Người trừ được hai thứ nầy rồi, phải dạy thế nào?” Sư đáp: “Nói với y là Phi Vật.” 
Vị Tăng lại hỏi: “Khi chợt gặp người thế ấy đến thì phẩi làm sao?” Sư đáp: “Hãy dạy y 
thể hội đại đạo.”—A monk asked: “Master, why do you say that mind is Buddha?” Ma- 
Tsu said: “Fo stop babies from crying.” The monk said: “What do you say when they stop 
crying?” Ma-Tsu said: “No mind, no Buddha.” The monk asked: “Without using either of 
these teachings, how would you Instruct someone?” Ma-Tsu said: I would say to him that 
1fs not a thing.” The monk asked: “If suddenly someone who was In the midst of 1t came 
to you, then what would you do?” Ma-Tsu said: “I would teach him to experience the 
great way.” 
Dù Mã Tổ có nhiều đệ tử kế thừa Pháp, song người nổi bậc nhất là Bách Trượng Hoài 
Hải (720-814)—Although Ma-Tsu had many Dharma-heirs, his most famous was Pai- 
Chang-Huar-Hai (720-814). 
Một hôm Mã Tổ Đạo Nhất lên pháp đàn toan nói pháp, thì Bách Trượng Hoài Hải xuất 
hiện, cuốn dẹp chiếu, coi như bế mạt thời pháp. Mã TỔ xuống đàn, trở vào phương 
trượng xong, ngài gọi Bách Trượng vào hỏi: “Ta vừa thượng đường sắp nói pháp, sao ông 
cuốn chiếu dẹp đi?” Bách Trượng thưa: “Hôm qua Hòa Thượng véo mũi đau quá.” Mã 
Tổ hỏi: “Ông nói tâm ruồng gì đó?” Bách Trượng nói: “Hôm nay chót mũi hết đau rồi.” 
Bách Trượng hôm nay đã đổi khác hết rồi. Khi chưa bị véo mũi thì không biết gì hết. Giờ 


6023 


đây là kim mao sư tử, sư là chủ, sư hành động ngang dọc tự do như chúa tế của thế gian 
nây, không ngại đẩy lui cả vị sư phụ vào hậu trường. Thật quá tỏ rõ ngộ là cái gì đi sâu 
tận đáy cá thể con người. Thế nên sự biến đổi mới kỳ đặc đến như vậy—One day Ma- 
'Tsu appeared In the preaching-hall, and was about to speak before a congregation, when 
Pai-Ch*ang came forward and began to roll up the matting. Ma-Tsu without protesting 
came down from his seat and returned to his own room. He then called Pai-Ch°ang and 
asked: “I Just entered the hall and was about to speak the dharma, tell me the reason you 
rolled up the matting before my preach to the congregation.” Pai-Ch"ang said: “Yesterday 
you ftwisted my nose and 1t was quite painful.” Ma-Tsu said: “Where? Was your thought 
wandering then?” Pai-Ch'ang said: “lt is not painful any more today, master.” How 
differently he behaves nowl When his nose was pinched, he was quite an ignoramus in 
the secrets of Zen. He 1s now a golden-haired lion, he 1s master of himself, and acts as 
freely as If he owned the world, pushing away even his own master far Into the 
background. There 1s no doubt that enlightenment does deep Into the very root of 
1ndividuality. The change of enlightenment achieved 1s quite remarkable. 

Ngày mồng bốn tháng hai năm 788, sư tắm gội, rồi ngồi kiết già thị tịch, được vua ban 
hiệu “Đại Tịch.”——On the fourth day of the second month 1n 788, the master bathed, sat in 
a cross-legøed position, and passed away. He received the posthumous tifle “Great 
Stillness.” 


Thạch Cựu Thiền Sư—Zen master Shih-Chỉu: Thiền sư Thạch Cựu, một trong những đệ 
tử nổi bậc của Mã Tổ vào thời nhà Đường—Zen master Shih-Chiu was one of the most 
oufstanding disciples of Ma-Tsu during the Tang dynasty. 
Một hôm có một vị Tăng đến hỏi Thạch Cựu: “Trong tay Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh 
châu, là ý nghĩa gì?” Thạch Cựu hỏi lại: “Trong tay ông có hạt minh châu không?” Vị 
Tăng đáp: “Con không biết.” Thạch Cựu bèn nói kệ—One day a monk asked him: 
“There 1s a Jewel In the palm of Ksitigarbha Bodhisattva. What does It mean?” He asked 
the monk: “Do you have a Jewel in your hand?” The monk replied: “[ don”t know.” He 
then composed the following verse: 
“Bất thức tự gia bảo 
Tùy tha nhận ngoại trần 
Nhật trung đào ảnh chất 
Cảnh lý thất đầu nhân.” 
(Báu nhà mình chẳng biết 
Theo người nhận ngoại trần 
Giữa trưa chạy trốn bóng 
Kẻ nhìn gương mất đầu). 
“Don't you know you have a treasure at home? 
Why are you running after the externals? 
lt is Just like running away from your own shadow at noon time. 
Or the man 1s friphtened when not seeing his head In the mirror, after putting the 
mirror down.” 


6024 


9. Huệ Lãng Thiền Sư—Zen master Hui-Lang: Thiền sư Trung Hoa, sống vào khoảng đầu 
thế kỷ thứ 9, một trong những đệ tử nổi tiếng của Thiền Sư Thạch Đầu Hy Thiên. Một 
hôm Huệ Lãng hỏi Thạch Đầu: “Phật là ai?” Thạch Đầu nói: “Nhà ngươi không có Phật 
tánh.” Huệ Lãng lại hỏi: “Cả loài máy cựa cũng không?” Thạch Đầu đáp: “Loài máy cựa 
có Phật tánh.” Huệ Lãng hỏi: “Huệ Lãng này sao không có Phật tánh?” Thạch Đầu nói: 
“Vì ngươi không chịu mình có.” Do câu nói nầy của Thạch Đầu làm thức tỉnh sự vô trí 
của Huệ Lãng, từ đó mà tỏ ngộ—A Chinese Zen master, flourished in the beginning of 
the ninth century, one of the most outstanding disciples of Zen master Shih-T”ou-HIs- 
Tien. One day Hui Lang asked Shih-T”ou: “Who 1s the Buddha?” Shih-T”ou said: “You 
have no Buddha nature.” Hui-Lang asked: “How about these beings that go wriggling 
about?” Shih-T”ou replied: ““They rather have the Buddha-nature.” Hui-Lang asked again: 
“How 1s that I am devoid of it?” Shih-T”ou said: “Because you do not acknowledge 1t 
yourself.” This 1s said to have awakened Hui-Lang to his own ignorance which now 
illuminates—See Thạch Đầu Hy Thiên. 


10. Dược Sơn Duy Nghiễm— Yueh-Shan-Wei-Yen (745-828): Dược Sơn Duy Nghiễm (745- 
828 hay 750-834), quê ở Ráng Châu, nay thuộc tỉnh Sơn Tây——Yueh-Shan-Wei-Yen 745- 
828 or 750-834. He came from ancient Jiang-Chou, now 1s in Shan-X1 province. 

e_ Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm, môn đồ và là người kế vị Pháp với Thiền sư Thạch Đầu 
Hy Thiên, thầy của Đạo Ngộ Viên Trí và Vân Nham Đàm Thạnh—Chinese Zen master, 
a student and Dharma successor of Shih-T”ou-Hsi-T”ien, master of Tao-Wu-Yuan-Chih 
and Yun-Yen-Tan-Sheng. 

e Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Dược Sơn rời gia đình cha mẹ lúc 17 tuổi. Ngài được 
thọ cụ cúc giới năm 774 với Luật Sư Hy Tháo. Ngài là một trong những đệ tử xuất sắc 
nhất mà Thạch Đầu Thiền Sư đã gửi tới Mã Tổ Đạo Nhất. Là một đệ tử tinh cần, Dược 
Sơn tinh thông Kinh Luận, và nghiêm trì giới luật—According to the Ching-Te-Ch"uan- 
Teng-Lu, Yueh-Shan left home at the age of seventeen and was fully ordained by Vinaya 
master Hsi-Ts°ao in 774. He was one of the most prominent disciples referred to Ma-Tsu 
Tao-I by Shih-T”ou. Às an earnest disciple, Yueh-Shan mastered the sutras and sastras 
and strictly adhered to the Vinaya. 

e_ Sau đó sư tìm đến gặp Hy Thiên Thạch Đầu và hỏi: “Đối Tam thừa thập nhị kinh, con 
còn hiểu biết thô sơ, đến như thường nghe phương nam nói “chỉ thẳng tâm người, thấy 
tánh thành Phật,` thật con mù tịt. Vì thế con đến cúi mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy”— 
Later, Yueh-Shan went to Shih-T”ou Hsi-T”ien's place. He asked: “I have a general 
understanding of the three vehicles and the twelve divisions of scrIptures. NÑow I want to 
find out about “the southern teaching of pointing directly at mind, seeing self-nature, and 
becoming a Buddha.' Truly, I am not clear about this teaching and therefore, [ come and 
ask for the master”s compassionate 1nstruction.” 

e _ Thiền sư Hy Thiên bảo: “Thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy 
không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao?”——Shih-T”ou said: “You can't attain it this 
way. You can”t atfain it not this way. Trying to attain it this way or not this way, 1t can”t 
be atfained. So what will you do?” 

e_ Thiển sư Hy Thiên lại bảo thêm: “Khi con nói, “đây là cái nầy, con đã đứng sang một 
bên rồi." Là cái nầy hay không phải cái nầy, bao giờ con cũng đứng về một bên. Có phải 


6025 


thế không?”—Shih-T”ou added: “When you say, “Ït is this, then you miss it.” This and not- 
this, both miss 1t. What do you think?” 

Dược Sơn mờ mịt không hiểu —Yueh-Shan was confused. 

Thạch Đầu bảo: “Nhơn duyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Tổ Đạo 
Nhất.”—Shih-T?ou then said: “Your affinity is not at this place. Go to Master Ma-Tsu- 
Tao-ls place.” 

Dược Sơn vâng lệnh đến yết kiến Mã Tổ. Sư thưa lại câu đã thưa với Thạch Đầu—Yueh- 
Shan went and paid his respects to Ma-Tsu in accordance with Shih-T”ou”s Instructlons. 
He then posed the same question to Ma-Tsu that he had previously presented to Shih- 
Tou. 

Mã Tổ bảo: “Ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày 
chớp mắt; có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là không 
phải, ngươi làm sao?”——Ma-Tsu said: “Sometimes I teach it by raising my eyebrows and 
blinking my eyes. Sometimes [ don't teach 1t by raising my eyebrows and blinking my 
eyes. Sometimes raising my eyebrows and blinking my eye€s Is If, sometimes raising my 
eyebrows and blinking my eyes Isnrt 1t. So what will you do?” 

Ngay câu nói nầy, Dược Sơn liền khế ngộ, bèn lễ bái——At these words, Yueh-Shan was 
enlightened. He then bowed to Ma-Tsu. 

Mã Tổ lại hỏi: “Ngươi lấy đạo lý gì lễ bái?”—Ma-Tsu asked: “What principle have you 
observed that makes you bow?” 

Dược Sơn thưa: “Con ở chỗ Thạch Đầu như con muỗi đậu trên trâu sắt.”—Yueh-Shan 
said: “When I was at Shih-T”ouˆs place, It was like a mosquito on an 1ron bull.” 

Mã Tổ bảo: “Ngươi đã biết như thế, tự khéo gìn giữ.”—Ma-Tsu said: “Since you are thus, 
uphold and sustain 1t well.” 

Dược Sơn ở đây hầu Mã Tổ ba năm—Yueh-Shan stayed there to serve as Ma-Tsu's 
attendant for three years. 

Một hôm Mã Tổ hỏi Dược Sơn: “Ngày gần đây chỗ thấy của ngươi thế nào?”—One day 
Ma-Tsu asked Yueh-Shan: “What have you seen lately?” 

Dược Sơn thưa: “Da mỏng da dầy đều rớt sạch, chỉ có một chơn thật.”—Yueh-Shan said: 
“Shedding the skin completely, leaving only the true body.” 

Mã Tổ bảo: “Sở đắc của ngươi đã hợp với tâm thể, khắp hết tứ chi. Đã được như thế, nên 
đem ba cật tre cột da bụng, tùy chỗ ở núi đi.”——Ma-Tsu said: “Your attainment can be 
said to be in accord with the mind-body, spreading through 1s four limbs. Since 1t”s like 
this, you should bind your things to your stomach and go traveling to other mounfains.” 
Dược Sơn thưa: “Con là người gì dám nói ở núi?”—Yueh-Shan said: “Who am TI to speak 
of being head of a Zen mountain?” 

Mã Tổ bảo: “Chẳng phải vậy, chưa có thường đi mà chẳng đứng, chưa có thường đứng 
mà chẳng đi, muốn lợi ích không chỗ lợi ích, muốn làm không chỗ làm, nên tạo thuyền 
bè, không nên ở đây lâu.”—Ma-Tsu said: “That's not what [ mean. Those who haven't 
gone on a long pilprimage can't reside as an abbot. There”s no advantage to seeking 
advantage. Nothing 1s accomplished by seeking something. You should go on a Journey 
and not remann ¡n this place.” 

Dược Sơn từ giả Mã Tổ trở về Thạch Đầu——Yueh-Shan then left Ma-Tsu and returned to 
Sh¡h-T”ou. 


6026 


Một hôm sư ngồi trên tẳng đá, Thạch Đầu trông thấy bèn hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?” Sư 
thưa: “Tất cả chẳng làm.” Thạch Đầu lại hỏi: “Tại sao ngồi nhàn ở đây?” Sư thưa: “Ngồi 
nhàn rỗi tức làm.” Thạch Đâu lại hỏi: “Ngươi nói chẳng làm, là chẳng làm cái gì?” Sư 
thưa: “Ngàn Thánh cũng không biết.” Thạch Đầu dùng kệ khen: 
Tùng lai cộng trụ bất tri danh. 
Nhậm vận tương tương chỉ ma hành 
Tự cổ thượng hiền du bất thức 
Tạo thứ phàm lưu khởi khả minh 
(Chung ở từ lâu chẳng biết chi. Lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi 
Thượng hiển từ trước còn chẳng biết. 
Huống bọn phàm phu đâu dễ tri). 
One day, as Yueh-Shan was sitting, Shih-T”ou asked him: “What are you doing here?” 
Yueh-Shan said: “[ am not doing a thing.” Shih-T”ou said: “Then you re Just sitting 
leisurely.” Yueh-Shan said: “If Ï were sitting leisurely, d be doing something.” Shih- 
Tou said: “You say youre not doing anything. What 1s it that you”re not doing?” Yueh- 
Shan said: “A thousand sages don't know.” Shih-T”ou then wrote a verse of praise that 
said: 
Long abiding together, not knowing 1ts name, 
Just going on, practicing like this, 
SInce ancient times the sages don”t know. 
WIII searching everywhere now make 1t known. 
Thạch Đầu dạy: “Nói năng động dụng chớ giao thiệp.” Sư thưa: “Chẳng nói năng động 
dụng cũng chớ giao thiệp.” Thạch Đầu nói: “Ta trong ấy mũi kim mảnh bụi chẳng lọt 
vào.” Sư thưa: “Con trong ấy như trồng hoa trên đá.” Thạch Đầu ấn khả—Later Shih- 
Tou offered an instruction, saying, “Words do not encroach upon 1t.” Yueh-Shan said, 
“No words does not encroach upon 1t.” Shih-T”ou said, “Here, I can stick a needle to 1t.” 
'Yueh-Shan said, “Here, 1s like Ï am growing flowers on a bare rock.” Shih-T”ou approved 
'Yueh-Shanˆs answer. 
Về sau sư đến ở chỗ Dược Sơn Lễ Châu, đồ chúng theo học rất đông—Later the 
masterlived on Mount Yueh Li-Chou, and a sea of disciples assembled there. 
Ngày kia một ông viện chủ thỉnh sư thượng đường thuyết pháp. Tăng chúng hội đông đủ. 
Sư im lặng giây lâu rồi hạ đường, trở vào phương trượng đóng cửa lại. Viện chủ vào hỏi: 
“Hòa Thượng hứa nói pháp sao bây giờ vào phương trượng?” Dược Sơn nói: “Viện chủ, 
kinh thì có ông thầy kinh, luận thì có ông thầy luận, luật thì có ông thầy luật. Còn trách 
lão Tăng nỗi gì?”—One day when Yueh-Shan was asked to give a lecture, he đid not say 
a word, but instead came down from the pulpit and went off to his room. The abbot came 
to his room and asked: “Master, you promised to preach, why you are In your room?” 
Yueh-Shan said: “Abbot, in the temple, when talking about sutras, you have the acarya; 
talking about commentaries, you have an Abhidharma specialist; talking about the law, 
you have a Vinaya specialist. Why do you blame on me?” 
Vào tháng hai năm 834, khi sắp thị tịch, sư kêu to: “Pháp đường ngã! Pháp đường ngã!” 
Đại chúng đều mang cột đến chống đở. Sư khoát tay bảo: “Các ngươi không hiểu ý ta.” 
Sư bèn từ giả chúng thị tịch, thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Đồ chúng xây tháp thờ sư bên phía 
đông tự viện. Vua sắc phong là Hoàng Đạo Đại Sư, tháp hiệu Hóa Thành-—In the second 


6027 


month of the year 834, Zen master Yueh-Shan called out, “The Dharma hall 1s collapsingl 
The Dharma hall is collapsing!” The monks grabbed poles and tried to prop up the 
Dharma hall. Yueh-Shan lifted his hand and said, “You donˆt understand what I mean,” 
and passed away. The master was eighty-four years old and had been a monk for sixty 
years. His disciples built his memorial stupa on the east side of the hall. He received the 
posthumous name “Great Teacher Vast Way.” His stupa was named “Iransforming City.” 


1L. Đơn Hà Tử Thuần—Zen master Dan-Xia-Zhi-Chun: Thiền sư Đơn Hà Tử Thuần sanh 
năm 1064 tại tỉnh Tứ Xuyên, là một trong những đại đệ tử của Thiển sư Phù Dung. Ông 
thọ cụ túc giới vào năm hai mươi tuổi. Sư trụ tại núi Đơn Hà, thuộc tỉnh Tứ Xuyên—Zen 
master Dan-Xia-Zhi-Chun was born in 1064 in Si-Chuan province, one of the great 
disciples of Zen master Fu-Rong. He was ordained at the age of twenty. He resided at 
Mount Dan-XIa. 

e _ Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có một hòn 
ngọc ẩn tại hình sơn. Triệu Pháp Sư nói vậy, chỉ có thể chỉ vào dấu và nói về vết, chứ 
không thể cầm lấy mà chỉ bày cho người. Ngày nay Đơn Hà mở toát vũ trụ đập nát hình 
núi, cầm lấy mà chỉ bày cho mọi người quan sát. Những người có tuệ nhãn có thể thấy 
được.” Đơn Hà cầm gậy dọng xuống sàn nói: “Có thấy không? Cò trắng trên tuyết sắc 
vẫn khác, Trăng sáng hoa lau chẳng giống nhau.”—One day he entered the hall and 
addressed the monk, saying, “Within the cosmos, 1nside the universe, at the very center, 
there 1s a Jewel concealed in form mountain. Dharma master Zhao says that you can only 
point at tracks and speak of traces of this Jewel, and that you cannot hold 1t up for others 
to see. But today I split open the universe, break apart form mountain and hold it forth for 
all of you to observe. Those with the eye of wisdom wIll see 1t.” Dan-Xia hit the floor 
with his staff and said, “Do you see? À white egret stands In the snow, but 1ts color 1s 
different. It doesn”t resemble the clear moon or the water reeds!” 

e _ Sư thượng đường, nhắc lại Đức Sơn dạy chúng nói: “Tông ta không ngữ cú, không một 
pháp cho người.” Đức Sơn nói thoại thế ấy, đáng gọi là chỉ biết vào cổ tìm người, bất 
chợt toàn thân bùn nước. Chín chắn xem ra, chỉ đủ một con mắt. Nếu là Đơn Hà thì 
không thế. Tông ta có ngữ cú đao vàng cắt chẳng mở, sâu xa chỉ huyễển diệu, ngọc nữ 
đêm mang tha —Dan-Xia entered the hall and said, De-Shan spoke as follows: “My 
doctrine ¡1s without words and phrases, and truthfully, I have no Dharma to Impart to 
people.” You can say De-Shan knew how to go Into the grass to save people. But he 
didnˆt soak the whole body in muddy water. If you look carefully you see he has Just one 
eye. But as for me, my doctrine has words and phrases, and a golden knife can't cut 1t 
Open. It is deep, mysterious, and sublime. À Jade woman conceives In the night.” 

e _ Sư thượng đường: “Dừng dừng đúng ngọ còn thiếu nửa, lặng lặng canh ba vẫn chửa tròn, 
sáu cửa chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở trước trăng trong.”—Dan-Xia entered 
the hall and said, “At high noon 1s still lacks ha]f. In the quiet nipght it 1s stlÏ not complete. 
Households haven't known the intimate purpose, always going and coming before the 
clear moon.” 

e Sư thượng đường thuyết: “Trăng sáng chiếu soi đầm trong bày bóng, nước không có ý 
thấm trăng, trăng không có tâm soi nước, trăng nước cả hai đều quên mới đáng gọi là 
đoạn. Vì thế nói: Việc lên trời cần phải thổi mất, việc thập thành cần phải dẹp mất, ném 


12. 


6028 


vàng vang tiếng chẳng cần xoay nhìn. Nếu hay như thế mới hiểu nhằm trong dị loại mà 
đi. Quý vị đến trong ấy lại thấu hiểu chăng? Sư im lặng một lúc lại nói: Thường đi chẳng 
cất nhân gian bước, mang lông đội sừng lẫn đất bùn.”—Dan-Xia entered the hall said, 
“[he precious moon streams 1ts shining light, spreading out vast and clear. The water 
reflects, but does not absorb 1ts essence, nor does the moon rend 1ts shining mind. When 
water and moon are both forgotten, this may be called cut-off. Therefore, 1t 1s said: 
Things rising to heaven must fall back to earth. What ¡s fully completed 1s Iinevitably 
lacking. Cast off the desire for repufation and don" look back. lf you can do this, you can 
then walk in the fantastic diversity. And when you have reached this place, have you 
seen 1t all2 After a long pause Dan-Xia said: If you are not devoted to walking among 
people, then you fall into the dirt and mud wearing feathers and horns.” 

Thiền Sư Đơn Hà thị tịch vào mùa xuân năm 1117. Tháp cốt của sư được dựng lên ở phía 
nam Hồng Sơn, bây giờ là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hỗ Bắc —Dan-Xia died in the spring 
of the year I117. A monmernt and the masterˆs complete remains were placed In a stupa 
south of Mount Hong, now 1s Wu-Han city, Hubei province. 


Bách Trượng Hoài Hải— Pai-Chang-Huai-Hai: Bách Trượng Hoài Hải sanh năm 720 
sau Tây Lịch. Ông là vị thiển sư đầu tiên thiết lập một cộng đồng tự viện ở Trung Quốc 
với những luật lệ quy củ rõ ràng và nhấn mạnh đến việc lao động chân tay trong nhà 
thiển bao gồm trong quyển Bách Trượng Thanh Quy. Ông tịch vào năm 814 sau Tây 
Lịch—He was born In 720 A.D. He was an outstanding Zen master, the first to establish 
the Zen community in China with precise rules and regulations and the emphasis on 
manual labor. He died in 814 A.D. 

Một hôm sư theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy một bầy vịt trời bay qua, Mã Tổ hỏi: “Đó là cái 
gì?" Sư thưa: “Vịt trời.” Mã Tổ hỏi: “Bay đi đâu?” Sư thưa: “Bay qua.” Mã Tổ bèn nắm 
lỗ mũi của sư mà vặn mạnh một cái, đau quá sư la thất thanh. Mã Tổ bảo: “Lại nói bay 
qua đi.” Ngay câu ấy sư tỉnh ngộ. Trở về phòng thị giả. Sư khóc lóc thẩm thiết, những 
người chung phòng nghe được bèn hỏi: Huynh nhớ cha mẹ phải không?” Sư đáp: 
“Không.” Bị người ta mắng chữi phải không? Sư đáp: “Không.” VỊ sư hỏi: Vậy tại sao lại 
khóc?” Sư đáp: “Lỗ mũi tôi bị Hòa Thượng kéo đau thấu xương.” VỊ thị giả kia lại hỏi: 
“Có nhơn duyên vì không khế hội?” Sư đáp: “Đi hỏi Hòa Thượng đi.” VỊ thị giả ấy tới 
hỏi Hòa Thượng rằng: “Thị giả Hoài Hải có nhơn duyên gì chẳng khế hội, mà đang khóc 
ở trong phòng, xin Hòa Thượng vì chúng con mà nói.” Mã Tổ bảo: “Y đã khế hội, các 
ngươi tự hỏi lấy y.” VỊ thị giả lại trở về phòng hỏi: “Hòa Thượng nói huynh đã hội, nên 
bào chúng tôi về hỏi huynh.” Sư bèn cười Hả! Hả! Các vị ấy bảo: “Vừa rồi khóc sao bây 
giờ lại cười.” Sư đáp: “Vừa rồi khóc bây giờ cười cũng vậy thôi.” Các vị ấy mờ mịt 
không hiểu gì cả. Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, có thể có liên hệ 
nào không giữa các câu chuyện rữa chén của chú tiểu, thổi tắt ngọn đèn và vặn tréo lổ 
mũi trên? Ta phải nói như Vân Môn Văn Yển: “Nếu không có gì hết, thì làm sao những 
người ấy đạt được lý Thiền? Nếu có thì mối thân thuộc ra sao? Cái ngộ ấy là gì? Cái 
nhãn quan mới thấy là gì? Hễ sự quan sát của ta còn bị giới hạn trong những điều kiện 
của trước thời mở con mắt đạo, có lẽ ta không bao giờ thấy được đâu là chỗ rốt ráo kết 
thành. Đó toàn là việc diễn ra hằng ngày, và nếu khách quan Thiển nằm ở chỗ thường 
nhật ấy thì mỗi chúng ta đều là Thiển sư hết mà không biết. Điều nầy rất đúng bởi lẽ 


6029 


không có cái gì giả tạo được xây dựng trong đạo Thiền, nhưng phải có cái vặn mũi, có 
cây đèn bị thổi tắt, thì mắt chúng ta mới lột hết vẩy cá, và ta mới chú ý đến bên trong, và 
hướng đến sự động dụng của tâm thức; và chính tại đó tiểm ẩn mối liên hệ mật thiết giữa 
sự thổi tắt đèn hay cái vặn mũi cũng như vô số những việc khác dệt thành tấm màn thế 
sự của loài người chúng ta—One day Pai-Zhang accompanied Ma-Tzu on a walk. A floek 
of wild ducks flew past them. Ma-Tzu said: “What”s that?” Pai-Zhang said: “Wild ducks.” 
Ma-Tzu said: “Where'd they go?” Pai-Zhang said: “hey flew away.” Ma-Tzu then 
twisted Pai-Zhang”s nose so hard that he cried out. Ma-Tzu said: “So you say they”ve 
flown away!” Upon hearing these words, Pai-Zhang attained enliphtenment. Returning to 
the attendant”s room, Pai-Zhang cried out loudly. One of the other attendants asked Pai- 
Zhang: “Are you homeslick?” Pai Zhang said: “No.” The attendant said: “Did someone 
curse at you?” Pai-Zhang said: “No.” The attendant said: “hen why are you crying?” 
Pai-Zhang said: “Master Ma twisted my nose so hard that the pain was unbearable.” 'The 
attendant said: “What di you do that offend him? Pai-Zhang said: “You go ask him.” The 
attendant went to Ma-Tzu and said: “What dịd the attendant Huai-Hai do to offend you? 
He 1s In his room crying. Please tell me.” The great teacher said: “He himself knows. Go 
ask him. The attendant returned to Pai-Zhangˆs hut and said again: “The master says that 
you already know, so I shouls come here and ask you.” Thereupon Pai-Zhang laughed out 
loud. The attendant said: “A moment ago you were crying, so why are you laughing 
now?” Pai-Zhang said: “My crying moment ago 1s the same as my laughing now.” The 
afttendant was bewildered by Pai-Zhang”s behavior. Is there any connection In any 
possible way between the washing of the dishes and the blowing out a candle and the 
twistinf of the nose? We must say with Yun-Men: “Tf there 1s none, how could they all 
come to the realization of the truth of Zen? If there 1s, what Inner relationshIp 1s there? 
What 1s this enlightenment? What new point of viewing things 1s this? So long as our 
observation 1s limited to those conditions which preceded the opening of a disciple”s eye 
we cannot perhaps fully comprehend where lies the ultimate 1ssue. They are matters of 
everyday occurrence, and 1f Zen lies obJectively among them, every one of us 1s a master 
before we are told of it. This 1s partly true inasmuch as there 1s nothing artificially 
consfructed in Zen, but If the nose 1s to be really twisted or the candle blown out in order 
to take scale off the eye, our attention must be directed Iinwardly to the working of our 
minds, and 1t will be there where we are flying geese and the washed dishes and the 
blown-out candle and any other happeninss that weave out Infintely variegated patterns 
of human life. 

Hôm sau Mã Tổ vừa lên tòa, chúng nhóm họp xong. Sư bước ra cuốn chiếu, Mã Tổ 
xuống tòa, sư theo sau đến phương trượng. Mã Tổ hỏi: “Ta chưa nói câu nào, tại sao 
ngươi cuốn chiếu?” Sư thưa: “Hôm qua bị Hòa Thượng kéo chót mũi đau.” Mã Tổ bảo: 
“Hôm qua ngươi để tâm chỗ nào?” Sư nói: “Chót mũi ngày nay lại chẳng đau.” Mã Tổ 
bảo: “Ngươi hiểu sâu việc hôm qua.” Sư làm lễ rồi lui ra—The next day Ma-Tzu went 
into the hall to address the monks Just when the monks had finished assembling, bai- 
Zhang rolled up his siting mat. Ma-Tzu got down from his chair and Bai-Zhang followed 
him to the abot s room. Ma-Tzu said: “Just now I hadn't said a word. Why did you roll up 
your siting mat?” Bai-Zhang said: “Yesterday the master painfully twisted my nose.” 
Ma-Tzu said: “Is there anything special about yesterday that you”ve noticed?” Bai-Zhang 


6030 


said: “[oday, my nose doesn't hurt anymore.”” Ma-Tzu said: “hen you really understand 
what happened yesterday.” Bai-Zhang then bow and went out. 

Một hôm, sư thượng đường thuyết pháp. Nhưng sư chỉ bước tới vào bước, đứng yên, rồi 
mở rộng vòng tay ra, rồi trở về phương trượng. Sau đó đệ tử vào hỏi thì ngài trả lời: “Đó, 
đại nghĩa của pháp Phật chỉ là vậy.”—One day he entered the hall to preach the Buddha- 
Dharma. But he merely walked forward a few steps, stood still, and opened his arms, then 
returned to his room. His disciples came to ask for the reason, he said: “That”s all of the 
great principle of Buddhism.” 

Trong số những đại đệ tử của Bách Trượng có Hoàng bá và Qui Sơn. Một hôm Bách 
Trượng bảo Tăng chúng: “Phật pháp không phải là việc nhỏ, lão Tăng xưa bị Mã Tổ nạt 
đến ba ngày lổ tai còn điếc.” Hoàng Bá nghe nói bất giác le lưỡi. Bách trượng bảo: “Con 
về sau nầy thừa kế Mã Tổ chăng?” Hoàng Bá thưa: “Không, nay nhơn Hòa Thượng nhắc 
lại, con được thấy Mã Tổ đại cơ, đại dụng, nhưng vẫn không biết Mã Tổ. Nếu con thừa 
kế Mã Tổ, về sau mất hết con cháu của con.” Bách Trượng bảo: “Đúng thế, đúng thế, 
thấy bằng với thầy là kém thầy nửa đức, thấy vượt hơn thầy mới kham truyền trao. Con 
hẳn có cái thấy vượt hơn thầy.” Hoàng Bá liền lễ bái —Foremost among them Bai- 
Zhang's students were Huang-Bo and Kui-Shan. One day Bai-Zhang said to the 
congregation: “The Buddhadharma 1s not a trifling matter. Formerly great Master Ma-Tzu 
shouted so loudly that I was deaf for three days.” When Huang-Bo heard this, he stuck 
out his tongue. Bai-Zhang said to him: “In the future, wIll you carry on Ma-Tzu”s 
Dharma?” Huang-Bo said: ““There”s no way I could do so. Today, because of what you”ve 
said, ve seen Ma-Tzu”s great function, but I stIl haven”t glimpsed Ma-Tzu. If I carry on 
Ma-Tzu's teaching by half, then our descendants wIll be cut off.” Bai-Z2hang said: “Just 
so† Just so! The one who 1s his teacher”s equal has diminished his teacher by half. Only a 
student who surpasses his teacher can transmit his teacher”s teaching. So how does the 
student surpass the teacher?” Huang-Bo then bowed. 

Mỗi ngày Bách Trượng thượng đường dạy chúng, có một ông già theo chúng nghe pháp. 
Hôm nọ, chúng ra hết chỉ còn ông già không đi, sư hỏi: “Ông là người gì?” Ông già thưa: 
“Con chẳng phải là người. Thời quá khứ thuở Đức Phật Ca Diếp, con làm Tăng ở núi 
nầy, nhơn học trò hỏi: “Người đại tu hành có còn rơi vào nhơn quả chăng?” Con đáp: 
“Không rơi vào nhơn quả.” Do đó đến năm trăm kiếp đọa làm thân chỗn. Nay thỉnh Hòa 
Thượng chuyển một câu cho con thoát khỏi thân chỗn. Bách Trượng bảo: “Ông hỏi đi.” 
Ông già hỏi: “Người đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không?” Bách Trượng đáp: 
“Người đại tu hành không lầm (không mê mờ) nhơn quả.” Ngay câu nói ấy, ông già đại 
ngộ, làm lễ thưa: “Con đã thoát thân chồn. Con ở sau núi, dám xin Hòa Thượng lấy lễ mà 
an táng như một vị Tăng. Sư vào trong kêu duy na đánh kiếng bảo chúng ăn cơm xong 
đưa đám một vị Tăng, đại chúng nhóm nhau bàn tán “Đại chúng đều mạnh, nhà dưỡng 
bệnh không có người nào nằm, tại sao có việc nầy?” Sau khi cơm xong, sư dẫn chúng 
đến hang núi phía sau, lấy gậy khơi lên thấy xác một con chồn vừa chết, bèn làm lễ 
thiêu như một vị Tăng —Every day when Zen master Bai-Zhang spoke In the hall, there 
was an old man who would attend along with the assembly. One day when the 
congregation had departed, the old man remained. Bai-Zhang asked him: “Who are you?” 
The old man said: “Im not a person. Formerly, during the age of Kasyapa Buddha, [ was 
the abbot of a monastery on this mountain. At that time a student asked me: “Does a great 


13. 


6031 


adept fall Into cause and effect?” I answered: “A great adept does not falÏ into cause and 
effect.” Thereafter, for five hundred lifetimes I°ve been reborn in the body of a fox. NÑow 
I ask that the master say a turning phrase in my behalf, so that I can shed the foxˆs body. 
Bai-2hang said: “Ask the question.” The old man said: “Does a great adept fall Into cause 
and effect or not?” Bai-Zhang said: “A great adept 1s not blind to cause and effect.” Upon 
hearing these words, the old man experienced unsurpassed enlightenment. He then said: 
“Now I have shed the body of a fox. I lived behind the mounfain. Please provide funeral 
services for a monk who has died.” Bai-Zhang then instructed the temple director to tell 
the monks to assemble after the next meal for funeral services. The monks were all 
mystified by this, because there was no one who was 1ll in the temple Infirmary, so how 
could this be? After the meal, Bai-Zhang Instructed the monks to assemble beneath a 
grotto behind the mountain. He then brought out the body of a dead fox on his staff, and 
proceeded to cremate 1t according to established ritual. 

Thiển sư Bách Trượng thị tịch ngày mười bẩy tháng giêng năm 814. Sau khi thị tịch sư 
được vua ban hiệu “Đại trí Thiền Sư” và tháp hiệu “Đại Bảo Thắng Luân.”—The master 
died on the seventeenth day of the first month in 814. He received the posthumous tifle 
“Zen Master Great Wisdom.” His stupa was named “Great Treasure Victorious Wheel.” 


Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư—Nan-Ch°uan-Pu-Yuan (749-835): Thiền sư Nam 
Tuyển Phổ Nguyện sanh năm 749, là đệ tử của Mã Tổ và là thầy của Triệu Châu. Nam 
Tuyền là một trong những thiển sư lớn của Trung Quốc vào thời nhà Đường. Nam Tuyển 
đã nghiên cứu sâu xa triết học Phật giáo, đặc biệt là triết thuyết của các phái Pháp 
Tướng, Hoa Nghiêm và Tam Luận của Trung Quốc. Khi ông đến học với Mã Tổ Đạo 
Nhất, ông đạt được đại giác thâm sâu—Zen master Nan-Quan (Chˆuan)-Pu-Yuan was 
born In 749 A.D., was a disciple of Ma Tsu (Mã Tổ) and a teacher of Zhao-Chou. Nan- 
Chuan, one of the great Chinese Zen masters of the Tang dynasty. Nan-Chˆuan already 
had a period of intensive study of Budhist philosophy behind him, including the teachings 
of the Fa-Hsiang, Hua-Yen, and San-Lun doctrines of Chinese Buddhism. When he came 
to Ma-Tsu, under whose guidance he realized profound enlightenmernt. 

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Mã Tổ, người ta nói sư đã đạt được Du hý tam muội 
(chánh định ngao du tự tại) —At his first meeting with Ma-Tsu, he 1s said to have 
“instantly forgot the net of delusions and delighted In samadhI.” 

Một hôm, sư bưng cháo cho chúng Tăng, Mã Tổ hỏi: “Trong thùng thông là cái gì?” Sư 
thưa: “Ông già nên ngậm miệng, nói năng làm gì?”—One day, Nan-Quan was serving 
rice øruel to the monks from a bucket, Ma-Tsu asked: “What”s in the bucket?” Nan-Quan 
said: “he old monk should close his mouth than say this!” 

Năm 795, sau khi được Mã Tổ truyền pháp, sư đến núi Nam Tuyền cất am, lấy tên ngọn 
núi nầy làm tên mình, và ở mãi hơn ba mươi năm chưa từng xuống núi. Niên hiệu Thái 
Hòa năm 827. Liêm sứ thành Tuyển Châu là Lục Công Tuyên nghe đạo phong của sư 
bèn cùng Giám quân, và nhiều thiển sư khác trong vùng đồng đến thỉnh sư xuống núi, với 
tư cách đệ tử thỉnh thây. Từ đây, sư mở rộng đạo huyền, số người tham học không khi 
nào dưới vài trăm——lIn 795, after gaIning transmission from Ma-Tsu, Nan-Quan buIlt a 
solitary hut on Mount Nan-Quan in Chi-Chou, from which his naem 1s derived, and 
remained there for more than thirty years practicing Zen. In 827, a high-ranking official 


6032 


named Lu-Kung and some Zen monks persuaded and Invited Nan-Quan to descend from 
the mountain and honoured him by becoming his student. Due to this event, Nan-Quans 
reputation spread widely and students numbering in hundreds came to study under him. 
Sư dạy chúng: “Mã Tổ ở Giang Tây nói “Tức tâm tức Phật,` Vương lão sư chẳng nói thế 
ấy, mà nói 'Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật,'` nói thế có lỗi chăng?” 
Triệu Châu lễ bái lui ra——Once, Zen master Nan-Quan saud: “Ma-Tsu of Jiang-Xi said: 
“Mind is Buddha.' But old teacher Wang doesn't talk that way. Is not mind, 1s not 
Buddha, 1t s not a thing. Is there any error in speaking thus?” Zhao-Chou bowed and went 
Out. 

Nhà Đông nhà Tây tranh nhau hai con mèo, sư trông thấy liền bảo chúng: “Nói được là 
cứu con mèo, nói không được thì chém nó.” Chúng Tăng đều ngơ ngác không nói được. 
Sư liền chém con mèo. Triệu Châu ở ngoài đi vào. Sư dùng câu nói trước hỏi. Triệu 
Châu liền cỡi giày để trên đầu đi ra. Sư bảo: “Giá khi nẩy có ngươi ở đây, đã cứu được 
con mèo.”——The monks of the eastern and western halls were arguing about a cat. Nan- 
Quan picked ït up and said to the monks: “Say the appropriate word and you'lÏ save the 
cat. If you don't say the appropriate word then 1t gets cut in two!” The monks were silent. 
Nan-Quan cut the cat in two. Later, Zhao-Chou returned from outside the temple and 
Nan-Quan told him what had happened. Zhao-Chou then removed his sandals, placed 
them on his head and went out. Nan-Quan said: “If you had been there, the cat would 
have been saved.” 

Sư thượng đường dạy chúng: “Phật Nhiên Đăng nói: “Nếu tâm tướng khởi nghĩ sanh ra 
các pháp là hư giả chẳng thật.` Vì cớ sao? Vì tâm còn không có, lấy gì sanh ra các pháp, 
ví như bóng phân biệt hư không, như người lấy tiếng để trong rương, cũng như thổi lưới 
mà muốn được đây hơi. Cho nên lão túc bảo: 'Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng 
phải vật.' Nói thế là dạy các huynh đệ chỗ đi vững chắc. Nói: “Bồ Tát Thập Địa trụ 
chánh định Thủ Lăng Nghiêm được pháp tạng bí mật của chư Phật, tự nhiên được tất cả 
thiển định giải thoát thần thông diệu dụng, đến tất cả thế giới khắp hiện sắc thân, hoặc 
thị hiện thành Phật chuyển bánh xe Đại Pháp, vào Niết Bàn, khiến vô lượng vào một lỗ 
chơn lông, nói một câu trải vô lượng kiếp cũng không hết nghĩa, giáo hóa vô lượng ngàn 


|”? 


ức chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, còn gọi là sở tri ngu vi tế. Sở tri ngu cùng đạo 
trái nhau. Rất khó! Rất khó! Trân trọng.”—Zen Master Nan-Quan-Pu-Yuan entered the 
hall and addressed the monks, saying: “Dipamkara Buddha said: “The arising in mind of a 
sinpgle thought gives birth to the myriad things.` “Why 1s 1t that phenomenal exIstence 1s 
empty? If there 1s nothing within mind, then how does one explain how the myriad things 
arise? Isn”t It as 1ƒ shadowy forms differentiate emptiness? This question 1s like someone 
ørasping sound and placing 1t in a box, or blowing 1nto a net to fill the air. Therefore some 
old worthy said: “Is not mind. It”s not Buddha. It's not a thíng.` Thus we Just teach you 
brethren to go on a Journey. It”s said that Bodhisattvas who have passed through the ten 
stages of development and attained the Surangama Samadhi and the profound Dharma 
store-house of all Buddhas naturally realize the pervasive wondrous liberation of Zen 
samadhi. Throughout all worlds the form-body 1s revealed, and the highest awakening 1s 
manifested. The great Wheel of Dahrma 1s turned, nirvana 1s entered, and limitless space 
can be placed in the hole on the point of a feather. “Although a single phrase of scripture 
1S recited for endless eons, 1s meaning 1s never exhausted. Its teaching transports 


14. 


6033 


countless billions of beings to the attainment of the unborn and enduring Dharma. And 
that which ¡1s called knowledge or Ignorance, even ¡in the very smallest amount, 1s 
completely contrary to the Way. So difficult! So difficult!. Take care!" 

Một trong những công án gây ấn tượng mạnh nhất về Nam Tuyền được ghi trong thí dụ 
40 Bích Nham Lục. Đại sư Lục Hoàn nói với Nam Tuyển trong cuộc trò chuyện. Lục 
Hoàn hỏi, “Triệu Pháp sư nói “Trời đất cùng ta đồng gốc, vạn vật cùng ta một thể,` thật 
là kỳ quái! Nam Tuyển chỉ một bông hoa trong vườn rồi nói với Đại Phu, “Thời nhân 
thấy gốc hoa nầygiống như cơn mộng.”—One of the most impressive koans with Nan- 
Ch"uan is example 40 of the Pi-Yen-Lu. Lu-Huan Tai-Fu said to Nan-Chuan in the 
course of their conversation, “Chao the Dharma teacher said, “Heaven and Earth and I 
have the same root; the ten thousand things and I are one body.` Absolutely wonderful! 
Nan-Ch”uan, pointing to a blossom in the garden said, “The man of our times sees this 
blossoming bush like someone who 1s dreaming.” 

Nam Tuyển còn nổi tiếng về những châm ngôn sinh động và những thuật ngữ trái nghịch 
được ông dùng để đào tạo đệ tử. Có lúc ông tuyên bố có vẻ đi ngược lại với thầy Mã Tổ 
của mình như: “Ý thức không phải là Phật; nhận thức không phải là đường đi (Vô Môn 
Quan 34) —Nan-Chuan was famous for his vivid expressions and paradoxical 
pronouncemenfs in the course of Zen training, come a number of much-cited Zen sayIngs. 
Thus, in apparent contradiction of his master Ma-Tsu, such as “Consciousness 1s not 
Buddha, knowledge 1s not the way.” (Wu-Men-Kuan 34). 

Một thí dụ nổi tiếng khác trong Vô Môn Quan 27 cũng được biết tới, “Con đường không 
phải là tính thần, không phải là Phật, cũng không phải là sự vật.”—Another equally well 
known ¡1s example 27 of the Wu-Men-Kuan: “The way 1s not mind, 1t 1s not Buddha, It 1s 
not things.” 

Nam Tuyển có 17 người kế vị Pháp, trong đó Triệu Châu Tùng Thẩm và Trường Sa Cảnh 
Sầm là hai đệ tử lớn——Nan-Chˆuan had seventeen dharma successors, among them Chao- 
Chou-Tsung-Shen and Ch"ang-Sha-Ching-Tsen were two most prominent discIples. 

Nam Tuyền được nhắc tới trong các thí dụ 14, 19, 27 và 34 của Vô Môn Quan, cũng như 
trong các thí dụ 28, 31, 40, 63, 64 và 69 của Bích Nham Lục—Nan-Chuan appears in 
examples 14, 19, 27, and 34 of the Wu-Men-Kuan, and in examples 28, 31, 40, 63, 64 and 
69 of the Pi-Yen-Lu. 

Những châm ngôn thuyết giảng của Nam Tuyển được thu thập vào Trịnh Châu Nam 
Tuyển Phổ Nguyện Thiền Sư Quang Lục ——Nan-Chˆuanˆs comments and instructions are 
recorded ¡In the Ching-Chou-Nan-Ch°uan-Pu-Yuan-Ch'an-Shh Kuang-Lu or Great 
Collection of the Words of the Ch”n Master Nan-Chuan-Pu-Yuan from Ch”ing-Chou. 

Sư thị tịch năm 834—He died in 834. 


Trí Tạng Tây Đường Thiền Sư—Zen master Zhi-Zang-Xi-T?ang: Thiền sư Trí Tạng Tây 
Đường sanh năm 735 tại Kiền Hóa, là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất—Zen master Zhi- 
Zang-XI-T”ang was born In 735 in Qian-Hua, was a disciple of Ma-Tsu-T”ao- Y1. 

Một hôm Mã Tổ sai sư đến Trường An dâng thơ cho Quốc Sư Huệ Trung. Quốc Sư hỏi: 
“Thầy ngươi nói pháp gì?” Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng. Quốc sư hỏi: “Chỉ cái ấy 
hay còn cái gì khác?” Sư trổ lại bên Đông đứng. Quốc sư bảo: “Cái đó là của Mã Sư, còn 
ngươi thế nào?” Sư thưa: “Đã trình tương tợ với Hòa Thượng.”—One day Ma-Tsu 


15. 


6034 


dispatched Zhi-Zang to Chang-An to deliver a letter to the National Teacher Nan-Yang- 
Hui-Zhong. The national 'Teacher asked him: “What Dharma does your teacher convey to 
people?” Zhi-Zang walked from the east side to the west side and stood there. The 
National teacher said: “Is that all?” Zhi-Zang then walked from the west side to the east 
side. The National Teacher said: “This is Ma-Tsu's way. What do you do?” Zhi-Zang 
said: “[ showed it to you already.” 

Một lần, Mã Tổ hỏi sư: “Sao con chẳng xem kinh?” Sư thưa: “Kinh đâu có khác.” Mã Tổ 
nói: “Tuy nhiên như thế, con về sau vì người cần phải xem.” Sư thưa: “Con bệnh cần phải 
trị dưỡng, đâu dám nói vì người.” Mã Tổ bảo: “Con lúc lớn tuổi sẽ làm Phật pháp hưng 
thạnh ở đời.”—One day Ma-Tsu asked Zhe-Zang: “Why don't you read sutras?” Zhi¡- 
Zang said: “Aren't they all the same?” Ma-tsu said: “Although that”s true, still you should 
do so for the sake of people whom you wIll teach later on.” Zhi-Zang said: “I think ZhI- 
Zang must cure his own illness. Then he can talk to others.” Ma-Tsu said: “Late In your 
life, you”ll be known throughout the world.” Zhi-Zang bowed. 

Khi sư đã trụ trì Tây Đường, một cư sĩ hỏi sư: “Có thiên đường, địa ngục chăng?” Sư đáp: 
“Có.” VỊ cư sĩ lại hồi: “Có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo chăng?” Sư đáp: “Có.” Người ấy 
hỏi nhiều vấn để nữa, sư đều đáp 'có.` Người ấy thưa: “Hòa Thượng nói thế e lầm 
chăng?” Trí Tạng hỏi: “Khi ông hỏi các vị tôn túc khác thì họ nói gì?” Vị cư sĩ đáp: “Con 
đã hỏi Hòa Thượng Cảnh Sơn.” Sư hỏi: “Hòa Thượng Cảnh Sơn nói với ông thế nào?” VỊ 
cư sĩ đáp: “Ngài nói tất cả đều không.” Sư hỏi vị cư sĩ: “Ông có vợ con gì không?” Vị ấy 
đáp: “Có.” Sư hỏi tiếp: “Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ chăng?” Vị ấy đáp: “Không.” Sư 
nói: “Như vậy Hòa Thượng Cảnh Sơn nói không là phải.” Người ấy lễ tạ lui ra—After 
Zhi-Zang became an abbot of the Western Hall (n Chinese, Xi-T”ang), a lay person 
asked him: “Is there a heaven and hell?” Zhi-Zang said: “There 1s.” The lay person then 
asked: “Is there really a Buddha, Dharma, and Sangha, the three Jewels?” Zhi-Zang said: 
“There are.” The lay person then asked several other questions, and to each Zhi-Zang 
answered, “Ihere are.” The lay person said: “Is the Master sure there”s no mistake about 
this?” Zhi-Zang said: “When you visited other teachers, what dịid they say?” The lay 
person said: “I once visited Master Jing-Shan.” Zhi-Zang said: “What dịd Jing-Shan say to 
you?” The lay person said: “He said that there wasn”t a single thing.” Zhi-Zang said: “Do 
you have a wife and children?” The lay person said: “Yes.” Zhi-Zang said: “Does Master 
Jing-Shan have a wife and children?” The lay person said: “No.” Zhi-Zang said: “Then 
1s okay for Jing-Shan to say there Isn”t a single thing.” The lay person bowed, thanked 
ZhI-Zang, and then went away. 

Thiền sư Trí Tạng thị tịch năm §14, được vua ban hiệu “Đại Tuyên Giáo Thiển Sư.”— 
Zen master Zhi-Zang died in 814. He received the posthumous title “Zen Master Great 
Expounder of the Teaching.” 


Trí Thường Qui Tông Thiền Sư—Zen master Zhi-Chang-Kui-Zong: Thiền sư Trí 
Thường Qui Tông quê ở Giang Linh (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc), là đệ tử của Thiền Sư Mã 
Tổ Đạo Nhất—Zen master Zhi-Chang-Kui-Zong was from Jiang-Ling (now in Hu-bei 
Province), was a disciple of Zen master Ma-Tsu-T”ao-Y!. 

Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Các bậc cổ đức từ trước không phải chẳng hiểu 
biết, các ngài là bậc cao thượng chẳng đồng hạng thường. Người thời nay không thể tự 


6035 


thành tự lập, để tháng ngày qua suông. Các ngươi chớ lầm dụng tâm, không ai thế được 
ngươi, cũng không có chỗ ngươi dụng tâm. Chớ đến người khác tìm, từ trước chỉ nuơng 
người khác mà tìm hiểu, nói ra đều kẹt, ánh sáng không thấy suốt, chỉ vì trước mắt có 
vật.”—Master Zhi-Chang Kui-Shan entered the hall and addressed the monks, saying: 
“The virtuous of former times were not without knowledge and understanding. Those 
great adepts were not of the common stream. People these days are unable to be self- 
empowered, nor can they stand alone. They Just idly pass the time. All of you here, don”t 
make the error of employing your mind. No one can do 1t for you. Moreover, there 1s no 
place where mind can be used. Don't be seeking 1t somewhere else. p to now you have 
been acting In accordance with someone else*s understanding. Your own speech 1s 
completely obstructed. The light does not shine through. There are obstructions blocking 
yOUFr Vision.” 

Có vị Tăng hỏi sư: “Thế nào là huyền chỉ?” Sư đáp: “Không người hay hội.” Vị Tăng lại 
hỏi: “Người hướng về thì sao?” Sư nói: “Có hướng tức trái.” Vị Tăng lại hỏi: “Người 
chẳng hướng thì sao?”Sư đáp: “Đi! Không có chỗ cho ngươi dụng tâm.” Vị Tăng hỏi: 
“Đâu không có cửa phương tiện khiến học nhơn được vào?” Sư đáp: “Quan Âm sức diệu 
trí hay cứu khổ thế gian.” Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là sức diệu trí Quan Âm?” Sư gõ cái 
đỉnh ba tiếng, hỏi: “Ngươi nghe chăng?” Vị Tăng đáp: “Nghe.” Sư nói: “Sao ta chẳng 
nghe?” Vị Tăng không đáp được. Sư cầm gậy đuổi ra—A monk asked Zen master Zñhi- 
Chang: “What is the essential mystery?” Zhi-Chang said: “No one can undersfand it.” The 
monk said: “How about those who seek 1t?” Zh¡i-Chang said: “Those who seek 1t miss 1t 
completely.” The monk asked: “How about those who don”t seek 1t?” Zhi-Chang said: 
“Gol There”s no place for you to use your mind.” The monk said: “Phen, 1s there no 
expedient gate through which you can help me to enter?” Zhi-Chang said: “Kuan-Yin”s 
sublime wisdom can save the world from suffering.” The monk said: “What is Kuan-Yin”s 
sublime wisdom?” The master struck the top of the incense urn three times with his staff 
and said: “Did you hear that or not?” The monk said: “I heard it.” Zhi-Chang said: “Why 
didn't I hear 1t?” The monk was silent. The master then took his staff and got down from 
the seat. 

Sư thượng đường dạy chúng: “Nay tôi muốn nói thiền, các ngươi tất cả lại gần đây.” Đại 
chúng tiến đến gần. Sư bảo: “Các ngươi nghe, hạnh Quan Âm khéo hiện các nơi chốn.” 
Vị Tăng hỏi: “Thế nào là hạnh Quan Âm?” Sư khẩy móng tay, hỏi: “?Các ngươi có nghe 
chăng?” Đại chúng đáp: “Nghe.” Sư nói: “Một bọn hướng trong ấy tìm cái gì?” Sư cầm 
gậy đuổi ra, rồi cười lớn, đoạn đi vào phương trượng—Zhi-Chang entered the hall and 
addressed the monks, sayIing: “I want to speak about Zen. All of you gather around.” The 
monks gathered closely around Zh¡i-Chang. Zhi-Chang said: “Listen to Bodhisattva Kuan- 
'Yinˆs practice. Its goodness extends everywhere.” Someone asked: “What is Kuan-Yin”s 
practice?” Zhi-Chang pointed with his finger and said: “Do you still hear it?” The monk 
said: “We hear 1t.” Zhi-Chang said: “What 1s this pack of fools looking for?” He took his 
staff and chased the monks out of the hall. With a big laugh he went back to the abbot”s 
quATt€TS. 

Một vị Tăng đến từ biệt sư. Sư hỏi: “Đi đâu?” Vị Tăng đáp: “Đi các nơi học ngũ vị 
thiển.” Sư nói: “Các nơi có ngũ vị thiển, ta trong ấy chỉ có nhất vị thiển.” Vị Tăng hỏi: 
“Thế nào là nhất vị thiền?” Sư liền đánh. Vị Tăng bỗng nhiên đại ngộ, thưa: “NÑgưng, con 


1ó. 


6036 


biết rồi.” Sư nói: “Nói! Nói!” Vị Tăng ngập ngừng trả lời. Sư lại đánh đuổi ra—A monk 
was leaving the monastery. Zhi-Chang asked him: “Where are you going?” The monk 
said: “Ứm going everywhere to study the five flavors of Zen.” Zhi-Chang said: 
“Everywhere else has five Zen flavors. Here I only have one-flavored Zen.” The monk 
said: “What 1s one-flavored Zen?” Zhi-Chang hit hìm. The monk said: “I understand! I 
understand!” Zhi-Chang said: “Speakl Speakl” The monk hesitated. Zhi-Chang hit him 
again. The monk later went to Huang-Bo and told him about this previous exchange with 
Zhi-Chang. Huang-Bo entered the hall and addressed the monks, saying: “Great Teacher 
Ma brought forth eighty-four people. But 1f some worthy asks them a question every one 
of them Just wets his pants. Only Zhi-Chang 1s up to snuff!” 

Thích sử Giang Châu là Lý Bột đến hỏi sư: “trong kinh nói: “Hạt cải để trong núi Tu Di,` 
Bột không nghi. Lại nói: “Núi Tu Di để trong hạt cải,` phải là dối chăng?” Sư gạn lại: 
“Người ta đồn Sử quân đọc hết muôn quyển sách phải chăng?” Thích Sử đáp: “Đúng 
vậy.” Sư nói: “Rờ từ đầu đến chân bằng cây dừa lớn, muôn quyển sách để chỗ nào?” Lý 
Bột cúi đầu lặng thinh—Governor Li-Bo of Jiang-Chou said to Zhi-Chang: “In the 
Scripture 1t says that a musftard seed fits inside Mount Sumeru. Thịs I don”t doubt. But 1t 
also says that Mount Sumeru fits inside a mustard seed. Im afraid this 1s Just foolish 
talk.” Zhe-Chang said: “I've heard that Your Excellency has read thousands of scrIptures. 
ls this so or not?” The governor said: “Yes, it 1s true.” Zhe-Chang said: “From top to 
bottom your head 1s about the size of a coconut. Where dịd all those scriptures go?” The 
governor could only bow his head in deference. 

Sau khi sư thị tịch, sư được vua ban hiệu “Chí Chơn Thiền Sư—After his death, he 
received the posthumous title “Zen Master Arrive at Truth.” 


Đại Mai Pháp Thường Thiền Sư—Zen master T?a-Mei-Fa-Chang: Thiền sư Đại Mai 
sanh năm 752 tại Tương Dương (bây giờ thuộc tỉnh Hồ Bắc), là đệ tử của Mã Tổ Đạo 
Nhất—Zen master T”a-Mei-fa-Chang was born in 752 in Xiang-Yang (now ¡in Hu-bei 
province), was a disciple of Ma-Tsu-T”ao-Y!. 
Ban sơ đến tham vấn Mã Tổ, sư hỏi: “Thế nào là Phật? Mã Tổ đáp: “Tức tâm là Phật.” 
Sư liền đại ngộ—Upon his first meeting with the great teacher Ma-Tsu, T?a-Mei asked 
him: “What is Buddha?” Ma-Tsu said: “Mind 1s Buddha.” Upon hearing these words, T”a- 
Mei experienced great enliphtenmerit. 
Trong hội Diêm Quang (chỗ giáo hóa của Thiền sư tể An) có vị Tăng vào núi tìm cây 
gậy, lạc đường đến am sư. Vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng ở núi nầy được bao lâu?” Sư đáp: 
“Chỉ thấy núi xanh lại vàng bốn lần như thế.” Vị Tăng hỏi: “Ra núi đi đường nào?” Sư 
nói: “Đi theo dòng suối.” Vị Tăng về học lại cho Thiển sư Tế An nghe, Tế An nói: “Ta 
hồi ở chỗ Mã Tổ từng thấy một vị Tăng, sau nây không biết tin tức gì, có phải là vị Tăng 
này chăng?” Tế An bèn sai vị Tăng ấy đi thỉnh sư xuống núi. Sư có bài kệ: 

“Tổi tàn khô mộc ỷ hàn lâm 

Kỷ độ phùng xuân bất biến tâm 

Tiều khách ngộ chi du bất cố 

Dĩnh nhơn na đắc khổ truy tâm.” 

(Cây khô gãy mục tựa rừng xanh 

Mấy độ xuân về chẳng đổi lòng 


6037 


Tiểu phu trông thấy nào đoái nghĩ 

Dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm). 
Durinng the Zheng-He era (785-820), a monk In Zen Master Yan-Quang QI-An”s 
congregation was collecting wood for making monks` stafs when he became_ lost. 
Coming upon Zen master T”a-Mei Fa-Chang”s cottage, he asked: “Master, how long have 
you been living here?” T”a-Mel said: “I have seen the mountainˆs green change to brown 
four times.” The monk then asked: “Where”s the road down off the mountain?” T”a-Mei 
said: “Follow the flow of the water.” The monk returned to Yan-Kuang and told him 
about the monk he”d met. Yan-Kuang said: “When I was at Jiang-XI, studying with Ma- 
Tsu, I saw such a monk there. I haven't heard any news about him since then. I don't 
know 1f 1s him or not.” Yan-Kuang then sent a monk to Invite T”a-Mel to come for a 
visit. T?a-Mel responded to the Invitation with a poem that said: 

“A damaged tree stump slumps 1n the forest. 

Mind unchanged as springtime pass. 

A woodcutter passes but stIll doesn”t see It. 

Why do you seek trouble by pursuing 1t?” 
Mã Tổ nghe sư ở núi bèn sai một vị Tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư: “Hòa Thượng 
gặp Mã Tổ đã được cái gì, về ở núi nầy?” Sư đáp: “Mã Tổ nói với tôi “Tức tâm là Phật, 
tôi bèn đến ở núi nầy.” Vị Tăng bèn nói: “Gần đây giáo pháp Mã Tổ đã thay đổi.” Đại 
Mai hỏi: “Đổi ra làm sao?” Vị Tăng đáp: “Phi tâm phi Phật.” Đại Mai nói: “Ông già mê 
hoặc người chưa có ngày xong, mặc ông “Phi tâm phi Phật,` tôi chỉ biết “Tức tâm tức 
Phật.” Vị Tăng trở về thưa với Mã Tổ những lời sư nói. Mã Tổ nói với đại chúng: “Đại 
chúng! Trái Mai đã chín.” Từ đây nhiều vị thiển khách tìm đến tham vấn sư—When Ma- 
Tsu heard that T”a-Mel1 lived on the mountain, he sent a monk to call upon him and ask 
the question: “When you saw Master Ma-Tsu, what did he say that caused you to come 
live on this mountain?” 'T”a-Mel said: “Master Ma-Tsu said to me: “Mind 1s Buddha.' 
Then I came here to live.” The monk said: “These days Master Ma-Tsus teaching has 
changed.” Ta-Mel said: “What 1s it?” The monk said: “Now he says: “No mind. No 
Buddha.'” T°a-Meli said: “That old fellow Just goes on and on, confusing people. Let him 
go ahead and say: “No mind. No Buddha.' As for me: “I still say “Mind 1s Buddha.'” The 
monk returned and reported this to Master Ma-tsu. Ma-Tsu said: ““Phe Plum 1s ripe.” Soon 
afterward, T”a-Meti”s repufation spread widely and students traveled Into the mounftains to 
receive his instruction. 
Sư thượng đường dạy chúng: “Tất cả các ngươi mỗi người tự xoay tâm lại tận nơi gốc, 
chớ theo ngọn của nó. Chỉ được gốc thì ngọn tự đến. Nếu muốn biết gốc cần rõ tâm 
mình. Tâm nầy nguyên là cội gốc tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, tâm sanh thì các 
thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Tâm chẳng tựa tất cả thiện ác, mà sanh 
muôn pháp vốn tự như như.”—Zen Master T?a-Mei entered the hall and addressed the 
monks, saying: “All of you must reserve your mind and arrive at 1ts root. Don”t pursue 1ts 
branchesl Attaining Ifs sources, Ifs end wIll also be reached. If you want to know the 
source, then Just know your own mind. When the mind manifests, the innumerable 
dharmas are thus manifested. And when the mind manifests, the Iinnumerable dharmas 
are thus manifested. And when the mind passes away, the myriad dharmas pass away. 


6038 


Mind does not, however, dependently arise according to conditions of good and evil. The 
myriad dharmas arise In their own thusness.” 

se Giáp Sơn cùng Định Sơn đồng đi đường cùng nói chuyện với nhau. Định Sơn nói: “Trong 
sanh tử, không Phật tức phi sanh tử.” Giáp Sơn nói: “Trong sanh tử, có Phật tức chẳng mê 
sanh tử.” Hai người lên núi lễ vấn sư. Giáp Sơn đem câu nói của hai người thuật lại sư 
nghe và hỏi sư: “Chưa biết chỗ thấy của hai người ai được thân ? Sư bảo: “Một thân một 
sơ.” Giáp Sơn hỏi: “Ai được thân?” Sư nói: “Hãy đi sáng mai lại.” Sáng hôm sau Giáp 
Sơn lại đến hỏi sư. Sư bảo: “Người thân thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng thân.”——As the 
monk Jia-Shan and T”ing-Shan were traveling together they had a discussion. T”ing-Shan 
said: “When there 1s no Buddha within life and death, then there 1s no life and death.” ]ia- 
Shan said: “When Buddha 1s within life and death, there 1s no confusion about life and 
death.” The two monks couldn”t reach any agreement, so they climb the mountain to see 
T”a-Mei Fa-Chang. Jia-Shan raised their question with Ta-Mel and asked: “We'd like to 
know which viewpoint 1s most Intimate?” T”a-Mei said: “Go now. Come back tomorrow.” 
The next day Jia-Shan again came to T”a-Mel and raised the question of the previous 
day. T”-Mei said: “The one who”s intimate doesn”t ask. The one who asks 1snˆt intimate.” 

* Một hôm, sư chợt gọi đồ chúng đến bảo: “Đến không thể kểm, đi không thể tìm.” Sư 
ngừng một lúc, khi nghe tiếng sóc kêu, sư lại hỏi: “Tức vật nầy không phải vật khác, các 
ngươi phải khéo giữ gìn. Nay ta đi đây.” Nói xong sư thị tịch (839)—One day, T”a-Mei 
suddenly said to his disciples: “When 1t comes, 1t can”t be held back. When 1t goes, 1t 
can”t be pursued.” He paused a moment, when the monks heard the sound of a squirrel. 
T”a-Mel said: “IUs Just this thing! Not some other thing! Each of you! Uphold and sustain 
1t well. NÑow I pass away.” Upon saying these words T”a-Met left the world (839). 


17. Bảo Triệt Ma Cốc Thiền Sư—Zen master Ma-Yu-Bao-Che: Thiền Sư Bảo Triệt Ma Cốc 
là đệ tử của Thiển Sư Mã Tổ—Zen master Ma-Yu-Bao-Che was a disciple of Zen master 
Ma-tsu. 

e_ Một hôm, theo Mã Tổ đi dạo, sư hỏi Mã Tổ: “Thế nào là Đại Niết Bàn?” Mã Tổ đáp: 
“Gấp!” Sư hỏi: “Gấp cái gì?” Mã Tổ nói: “Xem nước.” Nghe những lời nầy sư giác ngộ— 
Once, while walking with Ma-Tsu, Bao-Che Ma-Yu asked: “What ¡s the great nirvana?” 
Ma-tsu replied: “Hurried.” Bao-Che asked: “What Is it that hurried?” Ma-Tsu said: “See 
the water! At these words Bao-Che was awakened. 

e_ Sư cùng Nam Tuyển, Qui Tông đến yết kiến Cảnh Sơn, đi đường gặp một bà già, sư hỏi: 
“Cảnh Sơn đi đường nào bà?” Bà già đáp: “Đi thẳng.” Sư hỏi: “Đầu trước nước sâu qua 
được chăng?” Bà già nói: “Chẳng ướt gót chân.” Sư nói: “Bờ trên lúa trúng tươi tốt, bờ 
dưới lúa thất ruộng khô.” Bà già nói: “Thẩy bị cua ăn hết.” Sư nói: “Nếp thơm ngon.” Bà 
già nói: “Hết mùi hơi.” Sư hồi: “Bà ở chỗ nào?” Bà già nói: “Ngay trong đây.” Ba người 
đồng vào quán ngồi. Bà già nấu một bình trà, bưng ba chén chung đến hỏi: “Hòa Thượng 
có thần thông thì uống trà?” Ba người nhìn nhau chưa nói câu nào. Bà già liền bảo: “Xem 
kẻ già nầy trình thần thông đây.” Nói xong bà cầm chung nghiêng bình rót trà, rồi điỉ— 
Bao-Che, Nan-Quan, and another monk went traveling to Mount ]ing. On their way they 
encountered an old woman shopkeeper. They asked her: “What's the way to Mount 
Jing?” She said: “Go straight ahead.” Bao-Che said: “Is there water ahead that 1s too deep 
to pass through?” The old woman said: “lt wont even soak your feet.” Bao-Che said: 


18. 


6039 


“The rice paddy on the upper terrace 1s good. The rice paddy on the lower fterrace Is 
withered.” The old woman said: “[t all been eaten by crabs.” Bao-Che said: “The grain Is 
fragrant.” The old woman said: “There*s no smell.” Bao-Che asked: “Where do you 
live?” The old woman said: “Right here.” The three monks went 1nto the woman's shop. 
She boiled a pot of tea and set out three cups. Then she said: “If you masters have a 
pervasive spiritual knowledge, then drink some tea.” The three monks looked at each 
other In surprise, and then the old woman said: “Look at this old crone show her 
pervasive spirit!° She then grabbed the cups, knocked over the tea pot, and went out. 

Sư cùng Đơn Hà đi dạo núi, thấy cá lội trong nước, sư lấy tay chỉ. Đơn Hà nói: “Thiên 
nhiên! Thiên nhiên!” Đến hôm sau, sư hỏi Đơn Hà: “Hôm qua ý thế nào?” Đơn Hà nhảy 
tới làm thế nằm. Sư nói: “Trời xanh!?—Once Bao-Che and T”ian-Ran-T?an-He were 
hiking in the mountains. Bao-Che pointed at some fish he saw In the stream. T”an-He 
said: “Natural! Natural° Bao-Che waited until the following day, then asked T”an-He: 
“What did you mean yesterday?” T”an-He then lay down in a prone position. Bao-Che 
said: “Nlue heavens!” 

Có vị Tăng hồi: “Thế nào là đại ý Phật pháp?” Sư lặng thinh—A monk asked Bao-Che: 
What Is the great meaning of the Buddhadharma?” Bao-Che was silent. 


Tê An Thiền Sư—Zen master Qi-An: Thiền sư Tễ An sanh năm 750 tại Hải Môn, đệ tử 
của Thiển sư Mã Tổ—Zen master Xi-An was born in 750 in Hai-Men, was a disciple of 
Ma-Tsu. 

Có vị Tăng đến hỏi: “Thế nào là bổn thân Phật Tỳ Lô Giá Na?” Sư bảo: “Đem cái bình 
đồng kia đến cho ta.” Vị Tăng liền lấy tịnh bình đem lại. Sư bảo: “Đem để lại chỗ cũ.” 
Vị Tăng đem bình để lại chỗ cũ rồi, bèn hỏi lại câu trước. Sư bảo: Phật xưa đã quá khứ 
lâu rồi”——A monk asked: “What is the true body of Vairocan Buddha?” Qi-An said: 
“Bring me that pitcher of pure water.” The monk brought him the pitcher. Qi-An then 
said: “Now put it back where 1t was before.” The monk returned the bottle to 1ts former 
position. The he asked his previous question again. Qi-An said: “The ancient Buddhas are 
long gone.” 

Có vị giảng sư đến tham vấn. Sư hỏi: “Tọa chủ chứa chất sự nghiệp gì?” Giảng sư đáp: 
“Giảng Kinh Hoa Nghiêm.” Sư hỏi: “Có mấy thứ pháp giới?” VỊ giảng sư nói: “Nói rộng 
thì có thứ lớp không cùng, nói lược có bốn thứ pháp giới.” Sư dựng đứng cây phất tử , hỏi: 
“Cái nầy là pháp giới thứ mấy?” Giảng sư trầm ngâm lựa lời để đáp: “Sư bảo: “Suy mà 
biết, nghĩ mà hiểu là kế sống nhà quỷ, ngọn đèn cõi dưới trời quả nhiên mất chiếu.”——A 
scholar monk came to visit Zen Master Qi-An. Qi-An asked hìm: “What do you do?” 'The 
monk said: “[ expound the Flower Garland Sutra.” Qi-An said: “How many different 
Dharma realms. But they can be reduced to four types.” Qi-An held his whisk upright and 
said: “What type of Dharma realm 1s this?” The monk sank Into reflection. Qi-An said: 
“Knowing by thinking, resolving through consideration, these are the startegies of a devil 
house. A single lamp, when 1f's put beneath the sun, 1t really 1sn”t bright.” 

Sư gọi thị giả: “Đem cái quạt tê ngưu lại đây.” Thị giả thưa: “Rách rồi.” Sư nói: “Nếu 
quạt đã rách, trả con tê ngưu lại cho ta!” Thị giả không đáp được. Đầu Tử trả lời dùm thị 
giả nói: “Con không ngại đem con tê lại cho sư, nhưng con e rằng nó chưa mọc đủ 
sừng.—QI-An called to his attendant, saying: “Bring me the rhinoceros fan.” The 


19. 


6040 


attendant said: “Its broken.” Qi-An said: “If the fan 1s broken, then bring me the 
rhinoceros.” The attendant didnˆt answer. T”ou-Tz¡ answered on behalf of the attendant, 
saying: “[ don”t mind to bring the rhinoceros, but m afraid that he doesnˆt have all his 
horns. 

Thiển sư Pháp Không đến thưa hỏi những nghĩa lý trong kinh, mỗi mỗi sư đều đáp xong. 
Sư bèn bảo: “Từ Thiền Sư lại đến giờ, bần đạo thảy đều không được làm chủ nhơn.” 
Pháp Không thưa: “Thỉnh Hòa Thượng làm chủ nhơn lại.” Sư bảo: “Ngày nay tối rồi hãy 
về chỗ cũ nghỉ ngơi, đợi sáng mai sẽ đến.” Sáng sớm hôm sau, sư sai sa Di đi mời Thiển 
sư Pháp Không. Pháp Không đến, sư nhìn Sa Di bảo: “Bậy! Ông sa Di nây không hiểu 
việc, dạy mời Thiển sư Pháp Không, lại mời cái người giữ nhà đến.” Pháp Không chẳng 
đáp được—A Zen master named Fa-Kong came to visit Qi-An and inquired about some 
Ideas expressed In the Buddhist sutras. Qi-An answered each question 1n turn. When they 
had finished, QI-An said: “Since the master arrived here, I haven”t been able to play the 
host.” Fa-Kong said: “I Invite the master to take the role of host.” Qi-An said: “IU's late 
today, so let”s go back to our quarters and take a rest. Tomorrow come here again.” Fa- 
Kong then went back to his room. The next morning, Qi-An sent a novice monk fo Invife 
Fa-Kong for another meeting. When Fa-Kong arrived, Qi-An looked at the novice monk 
and said: “Aiee! This novice can”t do anything! I told him to go get Zen master Fa-Kong. 
Instead he went and got this temple maintenance man!” Fa-Kong was speechless. 

Viện chủ Pháp Hân đến tham vấn. Sư hỏi: “Ông là ai?” Pháp Hân đáp: “Pháp Hân.” Sư 
nói: “Tôi không biết ông.” Pháp Hân không đáp được —The temple director named Fa- 
Xin, came to see QI-An (when he was 1ll). Qi-An said: “Who are you?” The temple 
director said: “Fa-Xin.” Qi-An said: “[ don”t know you.” Fa-Xin couldn”t respond. 

Sau sư bệnh, ngồi an nhiên thị tịch. Vua ban hiệu “Ngộ Không Thiền Sư”—Later, the 
master became 1lI and he calmly passed away In 839. He received the posthumous tifle 
“Zen Master Enlightened Emptiness. ” 


Ị? 


Bàng Long Uẩn— Ban-Lung-Yun: Bàng Long Uẩn, một cư sĩ nổi tiếng. Đây là những 
bài kệ nổi bậc của ông—Ban-Lung-Yun, a famous lay-follower. Here are his some 
ouftstanding verses: 

“Thập phương đồng tụ hội 

Cá cá học vô vị 

Thử thị tuyển Phật trường 

Tâm không cập đệ qui.” 

(Mười phương đồng tụ hội 

Mỗi người học vô vi 

Đây là trường thi Phật 

Tâm không thi đậu về). 

“We have gathered from ten directions 

To learn the concept of non-birth and non-annihilation. 

Thiịs life 1s a testing-to-become-Buddha center 

Those who have acquired the mind of emptiness will return 

home with glory and Joy.” 

“Hữu nam bất thú 


6041 


Hữu nữ bất giá 

Đại gia đoàn biến đầu 
Cộng thuyết vô sanh thoại.” 
(Có con trai không cưới vợ 
Có con gái không gã chồng 
Cả nhà cùng đoàn tụ 

Đồng nói lời vô sanh). 

“We have a single son, 

And an unmarried daughter. 
The whole family 1s gathering, 
To talk about the unborn.” 


20. Đàm Thạnh Vân Nham Thiên Sư—Zen master Yun-Yan-T?°an-Sheng: Thiền Sư Đầm 
Thạnh sanh năm 780 tại Kiến Xương. Đàm Thạnh là môn đồ và là người kế vị Pháp của 
Dược Sơn Duy Nghiễm, và là Thầy của đại Thiền Sư Động Sơn Lương Giới. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, Đàm Thạnh xuất gia rất sớm. Ban đầu sư đến tham học với Bá 
Trượng Hoài Hải ngót hai mươi năm mà chưa ngộ huyền chỉ. Bá Trượng qui tịch, sư đến 
tham học và trở thành đệ tử Dược Sơn Duy Nghiễm. Chính nơi đây Pháp Nhãn của ông 
được khai mở. Ông được Dược Sơn xác nhận làm người kế vị Pháp —Zen master Yun- 
Yan-T?an-Sheng was born in 780 In Jian-Chang. Yun-Yan was a student and dharma 
successor of Yueh-Shan Wei-Yen, and the master of the great Ch°an master Tung-Shan 
Liang-Chieh. According to The Ching-Te-Chˆuan-Teng-Lu, Yun-Yan left home at an 
early age. Although he studied for about twenty years under Bai-Zhang-Huai-Hai he did 
not attain enliphtenment. After Bai-Zhang passed away, he became a disciple of Yao- 
Shan-Wei-Yan. There his dharma eye opened and he was confirmed by Yueh-Shan as his 
dharma successor. 

e Vân Nham được nhắc tới trong các ví dụ thứ 70, 72 và §9 của Bích Nham Lục —We 
encounter Yun Yan in examples 70, 72 and 89 In Pi-Yan-Lu. 

e Dược Sơn hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở Bá Trượng đến.” Dược Sơn hỏi: “Bá Trượng 
có ngôn cú gì để chỉ dạy đô chúng?” Sư thưa: “Thường ngày hay nói “Ta có một câu đầy 
đủ trăm vị.” Dược Sơn hỏi: “Mặn là mặn, lạt là lạt, không mặn không lạt là vị thường, 
thế nào một câu đây đủ trăm vị?” Sư không đáp được——Yao-Shan asked him: “Where 
have you come from?” Yun-Yan said: “From bai-Zhang.” Yao-Shan asked: “What did 
Bai-Zhang say to his disciples?” Yun-Yan said: “He often said, “I have a saying which 1s 
the hundred tastes are complete.”” Yao-Shan said: “Something salty tastes salty. 
Something bland tastes bland. What 1s neither salty nor bland 1s a normal taste. What 1s 
meant by the phrase, “One hundred tastes are complete?””” Yun-Yan couldn”t answer. 

e _ Hôm khác, Dược Sơn hỏi: “Bá Trượng nói pháp gì?” Sư thưa: “Có khi thầy thượng đường 
đại chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tan hết, lại gọi: “Đại chúng!” Chúng xoay 
đầu lại, thầy bảo'Ấy là gì?” Dược Sơn bảo: “Sao không sớm nói thế đó? Hôm nay nhơn 
ngươi thuật lại, ta được thấy Hải Huynh.” Ngay câu nói ấy, sư tỉnh ngộ, lễ bái —Then 
Yao-Shan said: “What else dịd Bai-Zhang say?” Yun-Yan said: “Once Bai-Zhang entered 
the hall to address the monks. Everyone stood. He then used his staff to drive everyone 
out. The he yelled at the monks, and when they looked back at him he said: “What 1s 1t?°” 


6042 


Yao-Shan said: “Why didn't you tell me this before. Thanks to you today Tve finally 
seen elder brother Hai.” Upon hearing these words Yun-Yan attained enlightenmernt. 

Một hôm Dược Sơn hỏi: “Ngoài chỗ Bá Trượng ngươi còn đến đâu chăng?” Sư thưa: 
“Con từng đến Quảng Nam.” Dược Sơn hỏi: “Ta nghe nói ngoài cửa thành Đông ở Quảng 
Châu có một hòn đá bị Châu chủ dời đi chăng?” Sư nói: “Chẳng những Châu Chủ, dù 
hợp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng động.”—One day Yao-Shan asked Yun-Yan: 
“Besides living at Mount Bai-Zhang, where else have you been?” Yun-Yan answered: “l 
was in Kuang-Nan (Southern China).” Yao-Shan said: “lve heard that east of the city 
gate of Kuang-Chou there 1s a great rock that the local governor can”t move, Is that so?” 
Yun-Yan said: “Not only the governor! Everyone In the country together can”t move 1t.” 
Một hôm, Dược Sơn hỏi: “Ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng?” Sư thưa: 
“Phải.” Dược Sơn hỏi: “Múa được mấy suất?” Sư thưa: “Múa được sáu suất.” Dược Sơn 
nói: “Ta cũng múa được.” Sư hỏi: “Hòa Thượng múa được mấy suất?” Dược Sơn đáp: 
“Ta múa được một suất.” Sư nói: “Một tức sáu, sáu tức một.”—One day, Yao-Shan 
asked: “Ive heard that you can tame lions. Is that so?” Yun-Yan said: “Yes.” Yao-Shan 
said: “How many can you tame?” Yun-Yan said: “Six.” Yao-Shan said: “I can tame them 
too.” Yun-Yan asked: “How many does the master tame?” Yao-Shan said: “One.” Yun- 
'Yan said: “One 1s SIX. ŠiX 1S one.” 

Sau sư đến Qui Sơn Linh Hựu, Qui Sơn hỏi: “Nghe trưởng lão ỏ Dược Sơn làm sư tử múa 
phải chăng?” Sư đáp: “Phải.” Qui Sơn hỏi: “Thường múa hay có khi nghỉ?” Sư đáp: “Cần 
múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ.” Qui Sơn hỏi: “Khi nghỉ sư tử ở chỗ nào?” Sư đáp: “Nghỉ! 
Nghỉ!?—Later, Yun-Yan was at Mount Kui. Kui-Shan asked him: “I've often heard that 
when you were at Yao-Shan you tamed lions. Is that so?” Yun-Yan said: “Yes.” Kui-Shan 
asked: “Were they always under control, or Just sometimes?” Yun-Yan said: “When I 
wanted them under control they were under control. When I wanted to let them loose, 
they ran loose.” Kui-Shan said: “When they ran loose where they were?” Yun-Yan said: 
“They're loose! Thyeˆre loose!”” 

Sư nấu trà, Đạo Ngô hỏi: “Nấu trà cho ai?” Sư đáp: “Có một người cần.” Đạo Ngô hỏi: 
“Sao không dạy y tự nấu?” Sư đáp: “Nay có tôi ở đây.”—Yun-Yan was making tea. 
Tao-Wu asked him: “Who are you making tea for?” Yun-Yan said: “There”s someone 
who wants it.” T”ao-Wu then asked: “Why don't you let him make 1t himself?” Yun-Yan 
said: “Fortunately, Im here to do it.” 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, sau khi sư đến Hồ Nam, trụ trì núi Vân Nham (vách 
đá mây), huyện Du, Đàm Châu. Sư lấy tên núi nầy làm tên mình. Một hôm, sư bảo 
chúng: “Có đứa trẻ nhà kia, hỏi đến không có gì nói chẳng được.” Động Sơn Lương Giới 
hỏi: “Trong ấy có kinh sách nhiều ít?” Sư thưa: Một chữ cũng không.” Động Sơn nói: 
“Sao được biết nhiều thế ấy?” Sư thưa: “Ngày đêm chưa từng ngủ.” Động Sơn hỏi: “Làm 
một việc được chăng?” Sư thưa: “Nói được lại chẳng nói.”—Acording to The Ching-Te- 
Chˆuan-Teng-Lu, later he went to live on Mount Yun-Yen (Cloud-Crag) in Hu-Nan, from 
which his name derived. After becoming an abbot, Yun-Yan addressed the monks, 
saying: “There 1s the son of a certain household. There 1s no question that he can't 
answer.” T”ong-Shan came forward and asked: “How many classic books are there In his 
house?” Yun-Yan said: “Not a single word.” Tong-Shan said: “Then how can he be so 
knowledgeable?” Yun-Yan said: “Day and night he has never slept.” T?ong-Shan said: 


2I. 


6043 


“Can he be asked about a certainn matter?” Yun-Yan said: “What he answers IS not 
spoken.” 

Sư hỏi vị Tăng: “Ở đâu đến?” Tăng thưa: “Thêm hương rồi đến.” Sư hỏi: “Thấy Phật 
chăng?” Vị Tăng nói: “Thấy.” Sư hỏi: “Thấy ở đâu?” Vị Tăng nói: “Thấy ở hạ giới.” Sư 
nói: “Phật xưa! Phật xưa!”-—Zen master Yun-Yan asked a monk: “Where have you come 
from?” The monk said: “From T”ien-Xiang (heavenly figure).” Yun-Yan said: “Did you 
see a Buddha or not?” The monk said: “I saw one.” Yun-Yan asked: “Where did you see 
him?” The monk said: “I saw him in the lower realm.” Yun-Yan said: “An ancient 
Buddha! An anclent Buddha†” 

Ngày hai mươi sáu tháng mười năm 841, sư nhuốm bệnh. Sau khi tắm gội xong, sư kêu 
chủ sự bảo: “Sắm sửa trai, ngày mai có Thượng Tọa đi.” Đến tối đêm hai mươi bẩy, sư 
thị tịch. Sau khi thị tịch sư được vua ban hiệu “Đại Sư Không Trụ”——OÕn the twenty-sixth 
day of the tenth month in 841, he became 1ÌI. After giving orders to have the bath readied 
he called the head of the monks and 1nstructed him to prepare a banquet for the next day 
because a monk was leaving. On the evening of the twenty-senventh he died. After his 
death, he received the posthumous title “Great Teacher No Abode.” 


Viên Trí Đạo Ngô Thiền Sư—Zen master Yuan-Zhi-T°ao-Wu: Thiền Sư Viên Trí Đạo 
Ngô sanh năm 769 tại Dư Chương (nay thuộc tỉnh Giang Tây), là đệ tử của Thiền Sư 
Dược Sơn—Zen Master Yuan-Zhi-T?ao-Wu was born in 769 in Yu-Zhang (now In Jiang- 
XI Province), was a disciple of Yao-Shan. 
Một hôm, Dược Sơn hỏi sư: “Ngươi đi về đâu?” Sư thưa: “Đi dạo núi về.” Dược Sơn bảo: 
“Chẳng rời thất nầy, đem gì về, nói mau!” Sư thưa: 
“Sơn thượng điểu nhi đầu tợ tuyết 

Gián để du ngư mang bất triệt.” 

(Trên núi chim con đầu tợ tuyết 

Đáy khe cá lội lo chẳng cùng). 
One day, Zen master Yao-Shan asked T”ao-Wu: “Where have you been?” Tao-Wu said: 
“Walking on the mountain.” Yao-Shan said: “Without leaving this room, quickly speak†” 
Tao-Wu said: 

“On the mounfain the birds are white as snow. 
At the bottom of the brook the fish never stop swImming.” 

Sư cùng Đàm Thạnh đứng hầu Dược Sơn. Dược Sơn bảo: “Chỗ trí chẳng nghĩ đến, tối ky, 
nói tới, nói tới tức đầu mọc sừng, Trí đầu đà (ám chỉ sư) hiểu thế nào?” Sư liền đi ra. 
Đàm Thạnh hỏi Dược Sơn: “Sư huynh Trí vì sao không đáp lời Hòa Thượng?” Dược Sơn 
bảo: “Hôm nay ta đau lưng, y đã biết, ngươi hỏi lấy y.” Đàm Thạnh đến hỏi sư: “Vừa rồi, 
sao sư huynh không đáp lời Hòa Thượng?” Sư bảo: “Huynh đến hỏi Hòa Thượng đi.”— 
One day, T”ao-Wu and Yun-Yan were with Yao-Shan, Yao-Shan said: “Saying that there 
1s a place where wisdom does not reach violates the taboo. Any saying this will grow 
horns. Monk Zh¡ (Tao-Wu), what do you say?”I°ao-Wu then went out. Yun-Yan then 
asked Yao-Shan: “Why didn't elder brother answer you?” Yao-Shan said: “My back hurts 
today. Anyway, he knows why. Why don't you go ask him?” Yun-Yan then went to T”ao- 
Wu and said: “Why didn't you answer the master today?” T”ao-Wu said: “Go ask the 
master.” 


22. 


6044 


Qui Sơn Linh Hựu hỏi Vân Nham Đàm Thạnh: “Bồ Đề lấy øì làm tòa?” Đàm Thạnh đáp: 
“Lấy vô vi làm tòa.” Đàm Thạnh lại hỏi Linh Hựu câu ấy. Linh Hựu đáp: “Lấy các pháp 
không làm tòa.” Linh hựu lại đem câu ấy hỏi sư. Sư đáp: “Ngồi thì cho y ngồi, nằm thì 
cho y nằm. Có một người chẳng ngôi chẳng nằm, hãy nói mau! Nói mau!” Qui Sơn liền 
đứng dậy bỏ đi —Kui-Shan asked Yun-Yan: “With what does bodhi sit?” Yun-Yan said: 
“It sits with nonaction.” Yun-Yan then asked Kui-Shan the same question. Kui-Shan said: 
“It sits with all empty dharmas.” Yun-Yan then asked T”ao-Wu: “What do you say?” 
Tao-Wu said: “Bodhi sits listening to 1t. Bodhi lies down listening to 1t. But as for the one 
who neither sifs nor lies down, speakl Speak†” Kui-Shan got up and left. 

Qui Sơn Linh Hựu hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư đáp: “Khán bệnh đến.” Qui Sơn Linh Hựu 
hỏi: “Có bao nhiêu người bệnh?” Sư đáp: “Có người bệnh, có người chẳng bệnh.” Qui 
Sơn Linh Hựu nói: “Có người không bệnh đâu không phải Trí đầu đà?” Sư đáp: “bệnh 
cùng chẳng bệnh đều không can hệ việc nó, nói mau! Nói mau!”——Kui-Shan asked T?ao- 
Wu: “Where did you go?” Tao-WUu said: “Fo see a doctor.” Kui-Shan asked: “How many 
people are sick?” Tao-Wu said: “Some are sick, some are not.” Kui-Shan said: “Is one 
who 1s not sick has nothing to do with 1t?” 

Sư thị tịch ngày mười tháng chín năm 835—He died on the tenth day of the ninth month 
In 835. 


Vô Học Thúy Vì Thiền Sư—Zen Master Wu-Xue-Shui-Wei: Thiền Sư Vô Học Thúy Vi 
là đệ tử của Thiển Sư Đơn Hà —Zen Master Wu-Xue-Shui-Wei was a disciple of Zen 
master Tan-Xa. 

Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Thiển Sư Đơn Hà, sư hỏi: “Thế nào là thấy chư Phật?” 
Đơn Hà quở: “Thật tự đáng thương, cần thiết cầm khăn lau làm gì?” Sư lùi ba bước. Đơn 
Hà bảo: “Lầm!” Sư tiến tới ba bước. Đơn Hà lại bảo: “Lâm! Lầm!” Sư giở một chân lên, 
xoay thân một vòng, đi ra. Đơn Hà bảo: “Được tức được, cô phụ chư Phật khác.” Sư do 
đây lãnh hội ý chỉ, về trụ núi Thúy Vi tại Chung Nam Sơn— Shui-Wei asked T?an-He: 
“What Is the teaching of all Buddhas?” Tan-He exclaimed: “Fortunately, le 1s 
fundamenrtally wonderful. Why do you need to take up a cleaning cloth and broom?” Wu- 
Xue retreated three steps. Tan-He said: “Wrong.” Wu-Xue again came forward. Tan- 
He said: “Wrong! Wrong!” Wu-Xue then lifted one foot into the aIr, spun In a circle and 
went out. Tan-He said: “Such an answer! It”s turning oneˆ”s back on all the Buddhas.” 
Upon hearing these words, Wu-Xue attained great enlightenment. 

Thiền sư Đại Đồng đến hỏi sư: “Không biết Nhị Tổ mới thấy Tổ Đạt Ma có sở đắc gì?” 
Sư bảo: “Nay ngươi thấy ta lại có sở đắc gì?” Đại Đồng đốn ngộ huyền chỉ—When Wu- 
Xue was abbot of a temple, T”ou-Tzi Yi-Qing said to hìm: “Ƒm not clear about what 
resulted when the Second Patriarch first saw Bodhidharma.” Zen master Wu-Xue said: 
“Right now you can see mee. What is the result?” At that moment Tou-Tzi suddenly 
awakened to the profound mystery. 

Một hôm, sư đi trong pháp đường, Đại Đồng tiến đến trước lễ, thưa: “Mật chỉ từ Ấn Độ 
qua, Hòa Thượng dạy người thế nào?” Sư dừng bước một chút. Đại Đồng lại thưa: “Xin 
thầy chỉ dạy.” Sư bảo: “Lại cần cái bầu nước nhỏ thứ hai sao?” Đại Đồng tạ lễ lui ra. Sư 
bảo: “Chớ lấp gốc.” Đại Đồng thưa: “Thời tiết đến, gốc mầm tự sanh.”—One day, Zen 
master Shui-Weli was walking in the Dharma haill. T”ou-Tzi walked up In front of him, 


23. 


6045 


bowed to him and said: “The essential meaning of the First Patriarch coming from the 
west, how does the master demonstrate this to people?” The master stopped walking and 
stood there. T”ou-TzI said: “Please demonstrate 1t, Master.” Shui-Wel said: “Do you want 
another bucket full of polluted water?” 'T”ou-Tz¡ then bowed In thanks. Shui-WelI said: 
“Don't make matters worse.” 
everywhere.” 

Nhơn sư cúng dường La Hán, có vị Tăng hỏi: “Đơn Hà đốt tượng Phật gỗ, Hòa Thượng vì 
sao cúng dường La Hán?” Sư bảo: “Đốt cũng chẳng đốt đến, cúng dường cũng một bể 
cúng dường.” Tăng lại hỏi: “Cúng dường La Hán có đến chăng?” Sư bảo: “Ngươi mỗi 
ngày có an cơm chăng?” Tăng không đáp được. Sư bảo: “Chẳng có bao nhiêu người 
khôn.”—When Shui-Wei was making offerings to the sacred Iimages, a monk asked: “Zen 
master T”an-He burn a wooden Buddha. Why then, Master, do you make offerings to the 
wooden statues?” Shui-Weli said: “Because they won't burn. But 1Ÿ you want to make 
them an offering they'lI let you do so.” The monk asked: “If you make an offering to the 
sacred figures will they come or not?” Shui-Wel said: “Aren”t you able to eat every day?” 
The monk didn”t answer. Shui-Wel said: “Ihere aren”t many clever ones.” 


Tou-Tzi said: “Is the season when seeds grow 


Hoàng Bá Hy Vận— Huang-Po-Hsi-Yun: Một trong những thiển sư nổi bậc vào đời nhà 
Đường. Ông là sư phụ của một thiển sư nổi tiếng tên Lâm Tế. Thiển sư Hoàng Bá quê tại 
tỉnh Phúc Kiến, là đệ tử của Thiển Sư Bá Trượng—One of the outstanding Zen masters 
during the T”ang dynasty. He was the master of another famous Zen master named Lin- 
Chi. Zen master Huang-Bo-Xi-Yun was born In Fu-Jian Province, was a disciple of Bai- 
Zhang. 

Trong khi đi dạo núi Thiên Thai, sư gặp một vị tăng, nói chuyện với nhau như đã quen 
biết từ lâu, nhìn kỹ là người Mục Quang Xa. Hai người đồng hành, gặp một khe suối đầy 
nước chảy mạnh, sư lột mũ chống gậy đứng lại. Vị Tăng kia thúc sư đồng qua, sư bảo: 
“Huynh cần qua thì tự qua.” Vị Tăng kia liền vén y, bước trên sóng như đi trên đất bằng. 
Qua đến bờ, vị Tăng kia xây lại hối: “Qua đây! Qua đây!” Sư bảo: “Bậy! Việc ấy tự biết. 
Nếu tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi huynh.” Vị Tăng kia khen: “Thật là pháp khí Đại Thừa, 
tôi không bì kịp.” Nói xong, không thấy vị Tăng ấy nữa—While on his journey to Mount 
T1en-T”ai, Huang-Bo met another monk. They talked and laugh, Just as though they were 
old friends who had long known one another. Their eyes gleamed with delight as they 
then set off traveling together. Coming to the fast rapids of a stream, they removed thetIr 
hafs and took up staffs to walk across. The other monk tried to lead Huang-Bo across, 
saying: “Come over! Come over!” Huang-Bo said: “If Elder Brother wants to go across, 
then go ahead.” The other monk then began walking across the top of the water, Just as 
though it were dry land. The monk turned to Huang-Bo and said: “Come across! Come 
across!” Huang-Bo yelled: Ah! You self-saving fellow! If I had known this before I would 
have chopped off your legs!” The monk cried out: “You re truly a vessel for the 
Mahayana, I can”t compare with you!” And so saying, the monk vanished. 

Một hôm, Bá Trượng hỏi: “Chững chạc to lớn từ đâu đến?” Sư thưa: “Chững chạc to lớn 
từ Lãnh Nam đến.” Bá Trượng hỏi: “Chững chạc to lớn sẽ vì việc gì?” Sư đáp: “Chững 
chạc to lớn chẳng vì việc gì khác.” Sư liễn lễ bái hỏi: “Từ trước tông thừa chỉ dạy thế 
nào?” Bá trượng lặng thinh. Sư thưa: “Không thể dạy người sau là dứt hẳn mất.” Bá 


6046 


trượng bảo: “Sẽ nói riêng với ngươi.” Bá Trượng đứng dậy đi vào phương trượng. Sư đi 
theo sau thưa: “Con đến riêng một mình.” Bá trượng bảo: “Nếu vậy, ngươi sau sẽ không 
cô phụ ta.”—One day, Bai-Zhang asked: So grand and imposing, where have you come 
from?” Huang-Bo said: “So grand and imposing, I”ve come from south of the mountaIns.” 
Bai-Zhang said: “So grand and imposing, what are you doing?” Huang-Bo said: “So grand 
and Iimposing, m not doing anything else.” Huang-Bo bowed and said: “From high 
antiquity, what 1s the teaching of this order?” Bai-Zhang remained silent. Huang-Bo said: 
“Don't allow the descendants to be cut off.” Bai-Zhang then said: “It may be said that you 
are a person.” Bai-Zhang then arose and returned to his abbot's quarters. Huang-Bo 
followed him there and said: “lve come with a special purpose.” Bai-Zhang said: “If 
that ”s really so, then hereafter you won't disappoint me.” 

Một hôm Bá Trượng hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Nhổ nắm dưới núi Đại Hùng đến.” 
Bá trượng hỏi: “Lại thấy đại trùng chăng?” Sư làm tiếng cọp rống. Bá trượng cầm búa 
thủ thế. Sư vỗ vào chân Bá Trượng một cái. Bá trượng cười bỏ đi. Sau đó Bá trượng 
thượng đường dạy chúng: “Dưới núi Đại Hùng có con đại trùng, các ngươi nên xem. Lão 
Bá Trượng này hôm nay đích thân bỗng gặp và bị cắn một cái.”—One day, Bai-Zhang 
asked Huang-Bo: “Where have you been?” Huang-Bo said: “ve been picking 
mushrooms at the base of Mount Great Hero.” Bai-Zhang said: “Did you see a bịg tiger?” 
Huang-Bo roared. Bai-Zhang picked up an ax and assumed a pose as 1Ý to strike Huang- 
Bo. Huang-Bo then hit hìm. Bai-Zhang laughed “Ha, ha,” and returned to his room. Later 
Bai-Zhang entered the hall and said to the monks: “At the base of Great Hero Mountain 
there”s a tiger. You monks should go take a look at it. Just today, I myself suffered a bite 
from It.” 

Sư ở chỗ Nam Tuyển. Một hôm, toàn chúng đi hái trà, Nam Tuyển hỏi: “Đi đâu?” Sư 
thưa: “Đi hái trà.” Nam Tuyển lại hỏi: “Đem cái gì hái?” Sư đưa con dao lên. Nam Tuyền 
bảo: “Tất cả đi hái trà.” —Once, Huang-Bo was at Nan-Quan-Pu-Yuan”s temple and 
participated in picking tea leaves. Nan-Quan asked him: “Where are you going?” Huang- 
Bo said: “To pIck tea leaves.” Nan-Quan said: “What will you use to pick them?” Huang- 
Bo took his knife and held 1t straight up. Nan-Quan said: “You”ve only acted as guest. 
You haven”t acted as host.” Huang-Bo stabbed three holes In the air. Nan-Quan said: 
“Everyone 1s going to pick tea leaves.” 

Hôm nọ, Nam Tuyền bảo sư: “Lão Tăng ngẫu hứng làm bài ca “Chăn Trâu,” mời Trưởng 
Lão hòa. Sư thưa: “Tôi tự có thầy rồi.”—One day, Nan-Quan said to Huang-Bo: “I have a 
song called “Ode of the Oxherd.` Can you recite 1?” Huang-Bo said: “Ï am my own 
teacher right here.” 

Sư từ giả đi nơi khác, Nam Tuyển tiễn đến cổng, cầm chiếc mũ của sư đưa lên hỏi: 
“Trưởng Lão thân to lớn mà chiếc mũ nhỏ vậy?” Sư thưa: “Tuy nhiên như thế, đại thiên 
thế giới đều ở trong ấy.” Nam Tuyển bảo: “Vương Lão Sư vậy.” Sư đội mũ ra điỉ— 
Huang-Bo was taking his leave of Nan-Quan. Nan-Quan accompanied Huang-Bo to the 
monastery gate. Lifting up Huang-Bo's hat, Nan-Quan said: “Elder, your physical s1z© 1s 
not large, but Isn't your hat too small?” Huang-Bo said: “Although that”s true, still the 
entire universe can fit inside 1t.” Huang-Bo then put on his hat and left. 

Một hôm sư thượng đường, đại chúng vân tập, sư bảo: “Các ngươi! Các ngươi muốn cầu 
cái gì?” Sư cầm trượng đuổi chúng. Đại chúng không tan. Sư lại ngồi xuống bảo: “Các 


6047 


ngươi toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng hành khất để cho người chê cười. Thà cam thấy 
tám trăm, một ngàn người giải tán, chớ không thể giải tán, không thể chịu sự ồn náo. Ta 
khi đi hành khất hoặc gặp dưới rễ cỏ có cái ấy, là đem hết tâm tư xem xét nó. Nếu biết 
ngứa ngáy khả dĩ lấy đãy đựng gạo cúng dường. Trong lúc đó, nếu dễ dàng như các 
ngươi hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay. Các ngươi đã xưng là hành khất, cần phải có 
chút ít tỉnh thần như thế, mới có thể biết đạo. Trong nước Đại Đường không có Thiển Sư 
sao?””—One day, Zen master Huang-Bo entered the hall to speak. When a very large 
assembly of monks had gathered, he said: “What 1s it that you people are all seeking 
here?” He then use his staff to try and drive them away, but they didn”t leave. So Huang- 
Bo returned to his seat and said: “You people are all dreg-slurpers. lÝ you go on a 
pllgrimage seeking In this way you”ll Just earn people”s laughter. When you see eight 
hundred or a thousand people gathered somewhere you go there. Thereˆs no telling what 
trouble this will cause. When I was traveling on pilgrimage and cam upon some fellow 
“beneath the grass roofs” (a teacher), then I°d hammer him on the top of the head and see 
1f he understood pain, and thus support him from an overflowing rice bag! If all Ï ever 
found were the likes of you here, then how would we ever realize the great matter thaf”s 
before us today? If you people want to call what you"re do¡ng a “pilgrimage,` then you 
should show a little spiritl Do you know that today in all the great Tang there are no Zen 
teachers?” 

Có vị Tăng hỏi: “Bậc tôn túc ở các nơi hợp chúng chỉ dạy, tại sao nói không Thiển Sư?” 
Sư bảo: “Chẳng nói không thiền, chỉ nói không sư. Xà Lê chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ 
Đại Sư có tám mươi bốn người ngôi đạo tràng , song được chánh nhãn của Mã Tổ chỉ có 
hai ba người, Hòa Thượng Lô Sơn Qui Tông là một trong số ấy. Phàm người xuất gia 
phải biết sự phần từ trước lại mới được. Vả như, dưới Tứ Tổ, Đại sư Ngưu Đầu Pháp 
Dung nói dọc nói ngang vẫn chưa biết then chốt hướng thượng. Có con mắt này mới biện 
được tông đẳng tà chánh. Người hiện giờ không hay thể hội, chỉ biết học ngôn ngữ, nghĩ 
nhầm trong đấy da tức chỗ đến an ổn, xưng là ta tự hội thiển, lại thay việc sanh tử cho 
người được chăng? Khinh thường bậc lão túc vào địa ngục nhanh như tên bắn. Ta vừa 
thấy ngươi vào cửa liền biết được rồi. Lại biết chăng? Cần kíp nỗ lực chớ dung dị. Thọ 
nhận chén cơm manh áo của người mà để một đời qua suông, người sáng mắt chê cười. 
Người thời gian sau hẳn sẽ bị người tục lôi đi. Phải tự xem xa gần cái gì là việc trên mặt? 
Nếu hội liền hội, nếu không hội giải tán đi. Trân trọng! ”——A monk then asked: “In all 
directions there are worthies expounding to counfless students. Why do you say there are 
no Zen teachers?” Huang-Bo said: “[ didn't say there 1s no Zen, Just that there are no 
teachers. None of you see that although Zen master Ma-Tsu had eighty-four Dharma 
herrs, only two or three of them actually gained Ma-Tsu's Dharma eye. One of them 1s 
Zen master Kui-Zong of Mount bu. Home leavers must know what has happened In 
former times before they can start to understand. Otherwise you wIll be like the Fourth 
Ancesfor”s student Niu-T”ou, speaking high and low but never understanding the critical 
poInt. IÝ you possess the Dharma eye, then you can distinguish between true and heritical 
teachings and you”ll deal with the world”s affairs with ease. But If you dont understand, 
and only study some words and phrases or recife sutras, and then put them In your bag 
and set off on pIlgrimate saying: “I understand Zen,' the will they be of any benefit even 
for your own life and death? If you're unmindful of the worthy ancients you'll shoot 


6048 


straight into hell like an arrow. I know about you as soon as Ï see you come through the 
temple gate. How will you gain an understanding? You have to make an effort. Ít isnˆt an 
easy matfer. If you Just wear a sheet of clothing and eat meals, then you”ll spend your 
whole life in vain. Clear-eyed people will laugh at you. Eventually the common people 
will Just get rid of you. lf you go seeking far and wide, how wIll this resolve the great 
matter? If you understand, then you understand. If you don't, then get out of here! Take 
care!” 

*. Thiển sư Hoàng Bá thị tịch năm 850. Sau khi thị tịch sư được vua ban hiệu “Đoạn Tế 
Thiển Sư”—He died in 850. After his death, he received the posthumous title 'Zen 
Master Removing LimIits.” 


24. Đại An Thiền Sư—Zen Master T°a-An: Thiền Sư Đại An sanh năm 793 tại Phước Châu 
(bây giờ thuộc tỉnh Phúc Kiến), đệ tử của Bá Trượng—Zen Master T?a-An was born in 
793 in Fu-Chou (in modern Fu-]ian Province), was a disciple of Zen master BaI-Zhang. 

se Khi Đại An gặp Bá Trượng, lễ bái xong, sư thưa: “Con muốn cầu biết Phật, thế nào là 
phải?” Bá Trượng bảo: “Thật là người cỡi trâu tìm trâu.” Đại An hồi: “Sau khi biết thì thế 
nào?” Bá Trượng nói: “Thì như người cỡi trâu về đến nhà.” Đại An lại hỏi: “Chẳng biết 
trước sau gìn giữ thế nào?” Bá Trượng bảo: “Như người chăn trâu cầm roi dòm chừng 
không cho nó ăn lúa mạ của người.” Sư nhơn đây lãnh hội ý chỉ, chẳng đi tìm đâu nữa— 
When T”a-An met Bai-Zhang, he bowed and asked: “This student seeks to know Buddha. 
How can I do so?” Bai-Zhang said: “Is like riding the ox looking for the ox.” T”a-An 
said: “After finding 1t, then what?” Bai-Zhang said: “Its like riding the ox and arriving 
home.” T”a-An then asked: “How does one ultimately uphold and sustain this?” BaiI- 
Zhang said: “It`s like an oxherd who, grasping his staff, watches the ox so that he doesn”t 
transgress by eating other people”s sprouts and grain.” UỦpon receiving this Instruction 
T”a-An sought nothing further. 

e Sư thượng đường dạy chúng: “Cả thẩy các ngươi đến Đại An nầy tìm cầu cái gì? Nếu 
muốn làm Phật, các ngươi tự là Phật. Sao lại gánh Phật sang nhà bên cạnh tìm, luống tự 
nhọc nhằn? Ví như con nai khát nước mà chạy theo ánh nắng (ánh nắng giống như nước, 
con nai lầm tưởng là nước cắm đầu chạy tìm), biết bao giờ được khế hợp. Các ngươi 
muốn làm Phật, chỉ cần không có những tâm điên đảo, vin theo, vọng tưởng, nghĩ ác, cấu 
dục, chẳng sạch của chúng sanh, tức các ngươi là Phật chánh giác mới phát tâm, lại đến 
chỗ riêng nào luận bàn. Sở dĩ, Đại An nầy ở tại núi Qui ba mươi năm, ăn cơm núi Qui, 
đại tiện núi Qui, mà không học thiển núi Qui, chỉ coi chừng con trâu. Nếu nó lạc đường 
hay vào trong cỏ, liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục 
nó. Đáng thương đã lâu chịu người rầy rà, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng 
trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ đuổi cũng chẳng đi—Kui-Shan T?a-An addressed the 
monks, saying: “What are you all seeking from me by coming here? lf you want to 
become a Buddha, then you should know that you yourself are Buddha. Why are you 
running around from place to place, like a thirsty deer chasing a mirage? When will you 
ever succeed? You want to be a Buddha, but you won”t recognize that your tfopsy-turvy 
contradictory Ideas; your deluded understandings; your mind which believes In 
innumerable things, purity and pollution; that 1t 1s Just this mind that 1s the authentic 
original awakened mind of Buddha. Where else will you go to find 1t? ve spent the last 


6049 


thirty years here on Mount KuIl, eating Kui-Shan's rice, shitting Kui-Shan's shit, but not 
practicing Kui-Shan”s Zen! I Just mind an old water buffalo. If he wanders off the road 
Iinto the grass then I pull him back by his nose ring. If he eats someone else”s rice shoots 
then I use the whiIp to move him away. After such long training period he”s become very 
lovable, and he obeys my words. Now he pulls the Great Vehicle, always staying where I 
can see him the whole day through, and he can't be driven away. 

Cả thẩy các ngươi, mỗi người có hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng quang soi 
sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành 
đữ, sáu cửa ngày đêm thường phóng quang, cũng gọi là phóng quang tam muội. Các 
ngươi tự chẳng biết, lại nhận bóng trong thân tứ đại. Nó là vật do trong ngoài giúp đỡ 
không dám chinh nghiêng, như người gánh nặng đi qua cây cầu khỉ, không dám để sẩy 
chân. Hãy nói vật gì có thể gìn giữ được? Như thế, không có một mảnh tơ, một sợi tóc có 
thể thấy. Đâu chẳng nghe Hòa Thượng Chí Công nói: “Trong ngoài tìm kiếm trọn không 
ra. Trên cảnh thi vi gôm tất cả.” Trân trọng! —Each one of you has a priceless treasure. 
There 1s light emanating from your eyes which 1lluminates mountains, rivers, and the 
great earth. There 1s light radiating from your ears which apprehends all good and evil 
dounds. The six senses, day and night they emanate light and this ¡1s called the “light 
emanating samadhi.` You yourself can”t comprehend 1t, but it 1s reflected in the four great 
bodies. It is completely supported within and without, and never unbalanced. Its like 
someone with a heavy load on his back, crossing a bridge made from a single tree trunk, 
but never losing his step. And now 1Ÿ you ask what 1s It that provides this support and 
where Is it revealed, then I just say that not a single hair of it can be seen. No wonder the 
monk ZhiKong said: “Searching inside and out you ll find nothing. Actions in the 
causational realm are a big muddle.ˆ Take care!” 

Có vị Tăng hỏi: “Tất cả thi vi là dụng của pháp thân, thế nào là pháp thân?” Sư đáp: “Tất 
cả thi vi là dụng của pháp thân.” Vị Tăng hỏi: “Lìa năm uẩn, thế nào là thân xưa nay?” 
Sư đáp: “Đất, nước, lửa, gió, thọ, tưởng, hành, thức.” Vị Tăng hỏi: “Cái ấy là năm uẩn 
chứ gì?” Đại An đáp: “Chúng không là năm uẩn.”—A monk asked: All actions are the 
function of the dharmakaya. What 1s the dharmakaya?” Ta-An said: “All actions are the 
function of the dharmakaya.” The monk asked: “Apart from the five skandhas, what 1s the 
original body?” Ta-An said: “Earth, water, fire, wind (the four elements of form), 
Sensation, perception, mental action, and consciousness.” The monk asked: “Aren't these 
the five skandhas?” T”a-An said: “They are not the five skandhas.” 

Hòa Thượng Tuyết Phong nhơn vào núi lượm được một nhánh cây hình giống con rắn, để 
trên lưng một câu: “Vốn tự thiên nhiên chẳng nhờ bào gọt,” gởi tặng sư. Sư nhận, nói: 
“Ngươi bổn sắc ở núi, vẫn không vết dao búa.”—Xue-Feng came to Mount Kui. While 
living there he found an unusual stick shaped like a snake. On the back of it he wrote: 
“[his 1s natural and was not carved.” Xue-Feng gave the stick to Ta-An, who said: 
“Inhabitants of this mounfain have no ax with which to carve It.” 

Có người hỏi sư: “Phật ở chỗ nào?” Sư đáp: “Chẳng lìa tâm.” Vị Tăng lại hỏi: “Người 
trên hai ngọn có được cái gì?” Sư đáp: “Pháp không có chỗ được, dù có chỗ được, được 
vốn không được.”—A monk asked: “Where ¡is Buddha?” T?a-An said: “Not apart from 
mind.” The monk said: “hen what were the attainments of the ancestors on Twin 


25. 


6050 


peaks?” Ta-An said: “In the Dharma there 1s nothing attained. If there 1s anything to be 
attained, it 1s that nothing 1s attained.” 

Năm 883, sư trở về chùa Hoàng Bá và thị tịch tại đây. Môn đồ xây tháp thờ sư trên núi 
Lăng Già. Sau khi thị tịch, sư được vua ban hiệu “Viên Trí Thiền Sư—lIn 883, he 
returned to Mount Huang-Bo and died there. His stupa was constructed on Mount Lanka 
and he received the posthumous title “Zen Master Perfect Wisdom.” 


Thân Tán Thiền Sư—Z7en master Shen-Tsan: Thiền sư Trung Hoa—Chinese Zen 
master—Thân Tán Thiển Sư là một trong những đệ tử nổi bậc của Thiển Sư Bách 
Trượng. Ngài xuất gia lúc tuổi còn nhỏ. Sau khi ngộ đạo với Tổ Bách Trượng , ngài còn 
vị bổn sư chưa thấu đạo (nhưng rất kiêu ngạo và không muốn nghe lời khuyên của đệ tử, 
vì nghĩ rằng đệ tử làm sao hơn thầy được). Vì thế ngài trở về quê tìm cách cảnh tỉnh bổn 
sư. Một hôm bổn sư đang ngôi xem kinh bên khung cửa, vì trời lạnh nên ông lấy giấy dán 
kín cửa lại. Thần Tán đi ngang thấy một con ong cứ bay đập vào tờ giấy để tìm lối ra, 
nhưng chui ra không được. Thần Tán đứng ngoài cửa sổ ngâm một bài kệ: 

“Không môn bất khẳng xuất 

Đầu song dã thái sĩ 

Bách niên táng cố chỉ 

Hà nhật xuất đầu thì?” 

(Cửa không chẳng chịu ra 

Lại mê muội vùi đầu vào song cửa 

Trăm năm vùi đầu vào tờ giấy cũ ấy 

Cũng không có ngày nào ra được?) 


Zen master Shen-Tsan was one of the outstanding of Zen master Bai-Zhang. He left home to 
become a monk at the young age. After attaining enlightenmert, he bịd farewell to Master 
Bai-Zhang and returned to his home town hoping to help his former teacher (who was foo 
proud to take advice from his student, as he thought disciples would never surpass thelr 
teacher) get awakened. One day, his old teacher was reading the sutra by the window. 
Because It was too cold outside, he sealed the window with paper. This incidentally 
entrapped a bee Inside the room. When Shen-Tsan passed by the abbot”s room and notice the 
bee banging 1fself against the taped window, trying to find its way out, he composed the 
following verses: 


“The gateless gate 1s there, 

Why don't you get out, how stupid of youl 
Even though you poke your nose Into 

The old paper for hundreds of years, 
When can you expect to set free?” 


26. Vô Ngôn Thông—Zen Master Vô Ngôn Thông (?-826): Sư là một trong những thiển sư 


người Trung Hoa, nhưng nổi tiếng tại Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ tám. Sư là sơ tổ của 
phái thiển Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, có người khuyên sư 
nên đến tìm gặp Mã Tổ, nhưng khi đến nơi thì Mã Tổ đã viên tịch. Sư tìm gặp Bách 
Trượng Hoài Hải xin làm đệ tử. Sau sư về trụ trì chùa Hòa An. Sau đó sư sang Việt Nam 
vào khoảng năm 820, trụ tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây sư 


27. 


6051 


diện bích suốt mấy năm mà không ai hay biết, duy chỉ có Thiển sư Cảm Thành, vị trụ trì 
của chùa Kiến Sơ biết được nên rất cảm phục và tôn thờ làm Thầy. Trước khi thị tịch, 
ngài gọi Cảm Thành lại căn dặn: “Xưa Đức Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên là 
khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã đem 
Chánh Pháp Nhãn truyền trao lại cho một trong những đại đệ tử của ngài là Tôn giả Ma 
Ha Ca Diếp. Tổ tổ truyền nhau từ đời nây sang đời khác. Đến Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang 
Trung Hoa truyền tâm ấn cho Tổ Huệ Khả, rồi Tổ Huệ Khả truyền cho Tổ Tăng Xán, Tổ 
Tăng Xán truyền cho Tổ Đạo Tín, ổ Đạo Tín truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rồi Lục 
Tổ Huệ Năng, Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng, Mã Tổ, Bách Trượng. Tổ Bách Trượng đã 
truyền tâm ấn cho ta. Nay ông phải vì đời sau mà hoằng dương Chánh Pháp cho thế hệ 
nối tiếp.” Sư thị tịch năm 826 sau Tây Lịch —He was one of the most outstanding Chinese 
monks; however, he was famous in Vietnam In the end of the eightth century. He was the 
founder of the Vô Ngôn Thông Zen Sect in Vietnam. Before going to Vietnam, someone 
recommended him to go to see Ma-Tsu; however, when he arrived at Ma-Tsuˆs Temple, 
Ma-Tsu already passed away. He came to see Pai-Chang and Insisted to be his disciple. 
Sometime later, he moved to stay at Hòa An temple in Kuang-Chou. In 820, he came to 
Vietnam and stayed at Kien So Temple. There he sat in meditation with face to a wall for 
several years, but nobody knew his practice except Cảm Thành, the abbot of Kiến Sơ 
Temple. Cảm Thành respected and honored him to be his master. Before passing away, 
he called Cảm Thành to his side and advised: “For the sake of a great cause, the Buddha 
appeared, for the changing beings from 1llusion Into enlightenment. Before enftering Into 
Nirvana, he transmitted the ripght Dharma eye treasury (something that contains and 
preserves the ripht experience of reality) to one of his great disciples, Maha-Kasyapa. 
Patrlarchs contunued to transmit generaton after generaton. When Patriarch 
Bodhidharma came to China from India, he transmitted the Mind-seal to Hui-K”o, from 
Hui-K”o to Seng-Ts°an, from Seng-Ts°an to Tao-Hsin, from Tao-Hsin to Hung-Jung, 
from Hung-]ung to Hui-Neng, from Hui-Neng to Nan-Yueh-Huai-Jang, from Nan-Yueh- 
Huai-Jang to Ma-Tsu, from Ma-Tsu to Pai-Chang. I received the mind-seal from Pai- 
Chang, and now [l Just want to transmit 1t to you. Please keep expanding the Correct 
Dharma to the next generation.” Zen Master Vô Ngôn Thông passed away in 826 AD. 


Triệu Châu Tòng Thẩm—Chao-Chou-T?sung-Shen: Triệu Châu Tòng Thẩm là môn đồ 
và người kế vị Pháp của Thiển sư Nam Tuyển Phổ Nguyện. Ông là một thiển sư nổi 
tiếng và quan trọng vào bậc nhất thời nhà Đường. Công án “Không” của ông là một công 
án nổi tiếng trong tất cả mọi công án. Người ta nói rằng triệu Châu đạt kiến tánh lúc 18 
tuổi và giác ngộ viên mãn lúc 54 tuổi. Đến năm 58 tuổi ông đã đi du phương khắp Trung 
Quốc, ở lại với nhiều sư xuất sắc và tham dự “pháp chiến” với họ cho đến năm 80 tuổi, 
ông mới chính thức mở một ngôi chùa và bắt đầu dạy chúng. Ông tiếp tục dạy môn đệ 
cho đến khi chết lúc 120 tuổi. Triệu Châu có 13 người kế vị Pháp, nhưng vì có ít người 
bằng được ông về chiều sâu kinh nghịm, nên chỉ vài thế hệ sau là dòng Thiển của ông bị 
tàn lụi. Triệu Châu có một lối dạy học trò rất đặc biệt, mà người ta gọi là “Thiển trên 
miệng và trên môi Triệu Châu.” Giọng trầm trầm, gần như là thì thào. Ông thường đưa ra 
những câu trả lời ngắn và rõ ràng, nhưng những lời ông nói có một sức mạnh lớn. Người 
ta nói những lời ấy có thể chọc thủng những ý nghĩ và tình cẩm mù quáng của học trò 


6052 


như một mũi gươm nhọn. Triệu Châu được nhắc tới trong những thí dụ 1, 7, I1, 14, 19, 31, 
và 37 trong Vô Môn Quan; cũng như những thí dụ 2, 9, 30, 41, 45, 52, 57, 58, 59, 64, 80, 
và 96 trong Bích Nham Lục—Chao-Chou T”sung-Shen was a student and dharma 
successor of Nan-Chuan Pˆu-Yuan. He was a renowned and most Important master of the 
Tang dynasty. His “Sunnyata” 1s the bestknown of all koans. Chao-Chou 1s said to have 
attained “Beholding the Buddha-nature” at the age of eighteen and complete awakening 
at fifty-four. From fifty-four to eiphty he made pilgrimages about China, staying with 
prominent masters and engaging in “Dharma dueling” with them. Not until he was eIghty 
dịd he formally open a monastery and begin to teach. He then continued to instruct 
students until his death, at one hundred and twenty. Chao-Chou had thirteen dharma 
Successors, but since there were few who equaled or surpassed him In profundity of 
experience, his lineage died out after a few generations. Chao-Chou had a very special 
way Of Instructing his disciples that people called “Chao-Chou”s lip and mouth Chˆan.” In 
a SOÍt volce, often almost whispering, he answered his students` questions with short, 
sinple pronouncements. His words were, however, very powerful; 1t is said they were 
able to cut through the deluded feeling and thinking of his disciples like a sharp sword. 
His name appears in examples 1, 7, I1, 14, 19, 31 and 37 of the Wu-Men-Kuan; and in 
examples 2, 9, 30, 41, 45, 52, 57, 58, 641, §0, and 96 of the Pi-Yen-Lu. 

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Nam Tuyển, lúc ấy Nam Tuyển đang nằm nghỉ mà vẫn 
hỏi: “Vừa rời chỗ nào?” Triệu Châu thưa: “Vừa rời Đoan Tượng.” Nam Tuyển hỏi: 
“Thấy Đoan Tượng chăng?” Triệu Châu thưa: “Chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ thấy Như 
Lai nằm.” Nam Tuyển hỏi tiếp: “Ngươi là sa di có thầy hay không?” Triệu Châu thưa: 
“Có Thầy.” Nam Tuyển lại hỏi: “Thầy ở chỗ nào?” Triệu Châu bèn bước tới trước mặt 
Nam Tuyền nói: “Giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể Hòa Thượng được muôn 
phước.” Nam Tuyển khen ngợi liền nhận vào chúng—Upon their first meeting, Nan- 
Xiang, who was lying down and resting, asked Zhao-Chou: “Where have you come 
from?” Zhao-Chou said: “ve come from Rui-Xiang (Omen Figure). Nan-Xiang said: 
“Did you see the standing omen's figure?” Zhao-Chou said: “No, but I”ve seen a reclining 
Tathagata.” Nan-Xiang got up and asked: “As a novice monk, do you have a teacher or 
not?” Zhao-Chou replied: “[ have a teacher.” Nan-Xiang said: “Who 1s your teacher?” 
Zhou-Chou sfepped In front of Nan-Xiang, bowed and said: “In the freezing winter-cold, 
a prostrate monk only asks for the master”s blessings.” Nan-Xiang approved Zhao-Chou's 
answer and permitted him to enter the monkˆs hall. 

Một ngày nọ Triệu Châu hỏi Nam Tuyển: “Thế nào là đạo?” Nam Tuyển đáp: “Tâm 
bình thường là đạo.” Triệu Châu lại hỏi: “Lại có thể nhằm tiến đến chăng?” Nam Tuyển 
đáp: “Nghĩ nhằm tiến đến đã là sai rồi.” Triệu Châu lại hỏi: “Nếu không nghĩ thì làm sao 
biết được là đạo?” Nam Tuyển nói: “Đạo chẳng thuộc biết, cũng chẳng thuộc chẳng biết; 
biết là vọng, chẳng biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư không thênh 
thang rỗng rang đâu thể gắng nói phải quấy.” Ngay câu nói nây Triệu Châu ngộ lý. Sau 
đó triệu Châu đi đến đàn Lưu Ly tại Tung Nhạc thọ giới, thọ giới xong, sư trở về tiếp tục 
tu tập với Thiển Sư Nam Tuyển—One day, Zhao-Chou asked Nan-Xiang: “What is the 
Way?” Nan-Xiang said: “Everyday mind 1s the Way.” Zhao-Chou said: “Does 1t have a 
disposition?” Nan-Xiang said: “If it has the slightest intention, then 1t 1s crooked.” Zhao- 
Chou said: “When a person has no disposition, then how can he know that this 1s the 


6053 


Way?” Nan-Xiang said: “The Way 1s not subJect to knowledge, nor 1s 1t subJect to no- 
knowledge. Knowledge ¡1s delusive. No-knowledge 1s nihilistic. When the uncontrived 
way Is really attained, It is like great emptiness, vast and expansive. So how could there 
be baneful right and wrong?” At these words Zhao-Chou was awakened. Thereafter 
Zhao-Chou traveled to Mount Song where he received ordination. He then returned to 
continue his practice under Nan-Xiang. 

Một ngày khác Triệu Châu hỏi Nam Tuyền: “Như vậy những người có kiến thức khi chết 
họ sẽ đi về đâu không?” Nam Tuyển đáp: “Đến nhà Đàn Việt dưới núi mà làm con trâu 
đi.” Triệu Châu bèn nói: “Cảm ơn lời Thầy chỉ giáo.” Nam Tuyển nói: “Đêm qua canh 
ba trăng soi cửa.”—Another day Zhao-Chou asked Nan-Xiang: “Where do people with 
knowledge go when they die?” Nan-Xiang said: “They go to be bull water buffaloes 
down at the Tans” and Yues' houses at the base of the mountain.” Zhao-Chou said: 
“Thank you for your Instruction.” Nan-Xiang said: “Last night during the third hour the 
moon reached the window.” 

Triệu Châu đến gặp Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy sư đến liền đóng cửa phương trượng. Sư 
lấy một que củi đang cháy, chạy vào Pháp đường la to: “Cháy! Cháy!” Hoàng Bá mở 
cửa, nắm sư đứng lại bảo: “Nói! Nói!” Triệu Châu bảo: “Cướp qua rồi mới trương 
cung.”—Zhao-Chou went to see Huang-Bo. When Huang-Bo saw him coming he closed 
the door to his room. Zhao-Chou picked up a piece of flaming firewood from the stove, 
and walking Into the Dharma hall, he yelled: “Fire! Fire!'* Huang-Bo threw open his door, 
and grabbing Zhao-Chou he said: “Speakl Speak†” Zhao-Chou said: “After the thief has 
run off youˆve drawn your bow.” 

Một lần khác Triệu Châu đến Thiên Hoàng gặp Đạo Ngộ. Sư vừa đến nơi thì Đạo Ngộ 
đã la lớn: “Mũi tên Nam Tuyên đến.” Sư bảo: “Xem tên!” Đạo Ngộ nói: “Trật.” Sư bảo: 
“Irúng.”—Zhao also went to TilanHuang Tao-Wu's place. Just when Zhao-Chou 
entered the hall, Tao-WUu yelled: “Here comes an arrow from Nan-Xiang.” Zhao-Chou 
said: “See the arrowÏ” Tao-Wu said: “lt already passed.” Zhao-Chou said: “Bulls-eye!” 
Triệu Châu thượng đường dạy chúng: “Phật vàng không độ được lò đúc. Phật gỗ không 
độ được lửa. Phật đất không độ được nước. Phật thật ngồi ở trong. Bồ Đề, Niết Bàn, 
Chơn Như, Phật tánh trọn chỉ là y phục đắp vào thân, cũng gọi là phiền não, thực tế lý 
địa để ở chỗ nào? Một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Ngươi cứ nghiên cứu lý 
nầy, ngồi quán xét hai mươi hay ba mươi năm, nếu chẳng hội thì chặt đầu lão Tăng đi! 
Nhọc nhằn nắm bắt mộng huyễn không hoa, tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp nhất 
như. Đã chẳng từ ngoài được thì câu chấp làm gì? Giống in như con dê gặp vật gì cũng 
liếm cũng nhai. Lão Tăng thấy Hòa Thượng Dược Sơn có người hỏi, Ngài liền bảo 
“Ngậm lấy miệng chó.” Lão Tăng cũng dạy “Ngậm miệng chó.” Chấp ngã thì nhơ, 
không chấp ngã thì sạch, giống như con chó săn tìm kiếm vật gì để ăn. Phật pháp ở chỗ 
nào? Ngàn muôn người thảy đều tìm Phật, mà trong đó muốn tìm một đạo nhân không 
có. Nếu cùng vua KHÔNG làm đệ tử, chớ bảo tâm bệnh khó trị. Khi chưa có thế giới, 
trước đã có tánh nây, khi thế giới hoại diệt, tánh này vẫn còn đó. Một phen được thấy 
Lão Tăng, sau lại chẳng phải người khác, chỉ là chủ nhơn nầy. Cái đó lại hướng ngoài 
tìm làm gì? Khi ấy chớ xoa đầu moi óc, nếu xoa đầu moi óc liền mất vậy—Zhao-Chou 
entered the hall and addressed the monks, saying: “A metal Buddha does not withstand 
the furnace. A wooden Buddha does not withstand the fire. A mud Buddha does not 


6054 


withstand water. The genuine Buddha sits within you. “Bodhi” and “Nirvana,” “True 
Thusness” and “Buddha-nature” these things are Just clothes stuck to the body and they 
are known as “afflictions.” Where 1s the actual ground-truth revealed? “Big mind 1s 
unborn. The myriad dharmas are flawless. Try sitting for twenty or thirfty years, and If 
you still don”t understand then cut off my headl The empty flowers of delusion and 
dreams, disciples work so hard to grab them! When nothing deviates from mind, then the 
myriad dharmas are but one thusness. Since it can”t be attained from outside, what will 
you try to grasp? Youre like goats, haphazardly picking up Just anything and keeping 1t in 
your mouth! I heard Yao-Shan said: “People ask me to reveal it, but when [ teach, 1t 1s 
like something taken from a dog”s mouth. What I teach 1s like something taken from a 
dog”s mouth. Take what I say as dirty. Don't take what I say as clean. Don't be like a 
hound always looking for something to eat.” Where 1s the Buddhadharma? Thousands of 
fellows are seeking Buddha, but 1f you go looking among them for a person of the Way 
you can”r find one. If you are going to be a disciple of Buddha then don't let the mind”s 
disease be so hard to cure. This nature existed before the appearance of the world. If the 
world ends, this wIll not end. From the time I saw my true self, there hasntbeen anyone 
else. There's Just the one in charge. So what 1s there to be sought elsewhere? At the 
momernt you have this, dontturn your head or shuffle your brains! IÝ you turn your head 
or shuffle your brains 1t wIll be lost!” 

Một vị Tăng mới đến tự viện, nói: “Con mới đến xin thầy chỉ giáo.” Triệu Châu hỏi: 
“Ngươi ăn chưa?” Vị Tăng đáp: “Dạ rồi!” Triệu Châu nói: “Đi rửa chén bát đi.” Nghe 
xong những lời nầy Tăng liền giác ngộ. Thế ra cái ngộ thường tục biết chừng nào!—A 
new monk came to the monastery. He said to Zhao-Chou: “l”ve Just arrived here. I asked 
the master to provide me instruction.” Zhao-Chou said: “Have you eaten?” The monk 
said: “Yes, ve eaten.” Zhao-Chou said: Go wash your bowl.” Upon hearing these words 
the monk was enliphtened. This 1s enough to show what a commonplace thing 
enlightenmert 1s! 

Triệu Châu thượng đường thuyết pháp: “Đạo chẳng khó, chỉ hiểm lựa chọn, vừa có nói 
năng là lựa chọn, là minh bạch. Lão Tăng chẳng ở trong minh bạch, các ngươi lại tiếc giữ 
chăng?” Có vị Tăng đứng ra hỏi: “Đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếc giữ cái gì?” Triệu 
Châu bảo: “Ta cũng chẳng biết.” Vị Tăng nói: “Hòa Thượng đã chẳng biết, vì sao chẳng 
ở trong minh bạch?” Triệu Châu nói: “Hỏi thì được. LỄ bái xong lui ra.”—Zen master 
Zhao-Chou entered the hall to address the monks: “Attaining the Way 1s not difficult, Just 
disdain choosing. As soon as words are present there 1s choosing, there 1s understanding. 
IU's not to be found in understanding. Is understanding the thing you uphold and sustain?” 
A monk asked: “Since 1t Is not found in understanding, what 1s to be upheld and 
sustained?” Zhao-Chou said: “[ donˆt know.” The monk said: “Since the master doesn”t 
know what 1t 1s, how can you say 1t isn”t within understanding?” Zhao-Chou said: “Ask 
and you have an answer. The bow and withdraw.” 

Có vị Tăng hỏi: “Cây có Phật tánh không?” Triệu Châu đáp: “Có.” Vị Tăng lại hỏi: “Như 
vậy thì bao giờ nó thành Phật?” Triệu Châu đáp: “Khi nào đại hư không rơi xuống địa 
cầu.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi nào thì hư không rơi xuống địa cầu?” Triệu Châu đáp: “Khi 
nào cái cây thành Phật.”—A monk asked: “Does a tree In the garden have Buddha- 
nature?” Zhao-Chou said: “Yes.” The monk asked: “When wIll it become a Buddha?” 


6055 


Zhao-Chou said: “When the great void falls to earth.” The monk asked: “When will the 
great void fall to earth?” Zhao-Chou said: “When a tree become a Buddha.” 

e _ Có một vị Tăng hỏi: “Thế nào là câu nói cùng tuyệt?” Thay cho lời đáp thỏa đáng, Triệu 
Châu chỉ nói: “Phải.” Vị Tăng không nhận ra ý nghĩa của chữ “phải, tưởng là sư chưa 
đáp, bèn hỏi lại. Sư hét to: “Bộ tôi điếc hay sao?”——A monk asked Chao-Chou: “What is 
the one ultimate word of truth?” Instead of giving any specific answer he made a simple 
response saying “Yes.” The monk who naturally failed to see any sense In this kind of 
response asked for a second time, and to this the master roared back: “I[ am not deaf!” 

e _ Như trên chúng ta thấy cuộc đời của Triệu Châu là một bức minh họa đặc biệt thú vị cho 
một sự khẳng định không ngừng được các Thầy Thiển nhắc đi nhắc lại. Đại giác chỉ là 
khởi đầu cho bước tiến thật sự trên con đường hành thiển. Triệu Châu đã trải qua đại 
giác sâu từ năm ông 18 tuổi, nhưng ông vẫn tiếp tục tu học với Thầy Nam Tuyển trong 
suốt bốn mươi năm nữa. Sau khi thầy thị tịch, ông lên đường chu du để tìm hiểu sâu hơn 
ở những thầy khác. Theo truyền thuyết thì ông đã tham vấn với hơn 80 người kế vị Pháp 
của Mã Tổ Đạo Nhất (vai ông nội của ông trong Thiền). Đến năm 80 tuổi, ông mới trụ 
lại tại một ngôi chùa nhỏ ở làng Triệu Châu, nơi ông hướng dẫn những đệ tử tụ tập chung 
quanh ông để tu tập thiển định cho đến khi thị tịch là năm ông 120 tuổi—As we see 
above, the life story of Chao-Chou 1s an especially good example of what Ch”an masters 
repeatedly stress, that enlightenment 1s only the beginning of real training on the path of 
Ch'an. Chao-Chou had already experienced profound enlightenment at the age of 18; 
following that he trained himself for forty years under his master Nan-Chuan. After his 
master passed away, he set about wandering In order to deepen his experience further 
through “Zen” with other Ch"an masters. It is said that during this period he sought out as 
many as eighty of the dharma successors of Ma-Tsu-Tao-I (his grandfather in Ch'an). 
Finally, at the age of 80, he settled in a small Ch°an monastery in the town of Chao-Chou. 
There at last students gathered around him and he led them on the path of Ch”an until his 
death at the age of 120. 

e _ Ngày mồng hai thánh mười một năm 897, sư nằm nghiêng bên phải mà thị tịch, thọ 120 
tuổi. Sư được vua ban hiệu “Chơn Tế Đại Sư”——On the second day of the eleventh month 
in the year 897, Zhao-Chou lay down on his right side and passed away. He was 120 
years old. He received the posthumous tifle “Great Teacher Truth”s Limit.” 


28. Động Sơn Lương Giới— Tung-Shan-Lieng-Chieh: Ông sanh năm 807 sau Tây Lịch, là tổ 
thứ nhất của phái Tào Động Trung Quốc và người đã thiết định Năm Vị hay Ngũ Sơn 
Tào Động. Động Sơn đến với Thư Sơn Huệ Siêu. Huệ Siêu hỏi: “Ông đã trụ tại một 
phương, nay đến đây làm gì?” Động Sơn nói: “Tôi bị dày vò bởi một mối ngờ, không biết 
phải làm sao nên đến đây.” Huệ Siêu gọi lớn: “Lương Giới! (tên thật của Động Sơn)” 
Động Sơn cất tiếng: “Dạ!” Huệ Siêu hỏi: “Cái gì thế?” Động Sơn không biết trả lời ra 
sao, và Huệ Siêu nói ngay: “Phật đẹp quá, chỉ hiểm không có lửa sáng!” Theo Truyền 
Đăng Lục, vì không có lửa sáng nên sự vô trí không được thắp sáng, khi biết được điều 
nây, sẽ có sự thắp sáng. Ông tịch năm 869 sau Tây Lịch—He was born in 807 A.D. He 
was the first Patriarch of the T”ao-Tung Sect and formulator of the Five Degrees. Tung- 
Shan came to see Hui-chao of Shu-Shan, and the latter asked: “You re already master of 
a monastery, and what do you want here?” Tung-Shan said: “I am distressed with a doubt 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


29. 


6056 


and do not know what to do, hence my coming here.” The master called out: “O Liang- 
Chieh!” which was Tung-Shan”s real name, and Liang Chieh replied at once, “Yes, sr.” 
Hui-Chao asked: “What 1s that?” Chieh failed to answer, and Hui-Chao gave this 
Judgment, “Fine Buddha no doubt, and what a pity he has no flames.” According to the 
Transmision of the Lamps, as he has no flames, his ignorance 1s not illuminating. When 
he becomes conscIous of the fact, there 1s enlightenment. He died in 869 A.D. 

Động Sơn Ngũ Vị: Năm cấp bậc chứng ngộ do Động Sơn Lương Giới thiết lập. Giống 
như 10 bài kệ chăn trâu, đây là các mức độ khác nhau về sự thành tựu trong nhà Thiển— 
Five degrees of Tung-Shan-Liang-Chieh—LIke the Ten Osherding Verses, these are 
different levels or degrees of Zen realization formulated by Zen master Tung-Shan- 
Liang-Chiịeh: 

Chánh Trung Thiên: Ngôi vị thứ nhất nhận thức về thế giới hiện tượng ngự trị, nhưng nó 
được nhận thức như là chiều kích của ngã tuyệt đối—The first level in which realization 
of the world of phenomena 1s dominant, but 1t 1s perceived as a dimension of the absolute 
self. 

Thiên Trung Chánh: Giai đoạn thứ nhì nầy hình thái vô phân biệt đến với giai đoạn trước 
một cách mãnh liệt và sự phân biệt bị đẩy lùi vào phía sau—The second level or second 
stage the undifferentiated aspect comes strongly to the fore and diversity recedes Into 
background. 

Chánh Trung Lai: Giai đoạn thứ ba là ngôi vị trong ấy không còn ý thức về thân hay tâm. 
Cả hai đã được xả bỏ hoàn toàn—The third grade is a level of realization wherein no 
awareness of body or mind remains; both “drop away” completely. 

Thiên Trung Chí: Giai đoạn thứ tư, với ngôi vị nầy, tính duy nhất của mỗi sự vật được 
nhận thức ở mức độ độc nhất. Bây giờ núi là núi, sông là sông; chứ không còn núi đẹp 
sông buồn nữa—The fourth grade ¡s the singularity of each object is perceived at ifs 
highest degree of uniqueness. Now mountain 1s mountain, rIver 1s river; ther 1s no such a 
beautiful or loving mountain or a borIng rIver. 

Kiêm Trung Đáo: Ở vị thứ năm hay là mức cao nhất, sắc và không tương tức tương nhập 
đến độ không còn ý thức cả hai, các ý niệm ngộ mê đều biến mất, đây là giai đoạn của 
tự do nội tại trọn vẹn —lIn the fiíth and highest grade, form and emptiness mutually 
penetrate to such a degree that no longer 1s ther consciousness of either. ldeas of 
enlightenmernt or delusion entirely vanish. This 1s the stage of perfect Inner freedom. 


Thạch Sương Khánh Chư—Zen Master Shih-Shuang-Oing-Zhu: Thiền sư Khánh Chư 
sanh năm 806 tại Tân Cam, Lô Lăng. Năm 13 tuổi sư xuất gia theo Thiền sư Thiệu Loan, 
năm 23 tuổi sư thọ cụ túc giới, sau đó sư học Luật Tạng——Zen master Qing-Zhu was born 
in 806 in Xin-kan near ancient Lu-Ling. At 13 he left home to follow Zen master Shao- 
Long and was fully ordained at the age of 23. He then proceeded to study the Vinaya 
Piaka. 

Một hôm sư ở trong liêu sàng gạo, Qui Sơn (Linh Hựu) đến bảo: “Vật của thí chủ chớ 
ném bỏ.” Sư thưa: “Chẳng dám ném bỏ.” Qui Sơn lượm trên đất một hạt gạo, bảo: 
“Ngươi nói chẳng ném bỏ, cái nầy từ đâu đến?” Sư không trả lời. Qui Sơn lại bảo: “Chớ 
khi một hạt gạo nầy, trăm ngàn hạt gạo cũng đều từ hạt gạo nầy mà sanh ra.” Sư thưa: 
“Trăm ngàn hạt gạo từ một hạt nầy sanh, chưa biết một hạt nầy từ chỗ nào sanh?” Qui 


6057 


Sơn cười ha hả rồi trở về phương trượng. Đến chiều Qui Sơn thượng đường bảo chúng: 
“Đại chúng! Trong gạo có sâu.”—Qing-Zhu went to Mount Kuli, where he served as a 
rice cook. Once when he was preparing the rice, Kui-Shan said to him: “Don't lose 
anything offered by our patrons.” Qing-Zhu said: “m not losing anything.” Kui-Shan 
reached down and picked up a single grain of rice which had fallen to the ground and 
said: “You said you haven't lost anything, but what”s this?” Qing-Zhu didn”t answer. KuI- 
Shan said: “Don't lightly regard this one grain, a hundred thousand grains are born from 
this one.” Qing-Zhu said: “A hundred thousand grains are born from this one, but from 
what place 1s this one grain born?” Kui-Shan laughed, “Ha, ha,” 
room. That evening Kui-Shan entered the hall and addressed the monks, saying: 


and went back to his 


“Everyone! 'There”s an Insect in the rice. You should all go and see It.” 

Sư đến tham vấn Đạo Ngộ, hỏi: “Thế nào chạm mắt là Bồ Đề?” Đạo Ngộ gọi một vị sa 
đi và vị sa di ấy đáp lời. Đạo Ngộ bèn bảo vị sa di: “Thêm nước sạch (tịnh thủy) vào 
bình.” Sau một hồi im lặng, Đạo Ngộ lại hỏi sư: “Ông vừa hỏi cái gì?” Sư thuật lại câu 
hỏi trước. Đạo Ngộ đứng dậy đi. Sư nhơn đấy tỉnh giác—When Qing-Zhu met T”ao-Wu, 
he said: “What Is the transcendent wisdom that mees the eye?” T”ao-Wu called to an 
attendant and the attendant respond. T”ao-Wu said to him: “Add some clean water to the 
pItcher.” After a long pause, T”ao-Wu said to Qing-Zhu: “What dịd you Just come and ask 
me?” Qing-Zhu repeated his previous question when T”ao-Wu got up and left the room. 
Qing-Zhu then had a great realization. 

Đạo Ngộ bảo chúng: “Ta đau gần muốn chết, bởi trong tâm có một vật để lâu thành 
bệnh, người nào hãy vì ta mà dẹp nó đi?” Sư thưa: “Tâm vật đều không thật, dẹp bỏ lại 
thêm bệnh.” Đạo Ngộ khen: “Lành thay! Lành thay!”——When T”ao-Wu was about to die, 
he said: ““Phereˆs something in my mind. An old trouble. Who can get rid of 1t for me?” 
Qing-Zhu said: “All things in your mind are unreal. Get rid of good and bad?” Tao-Wu 
said: “Worthy! Worthy!” 

Lầm Tăng mới được hai tuổi hạ, sư bèn ẩn trong dân gian, vào xóm thợ gốm vùng Lưu 
Dương, Trường Sa, sáng sớm dạo đi, đến chiều trở về, mọi người không biết được sư. 
Nhơn một vị Tăng từ Động Sơn đến, sư hỏi: “Hòa Thượng có lời gì dạy chúng?” Tăng 
đáp: “Hôm giải hạ, Hòa Thượng thượng đường dạy: “Đầu thu cuối hạ, huynh đệ hoặc đi 
Đông đi Tây, đi nên đi thẳng đến chỗ muôn dặm không có một tấc cỏ, đi làm gì?” Sư hỏi: 
“Có người đáp được chăng?” Tăng nói: “Không.” Sư bảo: “Sao chẳng nói “Ra khỏi cửa 
liền là cỏ.” Tăng trở về thuật lại cho Động Sơn nghe. Động Sơn bảo: “Đây là lời nói của 
diệu trí thích hợp cho một vị trụ trì với 1500 Tăng chúng (Ở Lưu Dương có cổ Phật).”— 
After being ordained for two years, Qing-Zhu hịd from the world. He lived in obscurify in 
Liu-Yang as a potfer”s assistant. In the morning he would go to work and In the evening 
he would return home. No one knew him to be an adept. Tung-Shan-Liang-ZhIe sent a 
monk to find him. Qing-Zhu asked the monk: “What does T”ung-Shan say to provide 
Iinstruction to his disciples?” The monk said: “At the end of the summer practice period he 
said to the monks, “the fall has begun and the sunmer has ended. If you brethren go 
traveling, you must go to the place where there Isnt a blade of grass for ten thousand 
miles.'” “After a long pause, T”ung-Shan said: “How can one go to a place where a single 
blade of grass Isn't found for ten thousand miles?'” Qing-Zhu asked the monk: “Did 
anyone respond or not?” 'The monk said: “No.” Qing-Zhu said: “Why didn”t someone say, 


6058 


“Going out the door, there”s the grass.'” The monk went back and relayed what Qing-Zhu 
sad to Tung-Shan. Tung-Shan said: “lhis 1s the talk of wonderful knowledge 
appropriate for an abbot of fifteen hundred people.” 


30. Đại Đông Thiên Sư—Zen Master T°a-T°ong: Thiền sư Đại Đồng sanh năm 819. Thuở 
nhỏ sư xuất gia theo Thiển sư Mãn Bảo Đường, sau đó ít lâu sư đọc Kinh Hoa Nghiêm và 
bắt đầu theo làm đệ tử của Thiển sư Thúy Vi Vô Học—Zen master T”a-T°ong was born 
in 819. As a young man he left home to study under a Zen master named Man-Bao- 
Tang. Sometime later he read the Flower Garland Sutra and proceeded to study under 
Shui-Wei-Wu-Xue. 

e Một hôm Triệu Châu Tùng Thẩm đến huyện Đồng Thành gần núi Đầu Tử, sư cũng có 
việc xuống núi, giữa đường hai người gặp nhau mà không biết nhau. Triệu Châu hỏi 
thăm những người cư sĩ mới biết là Đại Đồng Đầu Tử, liền nghịch rằng: “Phải chủ núi 
Đầu Tử chăng?” Sư đáp: “Cho tôi xin tiền trà muối.” Triệu Châu đi thẳng đến am trước, 
ngồi chờ. Sư mang một bình dầu về am. Triệu Châu hỏi: “Nghe danh Đầu Tử đã lâu, đến 
đây chỉ thấy ông già bán dầu.” Sư đáp: “Thầy chỉ thấy ông già bán dầu, là không biết 
Đầu Tử.” Triệu Châu hỏi: “Thế nào là Đầu Tử?” Sư đưa bình dầu lên đáp: “Dầu! 
Dầu!”—One day Zhao-Chou came to Tong-Cheng County near Mount T”ou-Tzi. T”ou- 
Tz1 left the mountain. They met each other on the road. Zhao-Chou asked him: “Aren't 
you the host of Mount T”ou-Tz1?” T”ou-Tz1 said (like a beggar): ““Iea, salt, a coin, please 
help me!” Zhao-Chou then proceeded to T”ou-Tz1's hut on the mountain and sat down 
Iinside. Later Tou-TzI returned to the hut carrying a Jug of oil. Zhao-Chou said: “Long 
have I heard of T”ou-TzI, but since coming here all [ve seen 1s an old-timer selling oIl.” 
Tou-Tzi said: “You 've only seen an old-timer seling oil. But you haven't recognized 
Tou-TzI.” Zhao-Chou said: “What 1s Tou-Tz¡?” T?ou-Tzi lifted up the Jug of oil and 
yelled: “Oil! OI” 

e_ Triệu Châu hỏi: “Khi ở trong chết được sống là thế nào?” Sư đáp: “Chẳng cho đi đêm, 
đợi đến sáng sẽ đến.” Triệu Châu nói: “Ta sớm là trắng, y lại là đen.”—Zhao-Chou 
asked: “What do you say about the one who undergoes the great death, and thus attains 
life?” T”ou-Tz1 said: “He can”t make the Journey at night. He must arrive In the daylight.” 
Zhao-Chou said: “Ive long committed thievery, but you”ve worse than me.” 

e - Một hôm Sư thượng đường bảo chúng: “Các ngươi đến đây tìm ngôn ngữ hay đẹp, góp lời 
văn vẻ, trong miệng quý có nói ra, lão già nầy khí lực yếu kém, môi lưỡi chậm lụt. Nếu 
các ngươi hỏi ta, ta tùy câu hỏi mà đáp. Đối đáp không có gì huyền diệu có thể kịp được 
ngươi, cũng không dính gì đến tai ngươi. Trọn không nói hướng thượng hướng hạ, có Phật 
có Pháp, có phàm có Thánh. Trong chỗ các ngươi sanh hiểu rồi tự mang gánh lấy, sau 
nầy tự làm tự chịu. Trong ấy không có gì cho các ngươi, chẳng dám lừa dối các ngươi, 
không ngoài không trong, có thể nói được na ná. Các ngươi lại biết chăng?”—One day 
Zen master Tou-Tz1-T”a-T”ong entered the hall and addressed the monks, saying: “All of 
you come here searching for some new words and phrases, colecting brilliant things 
which you intend to stick in your own mouth and repeat. But this old monk”s energy 1s 
failing and my lips and tongue are blundering. [ don”t have any idle talk to give you. If 
you ask me then I will answer you directly. But there 1s no mystery that can be compared 
fo you, yourself. Ï wont teach you some method to collect wIisdom. I wIll never say that 


31. 


6059 


above or below there”s a Buddha, a Dharma, something ordinary or something sacred, or 
that you wIll find it by sitting with your legs crossed. You all manifest a thousand things. 
It is the understandings that arise from your own life that you must carry Into the future, 
reaping what you sow. Ihave nothing to give you here, neither overtly nor by Inference. | 
can only speak to all of you In this manner. If you have doubts then question me.” 

Sư ở núi Đầu Tử hơn ba mươi năm, những thiển khách qua lại tham vấn thường đầy cả 
thất. Sư dùng biện tài vô úy tùy hỏi liền đáp, ứng cơ đối đáp lời lẽ tinh vi rất nhiều —Zen 
master T”a-T”ong resided on Mount Tou-Tzi for more than thirty years, provoking and 
advancing Dharma ¡n all directions. Those who came for his Instruction often overflowed 
the hall. The master spoke In an unimposing manner, answering all questions, aiding each 
personˆs development, and expressing øreat meaning with few words. 

Đời Đường niên hiệu Trung Hòa (881), giặc cướp nổi dậy, dân chúng ly tán. Một lần, có 
bọn cuồng đổ cầm đao lên núi hỏi sư: SỐ đây làm gì?” Sư tùy nghi thuyết pháp, bọn 
chúng nghe đều bái phục, cởi y phục cúng dường rồi giải tán—The Huang-Chao bandit 
uprising broke out during the Zhong-He era (around the year 881). At that time every 
place experienced disaster and chaos. Once, a crazed bandit brandished a knife at the 
master and said: “What are you doing living here?” T”ou-Tz1 calmly continued to espouse 
Dharma. When T”ou-Tzi finished speaking the bandit bowed and took off their own 
clothes to leave as an offering. 

Ngày sáu tháng tư năm 914, sư hơi nhuốm bệnh. Tăng chúng rước thầy thuốc, sư bảo 
chúng: “Tứ đại hợp tan là phép thường, các ngươi chớ lo, ta tự giữ lấy.” Nói xong, sư thị 
tịch trong tư thế kiết già, được vua ban hiệu là “Từ Tế Đại Sư”——On the sixth day of the 
fourth month in the year 914, the master became slightly 1ll. The monks called for a 
doctor. Tou- Vzi said to the congregation: “The four great activitiles of life ebb and flow 
unceasingly. You mustnt be concerned. I can take care of myself.”” After saying these 
words the master sat In a cross-legsed position and passed away. He received the 
posthumous name “Great Teacher Compassionate Succor.” 


Thiện Hội Thiền Sư— Zen Master Shan-Huưi: Thiền Sư Thiện Hội sanh năm 805, sư xuất 
gia lúc 9 tuổi và thọ cụ túc giới năm 20 tuổi. Sau khi Thiển sư Đạo Ngô Viên Trí để nghị 
sư đến gặp Thuyền Tử, sư đến Hoa Đình làm đệ tử Thuyển Tử. Sư được công nhận là 
Pháp Tử của Hoa Đình Thuyền Tử—Zen master Shan-Hui was born in 805. He left home 
at the age of nine and received full ordain at the age of twenty. Following Zen Master 
TPao-Wu Yuan-Zhi's recommendation, he came to Hua-Ting to become Chuan-Tz1s 
disciple. He was recognized as Chuan-Tziˆs Dharma helr. 

Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Từ có Tổ đến đây người ta hiểu lầm, nối nhau 
đến nay đều lấy lời Phật, Tổ làm mô phạm dạy người. Như thế, trở thành kẻ cuồng hay 
người vô trí rồi còn gì. Kia chỉ bày tổ cho các ngươi 'Không pháp vốn là đạo, đạo không 
một pháp; không Phật có thể thành, không đạo có thể đắc, không pháp có thể xả.` Cho 
nên nói “Trước mắt không pháp, ý tại trước mắt." (mục tiền vô pháp, ý tại mục tiền). Kia 
chẳng phải là pháp trước mắt. Nếu nhằm bên Phật, Tổ mà học, người nầy chưa có mắt tự 
tại, vẫn là thức tánh sanh tử mênh mang không có phần tự do. Ngàn muôn dậm tìm thiện 
tri thức, cốt có cái thấy chơn chánh hằng thoát khỏi hư dối, định lấy cái sanh tử trước mắt 
xem là thật có hay thật không? Nếu có người định được lẽ này, hứa nhận ông sẽ giải 


6060 


thoát. Người thượng căn ngay lời nói liền rõ đạo; kẻ căn khí bậc trung, bậc hạ chạy lăng 
xăng như sóng bủa. Sao chẳng nhằm trong sanh tử mà an định? Sẽ nhận lấy chỗ nào? Lại 
nghi Phật nghi Tổ thế cái sanh tử cho ông được sao? Người trí sẽ cười ông. Nghe kệ đây: 
“Lao trì sanh tử pháp 
Duy hướng Phật biên cầu. 
Mục tiền mê chánh lý 
Bác hỏa mích phù âu.” 
(Nhọc gìn pháp sanh tử 
Chỉ nhằm bên Phật cầu. 
Trước mắt lầm lý chánh 
Trong lửa bọt có đâu). 
One day Shan-Hui entered the hall and addressed the monks, saying: “Since the time of 
the ancestors there have been those who misunderstand what has been passed down. 
Right up to now they have used the words of the Buddhas and ancestors and made them 
models for study. If people do this then they'ˆll go crazy and have no wisdom at all. The 
Buddhas and ancestors have Instructed you that the dharmaless root 1s the Way. The way 
1s without even a single Dharma. There 1s no Buddha that you can become. There 1s no 
way that can be attained. Nor 1s there any Dharma that can be grasped or let go of. 
Therefore, the ancienfs said: “Before the eyes there 1s no Dharma, but the meaning 1s 
before the eyes.` Those who want to study the Buddhas and ancestors heven't opened 
therr eyes. Why do they want to submit to something else and not attain their own 
freedom? Basically 1t's because they are confused about life and death. They realize they 
don't have a bịt of freedom, so they go thousands of miles to seek our some great 
teacher. Those people must attain the true eye, not spend their time grasping and 
discarding spurlous views. But are there any here among you of definite attainment who 
can really hold forth about existence and nonexistence? If there”s someone who'”s 
definte about this then I Iinvite you to speak out.` “When persons of high ability hear 
these words they are clear about what”s being said. Those of middle or low ability 
confinue rushing around. Why do't you Just directly face life and death? Don't tell me 
you sfill want the Buddhas and ancestors to live and die in your placel People who 
understand will laugh at you. If you still donˆt get 1t, then listen to this verse: 
“Belaboring life and death, 
Just seeking Buddhaˆs quarter. 
Confused about the truth before your eyes, 
Poking a fire to find a cool spot.” 
Vị Tăng hỏi: “Từ trước lập ý Tổ và ý kinh, vì sao độ nầy Hòa Thượng nói không?” Sư 
đáp: “Ba năm chẳng ăn cơm, trước mắt không người đói, tại sao con chẳng ngộ?” Chỉ vì 
ngộ mê đuổi Xà Lê. Sư bèn nói kệ: 
“Minh minh vô ngộ pháp 
Ngộ pháp khước mê nhơn 
Trường thơ lưỡng cước thùy 
Vô ngụy diệt vô chơn.” 
(Rõ ràng không pháp ngộ 
Pháp ngộ đuổi người mê 


32. 


6061 


Duỗi thẳng hai chân ngủ 

Không ngụy cũng không chơn). 
A monk asked: “There has always been meaning atfributed to the teaching of the 
Buddhas and ancestors. Why does the master say there 1sn't any?” Shan-Hui said: “Don't 
eat for three years and you wont see anyone hungry.” The monk said: “lf no one 1s 
hungry, why can't I gain awakening?” Shan-Hui said: “Because awakening has confused 
you.” Shan-Hui then recited this verse to make his poInt: 

“Clear and luminous, no Dharma of awakening, 

Awakening confuses people. 

In paradise with two feet and eyes, 

Nothing false, and nothing true.” 
Vào ngày 7 tháng 11 năm 881, sư gọi Tăng chúng lại bảo: “Ta đã nói pháp trong nhiều 
năm. Mỗi người các ngươi phải nên tự biết mình. Bây giờ ta không còn gì nữa, đã đến lúc 
ta đi đây. Giữ lấy pháp như lúc ta còn vậy.” Nói xong sư thị tịch, thọ 77 tuổi, được vua 
phong hiệu “Truyền Minh Đại Sư.”—On the seventh day of eleventh month in the year 
881, Shan-Hui called together his principal monks and said: “Ive talked extensively for 
many years. Each of you should know for yourself. Now m Jjust an empty form. My time 
1s up and I must go. Take care of the teaching as 1f I were still here.” Ủpon saying these 
words, Shan-Hui suddenly passed away. He received posthumous name “Great Teacher 
Transmitting Clarity.” 


Lâm Tế Nghĩa Huyền— Lin-Chỉi-I-Hsuan: Lâm Tế là môn đệ của Hoàng Bá. Ông là 
một trong những thiển sư Trung Hoa nổi tiếng vào đời nhà Đường. Không ai biết ông 
sanh vào năm nào. Một tông phái Thiển đặc biệt đã được đặt dưới tên ông. Ông nổi tiếng 
vì các phương pháp mạnh bạo và lối nói chuyện sống động với môn sinh. Ngài không tán 
thành lối nói pháp quanh co, sở trường của các pháp sư thiếu nhiệt huyết. Có lẽ do sư 
thừa hưởng phép Thiển trực chỉ ấy từ sư phụ Hoàng Bá, trước kia đánh sư ba lần khi ba 
lần sư đến tham vấn về yếu chỉ của Phật pháp. Lâm Tế được coi như là người đầu tiên 
chủ xướng tiếng hét, nhưng trước đó đã có Mã Tổ là vị cao Tăng (see Mã Tổ) đã mở 
một kỷ nguyên mới cho Thiển sử, đã hét to khi Bách Trượng đến tái vấn Thiền, tiếng 
hét ấy chát chúa đến nỗi Bách Trượng phải bị điếc tai đến ba ngày. Nhưng chính do Lâm 
Tế mà tiếng hét được đắc dụng và có hiệu năng nhất, và sau nầy biến thành một ngón 
tuyệt kỹ của Lâm Tế Tông. Thật sự, về sau nầy các đệ tử của ngài quá lạm dụng về 
tiếng hét đến nỗi ngài phải thốt ra: “Tôi nghe quí ông toàn học hét. Thử hỏi quí ông ví 
như mái tây có người ra, mái đông có người ra, cả hai người cùng hét. Các ông có phân 
biệt được tiếng hét nào là khách, còn tiếng hét nào là chủ không? Nếu các ông không 
phân biệt được, từ đây cấm học tiếng hét của lão Tăng.” —Lin-Chi was a disciple of 
Huang-Po. He was one of the famed chinese Zen masters during the Tang dynasty. His 
year of birth 1s unknown. In China a special Zen sect was named after him “Lin-Chi” of 
which doctrinne was based on his teachings. He was famous for his vivid speech and 
forceful pedagogical methods, as well as direct treatment of his disciples. He never liked 
those roundabout dealings which generally characterized the methods of a lukewarm 
master. He must have got this directness from his own master Huang-Po, by whom he was 
struck three times for asking the fundamental principle of Buddhism. Lin-Chi 1s regarded 


6062 


as the author of “Kwats!” even though Ma-Tsu was an epoch-maker In the history of Zen, 
uttered “Kwats!” to his disciple, Pai-Chang, when the latter came up to the master for a 
second time to be Instructed In Zen. This “Kwats!” 1s said to have deafened Pai-Chang”s 
ear for three days. But it was principally due to Lin-Chi that this particular cry was most 
effectively and systematically made use of and later came to be one of the special 
features of the Lin-Chi school In distinction to the other schools. In fact, the cry came to 
be so abused by his followers that he had to make the following remark: “You are so 
øIven up to learning my cry, but [ want to ask you this: “Suppose one man comes out from 
the eastern hall and another from the western hall, and suppose both give out the cry 
simultaneously; and yet I say to you that subJect and predicate are clearly discernible In 
this. But how wIll you discern them?” If you are unable to discern them, you are forbidden 
hereafter to Imitate my cry.” 

Trước nhất sư đến hội Hoàng Bá. lộ) đây sư oai nghi nghiêm chỉnh đức hạnh chu toàn. 
Thủ Tọa (Trân Tôn Túc) thấy khen rằng: “Tuy là hậu sanh cùng chúng chẳng giống.” 
Thủ Tọa bèn hỏi: “Thượng Tọa ở đây được bao lâu?” Sư thưa: “Ba năm.” Thủ Tọa hỏi: 
“Từng tham vấn chưa?” Sư thưa: “Chưa từng tham vấn, cũng chẳng biết tham vấn cái gì?” 
Thủ Tọa bảo: “Sao không đến hỏi Hòa Thượng Đường Đầu, thế nào là đại ý Phật Pháp?” 
Sư liền đến hỏi, chưa dứt lời. Hoàng Bá liền đánh. Sư trở xuống. Thủ Tọa hỏi: “Hỏi thế 
nào?” Sư thưa: “Tôi hỏi lời chưa dứt, Hòa Thượng liền đánh, tôi chẳng biết.” Thủ Tọa 
nói: “Nên đi hỏi nữa.” Sư lại đến hỏi. Hoàng Bá lại đánh. Như thế ba phen hỏi, bị đánh 
ba lần. Sư đến bạch Thủ Tọa: “Nhờ lòng từ bi của thầy dạy tôi đến thưa hỏi Hòa Thượng, 
ba phen hỏi bị ba lần đánh, tôi tự buồn chướng duyên che đậy không lãnh hội được thâm 
chỉ. Nay xin từ giã ra đi. Thủ Tọa lại bảo: “Khi thầy đi nên đến giã từ Hòa Thượng rỗi sẽ 
đi.” Sư lễ bái xong trở về phòng. Thủ Tọa đến thất Hòa Thượng trước, thưa: “Người đến 
thưa hỏi ấy, thật là đúng pháp, khi người ấy đến từ giã, xin Hòa Thượng phương tiện tiếp 
y, về sau đục đẽo sẽ thành một gốc đại thọ che mát trong thiên hạ.” Sư đến từ giã. 
Hoàng Bá bảo: “Chẳng nên đi chỗ nào khác, ngươi đi thẳng đến Cao An chỗ Thiển Sư 
Đại Ngu, ông ấy sẽ vì ngươi nói tốt.”—From the beginning of his residence at Huang-Bo, 
Lin-Chi's performance of his dutles was examplary. At that time, Mu-Chou T”ao-Ming 
served as head monk. Mu-Chou asked Lin-Chi: “How long have you been practicing 
here?” Lin-Chi said: “Three years.” Mu-Chou said: “Have you gone for an interview with 
the master or not?” Lin-Chi said: “I haven”t done so. I don” know what to ask him.” Mu- 
Chou said: “Why not ask him, “What 1s the essential meaning of Buddhism?ˆ” So Lin-Chi 
went to see Huang-Bo, but before he could finish his question Huang-Bo struck hìm. Lin- 
Chi went out, and Mu-Chou asked him: “What happened when you asked him?” Lin-Chi 
said: “Before I could get the words out he hit me. [ don”t understand.” Mu-Chou said: “Go 
ask him again.” So Lin-Chị asked Huang-Bo again, and Huang-Bo once again hit hìm. 
Lin-Chi asked a third time, and Huang-Bo hit him again. Lin-Chị revealed this to Mu- 
Chou, saying: “Before you urge me to ask about the Dharma, but all I got was a beating. 
Because of evil karmic hindrances. Im not able to comprehend the essential mystery. So, 
today m going to leave here.” Mu-Chou said: “If you”re going to leave, you must say 
good-bye to the master.” Lin-Chi bowed and went off. Mu-Chou then went to Huang-Bo 
and said: “hat monk who asked you the questions—although he”s young he*s very 
extraordinary. If he come to say good-bye to you, please øIve him appropriate 1nstructfion. 


6063 


Later he ll become a great tree under which everyone on earth wIll find refreshing 
shade.” The next day when Lin-Chi came to say good-bye to Huang-Bo, Huang-Bo said: 
“You don't need to go somewhere else. Just go over to the Kao” Monastery and practice 
with T”a-Wu. He'll explain to you.” 

Sư đến chỗ Đại Ngu. Đại Ngu hỏi: “Ở chỗ nào đến?” Sư thưa: “Ở Hoàng Bá đến.” Đại 
Ngu hỏi: “Hoàng Bá có dạy gì không?” Sư thưa: “Con ba phen hỏi đại ý Phật pháp, ba 
lần bị đánh. Chẳng biết con có lỗi hay không lỗi?” Đại Ngu nói: “Bà già Hoàng Bá đã vì 
ngươi chỉ chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi?” Ngay câu nói ấy, sư đại 
ngộ, thưa: “Xưa nay Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều.” Đại Ngu nắm đứng lại, bảo: 
“Con quỷ đái dưới sàng, vừa nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật pháp của Hoàng Bá 
không nhiều. Ngươi thấy đạo lý gì, nói mau! Nói mau!” Sư liền cho vào hông Đại Ngu ba 
thoi. Đại Ngu buông ra, nói: “Thầy của ngươi là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì việc của ta.” 
Sư từ tạ Đại Ngu trở về Hoàng Bá—When Lin-Chi reached T'a-Wu, T'a-Wu said: 
“Where have you come from?” Lin-Chi said: “From Huang-Bo.” T”a-Wu said: “What did 
Huang-Bo say?” Lin-Chi said: “Phree times I asked him about the essential doctrine and 
three times [ got hit. I don”t know 1f I made some error or not.” T”a-Wu said: “Huang-Bo 
has old grandmotherly affection and endures all the difficulty for your sake——and here 
you are asking whether youˆve made some error or not!” Upon hearing these words Lin- 
Chi was awakened. Lin-Chi then said: “Actually, Huang-Boˆs Dharma 1s not so great.” 
TPa-Wu grabbed him and said: “Why you little bed-wetter! You Just came and said: you 
don'”t understand. But now you say there”s not so mụch to Huang-Boˆs teaching. What do 
you see? Speak! Speak! Lin-Chi then hit T”a-Wu on his side three times. T”a-WUu let go 
of him, saying: “Your teacher 1s Huang-Bo. ve got nothing to do with it.” Lin-Chì then 
left T°a-Wu and returned to Huang-Bo. 

Hoàng Bá thấy sư về, liền bảo: “Kẻ nầy đến đến đi đi, biết bao giờ liễu ngộ.” Sư thưa: 
“Chỉ vì tâm lão bà quá thiết tha, nên nhơn sự đã xong, đứng hầu.” Hoàng Bá hỏi: “Đến 
đâu về?” Sư thưa: “Hôm trước vâng lời dạy của Hòa Thượng đến tham vấn Đại Ngu trở 
về.” Hoàng Bá hỏi: “Đại Ngu có lời dạy gì?” Sư liền thuật lại việc trước. Hoàng Bá bảo: 
“Lão Đại Ngu nầy đã buông lời, đợi đến đây ta cho ăn đòn.” Sư tiếp: “Nói gì đợi đến, 
ngay bây giờ cho ăn.” Sư liền bước tới sau lưng Hoàng Bá tát một tát. Hoàng Bá bảo: 
“Gã phong điên nầy lại đến trong ấy nhổ râu cọp.” Sư liền hét. Hoàng Bá gọi: “Thị giả! 
Dẫn gã phong điên nầy lại nhà Thiển.”—Huang-Bo saw him and said: “This fellow 
who's coming and going. How can he ever stop?” Lin-Chi said: “Only through 
grandmotherly concern.” Lin-Chi then bowed and stood In front of Huang-Bo. Huang-Bo 
said: “Who has gone and returned?” Lin-Chi said: “Yesterday I received the master”s 
compassionate instruction. Today Ï went and practiced at T”a-Wu's.” Huang-Bo said: 
“What did T?a-Wu say?” Lin-Chi then recounted his meeting with T”a-WUu. Huang-Bo 
said: ““That old fellow T”a-Wu talks too much! Next time I see him ]Ï give him a painfuls 
whip!” Lin-Chi said: “Why wait until later, here”s a swat right now!” Lin-Chi then hit 
Huang-Bo. Huang-Bo yelled: “his crazy fellow has come here and grabbed the tigers 
whiskersl" Lin-Chi shouted. Huang-Bo then yelled to his attendant: “ake this crazy man 
to the practice halI!” 

Một hôm sư ngồi trước trong Tăng đường, thấy Hoàng Bá đến, liền nhắm mắt lại. Hoàng 
Bá lấy tích trượng nện xuống sàn. Lâm Tế ngẵng đầu lên, thấy Hoàng Bá đứng đó, Lâm 


6064 


Tế bèn tiếp tục gục đầu xuống ngủ tiếp. Hoàng Bá làm thể sợ, liền trở về phương trượng. 
Sư theo đến phương trượng lễ tạ. Thủ Tọa đứng hầu ở đó, Hoàng Bá bảo: “Vị Tăng đây 
tuy là hậu sanh lại biết có việc này.” Thủ Tọa thưa: “Hòa Thượng già dưới gót chơn 
chẳng dính đất, lại chứng cứ kẻ hậu sanh.” Hoàng Bá liền vả trên miệng một cái. Thủ 
Tọa thưa: “Biết là được.”—One day, Lin-Chi was sleeping in the monk”s hall. Huang-Bo 
came ¡n and, seeing Lin-Chi lying there, struck the floor with his staff. Lin-Chi woke up 
and lifted his head. Seeing Huang-Bo standing there, he then put his head down and went 
back to sleep. Huang-Bo struck the floor again and walked to the upper section of the 
hall. Huang-Bo saw the head monk, who was sitting in meditation. Huang-Bo said: 
“There”s someone down below who 1s sitting in meditation. What do you Iimagine you”re 
doing?” The head monk said: “What”s going on with thịs fellow ?” 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Trên đống thịt đồ lòm có một vô vị chân nhân 
thường ra vô theo lối cửa mở trên mặt các ngươi. Thầy nào sơ tâm chưa chứng cứ được 
thì nhìn đây.” Có một thầy bước ra hỏi: “Vô vị chân nhân ấy là cái gì?” Lâm Tế vụt bước 
xuống thiển sàng, nắm cứng vị sư hét lớn, “Nói đi! Nói đi!” Vị sư đang lính quýnh thì Tổ 
buông ra, trễ môi nói: “Vô vị chân nhân, ổ chỉ là một cục phân khô.” Nói xong ngài đi 
thắng vào phương trượng—One day, Lin-Chi entered the hall to preach, saying: “Over a 
mass of reddish flesh there sits a true man who has no title; he 1s all the time coming In 
and out from your sense-organs. lf you have not yet testified to the fact, look, look†” A 
monk came forward and asked: “Who 1s this true man of no tifle?” Lin-Chi came right 
down from his straw chaIr and taking hold of the monk exclaimed: “Speakl Speak†” 'The 
monk remained 1rresolute, not knowing what to say, whereupon the master, letting him 
go, remarked, “What worthless stuff 1s this true man of no title!” Lin-Ch the went straight 
back to his room. 

Một hôm, Định Thượng Tọa hỏi Lâm Tế: “Thế nào là đại ý của pháp Phật?” Lâm Tế 
bước xuống tòa, nắm lấy Thượng Tọc, xán cho một bạt tai, rồi xô ra. Định Thượng Tọa 
đứng khựng. Ông Tăng đứng bên nhắc: “Định Thượng Tọa, sao không lạy Hòa Thượng 
đi!” Định Thượng Tọa toan lạy thì ngay lúc ấy hốt nhiên đại ngộ—One day, Venerable 
Tìng asked Lin-Chi: “What is the ultimate principle of Buddhism?” He came right down 
from his seat, took hold of the monk, slapped him with his hand, and pushed him away. 
Venerable Ting stood stupified. À bystander monk suggested: “Why don”t you make a 
bow?” Obeying the order, Venerable Ting was about to bow, when he abruptly awoke to 
the truth of Zen. 

Vào năm 867 khi sắp mất, Lâm Tế ngôi ngay thẳng, nói: “Sau khi ta tịch chẳng được diệt 
mất Chánh Pháp Nhãn Tạng của ta.” Tam Thánh thưa: Đâu dám diệt mất Chánh Pháp 
Nhãn Tạng của Hòa Thượng.” Lâm Tế bảo: “Về sau có người hỏi, ngươi đáp thế nào?” 
Tam Thánh liền hét! Sư bảo: “Ai biết Chánh Pháp Nhãn Tạng của ta đến bên con lừa mù 
diệt mất.” Nói xong sư ngồi thẳng thị tịch—In 867 A.D. when Lin-Chi wa about to đie he 
sat upright and said: “After lm gone, my Treasury of the True Dharma Eye cannot be 
destroyed.” Lin-Chi's disciple, San-Sheng, said: “How could we dare destroy the 
Master ˆs Treasury of the True Dharma Eye?” Lin-Chi said: “In the future 1Ÿ someone ask 
about my teaching, what will you say to them?” San-Sheng shouted! Lin-Chi said: “Who 
would have thought that my Treasury of the true Dharma Eye would be destroyed by this 
blind ass!” Upon saying these words Lin-Chi passed away, sitting upripht. 


l) 
2) 
3) 


4) 


33. 


6065 


Ông đã sáng lập nên trường phái Lâm Tế (Lin-Chi or Rinzai (Zen) school), một trong 
những trường phái Thiển nổi tiếng của trung Quốc. Vào thời kỳ mà Phật giáo bị ngược 
đãi ở Trung Quốc khoảng từ năm 842 đến năm 845 thì thiển sư Lâm Tế sáng lập ra phái 
thiền Lâm Tế, mang tên ông. Trong những thế kỷ kế tiếp, tông Lâm Tế chẳng những nổi 
bậc về Thiền, mà còn là một tông phái thiết yếu cho Phật giáo Trung Hoa thời bấy giờ. 
Tông Lâm Tế mang đến cho Thiển tông một yếu tố mới: công án. Phái Thiền Lâm Tế 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự “Đốn Ngộ” và dùng những phương tiện bất bình 
thường như một tiếng hét, một cái tát, hay những công án khác. Phái Lâm Tế tu tập theo 
các công án có hệ thống đã được các bậc thầy sưu tập, và xem nhẹ việc đọc tụng kinh 
điển cũng như thờ phượng tượng Phật, tìm về Phật Tánh trực tiếp bằng những công án và 
tu tập sống thực—He was the founder of one of the most famous Chinese Ch'an, Lin-Chi 
School. At the time of the great persecution of Buddhists in China from 842 to 845, Lin- 
Chi founded the school named after him. The Lin-Chi school of Chˆan. During the next 
centuries, this was to be not only the most Influential school of Ch°an, but also the most 
vital school of Buddhism In China. Lin-Chi brought the new element to Zen: the koan. 
The Lin-Chi School stresses the Importance of “Sudden Enlightenmenf” and advocates 
unusual means of achieving 1t, such as shouts, slaps, and the uses of koans. The Lin-Chi 
uses collections of koans systematically in Ifts temples and downplays the reading of 
sutras and veneration of Buddha Images in favor of seeking the Buddha Nature directly 
through the use of koans and practical living. 

Lâm Tế Tông: Lin-Chi School —Một trong năm tông phái Thiển Phật Giáo của Trung 
Quốc được xiển dương bởi ngài Lâm Tế, pháp tử của Lục Tổ Huệ Năng—One of the five 
sects of Zen Buddhism In China, which was propagated by Lin-Chi, a Dharma hetr of the 
Sixth Zen Patriarch Hui-Neng—See Lâm Tế. 

Lâm Tế Tứ Hát: Bốn thứ tiếng hét của Lâm Tế ——Four kinds of Lin-Chi's cry—Theo 
Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, Lâm Tế phân biệt có bốn cách hét, tùy 
tiện mà dùng, gọi là “Fứ Hát.”—According to Zen master D.T. Suzuki in the Essays In 
Zen Buddhism, Book I, Lin-Chi distinguishes four kinds of "cry.” 

Tiếng hét thứ nhất như gươm báu vua Kim Cang: The first cry ¡s like the sacred sword of 
VajraraJa. 

Tiếng hét thứ nhì như bốn vó sư tử vàng trụ bộ trên mặt đất: The second cry ¡s like the 
golden-harred lion squatting on the ground. 

Tiếng hét thứ ba như cần câu quơ bóng cỏ: The third cry is like the sounding rod or the 
Ørass used as a decoy. 

Tiếng hét thứ tư không có tác dụng của tiếng hét: The fourth cry is the one that does not 
at all function as a “cry.” 


Trần Tôn Túc Đạo Minh Thiền Sư—Zen Master Chen-Tzun-Tsu: Thiền Sư Đạo Minh 
sanh năm 780, đệ tử của Hoàng Bá—Zen master T”ao-Ming was born in 780, was a 
disciple of Huang-Bo. 

Một hôm tham vấn buổi chiểu, sư bảo chúng: “Các ngươi lại được chỗ bước vào chưa? 
Nếu chưa được chỗ bước vào, cần được chỗ bước vào, nếu đã được chỗ bước vào, về sau 
chớ cô phụ lão Tăng.” Có một vị Tăng bước ra lễ bái thưa: “Con trọn chẳng dám cô phụ 
Hòa Thượng.” Sư bảo: “Ngươi trước đã cô phụ ta rồi.”—One day, Zen master T?ao-Ming 


34. 


6066 


said to his congregation: “Has any one of you gaIned an entrance? If you haven't gained 
an entrance then that's what you must do. If you gain an entrance then you won't show 
ingratitude toward me.” A monk bowed and said: “I don”t dare have Ingratitude toward 
you.” T”ao-Ming said: “You ve already shown ingratitude.” 

Sư lại bảo: “Lão Tăng trụ trì ở đây chẳng từng thấy một người vô sự đi đến. Các ngươi 
sao chẳng lại gần?” Có một vị Tăng mới bước lại gần. Sư bảo: “Duy Na chẳng có ở đây, 
ngươi tự lãnh hai mươi gậy đi ra ngoài ba cửa.” Vị Tăng thưa: “Con lỗi ở chỗ nào?” Sư 
bảo: “Đã đeo còng lại mang gông.”——T”ao-Ming said: “Since Iˆve been abbot, Ïˆve never 
seen someone without an Issue come before me. Why can”t one of you come forward?” A 
monk then came forward. Tao-Ming said: “he Temple director I1sn't here. So take 
yourself out the front gate of the monastery and get twenty hits with the staff.” The monk 
said: “What dịd I do wrong?” T”ao-Ming said: “Your head”s already In a cangue and now 
you”ve put on manacles.`” 

Một hôm sư đang đứng ngoài hành lang, có vị Tăng đến hỏi: “Phòng Trần Tôn Túc ở chỗ 
nào?” Sư liền cởi giày, đè đầu vị Tăng ấy đập. Vị Tăng ấy chạy. Sư gọi: “Đại Đức! Tăng 
xoay đầu nhìn lại. Sư chỉ bảo: “Đi bên này.”—One day T?ao-Ming was standing on a 
corridor path in the monastery. ÀA monk came up to him and asked: “Where 1s abbot Tao- 
Mingˆs room?” Tao-Ming took off a sandal and hit the monk on top of the head. The 
monk walked off. Tao-Ming yelled: “Worthy!” The monk turned his head. T”ao-Ming 
pointed and said: “It's that way!” 

Có vị sứ thần đến viếng. Sứ thần hỏi: “Ba cửa đều mở, từ cửa nào vào?” Sư gọi: “Thượng 
Thơ.” Sứ thần lên tiếng: “Dạ!” Sư bảo: “Từ cửa tín vào.” Sứ thần nhìn lên vách thấy 
tượng vẽ, hồi: “Hai tôn giả đối mặt luận việc gì?” Sư gõ cây cột nói: “Trong ba thân cái 
nào chẳng nói pháp?”—A “purple robed” worthy came to visit T'ao-Ming. When he 
bowed, Ta°o-Ming grabbed the string that hung from his hat and said: “What 1s this 
called?” The monk said: “Its called a facing heaven hat.” Tao-Ming said: “Oh, In that 
case I wont pull 1t off”” Ta °o-Ming laso said: “What doctrine do you expound?” “The 
monk said: “he consciousness-only doctrine.” 

Sư lại hỏi: “Nói thế nào?” Đại Đức đáp: “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức.” Sư chỉ 
cánh cửa hồi: “Cái ấy là gì?” Đại Đức đáp: “Sắc pháp.” Sư bảo: “Trước rèm ban tử y, đối 
vua thuyết pháp, tại sao không giữ năm giới? Đại Đức không đáp được —T?ao-Ming said: 
“What do you say of 1t?” The monk said: ““Phe three worlds are only mind. The myriad 
dharmas are only consclousness.” Tao-Ming pointed to the door screen and said: 
“What's that?” The monk said: “A form dharma.” T”ao-Ming said: “In front of the screen 
you received the purple robe and expounded scripture to the emperor. Why can't you 
uphold the five precepts?” The monk couldn”t answer. 

Vào năm 877, lúc sư sắp tịch gọi môn đồ lại nói: “Nơi đây hết duyên, ta sẽ đi vậy, rồi 
ngôi kiết già thị tịch, thọ 98 tuổi được 76 tuổi hạ—In 877 A.D. when Tao-Ming was near 
death, he summoned the monks and said: “My karma 1s exhausted. Im dying.” He the sat 
In a cross-legsed posiftion and passed away. The master was ninety-eight years old and 
had been a monk for seventy-SIX y€ars. 


Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền Sư— Zen Master Yang-Shan-Hui-J¡ (807-883 or 814-891): 
Sư Ngưỡng Sơn, một vị Tăng nổi tiếng của Trung Quốc, một trong những đại thiển sư của 


6067 


Trung Quốc. Ông là môn đổ và là người kế thừa Pháp của Thiển sư Qui Sơn Linh Hựu, 
và là thầy của Nam Tháp Quang Dũng. Ngưỡng Sơn là một trong những thiển sư chính 
vào thời của ông. Những năng lực rộng lớn của ông đã làm cho ông được mang danh hiệu 
“Tiểu Thích Ca Mâu Ni.”—Yang-Shan-Hui-Ji, name of a noted monk ¡in China. Yang- 
Shan was one of the great Ch*an masters of China, a disciple and Dharma successor of 
Kuei-Shan-Ling-Yu, and the master of Nan-T”a-Kuang-Jun. Yang-Shan was one of the 
most Iimportant Ch*an masters of his time; his great abilitiles brought him the nickname 
Little SakyamuInI. 

Ngưỡng Sơn theo Tổ Bách Trượng học Thiền, sư có cái lưỡi lém lỉnh, thậm chí Tổ nói 
một sư đáp mười. Bách Trượng nói: “Ta nghĩ, sẽ có người khác chiếu cố cho ông.” Về 
sau, Ngưỡng Sơn đến Qui Sơn. Qui Sơn hỏi: “Ta nghe trong lúc theo hầu Bách Trượng, 
Bách Trượng nói một ông đáp mười, có phải vậy không?” Ngưỡng Sơn đáp: “Không 
dám!” Qui Sơn hỏi: “Đối với thâm nghĩa của Phật pháp, ông đã đến đâu?” Ngưỡng Sơn 
sắp sữa mở miệng thì Qui Sơn hét lên. Ba lần hỏi, ba lần há hốc mồm và ba lần hét. Cuối 
cùng Ngưỡng Sơn bị khuất phục, cúi đầu rơi nước mắt, nói: “Thầy Bách Trượng tiên đoán 
tôi sẽ được lợi ích với người khác, ngày nay người đó chính thị là đây.”—When Yang- 
Shan was studying Zen under Pai-Chang he had such a flowing tongue that to Pai- 
Chang”s one word he had ten words to answer. Pai-Chang said: “After me, there will be 
somebody else who wIll take care of you.” Yang-Shan later went to Wei-Shan. Wei-Shan 
asked: “I am told that while you were under Pai-Chang you had ten words to his one; 1s 
that so?” Yang-Shan said: “Yes, that is what they say.” Wei-Shan asked: “What do you 
have to state about the ultimate truth of Buddhism?” Yang-Shan was about to open his 
mouth when the master shouted. The question was repeated three times; the mouth vainly 
opened three times, the master shouted three times. Yang Shan finally broke down; 
drooping his head and with tears in his eyes, he said: “My late master prohesied that I 
should do better with someone else, and today I have this very one.” 

Một hôm, Qui Sơn thấy Ngưỡng Sơn đang ngồi dưới một gốc cây, ngài đến gần, đụng cây 
gậy vào lưng sư. Ngưỡng Sơn quay lại, Qui Sơn nói: “Này Tịch, giờ ông có thể nói một 
lời hay không?” Ngưỡng Sơn đáp: “Không, không lời nào nữa, tôi không muốn nhờ vả ai 
hết.” Qui Sơn bảo: “Này Tịch, ông hiểu rồi đó.”—One day, Wei-Shan saw Yang-Sha 
siting under a tree. Approaching, he touched him on the back with the staff he carried. 
'Yang-Shan turned round, and Wei-Shan said: “O Chị (Yang-Shan”s name), can you say a 
word now, or not?” Yang Shan replied: “No, not a word, nor would I borrow one from 
others." Wei-Shan said: “O Chị, you understand.” 

Ngưỡng Sơn sanh năm 807 tại Thiểu Châu (bây giờ là tỉnh Quảng Đông). Năm 15 tuổi sư 
muốn xuất gia, nhưng cha mẹ không cho. Đến năm 17 tuổi sư chặt hai ngón tay, đến quỳ 
trước cha mẹ thệ cầu chánh pháp để báo ân sanh thành dưỡng dục. Ông đã gặp nhiều đại 
thiển sư, trong đó có Mã Tổ và Bách Trượng Hoài Hải. Ông cũng nổi tiếng là học trò 
xuất sắc của những vị nầy. Tuy nhiên, ông đã đạt được đại giác dưới sự hướng dẫn của 
thiển sư Qui Sơn Linh Hựu. Cùng với thầy mình, ông được coi như là một trong hai người 
sáng lập ra phái Qui Ngưỡng. Phái nầy lấy hai chữ đầu trong tên của hai vị làm tên cho 
tông phái —“en master Yang-Shan-Hui-Ji was born in 807 in Shao-Chou (now in Kuang- 
Tong Province). At the age of fifteen, he wanted to leave home, but his parents refused 
him permission to become a monk. So, at the age of seventeen, he demonstrated his 


6068 


resolve to them by cutting off two of his fingers, vowing that he would seek the true 
Dharma to repay his filial obligations. He had visited several great Ch°an masters, among 
them Ma-Tsu-T”ao-[ and Pai-Chang-Huai-Hai. He had made himself a name as an 
oufstanding student of Ch°an. However, he realized profound enlightenment under Kuei- 
Shan. As his master”s dharma successor of equal accomplishment, he 1s considered the 
cofounder with his master of the Kuei-Yang school of Ch°an, which derives Its name from 
the first character of the names of the two men. 

Sư đến yết kiến Đam Nguyên Ưng Thân, nhơn đây được huyển chỉ. Đam Nguyên rất 
trọng vọng Ngưỡng Sơn, và nói: “Quốc Sư Huệ Trung lúc đương thời được sáu đời Tổ Sư 
truyền cho 97 viên tướng (tướng tròn), Ngài trao cho lão Tăng dặn rằng: “Sau khi ta tịch 
diệt 30 năm, có ông sa di từ phương Nam đến, sẽ làm hưng thịnh giáo nầy, ngươi nên thứ 
lớp truyền trao chớ để đoạn dứt. Nay ta trao cho con, con phải vâng giữ.” Chính thiển sư 
Đàm Nguyên đã hướng dẫn cho Ngưỡng Sơn đạt đại giác lần đầu tên—Dan-Yuan Ying- 
Chen greatly esteemed Yang-Shan and said to him: “Previously the National Teacher 
Hui-Zhong received the transmission of a total of ninety-nine symbolic circles from the 
Sixth Patriarch. He in turn passed these to me, saying: “Thirty years after lve died, a 
novice monk wIll come from the South who wIll greatly revive this teaching. When that 
time comes, pass the teaching on to him and don't let it end.` Today I transmit them to 
you. You must uphold and peserve them.” Yang-Shan had his first enlightenment 
experience under Dan-Yuan-Ying-Chen. 

Nói xong Đam Nguyên trao bản ấy cho Ngưỡng Sơn. Sư nhận được, xem qua một lượt 
bèn đem đốt. Hôm khác Đam Nguyên hỏi sư: “Những tướng ta trao cho hôm trước cần 
phải quý trọng giữ kín.” Sư thưa: “Hôm ấy xem xong, con đốt quách rồi.” Đam nguyên 
bảo: “Pháp môn này của ta không người hiểu được, chỉ có thầy ta và các bậc Tổ Sư Đại 
Thánh mới hiểu hết, sao con lại đốt đi?” Sư thưa: “Con một phen xem qua đã biết ý chỉ 
trong đó, ứng dụng được chẳng cần cầm bổn.” Đam Nguyên bảo: “Tuy như thế, nơi con 
thì được, người sau làm sao tin đến được?” Sư thưa: “Hòa Thượng nếu cần, con chép lại 
chẳng khó.” Sư liền chép hết lại thành một tập chẳng sót một điều. Đam Nguyên khen là 
đúng —When he had finished speaking he passed the secret text to Yang-Shan. After 
receiving and examining the text, Yang-Shan burned it. One day Dan-Yuan said to Yang- 
Shan: “The symbols that Ï gave you are extremely rare, esoteric and precious. You mustf 
preserve them carefully.” Yang-Shan said: “After [ examined them [I burned them.” Dan- 
Yuan said: “Phis Dharma gate of ours can't be understood by most people. Only the 
Buddha, the patriarchs, and all the holy ones can fully understand 1t. How could you burn 
1t?” Yang-Shan said: After examining it, I fully comprehended 1ts meaning. Then there 
was no use keeping the text.” Dan-Yuan said: “Even so, when transmitting this to 
disciples, people of future times won'”t believe 1t.” Yang-Shan said: “If you like another 
copy that won't be a problem. II make another copy and give 1t to you. Then it won't be 
lost.” Dan-Yuan said: “Please do.” 

Lúc còn sa di sư đến tham vấn Qui Sơn Linh Hựu. Qui Sơn hỏi: “Ngươi là Sa Di có chủ 
hay Sa Di không chủ?” Sư thưa: “Có chủ.” Qui Sơn hỏi: “Chủ ở chỗ nào?” Sư từ bên 
Đông sang bên Tây đứng. Qui Sơn biết con người kỳ lạ nên cố tâm chỉ dạy—When he 
was still a novice monk, Yang-Shan went to practice under Kui-Shan. Kui-Shan asked 
Yang-Shan: “As a novice monk do you have a host or not?” Yang-Shan said: “l have 


6069 


one.” Kui-Shan asked: “Who 1s it?” Yang-Shan walked from west to east and then stood 
there erect. Kui-Shan realized that Yang-Shan was extraordinary. 

Ngưỡng Sơn hỏi Qui Sơn: “Thế nào là chỗ ở của chơn Phật?” Qui Sơn đáp: “Dùng cái 
diệu tư (nghĩ nhớ) mà không tư (không nghĩ nhớ) xoay cái suy nghĩ tính anh vô cùng, suy 
nghĩ hết trở về nguồn, tánh tướng thường trụ, sự lý không hai, chơn Phật như như.” Ngay 
câu nói ấy, Ngưỡng Sơn đại ngộ—Yang-Shan asked Kui-Shan: “What ¡s the true abode 
of Buddha?” Kui-Shan said: “Think of unfathomable mystery and return your thoughts to 
the inexhaustible numinous light. When thoughts are exhausted you”ve arrived at the 
source, where true nature 1s revealed as eternally abiding.. In that place there 1s no 
difference between affatrs and principle, and the true Buddha 1s manifested. Upon 
hearing these words Yang-Shan experienced great enlightenment. 

Sư Ngưỡng Sơn thượng đường dạy chúng: “Hết thẩy các ngươi mỗi người tự hồi quang 
phản quán, chớ ghi ngôn ngữ của ta. Các ngươi từ vô thỉ đến nay trái sáng hợp tối, gốc 
vọng tưởng quá sâu khó nhổ mau được. Do đó, giả hợp lập phương tiện dẹp thức thô của 
các ngươi, như đem lá vàng dỗ con nít khóc, có cái gì là phải. Như người đem các thứ 
hàng hóa cùng vàng lập phố bán. Bán hàng hóa chỉ nghĩ thích hợp với người mua. Vì thế, 
nói: “Thạch Đầu là phố chơn kim, chỗ ta là phố tạp hóa.` Có người đến tìm phẩn chuộc ta 
cũng bết cho, kẻ khác đến cầu chơn kim ta cũng trao cho.” Có một vị Tăng hỏi: “Chẳng 
cần phẩn chuộc, xin Hòa Thượng cho chơn kim.” Ngưỡng Sơn bảo: “Răng nhọn nghỉ mở 
miệng, năm lừa cũng chẳng biết ”—Zen master Yang-Shan entered the hall and 
addressed the monks, saying: “Each and every one of you, turn the light inward! Don't try 
to remember what m saying! For a beginningless eon you have faced away from the 
light and been shrouded in darkness. The roots of delusion are deep. Theyˆre difficult to 
cut off and uproot. So the Buddha established expedient means to grab your attention. 
These are like showing yellow leaves to a crying child, who imagines theyˆre gold and 
thus stops crying. You act as though you”re in a shop where someone sells a hundred 
goods made from gold and Jade, but youre trying to weigh each Item. So you say that 
Shi-I”ou has a real gold shop? Well in my shop there”s a wide range of goodsl lf 
someone comes looking for mouse turds the I give him some. If someone comes looking 
for real gold then I give it to him.” A monk said: “I don”t want mouse turds. May I have 
the master”s real gold?” Yang-Shan said: “If you try to bite down on the head of a flying 
arrow you can try until the year of the ass but you won't succeedÏ” 

Tăng không đáp được. Ngưỡng Sơn tiếp: “Tìm hỏi thì có trao đổi, chẳng tìm hỏi thì 
chúng ta chẳng có gì để trao đổi. Nếu ta thật sự nói về Thiền tông, thì cần một người làm 
bạn cũng không, huống là có đến năm bẩy trăm chúng? Nếu ta nói Đông nói Tây, ắt 
giành nhau lượm lặt, như đem nắm tay không để gạt con nít, trọn không có thật. Nay ta 
nói rõ với các ngươi việc bên cạnh Thánh, chớ đem tâm nghĩ tín, chỉ nhằm vào biển tánh 
của mình mà tu hành như thật. Chẳng cần tam minh lục thông. Vì sao? Vì đây là việc bên 
chót của Thánh. Hiện nay cần thức tâm đạt bổn, cốt được cái gốc chẳng lo cái ngọn. Sau 
nầy, khi khác sẽ tự đầy đủ. Nếu chưa được gốc, dầu cho đem tâm học y cũng chẳng 
được. Các ngươi đâu chẳng nghe Hòa Thượng Qui Sơn nói: “Tình phàm Thánh hết, bày 
biện chơn thường, sự lý chẳng hai, tức như như Phật.'”—The monk couldnt answer. 
Yang-Shan said: “lf you want to exchange something we can make a deal. If you don't 
want to exchange anything then we can't. If I trully speak of Zen, then there won't be a 


6070 


single companion at your side. How can this be 1f there”re five or seven hundred ¡n the 
assembly? Tf I talk about this and that, and you strain your neck trying to pick something 
up, then 1t will be like fooling a little child with an empty hand. There”s nothing authentic 
about it. Today Im clarifying what 1s holy, which 1s not a matter of collecting and calming 
the mind. Instead you must practice to realize the true sea of self-nature. Of what use 1s 
there for “three clarifications` and “six understandings”? What I speak of is the ultimate 
sacred matter. lf right now you want to know mind and arrive at the root, then arrive at 
the root. Don”t worry about the tips of the branches. If you do this, then hereafter you will 
pOSSess 1t yourself. But 1ƒ you don't attain the root, and Just use your emotIions to seek 1t, 
then you will never succeed. You'”ll never see what Master Kui-Shan spoke of “the place 
where Ideas of mundane and sacred are exhausted, where matter and principle are united 
and the true eternal body of the Tathagata 1s manifested.” 
Những lời Thiền Sư Ngưỡng Sơn chỉ dạy Tăng chúng làm tiêu chuẩn cho Thiền Tông. Sư 
có làm bài kệ: 

“Nhất nhị nhị tam tử 

Bình mục phục ngưỡng thị 

Lưỡng khẩu nhất vô thiệt 

Thử thị ngô tông chỉ.” 

(Một hai hai ba con 

Mắt thường lại ngước xem 

Hai miệng một không lưỡi 

Đây là tông chỉ ta). 
Yang-Shan acted according to conditions to benefit beings and became a great example 
of the Zen school. One day when near death, Yang-Shan took a brush and wrote a verse 
for the monks to read: 

“Countless disciples, 

I look across you all, and you gaze back, 

Two mouths, one without a tongue, 

Thịs 1s my teaching.” 
Những “vấn đáp” giữa Ngưỡng Sơn và Qui Sơn, cũng như những thiển sư khác, về tỉnh 
thần Thiển được thu thập lại trong Viễn Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiển Sư Ngữ Lục 
(sưu tập những lời của thiển sư Ngưỡng Sơn ở Viễn Châu). Tên của ông được nhắc tới 
trong thí dụ thứ 25 của Vô Môn Quan, và trong các thí dụ 34 và 68 của Bích Nham Lục— 
The “Questions and Answers” of Yang-Shan with his master Kuei-Shan and other Chˆan 
masters, recorded In the Yuan-Chou-Hui-Chi-Ch?an-Shih-Yu-Lu (Record of the Words of 
the Ch'an Master Yang-Shan Hui-Chi from Yuan-Chou), are considered outstanding 
examples of Ch°an mind. Yang-Shan appears in example 25 of the Wu-Men-Kuan, and 
examples 34 and 68 ofthe PI-Yen-Lu. 
Khi sắp thị tịch sư ngồi thẳng nói lời từ biệt với chúng, rồi đọc bài kệ: 

“ Niên mãn thất thập thất 

Lão khứ thị kim nhật 

Nhậm tánh tự phù trầm 

Lưỡng thủ phan quật tất. 

(Năm đầy bảy mươi bảy 


»” 


35. 


6071 


Chính là ngày tôi đi 

Mặc tánh tự chìm nổi 

Hai tay ngồi bó gối) 
Nói xong sư an nhiên thị tịch, năm 883, sư thọ 77 tuổi, vua ban hiệu “Thông Trí Thiển 
Sư” tháp hiệu “Diệu Quang.”—When near death, he sat upright in a cross-legsed position 
to say farewell to the congregation. He then recited a verse: 

“Completing seventy-seven years, 

Today 1t ends. 

When the orb of the sun 1s Just at noon 

The two hands fold the legs.” 
Upon saying these words, Yang-Shan calmly passed away, In the year 883, at the age of 
seventy-seven. Yang-Shan received posthunous name “Great Teacher Penetrating 
Wisdom.” The stupa was named “Wondrous LIght.” 


Hương Nghiêm Thiền Sư— Zen Master Hsiang-Yan: Thiền Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn, 
quê ở Thanh Châu (bây giờ thuộc tỉnh Sơn Đông), là đệ tử của Tổ Bách Trượng Hoài 
Hải. Khi Bách Trượng qua đời, ngài sang tiếp tục công quả với Tổ Quy Sơn và trở thành 
đệ tử của Thiển Sư Qui Sơn (Linh Hựu cũng là một cao đệ của Tổ Bách Trượng)—Zen 
master Hslang-Yan-ZhIi-Xian was born in Qing-Chou (now in Shan-T”ong Province), Was 
a disciple of Zen master Pai-Ch'ang-Huai-Hai. After the master's death, he went to 
Kwei-Shan (who was also a senior disciple of Pai-Ch'ang. 

Một hôm, Qui Sơn bảo: “Ta nghe ở chỗ Thiển Sư Bá Trượng hỏi một đáp mười, hỏi mười 
đáp trăm, đó là người thông minh lanh lợi, ý hiểu thức tưởng là cội gốc sanh tử. Giờ đây 
ta không hỏi ngươi những gì ngươi nhớ từ kinh điển, mà thử nói một câu khi cha mẹ chưa 
sanh xem?”—One day Kui-Shan said to Hsiang-Yan: “ve heard that you are an 
1ntelligent monk at Pai-Zhang, responding ten times for what you re asked. Now_ m not 
asking you about what recorded or what can be learned from the scripturesl You must say 
something from the time before you were born and before you could distinguish obJects. I 
want to record what you say.” 

Sư bị một câu hỏi nầy làm mờ mịt không đáp được. Trở về liêu, sư soạn hết sách vở đã 
học qua, tìm một câu đáp trọn không thể có. Sư than: “Bánh vẽ chẳng no bụng đói.” Đến 
cầu xin Qui Sơn nói pháp, Qui-Sơn bảo: “Nếu ta nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ chưỡi ta; 
ta nói là việc của ta đâu can hệ gì đến ngươi?” Sư bèn đem những sách vở đã thu thập 
được đồng thời đốt hết, coi như bánh vẽ ăn mấy cũng chẳng no. Sư nói: “Đời nầy chẳng 
học Phật pháp nữa, chỉ làm Tăng thường làm việc cơm cháo, khỏi nhọc tâm thần.” Sư 
khóc từ giả Qui-Sơn ra đi —Hsiang-Yan was confused and unable to answer. He sat in 
deep thought for some time and then mumbled a few words to explain his understanding. 
But Kwei-Shan couldn't accept this. Hsiang-Yan said: “hen would the master please 
explain 1t?” Kwei-Shan said: What I might say would merely be my own understanding. 
How could it benefit your own view?” Hsiang-Yan returned to the monk”s hall and search 
throuph the books he had collected, but he couldn't find a single phrase that could be used 
to answer Kwei-Shan”s question. Hsiang-Yan then sighed and said: “A picture of a cake 
cant satisfy hunger.” He the burned all his books and said: “During this lifetime I won”t 


6072 


study the essential doctrine. Ƒ]I Just become a common mendicant monk, and Ï won'”t 
apply my mind to this any more.” 
Thẳng đến Nam Dương chỗ di tích Quốc Sư Huệ Trung, sư trụ tại đây. Một hôm nhơn 
cuốc cổ trên núi, lượm hòn gạch ném trúng cây tre vang tiếng. Sư chợt tỉnh ngộ phá lên 
cười. Sư trở về tắm gội thắp hương nhắm hướng Qui Sơn đảnh lễ, ca tụng rằng: “Hòa 
Thượng từ bi ơn như cha mẹ, khi trước nếu vì con nói rồi thì làm gì có ngày nay.” Sư làm 
bài kệ: 

“Nhất kích vong sở tri 

Cánh bất giả tu trì 

Động dung dương cổ lộ 

Bất đọa thiểu nhiên cơ.” 

(Một tiếng quên sở tri 

Chẳng cần phải tu trì 

Đổi sắc bày đường xưa 

Chẳng rơi cơ lặng yên). 

“Xứ xứ vô túng tích 

Thinh sắc ngoại oai nghi 

Chư nhơn đạt đạo giả 

Hàm ngôn thượng thượng cơ.” 

(Nơi nơi không dấu vết 

Oai nghi ngoài sắc thỉnh. 

Những người bậc đạt đạo 

Đều gọi thượng thượng cơ). 
Hsiang-Yan tearfully left Kwei-Shan. He then went traveling and eventually resided at 
Nan-Yang, the site of the grave of National Teacher Nan-Yang Hui-Zhong. One day as 
Hsiang-Yan was scything grass, a small piece of the tile was knocked through the air and 
struck a stalk of bamboo. Ủpon hearing the sound of the tile hitting the bamboo, Hsiang- 
'Yang Instantly experienced vast enlightenment. Hsiang-Yan then bathed and lit incense. 
Bowing in the direction of Kwei-Shan, he said: ““The master”s great compassion exceeds 
that of oneˆ”s parentsl Back then 1f you had explained 1t, then how could this have come to 
pass?” Hsiang-Yan then wrof€ a verse: 

“One strike and all knowledge 1s forgotten. 

No more the mere pretense of practice. 

Transformed to uphold the ancient path, 

Not sunk In idle devices.” 

“Far and wide, not a trace 1s left. 

The great purpose lies beyond sound and form. 

In every đirection the realized Way, 

Beyond all speech, the ultimate principle.” 
Qui Sơn nghe được, nói với Ngưỡng Sơn: “Kẻ nầy đã triệt ngộ.” Ngưỡng Sơn thưa: “Đây 
là máy tâm ý thức trước thuật được, đợi con đến nơi khám phá mới chắc.” Ngưỡng Sơn 
đến thăm sư, bảo: “Hòa Thượng khen ngợi sư đệ đã phát minh đại sự, thử nói tôi nghe?” 
Sư đọc bài tụng trước cho Ngưỡng Sơn nghe. Ngưỡng Sơn bảo: “Đó là do trước kia học 
tập ghi nhớ mà thành, nếu thật chánh ngộ hãy làm bài bài tụng khác. Sư nói bài khác: 


6073 


“Khứ niên bần vị thị bần 

Kim niên bần thủy nhị bần 

Khứ niên bần du hữu tarc chùy chỉ địa 

Kim niên bần chùy dã vô.” 

(Năm xưa nghèo chưa thật nghèo 

Năm xưa nghèo mới thật nghèo 

Năm xưa nghèo vẫn còn có đất cắm dùi 

Năm nay nghèo dùi cũng không). 
Hslang-Yan then dispatched a monk to take the verse to Kwei-Shan and recite 1t. Upon 
hearing it, Kui-Shan said to Yang-Shan: “This disciple has penetrated!” Yang-Shan said: 
“This 1s a good representation of mind function. But wait and ]I personally go and check 
out Hsiang-Yan”s realization.” Later Yang-Shan met with Hsiang-Yan and said: “Master 
Kwei-Shan has praised the great matter of your awakening. What do you say as evidence 
for 1t?” Hsiang-Yan then recited his previous verse. Yang-Shan said: “This verse could 
be composed from the things you)ve studied earlier. lf you ve had a genuine 
enlightenment, then say something else to prove 1t.” Hsiang-Yan then composed a verse 
that said: 

“Last year`s poverty was not real pOverty. 

This year”s poverty 1s finally øenuine poverty. 

In last yearˆs poverty there was still sround 

where I could plant my hoe, 

In this year” poverty, not even the hoe remains.” 
Ngưỡng Sơn bảo: “Sư đệ ngộ Như Lai thiển mà chưa ngộ Tổ Sư thiên.” Sư lại nói bài kệ: 

“Ngã hữu nhất cơ 

Thuần mục thị y 

Nhược nhơn bất hội 

Biệt hoán Sa DI.” 

(Ta có một cơ, chớp mắt chỉ y 

Nếu người chẳng hội, Riêng gọi Sa Di). 
Ngưỡng Sơn gật đầu và về thưa lại Qui-Sơn: “Đáng mừng! Sư đệ Trí Nhàn đã ngộ Tổ Sư 
Thiển.”—Yang-Shan said: “[ grant that you have realized the Zen of the Tathagatas. But 
as for the Zen of the Ancestors, you haven”t seen It in your dreams.” Hsiang-Yan then 
composed another verse that said: 

“I have a function 

IU's seen In the twinkling of an eye. 

Tf others don”t see 1t, 

They still can”t call me a novice.” 
When Yang-Shan heard this verse, he reported to Kwei-Shan: “Its wonderful Hsiang- 
'Yan has realized the Zen of the Ancestors!” 
Sư thượng đường dạy chúng: “Ví như người leo lên cây cao, dưới là vực thẳm ngàn thước. 
Người ấy miệng ngậm cành cây, chơn không đạp chỗ nào, tay không bám vào đâu. Chợt 
có người đến hỏi: “Ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang.” Nếu mở miệng đáp thì mất mạng nát thân, 
bằng chẳng đáp thì phụ lòng người hỏi. Chính khi ấy phải làm sao?” Khi ấy có Thượng 
Tọa Chiêu bước vào thưa: “Chẳng hỏi khi đã leo lên cây, lúc chưa leo lên cây thì thế 


6074 


nào?” Sư bèn hỏi thây Tăng: “Từ đâu đến?” Thầy Tăng đáp: “Từ Qui Sơn đến.” Sư hỏi: 
“Gần đây Hòa Thượng ở Qui Sơn có lời dạy gì?” Thầy Tăng đáp: “Khi có người hỏi ý chỉ 
của Tổ sư từ Tây lại là gì thì Hòa Thượng đưa cây phất tử lên.” Sư bèn hỏi: “Các huynh 
đệ ở đó hiểu ý chỉ của Hòa Thượng ra sao?? Thầy Tăng đáp: “Họ diễn giải rằng Hòa 
Thượng muốn nói “tức sắc minh tậm, phụ vật hiển lý.'” Sư bảo: “Hiểu thì phải hiểu ngay. 
Nếu không hiểu, lý luận có ích gì?” Thầy Tăng liền hỏi sư hiểu Hòa Thượng Qui Sơn như 
thế nào?” Sư bèn đưa cây phất tử lên, đoạn ngài cười ha hả—Hsiang-Yen entered the 
hall and addressed the monks, saying: “Falking about this, you could compare 1t to a 
person who has climbed a tree and 1s grasping a branch, supported only by his teeth. His 
feet are hanging freely, as are his hands. Suddenly someone down on the ground yells out 
to him: “What 1s the meaning of the First Ancestor coming from the west?” To not answer 
1sn”t acceptable, but if he does so he”lI fall, and so lose his life. At this very moment what 
can he do?” At that time a monk named Tiger Head Zhao came forth from the 
congregation and addressed Hsiang-Yen, saying: "Leaving aside the question of the tree 
top, I ask the master to comment about before climbing the tree."” Hsiang-Yen asked the 
monk: “Where are you form?” 'The monk replied: “from Kwei-Shan.” Hsiang-Yen asked: 
“There was once a monk who asked Wei-Shan concerning the Patrlarch”s Idea of coming 
to China, and how dịd Kwei-Shan reply?” The monk said: “Kwei Shan gave no answer 
but held up his baton.” Hsiang-Yen asked: “Now, how do you understand the meaning of 
Kwei-Shanˆs action?” The monk replied: “he master”s Idea 1s to elucidate mind along 
with matter, to reveal truth by means of an obJective reality.” Hslang-Yen said: “Your 
understanding 1s alright as far as it goes. But what 1s the use of hurrying so to theorize?” 
The monk now turned around and asked: “What wIll be your understanding about KweI- 
Shan?” Hsiang-Yen held up his stick like the other master, then laughed: “Ha! Ha!" 

Một bài kệ khác của Thiển Sư Hương Nghiêm: 

“Tử thốt mẫu trác 
Tử giác mẫu xác 


"39 


Tủ mẫu câu vong 
Ứng duyên bất thát.” 
(Con kêu mẹ mổ, con biết xác mẹ 
Con mẹ đều quên, hợp duyên chẳng lố). 
Sư tùy cơ dạy chúng những lời đơn giản. Sư để lại hơn hai trăm bài tụng đối cơ ứng dụng 
không theo qui luật như những bài kệ vừa kể trên, các nơi truyển bá rất thịnh hành—To 
all of his disciples, Hsiang-Yen provided his teachings In a clear and direct manner. He 
left more than two hundred verses such as these above mentioned ones that were 
composed to meet the situations he encountered. These unmetered verses were popular 
throughout the country. 
Thiển sư Hương Nghiêm thường nói đến cái nghèo là sự cần thiết cho sự tu hành như 
sau—Zen master Hsiang-Yen always talked about the poverty as a “must' for his life of 
cultivation as follows: 
“Năm trước nghèo chưa thật nghèo 
Năm nay nghèo mới thật nghèo 
Năm trước nghèo không đất cắm dùi 
Năm nay nghèo dùi cũng không có nốt.” 


+ 


3ø. 


6075 


“My last year ”s poverty was not poverty enoupgh, 

Mỹ poverty this year 1s poverty Indeed; 

In my poverty last year there was room for a gimlet”s poInt, 

But this year even the gimlet 1s gone.” 
Một Thiền sư khác đã bình giảng bài kệ nghèo của Thiển sư Hương Nghiêm như sau— 
Later, there was a Zen master who commented on this verse of poverty by Hsiang-Yen In 
the following verse: 

“Không dùi không đất chửa rằng nghèo 

Còn biết mình nghèo tức chấp nghèo. 

Rốt ráo nghèo là như thế ấy: bổn lai chưa thấy một ai nghèo.” 

“Neither a gimlet”s point nor the room for If; 

but this 1s not yet real poverty: 

As long as one 1s conscious of having nothing, 

there still remains the guardian of poverty. 

I am lately poverty-strIcken in alÏ conscience, 

For from the very beginning 

I do not see even the one that 1s poor.” 
Dù thế nào đi nữa, thì chính cái nghèo đã giúp cho Hương Nghiêm có một cuộc sống tu 
hành tốt đẹp và cuối cùng trở thành một trong những Thiễn sư nổi tiếng trong Thiển tông 
Trung Hoa—No matter what happened, poverty was the main reason to cause Hsiang- 
'Yen to have a good life of cultivation and finally he became one of the most famous Zen 
masters in Chinese Zen sect. 


Trùng Hiển Tuyết Đậu Thiền Sư—Zen master Chong-Hsian-Hsueh-Tou (980-1052): 
Thiển sư Trùng Hiển Tuyết Đậu sanh năm 980 tại Toại Ninh (bây giờ thuộc tỉnh Tứ 
Xuyên), là đệ tử của Thiển sư Quang Tộ Trí Môn. Ngài là một bậc thầy lớn của dòng 
Thiền Vân Môn và hoằng hóa khoảng đầu đời nhà Tống. Sư nổi danh nhờ tài năng văn 
học. Sư cũng là tác giả Bích Nham Lục. Khi bộ sách nầy ra mắt công chúng, tức thì được 
tán thưởng khắp nơi trong giới văn học đương thời—Zen master Chong-Hsian-Hsueh-Tou 
was born In 980 in Sui-Ning (now in Si-Chuan Province), was a disciple of Kuang-Zuo- 
ZhI-Men. Hsueh-Tou was a great master of the Yun-Men Scol and flourished early in the 
Sung Dynasty. He was noted for his literary ability. He was also the author of PI-Yen-Lu, 
and when this book was made pubilic, it at once created universal applause In the literary 
circles of the time. 

Một hôm sư hỏi Trí Môn: “Chẳng khởi một niệm, tại sao có lỗi?” Trí Môn gọi sư lại gần. 
Trí Môn cầm phất tử nhằm vào miệng sư mà đánh. Sư toan mở miệng, Trí Môn lại đánh. 
Sư hoát nhiên khai ngộ. Sư ở lại đây năm năm, nhận tột chỗ u huyền, mới đi tham vấn 
khắp nơi—One day he asked Zhi-Men: “Before a single thought arises, can what ¡s said 
be wrong?” Zhi-Men summoned Hsueh-Tou to come forward. Xue-Tou dịd so. Zhi-Men 
suddenly struck Hsueh-Tou In the mouth with his whisk. Xue- Tou began to speak but ZhI- 
Men hit him again. Hsueh- Tou suddenly experienced enlightenment. 

Sư thượng đường dạy chúng. Thượng thủ bạch chùy xong. Có vị Tăng mới bước ra. Sư 
nắm đứng lại, bảo: “Chánh pháp nhãn tạng của Như Lai ủy thác tại ngày hôm nay. 
Buông đi thì ngói gạch sanh quang, nắm đứng thì chơn kim mất sắc. Quyền bính ở trong 


37. 


6076 


tay, giết tha tại lúc nầy. Ai là tác giả thì cùng nhau chứng cứ?”—The head monk struck 
the gavel. A monk came forward to speak. Hsueh-Tou told him to stop and go back, and 
then said: “The Treasury of the True Dharma Eye of the Tathagatas 1s manifested before 
us foday. In 1s 1llumination even a plece of tile 1s radiant. When it is obscured, even pure 
gold loses 1ts luster. In my hand 1s the scepter of authority. It w1ll now Kill and give life. If 
you are an accomplished adept In the practice of our school, then come forward and gain 
authentication†” 

Có vị Tăng bước ra hỏi: “Xa ha Tổ tịch Thúy Phong đến đạo tràng Tuyết Đậu, chưa biết 
là một là hai?” Sư đáp: “Ngựa không ngàn dậm dối đuổi gió.” Vị Tăng hỏi: “Thế ấy mây 
tan nhà trăng?” Sư đáp: “Đầu rồng đuôi rắn.”——A monk came forward and said: “Far 
from the ancestral seat at Shui-Feng, now expounding at Hsueh-Tou, do you still not 
know If is one or If Its two?” Hsueh-Tou said: “A horse cannot beat the wind for a 
thousand miles.” The monk said: “In that case, the clouds disperse and the clear moon 1s 
above the households.” Hsueh-Tou said: “A dragon-headed, snake-tailed fellow.” 

Sư thị tịch năm 1058, được vua ban hiệu “Minh Giác Đại Sư.”—He died in 1058. Upon 
his death, Hsueh- T”ou received the posthumous tifle “Great Teacher Clear Awakening.” 


Thiền sư Đức Sơn Tuyên Giám—Zen master Te-Shan-Hsuan-Chien (780-865): Ông 
sanh vào năm 780 sau Tây Lịch, là một trong những đại sư đời nhà Đường. Ông là để tài 
của nhiều công án. Một trong những công án nầy kể lại chuyện ông giác ngộ khi thầy 
ông (Long Đàm) thổi tắt cây đuốc hay “Cây Đuốc Long Đàm.” Ông tịch vào năm 865 
sau Tây Lịch. Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, Đức Sơn không chỉ 
giỏi về Kinh Kim Cang mà còn giỏi cả về những ngành triết học Phật giáo khác như Câu 
Xá và Du Già Luận. Nhưng ban đầu ngài chống đối Thiền một cách quyết liệt, và chủ 
đích ra khỏi vùng đất Châu là để tiêu hủy Thiền. Dù sao, đây cũng là động cơ điều động 
bể mặt của tâm thức ngài; còn những øì trôi chảy bên trong chiều sâu thì ngài hoàn toàn 
không ý thức đến. Định luật tâm lý về sự tương phản chắc có thế lực và được tăng cường 
chống lại động lực bể mặt khi ngài gặp một địch thủ hoàn toàn bất ngờ dưới hình thức 
một chủ quán bán trà. Lần đầu tiên đối đáp với Sùng Tín về Đầm Rồng, lớp vỏ chắc 
cứng của tâm trí Đức Sơn bị đập nát hoàn toàn, giải tỏa tất cả những thế lực ẩn nấp sâu 
xa trong tâm thức của ngài. Rồi khi ngọn đuốc bỗng dưng bị thổi tắt, tất cả những gì ngài 
đã từ chối trước khi có biến cố nầy bây giờ được lấy lại vô điều kiện. Đó là một đại biến 
toàn diện của tâm trí. Cái đã từng được trân trọng nầy chẳng đáng bằng một cọng rơm — 
He was born in 780 A.D., one of the great Zen master during the Tang dysnasty. He 1s 
the subJect of several koans. One of which tells how he attained enlightenment through 
his master blowing out of a candle. He died in 865 A.D. According to Zen Master D.T. 
Suzuki in the Essays In Zen Buddhism, Te-Shan was learned not only In the 
Vajracchedika, but in other departments of Buddhist philosophy such as the Abhidharma- 
soka and the Yogacara. But in the beginning he was decidedly agaInst Zen, and the obJect 
of his coming out of Chou district was to annihilate 1t. This at any rate was the moftive 
that directed the surface current of his consciousness; as to what was going on underneath 
he was altogether unaware of it. The psychological law of contrariness was undoubtedly 
1n force and was strengthened as against his superficlal motive when he encountered a 
most unexpected opponent In the form of a tea-house keeper. His first talk with Ch°ung- 


6077 


Hsin concerning the Dragon”s Pool (Lung-Tan) completely crushed the hard crust of te- 
Shan”s mentality, releasing all the forces deeply hidden In his consciousness. When the 
candle was suddenly blown out, all that was negated prior to this incident unconditionally 
reasserted itself. A complete mental cataclysm took place. What had been regarded as 
1nOSf preclous was now not worth a straw. 

Đức Sơn nổi tiếng về lối vung gậy, ông cũng là người học Kinh Kim Cương trước khi qui 
đầu theo Thiễển. Khác với tiền bối của mình tức Lục Tổ Huệ Năng, Đức Sơn học giáo lý 
của kinh điển rất nhiều và đọc rộng các kinh sớ; vậy kiến thức về kinh Bát Nhã của ngài 
có hệ thống hơn của Huệ Năng. Ngài nghe nói phái Thiển nầy xuất hiện ở phương Nam, 
theo đó một người có thể thành Phật nếu nắm ngay được bản tính uyên nguyên của mình. 
Ngài nghĩ đây không thể là lời dạy của chính Đức Phật, mà là của Ma vương, rồi quyết 
định đi xuống phương Nam. Về phương diện nầy, sứ mệnh của ngài lại khác với Huệ 
Năng. Huệ Năng thì muốn thâm nhập tinh thần của kinh Kim Cang dưới sự dẫn dắt của 
Ngũ Tổ, còn ý tưởng của Đức Sơn là muốn phá hủy Thiển tông nếu có thể được. Cả hai 
đều học kinh Kim Cang, nhưng cảm hứng của họ ngược chiều nhau. Chủ đích đầu tiên 
của Đức Sơn là đi tới Long Đàm, nơi đây có một Thiền sư tên là Sùng Tín. Trên đường 
lên núi, ngài dừng chân tại một quán trà và hỏi bà chủ quán có cái gì điểm tâm. “Điểm 
tâm” trong tiếng Hán vừa có nghĩa là ăn sáng, mà cũng có nghĩa là “chấm điểm tâm 
linh.” Thay vì mang cho du Tăng những đồ ăn điểm tâm theo lời yêu câu, bà lại hỏi: 
“Thầy mang cái gì trên lưng vậy?” Đức Sơn đáp: “Những bản sớ giải của kinh Kim 
Cang.” Bà già nói: “Thì ra thế! Thầy cho tôi hỏi một câu có được không? Nếu Thầy trả 
lời trúng ý tôi xin đãi thầy một bữa điểm tâm; nếu thầy chịu thua, xin thầy hãy đi chỗ 
khác.” Đức Sơn đồng ý. Rồi bà chủ quán trà hỏi: “Trong kinh Kim Cang tôi đọc thấy câu 
nầy “quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thầy 
muốn điểm cái tâm nào?” Câu hỏi bất ngờ từ một người đàn bà quê mùa có vẻ tầm 
thường ấy đã hoàn toàn đảo lộn tài đa văn quảng kiến của Đức Sơn, vì tất cả kiến thức 
của ngài về Kim Cang cùng những sớ giải của kinh chẳng gợi hứng cho ngài chút nào cả. 
Nhà học giả đáng thương nầy phải ra đi mà chẳng được bữa ăn. Không những chỉ có thế, 
ngài còn phải từ bỏ cái ý định là khuất phục các Thiễn sư, bởi nếu chẳng làm gì được với 
một bà già quê mùa thì mong gì khuất phục nổi một Thiền sư thực thụ—Te-Shan, who ¡s 
noted for his swinging a staff, was also a student of the Vajracchedika Sutra before he 
was converted to Zen. Different from his predecessor, Hui Neng, he was very learned In 
the teaching of the sutra and was extensively read In 1s commentaries, showing that his 
knowledge of the PraJnaparamita was more sytematic than was Hui-Neng”. He heard of 
this Zen teaching In the south, according to which a man could be a Buddha by 
Immediately taking hold of his Iinmost nature. This he thought could not be the Buddha”s 
own teaching, but the Evil One”s, and he decided to go down south. In this respect his 
mission again differed from that of Hui-Neng. Hui Neng wished to get Into the spirit of 
the Vajracchedika under the guidance of the Fifth Patriarch, while Te-Shan”s idea was to 
destroy Zen 1f possible. They were both students of the Vajracchedika, but the sutra 
Iinspired them in a way diametrically opposite. Te-Shan”s first obJective was Lung-Tan 
where resided a Zen master called Ch°ung-Hsin. Ôn his way to the mountain he stopped 
at a tea house where he asked the woman-keeper to gIve him some refreshments. In 
Chinese, “refreshment” not only means “tien-hsin” (breakfasÐ), but literally, it means “to 


6078 


punctuate the mind.” Instead of setting out the request refreshments for the tired monk- 
traveller, the woman asked: "“What are you carrying on your back?” Te-Shan replied: 
“They are commentaries on the Vajracchedika.” The woman said: “he are indeed! May 
I ask you a queston? lf you can answer 1t to my satisfaction, you will have your 
refreshments free; but If you fail, you wIll have to go somewhere else.” To this Te-Shan 
agreed. The woman-keeper of the tea house then proposed the following: “I read in the 
Vajracchedika that the mind 1s obtainable neither In the past, nor In the present, nor In the 
future. If so, which mind do you wish to punctuate?” This unexpected question from an 
apparently 1nsignificant country-woman completely upset knapsackful scholarship of Te- 
Shan, for all his knowledge of the vajracchedika together with 1ts variIous commentarIes 
gave him no Inspiratlon whatever. The poor scholar had to go without his breakfast. Not 
only this, he also had to abandon his bold enterprise to defeat the teachers of Zen; for 
when he was no match even for the keeper of a rodside tea house, how could he expect 
to defeat a professional Zen master? 

Ngay trước khi gặp gỡ Long Đàm Sùng Tín, chắc chắn ngài đã phải xét lại sứ mệnh của 
mình. Đến khi gặp Long Đàm (cái đầm rồng) Sùng Tín ngài nói: “Tôi nghe người ta nói 
nhiều về Long Đàm; bây giờ thấy ra thì chẳng có rồng cũng chẳng có đầm gì ở đây hết.” 
Sùng Tín trả lời ôn hòa: “Quả thực ông đang ở giữa Long Đàm. Cuối cùng Đức Sơn 
quyết định ở lại Long Đàm và theo học Thiển với Thiển sư nầy —Even before he saw 
Ch°ung-Hsin, master of Lung-T”an, he was certainly made to think more about his self- 
Imposed mission. When Te-Shan saw Chung-Hsin, he said: “[ have heard people talked 
so much of Lung-T”an (dragonˆs pool), yet as I see 1t, there 1s no dragon here, nor any 
pool."”?Ch”ng-Hsin quietly said: “You are Iindeed in the midst of Lung-Tan.” Te-Shan 
finally decided to stay at Lung-T”an and to study Zen under the guidance of 1ts masfer. 
Một buổi chiều, ngài ngồi ở ngoài thất, lặng lẽ nhưng hăng say tìm kiếm chân lý. Sùng 
Tín hỏi: “Sao không vào?” Đức Sơn đáp: “Trời tối.” Tổ sư bèn thắp một ngọn đuốc trao 
cho Đức Sơn. Lúc Đức Sơn sắp sữa đón lấy đuốc thì Sùng Tín bèn thổi tắt mất. Nhân đó 
tâm của Đức Sơn đột nhiên mở rộng trước chân lý của đạo Thiền. Đức Sơn cung kính làm 
lễ, và Tổ sư hỏi: “Thấy gì?” Đức Sơn đáp: “Từ nay trở đi chẳng còn chút nghi ngờ những 
thoại đầu nào của lão Hòa Thượng nữa.” Sáng hôm sau, Đức Sơn mang tất cả những sách 
sổ giải về Kinh Kim Cang mà ngài đã coi trọng và đi đâu cũng mang theo, ném hết vào 
lửa và đốt thành tro, không chừa lại gì hết. Ngài nói: “Đàm huyền luận diệu cho đến đâu 
cũng chẳng khác đặc một sợi lông vào giữa hư không vô tận; còn cùng kiếp tận số tìm 
kiếm then chốt máy huyền vi như đổ một giọt nước xuống vực sâu không đáy, chẳng 
thấm vào đâu. Học với chẳng học, mình ta biết.” Sáng hôm sau, Hòa Thượng Long Đàm 
thượng đường thuyết pháp. Ngài gọi Tăng chúng lại nói: “Trong đây có một lão Tăng 
răng như rừng gươm, miệng tợ chậu máu, đánh một hèo chẳng ngoái cổ, lúc khác lại lên 
chót núi chớn chở dựng đạo của ta ở đấy.”—One evening he was sitting ouside the room 
quietly and yet earnestly in search of the truth. Ch°ung-Hsin said: “Why do you not come 
1n?” Te-Shan replied: “It is dark.” Whereupon Ch"ung-Hsin lighted a candle and handed 
to Te-Shan. When Te-Shan was about to take 1t, Ch°ung-Hsin blew 1t out. This suddenly 
opened his mind to the truth of Zen teaching. Te-Shan bowed respectfully.” The master 
asked: “What Is the matter with you?” Te-Shan asserted: “After this, whatever 
propositions the Zen masters may make about Zen, I shall never again cherish a doubt 


3đ. 


6079 


»” 


about them.” The next morning Te-Shan took out all his commenfariles on the 
Vajracchedika, once so valued and considered so indispensable that he had to carry them 
about with him wherever he went, committed them to the flames and turned them all into 
ashes. He exclaimed: “However deep your knowledge of abstrue philosohy, 1t 1s like a 
plece of hair placed In the vastness of space; and however Important your experIence 1n 
worldly things, 1t 1s like a drop of water thrown Into an unfathomable abyss.” The next 
morning, Zen master Lung-T”an entered the hall to preach the assembly, said: "Among 
you monks, there 1s a old monk, whose teeth are as sharp as swords, and mouth 1s as red 
as a basin of blood, a blow on his head w1ll not make him turn back; later he will ascend 
the top of a sheer mountain to establish my sect.” 

Về sau khi Đức Sơn đã trở thành một bậc thầy, ngài thường nói với kẻ hỏi đạo: “Dù nói 
được hay nói không được, nhà ngươi cũng lãnh ba chục hèo.” Một vị Tăng hỏi: “Phật là 
ai?” Đức Sơn bảo: “Phật là một lão Tỳ Kheo bên trời Tây.” Vị Tăng lại hỏi: “Giác là thế 
nào?” Đức Sơn bèn đập cho người hỏi một gậy và bảo: “Đi ra khỏi đây; đừng có tung bụi 
quanh ta.” Một thầy Tăng khác muốn biết đôi điều về Thiển, nhưng Đức Sơn nạt nộ: “Ta 
chẳng có gì mà cho, hãy xéo đi.”—Afterwards, when Te-Shan himself became a master, 
he used to say to an inqurrer: “Whether you say “yes,` you get thirty blows; whether you 
say “no,` you get thirty blows Just the same.” À monk asked him: “Who 1s the Buddha?” 
Te-Shan relpied: He 1s an old monk of the Western country.” The monk continued to ask: 
“What is enlightenment?” Te-Shan gave the questioner a blow, saying: “You get out of 
here; do not scatter dirt around us!”” Another monk wished to know something about Zen, 
but Te-Shan roared: “I have nothing to give, begone” 


Đạo Ưng Thiên Sư—Zen master Yun-Ju-T?ao-Ying: Thiền Sư Vân Cư Đạo Ưng là một 
đệ tử nổi tiếng và Pháp Tử của Thiển Sư Động Sơn Lương Giới. Năm sanh của Ngài 
không ai biết—Zen master Yun-Ju-T?ao-Ying was a noted disciple and Dharma heir of 
Zen Master T”ong-Shan-Liang-J]ie. His year of birth was unknown. 

Một hôm Động Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Từ Thúy Vi đến.” Động Sơn lại hỏi: 
“Thúy Vi có lời gì dạy đồ chúng?” Sư thưa: “Thúy Vi cúng dường La Hán, con hỏi 'Cúng 
dường La Hán, La Hán có đến chăng?'Thúy Vi bèn hỏi con: “Mỗi ngày ông ăn gì??” 
Động Sơn hỏi: “Thật có lời nầy chăng?” Sư thưa: “Có.” Động Sơn nói: “Chẳng uổng tham 
kiến bậc đạt đạo.” Đoạn Động Sơn hỏi: Xà Lê tên gì?” Sư thưa: “Tên Đạo Ưng.” Động 
Sơn nói: “Hãy nhìn lên rồi nói lại.” Sư thưa: “Nói lên trên tức chẳng tên Đạo Ưng.” Động 
Sơn nói: “Ngươi đáp tương tợ với ta lúc đến Vân Nham.”—One day T?ong-Shan asked 
'Yun-Ju: “Where have you come from?” Yun-Ju said: “From Shui-Wei.” T°ong-Shan said: 
“What teaching does Shui-Weli convey to his disciples?” Yun-Ju said: “Once, when ShuI- 
Wei was making offerings to the sacred images, I asked him: “If you make offerings to 
the arhats, wIll they come or not?” Shui-Wel: “Aren”t you able to every day?”” 'T”ong- 
Shan said: “Did he really say that or not?” Yun-Ju said: “Yes.” Tong-Shan said: “Don't 
dimiss it when a great man appears!” Then Tong-Shan asked Yun-Ju: “What 1s your 
name?” Yun-Ju said: “I”ao-Ying.” T?ong-Shan said: “Look up and then say 1t.” Yun-Ju 
said: “If I look up, then thereˆs nothing named “I”ao-Ying”” Tong-Shan said: “You talk 
1Just like I dịd when I spoke with T”ao-Wu.” 


6080 


Vân Cư hỏi Động Sơn: “Thế nào là ý Tổ Sư?” Động Sơn đáp: “Sau này Xà Lê có nơi 
chốn ở yên, chợt có người đến hỏi như thế, phảẩi đáp làm sao?”—Yun-Ju asked T”ong- 
Shan: “What was the First Ancestorˆs Intention?” T”ong-Sha answered: “Behind him as a 
reed hat.” Yun-Ju said: My fault.” 

Động Sơn hỏi: “Ta nghe Hòa Thượng Tư Đại sanh làm vua nước Nhật là thật giả?” Sư 
thưa: “Nếu là Tư Đại, Phật còn chẳng làm, huống là làm vua.” Động Sơn gật đầu. Một 
hôm, Động Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Đạp núi đến.” Động Sơn hỏi: “Quả núi nào 
nên ở?” Vân Cư thưa: “Có quả núi nào chẳng nên ở.” Động Sơn nói: “Thế ấy là cả nước 
đều bị Xà Lê chiếm hết.” Vân Cư nói: “Chẳng phải.” Động Sơn nói: “Thế ấy là ngươi đã 
được đường vào?” Vân Cư nói: “Không đường.” Động Sơn nói: “Nếu không đường làm 
sao được cùng lão Tăng gặp nhau?” Vân Cư nói: “Nếu có đường thì cùng Hòa Thượng 
cách núi vậy.” Động Sơn nói: “Kẻ nây về sau ngàn muôn người nắm chẳng đứng.”— 
Once, T”ong-Shan said to Yun-Ju: “I heard that a monk named “Great Thought” was born 
in the Kingdom of Wle and became the king. Is this true or not?” “]If his name was “Great 
Thought,` then even the Buddha couldn't do 1t.” T?ong-Shan agreed. One day Tong-Shan 
asked: “Where are you going?” Yun-Ju said: “Tramping on the mountain.” Tong-Shan 
said: “How can the mountain endure?” Yun-Ju said: “How can it not endure?” T”ong- 
Shan said: “If you go on like thịs, then you”lÏ eventually teach the whole country.” Yun- 
Ju said: “No, I won't.” T?ong-Shan said: “lf you go like this, then your đisciples wIll gain 
a way Of entrance.” Yun-Ju said: “No such way.” Tong-Shan said: “No such way? I 
challenge you to show me.” Yun-Ju said: “If there*s such a path, then [II leave you 
Immediately to go on 1t.” Tong-Shan said: “In the future, a thousand or ten thousand 
people won't be able to grab this disciple.” 

Sư theo Động Sơn lội qua suối. Động Sơn hỏi: “Nước cạn sâu?” Sư thưa: “Chẳng ướt.” 
Động Sơn bảo: “Kẻ thô.” Sư thưa: “Thỉnh thầy nói.” Động Sơn nói: “Chẳng khô.”—Yun- 
Ju was crossing a river with Tong-Shan. Tong-Shan asked: “How deep 1s 1t?” Yun-Ju 
said: “Is not wet.” Tong-Shan said: “You rustic”” Yun-Ju said: “What would you say 
Master?” Tong-Shan said: “Not dry.” 

Sư cất thảo am nơi Tam Phong, trải qua tuần nhật không xuống trai đường. Động Sơn 
thấy lạ hỏi: “Mấy ngày nay sao ngươi không đến thọ trai?” Sư thưa: “Mỗi ngày có Thiên 
Thần cúng dường.” Động Sơn bảo: “Ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiến giải. Ngươi rảnh 
chiều lại.” Chiều, sư đến. Động Sơn gọi: “Ưng am chủ!” Sư lên tiếng: “Dạ!” Động Sơn 
bảo: “Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì?” Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ, Thiên 
Thần tìm mãi không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi đến cúng dường.”—Yun-Ju built 
a cottage on nearby San-Feng peak. For ten days thereafter he didn't return to the monk” 
hall. T?ong-Shan asked him: “Why haven' you come to meals lately?” Yun-Ju said: 
“Everyday a heavenly spirit brings me food.” Tong-Shan said: “I say you re a person. 
Why do you still have such an understanding? Come see me tonight!” That evening when 
'Yun-Ju came to see Tong-Shan, T”ong-Shan called out to him: “Hermit-Ying!” Yun-Ju 
answered: “Yes?” Tong-Shan said: “Nothing of good and not thinking of evil, what 1s 1t?” 
Yun-J]u went back to his cottage and sat in Zen meditation. Because of this the god 
couldn”t find himm, and after three days did not come again.” 

Thiền sư Đạo Ưng Vân Cư thị tịch năm 901—He died in 901 A.D. 


60681 


39. Quang Dũng Thiền Sư—Zen Master Kuang-Yong in Nan-Ta (850-938): Thiền sư 
Quang Dũng Nam Tháp sanh năm 850 tại Phong Thành (bây giờ thuộc tỉnh Giang Tây). 
Sư rất thông minh và tinh thông Tứ Thư Ngũ Kinh lúc 13 tuổi. Ông là đệ tử của Thiển Sư 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, và là thầy của thiển sư Ba Tiêu Huệ Thanh. Vào năm 19 tuổi sư 
thọ cụ túc giới —Zen Master Nan-Ta-Kuang-Yong was born In 850 in Feng-Cheng (now 
1n Jiang-XI Province). He was clever, mastering the Confucian classics at the age of 
thirteen. He was a disciple of Yang-Shan-Hui-Chi, and master of Pa-Chiao-Hui-Ching. 
At ninetieen, he underwent ordination. 

e _ Sư sang miền Bắc yết kiến Lâm Tế, lại trở về hầu Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi: “Ngươi 
đến làm gì?” Sư thưa: “Đảnh lễ ra mắt Hòa Thượng.” Ngưỡng Sơn hỏi: “Thấy Hòa 
Thượng chăng?” Sư thưa: “Dạ thấy.” Ngưỡng Sơn nói: “Hòa Thượng sao giống ¡n lừa.” 
Sư thưa: “Con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật.” Ngưỡng Sơn hỏi: “Nếu chẳng 
giống Phật thì giống cái gì?” Sư thưa: “Nếu con phải so sánh Hòa Thượng với cái gì đó, 
thì Hòa Thượng nào có khác lừa?” NÑgưỡng Sơn ngạc nhiên nói: “Phàm Thánh cả hai đều 
quên, tình hết, thể hiện bày, ta lấy đây nghiệm xét người, hai mươi năm không ngờ vực. 
Con nên gìn giữ đó.” Ngưỡng Sơn thường chỉ sư bảo với người: “Kẻ nầy là nhục thân 
Phật. ”—When Kuang-Yong return from a trip to visit Lin-JI, Yang-Shan said: “Why have 
you come?” Kuang-Yong said: “lo pay respects to the master.” Yang-Shan said: “Do you 
still see me?” Kuang-Yong said: “Yes.” Yang-Shan said: “When I observe the master, 
you don't look like a Buddha.” Yang-Shan said: “If I dont look like a Buddha, then what 
do I look like?” Kuang-Yong said: “If I must compare you to something, then how do you 
differ from a donkey?” Yang-Shan cried out excitedly: “He”s forgotten both ordinary and 
sacred! The passions are exhausted and the body 1s revealed. For twenty years [ve 
tested them ¡n this way and no one has gotten 1t. Now this disciple has done 1t!” Yang- 
Shan would always point Kuang-Yong and say to people: “This disciple 1s a living 
Buddha.” 

e _ Có vị Tăng hỏi: “Văn Thù là thầy bảy Đức Phật, Văn Thù có thầy chăng?” Sư đáp: “Gặp 
duyên liền có.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là thầy Văn Thù?” Sư dựng đứng cây phất tử chỉ 
đó. Tăng thưa: “Cái ấy là phải ao?” Sư ném cây phất tử khoanh tay——A monk asked Zen 
master Kuang-Yong: “ManJushri was the teacher of seven Buddhas. Dịd ManJushri have 
a teacher or not?” Kuang-Yong said: “ManjJushri was subJect to conditions, and therefore 
had a teacher.” The monk said: “Who was manJjushri` teacher?” Kuang-Yong help up his 
whisk. The monk said: “Is that all?” Kuang-Yong put down the whisk and clasped his 
hands. 

e _ Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu dụng một câu?” Sư đáp: “Nước đến thành hồ.” Vị Tăng 
hỏi: Chơn Phật ở tại chỗ nào?” Nói ra không tướng, cũng chẳng tại nơi khác—A monk 
asked: What 1s a sentence of mystic function?” Kuang-Yong said: “The water comes and 
the ditch fills up.” The monk asked: Where does the real Buddha reside?” Kuang-Yong 
said: “It doesn”t appear in words, nor anywhere else, eIther. ” 

e Không rõ sư thị tịch năm nào——H¡s date of death was unknown. 


40. Toàn Khoát Nham Đầu Thiên Sư—Zen Master Yan-T?ou: Thiền Sư Toàn Khoát Nham 
Đầu sanh năm 828 tại Tuyển Châu. Sư thọ cụ túc giới tại chùa Bảo Thọ tại Trường An. 
Sư là môn đổ và là người kế vị Pháp của ngài Đức Sơn Tuyên Giám. Ông là thầy của 


6082 


Đoan Nham Sư Nhan. Tên ông được nhắc đến trong thí dụ thứ 13 của Vô Môn Quan và 
hai thí dụ 51 và 66 của Bích Nham Lục —He was born in 828 in Quan-Chou. He received 
full precepts at Bao-Shou Temple in Chang-An. He was a student and Dharma successor 
of Te-Shan-Hsuan-Chien. Yan-T”ou appears in example 13 of the Wu-Men-Kuan and In 
examples 51 and 66 of the Pi-Yen-Lu. 

Nham Đầu Toàn Khoát nổi tiếng về cái nhìn và tinh thần sắc xảäo—Yan-T”ou was known 
for his clear and sharp mind. 

Sư dạo khắp các thiền uyển, kết bạn cùng Tuyết Phong Nghĩa Tổn, Khâm Sơn Văn 
Thúy. Từ núi Đại Từ sang Lâm Tế, Lâm Tế đã qui tịch, đến yết kiến Ngưỡng Sơn. Vừa 
vào cửa, sư đưa cao tọa cụ, thưa: “Hòa Thượng.” Ngưỡng Sơn cầm phất tử toan giở lên. 
Sư thưa: “Chẳng ngại tay khéo.”—Yan-T”ou, Xue-Feng, and Qin-Shan went traveling to 
visit Lin-JI, but they arrived Just after Lin-Ji had died. They went to Mount Yang. Yan- 
Tou entered the door, picked up a sitting cushion, and said to Zen master Yang-Shan: 
“Master.” Before Yang-Shan could raise his whisk Into the air, Yan-T”ou said: “Don't 
hinder an adept!” 

Đến tham yết Đức Sơn, sư cầm tọa cụ lên pháp đường nhìn xem. Đức Sơn hỏi: “Lão 
Tăng có lỗi gì?” Sư thưa: “Lưỡng trùng công án.” Sư trở xuống nhà tham thiển. Đức Sơn 
nói: “Cái ông thầy ¡n tuổng người hành khất.”—Yan-T”ou went to study with Te-Shan. 
There, Yan-T”ou took a meditation cushion Into the ha] and stared at Te-Shan. Te-Shan 
shouted and said: “What are you doing?” Yan-T”ou shouted. Te-Shan said: “What 1s my 
error?” Yan-T”ou said: “wo types of koans.” Yan-T”ou then went out. Te-Shan said: 
“[his fellow seems to be on a special pilgrimage.” 

Hôm sau lên thưa hỏi, Đức Sơn hỏi: “Xà Lê phải vị Tăng mới đến hôm qua chẳng?” Sư 
thưa: “Phải.” Đức Sơn bảo: “Ở đâu học được cái rỗng ấy?” Sư thưa: “Toàn Khoát trọn 
chẳng tự dối.” Đức Sơn bảo: “Về sau chẳng được cô phụ lão Tăng.”—The next day, 
during a question-and-answer period, Te-Shan asked Yan-T”ou: “Did you Just arrive here 
yesterday?” Yan-T”ou said: “Yes.” Te-Shan said: “Where have you studied to have come 
here with an empty head?” Yan-T”ou said: “For my entire life [ won't deceive myself.” 
Te-Shan said: “In that case, you wonˆt betray me.” 

Hôm khác đến tham vấn, sư vào cửa phương trượng đứng nghiêng mình hỏi: “Là phàm là 
Thánh?” Đức Sơn hét! Sư lễ bái. Có người đem việc ấy thuật lại cho Động Sơn nghe. 
Động Sơn nói: “Nếu chẳng phải Thượng Tọa Khoát rất khó thừa đương.” Sư nghe được 
lời nầy bèn nói: “Ông già Động Sơn chẳng biết tốt xấu lầm buông lời, ta đương thời một 
tay đưa lên một tay bắt.”—One day, when Yan-T”ou was studying with Te-Shan, Yan- 
Tou sfood In the doorway and said to Te-Shan: “Sacred or mundane?” Te-Shan shouted. 
Yan-T”ou bowed. A monk told Tong-Shan about this. Tong-Shan said: “If it wan't Yan- 
Tou, then the meaning couldn”t be grasped.” Yan-T”ou said: “Old Tong-Shan doesn't 
know right from wrong. He”s made a bịg error. At that time I lifted up with one hand and 
pushed down with one hand.” 

Tuyết Phong ở Đức Sơn làm trưởng ban trai phạn (phạn đầu). Một hôm cơm trễ, Đức Sơn 
ôm bát đến pháp đường. Tuyết Phong phơi khăn lau, trông thấy Đức Sơn bèn nói: “Ông 
già nầy, chuông chùa chưa kêu, trống chưa đánh mà ôm bát đi đâu?”—Xue-Feng was 
working at Mount Te as a rice cook. One day the meal was late. Te-Shan appeared 
carrying his bowl to the hall. When Xue-Feng stepped outside to hang a rice cloth to dry, 


6083 


he spotted Te-Shan and said: “The bell hasnˆt been rung and the drum hasn't sounded. 
Where are you going with your bow]l?” 

Đức Sơn trở về phương trượng. Tuyết Phong thuật việc nầy cho sư nghe. Sư bảo: “Cả 
thảy Đức Sơn chẳng hiểu câu rốt sau.”—Te-Shan then went back to the abbot”s room. 
Xue-Feng told Yan-T”ou about this incident. Yan-Tou said: “Old Te-Shan doesn”t know 
the final word.” 

Đức Sơn nghe, sai thị giả gọi sư đến phương trượng, hỏi: “Ông chẳng chấp nhận lão Tăng 
sao?” Sư thưa nhỏ ý ấy —When Te-Shan heard about this, he had his attendant sunmon 
Yan-T”ou. Te-Shan then said to Yan-T”ou: Don”t you agree with me?” Yan-T”ou then 
told Te-Shan what he meant by his comments. Te-Shan then stopped questioning Yan- 
Tou. 

Đến hôm sau, Đức Sơn thượng đường có vẻ khác thường. Sư đến trước nhà Tăng vỗ tay 
cười to, nói: “Rất mừng! Ông già Đường Đầu biết được câu rốt sau, người trong thiên hạ 
không bì được ông, tuy nhiên chỉ sống được ba năm (quả nhiên ba năm sau Đức Sơn 
tịch) —The next day, Te-Shan went Into the hall and addressed the monks. What he said 
was quife unlike his normal talk. Afterward, Yan-T”ou went to the front of the monk”s 
hall, clapped his hands, laughed out loud and exclaimed: “Iˆm happy that the old fellow 
who”s the head of the hall knows the last word after all.” 

Một hôm sư cùng Tuyết Phong, Khâm Sơn ba người họp nhau, bỗng dưng Tuyết Phong 
chỉ một chén nước. Khâm Sơn nói: “Nước trong, trăng hiện.” Tuyết Phong nói: “Nước 
trong, trăng chẳng hiện.” Sư đá chén nước rồi đi. Từ đó về sau, Khâm Sơn đến Động Sơn. 
Sư và Tuyết Phong nối pháp Đức Sơn—One day, Yan-T”ou was talking with Xue-Feng 
and Qin-Shan. Xue-Feng suddenly pointed at a basin of water. Qin-Shan said: “When the 
water 1s clear the moon comes out.” Xue-Feng said: “When the water 1s clear the moon 
does not come out.” Yan-T”ou kicked over the basin and walked away. 

Sư cùng Tuyết Phong đến từ Đức Sơn. Đức Sơn hỏi: “Đi về đâu?” Sư thưa: “Tạm từ giả 
Hòa Thượng hạ sơn.” Đức Sơn hỏi: “Con về sau làm gì?” Sư thưa: “Chẳng quên.” Đức 
Sơn hỏi: “Con nương vào đầu nói lời nầy?” Sư thưa: “Đâu chẳng nghe “Trí vượt hơn thầy 
mới kham truyền trao, trí ngang bằng thầy kém thây nửa đức.'” Đức Sơn bảo: “Đúng thế! 
Đúng thế! Phải khéo hộ trì.” Hai vị lễ bái rồi lui r—One day, Yan-T°ou and Xue-Feng 
were leaving the mountain. Te-Shan asked: “Where are you going?” Yan-T”ou said: 
“We”re going down off the mountain for awhile.” Te-Shan said: “What are you going to 
do later?” Yan-T”ou said: “Not forget.” Te-Shan said: “Why do you speak thus?” Yan- 
Tou said: “Tsn”t 1t said that only a person whose wIisdom exceeds his teacher”s 1s worthy 
to transmit the teaching, and one only equal to his teacher has but half of his teacherˆs 
virtue?” Te-Shan said: “Just so. Just so. Sustain and uphold the great matter.” The two 
monks bowed and left Te-Shan. 

Khi Đức Sơn mất, Toàn Khoát được 35 tuổi, ông đã trải qua qua sự cô đơn ít lâu. Sau đó 
các học trò tụ tập lại xung quanh ông, và ông trở thành viện trưởng một tu viện lớn— 
When Te-Shan died, Yan-T”ou was thirty-five years old. After he had lived in solitude for 
some time, students began to gather around him and he became the abbot of a large 
monastery. 

Một lần vị Tăng hỏi: “Không thầy lại có chỗ xuất thân chăng?” Sư đáp: “Trước tiếng 
lông xưa nát.” Vị Tăng nói: “Kẻ đường đường đến thì sao?” Sư nói: “Đâm lủng con mắt.” 


AI. 


6084 


Vị Tăng hỏi: “Thế nào là ý Tổ Sư từ Ấn sang?” Sư đáp: “Đời ngọn núi Lô đi, ta sẽ vì ông 
nói.—Once a monk asked: “Without a teacher, 1s there still a place for the body to 
manifest or not?” Yan-T”ou said: “Before the sound, an old ragsed thief.” The monk said: 
“When he grandly arrives, then what?” Yan-T”ou said: “Pokes out the eye.” A monk 
asked: “What 1s the meaning of the Patriarch's coming from the west?” Yan-T”ou said: 
“When you move Mount Lủ to this place, lI tell you.” 

Trong thời hổn loạn vào cuối đời nhà Đường. Một hôm các toán cướp tấn công tu viện; 
được báo trước, các sư khác đều chạy trốn, chỉ có thầy Nham Đầu ở lại. Khi bọn giặc 
đến, lúc sư còn đang chìm sâu trong đại định, chúng trách sư không có gì dâng biếu, cũng 
như không tìm thấy được gì trong tự viện, tên đầu đảng bèn đâm sư. Thần sắc sư không 
đổi, chỉ rống lên một tiếng rồi chết. Tiếng ấy vang xa đến mười dậm. Tiếng kêu ấy theo 
truyền thống thiển Trung Quốc được biết dưới tên gọi là “Tiếng Thét Nham Đầu,” là 
điểu bi ẩn với nhiều môn đổ thiển về sau nầy, vì nó trái với quan niệm sống chết của 
một người thầy. Đăc biệt đại sư Bạch Ấn cũng thấy như vậy. Chỉ khi ngài đã đạt được 
đại giác sâu, ngài mới hiểu được ý nghĩa của tiếng kêu ấy và thốt lên rằng: “Yan-T”ou 
đang sống thật, đầy khỏe mạnh.”——It was a chaotic period during the decline of the Tang 
dynasty. One day, robber bands local bandits came to attack the temple. Other monks, 
forewarned, fled; only Master Yan-T”ou remained In the monastery. The bandits found 
him sitting in medifation, disappointed and engraged because there was no booty there, 
the head of the bandits brandished his knife and stabbed Yan-T”ou. Yan-T”ou remained 
composed, then let out a resounding scream and died. The sound was heard for ten miles 
around. The sound 1s renowned 1n the tradiion as “Yan-T”ou”s cry.” This cry has 
presented a knotty problem to many Zen students for so long, whose conception of the 
life and death of a Zen master this story dịd not match. This was also the case for the 
great Japanese master, Hakuin Zenji. Only when Hakuin had realized enlightenment did 
he understand, and he cried out: “ “Iruly, Yan-T”ou 1s alive, strong and healthy.” 

Sư Nham Đầu thị tịch nhằm ngày mồng tám tháng tư năm 887 sau Tây Lịch —Yan-T”ou 
died on the eighth day of the fourth month of the year 887 A.D. 


Nghĩa Tôn Tuyết Phong Thiền Sư— Zen Master Xue-Feng-Yi-Cun: Thiền sư Nghĩa Tôn 
Tuyết Phong sanh năm 822 tại Tuyển Châu (bây giờ thuộc tỉng Phúc Kiến). Năm mười 
hai tuổi sư đến ở chùa và xuất gia năm 17 tuổi—Zen Master Xue-Feng-Yin-Cun was 
born In 822 in Quan-Chou (now EFu-J]ian Province). He left home to stay at Yu-Jian temple 
and became a monk at the age of seventeen. 

Tại Động Sơn, sư làm trưởng ban trai phạn (Phạn Đầu) đang đãi gạo. Khâm Sơn hỏi: 
“Đãi cát bổ gạo hay đãi gạo bỏ cát?” Sư đáp: “Gạo cát đồng thời bỏ.” Khâm Sơn hỏi: 
“Như vậy đại chúng lấy gì ăn?” Sư bèn lật úp thau đãi gạo. Khâm Sơn nói: “Cứ theo 
nhơn duyên nầy, huynh hợp ở Đức Sơn.”—Xue-Feng served as a rice cook at T”ong- 
Shan. One day as he was straining the rice, T”ong-Shan asked him: “Do you strain the 
rice out from the sand, or do you strain the sand out from the rice?” Xue-Feng said: “Sand 
and rice are both strained out at once.” Tong-Shan said: “In that case, what will the 
monks eat?” Xue-Feng then tipped over the rice pot. T”ong-Shan said: “Gol Your affinity 
accords with Te-Shan!” 


6085 


Sư đến tạm biệt Động Sơn, Động Sơn hỏi: “Ngươi đi đâu?” Sư thưa: “Đi về trong đẳnh 
núi.” Động Sơn hỏi: “Đương thời từ đường nào ra?” Sư thưa: “Từ đường vượn bay đảnh 
núi ra.” Động Sơn hỏi: “Nay quay lại đường nào đi?” Sư thưa: “Từ đường vượn bay đảnh 
núi đi” Động Sơn bảo: “Có người chẳng từ đường vượn bay đẳnh núi đi, ngươi biết 
chăng?” Sư thưa: “Chẳng biết.” Động Sơn hỏi: “Tại sao chẳng biết?” Sư thưa: “Y không 
mặt mày.” Động Sơn bảo: “Ngươi đã chẳng biết, sao biết không mặt mày?” Sư không 
đáp được—When Xue-Feng left Tong-Shan, Tong-Shan asked him: “Where are you 
going?” Xue-Feng said: “l"m returning to Ling-Zhong. Tong-Shan said: “When you left 
Ling-Zhong to come here, what road địd you take?” Xue-Feng said: “I took the road 
throuph the Flying Ape Mountain.” Tong-Shan asked: “And what road are you taking to 
go back there?” Xue-Feng said: “lm returning through the Flying Ape Mountains as 
well.” Tong-Shan said: “There”s someone who doesn”t take the road through Flying Ape 
Mountains. Do you know him?” Xue-Feng said: “[ don”t know hìm.” Tong-Shan said: 
“Why don't you know him?” Xue-Feng said: “Because he doesn”t have a face.” Tong- 
Shan said: “If you don”t know him, how do you know he doesn't have a face?” Xue-Feng 
was silent. 

Sư cùng Nham Đầu đi đến Ngao Sơn ở Lễ Châu gặp tuyết xuống quá nhiều nên dừng lại. 
Nham Đầu mỗi ngày cứ ngủ, sư một bể ngồi thiển. Một hôm, sư gọi Nham Đầu: “Sư 
huynh! Sư huynh! Hãy dậy.” Nham Đầu hỏi: “Làm cái gì?” Sư nói: “Đời nay chẳng giải 
quyết xong, lão Văn Thúy đi hành khất đến nơi chốn, bị y chê cười, từ ngày đến đây sao 
chỉ lo ngủ?” Nham Đầu nạt: “Ngủ đi! Mỗi ngày ngồi trên giường giống như thổ địa, ngày 
sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn.” Sư chỉ trong ngực nói: “Tôi trong ấy còn chưa ổn, 
không dám tự dối.” Nham Đầu nói: “Tôi bảo ông sau nầy lên chót núi cất thảo am xiển 
dương đại giáo, sẽ nói câu ấy.” Sư thưa: “Tôi thật còn chưa ổn.” Nham Đầu bảo: “Nếu 
ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho 
ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông đuổi dẹp.” Sư thưa: “Khi tôi mới đến Diêm Quan, thấy 
thượng đường nói nghĩa sắc không, liền được chỗ vào.” Nham Đầu nói: “Từ đây đến ba 
mươi năm rất ky không nên nói đến.” Sư thưa: “Tôi thấy bài kệ của Động Sơn qua sông 
“Thiết ky tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ.`” 
Nham Đầu nói: “Nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa tột.” Sau sư hỏi Đức Sơn “Việc trong 
tông thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy hỏi: “Nói cái gì?' Tôi khi 
đó giống như thùng lủng đáy.” Nham Đầu nạt: “Ông chẳng nghe nói “Từ cửa vào chẳng 
phải của báu trong nhà.” Sư thưa: “Về sau làm thế nào mới phải?” Nham Đầu bảo: “Về 
sau, nếu muốn xiển dương Đại Giáo, mỗi mỗi từ trong hông ngực mình lưu xuất, sau nầy 
cùng ta che trời che đất đi!” Sư nhơn câu ấy đại ngộ liền đảnh lễ, đứng dậy kêu luôn: Sư 
huynh! Ngày nay mới là thành đạo ở Ngao Sơn.” 
falling out of a bucket of water.”—When Xue-Feng was traveling with Yan-T”ou on 


At that moment 1t was like the botom 


Tortoise Mountain in Li-Chou Province, they were temporarily stuck in an inn during a 
snowstorm. Each day Yan-T”ou spent the entire day sleeping. Xue-Feng spent each day 
sitting in Zen meditation. One day, Xue-Feng called out: “Elder Brother! Elder Brotherl 
Get up!” Yan-T”ou said: “What 1s 1t?” Xue-Feng said: “Don't be idle. Monks on 
plgrimage have profound knowledge as their companion. This companion must 
accompany us at all trmes. But here today, all you are doïng is sleeping.” Yan-T”ou 
yelled back: “Just eat your fill and sleep! Sitting there in meditation all the time 1s like 


6086 


being some day figure In a villager”s hut. In the future you”ll Just spook the men and 
women of the village.” Xue-Feng pointed to his own chest and said: “I feel unease here. I 
don't dare cheat myself. by not practicing diligently.” Yan-T”ou said: “[I always say that 
some day you'll build a cottage on a lonely mountain peak and expound a great teaching. 
Yet you still talk like this!” Xue-Feng said: “Iˆm truly anxious.” Yan-T”ou said: “Tf that”s 
really so, then reveal your understanding, and where 1t 1s correct [ll confirm 1t for you. 
Where 1t )s Incorrect ['lI root 1t out.” Xue-Feng said: “When [ first went to Yan-Kuan”s 
place, I heard him expound on emptiness and form. At that time I found an entrance.” 
'Yan-T”ou said: “And then I saw Tong-Shan”s poem that said: “Avoid seeking elsewhere, 
for that ”s far from the Self, now I travel alone, everywhere I meet It, now 1f's exactly me, 
now Em not 1t.” Yan-T”ou said: “If that ”s so, you”lÏ never save yourself.” Xue-Feng said: 
“Later I asked De-Shan: “Can a student understand the essence of the ancient teachings?” 
He struck me and said: “What did you say?” At that moment 1t was like the bottom falling 
out of a bucket of water.” Yan-T”ou said: “Haven't you heard It said that “what comes In 
through the front gate 1sn't the family's Jewels?” Xue-Feng said: “hen, In the future, 
what should I do?” Yan-T”ou said: “In the future, 1ƒ you want to expound a great teaching, 
then 1t must flow forth from your own breast. In the future your teaching and mine will 
cover heaven and earth.”” When Xue-Feng heard this he experienced unsurpassed 
enlightenment. He then bowed and said: “Elder Brother, at last today on Tortoise 
Mountain 've attained the Way!” 

Một vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng thấy Đức Sơn được cái gì liền thôi?” Sư đáp: “Ta đi tay 
không, về tay không.”—After Xue-Feng assumed the abbacy at Snow Peak, a monk 
asked him: “When the Master was at Te-Shan”s place, what was It you atfained and 
allowed you to stop looking further?” Xue-Feng said: “[ went with empty hands and 
returned with empty hands.” 

Sư hỏi vị Tăng mới đến: “Vừa rời chỗ nào đến?” Vị Tăng thưa: ' “Phú Thuyền đến.” Sư 
hỏi: “Biển sanh tử chưa qua, vì sao lại phú thuyển (úp thuyền)?” Vị Tăng không đáp 
được, bèn trở về thuật lại cho Phú Thuyển. Phú Thuyền bảo: “Sao không nói y không 
sanh tử.” Vị Tăng trở lại nói lời nầy. Sư bảo: “Đây không phải lời của ông. Vị Tăng thưa: 
“Phú Thuyễn nói thế ấy.” Sư bảo: “Ta có 20 gậy gởi cho Phú Thuyền, còn ta tự ăn 20 
gậy, chẳng can hệ gì đến Xà Lê.”—Xue-Feng asked a monk: “Where have you come 
from?” The monk said: “From Zen master Fu-Chuan”s place.” Xue-Feng said: “You 
haven”t crossed the sea of life and death yet. So why have you overturned the boat?” ”he 
monk was speechless. He later returned and told Zen master Fu-Chuan about this. Fu- 
Chuan said: "“Why didnt you say “lt 1s not subJect to life and death*?” The monk returned 
to Xue-Feng and repeated this phrase. Xue-Feng said: “This Isn”t something you said 
yourself.” The monk said: “Zen master Fu-Chuan said this.” Xue-Feng said: : Isend 
twenty blows to Fu-Chuan and give twenty blows to myself as well for interfering your 
own affairs.`” 

Một hôm, sư ở trong nhà Tăng đóng cửa trước cửa sau xong nổi lửa đốt, lại kêu: “Cứu 
lửa! Cứu lửa! Huyền Sa đem một thanh củi từ cửa số ném vào trong. Sư bèn mở cửa— 
One day, Xue-Feng went Into the monk”s hall and started a fire. The he closed and 
locked the front and back doors and yelled “Firel Firel” Xuan-Sha took a plece of 
firewood and threw 1t in through the window. Xue-Feng then opened the door. 


42. 


6087 


Sư thượng đường dạy chúng: “Núi Nam có một con rắn mũi to, hết thảy các ông đều phải 
khéo xem.” Trường Khánh bước ra thưa: “Hôm nay trong nhà này có người tán thân mất 
mạng.” Vân Môn lấy cây gậy ném trước sư rồi ra bộ sợ. Có người đem việc nầy thuật lại 
Huyền Sa. Huyễn Sa nói: “Phải là Huynh Lăng mới được. Tuy nhiên như thế, nếu ta thì 
chẳng vậy.” Vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng làm thế nào?” Huyễn Sa nói: “Dùng núi Nam 
làm gì? —Zen master Xue-Feng entered the hall and addressed the monks, saying: 
“South Mountann has a turtle-nosed snake. All of you here must take a good look at 1t.” 
Chang-Qing came forward and said: “I[oday In the hall there and many who are losing 
therr bodies and lives.” Yun-Men then threw a sfaff onto the ground in front of Xue-Feng 
and affected a pose of being frightened. A monk told Xuan-Sha about this and Xuan-Sha 
said: “Granted that Chang-Qing understands, still I don”t agree.” The monk said: “What 
do you say, Master?” Xuan-Sha said: “Why do you need South Mountain?” 

Sư thị tịch năm 908, được vua ban hiệu “Đại Sư Chơn Giác”—He died in 908. After hIs 
death he received the posthumous title “Great Teacher True Awakening.” 


Thiền sư Huyền Sa—Zen master Hsuan-Sha (835-908): Thiền Sư Tông Nhất ở núi 
Huyền Sa, tỉnh Phúc Kiến, có đến 800 đệ tử. Chủ để thuyết pháp chính của ông là 
nghiệp và những khuyết tật của con người như đui, điếc, câm, vân vân—Hsuan-Sha, a 
famous Fuklen monk who had over 800 disciples. His chief subJects were the 
fundamental ailments of men, such as blindness, deafness, and dumbness. 

Có một vị Tăng hỏi Huyền Sa: “Thế nào là cái tự kỷ của người học đạo?” Sư hỏi lại 
ngay: “Ông dùng cái tự kỷ ấy để làm gì?” Khi nói đến cái 'tôi' là tức khắc và chắn chúng 
ta đang tạo ra thế hai đầu của cái tôi và cái chẳng phải tôi, như thế là rơi vào lầm lẫn của 
trí thức luận—A monk asked Hsuan-Sha: “What 1s my self?” Hsuan-Sha at once replied: 
“What would you do with a self?” When talking about self, we immediately and 
inevitably establish the dualism of self and not-self, thus falling Into the errors of 
1ntellectualism. 

Lần khác có một vị Tăng hỏi Huyền Sa: “Trộm nghe Hòa Thượng có nói suốt mười 
phương thế giới là một khối minh châu, câu ấy nên hiểu thế nào?” Huyền Sa đáp: “Suốt 
mười phương thế giới là một khối minh châu, hiểu để làm gì?” Ngày hôm sau Huyền Sa 
hỏi lại vị Tăng: “Mười phương thế giới là một khối minh châu, ông hiểu thế nào?” Vị 
Tăng đáp: “Suốt mười phương thế giới là một khối minh châu, hiểu để làm gì?” Huyền 
Sa nói: “Đúng là ông đang la cà ở động ma.” Ngày kia Huyền Sa đãi trà vị võ quan Vi 
Giám Quân. Vi hỏi: “Thế nào là cái ta dùng mỗi ngày mà chẳng biết?” Huyễn Sa không 
đáp mà mời vị quan dùng trái cây. Vi dùng rồi, lặp lại câu hỏi. Sư nói: “Đó chính là cái 
ta dùng mỗi ngày mà chẳng biết.” Ngày khác, có vị Tăng hỏi Huyền Sa: “Xin Hòa 
Thượng chỉ cho con con đường vào đạo.” Huyền Sa hỏi: “Ông có nghe tiếng suối róc rách 
đó không?” Vị Tăng đáp: “Dạ có.” Huyền Sa nói: “Đó là chỗ vào của ông.” Phương pháp 
của Huyền Sa cốt làm cho người tìm chân lý tự mình hiểu thẳng trong chính mình thế nào 
là chân lý, thay vì thâu thập lấy kiến thức qua tay trung gian, vì Thiển không bao giờ 
viện đến cơ trí suy luận mà luôn luôn chỉ thẳng đến những gì ta tìm cầu—Another time, a 
monk asked Hsuan-Sha: “I understand you to say that the wole universe Is one 
transpicuous crysfal; how do I get at the sense of it?” Hsuan-Sha said: “The whole 
unIverse Is one transpicuous crystal, and what is the use of understanding it?” The 


43. 


6088 


following day, Hsuan-Sha asked the monk: “he whole universe 1s one transpIcuous 
crystal, and how do you undersftand 1t? The monk replied: “The whole universe 1s one 
transpIcuous crystal, and what 1s the use of understanding 1t?” Hsuan-Sha said: “[ know 
that you are living on the cave of demons.” Ôn another occasion, while Hsuan-Sha was 
treating an army officer called Wel to tea, the latter asked: “What does it mean when 
they say that In spIte of our having It everyday we do not know 1t?” Hsuan-Sha without 
answering the question took up a plIece of cake and offered It to him. After eating the 
cake the officer asked the master again, who then remarked: “Only we do not know 1t 
even when we are using It every day.” Another day, a monk came to Hsuan-Sha and 
asked: “How can I enter upon the path of truth?” Hsuan-Sha asked: “Do you hear the 
murmuring of the stream?” The monk said: “Yes, [ do.” Hsuan-Sha said: “That 1s the way 
where you enter.” Hsuan-Sha”s method was thus to make the seeker of the truth directly 
realize within himself what It was, and not to make him merely the possessor of a second- 
hand knowledge, for Zen never appeals to our reasoning faculty, but points directly at the 
very obJect we want to have. . 

Ông tịch năm 908 sau Tây Lịch—He died in 908 A.D. 


Huệ Thanh Ba Tiêu Thiền Sư—Zen master Hui-Qing-Ba-Jiao: Thiền Sư Huệ Thanh, 
gốc người Đại Hàn, là đệ tử của Thiển Sư Quang Dũng Nam Tháp —Zen master Hui- 
Qing-Ba-J]iao came from Korea, was a disciple of Kuang-Yong-Nan-T”a. 

Sư thượng đường cầm gậy dưa lên bảo chúng: “Các ông có cây gậy thì ta cho các ông 
cây gậy, các ông không có cây gậy thì ta cướp cây gậy các ông.” Sư chống gậy đứng, rồi 
bước xuống tòa—Zen master Hui-Qing-Ba-Jiao entered hall and held up his staff and said 
to the monks: “If you have a staff, I give you a staff. If you don”t have a staff, then I take 
1t away from you.” Then, using his staff for support, he got down and left the hall. 

Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là nước Ba Tiêu (cây chuối)?” Sư đáp: “Mùa đông ấm mùa hạ 
mát.” Tăng hỏi: “Thế nào là kiếm thổi lông (kiếm bén thổi sợi lông qua liên đứt)?” Sư 
tiến ba bước. Thế nào là Hòa Thượng một câu vì người? Sư đáp: “Chỉ e Xà Lê chẳng 
hỏi ”—A monk asked Hui-Qing: “What is banana juice?” (Ba-]iao translates as 
“banana'). Ba-]iao said: “Winter warm, summer cool.” A monk asked: “What 1s the blown 
feather sword?” Hui-Qing-Ba-Jiao said: “Come forward three steps.” The monk said: 
“What for?” Hui-Qing-Ba-Jiao said: “Go back three steps.” 

Có vị Tăng hỏi: “Giặc đến cần đánh, khách đến cần xem, chợt gặp khách giặc đồng thời 
đến thì làm sao?”Sư bảo: “Trong thất có một đôi giày cổ rách.” VỊ Tăng nói: “Chỉ như 
đôi giày cỏ rách lại kham thọ dụng chăng?” Sư nói: “Ông nếu đem đi, trước hung sau 
chẳng kiết.”—A monk asked: “Isn't ¡t that when a thief comes you must beat him, when a 
guesf comes you must greet him? So what do you do when a thief and guest both arrive?” 
Hui-Oing-Ba-]iao said: “In the room there are a palr of worn-out grass sandals."”Fhe 
monk said: “If the sandals are worn-out, do they have any use or not?” Hui-Oing-Ba-]iao 
said: “If you use them, then wherever you go, before you unlucky, behind you 
misfortune.” 

Có vị Tăng hỏi: “Chẳng hỏi hai đầu ba cổ, thỉnh thầy chỉ thẳng bản lai điện mục.” Sư 
ngồi thẳng lặng thinh—A monk asked: “Without asking about principles or points of 


44. 


6089 


discussion, I invite the master to point directly at the original face.” Hui-Qing-Ba-Jiao sat 
upright, silently. 


Huệ Lăng Trường Khánh Thiền Sư—Zen master Hui-Leng-Chang-OQing: Thiền Sư Huệ 
Lăng Trường Khánh sanh năm 854 tại Diêm Châu (bây giờ là tây nam thành phố Hải 
Ninh, tỉnh Triết Giang). Sư là đệ tử của Thiển Sư Nghĩa Tồn Tuyết Phong—Zen master 
Hui-Leng was born in 854 in Yan-Chou (now southwest of the modern city of Hai-Ning In 
Zhe-Jiang Province). He was a disciple of Xue-Feng-Y1-Cun. 
Một hôm, sư cuốn rèm, mắt sư nhìn vào ánh sáng của đèn lồng, bỗng nhiên đại ngộ. 
Hôm sau sư bèn làm bài tụng: 

“Đại sai dã đại sai 

Quyện khởi liêm lai kiến thiên hạ 

Hữu nhơn vấn ngã thị hà tông? 

Niêm khởi phất tử phách khẩu đà.” 

(Rất sai cũng rất sai 

Vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ. 

Có người hỏi ta là tu tông gì mà chứng đắc? 

Ta sẽ cầm cây phất tử lên nhằm miệng đánh). 
One day when he rolled up a bamboo screen and his eye fell upon the light of a lantern. 
At that moment he woke up. The next day he composed the following verse to aftest to 
his understanding: 

JI was so far off, 

Then all the earth was revealed when I rolled up a screen. 

If any asks me to explain our school, 

L]I raise the whisk and slap his mouth.” 
Sau khi Trường Khánh trình kệ lên Tuyết Phong, Tuyết Phong nói với Huyễn Sa: “Kẻ 
nầy đã triệt ngộ.” Huyền Sa thưa: “Chưa được, đây là ý thức làm ra, đợi khám phá ra mới 
tin chắc.” Chiều đến, chúng Tăng vào pháp đường thưa hỏi. Tuyết Phong nói với sư: 
“Đầu Đà Bị chưa chấp nhận ông, thật có chánh ngộ ở trước chúng nói ra xem.” Sư liền 
nói bào tụng: 

“Vạn tượng chi trung độc lộ thân 

Duy nhơn tự khẳng nãi vi thân 

Tích thời mậu hướng đồ trung mích 

Kim nhật khán như hỏa lý băng.” 

(Chính trong vạn tượng hiện toàn thân 

Chỉ người tự nhận mới là gần 

Thuở xưa lầm nhắm ngoài đường kiếm 

Ngày nay xem lại băng trong lò). 
Tuyết Phong nhìn Huyền Sa nói: “Không thể là ý thức làm ra.” Sư hỏi Tuyết Phong: 
“Một đường từ trước chư Thánh truyền trao thỉnh thầy chỉ dạy?” Tuyết Phong lặng thinh. 
Sư lễ bái rồi lui ra. Tuyết Phong mỉm cười. Sư vào phương trượng tham vấn Tuyết Phong. 
Tuyết Phong hỏi: “Là cái gì?” Sư thưa: “Ngày nay thời trong phơi bắp là tốt.” Huyền Sa 
nói: “Câu trả lời của ông không rời đại mật.” Từ đó sự giác ngộ của sư được xác quyết— 
After Chang-Qing presented this verse to his teacher Xue-Feng. Xue-Feng presented It to 


45. 


6090 


the senior monk Xuan-Sha and said: “This disciple has penetrated the Way.” Xuan-Sha 
said: “I don”t approve. This verse could have been composed with mundane conscIous 
understanding. We have to test him further before we can confirm him.” That evening, 
when the monks assembled for a question-and-answer session, Xue-Feng said to Chang- 
Qìng: “Ascetic Bei (Xuan-Sha) doesn”t approve your understanding. If you have been 
genuinely enlightened, please present your understanding now to the assembly.” Chang- 
Qing then recited another verse, sayIng: 

“Amidst the myriad realms the solitary body 1s revealed. 

Only persons self-allowing are Intimate with 1t. 

Before, I[ wrongly searched amongst the paths, 

But today I see, and 1t s like Ice In fire.” 
Xue-Feng then looked at Xuan-Sha and said: “[ don't accept this. It still could be 
composed with conscious understanding.” Chang-Qing then asked Xue-Feng: “Please, 
Master, demonstrate what has been passed down by all the Patrliarchs.” Xue-Feng 
remained silent. Chang-Qing then bowed and walked out of the hall. Xue-Feng smiled. 
When Chang-Qing went into Xue-Feng-s quarters for an interview. Xue-Feng asked hm: 
“What 1s it?” Chang-Qing said: “The weather 1s clear. It”s a good day for Pu-Qing.” Xuan- 
Sha said: “Your answer 1s not apart from the great mystery.” An thus Chang-Qing”s 
enlightenment was confirmed. 
Sư trở thành Pháp Tử và lưu lại Tuyết Phong 29 năm. Đến năm 906, sư nhận lời đến trụ 
trì chùa Chiêu Khánh, và lưu lại đây hơn mười lắm năm. Sư thị tịch năm 932—Chang- 
Qing remained with Xue-Feng for twenty-nine years, becoming his Dharma herr. In 906, 
he accepted to come to live at Zhao-Qing Temple, where he remained for more than 
fifteen years. He passed away In 932. 


Vân Môn Văn Yến Thiền Sư— Yun-Mên-Wên-Yen (864-949): Thiền Sư Vân Môn, tên 
thật là Trương Tuyết Phong, sanh năm 864, môn đổ và người kế vị Pháp của Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn, là thầy của Hương Lâm Trừng Viễn, Động Sơn Thủ Sơ, và Ba Lăng 
Hảo Kiếm. Ông là một thiển sư nổi tiếng vào cuối đời nhà Đường, một người giống như 
Lâm Tế, sử dụng ngôn ngữ và chiến thuật mạnh bạo để tác động môn sinh đạt tự ngộ. 
Ông đã sáng lập ra Vân Môn Tông—Zen master Wen-Men, his name was Chang-Hsueh- 
Feng, was born In 864, a student and dharma successor of Hsueh-Feng-[I-Ts°un, and the 
master of Hsiang-Lin-Ch'eng-Yuan, Tung-Shan-Shou-Chu, and Pa-Ling-Hao-Chien. He 
was a noted monk during the end of the Tang dynasty, who, like Lin-JI, used vIgorous 
language and Jarring tactics to bring his disciples to self-awakening. He founded the 
Cloud-Gate Sect. 

Cơ duyên giác ngộ của Vân Môn giới học thiển đều được biết đến. Khi tìm đến “tham 
độc” 
bên cạnh cổng lớn đi vào chùa Mục Châu. Mục Châu gọi ra: “Ai thế?” Vân Môn đáp: 
“Văn Yến.” Mục Châu thường không cho ai “độc tham” trừ phi người ấy có nhiệt tình. 
Tuy nhiên, ông cảm thấy hài lòng với cách gõ cửa của Vân Môn, chứng tỏ Vân Môn rất 
hăng say nỗ lực vì đạo và chấp nhận cho Vân Môn “độc tham.” Vân Môn vừa bước vào 


với Mục Châu, người sau nầy trở thành Thây của ông, Vân Môn gõ cánh cửa nhỏ 


thì Mục Châu nhận ra ngay phong thái của Vân Môn, bèn nắm vai bảo Vân Môn: 
“Nhanh lên, nói đi, nói đi!” Nhưng Vân Môn vẫn chưa ngộ nên không thể đáp ứng được. 


6091 


Để đẩy tâm Vân Môn đến chỗ giác ngộ, đột nhiên Mục Châu đẩy Vân Môn qua cánh 
cửa đang hé mở và đóng sầm cánh cửa vào chân của Vân Môn, hét: “Đồ vô tích sự,” 
cùng với tiếng kêu: “Úi chà!” Mục Châu liền đẩy Vân Môn ra khỏi cửa, cánh cửa đóp 
sập lại làm cho một bàn chân của Vân Môn bị kẹt lại trong đó và gãy đi. Trong cơn đau 
ngất, tâm của Vân Môn lúc ấy đã trống rỗng mọi tư niệm, bỗng nhiên giác ngộ. Trường 
hợp của sư không phải là một biệt lệ, vì trước đó nhị Tổ Huệ Khả cũng đã từng chặt một 
cánh tay khi đứng trong tuyết lạnh, và Đức Khổng Phu Tử cũng từng nói “Sớm nghe được 
đạo, chiều dẫu có chết cũng cam.” Trên đời nầy quả có nhiều người coi trọng chân lý 
hơn thân mạng—The circumstances of Yun-Mên's enlightenment are known to all Zen 
practitioners. Seeking “prIivate consultation” with Mu-Chou, who became his master later 
on, Yun-Mên rapped on the little door on the side of the large gateway leading to Mu- 
Chou”s temple. Mu-Chou called out: “Who 1s it?” Yun Mên answered, “Wen-Yen” Mu- 
Chou, whose habif It was to refuse “private consultation” to all but the most ardent truth- 
seekers, felt satisfied from Yun-Mên”s knock and the tone of his voice that he was 
earnestly striving for truth, and admitted him. Scarcely had he entered when Mu-Chou, 
perceiving the state of his mind, seized him by the shoulders and demanded: “Quick, say 
1t, say 1t!” But Yun-Mên not yet undrstanding, could not respond. To Jolt his mind 1nto 
understanding, Mu-Chou suddenly shoved him out through the partly opened door and 
slammed It on his leg, shouting: “You good-for-nothingf'° With a cry of “Ouch† While the 
door was hastily shut, one of Yun-Men”s legs was caught and broken. Yun-Mên , whose 
mind at that moment was emptied of every thought. The intense pain resulting from this 
apparently awakened the poor fellow to the greatest fact of life. He suddenly became 
enlightened. “The realization now gained paid more than enough for the loss of his leg. 
He was not, however, a sole Instance In this respect, there were many such ¡n the history 
of Zen who were willing to sacrifice a part of the body for the truth, 1.e., Hui-K”o, the 
second patriarch, who cut his hand while standing In the snow. Confucius also said: “If a 
man understands the Tao In the morning, 1t 1s well with him even when he dies in the 
evening.” In this life, some would feel indeed that truth 1s of more value than theiIr own 
lives. 

Vân Môn là một trong những thiển sư xuất sắc nhất trong lịch sử Thiển của Trung Quốc. 
Tên của ông được nhắc đến trong các ví dụ 15, 16, 21, 39 và 48 của Vô Môn Quan; và 6, 
8, 14, 15, 22, 27, 34, 39, 47, 50, 54, ó0, 62, 77, 83, 86, 87 và 88 trong Bích Nham Lục. 
Những thuyết giảng chính của ông được lưu lại trong Vân Môn Quảng Châu Thiền Sư 
Quang Lục (Sưu tập những lời chính của thiển sư Quảng Châu ở núi Vân Môn)—Yun 
Men was one of the most important Ch°an masters and one of the last most noted Chan 
masters in the history of Ch?an in China. We encounter Yun Men In examples 15, 16, 21, 
39, and 48 of the Wu-Men-Kuan, and the examples 6, 8, 14, 15, 22, 27, 34, 39, 47, 50, 54, 
60, 62, 77, 83, 8&6, 87, and 88 of the PI-Yan-Lu. The most important of his sayings and 
teachings are recorded in the Yun-Men Kuang-Chou-Ch'an-Shih-Kuang-Lu (Record of 
the Essentials Words of Ch°an Master Kuang-Chou from Mount Yun-Men). 

Vân Môn có tới hơn 60 người kế vị Pháp, ông nổi tiếng về phương pháp đào tạo nghiêm 
khắc chẳng kém gì phương pháp của Mục Châu. Ông lập ra phái Vân Môn, tôn tại đến 
thế kỷ thứ 12. Các hậu duệ của Vân Môn đã góp phần to lớn trong việc truyền thụ thiển 
cho đời sau. Người được biết đến nhiều nhứt là Đại sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (cháu 


6092 


trong Dharma của Vân Môn), người đã tập hợp và công bố những lời dạy hay công án 
thiển của các thầy xưa. Đó là cơ sở để sau nây Thiển sư Viên Ngộ Khắc Cần dùng để 
soạn bộ Bích Nham Lục —Yun Men had mơre than sixty dharma successors, was known, 
like master Mu-Chou, as a particularly strict Ch°an master. He founded the Yun Men 
schol of Ch'an, which survived until the 12” century. The dharma heirs of Yun Men 
played a maJor role In the preservation of Ch°an literature for later generations. The best 
known of them 1s Yun-Men”s “great-grandson 1n dharma,” the great master Hsueh-Tou 
Ch*ung-Hsien, who collected a hundred examples of the ancient masters and provided 
them with “praises.” These masters Yuan-Wu-K'o-Ch'inn later made the basis of his 
edition of the Pi-Yan-Lu. 

Sư đến trang sở của Tuyết Phong, thấy một vị Tăng, bèn hỏi: “Hôm nay Thượng Tọa lên 
núi chăng?” Tăng đáp: “Lên.” Sư nói: “Có một nhơn duyên nhờ hỏi Hòa Thượng Đường 
Đầu mà không được nói với ai, được chăng?” Tăng bảo: “Được.” Sư nói: “Thượng Tọa 
lên núi thấy Hòa Thượng thượng đường, chúng vừa nhóm họp, liền đi ra đứng nắm cỏ 
tay, nói: “Ông già! Trên cổ mang gông sao chẳng cởi đi?” Vị Tăng ấy làm đúng như lời 
sư đặn. Tuyết Phong bước xuống tòa, thộp ngực ông ta, bảo: “Nói mau! Nói mau! VỊ 
Tăng nói không được. Tuyết Phong buông ra, bảo: “Chẳng phải lời của ngươi.” Vị Tăng 
thưa: “Lời của con.” Tuyết Phong gọi: “Thị giả! Đem dây gậy lại đây.” Vị Tăng thưa: 
“Chẳng phải lời của con, là lời của một Hòa Thượng ở Chiết Trung đang ngụ tại trang sở 
dạy con nói như thế.” Tuyết Phong bảo: “Đại chúng! Đến trang sở rước vị thiện tri thức 
của năm trăm người lên.” Hôm sau, sư lên Tuyết Phong. Tuyết Phong vừa thấy liền hỏi: 
“Nhơn sao được đến chỗ ấy?” Sư bèn cúi đầu. Từ đây khế hợp ôn nghiên tích lũy. Tuyết 
Phong thầm trao tông ấn cho sư—Mu-Chou đirected Yun-Men to go to see Xue-Feng. 
When Yun-Men arrived at a village at the foot of Mount Xue, he encountered a monk. 
Yun-Men asked him: “Are you going back up the mountain today?” The monk said: 
“Yes.” Yun-Men said: “Please take a question to ask the abbot. But you mustn't tell him 
1s from someone else.” The monk said: “Okay.” Yun-Men said: “When you go to the 
temple, wait until the moment when all the monks have assembled and the abbot has 
ascended the Dharma seat. Then step forward, grasp your hands, and say: “There”s an 
1ron cangue on th¡s old fellow”s head. Why not remove 1t”?” The monk did as Yun-Men 
1nstructed him. When Xue-Feng saw the monk act this way, he got down from the seat, 
grabbed the monk and said: “Speak! Speak! The monk couldn”t answer. Xue-Feng 
pushed him away and said: “lt wasnt your own speech.” The monk said: “lt was mine.” 
Xue-Feng called to his attendant: “Bring a rope and a stick.” (in order to bìnd and beat the 
monk). The monk said: “Ilt wasn”t my question. lt was from a monk ¡n the village.” Xue- 
Feng said: “Everyonel Go to the village and welcome the wrothy who will have five 
hundred disciples. 
saw him he said: “How 1s 1t that you have reached this place?” Yun-Men then bowed his 
head. In this mannerdid the affinity (between Xue-Feng and Yun-Men) come about. 

Vân Môn thường nói một cách tích cực về an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của 


»” 


The next day Yun-Men came up to the monastery. When Xue-Feng 


ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay không, ngài lại nói vềỀ muôn vật trong đời, nào đèn trăng 
quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi như chúng ta có thể thấy qua bài thơ sau 
đây: 

Hoa xuân muôn đóa, bóng trăng thu 


6093 


Hạ có gió vàng, đông tuyết rơi 

Tuyết nguyệt phong ba lòng chẳng chấp 

Mỗi mùa mỗi thú mặc tình chơi. 
Zen master Yun-Men always talked positively about his contentment and unworldly 
riches. Instead of saying that he 1s empty-handed, he talked of the natural sufficlency of 
things about him as we can see throupht this poem: 

“Hundreds of spring flowers; the autumnal moon; 

A refreshing summer breeze; winter snow: 

Free your mind of all idle thoughts, 

And for you how enJoyable every season 1s!” 
Theo Thiền sư D. T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, bài thơ nầy không ngụ ý tác giả ăn 
không ngồi rồi hay không làm gì khác, hoặc không có gì khác hơn để làm hơn là thưởng 
thức hoa đào no trong nắng sớm, hay ngắm vẳng trăng trong tuyết bạc đìu hiu. Ngược 
lại, ngài có thể đang hăng say làm việc, hoặc đang dạy đệ tử, hoặc đang tụng kinh, quét 
chùa hay dẫy cỏ như thường lệ, nhưng lòng tràn ngập một niềm thanh tịnh khinh an. Mọi 
mong cầu đều xả bỏ hết, không còn một vọng tưởng nào gây trở ngại cho tâm trí ứng 
dụng dọc ngang, do đó tâm của ngài lúc bấy giờ là tâm “không,” thân là “thân nghèo.” Vì 
nghèo nên ngài biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, nếu có của thế 
gian chồng chất đầy con tim, thì còn chỗ nào dành cho những lạc thú thần tiên ấy. Kỳ 
thật, theo sư Vân Môn thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó thích hợp với 
những lý tưởng thánh thiện, chính vì thế mà sư nghèo. Theo sư thì mục đích của nhà 
Thiền là buông bỏ chấp trước. Không riêng gì của cải, mà ngay cả mọi chấp trước đều là 
của cải, là tích trữ tài sản. Còn Thiển thì dạy buông bỏ tất cả vật sở hữu, mục đích là 
làm cho con người trở nên nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái lại, học thức khiến con 
người thêm giàu sang cao ngạo. Vì học tức là nắm giữ, là chấp; càng học càng có thêm, 
nên “càng biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ não càng lắm.' Đối với Thiển, những 
thứ ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi—According Zen master D.T. Suzuki in the Essays 
in Zen Buddhism, Book I, this poem 1s not to convey the Idea that he 1s Idly sitting and 
doing nothing particularly; or that he has nothing else to do but to enJoy the cherry- 
blossoms fragrant in the morning sun, or the lonely moon white and silvery. In the 
contrary, he may be in the midst of work, teaching pupIls, reading the sutras, sweeping 
and farming as all the master have done, and yet his own mind 1s filled with 
transcendental happiness and quietude. All hankerings of the heart have departed, there 
are no idle thoughts clogsing the flow of life-activity, and thus he 1s empty and poverty- 
stricken. As he 1s poverty-stricken, he knows how to enJoy the “spring flowers” and the 
“autumnal moon.` When worldly riches are amassed In his heart, there 1s no room left 
there for such celestial enjoyments. In fact, according to Zen master Yun-Men, the 
amassing of wealth has always resulted in producing characters that do not go very well 
with our ideals of saintliness, thus he was always poor. The aim of Zen discipline 1s to 
attain to the state of “non-attainment.` All knowledge 1s an acquisition and accumulation, 
whereas Zen proposes to deprive one of all one”s possessions. The spirIt 1s to make one 
poor and humble, thoroughly cleansed of Iinner Iimpurities. (On the contrary, learning 
makes one rich and arrogant. Because learning 1s earning, the more learned, the richer, 


46. 


6094 


and therefore “in much wisdom 1s much grief; and he that increased knowledge increased 
sorrow.' It 1s after all, Zen emphasizes that this 1s only a “vanity and a striving after wind.` 
Vân Môn thuộc vào số các đại thiển sư đã xử dụng một cách có hệ thống những lời dạy 
của tiền bối làm phương pháp đào tạo đệ tử. ừ tập quán nầy mà có phương pháp “công 
án—Yun-Men was among the forst of the great Ch'an masters to use the words of 
preceding masters as a systematic means of trainng monks. This type of training 
eventually developed Into “koan” practice. 

Những câu trả lời và châm ngôn của Vân Môn rất được coi trọng trong truyền thống nhà 
Thiển. Không một thầy nào được dẫn ra nhiều như ông trong các sưu tập công án. Những 
lời của ông bao giờ cũng có đủ ba điều kiện của một châm ngôn Thiển có hiệu quả— 
Master Yun-Men”s sayings and answers are highly prized in Ch'an tradition. No other 
masterˆs words are so frequently cited in the great koan colections as hs. It 1s said that his 
words always fulfill three important qualificationsof a “Zen word.” 

Những câu trả lời của ông đáp ứng đúng những câu hỏi đặt ra như “cái nắp vừa khít cái 
hộp.”——HIs answers correspond to the question posed “the way a lid fits a Jar.” 

Những câu trả lời của ông có sức mạnh như một lưỡi kiếm sắc bén chọc thủng sự mù 
quáng, những ý nghĩ và tình cảm nhị nguyên của học trò—They have the power to cut 
throuph the delusion of his students” dualistic way of thinking and feeling like a sharp 
sword. 

Những câu trả lời của ông thích hợp với trình độ hiểu và với trạng thái ý thức cốc lát của 
người nghe một cách tự nhiên, giống như “hết đợt sóng nầy đến đợt sóng khác.”—His 
answers follow the capacity foe understanding and momentary state of mind of the 
quesfioner “as one wave follows the previous one.” 

Tuy Vân Môn là người biết xử dụng những lời dạy sinh động của các thầy xưa, nhưng 
ông tỏ ra rất ngờ vực những từ ngữ được viết ra, những từ nầy dễ đọc nhưng không phải 
lúc nào người ta cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của chúng. Vì thế ông cấm không cho 
đệ tử viết lại những lời của mình. Chính nhờ một môn đồ đã bất chấp sự cấm đoán, ghi 
lại những lời ông dạy trên một chiếc áo dài bằng giấy khi dự các buổi giảng , mà nhiều 
châm ngôn và lời giải thích bất hủ của đại sư mới còn lại đến ngày nay—Yun-Men, who 
made such skillful use himself of the words of the ancient masters, was at the same time 
very mistrustful of the written word, which could all too easily be understood literally but 
not really grasped. Thus he forbade his students to write his sayings down. Ôwing to one 
of his followers, who attended his discourses wearing a paper robe on which he took 
notes In spite of the ban, that many of the Imperishable sayings and explanations of the 
great Ch°an master have been preserved. 

Sư thị tịch năm 949—He died in 949. 


Thanh Phẩu Hưng Dương Thiền Sư—Zen master Qing-Pou-Xing-Yang: Thiền sư 
Thanh Phẩu Hưng Dương là đệ tử của Thiển sư Đại Dương. Tuy vậy ông không may chết 
trước Đại Dương và không có Pháp từ nào để nối dõi Tào Động—Zen master Qing-Pou- 
Xing-Yang was a đisciple of Zen master T”a-Yang. Although he was a successor of T”a- 
Yang, he unfortunately dịd not outlive his teacher, nor dịd he have any Dharma herrs to 
carry on the Cao-T”ong line. 


47. 


6095 


Sau khi trụ ở Hưng Dương, sư thượng đường dạy chúng: “Đại đạo từ Tây sang, lý bặt 
bách phi, trong câu hợp cơ toàn trái diệu chỉ, bất đắc dĩ mà có làm cong vạy tông Tổ Sư, 
huống là lăng xăng có lợi ích gì? Tuy nhiên như thế, việc không phải một chiều, hãy ở 
trong cửa xướng giáo mở một con đường cùng toàn thể thương lượng.”—After becoming 
the abbot of a temple, Xing-yang entered the hall and addressed the monks, sayIng: “The 
principle of the great way that came from the west cuts off the hundred negations. Words 
that accord with the essential teaching go on without end. But what benefit could there be 
In Just arduously submitting to the teachings of our school? Although 1t”s like this, there 
are many different affairs to deal with. But in the teaching of our school, there 1s onÏy one 
path that passes through. Everyone discuss this!” 

Có vị Tăng hỏi: “Rồng Ta Kiệt ra khỏi biển thì càn khôn chấn động, thấy mặt trình nhau 
việc thế nào?” Sư đáp: “Chim Đại bàng cánh vàng kình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất 
đầu?” Vị Tăng hỏi: “Nếu khi gặp người xuất đầu thì làm sao?” Sư đáp: “Giống như chim 
cắt anh không tin, trước sọ khô nghiệm mới biết thật.” Vị Tăng hỏi: “Thế ấy thì khoanh 
tay bày ngực lui ba bước?” Sư đáp: “Dưới tòa Tu Di con rùa qua, chớ đợi điểm trán lần 
thứ hai.”——A monk asked Xing-Yang-Qing-Pou: “When the Sagara Dragon emerges from 
the sea, the entire universe shudders. At Just such a time, how 1s this expressed?” Qing- 
Pou said: “The Garuda King confronts the universel Among you here, who can come 
forth?” The monk asked: “If suddenly someone comes forth, then what?” Qing-Pou said: 
“IUs like a falcon striking a pigeon. You don't believe me. lÝ you can experlence 1t 
behind your skull, then you'lÏ at last realize the truth.” The monk said: “In that case, II 
Just fold my hands on my chest and retreat three steps.” Qing-Pou said: “The tortoise that 
upholds Mount Sumeru won't tolerate another one going back with a dot on 1ts forehead†” 
Sư bệnh, Đại Dương đến hỏi: “Thân nầy như bọt huyễn, trong bọt huyễn thành tựu. Nếu 
không có cái bọt huyễn thì đại sự không do đâu mà hiện. Nếu cần đại sự xong, biết cái 
bọt huyễn này làm gì?” Sư thưa: “Vẫn là việc bên này.” Đại Dương bảo: “Việc bên kia 
thế nào?” Sư thưa: “Khắp đất vầng hồng suốt, đáy biển chẳng trồng hoa.” Đại Dương 
cười: “Là người tỉnh chăng?” Sư hét: “Nói! Sẽ bảo tôi mất rồi.” Nói xong thầy thị tịch— 
When Qing-Pou was 1Ïl in bed, T”a-Yang said to him: “The body 1s an illusion, and within 
this 1llusion affairs are carried out. If not for this 1llusion, the great matter would have no 
place from which to be undertaken. If the great matter 1s undertaken, It is seen to be an 
1llusion. What do you say?” Qing-Pou said: “There 1s still thịs matter here.” Ta-Yang 
said: “And what Is that matter?” Qing-Pou said: “Encircling the earth, the lustrous crimson 
orb. At ocean bottom, not planting flowers.” Qing-Pou paused and closed his eyes. T”a- 
Yang smile and said: “Are you awake?” Qing-Pou said: “Iˆve forgotten what I was about 
to say.” He then passed away. 


Quế Sâm Thiền Sư—Zen master Kui-chen: Thiền Sư Quế Lâm ở Viện La Hán sanh năm 
867, quê ở Thường Sơn. Từ thuở nhỏ đã ăn chay và nói những lời hay ho lạ thường. Sư 
xuất gia và thọ cụ túc giới với đại sư Vô Tướng tại chùa Vạn Tuế——Zen master Kui-chen 
was born In 867 from an anclent Chang-Shan. It 1s said that from early childhood he could 
speak very well and would not eat meat. He left home to become a monk and received 
full ordination at Wan —Sui Temple, under a teacher named Wu-Xiang. 


6096 


Lúc đầu sư học Luật rất nghiêm, nhưng về sau sư tuyên bố rằng nếu chỉ giữ không phá 
luật không thôi, không phải thật sự xuất gia, nên sư ra đi tìm học với thiển tông——At first 
he closely followed the teachings of the Vinaya, but later declared that Just guarding 
against breaking the vows and adhering to the precepts did not equal true renunciation. 
He then set off to explore the teachings of the Zen school. 

Sau sư đến Huyền Sa yết kiến Đại Sư Tông Nhất, vừa nghe một câu khai phát liền rỗng 
suốt không ngờ —He arrived at Xuan-Sha”s place. Xuan-Sha, who ¡s said to have brought 
Kui-Chen erase all his doubtfs and to attain full awakening. 

Một hôm Huyền Sa hỏi sư: “Tam giới duy tâm, ngươi biết thế nào?” Sư chỉ cái ghế dựa 
hỏi lại Huyền Sa: “Hòa Thượng kêu cái ấy là gì?” Huyền Sa đáp: “Ghế dựa.” Sư thưa: 
“Hòa Thượng không biết tam giới duy tâm.” Huyền Sa bảo: “Ta bảo cái ấy là tre gỗ, 
ngươi kêu là gì?” Sư thưa: “Con cũng gọi là tre gỗ.” Huyền Sa lại bảo: “Tận đại địa tìm 
một người hiểu Phật pháp cũng không có.” Sư do đây càng được khích lệ thêm——One 
day, Xuan-Sha questioned Kui-Chen, saying: “In the three realms, there is only mind. 
How do you understand this?"”Kui-Chen pointed to a chair and said: “What does the 
master call that?” Xuan-Sha said: “A chair.” Kui-Chen said: “Then the master can”t say 
that in the three worlds there 1s only mind.” Xuan-Sha said: “[I say that it is made from 
bamboo and wood. What do you say 1s made from?” Kui-Chen said: “I also say 1S 
made from bamboo and wood.” Xuan-Sha said: “I've searched across the great earth for 
a person who understands the Buddhadharma, but [ haven't found one.” 

Huyễn Sa bảo chúng: “Mặc dù Quế Sâm tàng ẩn trong chúng, nhưng tiếng tăm vang 
xa—Xuan-Sha told the monks: “Although Kui-Chen did not aspire to a leading posifion 1n 
the Buddhist communrity, his reputation as an adept nevertheless spread widely. 

Một vị Tăng hỏi: “Thế nào là một câu của La Hán?” Sư đáp: “Ta nói với ngươi, liền 
thành hai câu.”—A monk asked: “What is Luo-Han'”s single phrase?” Kui-Chen said: “Tf I 
tell you It wIll turn into two phrases.” 

Sư thượng đượng dạy chúng: “Tông môn huyền diệu chỉ là thế ấy sao? Hay riêng có chỗ 
kỳ đặc? Nếu riêng có chỗ kỳ đặc, các ông hãy nên xem cái gì? Nếu không, chẳng nên 
đem hai chữ bèn cho là Tông Thừa. Thế nào là hai chữ? Nghĩa là Tông Thừa và Giáo 
Thừa. Các ông vừa nói đến Tông thừa liền thành Tông thừa, nói đến Giáo thừa liền 
thành Giáo thừa. Chư Thiển đức! Phật pháp tông thừa nguyên lai do miệng các ông an 
lập danh tự, làm lấy nói lấy bèn thành. Lẽ ấy cần phải nhằm trong đó nói bình nói thật, 
nói viên nói thường. Thiển đức! Các ông gọi cái gì là bình thật? Nắm cái gì làm viên 
thường? Kẻ hành khất nhà bên cần phải biện rành, chớ để chôn vùi; được một ít thanh 
sắc danh tự chứa trong đầu tâm, nói ta hội giải khéo hay giản biện. Các ông biết cái gì? 
Ghi nhớ được danh tự ấy, giản biện được thanh sắc ấy. Nếu chẳng phải thanh sắc danh 
tự, các ông làm sao ghi nhớ giản biện? Gió thổi thông reo cũng là thanh, tiếng ếch nhái, 
chim, quạ, kêu cũng là thanh, sao chẳng trong ấy lắng nghe để giản trạch đi. Nếu trong 
ấy có hình thức ý tứ cùng các Thượng Tọa. Chớ lầm! Hiện nay thanh sắc dẫy đầy, là đến 
nhau hay chẳng đến nhau? Nếu đến nhau, thì linh tánh kim cang bí mật của ông nên có 
hoại diệt. Vì sao có như thế? Vì thanh xỏ lủng lỗ tai ông, sắc đâm đui con mắt ông, 
duyên thì lấp mất huyễn vọng của ông, càng chẳng dễ dàng vậy. Nếu chẳng đến nhau, 
thì chỗ nào được thanh sắc? Biết chăng? Đến nhau, chẳng đến nhau thử biện rành 
xem?——Kui-Chen entered the hall and addressed the monks, saying: “lf you want to come 


6097 


face-to-face with the essential mystery of our order, here 1t 1s! There”s no other special 
thing. Tf it is something else, then bring 1t forth and let's see it. If you can”t show 1t, then 
forget about 1t. You can”t Jjust recite a couple of words and then say that they are the 
vehicle of our school. How could that be? What two words are they? They are known as 
the “essential vehicle.' They are the “teaching vehicle.` Just when you say “essential 
vehicle,` that 1s the essential vehicle. Speaking the words “teaching vehicle” 1s Itself the 
teaching vehicle. Worthy practitloners of Zen, our school”s essential vehicle, the 
Buddhadharma, comes from and ¡1s realized through nothing other than the names and 
words from your own mouths! It 1s Just what you say and do. You come here and use 
words like “tranquility,` “reality,` “perfection,` or “constancy.` Worthy practitioners! What 
1s this that you call “tranguil° or “real°?What 1s that ”s “perfect' or “constant”? Those of you 
here on a pilgrimage, you must test the principle of what m saying. Let's be open about 
1t. You ve stored up a bunch of sounds, forms, names, and words Inside your minds. You 
pratfle that “I can do this” or “lm good at figuring out that,` but actually what can I do? 
What can you figure out? All that you”re remembering and holding on to 1s Just sounds 
and forms. If it weren't all sounds and forms, names and words, then how would you 
remember them or figure them out? The wind blows and the pine makes a sound. A frog 
or a duck makes a sound. Why don”t you go and listen to those things and figure them 
ouf? lf everywhere there are meaningful sounds and forms, then how much meaning can 
be ascribed to this old monk? 'There”s no doubt about it. Sounds and forms assault us 
every moment. Do you directly face them or not? If you face them directly then your 
diamond-solid concept of self will melt away. How can this be? Because these sounds 
penetrate your ears and these forms pierce your eyes, you are overwhelmed by 
conditions. You are killed by delusion. There's nˆt enough room inside of you for all of 
these sounds and forms. If you dont °ace them directly then how wIll you manage all of 
these sounds and forms? Do you understand? Face them or not face them. See yourself. 
Sư dừng giây phút, lại nói: “Viên thường bình thật ấy là người gì? Nói thế nào? Chưa 
phải là kẻ ở trong thôn Hoàng Di thì biết nói thế nào? Đó là các vị Thánh xưa bày chút ít 
giúp đỡ hiển phát. Thời nay không hiểu phải quấy, liền cho là toàn thật, nói ta riêng có 
tông phong huyền diệu. Phật Thích Ca không chót lưỡi, chẳng giống với các ông có chút 
ít bèn chỉ hông chỉ ngực. Nếu luận về tội sát, đạo, dâm, tuy nặng mà vẫn còn nhẹ, vì có 
khi hết. Kẻ nầy chê bai Bát Nhã làm mù mắt chúng sanh, vào địa ngục A Tỳ, nuốt hoàn 
sắt nóng chớ bảo là thong thả. Do đó, cổ nhơn nói: “Lỗi tại hóa chủ, chẳng can hệ việc 
ông.` Trân trọng! —After a pause, Kui-Chen continued: “*Perfection.`” “Constancy.' 
“Iranguility.` “Reality.` Who talks like this? Normail people in the village don't talk like 
this. lIts Just some old sages that talk this way and a few of their wicked disciples that 
spread 1t around. So now, you don't know good from bad, and you are absorbed In 
“perfection” and “reality.` Some say I don”t possess the mysterious excellence of our 
order”s style. Sakyamuni didn”t have a tonguel Not like you disciples here who are 
always pointing at your own chests. To speak about killing, stealing, and lewdness 1s to 
speak of grave crimes, but they are light by comparison. It”s unending, this vilification of 
nirvana, this blinding the eyes of beings, this falling in the Avici Hell and swallowing hot 
Iron balls without relief. Therefore the ancients said: “When the transgression 1s 
transformed Into the host, It no longer offends.` Take care!” 


46. 


49. 


6098 


Sư thị tịch năm 928, được vua ban hiệu “Chơn Ứng Đại Sư.”—He died In 928. After 
death, he received the posthumous title “Zen Master True Response.” 


Trừng Viễn Thiền Sư—Zen master Cheng-Yuan-Xiang-Lin: Thiền sư Trừng Viễn 
Hương Lâm sanh năm 908, quê ở Hàn Châu nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, là đệ tử của Thiền 
Sư Vân Môn Văn Yến—Zen master Cheng-Yuan-Xiang-Lin was born in 908, from Han- 
Chou (now 1s a location of Si-Chuan Province), was a disciple of Zen master Yun-men- 
Wen-Yan. 

Có một vị Tăng hỏi: “Vị ngon để hồ vì sao biến thành độc dược?” Sư đáp: “Giấy Đạo 
Giang mắc mỏ.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi thấy sắc là thấy tâm là sao?” Sư đáp: “Vừa rồi ở 
đâu đi đến?” Vị Tăng lại hỏi: “Khi tâm cảnh đều quên thì thế nào?” Sư đáp: “mở mắt 
ngồi ngủ.” Vị Tăng lại hỏi: “Trong Bắc Đẩu ẩn thân, ý thế nào?” Sư đáp: “Trăng giống 
cung loan, mưa ít gió nhiều.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là tâm chư Phật?” Sư đáp: “Trong 
tức trước sau trong.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu dược của Hòa Thượng?” Sư đáp: 
“Chẳng la các vị.” Vị Tăng hỏi: “Người ăn thì sao?” Sư đáp: “Cắn ăn xem.”—A monk 
asked Zen master Cheng-Yuan-Xiang-Lin: “Why does sweet-tasting cream turn Into 
polson?” Cheng-Yuan said: “Paper from TỶao-]iang 1s expensive.” A monk asked: “How 
1s 1t that when one observes form, one thus observes mind?” Cheng-Yuan said: “Just 
when 1t comes, where does 1t return to.” A monk asked: “What ¡s it when mind and 
environment are both gone?” Cheng-Yuan said: “Eyes open, sitting asleep.” A monk 
asked: “What ¡is the meaning of the phrase “concealing the body 1n a Big Dipper”?” 
Cheng-Yuan said: “he moon like a curved bow. A light rain and big wind.” A monk 
asked: “What Is the mind of all Buddhas?” Cheng-Yuan said: “Clarity! From beginning to 
end, clarity!” A monk asked: “How can I understand this?” Cheng-Yuan said: “Don”t be 
decerved by others.” A monk asked: “What 1s the master”s special medicine?” Cheng- 
Yuan said: “It's not other than a common taste.” The monk asked: “How about those that 
eat it?” Cheng-Yuan said: “Why not taste It and see?” 

Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là một mạch suối Hương Lâm?” Sư đáp: “Niệm không gián 
đoạn.——A monk asked: “What 1s the monk's true eye?” Cheng-Yuan said: “No 
Separation.” 

Năm 987, sư sắp thị tịch, đến từ biệt Tri Phủ Tống Công Đang, nói: “Lão Tăng đi hành 
khất.” Nhưng một viên quan khác nói: “Tăng nầy bị cuồng phong tám mươi tám năm đi 
hành khất trong ấy.°” Đang thưa: “Đại thiện tri thức đi ở tự do.” Trở về, sư bảo chúng: 
“Lão Tăng 40 năm mới dập thành một mảnh.” Nói xong sư thị tich—When Zen master 
Cheng-Yuan-Xiang-Lin was about to die, he bade farewell to an official named Song- 
Kong- Tang, saying: “lm going on a pilgrimage.” But a different official said: “hat monk 
1s crazy. Where's he going on a pilgrimage when he”s eighty years old?” But Song 
replied: “When a venerable master goes on a pilgrimage, he goes or abides freely.” 
Cheng-Yuan addressed the monks: “For forty years Ive hammered out a single piece.” 
When he finished speaking these words he passed away. 


Văn Ích Pháp Nhãn Thiền Sư—Fa-Yan-Wen-Yi (885-958): Thiền sư Văn Ích Pháp 
Nhãn sanh năm 885. Ông là đệ tử và người kế thừa Pháp của Thiển sư La Hán Quế Sâm, 
và là thây của Thiên Thai Đức Thiều. Văn Ích là một trong những thiển sư xuất sắc nhất 


6099 


vào thời của ông. Ông đã làm cho dòng Thiển Huyễn Sa Giang Biểu phát triển mạnh. 
Chính vì vậy mà sau nầy dòng Huyễn Sa được mang tên Pháp Nhãn. Hiện nay chỉ một 
phân nhỏ sự nghiệp biên soạn của Văn Ích Pháp Hiển đến được với chúng ta, như Văn 
Ích Thiển Sư Ngữ Lục. Ông xuất gia năm 7 tuổi. Lúc đâu ông học những kinh điển 
Khổng giáo, sau đó là kinh điển Phật giáo, đặc biệt là bộ kinh Hoa Nghiêm, giáo thuyết 
cơ bản của trường phái Hoa Nghiêm Trung Quốc. Việc học triết lý không làm ông thỏa 
mãn nên ông quay sang tu thiển. Thầy dạy thiển đầu tiên của ông là Thiển sư Trường 
Khánh Huệ Lăng. Sau ông đến gặp Thiển sư La Hán Quế Lâm, còn gọi là thiển sư Địa 
Tạng, và nhận được đại giác sau khi nghe Địa Tạng nói “sự ngu dốt là cái gì có bể dày 
nhất.”—Chinese Zen master Wen-Yi Fa-Yan was born in 885, a disciple and Dharma 
successor of Lo-Han-Kuei-Chˆen, and the master of T”Ien-T”ai Te-Shao. Wen-Y1 was one 
of the most outstanding Zen masters of his time; he was In the lineage of Hsuan-Sha Shih- 
Pei. The latter`s dharma teaching was widely propagated by Wen-Y! and as a result this 
lineage, which had hitherto been known as the Hsuan-Sha school, was thereafter known 
as the Fa-Yen school. Nowadays only a few of Fa-Yenˆs voluminous wrifings are exfant, 
among them a few poems and a treatise. His sayings and Instructions are recorded in the 
Record of the Words of the Ch?an Master Wen-Yi-Fa-Yan. Wen-Yi-Fa-Yan became a 
monk at the age of seven. First he studied the Confucian classics and the Buddhist sutras, 
particularly the Avatamsaka-sutra, the fundamental work for the Hua-Yen school of 
Chinese Buddhism. However, he was not satisfiied by such philosophical study, he 
eventually sought Instruction in Ch°an. His first Ch°an master was Ch"ang-Ch”ing-HuIi- 
Leng. Later he came to meet Zen master Lo-Han-Kuei-Ch'en, who was also called 
Master Ti-Ts°ang. Here he attained his enlightenment experience when he heard TI- 
Ts°ang”s words “ignorance 1s the thickest.” 

Khi đi đến viện Địa Tạng gặp trời trở tuyết, ba người cùng xin ngụ tại đây. Trời lạnh, 
cùng vây quanh lò sưởi, thiển sư Quế Sâm (trụ trì Viện Địa Tạng) thấy hỏi: “Đây là đi 
làm gì?” Sư thưa: “Đi hành khất.” Quế Sâm hỏi: “Việc hành khất là thế nào?” Sư thưa: 
“Chẳng biết.” Quế Sâm bảo: “Chẳng biết rất là thân thiết.” Qua câu nói nây Văn Ích 
bỗng tỉnh ngộ. Đến khi tuyết tan, ba người cùng đến từ biệt Quế Sâm đi nơi khác. Quế 
Sâm đưa ra đến cửa, hồi: “Bình thường Thượng Tọa nói “Tam giới duy tâm vạn pháp duy 
thức,` vậy phiến đá dưới sân nầy, là ở trong tâm hay ở ngoài tâm?” Sư thưa: SỞ trong 
tâm.” Quế Sâm bảo: “Người hành khất mắc cớ gì lại để phiến đá lên trên đầu tâm?” Sư 
bí không có lời để đáp, bèn dẹp hành lý vào chùa, xin ở lại tham cứu. Hơn một tháng, sư 
trình kiến giải nói đạo lý, vẫn bị Quế Sâm bảo: “Phật pháp không phải thế ấy.” Sư thưa: 
“Con đã hết lời cùng lý rồi. Quế Sâm bảo: “Nếu luận Phật pháp thì tất cả hiện thành.” 
Qua câu nói ấy, sư đại ngộ—While on a pilgrimage with some other monks, Wen-Yi and 
his friends were sidetracked by a snowsform and forced to stay at the Ti-Zang Monastery. 
Zen master Kui-Chen (served as abbot there) asked: “Where are you going?” Wen-Yi 
replied: “On an ongoing pilpgrimage.” Kui-Chen asked: “Why do you go on a 
pilgrimage?” Wen-Y! replied: “I don”t know.” Kui-Chen said: “Not knowing 1s most 
intimate.” At these words, Wen-Y! Instantly experienced enlightenment. When the snow 
was gone, the three monks bade farewell and started to depart. Kui-Chen accompanied 
them to the gate and asked: “Ive heard you say several times that “the three realms are 
only mind and the myriad dharmas are only consciousness.'” Kui-Chen then pointed to a 


6100 


rock lying on the ground by the gate and said: “So do you say that this rock 1s Inside or 
outside of mind?” Wen-Y! said: “Inside.” Kui-Chen said: “How can a pilgrim carry such a 
rock in his mind while on pilgrimage?” Dumbfounded, Wen-Y1 couldn”t answer. He put 
his luggage down at Kui-Chen”s feet and asked him to clarify the truth. Each day for the 
next month or so Wen-Y1 spoke about the Way Kui-Chen and demonstrated his 
understanding. Kui-Chen would always say: “The Buddhadharma 1sn't like that.” Finally, 
Wen-Y! said: “I”ve run out of words and ideas.” Kui-Chen said: “If you want to talk about 
Buddhadharma, everything you see embodies 1t."”At these words, Wen-Y1 experienced 
øreat enlightenmeit. 

Vị Tăng đến bạch sư: “Bốn chúng đã vây quanh dưới pháp tòa của Hòa Thượng.” Sư nói: 
“Chúng nhơn đến tham chơn thiện tri thức.” Lát sau, sư lên tòa, chúng đẳnh lễ xong, sư 
bảo: “Chúng nhơn trọn đã đến đây, sơn Tăng chẳng lẽ không nói, cùng đại chúng nhắc 
một phương tiện của người xưa.” Trân trọng! Liền xuống tòa—A monk said to Wen-Yi: 
“Monks everywhere are now crowded around the master`s Dharma seat waiting for you 
to speak.” Wen-Y! said: “In that case, the monks are practicing with a genuine worthy!” 
After a while, Wen-Y¡ ascended the Dharma seat. The monk said: “he assembly has 
gathered. We ask the master to expound the Dharma.” Wen-Y!i said: You've all been 
standing here too longÏ Then he said: “Since all of you have assembled here, I can”t say 
nothing at all. So lI give you all an expedient that was offered by one of the ancIents. 
Take care!” Wen-Y! then left the Dharma seat. 

Ngày kia Văn Ích hỏi Tu sơn chủ: “Sai một đường tơ, đất trời phân cách, ông hiểu thế 
nào?” Tu đáp: “Sai một đường tơ, đất trời phân cách.” Văn Ích nói: “Thế là nghĩa lý gì?” 
Vị Tăng bạch: “Tu tôi chỉ biết có vậy, còn ý Hòa Thượng thế nào?” Văn Ích đáp ngay: 
“Sai một đường tơ, đất trời phân cách.” Văn Ích quả là một cao thủ về phép nói nhại— 
One day, Wen-Yi asked one of his disciples: “What do you understand by this: “Let the 
difference be even a tenth of an inch, and it will grow_ as wide as heaven and earth?”” 
The disciple said: “Let the difference be even a tenth of an inch, and 1t will grow as wide 
as heaven and earth.” However, Wen-Y! told the monk that such an answer wil] never do. 
The disciple said: “I cannot do otherwise; how do you understand?” Wen-Y!1 said: “Let 
the difference be even a tenth of an inch and 1t wIll grow as wide as heaven and earth.” 
Wen-Y1 was a great master of repetItIons. 

Sau sư đời về ở Viện Thanh Lương, thượng đường dạy chúng: “Người xuất gia chỉ tùy 
thời tiết, liền được lạnh thì lạnh, nóng thì nóng, muốn biết nghĩa Phật tánh phải quán thời 
tiết nhơn duyên, xưa nay phương tiện chẳng ít. Đâu chẳng thấy Hòa Thượng Thạch Đầu 
nhơn xem Triệu Luận, trong ấy nói: “Hội muôn vật về nơi mình, kia chỉ là người Thánh 
vậy.` Ngài liên nói: “Thánh nhơn không mình, cái gì chẳng mình? Liền làm mấy lời gọi 
là Đồng tham khế, trong ấy câu mở đầu nói: “Tâm đại tiên trúc độ” không qua lời nây, 
vậy khoảng giữa chỉ tùy thời nói thoại.” Thượng Tọa! Nay muốn biết vạn vật là mình 
chẳng? Bởi vì đại địa không có một vật có thể thấy. Ngài lại dặn dó rằng: “Ngày tháng 
chớ qua suông.” Vừa rồi, nói với các Thượng Tọa chỉ tùy thời và tiết liền được. Nếu là 
đổi thời mất hậu tức là qua suông ngày tháng, ở trong cái phi sắc khởi hiểu sắc. Thượng 
Tọa! Ở trong cái phi sắc khởi hiểu sắc tức là đổi thời mất hậu? Hãy nói sắc khởi hiểu phi 
sắc lại đúng chẳng đúng? Thượng Tọa! Nếu biết thế ấy tức là không giao thiệp, chính là 
s¡ cuồng chạy theo hai đầu có dùng được chỗ gì? Thượng Tọa! Chỉ giữ phần tùy thời qua 


50. 


6101 


là tốt. Trân trọng! —When Zen master Wen-Yi became abbot of Qing-Liang temple, he 
addressed the monks, saying: “Students of Zen need only act according to conditions to 
realize the Way. When 1t's cold, they're cold. When i1f's hot, they're hot. If you must 
understand the meaning of Buddha nature, then Just pay atfention to what”s going on. 
There 1s no shortage of old and new expedients. Haven”t you heard about Shi-T”ou? 
Upon reading the Zhao-Lun, he exclaimed: “UỦnderstanding that all things are the self. 
This 1s what all the ancient holy ones realized!° Shi-T”ou also said: “Phe holy ones dịd not 
have a self. Nor was there anything that was not their selves" Shi-T”ou composed the 
Cantonjie. The first phrase In that text says: “Phe mind of the greta sages of India.” 
There”`s no need to go beyond this phrase. Within 1t 1s what 1s always put forth as the 
teaching of our school. All of you should understand that the myriad beings are your own 
self, and that across the great earth there Isnˆt a single dharma that can be observed. Shi- 
Tou also admonishes: “Don”t pass your days and nights in vain.` What I have Just said 
may be realized 1f you se1ze the opportunity before you. If you miss the opportumty, then 
that 1s “passing your days and nights In vain.` IÝ you spend your time trying to understand 
form In the middle of nonform, Just going on this way, you are missing your OpporfunIty. 
So, do we therefore say that we should realize nonform In the midst of form) Is that right? 
lf your understanding 1s like this, then you re nowhere near it. You”re Just going along 
with the illness of two-headed madness. Of what use 1s it? All of you, Just do what 1s 
appropriate to the moment! Take care!” 

Sau đó tiếng tăm ông lan rộng rất nhanh, các thiển sư khắp nơi kéo đến từng nhóm. Lúc 
ông còn sống, số đệ tử không lúc nào dưới 1000. Những người kế thừa Pháp của ông đã 
truyền bá khắp cả Trung Quốc, tận đến Triều Tiên——Later his reputation spread quickly. 
It is said that Chan monks around him never to have been less than a thousand. The 
dharma successors of Fa-Yen spread his dharma all over China and as far as Korea. 

Tên của Văn Ích được nhắc tới trong thí dụ thứ 26 của Vô Môn Quan và thí dụ thứ 7 của 
Bích Nham Lục —Wen-Yi-Fa-Yen appears in example 26 of the Wu-Men-Kuan as well 
as 1n example 7 of the PI-Yen-Lu. 

Thiển sư Văn Ích thị tịch năm 958. Sau khi thị tịch sư được ban hiệu “Đại Pháp Nhãn 
Thiền Sư.” Dù ảnh hưởng của sư rất lớn và sư có đến 63 Pháp Tử, dòng thiển của sư chỉ 
truyền lại được năm đời mà thôi —Zen master Wen-Yi passed away ¡in 958. After his 
death, Wen-Yi received the posthumous title “Great Zen Master Dharma Eye.” Though 
the Iinfluence of his school was widespread during and for a period after his life and he 
had sixty-three Dharma heirs, the lineage died out after five generations. 


Thiệu Tu Long Tế Thiền Sư— Zen master Shao-Xiu-Long-j¡: Thiền sư Thiệu tu là đệ tử 
của Thiển sư Quế Sâm, và là sư đệ của thiển sư Văn Ích Pháp Nhãn—Zen master was a 
disciple of Zen master Kui-Chen, and a Dharma brother of Wen-Yi-Fa-Yan. 

Ba vị từ Quế Sâm đi hành hương, trên đường cùng bàn chuyện. Pháp Nhãn chợt hỏi: 
“người xưa nói: 'Ở trong vạn tượng riêng bày thân" là vạch vạn tượng hay chẳng vạch 
vạn tượng?” Sư đáp: “Chẳng vạch vạn tượng.” Pháp Nhãn bảo: “Nói cái gì là vạch chẳng 
vạch?” Sư mờ mịt, trở lại Viện Địa Tạng. Quế Sâm thấy sư trở lại hỏi: “Ngươi đi chưa 
bao lâu tại sao trổ lại?” Sư đáp: “Có việc chưa giải quyết đâu yên leo non vượt suối.” 
Quế Sâm bảo: “Ngươi leo vượt bao nhiêu non suối, lại chẳng ưa?” Sư chưa hiểu lời dạy 


5T. 


6102 


bảo, liên hỏi: “Cổ nhơn nói: 'Ở trong vạn tượng riêng bày thân,' ý chỉ thế nào?” Quế 
Sâm đáp: “ngươi nói người xưa vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng?” Sư thưa: 
“Chẳng vạch.” Quế Sâm bảo: “Hai cái.” Sư kinh hãi lặng thính, lại hồi: “Chưa biết cổ 
nhơn vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng?” Quế Sâm bảo: “Ngươi nói cái gì là vạn 
tượng?” Sư liền tỉnh ngộ, lại từ biệt Quế Sâm đi đến chỗ Pháp Nhãn——While traveling 
with two other friends from Kui-Lin, Fa-Yan suddenly asked Shao-X1u a question, sayIng: 
“The ancients said that the single body 1s revealed In the ten thousand forms. Did they 
thus dispel the ten thousand forms or not?” Shao-Xu said: “They didnˆt dispel them.” Fa- 
Yan said: “What do you say dispels or doesn”t dispel them?” Shao-Xiu was confused and 
returned to see Kui-Chen. Kui-Chen asked him: “You haven't been gone long, why have 
you come back?” Shao-Xu said: “There”s an unresolved matter, so lm not willing to øo 
traveling to mountaIns and rivers until it s resolved.” Kui-Chen said: “It”s not bad that you 
travel to difficult mountains and rivers.” But Sha-Xiu did not understand Kui-Chenˆs 
meaning, so he asked: “The single body 1s revealed in the ten thousand forms. What does 
this mean?” Kui-Chen said: “Do you say the ancients dispelled the ten thousand forms or 
nof?” Shao-Xuu said: “They didn”t dispel them.” Kui-Chen said: “ItÌs two.” For a time, 
Sha-XIu was lost in thought, and then he said: “I don't know whether the ancienfs 
dispelled the ten thousand forms or not.” Kui-Chen said: “What 1s It you call the ten 
thousand forms?” Shao-X1u thereupon attained enlightenment. 

Sư thượng đường dạy chúng: “Pháp đầy đủ nơi phàm phu chẳng biết, pháp đầy đủ nơi 
Thánh nhơn mà Thánh nhơn chẳng biết. Thánh nhơn nếu biết tức là phàm phu, phàm phu 
nếu biết tức là Thánh nhơn. Hai câu nói nầy một lý mà hai nghĩa. Nếu người biện biệt 
được chẳng ngại ở trong Phật pháp có chỗ vào. Nếu người biện biệt chẳng, chớ nói 
không nghi—Zen master Shao-Xiu entered the hall and addressed the monks, saying: 
“Ordinary people possess It completely but they don't know 1t. The saints possess 1f 
completely but don”t understand ¡t. If the saint understands it, then he or she 1s an 
ordinary person. lf ordinary people understand it, then they are saints. In these forms of 
speech there 1s one principle and two meaninss. lÝ a person can distinguish this principle, 
then he will have no hindrance to finding an entrance to the essential doctrine. If he can”t 
distinguish it, then he can”t say he has no doubt. Take care!” 

Sư hồi một vị Tăng mới đến: “Ở đâu đến?” VỊ Tăng thưa: “Ở Thúy Nham.” Sư hỏi: 
“Thúy Nham có lời gì dạy đổ chúng?” Vị Tăng thưa: “Bình thường nói 'Ra cửa gặp Di 
Lặc, vào cửa thấy Thích Ca.” Sư nói: “Nói thế ấy làm sao được?” Vị Tăng hỏi: “Hòa 
Thượng nói thế nào?” Sư nói: “Ra cửa gặp ai? Vào cửa thấy ai?” Vị Tăng nghe xong liền 
tỉnh ngộ—Zen master Shao-Xiu asked a monk: “Where have you come from?” The monk 
said: “From Shui-Yan.” Shao-Xu asked: “What does Shui-Yan say to provide instruction 
to his disciples?” The monk said: “He often say “Going out—meeting Matreya Buddha. 
Going Iin—seeing SakyamunI.”” Shao-Xu said: “How can he talk like that?” The monk 
asked: “What do you say, Master?” Shao-Xu said: “Going out—who do you meet? Goin 
Iin—who do you see?” At these words the monk had an Insight. 


Quang Tộ Trí Môn Thiền Sư—Zen master Kuang-Zuo-Zhi-Men: Thiền sư Quang Tộ Trí 
Môn, quê ở Triết Giang, là đệ tử và người nối Pháp của Hương Lâm Trừng Viễn, và là 
thầy của Tuyết Đậu Trùng Hiển. Ông là một trong những thiển sư đầu tiên dùng thơ ca 


6103 


ngợi những câu châm ngôn hay lời dạy của các thầy thời xưa, đây là một nghệ thuật mà 
sau nầy học trò của ông là Tuyết Đậu còn vượt trội hơn ông nữa—Zen master Kuang- 
Zuo Zhi-Men was from Zhe-]Jiang Province, was a disciple and dharma successor of 
XIang-Lin-Chen-Yuan, and the master of Hsueh-T”ou-Chˆung-Hslen. He was one of the 
first masters of Ch°an tradition to celebrate the words of the old masters In poetic form, 
and art at which his disciple Hsueh-T”ou was even better than his teacher. 

e _ Sư thượng đường dạy chúng: “Một pháp nếu có, pháp thân rơi tại phàm phu; muôn pháp 
nếu không, Phổ Hiển mất cảnh giới ấy. Chính khi ấy Văn Thù nhằm chỗ nào xuất đầu? 
Nếu đã xuất đầu chẳng được thì con sư tử lông vàng lưng bị gãy. Hân hạnh được một bàn 
cơm, chớ đợi gạo gừng tiêu.”—Kuang-Zuo entered the hall and addressed the monks, 
saying: “If there 1s one Dharma, then Vairocana becomes a commoner. lf the ten 
thousand dharmas are lacking, then Samantabhadra loses his realm. Just when It 1s like 
this, Majushri has nowhere to show his head, and 1f he can”t show his head, then the 
golden-harred lion 1s cut in two. If you enJoy a bowl of food, don”t eat the spIcy meat 
cakes.” 

e Tên tuổi của Trí Môn được nhắc đến trong những thí dụ 21 và 90 của Bích Nham Lục— 
Chih-Men appears in examples 21 and 90 of the PI-Yen-Lu. 

e _ Thí dụ thứ 90 của Bích Nham Lục cho chúng ta thấy Trí Môn lối vấn đáp của ông với đệ 
tử. Một nhà sư hỏi Trí Môn: “Vật thể của sự khôn ngoan là gì?” Trí Môn đáp: “Có sao 
Kim mang trong mình nó trăng sáng.” Nhà sư hỏi: “Hiệu quả của sự khôn ngoan là gì?” 
Trí Môn đáp: “Con thỏ cái chờ lũ thỏ con.”—Example 90 of the Pi-Yen-Lu shows us 
Master Chih-Men ¡in a conversation with his disciples as followed: A monk asked Chih- 
Men, “What is the wisdom body?” Chi-Men said, “The Venus mussel bears the bright 
moon 1n it.” The monk asked, “And what 1s the effect of wIsdom?” Chih-Men said, “ “The 
female hare gets pregnant.” 

e Trí Môn có đến ba mươi đệ tử kế thừa Pháp. Ông thị tịch năm 1031—Chih-Men had 30 
dharma successors. He passed away In 1031. 


52. Kinh Huyền Đại Dương Thiền Sư—Zen master Jing-Xuan-T°a-Yang: Thiền Sư Kỉnh 
Huyền sanh năm 943, quê tại tỉnh Hồ Bắc, đệ tử của Thiền Sư Lương Sơn Duyên Quán— 
Zen master Jing-Xuan was born in 943 in Hubeli Province. He was a disciple of Zen 
master Liang-Shan-Yuan-Kuan. 

e _ Lần đầu tiên gặp gỡ Lương Sơn, sư hỏi: “Thế nào là đạo tràng vô tướng?” Lương Sơn chỉ 
Bồ Tát Quan Âm, nói: “Cái nầy là do Ngô Xứ Sĩ vẽ.” Sư suy nghĩ để tiến ngữ. Lương 
Sơn nhanh nhẩu nói: “Cái nầy có tướng, cái kia không tướng.” Sư nhơn đó tỉnh ngộ, liền 
lễ bái. Lương Sơn hỏi: “Sao không nói lấy một câu?” Sư thưa: “Nói thì chẳng từ, sợ e trên 
giấy mực.” Lương Sơn cười, bảo: “Lời nầy vẫn còn ghi trên bia.” Sư dâng kệ rằng: 

“Ngã tích sơ cơ học đạo mê 

Vạn thủy thiên sơn mích kiến tri 
Minh kiêm biện cổ chung nan hội 
Trực thuyết vô tâm chuyển cánh nghi. 
Mong sư điểm xuất Tần thời cảnh 
Chiếu kiến phụ mẫu vị sanh thì 

Như kim giác liễu hà sở đắc 


53. 


6104 


Dạ phóng ô kê đới tuyết phi 
(Con xưa học đạo cứ sai lầm 
Muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe 
Luận cổ bàn kim càng khó hội 
Nói thẳng vô tâm lại sanh nghi. 
Nhờ thầy chỉ rõ thời Tần kính 
Soi thấy cha mẹ lúc chưa sanh 
Hiện nay giác ngộ đâu còn đắc 
Đêm thả gà đen trong tuyết bay). 
Lương Sơn bảo: “Có thể làm hưng thạng tông Tào Động.” 
Upon T”a-Yang”s first meeting with Liang-Shan, T”a-Yang asked: “What 1s the formless 
place of realization?” Liang-Shan pointed to a painting of Kuan-Yin and said: “This was 
painted by Wu-Chu.” T”a-Yang was about to speak when Liang-Shan cut him off, sayIng: 
“Does this have form? Where 1s the form?” At these words, T”a-Yang awakened. He then 
bowed. Liang-Shan said: “Why don't you say something?” Ta-Yang said: “It's true I 
don”t speak, and I fear putting It to brush and paper."”Liang-Shan laughed and said: 
“Engrave the words on a stone memorial.” 'T”a-Yang then offered the following verse: 
“Formerly my means of studying the Way was confused, 
Seeking understanding among myriad streams and counfless mountaIns. 
But Iimmediate clarity 1s not found by sorting throught the past. 
Drrectly speaking “no mind” engendered more delusion. 
Then, a teacher revealed my situation upon leaving Qin, 
IIuminating the time before my parents' birth. 
And now, everything realized, what has been attained? 
The night frees crow and cock to fly with the snow.” 
Liang-Shan said: “Here the T”ong-Shan line 1s entrusted.” In time, Jing-Xuan”s repuftation 
spread widely. 
Vị Tăng hỏi: “Thế nào là câu Đại Dương thấu pháp thân?” Sư đáp: “Đáy biển đại dương 
bụi hông dấy, trên dẳnh Tu Di nước chảy ngang.”—A monk asked T°a-Yang: “What is a 
phrase that penetrates the dharmakaya?” T”a-Yang said: “Red dust rises from the bottom 
of the sea. Rivers flow sideways at Mounfain Sumerus summit.” 
Một vị Tăng hỏi Kỉnh Huyễn: “Thế nào là cảnh Đại Dương?” Sư đáp: “Hạc côi vượn lão 
kêu hang đội, tùng gầy trúc lạnh tỏa khói xanh.” Vị sư hỏi: “Thế nào là người trong 
cảnh?” Kỉnh Huyền hỏi: “Làm gì? Làm gì?” Vị Tăng lại hỏi: Thế nào là gia phong Đại 
Dương?” Kỉnh Huyền đáp: “Bình đầy nghiêng chẳng đổ, khắp nơi chẳng người đói.”—A 
monk asked Ta-Yang: “What 1s Ta-Yang”s state of being?” Ta-Yang said: “A gaunt 
crane and an old ape call across the valley in harmony. AÁ slender pine and the cold 
bamboo are enveloped ¡in blue mist.” The monk said: “What about the person In that 
state?” Ta-Yang said: “What are you doing? What are you doing?” The monk asked: 
“What Is the master”s family style?” T”a-Yang said: “A full pitcher that can”t be emptied. 
Across the great earth, no one hungry.” 


Phần Dương Thiện Châu— Fen-Yang-Shan-Chou (947-1024): Thiền sư Phần Dương 
(947-1024), thuộc phái Lâm Tế, đệ tử và kế thừa Pháp của Thiền sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm, 


54. 


6105 


và là thầy của Thạch Sương Sở Viện—Fen-Yang-Shan-Chou, a Chinese Chˆan master of 
the Lin-Chi school; a disciple and dharma successor of Shou-Shan-Sheng-NIen, and the 
master of Shih-Chuang-Ch"u-Yuan. 

Người ta kể lại rằng ông đã đi khắp trung quốc và gặp 71 vị thầy, hầu tìm cách cứu vãng 
những gì có thể cứu vãng được trong truyền thống nhà Thiền đang suy thoái. Vì thế mà 
những thuyết giảng của ông có những yếu tố bắt nguồn từ những truyền thống khác nhau, 
nhờ đó mà truyền thống ấy vẫn còn tổn tại trong phái thiển Lâm Tế—It is said of Fen- 
Yang that he wandered throughout China ans sought out seventy-one masters In an effort 
to save what could be saved of the Chˆan tradition, which was then In decline. Thus this 
style of Iinstruction synthesized elements from the various lineages that then survived In 
the Lin-Chi school. 

Phần Dương là một trong những thiển sư đầu tiên sùng kính những lời chỉ dạy của các 
thầy ngày xưa qua hình thức thơ, từ đó ông sáng lập ra thi thơ ca ngợi về thiển—Fen- 
Yang was one of the first Chinese Ch°an masters to celebrate the sayings of the ancient 
masters In poetic form. In this way he founded the Chan tradition of eulogistic poetry. 


Qui Tỉnh Thiền Sư—Zen master Kui-Xing: Thiền sư Qui Tỉnh, quê ở Quí Châu, là đệ tử 
của Thiển sư Thủ Sơn—Zen master Kui-Xing was born in Ji-Chou, was a disciple of Zen 
master Shou-Shan. 

Một hôm Thủ Sơn đưa cái lược tre lên hỏi: “Gọi là lược tre thì xúc chạm, chẳng gọi lược 
tre thì trái mất, gọi là cái gì?” Sư bèn chụp cái lược ném xuống đất nói: “Là cái gì?” Thủ 
Sơn bảo: “Mù.” Sư nhơn lời náy hoát nhiên đốn ngộ—One day Shou-Shan held up a 
bamboo comb and asked: “If you call it a bamboo comb, you commit an offense. lf you 
don't call it a bamboo comb, then you have turned away from what you see. What do you 
call 1t?” Shou-Shan said: “Blind.” At these words Kui-Xing suddenly experienced 
unsurpassed awakening. 

Sư khai đường, có vị Tăng hỏi: “Tổ Tổ tương truyền Tổ ấn, nay thầy được pháp nối người 
nào?” Sư đáp: “Cõi trong thiên tử, bờ ngoài tướng quân.”—When Kui-Xing began 
teaching, a monk asked him: “All the Patrlarchs have one after the other passed on the 
ancestral seal. Whose heritage have you now attained?” Kui-Xing said: “At the center of 
the realm, an emperor. Beyond the frontier, a general.” 

Sư thượng đường dạy chúng: “Tông sư huyết mạch hoặc phàm hoặc Thánh, Long Thọ, 
Mã Minh, thiên đường, địa ngục, vạc dầu sôi, lò than đó, ngưu đầu, ngục tốt, sum la vạn 
tượng, nhật nguyệt tinh thần, phương khác, cõi nầy, hữu tình vô tình.”—Zen master Kui- 
Xing entered the hall and addressed the monks, saying: “he blood and marrow of the 
teachers of our school; what Is mundane and holy; Long-Su and Ma-Ming (names of 
famous Buddhists of earlier times); heaven and hell; the scalding cauldron and furnace 
embers (tortures of hell); the ox-headed Jailers (demons In hell); the myriad phenomena 
of the universe; heavenly bodies; all things of the earth; animate and Inanimate... ` 

Sư lấy tay vẽ một lần rồi nói: “Đều vào tông nầy. Trong tông nây cũng hay giết người, 
cũng hay tha người. Giết người phải được đao giết người; tha người phải được câu tha 
người. Cái øì là đao giết người, câu tha người? Ai nói được bước ra đối chúng nói xem? 
Nếu nói không được là cô phụ bình sanh. Trân trọng!”——Kui-Xing drew a circle in the air 
with his hand and then continued: “All of them enter this essential teaching. Within this 


53. 


6106 


teaching people can be killed and they can be given life. Those who die endure the 
killing knife. Those who live must atfain the life-giving phrase. What are the killing knife 
and the life-giving phrase? Can you answer me? Come out of the congregation and we'll 
test you. If you can't speak, then you”ve betrayed your life! 'Take carel 
Có vị Tăng thưa hỏi về cây bá của Triệu Châu. Sư bảo: “Ta chẳng tiếc nói với ngươi, mà 
ngươi có tin không?” Tăng thưa: “Lời nói của Hòa Thượng quý trọng con đâu dám chẳng 
tin.” Sư bảo: “Ngươi lại nghe giọt mưa rơi trước thềm chăng?” Vị Tăng ấy hoát nhiên 
ngộ, thốt ra tiếng: “Chao!” Sư hồi: “Ngươi thấy đạo lý gì?” Vị Tăng làm bài tụng đáp: 

“Thiểm đầu thủy đích 

Phân minh lịch lịch 

Đả phá càn khôn 

Đương hạ tâm tức.” 

(Giọt mưa trước thêm, rành rẽ rõ ràng 

Đập nát càn khôn, Liền đó tâm dứt). 
A monk asked: “What is the meaning of Zhao-Chou”s cypress tree In the garden?” 
Kui-Xing said: “I won't refuse to tell you, but wIll you believe me or not?” The monk 
said: “How could I not believe the masterˆs weighty words? Kui-Xing said: 
“Can you hear the water dripping from the eaves?” 'The monk was suddenly enlightened. 
He unconsciously exclaimed: “Oh?!” Kui-Xing said: “What principle have you observed?” 
The monk then composed a verse: 

“Water drips from the eaves, so clearly, 

Splitting open the Ủniverse, 

Here the mind 1s extingushed.” 


Đức Thiêu Thiền Sư— Zen master Te-Shao: Thiền sư Đức Thiều sanh năm 881, là đệ tử 
và pháp tử của Thiển sư Vân Ích Pháp Nhãn—Zen master Te-Shao was born in 881, was 
a đisciplie and Dharma herr of Fa-Yan-Wen-Y!. 

Sư tham vấn Hòa Thượng Tuần ở Long Nha. Sư hỏi: “Bậc tôn hùng vì sao gần chẳng 
được?” Long Nha đáp: “Như lửa với lửa.” Sư hỏi: “Chợt gặp nước đến thì sao?” Long 
Nha bảo: “Ngươi chẳng biết.” Sư lại hỏi: “Trời chẳng che đất chẳng chở, lý nầy thế 
nào?” Long Nha đáp: “Nên như thế.” Sư không lãnh hội được, liền cầu xin chỉ dạy. Long 
Nha bảo: “Đạo giả! Ngươi về sau tự biết.”—Upon meeting Long-Ya, Te-Shao asked: 
“Why can't the people of today reach the level of the ancient worthies?” Long-Ya said: 
“IUs like fire and fire.” Te-Shao said: “If suddenly there”s water, then what?” Long-Ya 
said: “Gol You don”t understand what m saying.” Te-Shao also asked Long-Ya: “What 
1s the meaning of the “sky can't cover 1t, the earth can”t contain 1t?” Long-Ya said: “Is 
Just like that.” Te-Shao asked the same question repeatedly, but each timeLong-Ya gave 
the same answer. Finally, when he asked again, Long-Ya said: “ve already spoken, now 
you øo find out on your own.” 

Một hôm, Pháp Nhãn thượng đường, có vị Tăng hỏi: “Thế nào là một giọt nước ở nguồn 
Tào?” Pháp Nhãn đáp: “Là giọt nước ở nguồn Tào.” Vị Tăng ấy mờ mịt thối lui. Sư ngồi 
bên cạnh hoát nhiên khai ngộ, bình sanh những mối nghi ngờ dường như băng tiêu, cảm 
động đến rơi nước mắt ướt áo. Sư trình chỗ sở ngộ cho Pháp Nhãn. Pháp Nhãn bảo: 
“Ngươi về sau sẽ làm thầy Quốc Vương, khiến ánh đạo vàng của Tổ Sư càng rộng lớn, ta 


6107 


không sánh bằng.” Trên đây cho chúng ta thấy, Thiển không thể cầu được trong ngôn 
ngữ văn tự, dầu Thiền vẫn dùng ngôn ngữ văn tự để truyền đạt. Người tu Thiển nắm lấy 
diệu lý Thiền qua ngôn ngữ, chứ không phải trong ngôn ngữ—One day, as Fa-Yan 
resided In the hall, a monk asked him: “What 1s a single drop of the Cao source?” Fa-Yan 
said: “A single drop of Cao source.” The monk deJectedly retreated. Later, as Te-Shao 
reflected on this exchange while meditating, he suddenly experienced enlightenment, 
with the obstructions of everyday life flowing away like melting ice. Te-Shao went to Fa- 
Yan with news of this event. Fa-Yan 1s reported to have said: “Later you wIll be the 
teacher of kings. Ï won”t compare with the brilliance of your attainment on the ancestral 
way.” This shows that Zen 1s not to be sought in ideas or words, but at the same time 1t 
also shows that without ideas or words Zen cannot convey 1fself to others. To grasp the 
©xquisite meaning of Zen as expressing 1tself in words and yet not in them. 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp. Có một vị Tăng hỏi: “Người xưa nói thấy Bát 
Nhã tức bị Bát Nhã ràng buộc, chẳng thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã ràng buộc. Sao đã 
thấy Bát Nhã mà còn bị Bát Nhã ràng buộc là gì?” Sư hỏi: “Ông nói Bát Nhã thấy cái 
gì?” Vị Tăng hỏi: “Chẳng thấy Bát Nhã thì bị ràng buộc như thế nào?” Sư đáp: “Ông nói 
Bát Nhã chẳng thấy cái gì?” Rồi sư tiếp: “Nếu thấy Bát Nhã, đó chẳng phải là Bát Nhã; 
chẳng thấy Bát Nhã, đó cũng chẳng phải là Bát Nhã. Bát Nhã là cái gì mà nói là thấy, và 
chẳng thấy?” Sư lại tiếp: “Nên người xưa nói: “Nếu thiếu một pháp, chẳng thành pháp 
thân; nếu thừa một pháp, chẳng thành pháp thân; nếu có một pháp để thành chẳng thành 
pháp thân; nếu không một pháp nào để thành, cũng chẳng thành pháp thân." Chư Thượng 
Tọa, đó là chân tông Bát Nhã.”—One day he entered the hall to preach. ÀA monk asked: 
“I understand this was an ancient wise man”s saying “When a man sees Prajna he 1s tied 
to 1t; when he sees 1t not he ¡1s also tied to 1t.” Noe I wish to know how 1t 1s that man 
seeing Prajna could be tied to it.” The master said: “You tell me what It 1s that 1s seen by 
Prajna.” The monk asked: “When a man sees not Prajna, how could he be tied to 1t?” The 
master said: “You tell me 1f there 1s anything that 1s not seen by Prajna.” The master then 
went on: “PraJna seen 1s no Prajna, nor 1s PraJna unseen Prajna; how could one apply the 
predicate, seen or unseen, to PraJna? Therefore, 1t is said of old that “When one thing 1s 
missing, the Dharmakaya 1s not complete; when one thíng 1s superfluous, the 
Dharmakaya 1s not complete; and again when there ¡s one thing to be asserted the 
Dharmakaya 1s not complete; when there 1s nothing to be asserted, the Dharmakaya 1s not 
complete.` This indeed the essence of PraJna.” 

Một hôm khác, sư thượng đường bảo: “Tối nay không ai được hỏi, ai hỏi sẽ lãnh ba mươi 
hèo.” Bấy giờ có một nhà sư vừa bước ra làm lễ, ngài bèn đánh. Nhà sư nói: “Chưa hỏi 
câu nào, sao Hòa Thượng lại đánh?” Sư hỏi: “Ông người xứ nào?” Nhà sư đáp: “Ở Tân 
La (Cao Lì).” Sư nói: “Đáng lãnh ba chục hèo trước khi lên thuyển.”——Another day he 
entered the hall and declared: “I shall not allow any questioning tonipht; questioners will 
get thirty blows.” A monk came forward, and when he was about to make bows, Te-Shan 
gave him a blow. The monk said: “When I am not even proposing a question, why should 
you sfrike me so?” He asked: “Where 1s your native place?” The monk said: “I come 
from Hsin-Lo (Korea).” Te-Shan said: “You deserve thirty blows even before you got 
Iinto the boat.” 


5ø. 


6108 


Sư dạo núi Thiên Thai xem những di tích của Hòa Thượng Thiên Sư Trí Khải, dường như 
chỗ mình ở cũ. Sư lại đồng họ với Trí Khải. Người đương thời gọi sư là Hậu Thân Trí 
Khải. Ban đầu sư trụ tại Bạch Sa. Lúc đó, Thái Tử Trung Hiến Vương trấn ở Thai Châu, 
nghe danh sư thỉnh đến hỏi đạo. Sư bảo: “Ngày sau làm chủ thiên hạ nên nhớ ơn Phật 
pháp.”——Te-Shao traveled to reside at the home of T”Ien-T”ai Buddhism, a temple named 
Bai-Sa (White Sands) on Mount T”1en-T”a1. There he found that the records of the T”1en- 
Tai school were largely lost or in a state of disrepalr because of the social upheaval 
accompanying the end of the Tang dynasty. Te-Shao assisted with the retrieval of lost 
Tlen-T”ai doctrinal text from Korea, thus restoring that school in China. The king of the 
kingdom of Wu-Yue Invited Te-Shao to reside and teach at the famous lake city of Hang- 
Chou and honoured him with the title “National Teacher.” 

Sư thị tịch năm 972—he passed away In 972. 


Nghĩa Thanh Thiền Sư (Đầu Tử)—Zen Master Yi-Qing-T?ou-T:i: Thiền sư Nghĩa 
Thanh Đầu Tử sanh năm 1032, là Pháp tử của trường phái Tào Động, nhưng không phải 
là đệ tử trực tiếp của Thiền Sư Đại Dương—Zen master Yi-Qing-T?ou-Tzi was born in 
1032, was the Xao-T”ong Zen school Dharma herr, but not the direct student of T”a-Yang. 
Sư xuất gia năm lên bẩy tuổi tại chùa Diệu Tướng. Thoạt tiên sư học Luận Bách Pháp 
của Tông Duy Thức. Về sau sư nghe kinh Hoa Nghiêm, đến câu “Tức tâm tự tánh,” sư 
liền phát tỉnh, nói: “Pháp lìa văn tự đâu có thể giảng ư?” Sư bèn cất bước du phương qua 
các thiển hội—He left home at the age of seven to live at Miao-Xiang Temple. Initially, 
he studied the “Hundred Dharmas Doctrine” of the Consciousness-Only school of 
Buddhism. Later, he undertook the practices of the Hua-Yen school, but upon reading the 
words “Mind 1s self-nature,” he had an Insight, saying: “Dharma 1s not found In the 
written word, and how can one speak of it?” He then went traveling to find and study 
under a Zen teacher. 
Thiển Sư Viên Giám ở hội Thánh Nham, một đêm nằm mộng thấy có nuôi con chim ưng 
sắc xanh, tỉnh giấc ông cho là một điểm lành. Đến sáng ngày ấy, sư liền đi đến . Sư lễ ra 
mắt, Giám nhận cho ở và dạy khán câu “Ngoại đạo hỏi Phật: 'Chẳng hỏi có lời, chẳng 
hỏi không lời.'” Sư khán câu nầy trải qua ba năm, một hôm Giám hỏi: “Ngươi ghi được 
thoại đầu chăng, thử nêu ra xem?” Sư nghĩ đáp lại, bị Giám bụm miệng. Bỗng nhiên sư 
khai ngộ, bèn đảnh lễ. Giám bảo: “Ngươi diệu ngộ huyền cơ chăng?” Sư thưa: “Nếu có 
cũng phải mửa bỏ.” Lúc đó, thị giả ở bên cạnh nói: “Hoa Nghiêm Thanh ngày nay như 
bệnh được ra mồ hôi.” Sư ngó lại, bảo: “Ngậm lấy miệng chó, nếu nói lăng xăng, Ta 
buồn nôn.” Sau đó ba năm, Giám đem tông chỉ của tông Tào Động chỉ dạy, sư đều diệu 
khế. Giám trao giày, y của Đại Dương Huyền và đặn dò: “Ngươi thay ta nối dòng tông 
Tào Động, không nên ở đây lâu phải khéo hộ trì.” Sau đó Giám nói kệ: 

“Tu Di lập Thái Hư 

Nhật nguyệt phụ nhi chuyển 

Quần phong tiệm ỷ tha 

Bạch vân phương y cải biến 

Thiếu Lâm phong khởi tùng 

Tào Khê động liêm quyện 

Kim Phụng túc long sào 


6109 


Thần đài khởi xa tiển.” 

(Tu Di dựng trong không, 

Nhật nguyệt cạnh mà chuyển 

Nhiều đảnh đều nương y 

Mây trắng mới biến đổi 

Thiếu Lâm gió tòng tay 

Động Tào Khê cuốn sáo 

Phụng vàng đậu ổ rồng 

Nhà rêu đậu xe nghiền). 
At that time, Zen master Yuan-Jian was staying at Sacred Peak. One night he saw a blue 
eagle in a dream and took 1t as an omen. The next morning, T”ou-Tzi arrived and Yuan- 
Jian received him ceremoniously. Now because a non-Buddhist once asked the Buddha: 
#I don”t ask about that which may be spoken of, and I don”t ask about what may not be 
spoken of... After three years Yuan-Jian asked T”ou-TzI: “Let's see If you remember 
your “hua-tou.` Tou-Tz1I began to answer when Yuan-]ian suddenly covered T”ou-Tz1ˆs 
mouth with his hand. Tou-Tzi the experienced enlightenment. He bowed. Yuan-Jian 
said: “Have you awakened to the mysterious function?” T”ou-Tz1 said: “Were it like that 
Id have to spIt 1t out.” At that time an attendant standing to one side said: ““Foday Qing 


Ị?? 


Hua-Yan (T”ou-TzI) 1s sweating as If he were 1lI! Tou-Tzi turned to him and said: 
“Don't speak Insolently! If you do so again ]I vomit!” After three more years, Yuan-]ian 
revealed to T”ou-Tz¡ the essential doctrine passed down from Tong-Shan and T”ou-TzI 
grasped It entirely. Yuan-]ian presented T”ou-TzI with Ta-Yang”s portrait, sandals, and 
robe. He then Instructed him to carry on the method of this school in my behalf, so that 1t 
will not end here. Well and befittingly sustain and preserve 1t.” Yuan-]ian then wrote a 
Verse and presented to T”ou-Tz1: 

“Mt. Sumeru stands in the greta void. 

lt supports the spIinning sun and moon. 

Upon Its countless peaks do rest, 

The white clouds there transformed. 

The Shao-Lin wind sows a forest. 

The Cao-T”ong screen rolled up. 

A golden phoenix lives In a dragon”s nest. 

Imperial moss 1s crushed by a wagon. 
Sư đến Viên Thông không thưa hỏi gì, chỉ ăn cơm xong rồi ngủ. Tri sự thấy thế, bạch với 
Viên Thông: “Trong Tăng đường có vị Tăng cả ngày lo ngủ, xin thực hành theo qui chế.” 
Viên Thông bảo: “Khoan! Đợi ta xét qua.” Viên Thông cầm gậy đi vào Tăng đường, thấy 
sư đang nằm ngủ, Viên Thông gõ vào giường, quở: “Trong đây tôi không có cơm dư cho 
Thượng Tọa ăn xong rồi ngủ.” Sư thưa: “Hòa Thượng dạy tôi làm gì?” Viên Thông bảo: 
“Sao chẳng tham thiển?” Sư thưa: “Món ăn ngon không cần đối với người bụng no.” Viên 
Thông bảo: “Tại sao có nhiều người không chấp nhận Thượng Tọa?” Sư thưa: “Đợi họ 
chấp nhận để làm gì? Viên Thông hỏi: “Thượng Tọa đã gặp ai rồi đến đây?” Sư thưa: 
“Phù Sơn.” Viên Thông bảo: “Lạ! Được cái gì mà lười biếng.” Viên Thông bèn nắm tay, 
hai người cười rồi trở về phương trượng.”—When T?ou-tzi-Yi-Qing arrived at Yuan- 
Tongˆs place, rather than going for an Interview with that teacher at the appointed time, 


57. 


6110 


he remained sleeping 1n the monk”s hall. The head monk reported this to Yuan-Tong, 
saying: “here Is a monk who's sleeping in the hall during the day. II go deal with 1t 
according to the rules.” Yuan-Tong asked: “Whi is it?” The head monk said: “he monk 
Qing.” Yuan-Tong said: “Leave 1t be. II go find about 1t.” Yuan-Tong then took his staff 
and went into the monk”s hall. There he found 'T”ou-TzI-Y1-Qing in a deep sleep. Hitting 
the sleeping platform with his staff, he scolded him: “I donˆt offer any “leisure rice” here 
for monks so that they can go to sleep.” T”ou-Tzi-Yi-Qing woke up and asked: “How 
would the master prefer that I practice?” Yuan-Tong said: “Why don't you try practicing 
Zen?” Yi-Qing said: “Fancy food doesn”t Interest someone whoˆs sated.” Yuan-Tong 
said: “But I don't think youˆve gotten there yet.” Yi-Qing said: “What point would there 
be in waiting until you believe 1t?” Yuan-Tong said: “Who have you been studying with?” 
Yi-Qing said: “Fu-Shan.” Yuan-Tong said: “No wonder you”re so obstinate!” 'They then 
held each other's hands, laughed, and went to talk in Yuan-Tong”s room. From this 
ineident Y¡-Qingˆs reputation spread widely. 
Ban đầu Sư trụ trì tại Bạch Vân. Sau sư dời đến Đầu Tử. Sư thượng đường dạy chúng: 
“Nếu luận việc nầy như loan phụng bay giữa hư không chẳng để dấu vết, như con linh 
dương mọc sừng ai tìm được dấu chơn, rồng vàng chẳng giữ đầm lạnh, thỏ ngọc đâu gá 
bóng cóc. Nếu lập chủ khách thì phải ngoài cõi Oai Âm lay đầu, hỏi đáp nói bày vẫn còn 
ở giữa đường. Nếu đứng tròng chẳng nhọc thấy nhau——T”ou-Tzi-Yi-Qing first taught on 
White Cloud Temple in Jian-Chou. He later moved to the Sheng-Yin Monastery in Shu- 
Chou (located on Mt. Qian) Zen master Yi-Qing entered the hall and addressed the 
monks, saying: “Fo speak of this affair 1s like a phoenix soaring into the heavens, not 
leaving a trace behind. It's like a ram whose horns are entangled ¡n a tree, and thus does 
not touch the ground. Where will you find any tracks? A golden dragon In not concealed 
in a cold swamp. A jade rabbit nests in the moonlight. In order to establish the guest and 
host, you must stick your head out beyond the noisy world. If you answer my questlons 
properly, you re singing at the edge of the mysterious road. But In that case, you re still 
only halfway there. lf you re still staring in miscomprehension, don”t belabor what you 
seel” 
Năm 1083, lúc gần thị tịch, sư có làm bài kệ: 

“Lưỡng xứ trụ trì 

Vô khả trợ đạo 

Trân trọng chư nhơn 

Bất tu tâm thảo.” 

(Trụ trì hai nơi, không thể giúp đạo 

Trân trọng các ngươi, Chẳng cần tìm thảo) 
When Yi-Qing was near death, he composed a poem: 

“As the abbot of two temples, 

I couldn”t assist the Buddha way. 

My parting message to you all, 

Don't go seeking after something.” 


Từ Minh Sở Viện Thiền Sư—Zen master Zhi-Ming-Chu-Yuan: Thiền Sư Từ Minh Sở 
Viện ở Thạch Sương sanh năm 986, là đệ tử của Thiển Sư Phần Dương Thiện Châu—Zen 


5ổ. 


6111 


master Zhi-Ming-Sở Viện ở Thạch Sương sanh năm 986, là đệ tử của Fan-Yang-Shan- 
Chou. 

Sư đến Phần Dương đã hai năm mà chưa được nhập thất (thấy tánh để được thầy gọi vào 
trong trượng thất dạy riêng). Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ bị Phần Dương mắng chửi thậm 
tệ, hoặc nghe chê bai những vị khác, nếu có dạy bảo chỉ toàn là lời thế tục thô bỉ. Một 
hôm sư trách: “Từ ngày đến pháp tịch này đã qua mất hai năm mà chẳng được dạy bảo, 
chỉ làm tăng trưởng niệm thế tục trần lao, năm tháng qua nhanh việc mình chẳng sáng, 
mất cái lợi của kẻ xuất gia.” Sư nói chưa dứt, Phần Dương nhìn thẳng vào sư mắng: “Đây 
là ác tri thức dám chê trách ta.” Phần Dương nổi nóng cầm gậy đuổi đánh. Sư toan la cầu 
cứu, Phần Dương liền bụm miệng sư. Sư chợt đại ngộ, nói: “Mới biết đạo của Lâm Tế 
vượt ngoài thường tình.” Sư ở lại đây hầu hạ bảy năm——Zhi-Ming came to Fen-Yang for 
more than two years. One day he asked Zen master Fen-Yang: “[ve been here for two 
years and you havent given me any ¡instruction! You”ve Just Increased the world”s 
vulgarity, dust, and toil, while the years and months fly away. Even what I knew before 1s 
no longer clear, and Ie lost whatever good came from leaving home.” But before Shi- 
Shuang could finish speaking, Fen-Yang glared at him fiercely and cursed him, saying: 
“What you know 1s vile! How dare you sell me short!” So saying, Fen-Yang picked up his 
staff to drive Shi-Shang away. Shi-Shuang tried to plead with him, but Fen-Yang covered 
Shi-Shuangs mouth with his hand. At that moment, Shi-Shuang realized greta 
enlightenment. He then exclaimed: “ItUs knowing the extraordinary emotion of Lin-]Iˆs 
way 

Một hôm sư thượng đường: “Thuốc nhiều bệnh lắm, lưới dày cá đặc.” Liền bước xuống 
tòa—One day, Shi-Shuang addressed the monks, saying: “The more medicine that 1s 
used, the worse the disease becomes. The finer the fishing net mesh, the more fish that 
escape.” Shi-Shuang then left the hall. 

Sư đến kinh nhận danh dự từ vua Tống Nhơn Tông, trên đường trở về sư trúng phong, sư 
bảo thị giả: Ta vừa bị trúng phong.” Miệng sư méo qua một bên. Thị giả nói: “Lúc bình 
thường quở Phật mắng Tổ, hôm nay lại thế ấy?” Sư bảo: “Đừng lo, ta sẽ vì ngươi sửa 
ngay lai.” Nói xong sư lấy tay sửa lại, miệng ngay như cũ, nói: “Từ nay về sau chẳng 
nhọc đến ngươi.” Sư nói: “Từ đây về sau chẳng giởn với ngươi nữa.” Đến năm sau (1041) 
ngày năm tháng giêng, sư thị tch—Shi-Shuang received honors from Emperor Ren-Zong, 
and during the return trip to his temple he said to his attendant: “I feel a paralizing wind.” 
Shi-Shuang”s mouth became crooked. His attendant stopped and said: “What should we 
do? You'e spent your whole life cursing the Buddhas and reviling the ancesfors. So now 
what can you do?” Shi-Shuang said: “Don”t worry. ƑlI straighten 1t for you.” He then used 
his hand to straighten his mouth. Then Shi-Shuang said: “From now on I won't play any 
more Jokes on you.” The next day, on the fifth day of the first month, the master passed 
aWay. 


Quảng Chiếu Huệ Giác Thiền Sư—Zen Master Kuang-Zhao-Hui-Jue: Thiền sư Quẳng 
Chiếu, quê ở Tây Lạc, là đệ tử của Thiển sư Phần Dương. Cha làm Thái Thú Hoành 
Dương (nay là một thành phố thuộc miễn nam tỉnh Hồ Nam), rồi mất ở đó, sư phò linh 
cửu cha về xứ. Sau khi mai táng cha xong, ông đã xuất gia tại chùa Dược Sơn—Zen 
master Kuang-Zhao-Hui-]ue, came from Xi-Luo, was a disciple of Fan-Yang. His father 


59. 


6112 


was a governor of Heng-Yang (a city in southern Hunan Province) . His father died there, 
and Kuang-Zhao, fulfilling his filial obligation, carried his father”s casket back to their 
native home. After burying his father, he left home to become a monk at Yueh-Shan 
Temple. 

Một vị Tăng hỏi sư: “Cái gì là Phật?” Sư đáp: “Đầu đồng, trán sắt.” Vị Tăng hỏi: “Là 
nghĩa gì?” Sư đáp: “Chim mỗ, cá vẫy vùng.”—A monk asked Kuang-Zhao: “What is 
Buddha?” Kuang-Zhao said: “Copper head, iron forehead.” The monk said: “What does 
that mean?” Kuang-Zhao said: “Bird beak, fish g1lls.” 

Vị Tăng hỏi: “Sen là cái gì trước khi trồi lên mặt nước?” Sư đáp: “Mèo đội nón giấy.” 
Một người lại hỏi: “Sau khi sen trỗi khỏi nước là cái gì?” Sư đáp: “Chó thấy roi là 
chạy.”——A monk asked: “How 1s It before the lotus comes out of the water?” Kuang-Zhao 
said: “Phe cat wears a paper hat.” The person asked: “How about after the lotus comes 
out of the water?” Kuang-Zhao said: ““Phe dog runs when 1t sees the whIp.” 

Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Thấy, nghe, hiểu biết đều là nhơn sanh tử. Thấy 
nghe hiểu biết chính là gốc giải thoát. Thí như sư tử nhào lộn không nhất định đứng ở 
Nam Bắc Đông Tây. Cả thảy các ngươi nếu là chẳng biết, đâu những cô phụ ông già 
Thích Ca—One day, Kuang-Zhao entered the hall and addressed the monks, saying: 
“Hearing about enlightenment and wIsdom, these are the cause of life and death. Hearing 
about enlightenment and wisdom, that 1tself 1s the root of liberation. It”s as 1ƒ a lion were 
Sfapgering around In every direction with no place to live. If you don”t understand, don't 
let yourself forsake old Sakyamuni! Hey!” 


Nghĩa Hoài Thiền Sư—Zen master Vi-Huai-T°ien-Yi: Thiền sư Nghĩa Hoài Thiên Y 
sanh năm 993, quê ở Lạc Thanh, tỉnh Triết Giang, con nhà chài lưới. Sau khi xuất gia, sư 
là đệ tử của Thiển Sư Tuyết Đậu——Zen master Yi-Huai-T”ien-Yi was born in 993 in Luo- 
Qing, Zhe-Jiang Province. He was the son of a fisherman. After leaving home he became 
a disciple of Zen Master Xue-Tou. 

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Tuyết Đậu hỏi: “Ngươi tên gì?” Sư thưa: “Tên Nghĩa Hoài.” 
Tuyêt Đậu hỏi: “Sao chẳng đặt Hoài Nghĩa?” Sư thưa: “Đương thời đến được.” Tuyết 
Đậu lại hồi: “Ai vì ngươi đặt tên?” Sư thưa: “Thọ giới đến giờ đã mười năm.” Tuyết Đậu 
hỏi: “Ngươi đi hành khất đã rách bao nhiêu đôi giày?” Sư thưa: “Hòa Thượng chớ lừa 
người tốt.” Tuyết Đậu nói: “Ta không xét tội lỗi, ngươi cũng không xét tội lỗi, ấy là 
sao?” Sư không đáp được. Tuyết Đậu đánh, bảo: “Kẻ rỗng nói suông, đi đi!” Sư vào thất, 
Tuyết Đậu bảo: “Thế ấy chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được.” Sư suy nghĩ. Tuyết 
Đậu lại đánh đuổi ra. Như thế đến bốn lần—At their first encounter, Xue-Tou said: 
“What 1s your name?” Y1-Huai-T”1an-Y1 said: “Yi-Huai.” Chong-XIan said: “Why 1sn't 1t 
Huai-Y¡?” (Reversing the order of the two characters of this name creates the Chinese 
word “doubt”). Yi-Huai said: “The name was given to me.” Chong-Xian asked: “Who 
gave you this naem?” Yi-Huai said: “[ received 1t at my ordination nearÌy ten years ago.” 
Chong-Xian asked: “How many pairs of sandals have you worn out since you set out 
traveling?” Yi-Huai said: “he master shouldn” deceive people!* Chong-XiIan said: “J 
haven" said anything improper. What do you mean?” Yi-Huai remained silent. Chong- 
Xian then hit him and said: “Strip off the silence and there”s a fraud! Get out!” Later 
when Yi-Huai was in Chong-XIan”s room for an interview, Chong-XiIan said: “Practicing 


60. 


6113 


like this you won't attain 1t. Not practicing like this you won”t attain 1t. This way or not 
this way, neither way will attain 1t.” Yi-Huai began to speak out Chong-X1an drove him 
out of the room with blows. 
Hôm sau khi sư nhơn gánh nước, đòn gánh gẫy làm rơi cặp thùng. Sư đại ngộ, làm bài kệ: 

“Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất 

Vạn nhẫn phong đầu độc túc lập 

Ly long hàm hạ đoạt minh châu 

Nhất ngôn khám phá Duy Ma Cật.” 

(Một hai ba bốn năm sáu bảy 

Chót núi muôn nhẫn một chơn đứng 

Dưới hàm Ly Long đoạt minh châu 

Một lời đủ phá Duy Ma Cật). 
The next day, while Yi-Huai fetched water from the well and carried 1t with a shoulder 
pole back to the temple, the people suddenly broke. As the bucket crashed to the ground 
Yi-Huai was suddenly enlightened. He then composed the following verse that Xue-Tou 
øreatly praIse: 

“One, two, three, four, five, six, seven, 

Alone afop the 80,000-foot peak, 

Anatching the pearl from the Jjaws of the black dragon, 

A single exposes Vimalakirti. 
Sư thượng đường dạy chúng: “Phàm là Tông Sư (Thầy trong Thiển tông) phải đọa trâu 
của kẻ đi cày, cướp thức ăn của người đói, gặp nghèo thì sang, gặp sanh thì nghèo, đuổi 
trâu của người đi cày khiến cho lúa mạ tốt tươi. Cướp thức ăn của người đói khiến họ 
hằng dứt đói khát. Gặp nghèo thì sang nắm đất thành vàng, gặp sang thì nghèo biến vàng 
thành đất. Lão Tăng cũng chẳng đuổi trâu của người cày, cũng chẳng cướp thức ăn của 
người đói. Sao gọi là trâu của người cày, ta nào cần dùng. Thức ăn của người đói, ta nào 
muốn ăn. Ta cũng chẳng, cũng chẳng biến vàng thành đất. Sao vậy? Vì vàng là vàng, đất 
là đất, ngọc là ngọc, đá là đá. Tăng là Tăng, tục là tục. Trời đất xưa nay, nhật nguyệt xưa 
nay, núi sông xưa nay, con người xưa nay. Tuy nhiên như thế, đập nát cái cổng mê sẽ gặp 
Đức Đạt Ma—YiI-Huai entered the hall and addressed the monks, saying: “A 
distinguished teacher of our sect said: “You must drive away the ox from the plowman, 
grab away the sfarving man”s food, regard the mean as noble, and regard the noble as 
mean. If you drive the ox away, then the plowman” crop wIll be abundant. If you snatch 
away the food, then you wIll forever end the starving man”s hunger and thirst. Taking the 
mean as noble, a handful of dirt becomes gold. Taking the noble as mean, you change 
gold Iinto dirt.` But as for me, I don”t drive away the plowman”s food. Why 1s that? 
Moreover, [ dont turn a handful of dirt into gold, or gold Into dit. And why 1s this? 
Because gold 1s gold; dirt is dit; Jade 1s Jade; sfone 1s stone; a monk 1s a monk; and a 
layperson 1s layperson. Since antiquity there have existed heaven and earth, sun and 
moOn, mounfains and rivers, people and thetr relationships. This being so, how many of 
the deluded can break through the San Mountain Pass and meet Bodhidharma?” 


Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư—Zen master Yong-Ming-Yan-Shou: Thiền sư Vĩnh 
Minh, một cao Tăng đầu đời nhà Tống. Ngài sanh năm 904 tại Dư Hàng (nay thuộc tỉnh 


6114 


Triết Giang), là đệ tử của Thiền sư Thiên Thai Đức Thiều. Ngài chỉ sống nhiều hơn Thầy 
mình có ba năm. Ngài là một trong những đại sư cuối cùng của phái Thiền Pháp Nhãn. 
Ngài là tác giả bộ sách Thiển Tông Canh Lục, gồm một trăm quyển—Zen master Yong- 
Ming-Yan-Shao, one of the most famous monks In early Sung Dynasty. He was born In 
904 in Yu-Hang (now located near Hang-Chou In Zhe-]iang Province), was a disciple of 
Zen Master T”lan-T°ai-Te-Shao. He survived his master only by three years, was one of 
the last important masters of the Fa-Yan school of Ch?an. He was the author of a book 
called Record of Truth-Mirror in one hundred volumes. 
Tình cờ sư nghe tiếng bó củi rơi xuống đất mà tổ ngộ và có bài kệ như sau—His 
realization took place when he heard a bundle of fuel dropping on the ground: 
Có gì rơi xuống chỉ lâng lâng 
Khắp khắp hai bên chẳng mảy trần 
Sông núi cỏ cây toàn vũ trụ 
Đâu là chẳng hiện Pháp Vương thân 
Something dropped! It is no other thing; 
Right and left, there 1s nothing earthy: 
Rivers and mountains and the great earth, 
In them all revealed 1s the Body of the Dharma-raja (Dharma-king). 
Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Trong núi Tuyết Đậu mây vươn lên ngàn tầm 
không dừng mảy thóc, dựa đảnh muôn nhẫn không có chỗ để chơn. Tất cả các ngươi 
nhằm chỗ nào tiến bộ?” Có vị Tăng hỏi: “Một lối tắt của Tuyết Đậu làm sao dẫm đi?” Sư 
đáp: “Bước bước hoa lạnh kết, lời lời suốt đáy băng.”—One day Zen master Yong-Ming- 
Yan-Shou addressed the monks, saying: “This place, Xue-lI”ou, has erupted eight 
thousand feet Into the air and the earth has turned into slippery grain, stacked in a 
freakish 80,000-foot peak. You have absolutely nothing upon which to stand. In what 
direction will you step forward?” 
Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu chỉ của Vĩnh Minh?” Sư đáp: “Lại thêm hương đi.” VỊ 
Tăng thưa: “Tạ thầy chỉ dạy.” Sư nói: “Hãy mừng chớ giao thiệp.” Vị Tăng đảnh lễ. Sư 
nói: “Hãy lắng nghe bài kệ nầy.” 
“Dục thức Vĩnh Minh chỉ 
Môn tiền nhất hồ thủy 
Nhật chiếu quang minh sanh 
Phong lai ba lãng khởi.” 
(Biết diệu chỉ Vĩnh Minh. Trước cửa nước một hồ 
Trời soi ánh sáng dậy. Gió sang sóng mòi sanh). 
A monk asked: “What 1s Yong-Ming”s wondrous mystery?” Yan-Shou said: “Add more 
Incense.” The monk said: “Thank you, master, for your Instruction.” Yan-Shou said: “So 
you”ve safisfied and don't want to delve deeper?” The monk bowed. Yan-Shou said: 
“Listen to this verse” 
“H you desire to know Yong-Ming”s mysftery, 
Before the gate 1s the lake”s surface. 
The sun illuminates all life. 
The wind arises and waves come up.” 


61. 


6115 


Vào tháng mười hai năm 975, sư nhuốm bệnh, hai ngày sau sư nói lời giã biệt cùng Tăng 
chúng, rồi ngồi kiết già thị tịch. Tháp của sư được đặt trên núi Đại Bi—During the 
twelfth month of 975, Yong-Ming became IÌl. Two days later he bade the monks farewell. 
Sifting cross-legsed In an upright position, he passed away. His stupa was placed on 
“Great Compassion” Mountain. 


Phù Dung Đạo Giai Thiền Sư—Zen master Fu-Reng-T?ao-Jai: Thiền sư Phù Dung Đạo 
Giai sanh năm 1043 tại Nghi Châu (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), là đệ tử của Đầu Tử Nghĩa 
Thanh —Zen master Fu-Reng-Yi-Qing was born ¡in 1043 in Yi-Chou (now the city In 
southern San-T”ong Province), was a disciple of T”ou-TzI-Yi-Qing. 

Sư hỏi Đầu Tử: “Ngôn giáo của Phật Tổ như việc cơm nước thường ngày trong nhà, lìa 
rời việc nầy riêng có chỗ vì người hay chăng?” Đầu Tử đáp: “Ngươi nói sắc lệnh của 
Thiên Tử trong cõi nầy, lại nhờ vua Võ, vua Thang, Nghiêu, Thuấn hay chăng?” Sư suy 
nghĩ để đáp lại. Đầu Tử lấy phất tử bịt miệng sư, nói: “Ngươi phát ý ra đã đáng ăn ba 
mươi gậy rồi.” Ngay câu nói nầy, sư tỉnh ngộ, đảnh lễ, liền lui ra. Đầu Tử gọi: “Xà Lê 
hãy lại đây.” Sư chẳng ngó lại. Đầu Tử nói: “Ngươi đến chỗ chẳng nghi chăng?” Sư liền 
bịt ta —Fu-Rong asked T”ou-Tz1: “Phe words of the Buddhas and ancestors were about 
everyday things such as drinking tea or eating rice. Besides this, does the teaching have 
anything special for people or not?” 'T”ou-TzI said: “You speak the Cosmic Emperor”s 
edict. Are you pretending to be Yao, Shun, Yu, and Tang or not? Fu-Rong wanted to 
confinue speaking but T”ou-TzI raised his whisk and placed it over Fu-Rong”s mouth, 
saying: “If you have some 1ntention, then you already deserve thirty hits with the stick†” 
Fu-Rong then experienced enlightenment. He bowed and turned to leave. Tou-Tz1 said: 
“Come backl Your reverence!” Fu-Rong ignored him. T”ou-TzI said: “Have you come to 
the place of no doubt?” Fu-Rong then covered his ears with his hands. 

Một hôm, sư theo Đầu Tử đi dạo vườn trà. Đầu Tử trao cây gậy cho sư, sư nhận lấy liền 
đi theo sau Đầu Tử. Đầu Tử bảo: “Lý nên thế ấy.” Sư thưa: “Cùng Hòa Thượng xách 
giày cầm gậy, cũng chẳng phải việc phần ngoài.” Đầu Tử bảo: “Vẫn có người đồng 
hành.” Sư thưa: “Đây là một người không nhận dạy.” Đầu Tử thôi hỏi. Đến chiều, Đầu 
Tử bảo: “Sớm mai nói thoại chưa hết.” Sư thưa: “Thỉnh Hòa Thượng nói tiếp.” Đầu Tử 
nói: “Mạo sanh nhật, tuất sanh nguyệt.” Sư liền đốt đèn đem đến. Đầu Tử nói: “Ngươi đi 
lên đi xuống đều không luống công.” Sư thưa: “Ở bên cạnh Hòa Thượng lý phải như 
thế.” Đầu Tử nói: “Kẻ tôi đòi trong nhà nào mà không có.” Sư thưa: “Hòa Thượng tuổi 
cao thiếu nó không được.” Đầu Tử hỏi: “Ân cần cái gì?” Sư thưa: “Có phân đến ăn.”— 
One day, T”ou-Tz¡ and Fu-Rong were walking In the vegetable patch. T”ou-TzIi came up 
to Fu-Rong and handed him hịs staff. Fu-Rong took it, then walked behind T”ou- T21. 
Tou-Tzi said: “Is this In accordance with principle?” Fu-Rong said: “Carrying the 
masterˆs shoes or staff for him, 1t cant be otherwise.” T”ou-TzI said: “There`s one 
walking with me.” Fu-Rong said: “Who”s not learning from you?” 'T”ou-Tzi went back. 
When evening came, he said to Fu-Rong: “The master we spoke of earlier Isn't finished.” 
Fu-Rong said: “Master, please speak your mind.” 'T”ou-Tz1 said: “The morning gives birth 
to the sun. The evening gives birth to the moon.” Fu-Rong then lit the lamp. T”ou-Tzi 
said: “Your comings and goings, none of it 1s like that of a disciple.” Fu-Rong said: 
“[aking care of the master”s affairs, this 1s In accordance with principle.” T”ou-TzI said: 


6116 


“Servants and slaves, what household doesnˆt have them?” Fu-Rong said: The master 1s 
advanced in years. Neglecting him 1s unacceptable.” T”ou-TzI said: “So this 1s how you 
apply your diligence!” Fu-Rong said: “One should repay kindness.” 
e - Vào ngày mười bốn tháng tám âm lịch năm 1118, sư hồi bút giấy, đoạn viết kệ: 

“Ngô niên thất thập lục 

Thế duyên kim dĩ túc 

Sanh bất ái thiên đường 

Tử bất phạ địa ngục 

Tán thủ hoành thân tam giới ngoại 

Đằng đằng nhận vận hà câu thúc.” 

(Ta tuổi bảy mươi sáu, 

Duyên đời nay đã đủ 

Sanh chẳng thích thiên đường 

Chết chẳng sợ địa ngục 

Buông tay đi ngang ngoài tam giới 

Mặc tình vươn bổng nào buộc ràng). 
Sau đó, sư thị tịch—On the fourteenth day of the eighth lunar month in the year 1118, Fu- 
Rong asked for a brush and paper. He then wrote this verse. Soon after writing this verse, 
the master passed away: 

“Ƒm seventy-sIx years old, 

Mỹ causational existence 1s now completed 

In life I did not favor heaven 

In death I don't fear hell 

Hands and body extend beyond the three realms. 

What stops me from roaming as I please? 


62. Huệ Nam Hoàng Long Thiền Sư—Zen master Hui-Nan-Huang-Lung: Thiền sư Huệ 
Nam Hoàng Long sanh năm 1002 tại Tín Châu, đệ tử của Thiền Sư Thạch Sương Sở 
Viên—Zen master Hui-Nan-Huang-Lung was born in 1002 in Xin-Chou, was a disciple of 
Shi-Shuanghu-Yuan. 

e Nhơn dịp sư và Văn Duyệt cùng đi Tây Sơn, ban đêm nghỉ lại, hai người đàm đạo. Văn 
Duyệt nói: “Thiền Sư Hoài Trừng tuy là con cháu Vân Môn, nhưng pháp đạo còn khác xa 
Vân Môn.” Sư hỏi: “Khác ở chỗ nào?” Văn Duyệt đáp: ' “Vân Môn như đơn sa đã chín 
phen luyện, để vào sắt liền biến thành vàng; Hoài Trừng như được Hồng Ngân nhìn thấy 
đẹp mắt, mà để vào lò liền chảy.” Sư nổi giận cầm chiếc gối ném Văn Duyệt. Sáng ra 
Văn Duyệt xin lỗi lại nói: “Chí khí Vân Môn như vua, cam chịu tử ngữ sao?” Hoài Trừng 
có pháp dạy người là tử ngữ. Tử ngữ mà hay làm người sống được sao?” Nói xong, Văn 
Duyệt liền bỏ đi. Sư kéo lại nói: “Nếu vậy thì ai có thể hợp ý thầy?” Văn Duyệt bảo: 
“Thạch Sương Sở Viên thủ đoạn vượt cả mọi nơi, thầy muốn yết kiến thì không nên 
chậm trễ.” Sư thầm nghĩ: “Đây là việc lớn của người hành khất vậy, Văn Duyệt là đồ đệ 
Nham Thúy, mà dạy ta đến yết kiến Thạch Sương thì có liên hệ đến ông đâu?”—Huang- 
Long was traveling with Zen master Wen-Yueh. One night they were talking about Yun- 
Men's Dharma and Yun-Feng said: “Although Cheng-Kong came after Yun-Men, his 
Dharma 1s different.” Huang-Long asked: “What”s different about 1t?”Yun-Feng said: 


6117 


“Yun-Men's Dharma 1s like making cinnabar with nine turns of the grinder, or touching 
1ron and turning 1t to gold. But Cheng-Kongˆs medicine 1s old hat to the disciples, and 1f 
you stick 1t in the forge It melts away.” Huang-Long grew angry and threw a cushion at 
Yun-Feng. The next day Yun-Feng apologized and said: “Yun-Men”s bearing 1s like that 
of a king. Are you willing to die beneath his words? Cheng-Kong also imparts a Dharma 
to people. Death words. But these death words, can they also give people life?” Yun- 
Feng then turned to leave, but Huang-Long pulled him back, saying: “TỶ that s so, then 
what teacher now lives up to your meaning?” Y”n-Feng said: “Shi-Shuang-Chu-Yuan”s 
methods are known everywhere and all the disciples can see that he*s unsurpassed. 
Huang-Long thoupht to himself, Master Yueh 1s a student of Da-Yu, but he”s sending me 
to see Shi-Shuang. How can this be?” 

Sư liền sửa soạn khăn gói sáng hôm sau lên đường. Đi đến nửa đường, sư nghe Từ Minh 
mỗi việc đều lừa đảo thiển sinh, liền thối chí không đi. Sư ở tại làng Bình nhiều ngày. 
Kế, sư lên Hoành Nhạc đến chùa Phước Nghiêm yết kiến Thiển sư Hiển, Thiển sư Hiển 
cử sư làm thơ ký. Chợt Thiển sư Hiển tịch, Quận thú mời Từ Minh đến trụ trì. Được tin 
nây, sư rất hoan hỷ có cơ hội để nghiệm xét lời Văn Duyệt nói. Từ Minh đến, sư trông 
thấy thân tâm đều cung kính. Nghe Từ Minh luận nói phần nhiều chê các nơi mỗi đều 
thuộc tà giải. Chính chỗ Sư được mật chỉ nơi Phần Đàm cũng bị bác bỏ. Sư nhớ lại lời nói 
của Văn Duyệt lúc bình nhật rất đúng. Sư liền thay đổi quan niệm nói: “Đại trượng phu 
trong thâm tâm cứ nghi ngại hoài sao? ”—Huang-Long then went to seek out Shi-Shuang. 
While on the way he heard that Shi-Shuang was not taking students, so he went Instead to 
Mount Heng, where he visited the teacher Fu-Yan Xian. Fu-Yan gave Huang-Long the 
Job of temple secretary. Shortly thereafter Fu-Yan died, and the governor appointed Shi- 
Shuang to replace him. When Shi-Shuang arrived, he disparaged everything at the 
temple, ridiculing everything he saw as wrong. Huang-Long was deeply disappointed 
with Shi-Shuangˆs manner. When Huang-Long visited Shi-Shuang In his abbot”s room, 
Shi-Shuang said: “Cheng-Kong studied Yun-Men' Zen, so he must surpass Yun-Men”s 
teaching. When Yun-Men spared Tong-Shan Shou-Chu three blows with staff, did 
Tong-Shan suffer the blows or not?” Huang-Long said: “He suffered the blows.” Shi- 
Shuang said fiercely: “From morning till night the magpies ry and the crows caw, all of 
them In response to the blows theyˆve suffered.” Shi-Shuang then sat in a cross-legged 
position, and Huang-Long lit incense and blowed to him. Shi-Shuang later asked: “Zhao- 
Chou sai: “The old lady of Mount T”ai, HH go check her out for you.” But where was the 
place he checked her out?” Huang-Long sweated profusely but he couldn”t answer. 

Sư liền vào thất Từ Minh, thưa: “Huệ Nam do tối dốt trông đạo mà chưa thấy, giờ tham 
thiển khi hôm, nghe thầy dạy như người đi lạc đường được xe chỉ nam. Cúi xin Hòa 
Thượng đại từ bố thí pháp khiến cho con dứt hết nghi ngờ.” Từ Minh cười bảo: “Thơ ký 
đã lãnh đồ chúng và du phương nổi tiếng khắp tùng lâm, nếu còn có nghi ngờ chẳng cần 
khổ câu như vậy, hãy ngồi mà thương lượng.” Từ Minh liễn gọi thị giả đem ghế mời sư 
ngồi. Sư vẫn từ chối và thành khẩn tha thiết cầu chỉ dạy. Từ Minh bảo: “Thơ ký học thiển 
Vân Môn ắt không được yếu chỉ ấy. Như nói: “Tha Động Sơn ba gậy.” Động Sơn khi ấy 
nên đánh hay chẳng nên đánh?” Sư thưa: “Nên đánh.” Từ Minh nghiêm nghị bảo: “Nghe 
tiếng ba gậy liền cho là nên ăn gậy, vậy ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu trống 
đánh, tiếng chuông tiếng bảng, cũng nên ăn ba gậy. Ăn gậy đến lúc nào mới thôi.” Sư 


63. 


6118 


chỉ nhìn sửng mà thôi. Từ Minh bảo: “Tôi lúc đầu nghi không thể làm thây ông. Giờ đây 
đã đủ tư cách làm thầy ông. Ông hãy lễ bái đi. Sư lễ bái xong, đứng dậy. Từ Minh nhắc 
lời trước: “Nếu ông biết được ý chỉ Vân Môn thì, Triệu Châu thường nói: “Bà già ở Đài 
Sơn bị ta khám phá,` thử chỉ ra chỗ khám phá xem?” Sư mặt nóng hực, mồ hôi xuất hạn, 
không biết đáp thế nào—When Huang-Lung visited Shi-Shuang in his abbot s room, Shi- 
Shuang said, “Cheng-Gong sutdied Yun-Men's Zen, so he must surpass Yun-Men”s 
teaching. When Yun-Men spared Dong-Shan Shou-Chou three blows with the staff, did 
Dong-Shan suffer the blows or not?” Huang-Lung said, “He suffered the blows.” Shi- 
Shuang said piercely, “From morning ti night the magples cry and the crows caw, all of 
them In response to the blows theyˆve suffered.” Shi-Shuang then sat in a cross-legged 
position, and Huang-Lung lit incense and bowed him. Shi-Shuang later asked, “Zhao- 
Chou said, “The old lady of Mount Tai—lI go check her out for you.” But where was the 
placehe checked her out?” Huang-Lung sweated profusely but couln”t answer. 
Hôm sau sư lại vào thất, bị Từ Minh mắng chửi. Sư hổ thẹn, nhìn những người hai bên 
nói: “Chính vì chưa hiểu câu quyết nghi, mắng chửi đâu phải qui củ từ bi thí pháp!” Từ 
Minh cười nói: “Đó là mắng chửi sao?” Ngay câu nói ấy, sư đại ngộ. Lầm bài tụng: 

“Kiệt xuất tùng lâm thị Triệu Châu 

Lão bà khám sứ một lai do 

Như kim tứ hải thanh như cảnh 

Hành nhơn mạc dỉ lộ vi thù.” 

(Giỏi vượt tùng lâm là Triệu Châu 

Lão bà nơi khám không mối manh 

Hiện nay bốn biển như gương sáng 

Bộ hành thôi chớ ghét con đường). 
The next day, Huang-Long went to Shi-Shuang”s room again. Shishuang berated him 
unceasingly. Huang-Long said: “ls cursing a compassionate way of carrying out the 
teaching?” Shi-Shuang yelled: “lry cursing and see!” At these words Huang-Long 
experienced a great awakening. He the wrote the following verse: 

““The eminent adept “hao-Chou 

Had his reasons for checking out the old lady. 

Novw the four seas are like a mirror, 

And a pilgrim no longer hates the road.” 
Sư thị tịch năm 1069——He passed away In 1069. 


Phương Hội Dương Kỳ Thiền Sư—Zen master Fang-Hui-Yang-Oi: Thiền sư Phương 
Hội sanh năm 992 tại Viên Châu (bây giờ thuộc tỉnh Giang Tây), đệ tử và là người kế 
thừa Pháp của Thiển Sư Thạch Sương Sở Viện, và là thầy của Bạch Vân Thủ Đoan. 
Dương Kỳ lập ra phái Thiển Lâm Tế mang tên ông, một trong hai nhánh thiển Lâm Tế 
sau khi thầy Thạch Sương thị tịch. Phái Thiển nầy được các thiển sư Trung Hoa và Nhật 
Bản mang vào Nhật Bản và hiện nay vẫn còn được lưu truyền tại đây —Zen master 
Fang-Hui-Yang-QI was born In 992 in Yuan-Chou (now In Jiang-XI Province), was a 
disciple and dharma successor of Shi-Shuang-Chu-Yuan, and the master of Pai-Yun- 
Shou-Tuan. Yang-QI founded the Yogi school of Lin-Chi Zen, which bears his name. Ít 1s 
one of the two lineages into which the tradition of the Lin-Chi school divided after Master 


6119 


Shih-Shuang. The strict Zen of Yogi lineage was brought to Japan by Chinese and 

Japanese masters and still flourishes there today. 

Đi du phương, sư đến yết kiến Thiển sư Từ Minh ở Nam Nguyên. Sư dừng lại đây phụ tá 

cho Từ Minh một cách siêng năng cần khổ. Từ Minh dời sang Thạch Sương Đạo Ngô, sư 

cũng dời theo. Nơi đây sư làm Giám Tự (administrator). Tuy theo Từ Minh đã lâu mà sư 
chưa tỉnh ngộ. Mỗi khi đến thưa hỏi, Từ Minh bảo: “Việc trong ty khố quá nhiều hãy đi.” 

Hôm khác sư đến hỏi, Từ Minh bảo: “Giám Tự ngày sau con cháu khắp thiên hạ cần gì 

vội gấp.” Một hôm Từ Minh vừa đi ra chợt mưa đến, sư rình ở con đường tắt. Từ Minh 

đến, sư liền nắm đứng lại nói: “Ông già này! Hôm nay phải vì tôi nói, nếu không nói tôi 
sẽ đánh ông.” Từ Minh nói: “Giám Tự biết là việc quanh co liền thôi.” Câu nói chưa dứt, 
sư đại ngộ, liền đảnh lễ ngay dưới bùn. Hôm sau, sư đầy đủ oai nghi đến phương trượng 
lễ ta. Từ Minh quở: “Chưa phải.”—When Shi-Shuang Chu-Yuan moved from Nan-Yuan 
to Mount Tao-Wu, and then to Shi-Shuang, Yang-Qi followed him, performing 

administrative affairs in each place. Although Yang-QI remained with Shi-Shuang for a 

long time, he never attained enliphtenment. Each time he would have an Interview, Shi- 

Shuang would say: ““There are a lot of administrative affairs requiring attention. Go do 

them.” On one occasion when Yang-QI went to see Shi-Shuang for Instruction on 

practice, Shi-Shuang said: “Director! Someday your descendants will cover the earth. 

Why are you In a hurry?” One day, Shi-Shuang had Just gone out when 1t suddenly began 

to rain. Yang-Q¡ spied his teacher”s walking on a small path, chased him down, and 

grabbed him, saying: “You ”ve got to talk to me now, or else Im going to hít you†” Shi- 

Shuang said: “Director! You already completely know how to take care of things, so 

that's enough!” Before Shi-Shuang had finished speaking, Yang-QI¡ experienced great 

enlightenment. He then kneeled and bowed to Shi-Shuang on the muddy path. 

Từ Minh thượng đường, sư ra hỏi: “Khi chim núp kêu nẩm nẩm, từ mây bay vào núi loạn, 

là thế nào?” Từ Minh đáp: “Ta đi trong cổ hoang, ngươi lại vào thôn sâu.” Sư thưa: 

“Quan chẳng nhận kim, lại mượn một câu hỏi.” Từ Minh liền hét. Sư thưa: “Hét hay” Từ 

Minh lại hét. Sư cũng hét. Từ Minh hét luôn hai tiếng. Sư lễ bái. Từ Minh nói: “Việc nầy 

là cá nhơn mới gánh vác.” Sư phủi áo ra đ—Yang-Qi asked Shi-Shuang: “How is ¡it when 

the great dark bird crles “nal Na!" and flies down from the clouds Into the chaotic 
mountain peak?” Shi-Shuang said: “[ walk in wild grasses. You rush into the village.” 

Yang-QI said: “When the senses have no room for even a needle, still there 1s another 

quesftion.” Shi-Shuang then shouted. Yang-QI said: “Good shout.” Shi-Shuang shouted 

againn. Yang-QI also shouted. Shi-Shuang then shouted twice. Yang-QI bowed. Shi- 

Shuang said: “This affair concerns one person taking up and carrying a lotus.” Yang-Qi 

shook his sleeves and went out. 

e _ Dương Kỳ thường nói một cách tích cực về an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục 
của ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay không, ngài lại nói vỀ muôn vật trong đời, nào 
đèn trăng quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi như chúng ta có thể thấy qua 
bài thơ sau đây diễn tả về ngôi nhà điêu tàn của sư: 

“Nhà ta phên mái rách tơi bời 
Nền trắng một màu tuyết trắng rơi 
Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mối 
Người xưa nhà chỉ bóng cây thôi.” 


6120 


Zen master Yang Chi always talked positively about his contentment and unworldly 
riches. Instead of saying that he is empty-handed, he talked of the natural sufficiency of 
things about him as we can see throught this poem concerning his deserted habitation: 

My dwelling 1s now here at Yang-Ch”i 

The walls and roof, how weather-beaten! 

The whole floor 1s covered white with 

Snow crysfal, shivering down the neck, 

lam filled with thoughts. 

How I recall the anclent masters whose habitat was no better 

than the shade of a tree!” 
Theo Thiền sư D. T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, bài thơ nầy không ngụ ý tác giả ăn 
không ngồi rỗi hay không làm gì khác, hoặc không có gì khác hơn để làm hơn là thưởng 
thức hoa đào no trong nắng sớm, hay ngắm vầng trăng trong tuyết bạc, trong ngôi nhà 
đầu hiu. Ngược lại, ngài có thể đang hăng say làm việc, hoặc đang dạy đệ tử, hoặc đang 
tụng kinh, quét chùa hay dẫy cỏ như thường lệ, nhưng lòng tràn ngập một niềm thanh tịnh 
khinh an. Mọi mong cầu đều xả bỏ hết, không còn một vọng tưởng nào gây trở ngại cho 
tâm trí ứng dụng dọc ngang, do đó tâm của ngài lúc bấy giờ là tâm “không, thân là “thân 
nghèo." Vì nghèo nên ngài biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, nếu 
có của thế gian chồng chất đầy con tim, thì còn chỗ nào dành cho những lạc thú thần tiên 
ấy. Kỳ thật, theo sư Dương Kỳ thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó thích 
hợp với những lý tưởng thánh thiện, chính vì thế mà sư nghèo. Theo sư thì mục đích của 
nhà Thiển là buông bỏ chấp trước. Không riêng gì của cải, mà ngay cả mọi chấp trước 
đều là của cải, là tích trữ tài sản. Còn Thiền thì dạy buông bỏ tất cả vật sở hữu, mục 
đích là làm cho con người trở nên nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái lại, học thức khiến 
con người thêm giàu sang cao ngạo. Vì học tức là nắm giữ, là chấp; càng học càng có 
thêm, nên “càng biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ não càng lắm." Đối với Thiên, 
những thứ ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi—According Zen master D.T. Suzuki ¡n the 
Essays in Zen Buddhism, Book I, this poem 1s not to convey the idea that he 1s idly sitting 
and doing nothing particularly; or that he has nothing else to do but to enJoy the cherry- 
blossoms fragrant in the morning sun, or the lonely moon white and silvery 1n a deserted 
habitation. In the contrary, he may be in the midst of work, teaching pupIls, reading the 
Sufras, sweeping and farming as all the master have done, and yet his own mind 1s filled 
with transcendenftal happiness and quietude. All hankerings of the heart have departed, 
there are no idle thoughts clogsging the flow of life-activity, and thus he 1s empty and 
poverty-stricken. As he 1s poverty-stricken, he knows how to enjoy the “spring flowers' 
and the “autumnal moon.` When worldly riches are amassed In his heart, there 1s no room 
left there for such celestial enjoymenfs. In fact, according to Zen master Yang-Ch'1, the 
amassing of wealth has always resulted in producing characters that do not go very well 
with our ideals of saintliness, thus he was always poor. The aim of Zen discipline 1s to 
attain to the state of “non-attainment.` All knowledge 1s an acquisition and accumulation, 
whereas Zen proposes to deprive one of all one”s possessions. The spirIt 1s to make one 
poor and humble, thoroughly cleansed of Iinner Iimpurities. (On the contrary, learning 
makes one rịch and arrogant. Because learning 1s earning, the more learned, the richer, 
and therefore “in much wisdom 1s much grief; and he that increased knowledge increased 


x 


6121 


Sorrow.' It1s after all, Zen emphasizes that this 1s only a “vanity and a striving after wind.” 
Sư hỏi vị Tăng mới đến: “Mây dày đường hẹp xe to từ đâu đến?” Vị Tăng thưa: “Trời 
không bốn vách.” Sư hỏi: “Đi rách bao nhiêu giày cỏ?” Vị Tăng liền hét. Sư bảo: “Một 
hét hai hét sau lại làm gì?” VỊ Tăng nói: “Xem ông Hòa Thượng già vội vàng.” Sư nói: 
Cây gậy không có ở đây, thôi ngồi uống trà.”—Yang-Q¡ asked a monk who had just 
arrived: “The fog 1s thick and the road 1s obscured, so how dịd you get here?” The monk 
said: “he sky does not have four walls.” Yang-QI said: “How many straw sandals did 
you wear out coming here?” The monk shouted. Yang-QI said: “One shout. Two shout. 
After that, then what?” The monk said: “I meet you, Master, but you re quite busy.” 
Yang-QlI said: “[ don”t have my sfaff. ŠSit and have some tea.” 

Sư hỏi vị Tăng mới đến: “Lá rụng mây dồn sớm rời chỗ nào?” Vị Tăng thưa: “Quan Âm.” 
Sư nói: “Dưới chơn Quan Âm một câu làm sao nói?” Vị Tăng nói: “Vừa đến thấy nhau 
xong.” Sư hỏi: “Việc thấy nhau là thế nào?” Vị Tăng không đáp được: Sư bảo: “Thượng 
Tọa thứ hai đáp thế Thượng Tọa thứ nhất xem?” VỊ Tăng thứ hai cũng không đáp được. 
Sư bảo: “Cả hai đều độn hết.”—When another monk arrived, Yang-Qi said to him: “The 
leaves fall and the clouds gather. Where did you come from today?” The monk said: 
“From Kuan-Yin.” Yang-QI asked: How would you say one word from beneath Kuan- 
Yinˆs heels?” The monk said: “Ive Just arrived to see you.” Yang-QI said: “What 1s 1t 
that youˆve seen?” 'The monk didn”t answer. Yang-QI said to a second monk who had also 
come: “You! Can you say something for this practitioner?” The second monk didn't 
answer. Yang-Ql1 said: “Here are a couple of dumb horses.” 

Sư thị tịch năm 1054—He passed away In 1054. 


Dương Kỳ Phương Hội Phái: Yang-Qi-Fang-Hui Sect—Phái Thiền có nguồn gốc từ 
Thiển Sư Trung Quốc tên Dương Kỳ Phương Hội. Đây là nhánh quan trọng nhất trong hai 
nhánh thiển thoát thai từ thiển Lâm Tế sau khi Thiển sư Thạch Sương Sở Viện thị tịch. 
Trong truyền thống thiển Lâm Tế người ta gọi nó là Lâm Tế Dương Kỳ. Phái Dương Kỳ 
có nhiều thiển sư quan trọng, trong đó có Vô Môn Tuệ Khai, người sưu tập bộ Vô Môn 
Quan. Sau nầy các môn đệ của Vô Môn, nhất là Kakushin, đã du nhập vào Nhật Bản 
dòng thiển Lâm Tế Dương Kỳ, hiện vẫn còn tổn tại. Vào cuối thời nhà Tống, khi Thiển 
tông bất đầu suy thoái, dòng Lâm Tế Dương Kỳ trở thành nơi dung hợp cho tất cả các 
phái Thiển khác cũng đang suy yếu và biến mất. Dưới thời nhà Minh, Thiển hòa lẫn với 
Tịnh Độ nên mất đi tính chất riêng của nó, không còn tinh thần “tâm truyền tâm” nữa— 
'Yang-Qi-Fang-Hui, a school of Zen originating with the Chinese Ch'an master Yang-Qi- 
Fang-HuI. It is one of the two most important lineages into which the Lin-Chĩh split after 
Shih-Shuang Chˆu-Yuan. As a traditional lineage of Lin-Chih Z⁄en, it 1s also called the 
Lin-Chih-Yang-QI lineage. TheYang-Q¡ school produced important Zen masters like Wu- 
Men-Hui-KˆaI, the compiler of the Wu-Men-Kuan, and his Dharma successor, Kakushin, 
who brought the Ch'an of Lin-Chih-Yang-QI lineage to Japan, where as Zen it still 
flourishes today. As Ch'an gradually declined in China after the end of Sung period, the 
Lin-Chih-Yang-QI school became the catchment basin for all the other Ch'an schools, 
which Increasingly lost importance and finally vanished. After becoming mixed with the 
Pure Land school of Buddhism, in the Ming period Chˆan lost 1ts distinctive character and 


64. 


6122 


ceased to exist as an authentic lineage of transmission of the Buddha-dharma “from 
heart-minf to heart-mind.” 


Đơn Hà Tử Thuần—Zen master Dan-Xia-Zhi-Chun: Thiền sư Đơn Hà Tử Thuần sanh 
năm 1064 tại tỉnh Tứ Xuyên, là một trong những đại đệ tử của Thiển sư Phù Dung. Ông 
thọ cụ túc giới vào năm hai mươi tuổi. Sư trụ tại núi Đơn Hà, thuộc tỉnh Tứ Xuyên—Zen 
master Dan-Xia-Zhi-Chun was born in 1064 in Si-Chuan province, one of the great 
disciples of Zen master Fu-Rong. He was ordained at the age of twenty. He resided at 
Mount Dan-XIa. 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có một hòn 
ngọc ẩn tại hình sơn. Triệu Pháp Sư nói vậy, chỉ có thể chỉ vào dấu và nói về vết, chứ 
không thể cầm lấy mà chỉ bày cho người. Ngày nay Đơn Hà mở toát vũ trụ đập nát hình 
núi, cầm lấy mà chỉ bày cho mọi người quan sát. Những người có tuệ nhãn có thể thấy 
được.” Đơn Hà cầm gậy dọng xuống sàn nói: “Có thấy không? Cò trắng trên tuyết sắc 
vẫn khác, Trăng sáng hoa lau chẳng giống nhau.”—One day he entered the hall and 
addressed the monk, saying, “Within the cosmos, inside the universe, at the very center, 
there 1s a Jewel concealed in form mountain. Dharma master Zhao says that you can only 
ponmt at tracks and speak of traces of this Jewel, and that you cannot hold 1t up for others 
to see. But today I split open the universe, break apart form mountain and hold 1t forth for 
all of you to observe. Those with the eye of wisdom wIll see 1t.” Dan-Xia hit the floor 
with his staff and said, “Do you see? À white egret stands In the snow, but Its color 1s 
different. It doesn”t resemble the clear moon or the water reeds!” 

Sư thượng đường, nhắc lại Đức Sơn dạy chúng nói: “Tông ta không ngữ cú, không một 
pháp cho người.” Đức Sơn nói thoại thế ấy, đáng gọi là chỉ biết vào cổ tìm người, bất 
chợt toàn thân bùn nước. Chín chắn xem ra, chỉ đủ một con mắt. Nếu là Đơn Hà thì 
không thế. Tông ta có ngữ cú đao vàng cắt chẳng mở, sâu xa chỉ huyễển diệu, ngọc nữ 
đêm mang tha —Dan-Xia entered the hall and said, De-Shan spoke as follows: “My 
doctrine 1s without words and phrases, and truthfully, I have no Dharma to Impart to 
people.” You can say De-Shan knew how to go Into the grass to save people. But he 
didnˆt soak the whole body in muddy water. If you look carefully you see he has Just one 
eye. But as for me, my doctrine has words and phrases, and a golden knife can't cut 1t 
Open. It is deep, mysterious, and sublime. À Jade woman conceives In the night.” 

Sư thượng đường: “Dừng dừng đúng ngọ còn thiếu nửa, lặng lặng canh ba vẫn chửa tròn, 
sáu cửa chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở trước trăng trong.”—Dan-Xia entered 
the hall and said, “At high noon 1s still lacks half. In the quiet nipght it 1s stlÏ not complete. 
Households haven't known the intimate purpose, always going and coming before the 
clear moon.” 

Sư thượng đường thuyết: “Trăng sáng chiếu soi đầm trong bày bóng, nước không có ý 
thấm trăng, trăng không có tâm soi nước, trăng nước cả hai đều quên mới đáng gọi là 
đoạn. Vì thế nói: Việc lên trời cần phải thổi mất, việc thập thành cần phải dẹp mất, ném 
vàng vang tiếng chẳng cần xoay nhìn. Nếu hay như thế mới hiểu nhằm trong dị loại mà 
đi. Quý vị đến trong ấy lại thấu hiểu chăng? Sư im lặng một lúc lại nói: Thường đi chẳng 
cất nhân gian bước, mang lông đội sừng lẫn đất bùn.”—Dan-Xia entered the hall said, 
“he precious moon streams 1fs shining light, spreading out vast and clear. The water 


65. 


6123 


reflects, but does not absorb 1ts essence, nor does the moon rend 1ts shining mind. When 
water and moon are both forgotten, this may be called cut-off. Therefore, 1t 1s said: 
Things rising to heaven must fall back to earth. What is fully completed 1s Iinevitably 
lacking. Cast off the desire for reputation and don" look back. IÝ you can do this, you can 
then walk in the fantastic diversity. And when you have reached this place, have you 
seen 1t all2 After a long pause Dan-Xia said: If you are not devoted to walking among 
people, then you fall into the dirt and mud wearing feathers and horns.” 

Thiền Sư Đơn Hà thị tịch vào mùa xuân năm 1117. Tháp cốt của sư được dựng lên ở phía 
nam Hồng Sơn, bây giờ là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hỗ Bắc —Dan-Xia died in the spring 
of the year I117. A monmernt and the masterˆs complete remains were placed In a stupa 
south of Mount Hong, now 1s Wu-Han city, Hubel province. 


Duy Chiếu Bảo Phong—Zen master Wei-Zhao-Bao-Feng: Thiền Sư Duy Chiếu Bảo 
Phong quê ở Giản Châu (bây giờ là Giản Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên)—Zen master 
Wei-Zhao-Bao-Fengˆs home town was In anclent Jian-Chou (now 1s Jian-Yang In Sĩ- 
Chuan province). 

Một hôm đọc sách, ông giật mình với câu, “Tánh tương cận dã, tập tương viễn dã.” Sư 
nói: “Phàm Thánh vốn một thể, do tập nên sai khác, tôi biết đó rồi.” Liền đó sư đến 
Thành Đô làm đệ tử Sư Thanh Thới ở Lộc Uyển. Sư thọ cụ túc giới năm mười chín tuổi— 
One day while reading a book, he was startled by the phrase, “One”s self-nature 1s near, 
but realizing 1t 1s remote.” He then said: “The mundane and the sacred are of one body, 
but because of habit and circumsfances they are differentiated. I know this to be true.” He 
then hastened to the city of Cheng-Tu and studied under the teacher Shing-T”ai in Lu- 
'Yuan, receiving full ordaination at the age of nineteen. 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Phật xưa nói, “Khi ta mới thành Chánh Giác 
chính thấy chúng sanh trên đại địa thẩy đều thành Chánh Giác.` Sau Ngài lại nói, “Sâu 
thẳm xa xôi không người biết nổi.` Kẻ không kiến thức, khéo đầu rồng đuôi rắn.” Sư liền 
xuống tòa—One day Bao-feng entered the hall and addressed the monks, saying: "A“ 
ancient Buddha said, W“en [ first gained complete awakening I personally saw that all 
beings of the great carth are cach fullyY endowed with complete and perfect 
enlightenment.` And later he said, “IU's a great mystery. No one can fathom it.” I don”t see 
anyone who understands this. Just some blowhards.” He then got down from the seat. 

Sư thượng đường thuyết pháp: “Chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn rồi, cả thẩy các 
ngươi không nên vói nhớ; chư Phật vị lai chưa ra đời, cả thảy các ngươi không nên vọng 
tưởng; chính hiện ngày nay ngươi là người gì? Hãy tự xét lấy!.”——Bao-Feng entered the 
hall and addressed the monks, saying: “All the Buddhas of bygone have already entered 
nirvana. You people! Don”t be nostalgic about them. The Buddhas of the future have not 
yet appeared in the world. All of you, don”t be deluded! On this very day who are you? 
Study this! 

Một lần khác sư thượng đường thuyết pháp: “Xưa tự chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt, là 
chết chẳng được mẫu mực. Nơi đây xuất sanh chỗn nầy diệt hết, là hàm sanh chịu quy 
củ. Bậc đại trượng phu cần phải ở trong dòng sanh tử, nằm trong rừng gai gốc, cúi ngước 
co duỗi tùy cơ lập bày, hay như thế đó là dùng vô lượng phương tiện trang nghiêm tam 
muội, cửa đại giải thoát liền mở rộng thênh thang. Nếu chưa như thế, vô lượng phiển não 


66. 


6124 


tất cả trần lao đứng sựng trước mặt bít lấp đường xưa.”—Another time, Bao-Feng entered 
the hall addressed the monks, saying: “The fundamental self is unborn, nor 1s 1t 
annihilated in the present. It is undying. But to be born in a certain place, and to die 
someplace else, 1s the rule of being born in a life. Great persons must position themselves 
In this flow of life and death. They must lie down in the thorny forest. They must be 
pliable and able to act according to circumstances. If they are thus, then immeasurable 
expedients, grand samadhis, and great liberation gates are Instantly opened. But 1f they 
are not yet this way, then defilements, all toilsome dust, and mountaIns loom before them 
and block the ancient road.” 

Thiển Sư Duy Chiếu Bảo Phong thị tịch năm 1128. Xá lợi của sư lóng lánh như bảo châu 
ngọc bích. Lưỡi và răng của sư không bị lửa đốt cháy. Tháp thờ xá lợi của sư hiện vẫn 
còn, bên đỉnh phía tây của tự viện—Zen master Wei-Zhao-Bao-Feng died in 1128. His 
cremated remains were like Jewels and blue pearls. His tongue and teeth were 
undamased by the flames. His stupa was placed on the western peak near the temple. 


Tổ Tâm Hối Đường Hoàng Long—Zen master Hui-T?ang-Tsu-Hsin (1025-1100): Thiền 
sư Tố Tâm Hối Đường sanh năm 1025 tại tỉnh Quảng Đông. Năm mười chín tuổi sư bị 
mù, cha mẹ nguyện cho sư xuất gia, liền đó mắt sư sáng lại. Sau khi tòng học ba năm với 
vị thầy thiển đầu tiên của sư là thiển sư Vân Duyện ở Vân Phong, sư bèn từ giả thiển sư 
Vân Duyệt ra đi. Sư Vân Duyệt bảo sư nên đến nương với Sư Huệ Nam ở Hoàng Bá. Sư 
đến Hoàng Bá ở bốn năm, nhưng không kết quả, sư lại trở về Vân Phong; tuy nhiên lúc 
ấy sư Vân Duyệt đã thị tịch, nên sư m đến với sư Thạch Sương—Zen master Tsu-Hsin- 
Hui-Tang-Huang-Lung was born In 1025 in Kuang-T”ung province. After he was blind at 
the age of nineteen, his parents vowed to let him to leave home and to join the order. His 
eyes were back to normal again. After studying for three years with his first Zen teacher, 
Wen-Yueh in Yun-Feng, he left Yun-Yueh. Master Wen-Yueh advised him to øo to see 
Zen master Hui-Nan at Huang-Bo. Tsu-Hsin then went to study under Hui-Nan; however, 
he returned to Yun-Feng after four years without gaining any clarity. Tsu-Hsin-Hui-Tang 
discovered that Wen-Yueh had passed away, so he stayed with Shih-Shuang. 

Một hôm sư đọc Truyền Đăng Thực Lục đến đoạn “Tăng hỏi Thiển sư Đa Phước: Thế 
nào là một vườn tre của Đa Phước? Đa Phước đáp: Một cây hai cây nghiêng. Tăng thưa: 
Chẳng hiểu. Đa Phước nói: Ba cây bốn cây cong.” Khi ấy sư liền giác ngộ hiểu rõ được 
hai thầy. Sư liền đi thắng đến Hoàng Bá. Vừa mới trải tọa cụ, Huệ Nam cười nói: Ngươi 
vào thất của ta. Sư cũng thích thú vui mừng thưa: Việc lớn xưa nay như thế, Hòa Thượng 
cần gì dạy người khán thoại đầu và rán hết sức vạch tìm ra ý nghĩa ? Huệ Nam đáp: Nếu 
chẳng dạy ông tầm cứu như thế, đến chỗ không dụng tâm tự thấy tự nhận, là ta đã chôn 
vùi ngươi vậy.”—One day he was reading A Lamp Record, when he came upon the 
passage, “A monk asked Zen master T”o-Fu, “What is To-Fu”s bamboo grove? 'T”o-Fu 
replied, “One stalk, two stalk slanted.” The monk said, “I donˆt understand.` T”o-Fu then 
said, “Fhree sfalks, four stalks crooked.” Upon reading these words Tsu-Hsin-Hui-T”ang 
experienced great awakening and finally grasped the teaching of his previous two 
teachers. Tsu-Hsin returned to see Huang-Bo. When he arrived there and prepared to set 
out his sitting cushion, Huang-Bo said, “You've already entered my room.”Tsu-Hsin 
Jumped up and said, “The great matter being thus, why does the master teach koans to the 


6125 


disciples and study the hundred cases of the koan collections?” Huang-Bo said, “If I dịd 
not teach you to study in this manner, and you were left to reach the place of no-mind by 
your own efforts and your own confirmation, then I would be sinking you.” 
se _ Một hôm quan Thái Sử Hoàng Sơn Cốc là một nhà nho, một nhà thơ, đến gõ cửa sư xin 
học Thiên. Sư nói: “Có một đoạn sách Nho ắt ngài đã nằm lòng dạy đúng như Thiền dạy. 
Ngài nhớ lại coi có phải Thánh Khổng nói “Ông nghĩ rằng tôi có điểu dấu ông. Nây các 
ông ơi, thật tôi không dấu diếm điều gì hết." Nhà Nho toan đáp, nhưng sư một mực nói: 
“Không! Không!” khiến cho quan Thái sử không mở miệng được, bối rối cả tâm thần, 
nhưng không biết thưa thốt gì. Sau đó hai người có dịp đi chơi núi. Gặp mùa hoa quế rừng 
nở rộ, hương thơm ngát cả một vùng. Sư hỏi: “Ngài có ngửi thấy mùi hương không?” 
Quan Thái sử đáp: “Vâng.” Sư tiếp: “Đó, tôi có dấu gì ngài đâu?” Câu nói tức thì mở tâm 
quan Thái sử. Thật hiển nhiên “ngộ' há phải từ bên ngoài đến, hay do người khác cưỡng 
ép vào ta đâu, mà chính tự nó nó mọc lên ở trong ta? Dầu vị thầy không có dấu gì ta hết, 
nhưng ta phải ngộ mới thấy được, và tin quyết rằng không øì thiếu hết trong chính ta— 
One day Huang-Shan-Ku, a Confucian poet and a mandarin, came to Hui-T”ang to be 
Initiated into Zen. Hui-T”ang said: “There 1s a passage In the text you are so thoroughly 
familiar with which fully describes the teaching of Zen. Did not Confucius declare: “Do 
you think I am holding back something from you, O my disciples? Indeed, I have held 
nothing back from you?” Huang-Shan-Ku tried to answer, but Hui-T”ang immediately 
made him keep silence by saying: “No! No!” The mandarnn felt trouble in mind, and did 
not know how to express himself. Some time later they were having a walk in the 
mountain. The wild laurel was in full bloom and the aIr was redolent. Hui-T”ang asked: 
“Do you smel 1t?” Huang-Shan-Ku said: “Yes! Hui-T”ang said: “There, I have kept 
nothing back from you” 
Huang-Shan-Ku's mind. Is it not evident now that enlightenment 1s not a thing to be 
1mposed upon another, but that 1t 1s self-growing from within? Though nothing 1s kept 
away from us, it 1s through enlightenment that we become cognizant of the fact, being 
convinced that we are all sufficient unto ourselves. 
e _ Một lần sư thượng đường đọc kệ—One time, he entered the hall to read this verse: 
““[ích nhơn khứ thời thị kim nhật 
Kim nhật y nhiên nhơn bất lai 
Kim ký bất lai tích bất vãng 
Bạch vân lưu thủy phong bồi hồi. 
Not going, Not leaving, 
Thoughts of South Mountain and Mount T”1en-T”a1, 
The silly white cloud with no fixed place, 
Blown back and forth by the wind. 
(Người xưa ra đi ngày này thực, 
Ngày nay như cũ người chẳng về, 
Nay đã chẳng về xưa chẳng đến, 
Mây trắng nước trôi gió quẩn quanh. 
(Thích Thanh Từ dịch). 
*. Sư thị tịch năm 1100. Cốt của sư được đưa vào phía đông của “Phổ Giác Tháp.” Ngài 
được vua ban hiệu “Bảo Giác” Thiền Sư—Tsu-Hsin died in 1100. His remains were 


Thịs suggestion from the master at once led to the opening of 


67. 


6126 


Iintered on the east side of the “Universal Enlightenment Stupa.” The master received the 
posthumous title “Zen Master Precious Enlightenment.” 


Thủ Đoan Bạch Vân Thiền Sư— Shou-Tuan-Bai-Yun: Thiền Sư Thủ Đoan Bạch Vân 
sanh năm 1025 tại Hàn Giang, thuộc tỉnh Hồ Nam. Từ thuở thiếu niên sư đã có khiếu về 
nghệ thuật. Năm hai mươi tuổi sư thọ cụ túc giới với Thiển sư Úc ở Trà Lăng. Về sau sư 
đến tham vấn với sư Dương Kỳ, một vị thầy lớn của trường phái Lâm Tế, và sư giác ngộ 
ở đây—Shou-Tuan-Bai-Yun was born in 1025 in Heng-Yang, Hunan province. As youth, 
he was skilled at scholarly arts. He received ordinationation at age twenty from Zen 
master named You in Cha-Ling. Later he traveled to study with Yang-XI, the great 
teacher of the Lin-Chi lineage, with whom he attained enlightenmenit. 
Một hôm Dương Kỳ thình lình hỏi sư: “Bổn sư ngươi là ai?” Sư thưa: “Hòa Thượng Úc ở 
Đồ Lăng.” Dương Kỳ bảo: “Ta nghe ông ấy qua cầu bị té có tỉnh, làm một bài kệ kỳ đặc, 
ngươi có nhớ không?” Sư bàn nói lại bài kệ 

“Ngã hữu minh châu nhất khỏa, 

Cửu bị trần lao quan tỏa, 

Kim triệu trần tận quang sanh, 

Chiếu phá sơn hà vạn đóa.” 

(Ta có một viên minh châu, 

Đã lâu vùi tại trần lao, 

Hôm nay trần sạch sáng chiếu, 

Soi tột núi sông muôn thú. 

(Zen Master Thích Thanh Từ dịch). 
One day Yang-Xi suddenly asked Bai-Yun: “Under what teacher were you ordained?” 
Bai-Yun said: “Master You in Tu-Ling.” Yang-Chi said: “I heard that he stumbled while 
crossing a bridge and attained enlightenment. He then composed an unusual verse. Do 
you remember It or not?” Bai-Yun then recited the verse: 

“l possess a lustrous pearl 

Long locked away by dust and toIl. 

Now the dust 1s gone and a light shines forth, 

IIuminating myriad blossoms with the mountains and rivers.” 
Bất chợt Dương Kỳ cười rồi nhẩy tửng lên. Sư Bạch Vân ngạc nhiên suốt đêm không 
ngủ. Hôm sau sư đến thưa hỏi, gặp ngày cuối năm, Dương Kỳ hỏi: “Ngươi thấy mấy 
người hát sơn đông đêm qua chăng?” Sư thưa: “Thấy.” Dương Kỳ bảo: “Ngươi còn thua y 
một bậc.” Sư lấy làm lạ thưa: “Ý chỉ thế nào?” Dương Kỳ bảo: “Y thích người cười, ngươi 
sợ người cười.” Sư liền đại ngộ. Sư hầu Dương Kỳ thời gian khá lâu mới giả từ đi Viên 
Thông. Sư được Thiền Sư Nột cử sư trụ trì chùa Thừa Thiên.Tại đây tiếng tăm của sư 
lừng lẫy —Yang-Xi sudenly laughed out loud and jmped up. Bai-Yun was shocked by this 
behavior so much that he hardly slept that night. Early the next morning Bai-Yun came to 
questlon Yang-XI about what had happened the night before. Yang-XI asked: “Did you 
wIfness an exorcIsm last night?” Bai-Yun said: “Yes.” Yang-XI said: “You don”t measure 
up to 1t” This sfartled Bai-Yun. He asked: “What do you mean?” Yang-XI said: “J 
enjoyed someone”s laughter. You fear someone”s laughter.” Upon hearing these words, 
Bai-Yun experienced great enlightenment. Bai-Yun then served as Yang-Xi”s attendant 


68. 


6127 


for a long perlod of time. He later traveled to Yuan-l”ung temple where, at the 
recommendation of the abbot Zen master Yuan-T”ung Na, he then assumed the abbacy of 
the temple and taught at Cheng-T”ien temple. There his reputation became widely 
known. 

Một ngày nọ có một vị Tăng hỏi sư: “Thế nào là Phật?” Sư đáp: “Chảo dầu không chỗ 
lạnh.” Tăng hỏi: “Thế nào là đại ý Phật pháp?” Sư đáp: “Đáy nước thả trái bầu.” Tăng 
hỏi: “Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?” Sư đáp: “Quạ bay thỏ chạy.” Tăng hỏi: “Chẳng 
cầu chư Thánh, chẳng trọng kỷ linh, chưa phải là việc phần trên của nạp Tăng, thế nào là 
phần trên của nạp Tăng?” Sư đáp: “Nước chết chẳng chứa rồng.” Tăng hỏi: “Khi thế ấy 
đi thì sao?” Sư đáp: “Lừa chết ngươi.”——A monk asked Bai-Yun: “What is Buddha?” Bai- 
Yun said: “A hot soup pot has no cool spot.” A monk asked: “What 1s the great meaning 
of Buddhism?” Bai-Yun said: “Push the gourd beneath the water.” A monk asked: “Why 
dịd Bodhidharma come from the west?” Bai-Yun said: “Birds fly, rabbits walk.” A monk 
asked: “Praying to the holy ones, believing in one”s self, there are not the concenrs of a 
monk. What are the concerns of a monk?” Bai-Yun said: “Dead water does not conceal a 
dragon.” The monk asked: “And when its like that, then what?” Bai-Yun said: “Gain Kills 
you.” 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Cổ nhân để lại một lời nửa câu, khi chưa thấu 
sờ đến giống hệt vách sắt, bỗng nhiên một hôm sau khi nhìn được thấu, mới biết chính 
mình là vách sắt. Hiện nay làm sao thấu? Sư lại nói: Vách sắt! Vách sắt!”—One day Zen 
master Bai-Yun entered the hall and addressed the monks, saying: “The ancients have 
passed down a few words, and before we penetrate them they are like an iron wall. 
Suddenly, one day, after we see through 1t, we know that we ourselves are an Iron wall. 
What can be done to see throuph this question?” Zen master Bai-Yun also said: “An Iron 
walll An iron wall” 

Một hôm khác sư thượng đường thuyết pháp: “Nếu quả thực được một phen xuất hạn, 
liền nhằm trên một cọng cỏ hiện lầu quỳnh điện ngọc; nếu chưa quả thực được một phen 
xuất hạn, dù có lầu quỳnh điện ngọc lại bị một cọng cỏ che lấp mất, thế nào xuất hạn? 
Tự có một đôi tay khéo ấy, đâu từng xem nhẹ vũ tam đài.”——Another day Zen master 
Bai-Yun entered the hall to address the monks, saying: “If you go out and really work up 
a sweat, then when you see a single stalk of grass a Jade palace 1s revealed. But If you 
don't put forth this type of effort, then even If you have a Jade palace, a single stalk of 
ørass WIll confound you. How can you really work up a sweat like this? Às long as your 
two hands are tired, you”ll never dance garly in the three palaces.” 

Sư thị tịch năm 1072——Zen master Shou-Tuan-Bai-Yun died In 1072. 


Nhơn Dũng Bảo Ninh Thiền Sư—Zen master Ren-Yong-Bao-Ning: Thiền sư Nhơn 
Dũng Bảo Ninh quê ở Tứ Minh. Từ nhỏ sư đã có một phong thái đỉnh đạt thông minh 
khác thường. Sư thông đạt Thiên Thai giáo. Sau sư đến tham vấn với Thiển sư Tuyết Đậu 
thuộc phái Vân Môn. Sư Tuyết Đậu nhận ra khả năng tuyệt diệu của sư và thầm biết về 
sau nầy sư sẽ gánh vác đại pháp, bèn nói cợt bằng cách ban cho sư danh hiệu “Tọa Chủ 
Anh Tường.” Sư bỏ núi Tuyết Đậu mà thệ rằng: “Tôi đời nầy hoằng hóa nếu không tìm 
được một minh sư giỏi hơn Tuyết Đậu, thể chẳng trở về quê.” Sau đó sư đến ra mắt 
Thiển Sư Dương Kỳ. Người ta nói rằng Dương Kỳ nói chưa dứt một câu thì sư đã “đốn 


6128 


sáng tâm ấn.” Sau khi Dương Kỳ thị tịch, sư cùng Thủ Đoan hành hiệp. Cuối cùng sư trụ 
lại và dạy pháp tại Bảo Ninh cho đến khi thị tịch —Zen master Ren-Yong-Bao-Ning was 
from Si-Ming. As a young man he possessed a remarkably dignified appearance as well 
as extraordinary Intelligence. He excelled at the study of T”ien-T”ai Buddhism. Later he 
studied under the great Yun-Men lineage teacher Xue-Tou. Xue-Tou recognized the 
young man”s wonderful potential as a vessel for the Dharma, but offended Bao-Ning by 
addressing him with a title “Academic Schoolmaster.” Bao-Ning left Xue-Tou”s mountain 
with the vow, “I will continue 1n this life to travel on a pilgrimage to study Zen, and I1 I 
don't find a teacher who surpasses Xue-Tou, Ï vow to never return home.” Later he came 
to see Zen master Yang-XI. lt 1s said that at their first meeting, Yang-XI dịd not complete 
even a single sentence before Bao-Ning attained the “Mind-seal of 1lluminated 
awakening” (complete enlightenment). Eventually he settled and taught at the Bao-Ning 
Temple. 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Sơn Tăng hơn hai mươi năm quảy đãy mang bát 
vân du tứ hải, đã tham vấn thiện tri thức hơn mười vị, nhà mình trọn không có chỗ thấy; 
giống như đá cứng vô tri vô giác, tham vấn cũng không có chỗ hay để lợi ích cho nhau, từ 
đây một đời chỉ làm người không hiểu chỉ cả, thật tự đáng thương. Bỗng bị gió nghiệp 
thổi đến phủ Giang Ninh, vô cớ bị người xô đến đầu đường chữ thập, trụ cái viện rách, 
làm chủ nhơn cơm cháo tiếp đãi kẻ Nam người Bắc, việc bất đắc đĩ, tùy thời có muối có 
giấm đủ cháo đủ cơm, mặc tình qua ngày. Nếu là Phật pháp, chẳng từng mộng thấy.”— 
One day Bao-Ning entered the hall to address the monks, saying: “For more than twenty 
years I carried a pack and bowÏl, traveling everywhere within the four seas, studying with 
more than ten different Zen good advisors. But I never caught a glimpse of my own 
house, and I was Just like a senseless stone. All the worthies I practiced with couldn't 
provide me a single positive benefit. During that entire time I didn”t learn a thing. But 
fortunately, my pitiable life was suddenly blown by the karmic winds Into Jiang-Ning, 
where, Jostled by the crowd, I was pushed Into an old run-down temple on a busy 
Intersection. There, I Just served as a porridge vendor, receiving and helping everyone 
who came along. My duties never let up. There was sufficient salt and vinegar and there 
was enough gruel and rice. [ passed some time ¡n this fashion. I previously never 
1magined, even 1n a dream, that I would realize the Buddhadharma In this way." 

Một hôm khác, vị Tăng đến hỏi sư: “Thế nào là Phật?” Sư đáp: “Gần lửa trước phỏng.” 
Vị Tăng hỏi: “Thế nào là đạo?” Sư đáp: “Trong bùn có gai.” VỊ Tăng hỏi: “Thế nào là 
người trong đạo?” Sư đáp: “Rất ky đạp đến.” Vị Tăng hỏi tiếp: “Cổ nhân nói gió lạnh 
thổi lá rụng, vẫn vui cố nhân về, chưa biết ai là cố nhân?” Sư đáp: “Hòa Thượng Dương 
Kỳ viên tịch đã lâu.” Vị Tăng hỏi: “Chính hiện nay lại có người nào là tri âm?” Sư đáp: 
“Ông mù trong thôn thâm gật đâu.”—Another day a monk asked Bao-Ning: “What is 
Buddha?” Bao-Ning said: “Add wood to the fire.” The monk asked: “What 1s the way?” 
Bao-Ning said: “Ihere are thorns In the mud.” The monk asked: “Who are people of the 
Way?” Bao-Ning said: “Those that hate walking there.” The monk asked: “An old worthy 
said “Though the cold wind withers the leaves, 1t 1s still a Joy when an ancient returns.” 
Who 1s an ancient?” Bao-Ning said: “Master Yang-XI 1s long gone.” The monk said: 
“Right here and now, 1s there someone who can comprehend this?” Bao-Ning said: “he 
eyeless old villager secretly taps his head.” 


69. 


6129 


Hôm khác sư thượng đường nói kệ: 
“Gió thu mát, 
Vận tùng hay, 
Khách chưa về, 
Nhớ cố hương.” 
Another day Zen master Bao-Ning entered the halÏ to recIte a verse: 
“A cold autumn wind, 
The wind drones In the pines, 
The wayward traveler, 
Thinks of hs home.” 


Thanh Liễu Chơn Yết Thiền Sư— Xing-Liao-Zhen-Yieh: Thiền sư Thanh Liễu Chơn Yết 
sanh năm 1089 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sư xuất gia năm mười một tuổi, đến năm 
mười tám tuổi sư thi đậu Kinh Pháp Hoa. Sau đó sư tiếp tục đi đến Thành Đô tiếp tục học 
tập kinh điển—Xing-Liao-Zhen-Yieh was born ¡n 1089 in Si-Chuan province, China. He 
left home at the age of eleven and passed his scriptural examinations on the Lotus Sutra 
at the age of eighteen. He then traveled to Cheng-Tu, where he continued his scriptural 
study. 
Một lần trên đường vân du, sư gặp thiển sư Đơn Hà. Đơn Hà hỏi sư: “Thế nào là chính 
mình trước không kiếp?” Sư suy nghĩ để trả lời, thì Đơn Hà đã chận lại bảo: “Ngươi còn 
ổn ào thế sao, hãy đi đi!” 
asked him: “What Is the self before the empty eon?” When Xing-Llao began to answer, 
Tan-XIa stopped him and said: “You are disturbed now. Gol” 
Một hôm sư lên ngọn Bát-Vu, bỗng nhiên khế ngộ. Trên đường sư trở về gặp Đơn Hà, thì 
Đơn Hà đã biết, tát ông một cái và nói: “Đã nói là ông sẽ chạy về đây nói cho ta biết 
mà.” Sư lễ bái rồi lui ra. Hôm sau, Đơn Hà thượng đường nói kệ: 

“Nhật soi cô phong biếc, 

Nguyệt đến nước trong khe, 

Tổ sư huyềển diệu quyết, 

Chớ hướng tất lòng an.” 

Nói xong Đơn Hà liền xuống tòa. 
Thanh Liễu bèn tiến đến trước tòa thưa: “Ngày nay đăng tòa lại chẳng lừa được con.” 
Đơn Hà hỏi: “Ngươi thử nhắc lại ngày nay ta đăng tòa xem?” Sư im lặng giây lâu. Đơn 
Hà bảo: “Sẽ nói ông khắp đất.” Sư liền đi ra. 
One day he went to nearby Bo-Yu Peak, he suddenly experienced enlightenment. Upon 
returning to see Tan-X1a, his teacher immediately knew what had transpired. Before Tan- 
Xia could speak, Tan-Xia slapped him saying: “You were going to tell me what you 
know!” He bowed and retreated. The next day, Tan-Xia entered the hall and said to the 
monks this verse: 


—Oe time on the way of traveling, he met Tan-X1a. Tan-Xia 


“The sun shines on a solitary øreen peak, 
The moon reflects In the cold creek water. 
The sublime mystery of the ancestors, 

ls not found In the small mind.” 


6130 


Tan-XiIa then got down from the seat. Xing-Liao came forward and said: “A talk like the 
one you gave today won't deceive me again.” Tan-Xia said: “hen explain it to me and 
we WIll see 1ƒ you understand.” Xing-Liao was silent. Tan-Xia said: “I wIll say you caught 
a glimpse of it.” Xing-L1ao then went out. 

e Có vị Tăng hỏi: “Chư Phật ba đời nhằm trong đống lửa xoay bánh xe đại pháp, lại quả 
thực đấy chăng? Thanh Liễu bảo: “Ta lại nghi đấy.” Vị Tăng bảo: “Hòa Thượng vì sao 
lại nghi?” Sư đáp: “Hoa đông thơm đầy đất, chim rừng chẳng biết thơm.”——A monk asked 
Xing-Liao: “All the Buddhas in the three worlds have turned the great wheel of Dharma 
Iinto the flames. Has this ceased or not?” Xing-Llao laughed out loud and said: “I have 
doubts about it.” The monk said: “Master, why do you have doubts about this?” Xing-Llao 
said: “The fragrance of wild flowers fills the road. The secluded bird does not know 1t”s 
spring.” 

e - Vị Tăng thưa: “Chẳng rơi phong thể lại nhận chuyên thân hay không?” Sư đáp: “Chỗ đi 
người đá chẳng đồng công.”—A monk asked: “Without letting go of wind and color, is it 
still possible to pivot oneself or not?” Xing-Liao said: “Whre the stone person walks, 
there 1s no other actIvIty.” 

e Một hôm sư vào nhà trù xem làm bún, chợt thùng thông lủng đáy. Tăng chúng la hoảng: 
“Uống lắm!” Sư bảo: “Thùng thông lủng đáy tự nên vui mừng, vì sao lại phiền não?” 
Tăng chúng thưa: “Hòa Thượng thì được.” Sư nói: “Quả thực đáng tiếc một thùng 
bún.”—One day Xing-Liao went Into the kitchen and saw a pot of boiling noodles. 
Suddenly, the bottom fell out of the pot. The monks there were cresffallen, saying: “Oh, 
what a wastel” Xing-Liao said: “An overturned bucket 1s a Joy. Why are you disturbed?” 
the monks said: “he master can take delight in it.” Xing-Liao said: “Really, 1t's a shame 
to wasfe a pot of noodles!” 

*. Thiển sư Thanh Liễu thị tịch năm 1151, ngài được vua ban danh hiệu “Ngộ Không Thiển 
Sư.”—Xing-Liao died in 1151. He received the posthumous name “Zen Master 
Enlightened Emptiness.” 


70. Ngộ Tân Tử Tâm Thiền Sư—Zen master Wu-Xin-Tzu-Xin-Huang-Lung: Thiền Sư Ngộ 
Tân Tử Tâm ở Hoàng Long, sanh năm 1044 tại Thiểu Châu. Sư xuất gia và thọ cụ túc 
giới tại tuviện Phật Đà lúc còn rất trẻ. Về sau sư vân du tới viếng Thiển Sư Hoàng-Long- 
Tổ Tâm thuộc dòng Lâm Tế—Zen master Wu-Xin-Tzu-Xin-Huang-Lung was born in 
1044 in Shao-Chou. As a very young man, he entered Fo-Tuo Monastery where he 
gained ordination. Later he traveled to visit the teacher Huang-Lung-Zu-Xin of the Lin- 
Chi lineage. 

se. Một hôm ngài thượng đường thuyết pháp: “Này chư Thượng Tọa, thân người khó được, 
Phật pháp khó nghe. Thân nầy không nhắm đời nay độ, còn đợi đời nào độ thân nầy? 
Nay còn sống đó, các ngài hãy tham thiển đi, tham thiển là để buông bỏ. Buông bỏ cái 
øì? Buông bỏ tứ đại, ngũ uẩn; buông bỏ bao nhiêu nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến nay; 
hãy nhìn xuống dưới gót chân của mình mà suy xét cho thấu đáo để thấy đạo lý ấy là gì? 
Suy tới lui hốt nhiên tâm hoa bừng nở, chiếu khắp mười phương. Sự chứng ngộ thì không 
thể trao truyền dù chính các ngài biết rõ nó là cái gì. Đây là lúc các ngài có thể biến đất 
lớn thành vàng ròng, quậy sông dài thành biển sữa. Há không sướng khoái bình sinh hay 
sao! Vậy thì đừng phí thì giờ niẹm ngôn niệm ngữ mà hỏi đạo hỏi thiển nơi sách vở; bởi 


71. 


6131 


vì đạo thiển không ở nơi sách vở. Dù cho thuộc lòng một bộ Đại Tạng cũng như Bách gia 
chư tủ, chẳng qua là những lời rỗi rãi, khi chết đi chẳng dùng được gì.”—One day he 
entered the hall to preach his disciples: “O brothers, to be born as a human being 1s a rare 
event, and so 1s the opportunity to listen to discourses on Buddhism. If you faIl to achieve 
emancipation ¡n this life, when do you again expect to achieve 1f? While still alive, be 
therefore assiduous In practicing meditation. The practice consists of abandonments. The 
abandonments of what? You may ask. Abandon your four elements (bhuta), abandon your 
five aggregates (skandha), abandon all the workings of your relafive consclousness 
(karmavijnana), which you have been cherishing eternity; retire within your inner being 
and see Into the reason of 1t. As your self-reflection grows deeper and deeper, the 
moment will surely come upon you when the spiritual flower will suddenly burst Into 
bloom, illuminating the entire universe. The experlence 1s Incommunicable, though you 
yourselves know perfectly well what 1t 1s. This 1s the moment when you can transform 
this great earth into solid gold, and the great rivers Into an ocean of milk. What a 
satisfaction this 1s then to your darly life! Being so, do not waste your time with words and 
phrases, or by searching for the truth of Zen in books; for the truth 1s not to be found 
there. Even If you memorize the whole Tripitaka as well as all the ancient classlcs, they 
are mere Idle words which are of no use whatever to you at the moment of your death. ” 
Sư thị tịch năm 1115. Tháp cốt của sư đã được xây về phía bắc của tu viện Hối Đường— 
He died in 1115. The master”s stupa was built north of the abbot”s room at Hui-T”ang 
Monastery. 


Tùng Duyệt Thiền Sư— Zen master T‹ong-Yueh Tou-Shuai: Thiền sư Tùng Duyệt Đẩu 
Suất sanh năm 1044 tại Cám Châu, bây giờ là tỉnh Giang Tây—Zen master Tzong-Yueh 
Tou-Shuai was born in 1044 in Kan-Chou, a place in modern ]iang-X1 province. 

Sư làm “thủ chúng” ở tu viện Đạo Ngộ, trong một dịp hướng dẫn Tăng chúng đến yết 
kiến Hòa Thượng Trí ở Vân Cái. Sau một vài câu đàm luận, thiển sư Trí đã biết được 
biệt tài của sư. Hòa Thượng Trí bèn cười bảo: “Xem thủ tọa khí chất phi phàm, tại sao 
thốt ra lời dường như kẻ say?” Sư đỏ mặt xuất mồ hôi thưa: “Cúi mong Hòa Thượng 
chẳng tiếc từ bi.” Hòa thưượng Trí lại dùng lời châm chích thêm. Sư mờ mịt, liền xin 
nhập thất tham vấn riêng với Hòa Thượng. Hòa thượng Trí hỏi: “Ông đã từng thấy Hòa 
thượng Pháp Xướng chăng?” Sư thưa: “Có từng xem ngữ lục của Ngài, tự hiểu rõ, chứ 
không mong thấy.”——Tzong-Yueh was the head monk at Tao-Wu Monastery, and on one 
occasion he led a group of monks on a Journey to visit Zen master Yun-Kai Zh1. After 
only a few sentences of conversation, Zh¡ knew that Tzong-Yueh possessed special 
ability. ZhI laughed and said: “I observe that your breath 1s unusual. Why 1s it that when 
you speak your breath 1s like that of a drunkard?” Tzong-Yueh”s face became flushed and 
he broke out in sweat, and he said: “[hope the masfer wonỶt spare your compassion.” Zh¡ 
continued to talk to Tzong-Yueh, goading him. Tzong-Yueh was flushed and didn't 
understand. He asked to have a privafe interview with ZhI. In the abbot”s room, Zh¡ asked 
Tzong-Yueh: “Have you ever seen Zen master Fa-Chang?” Tzong-Yueh said: “[ have 
read the record of his talks. I understood it all, so I don”t want to see him.” 

Hòa Thượng Trí hỏi tiếp: “Từng thấy Hòa thượng Văn ở Động Sơn chăng?” Tùng Duyệt 
thưa: “Người Quan Tây vô não, mang một cái quần vải khai nước đái, có chỗ nào hay?” 


6132 


Hòa thượng Trí nói ngay: “Ông nên đến ngay chỗ khai nước đái ấy mà tham vấn.” Sư 
theo lời dạy của Hòa thượng Trí, ầm đến yết kiến Hòa thượng Văn và thâm nhận được 
áo chỉ. Sư trổ lại yết kiến Hòa thượng Trí. Trí hỏi: “Sau khi thấy người Quan Tây đại sự 
thế nào?” Sư thưa: “Nếu chẳng được Hòa thượng chỉ dạy, đã luống qua một đời.” Sư bèn 
lễ tạ Hòa thượng Trí mà lui ra—Zen master Zh¡ continued to ask Tzong-Yueh: “Have 
you seen Zen master Tung-Shan Wen?” Tzong-Yueh said: “Kuan-XI's diseiples don't 
have any brains. lf you put on a cotton garment that smells like pIss, what good 1s 1t?” Zhi 
said: “You should go and practice at that place that smells like pIss.” Following Zh1's 
Instructions, Tzong-Yueh went and practiced with Zen master Wen at Tung-Shan, and 
deeply realized his great teaching. Later Tzong-Yueh returned to see Zen master ZhI. Zhi 
asked: “Now that youˆve seen Kuan-X1”s disciples, what about the great matter?” Tzong- 
'Yueh said: “Had it not been for your 1nstructions=, it would hae slipped past me my enfire 
life.” Tzong- Yueh then bowed and retreated. 

Một lần sư thượng đường thuyết pháp: “Tai mắt một bề trong, ỏ yên trong hang vắng, gió 
thu vào cổ tùng, trăng thu sanh sông biếc. Thiển Tăng khi ấy lại cầu chơn, hai con khỉ đột 
bốn đuôi duỗi.” Nói xong sư bèn hét lên một tiếng—One time he entered the hall to 
address the monks, saying: “When a person" eyes and ears are clear, then he resides In a 
remote mountain valley. The autumn wind rustles the ancient pines and the autumn moon 
reflects from the cold waters. A patch-robed monk who reaches that place must go still 
further to realize the truth, for this 1s still Just two apes with four tails hanging down.” 
Afetr saying this the master shouted. 

Một lần khác sư thượng đường thuyết pháp: “Đẩu Suất trọn không biện biệt, lại kêu rùa 
đen là trạnh, không thể nói diệu bàn huyền, chỉ biết khua môi động lưỡi, khiến cho Thiển 
Tăng trong thiên hạ xem thấy trong mắt một giọt máu, chớ có đối sân làm hỷ người tiếu 
ngạo yên Hà đó chăng? Sư im lặng giây lâu nói: “Thổi lên một bản thăng bình nhạc, 
mong được sanh bình chưa hết sầu.”Another time Tou-Shuai entered the hall to address 
the monks, saying: “I can”t differentiate anything. I see a hard-shelled turtle and I 
mistakenly call it soft-shelled. I can't talk any wondrous talk, or speak about truth. I Just 
flap my lips and drum my tongue. When all the monks In the world see me, they laugh so 
hard In derision that their tears turn to blood. Don't I turn their derision to happiness? Are 
you laughing at me now?” After a pause, the master said: “[ blowe a light hearted tune 
on my flute and 1t causes people to forget a lifetime of troubles.” 

Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Mới thấy tân xuân lại sang đầu hạ, bốn mùa 
dường tên sáng tối như thoi, bỗng chợt mặt hồng trở thành đầu bạc, cần phải nỗ lực riêng 
dụng tinh thần, cày lấy vườn ruộn của mình, chớ phạm lúa mạ của người, tuy nhiên như 
thế kéo cày mang bừa, phải là con trâu trắng ở núi Tuyết mới được. Hãy nói lỗ mũi ở 
chỗ nào? Sư im lặng giây lâu lại nói: “Bậy! Bậy!—One day Zen master Tou-Shuai 
enterd the hall to address the monks, saying: “FIst comes the new spring, and then 1t”s the 
beginning of summer. The four seasons pass like a shuttle. Before you know 1t, a red- 
faced babe has turned ¡into an old white-hair. You must truly exert yourself and use 
extraordinary effort. Cultivate your own field, and don't steal someone else”s seedings. 
Applying yourself in this way, your cultivation wIll certainly result in finally seeing the 
white ox on snow mounftain.” 

Vào mùa đông năm 1091, sau khi tắm gội, sư họp Tăng chúng lại nói kệ: 


6133 


“Bốn mươi tám năm, 
Thánh phàm giết sạch, 
Chẳng phải anh hùng, 
Long An đường trơn.” 
*. Nói xong sư ngồi yên thị tịch, được vua ban danh hiệu “Chơn Tịnh Thiển Sư.” 
In the winter of 1091, after bathing, the master assembled the monks and recited this 
V€TS€: 
“After forty-eight years, 
Sacred and mundane are completely killed off, Although not heroIc, 
The Longan road 1s sÏippery.” 
Upon finishing the verse, the master passed away (still sitting). He received posthumous 
tile of “True Stillness Zen Master.” 


72. Pháp Diễn Thiền Sư— Fa-Yan (1024-1104): Thiền Sư Pháp Diễn ở Ngũ Tổ sanh năm 
1024, đệ tử của Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan. Khởi đầu sư học triết lý Bách Pháp Luận 
của phái Duy Thức, ông đọc thấy câu nầy “Khi Bồ Tát vào chỗ thấy đạo thì trí hay ý thức 
suy luận và lý hay tâm thể trực giácngầm hợp nhau, cảnh hay ngoại giới và thần hay nội 
tâm gặp nhau, không còn phân biệt có chủ thể hay năng chứng và khách thể hay sở 
chứng nữa. Giới ngoại đạo Ấn Độ từng vấn nạn phái Duy Thức rằng đã không phân biệt 
năng chứng sở chứng thì làm sao có chứng. Các nhà Duy Thức không đáp được lời công 
kích ấy. Pháp sư Tam Tạng Huyễn Trang lúc ấy đang ở Ấn Độ, đến cứu nguy phái Duy 
Thức bằng câu nói “Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Đọc câu ấy Pháp Diễn tự 
hỏi “Nóng lạnh có thể biết được, vậy cái gì khiến ta tự biết.` Sư mang nỗi thắc mắc ấy 
đến hỏi các pháp sư thông thái của phái Duy Thức, nhưng không ai đáp được. Có người 
đáp: “Ông muốn rõ ý ấy hãy sang phương nam gõ cửa phái Thiển truyền Tâm ấn Phật.” 
Thế là rốt cùng Pháp Diễn đi đến với Thiền tông—Zen master was born in 1024, was a 
disciple of Bai-Yun-Shou-I”uan. He first studied the Yogacara school of Buddhist 
philosophy and came across the following passage, “When the Bodhisattva enters on the 
path of knowledge, he finds that the discriminating Intellect 1s identified with Reason, and 
that the obJective world ¡s fused with Intelligence, and there 1s no distinction to be made 
between the knowing and the known.` The anti-Yogacarians refuted this statement, 
saying that 1f the knowing 1s not distinguishing from the known, how 1s knowledge at all 
possible? The Yogacarians could not answer this criticism, when Hsuan-chang, who was 
at the time in India, interposed and saved his fellow-monks 1n the Yogacara. His answer 
was: “It 1s like drinking water; one knows by oneself whether 1t is cold or not.” When Fa- 
Yan read this answer, he questioned himself “What Is this that makes one know thus by 
oneself.' This was the way he started on his Zen tour, for his Yogacara friends, being 
philosophers, could not enlighten him, and he finally came to a Zen master for instruction. 

se Khi gặp Bạch Vân, Pháp Diễn hỏi Thủ Đoan về câu chuyện của Thiển Sư Nam Tuyển 
và Châu Ma Ni. Khi vừa dứt câu hỏi thì sư Bạch Vân Thủ Đoan liền nạt, ngang đây sư 
lãnh ngộ, bèn dâng bài kệ lên thầy 

“Sơn tiền nhất phiến nhàn điền địa 
Xoa thủ đinh ninh vân tổ tông 
Kỷ độ mãi lai hoàn tự mại 


6134 


Vị lân tùng trúc dẫn thanh phong.” 
(Trước núi một mảnh đất thong dong 
Tay chấp tận tình hỏi tổ tông 
Mấy thuở bán ra rồi mua lại 
Vui thay tùng trúc quyện thanh phong). 
Upon meeting Bai-Yun, Fa-Yan inquired to him about a story concerning Nan-Xan and 
the Mani Jewel. Just when he finshed asking this question, Bai-Yun-Shou-T”uan 
shouted at Fa-Yan, causing him to instantly attain enlightenment. Fa-Yan then thanked 
Bai-Yun-Shou-T”*an by offering the following verse: 
“Before the mountain quietly lies a patch of farm 
Repeatedly, with folded hands before my chest, [ asked the elders. 
How often have you sold it and bought 1t back by yourself? 
Ilike the pines and bamboos that bring forth the cloudless wind.” 
Theo Pháp Diễn, Thiền là hành chứ không phải là lý luận hay nói. Do đó, ngài ít khi nói 
về Thiền trong các bài giảng của ngài. Một hôm sau khi nghe Viên Ngộ thuyết về Thiền, 
Pháp Diễn bèn quở nhẹ đệ tử là Phật Quả Viên Ngộ. Pháp Diễn nói: “Được lắm, nhưng 
có chút chưa ổn.” Viên Ngộ gạn hỏi hai ba lần về chút ấy là chút gì, rốt cùng Pháp Diễn 
mới nói: “Ông nói đến Thiển nhiều quá.” Viên Ngộ phản ứng lại: “Sao vậy? Học Thiển 
thì tự nhiên phải nói Thiễn, sư phụ ghét là sao?” Ngũ Tổ Pháp Diễn nói: “Nếu ông nói 
như một cuộc nói chuyện thường ngày vậy là tốt hơn.” Một vị Tăng có mặt lúc ấy hỏi: 
“Tại sao Hòa Thượng lại ghét người ta nói đến Thiển chứ?” Pháp Diễn trả lời: “Vì nó 
làm cho ta bợn dạ.”—According to Fa-Yan, Zen 1s practical, not reasoning or talking. 
Thus, In all his preaching, he seldom talked about Zen. One day, after hearing Yuan-Wu, 
one of his disciples, taught about Zen, he told Yuan Wu: “You are all right, but you have 
a little fault.”” Yuan-Wu asked two or three times what that fault was. The master said: 
"Yo“ have altogether too much of Zen." Yuan-WUu protested: “If one 1s studying Zen at 
all, don”t you think 1t the most natural thing for one to be talking of 1t? Why do you dislike 
1t?” Fa0Yan replied: “When it 1s like an ordinary everyday conversation, It 1s somewhat 
better.” A monk happened to be there with them, asked: “Why do you specially hate 
talking about Zen?” Fa-Yan said: “Because It turns oneˆs stomach.” 
Ngày 25 tháng 6 năm 1104, sư thượng đường nói lời từ biệt với Tăng chúng: “Hòa 
Thượng Triệu Châu có lời cuối, các ông có nhớ không? Nói thử xem!” Khi không có ai 
trả lời, sư bèn nói: 
“Giàu hiểm ngàn miệng ít 
Nghèo hận một thân nhiều.” 
Nói xong sư nhắn mọi người: “Trân trọng!” Tối đêm đó sư thị tịch 
On the twenty-fifth day of the sixth month of 1104, Fa-Yan entered the hal and bade the 
monks farewell, saying: “Zhao-Chou had some final words. Do you remember them? 
Let”s see If you can recite them!” When no one responded, Fa-Yan then recited Zhao- 
Chou”s words: 
“Fortune few among the thousand 
But one has countless pains and sorrows.” 
Fa-Yan then said: ““Take care!' Later that nght Fa-Yan died. 


6135 


73. Khắc Cần Phật Quả Thiền Sư— Ke-Ch?in-Fo-Kuo (1063-1135): Cũng được biết với tên 
Viên Ngộ Khắc Cần, người tỉnh Tứ Xuyên. Vốn dòng dõi nhà nho. Ngài là một cao Tăng 
đời nhà Tống, và là tác giả bộ sách Bích Nham Lục nổi danh trong Thiền Giới. Từ tuổi 
ấu thơ ngài đã thuộc lòng kinh điển Khổng Giáo. Một hôm dạo chơi chùa Diệu Tịch, tình 
cờ đọc được sách Phật, nghe như đang nhớ lại những ký ức xa xưa. Sư nghĩ: “Kiếp trước 
chắc mình là ông thây tu.” Từ đó lúc nào ngài cũng cảm thấy bị Phật Giáo thu hút nên đã 
vào một tu viện Phật Giáo để lao mình vào việc nghiên cứu kinh điển Phật. Sau một cơn 
bệnh thập tử nhứt sanh, ngài nhận thấy rằng chỉ riêng sự thông thái về sách vở sẽ không 
bao giờ cho phép mình khám phá ra chơn lý sống động của Phật pháp, nghĩa là “Con 
đường chân chánh dẫn đến Niết Bàn theo như chư Phật giảng dạy không nằm trong văn 
cú. Muốn tìm thấy trong thanh và sắc, thì chỉ còn cách chết mà thôi. Đến khi bình phục, 
sư từ bỏ phương pháp cũ, đến tham học với Thiển sư Chân Giác Thắng. Lối dạy của 
Thiển sư Chân Giác Thắng là lấy dao chích vào cánh tay cho máu chảy rồi bảo mỗi giọt 
máu chảy ra tứ Tào Khê (Tào Khê là nơi mà Lục Tổ Huệ Năng đã sáng lập ra tông tông 
phái của ngài) và câu trên ám chỉ rằng phải đem sinh mệnh ra mà thủ đắc Thiển. Được 
gợi hứng như thế, Khắc Cần Phật Quả bái phỏng rất nhiều Thiền sư. Họ rất cảm khích 
bởi sự thành đạt của sư, có vị còn nghĩ rằng chính sư sẽ là người dựng lên một tông phái 
đặc sắc mới trong pháp môn của ngài Lâm Tế. Cuối cùng sư quyết định du phương tìm 
một vị thầy thiển đã đạt được đại giác. Ngài du hành về phương nam Trung Quốc, gặp 
Ngũ Tổ Pháp Diễn, và ở lại làm thị giả cho Ngũ Tổ trong nhiều năm. Nhưng Pháp Diễn 
không chịu ấn chứng kiến giải Thiền của sư. Sư nghĩ rằng Pháp Diễn cứ một mực nói 
ngược lại với mình, bèn thốt lên những lời vô lễ rồi bỏ đi. Khi sư sắp sửa rời khỏi Pháp 
Diễn, thì Pháp Diễn mới nói: “Đợi đến khi bệnh ngặt, bấy giờ ông mới nhớ đến ta. Sư ở 
Kim Sơn, mắc chứng thương hàn rất nặng, cố nhặt hết chỗ bình nhật bằng tất cả kinh 
nghiệm thiển đã từng đạt được trước kia, nhưng chẳng giúp được gì. Sư bèn nhớ đến lời 
của Pháp Diễn. Sau đó sư cảm thấy đở hơn nên trở lại với Thầy Pháp Diễn. Thiển sư 
Pháp Diễn vui vẻ thấy đồ đệ đã ăn năn trở về lại. Từ đó sư ở bên Thầy rất lâu. Ngay cả 
khi đã đạt được đại giác thâm sâu và đã được ấn chứng xác nhận từ Ngũ Tổ, ngài vẫn 
tiếp tục ở lại bên thầy để rèn luyện tâm linh——Ke-Ch'in-Fo-Kuo (1063-1135), also called 
Yuan-Wu Ko-Chin, a native of Szechuan, was born In a Confucian family. He was one of 
the famous monks In the Sung Dynasty and the author of a Zen text book known as the 
“Pi-Yen-Lu.` As a child he learned the Confucian classics by heart. One day he went to 
Diệu Tịch monastery where he happened to read Buddhist books, and felt as If he were 
recalling his old memories. He thought to himself, “[ must have been a monk in my 
previous life.” Since then he was attracted to Buddhism and entered a Buddhist 
monastery, where he devoted himself to the study of the sutras. After nearly dying from 
an I1llness, he came to a conclusion that mere scholarly erudition could not bring one to 
the living truth of the Buddha-dharma. It 1s to say: “The right way to the attainment of 
Nirvana as taupht by the Buddhas 1s not to be found in words. I have been seeking 1t in 
sounds and forms and no doubt I deserve death.” When he recovered, he quitted his old 
method, and came to a Zen master named Chen-Chueh-Sheng. Master Sheng”s 
Instruction consisted in making his own arm bleed by stcking a knife Into 1t and 
remarking that each drop of the blood came from Tsao-Ch”i (T”sao-Ch”1 is where the 
SIxth Patriarch Hui-Neng founded his school) which meant that Zen demanded one's life 


6136 


for 1s masftery. Thus inspired, Ke-Ch"in-Fo-Kuo visited many Zen masters. They were all 
well Impressed with his attainment, and some even thought that It was he who would 
establish a new orIginal school in teaching of Lin-Chi. Finally, he set out to find an 
enlightened Zen master. He traveled to south China, where he eventually found and 
stayed with Master Wu-Tsu-Fa-Yen, whom he served as an attendant for many years. 
However, Fa-Yen refused to confirm his view of Zen. He thought Fa-Yen was 
deliberately contradicting him . Giving vent to his dissatisfaction 1n some disrespectful 
terms, he was about to leave Fa-Yen, who simply said: “Wait until you become seriously 
1ll one day when you will remember me.” While at Chin-Shan, Fo-Kuo contracted a fever 
from which suffered terribly. He tried to cope with it with all his Zen experiences which 
he attained before, but to no purpose whatever. He then remembered Fa"Yenˆs prophetic 
admonition. Therefore, as soon as he felt better, he went back to Wu-Tsu monastery. Fa- 
'Yen was pleased to have his repentant pupil back. Since then he stayed at Wu-Tsu for a 
long time. Even after he had realized profound enlightenment under Wu-Tsu and had 
received from him the seal of confirmation, he stayed with him to train further until the 
master's death. 
Thiển sư Khắc Cần Phật Quả sanh năm 1063. Thầy Thiển thuộc dòng Lâm Tế, là môn đồ 
và người nối Pháp của Ngũ Tổ Pháp Diễn. Ông là thầy của Đại Tuệ Tông Cảo. Thuở 
thiếu thời sư tinh thông nho học. Người ta nói mỗi ngày sư viết trên ngàn chữ. Một dịp 
viếng chùa Diệu Tự, thấy sách Phật, sư cảm thấy như bắt được vật cũ. Sau đó sư xuất gia 
và thọ cụ túc giới với Luật Sư Tự Tỉnh. Khi sư đến tu viện Kim Sơn, mắc bệnh nặng, nhớ 
đến lời dạy của thiển sư Diễn ở Ngũ Tổ, sư nguyện khi bệnh tạm bớt sẽ trở lại tham học 
với Ngài —Zen master Ke-Xin-Fo-Kua was born in 1063, a Chinese Zen Master of the 
lineage of Lin-Chi Zen. He was a student and Dharma successor of Wu-Tsu Fa-Yen. He 
was the teacher of Ta-Hui-Tsung-Kao. A gifted youth who thoroughly studid the 
Confucian classics. He 1s said to have written one thousand words everyday. During a 
vIsit to Miao-Tzu Monastery, he obseved some Buddhist scriptures and was surprised by 
a strong feeling that he had previously possessed them. He then left home and received 
full-ordination with Vinaya Master Tzu-Shing. When he came to Jin-Shan, he became 
seriuosly 1ll. Remembering Zen master WuTzu”s words, he pledged to return to study 
with him when he recovered. 
Một hôm Pháp Diễn có khách, khách vốn là quan để hình đã treo ấn từ quan trở về. 
Khách hỏi về đạo lý Thiển, Pháp Diễn nói: “Quan để hình có biết một bài thơ tiêu diễm 
mà bọn Thiển chúng tôi nhớ mài mại hai câu cuối không? Đó là —One day, a visitor 
whose official business being over was to go back to the capital. Being asked by him as to 
the teaching of Zen, Fa-Yen said: “Do you know a romantic poem whose last two lines 
somewhat reminds us of Zen? The lines are: 

Cô nàng gọi mãi những vô ích 

Chỉ thằng tốt mã nghe ra thôi. 

(Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự 

Chỉ yếu Đàng lang nhận đắc thanh). 

For the maid she calls, why so often, 

when there”s no special work to do? 

Only this, perchance her voice 1s overheard by her lover.” 


6137 


Nghe đọc xong, viên quan trẻ nói: “Vâng, vâng, thưa đại sư.” Nhưng sư bảo ông đừng có 
nghe theo dễ dàng như thế—When this was recited, the young officer said, “Yes, yes, 
master.” But he was fold not to take 1t too easily. 
Từ ngoài trở vào, vừa nghe cuộc đàm đạo nầy Phật Quả hỏi: “Nghe nói Hòa Thượng đọc 
bài thơ Tiêu diễm cho quan để hình lúc tôi ra ngoài, Đề hình ó hiểu không?”—Fo-Kuo 
heard of this interview when he came back from outside, and asked: “I am told you recIte 
the romantic poem for the young visitor while Ï was away. Did he understand?” 
Pháp Diễn đáp: “Y nhận ra tiếng.”—Fa-Yen replied: “He recognizes the voices.” 
Phật Quả nói: “Câu thơ nói “Chỉ thằng tốt mã nghe ra thôi, nếu như để hình nghe ra 
tiếng” y lầm lẫn ở chỗ nào?”—Fo-Kuo said: “As long as the line says, “The thing ¡s to 
have the lover overhear her voice,` and 1f the officer heard this voice, what 1s wrong with 
him?” 
Không trả lời thẳng câu hỏi, Pháp Diễn bảo: “Ý Tổ sư Tây lại là gì?” Cây bá trước sân. 
Thế là thế nào?” Tức thì tầm mắt Phật Quả mở ra mà thấy đạo lý của Thiền. Sư chuồn ra 
khỏi thất, chợt thấy một con gà đang xóc cánh mà gáy. Sư nói: “Đấy há không phải là 
tiếng?” Rồi sư làm bài kệ giác ngộ nổi tiếng sau đây để trình lên thầy——Without directly 
answering the question, the master abruptly said: "What 1s the Patriarch's Idea of coming 
from the West? The cypress-tree in the court-yard. How 1s this?” 'This at once opened Fo- 
Kuoˆs eye to the truth of Zen. He rushed out of the room when he happened to see a cock 
on the railing give a cry, fluttering 1ts wings. He said: “Is this not the voice?” His famous 
verse of enliehtenment: 
“Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, 
Sảnh ca tùng lý túy phù qui, 
Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, 
Chỉ hứa giai nhơn độc tự tri.” 
(Quạ vàng hương kín túi gấm thêu, 
Nhịp ca tùng rậm say dìu về, 
Một đoạn phong lưu thuở thiếu niên, 
Chỉ nhận giai nhơn riêng tự hay. 
Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch). 
“The golden duck vanishes Into the gilt  brocade. 
With a rustic song, the drunkard returns In the woods. 
A youthul love affair. 
Is known only by the young beauty.” 
Pháp Diễn góp lời thêm: “Việc lớn một đời của Phật và Tổ, chẳng phải người căn nhỏ 
chất kém mà có thể tạo nghệ được. Ta giúp vui cho ngươi đó.”—Master Fa-Yen added: 
“he great affair of life that has caused the Buddha and patrlarchs to appear among us 1S 
not meant for small characters and Inferior vessels. [ am glad that I have been a help to 
your delight.” 
Viên Ngộ là một trong những thiển sư xuất sắc nhất trong thời của ngài. Nhờ có ngài và 
em trai của ngài (kém hơn ngài 20 tuổi) là Vô Môn Khai Tuệ, cũng là môn môn đồ của 
dòng Thiền Lâm Tế, mà Thiển Tông Trung Quốc đã trải qua một thời phồn thịnh, trước 
khi các tổ truyền từ “tâm truyền tâm. ”—Yuan-Wu Ko-Chin was one of the most 
Important Zen masters of his time. With masters like him and the twenty-years-younger 


74. 


6138 


brother, Wu-Men-Hui-Kˆai, also in the lineage of Lin-Chi Zen, Chinese Zen reached the 
last peak of Its development In China before the dharma transmitted by the patrlarchs 
from heart-mind to heart-mind. 

Sau khi Ngũ Tổ Pháp Diễn thị tịch, Viên Ngộ trở về miền bắc. Tại đây các quan trong 
triểu và ngay cả Hoàng Đế Huệ Tông đã bổ nhiệm ngài làm viện trưởng các tu viện 
Thiền lớn khác nhau. Khi người Khuất Đan chinh phục miễn bắc Trung Quốc, ngài đã trở 
lại miền nam. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ngài đã lên đường trở về quê hương và 
hoằng hóa ở đây cho đến lúc thị tịch—After Fa-Yen passed away, Yuan-Wu set out for 
the north, where he was appointed by high state officials and finally by Emperor Hui- 
Tsung himself to the abbacy of varilous large Zen monasteries. When the Kitan 
conquesfed the north of China, Yuan-Wu returned to the south. However, he soon 
returned to his home province and was active there as a Zen master until his death. 

Cuối tháng tám năm 1135, có vẻ hơi nhuốm bệnh, sư ngồi kiết già viết kệ để lại cho 
Tăng chúng. Đoạn sư ném bút thị tịch. Tháp cốt của sư bên cạnh chùa Chiêu Giác—Late 
in August In the year 1135, Fo-Kua appeared to be sliphtly 1ll. He sat cross-legged and 
upright, composed a farewell verse to the congregation. Then, putting down the brush, he 
passed away. His cremated remains were placed in a stupa next to Z“hao-Zhue Temple. 


Huệ Cần Phật Giám—Zen Master Hui-Ch°in-Fo-Chien: Thiền sư Huệ Cần Phật Giám, 
quê ở Thái Bình, Trung Quốc, trải qua nhiều năm học hỏi Thiễển với nhiều vị tôn túc và 
nghĩ mình thành tựu viên mãn. Nhưng Ngũ Tổ sơn Pháp Diễn không chịu ấn chứng cho 
sở kiến, nên lòng phẩn hận. Sư từ giả đồng bạn là Phật Quả. Nhưng Phật Quả thì quay 
về Ngũ Tổ và nhờ ngài mà chứng ngộ triệt đê. Phật Giám cũng trở về cùng lúc, nhưng 
thực tâm thì muốn đi nơi khác. Tuy nhiên, Phật Quả khuyên sư hãy ở lại với thây, bảo 
rằng: “Chúng ta mới rời nhau hơn một tháng nhưng so với lần trước, sư huynh thấy tôi ra 
sao?” Sư đáp: “Chỗ ngờ của tôi là ở đấy.” Ý nghĩa của cuộc bàn luận nây là Phật Quả đã 
chứng ngộ ngay sau khi trở về với thầy cũ của mình. Sự kiện đó xấy ra trong một tháng 
cách mặt đồng bạn, đã tạo ra mộ biến chuyển trong đời tâm linh của Phật Quả, khiến cho 
Phật Giám lấy làm lạ đâu là nguyên nhân và ý nghĩa của sự cải hóa ấy—Zen Master 
Hui-Ch”in-Fo-Chien of Tai-Ping, China, studied Zen for many years under different 
masters and thought he was fully accomplished ¡n it. But Fa-Yen of Mount Wu-Tsu Shan 
refused to sanction his view, which offended him greatly. He left the master, as did his 
friend Fo-Kuo. But the latter returned to Wu-Tsu and attained full realization under him. 
Fo-Chien also came back after a while, but his real Intention wa to go somewhere else. 
Fo-Kuo, however, advised him to stay with the master, saying: “We have ben separated 
from each other more than a month, but what do you think of me now since Ï saw you 
last?” Fo-Chien replied: “This 1s what puzzles me.” The significance of this conversation 
1s that Fo-Kuo, as was already recorded under him, had his enlightenment soon after he 
came back to his former master. This fact, occuring during the monthˆs separation from 
his friend, had caused such a change In Fo Kuo”s spiritual life that Fo-Chien wondered 
what was the cause and meaning of this transformation. 

Phật Giám quyết định ở lại núi Ngũ Tổ với lão sư Pháp Diễn của mình và người bạn tốt 
Phật Quả. Một hôm, Pháp Diễn để cử vấn đáp giữa Triệu Châu và một thầy Tăng—Fo- 


6139 


Chien decided to stay at Wu-Tsu Shan with his old master Fa-Yen and his good friend Fo- 
Kuo. One day, Fa-Yen referred to the conversation between Chao-Chou and a monk: 
Thầy Tăng hỏi: “Thói nhà của Hòa Thượng là gì?”—The monk asked: 'What is your way 
of teaching?” 

Triệu Châu đáp: “Lão Tăng tai điếc, xin nói to hơn.”—Chao-Chou replied: “I am deaf; 
speak louder, please.” 

Thầy Tăng lặp lại câu hỏi. Triệu Châu bèn nói: “Ông hỏi thói nhà của ta, và ta hiểu thói 
nhà của ông rồi đó.”—The monk repeated the question. Then Chao-Chou said: “You ask 
me about my way of teaching, and I have already found out yours.” 

Vấn đáp nầy làm cho tâm trí của Phật Giám khai thông tỏ ngộ. Bấy giờ sư hỏi Pháp 
Diễn: “Xin thầy chỉ thị cho đạo lý rốt ráo của Thiễn là gì?”——This conversation served to 
open Fo-Chien”s mind to enlightenment. He now asked the master: “Please point out for 
me what Is the ultimate truth of Zen.” 

Pháp Diễn đáp: “Sum la vạn tượng được ấn thành Nhất pháp.”—Fa-Yen replied: “A 
world of multiplicities 1s all stamped with the one.” 

Phật Giám đẳnh lễ rồi lui ra——Fo-Chien bowed and retired. 

Về sau khi Phật Giám nói chuyện về Thiển, có nhắc đến chuyện Đông Tự hỏi Ngưỡng 
Sơn về Trấn hải minh châu. Nói đến chỗ “không có lý để tỏ bày,` Phật Quả hỏi: “Đã bảo 
minh châu nằm sẵn trong tay, tại sao lại còn không lời đối đáp, không lý để tỏ bày?” 
Nhưng hôm sau sư bảo: “Đông Tự chỉ muốn có một hạt châu mà thôi, nhưng cái điều 
Ngưỡng Sơn đưa ra chỉ là cái giỏ tre cũ kỹ.” Phật Quả ấn chứng sở kiến nầy, nhưng 
khuyên sư hãy gặp riêng Hòa Thượng—Later when Fo-Kuo and Fo-Chien were talking 
on Zen, mention was made of Tung-Szu”s asking Yang-Shan about the bright gem from 
the sea of Chen. When the talk turned to “no reasoning to advance,` Fo-Kuo demanded, 
“When It is said that there are no words for reply, nor 1s there any reasoning to advance?” 
Fo-Chien dịd not know what reply to make. On the following day, however, he said: 
“Tung-Szu wanted the gem and nothing else, but what Yang-Shan produced was Just an 
old wicker work.” Fo-Kuo confirmed the view, but told him to go and see the master 
personally. 

Một hôm, bước vào phương trượng của Hòa Thượng, vừa sắp mở lời thì Hòa Thượng 
mắng chửi thậm tệ. Phật Giám khốn nạn phải lính quýnh rút lui. Trở về liêu, đóng cửa 
nằm mà lòng hận thầy không nguôi—One day, when Fo-Chien came to the master”s 
room and was at the point of addressing him, the master rebuked him terribly. Poor Fo- 
Chien had to retire in a mostawkward maner. Back in his own quarters, he shut himself up 
1n the room while his heart was In rebellion agaInst the master. 

Phật Quả âm thầm biết chuyện đó, đi đến liêu đồng bạn và gõ cửa. Phật Giám gọi ra: 
“Ai đó?” Khi biết đấy là ông bạn thân Phật Quả, sư bảo Phật Quả hãy vào. Phật Quả e 
dè hỏi: “Sư huynh có gặp lão Hòa Thượng không? Việc bái phỏng ra sao?” Sư phiển 
trách bạn rằng: “Bởi nghe sư huynh khuyên nên tôi ỏ lại đây; kết cục việc lừa phỉnh nầy 
là gì? Ôi đã bị lão Hòa Thượng mắng chửi thậm tệ.” Phật Quả bật cười ha hả và bảo: 
“Huynh có nhớ ngày kia huynh nói gì với tôi không?” Phật Giám ý hỏi: “Nghĩa là gì?” 
Phật Quả bèn thêm: “Há không phải sư huynh bảo rằng Đông Tự chỉ muốn hạt châu mà 
thôi, còn cái điều Ngưỡng Sơn đưa ra là cái giỏ tre cũ kỹ?”——Fo-Kuo found this quietly, 
and came to his friend”s room and knocked at the door. Fo-Chien called out, “Who 1s 1t?” 


75. 


6140 


Finding that it was his dear friend Fo-Kuo, he told Kuo to come 1n. Fo-Kuo Innocently 
asked: “Did you see the master? How was the Iinterview?” Fo-Chien now reproached him 
saying: “lt was according to your advice that I have stayed here, and what 1s the outcome 
of the trick? I have been terribly rebuked by that old master of ours.” Fo-Kuo burst out 
inoa hearty laugh and said: “Do you remember what you told me the other day?” Fo- 
Chien discontentedly said: “What do you mean?” Fo-Kuo then added: “Did you say that 
while Tung-Szu wanted the gem and nothing else, and what Yang-Shan produced was 
Just an old wIcker workd?” 

Khi nghe đồng bạn nhắc lại câu nói của mình, Phật Giám thấy ngay yếu điểm của mình. 
Rồi thì cả hai được Hòa Thượng gọi; vừa thấy hai người, Hòa Thượng nói ngay: “Mừng 
cho anh Cần, việc lớn đã xong!?—When his own statement was repeated now by his 
friend, Fo-Chien at once saw the point. Thereupon both Kuo and Chien called on the 
master, who, seeing them approach, abruptly remarked: “O brother Chien, this time you 
surely have It.” 


Long Môn Thanh Viễn Phật Nhãn— Lung-Men-Ch°*ing-Yuan-Fo-Yen (?-1120): Thiền 
sư Trung Hoa, trước theo học luật; về sau, nhân đọc kinh Pháp Hoa đền đoạn “Thị pháp 
phi tư lương phân biệt chỉ sở năng giải (pháp nầy vượt ngoài lãnh vực của tư duy và phân 
biệt.” Điều nầy gây xúc động ở sư, nên sư kiếm giảng sư của mình và hỏi pháp siêu 
việttri thức đó là gì. Giảng sư không soi sáng nổi cho sư, sư mới thấy rằng nghĩa học và 
danh tướng không phải là duyên cớ để giải quyết việc lớn sinh tử—Chinese Zen master 
who was first a student of Vinaya; later, when reading the Lotus Sutra, he came across 
the passage, “This Dharma 1s something that goes beyond the realm of thought and 
discrimination.` This impressed him, so he came to his teacher and asked what was this 
Dharma transcending Intelligence. The teacher failed to enlighten him, who then saw that 
mere learning and scholarship could not solve the ultmate problem of this existence 
subJect to birth and death. 

Rồi sau đó Phật Nhãn du hành sang Nam để tham kiến Pháp Diễn (see Pháp Diễn Thiển 
Sư). Nhân khi đi xin ăn ngang qua xứ Lư Châu, trợt chân té nhào xuống. Trong cơn đau 
đớn, thoảng nghe hai người chữi lộn nhau, người đứng can bảo, “Vậy là tôi thấy hai ông 
vẫn còn ôm ấp những phiền não.” Tức thì sư tỉnh ngộ. Nhưng hễ khi sư có điều gì muốn 
hỏi Pháp Diễn thì Pháp Diễn cứ trả lời: “Ta không thể hơn ngươi; cứ tự mình mà hiểu 
lấy.” Có khi Pháp Diễn bảo: “Ta không hiểu; Ta không thể hơn ngươi.” Lối nhận xét ấy 
càng khiến cho Thanh Viễn muốn biết về Thiền. Sư nhất định nhờ Nguyên Lễ thủ tòa 
giải quyết vấn đề, nhưng Nguyên Lễ kéo tai sư vừa đi quanh lò lửa vừa báo “tốt hơn hết 
là ông cứ tự hiểu lấy.` Thanh Viễn gằng giọng: “Nếu thật có Thiển sao không khui bí 
mật ra cho tôi? Thế mà ông lại lấy làm trò đùa sao?” Tuy nhiên, Lễ bảo sư: “Mai sau 
ông sẽ tổ ngộ mới hay cái quanh co nầy.”—Fo-Yen now travelled south in order to see 
Fa-Yen of T”aI-Pˆing. While begging through the country of Lu, he stumbled and fell on 
the ground. While suffering pain, he overheard two men railing at each other, when a 
third one who interceded remarked, “So I see the pasions stil cherished b both of you." He 
then had a kind of enliphtenment. But to whatever questions he asked Fa-Yen, the 
answer was, “l cannot surpass you; the thing 1s to understand all by yourself.` Sometimes 
Fa-Yen said, “[ do not understand myself, and I cannot surpass you.' This kind of remark 


6141 


inecited Ch"ing-Yuan”s desire all the more to know about Zen. He decided get the matter 
settled by his senior monk Yuan-LI, but Lï pulled him by the ear and goïng around the fire 
place kept on saying, “Phe best thing 1s to understand all by yourself." Ch'ing-Yuan 
Insisted: “If there 1s really such a a thing as Zen, why not uncover the secret for me? 
Otherwise, I shall say 1t is all a trick.` Li, however, told him: “Some day you will come to 
realize all that has been going on today between you and me. 
Khi Pháp Diễn rời khỏi Thái Bình, Thanh Viễn từ giả ngài, và trải qua mùa kiết hạ ở 
Tương Sơn, ở đây sư kết bạn thâm giao với Linh Nguyên Thiển Sư. Bấy giờ Thanh Viễn 
xin chỉ giáo rằng: “Gần đây, tôi có biết một vị tôn túc ở đô thành, những lời của ngài 
hình như hợp với tri thức của tôi rất nhiều.” Nhưng Linh Nguyên khuyên sư hãy đến với 
Pháp Diễn, ngài vốn là vị tôn sư bậc nhất trong thiên hạ, và nói thêm rằng những ai mà 
lời nói nghe ra như dễ hiểu, họ chỉ là ông thầy tri giải chớ không phải là những Thiển sư 
thật sự—When Fa-Yen moved away from T”ai-P°ing, Ch”ing-Yuan left him, and spent 
the summer at Ching-Shan, where he got very well acquainted with Ling-Yuan. Ching- 
Yuan now asked his advice, saying, “Lately, I have come to know of a master In the cIty 
whose sayings seem to suit my Intelligence much better.` But Ling-Yuan persuaded him 
to go to Fa-Yen who was the best of Zen masters of the day, adding that those whose 
words he seemed to understand best were merely teachers of philosophy and not real Zen 
1naSt€TS. 
Thanh Viễn theo lời khuyên của bạn, trở về với thầy cũ. Vào một đêm lạnh, sư ngồi một 
mình và cố khêu sáng đống tro torng lò lửa thử xem có còn lại một chút than đỏ nào 
không, sư thấy tận dưới đống tro có một cục than nhỏ xíu bằng hạt đậu. Sư tự nhủ rằng lý 
của Thiền cũng tự khơi mở y như đào sâu xuống tảng đá của tâm thức. Sư đặt quyển sử 
Thiền gọi là Truyền Đăng Lục trên bàn, mở mắt nhìn vào tiểu sử của Phá Táo Đọa, bỗng 
dưng tâm trí khai thông mà được chứng ngộ—Ch”ing-Yuan followed his friend”s advice, 
and came back to 1s former master. One cold night he was sitting alone and tried to clear 
away the ashes In the fire-place to see 1ƒ there were any piece of live charcoal left. One 
tiny piece as large as a pea happened to be discovered way down In the ashes. He then 
reflected the truth of Zen would also reveal Iftself as one dug down the rock-bed of 
conscIousness. He took up the history of Zen known as the Transmission of the Lamp 
from his desk, and his eye fell upon the story of the P°o-Tsao-To (broken range), which 
unexpectedly opened his mind to a state of enlightenment. 
Sau khi đại ngộ, sư làm một bài kệ như sau —After this great enlightenment, he 
composed the below verse: 

Chim rừng hót líu lo 

Khoát áo ngồi đêm thâu 

Khơi lửa, bình sinh tỏ 

Quần trí thành bếp đổ. 

Việc sáng nhưng người mù 

Khúc nhạc ai hòa ca 

Nghĩ đến khăng khăng nhớ 

Cửa mở, ít người qua. 

(Điêu điêu lâm điểu đề 

Phi y chung dạ tọa 


76. 


6142 


Bát hỏa ngộ bình sinh 

Sự hạo nhân tự mê 

Khúc đạm tùy năng họa 

Niệm chi vĩnh bất vong 

Môn khai thiểu nhân quá). 

The birds are too-tooing 1n the woods, 

with the garment covered up 

I sit alone all nght. 

A tiny pIece of live charcoal deeply 

buried in the ashes tells the secret of life: 

The cooking range 1s broken to pIeces 

when the spirit knows where to return. 

Revealed everywhere shines the truth, 

but men see 1t not, confused 1s the mind; 

Simple though the melody 1s, who can appreciate 1t? 

Thinking oŸ it, long wIÏl 1s memory abide with me; 

Wide open 1s the gate, but how lonely the scenel 
Sư thị tịch năm 1120—He passed away In 1120. 


Đại Huệ Tông Cảo (1089-1163)—Zen master Ta-Hui-Zong-Kao: Dòng Thiên thứ hai 
mươi hai—Thiển sư Đại Huệ Tông Cáo sanh năm 1089 tại Ninh Quốc, một đại sư đời 
nhà Tống. Ngài là đệ tử của Viên Ngộ Thiền sư. Năm mười bảy tuổi xuất gia tại chùa 
Huệ Vân, và thọ cụ túc giới năm mười tấm tuổi. Lúc thiếu thời tình cờ ông gặp được 
quyển Vân Môn Ngữ Lục. Sư thường đi du phương và tu tập với các vị thiển sư có tiếng 
thời bấy giờ. Về sau sư theo tu với thiển sư Trạm Đường. Trạm Đường biết khả năng 
xuất chúng của sư; tuy nhiên, Trạm Đường bảo sư là sư chưa giác ngộ vì trở ngại của 
kiến thức phàm phu. Sau khi Trạm Đường viên tịch, sư tìm đến thiền sư Viên Ngộ tại 
chùa Thiên Ninh, nơi đó ông gặp sư Viên Ngộ đang thuyết pháp cho chư Tăng Ni. Sư 
Viên Ngộ có nhắc một chuyện về các sư hỏi Ngài Vân Môn: “Thế nào là chỗ chư Phật 
xuất thân?” Vân Môn đáp: “Núi đông trên nước đi.” Đoạn một người trong chúng hỏi 
Viên Ngộ: “Thế nào là chỗ chư Phật xuất thân?” Viên Ngộ đáp. “Gió nam từ nam, nhưng 
cung điện lại khô ráo lạnh lẽo.” Nghe xong sư hoát nhiên tỉnh ngộ, quá khứ vị lai đều dứt 
hẳn—Ta-Hui-Zong-Kao—The Twenty-second Chinese Zen Generation (Sixteenth after 
Hui-Neng)—He was born in 1089 in Ning-Kuo, a famous monk in the Sung dynasty. He 
was a disciple of Yuan-Wu. He left home at the age of seventeen to live at Hui-Yun 
(Wisdom Cloud) Temple, and received ordination there the following year. As a young 
man Dahui happened to encounter a copy of the Record of Yunmen. He often traveled 
and practiced under various famous Zen masters. Later he studied under a Zen master 
named Zhan-T°ang. Master Zhan recognized Da-Hui”s unusual ability; however, told 
him: “You haven't experienced enlightenment and the problem 1s your ordinarily 
intellectual understanding!” After master Zhan died, Da-Hui traveled to Yuan-Wu's 
residence, T”ian-Ning Temple, where he heard the master address the monks. In his talk, 
Yuan-Wu spoke of an Iincident in which a monk asked Yun-Mên “What 1s the place 
where all Buddhas come forth?” Yun-Mềên answered, “The water on East Mountain flows 


6143 


uphill.” 'Then someone 1n the audience asked Yuan-Wu, “What 1s the place where all 
Buddhas come forth?”” Yuan-Wu said, “Warm breeze come from the South, but in the 
palace there”s a cold draught.” Ủpon hearing these words, Da-Hui”s past and future were 
cut Off. 

e_ Thiển sư Đại Huệ là một trong những môn đồ lớn của Viên Ngộ, người đã đóng góp to 
lớn vào việc hoàn chỉnh phương pháp công án thiển. Ngài là một tay cự phách tán dương 
sự giác ngộ, một trong những lời tán dương của ngài là : “Thiển không có ngôn ngữ. Hễ 
có chứng ngộ là có tất cả.” Từ đó những chứng cứ hùng hồn của ngài đối với sự chứng 
ngộ, như đã thấy, đều xuất phát từ kinh nghiệm riêng tư của mình. Trước đây, ngài đã 
sửa soạn đầy đủ để viết một bô luận chống lại Thiển tông, trong đó nhắm tước bỏ những 
điều mà các Thiển gia gán ghép cho Thiền. Tuy nhiên, sau khi hỏi đạo với Thầy mình là 
Thiển sư Viên Ngộ, tất cả những quyết định trước kia đều bị sụp đổ, khiến ngài trở thành 
một biện giả hăng say nhất của kinh nghiệm Thiển—Zen master Ta-Hui, one of Yuan- 
Wu”s chief disciples, played a major role In shaping koan practice. He was a great 
advocate of “satorI,` and one of his favorite sayIngs was: “Zen has no words; when you 
have “satori` you have everything.” Hence his strong arguments for 1t, which came, as has 
already been shown, from his own experience. Until then, he was quite ready to write a 
treatise against Zen in which he planned to disclaim everything accredited to Zen by Ifs 
followers. His Interview with his master Yuan-Wu, however, rushed all his former 
determination, making him come out as a most intense advocate of the Zen experience. 

e© Năm 1163, sư gọi đồ chúng lại lại viết bài kệ sau. 

Sanh cũng chỉ thế ấy 
Tử cũng chỉ thế ấy 
Có kệ cùng không kệ 
Là cái gì quan trọng 

*.. Viết xong kệ, sư ném bút thị tịch. 

In 1163 he composed a verse with large brushstrokes: 
Birth 1s Just so. 
Death Is Just so. 
S0, as for composing a verse, 
Why does It matter? 

Ta-Hui then throw down the brush and passed away. 


(B) Những Vị Cao Tăng và Học Giả Nổi Tiếng khác của Trung Hoa 
Other Chinese Famous Buddhist Monks and Scholars 


l1) Vương Nhựt Hưu— Wang-Jth-Hsiu (265-420 A.D.): Người Long Thư, còn gọi là Hư 
Không cư sĩ, người đời nhà Tấn, đậu Tiến Sĩ nhưng không ra làm quan, chỉ lo chuyên chú 
tu Tịnh Độ và trở thành tín đồ mộ đạo và học giả, chuyên tu tịnh nghiệp Tịnh Độ và phép 
Quán Âm. Ông viết quyển “Long Thư Tịnh Độ” khuyên dạy người về phép tu Niệm 
Phật. Đây là một trong những quyển sách quan trọng hàng đầu trong việc hoằng dương 
Tịnh Độ (Long Thư là tên quê của ông chứ không phải là Pháp Danh hay tên ông)— 


6144 


Wang-Jih-Hsu, from Lung-Shu, also known as Hsu-Khung, lived during the Chin Dynasty 
(265-420 A.D.). He obtained his Doctorate Degree but chose not to take office as a 
mandarmn. He became a devout and learned follower of Amitabha and Kuan-Yin. He 
focused all his time to cultivate Pureland Buddhism. He wrote the book tiled “Pureland 
Dragon Poetry” teaching and advising others the cultivated path of Buddha Recttation. 
This Buddhist text was one of the most Iimportant books In propagating Pureland 
Buddhism (Lung-Shu 1s his hometown, not his Buddha name, nor his name). 


2) Đạo An—Tao-An (312-385): Đạo An, một trong những học giả Phật giáo quan trọng 
nhất của Trung quốc vào thế kỷ thứ IV sau Tây lịch (312-385). Đạo An sanh ra tại đất 
Phù Liễu, thuộc xứ Thường Sơn, ở miền bắc Trung Hoa, trong gia đình theo Khổng giáo, 
nhưng ông xuất gia tu Phật năm 12 tuổi. Vì tướng mạo xấu nên ông không được người 
trong chùa nể trọng cho mấy. Về sau ông du phương học đạo, gặp Ngài Phật Đồ Trừng 
ông liền xin theo làm đệ tử nương học. Mỗi khi Phật Đồ Trừng giẳng kinh thì ông trùng 
thuật lại, lời giảng và ý nghĩa đều diễn đạt đến mức siêu quần, làm cho thính chúng thấy 
đều kinh hãi. Ông đã nghiên cứu nhiều văn bản khác nhau của Kinh Bát Nhã và thực 
hành thiển định. Ông đã bình giải những kinh văn nây ngay trong những năm đầu trong 
đời tu tập của ông, và ông cũng chính là học giả Phật giáo đầu tiên phối hợp giữa Bát 
Nhã và Thiền Na, là người khai sáng một trong những trường phái Phật giáo Trung quốc 
đầu tiên, trường phái nầy được triển khai từ Kinh Bát Nhã Ba La Mật mà ông đã dày 
công nghiên cứu. Học thuyết về “Không tổn tại căn bản,” trường phái nầy tin rằng cách 
duy nhất để giải thoát khỏi những ràng buộc của mình là bằng cách giữ cho tinh thần 
trong “không tổn tại.” Ông cũng là người đâu tiên lập ra bản danh mục kinh điển bằng 
Hoa ngữ thời bấy giờ. Ông cũng khai triển bộ luật dành cho chư Tăng, vì ông nhận thấy 
Phật giáo Trung Quốc chưa có bộ luật tạng dành cho chư Tăng vào thời đó. Ông được coI 
là người đầu tiên khởi xướng việc thờ Phật Di Lặc. Ông cũng đã lập ra quy định những 
quy tắc chính về sinh hoạt chung cho các đệ tử của mình. Những sinh hoạt nầy bao gồm 
những nghi lễ tôn vinh Đức Phật như đi vòng quanh các tượng, phương pháp giải thích 
kinh điển, ăn uống trong tự viện, và nghi lễ bố tát. Vì bao giờ ông cũng xem trọng thiển 
định, nên nhiều người coi ông như một trong những cha đẻ của Thiển Tông Trung Hoa, 
trong khi nhiều người khác xem ông như là người thật sự sáng lập ra Thiển tông Trung 
Hoa. Người ta nói rằng Đạo An Pháp Sư có một tướng lạ là nơi cánh tay trái của ngài nổi 
lên một cục thịt u, giống như hình cái ấn, nên người đương thời cũng gọi ngài là “Thủ Ấn 
Hòa Thượng.”—Tao An, one of the most important Chinese Buddhist scholar of the 4° 
century AD (312-385). He was born in Fu-Lleu area of Tsang-Shan region In northern 
China into a Confucianist family; however, by the age of twelve he became a novice 1n 
the Buddhist monastic order. Because he was so physically unattractive, not many people 
at the temple respected him greatly. Later, he travelled abroad to learn Buddhism. He 
met a great venerable Fu-Tu-Tzeng. He Iimmediately asked to follow to learn from this 
great master. Each time Fu-Tu-Tzeng explained the Sutra he repeated the teachings. The 
words and meanings were explained and clarified to the highest level, leading the 
listeners to feel overwhelmed in astonishment at his extraordinary penetraton and 
knowledge of the Dharma he had leanred. He studied varilous prajnaparamita texts and 
the sutras dealing with the practice of dhyana. He composed commentaries on these texts 


3) 


4) 


6145 


very early on In his life, and he was also the first scholar who Joined the Prajna and 
Dhyana. He was considered the first founder of one of the early schools of Chinese 
Buddhism, which developed out of his engagement with the Prajnaparamita Sutra. This 
was the school of fundamental nonbeing, which believed that liberation from all spiritual 
fetters can only be attained through the mindˆs dwelling in nonbeing. He was also the first 
one who compiled a catalogue of sutras, listing those already available in Chinese 
translation. He also developed a set of rules for monks in monasteries, and this actIvVIty 
was prompted by his realization that China lacked a complete Vinaya-Pitaka at that time. 
He is considered the originator of the cult of Maitreya. He also established guidelines for 
the communal life of his followers. These guidelines Included rites for veneration of the 
Buddha, such as circumabulation of statues, methods of expounding the sutras, communal 
meals, and the uposatha ceremonies. Because of his emphasis on the Importance of 
meditaton practice, many people regarded him as one of the fathers of Dhyana 
Buddhism in China, while many others considered him as the actual founder of Chinese 
Chan. It is said that Dharma Master Tao-An had a unique characteristic in that his left 
arm had a great protrusion of flesh, resembling a seal; thus, many people of the day 
called him “Seal-Holding Great Master.” 


Lỗ Sơn Huệ Viễn— Hui- Yuan (334-416 AD): See Chapter 151 (MMI). 


Cưu Ma La Thập (344-412): Kumarajiva (sk)—Cưu ma la thập, một dịch giả từ Phạn 
sang Hán quan trọng của Trung quốc. Ông là một trong bốn “mặt trời” của Phật Giáo Đại 
Thừa thuở ban sơ tại Trung Quốc. Ông xuất thân từ một gia đình quyền quí ở Kucha, nay 
thuộc tỉnh Tân Cương. Tên ngài gọi đủ là Cưu Ma La Thập Bà, Hán dịch là “Đồng Thọ,” 
nghĩa là tuổi trẻ, người trẻ mà tài năng, đức độ bằng các bậc trưởng thượng. Cha ông là 
người Thiên Trúc, đến nước Quy-Tư cưới mẹ ông là công chúa của nước nầy. Nguyên 
dòng họ của cha ông là một gia đình nối truyền nhau làm chức “Tướng Quốc,” tương 
đương với chức Thủ Tướng bây giờ, nhưng khi truyền đến đời của ông Cưu Ma La Viêm 
thì ông nầy bỏ ngôi tướng quốc, xuất gia tu theo Phật giáo. Lúc 7 tuổi ông đã cùng mẹ 
xuất gia đầu Phật. Ngài thông hiểu lý “Vạn Pháp Duy Tâm,” nghĩa là việc gì cũng do nơi 
tâm mình tưởng nghĩ ra cả, hễ nghĩ chi thì có nấy không sai. Sau khi xuất gia không lâu, 
ngài học hiểu và thông suốt cả Tam Tạng Kinh Điển, phát sanh đại trí huệ, biện tài vô 
ngại. Chỉ trong một vài năm, Cưu Ma La Thập đã thông hiểu hết các giáo lý của các chỉ 
phái Phật giáo và sau cùng cùng với mẹ quay về nước Tư Quy. Trên đường đi, ông đã 
đến thăm nhiễu trung tâm nghiên cứu Phật giáo tại Trung Á. Các quốc vương toàn cõi 
Tây Vực đều quỳ mọp nghe ngài giảng kinh. Ngài sống về đời nhà Dao Tân (đời Nam 
Bắc Triều bên Trung Quốc, khoảng từ năm 320 đến 588 sau Tây Lịch). Từ đó Cưu Ma La 
Thập trở thành một học giả xuất chúng đến mức thu hút được nhiều tín đổ Phật giáo từ 
Khotan, Kashgar, Yarkand và các nơi khác ở miễn đông Turkestan. Trong lần đến thăm 
Kashgar vào năm 355, Cưu Ma La Thập đã được Suryasoma giới thiệu giáo lý Đại Thừa 
và đã chuyên tâm nghiên cứu các luận thuyết của Trung Luận tông (Madhyamika 
treatise) và giới luật của Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada Vinaya). Sau đó ông hợp tác 
với Vimalaksa, một tu sĩ đến từ Trung Á, trong công việc dịch thuật mà Cưu Ma La Thập 
rất nổi tiếng về sau nầy. Thầy dạy ông ở Kashmir là Bandhudatta, người sau nây đã đi 


6146 


theo Phật giáo Đại Thừa qua sự thuyết giảng của người học trò một thuở của ông. Không 
bao lâu sau khi ông từ Kashmir trở về thì Trung Hoa xâm chiếm nước Tư Quy, Cưu Ma 
La Thập bị bắt làm tù binh. Tại đây, các học giả khắp nơi trong nước đến thăm ông và 
nhiều người đã trở thành đệ tử của ông. Vào năm 401 ông đến Trường An để nhận chức 
dịch kinh với sự giúp đở của hàng ngàn tăng sĩ khác. Năm 402 ông nhậm chức Quốc Sư. 
Biên niên sử Trung Hoa chp rằng vào năm 405, hoàng đế nhà Tần đã tỏ sự tôn kính đặc 
biệt đối với Cư Ma La Thập. Trong suốt 13 năm ở Trung Quốc, ông đã tổ chức tại Trường 
An một bộ phận dịch thuật qui tụ trên 800 tu sĩ và học giả. Theo lời kể lại thì nhà vua 
vốn là một tín đồ Phật giáo nhiệt tình, đã đích thân giữ các văn bản gốc trong khi công 
việc dịch thuật tiến hành. Trong thời gian nây, hàng trăm quyển kinh quan trọng đã được 
dịch ra dưới sự giám sát của ông, trong đó gồm có: Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, 
Vimilakirtinirdhesha-sutra, Kinh Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Kim Cang, Cực Lạc Trang 
Nghiêm Bất Tử Kinh (Sukhavatyamrta-vyuha), Đại Trí Độ Luận (Mahaprajnaparamita 
sastra), Bách Luận (Sata-sastra), và rất nhiều kinh điển Đại thừa khác. Ông thị tịch tại 
Trường An vào khoảng năm 412 sau Tây Lịch. Sau lễ trà tỳ, cái lưỡi vẫn không cháy. 
Ông là người chẳng những có công rất lớn trong việc giới thiệu Phật giáo vào Trung 
Quốc, mà ông còn là một vị “Tam Tạng Pháp Sư” quan trọng vào bậc nhất trong lịch sử 
Phật giáo. Pháp Sư cùng những vị phụ tá đã phiên dịch tổng cộng 390 quyển kinh. Vài 
ngày trước khi ngài viên tịch, ngài cho mời chư Tăng Ni đến bảo họ rằng: “Những kinh 
mà ta dịch, xin hãy truyền bá cho đời sau dùng làm pháp bảo lưu thông cùng khắp. Với 
các bổn kinh ấy, nếu như ta phiên dịch không có sai lầm thì khiến cho sau khi thiêu hóa 
thân thể rồi, cái lưỡi của ta vẫn không cháy.” Nói xong ngài từ giả rồi thị tịch tại Tiêu 
Diêu Uyển trong kinh đô Trường An vào ngày 2§ năm Hoằng Thi thứ 18 đời nhà Dao 
Tần, nhằm năm Hi Ninh thứ 5 của nhà Đông Tấn. Sau khi tàn lửa, thi thể ngài cháy hết, 
duy chỉ cái lưỡi là không cháy. Trường hợp như vậy chúng ta có thể tin rằng các kinh mà 
ngài Tam Tạng Pháp Sư phiên dịch là hoàn toàn đúng, chớ không có gì sai lạc. Người ta 
cũng cho rằng Ngài chính là người sáng lập ra Tam Luận Tông, một tông phái bắt nguồn 
từ truyền thống Trung Đạo bên Ấn Độ——Kumarajiva (344-412), a famous Indian 
translator of SanskrIt texts into Chinese. KumaraJiva, one of the “four suns” of Mahayana 
Buddhism, of which he was the early and most effective propagator in China. He came 
from a noble family in Kuchi, present-day Sinkiang. His name In Sanskrit 1s KumarajJiva, 
in Chinese “Elderly Young,” which means though young, his talents and virtues are equal 
to the elders. His father was an Indian, his mother a princess of Karashahr. His family line 
succeeded each other in holding the Great General position, equal to present-day prime- 
minister, but when 1t was passed to Kumarayana, he chose to forgo this position to take 
the religious path and became a Buddhist Master. KumarajJiva entered the Buddhist 
monastic order, together with his mother at the time he was 7 years of age. He was able 
to penetrate clearly the theory “All Dharma Arises From Within The Mind,” meaning 
everything comes from the mind; undoubtedly, 1f it can be thought of, then 1t can exist. 
Not long after he became a Buddhist Master, the Great Venerable Master learned and 
understood the Tripitaka. He developed great wisdom and was able to speak and 
elucidate the Dharma without limitation. In a few years Kumarajiva acquired great 
proficiency ¡in all branches of Buddhist learning, and at last returned to Kuchi with his 
mother. On the way he visited several centres of Buddhist studies in Central Asia. All 


6147 


kings In the entire Western Region knelt before the Great Master to hear him teach and 
explain the sutras. He lived in China during the Dao Tần Dynasty (during the North-South 
monarchy era in China from 320-588 A.D.). Since then Kumarajiva acquired such 
eminence as a scholar that he attracted so many Buddhists from Khotan, Kashgar, 
Yarkand, and other parts of Eastern Turkestan. While on a visit to Kashgar in 355 A.D., 
Kumarajiva was introduced by Suryasoma In the Mahayana doctrine and made a special 
study of the Madhyamika treatises. Vimalaksa, a Buddhist monk of Kashmir who 
travelled to China by the Central Asian route, also instructed Kumarajiva in the 
Sarvastivada Vinaya and subsequently collaborated with him In the work of translation 
for which Kumarajiva 1s famous. His teacher in Kashmir was Bandhudatta who was later 
to be converted to the Mahayana faith through the discourses of his one-time pupil. Not 
long after he returned to Kuchi from Kashmir, China invaded Kuchi and Kumarajiva was 
captured as a prisoner-of-war. In China, many scholars from all parts of the country came 
to visit him and many stayed behind him as disciples. In 401 A.D., he went to Ch°ang-An 
where he undertook his translation activitiles with the assistance of thousands of other 
monks and scholars. In 402 AD he received the title of “Ieacher of the nation.” Chinese 
Chronicles record that, in the year 405 A.D., the king of the Tsin dynasty showed great 
respect to KumaraJiva. During his thirteen years stay in China, he organized a translation 
bureau to which had more than eight hundred monks and scholars. It 1s said that the king 
himself was an ardent disciple of Buddhism, held the original texts In his hand as the 
work of translation proceeded. During that time hundreds of important volumes were 
prepared under the supervision of Kumarajiva and some of the most Important of 
KumarajJiva”s translation are: Amitabha Sutra, Lotus Sutra (Saddharmapundarika-sutra), 
the Vimilakirtinirdhesha-Sutra, the Maha-Prajnaparamia Sutra, the Diamond Sutra 
(Varachedika-PraJnaparamita-sutra), MahapraJnaparamita-sastra, Safa-sastra, and many 
other Mahayana sutras. He died in Ch'ang-An about 412 A.D. After his cremation, his 
tongue remained “unconsumed.” He achieved not only outstanding exploit for the 
introduction of Buddhism 1nto China, but he also one of the most Important Tripitaka 
Dharma Master in Buddhist history. He and other assistants translated 390 volumes of 
sutra teachings. Several days before the Dharma Master Kumarajiva passed away, he 
invited many Buddhist Bhiksus and Bhiksumis to tell them the followings: “With the sutras 
that I have translated, please circulate and pass them to future generations so the 
Dharma Jewel wIll be everywhere. With those sutras, 1f I have not mistranslated them, 
once my body 1s cremated my tongue will remain whole without turning Into ashes.” 
After speaking, he bade his farewell and then passed away at Peaceful Imperial Garden 
of the capital city of Ch'ang-An on the 28” of eighteenth year of the Hoang Thi reign 
period of the Dao- Tan Dynasty, which 1s also the fifth year of the Hi-Ninh reign period of 
the Eastern Chin Dynasty. After the fire expired, his entire body had turned to ashes, but 
the tongue remained perfectly whole as 1f the tissues were still living. Because of this 
case, we can believe that all the sutras the Tripitaka Dharma Master Kumarajiva 
translated are completely right without error. He 1s also credited with establishing the San 
Lun school, which 1s derived from the Indian Madhyamaka tradition. 


6148 


5) Pháp Hiển (337-422): Tên của nhà sư và nhà hành hương nổi tiếng Trung quốc đầu tiên 
du hành đến Ấn Độ, có lẽ từ năm 399 đến năm 414, và trở về Trung Hoa sau khi hoàn tất 
việc tu học tại Ấn Độ. Thể loại hành hương này trở nên phổ biến vào những thế kỷ về 
sau nầy, và là một trong những phương cách chính yếu cho Phật giáo Ấn Độ được truyền 
bá sang Trung Hoa. Năm 399 sau Tây Lịch, sư Pháp Hiển cùng một số bạn đồng tu rời 
Trường An, đi đường bộ qua Ấn Độ bằng ngả Đôn Hoàng, Khotan, và Hy Mã Lạp Sơn. 
Ngài lưu lại Ấn Độ sáu năm học giới luật. Sau đó năm 414, sư theo đường biển trở về 
Trung Quốc. Ngài đã viết quyển Phật Quốc Ký và dịch bộ Tăng Chi Luật. Pháp Hiển mở 
ra một phương thức mà sau đó nhiều người hành hương Trung Quốc đã noi theo. Tâm 
quan trọng đặc biệt của ông đối với Phật giáo là ở chỗ ông là người đầu tiên thật sự đến 
Ấn Độ, sưu tầm các văn bản, nghiên cứu những thuyết giảng từ những vị thầy khác nhau, 
rồi mới trở về Trung Quốc. Cùng với bốn nhà sư khác, ông đi từ Tràng An tới những 
trung tâm lớn của Phật giáo Ấn Độ bao gồm Ba La Nại, Kiện Đà La, Bồ Đề Đạo Tràng, 
Ma Kiệt Đà, và Patna, bằng con đường phía nam, rồi tới Tích Lan, Sumatra và Java. Ông 
đã viếng thăm trên 30 nước khác nhau. Khi ở Pataliputra, ông đã phát hiện và mang về 
Trung Quốc bộ Luật Tạng của phái Đại Chúng Bộ, cũng như một bản in của Kinh Đại 
Bát Niết Bàn. Pháp Hiển mang về Trung Hoa một bộ sưu tập kinh điển, quan trọng nhất 
là những giáo điển về thanh quy tự viện. khi trở về Trung Hoa ngài và sư Phật Hiển cùng 
dịch bô Kinh Đại Bát Niết Bàn và bộ Luật Tạng Ma Ka Tăng Kỳ sang tiếng Trung Hoa. 
Ngài cũng viết một số câu chuyện trong chuyến hành hương của ngài trong cuốn Phật 
Quốc Ký, là một nguồn tài liệu quan trọng liên hệ tới Phật giáo Ấn Độ vào đầu thế kỷ 
thứ 5—Name of the first famous Chinese monk and pilgrim who travelled to India, maybe 
from 399 to 414, and return to China after his studies. This sort of pilgrimage became 
popular 1n later centuries and was one of the main ways In which Indian Buddhist texts 
made their way to China. Fa-Hsien brought back a collection of scriptures, most 
1mportantly texts on monastic discipline (Vinaya). Fa-Hsien, who with fellow-monks left 
Chang-An 399 A.D., overland for India, via Tun-Huang, Khotan, and Himalayas, finally 
reached 1t, remained alone for six years, and spent three years on the return journey, 
arriving by sea In 414. In India he gathered Buddhist scriptures, particularly varlous 
versions of the Vinaya-pitaka. His records of the Buddhist Kingdoms were made, on his 
1nformation, by Buddhabhadra, an Indian monk In China. His own chief translation 1s the 
work on monastic discipline. Fa-Hsien set a precedent that many other Chinese pilgrims 
were fo follow. His particular Importance lies in the facts that he was the first actually to 
reach India, to collect scriptures, to study the teaching under varlous masters, and 
returned to China. His Journey, begun together with four other monks, led him from 
Chˆang-An by the southern route to the centers of India Buddhism, including Benares, 
Gandhara, Bodhigaya, Magadha, and Patna, to Ceylon, where he spent two years; and 
finally to Sumatra and Java. Altogether he visited thirty different countries. In Pataliputra, 
he found and brought back to China the Vinaya-pitaka of the mahasanghikas and the 
Sarvastivadas as well as an edition of the Mahaparinirvana-sutra. Ủpon his return to 
China, he and Buddhabhadra translated the Mahaparinirvana-Sutra and the Vinaya-Pitaka 
of the Mahsamghikas Into Chinese. He also wrote an account of his travels, the Fo-kuo- 
chi, which 1s an important source of Information concerning Indian Buddhism in the early 
Tifth century. 


6149 


Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Pháp Hiển là người 
đầu tiên trong ba vị khách Trung Hoa đến Ấn Độ. Pháp Hiển đã ghi chép lại các chuyến 
đi của mình. Pháp Hiển đã cùng bốn vị sư khác khởi hành từ Trường An và qua nhiều 
chặn đường, họ đã đến Đôn Hoàng. Quan cai trị ở đây cấp cho họ mọi thứ cân thiết để 
họ có thể vượt qua sa mạc Gô Bi. Ông gần như đi bộ trong suốt đoạn đường từ miễn trung 
Trung Hoa băng ngang sa mạc Gô Bi, vượt qua dãy núi Hindu Kush, băng qua miền Bắc 
Ấn để đến hải cảng Tamralipti ở Bengal. Đến đây, ông lên thuyền đi Tích Lan rồi trở về 
Trung Quốc bằng đường biển sau một cuộc hành trình đây phiêu lưu. Ông đã mang về 
Trung Quốc những gì mà ông đã qua Ấn Độ để tìm kiếm: các kinh sách Phật giáo cùng 
những tượng Phật. Khi băng qua sa mạc Gô Bi, Pháp Hiển đã ghi lại như sau: “Trong sa 
mạc nầy có rất nhiều ma quái và gió nóng, sức người không chịu nối. Trên trời chẳng có 
chim, dưới đất chẳng có thú. Đưa mắt nhìn thật xa, mọi hướng để tìm một dấu vết đường 
đi, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy bộ xương khô của những khách bộ hành xấu số, nhờ 
đó mà biết đường đi.” Ông ghi nhận ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ tại những 
nước ông đến ở miền Trung Á. Những nước ông đi qua đều học kinh sách Ấn Độ và ngôn 
ngữ được dùng tại Ấn Độ. Pháp Hiển đã viết về Kashgar như sau: “Nước nầy có một cái 
ống nhổ của Đức Phật, ống nhổ nầy làm bằng đá và có cùng màu với bát khất thực của 
Ngài. Tại đây người ta xây lên một ngôi tháp để thờ xá lợi những chiếc răng của Phật.” 
Đáng chú ý nhất là đoạn đường cực kỳ nguy hiểm dọc theo dãy núi Bolor-Tagh và việc 
Vượt qua sông Ấn Hà, trong đó ông mô tả như sau: “Bám theo dãy núi, đoàn chúng tôi 
tiếp tục cuộc hành trình về hướng Tây Nam trong mười lăm ngày trên một con đường gay 
go dốc đứng và hiểm nghèo, vì sườn núi giống như một bức tường đá cao hơn mười ngàn 
bộ. Khi lên đến gần sống núi thì mắt đã mờ và khi muốn bước tới thì cũng không có chỗ 
để đặt bàn chân nữa. Dưới kia là con sông Ấn Hà. Những người đến trước đục đá làm 
đường đi và phải đặt thang vào sườn đá. Tất cả có đến mấy trăm bậc đá. Khi đã vượt qua 
hết những bậc đá và những cây thang nầy thì chúng tôi phải qua sông bằng cầu treo làm 
bằng dây thừng. Hai bên bờ sông cách xa nhau gần tám mươi bước.” Sau khi trải qua 
mùa hè tại Udyana, khi ấy là một trung tâm Phật giáo phồn thịnh, Pháp Hiển đi bộ theo 
hướng Nam để đến Gandhara và Taksasila, nơi mà Đức Phật đã tiên đoán vua Ca Nị Sắc 
Ca sẽ cho xây một ngôi chùa ở Peshawar. Pháp Hiển đã viết: “Trong số các đển chùa mà 
đoàn hành hương được thấy thì không nơi nào có thể sánh được với chùa nầy về mặt vĩ 
đại và uy nghi, truyền thuyết cũng nói rằng trong số các ngôi chùa trên thế giới thì ngôi 
chùa nây được xếp vào hạng nhất.” Từ Peshawar, Pháp Hiển một mình đi đến 
Nagarahara (Hadda) vì những người cùng đi đã rời bỏ ông. Thành phố nầy có một đển 
thờ, trong có thờ xương sọ của Phật. Xá lợi nầy được niêm phong hằng đêm bằng tám 
con dấu, mỗi con dấu do một nhân vật lãnh đạo thành phố trông coi. Mỗi buổi sáng, nhà 
vua đều đến dâng lễ vật và cúng xá lợi. Cách một nửa do tuần (khoảng 10 km) về phía 
Nam thành phố, Pháp Hiển nhìn thấy hang mà Đức Phật đã lưu lại dấu vết. Ông nói rõ: 
“Vua các nước láng giểng xung quanh đã phái nhiều nghệ sĩ tài giỏi đến để vẽ lại hang 
nây mà họ không làm nổi.” Tại A Phú Hãn, nơi Pháp Hiển đến được sau khi băng qua 
Safed Koh, có ba ngàn tu sĩ Đại Thừa và Tiểu Thừa. Ở Bannu cũng có số tu sĩ đông như 
vậy, nhưng tất cả đều thuộc về Tiểu Thừa. Băng qua Punjab, Pháp Hiển đến nước 
Mathura sau khi đi qua nhiều tu viện với số tu sĩ lên đến mười ngàn người. Ở vùng 
Mathura có rất nhiều người theo đạo Phật, các tu sĩ ở đây rất được dân chúng và triểu 


6150 


thần tôn vinh. Sau đó Pháp Hiển đến vương quốc Trung Bộ, trái tim của đế quốc Gupta. 
Ông đã mô tả như sau: “Nước nây có khí hậu ôn hòa, không có sương hay tuyết. Dân cư 
sung túc và an lạc, không phải đăng ký gì cả, cũng không có những hạn chế của chính 
quyền. Chỉ những người cày đất của vua là phải trả phần lợi tức thu hoạch khá nặng. Ai 
muốn bổ đi thì bỏ đi, ai muốn ở lại thì ở. Trong việc cai trị, nhà vua không dùng đến cực 
hình. Người phạm tội chỉ bị phạt tiền tùy theo mức độ nặng nhẹ. Cả đến tội phản loạn lần 
thứ hai cũng chỉ bị chặt một bàn tay phải. Những người cận vệ của vua được trả lương cố 
định. Cả nước chẳng có một ai giết hại mạng sống, cũng không ai uống rượu. Trong nước 
nây, người ta không nuôi heo hay gà, không có chuyện buôn bán gia súc, không có lò mổ 
hay tiệm rượu ngoài chợ. Các tu sĩ thường trú hay lưu trú được cấp giường, nệm, thực 
phẩm, y áo một cách chu đáo.”: According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Eive 
Hundred Years of Buddhism, Fa-Hslen was the first of the three Chinese pilprims, has 
recorded his own travels. Together with four other monks, Fa-Hsien started from Chang- 
An and travelled stage by stage. They first reached Tun-Huang; the governor there gave 
them all that was required to enable them to cross the Gobi desert. He practically walked 
all the way from Central China across the Gobi desert, over the Hindu Kush and across 
Northern India to the seaport of Tamralipti in Bengal. There he embarked for Ceylon and 
returned to China by sea after an adventurous voyage. He brought back with him what he 
had gone to seek In India: sacred books of Buddhism and Images of Buddhist deities. In 
his accounts, he recorded: “here are a great many evil spirifs and also hot winds that 
men cannot stand. There are neither birds above nor beasts below. Gazing on all sides as 
far as eye can reach In order to mark the track, no guidance 1s to be obtained, except the 
rotting bones of death travellers, which point the way.” He notices the prevalence of 
Indian culture In the States he visited in Central Asia. They study Indian books and the 
Indian spoken language. Fa-Hslen says of Kashgar as follows: “This country has a 
spifttoon which belonged to the Buddha; 1t is made of stone and 1s of the same color as hIs 
alms bowl. There 1s also a relic of the Buddhaˆs teeth, for which people raised a pagoda 
to worshIp.” A significantly dangerous section of his route along the Bolor-Tagh range 
and the first crossing of the Indus as described by Fa-Hsien are worth relating: “Keeping 
to the range, the party Journeyed on in a south-western direction for fifteen days over a 
difficult and dangerous road, the side of the mountain being like a stone wall ten 
thousand feet high. Ôn nearing the edge, the eye becomes confused; and wishing to 
advance, the foot finds no resting place. Below, there 1s a rIver named Indus. The men of 
former times had cut away the rock to make a way down, and had placed ladders on the 
side of the rock. There are several hundred rock-steps In all; and after passing all the 
ladders and rock-steps, the river Is crossed by a suspension bridge of ropes. The two 
banks of the river are somewhat less than eighty paces apart. After spending the summer 
1n retreat in Udyana, then a flourishing center of Buddhism, Fa-Hsien marched South to 
Gandhara and Taksasila, where the Buddha prophesied that king Kaniska would raise a 
pagoda in Peshawar. Fa-Hslen writes: “Of all the pagodas and temples seen by the 
pllgrims, not one could compare with this in grandeur and dignity, and tradition says that 
of the various pagodas In the inhabited world this one takes the highest rank.” From 
Peshawar, Fa-Hsien proceeded alone to Nagarahara (Hadda) for his companions had 
already left him. That city had a shrine containing the Buddha”s skull bone. It was sealed 


6151 


with eight seals every nipht for safety, each in the custody of one of the leading men In 
the city. Fa-Hsien records: “Every morning the king makes offerings and worships the 
relic.” Half a yoJana to the south of the city, Fa-HsIen notes the the cave Inside which the 
Buddha left his shadow: “he kings of the varlous counfries around have sent artists to 
sketch it, but they have not ben able to do so.” In Afghanistan, which he entered after 
crossing the Safed Koh, there were three thousand monks belonging to both the Greater 
and Lesser Vehicles. There were the same number In Bannu, but all belonging to the 
Lesser Vehicle. Crossing the Punjab, he reached the Mathura country after passing many 
monasteries where there were nearly ten thousand monks. Buddhism was very popular In 
the Mathura region and I1ts monks were honored by the people and the officials of the 
Court. Then Fa-Hsien reached the Middle Kingdom, the heart of the Gupta Empire. He 
noted: “he Mathura country has a temperate climate, without frost or snow; and the 
people are prosperous and happy, without registration or official restrictions. Only those 
who till the king”s land have to pay so much on the profit they make. Those who want to 
øØo away may go; those who want to stay may stay. The king and his administration has no 
corporal punishments; criminals are merely fined according to the gravity of thelr 
offences. Even for a second attempt at rebellion the punishmernt 1s only the loss of the 
ripht hand. The men of the king”s body-guard have all fixed salaries. Throughout the 
country, no one KkIlls any living thing, nor drinks wine. In this country, they do not raise 
plgs or fowls; there are no dealings In cattle, no butchers' shops or distilleries 1n theIr 
market place. In this country, Buddhist monks are venerated and well respected. Rooms 
with beds and matresses, food and clothes are provided for resident and travelling monks 
without fail, and this 1s the same In all places.” 

Sau đó, Pháp Hiển lần lượt đến thăm Sankasya (Kapitha), Kanyakubja (Kanauj) hay 
thành phố của những thiếu nữ lưng gù Shaki, Saketa hoặc Ayodhya, Xá Vệ với vườn Kỳ 
Thọ Cấp Cô Độc Viên, Ca Tỳ La Vệ, thành phố của vua Tịnh Phạn, phụ vương của Đức 
Phật, lúc đó như một vùng hoang dã ngoại trừ một số tu sĩ và vài chục gia đình, thành Tỳ 
Xá Ly, nước Ma Kiệt Đà với Hoa Thị thành (Pataliputra), tại đây ông được thấy cung 
điện tuyệt vời của vua A Dục. Ông đã hết lời ca ngợi Ma Kiệt Đà như sau: “Trong tất cả 
các nước vùng Trung Ấn, thì Ma Kiệt Đà có những đô thị, thành phố rộng lớn nhất. Dân 
chúng giàu có, thịnh vượng và đua nhau làm việc thiện, giúp đỡ láng giểng.” Ông cũng 
nói đến các bệnh viện miễn phí ở các thành phố với vẻ rất khâm phục. Từ đây ông đi 
đến Na Lan Đà, Vương Xá, và Bồ Đề Đạo Tràng. Ông nói: “Một cảnh hoang dã hoàn 
toàn bên trong những bức tường,” nhưng chung quanh là những dấu tích thiêng liêng, tất 
cả đều được Pháp Hiển ghi nhận đầy đủ, kể cả Ba La Nại, vườn Nai ở Sarnath, nơi Đức 
Phật có bài thuyết pháp đầu tiên, và cuối cùng là Kausambi với khu vườn Ghociranava, 
ngày nay mới được tìm thấy với tên Ghositarama. Tại nơi đây, ông đã ghi lại những gì 
ông được nghe nói về tu viện Paravata ở Deccan. Từ Ba La Nại, Pháp Hiển quay trở lại 
Hoa Thị thành. Những gì ông ghi lại về các nỗ lực của mình để có được các bản viết tay 
về kinh điển Phật giáo khá lý thú. Thường thì các kinh sách nầy chỉ được truyền miệng từ 
thế hệ nầy sang thế hệ khác, và chỉ ở điện Kỳ Viên trong một tu viện Đại Thừa ông mới 
kiếm được một bản sao phù hợp với kinh sách đã được Nghị Hội lần thứ nhất chấp nhận 
và đã được các vị sư khắp nơi hành trì trong khi Đức Phật còn tại thế—Fa-Hsien then 
visifed In succession Sankasya (Kapitha); Kanyakubja (Kanau)), the city of hump-back 


6152 


maidens; Shaki, Saketa or Ayodhya; Sravasti with 1ts shrine of the Garden of Gold; 
Kapilavastu, the city of Suddhodana, the Buddhaˆs father, then Just like a wilderness, 
except for monks and some tens of families; Vaisali (Beshar); and the country of 
Magadha and the city of Pataliputra where he saw the marvelous palace of Asoka. He 
has high praise for Magadha: “Of all the countries of Central India, this has the largest 
citles and towns. lts people are rich and thriving to practise charity to their neighbor.” He 
also mentioned the free hospitals in the citles with mụch admiration. From there he went 
to Nalanda (Bargaon), RaJagrha and Gaya, then a complete waste within its walls, but 
surrounded by many hallowed spots, all duly noted by Fa-Hslen. Banares, Iincluding the 
Deer Park at Sarnath where the Buddha preached his first sermon, and lastly Kausambi 
with 1ts garden of Ghociravana, the Ghositarama of recent discovery. AT this point he 
records what he heard of the Paravata monastery in the Deccan. From Banares, Fa-Hsien 
returned to Pataliputra. What he records of his efforts to gain written texts of Buddhism 1s 
Interesting. Usually, they were transmitted orally from generation to generation, and only 
at the shrine of the Garden of Gold in SravastI in a monasftery of the Greater Vehicle he 
obtained a copy according to the text accepted at the First Council and practised by 
monks generally while the Buddha was still alive. 

Sau đó ông đến Tích Lan trên đường trở về Trung Hoa. Tại Tích Lan, ông dành ra hai 
năm để thu thập và sao chép các kinh sách bằng tiếng Phạn chưa từng có tại Trung Hoa. 
Từ Tích Lan, Pháp Hiển lên một thương thuyền lớn đi Java. Pháp Hiển lưu lại Java năm 
tháng. Tại đây, ông thấy đạo Bà La Môn phát triển mạnh, trong khi niềm tin đạo Phật rất 
yếu ớt. Từ Java Pháp Hiển đáp tàu về Quảng Châu. Ông lưu lại Quảng Châu trong mùa 
đông trước khi lên đường về Nam Kinh. Khi đến Nam Kinh, ông trao lại cho Giáo Hội tất 
cả những Kinh Luật mà ông đã thu thập được: He then arrived in Ceylon on his way back 
to China. In Ceylon, he spent two years to collect and copy Sanskrit texts unknown In 
China. From Ceylon, Fa-Hsien sailed in a big merchant vessel to Java. He stayed In Java 
for five months. There he found Brahmanism flourishing while the faith of the Buddha 
was very weak. From Java, Fa-Hsien sailed In another merchant vessel to Kuang-Chou. 
He spent a winter in Kuang-Chou before going south to the capital, Nan-Ching, where he 
handed over to the Order all the Sutras and the Disciplines he had collected. 

Phần kết của tập ký sự ông viết rất xúc động: “Pháp Hiển đã mất sáu năm để đi từ 
Trường An đến Trung Ấn, ở lại đây sáu năm, và mất thêm ba năm nữa mới về Quảng 
Châu. Bần đạo đã đi qua tất cả gần 30 nước. Trong cuộc hành trình dài với biết bao khó 
khăn nguy hiểm, Pháp Hiển chẳng nghĩ gì đến thân mạng tự nghĩ là không quan trọng 
của mình. Rất may là nhờ có sự hộ trì che chở của Tam Bảo, bần đạo đã bình an trở về 
được đến quê nhà. Thế nên, Pháp Hiển đã ghi lại trên các thẻ tre và bản lụa câu chuyện 
chuyến đi để mong chia sẻ cùng các độc giả tại Trung Quốc về những điều ít ai được biết 
đến nây.”: The conclusion of his account ¡is very touching, he says: “Fa-Hsien spent six 
years In travelling from Ch'ang-An to Central India; he stayed there for sIx years, and 1t 
took him three more years to get back to Kuang-Chou. He passed through thirty countries 
from the sandy desert westwards all the way to India. In the long Journey with 
tremendous difficulties and dangers, Fa-Hsien had given no thought to his own 
unimportant life. Happily, owing to the protection of the Preclous Trinity, he returned 


6) 
l) 


2) 


7) 


ỡ) 


6153 


home safely. Therefore, he wrote down on bamboo tablets and silk accounts of what he 
had been through, desiring to share with the readers in China this rare information.” 


Bồ Đề Lưu Chỉ: Bodhiruci (skt). 

Bồ Để Lưu Chi thứ nhất —The first Bodhiruci: Bồ Để Cốt Lộ Chi —Đạo Hy——Một vị sư 
người Bắc Ấn Độ, đến Lạc Dương khoảng năm 508 sau Tây Lịch, dưới thời nhà Ngụy. 
Ông đã phiên dịch 30 bộ kinh. Theo lịch sử Phật Giáo Trung Quốc, thì vị Bồ Đề Lưu Chi 
nây đã lập ra Thập Địa Tông (Dasabhumika school)—A monk from northern India who 
arrived at Lo-Yang In 508 A.D., under the Wel dynasty. He translated 30 works. 

Bồ Để Lưu Chi thứ hai—The second Bodhiruci: Giác Ái (571-727) —Một vị Tăng thuộc 
miễn Nam Ấn vào thế kỷ thứ bẩy. Vào thời gian đầu triều đại nhà Đường, nhiều tu sĩ 
Phật giáo nổi danh từ Tích Lan và Ấn Độ đến Trung Hoa. Bồ Đề Lưu Chi thuộc số tu sĩ 
Phật giáo ngoại quốc đến ở lâu dài tại Trung Hoa. Tên Ngài là Đạt Ma Lưu Chi 
(Dharmaruci), được Vũ Hậu cho đổi thành Bồ Đề Lưu Chỉ. Ông đã dịch 53 bộ kinh vào 
những năm 693-713 sau Tây Lịch—A monk from Southern India in the seventh century. 
During the days of the early Tang dynasty, many renowned Buddhist monks came to 
China from Ceylon and India. Bodhiruci was among those foreign Buddhists who came to 
setfle permanently in China. His original name was Dharmaruci. His name was changed 
to Bodhiruci by the order of the Empress Wu. He translated 53 works in 693-713 A.D. He 
passed away In 727, at the age of 156. 


Pháp Lãng (507-581)— Fa-Lang: Sư Pháp Lãng là một đại diện quan trọng của phái 
Tam Luận thuộc Phật giáo Trung Quốc. Ông gia nhập giáo đoàn năm 528. Trước tiên 
ông tu tập thiển định và nghiên cứu Luật Tạng. Sau đó ông sang qua nghiên cứu tu tập 
về những trước tác của phái Tam Luận. Năm 558, ông đến Nam Kinh (kinh đô Trung 
Quốc thời bấy giờ), nơi có hàng ngàn Tăng chúng tu tập quanh ông. Ông đã góp phần to 
lớn trong việc truyền bá Tam Luận. Một đệ tử của ông là Cát Tạng đã tiếp tục truyền 
thống Tam Luận sau khi ông thị tịch——An important representative of the San-Lun school 
of Chinese Buddhism. In 528 he entered the Buddhist order and devoted himself to the 
practice of Dhyana and the study of the Vinaya-pitaka texts. Later he spent all time to 
develop and write the San-Lun. In 558, he went to Nanking (capital of China at that time), 
where he gathered thousands of students around him, thus bringing the San-Lun school 
great popularity. After he passed away, Chi-Tsang, one of his disciples, carried on the 
tradition. 


Huệ Tư— Hui-Ssu (514-577): Tôn giả Nam Nhạc Huệ Tư, vị tổ thứ ba của tông Thiên 
Thai (nếu tính từ ngài Long Thọ). Huệ Tư được thầy là Huệ Văn dạy dỗ tận tình. Khi ông 
mang bệnh, ông nhận rằng bệnh phát khởi từ tạo tác, rồi thì tạo tác phát khởi từ tâm và 
không có thực tại khách quan. Nếu theo dấu đến cội nguồn của nó trong tâm, ta không 
thể nắm giữ tạo tác được, và thân của chúng ta như bóng mây có đặc tính riêng biệt 
nhưng không có thực tại tính. Nhận thức như thế, ông liền đạt được thanh tịnh trong tâm. 
Năm 544 ông ẩn cư trên núi Đại Tô ở Quảng Châu, nơi đây ông giảng dạy hàng trăm đồ 
đệ—Hui-Ssu, the third patriarch of the Tlen-T”ai school (f counted from Nagarjuna). 
Hui-Ssu received careful training from his teacher, Hui-Wen. When he became 1Ì, he 


2) 


6154 


realized that Ilness originates from action which, in turn, originates from the mind and 
has no obJective reality. If we trace to 1fs source 1n the mind, action cannot be seized and 
our body 1s like the shadow of cloud which has specific character but no reality. He thus 
acquired purity of his mind. In 554, he returned to Mount Tasu in Kuang-Chou, where he 
taught many hundred pupIls. 


Trí Tạng— Chi-Tsang (549-623): Tên của một học giả rất có ảnh hưởng của Tam Luận 
Tông Trung Hoa, được có tên như vậy vì giáo thuyết của tông phái này dựa vào ba bộ 
luận mà người ta tin đã được viết bởi những vị thầy Ấn Độ thuộc truyền thống Trung 
Quán, tất cả đều được ngài Cưu Ma La Thập dịch ra tiếng Trung Hoa: 1) Căn Bản Trung 
Đạo của Ngài Long Thọ; 2) Bách Luận của Thánh Đề Bà; và 3) Thập Nhị Môn Luận của 
Ngài Long Thọ, nhưng hiện chỉ còn lại bản dịch Trung Hoa mà thôi. Trường phái này có 
ảnh hưởng rất lớn trong Phật giáo Trung Hoa, nhưng không tổn tại lâu dài như một trường 
phái riêng lẻ riêng sau khi ngài Trí Tạng thị tịch. Tác phẩm nổi tiếng của ông là bộ Tam 
Luận Huyền Nghĩa. Vào năm 625, một đệ tử người Triều Tiên của Trí Tạng tên là 
Ekwan đã thiết lập trường phái này tại Nhật Bản, tại đây nó trở thành một trong ba 
trường phái Phật giáo chính dưới thời Nại Lương —Name of the most Iinfluential 
philosopher of the Chinese San-Lun school (Three Treatises), so named because 1t based 
1s teachings on three texts believed to have been written by Indian Buddhist masters of 
the Madhyamaka tradition, all of which were translated into Chinese by KumarajJiva: 1) 
Nagarjuna*s Basic Verses on the Middle Way (Mulamadhyamaka-Karika); 2) Arya- 
Deva”s Treatise in 100 Verses (Sata-sastra); and 3) the welve Gate Treatise (Dvadasa- 
dvara-sastra), attributed to NagarJuna, but only extant in Chinese. This school had a 
significant Iimpact on Chinese Buddhism, but dịd not survive for long as a separate 
tradition after Chi-Tsang' death. His best-known work 1s the Profound Meaning of the 
Three Treatises (San-Luan Hsuan-l). In 625 Chi-Tsang's Korean disciple Ekwan 
established the tradition in Japan, where 1t became one of the maJor schools of the Nara 
period (710-784). 


10) Huệ Văn— Hui-Wen (550-577): Huệ Văn được xem là Thủy Tổ của tông Thiên Thai ở 


Trung Quốc, ông từng là một học giả vĩ đại và là một lãnh tụ của hàng trăm học chúng. 
Khi ông khám phá ra một bài tụng kệ về Trung Đạo trong Trung Quán Luận và một lời 
bình chú liên quan đến chữ 'trf trong Đại Trí Độ Luận của Ngài Long Thọ, ông liền 
giác ngộ. Bài kệ ấy như sau: 

Chúng duyên sở sinh pháp 

Ngã thuyết tức thị không 

Diệc vi thị giả danh 

Diệc thị Trung Đạo nghĩa. 

(Những gì khởi lên do các duyên 

Ta gọi chúng tức thị không 

Và cũng là giả danh 

Lại cũng là ý nghĩa của Trung Đạo). 
Điều nầy sẽ khiến cho duyên khởi đồng nghĩa với Không và là một danh gọi tạm thời 
của Trung Đạo Tam Đế (ba chân lý) của Thiên Thai tông. Huệ Văn lại còn tìm thấy 


6155 


trong Đại Trí Độ Luận một đoạn nói về nhận thức những chủng loại của đạo lý hay đạo 
chủng trí, nhận thức về vạn sự hữu hay nhất thiết trí và nhận thức về các chủng loại của 
tất cả vạn sự hữu hay nhất thiết chủng trí. Do đạo chủng trí mà chứng được nhất thiết trí. 
Rồi nhờ trí nầy mà đạt được nhất thiết chủng trí. Và do trí nầy, quá trình ngưng trệ của 
tham ái bị cắt đứt. Khi chú thích về đoạn văn trên đây, Long Thọ nói: “Tất cả những 
khía cạnh của trí tuệ bàn ở đây đều được chứng ngộ ngay cùng một lúc. Nhưng để tăng 
tiến sự lý giải về trí tuệ viên mãn hay Bát Nhã Ba La Mật, chúng được trần thuật riêng 
rẽ theo thứ tự.” Đọc chú thích nầy, Huệ Văn hội ngay ý nghĩa. Nhận thức về các chủng 
loại của đạo lý là nhận thức về đạo lý hay đạo chủng trí soi sáng thế giới của sai biệt và 
giả danh. Nhận thức về vạn sự hữu hay nhất thiết trí là nhận thức về phi hữu và khám 
phá thế giới vô sai biệt và bình đẳng, trong khi nhận thức về các chủng loại của vạn sự 
hữu hay nhất thiết chủng trí là nhận thức của quan điểm trung dung soi sáng trung đạo 
không nghiêng về hữu hay vô, sai biệt hay vô sai biệt. Thế là chứng ngộ ba trí tuệ của 
tông phái nầy được đạt đến—The founder of the T”ien-T?ai School in China is Hui-Wen 
who seems to have been a great scholar and a leader of many hundreds of students. 
When he discovered a verse on the Middel Path in the Madhyamika Sastra and an 
annotation concerning the word “insipht” in the Mahaprajnaparamita Sastra both by 
Nagarjuna, he at once awoke to the truth. The verse runs as follows: 

“What is produced by causes, 

That, I say, 1s Identical with Void. 

It 1s also identical with mere name. 

lt1s again the purport of the Middle Path.” 
This would make the causal originaton (Pratitya-samutpada) a synonym of “Void” 
(Sunyata) and the temporary name of the Middle Path. The triple truth of the T”ien-T”ai 
School originates here. Hui-Wen further found in the Mahaprajnaparamifta a sentence 
concerning the knowledge of the species of the path of teaching, the knowledge of all that 
exists, and the knowledge of the specles of all that exists. By the knowledge of the 
species of the path, the knowledge of all that exists 1s obtained. By this, the knowledge of 
the species of all that exIsts 1s attained. By this last, the residue of human desire 1s cut off. 
In annotating the above passage, NagarJuna says: “All the aspects of knowledge now In 
question are obtained at the same time. But in order to promote the understanding of the 
perfection of wisdom (parjnaparamita), they are propounded distinctly one after another.” 
Reading this annotation, Hui-Wen at once understood the meaning. The knowledge of the 
SpecIes of the path 1s the knowledge of the path or teaching that 1llumines the world of 
distinction and mere name. The knowledge of all that exists 1s that of non-existence 
(sunyata) and reveals the world of non-distinction and equality, while the knowledge of 
the species of all that exists 1s the knowledge of the middle view that i1llumines the 
Middle Path which inclines neither to existence nor to non-existence and neither to 
distinction nor to non-distinction. Thus the threefold knowledge of this school 1s obtained. 


11) Thiên Thai Trí Khải Đại Sư—Chỉh-I (538-597): Trí Khải, một trong những nhà sư nổi 
tiếng và triết gia có ảnh hưởng lớn của Thiển phái Thiên Thai, ông là đại đệ tử của Ngài 
Huệ Tư và được coi như là tổ thứ ba của tông phái này, nhưng trên thực tế, ông mới là 
người khai sơn ra tông phái nổi tiếng này. Người ta còn gọi ông là Trí Giả hay Thiên 


6156 


Thai Đại Sư. Tên thật của ông là Trần Đức An, sanh năm 538 và thị tịch năm 597 sau 
Tây Lịch. Sau khi ông thị tịch ông được ban tước hiệu “Trí Giả Đại Sư.” Quê ông ở Dĩnh 
Xuyên thuộc An Hội, làm tiểu năm 7 tuổi, và thọ cụ túc giới năm 20 tuổi. Thoạt tiên ông 
làm đệ tử ngài Huệ Tư ở Hồ Nam, và được dạy riêng về pháp tu quán của Kinh Pháp 
Hoa. Đến năm 575, tức vào khoảng tuổi 3§, ông cùng đệ tử đến núi Thiên Thai và sáng 
lập ra tông phái Thiên Thai nổi tiếng, giáo thuyết của tông phái nây dựa trên Kinh Pháp 
Hoa. Tại đây ông gặp một kỳ túc, Định Quang, đã đến đây khoảng 40 năm về trước. Vị 
nầy tiếp nhận Trí Khải và dạy cho ông tất cả những ngành học thuật của Phật giáo. Trí 
Khải cư ngụ trên núi nầy suốt chín năm và thiết lập ở đây một đại Tăng viện gọi là Quốc 
Thanh Tự. Ông thường được tôn hiệu là Thiên Thai Đại Sư. Tùy Dạng Đế, bấy giờ làm 
Tổng Quản đất Dương Châu, phong cho đại sư tước hiệu là Trí Giả. Bởi sự nổi bật về 
nhân cách và sự thâm trầm về sở học của mình, ông đạt địa vị cao nhất trong tất cả 
những học giả Phật giáo Trung Hoa đương thời. Ngài thấy được trong Kinh Pháp Hoa một 
lối diễn giảng đúng nghĩa của Đại Thừa Giáo. Vào năm 575 sau Tây Lịch, lần đầu tiên 
ngài đến núi Thiên Thai và sáng lập tông phái nầy tại đó. Giáo thuyết của tông phái nầy 
trở thành căn bản cho các trường phái Phật giáo tại Đại Hàn và Nhật Bản sau nầy. Về 
khả năng tổ chức học thuyết Phật giáo và dạy dỗ những người học Phật, chưa ai sánh 
ngang bằng ông nổi. Sự kiện toàn của tông Thiên Thai là do ở ông, và vì vậy ông được 
xưng tụng như là tổ thứ nhất của tông nầy, dù thực sự ông chỉ là vị Tổ thứ ba trong thể hệ 
giáo học của học thuyết Thiên Thai. Ngoài ra, là một thiển sư nổi tiếng, ông còn viết một 
số tác phẩm có ảnh hưởng lớn trong việc thực tập thiển quán, như bộ “Ma Ha Chỉ Quán” 
tập trung vào việc thiền tĩnh lặng và thiển quán. Về sau, Truyền Đăng Lục gán cho ngài 
Trí Khải dưới danh mục “Thiển môn đạt giả tuy bất xuất thế, hữu danh ư thời giả” nghĩa 
là những người đã đạt ngộ ở cửa Thiển tuy chẳng xuất thế nhưng có danh tiếng đương 
thời. Các môn đồ phái Thiên Thai phản đối việc nầy, nhưng theo Thiền sư D.T. Suzuki 
trong Thiền Luận, Tập L, thì quan niệm của Truyền Đăng Lục là hợp lý, vì lẽ nếu bỏ 
phần huyền đàm luận diệu thì tông Thiên Thai là một dòng khác của đạo Thiển, một 
dòng phát triển độc lập với Thiển của Tổ Sư Đạt Ma, nhưng nếu khéo phát huy một cách 
thực tiễn hơn chắc chắn sẽ qui thúc ở Thiền như dưới hình thức hiện có. Rất tiếc, khía 
cạnh huyền học được khai thác một cách quá đáng, lấn qua phần thực tiễn nên các đạo sĩ 
Thiên Thai luôn luôn gây chiến với Thiền, nhất là với cánh Thiển cực tả thường cương 
quyết tố cáo cố tật của các ngài thích hý luận biện giải theo từ chương, hay khảo kinh 
điển. Tuy nhiên, dầu sao Thiên Thai cũng là một biến thể của Thiền, và chư Tổ khai 
sáng ra tông ấy có thể xứng đáng xếp vào hàng Thiển sư, mặc dầu các ngài không cùng 
pháp hệ với Thạch Đầu, Dược Sơn, Mã Tổ, và Lâm Tế, vân vân—Chih-I, one of the 
most famous monks and influential philosophers of Chinese T”ien-T”ai school who was 
the main student of Hui-Ssu (515-476), and 1s considered the third patriarch of T”1en-Tai 
school, but In reality, he was the founder of the school. His real name was Ch'ên-Te-An. 
He was born around 538 A.D. and died around 597 À.D. at sixty years of age. After he 
died he was given the honorable tile “Chih-Che” or “Master of Wisdom.” He was a 
native of Ying-Chˆuan in An-Hui, became a neophyte at seven, was fully ordained at 20. 
At first, he was a follower of Hui-Su ở in Hunan, and received special instruction in the 
meditation of the Lotus. In 575, at the age of 38, he and his pupils went to the T”ien-T”ai 
mountain in Chekiang, where he founded his famous school on the Lotus Sutra which he 


6157 


viewecd as containing the complete gospel of the Buddha (the essence of the Buddhist 
doctrines). Here he found an old scholar, Ting-Kuang who had come there some forty 
years ago. He welcomed Ch¡i-I and gave Instructions in all branches of Buddhist learning. 
Chih-I lived on the mountain for nine years and built the great monastery called Kuo- 
Ch'ing. He was greatly honored by the name “Great Master of T”ien-T”ai.` The Emperor 
Sui Yang-TI, who was then the Governor-General of Yang-Chou, gave him the tile of 
“Chih-Chê,` a Man of Great Wisdom. As regard the superiority of his personal character 
and the depth of his learning, he stands high above all the rest of the Buddhist scholars of 
China. He was greatly Iinfluenced by his teaching; and found in the Lotus Sutra the real 
Interpretation of Mahayanism. In 575 AD, he first came to T”ien-T”ai and established his 
school, which In turn was the foundation of important Buddhist schools in Korea and 
Japan. In his power of orgainzation of Buddhist doctrine of training of Buddhist students, 
no one will ever measure up to him. The final completion of the T”Ien-T”ai School 1s due 
to him, and, therefore, he 1s honored as the first patrlarch of the school, though he was 
actually the third patrlarch ¡in the lineage of learning of the Tien-T”ai doctrine. In 
addition, renowned as a medifation master, he wrote a number of infiuential works on 
meditative practice, Iincluding the “Great Calming and Insighf” which focused on the 
practices of stabilizing meditation (samatha) and analytical meditation (vipasyana). Later, 
the Transmissions of the Lamp mentioned him as “Adepts In Zen but not appearing 1n the 
world, though well-known at the time.” This applies to some monk who does not occupy 
any recognized position In an officially registered monastery. The T”ien-T”ai followers 
obJect to see their Father Chi-I mentioned in the Transmissions of the Lamp as “Adepts In 
Zen but not appearing In the world, though well-known at the time.” But according to Zen 
master D.T. Suzuki in the Essays in Zen Buddhism, Book I, the point of view from the 
Transmissions of the Lamp 1s Justifiable for the reason that the T”ien-T”ai except Its 
metaphysics, 1s another current of Zen started independently of the line of Bodhidharma, 
and 1f this were allowed to take a more practical course of developmernt 1t should surely 
have resulted in Zen as we have it now. But 1ts metaphysical side came to be 
emphasized at the expense of the practical, and for this reason the Tien-T”ai 
philosophers were ever at war with the Zen, especially with the ultra-left wing, which 
was Inflexible In denouncing an appeal to ratiocination and literary điscoursing and sutra- 
learning. T”ien-T”aI 1s a variatlon of Zen and 1ts first promulgators may Justly be classed 
as Zen masters, though not of the pedigree to which belong Shih-T”ou, Yueh-Shan, Ma- 
Tsu, and Lin-Chi, etc. 


12) Đỗ Thuận Đế Tâm— Tu-Shun (557-640): Ngài Đế Tâm Đỗ Thuận bên Trung Hoa làm 
thủy tổ của tông Hoa Nghiêm, một tông phái có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc. Sau 
khi chính thức khai sáng tông Hoa Nghiêm, thì tất cả đồ đệ của Địa Luận Tông Nam Đạo 
Phái thảy đều bị thu hút quanh ngài. Từ đó Địa Luận tông được coi như kết hợp với Hoa 
Nghiêm Tông. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
Hoa Nghiêm tông, sau khi đã tiếp nhận Địa Luận Tông, khai sáng một thời kỳ phồn thịnh 
cho Phật Giáo Trung Hoa. Cơ sở của học thuyết đã được thiết lập ngay từ đó bởi nhà tài 
danh Đỗ Thuận. Pháp danh ông là Pháp Thuận, nhưng vì gia đình ông họ Đỗ nên ông 
được gọi là Đỗ Thuận. Ông nổi tiếng như là một thuật sĩ và vua Đường Thái Tôn đã từng 


6158 


cho vời ông vào cung và phong ông tước hiệu “Tam Đế Tôn Giả.” Người ta tin rằng ông 
là hóa thân của Ngài Văn Thù sư Lợi Bồ Tát. Ngài thị tịch năm 640—First patriarch of 
the Hua-Yen school in China, the traditionˆs most influential thinker, which was founded 
in China by Ti-Hsin-Tu-Shun. When Tu-Shun, the nominal founder of the Hua-Yen 
School, appeared on the scene, the best workers of the Ti-Lun School were all attracted 
around him. Since then, the Ti-Lun School was united with the Hua-Yen School. 
According to Prof. Junjiro Takakusu in the Essentials of Buddhist Philosophy, the Hua- 
Yen School, having absorbed the Ti-Lun School, opened a flourishing period of Chinese 
Buddhism. The foundation-stone of the Hua-Yen doctrine was laid once and for all by the 
famous Tu-Shun. His Buddha name was Fa-Shun, but his family name was Tu, people 
generally called him Tu-Shun. He was famous as a miracle worker, and Emperor Tang 
Tai-Tsung of Tang Iinvited hìm to his palace and gave him the tile of “the Venerable 
Imperial Heart.” He was believed to be an Incarnation of MaJusri. Tu-Shun died in 640 
A.D. 


13) Huyền Trang— Hsuan-Tsang (596-664): 
(A) Tiểu sử của Ngài Huyễn Trang— Hsuan-Tsang's biography: 


Ũ 


2) 


Vị Tăng nổi tiếng Trung quốc vào năm (600-664) sau Tây Lịch, một trong những nhân 
vật có ảnh hưởng lớn của Phật giáo Trung Hoa. Ông thọ giới cụ túc năm 622 và đã làm 
một cuộc hành hương Ấn Độ có lẽ giữa những năm 627 và 629 và trở về Trung quốc vào 
năm 643, ông đã thâu thập được 657 quyển, nhiều tranh tượng và 150 xá lợi (có sách nói 
cuộc hành hương khắp xứ Ấn Độ nổi tiếng của ông từ năm 629 đến năm 645). Ông cũng 
đã trước tác quyển “Đại Đường Tây Vực Ký,” là một nguồn tài liệu có giá trị về Phật 
giáo Ấn Độ thời bấy giờ: A Famous Chinese Monk (600-664 AD), one of the most 
influential figures of Chinese Buddhism. He was fully ordained In 622 and spent sixteen 
years in India (627-643), during which he traveled all over the subcontinent (maybe In 
between 627 and 629) and he got back to China in 643 and presented his collection of 
657 works, beside many Images, pictures and 150 relics (some said his famous pilprim 
throughout India was from 629 to 645). He also presented the manuscript of his famous 
“Record of Western Countries” (Đại Đường Tây Vực Ký), which 1s a valuable source of 
Information about Indian Buddhism during this period. 

Trong lúc lưu lại Ấn Độ, ông đã nghiên cứu triết lý Du Già với ngài Giới Hiền. Khi trở 
về Trung quốc ông và đệ tử là Quy-Chi đã sáng lập ra trường phái Du Già và ông cũng 
được coi như là người sáng lập ra tông Pháp Tướng tại Trung Quốc. Huyền Trang đã bắt 
đầu một kỷ nguyên lịch sử mới về phiên dịch kinh điển, và những tác phẩm phiên dịch 
của ông được người ta gọi là “Tân Dịch,” để đối lại với những dịch phẩm “Cựu Dịch” của 
những người trước ông: While in India, he studied Yogacara philosophy with Silabhadra. 
'When he returned to China, he and his student K”uei-Chi (623-682) established a Chinese 
Yogacara (Consciousness-Only) school, also called Fa-Hsiang school. Hsuan-Tsang 
started a new epoch in the history of the translation of sutras, and his translatlons are 
called the “new translations,` in contfrast to the “Old Translations° of those done before 
him. 


3) 


6159 


Ở Trung Quốc, ông được kính trọng đến nỗi khi ông thị tịch, nhà vua đã bãi triểu trong ba 
ngày: In China, Hsuan-Tsang was so venerated that upon his death in 664, the emperor 
canceled his audience for three days. 


(B) Cuộc hành trình đi Ấn Độ và về lại Trung Quốc của Huyền Trang-- Hsuan-Tsang`s Round 


l) 


2) 


trip to India and back to Chỉng: 

Trước cuộc hành trình—Before the journey: Khi còn ở quê hương, ông đã từng dự thính 
các buổi giảng thuyết về Đại Thừa Nhiếp Luận với hơn bảy luận sư khác nhau. Ông là 
một học giả rất nhiệt tâm với Duy Thức Tông. Tuy nhiên, ý kiến của các giáo sư của ông 
sai biệt nhau quá nhiều khiến ông không thể nhận thấy vị nào là tài giỏi nhất theo ông, 
chính vì thế mà ông bèn quyết định Tây du với hy vọng tìm được một luận sư tài ba. Tuy 
nhiên, khi ông xin phép rời khỏi Trung Hoa thì hoàng đế nhà Đường không cho, nhưng 
với sự kiên trì của ông, năm 29 tuổi ông bắt đầu cuộc hành trình. Cuộc Tây du khởi hành 
từ Trường An vào năm 629—While still at home in China, he heard lectures on the 
Samparigraha doctrine from more than seven different teachers. He was actually an 
earnest student of the Idealistic School. However, the opinions of his teachers varied 
greatly and, since he could not see which was the best to follow, he decided to go to India 
where he hoped to find an able Instructor. However, when he applied for permission to 
leave China, the Emperor refused it, but with his strong faith he was able to set forth his 
Journey when he was 29 years old. 

Chuyến đi không có phép của vua nhà Đường—A journey without the permission from 
Tangˆs King: Huyền Trang lên đường một cách bí mật, ngày nghỉ đêm đi. Cùng năm đó, 
ông chỉ đến ở Karakobjo, thuộc xứ Tây Khương. Sau đó, ông đến Turfan, trung tâm vùng 
sa mạc Gô Bi, ngày nay hầu như biến mất hoàn toàn, nhưng lúc ấy đang rộn ràng với 
cuộc sống kinh tế, chính trị và văn hóa phồn thịnh với những người dân theo đạo Phật, 
nói tiếng bản địa Tocharian. Vua nước nầy là Chu-Wen-Tai (620-640) có nguồn gốc 
Trung Hoa, ông ta là chư hầu của nước Thổ Nhĩ Kỳ và có nhiều quan hệ với vua Đường 
Thái Tông. Ông vừa mời vừa ra lệnh cho Huyễn Trang ở lại Turfan: “Trẫm muốn giữ 
ngươi lại để tỏ lòng ngưỡng mộ, ý trẫm đã quyết không thể chuyển dời, điểu ấy còn khó 
hơn là chuyển núi Thái Sơn.” Huyền Trang kiên cường đáp lại: “Hạ thần vì Chánh Pháp 
thiêng liêng mà đến đây, bệ hạ có thể giữ lại nắm xương khô của thần, nhưng không thể 
có quyển lực gì với ý chí của thân.” Ông nhất định làm y như thế, không hể động đến 
thức ăn suốt ba ngày, nhà vua lo sợ và phải chìu theo ý ông. Sau đó Huyền Trang đồng ý 
ở lại thêm một tháng nữa để thuyết pháp tại triều đình. Hết hạn một tháng nhà vua để 
ông đi với lời giới thiệu với các vua lân cận. Từ Turfan, ông đi đến Kara-shahr, cũng là 
một thành phố nổi tiếng của Tocharian, với khoảng mười tu viện và hai ngàn Tăng sĩ 
phái Tiểu Thừa. Sau đó ông đến Kucha, vương quốc nhỏ có năm ngàn Tăng sĩ được nhà 
vua tận tình che chở. Tại Kuch, Huyền Trang có những cuộc tranh luận tôn giáo với các 
Tăng sĩ Tiểu Thừa, vốn không sẵn sàng tiếp nhận bộ Du Già Luận mà Huyễn Trang đưa 
ra. Thế nhưng sự tranh luận nầy không làm Huyền Trang và Trưởng Lão Moksagupta bất 
hòa. Sau đó, Huyển Trang vượt qua các khe núi Pamirs và Bactria để đi đến 
Samarquand, tên cũ là Marakanda, là một đô thị cổ vào thế kỷ thứ bảy. Đây là kinh đô 
của nước Sogdiana và là trạm dừng chân quan trọng tiếp theo của Huyền Trang. Đây là 
chặn cuối của các lộ trình lữ hành giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Thành phố nầy đang dao 
động giữa đạo thờ Lửa (Bái Hỏa Giáo) và đạo Phật. Cuộc viếng thăm của Huyền Trang 


6160 


đã cải thiện rất nhiều về tình trạng đạo Phật ở vương quốc Thổ Nhĩ Kỳ-Ba Tư nây. Ông 
đã triệu tập một hội nghị trong đó ông đã truyền giới cho một số Tăng sĩ và phục hỗi lại 
các tu viện cũ để có nơi tu hành. Sau đó, ông vượt Thiết Môn (ranh giới phía nam của đế 
quốc Thổ Nhĩ Kỳ) và sông Oxus để đến Bactria. Bactria có lẽ đã tiếp nhận đạo Phật từ 
rất lâu vào thời các đoàn truyền giáo của vua A Dục. Huyền Trang đã thăm viếng kinh 
đô của Bactria là thành phố Balkh. Tại đây hãy còn rất nhiều tu viện, mặc dù đã bị đổ 
nát do rợ Hung Nô gây nên vào thế kỷ thứ năm và thứ sáu. Dù rằng các tu viện nầy 
thuộc phái Tiểu Thừa nhưng Huyền Trang vẫn có quan hệ thân thiện với họ. Sau đó, 
Huyền Trang vượt dãy núi Hindu Kush và đến Bamiyan, một trạm dừng chân quan trọng 
hàng đầu trên đường từ Trung Á đến Ấn Độ. Các nhà khảo cổ ngày nay đều phải khâm 
phục sự chính xác của đoạn mô tả của Huyễn Trang về cảnh trí ở đây. Ông nói: “Về phía 
Bắc, nơi nầy dựa vào bờ đá dốc đứng. Xứ nây có trồng bắp mùa đông nhưng chỉ có một 
số ít trổ bông và ra trái. Mamiyan thích hợp cho việc chăn nuôi gia súc nên có rất nhiều 
cừu và ngựa. Khí hậu rất lạnh. Phong tục tập quán còn thô sơ. Quần áo làm bằng lông 
thú và sợi len thô, đây cũng là sản phẩm của xứ nầy.” Có mười ngôi chùa Phật Giáo với 
khoảng vài ngàn tu sĩ. Huyền Trang cũng để cập đến các hang động nổi tiếng và hai bức 
tượng Phật khổng lỗổ, cao khoảng 50 mét và 35 mét. Đoạn ông rời Bamiyan để đi Kapisa 
(nay là làng Begram ở về phía Bắc của Kabul) qua đèo Shibar hiểm trở, cao đến 2.800 
mét. Tại đây Huyền Trang vào ở trong một tu viện Tiểu Thừa. Sau khi trải qua mùa an 
cư kiết hạ 630 sau Tây lịch tại đây, Huyền Trang lại lên đường đi về phía Đông để đến 
Jalalabad, ngày trước là Nagarahara, qua ngả Lampaka. Đến đây ông mới đứng trên đất 
Ấn Độ. Ông đã viết về Lampaka như sau: SH) Lampaka, đất đai thích hợp cho việc trồng 
lúa và sản xuất được nhiều mía. Khí hậu khá êm dịu. Có một ít sương giá nhưng không 
bao giờ có tuyết. Người dân ở đây sống trong sung túc, an lạc và thích hát ca. Phần đông 
họ mặc quần áo bằng vải trắng và ưa những đồ trang sức lấp lánh sặc sở.” Từ Lampaka, 
Huyền Trang đi vào Gandhara qua ngả đèo Khyber. Đây là một thánh địa thứ hai của 
Phật giáo, nơi có sự phát triển của nghệ thuật suốt gần sáu thế kỷ không gián đoạn dưới 
ảnh hưởng của Hy Lạp-La Mã. Peshawar, kinh đô của Kanishka, là nơi đã sản sinh ra Vô 
Trước và Thế Thân, hai đại luận sư Ấn Độ mà Huyền Trang từng nghe nói đến nhiều. 
Nhưng khi ông tới Peshawar thì nơi đây đã trải qua sự tàn phá của Hung Nô. Ông buồn 
bã ghi lại: “Dòng dõi hoàng gia bị xóa sạch và nước nầy bị sáp nhập vào vương quốc 
Kapisa. Phố làng gần như trống vắng hoang tàn, chỉ còn thấy một số ít dân cư. Góc hoàng 
thành Peshawar có khoảng một ngàn gia đình. Vô số chùa chiền Phật giáo trong cảnh 
điêu tàn và hoang phế. Các chùa nầy đều bị cổ mọc um tùm và mang một vẻ cô liêu đến 
não lòng. Phần lớn các tháp cũng bị đổ nát.” Rời Gandhara, Huyền Trang vượt sông Ấn 
Hà để đến thăm Taksasila. Ở đây cũng có nhiều tu viện bị rợ Hung Nô tàn phá. Từ đây, 
ông đi một đoạn nữa để đến Kashmir, nơi Phật giáo vẫn còn thịnh hành. Vẫn còn độ một 
trăm tu viện với năm ngàn Tăng sĩ, và đất nước nầy vẫn còn mến nhớ các vị vua A Dục 
và Ca Nị Sắc Ca. Nhà vua ở Kashmir tiếp đón ông một cách tôn trọng tại kinh thành 
Pravarapura (Srinagar). Tại đây, Huyền Trang được gặp một học giả Đại Thừa bảy mươi 
tuổi và qua vị nầy, Huyền Trang đã có thể tiếp nhận được triết học Phật Giáo ở dạng 
thuần khiết nhất. Ông ở lại Kashmir hai năm, kể từ tháng năm năm 631 đến tháng tư năm 
633, để nghiên cứu giáo lý và sao chép các bộ kinh luận Phật giáo để mang về Trung 
Quốc. Từ Kashmir đi xuống phía Nam, trạm dừng chân đầu tiên của ông là Sakala, nơi 


6161 


đóng đô của hoàng đế Hy Lạp Menander ngày xưa và của bạo chúa Hung Nô 
Mahirakula gần đây. Đây cũng là nơi trú ngụ của đại luận sư Thế Thân hai trăm năm 
trước khi Huyền Trang đến—He travelled secretly, hiding by day and travelling by night. 
In 629 he started from Ch'ang-An for India. In 629 he was still in Karakobjo in Sin-Klang. 
Later, he arrived in Turfan, a country In the central part of the Gobi desert. It has been 
disappeared, but at that time, 1t flourished with lively economic, political and cultural life 
of a Buddhist population speaking a dialect of Tocharian. Its ruler, Chu-Wen-Tai (620- 
640), was of Chinese descendant. He was a a vassal of the Turkish Khan and had 
relatons with Tang-T”ai-Tsung. His Invitaton to Hsuan-Tsang was a command and 
Hsuan-Tsang was almost carriled off by force to Turfan. The king said: “[ Insist on 
keeping you In order to offer you my homaøge, and 1t would be easler to shift the mountain 
of Pamir than to shake my determination.” Hsuan-Tsang replied: “It is for the sublime 
Law that I have come, the king will only be able to keep my bones; he has no power Over 
my spirit nor my wIll.”” He was so determined and refused to touch food for three days; 
the king became worried and yielded. Hsuan-Tsang agreed to stay for another month to 
preach at the Court, and at the end of the month the king let him go and introduced him to 
all the kings on his route. From Turfan, he proceeded to Kara-shalhr, also a Tocharish- 
speaking city, which contained some ten monasteries and two thousand monks of the 
Hinayana sect. Later, he arrived in Kucha, a small kingdom with five thousand monks 
well protected by Its king. In Kucha, Hsuan-Tsang engaged In religious đisputations with 
Hinayana monks who dịd not take kindly to the Yoga-sastra which Hsuan-Tsang 
preferred. However, the differences In these disputations did not harm the friendly and 
amiable relatlons between Hsuan-Tsang and the old sage Moksagupta of Kucha. Later, 
Hsuan-Tsang crossed the passes of Pamirs and Bactria to arrive in Samarquand. At that 
time, Samarquand, Marakanda of old, was already an ancient city In the seventh cenfury. 
lt was the capital of Sogdiana and Hsuan-tsang”s next important halt. It was the terminus 
of the caravan routes between India and China. lt wavered between Zoroastrianism and 
Buddhism and Hsuan-Tsangˆs visit dịd mụch to raise the status of Buddhism 1n this Turko- 
lranian kingdom. He held an assembly at which he ordained a number of monks and 
restored the old monasteries for worship. Later, he crossed the Gates of Iron (the southern 
frontier of the Western Turkish Empire) and the Oxus River to arrIve at Bactria. Bactria, 
then probably received i1ts Buddhism very early from the missions of Asoka. When 
staying in Bactria, Hsuan-Tsang visied Balkh, the capital city. Balkh still had many 
monasferies, in spIte of the ruin wrought by the Huns In the fifth and sixth cenfturies, and 
though they were all Hinayanist, Hsuan-Tsang always kept friendly relationship with 
them. Later, Hsuan-Tsang crossed the Hindu Kush to reach Bamiyan, a station of prImary 
Importance on the road from Central Asia to India. Modern archaeologIsts were struck by 
the accuracy of his description of the site. He says: : “On the north, 1t leans against the 
steep rock. This country has winter corn, but few flowers and fruifs. It is suitable for cattle 
breeding and abounds in sheep and horses. The climate 1s very cold. Manners are rough. 
Clothing 1s of fur and coarse woollen materials, which are also products of the country.” 
There were ten Buddhist monasteries with several thousand monks In them.  Hsuan- 
Tsang also mentioned about the two colossal statues of the Buddha, about 170 and 115 
feet. Then, Hsuan-Tsang left Bamiyan for Kapisa (now the village of Begram to the north 


3) 


6162 


of Kabul) by the difficult pass of Shibar, about 9,000 feet high. After spending the 
summer of 630 A.D. there, he took the road to the east again and reached Jalalabad, 
ancient Nagarahara, through Lampaka. Here he was on Indian soil. Hsuan-Tsang wrote 
about Lampaka as follows: “At Lampaka the ground 1s suitable for the cultivation 0Ÿ rice, 
and produces a large quantity of sugar-cane. The climate 1s fairly mild. There 1s some 
Írost but never snow. The inhabitants live In ease and happiness, and love song. The 
maJority are clothed in white cotton, and like to adorn their costume with brilliantly 
colored ornaments.” From Kampaka, Hsuan-Tsang entered Gandhara by the Khyber 
Pass. This was the second holy land of Buddhism where art had flourished for nearly six 
centuries without a break under strong Greco-Roman Influence. Peshawar, the capital of 
Kanishka, had given birth to Asanga and Vasubandhu, the two chief authors of mystical 
Idealism so dear to Hsuan-Tsang. But when he came to Peshawar, it had suffered from 
the Huns like other places. He noted sadly: “The royal race 1s wiped out and the country 
has been annexed to the kingdom of Kapisa. Towns and villages are almost empty and 
abandoned, and only a few inhabitants are seen in the country. One corner of the royal 
town (Peshawar) contains about a thousand families. There are innumerable Buddhist 
monasteries which are In ruins and deserted. They are overgrown with weeds and they 
make a mournful solitude. The maJjority of the stupas are also In ruins.” Leaving 
Gandhara, Hsuan-Tsang crossed the Indus at Udakakhanda and visited Taksasila where 
there were too many monasterles ruined by the Huns. From there he went to Kashmir 
where Buddhism still prevailed. There were still a hundred monasteris with five thousand 
monks and the country cherished memories of Asoka and Kanishka. The king of Kashmir 
received him with great honour 1n his capital, Pravarapura (Srinagar). Hsuan-Tsang found 
there a Mahayanist Venerable aged seventy, from whom he was able to receive In all Its 
purity the tradition of the 1dealist school of Buddhist philosophy. He spent two years in 
Kashmr, from may 631 to April 633, studying philosophy and having Buddhist sutras and 
sastras copIed to take home with him to China. Going south from Kashmir, one of his firsf 
halting place was Sakala (Sialkot), the seat of the Greek King Menander of the old times, 
and the Hun Tyrant Mahirakula or more recent times. This 1s also the place where 
Vasubandhu stayed two centuries earlier. 

Mãi đến năm 633 hay muộn hơn nữa, ông mới đến Na Lan Đà, gần thành Vương Xá nơi 
mà Giới Hiễn, bấy giờ đã 106 tuổi, đang là thủ tòa của trường đại học nầy. Huyền Trang 
thọ pháp với Giới Hiền những học thuyết quan trọng của Phật giáo; bên cạnh đó, Thắng 
Quân cũng là người đã từng giảng dạy nhiều vấn để quan trọng cho Huyền Trang. Trước 
tiên Huyền Trang học về Duy Thức Học do Thế Thân cải tổ qua bộ luận Duy Thức 
(Vjinaptimatrata), kế đến là Thực Tại luận cũng của Thế Thân qua bộ A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận (Abhidharma-kosa). Sau gần 17 năm du học tại Ấn Độ, Huyền Trang hồi hương 
năm 644. Trên đường về, ông đã đi qua các nước Kashgar, Yarkand và Khotan, và phải 
lưu lại những nơi nầy bảy tám tháng để bổ khuyết các bản thảo bị mất trong khi vận 
chuyển, cũng như chờ đợi phép cho hồi hương của triều đình vì mười năm trước ông đã ra 
đi không có phép vua. Sau khi nghỉ lại Đôn Hoàng một thời gian, ông đến Trường An 
năm 645. Từ năm 653 cho đến cuối đời vào năm 664, ông đã trụ tại Từ Ân Tự tại kinh đô 
Trường An: In 633 or later he arrived in Nalanda near Rajagrha, where Silabhadra, 106 
years of age, was the head of the university. There, Hsuan-Tsang studied under 


6163 


Silabhadra the important doctrines of Buddhism; besides, Jayasena, who also 1nstructed 
Hsuan-Tsang on certainn questions. First, Hsuan-Tsang studied about the reformed 
1dealism of Vasubandhu in his Vijnaptimatrata and then the realism of the same author In 
his Abhidharma-kosa. After almost seventeen years soJourn in India, he came home In 
644. On his way home, he passed through Central Asian States of Kashgar, Yarkand and 
Khotan, where he stayed for seven or eight months to replace the manuscripts lost on the 
way, and awalIted the permission of the Imperial øovernment to return to the country 
which he had left ten years earlier without a proper permit. After resting sometime In 
Tun-Huang, he approached Ch°ang-An In the Spring of 645 A.D. From 653 A.D. until the 
end of his life in 664 A.D., he spent the rest of his life at Từ Ân Tự in Ch'ang-An (Trường 
An), the capital of China at that time. 


(C) Những tác phẩm dịch thuật của Ngài Huyền Trang— List oƒ Hsuan-Tsang`s translated 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 


9) 


works: Ông đã dịch 1335 quyển, bao gồm bộ Thành Duy Thức Luận (Vijnaptimatrata- 
siddhi) của Ngài Hộ Pháp. Ông cũng là Tam Tạng Pháp sư. Khi ở Ấn Độ ông được ban 
tặng những danh hiệu Ma Ha Da Na Đề Bà và Mộc Xoa Đề Bà. Huyền Trang thuộc 
trường phái Du Già và ông cũng được coi như là người sáng lập ra tông Pháp Tướng tại 
Trung Quốc. Huyền Trang đã bắt đầu một kỷ nguyên lịch sử mới về phiên dịch kinh 
điển, và những tác phẩm phiên dịch của ông được người ta gọi là “Tân Dịch,” để đối lại 
với những dịch phẩm “Cựu Dịch” của những người trước ông—He translated 1335 books 
of sutras, including the Completion of Mere Ideation (Dharmapala's Vijnaptimatrata- 
siddh). He was known as a Tripitaka teacher of Dharma (Tam Tạng Pháp Sư). He was 
also known as Mahayanadeva and Moksadeva when he was In India. Hsuan-Tsang 
himself belonged to the Yogacara (Consclousness-Only) school and 1s often regarded as 
the founder of the Fa-Hsiang or Chinese Yogacara school. Hsuan-Tsang started a new 
epoch In the history of the translation of sutras, and his translations are called the “new 
translations,` in contrast to the “Old Translations” of those done before him. 

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh: Mahaprajna-paramifa-sutra (skt—Great Wisdom 
Sutra. 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa: Vajracchedika-prajna-paramita-sutra (skt)— 
Diamond Sutra—Praj]naparamita sutra. 

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa: Prajna-paramita-hrdaya-sutra (skt—The Heart of the 
PraJna-Paramita-Sutra or Heart Sutra—See PraJnaparamitahrdaya-Sutra. 

Kinh Đại Bồ Tát Tạng: Mahabodhisattva-pitaka-sutra. 

Kinh Đại Thừa Địa Tạng Thập Luân: Dasa-cakra-shitigarbha-sutra (skt). 

Kinh Vô Biên Phật Độ Công Đức: Ananta-buddha-setra-guna-mrdesa-sutra (skt). 

Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ Kinh (Kinh nói về sự trường tổn của Phật pháp được 
Đức Phật nói trước khi Ngài nhập Niết Bàn). 

Kinh Phân Biệt Duyên Khởi Sơ Thắng Pháp Môn (Kinh giảng về luật nhân duyên tối 
thượng): Sutra on explaining the first and excellent gate of the law of Nidana. 

Thuyết Vô Cấu Xứng Kinh: Vimalakirti-nirdesa-sutra. 


10) Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh: Bhaishajya-guru- 


vaidurya-prabhasa-purva-pranidhana-guna-sutra. 


11) Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ: Sukhavati-vyuha-sutra. 
12) Kinh Giải Thâm Mật: Sandhi-nirmocana-sutra. 


6164 


13) Kinh Như Lai Thị Giáo Thắng Quân Vương: Tathagata-raJa-vavadaka-sutra. 

14) Kinh Phật Thuyết Thậm Hy Hữu: Adbhuta-dharma-paryaya-sutra. 

15) Kinh Phật Thuyết Tối Vô Tỷ: Sutra on the greatest incomparableness. 

16) Kinh Xưng Tán Đại Thừa Công Đức: Mahayana-gunastuti-sutra. 

17) Kinh Duyên Khởi Thánh Đạo: Buddha-bhashitarya-dharma-prati. 

18) Bất Không Quyển Sách Thần Chú Kinh: Amogha-pasahrdaya-sutra. 

19) Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh: Aikadasa-amukha-dharani-sutra. 

20) Kinh Chú Ngũ Thư: Panca-matra-sutra. 

21) Kinh Thắng Tràng Trí Ấn Đà La Ni: Subahummudra-dhvaja-dharani-sutra. 

22) Kinh Chư Phật Tâm Đà La NI: Buddha-hrddaya-dharani-sutra. 

23) Kinh Bạt Tế Cứu Khổ Nạn Đà La Ni: Duhkhon-mulana-dharani-sutra. 

24) Kinh Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni: Ashtanama-samanta-guhya-dharani-sutra. 

25) Kinh Phật Thuyết Trì Thế Đà La Ni: Sutra spoken by the Buddha on the dharani of 
holding the world. 

26) Kinh Phật Thuyết Lục Môn Đà La Ni: Shanmukhi-dharani-sutra: Sutra spoken by the 
Buddha on the dharanmi of six gates. 

27) Kinh Phật Thuyết Phật Địa: Buddha-bhashita-bhudda-bhumi-sutra. 

28) Kinh Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa: Prasanta-viniscaya-prati-harya-samadhi-sutra. 

29) Kinh Thọ Trì Thất Phật Danh Hiệu Sở Sanh Công Đức (Kinh nói về công đức do sự xưng 
niệm hồng danh thất Phật): Sutra on the merits produced from reciting the names of 
seven Buddhas. 

30) Kinh Duyên Khởi: Nidana-sutra. 

31) Kinh Bổn Sự: Itivrttaka-sutra—Sutra on the stories of the Buddha's life and work. 

32) Thiên Thỉnh Vấn Kinh: Deva-pariprccha-sutra. 

33) Kinh Bồ Tát Giới Yết Ma Văn: Bodhisattva-karman. 

34) Kinh Bồ Tát Giới Bổn: Bodhisattva-pratimoksha. 

35) Du Già Sư Địa Luận: Yogacara-bhumi-sastra. 

36) Nhiếp Đại Thừa Luận: Mahayana-sampari-graha-sastra-vyakhya. 

37) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích: Mahayana-sampari-graha-sastra-vyakhya-karika. 

38) Quán Sở Duyên Duyên Luận: Alambana-pratyaya-dhyana-sastra. 

39) Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận: Mahayana-panca-skandha-sastra. 

40) Hiển Dương Thánh Giáo Luận (luận về sự hiển dương chánh pháp): Prakaranaryavaca- 
Sastra—Sastra on expounding the Holy Teachings. 

41) Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận: Mahayana-abhidharma-samyukta-sangiti-sastra. 

42) Quảng Bách Luận Bổn: Satasastravaipulya. 

43) Phật Địa Kinh Luận: Buddha-bhumi-sutra-sastra. 

44) Thành Duy Thức Luận: Vidyamatrasiddhi-sastra. 

45) Quảng Bách Luận Thích Luận: Satasastra-vaipulya-vyakhya. 

46) Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận: Mahayana-abhidharma-sangiti-sastra. 

47) Vương Pháp Chánh Lý Luận: RaJa-dharma-nyaya-sastra. 

48) Du Già Sư Địa Luận Thích: Yogacara-bhumi-sastra-karika. 

49) Hiển Dương Thánh Giáo Luận Tụng: Arya-vaca-prakarana-sastra-karuka. 

50) Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận: Mahayana-sata-dharma-vidyadhara-sastra. 

51) Duy Thức Tam Thập Luận: Vidyamatra-siddhi-trimsatika-sastra. 





6165 


52) Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận: Hetuvidyanyaya-pravesatarka-sastra. 
33) Đại Thừa Thành Nghiệp Luận: Mahayana-karma-siddha-prakarana-sastra. 
54) Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận: Hetuvidyanyayadvaratarka-sastra. 

55) Đại Thừa Chưởng Trân Luận: Mahayana-talaratna-sastra. 

56) Duy Thức Nhị Thập Luận: Vidyamatra-siddhi-vimsatI-sastra. 

57) Biện Trung Biên Luận: Madhyanta-vibhaga-sastra. 

58) Biện Trung Biên Luận Tụng: Madhyanta-vibhaga-sastra-vyakha. 

59) Nhiếp Đại Thừa Luận Bổn: Mahayana-samprigaha-sastra-mula. 

60) A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Ba Sa Luận: Abhidharma-mahavibhasa-sastra. 

61) A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận: Abhidharma-yaya-nusara-sastra. 

62) A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận: Abhidharma-prakara-nasasana-sastra. 
63) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận: Abhidharma-kosa-sastra. 

64) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận Tụng: Abhidharma-kosa-karika. 

65) A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận: Abhidharma-jnana-prasthana-sastra. 

66) A Tỳ Đạt Ma Tập DỊ Môn Túc Luận: Abhidharma-sangItI-paryaya-pada-sastra. 
67) A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận: Abhidharma-prakarana-pada-sastra. 
68) A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Luận: Abhidharma-viJnana-kaya-pada-sastra. 
69) A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Luận: Abhidharma-dhatu-kaya-pada-sastra. 
70) Ngũ Sự Tỳ Ba Sa Luận: Panca-vastu-vibhasa-sastra. 

71) DỊ Bộ Tôn Luân Luận: Sastra on the Principles of Different Schools. 

72) Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận: Abhidharma-vatara-sastra. 

73) Thắng Tôn Thập Cú Nghĩa Luận: Vaiseshika-nikaya-dasa-padartha-sastra. 
74) A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận: Abhidharma-skandha-pada-sastra. 





75) Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trú Ký: Record of the Duration of the 


Law Spoken by the Great Arahant Nandhimitra. 
76) Đại Đường Tây Du Ký: Records of Western Travels. 


77) Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện: Stories of the Tzu-En Temple Tripitaka- 


dharma-carya. 


14) Quang Minh Thiện Đạo— Shan Tao (613-681 AD): See Chapter 151 (MMI). 





15) Sư Khuy Cơ— K?uei-Chỉ (632-682): Kiki (jap)—Quy-Chi 


^ . x + ,+›xX ` 
Một vị Tăng nổi tiếng vào 


thời nhà Đường, một đệ tử xuất sắc của Huyền Trang. Dường như ông là người độc nhất 
truyền thừa học thuyết Duy Thức. Pháp Tướng tông quả nhiên là do Khuy Cơ hệ thống 
hóa và chính yếu sáng lập nên. Hai sáng tác quan trọng của Khuy Cơ là Đại Thừa Pháp 
Uyển Nghĩa Lâm Chương, và Thành Duy Thức Luận Thuật Ký, nghĩa là căn bản của 
tông phái nầy. Pháp tướng có ảnh hưởng rộng rãi trong suốt thời của Huyền Trang và 
Quy-Chi, nhưng về sau này nó tàn lụi sau cuộc ngược đãi Phật giáo bắt đầu từ năm 
845—A noted monk during the Tang Dynasty, an outstanding pupil of Hsuan-Tsang. Ksi- 
Ki seems to have monopolized the transmission of the idealistic doctrine. The Fa-Hsiang 
School was actually systematized and founded chiefly by Ksi-KI. His two 1mportant 
works: Fa-Yuan-I-LIn-Chang and Wei-Shih-Shu-Chi, are the fundamenfal texts of this 
school. Fa-Hsiang was widely influential during the lifetimes of Hsuan-Tsang and Kuei- 


6166 


Chị, but later waned (tàn rụi), mainly as a result of the anti-Buddhist persecution that 
began In 845. 


16) Pháp Hiền (?-626): Sư quê ở Chu Diên tỉnh Sơn Tây. Khi mới xuất gia, sư theo học thiển 
và thọ giới với Đại Sư Quán Duyên ở chùa Pháp Vân. Đến lúc Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi 
sang Việt Nam, sư theo Tổ học thiền và tôn Tổ làm Thầy. Khi Tổ thị tịch, sư vào núi tiếp 
tục tu thiển định. Sau đó người đến tu học với sư ngày càng đông. Sau đó ít lâu sư mới 
lập chùa và nhận đồ đệ. Sư thị tịch năm 626 sau Tây Lịch. Sometime later, he built 
temple and received disciples. He passed away in 626 AD—He was a native Chu Dien of 
Son Tay Province. When he left home, he studied meditation and received precepts with 
Great Master Quán Duyên at Pháp Vân Temple. When Patriarch Vinituraci came to 
Vietname, he Joined Vinituraci Zen Sect and honored Vinitaruci as his master. When the 
Patriarch passed away, he went to the montain to confinue to practice meditation. Later 
his repufation spread and more and more people came to study meditation with him. 


17) Nghĩa Tịnh —I-Chỉng (635-713): Ngài Nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp Sư (635-713), một vị 
sư nổi tiếng thời Đường. Ngài là một trong những nhà hành hương tiên khởi của Trung 
Hoa, người đã du hành sang Ấn Độ vào năm 671 bằng đường biển và lưu lại đây trên 25 
năm. Khi ngài được mười tuổi thì Huyền Trang trở về Trung Hoa, nhưng ngài đã tự chuẩn 
bị cho mình một cuộc sống tu sĩ Phật Giáo. Ngài gia nhập giáo đoàn năm 14 tuổi. Tuy đã 
nuôi ý định đi Ấn Độ từ năm 652, nhưng mãi đến khi 37 tuổi ngài mới thực hành được ý 
định. Năm 671 ngài mới có thể bắt đầu dong buôm đi Ấn Độ, trải qua hơn 25 năm, đi qua 
hơn 30 quốc gia; tuy nhiên, ngài dùng rất nhiều thì giờ tại tu viện Na Lan Đà. Tại Viện 
Đại Học Tu Viện Na Lan Đà ông đã học Phật về nhiều chủ đề rộng rãi, và trở về trung 
Hoa năm 695 với hơn 400 bản kinh Phật giáo. Cùng với Siksananda, ông đã bắt đầu 
phiên dịch kinh điển từ tiếng Ấn sang tiếng Trung Hoa. Ông đã dịch 56 bộ kinh gồm 230 
quyển, gồm bộ Kinh Hoa Nghiêm và bộ Luật của Căn Bản Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. 
Năm 695, ngài trở về Lạc Dương, Trung Quốc, được tiếp đón nồng hậu và đầy vinh dự 
(người ta nói Thiên Hậu đã ra tận cửa Thượng Đông để đón ngài). Ngài mang về hơn 400 
bộ kinh. Đầu tiên ngài hợp tác với Thực Xoa Nan Đà (người nước Vu Điển) dịch Kinh 
Hoa Nghiêm. Sau đó ngài còn dịch rất nhiều bộ kinh khác gồm 56 bộ kinh với 230 
quyển. Các cuộc hành trình của ngài không có sự đa dạng và chủ đích khoa học như của 
ngài Huyễn Trang, nhưng lại quan tâm nhiều đến con người. Trong chuyến đi năm 671, 
ngài đã ở lại tám tháng tại Sumatra, sáu tháng tại Srivijaya, một quốc gia vùng biển đang 
phát triển, nay là Palembang, và hai tháng tại Mã Lai. Ngài lên bộ tại Tamralipti vào 
năm 673 và từ đó đi đến Ma Kiệt Đà (Magadha), thánh địa hàng đầu, rồi đến chiêm bái 
Bodh-Gaya cùng các thánh địa khác. Ngài lưu lại viện đại học Na Lan Đà mười năm, 
nghe bài giảng của các bậc thầy về giáo pháp và thu thập kinh sách. Ngài rời Ấn Độ 
cũng bằng ngã Tamralipta, sống bốn năm tại Srivijaya, trau dồi Phạn ngữ để sau nầy dịch 
kinh sách. Vào năm 689, ngài trở lại Trung Quốc. Ngài đã để lại những ký sự quý báu về 
“Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng” (Hồi Ký về Các Tu Sĩ Xuất Chúng Đi Tìm Chánh Pháp ở 
Phương Tây), được Chavannes dịch sang Pháp ngữ. “Ghi Nhận Về Đạo Phật Tại Ấn Độ 
và Quần Đảo Mã Lai,” được J. Takakusu dịch sang Anh ngữ. Sách cho chúng ta một ý 
niệm khá rõ về sự sốt sắng tận tụy của những người hành hương mà số lượng đông hơn ta 


6167 


tưởng, về tinh thần chấp nhận hiểm nguy của họ. Thật vậy, đây là một chuỗi dài buồn 
thảm về các câu chuyện đầy những biến cố lâm ly, cả trên bộ lẫn dưới biển. Nghĩa Tịnh 
đã ngậm ngùi nói: “Tuy có thành công nhưng con đường đầy những gian nan. Vùng 
Thánh địa thật quá xa vời và bao la. Trong số đông những người toan tính, có mấy người 
đạt được kết quả thật sự, có mấy người hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Những sa 
mạc mênh mông đầy sỏi đá của vùng đất Voi (Ấn Độ), những dòng sông lớn chói chang 
ánh mặt trời dội sức nóng thiêu đốt, hoặc những vực sâu, những đợt sóng cao ngất. Khi đi 
trên bộ một mình bên kia Thiết Môn giữa Samarquand và Bactria, người ta lạc vào giữa 
hàng ngàn ngọn núi, dễ rơi xuống đáy vực từ những vách đá dựng đứng; khi đi thuyển 
đơn độc bên kia trụ đồng (phía nam Tonkin) thì phải băng qua vô số vùng châu thổ và có 
thể bị thiệt mạng. Vì thế cho nên trong số năm chục người ra đi thì số sống sót trở về chỉ 
đếm trên đầu ngón tay.” Theo Nghĩa Tịnh, nhiều tu sĩ Cao Ly, băng qua vùng Trung Á, 
hay đi đường biển, rất nhiều trong số họ đã chết tại Ấn Độ, chứ không bao giờ được nhìn 
thấy lại xứ sở của mình. Ngài thị tịch năm 79 tuổi—I-Ching, 635-713 A.D., the famous 
monk during the Tang dynasty. He was one of the early Chinese pilgrims, who traveled 
to India in 71 by sea and spent more than 25 years there. He was only about ten years 
old when Hsuan-Tsang returned to China, but he had already prepared himself for the life 
of a Buddhist monk. He was admitted to the Order when he was fourteen. Though he 
formed the idea of travelling to India In 652, but he dịd not carry 1t out tilÏ he was thirty- 
seven years old. In 671, he set out by the sea route for India, where he remained for over 
twenty years, travelling over 30 countries; however, he spent half this period In the 
Nalanda monastery. He returned to China (Lo-Yang) in 695, was received with much 
honour, brought back some four hundred works, translated with Siksananda the 
Avatamsaka Sutra, later translated many other works (56 sutras comprised of 230 books) 
and left valuable account of his travels and life in India. His itineraries lack the varlety 
and scIentific Interest of those of Hsuan-Tsang, but they are full of human Interest. On his 
outward voyage in 671, he spent eipht months in Sumatra, siXx at SrIViJaya, a rIsing 
maritime State, now Palembang, and two months in Malaysia In the neighborhood. He 
landed at Tamralipti in 673 and thence went to Magadha, the holy land and worshipped at 
Bodh-Gaya and other sacred spots. He spent ten years at Nalanda, hearing the teaching 
from different masters, and collecting holy books. At Nalanda Monastic University he 
studied a range of Buddhist subJects, and he returned to China in 695 with over four 
hundred Buddhist texts. Together with Siksananda, he began translating the Indian texts 
into Chinese. He 1s credited with translating 56 texts in 230 volumes, including the 
Avatamsaka Sutra and the Mulasarvastivada Vinaya. In 685, he left India, again by way 
of Tamralipti. He spent four years In Srivijaya to learn more Sanskrit in order to translate 
sacred works later on. In 689, he returned to China to fetch collaborators for his work and 
after went back to stay at SriviJaya for another five years. He finally returned to China In 
695. One of I-Ch'ing”s works, A Record of the Buddhist Religion as practised in India and 
the Malay Archipelago, has been translated into English by a Japanese scholar, J. 
Takakusu. More Interesting in some ways are his Memoirrs on the Eminent Monks who 
went in Search of the Law in the Western Countries, which translated Into French by 
Chavannes. This gives us a fair Idea of the earnestness and devotion of the pilgrims 
whose numbers were large than we are apt to imagine and of the spirit with which they 


6168 


braved the dangers of their enterprises. It 1s, In fact, a melancholy succession of tales, 
full of pathetic Iincidents both on land and sea. I-Ch'ing remarks wistfully: “However, 
triumphal, the path was strewn with difficulties; the Holy Places were far away and vast. 
Of dozen who brought forth leaves and flowers, and of several who made an attempt, 
there was scarcely one who bore any fruit or produced any real results, and few who 
competed their task. The reason for this was the immensity of the stony deserts of the 
Land of the Elephant (India), the great rivers and the briliance of the sun which pours 
forth 1ts burning heat, or else the towering waves heaved up by the giant fish, the abysses, 
and the waters that rise and swell as hiph as the heavens. When marching solitary, 
beyond the Iron Gates between Samarquand and Bactria, one wandered amongst the ten 
thousand mountains, and fell into the bottom of precipices; when sailing alone beyond the 
Columns of Coper (south of Tontkin), one crossed the thousand deltas over fifty In 
number, while those who survive were only a handful of men.” According to I-Ch'ing, 
several Korean monks had gone to India, the maJority across Central Asia, some by the 
sea route; of them, I-Ch”ing says: ““Phey died in India, and never saw their country again. 
He died at age 79. 


18) Pháp Tạng—Fa-Tsang (643-712): Tên của một vị Tăng người sSogdian, người đã du 
hành sang Trung Quốc và theo học giáo pháp Hoa Nghiêm với ngài Trí Nghiễm, nhị tổ 
của tông phái này tại Trung hoa. Sau đó ông được làm Pháp tử của Trí Nghiễm và trở 
thành tam tổ Hoa Nghiêm, và ông thường được xem như là người có ảnh hưởng lớn nhất 
trong việc hệ thống hóa giáo pháp Hoa Nghiêm—Name of a sSogdian monk who 
travelled to China and studied Hua-Yen under Chih-Yen (602-668), the second patrlarch 
of the tradition. He later succeeded him and became the third Hua-Yen patriarch, and 1s 
generally considered to be 1ts most Influential systematIzer. 


19) Bát Châu Thừa Viễn— Tzu-Min (680-748 AD): See Chapter 151 (MMI). 


20) Nhất Hành—I-Hsing (683-727): Theo Giáo Sư Iunjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, Nhất Hành, đệ tử của Thiện Vô Úy, tinh thông về Tam Luận, Thiển, 
Thiên Thai và lịch số, từng giúp Thiện Vô Úy dịch kinh Đại Nhật. Nhờ nghe thầy giảng, 
Nhất Hành đã trước tác một bản sớ về Kinh Đại Nhật, gọi là Đại Nhật Kinh Sớ. Vì là 
một học giả uyên thâm về Thiên Thai giáo, nên bản sớ giải của ông được xem như chứa 
đựng rất nhiều giáo nghĩa Thiên Thai. Bản cảo lưu truyền chưa được tu chính, sau cùng 
được Trí Nghiễm, đệ tử của Thiện Vô Úy và Ôn Cổ, đệ tử của Kim Cang Trí, hiệu đính 
và đặt tựa lại là Đại Nhật Kinh Thích Nghĩa. Đông Mật vẫn y theo bản kinh cũ chưa 
được tu chính, trong lúc Thai Mật lại dùng bản được hiệu đính nầy. Nhất Hành theo học 
với cả hai Pháp sư Ấn Độ là Thiện Vô Úy và Kim Cang Trí và được cả hai truyển cho 
các nghi quỹ về Kim Cang Giới (Vajradhatu) và Thai Tạng Giới (Garbhadhatu), nhưng có 
người cho rằng ông coi Kim Cang Giới quan trọng hơn —According to Prof. Junjiro 
Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, I-Hsing (683-727), a pupil of 
Subhakarasimha, who was well versed in the San-Lun, the Zen, the T”ien-T”ai, and the 
calendar, assisted Subhakarasimha In his translation of the “Great Sun” text. On hearing 
the lecture from his teacher, I-Hsing compiled a commenfary on the “Sun text called Ta- 


6169 


Jih-Chíng-Su. Since he was a savant of the T”Ien-T”ai doctrine, his commenftary 1s said to 
contain some of the Tien-T”ai tenets. The commentary, as 1t was left in an unrevised 
manuscript, was afterward revised by Chih-Yen, a pupil of Subhakarasimha, and Wên- 
Ku, a pupil of Vajrabodhi, and was called by a new name Ta-]ih-Ching I-Shih. The 
Tomitsu follows the former revision whilt the Taimitsu adopts the latter. I-Hsing studied 
under the two Indian teachers Subhakarasimha and Vajrabodhi, and received the cults of 
both the Realm of Matrix Repository (Garbhadhatu) and the Realm of Diamond Elements 
(VaJradhatu), but he 1s said to have held the latter as the more Important of the two. 


21) Vô Hành — Wu-Hsing: Vô Hành, một học giả Trung Hoa, du hành sang Ấn Độ, gặp 
Nghĩa Tịnh tại Na Lan Đà và thâu thập nhiều bản kinh Phạn văn. Ông mất trên đường 
hồi hương, nhưng những tài liệu thâu thập của ông vẫn được đưa đến chùa Hoa Nghiêm ở 
Trường An. Khi hay tin đó, Thiện Vô Úy bèn cùng Nghĩa Tịnh chọn lựa vài bản kinh 
quan trọng, và vào năm 725, khởi dịch kinh Đại Nhật và các kinh khác. Thiện Vô Úy 
muốn trở về Ấn Độ nhưng không đuợc phép khởi hành, và mất tại Trung Quốc vào năm 
735—Wu-Hsing, a learned Chinese, who traveled in India, met I-Ching at Nalanda and 
collected various Sanskrit texts. He died on his way home, but his collection reached 
Hua-Yen Monastery in Ch'ang-An. On hearing this Subhakarasimha together with I- 
Ching selected some of the important texts and in 725 translated the “Great Sun” text 
(Mahavarrocana) and others. He wanted to return to India, but was not allowed to depart 
and died In 735. 


22) Bố Đại Hòa Thượng—Pu-Tai: Great Reverend—Pu-Tai Ho-Shang—Bố Đại Hòa 
Thượng, nhà sư Trung Quốc vào thế kỷ thứ 10. Ngài được mang tên nầy vì ngài luôn 
mang trên lưng một bị ăn xin trong khi du hành từ phố nầy sang phố khác. Chỉ đến lúc 
mất, ngài mới tiết lộ mình là ai: Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Trong các tu viện Phật giáo 
Trung Hoa, Ngài là biểu hiện của vị Phật Cười. Một vị Tăng Trung Hoa vào thế kỷ thứ 
10, tên thật của ngài là Đinh Trường Tử hay Chi Tử, thường được người ta nghĩ rằng ngài 
là hiện thân của Đức Di Lặc, Đương Lai Hạ Sanh Phật. Thường được gọi là “Phật Cười,” 
Bố Đại thường được họa là một con người mập mạp với bức tượng bán thân và bụng phệ, 
ngồi với chân phải hơi giơ lên (vị hòa thượng có hình dáng đẩy đà chậm chạp, trán nhăn 
bụng phệ, đi đâu lũ trẻ cũng thường hay bu theo chọc ghẹo Ngài). Người ta cũng họa 
ngài đứng với hai cánh tay đưa lên khỏi đầu, lòng bàn tay ngửa lên trời; ngài thường có 
nụ cười thật rộng trên mặt và thường bị đám trẻ vây quanh. Người ta nói ngài mang một 
cái túi vải từ trong đó ngài để quà cho trẻ con. Nguồn gốc của sự liên hệ giữa Bố Đại và 
Đức Di Lặc dường như từ một bài kệ ngắn trước khi ngài thị tịch, trong đó ngài ám chỉ 
ngài là Phật Di Lặc. Ở Nhật Bản ngài được kêu là “Hotai,” và là một trong bảy vị thần 
may mắn, và sự liên hệ với Đức Di Lặc thường không được nhấn mạnh —Hempen sack, a 
Chinese monk said to have lived in the 10” century. His name comes from his wandering 
throuph the towns with a hempen beggar”s sack on his back. Only at the time of his death 
dịd he reveal his true Iidentity as an Incarnation of the future buddha: Maitreya. In 
Chinese monasteries, he 1s represented as a Laughing Buddha. Cloth-bag monk, an 
erratic monk (n the tenth century, usually depicted, scantily clad and surrounded by 
children). A tenth-century Chinese Buddhist monk, whose real name was Ting Ch'ang 


6170 


Tz°u or Ch'1-Tz”u, popularly thought to have been a manifestation of Maitreya, the future 
Buddha. Often referred to as the “Laughing Buddha,” Pu-Tai 1s commonly depicted as a 
corpulent (béo mập) man with a bare torso (tượng bán thân) and bulging belly (bụng 
phệ), siting with his right leg slightly raised. He ¡s also depicted standing up with arms 
above his head, palms upward; he generally has a broad smile on his face and 1s often 
surrounded by children. He was said to have carried a hemp sack from which he gave 
presents to children. The origin of the connection between Pu-Tai and Maitreya appears 
to be a short poem he spoke shortly before his death, in which he implied that he was 
Maitreya. In Japan he 1s referred to as Hotal, and 1s one of the “seven divinitles of 
fortune,” and the connection with Maitreya 1s not commonly stressed. 


23) Ngũ Hộ Pháp Chiếu — Fa Chao: See Chapter 151 (MMI). 

24) Đại Nham Thiếu Khang— Tsiao-Kang (Shao-K?ang): See Chapter 151 (MM). 
25) Vĩnh Minh Diên Thọ — Yung-Ming Yenshou (904-976): See Chapter 151 (MMI). 
26) Chiêu Khánh Tĩnh Thường— Tseng-Shang: See Chapter 151 (MM). 

27) Thần Tú: linshu (jap)—Shen-Hsiu. 


Ù 


2) 


Thần Tú là vị Giáo Thọ Sư tại chùa Hoàng Mai của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tại tỉnh Hồ 
Bắc. Thần Tú đã viết kệ mong Ngũ Tỗ trao truyền y bát cho làm Lục Tổ, nhưng Ngũ Tổ 
thấy kệ chưa tới và trao y bát cho Huệ Năng làm Lục Tổ: An instructor of monks at the 
monastery of Hung-Jen, the Fifth Chinese Patriarch in Huang-Mel in Hupet Province. He 
wrote a gatha for the purpose of becoming the successor of Hung-]en, but that teacher did 
not find 1s sentiment a correct statement of Zen, and chose Hui-Neng for the sfatus. 
Một trong những đệ tử nổi tiếng cũa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nhưng ông đã bị lờ đi không 
cho kế vị khi Ngũ Tổ đã ban đặc ân cho người học trò khác của Ngài là Huệ Năng. Việc 
này xẩy ra sau cuộc tranh đua làm kệ chứng ngộ do Ngũ Tổ để xướng để biết mực độ 
liễu đạo của các đệ tử. Sau khi ngũ tổ thị tịch, hai trường phái được hai vị thành lập, 
Dòng Thiển Phương Bắc và Dòng Thiển Phương Nam. Mặc dù Huệ Năng đã được tổ 
phân xử là người thắng cuộc, nhưng Thần Tú tự cho mình là Pháp tử của Ngũ Tổ và được 
dòng Thiền thời bấy giờ xem như là vị tổ sáng lập ra dòng thiển “Bắc Tông.” Sau khi 
Ngũ Tổ thị tịch, Thần Tú rời Chùa Hoàng Mai để chu du khắp xứ trong hai chục năm 
liền. Ông đã truyền bá thiển về một vùng rộng lớn ở phương bắc vì hầu hết ông hoạt 
động ở vùng Lạc Dương và Trường An, trong khi dòng Thiển của Huệ Năng được gọi là 
Nam Tông. Dòng Thiền của ông còn được biết đến với cái tên khác là “Tiệm Giáo”; dù 
được Hoàng Triều nức lòng bảo trợ vẫn không tổn tại được bao lâu. Dòng thiền này chỉ 
có ảnh hưởng lớn trong lúc sinh tiền của Thần Tú, nhưng chẳng bao lâu sau đó thì dòng 
thiển phương bắc tàn rụi, và được thay thế bởi dòng thiển của Lục Tổ Huệ Năng được 
biết với tên dòng Thiền Trung Hoa. Chính dòng thiền của Lục Tổ Huệ Năng đã nẩy sanh 
ra các dòng Lâm Tế, Thiên Thai, vân vân: 

Thân thị Bồ đề thọ, 

Tâm như minh cảnh đài 

Thời thời thường phất thức, 

Vật xử nhạ trần ai. 

(Thân là cây Bồ Đề, 

Tâm như đài gương sáng 


6171 


Luôn luôn siêng lau chùi 

Chớ để dính bụi bặm). 
One of the most famous disciples of the Fifth Patriarch Hung-Jen, but he was passed over 
as his successor 1n favor of the other disciple named Hui-Neng. This occured as a result of 
a competition between Hung-Jen's disciples, who were asked to compose verses 
indicating their level of understanding. After Hung-Jen passed away, the rival schools 
founded by the two men, the North and the South. Even though Hui-Neng was adJjudged 
the winner, but Shen-Hsiu later claimed to be the true successor of the Fifth Patriarch and 
was considered by the Ch”an tradition to be the founder of the “Northern School.” After 
the Fifth Patriarch”s death, Shen-Hsiu left Hung Mei Monastery and wandered throughout 
the country for nearly twenty years. He spread Zen Buddhism ¡n the large area in 
northern China. His lineage called the Northern School because he was mostly active In 
Lo-Yang and Ch'ang An, while Hui-Neng”s lineage was called the “Southern School.” 
His tradiion was also known as the “Gradual Teaching”; although patronized by the 
reigning Emperor, did not last very long. lít was widely influential during his lifetime, but 
soon later it died out and was replaced by the Hui-Neng School which became known as 
the Chinese Ch?an School, or Sudden School of Hui Neng, which sprang the present Lin- 
Chi, Soto, and T”1en-T”aI schools of Zen. Shen-Hsu 1s the author of this Poem: 

The body 1s like the bodhi tree, 

The mind 1s like a mirror bright, 

Take heed to keep 1t always clean, 

And let no dust accumulate on 1t. 


28) Vân Thê Châu Hoằng Liên Trì —Chu Hung Lien-ch?ih (Chou-Hung 1535-1616 AD): 


See Chapter 151 (MMI). 


29) Trí Húc Ngẫu Ích— Chu-Rut Ou-I (1599-1655 AD): See Chapter 151 (MMI). 

30) Phổ Nhãn Hành Sách Triệu Lưu— Hsing-She Tsao Liu: See Chapter 151 (MMI). 
31) Tiên Lâm Thúc Hiền Tĩnh Am— Tseng-an: See Chapter 151 (MM). 

32) Từ Phúc Tế Tĩnh Triệt Ngộ— Chỉi-Sun Tz°ie-Wu: See Chapter 151 (MMI). 

33) Linh Nhan Ấn Quang— Yin Kuang (1861-1940 AD): See Chapter 151 (MMI). 


34) Thái Hư Đại Sư— T?ai-Hsu: 
1) Thái Hư Đại Sư, nhà sư Trung quốc nổi tiếng (1889-1947). Năm 1922 ông đã thành lập 


Viện Phật Học, giữ một vai trò quan trọng trong việc phục hồi lại truyển thống Pháp 
Tướng Tông ở Trung Hoa, và năm 1929 ông sáng lập ra Hiệp Hội Phật Giáo Trung Hoa. 
Như một phần của công cuộc canh tân Phật giáo, ông đã tranh luận rằng giáo pháp Pháp 
Tướng Tông thích hợp với khoa học hiện đại. Ông cũng nhấn mạnh đến sự hòa hợp cần 
thiết của những truyền thống Phật giáo khác nhau của Trung Hoa bằng cách cải tổ Phật 
giáo Trung Hoa cả Tăng lẫn tục. Ông là nhân vật quan trọng trong việc phục hưng Phật 
giáo Trung Hoa vào đầu thế kỷ 20. Vào năm ông thị tịch 1947, hiệp hội Phật giáo Trung 
quốc do ông lập ra đã có trên 4 triệu môn đồ. Một trong những thành công lớn của ông là 
hòa hợp được các triết học của các trường phái Pháp Tướng, Hoa Nghiêm và Thiên Thai. 
Tuy nhiên, tất cả những cố gắng của ông thực sự chấm dứt khi những người Cộng Sản lên 
nắm quyển tại Trung Hoa vào năm 1949: A famous Chinese monk (1889-1947). In 1922 


2) 


6172 


he formed the Institute of Buddhist Study, which played an Important role the reviving of 
the Fa-Hsiang tradition in China, and in 1929, he founded the Chinese Buddhist Soclety. 
As part of his campaign to modernize Buddhism, he argued that the doctrines of Fa- 
Hsiang are compatible with modern science. He also emphasized the essential harmony 
of various Chinese Buddhist traditions by reforming the Chinese Buddhism in both the 
Sangha and lay sections. He was an Important figure in the revitalization of Buddhism in 
China ¡in the early part of the twentieth century. In 1947, the year he passed away, the 
Chinese Buddhist Society founded by him had over 4 million followers. One of his most 
Important achievements was a harmonious blending of philosophies from Fa-Hsiang, 
Hua-Yen and T”ien-T”ai schools. However, all his effort were effectively ended when 
the Communists came to power in 1949. 

Hòa Thượng Thái Hư được công nhận là vị lãnh đạo Phật giáo vĩ đại nhất tại Trung Hoa 
trong thời gian đầu thế kỷ 20. Ông sinh năm 1888 ở huyện Sùng Đức, tỉnh Chiết Giang. 
Ông được tu học tại Tu Viện Thiên Đông Sơn dưới sự dẫn dắt của một tu sĩ nổi tiếng tên 
là Pa-Chi, sau đó ông đến Thất Tháp Tự, tại đây ông nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển 
và hành trì theo pháp Thiển. Ông chịu ảnh hưởng sâu xa của giáo lý các tông Thiên Thai 
và Hoa Nghiêm. Ông hết sức quan tâm đến việc đào tạo tu sĩ Phật giáo tại Trung Hoa 
một cách có hệ thống và muốn cải cách Tăng Hội Phật giáo của nước này. Ông là người 
đồng thời với các học giả Trung Hoa nổi tiếng như Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, 
Tôn Dật Tiên, Carsun Chang và nhiều người khác. trong số các thể chế do ông lập ra có 
Đại Hội Phật Giáo Trung Hoa vào năm 1911, Học Viện Phật Giáo Vũ Xương năm 1912, 
một giảng đường trong Tu Viện Lư Sơn năm 1924, Viện Quốc Tế Phật Giáo , một trường 
Cao Đẳng Phật Giáo Trung Hoa-Tất tạng trên núi Tinh Vân, gần Trùng Khánh vào năm 
1930, và Hội Thanh Niên Phật Tử Trung Hoa vào năm 1945. Sau thế chiến lần thứ hai, 
ông đến Nam Kinh làm Chủ Tịch Ủy Ban Cải Cách Phật giáo và chuyên tâm vào việc 
cải cách Tăng hội Trung Hoa. Là một học giả nên ông rất nhiệt tình với việc học hành 
của các Phật tử. Khi mới vừa 21 tuổi, ông đã mở một trung tâm giáo dục Phật giáo với 
sự hỗ trợ của thầy mình là Pa-Chi và bắt tay vào việc nghiên cứu Phật giáo cùng với một 
cư sĩ nổi tiếng, Dương Văn Hội. Sau đó ông làm Giám đốc Viện Nghiên Cứu Phật Giáo 
Nam Kinh. Từ năm 1912 đến năm 1916 , ông lao mình vào công cuộc nghiên cứu so sánh 
giữa văn học, triết học Phật giáo với luận lý học, triết học và khoa học thực nghiệm của 
phương Tây. Ông quan tâm sâu xa đến triết lý Duy Thức vốn cũng đã thu hút sự chú ý 
của thế hệ trẻ không thuộc Phật giáo Trung quốc. Ông viết những cuốn sách như “Giải 
Thích Đúng Sự Tiến Hóa,” “Ý Nghĩa Tuyệt Đối của Triết Học,” và “Quan Niệm Mới Về 
Giáo Dục” đã gây nhiều suy nghĩ cho giới trẻ. Quan điểm của ông được truyền bá trên 
một tạp chí tên là “Bồ Để”, ngày nay được đổi tên là “Hải triều Âm.” Hòa Thượng Thái 
Hư đi nhiều nơi, đến tận Đông Dương, Đài Loan, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ châu, nhờ đó 
được mở rộng tâm nhìn. Ông triệu tập một Hội nghị Phật Giáo Quốc Tế vào năm 1924 
tại chùa Đại Lâm ở Lư Sơn và đã tham dự nhiều hội nghị như hội nghị Phật Giáo Đông Á 
tại Nhật Bản năm 1925. Năm 1938, ông thành lập một phái đoàn thiện nguyện Phật giáo 
đi thăm Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan và Thái Lan. Ông. phái đồ đệ của mình đi Ấn Độ 
và Tích Lan để nghiên cứu Phật giáo từ những tài liệu gốc bằng tiếng Phạn và tiếng Pali. 
Ông chú trọng vào việc thông hiểu kinh sách hơn là nhớ thuộc lòng. Ông cũng làm Viện 
trưởng Viện Phật Học Nam Phúc Kiến. Năm 1947, sau quãng đời hoạt động tích cực, gây 


6173 


niềm hứng khởi cho thế hệ trẻ, Hòa Thượng Thái Hư viên tịch tại Thượng Hải vào tuổi 
59, trong khi ông ở tại tu viện Tịnh Độ của thành phố này. Ông sẽ còn được tưởng nhớ 
lâu dài không những như một học giả mà còn như một nhà tổ chức và lãnh đạo phong 
trào phục hưng Phật giáo tại Trung Hoa: Most Venerable 'T”ai-Hsu 1s recognized as the 
øreatest Buddhist leader of the early 20” century in China. He was born in 1888. He was 
trained at the T”ien T”ung Shan monastery under the well-known monk, Pa-Chi, and then 
in the Monastery of Seven Pagodas where he studied the Tripitaka and practiced 
meditation. He was deeply influenced by the teachings of T”ien-T”ai and the Avatamsaka 
school. He was keenly Interested In giving sclentific training to Buddhist monks in China 
and wanted to reform the Buddhist Sangha of that country. He was a contemporary of 
celebrated scholars like Kang Yu-Wel, Liang Chi-Chao, Sun Yat-Sen, Carsun Chang and 
others. Among the Institutlons he founded are the Buddhist Congress of China in 1911, 
the Buddhist Institute of Wuchang in 1912, a preaching hall in a monastery of the Lu- 
Shan HilIs in 1924, the Buddhist International Institute and a Sino-Tibetan Buddhist 
College in 1930 on Mount Chin-Yun, near Chungking and the Young Men”s Buddhist 
Association of China in 1945. After the Seconnd World War, he went to Nanking and 
became the Chairman of the Buddhist Reformation Committee and applied himself to the 
reformation of the Chinese Sangha. Being of a scholarly bent, he worked zealously In the 
cause of the education of Buddhists. Early in life at the age of 21, he opened a center of 
Buddhist education with the help of his teacher, Pa-chi, and undertook research In 
Buddhism In collaboration with the celebrated lay disciple of the Buddha, Yang Wen-hul. 
He later became the Director of the Buddhist Research Vihara at Nanking. From 1912 to 
1916, he was engaged In the comparative study of Buddhist literature and philosophy and 
experimental sclence on the other. He was deeply ¡nterested in the ViJnana-matra (only- 
conscIousness) philosophy which had also attracted the young non-Buddhist generation of 
China. He wrote books like Evolution Rightly Explained, The Absolute Meaning of 
Philosophy and New Conception about Education, which inspired the modern Chinese 
youth. His views were propagated through a magazine called Bodhi, which has now 
changed 1fs name to Hai Chao Yin (Ocean Tide Voice). The Most Venerable T”ai-Hsu 
traveled extensively in Indo-China, Formosa, Japan, Europe and America which helped 
him to widen his vision. He called an Internation Buddhist Conference In 1924 at the 
Great Grove Monastery in the Lu-Shan HIIIs, and took part in several conferences like 
the East Astatic Buddhist Conference In Japan In 1925 and in 1938 formed a Buddhist 
goodwIll mission which toured India, Burma, Ceylon and Thailand. He sent his disciples 
to India and Ceylon to study Buddhism from the original sources in Sanskrit and Pali. His 
Insistence was more on the understanding of the Buddhist books on their memorization. 
He also became the President of the Buddhist Institute of South Fu-Kien. In 1947, after a 
most active career which was an Inspiration to the younger generation, the Most 
Venerable T”ai-Hsu passed away ¡in Shanghai at the age of fifty-nine while he was 
staying at the Monastery of Jodo Buddha in that city. He will long be remembered not 
only as a scholar but as an organizer and leader of the movemert for Buddhist revival in 
China. 


6174 


35) Hư Vân Hòa Thượng— Hsu-Yun (1840-1959): Most Venerable Hsu-Yun—Ngài là một 
danh Tăng nổi tiếng của Phật Giáo Trung Hoa thời cận đại. Thiền sư Hư Vân sanh quán 
tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, xuất gia năm 19 tuổi. Vào năm 20 tuổi, ngài thọ cụ túc 
giới với Thầy Diệu Liên và có Pháp danh là Ku-Yen. Năm 56 tuổi, ngài thành tựu giác 
ngộ tại Dương Châu. Từ đó về sau ngài bắt đầu công việc hoằng hóa, và được mời về 
đảm nhận chùa Lục Tổ ở Tào Khê đang hồi xuống dốc. Ngài đã trùng tu chùa Lục Tổ và 
nhiều chùa viện khác. Bên cạnh đó, ngài đã sáng lập ra nhiều trường học và bệnh viện 
cho dân nghèo. Sau đó ngài du hành sang Mã Lai và Thái Lan. Ngài đã dạy pháp cho 
Vua và hoàng gia Thái Lan. Ngài trở về Trung Quốc và thị tịch năm 120 tuổi. Cuộc đời 
hoằng pháp của ngài được giáo sư Charles Luk dịch sang Anh ngữ với nhan để “Hư 
Vân.”—Zen Master Hsu-Yun was regarded as the most outstanding Buddhist of Chinese 
Order in the modern era. He was born In Fu-Kien Province In 1840, left home at the age 
of 19. When he was 20, he took precepts with Master Miao-Lien and received harma 
name Ku-Yen. When he was 56 years old, he achieved final awakening at Kao-Min-Ssu 
in Yang-Chou. Thereafter, he began his teaching work. He was Invited to take charge of 
the Sixth Patriarchˆs Temple (Ts°ao-Chi), then very rundown. He restored the Ts°ao-Chi 
Temple along with many other temples and monasteries. He also founded many schools 
and hospitals for the poor. He also traveled to Malaysia and Thailand, and taught Dharma 
for the king and the royal family in Thailand. He passed away in 1959, when he was 120 
years old. His biography has been translated by Prof. Charles Luk under the title “Empty 
Cloud.” 


36) Tuyên Hóa— Hsuan-Hua (1918-1995): Một Pháp Sư Trung Hoa nổi tiếng tại Mỹ, Một vị 
sư ở Hồng Kông được các đệ tử gọi ngài là “Tam Tạng Pháp Sư Tuyên Hóa.” Ông là 
viện chủ Thiền Viện Kim Sơn tại California, chủ tịch hội Phật Giáo Á Mỹ. Năm 19 tuổi, 
khi mẹ ông qua đời, ông xuất gia và thọ giới Sa Di. Sau Thế Chiến thứ hai, ông du hành 
đến Nam Hoa tự viện thuộc tỉnh Quảng Đông để thăm viến Hòa Thượng Hư Vân. Trong 
chuyến du hành nầy ông đã thọ cụ túc giới tại núi Phổ Đà. Vào năm 1962, ông đến định 
cư tại Mỹ. Ngài đã sáng lập ra Giáo Hội Phật Giáo Hoa Mỹ tại Cựu Kim Sơn vào năm 
1968. Từ năm 1971, trụ sở chính của Giáo Hội được đặt tại Thiển Viện Kim Sơn. Ngài đã 
thu hút một số tín đồ người Tây phương, chủ yếu ngài nhấn mạnh đến các đệ tử về vai 
trò của giới luật và tu học giáo pháp theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa do chính 
ngài giảng giải. Mùa hè năm 1968, ông thuyết giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm cho chúng 
hội trong 96 ngày. Ông cũng giảng những kinh khác như kinh Pháp Hoa, Kim Cang, Hoa 
Nghiêm, Tứ Thập Nhị Chương, vân vân. Ông cũng xây dựng ngôi Vạn Phật Thánh Thành 
tại Cựu Kim Sơn trước khi ông thị tịch vào năm 1995—A famous Chinese Dharma 
Master, a Buddhist monk from Hong Kong referred to as “Iripitaka Master Hsuan-Hua” 
by his disciples. Abbot of Gold Mountain Dhyana Monastery in California and Chairman 
of Sino-American Buddhist Assoclation. At age 19 after his mother died, he took 
Sramanera ordination. After World War II, he traveled to Nan-Hua monastery 1n Canton 
province to visit Most Venerable Hsu-Yun. He received Bhikshu ordination at Mount P°u- 
T”o during this Journey. He settled in the United States in 1962. He founded the Sino 
American Buddhist Association In San Francisco in 1968. Since 1971 the association”s 
headquarters has been the Golden Mountain Dhyana Monastery. He has attracted a 


6175 


number of Western followers, and his center emphasizes monastic discipline and study of 
traditional Chinese Buddhist texts with his explanations. In summer 1968, he conducted a 
Surangama Sutra Assembly lasting 96 days. He also delivered lectures on other sutras as 
the Lotus Sutra, the Diamond Sutra, the Hua-Yen Sutra, the Sutra of the Forty-Two 
Secfions, etc. He established the City of Ten Thousand Buddhas Monastery before he 
passed away in 1995, 


Phật Ngôn— The Buddha's Words: 


Nếu tự biết thương mình, phải gắng tự bảo hộ, trong ba thời phẩi có một; người có trí nên tỉnh 
ngộ chớ mê man——If one holds oneself dear, one should protect oneself well. At least one 
among the three watches of the day, a wise man should be vigilant (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 157). 


Trước hãy tự đặc mình vào Chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác, được như vậy mới tránh 
khỏi đều lầm lỗi xãy ra—Let one estalish oneself in the proper way, or learn what is right, 
and then Instruct others. Such a wise man will not be defiled (Kinh Pháp Cú The 
Dammapada Sutta 158). 


Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình rồi sau sửa người, vì 
tự sửa mình vốn là điều khó nhứt—Before teaching others, one should act himself as what he 
teaches. It 1s easy to subdue others, but to subdue oneself seems very difficult (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 159). 


Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được? Tự mình khéo 
tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mâu——Oneself is indeed oneˆs own saviour, who 
else could be the saviour? With self-control and cultivation, one can obtain a wonderful 
saviour (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 160). 


Ác nghiệp chính do mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu phu dễ dàng như 
kim cang phá hoại bảo thạch —The evil ¡is done by oneself; ¡t ¡s self-born, ¡t ¡is self-nursed. 
Evil grinds the unwise as a diamond grinds a preclous stone (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 161). 


Sự phá giới làm hại mình như dây mang-la bao quanh cây Ta-la làm cho cây nầy khô héo. 
Người phá giới chỉ là người làm điều mà kẻ thù muốn làm cho mình —Breaking 
commandmenfs 1s so harmful as a creeper 1s strangling a sala tree. A man who breaks 
commandmernts does to himself what an enemy would wish for him (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 162). 


Người trí thường ưa tu thiển định, ưa xuất gia và ở chỗ thanh vắng. Người có Chánh niệm và 
Chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của Thiên nhơn—Even the gods envy the wise ones 


6176 


who are Intent on meditation, who delight in the peace of renunciation (Kính Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 181). 


Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp 
Phật ra đời là khó-—It 1s difficult to obtain birth as a human being; 1t 1s difficult to have a life 
of mortals; 1t 1s difficult to hear the Correct Law; 1t 1s even rare to meet the Buddha (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 182). 


Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy—— 
Not to do evil, to do good, to purify one”s mind, this 1s the teaching of the Buddhas (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 183). 


Chư Phật thường dạy: “Niết bàn là quả vị tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. Xuất gia 
mà não hại người khác, không gọi là xuất gia Sa-môn.”——The Buddhas say: “Nirvana ¡s 
supreme, forebearance 1s the highest austerity. He 1s not a recluse who harms another, nor 1s 
he an ascetic who oppresses others.” (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 184) 





(Tháp Dhamekh uy nghỉ trong khu vườn Lộc Uyển— 
The imposing Dhamek Stupa at Sarnath) 


nạn C0 CA Ji), co 


k“ — 
¬ CC 


¬ — 
G3) 


14. 
15: 
16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
21. 
22 
2: 
24. 
Chi 
26. 
21s 
28. 
29. 
30. 
31. 
ch 
33. 


6177 


REFERENCES 


Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 

Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanapomika: Revised 1980. 

A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 
The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 
. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 


. Dictionary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981. 
.A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothil & LewIs 


Hodous: 1934. 

World Religions, LewIs M. Hopfe: 1982. 

The Buddha and His Teachinss, Narada: 1973. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 

The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 

The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 

The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 
Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 
35: 
36. 
1h 


38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


44. 
45. 
46. 
41. 
48. 


49. 
50. 
BIP 
32 
53. 
54. 
55. 
56. 
S: 
58. 
ng. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 


6178 


Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 

Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 

The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamol: 1956. 

The books of The Discipline (Vinaya PItaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 

Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 

Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950. 

Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 

'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 

A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 

What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 

In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 

The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzukl, 1947. 

The Vimalakirti NÑirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 

Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiển, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 

Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 


70. 
T1. 
“02 
ÉP 
74. 
vn 
76. 
. Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 
78. 
79. 
80. 
61. 


T 


62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
90. 


91. 
J5: 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


6179 


Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 19ó0. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 


Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 

Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 
Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 

Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 

Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 

Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 

Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiên Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tĩnh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 

Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 


100.The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

101.The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 

102.Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

103.Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

104.Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quỷnh, 


Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105.The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 
106.ItUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995. 


6180 


107.Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

108.A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

109.Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 

110.Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

IT1.The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

112.The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

113.Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 

114.Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ 
Nhuận, 1951. 

115.Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 

116.The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong Mou-Lam, 
1947. 

117.Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1974. 

118.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 

119.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

120.Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 

121.Phật Giáo Thánh Kinh, Cư 5ï Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa 
Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 

122.Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 

123.Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn 
Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 

124.Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 

125.Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1961. 

126.Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 

127.Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994. 

128.Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền 
Dung, 1949. 

129.Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 

130.Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

131.Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
1964. 

132.How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 
2000. 

133.Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 

134.Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

135.Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

136.Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

137.Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 

138.Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 

139.Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950. 


6181 


140.Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

141.Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991. 

142.Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

143.The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

144.The Buddhaˆs Anclient Path, PIiyadassi Thera, 1964. 

145.The Land of Bliss, Luis O. Gomez,„ 1996. 

146.Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 

147.Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

148.Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

149.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990. 

150.Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995, 

151.Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

152.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

153.The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện 
Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 

154.The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 

155.Gems of Buddhist WIsdom, many authors, Kular kumpur, 1983. 

156.Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

157.Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English Translator 
Alex Wayman, 1978. 

158.Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 

159.Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160.The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

161.The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 

162.Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992. 

163.Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 1986. 

164.The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 

165.Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166.K¡nh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167.Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168.Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169.Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170.Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 

171.Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 

172.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

173.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 

174.Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949. 

175.Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 

176.Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 

177.Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


6182 


178.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa 
Thượng Từ Quang, 1957. 

179.A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator lames Legge, 
1965. 

180.Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 

181.Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 

182.A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 1993. 

183.The Spectrum of Buddhism, Piyadassi, Sri Lanka 1991. 

184.Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

185.Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh. 

186.NagarJunaˆs Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 

187.Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

188.Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189.The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

190.The Dhammapada, Narada, 1963. 

191.In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 

192.The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima Nikaya, Bhikkhu Thích 
Minh Châu, India 1991. 

193.Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 

194.Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957. 

195.Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198.Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957. 

199.Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956. 

200.Sakyamuni”s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1961. 

201.Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 

202.Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994. 

203.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 

204.The Buddha and HiIs Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205.The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206.A Concise History of Buddhism, Andrew SKilton, 1994. 

207.Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 
1997. 

208.Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

209.Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

210.Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

211.Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

212.Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

213.The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 1963. 


6183 


214.Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 

215.The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

216.The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 

217.Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

218.Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

219.A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

220.A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 

221.A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 

222.Rebirth and The Western Buddhist, Martn Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 

223.The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 

224.Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 

225.Buddhism For Today, Nikkyo ÑIwano, 1976. 

226.An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1934. 

227.5tudies in The Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1930. 

228.The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 

229.Studies in Ch'an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, 
Honolulu, 1983. 

230.The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 

231.Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 

232.RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 

233.How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 

234.Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 

235.The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, NÑagpur, India, 2000. 

236.Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

237.Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

238.Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated 
into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý in 2005. 

239.Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 

240.The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 

241.Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, 
Singapore, 1966. 

242.History of Theravada Buddhism 1n South East Asia, Kanal Lal Hazra, New Dehili, 
1981. 

243.Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

244.Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

245.Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005. 

246.Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006. 


6184 


247.Thiển Sư, Thiện Phúc, USA, 2007. 

248.English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007. 

249.Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960. 

250.The Great Religlons by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette H¡IIs, 2000. 

251.Human Life and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960. 

252.The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

253.Buddhist Thought in India, Edward Conze, 1962. 

254.The Buddhist Catechism, Henry Steel Olcott, 1861. 

255.The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962. 

256.Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996. 

257.Buddhism, William R. LaFleur, 1988. 

258.The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

259.A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

260.Talks on Dharma, Volumes [I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 
1980. 


